THIỆN PHÚC 


PHẬT PHÁP CĂN BẢN 
BASIC BUDDHIST DOCTRINES 


VIỆT-ANH 
VIETNAMESE-ENGLISH 
VOLUME FIVE 


Giáo Pháp Căn Bản IV 
Basic Buddhist Doctrines IV 





Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại 
Oversea Viefnarnese Buddhism 


3166 


Copyrighi © 2009 by Ngoc Tran. All rights reserved. 


No part öoƒ this work may be reproduced or transmiited in any ƒorm or by anÿ means, 
electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any Inƒormatfion 
Sforage or retrieval systen' without the prior written permission oƒ the quthor, eXcept 
Jor the Inclusion oƒ brief quotaHons. However, sta[ff members oƒ Vietnamese temples 
who wamt to reprimt this work ƒor the beneflit oƒ teaching oƒ the Buddhadharma, please 
confact Ngoc Tran at (714) 778-2832. 


3167 


LỜI GIỚI THIÊU 


Ông Thiện Phúc Trần Ngọc đã thu thập và diễn tả trong bộ sách này những giáo 
thuyết Phật Giáo được biết như là một tôn giáo được nhiều người chú ý nhiều nhất 
trên thế giới ngày nay. Trong gần hai thập niên ông đã dày công học hỏi và nghiên 
cứu hầu hết kinh điển Phật giáo để viết nên bộ sách này. Ông đã sắp xếp trong bộ 
sách dày trên 5.000 trang với hai ngôn ngữ Anh và Việt bằng một phương cách thật dễ 
hiểu với đọc giả và sinh viên Phật giáo trung bình. 

Trong vô số tài liệu, sách vở và những ghi chép về những bài thuyết giảng của Đức 
Phật, không có một chữ nào được chính Đấng Giác Ngộ Thích Ca Mâu Ni viết lại 
trong suốt 45 năm chu du hoằng hoá của Ngài trên khắp miền Đông Bắc Ấn Độ. Ngài 
chỉ đơn thuần thuyết giảng và gửi những thông điệp về cuộc sống từ bi đến các vị 
quốc vương, các thức giả, và đến cả những người cùng đỉnh ngu muội để họ có được 
cái trí tuệ giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, cũng như cho từng người một có được 
khả năng dẫn dắt người khác đạt được trí tuệ. Những sách vở Phật giáo được viết 
bằng tiếng Nam Phạn và Bắc Phạn đều được viết với nội dung chứa đựng những lời 
dạy của Đấng Giác Ngộ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch. 

Nói theo nghĩa văn học, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một nhà nghiên cứu thật 
tỉ mỉ. Sự nghiên cứu về những cổ ngữ Nam Phạn, Bắc Phạn và Hán ngữ là một đòi hỏi 
phải có khi viết bộ Phật Pháp Căn Bản này. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã tìm 
đến những văn bản rất đáng tin cậy được dịch ra từ những bộ kinh A Hàm từ tiếng 
Bắc Phạn và những bộ kinh khác được viết bằng tiếng Nam Phạn. Tác giả Thiện Phúc 
Trần Ngọc là một Phật tử thuần thành và nghiêm túc, người đã tu tập và sống với 
những giáo thuyết của Đức Phật với sự bình dị mà hạnh phúc và nghiêm túc. 

Với đọc giả đã có một ít kiến thức về Phật giáo sẽ tìm thấy trong bộ sách này 
những trình bày có thể làm tăng thêm kiến thức cho chính mình. Cũng như với bất cứ 
tác phẩm văn học nào, mục tiêu chính của tác giả là viết lại những giáo thuyết của 
Đức Phật thật chính xác, thật đầy đủ, và tránh xa lối viết mô phạm một cách khô 
khan. Dĩ nhiên con đường Trung Đạo phải được dùng để diễn tả một hệ thống phức 
tạp về Phật giáo để làm dễ hiểu cho cả những người sơ cơ lẫn những người đã hiểu 
biết nhiều về Phật giáo. Tôi tin về mọi khía cạnh, về cả thể cách lẫn nội dung, tác giả 
Thiện Phúc Trần Ngọc đã đạt được kỹ thuật diễn đạt này. 

Tôi đã dùng nhiều sách giáo khoa giảng giải về Phật giáo khá trung thực để giảng 
dạy tại các đại học cho cả sinh viên đã tốt nghiệp lẫn các sinh viên chưa tốt nghiệp. 
Về phương diện sử học mà nói, có nhiều tài liệu nghiên cứu thật chính xác, thật tuyệt 
hảo và rất dễ hiểu. Tuy nhiên, phương cách diễn tả của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc 
về nội dung của tài liệu thật quân bình đến nỗi không còn vấn đề gì nữa để thắc mắc 
về những giáo thuyết của Đấng Giác Ngộ. Sự giảng giải của tác giả thường dựa trên 


3168 


sự kiện thật và không cần thêm thắt chi tiết hay thí dụ, hay giảng bày thêm về nghĩa 
lý để được dễ hiểu. Sách được sắp xếp có thứ tự, liên kết sự kiện đến tận gốc rễ, hay 
những châm ngôn bình thường về giáo lý. 

Những giải thích bao trùm những quan điểm thâm sâu về nhân sinh quan của tác 
giả về những tín điều của Đức Phật thường được tìm thấy trong kinh điển và những lời 
luận giải đã được chấp nhận. Từ những giảng giải đó tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc 
đã viết về sự tu tập của Đức Phật với các bậc thầy, sự chuyển tiếp kỳ tình đến giác 
ngộ và những bài học về “Trung Đạo” cho năm vị đệ tử đầu tiên của Ngài (Chuyển 
Pháp Luân trong Vườn Lộc Uyển ngay khi Ngài vừa giác ngộ). 

Những giáo lý cần được hiểu bởi mỗi người đang trên đường tâm đạo của tôn giáo 
vĩ đại này đã được tác giả trình bày rõ rệt với tài liệu tham khảo từ kinh điển được 
viết bằng các thứ tiếng Nam và Bắc Phạn. Người đọc thấy mình được trầm mình trong 
sự trình bày thâm sâu về Phật Pháp Căn Bản, tỷ dụ như về Bát Thánh Đạo, Tứ Diệu 
Đế, Bát Nhã Ba La Mật Đa (Lục Độ), Nghiệp, Tái sanh, Niết Bàn, hữu lậu, giáo 
thuyết về Vô Ngã và Tỉnh Thức. 

Những sự kiện về phương cách và nội dung đã làm cho bộ sách này vượt lên các 
sách giáo khoa khác bằng một phong thái tuyệt hảo, vì nó được viết bằng hai ngôn 
ngữ Anh và Việt. Cá nhân tôi thấy bộ sách thật hữu dụng khi diễn tả những từ mà tôi 
dùng trong các cuộc pháp thoại tại chùa cũng như khi giảng dạy tại các trường đại 
học. Bộ Phật Pháp Căn Bản sẽ là sự trợ giúp lớn lao cho nhiều người Việt tại Hoa Kỳ. 
Nó giúp cho người ta có được sự am hiểu sâu rộng hơn trong các buổi thuyết giảng 
hay trong các nhóm nghiên cứu Phật Pháp. 

Tôi xin chúc mừng tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về bộ sách tốn nhiều công sức, 
thật chi tiết mà cũng thật bao quát, nhấn mạnh đến những chỉ tiết và tóm lược những 
tín điều, giáo thuyết và thực hành của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi rất hân hoan 
tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc, người đã hoàn thành công 
trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí thức, hy 
vọng mỗi vị có một bộ Phật Pháp Căn Bản nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 


Hòa Thượng Thích Ân Huệ 
Tiến Sĩ Claude Ware, Ph. D. 
25 tháng 6 năm 2007 


3169 


INTRODUCTION 


Mr. Ngoc Tran has assembled and described In this document the tenets of the 
Buddhnst religion, that which 1s known to be the greatest attended religion In the world 
today. He has spent almost two decade reading and studying voluminous Buddhist 
material and In writing this book. He has arranged this text of over 5,000 pages, In 
Vietnamese and English, in a manner understandable to the average reader and 
student of Buddhism. 

In the myriad of documents, books and records of the Buddha”s talks, there are no 
words wriften by the enlightened one called Sakyamumi Buddha during his forty-five 
years of walking and teaching 1n northeast India. He spoke his messages of living a 
lie of loving-kindness and compassion to kings, high intellectuals and the poor and 
Ignorant, and their gaining the wisdom to achieve salvation from the rounds of birth 
and death, and for each person to lead others to achieve that wIsdom. Texts written In 
the Pali and Sanskrit languages purport to contain the teachings of this Sixth Century, 
Before Common Era (B.C.), Indian enlightened one. 

The author, Ngoc Tran, Is a meticulous researcher In the literary sense. His 
exploration Into ancIent Sanskrit and Chinese references was demanded of him In 
wriing this Basic Buddhist Doctrine. Tran has reached back Into reliable texts 
translated from the Agznas in Sanskrit and the Nikaya in Pali. He 1s a serlous Buddhist 
devotee, householder and one who practices his religion to the extent which he lIives It 
— with happiIness and serlous simpÌlIcIty. 

The reader who already has some knowledge of the Buddhist doctrine will find 
herein presentatlons which can further Improve her/his understanding. As with any 
literary work of this nature, the primary obJectIve of the author 1s to be concIse, yet 
thorouph and steer away from the pedantic. The middle path 1s, of course, to descrIbe 
a complex system such as Buddhism In terms appealing and understandable to the 
novice as well as those highly Informed. Tranˆs technique of both style and content 
accomplish this, [ believe, 1n alÏ respects. 

There are a number of texts I have used In teaching 1n the university at both the 
undergraduate and graduate level which I know do Justice 1n explaining the doctrine of 
Buddhism. Historically, and with accurate research, many are excellent and very 
understandable. However, the style of this authorˆs descriptions temper the material 
content 1n such a balanced fashion to remove any questionable conflicts which are 
known to the Enlightened Ones teaching. This authorˆs explanations are factual and 
need no further details to exemplify or extend meanings to be commonly undersfood. 
The text flows in a well-ordered fashion, linking the factual, down-to-earth, common- 
place aphorisms of doctrine. 


3170 


The author explains those collected beliefs of the Buddha as found In the Sufras 
(Canonic body) and the liturgically accepted commentfs (the Sastras), covering firstly 
the profound poin(s of view of human life. From there, Mr. Tran writes of the 
Buddha's training as a yogi with his teachers, his marvelous transiion to 
enliphtenment and the lessons on “Phe Middle Way” to his firsts five disciples. 
(Turning the Dharma Wheel in Deer Park, directly after his enlightenmeht.) 

The doctrines to be understood by every seeker of this great religilon are described 
clearly, with documentation referring to original Pali and Sanskrit written records. The 
reader find”s herself/himself immersed 1n the profound presenfation of the Buddhaˆs 
fundamental teachings, e.g. The Eightffold Path, Four Noble Truths, Prajna Paramita 
(Six Ways to Wisdom), Karma, re-birth, Nirvana, Conditioned Beginninss, the 
Doctrine of No-Soul and the Setting-up of Mindfulness. 

The factors of style and content which set this work above other like texts, and In a 
superlor mamner, are that all writing 1s in Vietnamese and English. I personally find 
this helpful in describing the phrases I use in my Dharma talks I give at my pagoda as 
well as at the universitiles where I teach. This publication wIll be a great help to those 
many Vietnamese In temples In he United States at lectures and study øroups 1n order 
to have a better understanding of the Dharma. 

My personal congratulatlons go to Ngoc Tran for this product of his laborlous, 
detailed and extensive work 1n highlighung details and summarizing the beliefs, 
(eachings and practices of Lord Sakyamunmi Buddha. I am very please to pralse the 
authorˆs merIts for his accomplishment of this rare religIous and cultural work. This 1s 
a genuine contribution of his share to the propagation of the Dharma. I would like to 
take this opportunmity to highly recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, 
as well as to any readers of Buddhist texts. With the hope that each and everyone of 
you wIll possess the serles of Basic Buddhist Doctrines in Vietnamese-English to aid 
in your deeper study of Buddha-Dharma. 


Most Venerable Thích An-Hue 
Dr. Claude Ware, Ph. D. 
25 ]une 2007 


3171 


TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 


Trong suốt quá trình thành lập cộng đồng Việt Nam tại Hoa kỳ, giới trí thức được 
xem là thành phần nòng cốt, không những tăng cường thêm sức mạnh đóng góp đất 
nước Hoa Kỳ trên nhiều lãnh vực, mà cũng là thành phần đủ nhân tố kinh nghiệm khả 
năng kiến thức xây dựng đời sống mới tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam ngày nay và 
tương lai. Tuy nhiên, đời sống tại đất nước nầy rất ư là bận rộn và con người trong xã 
hội nây phải chịu nhiều áp lực về cả vật chất lẫn tinh thần nên ít ai có được thì giờ để 
tu tập hay nghiên cứu kinh điển. Trong suốt thời gian hơn 25 năm hoằng pháp tại Hoa 
Kỳ, tôi được trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp Đạo cũng như Đời, 
trong đời sống cộng đồng của người Việt. Điều rất ngạc nhiên mà cũng rất khâm 
phục, khi được xem qua bộ Phật Pháp Căn Bản của tác giả Thiện Phúc. Khâm phục vì 
trước năm 1975, tác giả chưa học gì nhiều về Phật Học khi còn ở Việt Nam. Khâm 
phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất nước quê người mà không 
đam mê vật chất nơi chốn phù hoa tiên cảnh, ngược lại dùng những thì giờ nhàn rỗi 
vàng ngọc, tập trung tư tưởng, đại sự nhân duyên, vì tương lai Phật Giáo, sưu tầm, 
nghiên cứu Kinh điển bằng nhiều thứ tiếng, và biên soạn có khoa học hoàn thành Bộ 
Phật Pháp Căn Bản nầy. Khâm phục vì Bộ Phật Pháp Căn Bàn này phải cần đến 
nhiều nhà trí thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều thời gian 
mới thực hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, nhiệt tâm cố 
gắng không ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. 

Đây là tinh thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho chư 
Tăng Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham khảo. 

Tôi rất hân hoan tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã hoàn thành 
công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí 
thức, hy vọng mỗi vị có một bộ Phật Pháp Căn Bản nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 


Westminster, November n" , 2003 
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên 
Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới 
Californa—USA 


3172 


COMMENDATION OF 
TH AUTHORS MENIT 


During the process of the formation of the Vietnamese commumrity 1n the United 
Sfates, the highly educated and Intelligent are considered as the basic social class with 
adequate knowledge, talents and experience, who have become both an Important 
intrical part of American socIety and also wonderful role models to help Improve 
Vietnam now and In the future. However, life in the United States 1s so busy and under 
so much pressure. During the period of more than twenty-five years of preaching the 
Buddhaˆs Teachings In the USA, I myself see with my own eyes so many wonderful 
things In the Vietnamese communrity, both in the monasterIes and outside life. 

After reading the draft of the Basic Buddhist Doctrines from the author Thiện 
Phúc, I was filled with deep admiration. Admiration for before 1975, the author knew 
very lifle about Buddhism when he was in Vietnam. Admiration for the fact that the 
author must work to support his family In this busy soclety, but he has not been 
affected by vanity or materialism. On the contrary, despite his tight work schedule 
and despite his continued commitment to commumi(y activitles, he has been spending 
most Of hIs preclous spare time (to research and study the Buddhist Tripitaka In 
Chinese and English to compose and accomplish The Basic Buddhist Doctrines In a 
scIentific method. Admrration for such Buddhist Literary Work would normally need a 
committee of several Buddhist intellects and a long period of time to accomplish. 
Thiện Phúc himself with tireless effort, has spent more than I5 years to devote himself 
1n research, study and overcoming a lot of difficulties to perfectly accomplish this 
difficult work. 

This merit shows us a positive spirit of egolessness and altruism for the sake of 
Buddhism and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 

lam very please to pralse the authorˆs merits for his accomplishment of this rare 
religilous and cultural work. This 1s a genuine contribution of his share to the 
propagation of the Dharma. I would like to take this opportunity to highly recommend 
to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as welÏ as to any readers of Buddhist texts. 
With the hope that each and everyone of you will possess the series of Basic Buddhist 
Doctrines in Vietnamese-English to aid in your deeper study of Buddha-Dharma. 

California, November 7”, 2003 

Most Venerable Thích Giác Nhiên 

President of The International Bhiksu 

Sangha Buddhist Association 
Westminster—USA 


3173 


LỜI GIỚI THIÊU 


Đạo hữu Trần Ngọc pháp danh Thiện Phúc là một học giả nghiên cứu khá sâu sắc 
về phật pháp, đã biên soạn bộ tự điển phật giáo Việt-Ngữ và Anh Ngữ rất kỷ lưỡng. 
Đồng thời, đạo-hữu cũng đã biên soạn mười tập sách giáo lý phổ thông bằng tiếng 
việt để giúp các bạn trẻ muốn tìm hiểu phật pháp. Sau khi đọc xong những bộ sách 
trên, tôi thành thật tán thán công đức của đạo hữu, đã bỏ mười mấy năm trời, để 
nghiên cứu và sáng tác, trong lúc đời sống ở Mỹ rất bận rộn. Hôm nay đạo hữu Thiện- 
Phúc lại đem tập sách Phật Pháp Căn Bản nhờ tôi viết lời giới thiệu. Sau khi đọc 
xong, tôi nhận thấy tập sách được nghiên cứu và đối chiếu qua các ngôn ngữ như ngôn 
ngữ bắc Ấn (ancient Sanskrit), Hoa ngữ, Việt-ngữ và Anh ngữ rất cẩn thận và dễ hiểu. 
Sau khi tham khảo xong, tôi rất hoan hỷ và nay giới thiệu tập sách Phật Pháp Căn 
Bản này đến các độc giả, như một món ăn tinh thần rất quý giá và thật cần thiết cho 
mọi gia đình. 

Sau khi thành đạo, đức Phật lưu lại dưới cây bổ-đề thêm bảy tuần lễ nữa để, Một 
là cảm ơn cây bổ để đã che mưa nắng cho ngài trong bốn mươi chín ngày. Hai là nghỉ 
ngơi và chiêm nghiệm về sự an lạc tuyệt vời của sự giác ngộ mà chúng sinh không 
thể có được. Ba là đức Thế-tôn muốn thuyết giảng trọn bộ Kinh Hoa Nghiêm trong ba 
tuần lễ đầu. Bài thuyết pháp này giành cho những chúng sinh ở các cõi Trời đến nghe 
pháp. Sau đó, ngài liền nghĩ đến năm anh em ông Kiểu-Trần-Như, là những người bạn 
cùng tu thưở xưa, ngài bèn trở lại vườn nai để cứu độ họ. Lúc đầu họ cương quyết 
không muốn gặp đạo sĩ Sĩ-đạt-tha, nhưng từ tâm đại-bi của Phật, như một hấp dẫn lực 
rất mạnh mẻ, đã chuyển hóa được những ý nghĩ muốn xa lánh thành tâm nhu thuận. 
Năm người bạn thân thiết nghe xong pháp tứ diệu đế, liền được khai ngộ, và trở thành 
những đệ tử đầu tiên, nhận được giọt nước cam-lỗ mầu nhiệm từ cành dương của đức 
Như-Lai mà chứng quả A-La-Hán. 

Bài thuyết pháp đầu tiên và cũng là bài thuyết pháp sau cùng được Phật giảng cho 
các đệ tử của ngài, chính là bài PHÁP TỨ DIỆU ĐẾ và BÁT CHÁNH ĐẠO là bốn 
chân-lý mầu nhiệm và tám phương pháp đơn giản nhưng rất khoa học, nó là ngọn 
đuốc sáng soi đường, là phương thuốc chữa lành tất cả bệnh khổ, giúp tất cả chúng 
sinh thực hành để giác ngộ, thành Phật. Vậy thế nào là bốn sự thật mầu nhiệm? chúng 
ta hãy đọc một cách chẩm rải để chiêm nghiệm những sự thật trong cuộc đời, tâm ta 
sẽ được thanh tịnh và an lạc tuyệt vời của niết-bàn hiện tại, và sẽ được hòa nhập vào 
pháp thân của chư phật. 

Đức Phật bắt đầu bằng chân lý thứ nhất, cũng là kết quả của các quá trình tạo tác 
của chúng sinh. Đó chính là chân lý về sự khổ. Sinh ra là khổ, bệnh tật là khổ, già yếu 
là khổ, chết là khổ, yêu nhau mà bị xa nhau là khổ, sống chung với người mình không 
thích, với kẻ thù là khổ, muốn mà không được thỏa mãn là khổ, cảnh khôn sống bống 
chết là khổ, chiến tranh loạn lạc là khổ. Quá khứ tạo nghiệp xấu, hiện tại nhận quả 


3174 


khổ. Vì thế, thi hào Nguyễn Du trải qua kinh nghiệm khổ của kiếp nhân sinh, nên đặt 
bút viết thành thơ “Đã mang cái nghiệp vào thân, thì đừng trách lẫn người gần người 
xa” thi sĩ Ôn-Như-Hầu cũng mô tả cái nghiệp dĩ đã chuyển thành thực tại “Mới sinh ra 
thì đà khóc chóe, đời có vui sao chẳng cười khì?”. Tiếng khóc ban đầu là một dấu 
hiệu báo trước cho chúng ta biết những nỗi vui buồn, khổ đau của kiếp người. Ai cũng 
muốn mình mãi mãi được khỏe mạnh, được trẻ trung không già, không chết, nhưng vì 
do nhân duyên mà được sinh ra, nên mấy ai biết được ngày mai, nói chắc chắn hơn, 
chúng ta vẫn không biết được khoảnh khắc đến sau của đời mình, bởi vì nào là các 
loại vi trùng, các thứ tai nạn, các loại chiến tranh, các thứ loạn lạc, băng đẳng cướp 
bóc, không có công ăn việc làm vân vân. Một giây trước ta vui, giây sau đau khổ vì 
bệnh, vì tai nạn, vì chết chóc, một chàng trai, một cô gái rất yêu đời, giây phút trước 
đang nhảy đầm vui vẻ, bỗng đứng tim ngả lăn ra chết, một bác sĩ đang đánh quần vợt 
rất hứng thú bỗng nhiên tắt thở, một người tràn trễ yêu đời mới lái xe ra khỏi cửa thì 
bị tai nạn, trở thành kẻ tàn phế hay ra người thiên cổ vân vân và vân vân, hãy đi vào 
các bệnh viện, các nhà dưỡng lão (nursing homes) để thấy và hiểu rõ được thực tại 
cuộc đời. Những người đã trải qua những cuộc chiến tranh, những thời l¡ loạn, tù đày, 
vượt biên, vượt biển tìm tự do và những trận cướp bóc, rõ ràng nhất là cuộc chiến 
Việt-nam và chiến tranh Iraq hiện nay, thì biết rõ thế nào là khổ. Đó là những bức 
tranh thật, rất thật, là một chân lý sống động của nhân loại trên hành tĩnh này, dù 
những người mù không thấy mặt trời, nhưng mặt trời vẫn hiện có. 

Nếu đức Phật chỉ dạy và dừng lại ở sự thật thứ nhất này, chắc chắn con người sẽ 
phê phán, đạo phật là bi quan, là yếm thế. Nhưng với các nhà khoa học khách quan 
thì bảo rằng, thật là tuyệt vời, vì sau khi trình bày chân lý mầu nhiệm thứ nhất “Khổ 
Đế”, đức Phật liễn trình bày chân lý thứ hai là “Tập Đế”, làm bản chỉ dẫn rất rõ ràng 
về lý do nào, hoặc nguyên nhân nào, hoặc tại sao, hay cái gì vân vân tạo ra cảnh khổ 
như vậy. Đây phải chăng là những câu hỏi mà hai nghìn năm trăm năm sau Phật diệt 
độ, các nhà khoa học mới biết hỏi? và ngày nay những câu hỏi bắt đầu bằng các chữ 
tại sao, lý do nào, nguyên nhân nào hay cái gì đã ảnh hưởng rất sâu rộng trong tất cả 
lảnh vực của đời sống cá nhân, gia đình, xã-hội, văn hóa, giáo dục, kinh tế, quân sự 
vân vân, chúng ta thử đặt vài câu hỏi như, tại sao chúng ta bị bệnh? tại sao tôi bị mất 
ngủ? tại sao xã-hội bị băng hoại trong và sau các cuộc chiến tranh? tại sao có cuộc 
cách mạng 1789 của Pháp? lý do nào xảy ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và 
đệ nhị thế chiến? tại sao xẩy ra cuộc chiến ở A-phú-hãn và chiến tranh Iraq? và tại 
sao con người có sinh già bệnh chết? tham dục và ngu sỉ là nguyên nhân đầu tiên dẫn 
đến các quá trình của sanh lảo bệnh tử và khổ. Đó là những câu hỏi có tính cách kết 
quả. 

Bây giờ, chúng ta thử tìm hiểu về nguyên nhân, chúng ta bị bệnh nặng phải đi tìm 
bác sĩ, để chữa trị. Bác sĩ hỏi bệnh nhân, chẩn mạch, đo huyết áp, thử máu, thử nước 
tiểu, sau khi biết rõ nguyên nhân căn bệnh, do loại vi trùng nào xâm nhập vào cơ thể, 
vị lương y viết toa cho thuốc. Bệnh nhân mua thuốc về, uống thuốc vào, sẽ lành bệnh, 


3175 


đây là giai đoạn thứ ba là Diệt Đế. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân mua thuốc về, để ở đầu 
giường không uống, thì dù hàng trăm bác sĩ giỏi cho toa, bệnh nhân vẫn không lành 
bệnh mà còn có khuynh hướng bệnh nặng hơn, và có thể đưa đến chết. Như vậy, 
không phải lỗi tại bác sĩ mà lỗi tại bệnh nhân không uống thuốc? nếu bệnh nhân uống 
thuốc tức khắc sẽ khỏi bệnh, được mạnh khỏe, được an vui, hạnh phúc. Đây chính là 
giai đoạn cuối cùng, sự an vui, hạnh phúc tức Đạo Đế. Đức Phật không dùng huyền 
thoại để lừa phỉnh nhân loại, chúng sinh, ngược lại ngài giảng giải rất thực tế, rất bình 
dân và rất hiệu quả. 

Sau ngày thành đạo, đức Phật đi khắp các vương quốc thuộc vùng Trung, Bắc Ấn, 
để thuyết pháp độ sinh. Suốt bốn mươi chín năm, ngài thuyết pháp rất nhiều, về sau 
ngài Trí-Khải đại sư đã hệ thống hóa giáo lý của phật thành “ Ngũ Thời Bát Giáo”. 
Vậy thế nào được mệnh danh là ngũ thời bát giáo? Chúng ta thử tìm xem để hiểu rõ 
hơn về phật pháp. Thứ nhất được gọi là Thời Hoa-Nghiêm được đức Phật thuyết pháp 
cho hàng chư thiên ở các Nước Trời đến nghe pháp. Thứ hai được gọi là Thời A-Hàm, 
sau khi giảng xong Kinh Hoa Nghiêm, đức Phật thấy trình độ của chúng sinh quá thấp, 
khó hiểu được, nên ngài hạ thấp giáo lý, để giúp cho tất cả chúng sinh có thể tiếp 
nhận được một cách dễ dàng, thời này ngài giảng những giáo lý rất thực tế, rất bình 
dân mà mọi hạng người có thể hiểu và thực hành được, nên được mệnh danh là thời 
A-Hàm. Thứ ba được gọi là Thời Phương Đẳng, bởi vì sau khi nghe phật thuyết pháp, 
đầu óc của nhân loại và chúng sinh bắt đầu khai mở và được trưởng thành, ngài liền 
chuyển hướng trên một bình diện cao hơn, mấp mé giữa hạng thấp và hạng cao, nhờ 
đó nhân loại chúng sinh có thể lảnh hội được, một số các bộ kinh như, Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, Kinh Viên-Giác v.v...được thuyết minh trong giai đoạn này. Thứ tư được gọi 
là Thời Bát-Nhã, vì sau khi tâm hồn của chúng sinh đã được khai mở rộng rải hơn, 
mặc dù đã thấy được thế giới ngoại tại giống như giấc mơ, không thực, do tâm thức 
biến hiện. Hơn nữa, vạn hữu vũ trụ đều do duyên sinh, nên hằng biến, vì hằng biến, 
nên vô thường, vì vô thường nên gọi là không. Tuy nhiên, vì chúng sinh đã trải qua vô 
số kiếp sống trong sự mê lầm, nên vẫn còn nặng lòng cố chấp, vẫn còn ôm chặt vào 
bản ngã nội tại, cho là thật có. Vì thế, đức Thế-tôn liền dùng giáo lý không, trong 
không, ngoài không, trong ngoài không, ngay cả không cũng không luôn, nhiều kẻ 
ngu si bảo rằng, phật giáo nói cái gì cũng không cả, vậy họ sống bằng cái gì? nhưng 
họ không hiểu rằng, phật thuyết giảng kinh bát-nhã nhằm mục đích đột phá tất cả tà 
kiến và cố chấp về mọi vật đều có thực và chắc chắn, nhưng không thấy và hiểu được 
ngay trong ta, ngoài ta đang hằng biến, vô thường, nên gọi là không. Sau cùng, giáo lý 
không, cả cái không cũng không nốt, vì có và không, yes và no chỉ là suy nghĩ nhị 
nguyên của con người và chúng sinh, đầu óc chưa được khai hóa, nếu đã đạt đến tâm 
siêu việt tuyệt đối, thì khái niệm có không, yes no không còn nữa, khái niệm hết thì 
ngôn ngữ cũng chẳng còn, thì cái gì có và cái gì không? Nhưng nhân loại và chúng 
sinh vẫn còn lờ mờ, một số đầu óc chưa được khai phóng, nên tâm chưa được thông, 
vẫn còn bị dính mắc, nên đức Thế Tôn tạo ra bước nhảy vọt, để khai mở rốt ráo bộ óc 


3176 


của nhân loại, của chúng sinh, nên sau khi giảng xong thời kinh Đại Thừa Vô Lượng 
Nghĩa, ngài liền nhập vào chánh định vô lượng nghĩa xứ, và số lớn các đệ tử như ngài 
Xá-lợi-phất, Mục-kiển-liên đã cố gắng nài nỉ, xin Phật thuyết pháp dạy giáo lý siêu- 
việt, ba lần xin nhưng Phật vẫn im lặng, vì còn một số đệ tử, tâm hồn còn nhỏ hẹp, ích 
kỷ. Sau cùng năm trăm đệ tử đầu óc còn hẹp hòi, ích kỷ như những hạt giống lép, 
những cành lá khô đã ra khỏi chỉ còn những bậc đại trí, tâm hồn đã mở toang, đức 
Phật mới giảng rõ Pháp Đại Thừa, chỉ rõ Thực Tướng và Thực Tánh của vạn hữu vũ- 
trụ mà mục đích của các Phật ra đời là, “để khai mở Trí-Tuệ-Phật, chỉ cho chúng sinh 
thấy, làm cho chúng sinh hiểu rõ, đưa dẫn chúng sinh đi vào, chứng nhập Trí-Tuệ- 
Phật, tức thành tựu phật quả” (Khai Ngộ Nhập Phật-Tri-Kiến). Đây là thời thứ năm 
được gọi là Thời Pháp Hoa và Niết Bàn. 

Và thế nào được mệnh danh là Bát Giáo, là tám phương pháp, tám con đường thánh 
dẫn đến giác ngộ, thành Phật. Một là mật giáo. Hai là hiển giáo. Ba là biệt giáo. Bốn 
là thông giáo. Năm là viên giáo. Sáu là thực giáo. Bảy là đốn giáo. Tám là tiệm giáo. 

Đức Thế-tôn thuyết pháp độ sinh rất nhiều, nhưng không ngoài năm thời và tám 
cách hay tám con đường thánh trên, tùy mỗi căn cơ, mỗi trình độ mà nhận thức, hiểu 
biết và thực hành khác nhau, nhưng chỉ là phương tiện khéo, đưa đến thành phật, tức 
chóng thành tựu Phật thân. 

Nhằm mục đích xiểng dương giáo lý Phật-đà, làm cho chúng sinh hiểu và thực 
hành phật pháp một cách dễ dàng, có hiệu quả tốt, đạo hữu Trần Ngọc pháp danh 
Thiện-Phúc, mặc dù rất bận rộn trong công việc hằng ngày, nhưng đã cố gắng tu học, 
thực tập thiển quán và nỗ lực nghiên cứu phật học qua các loại ngôn ngữ khác nhau 
như tiếng Xăng-cờ-rít, tiếng Trung hoa, tiếng Việt, tiếng Anh vân vân và viết thành 
tập sách Phật Pháp Căn Bản. Quý vị đọc các tác phẩm của đạo hữu Thiện Phúc sẽ 
hiểu rõ sự tu hành của tác giả, vì người là văn và văn chính là người, tất cả tính tình 
và tri thức đều được thể hiện qua lời văn trong tập sách Phật Pháp Căn Bản này. 

Hôm nay nhân mùa Vu-lan phật lịch 2551 tây lịch 2007, tôi rất hoan hỷ giới thiệu 
bộ Phật-Pháp Căn-Bản do đạo hữu Thiện Phúc sáng tác, đến tất cả độc giả bốn 
phương. Hy vọng tập sách này trở thành Kim Chỉ Nam, có thể giúp cho các độc giả 
nhận được một niềm hoan hỷ, an lạc, hạnh phúc trong hiện tại và tiếp nhận được cốt 
lổi giáo lý của đức Thế-tôn một cách dễ dàng, nhờ hiểu rõ mà thực hành được chính 
xác, từ đó quý vị sẽ cải thiện được đời sống tinh thân, từ thấp đến cao, từ cao đến cao 
hơn và sau cùng tâm hồn được mở rộng, thành tựu được đạo nghiệp một cách dễ dàng. 


Cẩn Bút 
Sa-môn Thích Chơn Thành 


3177 


INTRODUCTION 


Mr. Ngoc Tran with his Buddha Name Thien Phục, a Buddhist scholar who has a 
pretty broad knowledge 1n Buddhism. Thien Phục 1s also the author of Vietnamese- 
English Buddhist Dictionary (6 volumes—4,846 pages), English-VIietnamese Buddhist 
Dictionary (10 volumes—5,626 pages), ten volumes of Buddhism 1n Daily Life (about 
4,000 pages) in Vietnamese which help Buddhists understand application of Buddhist 
theory In their dally activities. After reading these volumes, I sincerely commend 
Thien Phục who has spent almost two decades to study and compose these books, 
regardless of the busy and hurried life 1n the United States. Today, Mr. Thien Phục 
Tran Ngoc brought me a draft of seven volumes of. “he Basic Buddhist Doctrines” 
and asked me to write an Introduction for this work. The “Basic Buddhist Doctrines” 1s 
a result of careful and laborous researches In different texts in Chinese, English, 
Sanskrit, Pall, and Vietnamese. The “Basic Buddhist Doctrines” Is written 1n 
Vietnamese and English. After reading through seven volumes, [ am gladly to 
introduce this øreat work to all readers. This 1s a preclous spiritual nutrimment for 
everybody. 

After became enlightening, the Buddha continued to stay at Bodh Gaya seven more 
weeks. First He would like to thank the Bodhi Tree for 1s sheltering of Him during His 
forty-nine days of deep medifation. Second, He would like to reflect on the excellent 
peace of enlightenment which sentient beings can never be experienced. Third, The 
World Honored One wanted to preached the Whole Flower Adornment Sutra In the 
first three weeks after His enlightenment. This lecture was especially for deva beIngs. 
Then, He thought of His first five comrades of cultivatlon of the five Kaudinya 
brothers, He went back to the Deer Park to preach to save them. First they firmly 
denied Him, but His Compassionate appearance caused them to turn to Him and to 
listen to what He preached. After hearing the Fourfold Noble Truth, they became 
enlightened and became the Buddhaˆs First Five Disciples. Five of them gradually 
became Arahat. 

The first and the final lectures preached by the Buddha to His fourfold disciples 
were The Fourfold Noble Truth and the Eightfold Noble Path. They are four miracle 
truths and eight simple but sclentfic methods of cultivaton which helps beIngs 
practice to become enlightened, or to become Buddha. What are the Fourfold Noble 
Truth? Let try to read slowly to experience these Noble truths In our own life, our 
mind will reach purity and supreme peace of the current Nirvana, and we wIll be 
assimilated with the Buddha-Kaya. 

The Buddha began with the first truth. Thịs 1s the truth of suffering, and this 1s alsO 
the process of formation of all beings. Birth 1s suffering, 1llness 1s suffering, aging 1s 
suffering, death 1s suffering, separation from loved ones (parting with what we love) 1s 


3178 


suffering, meeting with the uncongennial (meeting with what we hat€) 1s suffering, 
unfulfilled wishes 1s suffering, the raging aggregates (all the 1lls of the five skandhas) 
1S suffering, war Is suffering, etc. lf we created bad karmas In the past, we wIlÏ reap 
bad results in the present life. Therefore, Nguyen Du, a great poet In the eighteenth 
century wrote: “Do not blame the Heaven for your own karmas.” Another great poet, 
On Nhu Hau also described human”s karmas as follows: “All crles at birth, why not 
wi(h a laugh?” The first cry of human beings 1s a sign to warn us of all kinds of 
suffering 1n our life. All of us want to be young forever, and never want to see death, 
but all of us were born out of karma, and no one knows his or her future. In other 
words, no one knows what happens the next minutes 1n our own life. A second before 
we were still very happy, then suffered the next second. Death can come fo us at any 
time without any warning. ÀA young man can fall to death right after a Joying dancing. 
A healthy doctor can pass away after a very Interesting set of tennis. Accident can 
happen at any time and you can be InJured or dead at any time. Let øo 1nto a nursing 
home to see the real nature of life. Those who experlenced war, ImprIsonmeht, 
Crossing rouegh sea to seek for freedom. These are real and lively pictures of sufferIngs 
In life. This 1s the TRUTH for being on thịs earth. Although the blind cannot see the 
sun, the sun exIsts anyway. 

If the Buddha taught and stopped at this first TRƯTH, surely people wIll crItIclze 
that Buddhism 1s pessimistic. However, according to sclentists who look at things 
obJectively, 1t is wonderful that right after teaching the first TRƯTH of Suffering, the 
Buddha taught the second Truth of “Accumulation of sufferings”. The Buddha clearly 
indicated the causes of sufferings or what causes such sufferings. More than twenty- 
five hundred years after the Buddhaˆs time, sclentists discovered exactly what the 
Buddha had discovered. And nowadays, questlons beginning with “why”, “How”, 
“What causes”, or “What affects all areas In personal life, family, soclety, culture, 
education, economy, military, etc., We should ask such questions as “why we”re sick?” 
“Why we get Iinsomnia?” “Why the soclety gets corrupted after wars?” Why the 
revolution In 1789 happened In France?” “Why the first and the second World War 
happened?” “What led to the war in Afghanistan and Iraq?” “Why human beIngs 
suffer “birth, diseases, old-age, and death*?” Desire and 1gnorance are first causes that 
lead to the process of birth, old age, sickness, and death. These are questions of the 
results. Now, we try to find out the real causes. lf we get sick, we must see a doctor. In 
order to have a good treatment, the doctor wIll have to ask patlents questions related 
to the causes and symptoms and conditions of the illness, the doctor wIll have to 
measure the pulse, blood-presure, blood and urine tests. After finding out the causes of 
the 1llness, the doctor wIll prescribe a prescription to provide medications to treat the 
patent. In Buddhism, this 1s the third period, the period of EXTINCTION. However, If 
the patlent only buy the medications and leave them on the bed side, not to take them 
as prescribed 1n the prescription, his or her illness will not be healed. Ôn the contrary, 


3179 


the illness may be worsened. This 1s not the faults of the doctor, but of the patilent, 
because he or she does not want to take medications. If the patlent 1s willing to take 
medications, he or she wIll surely recover. This 1s the final phase of the healing 
process, which Buddhism calls the WAY. The Buddha dịd not utilize “myth” to 
deceive people, what he taught was so practical, so simple and so effective. 

Right after obtaining Enlightenment, the Buddha wandered all over the North and 
Central India to teach and save human beings. During the forty-ninne years of 
preaching, the Buddha preached a lot. Later great master Chih-I systemized all the 
Buddhaˆs teachings In the “Five Periods and Eight Teachings.” This 1s the Buddhaˆs 
teachings from the standpoint of the T”1en-T”ai sect. The Avatamsaka period lasted for 
twenty-one days, the Agama period for twelve years, the Vaipulya period for eIght 
years, the PraJna period for twenty-two years, and the Nirvana period for eight years. 
The Time of the Wreath which the Buddha preached for the celestial beings, 1s not yet 
pure “round” because 1t includes the Distinct Doctrine. The period of the 
Buddhavatamsaka-Sutra, which lasted for three weeks and the Buddha taught 
Iimmediately after his enliphtenment. With this teaching, the Buddha awoke his 
disciples to the greatness of Buddhism; however, 1t was too profound for them to ørasp 
and most of his disciples did not understand the principal idea of the sutra, that the 
universe 1s the expression of the absolute. Generally speaking, the first perlod was 
was the Time of Wreath. The doctrine taught In this period was what the Buddha had 
concerved 1n his Great Enlightenment, 1.e., the elucidation of his Enlightenment 1(self. 
His disciples could not understand him at all and they stood as 1ƒ they were “deaf and 
dumb.” The second period, also called the “Time of the Deer Park.” The Time of the 
Deer Park 1s only one-sided as 1t teaches only Hinayanistic views. Perceiving that his 
disciples were not yet ready for the teachings of the Avatamsaka Sutra, the Buddha 
next preached the early Agamas to suit the people of the Inferlor capacity. His 
disciples were now able to follow his teaching and practiced accordingly 1n order to 
aftain the fruition of arhat or saintly position. This period 1s also called the Time of 
Inducement, or a period in which the people were attracted to the higher doctrine. In 
the period of the Agama-Sutra. In this period, the Buddha diịd not teach the complete 
truth, but only what his disciples could understand. He presented the truths of 
suffering, emptiness, impermanence, egolessness, the four noble truths, the eightfold 
noble path and conditioned arising, e(c., which help free people from the three realms 
and six paths. This phase lasted twelve years. The teachings In this period correspond 
to the Theravada teachings. The period of the Vaipulya-Sutra or the period of the 
introducftory Mahayana. The Time of Development teaches all four doctrines together 
and therefore 1s still relative. In this eight-year period, the Buddha taught the first 
level of the Mahayana. During this phase the Buddha refuted his disciples” attachment 
to the Lesser Vehicle and directed them toward provisional Mahayana. He stressed 
the superiority of a bodhisattva. He clarified the unity of Buddha and sentient beings, 


3180 


of absolute and relative. This was the time when the Hinayanistic people were 
converted to the Mahayana doctrine and for that purpose the Buddha preached what 
we call “Vaipulya” or developed texts, Maha-Vairocana and Vimalakirti Sutras. As 
the Buddha often rebuked the arhats for their wrong or short-siphted views, this period 
1s called the Time of Rebuke. The Hinayanists, after the Buddha”s reasoning, became 
aware of the short-siphtedness and learned to appreciate Mahayana. The period of 
Prajnaparamita-Sutra or Lotus-Sura. The Time of Wisdom mainly teaches the Round 
Doctrine and yet 1s linked with the Common and Distinct Doctrines. Therefore, 1t 1s not 
quite perfect or complete. This phase lasted twenty-two years, in which the Buddha 
expounded a higher level of provisional Mahayana and refuted his disciples” 
attachment to the distinctilon between Theravada and Mahayana by teaching the 
doctrine non-substantiality or emptiness. He taught the teachings of shunyata In the 
PraJnaparamifa-sutra, and all the Ideas of distinction and acquisitilon were mercIlessÌy 
reJected. It is therefore, called the Tome of Selection. During this period, the doctrine 
of “Void” was taught but the “Void” 1tself was again negated. In the end everything 
reverts to the ultimate Void. So the time of Prlajna was also called the Time of 
Exploring and Untiting of the Dharmas, denying all analysis and unifying them all In 
one. The period of the Mahaparinrrvana-Sutra, also called the period of the Lotus- 
Sutra. In the last eight years of his life, the Buddha taught directly from his own 
enlightenmert, fully revealing the truth. He emphasized the absolute identity of all 
OpposItes and the temporary and provisional nature of the three vehicles of Sravakas, 
Pratyeka-buddhas and Bodhisattvas. Then he taught how to validify and merge them 
Iinto a single vehicle or Ekayana or Buddhayana. This period was also called the Time 
of the Lotus. Here the exploring or analyzIing and the uniting of the doctrines are 
taugh(. The view that the three Vehicles of Hearers, Self-Enlipghtened Ones and 
Would-Be Buddhas can obtain saintly frullon was only an exploring, a tempOorary 
teaching, but the three finally were united Into one Vehicle, or “Uniting.” Thus the 
fifth period 1s especially called the Time of “Opening and Meeting.” The obJect of the 
appearance of the Buddha was to save all beings and that obJect can be accomplished 
only by the Lotus. Therefore, the Lotus 1s the ultimate doctrine among all the 
Buddhaˆs teachings and 1s the king of all the sutras. The Time of the Lotus alone 1s 
purely “round” and superlatively excellent, wherein the purpose of the Buddha”s 
advent on earth 1s fully and completely expressed. The supplementary NÑirvana Sutra 
summarizes that the Buddha had preached during his whole life, 1.e., the three 
Vehicles and the four doctrines were dismissed by converting the three Vehicles to 
One Vehicle and combining the four doctrines with the one ultimate Round Doctrine. 
Thus, all teachings of the Buddha are absorbed finally Into the Lotus which 1s 
considered by the T”1en-Ta1 to be the Supreme Doctrine of all Buddhism. 

And what are the EIght Methods? EIght Doctrines are eight methods or means used 
by the Buddha to teach sentlent beings to cultivate, or eipht noble ways that lead 


3181 


practiioners to enliphtenment. Flrst 1s the Esoteric Doctrine. Second 1s the Exoteric 
Doctrine. Third 1s the Specific Doctrine. Fourth 1s the Common Doctrine. Fifth 1s the 
Perfect Doctrine. Sixth 1s the Real Doctrine. Seventh 1s the Sudden (Abrupt) Doctrine. 
Eighth 1s the Gradual Doctrine. 

The Buddha preached a lot, but nothing out of the above mentioned “FIve Periods 
and Eigh(t Teachings.” His teachings based on the capabililes and levels of 
understanding of different beings. They are skIllful means that help beings to cultIvate 
to become Buddha. 

To propagate the Buddhadharma, to help people better understand the 
Buddhadharma more easily and more effective, although very busy In dally life, Mr. 
Thiện Phúc Trần Ngọc has tried to practice meditation and study Buddhadharma in 
English, Vietnamese, Chinese, Sanskrit, and Pali, etc., to compose the “Basic Buddhist 
Doctrines” When you read all the works of Thien Phục, you will see his real 
cultivation, for his works represent his personal life and his personal life show 1n his 
works. All his personal cultivational life shows 1n this work. 

By the Ullambana Festival of 2551 in 2007, to am glad to send my personal 
congratulatlons go to Ngoc Tran for this product of his laborious, detailed and 
extensive work 1n highliphtng details and summarizing the beliefs, teachings and 
practices of Lord Sakyamuni Buddha. I am very please to praise the authorˆs merifs 
for his accomplishment of this rare relipIous and cultural work. This 1s a genuine 
contribution of his share to the propagation of the Dharma. I would like to take this 
opportumty to highly recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as well as 
to any readers of Buddhist texts. With the hope that each and everyone of you wIll 
pOSSess and fo utilize the series of Basic Buddhist Doctrines in Vietnamese-English as 
a guide to aid in your deeper study of Buddha-Dharma so that everyone of us can have 
peaceful and happy life at the present moment once we understand the core meanings 
of the Buddhadharma, for once we understand the exact meanings of the dharma, we 
can put them I1nto practice to better our body and mind, and eventually to attain the 
Way. 


Respectfully 
Most Ven. Thích Chon Thanh 


3182 


LỜI MỞ ĐẦU 


Trên thế giới đã có quá nhiều tôn giáo khác nhau thì tại sao lại còn cần thiết cho 
chúng ta có thêm đạo Phật? Có người cho rằng tất cả các tôn giáo hầu như đều giống 
nhau chứ không có khác biệt gì đáng kể. Tất cả đều dạy cho người ta làm lành lánh 
dữ. Hầu hết các tôn giáo đều cảnh giác con người về hai nơi, đó là thiên đường và địa 
ngục. Có lẽ ai trong chúng ta đều cũng đồng ý quan điểm nầy. Tuy nhiên, nếu chúng 
ta để ý một chút thì chúng ta sẽ thấy giáo pháp mà Đức Như Lai đã chứng ngộ quả là 
đặc biệt. Đức Phật đã gửi đến cho chúng ta một thông điệp rất đơn giản: “Hãy lánh xa 
tất cả những hành động tội lỗi, trau dồi cuộc sống bằng những hành động tốt, và thanh 
lọc tâm trí khỏi những ý nghĩ bất tịnh.” Rồi Ngài lại nói thêm: “Nếu quý vị muốn 
chấm dứt đau khổ não phiền và sợ hãi lo âu, hãy triển khai giới luật, từ bi và trí tuệ, 
hãy tìm nơi nương tựa ngay chính quý vị.” Dù giáo pháp ấy đơn giản nhưng nó thật là 
thậm thâm vi diệu, khó hiểu, và khó nhận. Tại sao trong khi đa phần các tôn giáo đều 
nói đến lòng tin tuyệt đối nơi một đấng thần linh hay thượng đế thì Đức Phật lại bảo 
chúng ta hãy về nương nơi chính mình, chứ không phải nơi thượng đế? Các tôn giáo 
khác thì cho rằng Thượng đế tạo ra tất cả mọi người, chịu trách nhiệm về tất cả mọi 
người, ban thưởng và tha thứ tội lỗi của tất cả mọi người. Thượng đế chịu trách nhiệm 
về cuộc đời của chúng ta bây giờ và sau khi chúng ta chết. Thượng đế sẽ cho ta lên 
thiên đàng hay xuống địa ngục. Ngược lại, Đức Phật khẳng định Ngài không phải là 
Thượng đế hay con của Thượng đế. Ngài không hứa hẹn thiên đàng hay hạnh phúc 
tuyệt đối hay ban thưởng cho những ai tự nhận là đệ tử Phật. Ngài cũng không hứa 
hẹn cứu rỗi cho những ai chỉ đặt niềm tin vào Ngài mà không chịu hành trì. Với Ngài, 
đạo không phải là việc mặc cả mà là con đường sống cao thượng để đạt đến giác ngộ 
và giải thoát. Chính vì thế mà Đức Phật không muốn các đệ tử của Ngài tin tưởng mù 
quáng. Ngược lại, Ngài muốn họ phải thấu triệt giáo lý và tinh tấn hành trì. Đức Phật 
bảo chúng ta phải làm gì nhưng Ngài không thể làm công việc đó cho chúng ta. 
Chúng ta phải tự mình làm công việc cứu rỗi cho chính chúng ta. Đức Phật nhấn mạnh 
rõ ràng là không ai có thể làm thế cho việc cứu rỗi ngoại trừ chỉ dẫn con đường phải 
đi để được giải thoát. Cho nên chúng ta không nên ở lại vào một đấng thiêng liêng, và 
cũng không nên ỷ lại vào ngay cả Đức Phật. Ngài cũng dạy không phải cầu nguyện 
và sùng bái Ngài để được Ngài tha thứ cho các tội lỗi đã làm. Thanh tịnh hay ô nhiễm 
là hoàn toàn tùy thuộc nơi chúng ta, chứ không có một đấng thiêng liêng, cũng không 
phải Phật hay bất cứ ai có thể làm ô nhiễm hay thanh tịnh tư tưởng của chúng ta cả. 
Tuy nhiên, Đức Phật khẳng định nếu chúng ta chịu nghe theo lời Ngài, chịu hành trì 
những gì Ngài chỉ dạy, thì chúng ta có thể tạo nên sự thanh tịnh cho chính chúng ta, 
chứ người ngoài không thể làm (thanh tịnh hay bất tịnh) gì được cho tư tưởng của 
chúng ta cả. Chính vì những nét đặc thù đó mà giáo pháp nhà Phật trở nên vô cùng 
đặc biệt. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà giáo pháp ấy cũng là một vấn để không dễ 


3183 


lãnh hội như những giáo pháp khác. Cuộc hành trình “Từ người lên Phật” đòi hỏi 
nhiều cố gắng và hiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều 
sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn bộ “Phật Lý Căn Bản” song ngữ 
Việt Anh nhằm giới thiệu giáo lý nhà Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là 
những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những 
ai mong cầu có được cuộc sống an bình và hạnh phúc. 
California ngày 14 tháng 9 năm 2003 
Thiện Phúc 


3184 


INTRODUCTION 


There are already many different religions In the world nowadays, why 1s 1t 
necessary for us to have another religion called Buddhism? Some says that all 
religlons are almost the same with little significant differences. They teach people to 
do good things and to avoid bad things. Almost all religions warn people about two 
places: heaven and hell. We all probably agree on this vIiewpoint. However, IÝ we pay 
a litle close attention to the Buddhist dharma we wIll see that the Dharma which the 
Tathagata has realized 1s indeed special. The Buddha sent us a very sinple message: 
“Keeping away from all evil deeds, cultivatlon of life by doing good deeds and 
purIfication of mind from menfal ImpuritIes.” Then he added: “If you wish to see the 
end of your sufferinsgs, afflictions and fear, develop discipline, compassion and 
wisdom; be a refuge un(o yourselves.” Though the Dharma 1s simple, but 1t 1s 
wonderfully profound and difficult to perceive, difficult to comprehend. While most of 
the religions talk about gods, the Buddha asked his disciples to be a refuge of self, not 
in gods? Other religions believe that God created everybody; God 1s responsIble for 
everything; God wIll reward; God can forgive all our sins; and God 1s responsIble for 
our present lives and lives after our death; God will send us to heaven or to hell. On 
the confrary, the Buddha confirmed that he 1s not God or Son of God. He dịd not 
promise heaven or heavenly bliss and rewards to those who called themselves his 
disciples, nor did he promise salvation to those who had faith (without practice) 1n him. 
To hìm religion 1s not a bargain but a noble way of life to gain enlightenment and 
salvation. Therefore, the Buddha did not want his disciples with blind faith; he wanted 
them to obtain thorough understanding and diligent practice. The Buddha can tell us 
what to do but He cannot do the work for us. We have to do the work of salvatlon 
ourselves. The Buddha has emphasized clearly that no one can do anything for another 
for salvation except Indicating the way. Therefore we must not depend on God, and 
not even depend on the Buddha. He did not say that we must pray to and worship Him 
and that He would forgive all our sins. Purity and Impurity of our mind depend on 
ourselves. Neither God, nor the Buddha, nor any other beings can pollute or pur1fy our 
mind. He emphasized If we take His word and act accordingly, we can creafe purIty 
within ourselves, outsiders cannot do anything (purity and Impurity) for our mind. For 
these reasons, the Buddhist Dharma becomes exceptionally special; however, 1t 1s also 
a matter not easily comprehensible. The Journey “Form being a common person to 
becoming a Buddha” demands continuous efforts with right understanding and 
practice. Presently even with so many books avallable on Buddhism, I venture to 
compose this booklet tiled “Basic Buddhist Doctrines” in Vietnamese and English to 
introduce basic things in Buddhism to all Vietnamese Buddhist followers, especially 


3185 


Buddhist beginers, hoping this little contribution will help Buddhists 1n different levels 
to understand on how to achieve and lead a life of peace and happiIness. 


California, September I4, 2003 
Thiện Phúc 


3186 


LỜI TỰA 


Đây không phải là một tác phẩm văn chương, cũng không phải là Toàn Tập Giáo 
Lý Phật Giáo. Đây chỉ là một quyển sách nhỏ gồm những giáo lý Phật giáo căn bản, 
những lời dạy có liên hệ đến Phật giáo, hay những lời dạy thường hay gặp trong 
những bài kinh Phật, với hy vọng giúp những Phật tử Việt Nam tìm hiểu thêm về 
những bài luận Phật giáo bằng Anh ngữ, hoặc tìm hiểu Kinh Tạng Anh ngữ được dịch 
sang từ tiếng Phạn Pali hay Sanskrit. Đức Phật đã bắt đầu thuyết giảng Phật pháp 26 
thế kỷ về trước mà giáo lý thật là thậm thâm rất khó cho bất cứ ai trong chúng ta thấu 
triệt, dù bằng chính ngôn ngữ của chúng ta. Ngoài ra, không có từ ngữ tương đương 
Việt hay Anh nào có thể lột trần được hết ý nghĩa của nhiều từ ngữ Phạn Pali và 
Sanskrit. Lại càng khó hơn cho người Việt chúng ta tránh những diễn dịch sai lầm khi 
chúng ta đọc những kinh điển được Việt dịch từ những kinh điển Đại thừa của Trung 
quốc. Như quý vị đã biết, giáo lý và truyền thống Phật giáo đã ăn sâu vào xã hội 
Việt Nam chúng ta từ 20 thế kỷ nay, và đa phần người Việt chúng ta trong quốc nội 
cũng như tại hải ngoại đều trực tiếp hay gián tiếp thực hành Phật pháp. Thật tình mà 
nói, ngày nay Phật tử hay không Phật tử đều đang tìm tòi học hỏi giáo lý nầy những 
mong mở mang và cải thiện cuộc sống cho chính mình. Vì những lý do đó, cho đến khi 
nào có được một bộ Toàn Tập Giáo Lý Phật Học hoàn chỉnh, tôi đã mạo muội biên 
soạn những bài dạy thường dùng trong Phật giáo cũng như những để mục liên hệ với 
Phật giáo trong suốt hơn mười lăm năm qua. Đồng ý là có rất nhiều lỗi lầm và sai sót 
trong quyển sách nhỏ nầy và còn lâu lắm quyển sách nầy mới được xem là hoàn 
chỉnh, tuy nhiên, với ước mong chia xẻ chân lý, chúng tôi đã không ngần ngại cho 
xuất bản và truyền bá quyển sách nầy đến tay mọi người. Hơn nữa, chính Đức Từ Phụ 
đã từng dạy: “Trong pháp Bố Thí, bố thí Pháp hay bố thí món quà chân lý Phật pháp 
là cách cúng dường cao tuyệt nhứt trên đời nầy. 

Một lần nữa, Hy vọng quyển sách nhỏ nầy sẽ giúp ích cho những ai muốn tìm biết 
thêm về chân lý thực tánh vạn hữu. Như đã nói trên, đây không phải là một tuyệt tác 
hoàn chỉnh, vì thế chúng tôi chân thành cảm tạ sự chỉ dạy của chư học giả và các bậc 
cao minh. 

Cuối cùng, tác giả cung kính cúng dường lên ngôi Tam Bảo, cũng như cúng dường 
Thầy Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, và xin thành kính hồi hướng tất cả công 
đức nây đến chúng sanh muôn loài trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Những mong ai 
nấy đều thấy được sự lợi lạc của Phật pháp, để một ngày không xa nào đó, pháp giới 
chúng sanh đồng vãng sanh Cực Lạc. 


Thiện Phúc 


3187 


PREFACE 


Thịs book 1s not a literary work, nor 1s this a book of Total Buddhist Teachings. 
This 1s only a booklet that compiles of some basic Buddhist teachings, Buddhist 
related Items, or Items that are often seen In Buddhist texts with the hope to help 
Vietnamese Buddhists understand more Buddhist essays written In English or Buddhist 
Three Baskets translated Into English from either Pali or Sanscrit. Buddhist teachings 
taught by the Buddha 26 centurles ago were so deep and so broad that 1s difficult 
for any one to understand thoroughly, even In their own languages. Beside, there are 
no absolute English or Vietnamese equivalents for numerous Pali and Sanscrit words. 
IỨs even more difficult for Vietnamese people who have tried to read Vietnamese 
(exts pardly translated from the Chinese Mahayana without making a fallaclous 
Interprefation. As you know, Buddhist teaching and tradition have deeply roo(ed In 
Vietnamese socIety for at least 20 centuries, and the majority of Vietnamese, In the 
country or abroad, directly or Iindirectly practice Buddha teachings. Truly speaking, 
nowadays Buddhist or Non-Buddhist are searching for Buddhist text books with the 
hope of expanding their knowledge and Iimproving their life. For these reasons, untIl 
an adequate and complete work of Buddhist Teachings 1s In existence, I have 
(emerarlously tried to compile some most useful Buddhist teachings and Buddhist 
related Items which I have collected from reading Buddhist English texts during the 
last fifteen years. Ï apree that there are surely a lot of deficiencies and errors In this 
booklet and [ am far from considering this attempt as final and perfect; however, with 
a wIsh of sharing the gIÍt of truth, I am not reluctant to publish and spread this booklet 
to everyone. Besides, the Buddha taught: “Among Dana, the Dharma Dana or the gIÍt 
of truth of Buddhaˆs teachings 1s the highest of all donations on earth.” 

Once again, I hope that this booklet 1s helpful for those who want to know more 
about the truth of all nature and universe. As I mentioned above, this IS not a 
completely perfect work, so I[ would very much appreclate and open for any 
commenfs and sugsgestions from the learned as well as from our elderly. 

Last but not least, the author would like first to respectfully offer this work to the 
Triratna, secondly to offer to my Original Master, Most Venerable Thích Giác Nhien, 
and third to demit the good produced by composing this book to all other sentient 
beings, universally, past, present and future. HopIng everyone can see the real benefit 
of the Buddhaˆs teachinss, and hoping that some day every senfIent being w1ll be able 
to enter the Pure Land of Amitabha. 


Thiện Phúc 


3188 


ACKNOWLEDGEMENTS 


First, I would like to take this opportumty to thank Most Venerable Thích Giac 
Nhien for encouraging me fo start this proJect, providing me with Tripitaka in English 
version and other books of Buddhist doctrines, and reviewing my work. Beside, Most 
Venerable Thích Giác Nhiên also takes his time to sit down and explain to me 
Buddhist terms which I donˆt know. Secondly, I want to take this opportunity to thank 
Most Venerable Dr. Thịch Quang Lien, Most Venerable Thích Chon Thanh, Most 
Venerable Thích Giac Lương, Most Venerable Thích Nguyên Đạt, Most Thịch Giac 
Toan, Most Ven. Thịch Giac Tue, Most Ven. Thích Giac Ngo, Ven. Prof. Thích Chơn 
Minh, Ven. Thích Minh Man, Ven. Thích Nguyen Tri, Ven. Thích Minh Đat, Ven. 
Thích Vo Đat, Ven. Thịch Minh An, Ven. Thích Minh Định, Ven. Thịch Minh Thong, 
Ven. Thịch Minh Nhan, Ven. Thích Minh Nghị, Bhikhunis Thích Nu Dung Lien, Thịch 
Nu Man Lien, Thích Nu Phung Lien, Thịch Nu Tanh Lien, Thịch Nu Thích Nu Dieu 
Lac, Thịch Nu Dieu Nguyet, Thích Nu Dieu Hoa, and Thịch Nu Tĩnh Hien, Thích Nu 
Dieu Đao, Thích Nu Dieu Minh, Thịch Nu Nhu Hanh, Prof. Nghiêm Phú Phát, Prof. 
Lưu Khôn, Prof. Andrew J. Willhiams, Ms. Sonla Brousseau, Prof. Đào Khánh Thọ, 
Prof. Võ thị Ngọc Dung, Ms. Sheila Trương, Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân, Mr. Nguyễn 
Minh Lân, Nguyễn thị Ngọc Vân, Minh Hạnh, Bửu Đức, Huệ Đức, Minh Chánh, and 
Diệu Hảo for their kind support and encouragement which have helped me overcome 
difficulties along every step of composing this book. They have set aside thelr 
precIous time to review and proofread the draft, correct errors and offer me with 
invaluable advice to improve this work. I also would like to take this chance to send 
my special thanks to all my good spiritual advisors and friends, especially Mr. And 
Mrs. Quảng Tâm and Minh Chính, Upasaka Minh Hạnh, Bửu Đức, Minh Chánh, Trần 
thị Hoàng Thắm and Le Quang Trung who have provided extremely helpful advice, 
guidance and Ideas. 

I would also like to express my special gratitude to my family for all their support, 
especially my wife and children, who have been supporting me with extraordinary 
efforts to complete this extremely difficult assipenment. Next, I would like to take this 
Opportumty to send my special thank to Mr. Le Quang Trung, who helped design both 
{ront and back covers for eight volumes of this work. 

Last but not least, I would respectfully like to dedicate all merifts and virtues 
derived from this work to all sentlent beings throughout the six paths in the Dharma 
Realms to rebirth in the Amitabha Pure Land. 

Anaheim, California 
Thiện Phúc 


3189 


CẢM TẠ 


Trước nhất, tác giả xin chân thành cảm tạ Hòa Thượng Thích Giác Nhiên đã 
khuyến khích tác giả từ những ngày đầu khó khăn của công việc biên soạn. Hòa 
Thượng đã cung cấp Anh Tạng cũng như những sách giáo lý Phật giáo khác. Ngoài ra, 
Ngài còn dành nhiều thì giờ quí báu coi lại bản thảo và giảng nghĩa những từ ngữ khó 
hiểu. Kế thứ, tác giả cũng xin chân thành cẩm tạ Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích Quảng 
Liên, Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Hòa Thượng 
Thích Nguyên Đạt, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Hòa Thượng Thích Giác Tuệ, Hòa 
Thượng Thích Giác Ngộ, Thượng Tọa G.S. Thích Chơn Minh đã khuyến tấn trong 
những lúc khó khăn, Thượng Tọa Thích Minh Mẫn, Thích Nguyên Trí, Thích Minh 
Đạt, Thích Vô Đạt, chư Đại Đức Thích Minh Ấn, Thích Minh Định, Thích Minh 
Thông, Thích Minh Nhân, Thích Minh Nghị, các Sư Cô Thích Nữ Dung Liên, Thích 
Nữ Mẫn Liên, Thích Nữ Phụng Liên, Thích Nữ Tánh Liên, Thích Nữ Diệu Lạc, Thích 
Nữ Diệu Nguyệt, Thích Nữ Diệu Hóa, Thích Nữ Tịnh Hiển, Thích Nữ Diệu Minh, 
Thích Nữ Diệu Đạo, và Thích Nữ Như Hạnh đã khuyến khích tác giả vượt qua những 
khó khăn trở ngại. Một số đã không ngại thì giờ quí báu duyệt đọc phần Việt ngữ như 
Giáo Sư Lưu Khôn, Giáo Sư Nghiêm Phú Phát, Giáo Sư Andrew J. Williams, Sonia 
Brousseau, Giáo Sư Đào Khánh Thọ, Giáo Sư Võ thị Ngọc Dung, Shella Trương, 
Nguyễn thị Kim Ngân, Nguyễn Minh Lân, Nguyễn thị Ngọc Vân, Minh Hạnh, Bửu 
Đức, Huệ Đức, Minh Chánh và Diệu Hảo đã duyệt đọc từng phần trong tác phẩm nầy. 
Tác giả cũng xin chân thành cảm tạ đặc biệt đến quí đạo hữu Quảng Tâm, Minh 
Chính, Minh Hạnh, Bửu Đức, Minh Chánh, Trần thị Hoàng Thắm và bạn Lê Quang 
Trung đã tận tình giúp đở về tinh thần lẫn vật chất. 

Tác giả cũng nhân cơ hội nầy cảm tạ gia đình, đặc biệt là hiển thê và các con, đã 
hết mình yễm trợ cho tác giả hoàn tất tác phẩm nầy. Kế đến tác giả xin thành thật 
cảm ơn bạn Lê Quang Trung đã giúp trình bày và thiết kế tám phần bìa trước và bìa 
sau của tác phẩm nầy. 

Cuối cùng, tác giả xin thành kính hồi hướng công đức nầy đến pháp giới chúng 
sanh trong sáu đường pháp giới sẽ được vãng sanh Tịnh Độ. 

Anaheim, California 
Thiện Phúc 


3190 


LỜI GHI CHÚ ĐẾN CHƯ ĐỘC GIẢ 


Quyển sách nhỏ nầy chỉ là một tập hợp các lời Phật dạy hay những lời dạy liên 
quan đến Phật giáo, hay các bài dạy của các đệ tử Phật hay các cao Tăng Phật giáo 
sau nầy thường được tìm thấy trong các sách giáo khoa Việt Anh Phật giáo. Như trên 
đã nói, đây không phải là một tác phẩm giáo điển hoàn hảo; tuy nhiên, với tâm 
nguyện sẻ chia, tôi mong rằng quí vị sẽ tìm thấy nơi bộ sách nầy những điều bổ ích 
cho việc mở rộng kiến thức về Phật giáo của mình. 

Thiện Phúc 


NOTE TO QUR READERS 


Thịs booklet 1s a collection of Basic Buddhist, Buddhist-related teachings, and 
teachings which have been taught by the Buddhaˆs disciples and/or great Buddhist 
monks that are often seen in Buddhist texts, written 1n both Vietnamese and English. 
Like I sald In the Preface, this 1s not a Total and Complete Work of Buddhist 
Teachings; however, with a wish of share, I hope that all of you wIll find this a useful 
and helpful booklet for you to broaden knowledge on Buddhism 

Thiện Phúc 


Xin cúng dường công đức của bộ sách nầy lên Thầy Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác 
Nhiên, người đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức hướng dẫn đệ tử đi vào Cửa 
Chân Lý, Trí Tuệ và Giải Thoát. Nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho ngài 
sớm bình phục để ngài tiếp tục dẫn dắt chúng sanh trên bước đường giải thoát 


Thịs work 1s dedicated to my Original Master, Most Venerable Thích Giác Nhiên, who 
has devoted a great deal of time and effort to guide me to enter Iinto the Door of Truth, 
Wisdom and Emancipation. May the Buddhas in the ten directions support him to 
recover his health so that he can continue to guide other sentient beinøs to liberation. 


3191 


Xin thành kính cúng dường tác phầm nây lên ngôi Tam Bảo, kế thứ cúng dường lên Thầy Bổn 
Sư, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế 
Giới, kế thứ là cúng dường đến cha mẹ quá vãng là ông Lê Văn Thuận và bà Trần Thị Sửu, 
nhạc phụ và nhạc mẫu là ông Tân Ngọc Phiêu và bà Trần thị Phàn. Tôi cũng xin kính tặng tác 
phẩm nầy đến hiển phụ Tương Thục, và các con Thanh Phú, Thanh Mỹ, Thiện Phú. Tôi cũng 
nhân cơ hội nầy xin kính tặng tác phẩm nây đến chị tôi, chị Ngọc Nhi Nguyễn Hồng Lệ, 
người đã hy sinh tương lai của chính mình cho tương lai tươi sáng hơn của các em. Tôi cũng 
rất biết ơn các em Ngọc Châu, Ngọc Sương, Ngọc Trước, Ngọc Đào, Ngọc Bích Vân, Ngọc 
Giỏi; cũng như các anh chị em Loan Trần, Mão Tân, Tuyển Thục, Tuân Thục, Tùng Thục, và 
Thuần Thục, những người đã hết lòng hỗ trợ và giúp đở tôi vượt qua những thử thách và khó 
khăn trong khi biên soạn bộ sách nầy. Cuối cùng tôi xin hồi hướng công đức nầy đến các anh 
chị em quá vãng Ngọc Hoa, Ngọc Huệ, Ngọc Minh, Ngọc Mai, Kim Hoàng, Thanh Huy, Ngọc 
Út, cùng tất cả những chúng sanh quá vãng đồng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. 


This work 1s respectfully dedicated to the Three Jewels, to my Original Master, Most 
Venerable Thích Giác Nhiên, to my deceased parents Mr. Lê Văn Thuận and Mrs. Trần Thị 
Sửu, and to my parents-in-law Mr. Tân Ngọc Phiêu and Mrs. Trần thị Phàn. This work ¡s also 
dedicated to my wife Tương Thục and children Thanh Phú, Thanh Mỹ and Thiện Phú, my 
longlife best friends for their enormous supports. [ would like to take this opportunity to 
dedicate this work to my elder sister Ngọc Nhi Nguyễn Hồng Lệ who has sacrificed her own 
future for the brighter future of her other brothers and sisters. I am also enormously grateful to 
my brothers and sisters Ngọc Châu, Ngọc Sương, Ngọc Trước, Ngọc Đào, Ngọc Bích Vân, 
Ngọc Giỏi; as well as my sisters and brothers-in-law Loan Trần, Mão Tân, Tuyển Thục, Tuân 
Thục, Tùng Thục, and Thuần Thục, who have been wholeheartedly supporting and helping me 
overcome challenges and difficulties in completing this work. Last but not least, [ would like 
to dedicate this work to my deceased brothers and sisters Ngọc Hoa, Ngọc Huệ, Ngọc Minh, 
Ngọc Mai, Kim Hoàng, Thanh Huy, Ngọc Út, and all deceased sentient beings. May all of 
them be reborn In the Western Paradise. 


Xin tưởng niệm chư vị Cố Hòa Thượng Thích Quảng Liên và Thích Ân Huệ. Trước 
khi bộ sách nầy được xuất bản thì hai vị cố vấn giáo lý đáng kính của tôi là Hòa 
Thượng Thích Quảng Liên và Hòa Thượng Thích Ân Huệ viên tịch. Câu mong mười 
phương chư Phật hộ trì cho các Ngài cao đăng Phật quốc. 


This work is also in commemoration of Late Most Venerables Thích Quảng Liên and 
Thích Ân Huệ. Before the printing of this work, two of my Admirable Dharma 
Advisors, Most Venerable Thích Quảng Liên and Most Venerable Thích Ân Huệ 
passed away. May the Buddhas In the ten directions support them to advance 1nto the 
Buddha-land to attain the Buddhahood there. 


3192 


ABOUT TH AUTHOR 


Thiện Phúc Trần Ngọc was born ¡in 1949 ¡in Vĩnh Long Province, a small town 
about 136 kilometers southeast of Saigon. AKA Ngọc-Em Trần. He grew up in Vinh 
Long town, South Vietnam and attended Tong Phuoc Hiep High School. He was born 
(o a very poor family; however, his parents had tried their best to raise their all 
children with a minimum of hiph school education. He obtained his Bachelor In 
English In 1973, and Bachelor in Vietnamese-Chinese 1n 1974 at Cantho University. 
He was brought up 1n a Buddhist-tradition family. His grandparents and parents were 
devoted lay disciples of Honarable Venerable Master Minh Đăng Quang. He came to 
the United States in 1985 and became a disciple of Most Venerable Thích Giác Nhiên 
in the same year. He has been working for Calforma State Department of 
Rehabilitation as a Rehabilitation Supervisor since 1988. His main responsIbilify 1s to 
SupervIse a unit of ten counselors who counsel people with problems, especlally 
people with disabilitles. He was very much Impressed by the life and teachings of the 
Buddha. He realizes that Buddhism has been an Important part of the cultural heritage, 
not only of Vietnam, but also of Southeast Aslan counfries and most parts of Asia. 
While working as a volunteer teacher of Vietnamese language programs In Southern 
California, around 1985 and 1986, a lot of young Vietnamese students came to him to 
ask for the meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to provide the 
meaning, but a lot of them he could not. He talked to Most Venerable Thích Giác 
Nhiên and was encouraged by the Most Venerable to start his work on The Basic 
Buddhist Doctrines. With the encouragement from Most Venerable Thích Giác Nhiên, 
he started his work since 1986 and completed the first draft in 2002 and the final draft 
in 2009. He 1s also the author of a series of books written in Vietnamese and English 
tled “Buddhism In Life” (ten volumes), “Buddhism, a religion of Peace-Joy-and 
Mindfulness”, “Intimate Sharings with Parents and Children”, Vietnamese-English 
Buddhist Dictionary (06 volumes), English-Vietnamese Buddhist Dictionary (10 
volumes), A Lifttle Journey To India, and Famous Zen Masters in Vietnamese and 
English. 


3193 


TABLE OF CONTENTS 


VOLUME ONE 


Phần I 
Part I 


Phật Và Thánh Chúng 
The Buddha and His Sacred Disciples 


Chương 1: Đức Phật— The Buddha 
Chương 2: Đạo Phật— Buddhism 
Chương 3: Nhân Sinh Quan và Vũ Trụ Quan Phật Giáo 
Buddhist Poinfs 0ƒ view on Human Le and Buddhist Cosinology 
Chương 4: Chuyển Pháp Luân và Năm Đệ Tử Đầu Tiên 
Turning The Wheel oƒ Dharma and The Ftrst Five Disciples 
Chương 5: Kết Tập Kinh Điển— Buddhist Councils 
Chương 6: Tam Bảo và Tam Tạng Kinh Điển 
Triple Jewels and Three Buddhist Canon Baskefs 
Chương 7: Kinh và Những Kinh Quan Trọng— Luật— Luận 
Sutras and Iimportant Sutras-Rules-Cormimmenfaries 
Chương 6: Đạo và Trung Đạo— Path and Middle Path 
Chương 9: Vị Diệu Pháp— Abhidharma 
Chương 10: Tam Thời Pháp— Three Periods 0ƒ The Buddha's Teachings 
Chương 11: Thân Quyến— The Buddha°s Relatives 
Chương 12: Thập Đại Đệ Tử— Ten Great Disciples 
Chương 13: Những Đệ Tử Nổi Tiếng Khác— Other Famous Disciples 
Chương 14: Giáo Đoàn Tăng và Giáo Đoàn Ni— Monk and Nun Orders 
Chương 15: Tứ Động Tâm— Four Buddhist Holy and Sacred Places 
Chương 16: Những Thánh Tích Khác— Other Sacred Places 
Chương 17: Những Đại Thí Chủ —Great Donafors 
Chương 18: Những Vị Có Công Với Phật Giáo 
Those Who Had Helped Maintaining Buddhism 
Chương 19: Những Vị Cao Tăng và Tác Giả Phật Giáo Nổi Tiếng Thế Giới 
World Famous Monks & Nuns and Famous Buddhist Authors 


43 
83 


l1ø7 


199 
203 


223 


235 
345 
365 
399 
407 
425 
443 
471 

353 
573 
621 


635 


669 


Chương 20: 
Chương 21T: 
Chương 22: 
Chương 23: 
Chương 24: 
Chương 25: 
Chương 26: 
Chương 27: 
Chương 28: 
Chương 29: 


Chương 30: 


3194 


VOLUME TWO 


Phần II 
Part II 


Giáo Pháp Căn Bản Ì 
Basic Buddhist Doctrines Ï 


Diệu Đế và Thánh Đạo—Noble Truths and Noble Paths 843 
37 Phẩm Trợ Đạo— Thirty-Seven Lùnbs oƒ Enlightenment 915 


Sự Yêu Thương và Tứ Vô Lượng Tâm--Love and Four Inummeasurable Minds 933 


Tứ Nhiếp Pháp— Four Elements 0ƒ Popularity 961 
Lục Hòa— Six Pointfs 0ƒ Harmony 963 
Tứ Ân— Four Great Debts 965 
Công Đức và Tội Phước— Merit and Virtue-Oƒffences and Blessings 97] 
Ba La Mật— Paramitas 997 
Thân-Khẩu- Ý— Body-Mouth-Mind 1065 
Tín-Hạnh-Nguyện-Hành-Hạnh-Nguyện của chư Bồ Tát 

Fatth-Conducts-Vows-Bodhisattvas”Pracfices-Conducfs- Vows 1093 
Tứ Chúng Thanh Tịnh Minh Hối— Four Kinds oƒ Pure Precepfs 1149 


Chương31:Hôn Nhân theo Quan Điểm Phật Giáo--Marriage in Buddhist Point oƒ View1157 


Chương 32: 
Chương 33: 
Chương 34: 
Chương 35: 
Chương 36: 


Chương 37: 


Chương 36: 
Chương 39: 
Chương 40: 
Chương 41 


Chương 42 


Thiện Ác—Good and Bad (Kusala & Akusala) 1161 
Tập Khí và Buông Xả—Old Habits and Abandonment 1191 
Nghiệp Báo— Actions and Recornpenses l12I1 
Nhân-Duyên-Quả— Causes-Conditions-Eƒƒectfs 1261 
Giới— Rules in Buddhism 1315 
Nhân Duyên- Thập Nhị Nhân Duyên— Causes and Condiftions 

Twelve Links im the Chain Qƒ Dependent Originafion 1451 
Chướng Ngại— Hindrances 1493 
Kết--Triền Cái--Trược— Fetters--Hindrances--Turbidities 1505 
Phiên Não và Vô Uu— Afflictions and Sorrowlessness 1521 
Đại-Tứ Đại- Thất Đại 

Elements-Four Great Elermenfs-Seven Great Elemenfs 1539 
Chơn Lý— Truth 1557 


Chương 43: 
Chương 44: 
Chương 45: 
Chương 46: 
Chương 47: 
Chương 46: 
Chương 49: 


Chương 50: 
Chương 51: 


Chương 52: 


Chương 53: 
Chương 54: 
Chương 55: 
Chương 56- 
Chương 57: 


Chương 58: 
Chương 59: 
Chương 60: 


3195 


VOLUMLE THREE 


Phần III 
Part III 


Giáo Pháp Căn Bản II 
Basic Buddhist Doctrines II 


Ái Dục--Ngũ Dục—Cravings--Five Desires 
Kiến và Tà Kiến— Views and Wrong Views 
Khổ và Bát Khổ— Sufferings and Eight Sufferings 
Cầu và Vô Sở Cầu— Doors dgƒ Seeking and Non-Seeking 
Bát Đại Nhân Giác— Elight Awakenings 0ƒ Great People 
Căn-Cảnh- Thức— Organs-Objecfs-Consci0usnesse 
Bát Thức và A Đà Na Thức 
Eight Consciousneses and Adana Consciousnese 
Đại Thừa Bách Pháp— Mahayana One Hundred Dharmas 
Tương Đối-Tuyệt Đối- Viên Dung-Như Thực 
Relafive-Absolute- Tofality- True Reality 
Lậu Hoặc—Leakage and Delusions 
Hữu Lậu-Vô Lậu— Leakage and Non-leakage 
Ca Sa—Monk”s Robe 
Tâm— Mind 
Duy Tâm — Mind-Only 
Phật Tánh— Buddha-Nature 
Chư Như Lai và Huyền Nghiệp của các Ngài 
Thus-Corme Ones and their Wonderƒful Works 
Cam Lộ—Sweet Dews 
Tam Muội— Samadhi 
Thiên— Meditation 


l1ó19 
1637 
1667 
1685 
1691 
1697 


1745 
1761 


1773 


1763 
1793 
1799 
1927 
1947 


1955 
2119 
2121 
2145 


Chương 61: 
Chương 62: 
Chương 63: 
Chương 64: 
Chương 65: 
Chương 66: 
Chương 67: 
Chương 66: 
Chương 69: 
Chương 70: 
Chương 71: 
Chương 72: 
Chương 73: 
Chương 74: 
Chương 75: 
Chương 76: 
Chương 77- 
Chương 76: 
Chương 79: 
Chương 80: 
Chương 61: 


Chương 82: 
Chương 83: 
Chương 84: 
Chương 85: 
Chương 86: 


Chương 87: 
Chương 88: 
Chương 89: 
Chương 90: 
Chương 9T: 


3196 


VOLUME FOUR 


Phần IV 
Part IV 


Giáo Pháp Căn Bản II] 
Basic Buddhist Doctrines III 


Quán— Confemplation 

Giải Thoát— Liberation 

Ma Và Ngũ Thập Ấm Ma—Demons and F Ứf†y Demons 
Chấp Trước-Kết-Buông Xả— Graspings-Felters-Nonattachment 
Vô Thủy-Vô Chung— Beginninglessness-Endlessness 
Kiếp—Aeon 

Ngã và Vô Ngã— Ego and Egolessness 

Điên Đảo—CondiHons oƒ Being Dpside-down 

Vô Thường— lnuperrmmanence 

Ta Bà— The Saha World 

Vô Minh— lgnorance 

Chúng Tử— Seed 

Chân Như— Suchness (Nafural Purity) 

Trang Nghiềm—Adornment 

Lực-Tự Lực-Tha Lực— Powers--Selƒ-Powers--Other Powers 
Thánh và Thánh Quả— Saimt and Sainthood 

Độc-Tam Độc và Thập Độc— Poisons— Three Poisons and Ten Poisons 
Trụ Xứ—Dwclling Places 

Phân Biệt và Vô Phân Biệt— Discrùninaion and Non-Discriminatio 
Tỉnh Thức— Mindƒfulness 

Thất Tình Lục Dục và Thất Sứ Giả 

Seven Emotfions and Six Desires and Seven Messengers 

Bát Phong— Etght Winds 

Hữu Vị Vô Vị— CondiHioned and Non-Conditioned Dharmas 
Xiển Đề— Abandon Buddha-Truth (Icchantika) 

Bát Nhấ và Tánh Không— Prajna and Sunyata 

Bốn Giai Cấp Ở Ấn Độ Vào Thời Đức Phật 

Four Classes im India at the Từne oƒ the Buddha 

Chúng Sanh— Senfient Beings 

Sanh--Tử-- Tái Sanh— Birth--Death--Rebirth 

Kiếp Nhân Sinh— Human Le 

Tam Giới— Three Reqlms 

Hiển Giáo-Mật Giáo— Exoteric and Esoteric Teachings 


2393 
2479 
2499 
255% 
2591 
2595 
2601 
2621 
2635 
2653 
2657 
2669 
2673 
2061 
2683 
2707 
2725 
2709 
2779 
2791 


2813 
2837 
2859 
2875 
2877 


2929 
2937 
2955 
3021 
3059 
3079 


3197 


Chương 92: Tánh- Tướng-Vô Tướng— Nature-Appearance-F'orrnlessness 
Chương 93: Quốc Độ—Abodes 
Chương 94: Pháp Giớ— Dharma Realms 


VOLUME FIVE 


Phần V 
Part V 


Giáo Pháp Căn Bản IV 
Basic Buddhist Doctrines IV 


Chương 95: Tam Pháp Ấn— Three Dharma Seals 

Chương 96: Giới-Đựnh-Huệ— Discipline-Meditation-Wisdom 
Chương 97: Bệnh — Athnents 

Chương 98: Bốn Loại Người — Four Types oƒ People 

Chương 99: Phá Giới— Breaking Precepfs 


Chương 100: 
Chương 101: 
Chương 102: 
Chương 103: 
Chương 104: 
Chương 105: 
Chương 106: 
Chương 107: 
Chương 106: 
Chương 109: 
Chương 110: 


Chương II1I: 
Chương 112: 
Chương 113: 
Chương 114: 
Chương 115: 
Chương 116: 
Chương 117: 
Chương 116: 
Chương 119: 
Chương 120: 


Nhãn— The Fyes 
Ngũ Minh— Five Studies 
Thần Thông— Supernatural Powers 
Lý Sự— Theories and Practices 
Quán Đảnh— Initiation 
Chúng và Thánh Chúng— Assemblies & Holy Assemblies 
Tịnh Và Bất Tịnh— Purity and Impurity 
Những Thứ Không Thể— The Unattainables 
Trí-Huệ- Trí Giả— Knowledge and Wisdom—— Wiser 
Vô Ngại— Unhindered Powers 
Hảo Tướng và Ứng Thân Của Phật 
Buddha?s Auspicious marks and Response Bodies 


Những Thử Thách Trong Tu Tập— Challenges in Culftivation 


Bồ Đề Tâm— Bodhi Mind 

Năm Mươi Quả VỊ — FỰty Posttions 

Thập Bát Bất Cộng— Eighteen Distinctive Charactersitics 
Thọ Ký— Prophecy 0ƒ Bodhisaftva?s Future Buddhahood 
Uẩn-Nhập-Giới— Aggregates-Entrances-Spheres 

Giác Ngộ— Enlighfenment 

Tứ Niệm Xứ 


3089 
3131 
3143 


3207 
3225 
3239 
3245 
3249 
3259 
3207 
3271 
3253 
3299 
3307 
3321 
3353 
3367 
3419 


3431 
3437 
3457 
3469 
3503 
3505 
3509 
3557 
3591 


Tu Tập Nhập Tức Xuất Túc Niệm— Cultivation oƒ the Anapanasatisutfara3623 


Thị Hiện và Cứu Độ— Maniƒestation and Salvation 


3635 


3198 


Chương 121: Pháp Su--Giáo Thọ Sư—Dharma Masters--Spirttual Masters 
Chương 122: Vô Úy— Fearlessness 
Chương 123: Thừa-Tiểu Thừa-Trung Đạo-Đại Thừa 


Vehicles-Hinayana-Middle Path-Mahayana 


Chương 124: Thời Thuyết Giáo— Periods oƒ the Buddha?s Teachings 

Chương 125: Thân và Thân Phật — Kaya and Buddhakaya (Buddha?s Bodies) 
Chương 126: An Cư Kiết Hạ— Summer Retreat 

Chương 127: Niết Bàn— Nirvana 


Phần VI 
Part VI 


Pháp Tu I 
Methods oƒ Cultivafion I 


Chương 128: Pháp Tu— Methods oƒ Culfivafion 


Chương 129 
Chương 130 
Chương 131 
Chương 132 


VOLUME SIX 


Phần VII 
Part VII 


Pháp Tu II 
Methods oƒ CulfivaHion II 


: Từ Bi và Nhẫn Nhục— Loving and Patience 
: Ăn Chay— Vegetarian Diet 

: Bất Thối Chuyển— Non-Regression 

+ Học--Vô Học— Studies--Beyond Studies 


Chương 133: Sám Hối— Repenfance 

Chương 134: Dục và Thiểu Dục Tri Túc—Desires and Content with Few Desires 
Chương 135: Y Pháp— Trusfs oƒ Dharma 

Chương 136: Niệm Phật — Buddha-Recitation 

Chương 137: Cúng Dường— Oƒƒerings 

Chương 136: Ngũ Giới— Five Precepfs 

Chương 139: Bố Tát--Bát Quan Trai— Fasting Days (Uposatha)--Eight Precepfs 
Chương 140: Phương Tiện— SkIl in Menas 

Chương141: Khổ Hạnh-Phạm Hạnh-Ẩn ĐDật--Ascetics-Aryan caryd-Living in Isolation 4209 


3663 
3673 


3665 
3749 
3775 
3807 
3609 


3639 


3979 
4001 
4017 
4021 
4029 
4049 
4053 
4055 
4139 
Alø1 
AI9I 
4I95 


Chương 142: 
Chương 143: 


Chương 144: 
Chương 145: 
Chương 146: 
Chương 147: 
Chương 146: 
Chương 149: 
Chương 150: 
Chương 151: 
Chương 152: 
Chương 153: 


Chương 154: 
Chương 155: 
Chương 156: 
Chương 157: 
Chương 156: 
Chương 159: 
Chương 160: 
Chương 161: 


3199 


Đạo Tràng— Bodhi-Place 4221 
Tụng Kinh--Niệm Phật-- Trì Chú 

Recite Buddlhist Sufras--Recite Buddhas" Names--Dharani 4225 
Thuyết Pháp— Lecture on the dharma 424I 
Trực Chỉ Nhơn Tâm— Pointing Directly To Human”s Mind 4255 
Hồi Hướng— Transƒerences 4257 
Thiện Hữu Trì Thức— Good-Knowing Advisors 4293 
Hạnh Phúc— Happiness 4303 
Tăng Nhất Pháp—Increased-by-One Dharmas 4321 


Pháp-Pháp Luân-Pháp Môn— Dharma--Dharma Wheel--Dharma-Doors 4463 
Tịnh Độ—Pure Lands 4543 
Lễ Bái và Thờ Cúng— Prostration and Worshipping 4047 
Ngũ Thừa— Five Vehicles (Yanas) 4669 
VOLUME SEVEN 
Phần VIII 
Part VIII 
Xuất Gia-Tại Gia 
Renunciatfion and Lay People 
Xuất Gia--Sa Môn— Renunciaton--Ordained Buddhists (Sramana) 4729 
Khất Thực và Khất Sĩ— To Beg For Food and Mendicants 4769 
Giáo Lý Phật Giáo Nguyên Thủy— Teachings of Theravada Buddhism 4761 
Giáo Thuyết PG Hòa Hảo— The Teachings oƒ Hoa-Hao Buddhism 4831 
Phật Tử Tại Gia— Lay People 4839 
Quy-Y Tam Bảo— Taking Refuge in the Triple Jewel 4697 
Kinh Thị Ca La Việt— The Sighalaka Sutra Advice To Lay People 4913 
Vụ Lan Bồn— Ullambana 4933 
Phần IX 
Part IX 


Lục Phàm Tứ Thánh 
Six Realns 0ƒ the Samsara and 
Four Realms oƒ the Saimnfs 


3200 


Chương 162: Lục Phàm Tứ Thánh 


Six Realms 0ƒ the Samsara and Four RÑealms 0ƒ the Sainfs 4945 
Chương 163: Địa Ngục— Hells 4951 
Chương 164: Ngạ Quỷ— Hungry-Ghosfs 4965 
Chương 165: Súc Sanh —Animals 4973 
Chương 166: A Tu La—Asuras 4977 
Chương 167: Nhân và Ngũ Giới— Man and Five Precep£s 4961 
Chương 168: Những Yếu Tố Tạo Nên Con Người 

Elements Which Produce and Maimtain Lịe 4999 
Chương 169: Thiên—Devas 3007 
Chương 170: Thanh Văn— Sound-Hearers 3047 
Chương 171: Độc Giác Phật — Pratyeka-buddhas 3051 
Chương 172: A La Hán và Bồ Tát— Arhats and Bodhisattvas 5057 
Chương 173: Bồ Tát Thừa và Nhị Thừa— Bodhisattrayana and the Two Vehicles 35135 
Chương 174: Bồ Tát Địa— Bodhisatttas° Bhumis 3139 

Phần X 
Part X 


Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát 
Othcr Bodhisaftyas° Characferisfics 


Chương 175: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát 
Other Bodhisaftvas° Characterisfics 35153 
Chương 176: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trongKinh Hoa Nghiêm Phần Ï— 
QOther Bodhisatfvas` Characterisics tín the Flower Adornment Sutra Part I 
3165 
Chương 177: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần II— 
QOther Bodhisafvas° Characteristics in the Flower Adornment Sura Part II 
3211 
Chương 178:Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần III— 
Other Bodhisaftvas° Characteristics in the Flower Adornment Sutta PartlII 5249 
Chương 179: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần IV— 
QOther Bodhisafvas° Characteristics im the Flower Adornment Sura Part IV 
3261 
Chương 180: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần V— 
QOther Bodhisaffvas) Characteristics in the Flower Adornment Sutra Part V 
3315 
Chương 181: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần VI— 
Other Bodhisafvas° Characteristics im the Flower Adornment Sua Part VI 
3347 


3201 


Chương 182: Những Vị Bồ Tát Quan Trọng— Important Bodhisattvas 


VOLUME EIGHT 


Phần XI 
Part XI 


Tông Phái Phật Giáo và Lịch Sử Các Bộ Phái Phật Giáo 
Buddhist Schools and History 0ƒ Ancient Buddhist Sects 


Chương 183: Thời Kỳ Tiền Phật Giáo trên Thế Giới 
Pre-Buddhism Period im the World 

Chương 184:Lịch Sử Các Bộ Phái Phật Giáo Cổ— History oƒ Ancient Buddhist Secfs 

Chương 185: Tông Phái Phật Giáo— Buddhist Schools 

Chương 186: Lục Sư Ngoại Đạo— The Six Herefical Masters 

Chương 187: Phật Giáo Thế Giới— Buddhism in the World 

Chương 188: Phật Giáo Việt Nam=— Buddhism in Vietnam 

Chương 189: Những vị Cao Tăng Nổi Tiếng của Việt Nam 
Vietnamese Farmous Buddhist Monks 

Chương 190: Những vị Cao Tăng Nổi Tiếng của Trung Hoa 
Chinese Famous Buddhist Monks 


3371 


3453 
5473 

5533 
5703 
570 
5931 


5955 


6007 


3202 


3203 


THIỆN PHÚC 


PHẬT PHÁP CĂN BẢN 
BASIC BUDDHIST DOCTRINES 


PHẦN V 
PART V 


Giáo Pháp IV 
Basic Buddlhist Doctrines IV 


3204 


3205 


TABLE OF CONTENTS 


VOLUME FIVE 


Phần V 
Part V 


Giáo Pháp Căn Bản IV 
Basic Buddhist Doctrines IV 


Chương 95: Tam Pháp Ấn— Three Dharma Seals 

Chương 96: Giới-Định-Huệ— Discipline-Meditation-Wisdom 
Chương 97: Bệnh — Athnents 

Chương 98: Bốn Loại Người — Four Types oƒ People 

Chương 99: Phá Giới— Breaking Precepfs 


Chương 100: 
Chương 101: 
Chương 102: 
Chương 103: 
Chương 104: 
Chương 105: 
Chương 106: 
Chương 107: 
Chương 106: 
Chương 109: 
Chương 110: 


Chương II1I: 
Chương 112: 
Chương 113: 
Chương 114: 
Chương 115: 
Chương 116: 
Chương 117: 
Chương 116: 
Chương 119: 
Chương 120: 


Nhãn— The Fjyes 
Ngũ Minh— Five Studies 
Thần Thông— Supernatural Powers 
Lý Sự— Theories and Practices 
Quán Đảnh— Initiation 
Chúng và Thánh Chúng— Assemblies & Holy Assemblies 
Tịnh Và Bất Tịnh— Purity and Impurity 
Những Thứ Không Thể— The Unattainables 
Trí-Huệ- Trí Giả— Knowledge and Wisdom—— Wiser 
Vô Ngại— Unhindered Powers 
Hảo Tướng và Ứng Thân Của Phật 
Buddha?s Auspicious marks and Response Bodies 
Những Thử Thách Trong Tu Tập— Challenges in Cultivation 
Bồ Đề Tâm— Bodhi Mind 
Năm Mươi Quả VỊ — FỰty Posttions 
Thập Bát Bất Cộng— Eighteen Distinctive Charactersitics 
Thọ Ký— Prophecy oƒ Bodhisaftva?s Future Buddhahood 
Uẩn-Nhập-Giới— Aggregates-Entrances-Spheres 
Giác Ngộ— Enlighfenment 
Tứ Niệm Xứ 


3207 
3225 
3239 
3245 
3249 
3259 
3207 
3271 
3283 
3299 
3307 
3321 
3353 
3367 
3419 


3431 
3437 
3457 
3469 
3503 
3505 
3509 
3557 
3591 


Tu Tập Nhập Tức Xuất Túc Niệm— Culfivation oƒ the Anapanasatisutfarn3623 


Thị Hiện và Cứu Độ— Maniƒestation and Salvation 


3635 


3206 


Chương 121: Pháp Su--Giáo Thọ Sư— Dharma Masters--Spiritual Masters 3663 
Chương 122: Vô Úy— Fearlessness 3673 
Chương 123: Thừa-Tiểu Thừa-Trung Đạo-Đại Thừa 
Vehicles-Hinayana-Middle Path-Mahayana 3665 
Chương 124: Thời Thuyết Giáo— Periods oƒ the Buddha?s Teachings 3749 
Chương 125: Thân và Thân Phật— Kaya and Buddhakaya (Buddha°s Bodies) 3775 
Chương 126: An Cư Kiết Hạ— Sumuner Retreat 3607 
Chương 127: Niết Bàn— Nirvana 3809 
Phần VI 
Part VI 
Pháp Tu I 


Methods oƒ Cultivafion I 


Chương 128: Pháp Tu— Methods oƒ Culfivafion 3639 


3207 


CHƯƠNG CHÍN MƯƠI LĂM 
CHAPTER NINETY-FIVE 


Ấn--Pháp Ấn 
Seals--Dharma Seals 


(A) Ấn—Seals 

(I) Tổng quan về Ấn—An overview on “Seals”. 

(H) Các loại “Ấn” khác— Other differemt “Seals”. 

(HI)Mẫu đà la Pháp Ấn— The Seal oƒ Buddha-Truth 

(A) Tổng quan về Mẫu đà la Pháp ấn—An overview oƒ the seal of Buddha-truth. 
(B) Chi tiết về Mẫu đà la Pháp ấn— Details oƒ the seal of Buddha-truih. 


(B) Pháp Ấn—Dharma Seals 

(B-1) Tam Pháp Ấn— Three Dharma Seals— Three marks 0ƒ exisfence 

(B-1-1) Tổng quan về Tam Pháp Ấn—An overview øƒ Three Dharma Seals 

(B-1-2)Chỉ tiết về Tam Pháp Ấn— Details 0ƒ Three Dharrma Seals 

(l_ Theo trường phái Đại Thừa—According to the Mahayana Sects. 

1... Vô Thường: Anitya (skt)—Amicca (p)— lmpermanence— Ephemeral. 

2. Khổ: Dukkha (p)—Suffering or unsatisfaction: 

3. Vô ngã—Anaffa (p)—No-selƒ— Egoless— lmpersonality. 

(II) Theo trường phái Nguyên Thủy —According to the Theravadan Buddhism. 

(HI) Lục Thập Nhị Kiến: The sixty-two views on permanence and imperimanence. 

(A) Theo Kinh Đại Bát Nhã—According to the Maha-Prajna Sutrq: 

(B) Theo tông Thiên Thai, có 62 ngã kiến—According to the Tien-T"ai scet, there are sixfy- 
fwo VieWS on persondlify. 


(B-2) Tứ Pháp Ấn—Seals 0ƒ the Four Dharmas 
(I) Tứ Pháp Ấn theo truyền thống Đại Thừa— Four dogmas oƒ the Mahayana. 
(II) Tứ Pháp Ấn theo truyễn thống Tịnh Độ— Four dogmas oƒ the Pure Land Buddhism. 


(B-3) Mười Pháp Ấn— Ten kinds oƒ truth seal 


3208 


3209 


(A) Ấn—Seals 


(ID Tổng quan về Ấn —An overview on “Seals ”: 
1)_ Dấu ấn: Mudda (p)—Mudra (sk)—Ân—Signet—Stamp——Approval—Seal—Assuranee— 
Emblem——ProofSIgn—Symbol——Manual signs Indicative of varIous Ideas. 


(II) Các loại “Ấn ” khác— Other diựƒferent “Seals ”› 

1) Ấn Chứng— Seal oƒ approval: Inka-shomèi (p)—Trong đạo Phật, đây là ấn chứng của sự 
giác ngộ đầy đủ để được phép dạy đệ tử. Đây là sự xác nhận chính thức về phần của một 
vị thây rằng một đệ tử của ông đã hoàn tất đây đủ việc tu luyện với sự hướng dẫn của 
chính ông, nói cách khác là đã tốt nghiệp, hay đã đạt đạo trong Phật giáo. Với các thiển 
sư dùng hệ thống công án, thì nó ám chỉ rằng người học trò đã xong mọi công án do ông 
thầy chỉ định. Các thiển sư không dùng công án thì ban ấn chứng bằng sự thỏa mãn của 
các vị nầy về mức độ giác ngộ hay thấu triệt giáo pháp của người học trò. Một đệ tử khi 
đã được ấn chứng, có thể hoặc không có thể được phép bắt đầu dạy người khác, điều nầy 
tùy thuộc vào mức độ giác ngộ nông sâu, sức mạnh cá tính và sự trưởng thành của người 
đệ tử. Dĩ nhiên điều nầy cũng tùy thuộc rất nhiều vào phẩm cách cá nhân của vị thầy. 
Nếu vị thầy tài ba đức độ và tiêu chuẩn cao, ông sẽ không dễ dàng khinh suất mà để cho 
đệ tử bắt đầu dạy cho người khác một cách hời hợt. Nhưng nếu là một vị thầy tầm thường, 
thì rất có thể môn đệ của ông, ấn chứng hay không ấn chứng, cũng sẽ là “một cái dấu 
vụng về của một con dấu vụng về.” Trong nhà thiển người ta thường hay nói: “Cây đắng 
không sanh trái ngọt. —ln Buddhism, this 1s a stamp of approval of sufficient 
enlightenment to be allowed to teach. This 1s considered as a formal acknowledgment on 
the part of the master that his disciple has fully completed his training under him, In other 
words, graduated, or attained enlightenment in Buddhism. With masters who use the koan 
system 1t Iimplies that the disciple has passed all the koans prescribed by that master. The 
bestowal of the seal of approval by masters who do not use koans signifles their 
satisfaction with their disciple”s level of understanding. One who receives the seal of 
approval may or may not be gIven permission by his master to begin teaching, for much 
depends on the depth of the student”s enlightenment, the strength of his character, and the 
maturity of his personality. Obviously, mụch also depends on the personal qualities of the 
master himself. If he 1s wise, virtuous, and accomplished, with high standards, his 
permission to teach will not be lightly given. But 1f he 1s a mediocre, very likely his 
disciple, sealed or not-yetf-sealed, wIll be “a poor stamp of a poor stamp.” In zen 1t 1s often 
said, “he fruit can be no better than the tree that produced 1t.” 

2) Ấn chứng giác ngộ—Seal oƒ authentication: Sự chứng nhận giác ngộ được vị Thiển Sư trao 
cho đệ tử, nhằm chỉ rằng vị Thiền Sư hài lòng với sự tiến bộ của người học trò. Sự chứng 
nhận giác ngộ này cũng ban cho vị đệ tử quyền được dạy đệ tử, nhưng không cho biết 
rằng vị Thiền Sư đã đạt đến mức thông pháp cao nhất. Hệ thống này quan trọng trong nhà 
Thiển, trong đó nhằm tuyên bố sự nhận biết trực tiếp qua lối tâm truyền tâm chứ không 
bằng khái niệm tư tưởng, có từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền pháp cho đệ tử là 
ngài Ca Diếp. Ấn thực chứng được dùng như là phương cách kiểm soát phẩm chất mà các 
Thiền Sư có thể đoan chắc rằng giáo pháp và phương pháp tu tập đặc biệt của một người 
theo đúng với những gì đã được truyền thống chấp nhận—The certification of awakening 


3) 


4) 


3) 


a) 


b) 


6) 
a) 


b) 
7) 


8) 
a) 


b) 
3) 


3210 


(Kensho or Satori) given by a Zen Master to a student, which indicates that the masfter 1s 
satisfied with the students progress. It also confers authorlty to teach, but does not 
indicate that the student has reached the highest level of understanding. This system 1s 
1mportant in Zen, which claims to be a mind-fo-mind transmission of non-conceptual direct 
understanding, which began when Sakyamuni Buddha passed the dharma to his student 
Kasyapa. The seal of authentication serves as a quality-control device by which Zen 
masters can ensure that a particular person”s teachings and practices accord with those 
accepted ¡n the tradition. 

Mẫu đà la Pháp ấn—The seal of Buddha-truth: Mudra_ (sk)—Emblem—See Mẫu đà la 
Pháp ấn in Chapter 95 (B). 

Như Thực Ấn— Seal oƒ suchness: Yathatathyamudra (sk)—Dấu ấn của như như—Trong 
Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: “Hãy để cho tất cả chúng sanh thể chứng ba sự giải thoát, 
hãy được in dấu hẳn hòi bằng dấu ấn của như như. Hãy trú trong sự hiểu biết trực giác về 
tự tính của các sự vật là cái phải được đạt bằng khả năng tự nội của sự thể chứng và hãy 
ngưng dứt cái nhìn các sự vật trong khía cạnh tương đối của chúng.”——In the Lankavatara 
Sutra, the Buddha taught: “Let all beings realize the triple emancipation (see Tam Giải 
Thoát), be welÏ stamped with the seal of suchness, abide In the intuitive understanding of 
the self-nature of things, which 1s to be gained by the inner faculty of realization, and 
cease from viewing things In their relative aspect.” 

Niết Bàn Tĩnh Ấn— Seal oƒ nirvana: 

Pháp ấn Niết Bàn tịch nh, một trong ba pháp ấn là vô thường, vô ngã và niết bàn: The 
seal or teaching of nirvana (one of the three proofs that the sutra was utfered by the 
Buddha, 1ts teaching of Impermanence, non-ego, and nirvana). 

Ấn khế bảo chứng để được chứng quả niết bàn: The witness within to the attainment of 
nirvana. 

Pháp Ấn— Seal of Buddha-truth: Mudra (skÙ. 

Dấu ấn của diệu pháp, diệu pháp chân thực, không chuyển động hay biến đổi nên gọi là 
“Ấn.”: The seal of Buddha-truth, expressing 1ts reality and immutability 

Dấu hiệu chứng ngộ mà chư Phật hay chư Tổ trao truyền tâm pháp cho nhau: Its 
universality and 1s authentic transmission from one Buddha or patrlarch to another. 

Phật Ấn— Buddha-seal: Thực tướng của chư pháp và đạo lớn của chư Phật nó quyết định 
và bất biến——The sign of assurance. 

Phật Tâm Ấn— Buddha-mind seal: 

Dấu ấn phổ quát tâm Phật trong mọi chúng sanh—Buddha mind seal: Mind-seal of the 
Buddha (the full lotus posture). The stamp of universal Buddha-heart In every one. 

Chữ “Vạn” trên ngực của Phật —The seal on a Buddha's heart: Breast; the Svastika. 

Thực tướng ấn—Seal oƒ reality: Witness of reality—Một cái ấn trừu tượng được truyền từ 
vị Phật này qua vị Phật kế tiếp —An abstract seal which passed on from one Buddha to the 
next Buddha. 


(HI)Mẫu đà la Pháp Ấn— The Seal 0ƒ Buddha-Truth: 
(A) Tổng quan về Mẫu đà la Pháp ấn—An overview oƒ the seal oƒ Buddha-truth: Mudra 


(skÙ—Emblem——Manual signs Indicative of various Ideas—Sign—Stamp——Symbol——Tư 
thế của thân thể hay cử chỉ tượng trưng của bàn tay. Trong Hình Tượng học Phật giáo, thủ 


3211 


ấn tiêu biểu cho những khía cạnh khác nhau trong giáo thuyết nhà Phật, cũng như những 
sinh hoạt giảng dạy. Trong Phật giáo, mỗi vị Phật có cách để tay riêng, tương ứng với cử 
chỉ tự nhiên hay phương thức giảng dạy của vị Phật nầy. Thủ ấn đặc biệt quan trọng với 
các truyền thống Kim Cang Thừa, trong đó chúng được dùng trong sự nối kết giữa nghi lễ 
và thiển định—Ritual gestures of the hands used in symbolic magic. In Buddhist 
Iconography, mudras symbolize different aspects of Buddhist doctrine, as well as such 
acfivifles as teaching, protection, etc. In Buddhism, every Buddha 1s depicted with a 
characteristic gesture of the hands. Such gestures correspond to natural gestures of 
teaching, protecting and so on. Mudras are particularly important in Vajrayana traditions, 
in which they are used In connection with ritual and meditation. 


(B) Chỉ tiết về Mẫu đà la Pháp ấn— Details oƒ the seal oƒ Buddha-truth: 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


Ấn Thiền Định—Dhyani-Mudra: Lưng bàn tay phải đặt lên lòng bàn tay trái, đầu hai 
ngón cái chạm nhẹ nhau. Đặt tư thế hai bàn tay nầy ngay trước rốn. Đây là tư thế lúc thực 
tập thiển định—The back of the right hand rests on the palm of the other in such a way 
that the tips of the thumbs lightly touch one another. Place both hands right in front of the 
navel. This Mudra 1s utilized by cultivators during practicing meditation. 

Mẫu Đà La Pháp Ấn—Vitarka-Mudra: Bàn tay phải hướng lên trên, bàn tay trái hướng 
xuống dưới (hay ngược lại, tay trái đưa lên tay phải thông xuống), hai lòng bàn tay quay 
về phía trước, ngón cái và ngón trỏ mỗi bàn tay tạo thành một vòng tròn. Bàn tay phải đặt 
cao ngang vai, bàn tay trái cao ngang hông. Đây là tư thế của các Phật A Di Đà và Đại 
Nhật Như Lai—The right hand points upward, the lef downward; both palms are turned 
outward. The thumbs and index fingers of each hand of each hand form a circle. The right 
hand 1s at the shoulder level, the left at the level of the hips. The vitarka Mudra 1s found 
most frequently In representations of Amitabha and Vairocana Buddhas. 

Chuyển Pháp Luân Ấn— Dharmachakra-Mudra: Lồng bàn tay trái hướng vào thân, còn 
lòng bàn tay phải hướng ra phía trước. Ngón cái và ngón trổ mỗi bàn tay tạo thành một 
vòng tròn, hai vòng tròn chạm nhẹ vào nhau. Đây là tư thế của các Phật Thích Ca, Di Đà, 
Đại Nhật và Di Lặc —The left palm 1s turned toward the body, the right outward, and the 
circles formed by the thumbs and Index fingers of each hand touch one another. This 
mudra 1s found In representations of Sakyamumi, Amitabha, Vairocana and Mattreya 
Buddhas. 

Thủ ấn—Bhumisparsha-Mudra: Bàn tay trái đặt vào lòng, lòng bàn tay hướng lên trên; 
bàn tay phải hướng xuống đất, lưng bàn tay hướng về phía trước. Đây là tư thế khất thực 
của Phật Thích Ca khi Ngài báo cho chúng sanh biết Ngài đã đạt được chánh đẳng chánh 
giác, đây cũng là biểu tượng cho sự vững chắc không lay chuyển của A Súc Bệ Phật— 
The left hand rests palm upward in the lap (sometimes holds a beg bow]); the right hand 
hanging over the knee, palm Iinward, poinfs to the earth. This Mudra 1s the gesture with 
which Sakyamuni Buddha summoned the earth as witness to his realizaton of 
Buddhahood. 'This 1s also considered as a gesture of unshakability of Akshobhya Buddha. 
Vô Úy Ấn—Abhaya-Mudra: Bàn tay phải đưa cao ngang vai, ngón tay duỗi thẳng và lòng 
bàn tay hướng về phía trước. Đây là cử chỉ của Phật Thích Ca khi Ngài vừa thực hiện đại 
giác The right hand 1s raised to the shoulder height with fingers extended and palm 
turned outward. This 1s the gesture of Sakyamuni Buddha Iimmediately after attaining 
enlightenmernt. 


6) 


7) 


8) 


3) 


3212 


Quảng Đại Mẫu Đà La Pháp Ấn—Varada-Mudra: Bàn tay phải hướng xuống dưới, lòng 
bàn tay hướng ra phía trước. Đây là cử chỉ của Phật Thích Ca tỏ ý lấy trời làm chứng cho 
tính Phật của mình —The right hand palm facing out, directed downward. This ¡is the 
gesture of Sakyamuni Buddha when he sumnmoned Heaven as witness to his Buddhahood. 
Bắc Đẩu Pháp Ấn—Uttarabodhi-Mudra: Both hands are held at the level of chest, the two 
raised Index fingers touch one another (an form a point of Vajra), The remaining fingers 
are crossed and folded down; the thumbs touch each other or crossed and folded down. 
Thịs mudra 1s frequently seen 1n Iimages of vairocana—Hai bàn tay đặt cao ngang vai, hai 
ngón trỏ chấp vào nhau (tạo thành mũi nhọn của Kim cương chùy), những ngón tay khác 
chéo nhau, các ngón cái chạm nhẹ nhau hoặc cũng chéo nhau. Đây là cử chỉ của Phật Đại 
Nhật Như Lai. 

Tối Thượng Trí Mẫu Đà La Pháp Ấn—Mudra of supreme wisdom: Pháp Ấn tối thượng— 
Ngón trỏ của bàn tay phải được bao quanh bằng năm ngón của bàn tay kia. Pháp ấn nầy 
tiêu biểu cho tính đơn nhất trong tính đa dạng. Đây là cử chỉ của Phật Đại Nhật Như Lai— 
The right Index finger 1s grasped by the five fingers of the left hand. This represents the 
unity in the manifold as embodied in the Buddha. This Mudra 1s a characteristic of 





Vairocana. 

Chấp Chưởng Mẫu Đà La Pháp Ấn—Anjali-Mudra: The palms are held together at the 
level of the chest. This 1s the customary gesture of greeting in India. In Buddhism, 1t 
expresses “Suchness.”—Hai lòng bàn tay ép vào nhau ngang ngực. Cử chỉ nầy thường 
dùng để chào hỏi tại Ấn độ. Trong Phật giáo cử chỉ nầy có nghĩa là “Như thế đó.” 


10) Kim Cang Thủ Mẫu Đà La Pháp Ấn— Vajrapradama-Mudra: Các đầu ngón tay của hai 


bàn tay chéo vào nhau——The fingertips of the hands are crossed. 


(B) Pháp Ấn 
Dharma Seals 


(B-1)Tam Pháp Ấn 
Trủaksana (skt)— Tilakkhana (p) 
Three Dharma Seals— Three marks 0ƒ existence 


(B-1-1) Tổng quan về Tam Pháp Ấn 
An overview 0ƒ the three Dharma Seals 


Tam Pháp Ấn là ba đặc tánh phổ quát của cuộc sống. Đây là một phần quan trọng trong 
giáo lý của Đức Phật. Bất cứ Phật tử thuần thành nào tỉnh thức được tam pháp ấn là đã 
một bước tiến gần đến giác ngộ. Nhiều người không để ý, cũng giống như những giáo lý 
quan trọng khác như Tứ Diệu Đế, Bát Thánh Đạo, lý Nhân Duyên, Giới Định, Ngũ Uẩn, 
vân vân, kỳ thật tam pháp ấn cũng là một phần của tuệ học. Nói cách khác, một khi 
chúng ta am hiểu được lẽ thật của “Tam Pháp Ấn”, chúng ta đã đạt được trí tuệ cần thiết 


Œ) 


3213 


cho việc tu tập giải thoát. Nói là ba đặc tính, kỳ thật đây là ba chân của chiếc ghế “bản 
chất thật của vạn hữu” mà chân nầy liên quan mật thiết với chân kia. Nếu chúng ta thiếu 
mất một đặc tánh thì nguyên lý “Tam Pháp Ấn” trở nên vô nghĩa; hoặc giả như chiếc ghế 
kia thiếu một chân thì nó không thể nào đứng vững được. Đức Phật luôn nhấn mạnh đến 
“Tam Pháp Ấn” như là ba đặc tánh trọng yếu của đạo Phật, vì thứ nhất “Tam Pháp Ấn” 
luôn liên hệ đến cuộc sống, thứ nhì chúng luôn được tìm thấy trong cuộc sống, và thứ ba 
chúng là tiêu chuẩn được dùng để thẩm định chân giáo pháp trong Phật giáo (giáo lý nhà 
Phật luôn song hành với vô thường, khổ và vô ngã). Chính vì vậy mà khi Đức Phật nói 
cuộc sống nây có ba đặc tính, Ngài muốn nhấn mạnh rằng ba đặc tính nầy lúc nào cũng 
hiện hữu torng cuộc sống, và chính ba đặc tính nầy giúp chúng ta biết được phải làm gì 
với cuộc sống để có được hạnh phúc miên viễn—The three characteristics of existence 
are universal In daily life. Any devout Buddhist who becomes aware of these three 
characteristics 1s a step closer to enlightenment. Many people are not aware of this, like 
the Four Noble Truths, the Eightfold Noble Path, the Principle of Cause and Effect, 
Precepts and Samadhi, and so on. Às a matter of fact, the three characferisfics of exIstence 
are also part of what we call the doctrinal contents of wIsdom. In other words, when we 
thoroughly understand the real meanings of the three characfteristics of exIstence, we are 
reaching the wisdom that 1s necessary for the cultivation of liberation. Even though we 
speak of the three characteristics, we really speak of a three-legsged chaIr of the “real 
nature of things”. One characteristic or one leg of this chair 1s closely related to the other. 
lf we miss Just one characteristic, the principle of the three characteristics becomes 
meaningless; or If the chair lacks one leg, 1t cannot stand steadily. The Buddha always 
emphasized on the “I[hree Characteristics of existence” because, first, they refer to facts 
about the nature of existence, second, they are always found In daily life, and third, they 
are standards that Buddhism uses to determine real teachings of Its own. So when the 
Buddha said that there are three characterisics of existence, He meant that these 
characteristcs are always present in existence, and that they help us to understand what to 
do with existence In order to have an eternal happiness for ourselves. 


(B-1-2) Chỉ tiết về Tam Pháp Ấn 
Defails oƒ the three Dharma Seals 


Theo trường phái Đại Thừa— According to the Mahayana Secfs: 

Vô Thường: Anitya (skt)—Anicca (p)— lmpermanence— Ephemeral. 

Vô thường nghĩa là không thường, không mãi mãi ở yên trong một trạng thái nhất định mà 
luôn thay hình đổi dạng. Đi từ trạng thái hình thành, cao to, thấp nhỏ, tan rã, vân vân, đạo 
Phật gọi đây là những giai đoạn thay đổi đó là thành trụ hoại không. Tất cả sự vật trong 
vũ trụ, từ nhỏ như hạt cát, thân con người, đến lớn như trái đất, mặt trăng, mặt trời đều 
nằm trong định luật vô thường—Anitya is the state of not being permanent, of lasting or 
exIsting only for a short time, of changing continually. Physical changes operating from 
the state of formation, to that of development, decay and disintegraton are exact 
manifestations of the law of transformation. All things In the universe, from the small 
grain of sand, the human body, to the big one such as the earth, moon and sun are 


b) 


c) 


a) 


b) 


c) 


3214 


governed by the aove law, and as such, must come through these four perlods. This 
process of changes characterizes Impermanence. 

Ngay từ buổi ban sơ, Phật giáo đã có một sự quan sát trực tiếp và không thiên vị từ kinh 
nghiệm trực tiếp của con người về vô thường. Ngay trong sự quan sát thường tình chúng ta 
có thể thấy được sự thay đổi của mùa màng, sự sanh tử của cây cỏ, thú vật và ngay cả con 
người. Nếu chúng ta làm một cuộc quan sát kỹ hơn chúng ta sẽ thấy trong những con 
người, về cả vật chất lẫn tinh thần, cũng như tất cả mọi thứ khác, chỉ là tiến trình thay đổi 
từng lúc một. Hãy nhìn vào bản thân của chính chúng ta, chúng ta sẽ thấy rằng thân của 
chúng ta vô thường. Thân của chúng ta thay đổi không ngừng. Tâm chúng ta cũng bị vô 
thường chi phối, và mọi vật xung quanh chúng ta đều vô thường —From its beginning, 
Buddhism has held that a direct, unbiased observation of human experience on 
Impermanence. Even on the level of ordinary observatlon we can see the change of 
seasons, the birth and death of plants, animals, and human beings. If we make a little more 
Intensive observation we will see that human being, both physical and mental, as well as 
all other things, are only changing process, In flux at every momernt. Lets take a look at 
our own personality, we wIll find that our bodies are impermanent. They are subJect to 
constant change. Our minds are also characterized by impermanence, and everything we 
See around us 1s Impermanent. 

See Chapter 69. 

Khổ: Dukkha (p)— Suffering or unsatisfaction: 

Trạng thái khổ não bức bách thân tâm (tâm duyên vào đối tượng vừa ý thì cảm thấy vui, 
duyên vào đối tượng không vừa ý thì cảm thấy khổ). Đức Phật dạy khổ nằm trong nhân, 
khổ nằm trong quả, khổ bao trùm cả thời gian, khổ bao trùm cả không gian, và khổ chi 
phối cả phàm lẫn Thánh, nghĩa là khổ ở khắp nơi nơi—Bitterness—Unhappiness— 
Suffering—Pain—Distress—MIsery——DIfficulty. The Buddha teaches that suffering 1s 
everywhere, suffering 1s already enclosed In the cause, suffering from the effect, suffering 
throughout time, suffering pervades space, and suffering øgoverns both philistine and saInt. 
Khổ nằm trong nhân—Suffering is already enclosed in the cause: Bồ Tát sợ nhân chúng 
sanh sợ quả, nghĩa là chúng sanh vì mê mờ nên chỉ khi nào quả khổ tới mới lo sợ, khi 
đang gây nhân khổ thì lại không nhận thấy, mà vẫn cứ thản nhiên như không, nhiều khi 
lại cho là vui sướng—It 1s said that the Bodhisattva fears the cause while the philistine 
fears the effect. In fact, human beings do not care about the cause when doing what they 
want. They only fear when they have to suffer from theIr wrong-doings. 

Khổ nằm trong quả——Suffering from the effect: Gây nhân nào gặt quả nấy, đó là định luật 
tự nhiên, thế nhưng trên đời có ít người công nhận như vậy, ngược lại còn than trời trách 
đất cho những bất hạnh của họ—We always reap what we have sown. This is a natural 
law, but some people do not know 1t; instead they blame God or dettles for their 
misfortune. 

Khổ bao trùm cả thời gian—Suffering throughout time: Từ vô thỉ đến nay, cái khổ của 
chúng sanh chưa bao giờ dứt, đây là một phần của định luật nhân quả luân hồi (cứ nhân 
tạo quả, rồi trong quả có nhân, cứ thế mãi không bao giờ ngừng nghỉ) —Humankind has 
suffered from time Iimmemorial till now, because suffering never ceases; If 1s part of the 
law of causalIty. 


đ) 


©) 


3215 


Khổ bao trùm cả không gian—Suffering throughout space: Ở đâu có vô minh thì ở đó có 
khổ. Vô minh khônh những chỉ bao trùm trong thế giới nầy mà nó còn trùm khắp vô lượng 
thế giới —Suffering goes together with ignorance. Since ignorance ¡is everywhere, ¡n this 
world as well as in the innumerable other worlds, sufering also follows It. 

Khổ chi phối cả phàm lẫn Thánh—Suffering governs both philistine and saint: Chúng sanh 
ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A tu la phải khổ sở vô cùng. Loài người bị tham sân sĩ chi 
phối cũng bị lặn ngụp trong biển khổ. Chư Thiên cũng không tránh được khổ vì ngũ suy 
tướng hiện. Cho đến các hàng Thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, À Na Hàm, Thanh Văn, 
Duyên Giác, vân vân, vì còn mê pháp, nên không tránh khỏi nỗi khổ biến dịch sinh tử. 
Xem thế nỗi khổ lớn lao vô cùng. Riêng chỉ các vị Bồ Tát nhờ lòng đại bi, thường ra vào 
sinh tử, lấy pháp lục độ để cứu độ chúng sanh, mà vẫn ở trong Niết Bàn tự tại—Those 
people who are damned in Hell, in the realm of the starved ghosts, the animals, and Asura 
undergo all kinds of suffering. Human beings driven by greed, anger, and Ignorance are 
condemned to suffer. Deities, when their bliss 1s over, suffer from their decay body. All 
saints of Hinayana school, except the Arhats, including the Stream Enterer, the Once- 
Returner, the Non-Returner who are still infatuated with their so-called attainmeint, are 
subJect to the suffering from the cycle of birth and death. Only the Bodhisattvas are 
exempt from suffering since they voluntarily engage themselves In the cycle in order to 
save people with their six Noble Paramita Saving Devices (see Lục Độ Ba La Mật in 
Chapter 27). 

For more Information, please see Nhị Khổ, Tam Khổ, Tứ Khổ, and Ngũ Khổ in Chapter 
20, Bát Khổ in Chapter 45. 


3. Vô ngã—AnaffIa (p)—No-selfEgoless—lmpersonalify: Anatma or Natratmyam (skt)— 


a) 


Egolessness, no-self, not self, non-ego, or the emptiness of a self Thuyết Vô Ngã có hai 
đặc tánh chính là pháp vô ngã và nhân vô ngã —The doctrine of no-self has two main 
characteristics: selflessness of things (dharma-narratmya) and selflessness of person 
(pudgalanariratmya)—See Pháp Vô Ngã, and Nhân Vô Ngã In Chapter 67. 

Người Phật tử thuần thành không có kẻ thù bên ngoài, chỉ có bạn hiểu ta và bạn chưa 
hiểu ta mà thôi. Tuy nhiên, kẻ thù bên trong chính của mình chính là cái “Ta”. Cái “Ta” 
là kẻ thù lớn của Chân lý. Những ai yêu quý cái “Ta” không còn quan tâm giúp đỡ gì đến 
đồng loại mà chỉ muốn vơ vét hết mọi thứ cho riêng mình. Họ trở nên tàn bạo, tham lam, 
không chân thật, không lương thiện, và nhiễm trược. Chính cái Ngã ái đã gây ra mọi 
phiền não trên đời. Người nào yêu quý Chân lý, người ấy không thể nào tàn bạo hay tham 
lam; họ yêu thương, hòa nhã với tất cả mọi người; họ sẵn sàng ra tay giúp đỡ những ai 
lâm cảnh khốn cùng và trải rộng niềm hạnh phúc đến bất cứ nơi nào mà họ tới. Kẻ thù 
“Tự Ngã” rất khó chinh phục, nhưng Phật tử thuần thành không bao giờ chán nản. Nên 
nhớ, Đức Phật mà còn phải mất rất nhiều năm mới chinh phục được kẻ thù nầy trước khi 
Ngài giác ngộ. Chúng ta không có cách nào khác hơn là cũng phải chiến đấu y như Đức 
Phật —Devout Buddhists have no external enemies. We only have friends, including those 
who understand us and those who have not yet understood us. However, our main Iinner 
enemy 1s the “Self”. The “Self” 1s the great enemy of Truth. Those who love “Self” do not 
care to help their fellow beings, but desire everything for themselves alone. They become 
cruel, øreedy, untruthful, dishonest and Iimpure. It 1s love of the Self that makes all the 
trouble in the world. People who love Truth cannot be unkind and greedy; they are loving 


b) 


c) 


3216 


and gentle to all they meet; they are willing to lend a helping hand to anyone 1n trouble, 
and spread happiness wherever they go. The enemy of “Self” 1s very difficult to conquer, 
but devout Buddhists are never discouraged. Remember, 1t took the Buddha a long time to 
do it. He had to fight with himself for many years to overcome this enemy and to become 
enlightened. We do not have any other method but doing the same thing as the Buddha 
địd. 

Thuyết tất định chỉ cho lý thuyết có sự quyết định của “định mệnh,” hay Thiên mệnh, hay 
thượng đế. Phật giáo chủ trương sự vắng mặt của một bản ngã thường hằng bất biến. Theo 
Kinh Duy Ma Cật, vô ngã có nghĩa là sự hiểu biết chơn chánh rằng thân gồm ngũ uẩn chứ 
không có cái gọi là “bản ngã trường tổn.” Tứ đại chỉ hiện hữu bởi những duyên hợp. 
Không có vật chất trường tổn bất biến trong thân nầy. Khi tứ đại hết duyên tan rã thì thân 
nầy lập tức biến mất. Vì vật chất do tứ đại cấu thành, trống rỗng, không có thực chất, nên 
con người do ngũ uẩn kết hợp, cũng không có tự ngã vĩnh cữu. Con người thay đổi từng 
giây từng phút. Theo giáo lý Tiểu Thừa thì “Vô Ngã” chỉ áp dụng cho loài người, nhưng 
trong Phật giáo Đại Thừa thì vạn hữu đều vô ngã—Not-self, No-self, Egolessness, Non- 
Personality, Non-self, or Non-ego——Determinism means the theory of being determined 
by fate, nature, or god. Buddhism believes in the absence of a permanent, unchaging self 
or soul——Non-existence of a permanent self. According to the Vimalakirti Sutra, the body 
consists of the five elements or skandhas, which together represent body and mind, and 
there 1s no such so-called “self.” Elements exist only by means of union of conditions. 
There 1s no eternal and unchangeable substance In them. When these come apart, so- 
called “body” Iimmediately disappears. Since the form which 1s created by the four 
elements 1s empty and without self, then the human body, created by the unification of the 
five skandhas, must also be empty and without self. Human body 1s in a transforming 
process from second to second. In Theravada, no-self is only applied to the person; in the 
Mahayana, all things are regarded as without essence. 

Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật giáo, Đức Phật xem thế 
giới nầy là thế giới của khổ đau, và Ngài đã dạy những phương pháp đối trị nó. Vậy cái gì 
đã làm thế giới nây trở thành khổ đau? Lý do đầu tiên như Đức Phật đã dạy, là các pháp 
đều vô ngã, nghĩa là vạn vật, hữu tình hay vô tình, tất cả đều không có cái mà chúng ta có 
thể gọi là bản ngã hay thực thể. Chúng ta thử khảo sát con người. Một người không thể 
xem tỉnh thần hay hồn của y là một thực ngã. Y hiện hữu nhưng không thể nào nắm được 
cái thực thể của y, không thể tìm thấy được tinh thần của y, bởi vì sự hiện hữu của con 
người không gì ngoài cái “hiện hữu tùy thuộc vào một chuỗi nhân duyên.” Mọi vật hiện 
hữu đều là vì nhân duyên, và nó sẽ tan biến khi những tác dụng của chuỗi nhân duyên ấy 
chấm dứt: According to Prof. Junjiro Takakusu in The Essentials of Buddhist Philosophy, 
the Buddha regarded this world as a world of hardship, and taught the ways to cope with It. 
Then what are the reasons which make 1t a world of hardship? The first reason, as øiven 
by the Buddha 1s that all things are selfless or egoless, which means that no things, men, 
animals and inanimate obJects, both living and not living, have what we may call their 
original self or real being. Let us consider man. A man does not have a core or a soul 
which he can consider to be his true self. A man exists, but he cannot grasp his real being, 
he cannot discover his own core, because the existence of a man 1s nothing but an 


đ) 


8) 


h) 


3217 


“existence depending on a series of causations.” Everything that exIsts 1s there because of 
causafions; 1t wIll disappear when the effects of the causation cease. 

Những làn sóng trên mặt nước quả là hiện hữu, nhưng có thể gọi mỗi làn sóng đều có tự 
ngã hay không? Sóng chỉ hiện hữu khi có gió lay động. Mỗi làn sóng đều có riêng đặc 
tính tùy theo sự phối hợp của những nhân duyên, cường độ của gió và những chuyển 
động, phương hướng của gió, vân vân. Nhưng khi những tác dụng của những nhân duyên 
đó chấm dứt, sóng sẽ không còn nữa. Cũng vậy, không thể nào có cái ngã biệt lập với 
nhân duyên được: The waves on the water”s surface certainly exist, but can 1t be said that 
a wave has Ifs own self? Waves exist only while there 1s wind or current. Each wave has 
1f{s own characteristics according to the combination of causations, the Iintensity of the 
winds and currents and therr directions, etc. But when the effects of the causations cease, 
the waves are no more. Similarly, there cannot be a self which stands independent of 
Causations. 

Khi con người còn là một hiện hữu tùy thuộc một chuỗi nhân duyên thì, nếu y cố gắng trì 
giữ lấy chính mình và nhìn mọi vật quanh mình từ quan điểm độc tôn ngã là một điều thật 
vô lý. Mọi người phẩi từ bỏ cái ngã của mình, cố gắng giúp đỡ kẻ khác và phải nhận hức 
cái hiện hữu cộng đồng, vì không thể nào con người hoàn toàn hiện hữu độc lập được: As 
long as a man 1s an existent depending on a serles of causations, 1t 1s unreasonable for him 
to try to hold on to himself and to regard all things around him from the self-centered poInt 
of view. All men ought to deny their own selves and endeavor to help each other and to 
look for co-existence, because no man can ever be truly Iindependent. 

Nếu mọi vật đều hiện hữu tùy thuộc vào một chuỗi những nhân duyên thì cái hiện hữu đó 
cũng chỉ là tùy thuộc điều kiện mà thôi; không có một vật chất nào trong vũ trụ nầy có 
thể trường tổn hay tự tại. Do đó Đức Phật dạy rằng vô ngã là yếu tính của vạn vật, và từ 
đó, đưa đến một lý thuyết nữa là vạn vật đều vô thường, là điều không thể tránh: If all 
things owe theIr existence to a serles Of causations, thelr exIstence 1s a conditional one; 
there 1s no one thing in the universe that 1s permanent or independent. Therefore, the 
Buddha's theory that selflessness 1s the nature of all things Iinevitably leads to the next 
theory that all things are impermanent (anitya). 

Hầu hết mọi người đều dốc hết năng lực vào việc gìn giữ sự hiện hữu của mình và những 
tư hữu của họ. Nhưng thực ra, không thể nào tìm được trung tâm hiện hữu của nó, cũng 
không thể nào giữ nó đời đời được. Không vật nào là không biến chuyển, ngay cả trong 
một sát na. Không những nó bất ổn trong tương quan với không gian, mà nó cũng bất ổn 
trong tương quan với thời gian nữa. Nếu ta có thể tìm được một thế giới không có không 
gian và thời gian, thế giới đó mới thật là thế giới tự do chân thật, tức là Niết Bàn: Men in 
general seem to be giving all of their energy to preserving their own existence and theIr 
pOossessions. But in truth 1t 1s Impossible to discover the core of their own exisfence, nor 1s 
1t possible to preserve 1t forever. Even for one momernt nothing can stay unchanged. Not 
only 1s It insecure in relation to space but it 1s also insecure 1n relation to time. l it were 
possible to discover a world which 1s spaceless and timeless, that would be a world of true 
freedom, 1.e., Nirvana. 

Nếu như những nhà vật lý hiện đại xác nhận, không gian là một trong những số lượng 
biến đổi và thời gian là tương đối thì thế giới của không gian thời gian nầy là cái ngục tù 
mà chúng ta không thể nào thoát ra được, tức là chúng ta đã bị trói buộc trong vòng nhân 


}) 


3218 


quả rồi vậy: If, as the modern physicists assert, space is curved and time ¡s relative, this 
world of space and time 1s our enclosed abode from which there 1s no escape; we are tied 
down ¡n the cycles of cause and effect. 

Khi nào con người chưa tìm được cái thế giới không bị hạn cuộc bởi thời gian và không 
gian, con người vẫn phải là một tạo vật khổ đau. Xác nhận rằng con người có thể đạt được 
cảnh giới đó, cảnh giới không bị hạn cuộc bởi thời gian và không gian là sứ mệnh của 
Phật Giáo: As long as men cannot discover a world which 1s not limited by time and space, 
men must be creatures of suffering. To assert that such a state, unlimited In trme and 
space, 1s attainable by man 1s the message of Buddhism. 

Lẽ dĩ nhiên không có gì có thể được xem như là không gian vô hạn và thời gian vô cùng. 
Ngay cả vật lý học ngày nay cũng nhìn nhận cái vô tận của thời gian và không gian. Tuy 
nhiên, Đức Phật đã xướng thuyết về lý tưởng Niết Bàn hay tịch diệt, theo nguyên tắc vô 
thường và vô ngã. Niết Bàn có nghĩa là hủy diệt sinh tử, hủy diệt thế giới dục vọng, hủy 
diệt những điều kiện thời gian và không gian. Sau hết, Niết Bàn có nghĩa là cảnh giới của 
giải thoát viên mãn. Vô ngã hay không có sự bất biến, vô thường hay không có sự trường 
tồn là trạng huống thật sự của sự hiện hữu của chúng ta. Niết Bàn theo nghĩa tiêu cực là 
hủy diệt, nhưng theo nghĩa tích cực là tròn đầy, là lý tưởng của chúng ta, ấy là sự giải 
thoát trọn vẹn: Of course, there 1s no such thing as a limitless time. Even modern physical 
sclence does not recognize Infinty In time and space. However, the Buddha brought 
forward his ideal, Nirrvana (extinction), following his theorles of selflessness and 
Impermanence. NÑirvana means extinction of life and death, extinction of worldly desire, 
and extinction of space and time conditions. This, in the last analysis, means unfolding a 
world of perfect freedom. Selflessness (no substance) and impermanence (no duration) are 
the real state of our existence; Nirvana (negatively extinction; posifively perfection) 1s our 
1deal, that 1s, perfect freedom, quiescence. 


(II) Theo trường phái Nguyên Thủy —According to the Theravadan Buddhism: 


Ù 
2) 
3) 


Vô Thường: Impermanence——See (B) (Ú). 
Vô Ngã: Non-ego—See (B) (D- 
Niết Bàn: Niết Bàn Tịch Tĩnh Ân——Nirvana—See Niết Bàn in Chapter 127. 


(HI)Lục Thập Nhị Kiến: Sáu mươi hai loại kiến giải về thường và vô thường——The sixty-two 


Views 0n permanence and impermanence: 


(A) Theo Kinh Đại Bát Nhã— According to the Maha-Prajna Sutra: 
(A-1)(20) Năm uẩn duyên với bốn trạng thái làm thành hai mươi kiến giải— The five skandhas 


under ƒour considerafions oƒ từne, considered as thne past, whether each oƒ the ƒfive has had 
permanence, Iimpermanence, both, and neither: 

Bốn kiến giải của Sắc—Four views of Form: 

Sắc là thường: Form ¡is permaneri. 

Sắc là vô thường: Form is impermanent. 

Sắc là cả thường lẫn vô thường: Form is both permanent and impermanent. 

Sắc là không (phi) thường cũng không (phi) vô thường: Form ¡s neither permanent nor 
1mpermanernt. 

Bốn kiến giải của Thọ——Four views of Sensation: 


3) 
a) 
b) 
c) 
đ) 


3219 


Thọ là thường: Sensation 1s permaneit. 

Thọ là vô thường: Sensation 1s Impermanent. 

Thọ là cả thường lẫn vô thường: Sensation is both permanent and impermanent. 

Thọ là phi thường phi vô thường: Sensation 1s neither permanent nor Impermaneit. 

Bốn kiến giải của Tưởng——FOour views of perception: 

Tưởng là thường: Perception is permanent. 

Tưởng là vô thường: Perception is impermanent. 

Tưởng là cả thường lẫn vô thường: Perception is both permanent and impermaneri. 
Tưởng là phi thường phi vô thường: Perception is neither permament nor impermanert. 
Bốn kiến giải của Hành—Four views of Volition or Mental formation: 

Hành là thường: Mental formation 1s permanernt. 

Hành là vô thường: Mental formation 1s Iimpermanernt. 

Hành là cả thường lẫn vô thường: Mental formation is both permanent and impermanent. 
Hành là phi thường phi vô thường: Mental formation 1s neither permanent nor 
1mpermanent. 

Bốn kiến giải của Thức—Four views of consciousness: 

Thức là thường: Consciousness 1s permanernt. 

Thức là vô thường: Consciousness 1s Impermanernt. 

Thức là cả thường lẫn vô thường: Consciousness is both permanent and impermaneri. 
Thức là phi thường phi vô thường: Consciousness 1s neither permanent nor impermanernt. 


(A-2) Năm uẩn duyên với tứ biên làm thành hai mươi kiến giải— Five skandhas under the four 


l) 
a) 
b) 
c) 
đ) 
2) 
a) 
b) 


đ) 
3) 
a) 
b) 
c) 
đ) 
4) 
a) 
b) 
c) 
đ) 
5) 


considerations t†o their space or extension, considered as present time, whether each is 
finite, infinite, both, or neither to make another 20 views: 

Bốn kiến giải của sắc —Four views of Form: 

Sắc là hữu biên: Form is finite. 

Sắc là vô biên: Form is infinite. 

Sắc là cả hữu lẫn vô biên: Form is both finite and infinite. 

Sắc phi hữu phi vô biên: Form is neither finite nor infinite. 

Bốn kiến giải của Thọ——Four views of Sensation: 

Thọ hữu biên: Sensation 1s finite. 

Thọ vô biên: Sensation 1s Infinite. 

Thọ hữu lẫn vô biên: Sensation ¡is both finite and infinite. 

Thọ phi hữu phi vô biên: Sensation 1s neither finite nor infinite. 
Bốn kiến giải của Tưởng——Four views of Perception: 

Tưỡng hữu biên: perception 1s finite. 

Tưởng vô biên: Perception ¡is infinite. 

Thọ là hữu lẫn vô biên: Perception is both finite and infinite. 
Thọ phi hữu phi vô biên: Perception 1s neither finite nor Infinite. 
Bốn kiến giải của Hành—Four views of Volition or Mental formation: 
Hành hữu biên: Volition 1s finite. 

Hành vô biên: Volition 1s infinite. 

Hành cả hữu lẫn vô biên: Volition is both finite and infinite. 
Hành phi hữu phi vô biên: Volition 1s neither finite nor Infinite. 
Bốn kiến giải của Thức—Four views of Consciousness: 


3220 


a) Thức hữu biên: ConscIousness 1s finite. 

b) Thức vô biên: ConscIousness 1s 1nfimte. 

c) Thức cả hữu lẫn vô biên: Consciousness ¡s both finite and infinite. 

d) Thức phi hữu phi vô biên: ConscIousness 1s neither finite nor Infinite. 

(A-3)Năm uẩn duyên với bốn chuyển làm thành hai mươi kiến giải— Five skandhas under the 
ƒour considerations to their destination to make another 20 views: 

I) Bốn kiến giải của Sắc —Four views of Form: 

a)_ Sắc như khứ (sắc kể như mất): Form is gone. 

b) Sắc chẳng như khứ (sắc kể như chẳng mất): Form ¡s not gone. 

c) Sắc như khứ chẳng như khứ (sắc kể như mất mà cũng kể như chẳng mất): Form is both 
gone and not gone. 

d) Sắc phi như khư phi chẳng như khứ (sắc chẳng kể như mất, chẳng kể như chẳng mất): 
Form 1s neither gone nor not gone. 

2) Bốn kiến giải của Thọ—Four views of sensation: 

a) Thọ như khứ: Sensation 1s gone. 

b)_ Thọ chẳng như khứ: Sensation is not gone. 

c)_ Thọ như khứ chẳng như khứ: Sensation is both gone and not gone. 

d) Thọ phi như khứ phi chẳng như khứ: Sensation is neither gone nor not gone. 

3) Bốn kiến giải của Tưởng —Four views of Perception: 

a) Tưởng như khứ: Perception ¡is gone. 

b)_ Tưởng chẳng như khứ: Perception is not gone. 

c)_ Tưởng như khứ chẳng như khứ: Perception is both gone and not gone. 

d)_ Tưởng phi như khứ phi chẳng như khứ: Perception ¡s neither gone nor not gone. 

4)_ Bốn kiến giải của Hành—Four views of Volition or mental formation: 

a) Hành như khứ: Volition 1s gone. 

b)_ Hành chẳng như khứ: Volition is not gone. 

c)_ Hành như khứ chẳng như khứ: Volition ¡is both gone and not gone. 

d)_ Hành phi như khứ phi chẳng như khứ: Volition is neither gone nor not gone. 

5) Bốn kiến giải của Thức—Four views of consciousness: 

a) Thức như khứ: Consciousness IS øone. 

b)_ Thức chẳng như khứ: Consciousness is not gone. 

c)_ Thức như khứ chẳng như khứ: Consciousness is both gone and not gone. 

d) Thức phi như khứ phi chẳng như khứ: Consciousness is neither gone nor not gone. 

(A-4)Đồng Nhất thân tâm: Unity oƒ body and mỉnd. 

(A-5)D‡ Biệt thân tâm: Djƒference oƒ body and mỉnd. 

(B) Theo tông Thiên Thai, có 62 ngã kiến—According to the Tien-T"ai scet, there are sixfy- 
fWwO VieWS on personalify. 

I) Bốn kiến giải của sắc—Four views of Form or Rupa as its basis and consider each of the 
five skandhas under four aspects. 

a) Sắc là Ngã: Rupa, the organized body, as the ego. 

b)_ Lầa Sắc vẫn có Ngã: The ego as apart from the rupa. 

c) Sắc là lớn, ngã là nhỏ; ngã trụ trong sắc: Rupas as the greater, the ego the smaller or 
1nferior, and the ego as dwelling In the rupa. 


đ) 


+ 


2) 
3) 


Œ) 


Ù 
2) 
3) 


4) 


3221 


Ngã là lớn, sắc là nhỏ; sắc trụ trong ngã: The ego as the greater, rupa the inferior, and the 
rupa 1n the ego. 

Cùng một tiến trình như vậy với Thọ, Tưởng, Hành Thức trong hiện tại, quá khứ và vị lai 
sẽ làm thành 60 kiến giải —The same process applies to Sensation, Perception, Volition, 
and Consciousness In the present, past and future to make 60 views. 

Đoạn Kiến: Impermanence. 

Thường Kiến: Permanence. 


(B-2) Tứ Pháp Ấn 
The Four Dharma Sedls 


Tứ Pháp Ấn theo truyền thống Đại Thừa— Four dogmas oƒ the Mahayana: The seal or 
impression of the four dogmas—Trong Phật giáo, ấn là tư thế của thân thể hay cử chỉ 
tượng trưng của bàn tay. Trong Phật giáo, mỗi vị Phật có cách để tay riêng, tương ứng với 
cử chỉ tự nhiên hay phương thức giảng dạy của vị Phật nầy. Theo Phật giáo, có tứ pháp 
ấn——In Buddhism, “mudra” means ritual gestures of the hands used in symbolic magic. In 
Buddhism, every Buddha 1s depicted with a characteristic gesture of the hands. Such 
øestures correspond to natural gestures of teaching, protecting and so on. In Buddhism, 
there are four seals oŸ correct views: 

Vô Thường—Impermanence: Nhất Thiết Hành Vô Thường—Vạn vật vô thường—Pháp 
hữu vi vô thường——All 1s impermanent. All conditioned phenomena are ImpermaneIt. 
Khổ—Suffering: Nhất Thiết Hành Khổ——Mọi thứ đều đưa đến khổ đau—All ¡s suffering. 
AlI afflicted phenomena are prone to suffering. 

Vô Ngã —Non-ego: Chư Pháp Vô Ngã—Chư pháp vô ngã—AIll things have no self. All 
phenomena are empty and devoid of self. 

Niết Bàn—Nirvana: Niết Bàn Tịch Diệt —Niết Bàn an lạc trường cửu —Chỉ có Niết bàn 
là vĩnh viễn, vô khổ và thanh tịnh—Only Nirvana is permanent, joy with a real soul and 
purity. Nirvana Is eternal peace—See Chapter 127. 


(H) Tứ Pháp Ấn theo truyền thống Tịnh Độ— Four dogmas oƒ the Pure Land Buddhism: 


Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, khi ngũ dục lục trần nổi 
dậy hay tâm tham nhiễm ngũ dục lục trần, cách đối trị tổng quát là nên quán sát thuần 
thục bốn lý: bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã. Khi quán xét từ thân, tâm, đến cảnh giới 
đều bất tịnh, khổ, vô thường và vô ngã, hành giả sẽ dứt trừ được tham nhiễm. Bởi chúng 
sanh thiếu mất trí huệ, thường sống trong sự điên đảo, không sạch cho là sạch, khổ cho là 
vui, vô thường cho là thường, vô ngã cho là ngã, rồi sanh ra mê say đắm nhiễm, nên Đức 
Phật dạy phải dùng “Tứ Ưu Đàn Na” để quán phá bốn sự điên đảo nầy. Chẳng hạn như 
phẩn uế, ta cho là thối tha nhơ nhớp, nhưng loài chó lợn vì nghiệp mê nhiễm, lại thấy là 
thơm sạch ngon, nên đua nhau tranh giành. Sự dục nhiễm ở nhơn gian, loài người cho là 
vui sạch đáng ưa thích, nhưng chư thiên cho là hôi tanh nhơ nhớp, chẳng khác chi ta thấy 
loài chó lợn ăn đồ ô uế. Sự dục nhiễm của chúng sanh rất si mê điên đảo đại khái là như 
thế, nên người tu phải cố gắng lần lượt phá trừ —According to Most Venerable Thích 
Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, when the five desires and 


Ù 


a) 


b) 


c) 


2) 


a) 


3222 


six dusts flare up, the general way to counteract them ¡1s through skillful visualization of 
the four truths of Iimpurity, suffering, impermanence, and no-self. For example, the human 
excremert that we consider fetid (bad smell) and dirty 1s regarded as fragrant, clean and 
succulent by animals such as Insects, dogs and pigs, because of their deluded karma. They 
therefore compete and struggle to gobble it up. The defiled desires of this world are 
considered by humans as lovely and clean. However, the gods and immortals see them as 
foul-smelling, dirty and unclean, not unlike the way human beings regard dogs and pigs 
eating filthy substances. The various desires of sentient beings, defiled and upside down, 
are general thus. The practitioner should strive gradually to destroy them. 

Bất Tịnh: Impurity—Bất tịnh là chỉ cho thân không sạch, tâm không sạch, và cảnh không 
sạch——This means that the body 1s impure, the mind 1s Impure and the realm 1s Impure. 
Thân không sạch là phải quán xét thân ta và người bên ngoài nhờ có lớp da che dấu, 
nhưng bên trong chỉ toàn là những thứ hôi tanh nhơ nhớp như thịt, xương, máu, mủ, đờm, 
dãi, phẩn, nước tiểu, vân vân. Đã thế mà các thứ nhơ nhớp bên trong còn bài tiết ra cửu 
khổng (chín lổ) bên ngoài. Suy xét kỹ, sắc thân của chúng sanh không có chi đáng ưa 
thích: Impurity of the body means that we should reflect on the fact that beneath the 
covering layers of skin, our bodies and those of others are composed entirely of filthy, 
smelly substances such as meat, bones, blood, pus, phlegm, saliva, excrement, urine, etc. 
Not only that fluids are excreted through nine apertures. If we stop to think carefully, the 
physical body of sentient beings 1s hardly worth cherishing. 

Tâm không sạch là khi tâm sanh tham nhiễm, tất nó sẽ thành xấu xa nhơ bợn, chẳng khác 
chi hồ nước trong bị cáu bùn làm bẩn đục. Hồ nước đục không thể soi bóng sắc cây núi 
trời mây, tâm nhơ bợn làm mất hết thần thông trí huệ. Nên nhớ câu: “Biết tu hành chớ phí 
uống công. Tâm bình tịnh thần thông trí huệ!” Người đã phát nguyện bước lên đường tu, 
phải lập chí lần lần dứt trừ tâm phiển não nhiễm dục từ thô đến tế: Impurity of the mind 
means that once the mind develops thoughts of greed, it has already become evil and 
defiled, not unlike a limpid pond that has been polluted with dirt and sludge. The dirt pond 
cannot reflect the Images of trees, mountains, sky, clouds; likewise, a polluted mind has 
lost all spiritual powers and wisdom. Thus, we have the saying: “Once who knows how to 
cultivate does not waste his efforts; a peaceful, still mind will bring spiritual powers and 
wisdom.” Those who are determined to tread the Way should endeavour gradually to 
sever the mind of afflictions, polluted by greed In 1s øross and subtle aspects. 

Cảnh không sạch là cảnh giới cõi ngũ trược đầy dẫy bùn đất, sỏi đá, chông gai, lại dung 
chứa vô số chúng sanh từ thân đến tâm đều nhơ bợn. Cho nên cảnh uế độ nầy không có 
chi đáng say mê tham luyến: The impure realm is the world of the Five Turbidities, full of 
đirt and mud, rocks and stones, spIkes and thorns, which harbors countless sentient beings 
defiled in body and mind. Therefore, this Iimpure world 1s not worth craving or clinging to. 
Nhứt Thiết Hành Khổ: Suffering—Thân khổ, tâm khổ và cảnh khổ—This refers to the 
fact that the body undergoes suffering, the mind endures suffering and the environmeIt Is 
one of suffering. 

Thân khổ là thân nầy đã nhơ nhớp, lại bị sự sanh già bệnh chết, nóng lạnh, đói khát, vất 
vả cực nhọc chi phối, làm cho khổ sở không được tự tại an vui: The suffering of the body 
means that our body 1s not only Impure, 1t 1s subJect to birth, old age, disease and death, as 


b) 


3) 


a) 


b) 


# 


3223 


well as to heat and cold, hunger and thirst, and other hardships that cause us to suffer, 
preventing us from being free and happy. 

Tâm khổ là khi tâm ta khởi phiền não, tất bị lửa phiền não thiêu đốt, giây phiền não trói 
buộc, roi phiền não đánh đuổi sai khiến, khói bụi phiển não làm tăm tối nhiễm ô. Cho nên 
người nào khởi phiển não tất kẻ đó thiếu trí huệ, vì tự làm khổ mình trước nhất: The 
suffering of the mind means that when the mind 1s afflicted, It is necessarily consumed by 
the fire of afflictions, bound by the ropes of afflictions, struck, pursued and ordered about 
by the whip of afflictions, defiled and obscured by the smoke and dust of afflictions. Thus, 
whoever develops afflictions 1s lacking in wisdom, because the first person he has caused 
to suffer 1s himself. 

Cảnh khổ là cảnh nây nắng lửa mưa dầu, chúng sanh vất vả trong cuộc mưu sinh, mỗi 
ngày ta thấy trước mắt diễn đầy những hiện trạng nhọc nhăn bi thẩm: The suffering of the 
environment means that this earth 1s subJect to the vagaries of the weather, scorching heat, 
frigid cold and pouring rain, while sentient beings must toil and suffer day In and day out 
to earn a living. Tragedies occur every day, before our very eyes. 

Nhất Thiết Hành Vô Thường: Impermanence—Thân vô thường, tâm vô thường, cảnh vô 
thường——This means the Impermanence of the body, the mind and the environmert. 

Thân vô thường là thân nầy mau tàn tạ, dễ suy già rồi kết cuộc sẽ phải đi đến cái chết. 
Người xưa đã than: “Nhớ thuở còn thơ dong ngựa trúc. Thoát trông nay tóc điểm màu 
sương.” Mưu lược dõng mãnh như Văn Chủng, Ngũ Tử Tư; sắc đẹp dễ say người như Tây 
Thi, Trịnh Đán, kết cuộc rồi cũng: “Hồng nhan già xấu, anh hùng mất. Đôi mắt thư sinh 
cũng mỏi buồn.”——Impermanence of the body means that the body withers rapidly, soon 
ørows old and delibitated, ending in death. The ancients have lamented: “Oh, that time 
when we were young and would ride bamboo sticks, pretending they were horses, In the 
twinkling of an eye, our hair 1s now spotted with the color of frost.” What happened to all 
those brave and Intelligent young men and those beautiful and enchanting women of 
bygone days? They ended as In the following poem: “Rosy cheeks have faded, heros have 
passed away; young students” eyes, too, are weary and sad.” 

Tâm vô thường là tâm niệm chúng sanh luôn luôn thay đổi, khi thương giận, lúc vui buôn. 
Những niệm ấy xét ra hư huyễn như bọt nước: Impermanence of the mind means that the 
mind and thoughts of sentient beings are always changing, at times filled with love or 
anger, at times happy or sad. Those thoughfs, upon close scrutiny, are illusory and false, 
like water bubbles. 

Cảnh vô thường là chẳng những hoàn cảnh chung quanh ta hằng đổi thay biến chuyển, mà 
sự vui cũng vô thường. Món ăn dù ngon, qua cổ họng rồi cũng thành không; cuộc sum họp 
dù đầm ấm, kết cuộc cũng phải chia tan; buổi hát vui rồi sẽ vãng; quyển sách hay, lần 
lượt cũng đến trang cuối cùng: Impermanence of the environment means that not only do 
our surroundings always change and fluctuate, but happiness, foo, Is Impermenert. 
Succulent food, once swallowed, loses all tastes; an emotional reunion, however, sweet 
and Joyful, ultimately ends in separation; a delightful party soon becomes a thing of past; a 
good book, too, gradually reaches the last pages. 

Chư Pháp Vô Ngã: No-Self—Chư pháp vô ngã là không có ta, không có tự thể, tự chủ. 
Điều nầy cũng gồm có thân vô ngã, tâm vô ngã và cảnh vô ngã—This means that there is 


a) 


b) 


c) 


Ù 
2) 


3) 
4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


3224 


no self, no permanent nature per se and that we are not true masters of ourselves. This 
point, too, 1s divided 1nto the no-self body, the no-self mind, and the no-self environment. 
Thân vô ngã là thân nầy hư huyễn không tự chủ, ta chẳng thể làm cho nó trẻ mãi, không 
già chết. Dù cho bậc thiên tiên cũng chỉ lưu trụ được sắc thân trong một thời hạn nào thôi: 
The no-self body means that this body 1s 1llusory, not Ifs own master. It cannot be kept eternally 
young or prevented from decaying and dying. Even øods and Iimmorfals can only postpone death for 
a certain period of time. 

Tâm vô ngã, chỉ cho tâm hư vọng của chúng sanh không có tự thể; như tâm tham nhiễm, 
niệm buồn vui thương giận thoạt đến rồi tan, không có chỉ là chân thật: The no-self of mind 
refers to the deluded mind of sentient beings, which has no permanent nature. For example, the 
mind of greed, thoughts of sadness, anger, love, and happiness suddenly arise and then disappear, 
there 1s nothing real. 

Cảnh vô ngã là cảnh giới xung quanh ta như huyễn mộng, nó không tự chủ được, và bị sự 
sanh diệt chi phối. Đô thị đổi ra gò hoang, ruộng dâu hóa thành biển cả, vạn vật luôn luôn 
biến chuyển trong từng giây phút, cảnh nầy ẩn mất, cảnh khác hiện lên: No-self of 
environment means that our surroundinss are 1llusory, passive and subJect to birth and decay. Citles 
and towns are In time replaced by abandoned mounds, mulberry fields soon give way to the open 
seas, every sinsgle thing changes and fluctuates by the second, one landscape disappears and 
another takes 1s place. 


(B-3) Mười Pháp Ấn 
Ten kinds oƒ truth seal 


Mười Pháp Ấn theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27—Ten kinds of truth seal, according to the 
Flower Adornment Sutra, chapter 27. 

Đồng thiện căn bình đẳng với tam thế chư Phật: Having the same roots of goodness equal 
1n all Buddhas of past, present and future. 

Đồng được trí huệ pháp thân vô biên tế với chư Phật: Attaining the reality body with 
boundless knowledge, same as all Buddhas. 

Đồng chư Như Lai trụ pháp bất nhị: Abiding in nonduality, same as the Buddhas do. 

Đồng chư Như Lai quán sát tam thế vô lượng cảnh giới thảy đều bình đẳng: Seeing the 
1nfinite obJects of all trmes as all equal, same as the Buddhas do. 

Đồng chư Như Lai liễu đạt pháp giới vô ngại cảnh giới: Gaining comprehension of the 
unobstructed realm of the cosmos of reality, same as that of the Buddhas. 

Đồng chư Như Lai thành tựu thập lực thực hành vô ngại: Achieving the ten powers, same 
as the Buddhas, being unhindered in function. 

Đồng chư Như Lai tuyệt hẳn hai hạnh, trụ pháp vô tránh: Having forever cut off opinions 
and passions, dwelling in the state of freedom from conflict, same as the Buddhas. 

Đồng chư Như Lai giáo hóa chúng sanh hằng chẳng thôi nghỉ: Ceaselessly teaching 
sentilent beings, same as the Buddhas do. 

Đồng chư Như Lai ở trong trí thiện xảo, nghĩa thiện xảo hay khéo quán sát: Having ability 
to observe adaptive skill in knowledge and meaning, same as the Buddhas. 


10) Đồng chư Như Lai cùng với tất cả Phật bình đẳng không hai: Being equal to all Buddhas, 


same as all Enlightened Ones. 


3225 


CHƯƠNG CHÍN MƯƠI SÁU 
CHAPTER NINETY-SIX 


Giới-Định- Huệ 
Discipine-Meditation-Wisdom 


(A) Tổng quan và ý nghĩa của Giới-Định-Huệ—Overview and Menaings dƒ Discipline- 
Mecditation-Wisdom 

(I) Tổng quan về Giới-Định-Huệ—An overview øƒ Disciplines-Meditation-Wisdom. 

(IH) Ý nghĩa của Tam Tu “Giới-Định-Tuệ”— The meanings oƒ Threefold study oƒ “Precept- 
Concentration-Wisdom”. 


(B) Chỉ tiết về Giới-Định- Huệ— Details oƒ Disciphines-Meditation-Wisdom 

(B-1) Giới— Stla (skf) 

(I) Tổng quan về “Giới ”—An overview øƒ “Sila”. 

(IH) “Giới” theo quan điểm của Phật Giáo Nhìn Toàn Diện— “Sila” according to the Spectrum 
oƒ Buddhism. 

(HI)Đóng Các Cửa Đưa Đến Phạm Giới— Close the Doors that lead to Breaking Precepfs 

(B-2) Đừ_uh— Dhyana (skt) 

(I) Tổng quan về Định— An overview oƒ Dhyana. 

(IH) Tu tập Định trong Thiên (tập chú tâm trong Thiền định)—Learning Concemtration in 
meditation. 

(IHH)Mục đích của sự tu tập “Định ”— The goal 0ƒ developmenf 0ƒ concentrafive calmness. 

(IV)Phát Triển Định Lực— Developmemt oƒ the power oƒ concentration. 

(V) Tám Yếu Tố Tập Trung Tư Tưởng— Eight ƒactors oƒ Yoga concentration. 

(VI)“Định” theo Phật Giáo Nhìn Toàn Diện— “Concentration” ïn The Spectrum oƒ Buddhism. 

(VII)Sự tu tập “Định” theo Lục Tổ Huệ Năng—Development oƒ concentrative calmness 
according to the Sixth Patriarch Hui Neng. 

(B-3) Tuệ— Praqjna (skt) 

(I) Tổng quan về “Tuệ ”—An overview oƒ “Prajna”. 

(H) “Tuệ” theo Phật Giáo Nhìn Toàn Diện— “Prajna” according to the Spectrum oƒ Buddhism. 


(C) Tam học theo Giáo Sư Junjro Takakusu— Threeƒfold Learning according to Proƒ` Junjtiro 
Takakusu 


(D) Giới Định Huệ theo Đại Sư Thần Tú— Discipline-Meditation-Wisdom according to Great 
Master Shen-Hsiu 


(E) Giới Định Huệ theo Lục Tổ Huệ Năng— Disciphine-Meditation-Wisdom according to the 
Sixth Patriarch Hui-Neng 


3226 


3227 


(A) Tổng quan và ý nghĩa của Giới-Định-Huệ 
Overview and Menaings 0ƒ Discipline-Meditation-Wisdom 


(ID Tổng quan về Giới-Định-Huệ— An overview 0ƒ Disciphines-Meditation-Wisdom: 


D 


2) 


Đây là ba phần học của hàng vô lậu, hay của hạng người đã dứt được luân hồi sanh tử. 
Nếu chúng ta không trì giới thì chúng ta có thể tiếp tục gây tội tạo nghiệp; thiếu định lực 
chúng ta không có khả năng tu đạo; và kết quả chẳng những chúng ta không có trí huệ, 
mà chúng ta còn trở nên ngu độn hơn. Vì vậy người tu Phật nào cũng phải có tam vô lậu 
học này——Threefold training, or three studies or endeavors of the non-outflow, or those 
who have passionless life and escape from transmigration. lf we do not hold the precepts, 
we can confinue to commit offenses and create more karma; lacking trance power, we wIll 
not be able to accomplish cultivation of the Way; and as a result, we wIll not only have no 
wisdom, but we also may become more dull. Thus, every Buddhist cultivator (practitioner) 
must have these three non-outflow studies. 

Giới luật giúp thân không làm ác, định giúp lắng đọng những xáo trộn tâm linh, và huệ 
giúp loại trừ ảo tưởng và chứng được chân lý. Nếu không có giới hạnh thanh tịnh sẽ 
không thể đình chỉ sự loạn động của tư tưởng; nếu không đình chỉ sự loạn động của tư 
tưởng sẽ không có sự thành tựu của tuệ giác. Sự thành tựu của tuệ giác có nghĩa là sự 
viên mãn của tri thức và trí tuệ, tức giác ngộ trọn vẹn. Đó là kết quả của chuỗi tự tạo và 
lý tưởng của đời sống tự tác chủ. Đương nhiên, Giới Định Huệ rất cần thiết cho Phật tử. 
Nhưng sau Đức Phật, Tam Học dân dần bị chia thành ba để tài riêng rẻ: những người tuân 
giữ giới luật trở thành những Luật sư; các hành giả tham thiển nhập định trở thành những 
Thiển sư; những người tu Bát Nhã (tu huệ) trở thành những triết gia hay những nhà biện 
chứng —DIscipline wards off bodily evil, meditaion calms mental disturbance, and 
wisdom gets rid of delusion and proves the truth. Without purity of conduct there wIll be 
no calm equipoIse of thought; without the calm equipoise of thought there will be no 
completion of Iinsight. The completion of insight (praJna) means the perfection of intellect 
and wisdom, I.e., perfect enlightenmeni. It 1s the result of self-creation and the ideal of the 
self-creating life. Obviously, all these three are needed for any Buddhist. But after the 
Buddha, as time went on, the Triple Discipline was split into three Individual Items of 
study. The observers of the rules of morality became teachers of the Vinaya; the yogins of 
meditaton were absorbed In various samadhis and became Zen Masters; those who 
pursued Prajna became philosophers or dialectricians. 


(H) Ý nghĩa của Tam Tu “Giới-Định-Tuệ ”— The meanings oƒ Threefold study oƒ “Precept- 


Ù 


Concentration-Wisdom ”- 

Tam Tu “Giới-Định-Tuệ” nằm gọn trong Bát Thánh Đạo mà Đức Phật đã dạy. Đây là tám 
con đường chính mà người tu Phật nào cũng phải dẫm lên để được giác ngộ và giải thoát. 
Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng dù chúng ta đã tiến đến mức độ khá cao trong định, 
cũng chưa chắc cái định này bảo đảm được cho chúng ta vị trí giác ngộ cuối cùng vì 
những khuynh hướng ô nhiễm ngầm vẫn chưa bị loại bỏ hoàn toàn. Chúng ta chỉ làm 
chúng lắng xuống tạm thời mà thôi. Vào bất cứ lúc nào chúng cũng đều có thể trở lại nếu 
hoàn cảnh cho phép, và đầu độc tâm trí chúng ta nếu chúng ta không luôn áp dụng chánh 


2) 


3228 


tinh tấn, chánh niệm và chánh định trong cuộc tu của chính mình. Vì lẽ chúng ta vẫn còn 
bất tịnh nên chúng ta vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những lôi cuốn bất thiện. Dầu chúng ta đã 
đạt đến trạng thái tâm vắng lặng nhờ chánh định, nhưng chúng ta vẫn chưa đạt đến trạng 
thái thanh tịnh tuyệt đối. Như vậy công phu hành thiển nhằm phát triển tâm định vắng 
lặng không bao giờ là cứu cánh của người tu Phật. Chuyện quan trọng nhất cho bất cứ 
người tu Phật nào ở đây cũng là phát triển “trí huệ,” vì chính trí huệ mới giúp được chúng 
ta loại trừ mê hoặc, phá bỏ vô minh để thẳng tiến trên con đường giác ngộ và giải thoát— 
The Threefold study of “Precept-Concentration-Wisdom” completely encloses 1tself in the 
Eightfold Noble Path is eight main roads that any Buddhist must tread on ¡In order to 
achieve enlightenment and liberation. Sincere Buddhists should always remember that 
even the higher practice of calming concentration or samadhi does not assure and place us 
in an ultimate position of enlightenment, for defilements or latent tendencies are not 
tofally removed yet. We only calm them down temporarily. At any moment they may re- 
appear when circumstances permit, and poison our mind 1f we donˆt always apply right 
effort, right mindfulness, and righ concenfration In our own cultivation. Às we still have 
1mpurifles, we are sfill impacted by unwholesome 1mpulses. Even though we have gained 
the state of calm of mind through concentration or samadhi, but that state 1s not an 
absolute state of purity. Thus the efforts to develop concentration never an end 1tself to a 
Buddhist cultivator. The most important thing for any Buddhist cultivator here 1s fo 
develop his “Insight” for only “insight” can help us eliminating perversions and destroying 
Ignorance, and to advance on the Path of Enlightenment and Liberation. 

Đạo lộ giải thoát gồm Giới, Định và Tuệ, thường được trong Kinh điển như là Tam Học 
(Tividhasikkha) và không có học nào trong Tam học nầy tự thân nó là cứu cánh cả; mỗi 
học chỉ là một phương tiện để đi đến cứu cánh. Nghĩa là mỗi học không thể được tu tập 
độc lập với các học khác. Như trường hợp một cái giá ba chân, nếu một chân gãy thì cả 
cái giá ấy sẽ sập, vì vậy trong Tam Học, học nầy không thể làm nhiệm vụ của nó một 
cách chu toàn nếu không có sự hỗ trợ của hai học kia. Tam Học thường nương tựa và hỗ 
trợ lẫn nhau. Giới củng cố Định, và Định trở lại thúc đẩy Huệ. Trí tuệ giúp hành giả loại 
trừ tà kiến đối với các pháp như chúng thực sự là, đó là thấy cuộc sống và tất cả chư pháp 
liên quan đến cuộc sống đều phải chịu sanh, diệt, vô thường—The path of liberation 
includes Virtue, Concentration, and Wisdom, which are referred to in the discourses as the 
“[hreefold Trainng” (Tividha-sikkha) and none of them 1s an end ín 1tself; each 1s a 
means to an end. One can not function independently of the others. As In the case of a 
tripod which falls to the ground 1f a single leg gIves away, so here one can not function 
without the support of the others. These three go together supporting each other. Virtue or 
regulated behavior strengthens meditation and meditation In turn promotes Wisdom. 
Wisdom helps one to get rid of the clouded view of things, to see life as 1t really 1s, that 1s 
to see life and all things pertaining to life as arising and passing away. 


(B) Chỉ tiết về Giới-Định-Huệ 
Defails 0ƒ Disciplines-Meditation-Wisdom 


3229 


(B-1) Giới 
Sila (sk£) 


(I_ Tổng quan về “Giới °— An overview 0ƒ “Sila ”: 


Ù 


2) 


Trong Phật giáo, không có phép gọi là tu hành nào mà không phải trì giới, không có pháp 
nào mà không có giới. Giới tuy có năm giới, mười giới, hay Bồ Tát Giới, vân vân, nhưng 
căn bản nhất vẫn là Ngũ Giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không 
vọng ngữ, không uống những chất cay độc. Trì giới thì không tạo tội. Giới như những 
chiếc lồng nhốt những tên trộm tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng— 
Precepts or traininng in moral discipline. In Buddhism, there 1s no so-called cultivation 
wIthout discipline, and also there 1s no Dharma without discipline. Although there are the 
Five Precepts, the Ten Precepts, the Bodhisattva Precepts, and so on, the Five Precepts 
are the most fundamental. They are: do not kIll, do not steal, do not engage In sexual 
misconduct, do not engage In false speech, and do not consume Intoxicants. lf one can 
hold the precepts, one will not make transgressions. Precepts are considered as cages to 
capture the thieves of greed, anger, stupidity, pride, doubt, wrong views, killing, stealing, 
lust, and lying. 

Giới cốt yếu là giữ tất cả những giới luật đã được Đức Phật thiết lập cho sự ổn định tinh 
thần của các đệ tử của Ngài. Giới giúp loại bổ những ác nghiệp—Discipline or morality 
consists in observing all the precepts laid down by the Buddha for the spiritual welfare of 
his disciples. Discipline (training in moral discipline) wards off bodily evIl. 


(II) “Giới” theo quan điểm của Phật Giáo Nhìn Toàn Diện—“Sila” according to the 


Spectrum oƒ Buddhism: Thì giới có nghĩa là ngưng không làm những việc xấu ác. Đồng 
thời, làm tất cả những việc thiện lành. Trì giới là để tránh những hậu quả xấu ác do thân 
khẩu ý gây nên. Theo Phật Giáo Nhìn Toàn Diện của Tỳ Kheo Piyadassi Mahathera, 
trước khi gia công thực hành những nhiệm vụ khó khăn hơn, như tu tập thiển định, điều 
chánh yếu là chúng ta phải tự khép mình vào khuôn khổ kỷ cương, đặt hành động và lời 
nói trong giới luật. Giới luật trong Phật Giáo nhằm điều ngự thân nghiệp và khẩu nghiệp, 
nói cách khác, giới luật nhằm giúp lời nói và hành động trong sạch. Trong Bát Chánh 
Đạo, ba chi liên hệ tới giới luật là chánh ngữ, chánh nghiệp, và chánh mạng. Người muốn 
hành thiển có kết quả thì trước tiên phải trì giữ ngũ giới căn bản không sát sanh, trộm cắp, 
tà đâm, vọng ngữ và uống rượu cũng như những chất cay độc làm cho tâm thần buông 
lung phóng túng, không tỉnh giác—Learning by the commandments or cultivation of 
precepts means putting a stop to all evil deeds and avoiding wrong doings. At the same 
time, one should try one”s best to do all good deeds. Learning by the commandments or 
prohibitions, so as to guard against the evil consequences of error by mouth, body or mind. 
According to Bhikkhu Piyadassi Mahathera in The Spectrum of Buddhism, it 1s essential 
for us to điscipline ourselves 1n speech and action before we undertake the arduous task of 
trainng our mind through meditation. The aim of Buddhism morality 1s the control of our 
verbal and physical action, in other words, purity of speech and action. This is called 


3230 


trainng In virtue. Three factors of the Noble Eightfold Path form the Buddhsit code of 
conduct. They are ripht speech, right action, and right livelihood. If you wish to be 
successful in meditation practice, you should try to observe at least the five basic precepts 
of morality, abstinence from killing, stealing, 1llicit sexual indulgence, speaking falsehood 
and from taking any liquor, Including narcotic drugs that cause intoxicaton and 
heedlessness——For more Information, please see Chapter 36. 


(HI)Đóng Các Cửa Đưa Đến Phạm Giới—Close the Doors that lead to Breaking Precepts: 


Ù 


2) 


3) 


Chúng ta luôn tự cho mình đã học ba môn tăng thượng, nhưng chúng ta chỉ có một ý niệm 
mờ nhạt trong tâm thức về định và tuệ mà thôi. Riêng về giới, chúng ta có thể giữ giới 
bằng khả năng của chính mình với những biện pháp cụ thể. Muốn giữ giới chúng ta phải 
đóng các cửa dẫn đến sự phạm giớ—We always pretend to follow the three high 
trainings, but we have only a vague reflection of the other two in our mind-streams. As for 
precepts, we must try hard to keep them. In order to keep them, we must shut the doors 
that lead to breaking them. 

Vô minh dẫn đến sự phạm giới: Ignorance—Nếu chúng ta không biết chúng ta phải giữ 
điều gì thì chúng ta sẽ không biết là chúng ta có phá giới hay không phá giới. Vì vậy 
muốn đóng cánh cửa vô minh, chúng ta cần phải biết rõ, phải học giới, học kinh. Chúng ta 
cũng phải học những bài kệ tóm tắt các giới luật—lf we do not know what basic 
commitment we must keep, we wIll not know whether we have broken 1t. So in order to 
shut the door of Ignorance, we should know clearly the classical texts on vinaya. We 
should also study verse summaries of the precepts. 

Bất kính: Disrespect—Sự bất kính cũng là một cách dẫn đến phạm giới. Chúng ta phẩi 
kính trọng các bậc thầy cũng như các thiện hữu tri thức có hành vi phù hợp với pháp. 
Người Phật tử nên có thái độ rằng giới luật trong dòng tâm thức của mình thay thế cho 
bậc đạo sư hay Đức Phật. Vì theo Đức Phật, giới luật cũng là thầy và người thầy trước 
mặt mình cũng là hiện thân của giới luật mà Đức Phật đã ban hành cách nay gần 26 thế 
kỷ về trước. Chính thế thế mà Ngài đã khuyên chúng đệ tử: “Đừng thờ ơ với giới luật, vì 
giới luật cũng như một sự thay thế cho bậc thầy của các ngươi sau khi Ta diệt độ.”— 
Disrespect 1s also a door leading to broken precepts. We should respect our masters as 
well as good-knowing advisors whose actions accord with Dharma. Buddhists should ahve 
the attitude that the precepts In our mind-stream represent our Teacher or the Buddha. 
According to the Buddha, precepts represent our Teacher and our teacher manifests the 
precepts that the Buddha established almost twenty-six hundred years ago. Therefore, the 
Buddha advised: “Do not be Indifferent to your precepts; they are like a substitute for your 
teacher after my Nirvana.” 

Vọng tưởng: Delusion—Sự phạm giới sẽ theo liền bất cứ vọng tưởng nào. Ba vọng tưởng 
lớn nhất là tham, sân, và si. Như vậy, muốn giữ giới, chúng ta phải đối trị những vọng 
tưởng trong dòng tâm thức của mình. Để đối trị vọng tưởng tham ái, hãy quán về bất tịnh 
của thân xác, xem nó như một túi đựng đầy đồ dơ, và nhìn nó dưới khía cạn đầy máu, 
phình trương, bị dòi bọ ăn, nó sẽ thành một bộ xương, vân vân. Để đối trị vọng tưởng thù 
hận hãy thiển quán về từ bi. Để đối trị vọng tưởng kiêu mạn, hãy nghĩ về những nỗi khổ 
đau phiền não cõi ta bà như già, bệnh, chết, những bất trắc, sự liên tục lên voi xuống chó, 
vân vân. Để đối trị vọng tưởng si mê ám muội hãy thiển quán về duyên sanh. Tóm lại, 


4) 


Œ) 


3231 


thiển quán về tánh không là cách đối trị vọng tưởng hữu hiệu nhất —Breach of precepts 
follows from whichever delusion. Three biggest delusions are greed, hatred and 
Ignorance. Thus, in order to keep precepts, we must try to overcome delusions In our 
mind-stteam or apply antidotes to the most predominant delusions. When attachment 1s 
our greatest delusion, we should contemplate on the Impurity of the body, that It 1s a sack 
full of filth; and develop the attitude that it wIll have a bloody aspect, a swelling aspect, 
that 1t will be eaten by worms, that 1t will be a skeleton, and so on. As an antidote to 
hatred, contemplate on love. As an antidote to pride, contemplate on the samsarIc 
sufferings and afflictions, such as old age, sicknesses, death, life uncertainty, and other ups 
and downs. As antidote to delusions, contemplate on interdependent orIgination. In short, 
contemplate on view concerning emptiness 1s the general antidote to delusion. 

Buông lung: Recklessness—Để tránh buông lung, chúng ta phải có chánh niệm, không 
quên điều chỉnh lối hành xử vào mọi thời khắc trong ngày, trong đi, đứng, ngồi, nằm. Lúc 
nào chúng ta cũng phải kiểm soát thân, khẩu, ý của mình xem coi mình có bị hoen ố hay 
không——Tn order to prevent recklessness, we should have rememberance and not forget to 
modIfy our behavior at all trmes during our daily routine, when we walk, stand, sit and lie 
down. From time to time, we should check to see 1f our body, speech and mind have been 
tarnished by misdeeds or broken precepts. 


(B-2) Định 
Dhyana (skf) 


Tổng quan về Định — An overview oƒ Dhyana: Định tức là Thiền Định, là phép luyện cho 
tâm được định tính. Tương tự như “giới,” trong Phật giáo, không có phép gọi là tu hành 
nào mà không tu luyện cho tâm định tĩnh. Định là phép tu tập nhờ đó người ta đi đến yên 
tịnh. Định giúp làm yên tĩnh những nhiễu loạn tinh thần. Thiển định (thu nhiếp những tư 
tưởng hỗn tạp) và trí tuệ (quán chiếu thấu suốt sự lý), giống như hai cánh tay, tay trái là 
thiển định, tay phải là trí tuệ. Phật tử chơn thuần nên luôn kiên định trong pháp tu chứ 
không nay vầy mai khác. Có người hôm nay tu Thiển, ngày mai nghe nói niệm Phật chắc 
chắn vãng sanh lưu xá lợi hay được công đức lớn lao, lại bổ Thiển mà niệm Phật. Sau đó 
lại nghe nói trì chú thù thắng hơn liền bỏ niệm Phật mà trì chú. Những người như vậy sẽ 
tiếp tục thay đổi từ pháp môn nầy qua pháp môn khác, để rồi kết quả chẳng thành cái gì 
hết. Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng định lực đối với người tu rất ư là cần thiết. Nếu 
chúng ta không có định lực, chắc chắn chúng ta sẽ không thành công trong tu tập. Ngoài 
ra, nếu chúng ta thiếu định lực thì đạo tâm không kiên cố, nên có thể dễ dàng bị ảnh 
hưởng bên ngoài chi phối khiến bị đọa lạc Samadhi refers to Dhyana, meditation, 
trance, or training the mind. In the same manner as in (1), in Buddhism, there 1s no so- 
called cultivation without concenfration, or training the mind. Meditation 1s the exercIse to 
train oneself In tranguilization. Meditation (training the mind) calms mental disturbance. 
Meditaton and wisdom, two of the six paramitas; likened to the two hands, the left 
meditation, the right wisdom. Sincere Buddhists should always be firm in the method of 
cultivation, not to change the method day after day. Some undetermined Buddhists 


3232 


practice meditation today, but tomorrow they hear that reciting the Buddha”s name will 
easily be reborn in the Pure Land with a lot of relics and have a lot of merit and virtue, so 
they give up meditation and start reciting the Buddha”s name. Not long after that they hear 
the merit and virtue of reciting mantras 1s supreme, so they stop reciting the Buddhaˆs 
name and start reciing mantras Instead. Such people will keep changing from one 
Dharma-door to another Dharma-door, so they end up achieving nothing. Sincere 
Buddhists should always remember that “Power of Concentration” 1s extremely important 
in our cultivation. If we have no Power of Concentration, we will surely have no success 
1n our cultivation. Furthermore, If we do not have sufficient power of concenfration, we 
will surely lack a firm resolve In the Way, external temptations can easily influence us 
and cause us to fall—See Chapters 60 and 61. 


(II) Tu tập Định trong Thiên (tập chú tâm trong Thiên định)— Learning Concentration in 
medifation: Trong khi hành thiền chúng ta thường nghĩ rằng sự ồn ào, tiếng xe chạy, tiếng 
người nói, hình ảnh bên ngoài là những chướng ngại đến quấy nhiễu chúng ta khiến chúng 
ta phóng tâm, trong khi chúng ta đang cần sự yên tỉnh. Kỳ thật, ai quấy nhiễu ai? Có lẽ 
chính chúng ta là người quấy nhiễu chúng. Xe cộ, âm thanh vẫn hoạt động theo đường lối 
tự nhiên của chúng. Chúng ta quấy nhiễu chúng bằng những ý tưởng sai lầm của chúng ta, 
cho rằng chúng ở ngoài chúng ta. Chúng ta cũng bị dính chặt vào ý tưởng muốn duy trì sự 
yên lặng, muốn không bị quấy nhiễu. Phải học để thấy rằng chẳng có cái gì quấy nhiễu 
chúng ta cả, mà chính chúng ta đã ra ngoài để quấy nhiễu chúng. Hãy nhìn cuộc đời như 
một tấm gương phản chiếu chúng ta. Khi tập được cách nầy thì chúng ta tiến bộ trong từng 
thời khắc, và mỗi kinh nghiệm của chúng ta đều làm hiển lộ chân lý và mang lại sự hiểu 
biết. Một cái tâm thiếu huấn luyện thường chứa đầy lo âu phiển muộn. Bởi thế chỉ một 
chút yên tịnh do thiển đem lại cũng dễ khiến cho chúng ta dính mắc vào đó. Đó là sự hiểu 
biết sai lầm về sự an tịnh trong thiển. Có đôi lúc chúng ta nghĩ rằng mình đã tận diệt được 
tham sân si, nhưng sau đó chúng ta lại thấy bị chúng tràn ngập. Thật vậy, tham đắm vào 
sự an tịnh còn tệ hơn là dính mắc vào sự dao động. Bởi vì khi dao động, ít ra chúng ta còn 
muốn thoát ra khỏi chúng; trong khi đó chúng ta rất hài lòng lưu giữ sự an tịnh và mong 
muốn được ở mãi trong đó. Đó chính là lý do khiến chúng ta không thể tiến xa hơn trong 
hành thiển. Vì vậy, khi đạt được hỷ lạc, bạn hãy tự nhiên, đừng dính mắc vào chúng. Dù 
hương vị của sự an tịnh có ngọt ngào đi nữa, chúng ta cũng phải nhìn chúng dưới ánh sáng 
của vô thường, khổ và vô ngã. hành thiển nhưng đừng mong cầu phải đạt được tâm định 
hay bất cứ mức độ tiến bộ nào. Chỉ cần biết tâm có an tịnh hay không an tịnh, và nếu có 
an tịnh thì mức độ của nó nhiều hay ít mà thôi. Làm được như vậy thì tâm của chúng ta sẽ 
tự động phát triển. Phải có sự chú tâm kiên cố thì trí tuệ mới phát sanh. Chú tâm như bật 
đèn và trí tuệ là ánh sáng phát sanh do sự bật đèn đó. Nếu không bật đèn thì đèn sẽ 
không sáng, nhưng không nên phí thì giờ với cái bật đèn. Cũng vậy định tâm chỉ là cái 
chén trống không, trí tuệ là thực phẩm đựng trong cái chén ấy. Đừng dính mắc vào đối 
tượng như đính mắc vào một loại chú thuật. Phải hiểu mục tiêu của nó. nếu chúng ta thấy 
niệm Phật khiến chúng ta dễ chú tâm thì niệm Phật, nhưng đừng nghĩ sai lầm rằng niệm 
Phật là cứu cánh trong việc tu hành——In our meditation, we think that noIS©s, Cars, VOIC©S, 
sighfs, and so forth, are distractions that come and bother us when we want to be quiet. But 
who 1s bothering whom? Actually, we are the ones who go and bother them. The car, the 


3233 


sound, the noise, the sight, and so forth, are Just following their own nature. We bother 
things through some false idea that they are outside of us and cling to the ideal of 
remaining quIlet, undisturbed. We should learn to see that it 1s not things that bother us, 
that we go out to bother them. We should see the world as a mirror. It 1s all a reflection of 
mind. When we know this, we can ørow In every momeint, and every experience reveals 
truth and brings understanding. Normally, the untrained mind 1s full of worrles and 
anxIeties, so when a bit of tranqguility arises from practicing meditation, we easily become 
attached to 1t, mistaking states of tranqguility for the end of meditation. Sometimes we may 
even think we have put an end to lust or greed or hatred, only to be overwhelmed by them 
later on. Actually, 1t is worse to be caught in calmness than to be stuck 1n agifation, 
because at least we will want to escape from agifation, whereas we are conftent to remain 
in calmness and not go any further. Thus, when extraordinarily blissful, clear states arIse 
from 1nsight meditation practice, do not cling to them. Althouph this tranquility has a sweet 
taste, 1t too, must be seen as Impermanent, unsatisfactory, and empty. Practicing 
meditation without thought of attaining absorption or any special state. Just know whether 
the mind 1s calm or not and, If so, whether a little or a lot. In this way 1t will develop on 1tS 
own. Concentration must be firmly established for wisdom to arise. To concenfrate the 
mind 1s like turning on the switch, there 1s no lipht, but we should not waste our time 
playIng with the switch. Likewise, concenfration 1s the empty bowl and wisdom 1s the food 
that fills it and makes the meal. Do not be attached to the obJect of meditation such as a 
mantra. Know 1fs purpose. lÝ we succeed In concentrating our mind using the Buddha 
Recttation, let the Buddha recifation go, but It 1s a mistake to think that Buddha recitation 
1s the end of our cultivation. 


(HI)Mục đích của sự tu tập “Định ”— The goal oƒ development 0ƒ concenfratfive calnness: Sự 
tu tập “định” tự nó không phải là cứu cánh của sự giải thoát. Định chỉ là phương tiện để 
đạt đến một cái gì đó vi diệu hơn, thường được coi là có tầm quan trọng sống còn, đó là 
tuệ (vipassana). Nói cách khác, định là phương tiện để đi đến chánh kiến, chi đầu tiên 
trong Bát Thánh Đạo. Mặc dù chỉ là phương tiện để đạt đến cứu cánh, định cũng đóng 
một vai trò quan trọng trong Bát Thánh Đạo, nó được xem như là sự thanh tịnh tâm, mà sự 
thanh tịnh tâm nầy được tạo ra nhờ sự lặng yên của năm triển cái. Nếu một người còn bị 
những thọ khổ bức bách, người ấy không thể trông đợi sự định tâm. Nghĩa là chừng nào 
thân tâm chúng ta còn bị khổ sở vì đau đớn, thì không thể nào có được sự định tâm đúng 
nghĩa. Theo Kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật đã dạy: “Do không có khinh an, nên sống đau 
khổ. Do tâm đau khổ nên không có định tĩnh. Do tâm không định tĩnh, nên các pháp 
không hiện rõ.”——The development of concentrative calmness Itself is never an end of the 
deliverance. lIt is only a means to something more sublime which 1s of vital Importance, 
namely Insight (vipassana). In other words, a means to the gaining of Right Understanding, 
the first factor of the Eightfold Noble Path. Though only a means to an end, it plays an 
Important role In the Eightfold Noble Path. It is also known as the purity of mind (citta- 
visuddhi), which 1s brought about by stiling the hindrances. A person who 1s oppressed 
with painful feeling can not expect the purity of mind, nor concentrative calm. Ít 1s to say 
that so long as a man”s body or mind 1s afflicted with pain, no concentrative calm can be 


3234 


achieved. According to the Samyutta Nikaya, the Buddha taught: “The mind of him who 
Suffers 1s not concentrated.” 


(IV)Phát Triển Định Lực—Development oƒ the power 0ƒ concentrafion: Một trong ba mục 


tiêu của Thiền quán. Đây là định lực là năng lực hay sức mạnh phát sinh khi tâm được 
hợp nhất qua sự tập trung. Người đã phát triển định lực không còn nô lệ vào các đam mê, 
người ấy luôn làm chủ cả chính mình lẫn các hoàn cảnh bên ngoài, người ấy hành động 
với sự tự do và bình nh hoàn toàn. Tâm của người ấy như trạng thái nước đã lắng trong 
và tĩnh lặng—One of the three aims of medifation. This 1s the power or strength that arIses 
when the mind has been unified and brought to one-pointedness In meditation 
concentration. One who has developed the power of concentration 1s no longer a slave to 
his passions, he 1s always 1n command of both himself and the circumstances of his life, he 
1s able to move with perfect freedom and equanimity. His mind becomes like clear and 
still water. 


(V) Tám Yếu Tố Tập Trung Tư Tưởng— Eight ƒactors oƒ Yoga concenfrafion: Những tập 


luyện của nhà Du Già thật ra cũng giống như các nhà thuộc học phái Du Già Luận của 
Phật Giáo. “Yogacara” có nghĩa là “thực hành sự tập trung tư tưởng” và có nhiều điểm 
chung với triết lý Du Già. Du Già Luận là Duy Tâm Luận của Phật Giáo do Ngài Vô 
Trước để xướng và được em ngài là Thế Thân hệ thống hóa thành học thuyết Duy Thức 
và Ngài Huyền Trang đưa vào Trung Quốc thành Pháp Tướng tông. Theo Nghĩa Tịnh, nhà 
chiêm bái nổi tiếng của Trung Hoa về Ấn Độ, học thuyết nầy là một trong hai trường phái 
Đại Thừa ở Ấn Độ (Trung Luận và Du Già Luận). Theo Du Già, có tám yếu tố tập trung 
tư tưởng—The practices of the Yogin are actually similar to those of the Yogacara School 
of Buddhism. “Yogacara” means “the practice of self-concentration” and has several 
things in common with the Yoga philosophy. The Yogacara School 1s Buddhist idealism 
taught by Asanga, sytematized by his brother Vasubandhu as the Theory of Mere Ideation 
(VIjnaptimatrata), and introduced to China by Hsuan-Tsang as the Dharmalaksana (Fa- 
Hsiang) School. According to I-Ching, a famous traveler in India, it was one of the only 
two Mahayana School In India (Madhyamika and Yogacara). According to the Yogacara 
Bhumi Sastra, there are eight factors of Yoga abstraction or concentration. 

Chế Giới: Yama (skt)——Restraint. 

Nội Chế: Niyama (skt——Minor restraint. 

Tọa Pháp: Asana (skÐ—Sitting. 

Sổ Tức: Pranayama (skt——Restraint of breaths—Quán hơi thở. 

Chế Cảm: Pratyahara (skt)—Withdrawal of senses. 

Tổng Trì: Dharana (skt)—Retention of mind. 

Tĩnh Lự: Dhyana (skt)——Concentration of mind. 

Đẳng Trì: Samadhi (skt)——Concentration of thought—Tập trung tư tưởng. 


(VI“ÐĐịnh” theo Phật Giáo Nhìn Toàn Diện—“ConcentraHion” im The Spectrum doƑ 


Buddhism: Theo Tỳ Kheo Piyadassi Mahathera trong Phật Giáo Nhìn Toàn Diện, giới đức 
trang nghiêm giúp phát triển định tâm. Ba chỉ cuối cùng của Bát Chánh Đạo là chánh tinh 
tấn, chánh niệm, và chánh định, hợp thành nhóm định. Hành giả có thể ngôi lại trong một 


3235 


tịnh thất, dưới một cội cây hay ngoài trời, hoặc một nơi nào thích hợp khác để gom tâm 
chăm chú vào để mục hành thiền, đồng thời không ngừng tinh tấn gội rữa những bợn nhơ 
trong tâm và dần dần triệt tiêu năm triển cái để định tâm vào một điểm——By Dhyana or 
quiet meditaton. According to Bhikkhu Piyadassi Mahathera in The Spectrum of 
Buddhism, virtue aids the cultivation of concentration. The first three factors of the Noble 
Eightfold Path, right effort, right mindfulness and right concentration, form the 
concentration group. This called trainng in concentration or samadhi-sikkha. Progressing 
1n virtue the meditator practices mental culture, Seated In cloister cell, or at the foot of a 
tree, or in the open sky, or in some other suitable place, he fixes his mind on a subJect of 
meditation and by unceasing effort washes out the impurities of his mind and gradually 
gains menfal absorption by abandoning the five hindrances. 


(VII)Sự tu tập “Định” theo Lục Tổ Huệ Năng—Development oƒ concenfrative calnness 
according to the Sixth Patriarch Hui Neng: TỔ dạy chúng rằng: Nầy thiện tri thức! Pháp 
môn của ta đây lấy định tuệ làm gốc, đại chúng chớ lầm nói định tuệ riêng. Định tuệ một 
thể không hai. Định là thể của tuệ, tuệ là dụng của định. Ngay khi tuệ, định ở tại tuệ; 
ngay khi định, tuệ ở tại định. Nếu biết được nghĩa nầy tức là cái học định tuệ bình đẳng. 
Những người học đạo chớ nói trước định rồi sau mới phát tuệ, hay trước tuệ rồi sau mới 
phát định, mỗi cái riêng khác. Khởi cái thấy như thế ấy, thì pháp có hai tướng. Miệng nói 
lời thiện, mà trong tâm không thiện thì không có định tuệ, định tuệ không bình đẳng. Nếu 
tâm miệng đều là thiện, trong ngoài một thứ, định tuệ tức là bình đẳng. Tự ngộ tu hành 
không ở chỗ tranh cãi, nếu tranh trước sau tức là đồng với người mê, không dứt sự hơn 
thua, trở lại tăng ngã và pháp, không lìa bốn tướng. Tổ lại nói thêm: “Nầy thiện tri thức! 
Định tuệ ví như cái gì? Ví như ngọn đèn và ánh sáng. Có ngọn đèn tức có ánh sáng, không 
đèn tức là tối, đèn là thể của ánh sáng, ánh sáng là dụng của đèn; tên tuy có hai mà thể 
vốn đồng một. Pháp định tuệ nầy lại cũng như thế.”——The Master instructed the assembly: 
“Good Knowing Advisors, this Dharma-door of mine has concentration and wIisdom as 1tS 
foundation. Great assembly, do not be confused and say that concentration and wisdom 
are đifferent. Concentration and wIsdom are one substance, not two. Concentration 1s the 
substance of wisdom, and wisdom 1s the function of concentration. Where there 1s 
wisdom, concentration 1s In the wisdom. Where there 1s concentration, wisdom 1s In the 
concentration. If you understand this principle, you understand the balanced study of 
concentration and wisdom. Students of the Way, do not say that first there 1s concentration, 
which produces wisdom, or that first there 1s wisdom, which produces concentration: do 
not say that the two are different. To hold this view Implies a duality of dharma. lf your 
speech 1s good, but your mind 1s not, then concentration and wisdom are useless because 
they are not equal. If mind and speech are both good, the Inner and outer are alike, and 
concenftration and wisdom are equal. Self-enlightenment, cultivation, and practice are not 
a matter for debate. If you debate which comes first, then you are similar to a confused 
man who does not cut off ideas of victory and defeat, but magnifies the notion of self and 
dharmas, and does not disassoclate himself from the four makrs. The Patriarch added: 
“Good Knowing Advisors, what are concentration and wIisdom like? They are like a lamp 
and 1ts light. With the lamp, there 1s light. Without the lamp, there 1s darkness. The lamp 1s 
the substance of the light and the light 1s the function of the lamp. Although there are two 


Œ) 


3236 


names, there 1s one fundamental substance. The đharma of concentration and wisdom 1s 
also thus.” 


(B-3) Tuệ 
Prqjna (skt) 


Tổng quan về “Tuệ ”—An overview 0ƒ “Prajna”: Theo Phật giáo, giới là quy luật giúp 
chúng ta đề phòng phạm tội. Khi không sai phạm giới luật, tâm trí chúng ta đủ thanh tịnh 
để tu tập thiển định ở bước kế tiếp hầu đạt được định lực. Trí tuệ là kết quả của việc tu 
tập giới và định. Nếu bạn muốn đọan trừ tam độc tham lam, sân hận và si mê, bạn không 
có con đường nào khác hơn là phải tu giới và định hầu đạt được trí tuệ ba la mật. Với trí 
huệ ba la mật, bạn có thể tiêu diệt những tên trộm nầy và chấm dứt khổ đau phiền não. 
Huệ giúp loại trừ ảo vọng để đạt được chân lý. Nói cách khác, Huệ hay Bát Nhã là năng 
lực thâm nhập vào bản tánh của tự thể và đồng thời nó cũng là chân lý được cảm nghiệm 
theo cách trực giác —According to Buddhism, precepts are rules which keep us from 
committing offenses. When we are able to refrain from commitfing offenses, our mind 1s 
pure to cultivate meditation in the next step to achieve the power of concentration. The 
resuling wisdom, or training In wisdom. lf you want to get rid of greed, anger, and 
1gnorance, you have no cholce but cultivating discipline and samadhi so that you can 
obtainn wisdom paramita. With wisdom paramita, you can destroy these thieves and 
terminate all afflictions. Wisdom (training in wisdom). In other words, Wisdom or Prajna 1s 
the power to penetrate Into the nature of one”s being, as well as the truth i1tself thus 
intuited—See Chapter 108. 


(H) “Tuệ” theo Phật Giáo Nhìn Toàn Diện—“Prdqjna” according to the Specfrum dgƒ 


Buddhism: Theo Tỳ Kheo Piyadassi Mahathera trong Phật Giáo Nhìn Toàn Diện thì tâm 
định ở mức độ cao là phương tiện để thành đạt trí tuệ hay tuệ minh sát. Tuệ bao gồm 
chánh kiến và chánh tư duy, tức là hai chi đầu trong Bát Chánh Đạo. Trí tuệ giúp chúng ta 
phá tan lớp mây mờ si mê bao phủ sự vật và thực chứng thực tướng của vạn pháp, thấy 
đời sống đúng như thật sự, nghĩa là thấy rõ sự sanh diệt của vạn hữu—Study of principles 
and solving of doubts. Also according to Bhikkhu PIiyadassi Mahathera in The Spectrum of 
Buddhism, hiph concentration 1s the means to the acquisition of wisdom or Insight. 
Wisdom consists of right understanding and right thought, the first two factors of the path. 
This 1s called the training in wisdom or panna-sikkha. Wisdom helps us get rid of the 
clouded view of things, and to see life as It really 1s, that 1s to see life and things pertaining 
to life as arising and passing. 





Ù 


3237 


(C) Tam học theo Giáo Sư }unjiro Takqakusu 
Threeƒold Learning qccording to Proƒ. Junjiro Takakusu 


Theo Giáo sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo: Phật giáo đặt nền 
tảng trên Tam Học (siksa): Giới, Định, Tuệ. Nghĩa là nếu không trì giới thì tâm không 
định, tâm không định thì không phát tuệ. Hay nói khác đi, do giới mà có định, do định mà 
có huệ. Định ở đây bao gồm những kết quả vừa tư biện vừa trực quán. Tiếp đó Đạo Phật 
còn dạy hành giả phải đi vào Tam Đạo là Kiến đạo, Tu đạo, và Vô học đạo. Đây là ba 
giai đoạn mà hành giả phải trải qua khi tu tập Kiến Đạo với Tứ Diệu Đế bằng cách thực 
hành Bát Chánh Đạo; kế đến, hành giả tu tập Tu Đạo với Thất Giác Chi. Tu đạo ở đây 
lại có nghĩa là kết quả của suy tư chân chánh; và cuối cùng là thực hiện hoàn toàn bằng 
Vô Học Đạo. Nói cách khác, không thấy được đạo thì không tu được đạo và không thực 
hiện được đời sống lý tưởng —According to Prof. Junjiro Takakusu ¡in The Essentials of 
Buddhist Philosophy, Buddhism lays stress on the Threefold Learmng (siksa) of Higher 
Morality, Higher Thought, and Higher Insight. That 1s to say, without higher morals one 
cannot get higher thought and without higher thought one cannot attain higher Insight. In 
other words, morality 1s often said to lead to samadhi, and samadhi to prajna. Higher 
thought here comprIses the results of both analytical Investigation and meditative Intuition. 
Buddhism further Instructs the aspirants, when they are qualified, in the Threefold Way 
(marga) of Life-View, Life-Culture and Realization of Life-Ideal or No-More Learning. 
These are three stages to be passed through in the study of the Fourfold Truth by the 
application of the Eightfold Noble Path; in the second stage 1t 1s Iinvestigated more fully 
and actualized by the practice of the Seven Branches of Enlightenmernt, life-culture here 
agaIn means the results of right meditation; and in the last stage the Truth is fully realized 
1n the Path of No-More-Learning. In other words, without a right view of life there wIll be 
no culture, and without proper culture there wIll be no realization of lIfe. 


(D) Giới Định Huệ theo Đại Sư Thần Tú 
Discipine-Meditation-Wisdom 
according to Great Master Shen-Hsiu 


Sư Chí Thành vâng mệnh Thần Tú đi đến Tào Khê để học hỏi những gì mà Đại sư Huệ 
Năng dạy cho đệ tử rồi trở về báo cáo với Thân Tú. Tuy nhiên, sau khi đã nắm được 
những lời dạy của Huệ Năng, Chí Thành cúi đầu đảnh lễ, thưa: “Con từ chùa Ngọc Tuyển 
đến đây, nhưng theo sự chỉ dạy của thầy con là Tú Đại Sư, con chưa khế ngộ được. Hôm 
nay nghe pháp của Hòa Thượng, con chợt biết được bổn tâm. Mong Hòa Thượng từ bi chỉ 
dạy thêm cho.”—Master Chi-Ch'eng obeyed Shen-Hsiu's order to go to Ts°ao-Ch”1 to 
learn what Great Master Hui Neng taught his disciples, then came back to report to Shen- 
Hsiu. However, after grasping the purport of Hui Neng”s teaching, Chi-Ch'eng stood up 
and made bows to Hui-Neng, saying: “[ come from the Yu-Ch°uan Monastery, but under 
my Master, Hsuu, I have not been able to come to the realization. Now, listening to your 


2) 


3) 


3238 


sermon, I have at once come to the knowledge of the original mind. Be merciful, O 
Master, and teach me further about 1t.” 

Lục Tổ Huệ Năng bảo: “Dường như thầy ông có pháp tam học Giới Định Huệ. Hãy nói ta 
nghe!”—The Great Master said to Chi-Chˆeng: “I hear that your Master only Instructs 
people ¡n the triple discipline of precepts, medifation and transcendenfal knowledge. Tell 
me how your Master does this.” 

Chí Thành thưa: “Tú Đại sư dạy Giới, Định, Huệ như vầy “chẳng làm điều ác là giới, làm 
những việc lành là huệ, tự làm cho tâm trong sạch là định". Đó là cách hiểu tam học của 
Thầy con và dạy rằng cứ y theo đó mà làm. Bạch Hòa Thượng còn cách của Hòa Thượng 
thì thế nào?”—Chi-Ch'eng said: “The Master, Hsiu, teaches the Precepts, Meditation, and 
Knowledge in this way “Not to do evil 1s the precept; to do all that 1s good 1s knowledge; to 
purnfy one”s mind 1s meditation”. This 1s his view of the triple discipline, and his teaching 
1s In accord with this. What 1s your view, O Master?” 


(E) Giới Định Huệ theo Lục Tổ Huệ Năng 
Discipine-Meditation-Wisdom 
according to the Sixth Patriarch Hui-Neng 


Sau khi lắng nghe Chí Thành nói về Tam Học của Thần Tú, Huệ Năng bèn nói về Tam 
Học của Ngài: “Đất tâm không bệnh là giới của tự tánh, đất tâm không loạn là định của 
tự tánh, đất tâm không lỗi là huệ của tự tánh. Tam Học như Thần Tú dạy là dùng cho 
người có căn trí nhỏ, còn pháp tam học của tôi là nói với người có căn trí lớn. Khi người ta 
ngộ được tự tánh, chẳng dụng lập Tâm học nữa. Một khi Tâm tức Tự tánh không bệnh, 
không loạn, không lỗi, mỗi niệm đều có Bát Nhã quán chiếu, thường lìa các pháp tướng. 
Do đó chẳng dụng lập tất cả các pháp. Người ta đốn ngộ tự tánh và chẳng có thứ lớp tu 
chứng. Đây là lý do tại sao người ta có thể chẳng kham dụng lập tất cả.”——After listening 
to Chi-Chˆeng”s report about Shen-Hsiuˆs Three Studies, Hui Neng told Chi-Chˆeng about 
his teaching: “The Mind as If 1s In 1fself 1s free from illnesses, this 1s the Precepts of Self- 
being. The Mind as It 1s In 1tself 1s free from disturbances, this 1s the Meditation od Self- 
bing. The Mind as it 1s in 1fself 1s free from follies, this 1s the knowledge of Self-being. 
The triple discipline as taught by your Master 1s meant for people of inferior eadowments, 
whereas my teaching of the triple discipline 1s for superior people. When Self-being 1s 
understood, there 1s no furher use in establishing the triple discipline. The Mind as Self- 
being 1s free from illnesses, disturbances and follies, and every thought 1s thus of 
transcendental knowledge; and within the reach of this 1lluminating light there are no 
forms to be recognized as such. Being so, there 1s no use in establishing anything. One 1s 
awakened to this Self-being abruptly, and there 1s no gradual realization In 1t. Thịs 1s the 
reason for no establishment.” 


3239 


CHƯƠNG CHÍN MƯƠI BẢY 
CHAPTER NINETY-SEVEN 


Bệnh 
Sickness 
Ailimen£s 


(A) Tổng Quan và Nghĩa của Bệnh theo Đạo Phật 
Overview and meanings 0ƒ Athnents in Buddhisrn 


(I Tổng Quan của Bệnh theo Đạo Phật—An overview dgƒ Aihnents in Buddhism: Bịnh và 
chết là những nguyên nhân tự nhiên của những biến cố xãy ra trong đời sống chúng ta. Để 
tránh khổ đau người Phật tử phải chấp nhận chúng trong hiểu biết. Tuy nhiên, trong Phật 
giáo, “không giác ngộ” là căn bệnh lớn vì nó sẽ đưa chúng ta đến tất cả những khổ đau 
và phiển não trên cõi đời nầy. Nói cách khác, theo Phật giáo, chúng ta bệnh nặng khi 
chúng ta không giác ngộ hay không hiểu mà cho rằng thế giới hiện tượng là hiện thật và 
vì si mê mà gây tội tạo nghiệp, cũng như chất chồng nghiệp báo trong vòng tử sanh luân 
hồi. Sự chấp trước của người ta vào tự tính của các hiện tượng xãy ra do bởi người ta 
không biết chân lý về những gì được hiển bày ra thế giới bên ngoài chỉ là chính cái tâm 
của mình cũng là một thứ bệnh nặng—Both illness and death are natural causes of events 
in our life. To prevent suffering, Buddhists must accept them with understanding. 
However, in Buddhism, “unenlightened” 1s a big ailment because 1t can lead us to all kinds 
of sufferings and afflictions In life. In other words, according to Buddhism, we are 
seriously 1ll when we are unconscious, unknowing, unenlightened, uncomprehending, or 
having no ^“spiritual” Iinsight. This 1s the condition of people 1n general, who mistake the 
phenomenal for the real, and by Ignorance beget karma, reaping 1ts results, in the mortal 
round of transmigration. One”s attachment to the self-nature of realities takes place owing 
to one”s not knowing that the truth or that what 1s presented as an external world 1s no 
more than the mind itself is also a serlous allment. 


(I1 Nghĩa của Bệnh theo Đạo Phật — The meanings oƒ Aiinents in Buddhism: 

I) Trong đạo Phật, một người chưa giác ngộ là một người bệnh. Phương thức và tiến trình 
chữa bệnh là đi vào ước vọng đạt được đại giác —Sickness—DIsease—lIn Buddhism, a 
person who 1s not enlightened 1s “1lÏ” by definition. The healing process 1nto the aspiraftion 
to attain enlightenment. 

2) Theo Kinh Niết Bàn, Đức Phật thương những kẻ phàm phu nặng nghiệp nhiều, cũng giống 
như người mẹ thương đứa con nghèo khó bệnh tật nhiều nhất: According to the Nirvana 
Sutra, Just as a mother loves the sick child most, so Buddha loves the most wIcked sinner. 


3240 


(B) Phân Loạt Bệnh 
Categories 0ƒ Ailinentfs 


(U Tam Bịnh— Three aibnenfs: 


(A) 


Ù 
2) 


3) 


(@) 


Ù 
2) 
3) 


Tham dục: Craving—Greed—Lust—Quán thân bất tịnh là cách chữa trị Tham——For which 
the meditation on uncleanness 1s the remedy. 

Sân: Anger—Hate——lre—Quán từ bị là cách chữa trị Sân Hận——For which the meditation 
on kindness (từ) and pity (bi) 1s the remedy. 

SI: Stupidity——lgnorance——Unwilling to learn the truth—Quán nhân duyên là cách chữa trị 
SI¡ Mê——For which the meditation on causality (Nhơn duyên) 1s the remedy. 


Hủy báng Đại Thừa: Slander of Mahayana. 
Phạm tội Ngũ nghịch: Commit the five gross sins. 
Tu theo ngoại đạo: To practice outsider or heathen doctrine. 


(H) Tứ Bệnh: Bốn bệnh được nói đến trong Kinh Viên Giác—The four ailments, or mistaken 


Ù 


2) 


3) 


4) 


ways of seeking perfection, mentioned in The Complete Enlightenment Sutra: 

Tác Bệnh: sanh tâm tạo tác (hay tu hành để cầu viên giác là tác bệnh vì tánh viên giác 
chẳng phải do tạo tác mà được)——Works or effort (for the purpose to seek perfection ¡s an 
ailment). 

Nhiệm Bệnh: Tùy duyên nhiệm tính (phó mặc cho sanh tử để cầu viên giác thì gọi là 
nhiệm bệnh vì viên giác chẳng phải do tùy duyên)—Laissez-faire. 

Chỉ Bệnh: Chỉ vọng tức chân (tịch niệm để cầu viên giác là chỉ bệnh, vì viên giác chẳng 
phải do chỉ niệm mà được)—Cessation of all mental operation. 

Diệt Bệnh: Diệt phiền não nơi thân tâm để cầu viên giác gọi là diệt bệnh, vì tánh viên 
giác chẳng phải do tịch diệt mà được)—Anniilation of all desire. 


(HI)Ngũ Bệnh— Five fundamental passions and delusions: Ngũ Hoặc —Năm thứ mê mờ ám 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


độn. 

Tà kiến: Wrong views. 

Chấp vào dục giới: Clinging or attachment to the desire-realm. 
Chấp vào sắc giới: Clinging or attachment to the form-realm. 

Chấp vào vô sắc giới: Clinging or attachment to the formless-realm. 
S¡ mê: The state of unenlipghtenment or Ignorance. 


(IV)Sáu Loại Bệnh Hoạn—Six kimds 6ƒ aihnenfs: Carita (p)—Theo Hòa Thượng Narada 


trong Đức Phật và Phật Pháp, có sáu tâm tánh hay sáu để mục hành thiển. Carita là bản 
chất cố hữu của một người. Bản chất nầy lộ ra khi ở vào trạng thái bình thường, không có 
gì làm xao động. Bẩm tánh mỗi người khác nhau là do nơi hành động hay nghiệp trong 
quá khứ khác nhau. Nơi một số. người thì tham ái mạnh hơn, trong khi vài người khác thì 
sân hận lại mạnh hơn —According to Most Venerable Narada in The Buddha and His 
Teachings, there are six kinds of natures, six kinds of temperament, or six subJects of 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


3241 


meditation. Carita signifies the Intrinsic nature of a person which 1s revealed when one Is 
in normal state without being preoccupied with anything. The temperaments of people 
differ owing to the diversity of thelr past actions or kamma. In some people raga or lust 1s 
predominant, while in others dosa or anger, hatred. 

Bẩm tánh tham ái: Ragacarita (p)—Covetousness, or lustful temperament. 

Bẩm tánh sân hận: Dosacarita (p)—LII-wIll, or hateful temperametnt. 

Bẩm tánh si mê: Mohacarita (p)—lgnorance, or ignorant temperament. 

Bẩm tánh có nhiều đức tin mù quáng: Saddhacarita (p)—Blind-Faith temperament. 

Bẩm tánh thiên về tri thức: Buddhicarita (p)——Wisdom, or intellectual temperament. 

Bẩm tánh phóng dật: Vitakkacarita (p)—Distracted——Loose—Unrestrainted, or discursive 
temperamernt. 


(V) Mười Bốn Tâm Sở Bệnh Hoạn— Fourteen unwholesome ƒactors: Theo Vi Diệu Pháp, có 


l) 


2) 


3) 


DU) 


5) 


6) 


mười bốn tâm sở bất thiện —According to The Abhidharma, there are fourteen unwholesome 
factors. 

Si —lIgnorance: Moho (p)—Delusion—S¡ hay moha đồng nghĩa với vô minh. Bản chất của nó là 
làm cho tinh thần chúng ta mù quáng hay chẳng biết gì. Nhiện vụ của nó là làm cho chúng ta 
không thấu suốt được bản chất thật của sự vật. Nó hiện đến khi chúng ta không có chánh kiến. Nó 
chính là gốc rễ của tất cả những nghiệp bất thiện —Delusion or moha is a synonym for avijja, 
Ipnorance. Ïfs characteristic is mental blindness or unknowing. l(s function 1s non-penetration, or 
concealment of the real nature of the obJect. It is manifested as the absence of ripht understanding 
or as mental darkness. Ïts proxImate cause 1s unwise affention. It should be seen as the root of all 
that 1s unwholesome. 

Vô Tàm—Shamelessness: Ahirikam (p)—Tự mình không biết xấu hổ khi thân làm việc xằng bậy, 
khi khẩu nói chuyện xằng bậy——Shamelessness ¡s the absence of disgust at bodily and verbal 
misconduct. 

Vô Quý—Fearlessness of wrong doing: Anottappam (p)—Vô quý là không biết hổ thẹn với người 
khi thân khẩu làm và nói chuyện xằng bậy. Vô quý xãy ra khi chúng ta thiếu tự trọng chính mình 
và thiếu kính trọng người —Moral recklessness is the absence of dread on account of bodily and 
verbal misconduct. This happens due to lack of respect for self and others. 

Phóng Dật—Restlessness: Uddhaccam (p)—Agitatlon—DIistracted—Loose—Unrestrained—Đặc 
tánh của phóng dật là không tỉnh lặng hay không thúc liễm thân tâm, như mặt nước bị gió lay động. 
Nhiệm vụ của phóng dật là làm cho tâm buông lung, như gió thổi phướn động. Nguyên nhân gần 
đưa tới bất phóng dật là vì tâm thiếu sự chăm chú khôn ngoan—lt has the characteristic of 
disquietude, like water whipped up by the wind. Its function 1s to make the mind unsteady, as wind 
makes the banner ripple. Ït 1s manifested as turmoil. Ïlís proximafe cause Is unwise aftention fo 
mental disquIet. 

Tham—Greed: Lobho (p)—Tham là căn bất thiện đầu tiên che đậy lòng tham tự kỷ, sự ao ước, 
luyến ái và chấp trước. Tánh của nó là bàm víu vào một sự vật nào đó hay tham lam đắm nhiễm 
những gì nó ưa thích. Nghiệp dụng của nó là sự bám chặt, như thịt bám chặt vào chảo. Nó hiện lên 
áp chế khi chúng ta không chịu buông bỏ. Nguyên nhân gần đưa đến tham là vì chúng ta chỉ thấy 








sự hưởng thụ trong sự việc—Greed, the first unwholesome root, covers all degrees of selfish desire, 
longing, attachment, and clinging. Its characfteristic 1s erasping an object. Its function 1s sticking, as 
meat sticks to a hot pan. Ït is manifested as not giving up. Ïts proximafe cause 1s seeing enJoymenf 
1n things that lead to bondage. 

Tà Kiến—Wrong view: Ditthi (p)—Tà kiến là thấy sự vật một cách sai lầm. Tánh và nghiệp dụng 
của nó là giải thích sai lâm mà cho là trúng. Nguyên nhân gần của nó là không chịu tin theo tứ 


3242 


diệu đế—False view means seeing wrongly. Its characteristic is unwise or unjustifiied interpretation 
or belief. Iís function 1s to preassume. Ït 1s manifested as a wrong Interpretation or belief. Ïts 
proximate cause 1s unwillineness to see the noble ones. 

7)_ Ngã Mạn—Pride: Mano (p)—Conceit—Tánh của tâm sở nầy là cao ngạo, ỷ tài ỷ thế của mình mà 
khinh dễ hay ngạo mạn người. Nó được coi như là tánh điên rồ—Conceit has the characteristic of 
haughtiness. Its function 1s self-exaltation. Ït Is manifested as vainglory. Ïts proximate cause Is 
øreed disassociated from views. It should be regarded as madness. 

8) Sân Hận—IIl-will: Doso (p)—Hatred—Tánh của tâm sở nầy là ghét hay không ưa những cảnh trái 
nghịch. Nghiệp dụng của nó là tự bành trướng và đốt cháy thân tâm của chính nó——Doso, the 
second unwholesome root, comprises all kinds and degrees of aversion, 1ll-will, anger, irritation, 
annoyance, and animosity. Its characferistic 1s ferosify. Its function 1s to spread, or burn up its own 
Support, 1.e. the mind and body 1n which If arises. Ït 1s manifested as persecutfing, and I1ts proximate 
cause 1s a øround for annoyance. 

9) Tật Đố—Envy: Issa (p)—Ganh Ty—Tánh của tật đố hay ganh ty là ganh ghét đố ky những gì mà 
người ta hơn mình hay sự thành công của người khác. Nguyên nhân đưa đến tật đố là không muốn 
thấy sự thành công của người khác—Envy has the characteristic of being jalous of other”s success. 
lts function 1s to be dissatisfied with other”s success. Ít 1s manifested as aversion towards that. Ïts 
proximate cause 1s other”S Success. 

10) Xan Tham—Avarice: Macchariyam (p)—Tánh của xan tham hay bỏn xẻn là muốn che dấu sự 
thành công hay thịnh vượng của mình vì không muốn chia xẻ với người khác——The characteristic of 
aVarice or stinginess is concealing one”s own success when 1t has been or can be obtained. Its 
function 1s not to bear sharing these with others. Ít 1s manifested as shrinking away from sharing and 
as meanness or sour feeling. Ïts proximafe cause 1s one”S OWn sucess. 

11) Lo Âu—Worry: Kukkuccam (p)—Lo âu khi làm điều sai phạm—Worry or remorse after having 
done wrong. Its characferistic 1s subsequent regret. Its function 1s to sorrow over what has or what 
has not been done. Ït 1s manifested as remorse. 

12) Hôn Trầm—Sloth: Thinam (p)—Tánh của hôn trầm là làm cho tâm trí mờ mịt không sáng suốt— 
Sloth 1s sluggishness or dullness of mind. Its characteristic 1s lack of driving power. Its function 1s to 
dispel energy. It is manifested as the sinking of the mind. Ïts proxImafte cause 1s unwise aftention to 
boredom, drowsiness, etc. Sloth 1s identified as sickness of conscIousness or cittaøelanna. 

13) Thụy Miên—Torpor: Middham (p)—Tánh của thụy miên là buôn ngủ hay gục gật làm cho tâm trí 
mờ mịt không thể quán tưởng được —Torpor ¡s the morbid state of the mental factors. Its 
characteristic 1s unwieldiness. Its function 1s to smother. Ït is manifested as drooping, or as nodding 
and sleepiness. Sloth and torpor always occur in conjunction, and are opposed to energy. TOTpOT 1S 
1dentified as sickness of the mentfal factors or kayagelanna. 

14) Hoài Nghi—Doubt: Vicikiccha (p)—Hoài nghi có nghĩa là hoài nghi về mặt tinh thần. Theo quan 
điểm Phật giáo thì hoài nghi là thiếu khả năng tin tưởng nơi Phật, Pháp, Tăng——Doubt signifies 
spiritual doubt, from a Buddhist perspective the Inability to place confidence in the Buddha, the 
Dharma, the Sangha, and the training. 


(VI)Hai Mươi Căn Bệnh Thông Thường— Twenty popular qilmenfs: Hai mươi căn bệnh thông 
thường của chúng sanh —Sentient beings” twenty popular ailments. 

1) Oán hận: Resentment. 

2) Tham lam: Greed. 

3) Ganh ty: Jealousy. 

4) Sân giận: Anger. 

5) Muốn hại người: Wishing to harm others. 

6) Tà kiến: Wrong views. 


?) 

8) 

9) 

10) 
1U) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17 
18) 
19) 
20) 


3243 


Phỉ báng: Slander. 

Nói dối: Lying. 

Cống cao ngã mạn: Arrogance. 

Trộm cấp: Stealing. 

Tà dâm: Sexual misconduct. 

Hút, uống hay chích những chất cay độc: Substance abuse. 
Nói lưỡi hai chiều: Double-tongued. 
Nói lời độc ác: Harsh speech. 

Thái độ xấu ác: Bad attitudes. 

Phân biệt sai lầm: Wrong discernments. 
Không có niễm tin: Faithlessness. 

S¡ mê: lgnorance. 

Tư tưởng sát sanh: Thought of killing. 
Gây rối, etc.: Causing trouble. 


(VII)Tứ Bách Tứ Bệnh— Four hundred and ƒour qibnenfs oƒ the body: Theo Đại Trí Độ 


Ù 
2) 
3) 


4) 


Œ) 


]) 
2) 


Luận, có bốn trăm lẽ bốn bệnh nơi thân—According to the Sastra on the Prajna Sutra, 
there are four hundred and four ailments of the body. 

Một trăm lẽ một bệnh sốt nóng gây ra bởi Địa Đại: One hundred one fevers caused by the 
Earth element. 

Một trăm lẽ một bệnh sốt nóng gây ra bởi Hỏa Đại: One hundred one fevers caused by 
the FIre element. 

Một trăm lẽ một bệnh rét (lạnh) gây ra bởi Thủy Đại: One hundred one chills caused by 
the water elemein. 

Một trăm lẽ một bệnh rét (lạnh) gây ra bởi Phong Đại: One hundred one chills caused by 
the Wind element. 


(C) Bệnh và Cách Chữa Bệnh 
Athnents and Methods oƒ Curing an Athnent 


Bốn cách định và chữa bệnh theo Tối Thượng Luận— Four stages to curing an illness in 
the Utaratantra: Theo ngài Di Lặc trong Tối Thượng Luận, có bốn giai đoạn để chữa một chứng 
bệnh. Để một bệnh nhân được lành bệnh, trước hết người đó phải biết mình đang mang bệnh, nếu 
không thì sẽ không có sự mong muốn chữa bệnh. Một khi đã nhận biết mình có bệnh thì tất nhiên 
người đó sẽ cố tìm biết những nguyên nhân gây ra bệnh và những øì làm cho bệnh nặng thêm. Một 
khi đã xác định được những điều nầy thì người ấy chắc chắn sẽ tìm cách trị bệnh và sẵn lòng dùng 
tất cả các loại thuốc men và phương pháp điểu trị cần thiế—According to Maitreya ¡n the 
Uttaratantra, there are four stages to curing an 1llness. In order for a sick person to get well, the first 
s(ep 1s that he or she must know that he or she 1s 1ll, otherwise the desire to be cured will not arise. 
Once that person acknowledges that he or she 1s sick, then naturally he or she wIll try to find out 
what caused the disease and what makes his or her condition even worse. When he or she has 
1dentified these, he or she wIll try to find methods to cure the disease and 1s willing to take all the 
medications and remedies necessary: 

Căn bệnh cần được chẩn đoán: The disease need be diagnosed. 

Những nguyên nhân gây ra bệnh cần được loại trừ: The causes of the illness must be eliminated. 


3244 


3)_ Một trạng thái khỏe mạnh cần phải được đạt tới: A healthy state must be achieved. 


4) 


Phương pháp chữa trị cần được áp dụng: Methods of curing an iliness (remedy) must be 
1mplemented. 


(LDÁp dụng bốn cách định và chữa bệnh theo Tối Thượng Luận vào việc chấm dứt khổ đau 


l) 
2) 


3) 


4) 


phiền não trong cuộc sống hằng ngày— The application oƒ the ƒour stages f0 curing an 
tmness im the Uttaratanfra in eliiminaHon 0ƒ suƒƒferings and qƒƒlicHions in our daily Hc: 
Chúng ta có thể áp dụng phương cách của ngài Di Lặc vào việc nhổ bỏ tận gốc khổ đau và phiển 
não. Ngài Di Lặc đã sử dụng sự tương tự của một người bệnh để giải thích cách đạt được giác ngộ 
theo Phật pháp. Cũng giống như người bệnh, ngay từ đầu niềm khao khát được thoát khỏi sự khổ 
đau phiền não sẽ không khởi sinh nếu mình không nhận ra là mình đang khổ đau phiền não. Vì vậy 
việc thực hành trước tiên của Phật tử thuần là phải nhận biết trạng thái hiện thời của mình là khổ 
đau phiển não, thất vọng, và không thỏa mãn. Chỉ khi đó mình mới có thể đi tìm nguyên nhân và 
điều kiện đã gây ra những khổ đau và phiển não nây—We can apply Meitreya`s methods in 
uprooting our sufferings and afflictions. Meitreya uses the analogy of a sick person to explain the 
way In which realization based on the Buddha-dharma. In the same way with a sick person, unless 
we know that we have sufferings and afflictions, our desire to be free from sufferings and 
afflictions wIll not arise In the first place. So the first step we must take as practicing Buddhists 1s 
tfo recogn1ze that we do have sufferings and afflictions, frustration and unsatisfactoriness. Only then 
will we wish to look Into the causes and conditions that g1ve rise to these sufferings and afflictions: 
Sự khổ đau phiển não cần phải được nhận biết: We must recognize our sufferings and afflictions. 
Các nguyên nhân gây ra khổ đau phiền não cần phải được loại trừ: We must try to eliminate the 
causes of our sufferings and afflictions. 

Sự chấm dứt khổ đau phiển não cần phải được đạt tới: We must achieve the elimination of our 
sufferings and afflictions. 

Con đường tu tập để chấm dứt khổ đau phiền não cần phải được thực hành: We must cultivate the 
path of elimination of our sufferings and afflictions. 


(HI)Kết luận về bệnh và cách chữa bệnh theo quan điểm đạo Phật— The conclusion 0ƒ an 


ailment and is curing according to the Buddhist point oƒ view: Phật giáo cho rằng tất cả 
chúng sanh đều đang bệnh, bệnh trầm trọng, nhưng Phật giáo không bi quan yếm thế khi 
nói như vậy. Trong bài pháp đầu tiên trong vườn Lộc Uyển, Đức Phật đã nhấn mạnh đến 
sự phát triển tuệ giác về khổ đau và con đường thoát khổ. Theo Đức Phật, bệnh có thuốc 
thì chúng ta cũng có một lối thoát và chúng ta thật sự có khả năng tự giải thoát khỏi mọi 
khổ đau phiền não. Tuy nhiên, cũng giống như việc tìm hiểu nguyên nhân của một căn 
bệnh, việc thấu hiểu được bản chất của khổ đau phiển não là hết sức thiết yếu, vì có thấu 
hiểu được vững vàng về khổ đau và phiển não thì chúng ta mới thật sự khao khát mong 
được giải thoát khỏi chúng—Buddhism says that all sentient beings are currently ïll, 
seriously 1ll; however, Buddhism 1s not pessimistic. In His first Discourse 1n the Deer Park, 
the Buddha emphasized on developing insight into the nature of suffering and the way out. 
According to the Buddha, there exist medications for ilÏnesses, so there 1s a way out and If 
1s actually possible to free oneself from 1t. However, In the same way with the 
understanding of causes of a đisease, If 1s so crucial to realize the nature of sufferings and 
afflictions because the stronger and deeper we understand about our sufferings and 
afflictions, the stronger our aspiration to attain freedom from them becomes. 


3245 


CHƯƠNG CHÍN MƯƠI TÁM 
CHAPTER NINETY-EIGHT 


Bốn Loại Người 
Four Types 0ƒ People 


(D Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh —According to the Sangtti Sufta ín the 


Long Discourses 0ƒ the Buddha: Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn 


loại người —According to the Sangtti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there 
are four ftypes Of Dersons: 


(A) Bốn loại người thứ nhất — The first four types 0ƒ persons: 


Ù 
2) 


3) 


4) 


Loại người tự mình làm khổ mình và siêng năng làm khổ mình: Attan-tapo-hoti (p—A 
certain man who torments himself or 1s g1ven to self-tormenfting. 

Loại người làm khổ người khác và siêng năng làm khổ người khác: Paran-tapo-hoti (p)— 
A certain man who torments others or 1s øgiven to torment others. 

Loại người làm khổ mình, siêng năng làm khổ mình; làm khổ người, và siêng năng làm 
khổ người: A certain man who torments himself, ¡s given to self-tormenting; torments 
others, 1s øgiven to torment others. 

Loại người không làm khổ mình, không siêng năng làm khổ mình; không làm khổ người, 
không siêng năng làm khổ người. Nên ngay cuộc sống hiện tại, vị nầy sống ly dục, tịch 
tịnh, thanh lương, an lạc thánh thiện: A certain man who torments neither himself nor 
others. Thereby he dwells In this life without craving, released, cool, enJoying bliss, 
becomes as Brahma. 


(B) Bốn loại người khác— Four more fypes 0ƒ persons: 


Ù 


2) 


3) 


Loại người hành tự lợi, không hành tha lợi. Đây là loại người chỉ phấn đấu loại bỏ tham, 
sân sĩ cho chính mình, mà không khuyến khích người khác loại bổ tham sân si, cũng 
không làm gì phúc lợi cho người khác: Here a man's life benefits himself, but not others 
(who works for his own good, but not for the good of others). It 1s he who strIves for the 
abolition of greed, hatred and delusion 1n himself, but does not encourage others to abolish 
greed, hatred and delusion, nor does he do anything for the welfare of others. 

Loại người hành tha lợi, không hành tự lợi. Đây là loại người chỉ khuyến khích người khác 
loại bỏ nhược điểm và phục vụ họ, nhưng không tự đấu tranh để loại bỏ nhược điểm của 
chính mình (năng thuyết bất năng hành): Here a man's life benefits others, but not himself 
(who works for the good of others, but not for his own good). It is he who encourages 
others to abolish human weaknesses and do some services to them, but does not strive for 
the abolition of his own. 

Loại người không hành tự lợi, mà cũng không hành tha lợi. Đây là loại người không đấu 
tranh để loại bỏ nhược điểm của chính mình, cũng chẳng khuyến khích người khác loại bỏ 
nhược điểm, cũng không phục vụ người khác: Here a mans life benefits neither himself 
nor others (who works neither for his own good nor for the good of others). It is he who 
neither sfrives for the abolition of his own weaknesses, nor does he encourage others to 
abolish others weaknesses, nor does he do any service to others. 


4) 


3246 


Loại người hành tự lợi và hành tha lợi. Đây là loại người phấn đấu loại bỏ những tư tưởng 
xấu trong tâm mình, đồng thời giúp người khác làm điều thiện: Here a man's life benefits 
both himself and others (who works for his own good as well as for the good of others). lt 
1s he who strives for the abolition of evil houghts from mind and at the same time help 
others to be good. 


(C) Bốn loại người khác nữa— F0our more fypes 0ƒ persons: 


l) 
2) 
3) 


4) 


Loại sống trong bóng tối và hướng đến bóng tối: Here a man who lives in darkness and 
bounds for drakness. 

Loại sống trong bóng tối, nhưng hướng đến ánh sáng: Here a man who lives in darkness, 
but bounds for the light. 

Loại người sống trong ánh sáng, nhưng hướng đến bóng tối: Her a man who lives in the 
light, but bounds for drakness. 

Loại sống trong ánh sáng và hướng đến ánh sáng: Here a man who lives ¡n the light and 
bounds for the light. 


(D) Bốn hạng người khác— Four more types oƒ people: 


l) 


2) 


3) 


4) 


Hạng người không ai hỏi về cái tốt của mình mà cứ nói, huống hồ chỉ là có hỏi! Đây là lỗi 
tự khoe khoang mình, rất là tổn đức, chỉ có kẻ tiểu nhơn mới làm như vậy, chứ bậc đại 
trượng phu quân tử được khen cũng không cần ai công bố ra: Those who are not asked by 
anyone of their wholesome deeds, and yet they speak of them voluntarily, let alone 1f 
someone did ask. This represents those who are constantly bragsing and boasting himself 
or herself. Only a petty person would do such a thing because true greatness wIll be 
praised without having necessary to announce 1t to the world. 

Hạng người có ai hỏi đến cái tốt của người khác, thì chỉ ngập ngừng, bập bẹ như con nít 
mới học nói, huống hồ chi là không hỏi! Đây là lỗi dìm che điều tốt của người, để cho 
thấy mình tốt, lỗi nầy rất là tổn phước, chỉ có kẻ tiểu nhơn mới làm như vậy: Those who 
when asked of othersẽ wholesome deeds, will speak Incompletely, sometimes 
incoherently mụuch like a child who had Just learned to speak, let alone 1f they were not 
asked! This condition represents people who hide other people”s wholesome deeds, so 
they would look good in the process. It is an act of a petty person. 

Hạng người không ai hỏi đến cái xấu của kẻ khác, mà cứ nói, huống chỉ là có hỏi! Đây là 
lỗi giết hại người mà không dùng đao kiếm, rất là tổn hại, chỉ có kẻ âm hiểm ác độc mới 
làm như vậy: Those who are not asked of others” unwholesome deeds but speak of them 
anyway, let alone 1f they were asked. These are people who kill without weapons. This 1s 
to expose other people”s mistakes and transgressions, or to ridicule others to make one”s 
self look good. Such an act 1s a sign of wickedness and evIl. 

Hạng người có ai hỏi đến cái xấu của mình thì che dấu, huống là không hỏi! Đây là lỗi 
dối trá, xảo quyệt, lừa gạt cho người ta tưởng mình là bậc Thánh. Hạng người nầy được 
gọi là người không biết tàm quí: Those who keep their unwholesome deeds hidden, lying 
about it when anyone asks about them, let alone 1f these deeds were not asked, then 
certainly their wickedness would never be revealed. This condition represents people who 
are pretenders, those who tricked others Into believing they are saints. They are people of 
no shame In self or before others. 


(E) Bốn loại người khác— Four more fypes 0ƒ persons: 


l) 


Bất Động Sa Môn: Samana-acalo (p)—The unshakeable ascetic. 


2) 
3) 
4) 


3247 


Thanh Liên Hoa Sa Môn: The “Blue-lotus” ascetic. 
Bạch Liên Hoa Sa Môn: The “White-lotus” ascetIc. 
Diệu Thiện Sa Môn: Samana-sukhumalo (p)——The subly-perfect ascetic. 


(F) Bốn loại người khác nữa— Four other more types oƒ persons: See Chapter 158 (O) (ID, 


(HD, and (IV). 


(H) Bốn bậc Thánh— Four Saints: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Thanh Văn: Những vị tu tập Tứ Diệu Đế, đệ tử trực tiếp của Phật —Hearers—Sound 
Hearers. A direct disciple of the Buddha—See Thanh Văn In Chapter 170. 

Duyên Giác: Pratyeka buddhas—Một vị thành Phật nhờ tu tập 12 nhân duyên; hay một vị 
Phật tự giác ngộ, chứ không giảng dạy kẻ khác——lIndividual Illuminates——Independently 
awakened—Those enlipghtened to conditions; a Buddha for himself, not teaching others—— 
See Duyên Giác in Chapter 171. 

Bồ Tát: Bodhisattvas (skt)——Một người giác ngộ hay một vị Phật tương lai—Enlightened 
Beings—A person who has the state of bodhi, or a would-be-Buddha—See Bodhisattvas 
in Chapter 172. 

Phật: Buddhas—Người đã đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác—Người chuyển Pháp 
luân. Một vị Phật không ở trong vòng mười cõi thế gian nầy, nhưng Ngài thị hiện giữa loài 
người để giảng dạy giáo lý của mình nên một phần Ngài được kể trong Tứ Thánh—One 
who has attained the supreme right and balanced state of bodh —One who turns the 
wonderful Dharma-wheel. A Buddha 1s not Iinside the circle of ten realms, but as he 
advents among men to preach his doctrine he 1s now partially Included in the “Four 
SaInts.”—See Buddhas in Chapter 1. 


(HI)Bốn bậc Thánh trong Phật giáo Nguyên Thủy — Four Saims in Theravada Buddhism: 
(A) Ba Bậc Hữu Học— Three stages requiring study: 


Ù 


2) 


Tu Đà Hoàn: Srota-apanna (skt—Sotapatti (p)—Dự lưu—Nhập Lưu—Nghịch Lưu—Quả 
vị Dự Lưu đầu tiên— Hành giả đang trong tư thế thấy được Đạo. Người ấy vẫn còn phải bảy lân 
sanh tử nữa. Đây là sự bắt đầu hay nhập vào quả vị của người đã giác ngộ về Tứ Diệu Đế. Sự thấy 
biết rõ ràng của các bậc nầy giới hạn trong phạm vi của một tiểu thế giới, gồm chúng sanh trong 
lục đạo, bốn đại châu, núi Tu Di, sáu cõi trời dục giới, và một cõi sơ Thiển—The position of the 
way Of seeing. He still has to undergo seven Instances of birth and death. This 1s the beginning or 
entering into which follows after one”s clear perception of the Four Noble Truths. The clear 
perception and knowledge of the enlightened beings at this level 1s limited to a World System, 
which includes the six unwholesome paths, four øreat continents, Sumeru Mountain, six Heavens of 
Desires, First Dhyana Heaven. 

Tư Đà Hàm: Sakrdagamin (skt)—Sakadagami (p)—Once-return—Nhứt Lai—Quả vị thứ 
nhì “Nhất Lai”—Hành giả đang trong tư thế tu Đạo. Người ấy vẫn còn phải sanh thiên một lần 
hay một lần nữa trở lại trong cõi người. Đây là quả vị của người đã diệt hết tham sân si. Sự thấy 
biết của các bậc nầy giới hạn trong một tiểu thiên thế giới, gồm 1000 tiểu thế giới. Chúng sanh 
giác ngộ quả vị thứ hai trong Tứ Thánh Quả. Người chứng quả Nhất Lai là người tu tập thực chứng 
Tứ Thánh Đế và đã đoạn tận nhiễm trược. Thí dụ điển hình là Bồ Tát Di Lặc. Con người ấy sẽ chỉ 
trở lại tái sanh làm người một lần nữa trước khi đắc quả A La Hán. Bồ Tát đã thực chứng Tứ 
Thánh Đế và đã diệt trừ đa phần nhiễm trược. Người nầy chỉ còn trở lại trần thế một lần nữa trước 
khi thực chứng A La Hán —The state of returning only once agaIn, or once more fO arrIve, or be 


3248 


born—One who 1s still subJect to “One-return.” The position of the way of cultivation. He still has 
to undergo “one birth” in the heavens or “once return” among people. The second grade of 
arahatship Involving only one rebirth. This 1s the fruit of one who has subJugated lust, hatred and 
delusion. The perception and knowledge of these beings are limited to a Small World System, 
consisting of 1,000 World Systems. An enlightened being in the second stage towards Arhatship, 
who has realized the Four Noble Truths and has eradicated a great protion of defilements. The best 
known example 1s the Bodhisattva Maitrya. He wIll return to the human world for only one more 
rebirth before he reaches full realization of Arhatship. An enliphtened being who has realized the 
Four Noble Truths and has eradicated a great portion of defilements. He will return to the human 
world for only one more rebirth before he reaches full realization of Arhatship. 

3) A Na Hàm: Anagami (skt & p}—Non-return—Bất Lai—Quả vị thứ ba “Bất Laï—Hành giả cũng 
đang trong tư thế tu Đạo. Người ấy không còn trở lại sinh tử trong cõi Dục giới nữa. Đây 
là quả vị dành cho hành giả đã chế ngự được bản ngã của mình. Sự thấy biết của các bậc 
nầy bao hàm trong một trung thiên thế giới, gồm một ngàn tiểu thiên thế giới. Hành giả 
cũng đang trong tư thế tu Đạo. Người ấy không còn trở lại sinh tử trong cõi Dục giới nữa. 
Hành giả cũng đang trong tư thế tu Đạo. Người ấy không còn trở lại sinh tử trong cõi Dục 
giới nữa. A Na Hàm là một trong bốn Thánh quả trong Tiểu Thừa. Theo Phật giáo 
Nguyên Thủy, Anagamin là người đã giải thoát khỏi năm ràng buộc đầu tiên là tin vào 
cái ngã, nghi ngờ, chấp trước vào nghi lễ cúng kiến, ghen ghét và thù oán. A na hàm là 
bậc không còn tái sanh vào thế giới Ta bà nầy nữa. Trong kiếp tới vị này sẽ tái sanh vào 
một trong năm cõi “tịnh trụ” và sẽ thành A La Hán tại đây. A Na Hàm là người đã giải 
thoát khỏi năm ràng buộc đầu tiên là tin vào cái ngã, nghi ngờ, chấp trước vào nghi lễ 
cúng kiến, ghen ghét và thù oán. A na hàm là bậc không còn tái sanh vào thế giới Ta bà 
nầy nữa. Đây là quả vị thứ ba trong tứ Thánh quả. Trạng thái không còn trở lại nữa, quả 
vị thứ ba trong bốn quả vị của người tu Phật giáo. Người đắc quả vị nầy thì sau khi nhập 
diệt, không còn trở lại tái sanh trong cõi trần, mà tái sanh vào cõi trời vô sắc cao nhứt và 
sau đó đạt được Thánh quả A La Hán—The position of the Way of Cultivation. He no longer 
has to undergo birth and death in the Desire realm. This 1s the fruit of those who have conquered 
their own self. The perception and knowledge of these beings include a Medium World System, 
consisting of 1,000 Small World Systems. The position of the Way of Cultivation. He no longer has 
to undergo birth and death in the Desire realm. The positlon of the Way of Culivation. He no 
longer has to undergo birth and death in the Desire realm. Anagamin 1s one of the four stages in 
Hinayana sanctity. According to Theravada Buddhism, anagamin 1s a person 1s free from the firsf 
five fetters of believing ego, doubt, clinging to rites and rules, sensual appetite, and resentmenf 
(who eliminated the first five fetters (samyoJana): clinging to the idea of self, doubt, clinging to 
rituals and rules, sexual desire, and resentmenf). One who 1s never again reborn In this world. In his 
or her next life, such a person will be reborn In one of the five “pure abodes”. (suddhavasa) and 
WIll become an Arhat there. Non (never)-returner are those who are free from the first five fetters 
of believing ego, doubt, clinging to rites and rules, sensual appetite, and resentment. One who 1s 
never again reborn ¡n this world. Never Returner 1s the third of the four stages on the Path, the state 
which 1s not subJect to returning. The Anagami does not return to the earth after his death, but 1s 
reborn In the highest formless heaven and there attains arhatshIp. 


(B) Quả Vị Thứ Tư là Quả Vị Vô Học— The fourth stage is no longer learning: 
4) A La Hán: Arahant (skt)—Arahatta (p)—The Path of Arahantship——Ứng Cúng—Bất 
Sanh—See Chapter 172. 


3249 


CHƯƠNG CHÍN MƯƠI CHÍN 
CHAPTER NINETY-NINE 


Phá Giới 
Breaking Precepís 


(A) Tổng quan và Ý nghĩa của phá giới—Overview and Meanings oƒ “Breaking precepts ” 

(I) Định nghĩa về phá giới— Definition oƒ “Breaking precepts”. 

(H) Thế nào được gọi là Phá Giới trong Đạo Phật?— What can be called “Breaking-Precepts” 
in Buddhism”. 

(A) Hành vì phi đạo đức— Non-ethical behaviors. 

(B)_ Phá hòa hợp Tăng: Sanghabheda(skt). 

(C) Phá Trai— Break the monasfic rule oƒ the regulation ƒood. 

(D) Phá Tăng: Break (disrupt or destroy) a monRˆs meditafion. 

(E) Breaking any other Buddhist Rules— Phá bất cứ giới luật nào khác do Đức Phật đặt ra. 

(HI) Sư Tử Thân Trung Trùng—Jus† as no animal eats a deqd lion. 


(B) Hậu Quả của Phá Giới— Consequences 0ƒ. “Breaking Precepts ” 

(I) Bốn thí dụ về Phá Giới— Four metaphors oƒ breaking the vow oƒ chasity. 

(II) Năm Điều Nguy Hiểm Của Người Ác Phá Giới—Five dangers to the immoral through 
lapsing from mordliy. 

(HINgũ Nghịch— Five befrayals. 

(A) Tiểu Thừa Ngũ Nghịch— The five great sins in the Hinayana. 

(B) Đông tội Ngũ Nghịch— Five Sins that equal to the first five. 

(C) Đại Thừa Ngũ Nghịch— The five great sins in the Mahayana. 

(C) Một câu chuyện về “Phá Ngũ Giới”—A story oƒ “Violation oƒ the fïve precepts ” 


(D) Những lời Phật dạy về Phá Giới— The Buddha°s teachings on “Breaking Precepts ” 

(I Những lời Phật dạy về Phá Giới trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on 
“Breaking Precepts” in the Dharmapada Sutra. 

(H)Những lời Phật dạy về Phá Giới trong Kinh Duy Ma Cật— The Buddha's teachings on 
“Breaking Preceptfs” im the Vừnalakirti Sutra. 


3250 


3251 


(A) Tổng quan và Ý nghĩa của phá giới 
Overview and Meanings 0ƒ “Breaking precepfs ” 


(ID Định nghĩa về phá giớ— Dđfinition oƒ “Breaking precepts ”: 


l) 
2) 


3) 


Theo Phật giáo, phá giới là vi phạm những giới điều tôn giáo: According to Buddhism, 
breaking precepts means to violate or to break religious commandmens. 

Phá phạm giới luật mà Đức Phật đã đặt ra——To turn one”s back on the precepts. To offend 
agaInst or break the moral or ceremonial laws of Buddhism. 

Trong Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới 48 giới khinh điều thứ 36, Đức Phật dạy: “Thà rót 
nước đông sôi vào miệng, nguyện không để miệng nầy phá giới khi hãy còn thọ dụng của 
cúng dường của đàn na tín thí. Thà dùng lưới sắt quấn thân nầy, nguyện không để thân 
phá giới nầy tiếp tục thọ nhận những y phục của tín tâm đàn việt.” (người đã thọ giới lại 
tự mình hay do sự xúi dục mà phá giới: Theo sách Thập Luân, vị Tỳ Kheo phá giới, tuy 
đã chết nhưng dư lực của giới ấy vẫn còn bảo đường cho nhân thiên, ví như hương của 
ngưu hoàng xạ. Phật do đó mà thuyết bài kệ: “Thiệm bạc hoa tuy ny, thắng ư nhứt thiết 
hoa, phá giới chư Tỳ Kheo, do thắng chư ngoại đạo,” nghĩa là hoa thiệm bạc tuy héo vẫn 
thơm hơn các thứ hoa khác, các Tỳ Kheo tuy phá giới nhưng vẫn còn hơn hết thẩy ngoại 
đạo)—The Buddha taught ¡n the thirty-sixth of the forty-eight secondary precepts In the 
Brahma-Net Sutra: "I vow that [ would rather pour boiling metal in my mouth than allow 
such a mouth ever to break the precepts and still partake the food and drink offered by 
followers. I would rather wrap my body in a red hot metal net than allow such a body to 
break the precepts and still wear the clothing offered by the followers.” 


(II) Thế nào được gọi là Phá Giới trong Đạo Phật?—What can be called “Breaking- 


Precepts ” in Buddhism?: 


(A) Hành vì phi đạo đức— Non-ethical behaviors: Trong Phật giáo, hành vị phi đạo đức là 


l) 


2) 


một hình thức phá giới nghiêm trọng. Hành vi phi đạo đức có thể gây tổn hại cho chính 
mình và cho người khác. Chúng ta chỉ có thể ngăn ngừa những hành vi này một khi chúng 
ta biết được hậu quả của chúng mà thôi. Có ba loại hành vi phi đạo đức In Buddhism, 
non-ethical behaviors are serlous forms of “Breaking Precepts”. Nonvirtuous actions that 
can cause harm to ourselves or to others. There are three kinds of. nonvirtuous actions. 
We can only restrain such nonvirtuous acts once we have recognized the consequences of 
these actlons: 

Hành vi phi đạo đức nơi thân gồm ba thứ khác nhau là sát sanh, trộm cắp và tà dâm: 
Nonvirtuous acts done by the body which compose of three different kinds: killing, 
stealing and sexual misconduct—See Chapter 28. 

Hành vi phi đạo đức nơi khẩu, gồm những lời nói dối, nói chia rẽ, nói phỉ báng và nói lời 
vô nghĩa: Nonvirtuous acts by speech which compose of lying, divisive, offensive, and 
senseless speeches—See Chapter 28. 


3) Tư tưởng phi đạo đức bao gồm lòng tham, sự ác độc và tà kiến hay những quan điểm sai 


trái: Nonvirtuous thoughts which compose of covetousness, malice and wrong vIieWs.—— 
See Chapter 28. 


3252 


(B) Phá hòa hợp Tăng: Sanghabheda(sk)— Phá Yết Ma Tăng—Phá hòa hợp Tăng, cùng 
trong một giới mà đưa ra ý kiến ngoại đạo hay lập ra loại yết ma khác để phá vở sự hòa 
hợp của yết ma Tăng. Theo Đức Phật, tạo sự phá hòa hợp trong Tăng già là một trong sáu 
trọng tội. Đây là sự phá giới lớn nhất trong các sự phá giới khác trong Phật giáo. Điều này 
nói lên mối quan tâm rất lớn cuả Đức Phật đối với Tăng già và tương lai Phật giáo về sau 
này. Tuy nhiên, không nhất thiết các cuộc ly khai trong Tăng già đều là cố ý phát sinh từ 
sự thù nghịch, và có vẻ như sự xa cách về địa lý do các hoạt động truyền giáo, có lẽ đã 
đóng một vai trò quan trọng trong việc phát sinh các khác biệt về giới luật trong những 
cuộc hội họp tụng giới cuả Tăng già. Sau năm bảy lần kết tập kinh điển, những khác biệt 
xuất hiện và các tông phái khác nhau cũng xuất hiện. Những khác biệt thường xoay quanh 
những vấn để không mấy quan trọng, nhưng chúng chính là nguồn gốc phát sinh ra các 
trường phái khác nhau. Nếu chúng ta nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy rằng những khác biệt chỉ 
liên hệ đến vấn đề giới luật của chư Tăng Ni chứ không liên quan gì tới những Phật tử tại 
gia—To disrupt the harmony of the community of monks and cause schism by heretical 
OpInions, e.ø. by heretical opInions. According to the Buddha, causing a split in the Sangha 
was one of the six heinous crimes. This 1s the most serlous violation in all violations In 
Buddhism. This demonstrates the Buddha”s concerns of the Sangha and the future of 
Buddhism. However, It is not necessarily the case that all such splits were Intentional or 
adversarial in origin, and it seems likely that geographical Isolation, possibly resulting 
from the missionary actfivifles may have played 1ts part in generating differences In the 
moralities recited by varlous gatherings. After several Buddhist Councils, differences 
appeared and different sects also appeared. The differences were usually insignificant, but 
they were the main causes that gave rIse to the origination of different sects. If we take a 
close look on these differences, we will see that they are only differences in Vinaya 
concerning the Bhiksus and Bhiksunis and had no relevance for the laIty. 

(C) Phá Trai— Break the monastic rule 0ƒ the regulation ƒood: Ngã mặn—Phá luật trai giới 
của tịnh xá, hoặc ăn sái giờ, hình phạt cho sự phá giới nầy là địa ngục hoặc trở thành ngạ 
quỷ, những con ngạ quỷ cổ nhỏ như cây kim, bụng ỏng như cái trống châu, hoặc có thể tái 
sanh làm súc sanh (Phật tử tại gia không bắt buộc trường chay; tuy nhiên, khi đã thọ bát 
quan trai giới trong một ngày một đêm thì phải trì giữ cho tròn. Nếu đã thọ mà phạm thì 
phải tội cũng như trên)—To break the monastic rule of the time for meals, for which the 
punishment 1s hell, or to become a hungry ghost like with throats small as needles and 
distended bellies, or become an animal. 

(D) Phá Tăng: Phá Pháp Luân Tăng—Phá rối sự thiển định của vị Tăng, hay đưa ra một pháp 
để đối lập với Phật pháp (như trường hợp Đề Bà Đạt Đa)—Break (disrupt or destroy) a 
monk”s meditation or preaching as in the case of Devadatta. 

(E) Breaking any other Buddhist Rulese— Phá bất cứ giới luật nào khác do Đức Phật đặt ra: 
See Chapter 36. 





(HI) Sư Tử Thân Trung Trùng—.]ust as no aqnimal eafs a dead lion: Trùng trong thân sư tử. 
Không một loài nào có thể ăn thây con sư tử, mà chỉ có những con trùng bên trong mới ăn 
chính nó; cũng như Phật pháp, không một giáo pháp nào có thể tiêu diệt được, mà chỉ 
những ác Tăng mới có khả năng làm hại giáo pháp mà thôi (trong Kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa, Phật bảo A Nan: “Này ông A Nan, ví như con sư tử mệnh tuyệt thân chết, tất cả 


3253 


chúng sanh không ai dám ăn thịt con sư tử ấy, mà tự thân nó sinh ra dòi bọ để ăn thịt tự 
nó. Này ông A Nan, Phật pháp của ta không có cái gì khác có thể hại được, chỉ có bọn ác 
Tỳ Kheo trong đạo pháp của ta mới có thể phá hoại mà thôi.” Ý nói những người phá giới 
và phá hòa hợp Tăng)—]ust as no animal eats a dead lion, but it is destroyed by worms 
produced within itself, so no outside force can destroy Buddhism, only evil monks with 1t 
can destroy 1t. 


(B) Hậu Quả của Phá Giới 
Consequences 0ƒ` “Breaking Precepts ” 


(D Bốn thí dụ về Phá Giới— Four metaphors oƒ breaking the vow oƒ chasify: Ba La Di Tứ 


Ù 


2) 
3) 
® 


Dụ—Bốn thí dụ về Ba La Di tội mà Phật đã dạy chư Tăng Ni về những kẻ phạm vào điều 
dâm—The four metaphors addressed by the Buddha to monks and nuns about he who 
breaks the vow of chasIty: 

Kẻ phạm vào điều dâm như chiếc kim mẻ mũi gẩy đích, không xài được nữa: He who 
breaks the vow of chasity 1s as a needle without an eye. 

Như sinh mệnh của một người đã hết, không thể sống được nữa: As a dead man. 

Chiết Thạch: Như đá vỡ không thể chấp lại--As a broken stone which cannot be united. 
Như cây gẩy không thể sống lại: As a tree cut in two which cannot live any longer. 


(I1) Năm Điều Nguy Hiểm Của Người Ác Phá Giới—Five dangers to the imunoral through 


Ù 
2) 
3) 
ni) 


5) 


lapsing from morality: Sampada (skt)—Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn và Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có năm điều nguy hiểm của người ác giới—According to the 
Mahaparinibbana Sutta and the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there 
are five dangers to the Immoral through lapsing from morality (bad morality or failure In 
morality): 

Người ác giới vì phạm giới luật do phóng dật thiệt hại nhiều tài sản: He suffers great loss 
of property through neglecting his affairs. 

Người ác giới, tiếng xấu đồn khắp: He gets bad reputation for immorality and misconduct. 
Người ác giới, khi vào hội chúng sát Đế Lợi, Bà La Môn, Sa Môn hay cư sĩ, đều vào một 
cách sợ sệt và dao động: Whatever assembly he approaches, whether of Khattiyas, 
Bramins, Ascetics, or Householders, he does so differently and shyly. 

Người ác giới, chết một cách mê loạn khi mệnh chung: At the end of his life, he dies 
confused. 

Người ác giới, khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục: 
After death, at the breaking up of the body, he arises In an evil state, a bad fate, In 
suffering and hell. 


(HI)Ngũ Nghịch— Five befrayals: FIive hellish deeds—FElive Cardinal Sins—Five ultimate 


betrayals—Gọi là “nghịch” hay “tội” vì thay vì phải hiếu kính, đáp lại bằng từ ái và cúng 
dường hay nuôi dưỡng, thì người ta làm ngược lại (trong Tứ Thập Bát Nguyện của Đức 
Phật A Di Đà, điều nguyện thứ 18 có nói rằng: “Nếu tôi được làm Phật, thì chúng sanh 


3254 


mười phương chí tâm tín lạc, muốn sanh về nước tôi, cho đến mười niệm mà chẳng sanh 
đó, xin chẳng giữ lấy ngôi Chánh Giác. Chỉ trừ ra kẻ phạm tội ngũ nghịch, dèm pha 
Chánh Pháp.” Như thế chúng ta thấy tội ngũ nghịch là cực kỳ nghiêm trọng—Five grave 
sins (offenses) which cause rebirth In the Avici or hell of interrupted (endless) suffering 1n 
the deepest and most suffering level of hell_—They are considered “betrayals” or “sin” 
because Instead of being filial, repaying kindness, offering, and providing nourishment, 
one commits the ultimate betrayals——The five grave sins are—Phạm một trong năm trọng 
tội trên, chúng sanh phải sa vào A tỳ vô gián địa ngục và chịu khổ hình không ngừng 
trong tận cùng địa ngục: 


(A) Tiểu Thừa Ngũ Nghịch— The five great sins in the Hinayana: 


l) 
2) 
3) 


4) 


3) 


Giết cha (sát phụ): Killing (murdering) one`s father. 

Giết mẹ (sát mẫu): Killing (murdering) one”s mother. 

Giết A La Hán: Killing (murdering) or hurting an Arhat (a saint—an enlightened one)— 
Giết hay làm tổn hại A-La-Hán, một vị đã giác ngộ, hoặc hãm hiếp một nữ tu cũng là 
phạm một trong ngũ nghịch —Intentionally murder an Arhat, who has already achieved 
enlightenment or raping a Buddhist nun also considered as an Ultimate Betrayal. 

Gây bất hòa trong Tăng chúng——To disrupt the Buddhist Order: Causing dissension within 
the Sangha—Causing disturbance and disruption of harmony (disunity—Gây bất hòa hay 
rối loạn trong Tăng chúng bằng cách loan truyền những tin đồn hay nói chuyện nhãm nhí 
làm cho họ phế bỏ đời sống tu hành——destroying the harmony) among Bhiksus and nuns in 
monasteries by spreading lies and gossip, forcing them Into abandoning their religIous 
lives. 

Làm thân Phật chảy máu——Causing the Buddhas to bleed: To spill the Buddha”s blood—— 
Lầm thân Phật chảy máu bằng cách đâm, hay hủy hoại hình tượng Phật, hay gây thương 
tích cho thân Phật, hoặc hủy báng Phật pháp—Stabbing and causing blood to fall from 
Buddha or destroying Buddha statues. Injuring the body of a Buddha or insult the Dharma. 


(B) Đông tội Ngũ Nghịch— Five Sins that equal to the first five: 


l) 
2) 
3) 


4) 


5) 


Xúc phạm tới mẹ và Tỳ Kheo Ni thuộc hàng vô học là đồng với tội giết mẹ: Violation of 
a mother, or a fully ordained nun 1s equal to the sin of killing one”s mother. 

Giết Bồ Tát đang nhập định đồng với tội giết cha: Killing a bodhisattva in đhyana is equal 
to the sin of killing one”s father. 

Giết bậc Thánh giả hữu học đồng tội giết bậc Thánh vô học A La Hán: Killing anyone in 
training to be an arhat 1s equal to the sin of killing an arhat. 

Không để cho thành tựu hòa hợp Tăng là đồng tội với phá hòa hợp Tăng: Preventing the 
restoration of harmony In a sangha 1s equal to the sin of destroying the harmony of the 
sangha. 

Phá tháp Phật là đồng tội với làm thân Phật chảy máu: Destroying the Buddhas stupa is 
equal to the sin of shedding the blood of a Buddha. 


(C) Đại Thừa Ngũ Nghịch— The ive great sins in the Mahayana: 


Ù 


Phá hại chùa tháp, thiêu hủy kinh tượng, lấy vật của Phật hay chư Tăng, hoặc khuyến 
khích người làm, hoặc thấy người làm mà sanh tâm hoan hỷ: Sacrilege, such as destroying 
temples, burning sutras or Iimages of Buddhas, stealing a Buddha's or monk”s things, 
inducing others to do so, or taking pleasure therein. 


2) 


3) 


4) 


5) 


3255 


Hủy báng pháp của Thanh Văn, Duyên Giác hay Bồ Tát: Slander or abuse the teaching of 
Sravakas, Pratyeka-buddhas, or Bodhisattvas. 

Ngược đãi giết chóc chư Tăng Ni hoặc buộc họ phải hoàn tục: Ill-treatment, or killing of 
monks or nuns, or force them to leave the monasteries to return to worldly life. 

Chối bỏ luật nhơn quả nghiệp báo, thường xuyên gây nghiệp bất thiện mà còn dạy người 
gây ác nghiệp, luôn sống đời xấu xa: Denial of the karma consequences of ill deeds, 
acting or teaching others accordingly, and unceasing evil life. 

Phạm một trong năm trọng tội trên: Commit any one of the five deadly sins given above. 


(C) Một câu chuyện về “Phá Ngũ Giới ” 
A sfory 0ƒ “Violation oƒ the ƒive precepfs ” 


Ngày xưa có một vị Phật tử tại gia thọ tam qui ngũ giới. Ban đầu thì đối với người ấy 
những giới luật này rất quan trọng và người ấy giữ giới rất nghiêm mật. Tuy nhiên, sau 
một thời gian thì thói cũ trở lại, người ấy lại muốn nhăm nhi chút rượu. Người ấy nghĩ 
rằng, trong năm giới có lẽ giới cấm uống rượu quả thực không mấy cần thiết. “Có gì sai 
trái với một hai ly rượu chứ?” Đoạn người ấy mua ba chai rượu và bắt đầu uống. Trong 
khi uống đến chai thứ nhì thì một con gà của nhà hàng xóm chạy vào nhà. Người ấy nghĩ 
“Cha chả, họ gửi mỗi đến cho mình nhậu đây!” Ta sẽ thịt con gà này cho rượu xuống 
được dễ dàng. Nói xong người ấy bèn túm lấy con gà làm thịt. Vì thế mà người ấy phạm 
tội sát sanh. Vì bắt con gà không mà không được phép chủ nên người ấy cũng phạm tội 
trộm cắp. Thình lình một người đàn bà bước vào hỏi, “Ông có thấy con gà của tôi chạy 
sang đây không?” Đã say mèm mà miệng lại đây thịt gà, người ấy nói lắp bắp, “Không, 
tôi nào có thấy con gà nào đâu. Gà nào của bà lại chạy sang đây!” Nói như vậy là người 
ấy đã phạm phải lỗi nói dối. Sau đó người ấy nhìn người đàn bà và nghĩ rằng bà này thiệt 
đẹp. Hắn chạy đến sờ mó người đàn bà, thế là ông ta đã phạm tội tà dâm. Không giữ một 
giới mà ông ta cho là không quan trọng đã dẫn đến việc hủy phạm tất cả những giới khác. 
Trong kinh Di Lan Đà, Đức Phật dạy: “Giống như một lực sĩ dọn sân biểu diễn, đức hạnh 
là căn bản của tất cả mọi phẩm hạnh.” Uống rượu và những chất cay độc sẽ làm cho 
chúng ta mất trí. Chính vì thế mà Đức Phật khuyên chúng ta không nên uống rượu —Once 
there was a layman who received the Five Precepts. At first, these precepts were very 
Important to him and he strictly observed them. After a time, however, his past habits 
came back and he longed for a taste of alcohol. He thought, of the five precepts, the one 
against drinking 1s really unnecessary. “What's wrong with a tot or two?” Then he bought 
three bottles of wine and sfarted to drink. As he was drinking the second bottle, the 
neighborˆs little chicken ran Into his house. ““[heyˆ”ve sent me a snack,” he thought. “I wIll 
put this chicken on the menu to help send down my wine.” He then grabbed the bird and 
killed it. Thus, he broke the precept against killing. Since he took the chicken without 
owner”s permission, he also broke the precept against stealing. Suddenly, the lady next 
door walked in and said, “Say, dịd you see my chicken?” Drunk as he was, and full of 
chicken, he slurred, “No... I đidn”t see no chicken. Your old pullet didnˆt run over here.” 
So saying, he broke the precept against lying. Then he took a look at the woman and 


Œ) 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


3256 


thought she was quite pretty. He molested the lady and broke the precept against sexual 
misconduct. Not keeping to one precept that he thought was not Important had led him to 
break all the precepts. In the Milinda Sutra, the Buddha taught: “As an acrobat clears the 
ground before he shows his tricks, so good conduct (keeping the precepts) 1s the basis Of 
all good qualities.” Taking Intoxicant drinks and drugs will make us lose our senses. That 
1s why the Buddha advised us to refrain from using them. 


(D) Những lời Phật dạy về Phá Giới 
The Buddha)s teachings on “Breaking Precepts ” 


Những lời Phật dạy về Phá Giới trong Kinh Pháp Cú—The Buddha°s teachings on 
*Breaking Precepfs ” in the Dharmapada Sutra: 

Sự phá giới làm hại mình như dây mang-la bao quanh cây Ta-la làm cho cây nầy khô héo. 
Người phá giới chỉ là người làm điều mà kẻ thù muốn làm cho mình—Breaking 
commandments 1s so harmful as a creeper 1s strangling a sala tree. A man who breaks 
commandments does to himself what an enemy would wish for him (Dharmapada 162). 
Phá giới chẳng tu hành, thà nuốt hườn sắt nóng hừng hực lửa đốt thân còn hơn thọ lãnh 
của tín thí —It ¡is better to swallow a red-hot iron ball than to be an immoral and 
uncontrolled monk feeding on the alms offered by good people (Dharmapada 308). 

Buông lung theo tà dục, sẽ chịu bốn việc bất an: mắc tội vô phước, ngủ không yên, bị chê 
là vô luân, đọa địa ngục —Four misfortunes occur to a careless man who commIts 
adultery: acquisition of demerit, restlessness, moral blame and downward path 
(Dharmapada 309). 

Vô phước đọa ác thú bị khủng bố, ít vui, quốc vương kết trọng tội: đó là kết quả của tà 
dâm. Vậy chớ nên phạm đến—There is acquisition of demerit as well as evil destiny. No 
Joy of the frightened man. The king imposes a heavy punishment. Therefore, man should 
never commit adultery (Dharmapada 310). 

Cũng như vụng nắm cổ cô-sa (cổ thơm) thì bị đứt tay, làm sa-môn mà theo tà hạnh thì bị 
đọa địa ngục——Just as kusa grass cuts the hand of those who wrongly grasped. Even so the 
monk who wrongly practised ascetism leads to a woeful state (Dharmapada 3 1 1). 

Những người giải đãi, nhiễm ô và hoài nghi việc tu phạm hạnh, sẽ không làm sao chứng 
thành quả lớn —An act carelessly performed, a broken vow, and a wavering obedience to 
religious discipline, no reward can come from such a life (Dharmapada 312). 

Việc đáng làm hãy làm cho hết sức! Phóng đãng và rong chơi chỉ tăng thêm trần dục mà 
thôi—Thing should be done, let”s strive to do 1t vigorously, or do 1t with all your heart. A 
debauched ascetic only scatters the dust more widely (Dharmapada 3 13). 

Không tạo ác nghiệp là hơn, vì làm ác nhứt định thọ khổ; làm các thiện nghiệp là hơn, vì 
làm lành nhứt định thọ vui—An evil deed 1s better not done, a misdeed will bring future 
suffering. A good deed 1s better done now, for after doing It one does not grleve 
(Dharmapada 314). 

Như thành quách được phòng hộ thế nào, tự thân các ngươi cũng phải nên phòng hộ như 
thế. Một giây lát cũng chớ buông lung. Hễ một giây lát buông lung là một giây lát sa đọa 


3257 


địa ngục—LiIke a frontier fortress is well guarded, so guard yourself, inside and outside. 
Do not let a second slip away, for each wasted second makes the downward path 
(Dharmapada 315). 


(H) Những lời Phật dạy về Phá Giới trong Kinh Duy Ma Cật— The Buddha'?s teachings on 
“Breaking Precepts ” in the Vimalakirti Sutra: Khi Đức Thế Tôn cồn tại thế, có hai vị Tỳ 
Kheo phạm luật hạnh, lấy làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, đến hỏi Ưu Ba Li rằng: “Dạ 
thưa ngài Ưu Ba Li! Chúng tôi phạm luật thật lấy làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, mong 
nhờ ngài giải rõ chỗ nghi hối cho chúng tôi được khỏi tội ấy.” Ưu Ba L¡ liền y theo pháp, 
giải nói cho hai vị. Bấy giờ ông Duy Ma Cật đến nói với Ưu Ba Li—At the time of the 
Buddha, there were two bhiksus who broke the prohibitions, and being shameful of their 
sins they dared not call on the Buddha. They came to ask Upali and said to hìm: “Upali, 
we have broken the commandments and are ashamed of our sins, so we dare not ask the 
Buddha about this and come to you. Please teach us the rules of repentance so as fO WIDe 
out our sins.” Upali then taught them the rules of repentance. At that time, Vimalakirti 
came to Upali and said: 

* “Thưa ngài Ưu Ba Li, ngài chớ kết thêm tội cho hai vị Tỳ Kheo nầy, phải trừ dứt ngay, 
chớ làm rối loạn lòng họ. Vì sao? Vì tội tánh kia không ở trong, không ở ngoài, không ở 
khoảng giữa. Như lời Phật đã dạy: “Tâm nhơ nên chúng sanh nhơ, tâm sạch nên chúng 
sanh sạch.? Tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Tâm kia như 
thế nào, tội cấu cũng như thế ấy. Các pháp cũng thế, không ra ngoài chơn như. Như ngài 
Ưu Ba Lï, khi tâm tướng được giải thoát thì có tội cấu chăng?”——“Upali, do not aggravate 
their sins which you should wipe out at once without further disturbing theirr minds. Why? 
Because the nature of sin 1s neither within nor without, nor in between. As the Buddha 
has said, “living beings are impure because their mỉnd are impure; if their mỉnds are 
pure they are all pure.ˆ And mind also 1s neither within nor without, nor in between. 
TheIr minds being such, so are their sins. Likewise all things do not go beyond (therr ) 
suchness. Upali, when your mind 1s liberated, 1s there any remaining impurity?` 

* Upali replied: “There will be no more.”—Ưu Ba Li đáp: “Không.” 

*._ Ông Duy Ma Cật nói: “Tất cả chúng sanh tâm tướng không nhơ cũng như thế! Thưa ngài 
Ưu Ba L¡! Vọng tưởng là nhơ, không vọng tưởng là sạch; điên đảo là nhơ, không điên đảo 
là sạch; chấp ngã là nhơ, không chấp ngã là sạch. Ngài Ưu Ba Lï! Tất cả pháp sanh diệt 
không dừng, như huyễn, như chớp; các Pháp không chờ nhau cho đến một niệm không 
dừng; các Pháp đều là vọng kiến, như chiêm bao, như nắng đợn, như trăng dưới nước, như 
bóng trong gương, do vọng tưởng sanh ra. Người nào biết nghĩa nầy gọi là giữ luật, người 
nào rõ nghĩa nầy gọi là khéo hiểu.”—Vimalakirti said: “Likewise, the minds of all living 
beings are free from Iimpuritiles. Upali, false thoughts are impure and the absence of false 
thought 1s purity. Inverted (ideas) are Impure and the absence of inverted (Ideas) 1s pDurIty. 
Clinging to ego 1s Impure and non-clinging to ego 1s purity. Upali, all phenomena rise and 
fall without staying (for an Instanf) like an 1llusion and lightning. All phenomena do not 
waIt for one another and do not stay for the time of a thought. They all derive from false 
views and are like a dream and a flame, the moon in water, and an Image In a mirror for 


3258 


they are born from wrong thinking. He who understands this 1s called a keeper of the rules 
of discipline and he who knows it is called a skillful Interpreter (of the precepts).” 

*_ Lúc đó hai vị Tỳ Kheo khen rằng: “Thật là bực thượng trí! Ngài Ưu Ba Li nầy không thể 
sánh kịp. Ngài là bực giữ luật hơn hết mà không nói được.”—At that “time, the two 
bhiksus declared: “What a supreme wisdom which 1s beyond the reach of Upali who 
cannot expound the highest principle of discipline and morality?” 

*_ Ưu Ba Li đáp rằng: “Trừ Đức Như Lai ra, chưa có bực Thanh Văn và Bồ Tát nào có thể 
chế phục được chỗ nhạo thuyết biện tài của ông Duy Ma Cật. Trí tuệ ông thông suốt 
không lường.”—Upali said: “Since I left the Buddha I have not met a sravaka or a 
Bodhisattva who can surpass hi rhetoric for his great wisdom and perfect enlightenment 
have reached such a high degree.” 

*._ Khi ấy, hai vị Tỳ Kheo dứt hết nghi hối, phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác và 
phát nguyện rằng: “Nguyện làm cho tất cả chúng sanh đều được biện tài như vậy.”— 
Thereupon, the two bhiksus got rid of their doubts and repentance, set their mind on the 
quest of supreme enlightenment and took the vow that make all living beings acquire the 
Ssame power of speech. 


Phật Ngôn: 


Người nào nghiêm giữ thân tâm, chế ngự khắc phục ráo riết, thường tu phạm hạnh, không 
dùng đao gậy gia hại sanh linh, thì chính người ấy là một Thánh Bà la môn, là Sa môn, là Tỳ 
khưu vậy —He who strictly adorned, lived in peace, subdued all passions, controlled all 
Senses, ceased to Injure other beings, 1s indeed a holy Brahmnn, an ascetic, a bhikshu (Kinh 
Pháp Cú —The Dammapada Sutta 142). 


Đủ kiến giải chân thật, giữ trọn các pháp hành, không sát hại sinh linh, lo tiết chế điều phục, 
đó mới là có trí: trừ hết các cấu nhơ, mới đáng danh trưởng lão—A man in whom are truth, 
virtue, harmlessness, restraint and control, that wIise man who 1s steadfast and free from 
1mpurity, 1s indeed called an elder (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 261). 


Tỳ kheo nào đoạn được năm điều phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi; bỏ được năm điều: 
tham ái sắc, tham ái vô sắc, lừa đảo, phóng dật, và si mê; siêng tu năm điều: tín, tấn, niệm, 
định, huệ; vượt khỏi năm điều say đắm: tham ái, sân hận, si mê, tà kiến. Ta gọi là người đã 
vượt qua dòng nước lũ—He who cuts off five: lust, hatred, Ignorance, egoism, doubt; 
renounces five: attachment to form, to formless, to conceit, to restlessness, and 1gnorance; 
culfivates five more: faith, effort, watchfulness, concentration, wisdom. ÀA monk who escapes 
from the five fetters: lust, hate, delusion, pride, false views; 1s called one who has crossed the 
flood (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 370). 


Thái độ thì phải thành khẩn, hành vi thì phải đoan chánh; được vậy, họ là người nhiều vui và 
sạch hết khổ não—Let him be cordial in his ways and refined ¡in behavior; he is filled with joy 
and make an end of suffering (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 376). 


3259 


CHƯƠNG MỘT TRĂM 
CHAPTER ONE HUNDRED 


Nhãn 
The Fyes 


(A) Tổng quan và Ý Nghĩa của “Nhãn ”—Overview and Meanings oƒ “Eyes ” 
(I) Tổng quan về “Mắt”—An overview øƒ “Eyes”. 

(I1) Ý nghĩa của “Nhãn”: The meanings oƒ “Eyes”. 

(HI)Nhãn Thức— Eye consciousness. 


(B) Ngũ Nhãấn— Five kinds oƒ vision 

(I) Ngũ Nhãn theo truyền thống Phật giáo—Five kinds oƒ eyes or vision according to the 
Buddhist tradition. 

(H) Theo Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có năm cách nhìn (ngũ nhãn)—According to the Lofus 
Suftra, there are ƒive kinds oƒ eyes. 


(C) Thập Nhãấn— Ten kinds oƒ eyes 
(l) Thập Nhãn— Ten kinds oƒ eyes. 
(I) Mười Mắt Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ eye oƒ Great Enlightening Beings. 


(D) Những loại “Nhấn ” khác—Other Kinds oƒ “Eyes ” 


3260 


3261 


(A) Tổng quan và Ý Nghĩa của “Nhãn ” 
Overview and Meanings oƒ “ Eyes ” 


(ID Tổng quan về “Mắt ”— An overview oƒ “ Eyes ”: 


Ũ 


2) 


3) 


Theo Phật giáo, mắt được xem như một trong sáu tên giặc cướp. Sáu căn được ví với sáu 
tên mối lái cho giặc cướp, cướp đoạt hết công năng pháp tài hay thiện pháp. Sáu tên giặc 
kia mà đến thì lục căn sung sướng vui mừng. Cách để phòng duy nhứt là đừng a tòng với 
chúng. Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ: “Mắt đừng nhìn sắc đẹp. Tai đừng nghe tiếng du 
dương. Mũi đừng ngữi mùi thơm. Lưỡi đừng nếm vị ngon. Thân đừng xúc chạm êm ái. Ý 
nên kểm giữ tư tưởng.”—According to Buddhism, “Eye” is considered as one of the six 
cauras or robbers, such as the six senses, the six sense organs are the match-makers, or 
medial agents of the six robbers. The six robbers are also likened to the six pleasures of 
the six sense organs. The only way to prevent them 1s by not acting with them. Sincere 
Buddhists should always remember: ““Phe eye should always avoid beauty; the ear should 
always avoid melodious sound; the nose should always avoid fragrant scent; the tongue 
should always avoid tasty flavour; the body should always avoid seductions; and the mind 
should always control thoughts.” 

Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, nhãn là một trong sấu xúc thân (Nhãn 
Xúc, Nhĩ Xúc, Tỷ Xúc, Thiệt Xúc, Thân Xúc, và Ý Xúc) —According to the SangifIi Sutta 
in the Long Discourses of the Buddha, “Eye” 1s one of the six groups of contacts (Eye- 
contact, Ear-contact, Nose-contact, Tongue-conftact, Body-contact, and Mind-contact). 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, nhãn là một trong mười hai chỗ nhập 
(Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý, Sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp) —According to the 
Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, “Eye” 1s one of the twelve enfrances 
(Eye, Ear, Nose, Tongue, Body, Mind, forms, sounds, scenfs, tastes, textures, and mental 
obJects). 


(II) Ý nghĩa của “Nhãn ”: The meanings oƒ “Eyes ”: 


l) 


2) 


Nhãn Giới: Caksurdhatu (skU-—Flield of vision, or the eye-realm, or sight faculty; the 
element or realm of sipht. 
Nhãn Lực: Eyesight. 


3) Nhãn Thức: Cakshurvijnana (skt—The sense of vision—See (II). 


(HI)Nhãn Thức—Eye consciousness: Cakshurviinana (skÙ—The sense of vision—Sight 


consciousness—Sight consciousness—Nhiệm vụ của nhãn thức là nhận biết hình dáng. 
Không có nhãn thức, chúng ta sẽ không nhìn thấy gì cả; tuy nhiên nhãn thức lại tùy thuộc 
vào nhãn căn. Khi nhãn căn gặp một hình dạng thì nhãn thức liển phát sanh. Nếu Nhãn 
căn không gặp hình dáng thì nhãn thức không bao giờ phát sinh (một người bị mù không 
có nhãn căn, như vậy nhãn thức không bao giờ phát sinh). Người tu tập nên luôn thấu triệt 
điểm tối yếu nầy để thực tập sao cho hạn chế nhãn căn tiếp xúc với hình sắc, để làm 
giảm thiểu sự khởi dậy của nhãn thức. Phật nhắc nhở chúng đệ tử của Ngài rằng, phương 
pháp duy nhất để giảm thiểu sự khởi dậy của nhãn thức là thiển định—Sight-preception, 
the first vijnana. The function of the eye consciousness 1s to perceive and apprehend 


Œ) 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


5) 


3262 


visual forms. Without the eye conscilousness we could not behold any visual form; 
however, the eye consciousness depends on the eye faculty. When the eye faculty and 
any form meet, the eye consciousness develops 1nstantly. If the eye faculty and the form 
never meet, eye consciousness wIll never arise (a blind person who lacks the eye faculty, 
thus eye consciousness can never develop). Buddhist cultivators should always 
understand thoroughly this vital point to minimize the meeting between eye faculty and 
visual forms, so that no or very limited eye consciousness wIll ever arise. The Buddha 
reminded his disciples that meditation 1s the only means to limit or stop the arising of the 
©y€ CONSCIOUSneSs. 


(B) Ngũ Nhãn 
Five kimds 0ƒ vision 


Ngũ Nhãn theo truyền thống Phật giáo— Five kinds oƒ eyes or vision according to the 
Buddhist tradition: Năm loại mắt hay thị giác The five kinds of eye or vision. 

Phàm Nhãn: Mắt thịt của nhục thân, có tầm nhìn giới hạn—Human eye—Physical eye— 
The flesh eye, or eye of the body——LImited vision. 

Thiên nhãn: Mắt của chư Thiên ở cõi trời sắc giới, nhưng người phàm tu thiển định vẫn 
đạt được loại mắt nầy (với thiên nhãn thì chẳng luận xa gần, trong ngoài, sáng tối, đều 
thấy được hết)—Celestial (god or deva) eye—Heavenly eye—Unlimited eye—Attainable 
by men In dhyana. 

Huệ Nhãn: Mắt của các bậc Thanh Văn, Duyên Giác và A La Hán, hay là trí huệ soi rõ lý 
chân không vô tướng—Eye of wisdom—Hinayana wisdom——Eye that sees all things as 
unreal. 

Như Thị Nhãn hay Pháp Nhãn: Mắt trí huệ của chư Bồ Tát hay pháp nhãn nhìn thấu suốt 
sự vật để cứu độ chúng sanh—Objective eye—Bodhisattva truth—Pháp nhãn—The 
Dharma Eye that penetrates all things, to see the truth that releases men from 
reincarnation. 

Phật Nhãn: Thực Nhãn—Mắt của bậc giác ngộ thấu suốt mọi vật (Đức Phật có đủ mắt 
Phật và bốn mắt trên)—Buddha eye—Buddha vision—Eye of the Enlightened One who 
see all and are omnIscIent. 





(H) Theo Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có năm cách nhìn (ngũ nhãấn)— According to the Lotus 


Ù 


2) 


Sutra, there are five kimds 0ƒ eyes: 

Nhục nhãn—The eye of a material body: Có nghĩa là cách nhìn sự vật của một người bình 
thường, chỉ có thể nhận thức các tướng trạng và hình thái. Một người như thế thường chỉ 
có cái nhìn sự vật một cách sai lầm và phiến diện. Người ấy nhầm lẫn dầu với nước, cá 
voi với cá thường—This means the way of viewing things of an ordinary person, who can 
perceive only material shapes and forms. Such a person often has a wrong or partial view 
of things. He mistakes oil for water and a whale for a fish. 

Thiên nhãn—The eye of celestial beings: Thiên nhãn nghĩa là quan điểm từ đó chúng ta 
nghiên cứu các vấn để một cách lý thuyết và nhận rõ các tính chất thiết yếu của chúng. 


3) 


4) 


3263 


Đây là lối nhìn sự vật dưới lăng kính của khoa học. Khi chúng ta theo lối nhìn này, chúng 
ta hiểu rằng nước được thành hình bằng một tập hợp của oxy và hydro. Từ quan điểm như 
thế chúng ta có thể biết trước khi nào có một sự giao hội ánh sáng giữa hai vì sao tính 
được tới năm, tháng, ngày, giờ, phút và giây. Đồng thời chúng ta có thể định lượng chính 
xác có bao nhiêu triệu tấn dầu ngầm dưới đất. Một người như thế, người có khả năng thấy 
sự vật mà một người bình thường không thể thấy được, được gọi là một nhà tiên tri—This 
means the viewpoint from which we Investigate matters theoretically and discern their 
essential qualities. This 1s the scientific way of looking at things. When we take this view, 
we realize that water 1s formed by the combination of oxygen and hydrogen. From such a 
poInt of view, we can foretell when there will be a conJunction of light between two sfars 
down to the year, month, day, hour, minute, and second. At the same time, we can 
estimate exactly how many millions of tons of petroleum are buried underground. Such a 
person, who has the ability of seeIng things that an ordinary man cannot see, was called a 
clairvoyant In ancIent times. 

Tuệ nhãn—The eye of wisdom: Tuệ nhãn có nghĩa là nhận rõ thực tính của các sự vật 
cũng như tướng trạng thật sự của chúng. Theo một ý nghĩa riêng, đây là một lối nhìn có 
tính cách triết học về các sự vật. Một người có tuệ nhãn có thể quan sát các sự vật mà 
một người thường không thể nhìn thấy được và có thể nhận thức những vấn đề vượt ngoài 
trí tưởng tượng. Người ấy hiểu rằng mọi sự trên đời nàyluôn luôn biến đổi và không có 
một cái gì hiện hữu trong một hình thái cố định. Điều này có nghĩa là hết thẩy mọi sự vật 
đều vô thường, không có sự vật nào hiện hữu một cách riêng lẻ trong vũ trụ mà không có 
liên quan với các sự vật khác; mọi sự vật hiện hữu trong mối liên hệ với mọi sự vật khác 
giống như những mắt lưới, không có cái gì có một tự ngã ——This means to discern the 
entity of things and their real state. This, in a sense, a philosophical way of looking at 
things. A person with the eye of wisdom can observe things that are Invisible to the 
average person and can perceive matters that are beyond imagination. He realizes that all 
things In this world are always changing and there 1s nothing existing in a fixed form. That 
1S to say all things are Impermanent, nothing In the universe 1s an Isolated existence, 
having no relation to other things; everything exists In relationship with everything else 
like the meshes of a net, nothing has an ego. 

Pháp nhãn—The eye of the Law: Pháp nhãn có nghĩa là lối nhìn có tính cách nghệ thuật 
về các sự vật. Đối với một người bình thường, núi đúng là núi, mây chỉ là mây. Nhưng 
một thi sĩ nhận thấy rằng ngọn núi nói chuyện với ông và đám mây chỉ dạy ông về cái gì 
đó. Ông cảm thấy một bông hoa xinh đẹp, một cội cây sừng sững và một dòng nước nho 
nhỏ nói chuyện với ông, mỗi thứ đều có một ngôn ngữ riêng của nó. Không như một 
người bình thường, một nghệ sĩ ưu việt có thể tiếp xúc trực tiếp với đời sống của những 
hiện tượng thiên nhiên như thế. Trong trường hợp chính con người và đời người, một nghệ 
sĩ như thế có thể nhận biết những chân lý mà một người bình thường không thể nào nhận 
biết được —This means the artisic way of looking at things. To the average man, a 
mountain 1s Just a mountain and a cloud 1s merely a cloud. But a poet feels that the 
mountain speaks to him and the cloud teaches him something. He feels that a beautiful 
flower, a dignified tree, and a little stream talk to him, each In 1ts own special language. 
Unlike the average person, an ouftstanding artist can directly touch the lives of sụch natural 


3) 


ứ) 
l) 


2) 


3) 


3264 


phenomena. In the case of man himself and his human life, such an artist can also 
perceive truths that the ordinary person cannot. 

Phật nhãn—The eye of the Buddha: Phật nhãn có nghĩa là lối nhìn cao nhất trong mọi lối 
nhìn. Một người có được cái nhìn này không những chỉ có thể nhận thức được thực tướng 
của hết thấy mọi sự vật, mà còn có thể quán sát nó với lòng từ bi. Vị ấy thâm nhập vào 
thực tướng của hết thảy mọi sự vật với ý muốn làm cho mọi sự vật phát triển đến viên 
mãn khả năng của chúng, mỗi thứ theo nguyên tính của nó. Nói cách khác, vị ấy có cái 
nhìn thánh thiện của chư thiên, con mắt trí tuệ và con mắt Pháp trong khi đồng thời sở hữu 
cái tâm đại bị; đấy là vị ấy dùng cái nhìn tôn giáo mà nhìn mọi vật theo ý nghĩa thật sự 
của chúng. Nếu chúng ta nhìn mọi sự vật bằng con mắt của Đức Phật, tự nhiên chúng ta 
sẽ nhận rõ cái phương cách thích hợp nhất để dẫn dắt từng người. Đức Phật có thể làm 
được như thế một cách toàn hảo. Vẫn biết chúng ta vẫn còn là những phàm nhân chưa có 
được những tâm thái như thế, chúng ta cũng có thể tiến dần đến trạng thái ấy nhờ tích lũy 
công hạnh trên đường đi đến Phật quả. Là người con Phật chơn thuần, chúng ta phải luôn 
luôn cố gắng nhìn mọi sự mọi vật bằng cái thái độ tâm thức được đặc căn bản trên tâm từ 
bi của Đức Phật —This means the highest of all viewpoints. A person with this kind of 
Insight not only can perceive the real state of all things but can also observe it with 
compassion. He penetrates the real state of all things with the desire to make all of them 
develop to the full extent of their potential, each according to 1ts own original nature. In 
other words, he 1s endowed with the divine eye of celestial beings, the eye of wisdom, the 
eye of the Law while also possessing the mind of great compassion; 1t 1s he who takes a 
religIous view of things In the true sense. lf we view all living beings with the eye of the 
Buddha, we can naturally discern the means most suitable to guide each one. The Buddha 
can do this perfectly. Granted that we as ordinary people cannot possibly attain such 
mental state, we can approach 1t step by step through our accumulation of practice In the 
way to Buddhahood. As true Buddhists, we must always try to view everything with a 
mental attitude based on the compassionate mind of the Buddha. 


(C) Thập Nhãn 
Ten kinds 0ƒ eyes 


Thập Nhãấn— Ten kinds 0ƒ eyes: 

Nhục nhãn: Mamsacakshus (skt)—The physical eye—Eye of flesh—-Ordinary eyes— 
Worldly eyes—Mắt thịt hay mắt của phàm phu, một trong ngũ nhãn—The physical eye or 
eye of flesh (human eye), one of the five kinds of eye. 

Thiên nhãn: Deva eyes—Heavenly eye—Unlimited eye—Attainable by men In dhyana—— 
Mắt của chư Thiên ở cõi trời sắc giới, nhưng người phàm tu thiển định vẫn đạt được loại 
mắt nây (với thiên nhãn thì chẳng luận xa gần, trong ngoài, sáng tối, đều thấy được hết). 
Huệ Nhãn: Panna-Cakkhu (p)—Wisdom eyes—Eye that sees all things as unreal—Mắt 
của các bậc Thanh Văn, Duyên Giác và A La Hán, hay là trí huệ soi rõ lý chân không vô 
tướng——Eye of wIsdom——Hinayana wisdom. 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


3) 


3265 


Pháp nhãn: Dharma-eye—Pháp nhãn có thể thấu suốt vạn hữu, có thể thấy rõ sự thật— 
The eye of truth that perceives reality. The perception of Bodhisattvas and Buddhas. To 
see clearly or purely the truth: The (Bodhisattva) Dharma-eye which 1s able to penetrate 
all things. 

Phật nhãn: Buddha eyes—Eye of Buddha—Mắt của Phật hay mắt của bậc giác ngộ nhìn 
thấu rõ thực tướng của chư pháp—The enlightened one who sees all and is omniscient. 

Trí nhãn: Eyes of judgment—Eye of knowledge—The eye of wisdom——MẮt trí tuệ—Trí 
nhãn, vì thấy biết các pháp, không phải mắt thịt. Trí là mắt nhìn để đạt tới chân lý. Mắt 
của các bậc Thanh Văn, Duyên Giác và A La Hán, hay là trí huệ soi rõ lý chân không vô 
tướng——The eye of knowledge, knowing and seeing all things, not the flesh eye. Wisdom 
as an eye to attain the truth. Eye that sees all things as unreal 

Quang minh nhãn: Eyes shinning with Buddha-ligh—Quang minh nhãn, vì thấy quang 
minh của Đức Phật —The eye of light, seeing the light of Buddha. 

Xuất sinh tử nhãn: Immortal eyes—Xuất sanh tử nhãn, vì thấy Niết Bàn—Eye of leaving 
birth-and-death, seeing nrvana. 

Vô ngại nhãn: Unhindered eyes—Eye without hindrance—Vô ngại nhãn, vì chỗ thấy 
không chướng ngại—The unobstructed eye, Its vision without hindrance. 


10) Nhứt thiết trí nhãn: Omniscient eyes—Eye of omniscience—Nhứt thiết trí nhãn, vì thấy 


phổ môn pháp giới—The eye of omniscience, seeing the realm of reality in its universal 
aspect. 


(II Mười Mắt Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ eye gƒ Great Enlightening Beings: Theo 


l) 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 
lở) 


8) 
9) 


Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có mười mắt. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 
nầy thời được đại trí huệ nhãn vô thượng của Như Lai—According to the Flower 
Adornment Sutra, there are ten kinds of eye of Great Enlightening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these attain the eye of supreme knowledge of Buddhas. 

Nhục nhãn, vì thấy tất cả hình sắc: The flesh eye, seeing all forms. 

Thiên nhãn, vì thấy tất cả tâm niệm của tất cả chúng sanh: The celestial eye, seeing the 
minds of all sentient beings. 

Huệ nhãn, vì thấy tất cả những căn cảnh giới của tất cả chúng sanh: The wisdom-eye, 
seeing the ranges of the faculties of all sentient beings. 

Pháp nhãn, vì thấy tướng như thật của tất cả pháp: The reality-eye, seeing the true 
characters of all things. 

Phật nhãn, vì thấy thập lực của Như Lai: The Buddha-eye, seeing the ten powers of the 
enlightened. 

Trí nhãn, vì thấy biết các pháp: The eye of knowledge, knowing and seeing all things. 
Quang minh nhãn, vì thấy quang minh của Đức Phật: The eye of light, seeing the light of 
Buddha. 

Xuất sanh tử nhãn, vì thấy Niết Bàn: The eye of leaving birth-and-death, seeing nirvana. 
Vô ngại nhãn, vì chỗ thấy không chướng ngại: The unobstructed eye, its vision without 
hindrance. 


10) Nhứt thiết trí nhãn, vì thấy phổ môn pháp giới: The eye of omniscience, seeing the realm 


Of reality 1n 1ts universal aspect. 


1) 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


ổ) 


2) 


3266 


(D) Những loại “Nhãn ” khác 
QOther Kinds oƒ “E.yes ” 


Ái nhãn: Eye of love—Cũng còn được gọi là Phật nhãn—AIso called the Buddha's eye. 
Đạo nhấn: Insight into truth—Keen vision of right dharmas—Eye attained through the 
cultivation of Buddha-truth. 

Liên nhấn: Eye of the blue lotus—Diệu nhã của Đức Phật —The wonderful eye of the 
Buddha. 

Nga Vương Nhãn: Eye of king-goose—Dùng hình ảnh vua của loài ngỗng biết phân biệt 
sữa và nước, để ví với học giả có Pháp Nhãn biết chọn lựa sáng suốt—The eye of the 
king-goose, distinguishing milk from water, used for the eye of the truth-discerner. 

Ngưu Dương Tâm Nhãn: Eyes of oxen and sheep—Chỉ là khả năng nhìn thấy hay tầm 
nhìn của các loài trâu dê mà thôi—The vision or insight of oxen and sheep. 

Nhũ Thủy Nhãn: Eye ables to distinguish milk from water—Mắt có thể phân biệt được 
sữa với nước, như con ngỗng chỉ uống sữa chứ không uống nước trong cùng một chậu. 
Người học Phật cần phải có pháp nhãn phân biệt chính tà—As the goose drinks the milk 
and reJects the water, so the student should distinguish orthodox from heterodox teaching. 
Như Thị Nhấn: Bodhisattva-Cakkhu (p)—Như Thị Nhãn hay Pháp Nhãn. Mắt trí huệ của 
chư Bồ Tát hay pháp nhãn nhìn thấu suốt sự vật để cứu độ chúng sanh—Dharma Eye that 
penetrates all things. The eye that sees the truth that releases men from reincarnation. 
Phàm Nhãn: Eyc of the body——The flesh eye—Limited vision—Human eye——Physical 
eye—Mắt thịt của nhục thân, có tầm nhìn giới hạn. 

Tâm Nhãn: Manas (skÙ—Tâm Căn—The eye of the mind—Mắt của tâm hay Mạt Na 
thức, một trong 25 đế trong vũ trụ —Mental vision—The mind organ, one of the twenty- 
five tattva or postulates of a unIverse. 


10) Thánh Trí Nhãn: Aryajnanacakshus (skÐ)—Eye of supreme wisdom——Con mắt của trí tuệ 


tối thượng, cũng được gọi là tuệ nhãn —The eye of supreme wisdom, also called the 
wisdom eye or PraJnanacakshus. 


11) Thế Gian Nhấn: Đức Phật là mắt của người thế gian, chỉ bảo dẫn dắt họ đi theo chánh 


đạo. Đức Phật mở mắt cho người thế gian để họ thấy được chánh đạo—Eye of the world, 
worldly or ordinary eyes. The Buddha 1s the eye of the world, the eye that sees for all 
men. The Buddha, who 1s also one of that opens the eyes of men: Phật Nhãn. 


12) Thực Nhấn: Buddha-Cakhu (p)—Eye of the Enliphtened One—Phật Nhãn hay Thực 


Nhãn—Mắt của bậc giác ngộ thấu suốt mọi vật (Đức Phật có đủ mắt Phật và bốn mắt 
trên)—Buddha eye—Buddha vision which sees all and are omnIscIent. 


+ 


3267 


CHƯƠNG MỘT TRĂM LẼ MỘT 
CHAPTER ONE HUNDRED AND ONE 


Ngũ Minh 
Pancavidya (skt£) 


Năm minh hay năm môn học xưa của Ấn Độ giúp con người phát triển trí huệ—The five 
Sclences or studies of India which help people improve their knowledge or wisdom: 


(D_ Thanh Minh— Learning 0ƒ conununicafion: Sabdavidya (sk0. 
(A) Nghĩa của “Thanh Minh”— The meanings oƒ “learning oƒ commmunication”: 


Ù 


2) 


Thuyết minh về ngữ pháp và luận văn trong ngôn ngữ—Grammar and composition: Đây 
là môn học về truyền đạt hay truyền tin, gồm những phương tiện thông tin, ngôn ngữ, chữ 
viết, và những kỹ thuật hiện đại về sự loan truyền tư tưởng và hình ảnh, như vô tuyến 
truyền thanh, truyền hình, điện thoại, viễn ấn, điện thư, vân vân —The learning of 
communication which includes all means of communIication, all languages, writings, and 
the modern techniques of transmitting ideas and Iimages, I.e., radio, television, telephone, 
telegraph, fax, etc. 

Thanh Minh có nghĩa là truyền tin, một trong Ngũ Minh—The learning of communication, 
one of the five sciences: Đức Phật đã nhìn thấy sự quan trọng của truyền tin, vì vậy Ngài 
đã đặt nó lên hàng đầu. Vì nếu không có kỹ thuật truyền tin thì các môn học khác sẽ 
không phát huy được. Khoa truyền tin tự cổ chí kim chịu ảnh hưởng của chữ viết hay lời 
nói. Đức Phật khuyến khích con người hãy học cách diễn đạt và làm cho người khác hiểu 
rõ mình. Vì vậy, ngoài tiếng mẹ đẻ ra, chúng ta cần phải học thêm những sinh ngữ thông 
dụng để có thể truyền đạt và hiểu rõ tư tưởng của các dân tộc khác, từ đó cải thiện cuộc 
sống về cả vật chất lẫn tỉnh thần- The Buddha realized the ¡importance of 
communication; therefore, he made 1t the first of the “Five Great Learning.” For without 
adequate means of communication, all other learning types cannot be carried out. From 
ancient time tilÏl now, communication can be effected by written languages or by speech. 
The Buddha encouraged people to learn how to express themselves and make themselves 
understood. Thus, we should learn not only our own languages, but also learn other living 
and popular languages to communicate with and understand other peoples' ideas and 
thoughts to improve our physical and sprritual life. 


(B) Phương cách truyền thông— Methods oƒ communication: 


Ũ 


2) 


Truyền đạt bằng lời nói _—Communication by speech: Lời nói vừa là phương tiện truyền 
thông chính, vừa cũng là phương tiện phá tan những rào cẩn khác biệt về tư tưởng— 
Speech 1s not only a main means of communication, but 1t 1s also a means to destroy 
barriers of different ideas and thoughts. 

Truyền đạt bằng chữ viết—Communication by writing: Sự tiến triển của văn minh tùy 
thuộc vào sách vở của các bậc tiền bối để lại. Phật giáo xuất phát từ Ấn Độ nên tất cả 
các kinh điển đều được viết bằng Phạn ngữ. Sau đó, kinh điển được dịch sang tiếng Hoa. 
Hiện tại tại Việt Nam kinh điển được dịch sang Việt ngữ từ Phạn hay Hoa ngữ—The 


3) 


3268 


advancement of civilizaton depends on the scriptures left to us by the anclent sages. 
Buddhism originated from India; therefore, all scriptures were written in either SanskrIt or 
Pali. Later, they were translated Into Chinese. Nowadays, Vietnamese Buddhist monks 
and nuns are translating these scriptures Iinto Vietnamese, either from Sanskrit, Pali, or 
Chinese. 

Truyền đạt bằng những phương cách khác—Communication by other media: Chắc chắn 
có người cho rằng chân lý tối thượng của Đức Phật không thể giải thích bằng ngôn ngữ, 
nhưng nếu không dùng ngôn ngữ thì không thể nào diễn đạt được Phật Pháp, tức là chân 
lý tối thượng của Đức Phật, nó siêu việt lên trên mọi hình thức, tuy nhiên phải dùng tới 
phương tiện của hình thức thì mới có thể thực hiện được bằng các môn nghệ thuật như hội 
họa, điêu khắc, âm nhạc, và hành động, như các tông phái Mật Tông đã ứng dụng. Trong 
Thiển Tông, sự truyền đạt trí huệ cao siêu được thực hiện bằng tâm truyền tâm. Tuy 
nhiên, với đa số đại chúng với căn cơ trình độ khác nhau, thì sự truyền đạt bằng ngôn ngữ 
và hình ảnh chân thật vẫn phổ thông và hữu hiệu hơn nhiều—Of course some may argue 
that the law has no speech; however, without speech 1t cannot be expressed. The ultimate 
truth of the Buddha transcends form, yet only by means of form can 1t be understood. 
Doctrinal transmission can also be accomplished by arts, such as painting, sculpture, 
music, and actions, as 1s the case with the esoteric sects of Buddhism. While In Zen the 
transmission of high wIsdom 1s carried out from mind to mind. However, the masses with 
different levels of faculties, the transmission by way of speech and real pictures 1s mụch 
more popular and effective. 


(I) Công Xảo Minh— The arts and mathemafics: Silpakarmasthana (skt). 


Ù 


2) 


Thuyết minh về nghệ thuật và toán pháp, hay môn học về kỹ thuật mà trong thời Đức 
Phật còn tại thế bao gồm những kỹ thuật về nông nghiệp, thương nghiệp, thiên văn, địa 
lý, kiến trúc, và các loại công nghệ. Trong thời đại hôm nay, công xảo minh bao gồm 
những ngành phát triển gia cư và thành thị, vận tải, năng lượng, thủy lợi, kiến thiết, quản 
lý kỹ nghệ và kinh doanh—The arts and mathematics. The learning of technology, which 
in the Buddha”s time included the arts of agriculture, commerce, astronomy, øeography, 
architecture, and varlous kinds of crafts. Nowadays, Silpakarmasthana includes housing 
and urban development, transportation, technologles, transporfation, energy, 1rrigation, 
construction, Industrial and business managemernt. 

Còn gọi là Công Nghiệp Minh, liên quan đến nghệ thuật và toán pháp. Theo Giáo Sư 
Triệu Chân Giác trong Ngũ Minh, thời trước chữ “Công Xảo Minh” được dùng để chỉ các 
môn nghệ thuật và toán học, nhưng ngày nay nó bao gồm tất cả các ngành kỹ thuật học 
và các khoa học cơ khí. Kiến thức về nông nghiệp và thủy lợi để trồng mễ cốc làm thực 
phẩm, trồng bông gòn để dệt vải, thiết lập các thành phố và nhà cửa để cư ngụ, chế tạo 
xe cộ để chuyên chở; tất cả những thứ nầy đều cần thiết trong đời sống của chúng ta, và 
chúng đều được xếp vào công xảo minh. Chữ nầy cũng còn bao gồm cả những kiến thức 
về thiên văn và địa lý để con người có thể tiên đoán những thay đổi của thời tiết, là thứ 
có thể ảnh hưởng tới sự sản xuất thực phẩm. Nó cũng bao gồm môn toán học để tính toán 
số lượng của những vật liệu dùng vào việc thiết lập các thành phố và nhà cửa. Những 
công việc xây cất và những cấu trúc nầy là những nhu cầu căn bản quan trọng đối với đời 
sống của nhân loại—Also called the arts and mathematics. According to Prof. T.C. Tsao in 


3269 


The Five Kinds of Learning, formerly, the term “Learning of Technology” referred to 
“arts and mathematics;” however, nowadays 1t includes all technologIes and engineering 
scIlences. Knowledge of agriculture and 1rrigation to ørow crops of rice and vegetables for 
food, and cotton for clothing, cities and housing for habitation, automobiles and tires for 
transportation, all of which are necessities of our life, come under the heading of 
“Learning of Technology.” The term even includes some knowledge of astronomy and 
geography so that man can predict weather changes which might affect food production. Ït 
also includes the learning of mathematics for calculating quantitiles of material to be used 
for constructing city walls and buildings. These consftructions and structures are Important 
as basic necessities to the livelihood of the masses. 


(HI)Y Phương Minh— The learning oƒ medicine: Cikitsa (sk)——Thuyết minh về y thuật hay y 
học. Môn học về y khoa, hoặc về bệnh lý trị liệu. Trong thời Đức Phật còn tại thế, môn 
nầy bao gồm những phương pháp và các thứ thuốc chữa nhựng bệnh nội ngoại khoa, thủ 
thuật, và những cách vệ sinh phòng ngừa ở trình độ sơ khai. Hiện nay, Y phương minh bao 
gồm tất cả các môn sinh vật học, sinh lý học, thể chất học, giải phẩu học, y dược học, và 
tâm lý trị liệu với cách chữa trị phối hợp cả thể chất lẫn tinh thằn—Medicine, or the 
learning of medicine, or the knowledge of curable diseases. At the Buddha”s time, 1f 
consisted of methods and medicines for treating internal and external diseases, surgical 
Operations fo a cerftain extent, and hygenic precautions. In modern time, biological, 
physiological, physical, medical and the art of healing the body and mind can be included 
unđer this sclence. 


(IV)Nhân Minh— The learning oƒ Logic: Hetuvidya (skÙ——Logic—Reason——Thuyết minh về 
lý luận hay lẽ chánh tà chân ngụy. Môn học về luận lý và khoa học, liên quan tới kiến 
thức về nguồn gốc của vũ trụ, trái đất, nước, năng lượng và không khí. Thời xưa, lãnh vực 
kiến thực nầy bị chế ngự bởi các ngành luận lý và triết học, nhưng hiện nay nó chú trọng 
vào tất cả những môn toán học, vật lý, hóa học vật lý nguyên tử, thiết kế lý luận trong 
các loại máy điện toán, và tất cả những môn khoa học cơ bản dùng vào cơ khí và công 
nghệ——The learning of Logic and Sclence 1s concerned with the knoeledge of the orIgin of 
the universe, the earth, water, energy, and air. Originally, this realm of knowledge was 
dominated by realm of knowledge was dominated by logic and phylosophy, but in modern 
time, they are concerned mathematics, physics, chemistry, the scIence, logistic physical. 


(V) Nội Minh— Philosophy or the knowledge 0ƒ the supreme spirf or afman: Adhyatmatidya 
(skt)—Triết học về tông phái Phật giáo hay trí tối thượng. Môn học về “Thể Hiện Chân 
Lý Nội Tâm,” về đại trí huệ và Bát nhã. Đức Phật đã để xướng những hường đi cho các vị 
Bồ Tát. Các vị Bồ Tát phải có tài năng để có thể phuc vụ cho chúng sanh và xã hội, với 
tư cách là những người tại gia, Phật tử phải thấy rằng Đức Phật đã để xướng những hướng 
đi cho các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát phải có tài năng để có thể phục vụ xã hội và chúng 
sanh, mà còn phải trau dồi Phật huệ bằng cách không ngừng tu học, tham thiền, suy tư và 
quán tưởng—Authoritative of the scriptures. The realization of the inner Truth, perfect 
wisdom and all the high knowledge of the enlightened. We can see that the Buddha laid 
down directions for Bodhisattvas to follow. They must be able to offer their services to 


3270 


the community, or generral public, as a professional or practitioner of one of the branches 
of knowledge. At the same time, they must cultivate the Buddha”s wisdom by constantly 
learning, lisitening, meditating and contemplating. 


Phật Ngôn: 


Hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác. Hễ biếng nhác việc lành giờ phút nào thì tâm ưa 
chuyện ác giờ phút nấy —Let's hasten up to do good. Let's restrain our minds from evil 
thoughis, for the minds of those who are slow In doïng good actions delight in evil (Kinh Pháp 
Cú —The Dammapada Sutta 1 16). 


Chớ nên khinh điều lành nhỏ, cho rằng “chẳng đưa lại quả báo cho ta.” Phải biết giọt nước 
nhu lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ trí sở đĩ toàn thiện bởi chứa dồn từng khi ít mà nên— 
Do not disregard small good, saying, “1t wIll not matter to me.” Even by the falling of drop by 
drop, a water-Jar 1s filled; likewise, the wIse man, gathers his merit little by little (Kinh Pháp 
Cú —The Dammapada Sutta 122). 


Người đi buôn mang nhiều của báu mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy hiểm 
làm sao, như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc thế nào, thì các ngươi cũng phải tránh xa điều 
ác thế ấy——A merchant with great wealth but lacks of companions, avoids a dangerous route, 
Just as one desiring to live avoids poison, one should shun evil things 1n the same manner 
(Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 123). 





(Đời sống dưới rặng Tuyết Sơn của những người thuộc giai cấp 
Thủ đà la tại Ấn Độ) 


3271 


CHƯƠNG MỘT TRĂM LẼ HAI 
CHAPTER ONE HUNDRED AND TWO 


Thần Thông 
Supernatural Powers 
AbhÙna (skt—Abhinna (p) 


(A) Tổng quan và Ý nghĩa của “Thần Thông °— Overview and Meanings oƒ “Supernatural 
Powers ” 

(I)_ Đại cương về Thần Thông—An overview oƒ the Supernatural Powers. 

(II) Ý nghĩa của Thân Thông— The meanings oƒ the Supernatural Powers. 


(B) Phân Loại Thần Thông— Categories oƒ “Supernatural Powers ” 

(l) Tam Thông— Three aspects oƒthe ommiscience oƒ Buddha. 

(H) Ngũ Thông— Five kinds oƒ supernafural powers. 

(H1) Lục Thông— Six miraculous or transcendenftal powers. 

(IV) Thập Thông: Mười thần thông— The ten supernatural, ubiquilous powers. 

(V) Thập Thần Thông Lực: Ten spiritual powers oƒ the Buddha. 

(VI) Mười Thần Lực của Đức Như Lai— Ten divine powers oŸa Tathaga1a. 

(VII)Mười Thần Thông Vô Ngại—Ten kinds oƑ unimpeded function relating to spiriual 
caDaCIHes. 


(C) Thần Thông theo Quan Điểm Phật Giáo— Psychic Powers according the Buddhist Point 
0ƒ View 


3272 


3273 


(A) Tổng quan và Ý nghĩa của “Thần Thông ” 
Overview and Meanings 0ƒ “Supernatural Powers ” 


(ID Đại cương về Thần Thông —An overview 0ƒ the Supernatural Powers: 


Ù 


2) 


Thần thông biến hóa, những quyền năng thần diệu siêu nhiên nằm trong lục thông, đặc 
biệt biến hóa dưới nhiều dạng, hay qua một dạng khác, tàng hình, xuyên qua các vật thể 
rắn, đi trên nước hay lửa, sờ mặt trời hay mặt trăng, hoặc đi vào các tầng trời cao nhất. 
Những quyền năng nầy đạt được do tu tập thiển định, tập trung tư tưởng hay quán chiếu. 
Tuy nhiên, khoe khoang những quyển năng nầy là vi phạm các qui tắc tu hành, sẽ bị loại 
trừ khỏi cộng đồng Tăng già—Supernatural or magical powers that are part of Abhijna. It 
refers to the power to manifest multiple forms of oneself or to transform oneself Into 
another shape, to become Invisible, to pass through valid things, to walk on water or fire, 
to touch the sun and moon, and to scale the hiphest heaven. These abilitles are by- 
products of meditation, concentration and contemplation practices. However, exhibiting or 
exploiting these powers Is a violation of monastic discipline and pretending to possess 
such powers 1s ørounds for dismissal from the sangha. 

Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 13, có một vị sa Môn hỏi Phật, “Bởi lý do gì mà 
biết được đời trước, mà hội nhập được đạo chí thượng? Đức Phật dạy: “Tâm thanh tịnh, 
chí vững bền thì hội nhập đạo chí thượng, cũng như khi lau kính hết dơ thì trong sáng hiển 
lộ; đoạn tận ái dục và tâm không mong cầu thì sẽ biết đời trước ”.”—According to the 
Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 13, a Sramana asked the Buddha: “What are the 
causes and conditons by which one come to know past lives and also by which oneˆs 
understanding enables one to attain the Way? The Buddha said: “By purifying the mind 
and guarding the will, your understanding can achieve (attain) the Way. Just as when you 
polish a mirror, the dust vanishes and brightness remains; so, too, 1Ÿ you cut off and do not 
seek desires, you can then know past lives.” 


(II) Ý nghĩa của Thần Thông— The meanings oƒ the Supernatural Powers: 


l) 


“Abhijna” là từ Phạn ngữ có nghĩa là “Thần Thông.” Thần thông là những loại tuệ giác 
đạt được bằng tu tập thiển định. Những quyền năng siêu nhiên, trạng thái tâm thức cao 
khi những năng lực tâm linh được phát triển, những năng lực phi phàm có được ở một vị 
Phật, Bồ Tát hay A la hán. Có sáu loại thần thông: 1) Thần túc thông là có khả năng biến 
hiện khắp mọi nơi trong mọi lúc; tha tâm thông là đoán biết được tâm hay ý tưởng của 
người khác; 2) Thiên nhĩ thông là nghe được mọi tiếng của trời người; 3) Tha tâm thông; 
4) Thiên nhãn thông là thấy mọi vật trong vũ trụ ngay cả những sinh tử của thế gian; 5) 
Túc mạng thông là biết chuyện đời trước, đời nầy và đời sau của mình và người; 6) Lậu 
tận thông lậu tận thông là dứt tận mọi ô nhiễm chấp trước: A Sanskrit term for higher 
knowledge. Super-knowledge are modes of Insight attained by the practice of Dhyana. 
Super knowledge or supernatural powers, a high state of consciousness when six spiritual 
powers have been developped, abilitles possesses by a Buddha, bodhisattva or arhat. 
These are six supernatural abiliies that are believed In traditional Buddhist meditation 
theory to result from the practice of meditaton: 1) magical powers (rddhi), such as 
levitation, or divine ability to be at anywhere at anytime; 2) the “devine ear” (divya- 


2) 


Œ) 


l) 
2) 
3) 


3274 


srotra), or clairaudience, which can perceive all human and divine voices; 3) the ability to 
know others” minds (paracitta-jnana); 4) the “devine eye” (divya-caksus), or claIrvoyance, 
which can see all things in the universe including the cycles of births and deaths of all 
beings; 5) the ability to recall the details of former lives (purvanivasamusmrfI), or divine 
perception of the thoughts of other beings, recollection of previous existences; 6) 
knowledge of the extinction of defilements (asrava-ksaya-vijinana), or knowledge 
concerning the extinction of one”s own 1mputrify and passions. The first five are classified 
as mundane abiliies, while the sixth 1s a supramundane ability that results from 
completion of training 1n insight meditation. 

Thân Thông là sức mạnh kỳ diệu bao gồm sự hiểu biết, kỹ xảo, thông minh, trí nhớ, vân 
vân. Thần thông là những thứ mà sự tưởng tượng của xã hội văn minh trần tục hiện nay 
cho là phi thường, hay những thứ mà sự tưởng tượng trong các tôn giáo phương tây cho là 
siêu nhiên; thần lực đạt được bằng trí tuệ sáng suốt, được thấy qua Kinh A Di Đà, và 
không thể nghĩ bàn—Miracle powers include knowing, skillful, clever, understanding, 
conversant with, remembrance, recollection. Miracles mean ubiquitous supernatural 
power, psychic power, hiph powers, supernormal knowledges, or superknowledge. 
Miraculous Powers are what the Western religlous Iimagination would regard as 
miraculous or supernatural, attainable only through penetrating Insight, as seen In the two 
Amitabha Sutras as Inconceivable. 


(B) Phân Loại Thần Thông 
Categories 0ƒ “Supernatural Powers ” 


Tam Thông— Three aspectfs 0ƒ the omniscience 0ƒ Buddha: Tam Đạt —Ba siêu việt của 
Phật. 

Biết nghiệp tương lai: Knowledge of future karma. 

Biết nghiệp quá khứ: Knowledge of past karma. 

Biết phiền não và giải thoát trong hiện tại: Knowledge of present illusion and liberation. 


(H) Ngũ Thông— Five kimnds oƒ supernaturadl powers 
(A) Năm loại thần thông—Five kinds of supernatural powers: 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


Đạo thông: Nhờ chứng ngộ lý thực tướng trung đạo mà được như chư Bồ Tát thông lực vô 
ngạI—Supernatural powers of bodhisattvas through therr Insight into truth. 

Thần thông: Nhờ tu định mà được như chư A-La-Hán thông lực tự tại—Supernatural 
poWers Of arhats through their mental concentration. 

Y thông: Nhờ vào thuốc men phù chú mà được —Supernatural or magical powers 
dependent on drugs, charms, incanftations, efc. 

Báo thông (Nghiệp thông): Nhờ quả báo mà được như chư Thiên và long thần —Reward 
of karma powers of transformation possessed by devas, nagas, efc. 

Yêu thông: Do yêu quái lực mà được như tính của cáo hổ hay những cây đại thụ lâu 
năm—Magical powers of goblins, satyrs, efc. 


3275 


(B) Ngũ Thần Thông: Pancabhijna (skt)——Năm thần thông hay ngũ thông hay ngũ trí chứng— 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


The five supernatural powers——The five mystical powers: 

Thiên Nhãn Thông: Divyacaksus (skt)—DIbba-cakkhu (p)—Seeing to any distance— 
Thiên Nhãn trí chứng—Khả năng thấy không ngăn ngại, thấy chúng sanh biến mất rồi 
xuất hiện, ti tiện và cao quý, đẹp xấu, tùy theo nghiệp lực của họ. Khả năng thấu rõ mọi 
sự mọi vật khắp trong sắc giới —Ability to see without hindrances. Ability to see beings 
vanishing and reappearing, low and noble ones, beautiful and ugÏy ones, seeing beings are 
reappearing according to their deeds (karma). Deva-vision, Instantaneous view of 
anything anywhere In the form-realm. 

Thiên Nhĩ Thông: Divyasrotra (sk)——Thiên Nhĩ trí chứng—Khả năng nghe được âm thanh 
của trời và người, xa hay gần. Khả năng nghe được âm thanh ở khắp mọi nơi—Deva 
hearing—Ability to hear sound both heavenly and human, far and near. Ability to hear 
any sound anywhere. 

Tha Tâm Thông: Paracita-Jnana (skt—Ceto-pariya-nana (p)—Penetrating men”s 
thoughts—Tha tâm trí chứng—Khả năng biết được tâm của người khác. Khả năng xuyên 
suốt tâm trí của người khác. Người nầy nhìn biết tâm tham, tâm sân, tâm mê mờ, cũng 





như tâm đắm nhiễm, tâm phát triển, tâm tập trung tâm giải thoát của người khác, hay 
ngược lại. —Ability to know the thoughts of all other minds (knowledge of the minds of all 
others). Ability to know the minds of other beings, by penetrating them with one”s own 
mind. This person knows the greedy mind, hate mind and deluded mind, shrunken and 
distracted mind, developed mind and free mind of others or vice sersa. 

Túc Mạng Thông: Purvanivasanusmrti-jnana (skt——Pubbe-nivasanus-sati (p)—Knowing 
their state and antecedents—Túc mạng trí chứng——Khả năng biết được đời trước của mình 
và của người. Khả năng nhớ lại tiền kiếp, có thể từ một đến năm hay một trăm, một ngàn 











đời—Knowledge of all former existence or transmigrations of self and others. Ability to 
remember former existences, may be from one to five or even to hundred or thousand 
births. 

Thần Túc Thông: Rddhi-Saksatkriya (skt)—lddhi-vidha (p)—Magical powers—Taking 
any form at will—Thần Túc trí chứng—Khẩ năng xuất hiện mọi nơi như ý, không gì ngăn 
ngại. Khả năng đi xuyên qua tường vách, núi non, cũng như đi trên không, trên nước mà 





không chìm như đi trên đất Power to be anywhere or do anything at will. Ability to pass 
through walls and mountains, Just as 1f through the aIr. Ability to walk on the water without 
sinking, Jjust as 1f on the earth. 


(HI) Lục Thông—Six miraculous or transcendenfal powers: Abhina or Sadabhijna (skÙ—— 


Ù 


a) 


Sáu thần thông mà chư Phật hay chư A La Hán đạt được qua tứ thiển—Six magical 
penetrations—SIx superknowledges—SIx supernatural or universal powers acquired by a 
Buddha, also by an arhat through the fourth degree of dhyana: 

Thiên Nhãn Thông: Divyacaksus (skt)—DIbba-cakkhu (p)—Ability to see all forms—— 
Clairvoyance—Deva-eye—Deva-vision—Divine sight—Penetraton of the Heavenly 
Eye. 

Khả năng thấy được tất cả mọi thứ trong sắc giới. Khả năng thấy cái mà mình muốn thấy: 
Instantaneous view of anything anywhere In the form realm. Power to see what one wills 
to see anywhere. 


b) 


2) 


a) 


b) 


3) 
a) 


b) 


4) 


a) 


b) 


3) 
a) 


b) 


6) 


3276 


Khả năng thấy không ngăn ngại, thấy chúng sanh biến mất rồi xuất hiện, ti tiện và cao 
quý, đẹp xấu, tùy theo nghiệp lực của họ: Seeing to any distance. Ability to see without 
hindrances. Ability to see beings vanishing and reappearing, low and noble ones, beautiful 
and ugly ones, seeing beings are reappearing according to their deeds (karma). 

Thiên Nhĩ Thông: Divyasrotra (skÐ——DIibba-sota (p)—Clairaudience—Deva-Ear—Divine 
hearing—Penetration of the Heavenly Ear. 

Khả năng nghe mọi âm thanh. Khả năng nghe và hiểu mọi ngôn ngữ: Ability to hear all 
sounds (ability to hear any sound anywhere). Power to hear and understand all languages. 
Khả năng nghe được âm thanh của trời và người, xa hay gần: Hearing to any distance. 
Ability to hear sound both heavenly and human, far and near. 

Tha Tâm Thông: Paracitta-Jnana (skt)— Ceto-pariya-nana (p)—Menrtal telepathy. 

Tha Tâm Trí Thông hay khả năng đọc được tư tưởng của người khác mà các bậc giác ngộ 
đạt được cao hay thấp tùy theo sự thành đạt của bậc ấy: Penetration into others” minds or 
thoughts. Ability to know the thoughfs of others or power to read thoughts, or knowledge 
of the minds of all living beings. Ability (power) to know the thoughts of all other minds 
which enlightened beings have to a greater or lesser extent depending on thetr spiritual 
achievements. 

Khả năng xuyên suốt tâm trí của người khác. Người nầy nhìn biết tâm tham, tâm sân, tâm 
mê mờ, cũng như tâm đắm nhiễm, tâm phát triển, tâm tập trung tâm giải thoát của người 
khác, hay ngược lại: Penetrating men”s thoughts. Ability to know the minds of other 
beings, by penetrating them with one”s own mind. This person knows the greedy mind, 
hate mind and deluded mind, shrunken and distracted mind, developed mind and free 
mind of others or vice sersa. 

Thần Túc Thông: Rddhi-saksatkriya-jnana (skt—lddhi-vidha (skt—Penetration of 
spiritual fulfillment (fulfiliment of the spirit)——Psychic travel——Magical powers. 

Khả năng đi bất cứ đâu và làm bất cứ thứ gì tùy ý: Ability (power) to be anywhere and to 
do anything at will, or power to appear at wIll in any place and to have absolute freedom 
to do anything. 

Khả năng đi xuyên qua tường vách, núi non, cũng như đi trên không, trên nước mà không 
chìm như đi trên đất: Taking any form at will. Ability to pass through walls and mountains, 
Just as 1ƒ through the air—Ability to walk on the water without sinking, just as 1Ÿ on the 
earth. 

Túc Mạng Thông: Purvanivasanusmrfi-Jnana (skt——Pubbe-nivasanus-satI (skt). 

Khả năng biết được quá khứ vị lai của mình và người —Knowledge of past and future of 
self and others or ability to penetrate Into past and future lives of self and others 
(knowledge of all forms of former existences of self and others). 

Khả năng nhớ lại tiền kiếp, có thể từ một đến năm hay một trăm, một ngàn đời— 
Knowing their state and antecedents. Ability to remember former existences, may be from 
one to five or even to hundred or thousand births. 

Lậu Tận Thông: Asravaksaya-jnana (skÐÙ—Asavakhaya (sk—Ability to end 
contamination—Khả năng hủy diệt phiển não ngay trong đời nây kiếp nầy bằng trí tuệ— 
Power to deliver of the mind from all passions. Penetration of the exhaustion (extinction) 
of outflows. Ability to extinct all cankers (afflictions) in this very life, extinction of 
cankers through wisdom. 








a) 


b) 


3277 


Khả năng chấm dứt nhiễm trược và đưa tâm đến chỗ giải thoát khỏi mọi dục vọng: 
Supernatural consciousness of the waning of vicious propensities, and the deliverance of 
mind from passions, or Insight into the ending of the stream of transmigration. 
Khả năng hủy diệt phiền não ngay trong đời nầy kiếp nầy bằng trí tuệ: Ability to extinct 
all cankers (afflictions) 1n this very life, extinction of cankers through wisdom. 


(IV) Thập Thông: Mười thần thông——The ten supernatural, ubiquitous powers: 


Ù 


2) 
3) 


4) 
5) 
6) 
? 
8) 


3) 


Túc Mệnh Thông: Knowing all previous transmigratlons—See Lục Thông (5) in Chapter 
102 (B) 1U). 

Thiên Nhĩ Thông: Deva hearing—See Lục Thông (1) in Chapter 102 (B) qH). 

Tha Tâm Thông: Knowing the minds of others—See Lục Thông (3) in Chapter 102 (B) 
(HD. 

Thiên Nhãn Thông: Deva vision—See Lục Thông (2) in Chapter 102 (B) (H1). 

Hiện Thần Lực: Showing deva powers. 

Hiện Đa Thân: Manifesting many bodies or forms. 

Thần Túc Thông: Being anywhere instantly—See Lục Thông (4) in Chapter 102 (B) (II. 
Năng trang nghiêm sát độ: Có thể làm cho quốc độ thêm tươi đẹp—Power of bringing 
ølory to one”s domain. 

Hiện Hóa Thân: Manifesting a body of transformation. 


10) Lậu Tận Thông: Power to end evil and transmigration—See Lục Thông (6) in Chapter 102 


(B) qN). 


(V) Như Lai Thập Thần Thông Lực: Ten spiritual powers of the Buddha—Theo Kinh Hoa 


Ù 


2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


8) 


Nghiêm, Phật có mười thần thông lực, Ngài có thể hóa thành tất cả những điều kỳ lạ ấy 
bằng cách nhập vào tam muội —According to the Avatamsaka Sutra, the Buddha has ten 
spiritual powers. He can achieve all these wonders by merely entering Into a certain 
SamadhI. 

Gia Trì Lực: Adhisthana (skt——Năng lực ban bố cho Bồ Tát để thành tựu mục đích của 
đời sống—The sustaining and inspirineg power which ¡is given to the Bodhisattva to achieve 
the aim of his life. 

Thần Thông Lực: Vikurvita (skt)—Năng lực tạo ra các phép lạ—The power of working 
miracles. 

Uy Đức Lực: Anubhava (skt——Năng lực chế ngự—The power of ruling. 

Bổn Nguyện Lực: Purvapranidhana (skt)—The power of original vow. 

Túc Thế Thiện Căn Lực: Purva-sukrita-kusalamula (skt——Năng lực của những thiện căn 
trong đời trước——The power of goodness practiced In his former lives. 

Thiện Tri Thức Nhiếp Thọ Lực: Kalyanamitra-parigraha (sk)—Năng lực tiếp đón hết 
thấy bạn tốt —The power of receiving good friends. 

Thanh Tịnh Tín Trí Lực: Sraddhayajnanavisuddhi (skt—Năng lực của tín và trí thanh 
tịnh—The power of pure faith and knowledge. 

Đại Minh Giải Lực: Udaradhimuktyavabhasapratilambha (skt)—Năng lực thành tựu một 
tín giải vô cùng sáng suốt —The power of attaining a highly illuminating faith. 


3) 


3278 


Thú Hướng Bồ Đề Thanh Tịnh Tâm Lực: Bodhisattvadhyasayaparisuddhi (sk)——Năng lực 
làm thanh tịnh tâm tưởng của Bồ Tát The power of purifying the thought of the 
Bodhisatva. 


10) Cầu Nhất Thiết Trí Quảng Đại Nguyện Lực: Adhyasayasarva-jnana-pranidhana-prasthana 


(skÙ—Năng lực khiến nhiệt thành hướng tới nhất thiết trí và các đại nguyện—The power 
of earnestly walking towards all-knowledge and original vows. 


(VI) Mười Thần Lực của Đúc Như Lai— Ten divine powers oƒ a Tathagafa: Theo Kinh Pháp 


1) 


2) 


Hoa, phẩm 21, Đức Như Lai có 10 thần lực—According to the Lotus Sutra, Chapter 21, 
there are ten divine powers of a Tathagata: 

Thân lực đưa tướng lưỡi rộng dài—Divine power oƒ putting forth His broad and ƒar- 
siretched tongue: Trong tất cä các cuộc thuyết giảng, Đức Phật đưa “tướng lưỡi rộng dài 
của Ngài chạm đến cõi Phạm Thiên.” Điều này khiến chúng ta lấy làm lạ hôm nay, 
nhưng đây là phát xuất từ một tập tục cổ của Ấn Độ. Tại Ấn Độ thời cổ, đưa lưỡi rộng dài 
là một động tác tỏ rằng những gì người nói là thật. Qua thần lực đầu tiên của Ngài, Đức 
Phật muốn thố lộ rằng tất cả những giáo lý Ngài đã giảng là thực và sẽ mãi mãi là thực. 
Sử dụng một từ ngữ thông dụng, Ngài muốn tổ rằng Ngài không bao giờ nói hai lưỡi trong 
tất cả những gì mà Ngài thuyết —In all his preachings, the Buddha put forth “his broad and 
far-stretched tongue tiÌl it reached upward to the Brahma world.” This expression may 
strike us today as strange, but 1t comes from an old Indian custom. In ancient India, to put 
one”s tongue out was an action showing the truth of what one said. Through his fñirst divine 
power, the Buddha revealed that all teachings that he had preached were true and would 
be so eternally. To use a common expression, he showed that he was never two-tongued 
in what he preached. 

Thân Lực chiếu tỏa ánh sáng đẹp từ trên toàn bộ thân thể của Ngài— Divine power øƒ 
shinning beaut[fl light from hỉs whole body: Đức Phật Thích Ca hiển lộ thần thông của 
Ngài bằng cách phóng một ánh sáng đẹp từ trên toàn bộ thân thể của Ngài, chiếu sáng 
khắp mọi nơi, khắp suốt mọi phương của vũ trụ. Hiện tượng thần bí này có nghĩa là chân 
lý là ánh sáng xua tan bóng tối không hiện hữu như một thực thể thực sự. Bóng tối chỉ là 
một trạng thái không được chiếu sáng và sẽ biến mất khi ánh sáng chiếu rọi. Chúng ta 
cũng có thể nói như vậy với ảo tưởng. Chỉ có chân lý là một hiện hữu thực sự; ảo tưởng là 
không thực. Ảo tưởng sinh ra từ trạng thái tâm ta chưa hiểu được chân lý. Ảo tưởng sẽ 
biến mất khỏi tâm ta khi chúng ta hiểu được chân lý. Chân lý thu hút chân lý. Chúng trộn 
lẫn với nhau và trở thành một. Vào lúc Đức Phật Thích Ca phóng linh quang trên thân thể 
của Ngài, chư Phật khác cũng theo cách như thế, phóng ánh sáng vô lượng trộn lẫn thành 
một ánh sáng lớn chiếu khắp mọi nơi trong vũ trụ. Nghĩa là chân lý sẽ được chiếu rọi 
khắp mọi nơi, hay nói cách khác, mọi người đều sẽ thành Phật —Sakyamuni Buddha 
revealed his divine power by radiating a beautiful light from his whole body, shinning 
everywhere throughout all directions of the universe. This mysterious phenomenon 
signifles that the truth 1s the light that dispels the darkness of illusion, darkness does not 
exIst as a real entity. Darkness is only a nonlighted state and wIll disappear when light 
shines. The same thing can be said of 1llusion. Only the truth has real existence; 1llusion 1s 
unreal. Illusion 1s born from the state in which our minds do not yet realize the truth. 
lIllusion wIll disappear from our minds when we realize the truth. Truth attracts Truth. 


3) 


4) 


3) 


HỆ) 
11) 
1V) 
v) 


VI) 


6) 


3279 


They blend together and become one. The moment Sakyamuni Buddha radiated the 
sacred light from his body, the other Buddhas also in like manner radiated infinite light, 
which melted Into one great light that shone everywhere throughout the universe. This 
means “lIruth” will be spread everywhere, or all people from the Saha world wIll 
eventually become Buddhas. 

Thân lực thuyết giảng chân lý— Divine power oƒ preaching oƒ the truth: Kế đến Đức Phật 
rút lưỡi vào, đằng hắng cùng lúc và búng ngón tay đồng thời, có nghĩa là tất cả giáo lý 
được hợp lại thành một—Next, the Buddha drew back his tongue, coughed 
simultaneously, and snapped his fingers In unison. The phrase “cough simultaneously” 
means that all the teachings are united into one, and the voices raised In a cough signIfy 
the preaching of the teaching. 

Thân lực hoằng pháp và hành Bồ Tát Đạo—Divine power oƒ spreading the Law and 
performing the Bodhivatvra practice: Khi Đức Phật làm động tác kế tiếp là “búng ngón 
tay đồng thời” với một ý nghĩa hết sức đặc biệt: “Xác nhận.” Động tác này cũng phát xuất 
từ một tập tục Ấn Độ. Chư Phật búng ngón tay cùng một lúc sự hiện diện sự bảo đảm, “Ta 
phát biểu” hay “Ta hứa sẽ làm điều ấy.” Sự miêu tả tất cả chư Phật đều búng ngón tay 
đồng thời do đó sẽ giảng Pháp, nói một cách khác, cái hạnh nguyện Bồ Tát của chư vị— 
When the Buddha made the next move: “snapped their fingers in unison,” with a special 
meaning: “Confirmation.” This action also came from an Indian custom. The Buddhas' 
snapping thelr fingers in unison represent their assurance, “l give my words,” or “†l 
promise to do it.” The description of all the Buddhas snapping their finger unision 
therefore signifies their solumn promise to spread the Law, In other words, their vow to 
perform the Bodhivattva practice. 

Khi các Đức Như Lai xuất hiện giảng pháp thì quốc độ của họ rung chuyển theo sáu 
cách— When the Buddhas appear to preach, qll their lands being shaken ïn six ways: Sáu 
phương chấn động theo Kinh Đại Bát Nhã. Khi Thế Tôn nhập sư tử du hý tam muội, thì 
sáu loại chấn động nổi lên—Earthquakes in six directions, according to the Maha-Prajna 
Sutra. The six different kinds of shaking of the chiliocosm, or universe, when the Buddha 
entered Into the samadhi of Joyful wandering: 

Đông vọt lên thì Tây chìm xuống: East rose and West sank. 

Tây vọt lên thì Đông chìm xuống: West rose and east sank. 

Nam vọt lên thì Bắc chìm xuống: South rose and North sank. 

Bắc vọt lên thì Nam chìm xuống: North rose and South sank. 

Bốn bên vọt lên thì chính giữa chìm xuống: Surroundings (borders) rose the centre 
(middle) sank. 

Chính giữa vọt lên thì bốn bên chìm xuống: Centre (middle) rose and surroundings 
(borders) sank. 

Thân lực khiến chúng sanh vui mừng khi đạt được điều mà từ trước đến nay họ chưa từng 
được kinh qua—Ùivine power öoƒ causing senfient beings happily obtaining that which they 
had never experienced beƒfore: Khi chư Phật thuyết pháp thì tất cả chúng sanh trong các 
CÕI từ trời, rồng, dạ xoa, càn thác bà, ca lâu na, khẩn na la, ma hầu la già, nhân, phi 
nhân...do thần lực của Đức Phật, đều thấy trong thế giới ta bà này vô lượng, vô biên, trăm 
ngàn vạn ức Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới tất cả cây báu. Sau đó họ đều vui mừng khi 
đạt được điều mà từ trước đến nay họ chưa từng được kinh qua—When the Buddha 


7) 


ổ) 


3) 


3280 


preaches his teachings, all living beings, gods, dragons, yakshas, gandharvas, asuras, 
garudas, kimnaras, mahogaras, human and non-human beinøs, and other creatures, by the 
reason of the divine power of the Buddha, all saw this saha world the Infinite, the 
boundless, hundred thousand myriad kotis of Buddhas, seated on the lion throne, under all 
the Jewel trees, and saw Sakyamuni together with the Tathagata Abundant Treasures, 
seated on lion thrones 1n the midst of the stupa, and also saw the Infimte, the boundless, 
hundred thousand myriad kotis of Bodhisattva-mahasattvas, and the four groups of 
reverently surround Sakyamuni Buddha. After beholding this they were all greatly 
delighted, obtaining that which they had never experienced before. 

Thân lực đưa tất cả chúng sanh cùng đến cảnh giới Niết Bàn trong tương lai— Divine 
power öƒ leading all sentiemnt beings to be able to aHain Nirvana ïn the fufure: Khi Đức 
Phật xuất hiện giảng kinh Pháp Hoa, tất cả chúng sanh, nhân và phi nhân, được thấy đại 
chúng hội của Đức Phật Thích Ca Mau Ni, cùng với Đức Đa Bảo Như Lai và nhiều vị 
Phật khác. Đây gọi là “Phổ Kiến Đại Hội,” vì tất cả chúng sanh đều thấy hết đại chúng 
của Đức Phật được vây quanh bởi nhiều Đức Phật khác, ám chỉ rằng Đức Phật có thần lực 
đưa tất cả chúng sanh cùng đến cảnh giới Niết Bàn trong tương lai. Và qua điều này Đức 
Phật muốn gởi cho tất cả chúng ta một thông điệp: “tất cả chúng sanh đều có thể nhận 
biết giáo lý của Đức Phật như nhau.” Tuy nhiên, khả năng lãnh hội Phật pháp của mỗi 
người khác nhau. Một số người có thể dễ dàng trong khi rất khó khăn đối với những người 
khác. Do đó mà phương tiện thiện xảo được Phật dùng theo nhiều cách khác nhau tùy khả 
năng khác nhau của họ. Đây là tình trạng hiện tại của con người, nhưng trong tương lai 
vĩnh cửu, ai nấy đều có thể giác ngộ thành Phật—When the Buddhas appear to preach the 
Lotus Sutra, all creatures, both human and non-human beings, were enabled to see the 
great assembly of Sakyamuni Buddha, together with the Tathagata Abundant Treasures 
and many other Buddhas. This state ¡1s called “All creatures universally see the great 
assembly of the Buddha surrounded by many other Buddhas.” And through this the 
Buddha wanted to send to all of us a message: “All creatures can equally realize the 
Buddhaˆs teachings.” However, their capacity to understand the teachings of Buddhism 1s 
different. Some can grasp them easily, while others find it very difficult to do so. That”s 
why tactfful means to enlighten people are to be used In various ways according to theIr 
differing capacities. This 1s the present state of human beings, but in an eternal future, all 
of them will be able to attain enlightenmernt. 

Thân lực giảng kinh độ chúng nơi cối Ta Bà— Divien power oƒ preaching the sutras to save 
beings in the Saha World: Khi Đức Phật xuất hiện, đồng thời tất cả chư Thiên từ hư không 
cất cao giọng xướng rằng: “Vượt ngoài vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức a tăng kỳ thế 
giới này, có một cõi tên là Ta Bà. Ở giữa cõi ấy có một vị Phật tên Thích Ca Mâu Ni. Giờ 
đây Ngài vì tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát mà giảng kinh độ chúng—When the Buddhas 
appear, all the gods In the sky sang with exalted voices: “Beyond these Infinite, boundless, 
hundreds of thousands of myriads of kotis of asamkhyeya worlds, there 1s a realm named 
Saha. In 1ts midst is a Buddha, whose name 1s Sakyamuni. Now, for the sake of all 
Bodhisattva-mahasattvas, he preaches the sutras to save beings.” 

Thân lực làm cho tất cả mọi người tu tập hằng ngày phù hợp với Phật tâm— Divien power 
oŸ making semntient beings to practice dally ïn accord with the Buddha's mỉnd: Khi Đức 
Phật xuất hiện, chư Thiên từ xa rải vào thế giới Ta Bà các thứ hương, hoa, hương thơm, 


3281 


tràng hoa, lọng, cũng như các đồ trang sức, châu ngọc và các thứ tuyệt diệu khác. Hiện 
tượng này có nghĩa là trong tương lai, việc tu tập của tất cả mọi người sẽ đều là những thứ 
cúng dường như nhau cho Đức Phật. Sự cúng dường lớn nhất cho Đức Phật là làm cho tất 
cả mọi người tu tập hằng ngày phù hợp với Phật tâm——When the Buddhas appear, another 
mysterious phenomenon happens: “All gods from afar sttewed the Saha world with 
varlous flowers, Incense, øarlands, canopies, as well as personal ornaments, gems, and 
wonderful things. This phenomenon means that, in the future, the practice of all people 
will make equal offerings to the Buddha. The greatest offering to the Buddha 1s to make 
all one”s daIly practice In accord with the Buddha”s mind. 


10) Thân lực khiến tất cả các thế giới trong vũ trụ sẽ hợp nhất không ngăn ngại thành một 


Phật quốc— Divine power oƒ making all worlds in the universe to be united without barrier 
as one Buddha-land: Khi Đức Phật xuất hiện, tất cả các thế giới trong vũ trụ sẽ hợp nhất 
không ngăn ngại thành một Phật quốc. Thế giới Ta Bà được gọi là cảnh giới của ảo tưởng, 
trong khi Tịnh Độ được gọi là cảnh giới đẹp đẽ không có khổ đau, và địa ngục là một cõi 
đại khổ. Nhưng nếu chúng sanh sống hoàn toàn vì chân lý nhờ vào Phật pháp thì vũ trụ 
này sẽ hợp nhất thành một cõi Phật không có phân biệt giữa cõi trời, cõi Ta Bà hay cõi 
địa ngục, vào một lúc nào đó trong tương lai, mọi sự tiến đến chân lý và sẽ đóng góp vào 
việc sáng tạo một thế giới hài hòa toàn hảo—When the Buddhas appear, all the worlds in 
the universe will be united without barrier as one Buddha-land. The Saha world 1s said to 
be the realm of illusion, while the Pure Land 1s said to be a beautiful land with no 
suffering and hell to be a world of suffering. But 1f all living beings live perfectly for the 
sake of the truth by means of the Buddha”s teachings, this universe wIll be united Into one 
Buddha-land with no distinction between the world of heaven, the Saha world, and the 
world of hell. Because the truth is one, all things will tend toward the truth sometime 1n 
the future and w1ll contribute to creating a world of perfect harmony. 


(VII)Mười Thần Thông Vô Ngại— Ten kinds oƒ unùnpeded function relating to spirtual 


l) 
2) 


3) 


4) 


capacifies: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười môn thần thông vô ngại. Chư Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy thời có thể vào khắp cả Phật pháp—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of unimpeded function relating to 
spiritual capacitles. Enlightening Beings who abide by these can penetrate all Buddha- 
teachings. 

Nơi một thân thị hiện tất cả thế giới thân: Show the bodies of all worlds in one body. 

Nơi chúng hội một Đức Phật, thính thọ lời thuyết pháp trong chúng hội của tất cả chư 
Phật: In the audience of one Buddha they hear the teachings spoken In the assemblies of 
all Buddhas. 

Ở trong tâm niệm của một chúng sanh, thành tựu bất khả thuyết vô thượng Bồ Đề, khai 
ngộ tâm của tất cả chúng sanh: In the mind and thoughts of one sentient being they 
accomplish inexpressible, unsurpassed enlightenment and open the minds of all sentient 
beIngs. 

Dùng một âm thanh hiện ngôn âm sai biệt của tất cả thế giới, làm cho tất cả chúng sanh 
đều được hiểu rõ: With one voice they manifest the different sounds of speech of all 
worlds and enable sentient beings each to attain understanding. 


5) 


6) 


”) 
8) 
9) 


3282 


Trong một niệm hiện hết tất cả kiếp quá khứ có bao nhiêu nghiệp quả nhiều thứ sai khác, 
làm cho các chúng sanh đều được thấy biết: In a single moment they show the various 
differences In results of actions of all ages of the entire past, causing sentient beings all to 
know and see. 

Trong một vi trần xuất hiện cõi Phật quảng đại vô lượng trang nghiêm: In one atom 
appears Buddha-land with boundless adornment. 

Làm cho tất cả các cõi được đầy đủ trang nghiêm: Cause all worlds to be fully adorned. 
Vào khắp cả tam thế: Penetrate all pasts, presents and futures. 

Phóng quang minh đại pháp, hiện tất cả chư Phật Bồ Đề, tất cả chúng sanh hạnh nguyện: 
Emanate the great light of truth and show the enlightenment of all Buddhas, and the acts 
and aspirations of sentient beings. 


10) Chư Bồ Tát thủ hộ——Enlightening beings protect: 


8) 
b) 
c) 
đ) 
©) 
Ð 


Tất cả chúng sanh: All living beings. 

Thánh: SaInts. 

Độc giác: Individual Hluminates. 

Chư Bồ Tát: Enlightening Beings. 

Thập lực của Như Lai: The ten powers of enlightenment. 

Thiện căn của chư Bồ Tát: The roots of goodness of Enlightening Beings. 


(C) Thần Thông theo quan điểm Phật Giáo 
Psychic Powers in Buddhist Point oƒ` View 


Theo Đức Phật, có ba loại thân thông. Một là bay lên không trung hay chun xuống đất, 
hay biểu diễn những điều kỳ lạ mà người thường không thể nào làm được. Hai là đọc 
được tâm người khác. Họ có thể nhìn vào mắt của người khác và biết được người ấy đang 
nghĩ gì, nên rất được người ta thán phục và nể sợ. Nhưng có một loại thần thông thứ ba rất 
quan trọng. Đó là khả năng chỉ dẫn người khác. Loại người nầy có thể chỉ bày cho người 
khác là họ đã làm đúng hay sai, hoặc cử chỉ hành động như vậy là tốt hay không tốt. Đó 
là điều bất thiện, không đem lại an lạc và hạnh phúc cho mình và cho người. Nên bỏ 
những điều bất thiện và nên làm những điều thiện. Đây là loại năng lực hướng dẫn người 
khác đi theo chánh đạo, đây là loại thần thông tốt nhất—According to the Buddha, there 
are three types of psychic powers. One 1s the power to fly In the air and dive Into the 
earth, or to perform other superhuman performances. The second 1s the power to read 
other people”s minds. They can look 1nto the eyes of th eperson and tell what the person 1s 
thinking. People can be very Iimpressed with them. But the third psychic power, the power 
Of instruction, whereby one can tell other people what 1s right and what 1s wrong; what 1s 
good and what 1s bad. This 1s unwholesome, unskillful, not conducive to your welfare or 
that of others. They are able to tell people what to abandon and what to follow or to 
practice or to cultivate wholesome actions. This power to guide another person on the right 
path 1s the most important psychic power. Thịs 1s the best psychic power of them all. 


3283 


CHƯƠNG MỘT TRĂM LẼ BA 
CHAPTER ONE HUNDRED AND THREE 


Lý Sự 
Theories and Pracfices 


(A) Lý— Theories 

(I) Tổng quan về Lý—An overview oƒ Siddhama. 

(II) Nghĩa của Lý— Definitions oƒ Siddhama. 

(HI)Những định nghĩa khác liên quan đến Lý— Other definitions that are related to Siddhamia. 
(IV)Lý và Sự: Noumenal and phenomenadl qspect. 

(V) Lý Tắc Duyên Khởi: The theory 0ƒ causaftion. 


(B) Sự—Pracfices 

(1) Tổng quan về “Sự”—An overview öøƒ “Practices”. 

(II) Nghĩa của Sự—Definitions oƒ Artha and Vastu. 

(HI) Những định nghĩa khác liên quan đến Sự— Other definitions that are related to Artha and 
Vasfu. 

(IV)Sự vận hành của các hiện tượng— Phenomenal function. 

(V) Hiện Tượng Và Thực Thể— Phenomenon and noumenon. 


(VI)Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới— Perƒectly unimpeded interpenetration. 


(C) Lý Sự— Theories and Practices 

(I) Tổng quan về Lý Sự—An overview oƒ Theories and Practices. 

(H) Lý Sự Tương Tức—Noumenon and phenomenon are mufually merged and tmmersed in each 
other. 

(HI)Lý Sự Viên Dung— Theory and Practice are In harmony. 

(IV)Lý Sự Vô Ngại. 

(V) Lý Sự Thập Môn—Ten doors of connection befween noumena or substance and 
phenomena. 


3284 


3285 


(A) Lý 
Theories 


(D) Tổng quan về Lý—An overview oƒ Siddhana: Theo đạo Phật, “1ý” là nguyên lý, là cái 


toàn thể, cái nguyên khối, cái đại đồng, cái trừu tượng, vân vân. Lý tánh có thể dịch là 
thật tướng hay vô tướng. Thật tướng chỉ có thể nhận qua các hiện tượng. Theo Kinh Pháp 
Hoa, chương hai có dạy: “Những gì Phật đã thành tựu là pháp tối thượng, hi hữu, khó hiểu. 
Chỉ có chư Phật mới thấu suốt được thật tướng của tất cả các pháp, tức là tất cả các pháp 
đều như thị tướng, như thị thể, như thị nhân, như thị lực, như thị tác, như thị duyên, như thị 
quả, như thị báo, như thị bản mạt cứu cánh.” Qua những biểu hiện này của những hiện 
tượng hay của chân như, chúng ta thấy được thật tướng. Đúng hơn, những biểu hiện này 
tức là thật tướng. Không có thật thể bên ngoài hiện tượng, chính nơi hiện tượng là thực 
thể—In Buddhism, “lý” means “a principle,” “ 
“the universal,” “the abstract,” etc. The noumenon can be translated as true sftate, or no 


reason,” “the whole,” “the all” “totality,” 


state. The true state or noumenon can be only realized through phenomena. According to 
the Lotus Sutra, chapter two: “What the Buddha has accomplished 1s the dharma foremost, 
rare and inconceivable. Only the Buddhas can realize the true state of all dharmas; that 1s 
to say, all đharmas are thus-formed, thus-natured, thus-substantiated, thus-caused, thus- 
forced, thus-activated, thus-circumstanced, thus-effected, thus-remunerated and thus- 
beginning-ending-completing.” Through these manifestations of Thusness or phenomena 
we can see true state. Ït 1s to say, these manifestations are the true state. There 1s no 
noumenon besides phenomenon; phenomenon 1tself is noumenon. 


(II) Nghĩa của Lý— Deftnitions 0ƒ Siddhamta: 


Ũ 


2) 
3) 


4) 


Nguyên lý: Siddhanta (skt—Ruling principle, fundamental law, intrinsicality, universal 
basis, essential elemen. 

Lý do: Nidana (skt)—Reason. 

Sắp đặt hay điều chỉnh cho đúng: Pramana (skU)——To regulate——To arrange——To rule——To 
rectIfy. 

Theo đạo Phật, “lý” là nguyên lý, là cái toàn thể, cái nguyên khối, cái đại đồng, cái trừu 
tượng, vân vân: In Buddhism, “lý” means “a principle, 
“totality,” “the universal,” “the abstract,” etc. 


3< 


reason,” “the whole,” “the all,” 


(HI)Những định nghĩa khác liền quan đến Lý—Other delimions that are related to 


1. 
2. 


3. 


Siddhanta: 

Lộ Bát Nháấ: The Prajan Truth. 

Lý Chướng: Chướng ngại gây nên bởi căn bản vô minh hay có tà kiến về chân lý làm trở 
ngại cho chánh tri kiến, ngược lại với sự chướng——Hindrances to truth—Hindrance caused 
by Incorrect views of truth-Noumenal hindrances, In confrast with phenomenal 
hindrances (sự chướng). 

Lý Có Đốn Tiệm, Sự Chỉ Từng Bước Và Từ Từ: Although noumenon can be understood 
1n a flash (suddenly) or gradually, cultivation should only be practiced step by step and 
litle by little. 


10. 


TỊ. 


12. 


13. 


14. 


15. 


1ó. 


3286 


Lý Cụ: Lý thể pháp tính của vạn hữu trong “Thâm Mật” Thiên Thai, đối lại với sự tạo của 
Thiên Thai Hiển Tông—Wholly noumenal, or all things as aspects of the absolute, a 
doctrine of the T”ien-T”aI “profounder” school, in confrast with the T”ien-T”ai “shallower” 
school, which considered all things to be phenomenally produced. 

Lý Cụ Tam Thiên: Muôn vật đều có đủ tam thiên chư pháp, gọi là lý cụ tam thiên—The 
things of a great chiliocosm considered as noumenal throughout, or all dharmakaya. 

Lý Dẫn Đến Sự: Doctrine or theory leads to practice. 

Lý Giới: Lý giới đối lại với trí giới— The realm of fundamental principles or law, in 
contrast with the realm of knowledge (Trí giới). 

Lý Hoặc: Những kiến hoặc như ngã kiến hay mê hoặc trước chân lý (cái hoặc vô minh 
căn bản che lấp các lý trung đạo, làm cho nó không sáng tỏ được là lý hoặc; kiến hoặc 
hay tư hoặc, hay cái hoặc trần sa có thể ngăn cản sự tướng hóa đạo, gọi là sự hoặc) thì gọi 
là lý hoặc, đối lại với sự hoặc hay mê hoặc trước sự tướng của thế gian—lllusions 
connected with principles——lllusion In regard to fundamenrtal truth, 1.e. the reality of the 
ego and things, in contfrast with 1llusion in regard to things themselves. 

Lộ Không: Sunyata-vada (skÐ——The doctrine of emptiness. 

Lý Luận: Luận bàn sự bình đẳng của lý tính hay căn bản chân lý—Reasoning on, or 
Discussing of, prineiples, or fundamental truth. 

Lộ Luận Nhị Biên: Dualistic reasoning—Lý luận từ cái ta ý thức —Reasoning from I- 
CONSCIOUsness. 

Lý Mạn Đà La: Mạn Đà La của Thai Tạng Giới, làm hiển hiện cái đức của lý tính mà 
chúng sanh vốn có, đối lại với Trí Mạn Đà La là thuyết giảng trí tướng mới thành của Đức 
Như Lai—The noumenal mandala, 1.e. the Garbhadhatuin contrast with the Vajradhatu 
mandala. 

Lộ Nhân Duyên: Pratitya-samutpada (skÐ—Đây là danh từ dùng cho Thập Nhị Nhân 
Duyên. Mọi vật trong thế giới hiện tượng, duyên khởi duyên sanh, là sự phối hợp của 
những nguyên nhân và điều kiện khác nhau (bởi Thập Nhị nhân duyên). Chúng hiện hữu 
tương đối và không có thực thể—Dependent Origination—A_ commonly accepted term for 
Twelve Nidanas—lnterdependent originaton—Dependent causaton—Conditioned co- 
arising or co-production—All things in the phenomenal world are brought Into being by 
the combination of various cause and conditions (Pwelve links of Dependent Origination), 
they are relative and without substantially or self-entity. 

Lý Nhập: Một trong hai nhập tùy thuộc lẫn nhau. Đi vào giáo thuyết hay lý luận thì gọi là 
lý nhập, đối lại với dựa vào lý mà tu hành (hành nhập)—Entry by the truth or by means of 
the doctrine, or reason, In confrast with entry by conduct or practice, one of the two kinds 
of entry which are depending on one another. 

Lý Pháp Giới: Một trong bốn pháp giới, chúng sanh tuy có sai biệt về sắc thân nhưng đều 
cùng một thể tính—One of the four dharma-realms, that of the common essence or 
dharmakaya of all beings. 

Lý Pháp Thân: Lý Pháp Thân là Phật tánh tuyệt đối trong lý thuyết hay lý thể được 
chứng, đối lại với “Sự Pháp Thân.”—The Dharmakaya as absolute being, in contrast with 
the Dharmakaya as wisdom——The Buddha-nature in principle or essence or the truth, in 
contrast with the Buddha-nature In practice (Sự pháp thân). 


17. 


18. 


a) 


b) 


c) 


19. 


20. 


8) 
b) 
c) 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


260. 


a) 


b) 


27. 
28. 


8) 
b) 
c) 
đ) 


©) 


3287 


Lý Phân Biệt: Yuktivikalpa (sk)—Lý luận về sự hiện hữu của một cái ngã—Reasoning 
as to the existence of the ego. 

Lộ Phật: 

Tên khác của Pháp thân (báo thân và hóa thân là sự Phật): The fundamental or intrinsic 
Buddha, 1.e. the Dharmakaya. 

Lý Tức Phật do tông Thiên Thai lập ra, ngay cả chúng sanh trong tam ác đạo cũng có đủ 
lý pháp tính như Phật vậy: The T”ien-T”ai doctrine of Buddha as immanent in all beings, 
even those of the three lowest orders. 

Tố Pháp Thân hay pháp thân chưa phát triển: The plain, or undeveloped Dharmakaya. 

Lý Phật Tính: Lý thể của Phật tính là lý tính Phật, đối lại với “Hành Phật Tính” hay hành 
nghiệp có thể triển khai phát huy Phật tính—The fundamental Buddha-nature in contrast 
with the Buddha-nature In action or development. 

Lý Quán: 

Khái niệm chân lý tuyệt đối: The concept of absolute truth. 

Sự tập trung tư tưởng vào chân lý: The concentration of the mind upon reality. 

Suy tưởng về tánh chân lý: Contemplation (meditation) on the real or underlying nature. 
Lý Tại Tuyệt Ngôn: Chân lý triệt tiêu văn tự; chân lý độc lập với văn tự, hay nói cách 
khác, văn tự không diễn tả được chân lý-—Truth ¡is in eliminating words; it is independent 
of words; 1t does not require words to eXpr€ss I. 

Lộ Thân Lý Độ: Pháp thân trong tam thân an trụ và pháp thân nơi pháp thân, thí dụ như 
pháp thân Phật Tỳ Lô Giá Na trong ánh thường quang——The dharmakaya In the dharma- 
ksetra, e.ø. the spiritual Vairocana In the eternal light. 

Lý Thể: Bản thể của muôn sự muôn vật—The fundamental substance or body of all 
things. 

Lý Thiên: Vô lậu định hay thiển định tập trung chân lý tuyệt đối, thoát khỏi mọi hiện 
tượng nhiễm trược— The dhyana of or concentraton on absolute truth free from 
phenomenal contamination. 

Lý Tính: Lý thể vốn đầy đủ không thay đổi—Absolute nature—Immutable reality— 
Fundamental principle or character. 

Lý Trí: 

Lý: Đạo lý sở quán hay sự hiểu biết chân lý—Principle (faculty) and reasoning; the 
noumenal in essence and in knowledge; the truth in itself and in knowledge; the 
fundamenral principle of the phenomenon under observatlon—The reality—The known 
obJect. 

Trí: Trí huệ năng quán—The observing wisdom——The knower or knowing. 

Lý Trí Lượng: Sự suy lường hay tìm hiểu bằng lý trí—The guideline of reasoning. 

Lý Trí Ngũ Pháp: The five categorles of essential wisdom: 

Chân như: The absolute. 

Đại viên cảnh trí: Wisdom as the great perfect mirror reflecting all things. 

Bình đẳng trí: Wisdom of the equal Buddha-nature of all beings. 

Diệu quán sát trí: Wisdom of mystic Insight into all things and removal of ignorance and 
doubt. 

Thành sở tác trí: Wisdom perfect in action and bringing blessing to self and others. 








3288 


29. Lý Tức Phật: Một trong Lục Tức Phật, Phật ở ngôi Lý Tức hay chỉ vào Đức Phật đã sẵn 
có đủ Phật tính thiên nhiên mà không cần giải hành gì cả (ngay kẻ phàm phu xấu xa, 
nhưng nói về lý tính thì so với Phật chẳng phải là hai)—The underlying truth of all things 
1s Buddha; immanent reason; Buddhahood; the T”len-T°ai Perfect or Final doctrine of 
essential universal Buddhahood, or one of the six stages of Bodhisattva developments (the 
undeveloped Buddha in all beings). 

30. Lý Tướng: Pháp vô vi vô sanh vô diệt—Noumenal which 1s neither being born nor being 
desfructed. 

31. Lý Vô Sanh: The truth of non-birth. 

32. Lý Vô Thường: [mpermanence. 


(IV)Lý và Sự: Noumenal and phenomenal aspect. 

I) Lý là nguyên tắc, sự là thực hành: Principle and practice. 

2) Lý là chân đế, sự là tục đế: Tuyệt đối và tương đối—Absolute and relative. 

3) Lý là chân lý và sự là kinh nghiệm thực tiển: Real and empirical. 

4) Lý là nhân, sự là quả: Cause and effect. 

5) Lý là tính túy cơ bản, sự là hoạt động bên ngoài: Fundamental essence and external 
acfIVIty. 

6) Lý là tiềm năng (khả năng), sự là thực lực: Potential and actual. 

7)_ Lý là tàng chứa, sự là phân phối: Store and distribution. 

8) Lý là đại dương, sự là sóng biển: Ocean and wave. 

9) Lý là tĩnh, sự là động: Static and kinetic. 

10) Theo nghĩa thông dụng trong đạo Phật, thì “lý” tức là Không, còn “sự” tức là “sắc”, hay 
hình thể sắc tướng: In Buddhist philosophy, “lý” corresponds to “Sunyata,” while “Sự” 
corresponds to “form.” 


(V) Lý Tắc Duyên Khởi: Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, pháp giới duyên khởi là cực điểm của tất cả những thuyết nhân quả; thục sự đó là 
kết luận của thuyết duyên khởi bởi vì nó là lý tắc nhân quả phổ biến và đã nằm trong lý 
bản hữu, thông huyền của vũ trụ, hay nói thế nào cũng được. Lý tắc duyên khởi được giải 
thích trước tiên bằng nghiệp cảm duyên khởi, nhưng vì nghiệp phát khởi trong tạng thức, 
nên thứ đến chúng ta có A Lại Da duyên khởi. Vì A Lại Da, hay tạng thức, là kho tàng 
của chủng tử, sanh khởi từ một cái khác nên chúng ta có Như Lai Tạng duyên khởi, hay 
chân như. Từ ngữ kỳ lạ nầy chỉ cho cái làm khuất lấp Phật tánh. Do sự che khuất nầy mà 
có phần bất tịnh, nhưng vì có Phật tánh nên có cả phần tịnh nữa. Nó đồng nghĩa với Chân 
Như (Tathata—Không phải như thế nầy hay như thế kia) mà theo nghĩa rộng nhất thì có 
đủ cả bản chất tịnh và bất tịnh. Do công năng của những căn nhân tịnh và bất tịnh, nó 
biểu lộ sai biệt tướng của hữu tình như sống và chết, thiện và ác. Chân như bảo trì vạn 
hữu, hay nói đúng hơn, tất cả vạn hữu đều ở trong Chân như. Nơi đây, giai đoạn thứ tư, 
Pháp giới Duyên khởi được nêu lên. Đó là lý tắc tự khởi và tự tạo của hữu tình và vũ trụ, 
hoặc giả chúng ta có thể gọi nó là duyên khởi nghiệp cảm chung của tất cà mọi loài. Nói 
hẹp thì vũ trụ sẽ là một sự biểu hiện của Chân như hay Như Lai Tạng. Nhưng nói rộng thì 
đó là duyên khởi của vũ trụ do chính vũ trụ, chứ không gì khác—According to Prof. 
Junjro Takakusu in the Esentials of Buddhist Philosophy, the theory of causatlon by 


3289 


Dharmadhatu 1s the climax of all the causation theorles; 1t 1s actually the conclusion of the 
theory of causation orIgination, as 1t 1s the universal causation and 1s already within the 
theory of universal immanence, pansophism, cosmotheism, or whatever it may be called. 
The causation theory was explained first by action-influence, but as action orIginates In 
Ideation, we had, secondly, the theory od causation by Ideation-store. Since the ideation- 
store as the repository of seed-energy must originate from something else, we had, thirdly, 
the causation theory explained by the expression “Matrix of the Thus-come” (Tathagata- 
garbha) or Thusness. This curious term means that which conceals the Buddha. Because of 
concealmernt it has an Iimpure side, but because of Buddhahood it has a pure side as well. 
lt is a synonym of Thusness (Tathatva or Tathata, not Tattva=Thisness or Thatness) which 
has In Ifs broadest sense both pure and impure nature. Through the energy of pure and 
Impure causes it manifesfs the specific character of becoming as bịrth and death, or as 
good and evil. Thusness pervades all beings, or better, all beings are in the state of 
Thusness. Here, as the fourth stage, the causation theory by Dharmadhatu (universe) 1s set 
forth. It is the causation by all beings themselves and 1s the creation of the universe 1fself, 
or we can call 1t the causation by the common action-influence of all beings. Intensively 
considered the universe will be a manifestation of Thusness or the Matrix of Tathagata 
(Thus-come). But extensively considered 1t 1s the causation of the universe by the 
universe 1tself and nothing more. 


(B) Sự 
Practfices 


(ID Tổng quan về “Sự ”— An overview oƒ “Practices ”: 


D 


2) 


Các pháp hay hiện tượng do nhân duyên sinh ra, như bóng hoa trong nước, hay ánh trăng 
nơi đáy giếng, không có thực tính. Tuy không có thực tính, lại không phải là pháp hư vô. 
Sự hiện hữu của chư pháp chỉ là giả hữu, nếu không muốn nói là không hơn gì sự hiện 
hữu của lông rùa sừng thỏ: The phenomenal which no more exists than turtle°s hair or 
rabbit”s horns. 

Thế giới của các hiện tượng và hình thức bể ngoài; thế giới của bấp bênh và thường 
xuyên biến hóa, mà một người chưa giác ngộ lại cho là hiện thực. Vũ trụ hiện tượng luôn 
bị chỉ phối bởi đổi thay và vô thường The continually changing, impermanent 
phenomanal world of appearances and forms, of illusion or deception, which an 
unenlightened mind takes as the only reality. The phenomenal universe 1s subJect to 
differentiation and impermanence. 


(II Nghĩa của Sự— Definitions oƒ Artha and Vastu: 
(A) Artha (skt). 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Sự việc: Affair—Matter—Thing. 
Biến Cố: Event. 

Hành Động: Action. 

Thực Hành: Practice. 


5) 


6) 


3290 


Z3 


“Sự” hay các pháp hữu vi do nhân duyên sanh ra, đối lại với “Lý” hay các pháp vô vi xa 
la khỏi mọi nhân duyên sanh ra: Phenomena in contrast with Noumena. 

“Thực hành” đối lại với “Lý thuyết”: “Practice” or the thing, affair, matter, in contrast 
with “Theory” or the underlying princIple. 


(B) Vastu (skÐ): 


l) 


2) 


3) 


“Vatsu” nghĩa là một đối tượng đặc thù được cái tâm phân biệt, nhưng nó cũng có thể chỉ 
thực tính tối hậu được quan niệm như là một đối tượng của trực giác siêu việt: Vatsu 
means a particular obJect discriminated by the mind, but It may also designate ultimate 
reality conceived as an obJect of transcendental intuition. 

Sự có nghĩa là sự việc, là cớ sự xãy ra, hay là một vật hiện hữu, nhưng nghĩa thông thường 
vẫn là “sự việc.” Phật tử không tin tưởng vào thực tại của những hiện hữu cá nhân vì kinh 
nghiệm cho biết không có gì tổn tại được dù chỉ trong chốc lát. Tất cả đều biến đổi, lần 
hồi, chầm chậm, nên lâu ngày chầy tháng ta mới nhận ra. Cảm giác của ta gắn liền với ý 
niệm thời gian và đo bằng không gian, cho nên mọi sự việc tiếp nối diễn ra trong thời gian 
đều chuyển thành một chuỗi thực tại cá biệt trong không gian—Vatsu means “a matter,” 
“an event,” or “a happening,” or “an existing thing.” However, Its general meaning 1s “an 
event.” Buddhists do not believe In the reality of an Individual existence, for there 1s 
nothing In our world of experience that keeps 1s Identity even for a moment; It 1s subJectf 
to constant change. The changes are, however, Iimperceptively gradual as far as our 
human senses are concerned, and are not noticed until they pass through certain stages of 
modification. Human sensibility 1s bound up with the notion of time-divisions; 1t translates 
time Info space; a succession of evenfs Is converted Into a spatial system of Individual 
realitles. 

“Sự” theo nghĩa thông thường là sự việc, là cơ sự, nhưng theo Phật giáo, “sự” có nghĩa là 
cái cá thể, cái dị biệt, cái cụ thể, cái đơn thể. Sự luôn đối lập với lý và đi đôi với lý thành 
“sự lý.” Sự thì sai biệt và phân biệt, còn lý thì vô sai biệt và vô phân biệt. Theo nghĩa 
thông thường trong đạo Phật, lý tức là “không,” và sự tức là “sắc.”: “Sự” ordinarily means 
” “a happening,” but according to Buddhist philosophy, “Vastu” means “the 
” “the concrete,” “the monad.” “Sự” always stands contrasted 
to “lý.” “Sự” 1s distinction and discrimination, and “lý” 1s non-distinction and non- 
discrimination. In regular Buddhist terminology, “lý” corresponds to Sunyata, Void or 
Emptiness, while “sự” 1s form. 


“an event, 
individual,” “the particular, 


(HI) Những định nghĩa khác liền quan đến Sự— Other definitions that are related to Artha 


1) 


2) 


3) 


and Vasfu: 

sự Ảo: Thế giới hiện tượng được coi là bóng mờ hay ảo ảnh—Phenomenal world ¡s said 
to be as shadow or Imaøe 

Sự Chướng: Chướng ngại của tham dục, đối lại với lý chướng. Đây là những chướng ngại 
làm cần trở hành giả đi vào Niết Bàn như ham muốn, dục vọng, vân vân—Hindrances of 
passlons such as desires, in contrast with noumenal hindrances (lý chướng). Hindrances 
that prevent cultivators from enfrying Iinto Nirvana, such as desire, lust, efc. 

Sự Độ: Cứu độ bằng cách hành trì ngũ giới hay thập thiện (sự tu phước là việc thiện)— 
Salvation by observing the five commandments, the ten good deeds, etc. 


4) 


5) 


b) 


6) 
a) 
b) 
7) 
ổ) 


2) 


3291 


Sự Giả Hợp: Phenomena are combinations of elements _without permanent reality—Hiện 
tượng tùy theo nhân duyên mà giả hòa hợp, là sự phối hợp của các yếu tố, chứ không có 
thực thể (hòa hợp ắt phải có ly tán, đó là sự hòa hợp nhứt thời chứ không vĩnh cửu)— 
Phenomena, empirical combinations without permanent reality. 

Sự Giáo: Giáo lý nói về hiện tượng—Teaching dealing with phenomena—Đặc tính Tam 
Tạng Kinh Điển được nêu ra bởi tông Thiên Thai Biệt Giáo và Tiểu Thừa Giáo Giới: The 
characterization by T”ien-T”ai of the Tripitaka or Hinayana teaching as: 

Giới Nội Sự Giáo: Giáo thuyết về hiện tượng bên trong tam giới (Dục, sắc, và Vô Sắc): 
Teaching dealing with phenomena Inside or inferlor within the three realms of desire, 
form, and formlessness. 

Giới Ngoại Sự Giáo: Giáo thuyết về hiện tượng siêu việt bên ngoài Tam Giới—Teaching 
dealing with outside or superlior to those realms; the one deals with the activitiles of time 
and sense, the other transcended these but was still involved in the transcIent. 

Sự Hỏa: 

Sự hỏa đối lại với “tánh hỏa.”—Phenomenal fire, in contrast with natural fire (tánh hỏa). 
Thờ Thần Lửa: Fire-worship. 

Sự Hoặc: Illusions arising In practice. 

Sự Huyễn: Thế giới hiện tượng được cho là mộng huyễn—Phenomenal world is said to be 
as a dream or Illusion. 

Sự Không: Phenomena are totally empty—Chư Pháp Giai Không—Hết thẩy chư pháp 
đều không có thực tính, chúng do nhân duyên mà sanh ra. Giáo thuyết về “không” này 
nhiều trường phái Phật giáo giải thích khác nhau—AII things and phenomena are totally 
empty. All things are produced by causes and accessory conditions have no reality, a 
doctrine differently interpreted in different schools of Buddhism. 


10) Sự Luận: Phenomenalism—Thật Tướng Luận—Chủ nghĩa hiện tượng—Bàn về sự sai 


biệt của sự tướng (hiện tượng hay sự thực hành) thì gọi là “Sự Luận,” đối lại với “Lý 
Luận” hay bàn về chân lý tuyệt đốiCho rằng nhận thức con người chỉ liên hệ vào biểu 
tượng hay hiện tượng chứ không liên hệ vào bản thân. Quan niệm cho rằng thế giới tiềm 
tàng trong một khoảnh khắc của tư tưởng, là triết học nội tại thể, thì hiện tượng và tác 
động của tâm là một. Ta có thể gọi là “Hiện tượng luận,” nhưng theo thuật ngữ, nên gọi 
là “Thật tướng luận,” mỗi hiện tượng tâm hay vật, tự biểu lộ lý tánh hay bản tánh của 
chính nó——DIscussion of phenomena ¡In contrast with discussion of noumena or absolute 
truth. The concept that the world 1s Iimmanent in one moment of thought 1s the philosophy 
of Iimmanence, phenomena being identical with consclous action. lt may be called 
“phenomenology,'` each phenomenon, matter or mind, expressing 1fs own principle or 
nafure. 


11) Sự Lý: 


a) 
b) 


Thực hành và lý thuyết: Practice and theory. 

Pháp hữu vi hay hiện tượng do nhân duyên sanh ra và pháp vô vi không do nhân duyên 
sanh ra, tuyệt đối, không thay đổi vì nó là chơn như bất biến: Phenomenon and noumenon, 
acfivifty and principle or the absolute; phenomena ever change, the underlying principle, 
being absolute, neither change nor acts, It 1s the bhutaftathata. 


3292 


12) Sự Lý Ngũ Pháp: Theo Pháp Tướng Tông, hết thảy sự lý của pháp được chia làm năm 
loại—According to the Dharmalaksana School, there are five categories Iinto which things 
and therr principles are divided: 

a) Tâm pháp: Tự tướng của thức—Mind—Tám tâm pháp biệt lập nhau. Năm thức đầu lập 
thành nhận thức giác quan, thứ sáu là ý thức (mano-vijnana), thứ bẩy là mạt na thức 
(manas) và thứ tám là A Lại Da thức (citta). Theo tự tánh, tất cả các thức nầy lệ thuộc vào 
một pháp khác, tức là y tha khởi tướng (paratantra-laksana) nhưng chúng không phải chỉ 
là tưởng tượng (parikalpitalaksana). Giả thuyết về thực tại biệt lập của 8 thức nầy là lý 
thuyết riêng của Hộ Pháp và không thể tìm thấy ở đâu khác trong Phật giáo, ngay cả 
trong Tiểu Thừa——Eight consciousnesses (mind) are all separate. The first ve constitute 
Sense-conscIousness (Vijnana), the sixth 1s the sense-center (mano-viJnana), the seventh 1s 
the thought-center of self-consciousness (citta). By nature all of these conscIousnesses are 
dependent on something else, I.e., cause (paratantra-laksana), but they are not mere 
Iimagination (parikalpita-laksana). The assumption of the separate reality of the eight 
consciousnesses 1s Dharmapala's special tenet and nowhere else in Buddhism can 1t be 
seen, not even in Hinayana (see Bốn Phần Của Thức, và Tam Cảnh). 

b) Tâm sở pháp: Các pháp tương ứng với tám thức mà khởi lên—Mental conditions or 
aCfIVItI€S. 

c) Sắc pháp: Các pháp do tâm pháp và tâm sở pháp biến ra—The actual states or categories 
as conceived. 

d)_ Bất tương ưng pháp: Pháp giả lập —Hypothetic categories. 

e) Vô vi pháp: Thực tính tĩnh lặng của chư pháp—The state of rest, or the inactive principle 
pervading all things. 

13) Sự Lý Tam Thiên: Ba ngần sự tạo và ba ngàn sự lý được tông Thiên Thai dùng đến—The 
three thousand phenomenal activifies and three thousand principles, a term of the T”ien- 
Tai Sect. 

14) Sự Lý Vô Ngại Pháp Giới: Một trong tứ pháp giớ—One of the four realms—See Tứ Pháp 
GIỚI. 

15) Sự Nghiệp Thế Gian: Worldly careers or undertakings—Người tu nên luôn nhớ rằng sự 
nghiệp thế gian như giấc chiêm bao, như trò huyễn hóa, như bọt bóng, như tiếng vang, chỉ 
thoáng chốc rồi tan biến, không có lợi gì cho công cuộc tu hành giải thoát —Cultivators 
should always remember that the worldly affairs are like a dream, an 1llusion, a bubble, an 
echo, existing for but a moment before returning to the void; they offer no real benefit to 
our cultivation for liberation. 

16) Sự Nghiệp Tối Thắng: Perfect in constant performance. 

17) Sự pháp giới: Phenomenal world—External world—Phenomenal existence—Cảnh giới 
tướng—Sự pháp giới, một trong bốn pháp giới. Còn gọi là Hiện Tướng hay Hiện Thức, 
một trong tam tế để cập trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, nghĩa là thế giới hiện tượng bên 
ngoài —The phenomenal world, phenomenal existence, one of the four dharma-realms. 
The external, or phenomenal world, the third aspect referred to in the Awakening of Faith. 

18) Sự Pháp Thân: Hiện tượng Pháp thân để tu tập Giới Định Tuệ. Phật tánh thực hành, đối 
lại với Phật tánh trong lý thuyết, hay chân lý, hay “Lý Pháp Thân.”—Phenomenal 
dharmakaya. The Buddha-nature In practice, In contrast with the Buddha-nature in 
principle or essence, or the truth itself (Lý pháp thân). 


3293 


19) Sự Phân Biệt Thức: Vastuprativikalpajnana (skÙ—Cái tâm thực nghiệm hay tâm thức 
theo nghĩa khả năng phân biệt các sự vật đặc thù —Emperical mind or consciousness as 
the faculty of discriminating particular obJect. 

20) Sự Quán: Quán tưởng về hình tướng bên ngoài hay sự quán đều do nhân duyên mà sanh 
diệt—Contemplation (meditation) on the external forms or the phenomenal—See Nhị 
Quán. 

21) Sự Tạo: Phenomenal activities—Lập thuyết của tông Thiên Thai về 3000 tính cụ— 
According to Tien-T”ai there are 3,000 underlying factors or principles giving rise to the 
3,000 phenomenal activities. 

22) Sự Thiền: Hữu lậu định hay thiển định tập trung tư tưởng vào hiện tượng—The dhyana of 
Or concenfrafion on phenomena. 

23) Sự Tương Tức: Phenomenal identity—Sự tương tức của vạn hữu, như sóng tức là nước, 
nước tức là sóng, hay sắc tức là không không tức là sắc (hai gương chiếu vào nhau và hòa 
nhập vào nhau thì không phải là tương tức)—Phenomenal identity, ¡.e. the wave is water 
and water 1s the wave; or matfer 1s Just the Iimmaterial, the Immaterial 1s Just matter. 

24) Sự Tướng: Các pháp hữu vi hay các hiện tượng có sanh có diệt —Phenomenon—Affalr— 
Practice. 

25) Sự Tướng Bộ: Pháp thực hành của mật giáo (thân khẩu ý mập), đối lại với “Giáo Tướng 
Bộ.”— The practices of the esoterics, as contrasted with their open teaching. 

26) Sự Tướng (Thiền) Sư: Vị (thiền) sư với hình tướng bên ngoài, nhưng kỳ thật chỉ bận bịu 
với những việc thế gian—A mystic, or monk in meditation, but always busy with worldly 
affalrs. 

27) Tức Sự Nhi Chân: Phenomena and reality are identical—Sự và lý vốn không hai (ở sự 
tướng nông cạn đã có đầy đủ cái chân lý sâu sắc và huyền diệu), như nước và sóng— 
Approximates to the same meaning that phenomena are Identical with reality, 1.e. water 
and wave. 

28) Tức sự tức lý: Sự giống nhau giữa sự và lý, như thân không lìa tâm—Phenomena and their 
underlying principles are Identical. The identity of phenomena with their underlying 
pímnciple, 1.e. spirit and body are a unity. 


(IV)Sự vận hành của các hiện tượng— Phenomenal ƒunction: Theo Đức Phật, thông hiểu sự 
vận hành của các hiện tượng rất ư là quan trọng trong tiến trình tu tập của Phật tử. Cũng 
theo Đức Phật, dữ kiện kinh nghiệm được chia thành hai phần, phần khách quan và phần 
chủ quan. Nói cách khác, đó là mọi sự mà chúng ta nhận thấy chung quanh chúng ta và 
chính chúng ta, người nhận thức chủ quan. Đức Phật luôn phân tích những dữ kiện kinh 
nghiệm thành những thành phần hay yếu tố khác nhau. Thành phần căn bản nhất của 
những thành phần này là ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Đức Phật phân tích kinh 
nghiệm ra thành từng phần giống như khi chúng ta tháo một cỗ xe ra thành bánh xe, trục 
xe, sườn xe, vân vân..., để từ đó chúng ta hiểu biết thêm về sự vận hành của các hiện 
tượng——According to the Buddha, a thorough understanding of the phenomenal function 1s 
extremely Important in the Buddhist cultivation process. Also according to the Buddha, the 
data of experience are divided into two components, the obJective component and the 
subJective one. In other words, the things we perceive around us, and we ourselves, the 
subJective perceivers. The Buddha always analyzes the facts of experience Into varIous 


3294 


components or factors. The most basic of these components are the five agøregates (form, 
feeling, perception, volition and consciousness). He analyzes experience and breaks 1t 
down Info Its components Just as we disassemble a chariot into the wheels, the axle, the 
body, and so forth... so that we can gain a better idea of how these phenomena function. 


(V) Hiện Tượng Và Thực Thể—Phenomenon and noumenon: Activity and prineiple— 


l) 


2) 


3) 
4) 


Practice and theory. 

Những sự vật hay hiện tượng bày ra trước mắt ta thì gọi là “hữu,” nhưng thực chất của nó 
lại là “không': The manifold forms of things exist, but things, being constructed of 
elements, have no reality. 

Pháp hữu vi hay hiện tượng do nhân duyên sanh ra và pháp vô vi không do nhân duyên 
sanh ra, tuyệt đối, không thay đổi vì nó là chơn như bất biến: Activity and principle or the 
absolute; phenomena ever change, the underlying principle, being absolute, neither 
change nor acts, 1t 1s the bhutatathata. 

Thực hành và lý thuyết: Practice and theory. 

Sự và lý theo tông Thiên Thai—Phenomenon and noumenon according to the T”1en-T”a1: 
Theo tông Thiên Thai, thực tướng hay thực thể chỉ được thể nhận qua các hiện tượng. 
Chương hai của Kinh Pháp Hoa nói: “Những gì Đức Phật đã thành tựu là pháp tối thượng, 
hy hữu, và khó hiểu. Chỉ có chư Phật mới thấu suốt được thực tướng của tất cả các Pháp, 
tức là tất cả các pháp đều như thị tướng, như thị thể, như thị nhân, như thị lực, như thị tác, 
như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bản mạt cứu cánh.” Qua những biểu hiện 
nầy của những hiện tượng hay của chân như, chúng ta thấy được thực tướng. Đúng hơn, 
những biểu hiện nây tức là thực tướng. Không có thực thể bên ngoài hiện tượng, chính nơi 
hiện tượng là thực thể—The phenomena ever change, the underlying principle, being 
absolute, neither changes nor acts. lt is the bhutatathata. According to the T”Ien-T”aI Sect, 
the true state or noumenon can be realized only through phenomena. In the second chapter 
of the Lotus Sutra, 1t 1s said: “What the Buddha has accomplished 1s the dharma foremost, 
rare and inconceivable. Only the Buddhas can realize the true state of all dharmas; that 1s 
to say, all dharmas are thus formed, thus-natured, thus-substantiated, thus-caused, thus- 
forced, thus-activated, thus-circumstanced, thus-effected, thus-remunerated and thus- 
beginning-ending-completing.” Through these manifestations of Thusness or phenomena 
we can see the true state. Truly speaking, these manifestations are the true state. There Is 
no noumenon besides phenomenon; phenomenon 1tself 1s noumenon. 


(VI)Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới— Perƒectly uninpeded inferpenefrafion: 
(A) Tổng quan về “Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới”—An overview oƒ “Perfectly unimpeded 


interpenetration”: “Sự” theo Hoa Nghiêm liên quan đến thuật ngữ “Vatsu” trong Phạn 
ngữ có nghĩa là “sự việc,” “cớ sự xãy ra,” hay “một vật hiện hữu.” Tuy nhiên nghĩa thông 
thường của “sự” là “sự việc.” Người Phật tử chúng ta không tin tưởng vào thực tại của 
những hiện hữu cá nhân vì kinh nghiệm cho biết không có gì tổn tại được dù trong chốc 
lát. Tất cả đều biến đổi, lần hồi, chằm chậm, nên lâu ngày chây tháng ta mời nhận ra. 
Cảm giác của chúng ta thường gắn liền với ý niệm về thời gian và đo bằng không gian, 
cho nên mọi sự việc tiếp nối diễn ra trong thời gian đều chuyển thành một chuỗi thực tại 
cá biệt trong không gian. Giáo lý “sự sự vô ngại pháp giới,” chỉ thấu triệt được khi ý thức 


3295 


của chúng ta hoàn toàn thâm nhập với dòng diễn biến vô tận của muôn sự muôn vật kể 
trên —According to the Avatamsaka terminology, which 1s a SanskriIt term “Vatsu” 
meaning “matter,” or “event,” or “happening,” or “ an Individual thing or substance.” 
However, 1fs general idea 1s “an event.” We, Buddhists, do not believe 1n the reality of an 
individual existence, for there 1s nothing in our world of experience that keeps 1ts Identity 
even for a moment; 1t 1s subjJect to constant change. The changes are, however, 
Imperceptively gradual as far as  our human senses are concerned , and are not noticed 
until they pass through certain stages of modification. Human sensibility 1s bound up with 
the notion of time-divisions; 1t translates time Into space; a succession 0Ÿ evenfs 1s 
converted into a spatial system of Individual realities. The idea of “pefectly unimpeded 
Interpenetration Dharmadhatu” is attained only when our conscIlousness 1s thoroughly 
pervaded with a feeling for a never-ending process of occurrences mentioned above. 


(B) Sự hòa điệu của thế gian— The harmony oƒ the world: Thế giới tương giao hòa điệu giữa 


Œ) 


chính các sự, các hiện thực. Trong thế giới hiện thực, sự pháp giới, chủ nghĩa cá nhân có 
cơ nổi bật; cạnh tranh, xung đột, tranh luận và tranh chấp cũng sẽ làm rối loạn sự hòa 
điệu. Coi xung đột như chuyện đương nhiên, là đường lối của các nên triết học xưa nay. 
Đạo Phật dựng lên một thế giới trong đó đời sống hiện thực đạt tới chỗ hòa điệu lý 
tưởng—The world in which actuality attains harmony ¡n ifself. In the actual world 
1ndividualism 1s apt to predominate, and competition, conflict, dispute and strugsle too 
often will disturb the harmony. To regard conflict as natural is the way of usual 
philosophies. Buddhism sets up a world in which actual life attains an Ideal harmony. 


(C) Lý Sự 
Theories and Pracfices 


Tổng quan về Lý Sự—An overview oƒ Theories and Pracfices: Mục đích của đạo Phật 
nhằm đem lại lợi ích, làm giảm khổ đau phiền não và mang lại an lạc, tỉnh thức và hạnh 
phúc cho con người. Đạo Phật như một phương tiện, qua đó chúng ta có thể mang lại sự 
chuyển hóa của tâm. Đạo Phật không chỉ quan tâm đến những lý tưởng đạo đức và triết 
học thâm sâu. Chánh niệm trong Phật giáo không chỉ để nói, không chỉ thích hợp cho giới 
trí thức hay Tăng đoàn, mà còn cho cả mọi người. Tuy nhiên, nếu chỉ tụng đọc kinh điển 
hay thực hành nghi lễ thôi thì không đủ. Nên nhớ, chân lý triệt tiêu văn tự; chân lý độc 
lập với văn tự, hay nói cách khác, văn tự không diễn tả được chân lý. Người Phật tử chân 
thuần nên kết hợp một cách toàn hảo giữa lý và sự, giữa lý thuyết và thực hành. Muốn 
đạt được sự hòa hợp giữa nội tâm và ngoại cảnh, người Phật tử phải tu tập Bát Thánh 
Đạo, nhất là chánh tư duy, chánh ngữ và chánh nghiệp, cũng như tu tập thiển định. Muốn 
đắc thành đạo quả Bồ Đề, người Phật tử phải tu tập thế nào cho lý sự (nguyên tắc và thực 
hành) tác động lẫn nhau một cách vô ngại —The goal of Buddhism is to benefit the 
emotional and spirtual welfare of all sentient beings, to decrease sufferings and 
afflictions and to bring peace, mindfulness and happiness to all beings. Buddhism serves 
as a means by which we can bring about the transformation of mind. Buddhism 1s not only 
concerned with the ideals of morality and profound philosophy. Mindfulness in Buddhism 


3296 


1s not for empty lecturing. lí is not only appropriate for the Intellectual and the Sangha, 
but also for the general public. However, simply reading and reciting sutras or Jusf 
performing rites 1s not enough. Remember, truth 1s in eliminating words; it 1s independent 
of words; It does not require words to express 1t. Devout Buddhists should perfectly 
combine both principle and practice. In order to achieve Internal and external harmony, 
Buddhist practitioners must put the Noble Eightfold Path Iinto practice, especially the 
mindfulness of thought, action, speech, and meditation. In order to achieve the fruit of 
enlightenment, Buddhist practitioners should try to have unimpeded Interaction of 
noumenon and phenoumenon, principle and practice, etc (no barrier in either of the two). 


(H) Lộ Sự Tương Tức— Noumenon and phenormnenon are mufudlly merged and trunersed ín 
each other: Lý sự tương tức nghĩa là cái này tức là cái kia. Sự nhân lý mà hiển vì sự 
không thể tự tổn tại và sự biến đối không ngừng nghỉ. Lý, trái lại không thể đứng lìa ra, vì 
nếu nó đứng la ra thì nó không còn là lý nữa mà nó hóa thành một sự khác. Lý là đất 
hoạt động của sự, nhờ lý mà sự khai triển trong không gian và thời gian. Lý là điểm tựa 
của sự, là thứ điểm dựa như chúng ta thường quen hình dung trong thế giới sai biệt. Vả lại, 
chữ “đồng nhất” không thể lột hết được tinh thần của “tương tức” nói trên, vì đồng nhất 
còn gợi ý nhị nguyên đối lập, còn “tương tức tương nhập” nhấn mạnh vào trạng thái vốn 
là một, tự nhiên là như vậy đó, thay vì nhắm vào hai vật giống nhau. Trạng thái tự nhiên 
như vậy đó đạo Phật gọi bằng “Như.” Như là viên dung vô ngại, trộn lẫn vào nhau một 
cách tuyệt hảo, không ngăn ngại. Tuy nhiên càng nói càng không diễn tả được trạng thái 
của “Như” hoặc “Viên dung vô ngại.” Nói gì vẫn là khái niệm hóa, và mất hẳn đi chủ 
đích. Cái “Như” vượt ngoài tầm hiểu biết của loài người. Chữ “Như” chỉ có thể thực 
chứng mà thôi, nghĩa là trực ngộ. Thói thường người ta phải có được kiến giải tri thức 
trước rồi sau mới có một lý giải bằng tâm chứng. Nhưng một khi tâm chứng rồi, đột ngột 
sáng ra mới thấy chân lý vượt hẳn ra ngoài tất cả lý luận, nghĩa là ngoài khả năng hiểu 
biết của tri thức—Noumenon and phenomenon are mutually merged and immersed in 
each other means this one 1s also the other one. Phenomenon has 1s existence by virtue of 
noumenon for phenomenon 1s unable to subsist by 1tself and phenomenon 1s subJect to a 
constant change. Noumenon, on the other hand, has no separate existence; 1f 1t has, 1t wIll 
be another phenomenon and no more noumenon. Noumenon supplies to phenomenon a 
field of operation, as it were, whereby the latter may extend in space and function In time. 
Noumenon 1s a kind of supporter for phenomenon, but there 1s no real supporter for 
phenomenon as such on the plane of distinction. “Identity” does not exactly express the 
Idea of “merge and Immerse”, for “ldentity” suggests a dualism, whereas “merge and 
Immerse” 1s the emphasis which 1s placed on the state of self-idenfity as 1t 1s, and not on 
the two objects that are Identical. For this state of “as-It-is-ness” Buddhism has a special 
term “Suchness.” “A perfect mutual unimpeded solution” 1s suchness. However, the more 
we talk, the more we are unable to express the term “Suchness” because “Suchness” 1s 
beyond the human understanding. “Suchness” 1s only to be experienced, I.e., to be 
intuited. Anything that 1s expressible in words 1s already conceptualized, and misses the 
poInt altogether. What 1s regarded as an Intellectual understanding 1s generally made to 
precede the spiritual, but when a man actually has the experience or Intuition, he at once 


3297 


realizes that It 1s ufterly beyond any sort Of ratlocination, that 1s, It altogether supercedes 
Iintellectual understanding. 


(HLLý Sự Viên Dung— Theory and Practice are i1 hqrInIOHy: 

(A) Sự cũng chính là Lý và trong Sự đã có Lý hiện hữu— Practice is theory and ïn practice 
there already exisfs theory: Lý Sự viên dung vì Sự cũng chính là Lý và trong Sự đã có Lý 
hiện hữu rồi. Phật tử thuần thành chúng ta phải tinh chuyên tu hành sao cho Lý Sự Viên 
Dung, chớ không nên chấp Lý bỏ Sự, và cũng không nên chấp Sự bỏ Lý hay không thâm 
nhập và tận hiểu về phần lý thuyết. Sự tức là phần tướng, còn Lý tức là phần Chân Như 
hay Phật Tánh—Theory and Practice are in harmony because practice 1s theory and in 
practice there already exists theory. We, sincere Buddhists, should diligently cultivate so 
that both Theory and Practice are in harmony. Thus, do not get stuck in Theory or 
theoretical teachings and abandon Practice. Similarly, one should not apply only the 
Practice but not penetrate and understand Theory. Practice belongs to form or appearance; 
while Theory belongs to Emptiness or True Nature, or Buddha-Nature. 


(B) Lý Sự Viên Dung— Complete combination oƒ Noumenon and Phenomenon: Lý tính của chư 
pháp vốn đầy đủ hay vạn pháp sự lý đều viên dung không trở ngại, không phải hai, không 
có phân biệt. Dung hòa, dung thông, chu biến khắp cả, hay vạn pháp viên dung không trở 
ngại. Tuyệt đối trong tương đối và ngược lại —The absolute in the relative and vice-versa. 
The idenfity of apparent contraries; perfect harmony among all differences. 

l1) Như sóng với nước: Sóng tức là nước. Sóng nước là một, nước sóng là một—As In waves 
and water. Waves are one with waves, and water is one with water, and water and wave 
ar€ One. 

2) Như phiền não và Bồ Đề: Phiển não tức Bồ Để——As in passion and enlightenment. 

3) Như sinh tử và Niết Bàn: Sinh tử tức Niết Bàn—As in transmigration and nirvana. 

4) Như sống và chết: Chết là khởi đầu cho cuộc sống khác, sống là đang đi dẫn về cái 
chết—As ïn life and death. 

5)_ Bản chất của chư pháp đều giống nhau: All are of the same fundamental nature. 

a) Tất cả là Chân Như: All are bhuftatathata. 

b)_ Chân Như là tất cả: Bhutatathata ¡s all. 


(C) Tam Viên Dung— Three kinds oƒ unity: 

1) Sự lý viên dung: Phenomena with substance (waves and water). 
2) Sự sự viên dung: Phenomena with phenomena (wave with wave). 
3) Lý lý viên dung: Substance with substance (water with water). 


(IV)Lý Sự Vô Ngại: Lý sự (nguyên tắc và thực hành) tác động lẫn nhau một cách vô ngại— 
Unimpeded Interaction of noumenon and phenoumenon, principle and practice, efc (no 
barrier in either of the two)—See Tứ Pháp Giới (3) in Chapter 94 (II) (2). 


(V)Lý Sự Thập Môn —Ten doors 0ƒ connection befween noumena or subsíance and 
phenomena: Mười cửa nối kết giữa thế giới vật chất và hiện tượng. 
1) Lý luôn đi với sự: Substance (Lý) 1s always present with the phenomena (5S). 


3298 


2) Sự luôn đi với lý: The phenomena 1s always present with substance. 

3) Sự tùy thuộc vào lý mà tồn tại: The phenomena depend on the substance for 1ts existence. 
4_ Sự phô bày lý: The phenomena can reveal the substance. 

5) Sự biến mất trong lý: The phenomena (from is unreal) can disappear in the substance. 

6) Sự có thể che dấu lý: The phenomena can conceal the substance. 

7) Chân lý chính là sự: The true substance 1s the phenomena. 

8) Sự chính là lý: The phenomena 1s the substance. 

9) Chân như không phải là sự: True reality ¡s not the phenomena. 

10) Sự không phải là lý: The phenomena ¡s not the whole substance. 


Phật Ngôn: 


Cả trăm năm ở tại rừng sâu thờ lửa, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc chân tu; cúng 
dường bậc chân tu trong giây lát thắng hơn thờ lửa cả trăm năm—Should a man, for a hundred 
years, tend the sacrificial fire in the forest, yet It 1s no better than Just one moment he honours 
the saint who has perfected himself; that honour ¡s indeed better than a century of fire- 
sacrifice or fire-worship (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 107). 


Suốt một năm bố thí cúng dường để cầu phước, công đức chẳng bằng một phần tư sự kính lễ 
bậc chính trực (chánh giác)—Whatever alms or offering a man has done for a year to seek 
mertt, 1s no better than a single quarter of the reverence towards the righteous man (Kinh 
Pháp Cú —The Dammapada Sutta 108). 


Thường hoan hỷ, tôn trọng, kính lễ các bậc trưởng lão thì được tăng trưởng bốn điều: sống lâu, 
đẹp đế, tươi trẻ, khỏe mạnh—For a man who has the habit of constant honour and respect for 
the elder, four blessings wIll increase: longevity, beauty, happiness, and good health (Kinh 
Pháp Cú —The Dammapada Sutta 109). 


Nếu đã làm việc lành hãy nên thường làm mãi, nên vui làm việc lành; hễ chứa lành nhứt định 
thọ lạc —lf a person does a meriforious deed, he should do it habitually, he should find 
pleasures therein, happiness 1s the outcome of merit (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 
118). 


Với bàn tay không thương tích, có thể nắm thuốc độc mà không bị nhiễm độc, với người 
không làm ác thì không bao giờ bị ác——With a hand without wound, one can touch poison; the 
poIson does not afftect one who has no wound; nor 1s there 1ll for him who does no wrong 
(Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 124). 


Khi nghiệp lành chưa thành thục, người lành cho là khổ, đến khi nghiệp lành thành thục, 
người lành mới biết là lành —Even a good person sees evil as long as his good deed has not 
yet ripened; but when his good deed has ripened, then he sees the good results (Kinh Pháp 
Cú —The Dammapada Sutta 120). 


3299 


CHƯƠNG MỘT TRĂM LẼ BỐN 
CHAPTER ONE HUNDRED AND FOUR 


Quán Đảnh 
Abhisekana or Murdhabhisikta (skt) 


(ID Tổng quan về Quán đẳnh—An overview oƒ Abhiseka. 

(Nghĩa của Quán Đảnh— The meanings oƒ Abhisekana. 

(HI)Pháp Quán đảnh— Baptism, Sprinkling, Initiation, or Anointnermt. 
(IV)Quán Đảnh Thọ Pháp Lực— The Initiation oƒ Empowerment 


(V) Những định nghĩa khác liên quan đến Quán Đảnh— Other definitions that are related to 
the Abhisekana. 


(VI)Phân loại Quán Đảnh— Categories 0ƒ Abhisekana: 

1) Tam Chúng Quán Đảnh— Three kinds oƒ baptism. 

2) Ngũ chủng quán đảnh— Five abhisecani baptism oƒ the esoteric school. 

3) Mười Pháp Quán Đảnh Bất Tư Nghì — Ten kinds 0ƒ inconceivable anointment. 


3300 


3301 


(ID Tổng quan về Quán đẳnh— An overview oƒ Abhiseka: 


Ù 


2) 


Lầm phép quán đảnh——To administrate the ceremony of taking refuge ¡in the Triple Jewel: 
Pháp Quán đảnh hay lễ xức dầu nhập môn của phái Kim Cương Thừa; trong đó các môn 
sinh nhận từ thầy mình quyền được hiến mình cho những luyện tập thiển định đặc biệt. 
Theo Kim Cang Thừa, pháp quán đảnh là một nghi thức chính thức mà một vị thầy làm 
phép cho một môn sinh của mình vào mạn đà la của một vị thân hộ mạng của mình. Phật 
giáo chủ trương quán đảnh cho những ai tự nguyện quy y Tam Bảo, nhưng ngoại giáo 
muốn rữa tội cho bất kỳ ai, kể cả những người sắp chết và đã mất đi sự nhận biết— 
Imtiaton of Baptism or anointment, or sprinkling, or Initiation of transmission of pOwWer, 
the process used by Vajrayana (Mật Tông), in which the disciple 1s empowered by the 
masfer to carry out specific medifation practices. According to the VajJrayana, annoinment 
1s an official ceremony In which a student 1s ritually entered Into a mandala of a particular 
tantric detty by his vajra master. Buddhism stresses on those who come to the ceremony 
voluntarily, but externalists want to baptize anyone, including those who are dying and 
have lost their conscIousness. 

Abhiseka, theo cả Nam Phạn lẫn Bắc Phạn có nghĩa là “Lễ Quán Đảnh.” Quán đảnh là 
một nghi lễ đánh dấu sự gia nhập của một người vào một nhóm Phật tử. Trong Mật tông 
Phật giáo, lễ quán đảnh thường được coi như thiết yếu cho bất cứ ai muốn tham dự vào 
nghi lễ hay thiển tập. Trong tu tập Mật giáo, quán đảnh thường tạo ra sự nối kết về 
nghiệp lực một cách tiêu biểu giữa hành giả và vị thần tiêu điểm (thường hành giả nào 
trong Mật tông cũng đều có một vị thần tiêu điểm). Đây cũng là lễ xức dầu nhập môn của 
phái Kim Cương Thừa; trong đó các môn sinh nhận từ thầy mình quyển được hiến mình 
cho những luyện tập thiển định đặc biệt: Abhiseka means “Initiation.” A ceremony that 
marks a person”s entry Into a Buddhist group. In esoteric Buddhism, 1nitiation 1s generally 
considered to be essential for anyone wishing to engage In ritual or meditation practice. In 
tantric practice, Initiation often symbolically creates a direct karmic link between the 
practitioner and the focal deity (vị thần tiêu điểm). This is the process used by Vajrayana, 
in which the disciple 1s empowered by the master to carry out specifc meditation 
practices. 


(INghĩa của Quán Đảnh— The meanings oƒ Abhisekana: 


Ũ 


a) 


Điểm đạo: Abhisekana or Murdhabhisikta (skt)——Baptism——Initiatlon—Head—— 
SuperintendentEmpowermer. 

Quán đẳnh đệ tử bằng cách đặt tay hay rưới nước lên đầu đệ tử. Chư Phật quán đảnh đệ 
tử bằng cách đặt tay lên đỉnh đầu của đệ tử. Tục lệ Ấn Độ nây thường thấy trong lễ phong 
vương, bằng cách rưới lên đầu tân vương nước từ bốn bể, và nước từ những con sông trong 
lãnh địa của ông ta. Bên Trung Quốc, người ta thường dùng nghi thức Phật Giáo cho các 
vị đại quan, cũng như lễ thọ cụ túc giới cho chư Tăng Ni. Các thầy Mật Giáo dùng nghi 
thức quán đảnh để điểm đạo cho đệ tử của mình, cho các cấp lãnh đạo, cũng như trong 
các buổi đàn tràng siêu độ (cầu nguyện sau khi xãy ra tai ương hay chuẩn bị cho sự tái 
sanh)——Inauguration or consecration by placing the hand on or sprinkling or pourIing water 
on the head. Every Buddha baptizes a disciple by laying a hand on his head. An Indian 
custom on the Investiture of a king, whose head was baptized with water from the four 


b) 


3302 


seas and from the rivers In his domain. In China, 1t 1s administered as a Buddhist rite 
chiefly to hipgh personages and for ordination purpose. Among the €sof€rICS If 1S a rIt© 
especially administered to their disciples; and they have several categorles of baptism, 
e.g. that of ordinary disciples, of teacher or preacher, of leader, of office-bearer; also for 
special causes such as relief from calamity, preparation for the next life, etc. 

Quán Đảnh Chân Ngôn—The ritual of anointment of the Shingon School: Theo Giáo Sư 
Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo —According to Prof. Junjiro 
Takakusu in The Essentials of Buddhist Philosophy: 

Chân Ngôn tông có nghi quỹ quán đảnh (Abhiseka) cũng như nghỉ quỹ đàn tràng. Nơi sửa 
soạn lễ quán đẳnh phải được trang hoàng bằng mạn đà la của cả hai giới; và tất cả những 
nhu cầu lễ tiết phải được thực hiện đây đủ. Đôi khi các mạn đà la được nới rộng ra để 
thành lập môi trường hành lễ. Do đó mà nơi đây được gọi là mạn đà la. Chỉ khi nào nghi 
thức được triệt để tuân hành mới có thể đạt được linh nghiệm từ năng lực gia trì của Phật. 
Theo truyền thuyết, Thiện Vô Úy và đổ đệ là Nhất Hành, truyền thừa Thai Tạng giới, 
trong lúc Kim Cương Trí và đệ tử là Bất Không giảng thuyết về Kim Cang giới. Thế nên 
ta phải nhận định rằng có đến hai dòng truyền thừa, mà mỗi dòng chỉ là một phần hay 
phiến diện: The Shingon School has the ritual of anointment (Abhikesa) as well as the 
ordination ceremony. The area of anointment must be decided with the Circles of the two 
realms; all ritual requirements must be fulfilled. Sometimes the Circles are spread out and 
thereby the ritual area 1s formed. So the area 1s called “Circle.” Only the adequate 
performance of the ritual can make the evoking of any enfolding power of Buddha 
effective. According to tradition, Subhakarasimha and his pupIl, I-Hsing, transmitted the 
Matrix doctrine, while Vajrabodhi and his pupil, Amoghavajra, taught the Diamond 
doctrine. Thus we must presume that there were two traditions of transmission, both being 
only partial or one-sided. 

Tuy nhiên, sự khám phá mới đây của giáo sư Tucci về Tattvasamgraha ở Tây Tạng, và 
của giáo sư Ono về cuốn Vajra-Sekhara ở Nhật đã khiến cho những truyền thuyết cũ 
không còn đứng vững nữa, bởi vì quyển Vajra-sekhara trình bày trong Ngũ Bộ Tâm Quán 
được giữ bí mật tại tự viện Mii ở Ômi và Shorenin, Kyoto. Ngũ Bộ là Phật, Liên Hoa, Đa 
Bảo, Kim Cương, và Kiết Ma. Đây nguyên là các bộ phận của Kim Cang giới; rõ ràng là 
ngay từ đầu chúng ta đã có bản kinh về Kim Cương giáo thuyết do Thiện Vô Úy mang 
đến. Thực sự chúng là dòng truyền thừa của Thiện Vô Úy. Từ đó, chúng ta nhận thấy 
rằng vào thời của Thiện Vô Úy, cả hai giáo thuyết về Kim Cương và Thai Tạng đã có 
mặt ở Trung Quốc. Bản của Tucci bằng Phạn ngữ và của Ono là bản giải thích bằng tranh 
ảnh, nếu không có nó thì khó mà theo dõi nguyên bản Sanskrit. Những người nghiên cứu 
Mật giáo có thể hy vọng được hỗ trợ thực tế nhờ khảo cứu các bản văn nầy: However, the 
recent discovery of the Tattva-sangraha In Tibet by Professor Tucci and the VaJjra-sekhara 
in Japan by Professor Ono make the old traditions entirely untenable, because the Vajra- 
sekhara represented In the Five Assemblies was kept In secret In the Mi Monastery In 
Ômi and Shorenin in Kyoto. The Five Assemblies are Buddha, Padma, Ratna, VaJra and 
Karma. These being originally the divisions of the Diamond Realm, It is clear that we had 
from the beginning the text of the “Diamond" doctrine brought by Subhakarasimha. They 
were actually the transmission by Subhakarasimha. From this 1t wIll be seen that at the 
time of Subhakarasimha both the “Diamond` and “Matrix'` doctrines were existing In 


2) 


3303 


China. Tucci”s text 1s Sanskrit and Ôno's 1s pictorial explanation without which a perusal 
of Sanskrit original often becomes Impossible. Studenfs of mysticism may expect a real 
contribution from the study of these texts. 

Quán Đảnh Bồ Tát: Một nghi thức rưới nước lên đầu một vị Bồ Tát, khi vị ấy sắp bước 
vào giai đoạn cuối cùng đến Phật quả—Ceremonial sprinkling of water on a bodhisattva”s 
head, ¡1s said to be done when a bodhisattva 1s about to enter the ultimate state and become 
Buddha. 


(HI)Pháp Quán đẳnh— Baptism, Sprinkling, Initiation, or Anointmermt: 


Ù 


LỄ xức dầu nhập môn của phái Kim Cương Thừa; trong đó các môn sinh nhận từ thầy 
mình quyển được hiến mình cho những luyện tập thiển định đặc biệt: Baptism or 
anointment—Consecration or Initiatlon—The process used by Vajrayana (Mật Tông), In 
which the disciple 1s empowered by the master to carry out specIfic meditation practIlces—— 
Initiation of transmission Of poWer. 

LỄ nầy gồm có bốn giai đoạn nhập môn kế tiếp nhau—There are four different sucessive 
Sfages Of Initiation: 

Nhập môn bình cúng: Vase Initiation. 

Nhập môn bí mật: Secret Initiation. 

Nhập môn trí năng: Wisdom Initiation. 

Nhập môn thứ tư: Fourth Initiation. 

Khi một vị Bồ Tát đạt đến địa cuối cùng hay Pháp Vân Địa (Dharmamegha) của sự tu tập, 
ngài được chư Phật quán đảnh bằng những bàn tay của các Ngài, và vị Bồ Tát ấy được 
chính thức khai nhận như là một vị trong chư Phật: When a Bodhisattva reaches his last 
stage of self-discipline, he 1s anointed by the Buddhas with their own hands and formally 
Inaugurated as one of them. 


(IV)Quán Đảnh Thọ Pháp Lực— The Initiation oƒ Empowermenf: Pháp quán đảnh theo Mật 


tông phải do một vị đạo sư tâm linh có đủ phẩm cách tiến hành. Trong một số hệ phái 
Mật tông tại Tây Tạng, đây là nghi lễ quán đảnh đặc biệt do vị đạo sư Mật tông chỉ dạy 
cách thức thiển định và người đệ tử thực hành ngay lúc ấy để nhập thiền và tiếp nhận 
pháp lực. Nếu chỉ có mặt trong buổi lễ và uống nước thiêng không thôi thì không được 
xem là đã thọ pháp quán đảnh thọ pháp lực. Điều quan trọng của lễ quán đảnh thọ pháp 
lực là người đệ tử phải tiếp nhận lời dạy trực tiếp của bậc đạo sư và phải thiển định ngay 
trước mặt vị ấy. Có nơi lễ quán đảnh thọ pháp lực chỉ bao gồm việc truyền thọ Bồ Tát 
giới, trong khi nhiều nơi khác lễ thọ pháp lực lại đòi hỏi luôn cả việc thọ lãnh những giới 
điều Mật tông. Một số Phật tử xem việc quán đảnh truyền pháp lực như việc ban phát ân 
điển hay phước lành. Họ nghĩ rằng việc truyền pháp lực là một phương pháp để trao 
truyền huyền thuật, đồng thời họ cũng rất muốn được uống nước thiêng hay được vị đạo 
sư dùng pháp khí vỗ lên đầu. Thật ra có một số trường hợp, vị đạo sư cử hành lễ quán 
đảnh truyền pháp lực với hình thức ban phước lành với ý muốn nhờ đó mà người ta có thể 
kết duyên với Kim Cang Thừa, vì mục đích của lễ quán đảnh truyền pháp lực là gieo 
trồng những hạt giống giác ngộ cho tương lai và giới thiệu cho người ấy pháp môn thiền 
định quán chiếu về những linh tướng đặc biệt của Đức Phật. Trong buổi lễ, vị đạo sư tâm 
linh sẽ giảng giải ý nghĩa thâm yếu của Kim Cang Thừa và phương pháp để tu tập về hình 


3304 


ảnh của Đức Phật hay một vị Bồ Tát thiêng liêng nào đó. Nhờ vào việc tu tập theo lời dạy 
nầy mà hành giả có được những lợi lạc thù thắng —The Initiation of Empowermert is 
conferred by a qualified spiritual master. In some Vajrayana sects in Tibet, this 1s a 
specific ceremony, the teacher describes how to meditate and the disciple meditates at 
that time to receive the empowerment. Merely being present In the room or drinking 
consecrated water Is not considered an Initiation of empowerment. One most Important 
thing In the 1nitiation of empowerment 1s that one must follow the direct Instructions of the 
master and meditate right in front of that master. Some empowerments Iinvolve taking only 
the Bodhisattva vows, while others require the tantric vows as well. Some Buddhists 
believe that the ceremony of Initiation of empowermehnis 1s given as blessing. They think 
that the ceremony 1s some sort of magical blessing and at the same time they really wish 
to drink the consecrated water or to be tapped on the head by sacred obJects. This 1s not 
the correct understanding to the Iinitiation of the empowerment in Vajrayana. Às a matfer 
of fact, sometimes, some masters ø1ve the Iniflation of the empowermernt In the form of a 
blessing so that people can form a karmic connection with the Vajrayana, for the purpose 
Of the Initiation of the empowerment Is to plant the seeds for future enlightenment and to 
Iintroduce one to the meditation practice of a specIfic manifestation of the Buddha. In the 
ceremony, the spiritual master will explain the philosophy of the Vajrayana and how to do 
the meditation of that Buddha or Bodhisattva figure or detty. By practicing according fo 
the masfer”s Instrucftions one receives unsurpassed benefits. 


(V) Những định nghĩa khác liên quan đến Quán Đảnh— Other definitions that are related to 


1. 


the Abhisekana: 

Đại Quán Đảnh: Great baptism—Theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, lễ quán đảnh 
được dùng để rữa sạch tội chướng và ác nghiệp để đi vào công đức —In Tibetan 
Buddhism, the great baptism, used on special ocassions for washing away sin and evil and 
eníering Into virtue. 

Quán Đảnh Tam Muội: Tam muội đạt được trong thiển quán —The samadhi of the 
summit of contemplation (the peak whence all the samadhis may be surveyed). 

Quán Đảnh Trụ: Thập trụ của một vị Bồ Tát khi vị nầy đã được Phật thọ ký (xức dầu 
quán đảnh) thành Phật. Nghi biểu đã thành người. Ví dụ như việc quốc vương trao việc 
nước cho thái tử. Thái tử đã trưởng thành, làm lễ quán đẳnh. Đây gọi là quán đỉnh trụ— 
The tenth stage of a Bodhisattva when he 1s anointed by the Buddha as a Buddha. Baptism 
as the summit of attainment of the conception of Buddhahood or dwelling anointing the 
crown of the head. Reaching the fullness of adulthood, they are like the chosen prince to 
whom the great king of a country turns over the affairs of state. When this Kshatriya 
Kingˆs eldest 1s ceremoniously anointed on the crown of the head, he has reached what Is 
called the dwelling of anointing the crown of the head. 


(VI)Phân loại Quán Đảnh— Categories 0ƒ Abhisekana: 
1) Tam Chúng Quán Đảnh— Three kimds oƒ baptism: Ba loại quán đảẳnh—Every Buddha 


baptizes a disciple by either one of the below three kinds: 


a)_ Theo truyền thống Đại Thừa—Mahayana Tradition: 


) 


ii) 


b) 


¡) 


ii) 


2) 


1) 


ñ) 


ii) 


1V) 


v) 


3) 


lì 
) 


3305 


Ma đảnh quán đảnh: Quán đẳảnh bằng cách để tay lên đầu đệ tử—Every Buddha baptizes 
a disciple by laying a hand on his head. 

Thọ ký quán đảnh: Buddhas baptizes a diseiple by predicting Buddhahood to him. 

Phóng quang quán đảnh: Buddhas baptizes a disciple by revealing his glory to him to his 
profït. 

Theo truyền thống Mật Giáo—Tantric Tradition: 

Sái Thủy Quán Đảnh: To sprinkle the head with water. 

Thọ ký quán đảnh: Quán đảnh bằng cách tiên đoán Phật quả của đệ tử—Buddhas 
baptizes a disciple by predicting Buddhahood to him. 

Phóng quang quán đảnh: Quán đảnh bằng cách phóng ánh hào quang đến đệ tử để làm lợi 
lạc cho đệ tử ấy —Buddhas baptizes a disciple by revealing his glory to him to his profit. 
Baptize a disciple by revealing a glory to him to his proflt. 


Ngũ chủng quán đảnh— Five abhisecani baptism oƒ the esoferic school: Năm loại quán 
đảnh. 

Quán đảnh dành cho A Xà Lê (Giáo thọ sư): Abhisecani baptism for ordaining acaryas, 
teachers or preachers of the Law. 

Quán đảnh dành cho thu nhận đệ tử: Abhisecani baptism for admitting disciples. 

Quán đảnh dành cho chấm dứt tai ương, khổ đau và tội lỗi: Abhisecani baptism for putting 
an end to calamities or suffering for sIns. 

Quán đảnh dành cho sự tiến bộ và thành công: Abhisecani baptism for advancement or 
SUCC€SS. 

Quán đẳnh dành cho việc kiểm soát những thói hư tật xấu: Loại quán đảnh nầy chỉ giúp 
cho Phật tử kiểm soát thói hư tật xấu chứ không rửa hết những thứ ấy, trong khi ngoại đạo 
lại cho rằng dù họ có làm gì đi nữa, tội lỗi của họ sẽ được hoàn toàn rữa sạch bởi cái gọi 
là rữa tội —Abhisecani baptism for controlling evil spirits or getting rid of difficulties. 
However, the abhisecani baptism does not wash away all evil spirits or getting rid of 
difficulties. Externalists believe that no matter what they do, their sins wIll be completely 
washed by a so-called Baptism (LỄ Rửa Tội). 


Mười Pháp Quán Đảnh Bất Tư Nghì —Ten kinds oƒ inconceivable anoinimenf: Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27—Thập Định, có mười pháp quán đẳnh bất tư nghì mà chư Bồ 
Tát nhận được từ nơi Đức Như Lai. Một khi chư Đại Bồ Tát vào được tam muội Quá Khứ 
Thanh Tịnh Tạng, thời nhận được mười pháp quán đảnh bất tư nghì của Đức Như Lai, 
cũng được, cũng thanh tịnh, thành tựu, nhập, chứng, viên mãn, trì giữ, và bình đẳng biết rõ 
tam giới thanh tịnh—According to the Flower Sutra, Chapter 27, there are ten kinds of 
inconceivable anointment which Enlightening Beings received from the Enlightened. 
Once Enlightening Beings enter the concentration called the pure treasury of the past, 
they receive ten kinds of inconceivable anointment from the Enlightened; they also attain, 
purIfy, consummate, enter, realize, fulfil and hold them, comprehend them equally, the 
three spheres pure. 

Biện thuyết chẳng trái nghĩa: Explanation without violating meaning. 

Thuyết pháp vô tận: Inexhaustibility of teaching. 


1i) Huấn từ không lỗi: Impeccable expression. 


3306 


iv) Nhạo thuyết chẳng dứt: Endless eloquence. 

v)_ Tâm không khủng bố: Freedom from hesitation. 

vi) Lời nói thành thực: Truthfulness of speech. 

vii) Chúng sanh y tựa: The trust of the communIty. 

viii)Cứu thoát ba cõi: Liberating those in the triple world. 

ix) Thiện căn tối thắng: Supreme excellence of roots of goodness. 
x)_ Điều ngự Diệu Pháp: Command of the Wondrous Teaching. 


Phật Ngôn— The Buddha's Words: 


Hão huyền mà tưởng là chơn thật, chơn thật lại thấy là phi chơn, cứ tư duy một cách tà vạy, 
người như thế không thể nào đạt đến chơn thật ——In the untruth the foolish see the truth, while 
the truth 1s seen as the untruth. Those who harbor such wrong thoughts never realize the truth 
(Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 11). 


Chơn thật nghĩ là chơn thật, phi chơn biết là phi chơn, cứ tư duy một cách đúng đắn, người như 
thế mới thật chứng được chơn thật —What ¡s truth regarded as truth, what is untruth regarded 
as untruth. Those who harbor such right thoughts realize the truth (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 12). 


Nhà lợp không kín ắt bị mưa đột thế nào, kẻ tâm không tu tất bị tham dục lọt vào cũng thế— 
As rain penetrates and leaks Into an 1ll-thatched hut, so does passion enter an untrained mind 
(uncultivated mind) (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 13). 


Một số sinh ra từ bào thai, kể ác thì đọa vào địa ngục, người chính trực thì sinh lên chư thiên, 
nhưng cõi Niết bàn chỉ dành riêng cho những ai đã diệt sạch nghiệp sanh tử—Some are born 
in a womb; evil-doers are reborn in hells; the righteous people go to blissful states; the 
undefiled ones pass away Into Nirvana (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 126). 


Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang sâu 
núi thẳm, dù tìm khắp thế gian nầy, chẳng có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây——Neither in 
the sky, nor in mid-ocean, nor 1n mounfain cave, nowhere on earth where one can escape from 
the consequences of his evil deeds (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 127). 


Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang sâu 
núi thẳm, dù tìm khắp thế gian nây, chẳng rõ nơi nào trốn khỏi tử thần—Not in the sky, nor in 
mid-ocean, nor in a mounfain cave, nowhere on earth where one can escape from death (Kinh 
Pháp Cú —The Dammapada Sutta 128). 


Tu Du-già thì trí phát, bổ Du-già thì tuệ tiêu. Biết rõ hay lẽ này thế nào là đắc thất, rồi nỗ lực 
thực hành, sẽ tăng trưởng thêm trí tuệ—From meditation arises wisdom. Lack of meditation 
wisdom 1s gone. One who knows this twofold road of gain and loss, will conduct himself to 
Increase his wIsdom (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 282). 


3307 


CHƯƠNG MỘT TRĂM LẼ NĂM 
CHAPTER ONE HUNDRED AND FIVE 


Chúng và Thánh Chúng 
Assemblies and Holy Assemblies 


(A) Chúng— Assemblies 

(A-1) Tổng quan về “Chúng ”— An overview 0ƒ “Assemblies ” 

(A-2) Phân Loại “Chúng ”— Categories 0ƒ “Assemblies ” 

(1) Tứ Chúng: Varga (skt)— Fourƒold disciples. 

(H) Thất Chúng: Bảy chúng đệ tử— Seven classes oƒ disciples: 

(A) Chúng xuất gia— Those who have left home: 

l) Tỳ kheo: Bhiksu (skt)—A monk. 

2) Tỳ kheo nỉ: Bhiksuni—A ƒemale observer 0ƒ all the commandmen1s. 

3) Thúc xoa ma na: Siksamana (sk1—A novice nHun—A novice or öobserver 0ƒ the six 
COtmandnenfs. 

4) Sa đi: Sramanera (skt)—A male observer 0ƒ the mìinor commandnen1s. 

5) Sa đi nỉ: Sramanerika (skf)—A ƒemale observer oƒ the minor comnandInenfs. 

(B) Chúng tại gia— Those who still remain at home: 

1) Uu bà tắc: Upasaka (skt & p)—Nam cư sĩ— Lay man. 

2) Ưu bà di: Upasika—Nữ cư sĩ— Lay woman. 

(H1) Bát Chúng— Eight Assemblies 

1) Chúng Sát Đế Lợi— The assembly of Khattiyas. 

2) Chúng Bà La Môn— The assembly oƒ Brahmains. 

3) Chúng Gia Chủú— The assembly oƒ Householders. 

4) Chúng Sa Môn— The assembly oƒ ascefics. 

5) Chúng Tứ Đại Thiên Vương— The assembly oƒ devas oƒthe Realm oƒ the Four Great Kings. 

6) Chúng Tam Thập Tam Thiên— The assembly oƒthe Thirty-Three Œods. 

7) Chúng Thiên Ma— The assembly oƒ maras. 

) Chúng Phạm Thiên— The assembly oƒ Brahmas. 

(IV)Cửu Chúng— Nine classes oƒ disciples. 

(A-3) Những Định Nghĩa khác Liền quan tới “Chúng ”—(Other Defimiions related to 
*“Assermblies ” 


(B) Thánh Chúng— The Holy Assemblies 

(B-1) Thánh — Saint: See Chapter 76 (A) 

(B-2) Nghĩa của Thánh Chúng— The meanings oƒ “Holy Assembly ” 

(B-3) Những định nghĩa khác liên quan đến Thánh Chúng—Other defimiions that are 
related to the holy mulfifude 

(B-4) Phân Loại Thánh Chúng— Categories 0ƒ Holy Assemblies 

(l) Tứ Thánh Chúng— Four Holy Assemblies. 

(H) Thánh Tăng— The holy monk. 


3308 


3309 


(A) Chúng 
Assemblies 


(A-1) Tổng quan về “Chúng ” 
An oyerview 0ƒ “Assemblies ” 


Trong Phật giáo, khi nói đến “Chúng”, chúng ta nên dùng từ “Sangha”. Đây là từ Bắc 
Phạn dùng để chỉ cho “Cộng đồng Phật tử.” Theo nghĩa hẹp, từ này có thể được dùng cho 
chư Tăng Ni; tuy nhiên, theo nghĩa rộng, theo nghĩa rộng, Sangha ám chỉ cả tứ chúng 
(Tăng, Ni, Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di). Phật tử tại gia gồm những Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di, 
những người đã thọ ngũ giới. Tất cả tứ chúng này đều đòi hỏi phải chính thức thọ giới 
luật; giới luật tự viện giới hạn giữa 250 và 348 giới; tuy nhiên, con số giới luật thay đổi 
giữa luật lệ khác nhau của các truyền thống. Một điều bắt buộc tiên khởi cho cả tứ chúng 
là lễ quán đảnh hay quy-y Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng—lIn Buddhism, when we speak 
about “Assemblies” we should use the term “Sangha”. This is a sanskrit term for 
“communrity.” The community of Buddhists. In a narrow sense, the term can be used Just 
to refer to monks (Bhiksu) and nuns (Bhiksunm); however, in a wider sense, Sangha means 
four classes of disciples (monks, nuns, upasaka and upasika). Lay men (Upasaka) and lay 
women (Upasika) who have taken the five vows of the Panca-sila (fivefold ethics). All 
four øroups are required formally to adopt a set of rules and regulations. Monastics are 
bound to two hundred-fifty and three hundred forty-eight vows, however, the actual 
number varles between different Vinaya traditions. An important prerequisite for entry 
Into any of the four catergories 1s an initial commitment to practice of the Dharma, which 
1s generally expressed by “taking refuge” In the “three Jjewels”: Buddha, Dharma, 
Sampha. 


(A-2) Phân Loại “Chúng ” 
Categories 0ƒ “Assemblies ” 


(D Tứ Chúng: Varga (skt)—Fourfold disciples (assemblies——groups—orders)—The assembly 


of monks, nuns, laymen and laywomen: 


(A) Tứ Chúng Tăng Già—The fourfold Assembly In the order: 


l) 
2) 
3) 


mi 


Tỳ Kheo: Bhiksu (skÐ—Monk—See Tỳ Kheo in Chapter 105 (ID) (A) (1). 

Tỳ Kheo Ni: Bhiksumi (sk—Nuns—See Tỳ Kheo Ni in Chapter 105 (TD) (A) (2). 

Ưu Bà Tắc: Upasaka—Laymen—Male devotees—See Ưu Bà Tắc in Chapter 105 (II) (B) 
Œ). 

Ưu Bà Di: Upasika—Lay women—Female devotees—See Ưu Bà Di in Chapter 105 (H) 
(B)(1). 


(B) Tứ Chúng theo tông Thiên Thai—The fourfold assembly, according to the T”1en-T”aI sect: 


D 


2) 


3) 


ni) 


3310 


Phát Khởi Chúng: Chúng hội mà Ngài Xá Lợi Phật đã ba lần cung thỉnh khiến cho Đức 
Thế Tôn khởi thuyết Kinh Pháp Hoa—The assembly which, Sariputra stirred the Buddha 
to begin his Lotus Sutra sermons. 

Đương Cơ Chúng: Chúng hội nghe hiểu Pháp Hoa, tự mình thọ nhận và hành trì những gì 
Phật dạy trong đó—The pivotal assembly, those who were responsive to hìm. Those 
hearers of the Lotus who were adaptable to 1fs teaching, and received 1t. 

Ảnh Hưởng Chúng: The reflection assembly, those like Manjusri, who reflected on or 
drew out the Buddhaˆs teaching. 

Kết Duyên Chúng: Những chúng sanh kết duyên được thấy và nghe Phật thuyết pháp, 
nên nhân duyên chứng ngộ của họ sẽ được về đời sau nầy—Those who only profited in 
having seen and heard a Buddha, and therefore whose enliphtenment 1s delayed to a 
future life. 


(C) Tứ Chúng Xuất Gia—The fourfold assembly of a monastery: 


D 
2) 
3) 
4) 


Tỳ Kheo: Bhiksu (skÐ—Monk—See Tỳ Kheo in Chapter 105 (II) (A) (1). 

Tỳ Kheo Ni: Bhiksumi (skt—Nun—See Tỳ Kheo Ni in Chapter 105 () (A) (2). 

Sa DI: Sramanera (skt—A novice monk—See Sa Di in Chapter 105 (I) (A) (4). 

Sa DI NI: Sramanerika (skt}—A novice nun—See Sa Di Ni in Chapter 105 (ID (A) (9). 


(H) Thất Chúng: Bảy chúng đệ tử—Seven classes of disciples: 
(B) Chúng xuất gia— Those who have leƒft home: 


2) 


A. 


Ũ 


2) 


3) 
4) 


5) 


Tỳ kheo: Bhiksu (skt)—A monk. 

Nghĩa của Tỳ Kheo—The meanings of Bhiksu: 

Tỳ có nghĩa là phá, kheo nghĩa là phiền não. Tỳ kheo ám chỉ người đã phá trừ dục vọng 
phiền não—“Tỳ” (Bhi) means destroy and “Kheo” (ksu) means passions and delusions. 
Bhiksu means one who destroys the passions and delusions. 

Người thoát ly gia đình, từ bỏ của cải và sống tu theo Phật. Người đã được thọ giới đàn và 
trì giữ 250 giới cụ túc—Bhiksu——Mendicant—Buddhist monk——A religious mendicant who 
has left home and renounced—Bhikkhu who left home and renounced all possessions 1n 
order to follow the way of Buddha and who has become a fully ordained monk. À male 
member of the Buddhist Sangha who has entered homeless and received full ordination. A 
Bhiksu”s life 1s governed by 250 precepts under the most monastic code——Bhiksu 1s one 
who destroys the passions and delusions. 

Tất cả chư Tỳ Kheo đều phải tùy thuộc vào của đàn na tín thí để sống tu, không có ngoại 
lệ—AII Bhiksus must depend on alms for living and cultivation, without any exception. 
Tất cả chư Tỳ Kheo đều thuộc chủng tử Thích Ca, dòng họ của Phật —AlI Bhiksus are 
Sakya-seeds, offspring of Buddha. 

Tỳ kheo còn có nghĩa là người đã xuất gia, đã được giữ cụ túc giới. Tỳ Kheo có ba 
nghĩa—Bhiksu still has three meanings: 

Khất sĩ: Beggar for food or mendicant—Người chỉ giữ một bình bát để khất thực nuôi 
thân, không chất chứa tiền của thế gian—Someone who has just a single bowl to his 
name, accumulates nothing (no worldly money and properties), and relies exclusively on 
asking for alms to supply the necessities of life. 

Khất Sĩ lại chia làm hai loại—Two kinds of mendicant: 


l) 


2) 


3) 


4) 


2) 


a) 


3311 


Nội Khất: Người có khả năng tự kểm chế nội tâm——Those who are able to self-control his 
or her internal mental or spiritual methods. 

Ngoại Khất: Người có khả năng tự kểêm chế những hình thức bên ngoài —Those who are 
able to self-control his or her externals such as strict diet. 

Bố ma: Frightener of Mara (delusion)—Bố Ma là người đã phát tâm thọ giới, phép yết ma 
đã thành tựu, loài yêu ma phiền não phải sợ hãi —S§omeone who has accepted the full set 
of 250 disciplinary precepts. His karma has reached the level of development that he 
1mmediately fears delusion. 

Phá ác: Destroyer of Evil—Người dùng trí huệ chân chính để quán sát và phá trừ mọi tật 
ác phiển não; người chẳng còn sa đọa vào vòng ái kiến nữa—Someone who has broken 
through evil, someone who observes everything with correct wisdom, someone who has 
smashed the evil of sensory afflictions, and does not fall into perceptions molded by 
desires. 


. Những lời dạy của Đức Phật về Tỳ Kheo trong Kinh Pháp Cú—The Buddha's teachings on 


Bhiksu In the Dharmapada Sutra: 

Trong hết thảẩy nhơ cấu đó, vô minh cấu là hơn cả. Các ngươi có trừ hết vô minh mới trở 
thành hàng Tỳ Kheo thanh tịnh —The worst taint is ignorance, the greatest taint. Oh! 
Bhikshu! Cast aside this taint and become taintless (Dharmapada 243). 

Người nào nghiêm giữ thân tâm, chế ngự khắc phục ráo riết, thường tu phạm hạnh, không 
dùng đao gậy gia hại sanh linh, thì chính người ấy là một Thánh Bà la môn, là Sa môn, là 
T khưu vậy —He who strictly adorned, lived in peace, subdued all passions, controlled all 
Senses, ceased to Injure other beinøss, 1s indeed a holy Brahmin, an ascetic, a bhikshu 
(Dharmapada 142). 

Chỉ mang bình khất thực, đâu phải là Tỳ kheo! Chỉ làm nghi thức tôn giáo, cũng chẳng Tỳ 
Kheo vậy! —A man who only asks others for alms 1s not a mendicant! Not even 1f he has 
professed the whole Law (Dharmapada 266). 

Bỏ thiện và bỏ ác, chuyên tu hạnh thanh tịnh, lấy “biết” mà ở đời, mới thật là Tỳ Kheo—— 
A man who has transcended both good and evil; who follows the whole code of morality; 
who lives with understanding In this world, 1s inndeed called a bhikshu (Dharmapada 267). 
Tỳ kheo nỉ: Bhiksun—A ƒemale observer 0gƒ all the conmunandimenfs: Nữ tu Phật giáo, 
người đã gia nhập giáo đoàn và nguyện trì giữ 348 hoặc 364 giới Tỳ kheo Ni. Ngoài ra, 
Tỳ Kheo Ni phải luôn vâng giữ Bát Kính Giáo—Bhiksuni—Nun—A female observer of 
all the commandments—A female mendicant who has entered Into the order of the 
Buddha and observes the 348 or 364 precepts for nuns. In addition, a bhiksuni must 
always observe the eight commanding respect for the monks (Bát Kính Giáo). 

Tỳ Kheo Ni Đầu Tiên: Ngài A Nan đã khẩn khoản xin Phật cho mẹ là bà Ma Ha Ba Xà 
Ba Để, cũng là dì và nhũ mẫu của Đức Phật, được xuất gia làm Tỳ Kheo Ni đầu tiên. 
Mười bốn năm sau ngày Đức Phật thành đạo, Ngài đã nhận dì của Ngài và các phụ nữ 
vào giáo đoàn đầu tiên, nhưng Ngài nói rằng việc nhận người nữ vào giáo đoàn sẽ làm 
cho Phật giáo giảm mất đi 500 năm——Ananda insisted the Buddha to accept his mother, 
Mahaprajapati, she was also the Buddha”s aunt and step-mother, to be the first nun to be 
ordained. In the fourteenth years after his enlightenment, the Buddha yielded to 
persuation and admitted his aunt and women to his order of religIous mendicants, but said 
that the admission of women would shorten the period of Buddhism by 500 years. 


b) 


3) 


3312 


Tỳ Kheo Ni Bát Kính Giáo: Tám điều mà Tỳ Kheo Ni phải luôn kính trọng một vị Tỳ 
Kheo——Bhiksunis" eight commanding respects for monks—See Bát Kính Giáo. 

Thức xoa ma na: Siksamana (skU—A novice nun—A novice or 0bserver 0ƒ the six 
commandmenfs: Người nữ tu tập sự bằng cách thực tập sáu giới—Một trong năm chúng 
xuất gia, tuổi từ 18 đến 20, học riêng lục pháp để chuẩn bị thọ cụ túc giới—A novice, 
observer of the six commandments—-One of the five classess of ascetics, a female 
neophyte who 1s from 18 to 20 years of age, studying six rules (aldutery, stealing, killing, 
lying, alcoholic liquor, eating at unregulated hours) to prepare to receive a full 
ordainafion. 


4) Sa di: Sramanera (sk)—A male observer ogƒ the minor conunandimenfs: Thất La Ma Na 


A. 
Ù 


2) 


3) 
a) 
b) 
B. 
1) 
1) 
11) 
1V) 
v) 


VI) 


Lạc Ca—Thất Ma Na Y Lạc Ca——Thất La Ma Ni La. 

Nghĩa của Sa Di—The meanings of Sramanera: 

Người nam mới tu, còn đang tập giữ những giới khinh và mười giới sa D—A male 
observer of the minor commandments (các giới khinh)—Sramanera 1s the lowest rank of a 
person cultivating the way. He must keep properly ten precepts. 

Cần Sách Nam: Người nam cần cù chăm gắng tuân theo lời chỉ dạy của các bậc đại 
Tăng—A Zealoues Man who zealously listen to the instructions of great monks. 

Thất La Ma Ni La: 

Người tu hành cầu tịch tịnh viên mãn—One who seek rest. 

Cầu Niết Bàn Tịch: One who seeks the peace of nirvana. 

Sa Di Giới: Mười giới Sa Di—The ten commandments (precepts) taken by a sramanera: 
Không sát sanh: Not to ki living beings. 

Không trộm đạo: Not to steal. 

Không dâm dục: Not to have sexual Intercourse. 

Không láo xược: Not to lie or speak evIl. 

Không uống rượu: Not to drink wine. 

Không ghim hoa trên đầu, không dồi phấn, không xức dầu: Not to decorate oneself with 
flowers, nor utilize cosmetologic powder, nor use perfumes. 


vii) Không ca hát, không khiêu vũ như kỷ nữ dâm nữ: Not to sing or dance. 
viii) Không ngồi ghế cao, không nằm giường rộng: Not to occupy high chairs high beds. 


1X) 
X) 
3) 


A. 
Ù) 


2) 
B. 


Không ăn quá ngọ: Not to eat out of regulation hours. 

Không cất giữ tiền, vàng bạc, của cải: Not to possess money, gold, silver, and wealth. 

Sa đi nỉ: Sramanerika (sk—A ƒemale observer 0ƒ the minor comimmandmenứs: Thất La 
Ma Na Lí Ca. 

Nghĩa của Sa Di Ni—The meanings of Sramanerika: 

Nữ tu mới gia nhập giáo đoàn Phật giáo, người trì giữ mười giới khinh—A female 
observer of the minor commandments (các giới khinh)—A female religious novice who 
has taken a vow to obey the ten commandments. 

Cần Sách Nữ: A zealous woman, devoted. 

Sa Di NI Giới —Commandmernts of Sramanerika: See Sa Di (B). 


(C) Chúng tại gia— Those who still remain at home: 


1) 


Ưu bà tắc: Upasaka (skt & p)— Nam cư sĩ— Lay man: Các môn đỗ nam tại gia của đạo 
Phật, trong cả hai trường phái Nguyên Thủy và Đại Thừa, đều tuyên thệ gia nhập Phật 


2) 


3313 


giáo bằng việc tuyên thệ trì giữ Tam qui ngũ giới, bát quan trai giới, cũng như luôn tuân 
thủ Bát Chánh Đạo. Họ là những người hộ trì Tam bảo bằng cách dâng cúng những 
phương tiện của cải vật chất như thức ăn, áo quần, v.v. Lễ thọ trì Tam qui Ngũ giới tại các 
nước theo truyền thống Phật giáo rất quan trọng vì đây chính là điểm tựa tính thần cho 
người tại gia tuân giữ và sống đời đạo đức trong cuộc sống hằng ngày——A Buddhist male 
worshipper (lay person)—A lay disciple, in both forms of Buddhism, Theravada and 
Mahayana, 1s a person who vows to Join the religion by striving to take refuge ¡in the 
Triratna and to keep the five Precepts at all times, and the Eight Precepts on Ủposatha 
days, and who tries to follow the Eightfold Path whilst living in the world. They are 
Buddhist supporters by offering material supplies, food, clothes, and so on. Counftries with 
Buddhist tradition, Formal ordination of lay followers 1s extremely Iimportant for this 1s the 
cenfral ceremony of faith for them to lead a virtuous life. 

Uu bà di: Upasika— Nữ cư sĩ— Lay woman. Tín nữ—A lay woman—A Buddhist female 
worshipper (laywoman)—See Ưu Bà Tắc in (ID) (B) (1). 


(HI) Bát Chúng— Ftght Assemblies 


1) 


a) 


b) 


C) 


2) 


3) 


4) 
3) 


Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có tám chúng —According to the Sangiti 
Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are eight assemblies: 

Chúng Sát Đế Lợi— The assembly oƒ Khatfiyas: Một trong bốn giai cấp chính ở Ấn Độ— 
One of the four Indian castes. 

Ở Ấn Độ, sát Đế Lợi là giai cấp thứ nhì, dòng dõi chiến đấu hay giai cấp cai trị trong thời 
Phật còn tại thế-——lIn India, it ¡is the second or warrior and ruling caste in India during 
Sakyamuniˆs time. 

Hoa ngữ dịch là giai cấp địa chủ và Vương chủng, giai cấp mà từ đó Đức Phật được sanh 
ra: Chinese render it as landowners and royal caste, the caste from which the Buddha 
came forth. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thân từ giai cấp nầy —Sakyamuni Buddha belonged to 
this caste (came from this caste). 

Chúng Bà La Môn— The assembly 0ƒ Brahmains: Bà La Môn là một đạo giáo cổ truyền 
của Ấn Độ cách đây trên bốn ngàn năm, do ông Krishna sáng lập. Căn cứ trên Thánh kinh 
Vệ Đà thì thần Phạm Thiên là vị thần có quyển pháp sáng tạo ra muôn vật. Có bốn giai 
cấp trong xã hội theo Ấn Độ giáo. Theo đạo Bà La Môn, sống đây là sống gởi. Chết sẽ về 
với Phạm Thiên đời đời nếu tuân theo đúng chân lý của Phạm Thiên. Bà La Môn là 
những người thuộc giai cấp cao nhất trong xã hội Ấn Độ dưới thời Đức Phật —This 1s an 
age-old religion ¡in India, dated 4,000 years ago, and founded by Krishna. According to the 
Vedas, Brahma has the power to create all sentient beings and things. There are four 
castes in Hindu socIety system. In Brahmanist concept, the present life 1s temporary while 
death 1s the return to Brahma to live an eternal happy life If one obeys Brahma”s tenets. 
Brahmins belong to the highest class In Indian socIety during the time of the Buddha. 
Chúng Gia Chủ— The assembly 0ƒ Householders: See Ưu Bà Tắc in Chapter 105 (II) (B) 
(1). 

Chúng Sa Môn: The assembly of ascetics—See Sa Môn in Chapter 154. 

Chúng Tứ Đại Thiên Vương: The assembly of devas of the Realm of the Four Great 
Kings—See Thiên in Chapter 169. 


6) 


7) 
a) 


b) 


c) 
đ) 


©) 


ổ) 
a) 


b) 


c) 


3314 


Chúng Tam Thập Tam Thiên: The assembly of the Thirty-Three Gods—See Thiên 1n 
Chapter 169. 

Chúng Thiên Ma: Deva Mara (skÐ—The assembly of maras. 

Một trong tứ ma trên cõi trời thứ sáu, thường che lấp hay cẩn trở chơn lý Phật giáo— 
Celestial demons—Demons in heavens—One of the four maras who dwells in the sixth 
heaven (Paranirmita-vasavartin), at the top of the Kamadhatu, with his innumerable host, 
whence he constantly obstructs the Buddha-truth and followers. 

Danh từ nầy tiêu biểu cho những người lý tưởng luôn tìm cách quấy phá Đạo Phật—This 
symbolizes idealistic people who disturb Buddhism. 

Sát Giả: Thường làm những chuyện phóng dật hại thân—The slayer. 

Ba Tuần: Còn gọi là Ác Ái (là loại ma vương xuất hiện trong thời Phật còn tại thế)—The 
mara who Is sinful of love or desire, as he sends his daughters to seduce the saInts. 

Ba Ty Dạ: Papiyan (skt)——Một loại ma vương đặc biệt hồi Phật còn tại thế—The evil one. 
He ¡s the special Mara of the Sakyamuni period. 

Chúng Phạm Thiên: Brahmas (skÐ—The assembly of Brahmas. 

Vị thần chính của Ấn giáo, thường được diễn tả như ngưới sáng tạo hệ thống thế giớiỉ—A 
chief of Hindu gods often described as the creator of world system. 

Chủ của cung trời sắc giới. Ngài làm chúa tế của chúng sanh, được Phật giáo thừa nhận là 
chư Thiên, nhưng thấp hơn Phật hay người đã giác ngộ—Lord of the heavens of form. The 
father of all living beings; the first person of the Brahmanical Trimurtil, Brahma, Visnu, 
and Siva, recognized by Buddhism as devas but as Iinferior to a Buddha, or enlightened 
man. 

Các chư Thiên trong cõi trời sắc giới gồm ba loại: Devas in the realm of form. There are 
three kinds: 

Phạm Chúng Thiên: The assembly of brahmadevas, 1.e. Brahmakayika. 

Phạm Phụ Thiên: Brahmapurohitas, or retinue of Brahma. 

Đại Phạm Thiên: Phạm Thiên Vương——Mahabrahman, or Brahman himself. 





(IV)Cửu Chúng— Nine classes 0ƒ disciples: Chín chúng đệ tử của Đức Phật. 


Ù 
2) 
3) 


“hộ 
5) 
6) 
?) 


(A) Chúng xuất gia—Those who have left home: 

Tỳ kheo: Bhiksu (skt)—A monk. 

Tỳ kheo ni: Bhiksumi (sk}—A female observer of all the commandments. 

Thức xoa ma na: Siksamana (skÙ—A novice nun—A novice or observer of the six 
commandments. 

Sa di: Sramanera (skt) 
Sa Di Tập Sự thọ trì tám giới: Junior monk who has received the eight commandments. 

Sa đi m: Sramanerika (skt)—A_ female observer of the minor commandments. 

Sa Di Ni Tập Sự thọ trì tám giới: Junior nun or a novice nun who has received the eight 
commandments. 


A male observer of the minor commandments. 





(B) Chúng tại gia—Those who still remain at home: 


8) 
9) 


Ưu bà tắc: Upasaka (skt—Lay man—Nam cư sĩ. 
Ưu bà đi: Upasika (skt——Lay woman—Nữ cư sĩ. 


**  See Thất Chúng. 


1) 


2) 


3) 


4) 
5) 


6) 


7) 


ỡ) 


a) 


b) 


3315 


(A-3) Những Định Nghĩa khác 
Liên quan tới “Chúng ” 
QOther DeftniHions related to “Assemblies ” 


Đại Hải Chúng—Œreaf sea congregafion: Assembly of the saints—Đại hải chúng có 
nghĩa là hội chúng giống như nước chảy ra biển cũng trở nên mặn, cũng như vậy tất cả đại 
chúng trong Tăng đoàn trở thành một vị và mất đi những khác biệt trước đây. Chỗ ngồi 
hội họp của Thánh chúng, những vị có đức độ sâu rộng lớn như biển cả—The great 
congregation, as all waters flowing Into the sea become salty, as all ranks flowing Into the 
sangha become of one flavour and lose old differentiations. The assembly of the saints, 
who have great virtues. 

Kết Duyên Chúng — Forming-connecfion Assembly: Multitude of Buddhists—Những 
chúng sanh kết duyên được thấy và nghe Phật thuyết pháp, nên nhân duyên chứng ngộ 
của họ sẽ được về đời sau nầy. Một trong Tứ Chúng, do duyên kiếp trước còn nông cạn, 
chưa được độ nên kết nhân duyên đắc đạo sau nầy, với hy vọng cải thiện nghiệp chướng 
trong tương la—Those who only profited in having seen and heard a Buddha, and 
therefore whose enlightenment 1s delayed to a future life. The company of those who now 
become Budhists in the hope of improved karma 1n the future, one of the four groups of 
disciples. 

Minh Dương Chúng—Assembly oƒ spiris: Minh ám chỉ loài quỷ nơi cõi âm, dương ám 
chi chư thiên nơi cối trời hay chúng Bà La Môn. Minh Dương Hội là hội cúng dường cho 
hai loại chúng sanh vừa kể trên—The assembly for offerings of the spirits below and 
above, prefas, efc. 

Ni chúng: Assembly of nuns, or body of nuns. Those who practice religion. 

Chúng Phạm Thiên: Brahmaparisadya or Parsadya (skÐ—Assembly of Brahma devas—— 
Các vị chư Thiên ở cõi trời sơ thiển thuộc sắc giới (Phạm Thiên giới được chia làm ba 
cấp. các vị chư thiên ở hạ cấp thì được gọi là Phạm Chúng Thiên)—The assembly of 
Brahmadevas, belonging to the retinue of Brahma; the first Brahmaloka; the first reglon of 
the first dhyana heaven of form. 

Pháp Hội Chúng —Assembly for worship or preaching: Cuộc đại hội để hành lễ hay 
nghe thuyết pháp——An assembly for worship or preaching. 

Tán Chúng—Assermbly oƒ praise singers: Chúng hội tán kinh được hướng dẫn bởi một vị 


À 


“tán đầu”——The assembly of praIse-singers, led by the precentor. 

Tăng chúng: Assembly 0ƒ monks: Phạm chúng —Body of monks—Brethren—Buddhist 
clergy——Those who practice religion. 

Hòa Hợp Chúng—Một chúng hội gồm bốn vị Tăng trở lên, cùng ở một nơi, cùng giữ giới 
thanh tịnh thì gọi là một Hòa Hợp Tăng——An assembly of four monks or more live in the 
same place and observe pure precepts together. 

Bạch Tứ Yết (Kiết) Ma: Hội đồng tứ Tăng về những vấn để nghiêm trọng (trong Tăng 
chúng khởi hành sự vụ hay thọ giới, trước hết báo cáo với Tăng chúng về sự việc ấy gọi 
là bạch; sau đó đò hỏi ba lần xem sự việc ấy nên chăng rồi mới làm gọi là tam yết ma)— 


3316 


To consult with an assembly of four monks on matters of grave moment and obtain theIr 
complete assent. 

9) Chúng Tăng Lũ—Assembly oƑ a monastery [faternity: Pháp hội tự viện gồm bẩy vị 
Tăng——An assembly of a monastery fraternity, usually composed of seven monks. 

a) 

Trú nguyện Sư: Invoker. 

1) Đạo Sư: Leader. 

11) Phạm Âm Sư: Master of sacred words. 

iv) Chủ tế Sư: Intoner or leader of the chanting. 

v)ạ Tán hoa Sư: Flower-scatterer. 

vi) Đường Đạt Sư: Distributor of Missals. 

vi) Tích Trượng Sư: Shaker of the rings on the metal staff. 

b) 

)_ Giảng Sư: Expounder. 

1) Độc Sư: Reader. 

11) Trú nguyện Sư: Invoker. 

iv) Tam Lễ Sư: Director of the three ceremonies. 

v)_ Chủ Tế Sư: Intoner or leader of the chanting. 

vi) Tán Hoa Sư: Flower Scattered. 

vi) Đường Đạt Sư: Distributor of missals. 

10) Chúng Tăng Ni: Sampgha (skÙ—Assembly of non-lay Buddhists—Company of at least 
three or four monks or nuns. 

11) Thường Tùy Chúng— Constant compamions 0ƒ the Buddha: Một ngần hai trăm năm chục 
vị A La Hán thường đi theo Phật sau khi Ngài chuyển Pháp Luân. Đây là các bậc Pháp 
Thân Đại Sĩ, bậc Bồ Tát đã chứng được Pháp Thân nhưng thị hiện ra làm thanh văn, theo 
giúp Đức Phật hoằng dương Phật Pháp — The twelve hundred and fify Arhats who 
constantly accompamied the Buddha after He turned the Wheel of Dharma. They were 
Bodhisattvas belonging to the Dharmakaya, who Just manifested themsleves as monastic 
disciples of the Buddha to help the Buddha to spread His Teachings. 

12) Trai Hội Chúng—Assembly 0ƒ monks for chanting before meal: Hội chúng của Tăng Ni 
niệm chú trước khi thọ thực —Assembly of monks for chanting, with food provided, 
usually before eating. 

13) Chúng Tự Chứng: Tự Chứng Đàn—Hội chúng của chư Phật hay chư Bồ Tát hiện thân 
trong Kim Cang Giới Mạn Đà La—Assembly of all Buddha and Bodhisattva embodimenfs 
1n the VaJradhatu mandala. 


(B) Thánh Chúng 
The Holy Assemblies 


(B-1) Thánh 
Saint— Aryd (skf)— See Chapter 76 (A) 


Ũ 
2) 


3) 


4) 


3317 


(B-2) Nghĩa của Thánh Chúng 
The meanings 0ƒ “Holy Assermbly ” 


Tất cả các bậc Thánh—The holy multitude——AII the saints, or sacred assembly. 

Những vị Bồ Tát Thánh đã vượt thoát phiển não từ sơ địa trở lên——The Bodhisattva saints 
who have overcome 1Ïlusion, from the first staøe upwards. 

Đối với Thánh chúng hay bậc trí, những øì thường phải được xem là một sự lầm lẫn, tức là 
cái thế giới của các đặc thù nây, vẫn không biểu hiện là điên đảo hay phi điên đảo: To all 
the saints, or the wise, what 1s to be ordinarily regarded as an error, that 1s, this world of 
particulars, appears neither perverted nor unperverted. 

Đoàn thể do Đức Phật lập nên gọi là “Thánh Chúng” (Aryan sangha), đó là môi trường tu 
tập của những người cao quý. Vì truyền thống Bà La Môn đã được thiết lập kiên cố nên 
giai cấp bấy giờ đã được phân chia thậ là rõ rệt. Bởi lẽ đó, Đức Phật luôn xác nhận rằng 
trong hàng Tăng chúng của Ngài không có phân biệt giữa Bà La Môn và võ tướng, hay 
giữa chủ và tớ. Ai đã được nhìn nhận vào hàng Tăng chúng đều được quyền học tập như 
nhau. Đức Phật dạy rằng không thể gọi một giai cấp nào là cao quý hay không cao được 
bởi vì vẫn có những người đê tiện trong cái giai cấp gọi là cao quý và đồng thời cũng có 
những người cao quý trong giai cấp đê tiện. Khi chúng ta gọi cao quý hay đê tiện là chúng 
ta nói về một người nào đó chứ không thể cả toàn thể một giai cấp. Đây là vấn đề của tri 
thức hay trí tuệ chứ không phải là vấn đề sinh ra ở trong dòng họ hay giai cấp nào. Do đó, 
vấn để của Đức Phật là tạo nên một người cao quý hay Thánh giả (Arya pudgala) trong ý 
nghĩa một cuộc sống cao quý. Thánh chúng đã được thiết lập theo nghĩa đó. Theo đó thì 
Thánh Pháp (Arya dharma) và Thánh luật (Arya vinaya) được hình thành để cho Thánh 
chúng tu tập. Con đường mà Thánh giả phải theo là con đường Bát Thánh Đạo (Arya- 
astangika-marga) và cái sự thật mà Thánh giả tin theo là Tứ Diệu Đế. Sự viên mãn mà 
Thánh giả phải đạt tới là Tứ Thánh quả (Arya-phala) và cái toàn bị mà Thánh giả phải có 
là Thất Thánh Giác Chi (sapta-arya-dharma). Đó là những đức tính tính thần cả. Người 
học Phật không nên đánh mất ý nghĩa của từ ngữ “Thánh” nây vốn được áp dụng cẩn thận 
vào mỗi điểm quan trọng trong giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật, như vậy, đã cố gắng 
làm sống lại ý nghĩa nguyên thủy của chữ “Thánh” nơi cá tính con người trong cuộc sống 
thường nhật: The speclal community established by the Buddha was called “The 
Assembly of the Noble” (Arya-sangha), intended to be the cradle of noble persons. Since 
the Brahmanical tradition had been firmly established, the race distinction was strictly felt. 
On that account the Buddha often asserted that in his own community there would be no 
distnction between Brahmans (priests) and warrilors or between masters and slaves. 
Anyone who jJoined the Brotherhood would have an equal opportunity for leading and 
training. The Buddha often argued that the word Arya meant “noble” and we ought not call 
a race noble or Ignoble for there will be some ignoble persons among the so-called Aray 
and at the same time there w1ll be some noble persons among the so-called Anarya. When 
we say noble or ignoble we should be speaking of an individual and not 0Ÿ a race as a 
whole. It is a question of knowledge or wisdom but not of birth or caste. Thus the obJect of 
the Buddha was to create a noble personage (arya-pudgala) in the sense of a noble life. 


5) 


6) 
? 


8) 


a) 
b) 
c) 
đ) 


3318 


The noble community (Arya-sangha) was founded for that very purpose. The noble ideal 
(Arya-dharma) and the noble discipline (Arya-vinaya) were set forth for the aspiring 
candidates. The path to be pursued by the noble aspirant is the Noble Eightfold Path 
(Arya-astangika-marga) and the truth to be believed by the noble 1s the Noble Fourfold 
Truth (Catvariarya-satyami). The perfections attained by the noble were the four noble 
fruitions (Arya-phala) and the wealth to be possessed by the noble was the noble 
sevenfold wealth (sapta-arya-dhana), all being spiriual qualificatlons. The careful 
application of the word Arya to each of the important points of his 1nstituftion must not be 
overlooked by a student of Buddhism. The Buddha thus seemed to have endeavored to 
revive the original meaning of Arya In personality and the dally life of his religlous 
communIty. 

Hàng Tăng chúng đức cao đạo trọng đã dứt bỏ mê hoặc, đã chứng đắc chân lý, đối lại với 
phàm Tăng —The holy monk who has achieved higher merit, in contrasted with the 
ordinary monk (phàm tăng). 

Tượng vị Thánh Tăng ở giữa Tăng Đường: The image in the monk assembly room. 

Trong Phật Giáo Đại Thừa thì coi Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát như là một Thánh Tăng, 
và tượng của ngài được đặt ở giữa Tăng Đường: In Mahayana Buddhism, Manjusri ¡s 
considered as a holy monk, his image 1s placed In the center of the monks" assembly room. 
Trong Phật Giáo Tiểu Thừa thì Ngài Ca Diếp hay Tu Bồ Đề được coi như là những Thánh 
Tăng, tượng của các ngài thường được đặt giữa Tăng Đường: In Hinayana Budhism, 
Kasyapa and Subhuti are considered holy monks, their Images are usually placed in he 
centre of the monks” assembly room. 


(B-3) Những định nghĩa khác liên quan đến Thánh Chúng 
QOther definitions that are related to the holy mmultituide 


Thánh Chúng Lai Nghỉnh: Những a1 tỉnh chuyên tu hành niệm Phật, lúc lâm chung sẽ 
được Đức Phật A Di Đà cùng chư Thánh chúng ở cõi Tịnh Độ đến đón về cõi Tịnh Độ— 
Amitabha”s saintly host come to welcome at death those who call upon him. 

Thánh Chủng: Chủng tử của bậc Thánh Hiển: Tăng chúng (sau khi Đức Phật nhập diệt, 
các đệ tử lần lượt nối pháp, như hạt giống cây truyền đi mãi mãi)—The holy seed, ¡.e. the 
community of monks. 

Thánh đạo: Arya-marga (skÐÙ—Holy way. 

Con đường Thánh Thiện: The saintly way. 

Con đường của bậc Hiền Thánh: The way of the saints or sages. 

Đạo Phật: Buddhism—See Chapter 2. 

Bát Thánh Đạo: The Eightfold Noble Path—See Chapter 20. 

Thánh Đức: Virtue oŸ a saint. 

Thánh Giả: Arya (sk)—Bậc Thánh đã bước vào con đường đi đến Niết Bàn—The 
sain—The holy or saintly one; one who has sfarted on the path to nirvana—See Lục 
Phàm Tứ Thánh. 

Thánh Nhân: Sain—Genuine sages. 


a) 


b) 


c) 


đ) 


3319 


Thánh Tăng— Holy monk: 

Hàng Tăng chúng đức cao, đạo trọng đã dứt bỏ mê hoặc, đã chứng đắc chân lý, đối lại 
với phàm Tăng: The holy monk who has achieved higher merit, in contrasted with the 
ordinary monk (phàm tăng). 

Trong Phật Giáo Đại Thừa thì coi Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát như là một Thánh Tăng, 
và tượng của ngài được đặt ở giữa Tăng Đường: In Mahayana Buddhism, Manjusri ¡s 
considered as a holy monk, his image 1s placed In the center of the monks" assembly room. 
Trong Phật Giáo Tiểu Thừa thì Ngài Ca Diếp hay Tu Bồ Đề được coi như là những Thánh 
Tăng, tượng của các ngài thường được đặt giữa Tăng Đường: In Hinayana Budhism, 
Kasyapa and Subhuti are considered holy monks, their Images are usually placed in he 
centre of the monks” assembly room. 

“Arya-samgha” là từ Bắc Phạn, có nghĩa là “Thánh Tăng Già”, dùng để chỉ “cộng đồng 
của các bậc tôn quý.” Cộng đồng của những bậc Thánh hay những bậc cao quý, những vị 
đã đạt được con đường siêu việt. Đây là cộng đồng Tăng già được nói đến trong Tam 
Bảo, khác biệt với cộng đồng phật giáo rộng rãi hơn bao gồm cả người nam và người nữ 
tại gla—Arya-sampgha 1s a Sanskrit term for “noble community.” The community of the 
aryas or those “noble persons” (arya-pudgala) who have attained the supermundane path 
(arya-marga). This 1s the Sampgha referred to in the formula of the three refuges 
(trisarana), and its distinct from the broader Buddhist communmity including laymen and 
laywomen 

Thánh Tôn: VỊ Thánh được tôn kính như Phật —The holy honored one—Buddha. 


(B-4) Phân Loại Thánh Chúng 
Categories 0ƒ Holy Assermblies 


(Tứ Thánh Chúng— Four Holy Assemblies: 
(A) Bốn Thánh—Four saints—The four sagely Dharma Realms—Four kinds of holy men: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Thanh Văn: Những vị tu tập Tứ Diệu Đế, đệ tử trực tiếp của Phật —Hearers—Sound 
Hearers. A direct disciple of the Buddha. 

Duyên Giác: Pratyeka buddhas—Một vị thành Phật nhờ tu tập 12 nhân duyên; hay một vị 
Phật tự giác ngộ, chứ không giảng dạy kẻ khác——lIndividual Illuminates——lIndependently 
awakened—Those enlightened to conditions; a Buddha for himself, not teaching others. 
Bồ Tát: Bodhisattvas (skt)——Một người giác ngộ hay một vị Phật tương lai—Enlightened 
Beings—A person who has the state of bodhi, or a would-be-Buddha. 

Phật: Buddhas—Người đã đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác—Người chuyển Pháp 
luân. Một vị Phật không ở trong vòng mười cõi thế gian nầy, nhưng Ngài thị hiện giữa loài 
người để giảng dạy giáo lý của mình nên một phần Ngài được kể trong Tứ Thánh—One 
who has attained the supreme right and balanced state of bodhi—One who turns the 
wonderful Dharma-wheel. A Buddha 1s not Inside the circle of ten realms, but as he 
advents among men to preach his doctrine he 1s now partially Iincluded in the “Tour 
SaInfs.” 


(B) Bốn vị đại đệ tử của Ngài Cưu Ma La Thập——Four chief disciples of Kumarajiva: 


Ù 
2) 
3) 
4) 


(C) 


Ũ 
2) 


3) 


4) 


3320 


Đạo Sinh: Tao-Shêng. 
Tăng Triệu: Sêng-Chao. 
Đạo Dung: Tao-Jung. 
Tăng Duệ: Sêng-]Ju1. 


Phật A Di Đà: Amitabha Buddha. 

Quán Thế Âm Bồ Tát: Đứng bên trái của Phật A Di Đà—Avalokitesvara—Kuan-Yin, 
standing on the left side of Amitabha Buddha. 

Đại Thế Chí Bồ Tát: Tiêu biểu cho trí tuệ của Phật A Di Đà, đứng bên phải của Phật A 
Di Đà—Mahasthamaprapta, representing the Buddha-wisdom of Amitabha, he 1s standing 
on the right sight of Amitabha. 

Đại Hải Chúng Bồ Tát: The Bodhisattva of the Great Congregation. 


(II) Thánh Tăng: 


Ũ 


2) 
3) 


4) 


Hàng Tăng chúng đức cao đạo trọng đã dứt bỏ mê hoặc, đã chứng đắc chân lý, đối lại với 
phàm Tăng —The holy monk who has achieved higher merit, in contrasted with the 
ordinary monk (phàm tăng). 

Tượng vị Thánh Tăng ở giữa Tăng Đường: The image in the monk assembly room. 

Trong Phật Giáo Đại Thừa thì coi Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát như là một Thánh Tăng, 
và tượng của ngài được đặt ở giữa Tăng Đường: In Mahayana Buddhism, Manjusri is 
considered as a holy monk, his Imaøe 1s placed in the center of the monks" assembly room. 
Trong Phật Giáo Tiểu Thừa thì Ngài Ca Diếp hay Tu Bồ Đề được coi như là những Thánh 
Tăng, tượng của các ngài thường được đặt giữa Tăng Đường: In Hinayana Buddhism, 
Kasyapa and Subhuti are considered holy monks, their images are usually placed in he 
centre of the monks” assembly room. 


mm 





(Đường vào một ngôi làng Phật Giáo gần Bô Đề Đạo Tràng 
chỉ là đồng khô cỏ cháy mà thôi) 


3321 


CHƯƠNG MỘT TRĂM LẼ SÁU 
CHAPTER ONE HUNDRED AND SIX 


Tịnh và Bất Tịnh 
Purity and Impurity 


(A) Tịnh — Purity Viữmala (skt) 
(A-1) Nghĩa của Tịnh— The meanings oƒ Vừnala 


(A-2) Phân Loại Thanh Tịnh — Categories 0ƒ Vừữnala 

(1) Nhị chủng Thanh Tịnh— There are †wo kinds oƒ purit). 

(H) Tam Thanh Tịnh— Three purifies. 

(HI)Ngưu Phẩm Ngũ Tịnh— The cow”s panca-geavya. 

(IV)Mười Thanh Tịnh— Ten kinds oƒ pure wisdom oƒ Great Enlightening Beings. 

(VI)Thanh Tịnh Giới— Pure PreceJDts. 

A.. Thanh Tịnh Giới của chư Đại Bồ Tát— Pure Precepts oƒ Great Enlightening Beings. 

B. Tam Thân Thanh Tịnh— Three bodies oƒ pure precepfs. 

C. Mười Thanh Tịnh Giới Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ pure discipline oƒ Great 
Enlightening Beings. 

(VH)Thanh Tịnh Trí— Pure Wisdom 

(VIH)Thanh Tịnh Hỷ— Pure joy. 

(IX) Thanh Tịnh Nhẫn— Pure Tolerance. 

(X) Mười Thanh Tịnh Rốt Ráo Của Chư Phật— Ten kinds oƒ ultimate purity oƒ all Buddhas. 

(XI)Thanh Tịnh Thí— Pure Chary. 

A.. Thanh Tịnh Thí Của Chư Đại Bồ Tát— Pure charity oƒ Great Emlightening Beings. 

B. Mười Thanh Tịnh Thí Của Chư Đại Bồ Tát—Ten kinds oƑ pure giving oƑ. Great 
Enlightening Beings. 

(XI)Thanh Tịnh Thiền Định— Pure Meditation. 

(XII)Mười Thanh Tịnh Tỉnh Tấn Của Chư Đại Bồ Tát—Ten kinds oƒ pure energy oƒ Greaf 
Enlightening Beings. 

(XIV)Mười Thanh Tịnh Từ Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ pure benevolence oƑ greaf 
enlightening beings. 

(XV)Mười Thanh Tịnh Xả Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ pure equanimity oƒ enlightening 
beings. 


(A-3) Những định nghĩa khác liền quan đến Tịnh —Other definitions that are related to the 
Vimala. 


(B) Bất Tịnh— Defilement— Inpurityp— Asubham (p) 


(B-1) Tổng quan và Nghĩa của Bất Tịnh —Overview and Meanings 0ƒ Asubham 


3322 


À 


(I) Tổng quan về “Bất tịnh”—An overview oøƒ “hnpurity”. 

(H) Nghĩa của Bất Tịnh— The meanings oƒ lImpurity. 

(HI)Thân-Tâm-Cảnh đều Bất Tịnh— lmpurity is the nature oƒ both Body-Mind-Realm. 
(IV)Bất Tịnh và phiền não theo quan điểm Phật giáo— Impurity and afflictions in Buddhism. 


(B-2) Phân loại Bất Tịnh— Categories of Asubham 

(I) Tam Bất Tịnh (Lậu Hoặc)— There are three defilemenis. 

(H) Ngũ Thân Bất Tịnh— Five types 0ƒ Impurity oƒ the body. 

(HI)Lục cấu— Six defiled things. 

(IV)Thất Cấu — The seven defilemenis. 

(V) Thất Chủng Bất Tịnh— The seven kinds oƒ Imcleanness. 

(VI)Thất Pháp Bất Tịnh Quán— Seven types oƒ meditation on impUHTiIY. 

(VII)Tám điều bất tịnh cho chư Tăng Ni— Eight iimnpure things ƒor monks and nuns. 
(VIII)Cửu Khổng (Khiếu) Bất Tịnh— Nine impure openings in our body. 


(B-3) Những định nghĩa khác liên quan đến Bất Tịnh— Other definitions that are related to 
the Asubham 


(B-4) Làm Hoen Ố chốn Già Lam— Deƒftling the Sangharama 

(I)_ Sự lạm dụng của Tam Bảo của một số nhỏ chư Tăng Ni— Misusing oƒ the donation oƒ a ƒew 
Oƒ monks and nuns. 

(H) “Làm hoen ố chốn già lam”— “Defiling the Sangha”. 


(B-5) Những lời Phật dạy về “Bất Tịnh ”— The Buddha°s teachings on “Iimpurify ” 
§ y 


3323 


(A) Tịnh 
Purity 
Vừmala (sk£) 


(A-1) Nghĩa của Tịnh 
The meanings 0ƒ Vừnala 


I) Thanh khiết: Visuddhi (p & skt)—Tinh sạch—Thanh tịnh (trong sạch, không cấu nhiễm)— 
Bright—Clean——Pure——T'o cleanse——To purIfy—Chastity——Purity (n). 

2) Vô cấu: Vimala (sk)——Tịnh—Spotless—Unstained. 

3) Dứt bổ mọi sai phạm tà ác và nhiễm trược: Free from evil and defilement. 

4) Hoàn toàn thanh tịnh: Serenity——Pure and clean—Perfectly clean——To become purIty. 

5) Trong Phật giáo, “tịnh” ám chỉ nơi để tẩy uế: In Buddhism, Vimala also has reference to 
the place of cleansing. 

6) Một trong tám vị của Niết Bàn—One of the eight flavors of Nirvana—See Bát Vị Niết 
Bàn In Chapter 127. 


(A-2) Phân Loại Thanh Tịnh 
Categories 0ƒ Vữnala 


(D Nhị chủng Thanh Tịnh— There are two kinds 0ƒ purity: 
1l) Tự tánh thanh tịnh: Chân như—Natural purIty. 
2) Ly cấu thanh tịnh: Acquired purity through avoiding pollution. 


(LH) Tam Thanh Tịnh— Three purtties: 

(A) Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có ba loại thanh tịnh—According to the 
Sangiii Sutta in the Long Discourses, there are three purifies: 

1) Thân thanh tịnh: Kaya-socceyam (p}—Purity of body. 

2) Ngữ thanh tịnh: Vaci-socceyam (p)—Purity of speech. 

3) Ý thanh tịnh: Mano-socceyam (p)—Purity of mind. 

(B) Ba thứ thanh tịnh của chư Bồ Tát— Three purities of a Bodhisattva: 

l1) Thân thanh tịnh: ÀA pure body. 

2) Tướng thanh tịnh: Perfectly pure and adorned appearance. 

3) Tâm thanh tịnh: À mind free of impurIty. 


(HI)Ngưu Phẩm Ngũ Tịnh— The cow?s panca-gavya: Thời Đức Phật cồn tại thế, người ta tin 
rằng có năm món thanh tịnh của bò——At the time of the Buddha, people believed that 
there were five “clean” products of the cow. 

I1) Nước tiểu: Urine. 

2) Phân: Dung. 


3) 
4) 
3) 


3324 


Sửa: MIIk. 
Kem: Cream. 
Phó mát: Cheese. 


(IV)Mười Thanh Tịnh: Mười loại thanh tịnh của chư Đại Bồ Tát—Ten kinds of pure wisdom 


A. 


Ù 
2) 
3) 


) 
5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


of Great Enlightening Beings. 

Chư Bê Tát an trụ trong bất phóng dật thời đạt được mười điều thanh tịnh (Kinh Hoa 
Nghiêm— Phẩm 18)— Ten kinds oƒ purity Enlightening Beings attain when they persist in 
nonindulgence (the Flower Adornmen† Sutra— Chapter l8): 

Thực hành đúng như lời nói: Acting in accord with what they say. 

Niệm trí được thành tựu: Consummation of attention and discernmert. 

Trụ nơi thâm định, chẳng trầm chẳng điệu: Abiding in deep concentration without torpor 
Or ag1fation. 

Thích cầu Phật pháp không lười bỏ: Gladly seeking Buddha-teachings without flagging. 
Quán sát đúng lý những pháp được nghe, sanh diệu trí huệ: Contemplating the teaching 
heard according to reason, fully developing skillfully flexible knowledge. 

Nhập thâm thiển định và được thần thông của chư Phật: Entering deep meditation and 
atfaining psychic powers of Buddhas. 

Tâm bình đẳng, không cao hạ: Their minds are equanimous, without sense of high or low 
Ssfatus. 

Không tâm chướng ngại đối với chúng sanh loại thượng trung hạ, bình đẳng lợi ích như đại 
địa: In regard to superior, middling, and Innferlor types of beings, their minds are 
unobstructed and like the earth, they benefit all equally. 

Nếu thấy chúng sanh dầu chỉ một phen phát tâm Bồ Đề, thời tôn trọng kính thờ xem như 
những bậc thầy: If they see any beings who have even once made the determination for 
enlightenment, they honor and serve them as teachers. 


10) Đối với Hòa Thượng và A Xà Lê thọ giới, chư Bồ Tát, các thiện tri thức, các Pháp Sư 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
lở) 


8) 
9) 


luôn tôn trọng kính thờ: They always respect, serve, and support their preceptors and 
tutors, and all Enlightening Beings, wise friends and teachers. 

Mười thứ thanh tịnh— Ten kinds oƒ purity (The Flower Adornment Sutra— Chapter 36): 
When Great Enlightening Beings are living by ten principles, they are able to embody ten 
kinds of purIty. 

Thông đạt thâm tâm pháp thanh tịnh: Purity of comprehension of the most profound truth. 
Thân cận thiện tri thức thanh tịnh: Purity of association with good assoclates. 

Hộ trì chư Phật pháp thanh tịnh: Purity of preserving the Buddha teachings. 

Liễu đạt hư không giới thanh tịnh: Purity of comprehension of the realm of space. 

Thâm nhập pháp giới thanh tịnh: Purity of profound penetration of the realm of reality. 
Quán sát vô biên tâm thanh tịnh: Purity of observation of infinite minds. 

Cùng Bồ Tát đồng thiện căn thanh tịnh: Purity of having the same roots of goodness as all 
Enlightening Beings. 

Quán sát tam thế thanh tịnh: Purity of observation of past, present and future. 

Chẳng chấp trước các kiếp thanh tịnh: Purity of nonattachment to the various ages. 


10) Tu hành tất cả Phật pháp thanh tịnh: Purity of practice of all Buddha Dharmas of all 


Enlightening Beings. 


C1. 


l) 
2) 
3) 
bó) 
5) 
6) 


7) 


8) 


9) 


3325 


Mười loại thanh tịnh (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38)—Ten kinds øƒ purity (Chapter 38): 
Mười thanh tịnh đạt bởi chư Đại Bồ Tát khi họ phát khởi mười Tâm (see ten kinds of 
spirit)—Ten kinds of purity attained by great Enlightening Beings who arouse ten kinds of 
SpITI. 


Thâm tâm thanh tịnh, vì đến nơi rốt ráo không mất hư: Purity of profound determination, 
reaching the ultimate end without corruption. 

Sắc thân thanh tịnh, vì tùy sở nghi để thị hiện: Purity of physical embodiment, appearing 
according to need. 

Âm thanh thanh tịnh vì rõ thấu tất cả ngữ ngôn: Purity of voice, comprehending all 
speech. 

Biện tài thanh tịnh vì khéo nói vô biên Phật pháp: Purity of intellectual powers, skillfully 
explaining boundless Buddha teachings. 

Trí huệ thanh tịnh vì đoạn trừ tất cả tối ám ngu si: Purity of wisdom, getting rid of the 
darkness of all delusion. 

Thọ sanh thanh tịnh vì đầy đủ sức tự tại của Bồ Tát: Purity of taking on birth, being 
imbued with the power of freedom of Enlightening Beings. 

Quyến thuộc thanh tịnh vì thành tựu những thiện căn cho các chúng sanh đồng hạnh thuở 
quá khứ: Purity of company, having fully developed the roots of goodness of sentienf 
beings they worked with the past. 

Quả báo thanh tịnh vì diệt trừ tất cả những nghiệp chướng: Purity of rewards, having 
removed all obstructions caused by past actions. 

Đại nguyện thanh tịnh, vì cùng chư Bồ Tát tánh không hai: Purity of great vows, being one 
1n essence with all Enlightening Beings. 


10) Công hạnh thanh tịnh, vì dùng hạnh Phổ Hiền mà xuất ly: Purity of practices, riding the 


C2. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


9) 


vehicle of Universal Good to emancipation. 


Thâm tâm thanh tịnh: Purity of determination. 

Đoạn nghi thanh tịnh: Purity of cutting through doubts. 

Ly kiến thanh tịnh: Purity of detachment from views. 

Cảnh giới thanh tịnh: Purity of perspective. 

Cầu nhứt thiết trí thanh tịnh Purity of the quest for omniscience. 

Biện tài thanh tịnh: Purity of intellectual powers. 

Vô úy thanh tịnh: Purity of fearlessness. 

Trụ tất cả Bồ Tát trí thanh tịnh: Purity of living by the knowledge of all Enlightening 
Beings. 

Thọ tất cả Bồ Tát trí thanh tịnh: Purity of accepting all the guidelines of behavior of 
Enlightening Beings. 


10) Đầy đủ thành tựu vô thượng Bồ Đề, ba mươi hai tướng và trăm phước, pháp bạch tịnh tất 


cả thiện căn thanh tịnh: Purity of full development of the felicitous characteristics, pure 
qualities, and all fundamental virtues of unexcelled enlightenment. 


(V) Thanh Tịnh Bi— Pure Compassion: 


D 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


3326 


Mười Thanh Tịnh Bì Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
thanh tịnh bi của chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được thanh tịnh bi 
quảng đại vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 
38, there are ten kinds of pure compassion of Great Enlightening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these attain the supremely great compassion of Buddhas. 

Thanh tịnh bi không bạn bè, vì riêng mình phát tâm đó: Pure compassion without 
companion, as they make their determination independently. 

Thanh tịnh bi không mỏi nhàm, vì thay thế tất cả chúng sanh thọ khổ chẳng cho là khó 
nhọc: Tireless pure compassion, not considering 1t troublesome to endure pain on behalf of 
all sentient beings. 

Thanh tịnh bi thọ sanh ở xứ nạn, với mục đích cứu độ chúng sanh bị nạn: Pure compassion 
taking on birth in difficult situations, for the purpose of liberating sentient beings. 

Thanh tịnh bị thọ sanh ở đường lành vì thị hiện vô thường: Pure compassion taking on birth 
on pleasant conditions, to show Impermanence. 

Thanh tịnh bi vì những chúng sanh tà định, mà nhiều kiếp chẳng bỏ hoằng thệ: Pure 
compassion for the sake of wrongly fixated sentient beings, never give up their vow of 
universal liberation. 

Thanh tịnh bi chẳng nhiễm trước sự vui của mình, vì cho khắp chúng sanh sự sung sướng: 
Pure compassion not clinging to personal pleasure, øg1ving happiness fo all sentient beings. 
Thanh tịnh bi chẳng cầu báo ân, vì tu tâm trong sạch: Pure compassion not seeking 
reward, purifying their mind. 

Thanh tịnh bi có thể trừ điên đảo, vì nói pháp như thiệt: Pure compassion able to remove 
delusion by explaining the truth. 

Thanh tịnh bị thứ chín —The ninth pure compasslon: 

Khởi đại bi nơi chúng sanh—Conceive great compassion for sentient beings: 

Biết tất cả pháp bổn tánh thanh tịnh không nhiễm trước, không nhiệt não: Know all things 
are in essence pure and have no clinging or 1rritation. 

Vì do khách trần phiển não nên thọ những điều khổ: Suffering is experienced because of 
afflictions of adventitious defilements. 

Tâm đại bi nầy được gọi là bổn tánh thanh tịnh vì chúng sanh mà diễn thuyết pháp vô cấu 
thanh tịnh: This is called essential purity, as they explain to them the principle of 
undefiled pure light. 


10) Thanh tịnh đại bi thứ mười —The tenth pure compassion: 


a. 


a) 


Biết chư pháp như dấu chim bay giữa không gian: Know that all phenomena are like the 
tracks of birds in the sky. 

Chúng sanh sỉ lòa chẳng thể quán sát biết rõ các pháp: Sentient beings` eyes are clouded 
by delusion and they cannot clearly realize this. 

Thấy vậy, chư Bồ Tát phát khởi tâm đại bi chơn thiệt trí, khai thị cho chúng sanh pháp 
Niết bàn: Observing this, Enlightening Beings conceive great compassion, called true 
knowledge, which teaches sentient beings nirvana. 


(VI)Thanh Tịnh Giới— Pure Precepts: 


A. 


Thanh Tịnh Giới của chư Đại Bồ Tát—Pure Precepts oƒ Great Enlightening Beings: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thanh tịnh giới của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 


Ù 
2) 
3) 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


3) 


3327 


Tát an trụ trong pháp nầy thời được thanh tịnh giới vô thượng không lỗi lầm của chư Như 
Lai —According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of pure 
discipline of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by these can 
aftain the supreme flawless pure discipline of Buddhas. 

Tam Thân Thanh Tịnh— Three bodies gƒpure precepfs: Three comprehensive precepts— 
Three kinds of pure precepts. 

Không làm các điều ác: Do not do what is evil. 

Làm các hạnh lành: Do what 1s good. 

Luôn làm lợi lạc cho chúng sanh: Be of benefit to all sentient beings. 

Mười Thanh Tịnh Giới Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
thanh tịnh giới của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được thanh tịnh 
giới vô thượng không lỗi lầm của chư Như Lai —According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of pure discipline of Great Enlightening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can attain the supreme flawless pure discipline of 
Buddhas. 

Thân thanh tịnh giới, vì giữ gìn ba điều ác nơi thân: Pure discipline of the body, guarding 
themselves from evil deeds. 

Ngữ thanh tịnh giới, vì xa lhìa các lỗi nơi lời nói: Pure discipline of speech, getting rid of 
faults of speech. 

Tâm thanh tịnh giới, vì mãi mãi xa ha tham, sân, tà kiến: Pure discipline of mind, forever 
getting rid of greed, hatred, and false views. 

Thanh tịnh giới chẳng phá tất cả học xứ, vì làm tôn chủ trong tất cả nhơn thiên: The pure 
discipline of not destroying any subJects of study, being honorable leaders among people. 
Thanh tịnh giới thủ hộ tâm Bồ Đề, vì chẳng ham thích tiểu thừa tự độ: The pure discipline 
Of preserving the aspiration for enlightenment, not liking the lesser vehicles of individual 
salvation. 

Thanh tịnh giới giữ gìn điều chế qui luật của Đức Phật, vì nhẫn đến tội vi tế cũng sanh 
lòng e sợ: The pure discipline of preserving the regulations of the Buddha, greatly fearing 
even minor offenses. 

Thanh tịnh giới ẩn mật hộ trì, vì khéo cứu chúng sanh phạm giới: The pure discipline of 
secret protection, skillfully drawing out undisciplined sentient beings. 

Thanh tịnh giới chẳng làm các điều ác, vì thệ tu tất cả các pháp lành: The pure discipline 
of not do¡ing any evil, vowing to practice all virtuous princIples. 

Thanh tịnh giới xa ha tất cả kiến chấp hữu lậu, vì không chấp nơi giới: The pure discipline 
of detachmernt all views of existence, having no attachmernt to precepts. 


10) Thanh tịnh giới thủ hộ tất cả chúng sanh, vì phát khởi đại bi: The pure discipline of 


(VHI)Thanh Tịnh Trí: 


protecting all sentient beings, actIvating øreat compassion. 


Pure Wisdom: 

Mười Thanh Tịnh Huệ Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38, có 
mười thanh tịnh Huệ của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong mười trí nầy thời được 
đại trí huệ vô ngại của chư Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 
38, there are ten kinds of pure wisdom of great enliphtening beings. Enlightening beings 
who abide by these can attain the unobstructed great wisdom of Buddhas. 





Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


„ 


& 


9) 


3328 


Thanh tịnh huệ biết tất cả nhơn, vì chẳng chối từ quả báo: Pure wisdom knowing all 
causes, not deny1ng consequences. 

Thanh tịnh huệ biết tất cả các duyên vì chẳng lơ là sự hòa hiệp: Pure wisdom knowing all 
conditions, not ignoring combination. 

Thanh tịnh huệ biết chẳng đoạn chẳng thường, vì thấu rõ thực chất của duyên khởi: Pure 
wisdom knowing nonannihilaton and nonpermanence, comprehending interdependent 
OrigInation truly. 

Thanh tịnh huệ trừ tất cả kiến chấp, vì không thủ xả nơi tướng chúng sanh: Pure wisdom 
extracting all views, neither grasping nor reJecting characterisfIcs of sentient beInøs. 
Thanh tịnh huệ quán tâm hành của tất cả chúng sanh, vì biết rõ như huyễn: Pure wisdom 
observing the mental activities of all sentient beings, knowing they are 1llusory. 

Thanh tịnh huệ biện tài quảng đại, vì phân biệt các pháp vấn đáp vô ngại: Pure wisdom 
with vast Intellectual power, distinguishing all truths and being unhindered In dialogue. 
Thanh tịnh huệ tất cả ma, ngoại đạo, thanh văn, duyên giác chẳng biết được, vì thâm nhập 
Như Lai trí: Pure wisdom unknowable to demons, false teachers, or followers of the 
vehicles of individual salvation, deeply penetrating the knowledge of all Buddha. 

Thanh tịnh huệ thứ tám—The eighth pure wisdom: 

Thấy pháp thân vi diệu của chư Phật: Seeing the subtle reality body of all Buddhas. 

Thấy bổn tánh thanh tịnh của tất cả chúng sanh: Seeing the essential purity of all sentient 
beings. 

Thấy tất cả pháp thảy đều tịch diệt: Seeing that all phenomena are quiescent. 

Thấy tất cả cõi đồng như hư không: Seeing that all lands are the same as space. 

Biết tất cả tướng đều vô ngại: Knowing all characteristics without impediment. 

Thanh tịnh huệ thứ chín —The ninth Pure wisdom: 

Tất cả tổng trì, biện tài, phương tiện đều là đường đi đến bỉ ngạn: All powers of mental 
command, analytic abilities, liberative means are ways 0Ÿ transcendence. 

Tất cả đều làm cho được nhứt thiết trí tối thắng: Fostering the attainment of all supreme 
knowledse. 


10) Thanh tịnh huệ thứ mười —The tenth Pure wisdom: 


a. 
b. 
ễ: 


Nhứt niệm tương ưng Kim Cang trí: Instantly uniting with adamantine knowledge. 
Biết rõ tất cả các pháp đều bình đẳng: Comprehending the equality of all things. 
Được nhứt thiết pháp tối tôn trí: Attaining the most honorable knowledge of all things. 


(VIII)Thanh Tịnh Hỷ— Pure joy: 


Ù 
2) 
3) 


Mười Thanh Tịnh Hỷ Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38, có mười 
thanh tịnh hỷ của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được thanh tịnh 
hỷ quảng đại vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 
38, there are ten kinds of pure Joy of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who 
abide by these can attain the supremely great pure joy of Buddhas. 

Thanh tịnh hỷ phát Bồ Đề tâm: The pure joy of aspiring to enlightenmein. 

Thanh tịnh hỷ xả bỏ tất cả sở hữu: The pure Jjoy of relinguishing all possessions. 

Thanh tịnh hỷ chẳng ghét bỏ chúng sanh phá giới, mà giáo hóa cho họ được thành tựu: 
The pure Joy of not reJecting undisciplined sentient beings but teaching them and maturing 
them. 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


3329 


Thanh tịnh hỷ có thể thọ nhẫn chúng sanh tạo ác mà thệ nguyện cứu độ họ: The pure joy 
of being able to tolerate evil-doing sentient beings and vowing to save and liberate them. 
Thanh tịnh hỷ xả thân cầu pháp, chẳng sanh lòng hối tiếc: The pure joy of giving one”s 
life in search of truth, without regret. 

Thanh tịnh hỷ từ bỏ dục lạc, thường thích pháp lạc: The pure joy of giving up sensual 
pleasures and always taking pleasure In truth. 

Thanh tịnh hỷ làm cho tất cả chúng sanh bỏ dục lạc vật chất, thường thích pháp lạc: The 
pure Joy of Iincluding sentient beings to give up material pleasures and always take 
pleasure In truth. 

Thanh tịnh hỷ thấy chư Phật thời cung kính cúng dường không nhàm đủ, an trụ nơi pháp 
giới bình đẳng: The pure joy of cosmic equanimity tirelessly honoring and serving all 
Buddhas they see. 

Thanh tịnh hỷ làm cho tất cả chúng sanh ưa thích thiển định, giải thoát, tam muội, tự tại 
du hý nhập xuất: The pure joy of teaching all sentient beings to enjoy meditations, 
liberations and concentrations, and freely enter and emerge from them. 


10) Thanh tịnh hỷ thứ mười—The tenth pure joy: 


a. 


Lòng ưa thích đầy đủ công hạnh, thuận tất cả khổ hạnh của Bồ Tát đạo: Gladly carrying 
out alÏ austere practices that accord with the way of Enlightening Beings. 

Chứng được tịnh huệ tịch tịnh bất động của các bậc Hiển Thánh: Realizing the tranquil, 
1mperturbable supreme calmness and wisdom of the sages. 


(IX) Thanh Tịnh Nhẫn— Pure Tolerance: 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
? 


8) 


Mười Thanh Tịnh Nhẫn Của Chư Đại Bồ Tái: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười thanh tịnh nhẫn của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 
pháp nhẫn vô thượng chẳng do tha ngộ của tất cả chư Phật—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of pure tolerance of Great Enlightening 
Beings. Enlightening Beings who abide by these can attain all Buddhas” supreme 
tolerance of truth, understanding without depending on another. 

Thanh tịnh nhẫn an thọ sự mắng nhục, vì thủ hộ các chúng sanh: Pure tolerance calmly 
enduring slander and vilification, to protect sentient beings. 

Thanh tịnh nhẫn an thọ dao gậy, vì khéo hộ trì mình và người: Pure tolerance calmly 
enduring weapons, to protect self and others. 

Thanh tịnh nhẫn chẳng sanh giận hại, vì nơi tâm chẳng động: Pure tolerance not arousing 
anger and viciousness, the mind being unshakable. 

Thanh tịnh nhẫn chẳng chê trách kẻ ty tiện, vì người trên hay rộng lượng: Pure tolerance 
not attacking the low, being magnanimous when above. 

Thanh tịnh nhẫn có ai về nương đều cứu độ, vì xả bỏ thân mạng mình: Pure tolerance 
saving all who come for refuge, giving up one”s own lIfe. 

Thanh tịnh nhẫn xa la ngã mạn, vì chẳng khinh kẻ chưa học: Pure tolerance free from 
concett, not slighting the uncultivated. 

Thanh tịnh nhẫn bị tàn hại hủy báng chẳng sân hận, vì quán sát như huyễn: Pure tolerance 
not becoming angered at inJury, because of observation of 1llusoriness. 

Thanh tịnh nhẫn bị hại không báo oán, vì chẳng thấy mình và người: Pure tolerance not 
revenging offenses, because of not seeing self and other. 


3330 


9) Thanh tịnh nhẫn chẳng theo phiển não, vì xa ha tất cả cảnh giới: Pure tolerance not 
following afflictions, being detached from all obJects. 

10) Thanh tịnh nhẫn tùy thuận chơn thiệt trí của Bồ Tát biết tất cả các pháp vô sanh, vì chẳng 
do người dạy mà được nhập cảnh giới nhứt thiết trí: Pure tolerance knowing all things 
have no origin, in accord with the true knowledge of Enlightening Beings, entering the 
realm of universal knowledge without depending on the instruction of another. 


(X) Mười Thanh Tịnh Rốt Ráo Của Chư Phật: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười 
điều rốt ráo thanh tịnh của chư Phật —According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 
33, there are ten kinds of ultmate purity of all Buddhas. 

I1) Đại nguyện của chư Phật thuở xưa rốt ráo thanh tịnh: All Buddhas” past great vows are 
ultimately pure. 

2) Chư Phật giữ gìn phẩm hạnh rốt ráo thanh tịnh: The religious conduct maintained by all 
Buddhas 1s ultimately pure. 

3) Chư Phật xa rời những mê lầm thế gian rốt ráo thanh tịnh: All Buddhas' separation from 
the confusion of worldly beings 1s ultimately pure. 

4) Chư Phật trang nghiêm cõi nước rốt ráo thanh tịnh: All Buddhas` adorned lands are 
ultimately pure. 

5) Chư Phật có những quyến thuộc rốt ráo thanh tịnh: All Buddhas' followings are ulimately 
pure. 

6)_ Chư Phật chỗ có chủng tộc rốt ráo thanh tịnh: All Buddhas' families are ulimately pure. 

7)_ Chư Phật sắc thân tướng hảo rốt ráo thanh tịnh: All Buddhas physical characteristics and 
refinemenis are ultimately pure. 

8) Chư Phật pháp thân vô nhiễm rốt ráo thanh tịnh: The nondefilement of the reality-body of 
all Buddhas 1s ultimately pure. 

9) Chư Phật nhứt thiết chủng trí không có chướng ngại rốt ráo thanh tịnh: All Buddhas' 
omniscient knowledge, without obsfruction, 1s ultimately pure. 

10) Chư Phật giải thoát tự tại chỗ đã làm xong đến bỉ ngạn rốt ráo thanh tịnh: All Buddhas' 
liberation, freedom, accomplishment of their tasks, and arrival at completion are 
ultimately pure. 





(XI)Thanh Tịnh Thí — Pure Chartty: 

A. Thanh Tịnh Thí Của Chư Đại Bồ Tát— Pure charity oƒ Great Enlightening Beings: 

I) Còn gọi là Hỷ Xả hay Tịnh Xả, đây là một trong hai loại bố thí. Thanh tịnh bố thí là loại 
bố thí mà người cho không mong đến trả, không mong được tiếng tăm hay phước báu 
trong cõi nhân thiên, chỉ mong gieo trồng chủng tử Niết Bàn: Pure charity in which the 
øIver expects no return, nor fame, nor blessing In this world, but only desire fo sow 
Nirvana-seed, one of the two kinds of charIty. 

2) Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp thanh tịnh thí của chư Đại Bồ Tát. Chư 
Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời được bố thí quảng đại thanh tịnh vô thượng của Như 
Lai: According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of pure 
givinng of Great Enlightening Beings. Enliphtening Beings who abide by these ten 
principles can accomplish the supreme, pure, magnanimous giving of Buddhas. 


Ù 


2) 
3) 


Ð 
5) 
6) 
? 
8) 


3) 


3331 


Mười Thanh Tịnh Thí Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
pháp thanh tịnh thí của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được bố thí 
quảng đại thanh tịnh vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of pure giving of Great Enlightening Beings. Enlipghtening 
Beings who abide by these ten principles can accomplish the supreme, pure, magnanimous 
giving of Buddhas. 

Bình đẳng bố thí, vì chẳng lựa chúng sanh: Impartial giving, not discriminating among 
sentient beings. 

Tùy ý bố thí vì thỏa mãn chỗ nguyện cầu: Giving according to wishes, satisfying others. 
Chẳng loạn bố thí, vì làm cho được lợi ích: Unconfused giving, causing benefit to be 
gained. 

Tùy nghi bố thí, vì biết thượng, trung, hạ: Giving appropriately, knowing superior, 
mediocre, and InferIor. 

Chẳng trụ bố thí, vì chẳng cầu quả báo: Giving without dwelling, not seeking reward. 

Mở rộng xả bố thí, vì tâm chẳng luyến tiếc: Open giving, without clinging attachment. 

Tất cả bố thí, vì rốt ráo thanh tịnh: Total giving, being ultimately pure. 

Hồi hướng Bồ Đề bố thí, vì xa rời hữu vi vô vi: Giving dedicated to enlightenment, 
transcended the created and the uncreated. 

Giáo hóa chúng sanh bố thí, vì nhẫn đến đạo tràng chẳng bỏ: Giving teach to sentient 
beings, never abandoning them, even to the site of enlightenmernt. 


10) Tam luân thanh tịnh bố thí, vì chánh niệm quán sát người thí, kẻ thọ, và vật thí như hư 


không: Giving with 1ts three spheres pure, observing the g1ver, receiver, and gift with right 
awareness, as being like space. 


(XI)Thanh Tịnh Thiền Định— Pure Meditation: 


D 
2) 


3) 


4) 


5) 


Mười Thanh Tịnh Thiên Định Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38, 
có mười thanh tịnh thiển của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 
đại thanh tịnh thiển vô thượng của chư Như Lai—According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of pure meditation of Great Enlightening Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these can attain the supreme pure meditation of 
Buddhas. 

Thanh tịnh thiển thường thích xuất gia, vì rời bỏ tất cả sở hữu: Pure meditation always 
gladly leaving home, giving up all possessions. 

Thanh tịnh thiển được chơn thiện hữu, vì chỉ dạy chánh đạo: Pure meditation finding 
øenuine øgood companmions, to teach the right way. 

Thanh tịnh thiển an trụ trong rừng thẳm, an nhẫn những gió mưa, vì la ngã và ngã sở: 
Pure meditation living 1n the forest enduring wind and rain and so on, being detached from 
self and possessions. 

Thanh tịnh thiển la chúng sanh ồn náo, vì thường thích tịch tịnh: Pure meditation leaving 
clamorous sentient beings, always enJoying tranguil silence. 

Thanh tịnh thiển tâm nghiệp điều nhu, vì thủ hộ các căn: Pure meditation with harmonious 
mental activity, guarding the senses. 


6) 


7) 


8) 
a. 
b. 
3) 
a. 
b. 


3332 


Thanh tịnh thiển tâm trí tịch diệt, vì tất cả âm thanh những chướng thiển định chẳng thể 
làm loạn: Pure meditation with wind and cognition silent, impervious to all sounds and 
netfles of meditational concentration. 

Thanh tịnh thiển thứ bẩy——The seventh pure meditation: 

Giác đạo phương tiện: Aware of the methods of the Path of enlightenmernt. 

Quán sát và hiện chứng tất cả những phương tiện nầy: Contemplating them all and 
actually realizing them. 

Thanh tịnh thiển thứ tám——The eighth pure meditation: 

Rời bổ tham đắm: Pure meditation detached from clinging to its experiences. 

Chẳng tham chẳng bỏ cõi dục: Neither grasping nor rejecting the realm of desire. 

Thanh tịnh thiển thứ chín—The ninth pure meditation: 

Phát khởi thông minh: Awakening psychic knowledge. 

Biết rõ tất cả căn tánh của chúng sanh: Knowing the faculties and natures of all sentient 
beings. 


10) Thanh tịnh thiển thứ mười—The tenth Pure meditation: 


a. 
b. 
lệ 


Tự tại du hý: Freedom of action. 
Nhập Phật tam muội: Entering into the concenfration of Buddhas. 
Biết vô ngã: Knowing there ¡is no self. 


(XIII)Mười Thanh Tịnh Tỉnh Tấn Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, 


D 


ự họ mo ơp 


có mười pháp tinh tấn thanh tịnh của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời được đại tinh tấn thanh tịnh vô thượng của chư Như Lai—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of pure energy of Great Enlightening 
Beings. Enlightening Beings who abide by these can attain the supreme great energy of 
Buddhas. 

Thân thanh tịnh tinh tấn—The physical energy: 

Thừa sự cúng dường chư Phật, Bổ Tát, và các sư trưởng: Attend Buddhas, enlightening 
beings, teachers, and elders. 

Tôn trọng phước điển: Honoring fields of blessings. 

Chẳng bao giờ thối chuyển: Never retreating. 

Ngữ thanh tịnh tỉnh tấn —Pure verbal energy: 

Tùy pháp đã nghe rộng vì người mà diễn thuyết không mỏi mệt: Extensively explaining to 
others whatever teachings they learn without wearying. 

Tán thán công đức của chư Phật không mỏi mệt: Praising the virtues of Buddhahood 
wIthout WearyIng. 

Ý thanh tịnh tinh tấn, vì khéo nhập xuất những hạnh sau đây không ngừng nghỉ—Pure 
mental energy, able to enter and exit the following without cease: 

Từ: Kindness. 

Bi: Compassion. 

Hỷ: Joy. 

Xả: Equanimity. 

Thiển định: Meditations. 

Giải thoát: Liberations. 

Tam muội: Concentrations. 





d. 


3333 


Tâm chánh trực thanh tịnh tinh tấn—Pure energy of honesty: 

Không dối trá, xu nịnh, tà vạy và hư giả: Being free from deceptiveness, flattery, 
deviousness, and dishonesty. 

Siêng tu không thối chuyển: Not regressing in any efforts. 

Tâm tăng thắng thanh tịnh tinh tấn—Pure energy of determination on increasing progress: 

Thường cầu thượng thượng trí huệ: Always ¡ntent on seeking higher and higher 
knowledge. 

Nguyện đủ tất cả pháp bạch tịnh: Aspiring to embody all good and pure qualities. 

Thanh tịnh tinh tấn chẳng luống bỏ——Unwasteful pure energy: 

Nhiếp lấy bố thí, trì giới, nhẫn nhục, đa văn và bất phóng dật: Embodying charity, 





morality, tolerance, learning, and diligence. 

Tiếp tục tu hành những pháp nầy nhẫn đến Bồ Để mà không ngừng nghỉ giữa chừng: 
Continuing to practice these unceasinply until enlightenment. 

Hàng phục ma quân thanh tịnh tính tấn, vì đều có thể trừ diệt tham, sân, si, tà kiến, triỀn 
cái và phiển não: Pure energy conguering all dẻemons, 

able to exterpate greed, hatred, delusion, false views, and all other bonds and vells of 
afflictions. 

Thành tựu viên mãn trí huệ quang minh thanh tịnh tính tấn—Pure energy of fully 
developing the light of knowledge: 

Khéo quán sát mọi việc làm: Being carefully observant 1n all actions. 

Khiến tất cả mọi việc đều rốt ráo: Consummating them all. 

Chẳng để phải ăn năn về sau: Preventing later regret. 

Đạt được Phật bất cộng pháp: Attaining all the uniques qualities of Buddhahood. 

Vô lai vô khứ thanh tịnh tinh tấn: Pure energy without coming or going: 

Được trí như thật: Attaining true knowledse. 

Nhập môn pháp giới, thân khẩu ý đều bình đẳng: Entering the door of the realm of reality, 
body, speech and mind all Impartial. 

Hiểu rõ tướng tức vô tướng: Understanding forms are formless. 

Không chấp trước: Having no attachments. 


10) Thành tựu pháp quang thanh tịnh tinh tấn—Pure energy developing the light of Teaching: 


a. 
b. 
Š: 


mo 


Vượt quá các địa: Transcending all stages. 

Được Phật quán đảnh: Attaining the coronation of Buddhas. 

Dùng thân vô lậu mà thị hiện tử sanh: With uncontaminated body manifesting the 
appearances of death and bĩrth. 

Xuất gia thành đạo: Leaving home and attaining enlightenmert. 

Thuyết pháp diệt độ: Teaching and passing away. 


Đầy đủ sự Phổ Hiền như vậy: Fulfilling such tasks of Universal Good. 


(XIV)Mười Thanh Tịnh Từ Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 


thanh tịnh từ của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được thanh tịnh 
từ quảng đại vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, there 
are ten kinds of pure benevolence of great enliphtening beings. Enliphtening beings who 
abide by these can atain the supreme, vast, pure benevolence of Buddhas. 


D 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


3334 


Thanh tịnh từ tâm bình đẳng, vì nhiếp (lo lắng) khắp chúng sanh không lựa chọn: 
Impartial pure benevolence, caring for all sentient beings without điscrimination. 

Thanh tịnh từ lợi ích, vì mang lại lợi ích cho chúng sanh bất cứ thứ gì làm được: Helpful 
pure benevolence, bringing happiness by whatever they do. 

Thanh tịnh từ nhiếp người đồng như mình, vì rốt ráo đều làm cho ra khỏi sanh tử: Pure 
benevolence taking care of people In the same way as oneself, ultimately bringing about 
emancipation from birth and death. 

Thanh tịnh từ chẳng bỏ thế gian, vì tâm thường duyên niệm chứa nhóm thiện căn: Pure 
benevolence not abandoning the world, the mind always focused on accumulating roots of 
goodness. 

Thanh tịnh từ có thể đến giải thoát, vì khiến khắp chúng sanh trừ diệt tất cả phiển não: 
Pure benevolence able to bring liberation, causing all sentilent beings to annihilate all 
afflictions. 

Thanh tịnh từ xuất sanh Bồ Đề, vì khiến khắp chúng sanh phát tâm cầu nhứt thiết trí: Pure 
benevolence generating enlightenment, inspiring all sentient beings to seek omniscience. 
Thanh tịnh từ thế gian vô ngại, vì phóng đại quang minh bình đẳng chiếu khắp: Pure 
benevolence unobstructed by the world, radiating great lipht illuminating everywhere 
equally. 

Thanh tịnh từ đây khắp hư không, vì cứu hộ chúng sanh không xứ nào chẳng đến: Pure 
benevlence filling space, reaching everywhere to save sentient beinøs. 

Thanh tịnh từ pháp duyên, chúng pháp như như chơn thiệt: Pure benevolence focused on 
truth, realizing the truth of “Thusness. 


10) Thanh tịnh từ vô duyên, vì nhập Bồ Tát ly sanh tánh: Pure benevolence without object, 


(XV)Mười Thanh Tịnh Xả Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm. 


Ù 


2) 


3) 


mi 


5) 


ent(ering enlightening beingsˆs detachment from life. 


Phẩm 38, có 
mười thanh tịnh xả của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được thanh 
tịnh xả quảng đại vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, 





Chapter 38, there are ten kinds of pure equanimity of enliphtening beings. Enlipghtening 
beings who abide by these can attain the supremely pure equanimity of Buddhas. 

Chẳng sanh lòng ái trước với tất cả những chúng sanh cung kính cúng dường: Not 
becoming emotionally attached to sentient beings who honor and support them. 

Chẳng sanh lòng oán giận với những chúng sanh khinh mạn hủy báng mình: Not being 
angercd at sentilent beings who slight and revile them. 

Thường đi trong thế gian, mà chẳng bị các pháp thế gian (tham, sân, si, mạn, nghị, tà kiến, 
sát, đạo, dâm, vọng) làm nhiễm: Always being in the world, but not being affected by the 
Vicissitudes (greed, hatred, anger, pride, wrong views, killing, stealing, adultery, etc) of 
worldly things. 

Hóa độ chúng sanh hợp thời hợp lúc; đối với chúng sanh khó hóa độ cũng không đem lòng 
ghét bỏ: Instructing sentient beings who are fit for the Teaching at the appropriate times, 
while not conceiIving aversion for sentlent beings who are not fit for the Teaching. 

Chẳng cầu pháp học và vô học của Nhị thừa: Not seeking the states of learning or 
nonlearning of the two lesser vehicles. 


3335 


Tâm thường xa lìa tất cả dục lạc đưa đến phiển não: Always being aloof from all desires 
that are conducive to afflictions. 

Chẳng khen hàng nhị thừa nhàm ha sanh tử: Not praising the two lesser Vehicles' 
aversion to birth and death. 

Xa lìa tất cả lời thế gian——Avoiding worldly talks: 

Lời phi Niết bàn: Talk that is not nirvana. 

Lời phi ly dục: Talk that 1s not dispassionate. 

Lời chẳng thuận lý: Talk that is not according to truth. 

Lời não loạn người khác: Talk that disturbs others. 

Lời Thanh Văn Duyên Giác Talk of individual salvation. 

Những lời làm chướng Bồ Tát đạo: Talks that obstruct the Path of enlightening beings. 
Thanh tịnh hỷ thứ chín—The ninth pure joy: 

Chờ đúng thời hóa độ những chúng sanh đã thành thục phát sanh niệm huệ, nhưng chưa 
biết được pháp tối thượng: Waiting for the appropriate times to teach sentient beings 
whose facultles are mature and have developed mindfulness and precise awareness, but 
do not yet know the supreme truth. 

Đúng thời giáo hóa chúng sanh đã được Bồ Tát giáo hóa thuở trước, nhưng phải đợi đến 
khi Bồ Tát thành Phật quả mới độ được: Waiting for the appropriate times to teach 
sentient beings whom the enlightening being has already Instructed In the past, but who 
cannot be tamed until the enlightening being reaches Buddhahood. 


10) Thanh tịnh hỷ thứ mười—The tenth pure joy: 


a. 
b 
C. 
d. 
e 
. 


1) 


Không quan niệm cao hạ với chúng sanh: Not considering people as higher or lower. 
Xa rời thủ xả: Being free from grasping and rejection. 

Xa lìa tất cả những phân biệt: Being aloof from all kinds of điscriminatory notions. 
Hằng trụ chánh định: Always being rightly concentrated: 

Nhập pháp như thật: Penetrating truth. 

Tâm được kham nhẫn: Attaining tolerance. 


(A-3) Những định nghĩa khác liên quan đến Tịnh 
QOther definitions that are related to the Vữnala 


Tịnh Bản Tâm—Fundamemtal Purity 0ƒ the Mind: Bản Tâm Thanh Tịnh—Tính thanh 
tịnh căn bản của tâm——Theo Phật giáo, dù trong hiện tại chúng ta có thể mê lầm rối ren 
đến đâu, bản chất căn bản của tâm vẫn là thanh tịnh. Cũng thế ấy, mây có thể tạm che 
khuất mặt trời, chứ không thể phá hủy cái khả năng chiếu sáng của nó, tương tự như vậy, 
những khổ đau phiển não của thân tâm trong giai đoạn, cũng như tâm trạng lo âu bối rối 
và nỗi khổ mà nói gây ra, chỉ có thể tạm che mờ chứ không thể phá hủy hay động đến 
bản chất thanh tịnh căn bản của tâm mình. Mục đích cuối cùng của mọi pháp tu, dù thuộc 
hệ phái nào, đều cốt làm hiển lộ cái bản chất ấy, nghĩa là tiếp xúc lại với cái bản tánh 
thanh tịnh ấy. Theo thuật ngữ Phật Giáo, mục đích cuối cùng của sự tiến hóa nhân loại là 
giác ngộ, thành Phật. Điều này hiển lộ khi tất cả mê muội tham sân sĩ và những gì che mờ 
tâm thức được tận trừ, và khi tất cả thiện tính trong ta hoàn toàn được phát triển. Sự thành 


2) 


3) 


4) 
5) 


6) 
7) 


3336 


tựu viên mãn áy, sự tỉnh thức trọn vẹn ấy mang đặc tính là tuệ giác vô biên, và lòng bi 
mẫn vô hạn và năng lực hay phương tiện vô cũng——According to the Buddhist teachings, 
no matter how confused or deluded we may be at the momeint, the fundamental nature of 
being 1s clear and pure. In the same way, clouds can temporarily obscure but cannot 
damage the light-giving power of the sun, so does the temporary afflictions of body and 
mind. The ultimate goal of all Buddhists, regardless of sects, 1s to uncover and make 
contact with this fundamental pure nature. According to Buddhist terminology, the 
ultimate goal of our Iindividual human evolution 1s enliphtenment or Buddhahood. Thịs 
state can be achieved by everyone. This state can be achieve when all the delusions, 
greed, hatred, ignorance, etc presently obscure our mind have been completely removed. 
Tịnh Bi— Pure compassion: Thanh tịnh bị có thể trừ điên đảo, vì nói pháp như thiệt. 
Thanh tịnh bi chẳng nhiễm trước sự vui của mình, vì cho khắp chúng sanh sự sung sướng. 
Thanh tịnh bi vì những chúng sanh tà định, mà nhiều kiếp chẳng bỏ hoằng thệ. Thanh tịnh 
bị chẳng cầu báo ân, vì tu tâm trong sạch. Thanh tịnh bi thọ sanh ở xứ nạn, với mục đích 
cứu độ chúng sanh bị nạn. Thanh tịnh bi thọ sanh ở đường lành vì thị hiện vô thường. 
Thanh tịnh bi không bạn bè, vì riêng mình phát tâm đó. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, 
có mười thanh tịnh bi của chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời được thanh 
tịnh bi quảng đại vô thượng của Như Lai—Pure compassion able to remove delusion by 
explaining the truth. Pure compassion not clinging to personal pleasure, øgiving happiness 
to all sentient beings. Pure compassion for the sake of wrongly fixated sentient beings, 
never give up their vow of universal liberation. Pure compassion not seeking reward, 
purifying their mind. Pure compassion taking on birth in difficult situations, for the purpose 
of liberating sentient beings. Pure compassion taking on birth on pleasant conditions, to 
show Impermanence. Pure compassion without companion, as they make their 
determination independently. According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of pure compassion of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who 
abide by these attain the supremely øgreat compassion of Buddhas. 

Tịnh Bồ Đề Tâm— Pure bodhi mind: Mind of pure enlightenment—Giai đoạn tu tập đầu 
tiên của hành giả trong Phật giáo Mật tông. Các vị hành giả Chân Ngôn Tông mới nhập 
vào sơ địa, kiến pháp minh đạo, đắc được vô cái chướng tam muội—The first stage of the 
practitioner in the esoteric esct. Pure bodhi mind, or mind of pure enlightenment, the first 
stage of the practitioner In the esoterIc sect. 

Tịnh chúng: Pure assembly——The body of monks—The company of the chaste. 

Tịnh Cư Thiên—Pure qabode heaven: Heavens of Pure  dwelling—Pure-dwelling 
heavens—Cõi Trời Tịnh Cư, cõi trời thứ tư nơi chư Thánh cư ngụ sẽ tái sanh vào cối khác. 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có Ngũ Tịnh Cư hay ngũ sắc giới đệ tứ 
thiển thiên, là chỗ vãng sanh của các bậc A-La-Hán (Bất Hoàn)— The five heavens of 
purity, in the fourth dhyana heaven, where the saints dwell who will not return to another 
rebrrth. According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are 
five pure-dwelling heavens in the fourth dhyana heaven, into which arhats are finally 
born. 

Tịnh Đạo: Pure enlightenment of Buddha——The path of purifilcation of the Buddha. 

Tịnh giới— Pure discipline: Pure commandments—CIới hạnh thanh tịnh trong sạch (giới 
hạnh đầy đủ của một bậc xuất gia). Thanh tịnh giới xa lìa tất cả kiến chấp hữu lậu. Thanh 


ỡ) 


2) 


3337 


tịnh giới chẳng phá tất cả học xứ. Thanh tịnh giới chẳng làm các điều ác. Thanh tịnh giới 
thủ hộ tâm Bồ Đề. Thanh tịnh giới giữ gìn điều chế qui luật của Đức Phật. Thanh tịnh giới 
thủ hộ tất cả chúng sanh. Thanh tịnh giới ẩn mật hộ trì. Ngữ thanh tịnh giới, vì xa ha các 
lỗi nơi lời nói. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thanh tịnh giới của chư Đại Bồ 
Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được thanh tịnh giới vô thượng không lỗi lầm 
của chư Như Lai—Pure commandments, or to keep them ¡n purity. Pure discipline of 
detachmernt all views of exIstence. Pure discipline of not destroying any subJects of study. 
Pure discipline of not doing any evil. Pure discipline of preserving the aspiration for 
enlightenment. Pure discipline of preserving the regulations of the Buddha. Pure discipline 
Of protecting all sentient beings. Pure discipline of speech, getting rid of faults of speech. 
According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of pure 
discipline of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by these can 
attain the supreme flawless pure discipline of Buddhas. 

Tịnh Hạnh Nơi Khẩu — Pure conduct oƒ the actions oƒ the mouth: Tịnh hạnh nơi khẩu là 
một trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà chúng ta tiểu trừ được 
tứ ác (nói dối, nói lời thô lỗ cộc cần, nói lời độc ác, và nói lưỡi hai chiểu)—Pure conduct 
of the actions of the mouth 1s one of the most important entrances to the great 
enlightenment; for 1t eliminates the four evils of lying, harsh speech, wicked speech, and 
two-faced speech. 

Tịnh Hạnh Nơi Tâm— Pure conduct 0ƒ the actions 0ƒ the mìnd- Tịnh hạnh nơi tâm là một 
trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà chúng ta tận diệt được tam 
độc, tham, sân, si—Pure conduct of the actions of the mind 1s one of the most Important 
entrances to the great enliphtenment; for 1t eliminates the three poisons of greed, hatred 
and Ignorance. 


10) Tịnh hoa chúng—Pure flower multituide: Những vị được vãng sanh về Tịnh Độ bằng 


phương tiện Liên Hoa—Those who are born into the Pure Land by means of a lotus 
flower. 


11) Tịnh hỷ— Pure joy: Thanh tịnh hỷ——Thanh tịnh hỷ phát Bồ Đề tâm. Thanh tịnh hỷ có thể 


thọ nhẫn chúng sanh tạo ác mà thệ nguyện cứu độ họ. Thanh tịnh hỷ thấy chư Phật thời 
cung kính cúng dường không nhàm đủ, an trụ nơi pháp giới bình đẳng. Thanh tịnh hỷ xả 
thân cầu pháp, chẳng sanh lòng hối tiếc. Thanh tịnh hỷ từ bỏ dục lạc, thường thích pháp 
lạc. Thanh tịnh hỷ làm cho tất cả chúng sanh bỏ dục lạc vật chất, thường thích pháp lạc. 
Thanh tịnh hỷ chẳng ghét bỏ chúng sanh phá giới, mà giáo hóa cho họ được thành tựu. 
Thanh tịnh hỷ xả bỏ tất cả sở hữu. Thanh tịnh hỷ làm cho tất cả chúng sanh ưa thích thiển 
định, giải thoát, tam muội, tự tại du hý nhập xuất. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười thanh tịnh hỷ của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được thanh 
tịnh hỷ quảng đại vô thượng của Như Lai—Pure joy of aspiring to enlightenment. Pure joy 
of being able to tolerate evil-doing sentient beings and vowing to save and liberate them. 
Pure Joy of cosmic equanimity tirelessly honoring and serving all Buddhas they see. Pure 
Joy Of giving one”s life in search of truth, without regret. Pure Joy of giving up sensual 
pleasures and always taking pleasure 1n truth. Pure Joy of including sentient beings to give 
up material pleasures and always take pleasure In truth. Pure Joy of not reJecting 
undisciplined sentient beings but teaching them and maturing them. Pure joy of 
relinquishing all possessions. Pure Joy of teaching all sentient beings to enJoy meditations, 


3338 


liberations and concentrations, and freely enter and emerge from them. According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of pure joy of Great 
Enlipghtening Beings. Enlightening Beings who abide by these can attain the supremely 
great pure joy of Buddhas. 

12) Tịnh Khiết Ngũ Dục— Pure desires: Ngũ dục thanh tịnh, như nơi thượng giới, đối lại với 
những giác quan thô thiển trong hạ giới—The five pure desires or senses, i.e. of the 
higher worlds in contrast with the coarse senses of the lower worlds. 

13) Tịnh lưu ly giới— Pure crysfal reaim: Tịnh lưu ly thế giới trên Đông Độ của Đức Phật 
Dược Sư Lưu Ly Quang—The pure crystal realm in the eastern region, the paradise of 
BhaIsaJya-guru-vaidurya-prabhasa. 

14) Tịnh nghiệp— Pure karma: Thiện nghiệp thanh tịnh. Những nghiệp thanh tịnh nơi thân 
khẩu ý (phù hợp với giới luật) dẫn chúng sanh đến vãng sanh Tịnh Độ. Có ba loại tịnh 
nghiệp—Pure karma, good karma, or deeds that lead to birth in the Pure Land. There are 
three foldway of obtaining a pure karma. 

15) Tịnh Nhãn— Pure eyes: Pháp Nhãn hay con mắt thanh tịnh, thấy được sự lý của chư pháp: 
Dharma-eye, the clear or pure eyes that behold, with enlightened vision, things not only as 
they seem but In their realIty. 

16) Tịnh nhân— Pure and clean man: Đức Phật —Especlially the Buddha—Bậc thanh tịnh, 
đặc biệt ám chỉ Đức Phật. 

17) Tịnh Nhục—Pure ƒflesh: Clean flesh—Thịt thanh tịnh mà chư Tỳ Kheo có thể dùng 
được——Pure flesh which may be eaten by a monk without sin—See Chapter 130. 

a)  Three kinds of clean flesh (pure meat) to a monk——See Chapter 130 (€) (I) (A). 

b) The five kinds of clean flesh—See Chapter 130 (€) (1) (B). 

c)  There are nine kinds of clean flesh—Có chín loại tịnh nhục —See Chapter 130 (C) I) (C). 

18) Tịnh Pháp— Pure dharma oƒ liberation: Giải Thoát Thanh Tịnh Pháp —The pure dharma 
which leads to nirvana—Pháp thanh tịnh dẫn đến Niết Bàn. 

19) Tịnh Pháp Nhãn— Pure dharma-eye: Thanh Tịnh Pháp Nhãn—Thấy được chân đế một 
cách rõ ràng. Pháp nhãn thanh tịnh (pháp nhãn là một trong năm nhãn). Ở bậc Thanh Văn 
Duyên Giác thấy được Tứ Thánh Đế; còn các bậc Bồ Tát Đại Thừa, có trí lực thấy được 
ngã không và lý không của vạn hữu—To see clearly or purely the truth—The pure 
dharma-eye (one of the five eyes) with which one discerns the four noble truths and the 
unreality of self or things (Hinayans disciIple first discerns the four noble truths, and the 
Mahayana disciple discerns the unreality of self and things). 

20) Tịnh Pháp Thân Phật — Pure dharma-body Buddha: Thanh Tịnh Pháp Thân Phật —Trong 
Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng đã dạy về Thanh Tịnh Pháp Thân Phật như sau: 
“Nầy thiện tri thức! Sao gọi là Thanh Tịnh Pháp Thân Phật? Người đời bản tánh là thanh 
tịnh, muôn pháp từ nơi tánh mà sanh, suy nghĩ tất cả việc ác tức sanh hạnh ác, suy nghĩ tất 
cả việc lành tức sanh hạnh lành. Như thế các pháp ở trong tự tánh như trời thường trong, 
mặt trời mặt trăng thường sáng, vì mây che phủ nên ở trên sáng, ở dưới tối, chợt gặp gió 
thổi mây tan, trên dưới đều sáng, vạn tượng đều hiện. Tánh của người đời thường phù du 
như là mây trên trời kia. Nầy thiện tri thức! Trí như mặt trời, huệ như mặt trăng, trí huệ 
thường sáng, do bên ngoài chấp cảnh nên bi mây nổi vọng niệm che phủ tự tánh không 
được sáng suốt. Nếu gặp thiện tri thức, nghe được pháp chơn chánh, tự trừ mê vọng, trong 
ngoài đều sáng suốt, nơi tự tánh muôn pháp đều hiện. Người thấy tánh cũng lại như thế, 


3339 


ấy gọi là Thanh Tịnh Pháp Thân Phật.”-——According to The Dharma Jewel Platform Sutra, 
the Sixth Patriarch taught: “Good Knowing Advisor! What 1s the clear, pure Dharma-body 
Buddha? The worldly person”s nature 1s basically clear and pure, and the ten thousand 
dharmas are produced from 1t. The thought of evil produces evil actions and the thought of 
good produces good actions. Thus all dharmas exist within self-nature. Thịs 1s like the sky 
which 1s always clear, and the sun and moon which are always bright, so that If they are 
obscured by floating clouds 1t 1s bright above the clouds and dark below them. But If the 
wind suddenly blows and scatters the clouds, there 1s brightness above and below, and the 
myriad forms appear. The worldly peson”s nature constantly drifts like those clouds In the 
sky. Good Knowing Advisors, intelligence 1s like the sun and wisdom 1s like the moon. 
Intelligence and wisdom are constantly bright, but If you are attached to external states, 
the floating clouds of false thought cover the self-nature so that 1t cannot shine. lf you 
meet a Good Knowing Advisor, 1ƒ you listen to the true and right Dharma and destroy your 
own confusion and falseness, then Inside and out there will be penetrating brightness, and 
within the self-nature all the ten thousand dharmas will appear. That 1s how If is with those 
who see their own nature. It is called the clear, pure Dharma-body of the Buddha.” 

21) Tịnh phát— Cleanse the hair: Cạo tóc chư Tăng——Công việc cắt tóc của nhà sư. Phép cắt 
tóc của nhà sư (nửa tháng một lần)—To shave the head as do the monk (once every 15 
days). 

22) Tịnh Phật —Pure Buddha: Parisuddhi-buddha or Visuddhi-buddha (skt—Pure-Clean 
Buddha—Thanh Tịnh Phật —Tịnh Phật là vị Phật đã đắc Chánh Đẳng Chánh Giác —The 
perfect Buddhahood of the dharmakaya nature. 

23) Tịnh Phương— Pure direction: Hướng Tịnh Độ—Hướng về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A 
Di Đà ——Thhe direction towards the Pure Land of Amitabha. 

24) Tịnh quán—Pure contenplafon: Phép quán thanh tịnh, một trong l6 phép quán trong 
Kinh Vô Lượng Thọ (muối ít khổ do tham dục thì phải tu tịnh quán). Có mười sáu pháp 
tịnh quán được kể trong Kinh Vô Lượng Thọ—Pure contemplation, one of the sixteen 
kinds of contemplation in the Infinite Life Sutra. There are sixteen methods of pure 
contemplation mentioned ¡n the Infinite Life Sutra. 

25) Tịnh Tâm— Vừnala-citta (skt): 

a) Bản tánh thanh tịnh của con người vốn đầy đủ. Tâm thanh tịnh thì thân nghiệp và khẩu 
nghiệp cũng thanh tịnh: Pure heart —Pure mind, which 1s the original Buddha-nature In 
every man——Purification of the mind—To pur1fy oneˆ”s mind. 

b) Tịnh tâm là một trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà chúng ta 
không bị nhiễm trược—Pure mind ¡is one of the most important entrances to great 
enlightenment; for with 1t, there 1s no defilemernt. 

c) Tâm Vô Cấu Nhiễm Tâm: Theo Kinh Hoa Nghiêm, đây là một trong 11 tâm dẫn đến giác 
ngộ. Tâm thấy hết thảy chư PhậtAccording to The Avatamsaka Sutra, this is one of the 
eleven minds that lead to enlightenment. À spotless heart which sees all the Buddhas—— 
See Chapter 54. 

26) Tịnh Tâm Tịnh Độ: Pure Minds-Pure Lands—See Tâm Thanh Tịnh Phật Độ Thanh Tịnh 
1n Chapter 151. 


3340 


27) Tịnh Tâm Trụ: Nơi trụ tâm, giai đoạn thứ ba trong sáu giai đoạn trụ tâm của một vị Bồ 
Tát, trong đó các ngài buông bỏ hết thảy vọng tưởng—The pure heart stage, the third of 
the six resting place of a Bodhisattvas, in which all illusory views are abandoned. 

28) Tịnh Thân— Pure body: Thân thanh tịnh, một trong ba loại thanh tịnh của chư Bồ Tát— 
One of the three purities of a bodhisattva—See Chapter 106 (A-2) I) (B). 

29) Tịnh Thất — Pure abode: Pure dwelling. 

a) Tinh thất: Chốn thanh tịnh dành cho sự tu tập —Abode of the celibate—Place for pure 
cultivation——Place for spiritual cultivation——Pure dwelling. 

b)_ Nơi an trụ thanh tịnh, như đạo tràng tu pháp, đàn tràng tinh diệu, hay tự viện (tu viện) của 
Tăng và Ni: A place for pure, or spiritual, cultivation—A pure abode——The abode of the 
celibate—House chastity, 1.e. a monastery, nunnery, or convent. A dwelling where the 
sangha 1s practicing Buddhist laws. A dwelling where celibate discipline 1s practised, a 
monastery, temple. 

30) Tịnh Thí — Pure charify: Pure giving—Cồn gọi là Hỷ Xả hay Tịnh Xả, đây là một trong 
hai loại bố thí. Thanh tịnh bố thí là loại bố thí mà người cho không mong đền trả, không 
mong được tiếng tăm hay phước báu trong cõi nhân thiên, chỉ mong gieo trồng chủng tử 
Niết Bàn. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp thanh tịnh thí của chư Đại Bồ 
Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được bố thí quảng đại thanh tịnh vô thượng 
của Như Lai—Pure charity in which the giver expectfs no return, nor fame, nor blessing in 
this world, but only desire to sow Nirvana-seed, one of the two kinds of charity. According 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of pure gIving of Great 
Enlightenng Beings. Enlightening Beings who abide by these ten principles can 
accomplish the supreme, pure, magnanimous giving of Buddhas—See Mười Thanh Tịnh 
Thí Của Chư Đại Bồ Tát in Chapter 106 (A-2) (XD (A) (B). 

31) Tịnh Thiên: Pure devas—Pure heaven. 

a) Tịnh Thiên, thuộc Tứ Thiển Thiên, một trong bốn loại trời: Pure devas, one of the four 
devas. 

b)  Cõi của các bậc Thánh giả, hay những bậc tu hành đắc quả từ Tu-Đà-Hoàn đến Bích Chi 
Phật (những bậc đắc quả trong hai thừa Thanh Văn và Duyên Giác), đã diệt trừ hết phiền 
não cấu chướng: The pure or the saints, from Sravakas to Pratyeka-buddhas. 

32) Tịnh Thiên Nhãn— Pure deva eye: Mắt thanh tịnh của chư Thiên, có thể thấy mọi vật từ 
nhỏ đến lớn, từ gần đến xa, và thấy luôn cả những kiếp luân hồi của chúng sanh—Eyes 
which can see all things small and great, near and far, and the forms of all beings before 
their transmigration. 

33) Tịnh Thủy— Cleansed by the wafer: Được tẩy sạch bằng nước—Tất cả những thức ăn 
được lấy lên từ dòng nước chảy đều là “tịnh thực” cho chư Tăng Ni—Edibles (eatables) 
recovered from flowing water are “clean” food to monks and nuns. 

34) Tịnh tín: Niềm tin thanh tịnh—Pure faith. 

35) Tịnh tỉnh tấn— Pure energy: Thanh tịnh tinh tấn—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười pháp tinh tấn thanh tịnh của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời 
được đại tính tấn thanh tịnh vô thượng của chư Như Lai —According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of pure energy of Great Enlightening 
Beings. Enlightening Beings who abide by these can attain the supreme great energy of 








36) Tịnh trí 


3341 


Buddhas—See Mười Thanh Tịnh Tinh Tấn Của Chư Đại Bồ Tát in Chapter 106 (A-2) 
(I1). 
Vô Cấu Thức. 








Pure consciousness: Amala (skt)——Undefiled knowledge 


37) Tịnh Từ ——Pure benevolence: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thanh tịnh từ 


36) Tịnh xả—Pure equanumity: Thanh tịnh xả 


Œ) 


của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được thanh tịnh từ quảng đại 
vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, there are ten kinds of 
pure benevolence of great enliphtening beings. Enlightening beings who abide by these 
can atain the supreme, vast, pure benevolence of Buddhas—See Mười Thanh Tịnh Từ 
Của Chư Đại Bồ Tát in Chapter 106 (A-2) (XIV). 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
thanh tịnh xả của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được thanh tịnh 
xả quảng đại vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 
38, there are ten kinds of pure equanimity of enlightening beings. Enlightening beings 
who abide by these can attain the supremely pure equanimity of Buddhas—See Mười 
Thanh Tịnh Xả Của Chư Đại Bồ Tát in Chapter 106 (A-2) (XV). 





(B) Bất Tịnh 
Dợfilerment— Innpurify 
Asubham (p) 


(B-1) Tổng quan và Nghĩa của Bất Tịnh 
Overview and Meanings 0ƒ Asubham 


Tổng quan về “ Bất tịnh ”—An overview oƒ “Impurity”: Sự bất tịnh (không thuẫn tịnh hay 
không trong sạch). Bản chất nhiễm trược của tham dục. Bất tịnh có nghĩa là không tinh 
sạch, không thánh thiện, không đẹp đẽ. Đứng về cả hai phương diện sinh lý và tâm lý, con 
người là bất tịnh. Đây không phải là một cái nhìn tiêu cực hay bĩ quan, mà chỉ là cái nhìn 
khách quan về con người. Thấy được sự cấu tạo của cơ thể, từ tóc trên đỉnh đầu, cho đến 
máu, mủ, đàm, phân, nước tiểu, những vi khuẩn ẩn náo trong ruột và những bệnh tật cứ 
chực sẵn để phát sinh, ta thấy phần sinh lý của ta quả là bất tịnh. Phần sinh lý đó cũng là 
động lực thúc đẩy ta đi tìm sự thỏa mãn dục lạc, do đó nên kinh gọi thân thể là nơi tích tụ 
của tội lỗi. Còn phần tâm lý? Vì không thấy được sự thật về vô thường, khổ không và vô 
ngã của sự vật cho nên tâm ta thường trở thành nạn nhân của tham vọng thù ghét; do tham 
vọng và thù ghét mà chúng ta tạo ra biết bao tội lỗi, cho nên kinh nói “tâm là nguồn suối 
phát sinh điều ác.”—Defiling nature of the passions. Impurity is the nature of our bodies 
and minds. Impurity means the absence of an Immaculate state of being, one that 1s 
neither holy nor beautiful. From the psychological and physiological standpoint, human 
beings are impure. This 1s not negafive or pessimistic, but an obJective perspective on 
human beings. If we examine the constituents of our bodies from the haIr on our head to 
the blood, pus, phlegm, excremernt, urine, the many bacteria dwelling in the intestines, and 
the many diseases present waiting for the opportunity to develop, we can see clearly that 


3342 


our bodies are quite impure and subJect to decay. Our bodies also create the motivation to 
pursue the satisfaction of our desires and passilons. That 1s why the sutra regards the body 
as the place where misleads gather. Let us now consider our psychological state. Since we 
are unable to see the truth of Iimpermanence, suffering, and the selfless nature of all 
things, our minds often become the victims of greed and hatred, and we act wrongly. So 
the sutra says, ' “he mind 1s the source of all confusion.” 


(II) Nghĩa của Bất Tịnh— The meanings 0ƒ Impurit: 


Ù 
2) 


3) 


Bất Tịnh: Asubham (p) Không thanh tnh- Không trong sạch—lmpurity— 
Uncleanness—Common——ViIle. 

Bất Tịnh Hạnh: Phi phạm hạnh, gồm những việc hèn hạ bất tịnh hay dâm ô—lIgnoble or 
Impure deeds, or sexual ImmoralIty. 

Trong Phật giáo, vết nhơ có nghĩa là sự cấu ô (sự ô nhiễm hay ô trược). Những ô nhiễm 
căn bản là tham, sân và sỉ: In Buddhism, taints mean basic defilements of greed, ¡ll-will 
(anger) and ignorance (delusion). 


(III)Thân-Tâm-Cảnh đều Bất Tịnh— Impurity is the nature oƒ both Body-Mind-Realn: Theo 


1) 


Phật giáo, bất tịnh là chỉ cho thân không sạch, tâm không sạch, và cảnh không sạch— 
According to Buddhism, “Impurity” means that the body 1s Impure, the mind 1s Impure and 
the realm 1s impure. 

Thân Bất Tịnh— The body is impure: Bất tịnh có nghĩa là không tinh sạch, không thánh 
thiện, không đẹp đẽ. Đứng về cả hai phương diện sinh lý và tâm lý, con người là bất tịnh. 
Đây không phải là một cái nhìn tiêu cực hay bi quan, mà chỉ là cái nhìn khách quan về 
con người. Thấy được sự cấu tạo của cơ thể, từ tóc trên đỉnh đầu, cho đến máu, mủ, đàm, 
phân, nước tiểu, những vi khuẩn ẩn náo trong ruột và những bệnh tật cứ chực sẵn để phát 
sinh, ta thấy phần sinh lý của ta quả là bất tịnh. Phần sinh lý đó cũng là động lực thúc đẩy 
ta đi tìm sự thỏa mãn dục lạc, do đó nên kinh gọi thân thể là nơi tích tụ của tội lỗi. Chính 
vì vậy Đức Phật day khi quán thân không sạch là phải quán xét thân ta và người bên 
ngoài nhờ có lớp da che dấu, nhưng bên trong chỉ toàn là những thứ hôi tanh nhơ nhớp như 
thịt, xương, máu, mủ, đờm, dãi, phẩn, nước tiểu, vân vân. Đã thế mà các thứ nhơ nhớp 
bên trong còn bài tiết ra cửu khổng (chín lổ) bên ngoài.” Suy xét kỹ, sắc thân của chúng 
sanh không có chi đáng ưa thích. Phật tử chơn thuần chớ nên quá trân quý thân nầy. Kỳ 
thật, nó chỉ là cái túi da hôi thúi. Phải ha ý nghĩ đó chúng ta mới có thể dụng công tu hành 
được. Nếu không ha được nó, chúng ta sẽ biến thành nô lệ của nó và từ sáng sớm đến 
chiều tối chúng ta sẽ chỉ một bề phục vụ cho nó mà thôi. Người con Phật chơn thuần phải 
coi thân nầy như một cái túi da hôi thúi, nghĩa là tránh sự coi trọng nó. Coi nó là quan 
trọng là chướng ngại lớn trên bước đường tu tập của chúng ta. Chúng ta phải mượn cái giả 
để tu lấy cái thật, tức là chỉ xem thân nầy như một phương tiện mà thôi. Theo Kinh Tứ 
Thập Nhị Chương, Chương 26, Thiên thần dâng cho Đức Phật một ngọc nữ với ý đồ phá 
hoại tâm ý của Phật. Phật bảo: “Túi da ô uế, người đến đây làm gì? Đi đi, ta không dùng 
đâu.” Thiên thần càng thêm kính trọng, do đó mà hỏi về ý của Đạo. Đức Phật vì ông mà 
giảng pháp. Ông nghe xong đắc quả Tu-Đà-Hoàn.”—Impurity means the absence of an 
Immaculate state of being, one that 1s neither holy nor beautiful. From the psychological 
and physiological standpoint, human beings are Impure. This 1s not negative or pessimIistic, 


2) 


3343 


but an obJective perspective on human beings. lÝ we examine the constituenfs oŸ our 
bodies from the hair on our head to the blood, pus, phlegm, excrement, urine, the many 
bacteria dwelling in the ¡intestines, and the many diseases present waiting for the 
opportunity to develop, we can see clearly that our bodies are quite impure and subJect to 
decay. Our bodies also create the motivation to pursue the satisfaction of our desires and 
passions. That is why the sutra regards the body as the place where misleads gather. Thus 
the Buddha taught: When you contemplate the Impurity of the body, you should reflect on 
the fact that beneath the covering layers of skin, your bodies and those of others are 
composed entirely of filthy, smelly substances such as meat, bones, blood, pus, phlegm, 
saliva, excremernt, urine, etc.” Not only that fluids are excreted through nine apertures. If 
we sfop to think carefully, the physical body of sentient beings 1s hardly worth cherishing. 
Sincere Buddhists should not care too much for this body, should not treat their skin-bag of 
a body as a treasure. Only people who are free of this Idea can apply effort in cultivating 
the Way. If we treat our body as a precIous thing, then we wIill become 1fs slave and serve 
1s whims all day long. Therefore, sincere Buddhists should treat the body as a “stinking 
bag of skin' and do not prize 1t highly. Valuing the body too high 1s an obstacle to 
cultivation. We should merely “borrow the false to cultivate what Is true,` and see If as Just 
an expedient means. According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 26, the 
heavenly spirits, desiring to destroy the Buddha”s resolve, offered Jade women to him. 
The Buddha said: “Skin-bags full of filth.” What are you doing here? Go away, I am not 
Iinterested.” Then, the heavenly spirits asked most respectfully about the meaning of the 
Way. The Buddha explained it for them and they immediately obtained the fruition of 
Srotaapanna.” 

Tâm Bất Tịnh— Moral impurity: Mental impurity—Whatever misleads or deludes the 
mind—Tâm không sạch là khi tâm sanh tham nhiễm, tất nó sẽ thành xấu xa nhơ bợn, 
chẳng khác chi hồ nước trong bị cáu bùn làm bẩn đục. Hồ nước đục không thể soi bóng 
sắc cây núi trời mây, tâm nhơ bợn làm mất hết thần thông trí huệ. Nên nhớ câu: “Biết tu 
hành chớ phí uống công. Tâm bình tịnh thần thông trí huệ!” Người đã phát nguyện bước 
lên đường tu, phải lập chí lần lần dứt trừ tâm phiển não nhiễm dục từ thô đến tế. Về phần 
tâm lý? Vì không thấy được sự thật về vô thường, khổ không và vô ngã của sự vật cho 
nên tâm ta thường trở thành nạn nhân của tham vọng thù ghét; do tham vọng và thù ghét 
mà chúng ta tạo ra biết bao tội lỗi, cho nên kinh nói “tâm là nguồn suối phát sinh điều 
ác”—Impurity of the mind means that once the mind develops thoughts of greed, 1t has 
already become evil and defiled, not unlike a limpid pond that has been polluted with dirt 
and sludge. The dirt pond cannot reflect the Images of trees, mountains, sky, clouds; 
likewise, a polluted mind has lost all spiritual powers and wisdom. Thus, we have the 
saying: “One who knows how to cultivate does not waste his efforts; a peaceful, still mind 
wIll bring spiritual powers and wisdom.” Those who are determined to tread the Way 
should endeavour gradually to sever the mind of afflictions, polluted by greed In Ifs ØrOSS 
and subtle aspects. Let us now consider our psychological state. Since we are unable to 
see the truth of Impermanence, suffering, and the selfless nature of all things, our minds 
often become the victims of greed and hatred, and we act wrongly. So the sutra says, “The 
mind Is the source of all confusion.” 


3) 


3344 


Cảnh Bất Tịnh —lmpure realm: Cảnh không sạch là cảnh giới cõi ngũ trược đầy dẫy bùn 
đất, sỏi đá, chông øgai, lại dung chứa vô số chúng sanh từ thân đến tâm đều nhơ bợn. Cho 
nên cảnh uế độ nầy không có chi đáng say mê tham luyến: The impure realm is the world 
of the Eive Turbidities, full of dirt and mud, rocks and stones, spikes and thorns, which 
harbors countless sentient beings defiled in body and mind. Therefore, this impure world 1s 
not worth craving or cÏinging to. 


(IV)Bất Tịnh và phiền não theo quan điểm Phật giáo—Impurity and qƒflicHons in 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


Œ) 
(A) 
Ù 
2) 
3) 


+ 


(B) 


Ù 
2) 


3) 


Buddhism: Trong đạo Phật, vết nhơ (trong tâm) và phiền não được dùng như nhau——lIn 
Buddhism, taints and afflictions are used Iinterchangeably: 

Phiển não: klesa (skt)——Kilesa (p)—Phiển não gây ra bởi chấp trước vào những ảo tưởng 
trong đời sống, hay vọng niệm chấp trước vào sự vật mà mình bám víu-—Taint also means 
delusion or affliction. Deluded, or afflicted by holding on to the 1llusory ideas and things of 
lie. 

Phiển não gây nên bởi dục lạc cẩm thọ bởi giác quan: The kilesa or contaminations of 
attachment to the pleasures of the senses. 

Phiển não gây nên bởi bám víu vào tà kiến: Kilesa or contaminations of attachment to 
false views. 

Phiển não gây nên bởi bám víu vào những thực hành khổ hạnh quá đáng: Kilesa or 
contaminations of attachment to moral and ascetic practices. 

Phiển não gây nên bởi bám víu vào ngã chấp: Kilesa or contaminations of attachment to 
the belief in a self. 


(B-2) Phân loại Bất Tịnh 
Categories 0ƒ Asubham 


Tam Bất Tịnh (Lậu Hoặc)— There are three defileents: 

Tam cấu— Three defilers: Tam cấu, tam độc, tam cấu nhiễm. 

Tham: Desire—Attachment—Greed—Wrong destre. 

Sân: Anger——lre—Hate——Resentmert. 

S1: lgnorance—Unwillingness to accept Buddha-truth—Unintelligence—Stupidity. 

See Tam Độc In Chapter 77. 

Tam Lậu Hoặc— There are three tainfs: Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tâm Cầu, có ba 
lậu hoặc—According to The Connected Discourses of the Buddha, Chapter Esanavagsgo 
(Searches), there are three affluences or taints that feed the steam of mortality or 
transmigration: 

Dục Bất Tịnh (Hữu Lậu Hoặc): Desire or the taint of sensuality—Tất cả phiền não trong 
dục giới, ngoại trừ vô minh. 

Hữu Bất Tịnh (Hữu Lậu Hoặc): Material or phenomenal existence—Tất cả phiển não 
trong sắc giới và vô sắc giới ngoại trừ vô minh—The taint of existence. 

Vô Minh Bất Tịnh (Vô Minh Lậu Hoặc): The taint of ignorance—Vô minh trong tam 
giới —lgnorance of the way of escape. 


3345 


(IH) Ngũ Thân Bất Tịnh— Five types 0ƒ impurity oƒ the body: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


Chủng tử bất tịnh—The impurity of its seeds: Chủng tử tạo nên thân thể của chúng ta bất 
tịnh vì chúng được tạo nên bởi tinh cha huyết mẹ——The seeds of our bodies are impure 
because they are created from our fatherˆs semen and mother”s blood (eg8). 

Cư trú bất tịnh—The impurity of its dwelling: Thai nhi nằm trong bụng mẹ, là nơi không 
tịnh—The embryo dwells in the mother”s womb which 1s not pure. 

Bản chất bất tịnh —The impurity of its own nature: Những chất đất, nước, lửa, gió tạo nên 
cơ thể chúng ta đều bất tịnh—Elements of earth, water, fire, air of which our bodies are 
formed are unclean. 

Ngoại tướng bất tịnh—The impurity of the outer marks: Chín lổ bên ngoài của cơ thể đều 
bất tịnh (như ghèn ở mắt và cứt rái ở tai)——Nine apertures of our outer bodies are always 
1mpure (I.e., eyes have eye mucus, ears have ear wax, efC). 

Căn bản bất tịnh—The ultimate impurity of the body: Sau khi chết, cơ thể chúng ta sình 
lên, trở màu xanh với đầy dòi bọ rất ư là bất tịnh—After death our bodies swell up, turn 
green, and breed worms, all of which 1s Impure. 


(HI)Lục cấu— Six defiled things: 
(A) Theo Câu Xá Luận có sáu điều làm ô uế tịnh tâm—According to the Kosa Sastra, there are 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 


six things that defile the pure mỉnd: 

Não (phiển muộn): Vexation. 

Siểm (nịnh nọt): Flattery. 

Kiêu (khi lờn người khác): Arrogance. 
Cuồng (Dối gạt người khác): Exaggeration. 
Hận: Hatred. 

Hại (làm hại người khác): Malice. 


(B) Lục Nhiễm Tâm— Six menial tainrs: Sáu thứ nhiễm tâm trong Khởi Tín Luận. Dù bản chất 


9 


2) 


3) 


„) 


tâm là thanh tịnh không ô nhiễm, vô minh làm tâm ô nhiễm qua sáu thứ sau đây——The six 
mental taints of the Awakening of Faith (Khởi Tâm Luận). Though mind-essence ¡is by 
nature pure and without stain, the condition of ignorance or innocence permits of taint or 
defilement corresponding to the following six phrases: 

Chấp tương ưng nhiễm—The stage of faith of Bodhisattvas: Chấp nhiễm cho rằng cái 
“đường như” là cái “thật.” Đây là giai đoạn cuối của Bích Chi Phật Địa (Thanh Văn và 
Duyên Giác) hay Tín Trụ Địa của Bồ Tát —The taint ¡interrelated to attachment, or 
holding the seeming for the real, the final stage of sravakas and pratyeka-buddha. 

Bất đoạn tương ưng nhiễm —The stage of purity: Ly Cấu Địa—Nhiễm chấp dẫn đến 
những nguyên nhân của khổ lạc—The taint interrelated to the persisting attraction of the 
cause of pain and pleasure. 

Phân biệt trí tương ưng nhiễm: The stage of spirituality. The taint interrelated to the 
“particularizing intelligence” which discerns things within and without this world. 

Hiện sắc bất tương ưng nhiễm: The stage of emancipation from the material. The non- 
Interrelated or primary taint (ignorant mind as yet hardly discerning subJect from obJect, of 
accepting an external world. 


5) 


6) 


3346 


Năng kiến tâm bất tương ưng nhiễm: The stage of emancipation from mental effort. The 
non-interrelated or prImary taint of accepting a perceptive mind. 

Căn bổn nghiệp bất tương ưng nhiễm: The highest Bodhisattva stage, entering the 
Buddhahood. The non-interrelated or primary taint of accepting the Idea of primal action 
or activity 1n the absolute. 


(IV)Thất Cấu — The seven defilements: 
(A) Bảy điều ô nhiễm— Seven defilemens: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


Tham dục: Kama-raga (p)—Desire—Lust. 

S¡ mê: Avijja (p)—lgnorance or stupidity. 

Ngã mạn cống cao: Pride and Arrogance. 

Thụy miên Hôn trầm: Torpor 

Nghi hoặc: Doubt. 

Tà kiến: Ditthi (p)—Wrong (false) views (Ác ý: Patigha (p)—EvIil thoughts). 
Bồn xẻn: Stinginess. 


(B) Bảy Khuynh Hướng Ngủ Ngẫm—Seven impuriries: Theo Kinh Trường A Hàm và Kinh 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


Tăng Nhất A Hàm, có bảy sự nhiễm ô tiểm ẩn trong tâm chúng ta—According to the 
Digha Nikaya Sutra and Angutara Nikaya Sutra, there are seven defilements that lie 
dormant in the recesses of man”s mind. 

Tham dục: Kama-raga (p)—Desire—Lust. 

S¡ mê: Avijja (p)—lgnorance or stupidity. 

Ác ý: Patigha (p)—Evil thoughts. 

Ngã Mạn: Mana (p)—Pride. 

Luyến ái: Attachment. 

Vô minh: Ignorance. 

Tà kiến: Ditthi (p)—Wrong (false) views. 


(V) Thất Chủng Bất Tịnh— The seven kinds 0ƒ imcleanness: 
(A) Bảy loại bất tịnh nơi Thân— The seven kinds oƒ imcleanness in our body: 


Ù 
2) 


3) 
4) 
5) 
6) 
? 


Chủng tử bất tịnh: Hạt giống chẳng sạch (nghiệp nhân phiền não là giống bên trong và 
thể xác cha mẹ là giống bên ngoài đều bất tịnh)—Unclean parental seed. 

Thọ sanh bất tịnh (cha mẹ giao cấu, huyết đỏ huyết trắng chẳng sạch): Parental 
1nfercourse 1s unclean. 

Trụ xứ bất tịnh (chín tháng trong thai chẳng sạch): The womb 1s unclean. 

Thực hám bất tịnh (ăn uống chẳng sạch): The pre-natal blood of the mother 1s not clean. 
Sơ sanh bất tịnh (Lúc mới sanh chẳng sạch): Birth 1s not clean. 

Thân thể chẳng sạch: Ones own flesh is not clean. 

Cứu cánh bất tịnh (Cuối cùng thì toàn thân thối rửa bất tịnh): One”s own putrid corpse ¡s 
not clean at all. 


(B) Bảy phép quán thân bất tịnh— Seven types oƒ contemplation on the impure body: 


Ù 


2) 


Quán cứu cánh bất tịnh: Sau khi chết thì thân nầy sình lên và thối rữa—Contemplation 
that after death the body swelling up and rotting away with flesh and bones In disarray. 
Quán cơ thể bất tịnh: Contemplation on foul odor in profusion. 


3) 


4) 


3) 


6) 
1) 


3347 


Quán chủng tử (thai nhi) bất tịnh, do tham ái mà sanh ra: Contemplation on the impurity of 
a fetus. 

Quán sơ sanh bất tịnh: Contemplation on impure new-born child, emerging from the womb 
with pus and blood gushing forth. 

Quán thọ sanh bất tịnh, do tinh cha huyết mẹ hòa hợp mà thành: Contemplation on the 
1mpure area. 

Quán thực đạm bất tịnh: Contemplation the impurity of drinking the mother”s blood. 

Quán trụ xứ bất tịnh: Contemplation on the impurity of the dirty area of the womb. 


(VŨDThất Pháp Bất Tịnh Quán— Seven types 0ƒ meditaion on impurity: Theo Hòa Thượng 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


Thích Thiển Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, hành giả tu tịnh độ muốn 
quyết định được sanh về Tây Phương Cực Lạc, cần nên luôn tập tu hạnh yếm ly bằng 
cách quán bảy pháp bất tịnh. Thân mình đã thế, thân người khác lại cũng như vậy. Nếu 
thường quán sát bẩy điều bất tịnh nầy, đối với các thân nam nữ mà người đời cho rằng 
xinh đẹp, cũng sanh niệm yễm ly và lửa ái dục lần lần tiêu giảm—According to Most 
Venerable Thích Thiền Tâm ¡n the Pure Land Buddhism, ¡f a Pure Land practitioner 
wishes to be assured of rebirth, he or she should perfect the practice of disgust of the five 
desires by engaging in the seven types of meditation on impurity. Qur own bodies being 
Iimpure, the bodies of others are likewise. lf we constantly meditate on these seven 
1mpuritles, we will gradually develop disgust toward those male and female forms which 
ordinary people Judge handsome and beautiful. Thus the flames of lust will gradually 
diminish. 

Chủng tử bất tịnh—The impure seed: Thân nầy do nơi nghiệp dâm dục, từ hạt giống tham 
ái mà sanh—This body 1s born from the karma of lust and attachment. 

Thọ sanh bất tịnh—The impure birth: Mầm sanh khởi của bản thân do một điểm tinh 
huyết của cha mẹ hòa hợp trong khi gần gủi— The fetus is a combination of father`s 
sperm and mother”s eøg In sexual Iintercourse. 

Trụ xứ bất tịình—The fetus in impure: Thai thân ở trong tử cung nhơ nhớp, nằm dưới ruột 
non, trên ruột già——The fetus In impure, dirty area of the womb, under the small Intestines 
and above the large Intestines. 

Thực đạm bất tịnh: Khi còn ở trong thai, huyễn thân lại thọ dụng huyết phần của người 
mẹ——As a fetus, the body drinks the motherˆs blood. 

Sơ sanh bất tịnh: Khi đã đủ tháng ngày, thai thân đầu hướng về sẩn môn, ra khỏi mình 
người mẹ cùng một lúc với máu mủ, sự hôi nhơ dẫy đầy ——Once ready to be born, the 
fetus emerges from the womb with pus and blood gushing forth and foul odors In 
profusion. 

Cử thể bất tịnh: Trong lớp da ngoài che đậy thân nầy là tất cả sự hôi nhơ của các chất, 
thịt, xương, máu, đàm, đại, tiểu, vân vân—lInside a thin layer of skin, the body contains 
nothing but flesh, bones, blood, sputum, urine, and stool, etc. 

Cứu cánh bất tịnh: Đến khi chết rồi, thân nầy là một đống thịt sình thúi rã rời, mặc cho 
giòi tửa bò lan hoặc quạ diều tha mổ——After death, the body swelling up and rotting away, 
with flesh and bones disarray, feeding feelers and crows. 


3348 


(VII)Tám điều bất tịnh cho chư Tăng Ni—Eight impure things for monks and nuns: Eight 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 


? 
8) 


things that monks or nuns are not allow to possess—EiIpht things which are unclean to 
monks and nuns. 

Giữ vàng: To keep gold. 

Giữ bạc: To keep silver or money. 

Giữ nô lệ nam: Mướn đầy tớ nam——To have male slaves, or manservant. 

Giữ nô lệ nữ: Mướn đầy tớ nữ——To have female slaves, or maidservant. 

Nuôi gia súc hay gia cầm: To raise cattles, birds, or domestic animals. 

Dự trữ bất cứ thứ gì: To keep supplies of grain and silk or of anything. To store anything 
other than the eight appurtenances (tám món cần dùng). 

Buôn bán trao đổi: To trade, or to do business. 

Canh nông: To own and farm the land. To own and cultivate the land. 


(VIII)Cửu Khổng (Khiếu) Bất Tịnh —Nine impure openings in our body: Chín lổ bất tịnh 


trong thân. Đức Phật dạy có chín lổ bất tịnh trong cơ thể chúng ta, từ mỗi lổ nầy luôn rỉ ra 
mọi thứ cặn bã như đờm nơi cổ họng, mồ hôi từ lổ lông nơi da, vân vân. Không có sự bài 
tiết nào có thể ngữi, rờ hay nếm cho vô. Tất cả đều bất tịnh—The Buddha teaches us that 
there are nine openings In our body and from each of them exudes all kinds of excretions 
all the the time, 1.e., phlegm from throat, sweat from the pores of skin, etc. None of the 
things excreted are pleasant to smell or touch or taste. They are all unclean things. 


1-2)Hai mắt: Two eyes. 
3-4)Hai lổ tai: Two ears. 
5-6)Hai lổ mũi: Two nose nostrils. 


? 
8) 
3) 


1) 
2) 


3) 


4) 


Miệng: Mouth. 
Tiểu tiện: Anus. 
Đại tiện: Rectum. 


(B-3) Những định nghĩa khác liên quan đến Bất Tịnh 
QOther definitions that are related to the Asubham 


Bản chất bất tịnh: Impurity of own nature—See Chapter 106 (B-2) (H). 

Chúng sanh bất tịnh —Dgfilement oƒ the human being condition: Chúng sanh trược— 
Đây là một trong năm trược——Th1s 1s one of the five kysaya perlods of turbidity, Impurity 
or chaos—See Ngũ Trược in Chapter 39. 

Chúng tử bất tịnh— Iimpure seed: Impurity of seeds—Thân nầy do nơi nghiệp dâm dục, 
từ hạt giống tham ái mà sanh—This body is born from the karma of lust and attachment— 
See Chapter 106 (B-2) (V) (B). 

Cứu cánh bất tịnh— Inpurity oƒ the death: Đến khi chết rồi, thân nầy là một đống thịt 
sình thúi rã rời, mặc cho giòi tửa bò lan hoặc quạ diều tha mổ——After death, the body 
swelling up and rotting away, with flesh and bones disarray, feeding feelers and crows—— 
See Chapter 106 (B-2) (V) (B). 


3349 


3) Giới Bất Tịnh —l]impure commandinenfs: Thì La Bất Thanh Tịnh —Nếu giới Đất tịnh, 
không ai vào được tam muội—If the sila, or moral state, 1s not pure, none can enter 
samadhI. 

6)_ Bất Tịnh Kiếp—Impure kalpa: Impure aeon—Trược Kiếp— Thời kỳ ác trược, thời kỳ của 
bệnh hoạn, nghèo đói và giặc giã—The kalpa of impurity, degenerate, corrupt; and age of 
disease, famine, and war—See Ngũ Trược in Chapter 39. 

7) Ngoại tướng bất tịnh: Impurity of the outer marks—See Chapter 106 (B-2) (II). 

8) Bất Tịnh Nhục: 

a) Trong giáo lý Tiểu Thừa, thịt động vật mà thấy giết, nghe giết, nghi ngờ con vật bị giết vì 
mình. Tiểu Thừa cấm dùng những loại thịt nầy: According to the Hinayana, unclean flesh 
means flesh of animals, fishes, etc., seen being killed, heard being killed, or suspected 
being killed. Hinayana forbids these. 

b)_ Thức ăn bị coi như bất tịnh ô uế như thức ăn còn thừa lại, hay thức ăn mà người bệnh đã 
ăn. Thực phẩm dành cho các vị Tỳ Kheo, để qua một đêm trong phòng thì gọi là nội túc 
thực, do đó là một trong những món ăn bất tịnh, hoặc đổ ăn bị tay chân chạm vào, Tỳ 
Kheo không được ăn. Trong giáo lý Đại Thừa, bất kể tịnh hay bất tịnh, các loại thịt đều bị 
cấm: Food is considered unclean if it is left over, or used by the sick. Food that has been 
kept overnight In a monastic bedroom and 1s therefore one of the unclean foods, or food 
made unclean by being touched, or handled; any food soiled, or unclean. In the Mahayana 
doctrine, all flesh, pure or Iimpure, 1s prohibited (Mahayana forbids all flesh). 

9) Bất Tịnh Phẫn Nộ: Ucchusma (sk)—VỊ Bồ Tát có quan hệ với Bất Động Minh Vương, vị 
kiểm soát tất cả những loài quỷ bất tịnh—A Bodhisattva connected with Arya- 
acalanatha-raja, who controls unclean demons. 

10) Phiền não Bất tịnh— Defilement oƒ the passions: Phenomenal defilement—Trần Cấu— 
Tên gọi chung của phiển não (cảnh trần nhơ bẩn nhập vào căn làm cho thân tâm nhơ bẩn 
mà gây nên phiển não. Đây là một trong năm trược—Material, or phenomenal 
defilement; the defilement of the passlons. his 1s one of the five kysaya perlods of 
turbidity, impurity or chaos—See Ngũ Trược in Chapter 39. 

11) Bất Tịnh Quán: Thiền quán về sự bất tịnh của thân thể mình và của người khác, đây là 
giai đoạn cuối cùng trong chín giai đoạn quán tưởng về thân xác, nhằm diệt trừ tham 
dục —The meditation on the uncleanness of the human body of self or others, the nine 
stages of disintepration of the dead body. It is a meditation to destroy desire. 

12) Bất Tịnh Quốc Độ—lIimpure Land: Uế độ—Saha World —Thế giới Ta Bà—The present 
world—The world in which we live 1s an Iimpure field, and Sakyamuni 1s the Buddha who 
has Initiated 1fs purification. 

13) Sơ sanh bất tịnh— Impurity 0ƒ the newly-born baby: Khi đã đủ tháng ngày, thai thân đầu 
hướng về sản môn, ra khỏi mình người mẹ cùng một lúc với máu mủ, sự hôi nhơ dẫy 
đầy —Once ready to be born, the fetus emerges from the womb with pus and blood 
gushing forth and foul odors in profusion—See Chapter 106 (B-2) (V) (B). 

14) Bất Tịnh Tâm —Dgfiled mind: Impure mind —Nhiễm tâm——Tâm tạp loạn, xấu ác, tính 
toán của chúng sanh. Có sáu thứ nhiễm tâm được kể đến trong Khởi Tín Luận. Dù bản 
chất tâm là thanh tịnh không ô nhiễm, vô minh làm tâm ô nhiễm qua sáu thứ gọi là sáu 
nhiễm tâm——The chaotic, evil, calculating, vicious mind of sentient beings. There are six 
mental taints mentioned ¡in the Awakening of Faith (Khởi Tâm Luận). Though mind- 





3350 


essence 1s by nature pure and without stain, the condition of Ignorance or innocence 
permits of taint or defilement corresponding to the six defiled minds—See Chapter 106 
(B-2) ID (B). 

15) Bất Tịnh Thân— Impure body: Uế Thân—Thân thể nhơ nhớp, nói về thân phàm phu, ô 
uế không trong sạch, do nhiễm các mối tham dục, sân hận, và ngu si—The sinful body, 
that of ordinary people, caused by lust, hatred, and ignorance. 

16) Bất Tịnh Thí— Sullied charify: Cho mà mong đồi báo đáp trong kiếp nầy hay kiếp tới thì 
gọi là bất tịnh thí—Impure charity in which the giver expects something ¡n return for his or 
her almsgivinge——Unclean almsgiving, looking for 1ts reward In this or the next life. 

17) Thọ sanh bất tịnh—Impure birth: Mầm sanh khởi của bản thân do một điểm tỉnh huyết 
của cha mẹ hòa hợp trong khi gần gủi—The fetus ¡s a combination of father`s sperm and 
mother”s egg in sexual intercourse—See Thất Pháp Bất Tịnh Quán in Chapter 106 (B-2) 
(V) ®). 

18) Bất Tịnh Thuyết Pháp (Tà mệnh thuyết pháp): Hoặc thuyết pháp, hoặc thuyết chánh 
pháp từ ý muốn kiếm tiền để sống là thuyết pháp bất tịnh——Unclean preaching, to preach, 
whether rightly or wronegly, from an impure motive for making a living. 





(B-4) Làm Hoen Õ chốn Già Lam 
Ddfiling the Sangharama 


(D_ Sự lạm dụng của Tam Bảo của một số nhỏ chư Tăng Ni— Misusing oƒ the donation oƒ a 
ƒew 0ƒ monks and nuns: Một vài nhà tu Phật giáo không chơn chánh (ác Tăng và ác ND, 
thay vì lo tu hành và giúp cho tín đổ cùng tu tập với mình, thì họ chỉ biết bòn vét của đàn 
na tín thí lo xây dựng chùa to Phật lớn. Thậm chí họ còn tiêu tiền của dâng cúng của đàn 
an tín thí để lo cho gia đình hay bà con giòng họ của mình. Họ không chút kinh vì hậu quả 
về những hành động tham, sân, si, mạn, nghi của họ. Họ không màng øì đến tà kiến, sát, 
đạo, dâm, vọng. Chính những việc làm xấu ác vô lương tâm nầy của họ đã làm cho Phật 
tử thuần thành nản lòng và mất tín tâm nơi Phật giáo—Quite a few evil monks and nuns, 
Instead of devoting their time to cultivate and to help other Buddhists to cultivate, they 
utlize their time to plan on how to squeeze money out of sincere donators so that they can 
build big temples and big Buddha statues. They even spend the donating money to care for 
their families and relatives. They have no fear for the results of their greed, angry, 
1pgnorant, pride, and doubt acions. They do not care about wrong views, killing, stealing, 
lust, and Iying. Their evil acts without any conscIence cause sincere Buddhists to lose their 
good faith in Buddhism. 


(H) “Làm hoen ố chốn già lam °— “Defiling the Sangha”: Từ “Làm hoen ố chốn già lam” 
có nghĩa là xúc phạm hay làm ô uế chốn thanh tịnh của tịnh xá. Một thí dụ điển hình là 
một cặp tại gia kết hôn rồi sống trong tịnh xá, làm những việc không đoan chính, ăn thịt, 
sát sanh, vân vân. Loại tội này không thể sám hối được—The term “Defiling the Sangha” 
means profaning the pure temple. À critical example would be 1f a married couples living 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


3351 


on the temple grounds, engaging in ¡indecent activitiles, eating meat, killing living 
creatures, and so on. This kind of offense cannot be pardoned through repentance. 


(B-5) Những lời Phật dạy về “ Bất Tịnh ” 
The Buddha”s teachings on “lrnpurify ” 


Những lời Phật dạy về “Bất Tịnh ” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha°s teachings on 
*Impuriy ” in the Dharmapada Sufra: 

Ngươi hãy tự tạo cho mình một hòn đảo an toàn, gấp rút tinh cần làm kẻ khôn ngoan, gột 
sạch bao nhiêu phiển não bất tịnh, để bước lên Thánh cảnh hàng chư thiên—Make 
yourself an island. Be wise to strive quickly! When you cleanse your Impurifies, you wIll 
enter into the heavenly world of the Ariyas (gods) (Dharmapada 236). 

Ngươi hãy tạo lấy cho mình một hòn đảo an toàn, gấp rút tinh cần làm kẻ khôn ngoan, gột 
sạch bao nhiêu phiển não bất tịnh, chớ trở lui đường sanh lão nguy nan—Make an island 
for yourself. Be wise to strive quickly! When you cleanse your Impurifies, you will not 
come back again to birth and old age (Dharmapada 238). 

Hết sát na nầy đến sát na khác, người trí lo gột trừ dần những cấu uế bất tịnh nơi mình 
như anh thợ vàng cần mẫn lọc trừ quặng bã khỏi chất vàng ròng—From ksana to ksana, a 
wIse person should remove his own Iimpuritles as a goldsmith removes the dross of silver 
(Dharmapada 239). 

Không tụng tập là vết nhơ của kinh điển, không siêng năng là vết nhơ của nghiệp nhà, 
biếng nhác là vết nhơ của thân thể và nơi ăn chốn ở, phóng túng là vết nhơ của phép hộ 
vệ: Non-recifation 1s the rust of Incantation; non-reparr 1s the rust of houses; sloth 1s the 
rust of bodily beauty and shelters; carelessness 1s the rust of the cultivator (watcher) 
(Dharmapada 241). 

Tà hạnh là vết nhơ của người đàn bà, xan lẫn là vết nhơ của sự bố thí; đối với cõi nầy hay 
cõi khác, thì tội ác lại chính là vết nhơ: Misconduct is the taint of a woman; stinginess is 
the taint of a donor. Taints are indeed all evil things, both in this world and in the next 
(Dharmapada 242). 

Trong hết thảẩy nhơ cấu đó, vô minh cấu là hơn cả. Các ngươi có trừ hết vô minh mới trở 
thành hàng Tỳ kheo thanh tịnh: The worst taint 1s Ignorance, the greatest taint. Oh! 
Bhikshu! Cast aside this taint and become taintless (Dharmapada 243). 

Lầm dữ bởi ta mà nhiễm ô cũng bởi ta, làm lành bởi ta mà thanh tịnh cũng bởi ta. Tịnh 
hay bất tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được: By oneself the 
evil 1s done, by oneself one 1s defiled or purified. Purity or impurity depend on oneself. No 
one can purIfy another. 

Sống biết hổ thẹn, thường câu thanh tịnh, sống không đam mê dục lạc, sống khiêm tốn, 
sống trong sạch, sống dồi dào kiến thức, sống như thế mới thật khó làm——But life ¡s hard 
for a modest, for one who seeks purity, one who 1s detached, humble, clean and clear 
thinking (Dharmapada 245). 


3352 


Phật Ngôn— The Buddha's Words: 


Người đã giải thoát hết thảy, đã dứt hết thảy buộc ràng, là người đi đường đã đến đích —There is no 
more suffering for him who has completed the Jjourney; he who 1s sorrowless and wholly free from 
everything; who has destroyed all fetters (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 90). 


Kẻ dũng mãnh chánh niệm, tâm không ưa thích tại gia, ví như con ngỗng khi ra khỏi ao, chúng bỏ lại 
cái nhà ao hỗ của chúng không chút nhớ tiếc—The mindful exert themselves, they do not enjoy in an 
abode; like swans who have left their pools without any regret (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 
9). 


Lầm sao vui cười, có gì thích thú, khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt? Ở trong chỗ tối 
tăm bưng bít, sao không tìm tới ánh quang minh? —How can there be laughter, how can there 
be Joy, when the whole world 1s burnt by the flames of passions and Ignorance? When you are 
living In darkness, why wouldn”t you seek the light? (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 
146). 


Hãy ngắm cái thân tốt đẹp nầy chỉ là đống xương lở lói, chồng chất tật bịnh đã được người ta 
tưởng là êm ái, trong đó tuyệt đối không có gì trường tổn——Let's behold this body! Is it only a 
plle of bones, a mass of sores, a heap-up of diseases? Lets think about it for a moment, 
nothing lasts, nothing persists! (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 147). 


Cái hình hài suy già nầy là cái rừng tập trung bịnh tật, dễ hư nát. Đã có tụ tất có tán, có sinh 
tất có tử—This worn out body, a nest of diseases, perishable and subject to decay. This 
decomposed mass breaks to pieces, lie Iindeed ends ¡in death (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 148). 


Trái hồ lô (trái bầu) về mùa thu thì khô tàn. Thân nầy cũng vậy, khi đã hư hoại thì chỉ còn 
một đống xương màu lông hạc; rõ thật chẳng có gì vui—Those bleaching bones are just like 
dried and empty gourds cast away In autumn. What pleasure 1s there in looking at them? (Kinh 
Pháp Cú —The Dammapada Sutta 149). 


Thân nây là cái thành xây bằng xương cốt và tô quét bằng máu thịt, để cất chứa sự già sự 
chết, ngã mạn và dối gian—This body is only a stronghold made of bones, covered with flesh 
and blood in which stored decay, death, pride and deceit (Kinh Pháp Cú —The Dammapada 
Sutta 150). 


Gieo khổ cho người để cầu vui cho mình, sẽ bị lòng sân hận buộc ràng, không bao giờ thoát 
khỏi nỗi oán tắng—He who wishes his own happiness by hurting others, or by making others 
unhappy, will be bound by hatred. He himself 1s entangled and gets trapped ¡n the hatred 
(Kinh Pháp Cú ——The Dammapada Sutta 291). 


Trong thế gian nầy, ai hay sát sinh, hay nói dối, hay lấy cắp, hay phạm dâm, hay rượu chè say 
sưa—He who in this world destroys life, tells lie, takes others” wealth, commits adultery, 1s 
addicted to Intoxicating liquors (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 246). 


3353 


CHƯƠNG MỘT TRĂM LẼ BẢY 
CHAPTER ONE HUNDRED AND SEVEN 


Những Điều Bất Khả Tư Nghì và 
Những Điều Không Thể 
The Inconceivables and 
The Unattainables 


(A) Những Điều Bất Khả Tư Nghì— The Inconceivables 

(1) Tổng quan về Bất khả tư nghì— An overview on the “lnconceivables”. 
(H) Những loại Bất Khả Tư Nghì— Categories oƒ the “lnconceivables”. 
(HI)Tứ Bất Khả Tư Nghì— Four inconceivables. 

(IV)Ngñ Bất Khả Tư Nghì— Five beyond mentation things. 


(B) Những Điều Khó— The DỤƒficulties 

(l) Thân Người Khó Được— DỰƒicul to be reborn as a human being. 
(IH) Sáu điều khó gặp—Six difficult things. 

(IHI)Tám điều khó gặp hay nghe được Phật pháp— Eight difficulties. 
(IV)Chín điều khó— Nine difficulties. 

(V) Hai Mươi Điều Khó— Twenty difficulties people alhways enCOMH€T. 


(C) Những Điều Không Thể— The Unattainables 

(I) Tứ Bất Khả Đắc: The ƒour unattainables. 

(H) Tứ Bất Khả Khinh: Four things that may not be treated lightly. 

(HI) Tứ Bất Khả Ký Phụ: Four to whom one does not entrust valuables. 

(IV) Tứ Bất Khả Tư Nghì: Four inconceivables. 

(V) Tứ Bất Kiến: The ƒour invisibles. 

(VI) Tứ Bất Sinh: Four “not-born. ” 

(VII) Năm điều mà không ai có thể thành tựu được —Five things which no one is able to 
accomplish in this worid. 

(VIII)Thất Bất Khả Ty (Bảy điều không tránh khỏi)— The Seven Unavoidable. 


3354 


3355 


(A) Những Điều Bất Khả Tư Nghì 
The Inconceivables 


(ID Tổng quan về Bất khả tư nghì —An overview on the “Inconceiyables”: Acintya (skÙ— 


Những điều vượt ra ngoài sự suy tưởng, vượt ra ngoài sự diễn tả, vượt ra ngoài sự bàn 
luận—Beyond thought or descriptlon—Beyond thought or discussion—Beyond the power 
of mentation—See Four inconceivables in Chapter 107 (A) (HI). 


(II) Những loại Bất Khả Tư Nghì — Categories 0ƒ. the “Ilnconceivables ”: 


1) 


2) 


3) 


4) 


Quán đảnh bất tư nghì —Inconceivable anointrmemt: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27 
(Thập Định), có mười pháp quán đảnh bất tư nghì mà chư Bồ Tát nhận được từ nơi Đức 
Như Lai. Một khi chư Đại Bồ Tát vào được tam muội Quá Khứ Thanh Tịnh Tạng, thời 
nhận được mười pháp quán đảnh bất tư nghì của Đức Như Lai, cũng được, cũng thanh tịnh, 
thành tựu, nhập, chứng, viên mãn, trì giữ, và bình đẳng biết rõ tam giới thanh tịnh— 
According to the Flower Sutra, Chapter 27, there are ten kinds of inconceivable 
anointment which Enlightening Beings received from the Enlightened. Once Enlightening 
Beings enter the concentration called the pure treasury of the past, they receive ten kinds 
of inconceivable anointment from the Enlightened; they also attain, purIfy, consummate, 
enter, realize, fulfil and hold them, comprehend them equally, the three spheres pure. 

Chư Bồ Tát biện thuyết chẳng trái nghĩa là bất khả tư nghì: Explanation without violating 
meaning. 

Chư Bồ Tát thuyết pháp vô tận: Inexhaustibility of teaching. 

Chư Bồ Tát huấn từ không lỗi là bất khả tư nghì: Impeccable expression. 

Chư Bồ Tát nhạo thuyết chẳng dứt là bất khả tư nghì: Endless eloquence. 

Tâm của Chư Bồ Tát không bị khủng bố là bất khả tư nghì: Freedom from hesitation. 

Lời nói của Chư Bồ Tát luôn thành thực là bất khả tư nghì: Truthfulness of speech. 

Chúng sanh y tựa nơi chư Bồ Tát là bất khả tư nghì: The trust of the community. 

Chư Bồ Tát luôn cứu thoát ba cõi là bất khả tư nghì: Liberating those ¡n the triple world. 
Thiện căn của chư Bồ Tát tối thắng là bất khả tư nghì: Supreme excellence of roots of 


goodness. 
Chư Bồ Tát luôn điều ngự Diệu Pháp là bất khả tư nghì: Command of the Wondrous 
Teaching. 


Bất tư nghì dụng tướng: Do tịnh trí tướng mà hiện ra hết thảy mọi cảnh giới làm lợi ích 
chúng sanh——lInconceivable, beneficial functions and uses from the pure wisdom——See 
Two forms (characteristics) of the bhutatathata. 

Phật độ cảnh giới bất khả tư nghì: Inconceivable Buddha-lands. The size of the Buddha- 
lands or the bound of the Buddha realm ¡is beyond human conceptlon—See Four 
1nconceivables in Chapter 107 (A) (HI). 

Tánh Của Pháp Thân Như Lai Bất Khả Tư Nghì —Inconceivable Dharmakaya: Theo Thiền 
sư D.T. Suzuki trong Nghiên Cứu Kinh Lăng Già, ý niệm về Pháp thân không phải không 
có trong Kinh Lăng Già; tuy nhiên, ý niệm ấy không được dùng theo ý nghĩa pháp thân 
của học thuyết Tam Thân. Lăng Già nói đến Pháp Thân Như Lai, đến Pháp Thân bất khả 
tư nghì, và đến Pháp thân như là Ý sinh thân. Pháp thân ấy có tám đặc tính như sau— 


3) 


6) 


7) 


ổ) 


a) 


b) 


3) 


3356 


According to Zen Master D.T. Suzuki in the “Studies In The Lankavatara Sutra,” the idea 
of Dharmakaya 1s not wanting in the Lankavatara Sutra, and that 1t is used not in the same 
of the Dharmakaya of the Triple Body dogma. The Lankavatara Sutra speaks of the 
Tathagata's Dharmakaya of the Inconceivable Dharmakaya, and of Dharmakaya as wIll- 
body. That Tathagata's Dharmakaya has eight special natures as follows—See EIght 
nature of Dharmakaya In Chapter 125. 

Thiên long bất khả tư nghì: Inconceivable nagas. Dragons or Nagas are beyond human 
conception—See Four Iinconceivables in Chapter 107 (A) HH). 

Bất tư nghì huân— Inconceivable permeation: Bất tư nghì huân là sự thẩm thấu của sự ngu 
si hay trí tuệ vào tự tánh thanh tịnh trong tâm của chân như rồi sau đó xuất hiện trong thế 
giới hiển hiện để tạo thành phiển não. Theo Khởi Tín Luận thì Bất Tư Nghì Huân là ảnh 
hưởng huân tập của căn bản vô minh trên chân như tạo thành phiển não—The 
permeation of the pure self-essence of the mind of true thusness by Ignorance or wIsdom 
which then appears In the manifest world. According to the Awakening of Faith, the 
indescribable vasana or the Influence of primal Ignorance on the bhutatathata, producing 
all iIlusions. 

Chúng sanh bất khả tư nghì: Inconceivable sentient beings—His teaching about living 
beings” cIrcumsfances 1s beyond human conception—See Four inconceivables in Chapter 
1Ø7 (A) II). 

Bất Tư Nghì Biến Dịch Sanh Tử (sự biến dịch của cái chết là không thể nghĩ bàn)— 
Inconceivable  tramnsformation le:  Acintyaparinnamacyutr  (skÐ—Inconceivable 
transformation of the death. 

Quả báo Tịnh độ giới của nghiệp vô lậu. Do bi nguyện vô lậu mà chuyển biến hướng 
thượng thân sinh tử lên trên Tam giới (xuất quá tam giới thân). Đây là sự sanh tử của các 
bậc Thánh đã đoạn hết kiến tư hoặc —Ineffable changes and transmigrations to the higher 
stages of mortality above the traidhatuka or trailokya. The Inconceivable transformation 
life in the Pure Land, the transformation of the arhats and other saInts. 

Cái chết thuộc về sự biến hóa kỳ diệu của chư Bồ Tát, hay cái chết thuộc sự sự biến hóa 
không thể quan niệm được xãy ra bên trong tâm, làm cho tâm hiểu được các sự vật đặc 
thù bên ngoài—The death of mysterious transformation or inconceivable transformation- 
death. This has nothing to do with corporeal existence. It happens only to such spiritual 
beings as Bodhisattvas. A mysterlous transformation that takes place within the mind, 
making 1t comprehend an external world of particular obJects. 

Bất tư nghì trí—Inconceivable wisdom: Acintya-jnana (skt—Trí tuệ không thể diễn tả 
được của Đức Phật hay trí trực giác—The ¡indescribable Buddha”s wisdom, or intuitive 
knowledse. 


10) Thế giới bất khả tư nghì —Inconceivable world: The Buddha”s world is beyond human 


conception—See Four Iinconceivables in Chapter 107 (A) HH). 


(HI)Tứ Bất Khả Tư Nghì— Four inconceivables: 
(A) Bốn điều không thể nghĩ bàn nơi chư Phật— Four things of a Buddha which are beyond 


human conception: Trong Kinh Tăng Nhứt A Hàm, có bốn điều không thể nghĩ bàn nơi chư 
Phật—In the Ekottaragama, there are ƒour indescribables. The ƒour things of a Buddha 
which are beyond human concepfion: 


D 
2) 


3) 
ki 


3357 


Thế giới bất khả tư nghì —The world: The Buddha”s world is beyond human conception. 
Chúng sanh bất khả tư nghì The living beings: His teaching about living beings' 
cIrcumsfances Is beyond human conception. 

Thiên long bất khẩ tư nghì ~Dragons or Nagas: His nagas are beyond human conception. 
Phật độ cảnh giới bất khả tư nghì The size of the Buddha-lands: The bound of his 
Buddha realm 1s beyond human conception. 


(B) Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đã bạch với Đúc Thế Tôn về 


l) 


2) 


3) 


bốn thứ bất tư nghì: “Bạch Thế Tôn! Ngoài mười bốn thứ vô úy, tu chứng vô thượng đạo, 
lại có thể được bốn bất khả tư nghì, vô tác diệu đức.”—In the Surangama Sutra, 
Avalokitesvara Bodhisattva reported to the Buddha about the ƒour inconceivables: “World 
Honored One! Because I obtained perƒect penetration and culivated to certificaHion oƒ the 
unsurpassed path, l also became endowed with ƒour inconceivable and and effortless 
woniderƒul virtues. ”: 

Một là do tôi trước được diệu văn tâm, tâm linh thoát bổ văn căn, kiến văn giác tri không 
thể phân cách, thành một viên dung thanh tịnh bảo giác, cho nên tôi có thể hiện ra nhiều 
diệu dụng, có thể nói vô biên bí mật thần chú; trong đó hoặc hiện một cho đến tám vạn 
bốn ngàn đầu, tay, mắt, hoặc từ hoặc uy, hoặc định, hoặc tuệ để cứu hộ chúng sanh được 
tự tại: First, as soon as I obtained the miraculous wonder of hearing the mind, the mind 
became essential and the hearing was forgotten; therefore, there was no distinction 
between seeing, hearing, sensation, and knowing. I achieved a single, perfect fusion, pure 
preclous enliphtenment. For this reason, I am able to manifest many wonderful 
appearances and can proclaim boundless secret spiritual mantras. For example, I may take 
appear one head, three heads, five heads, seven heads, nine heads, eleven heads, and so 
forth, until there may be a hundred and eight heads, a thousand heads, ten thousand heads, 
or eighty-four thousand vajra heads; two arms, four arms, six arms, eight arms, ten arms, 
twelve arms, fourteen, sixteen, eighteen arms, or twenty arms, twenty-four arms, and so 
forth until there may be a hundred and eight arms, a thousand arms, ten thousand arms, or 
eighty-four thousand mudra arms; two eyes, three eyes, four eyes, nine eyes, and so forth 
unHl there may be a hundred and eight eyes, a thousand eyes, ten thousand eyes, or 
eighty-four thousand pure and precious eyes, sometimes compassionate, sometimes 
awesome, sometimes in samadhi, sometimes displaying wisdom to rescue and protect 
living beings so that they may attain great self-mastery. 

Hai là bởi tôi tu tập văn tư, thoát khỏi sáu trần, như cái tiếng vượt qua tường, chẳng bị 
ngăn ngại, nên tôi thần diệu có thể hiện mỗi mỗi hình, tụng mỗi mỗi chú, hình và chú có 
thể lấy vô úy ban cho các chúng sanh. Cho nên mười phương quốc độ nhiều như bụi nhỏ 
đều gọi tên tôi là Thí Vô Úy: Second, because of hearing and consideration, I escape the 
six defiling obJects, Just as a sound leaps over a wall without hindrance. And so I have the 
wonderful ability to manifest shape after shape and to recite mantra upon mantra. These 
shapes and these mantras dispel the fears of living beings. Therefore, throughout the ten 
directions, in as many lands as there are fine motes of dust, [ am known as one who 
bestows fearlessness. 

Ba là bởi tôi tu tập bản diệu viên thông, thanh tịnh bản căn, nên đi chơi các thế giới, đều 
khiến chúng sanh bỏ trân bảo của mình, cầu tôi thương xót: Third, because I cultivated 
fundamenral, wonderful, perfect penetration and purified the sense-organ, everywhere I 


4) 


3358 


go in any world I can make 1t so that living beings renounce their physical and material 
valuables and seek my sympathy. 

Bốn là tôi được Phật tâm, chứng quả hoàn toàn, có thể lấy các trân bảo đem cúng dường 
mười phương Như Lai, và giúp chúng sanh trong lục đạo, khắp pháp giới cầu vợ được vợ, 
cầu con được con, cầu tam muội được tam muội, cầu sống lâu được sống lâu, như vậy cho 
đến cầu đại Niết Bàn được đại Niết Bàn: Fourth, I obtained the Buddhas” mind and was 
certfled as having attained the ultimate end, and so l can make offerings of rare 
treasures to the Thus Come Ones of the ten directions and to living beings In the six paths 
throughout the dharma realm. If they seek a spouse, they obtain a spouse. If they seek 
children, they can have children. Seeking samadhi, they obtain samadhi; seeking long life, 
they obtain long life, and so forth to the extent that 1f they seek the great Nirvana, they 
obfain great Nirvana. 


(IV)Ngũ Bất Khả Tư Nghì— Five beyond mentation things: Theo Trí Độ Luận, có năm thứ 


Ũ 
2) 
3) 
4) 


5) 


Œ) 


bất khả tư nghì —According to the Sastra on the Prajna-Paramita Sutra, there are fve 
inconceivable or thought-surpassing or beyond menfation things. 

Chúng sanh vô biên bất khả tư nghì: The number of living beings. Innumerable number of 
sentient beings 1s Inconceivable 

Nghiệp quả báo bất khả tư nghì: All the consequences of karma. Karmic consequence is 
inconceivable. 

Định lực của Thiền giả là bất khả tư nghì: The powers of a state of dhyana—The 
concentration power of a zen practitioner 1s inconceivable. 

Lực của các rồng là bất khả tư nghì: The powers of nagas—The power of dragons is 
inconceivable. 

Phật pháp là bất khả tư nghì: The powers of the Buddhas—The Buddha Law is 
inconceivable. 


(B) Những Điều Khó 
The DỰ ƒiculiies 


Thân Người Khó Được—DỰƒicult to be reborn as a huưmnan being: Trong các trân bảo, 
sinh mạng là hơn, nếu mạng mình còn là còn tất cả. Chỉ mong sao cho thân mạng nầy 
được sống còn, thì lo chỉ không có ngày gầy dựng nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, vạn vật ở 
trên đời nếu đã có mang cái tướng hữu vi, tất phải có ngày bị hoại diệt. Đời người cũng 
thế, hễ có sanh là có tử; tuy nói trăm năm, nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua tựa 
sương, như hoa hiện trong gương, như trăng lồng đáy nước, hơi thở mong manh, chứ nào 
có bến lâu? Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng khi sanh ra đã không mang theo một 
đồng, nên khi chết rồi cũng không cầm theo một chữ, suốt đời làm lụng khổ thân tích 
chứa của cải, rốt cuộc vô ích cho bản thân mình trước cái sanh lão bệnh tử. Sau khi chết 
di, của cải ấy liền trở qua tay người khác một cách phủ phàng. Lúc ấy không có một chút 
phước lành nào để cho thần thức nương cậy về kiếp sau, cho nên phải đọa vào tam đồ ác 
đạo. Cổ đức có dạy: “Thiên niên thiết mộc khai hoa dị, nhất thất nhơn thân vạn kiếp nan.” 


3359 


Nghĩa là cây sắt ngàn năm mà nay nở hoa cũng chưa lấy làm kinh dị, chớ thân người một 
khi đã mất đi thì muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ 
những gì Phật dạy: “hân người khó được, Phật pháp khó gặp. Được thân người, gặp Phật 
pháp, mà ta nở để cho thời gian luống qua vô ích, quả là uống cho một kiếp người.”—Of 
all precious Jewels, life 1s the greatest; 1f there 1s life, it 1s the priceless Jewel. Thus, 1ƒ you 
are able to maintain your livelihood, someday you wIll be able to rebuild your lIfe. 
However, everything In life, 1f 1t has form characterIstics, then, inevitably, one day 1t wIll 
be destroyed. A human life 1s the same way, I1f there 1s life, there must be death. Even 
though we say a hundred years, 1t passes by in a flash, like lightening streaking across the 
sky, like a flower”s blossom, like the Image of the moon at the bottom of a lake, like a 
short breath, what 1s really eternal? Sincere Buddhists should always remember when a 
person 1s born, not a single dime 1s brought along; therefore, when death arrives, not a 
word will be taken either. A lifetime of work, putting the body through pain and torture In 
order to accumulate wealth and possessions, in the end everything 1s worthless and futile 
1n the midst of birth, old age, sickness, and death. After death, all possessions are given fo 
others in a most senseless and pitiful manner. At such time, there are not even a few good 
merits for the soul to rely and lean on for the next life. Therefore, such an individual wIll 
be condemned into the three evil paths immediately. Ancient sages taught: “A steel tree 
of a thousand years once again blossom, such a thing 1s still not bewildering; but once a 
human body has been lost, ten thousand reincarnations may not return.” Sincere Buddhists 
should always remember what the Buddha taught: “lt 1s difficult to be reborn as a human 
being, 1t 1s difficult to encounter (meet or learn) the Buddha-dharma; now we have been 
reborn as a human being and encountered the Buddha-dharma, If we let the time passes by 
1n vain we waste our scarce lifespan.” 


(II) Sáu điều khó gặp— Six di[ficult things: 


(A) 
l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
(B) 
l) 
2) 
3) 
4) 


3) 
6) 


Được sanh ra làm người là khó: To be born 1n human form. 

Được sanh ra cùng thời với Phật là khó: To be born in the Buddha-age. 

Nghe được chánh pháp là khó: To hear the true Buddha-law. 

Có tâm lành là khó: To beget a good heart. 

Được sanh ra nơi trung tâm vương quốc là khó: To be born in the central kingdom. 
Tu tập được quả vị là khó: To be perfect. 


Ngộ Phật Thế Nan: Sanh ra nhằm thời có Phật là khó——To be born in the Buddha-age. 
Văn Chánh Pháp Nan: Nghe được chánh pháp là khó——To hear the true Buddha-law. 

Sanh Thiện Tâm Nan: Sanh được thiện tâm là khó——To beget a good heart. 

Sanh Trung Quốc Nan: Được sanh ra trong xứ trung tâm là khó-——To be born in the central 
kingdom. 

Đắc Nhân Thân Nan: Được thân người là khó——To be in human form. 

Toàn Căn Nan: Được đây đủ các căn là khó——To be perfect. 


(HI)Tám điều khó gặp hay nghe được Phật pháp— Eight dị[ficulries:Tám điều kiện hay hoàn 


cảnh khó gặp Phật pháp, hay tám chỗ chướng nạn, một khi sanh vào thì chẳng có thể tu 


Ù 


2) 


3) 


® 


5) 


6) 


7) 


8) 


3360 


học cho thành đạo được —The eight conditions or circumstances in which 1t 1s difficult to 
see a Buddha or hear his dharma; or eipht special types of adversities that prevent the 
practice of the Dharma: 

Địa ngục: Tái sanh nơi địa ngục, chúng sanh phải luôn chịu khổ đau—Rebirth ¡n hells 
where beings undergo sufferings at all times. 

Ngạ quỷ: Nơi chúng sanh chẳng bao giờ cảm thấy dễ chịu và luôn ham muốn——Rebirth as 
a hungry ghost, or the ghost-world, where beings never feel comfortable with non-stop 
greed. 

Súc sanh: Nơi chúng sanh không có khả năng hiểu biết Phật pháp—Rebirth in an animal 
realm where beings has no ability and knowledge to practice dharma. 

Bắc Cu lô châu: Uttarakuru—Nơi chúng sanh luôn vui sướng ngũ dục làm cho chúng sanh 
không còn thiết gì đến tu hành Phật pháp ——Rebirth in Uttarakuru (Northern continent) 
where life 1s always pleasant and desires that beings have no motivation to practice the 
dharma. 

Cung trời trường thọ: Nơi chúng sanh sống trường thọ và sung sướng đến nỗi không ai 
muốn tìm cầu Phật pháp——Rebirth in any long-life gods or heavens where life ¡s long and 
easy so that beings have no motivation to seek the Buddha dharma. 

Sanh làm thức giả hay triết giả phàm phu: Những chúng sanh tưởng mình là thế trí biện 
thông, biết hết mọi thứ nên không còn muốn tu tập theo Phật —Rebirth as worldly 
philosophers (ntelligent and well educated in mundane sense) who think that they know 
everything and don't want to study or practise anymore, especially practicing dharmas. 
Sanh làm những người đui, điếc, câm, què: Rebirth with impaired, or deficient faculties 
such as the blind, the deaf, the dumb and the cripple. 

Tái sanh trong thời không có Như Lai, hay trong buổi chuyển tiếp sau thời Phật nhập diệt 
và thời Đức Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Trong thời kỳ nầy, chúng sanh chỉ biết nhàn đàm 
hý luận về Phật pháp chứ không chịu tu tập: Life in a realm wherein there is no 
Tathagata, or In the Intermediate period between a Buddha and his successor. During this 
period of time, people spent all the time to gossip or to argue for or theiIr own views on 
what they heard about Buddha dharma, but not practicing. 





(IV)Chín điều khó—Nine difficulties: Chín điều khó trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương— 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 


6) 


Chương 36)——Nine difficulties (Sutra in Forty- wo Sections—Chapter 36). 

Kẻ thoát được ác đạo để được sanh làm người là khó: It is difficult for one to leave the 
evil paths and become a human being. 

Được làm người mà thoát được thân nữ để làm thân nam là khó: It is still difficult to 
become a male human being (a man rather than a woman)). 

Làm được thân nam mà sáu giác quan đầy đủ là khó: Once one becomes a man, it ¡s 
difficult to have the six organs complete and perfect. 

Một khi đã có sáu căn đầy đủ, vẫn khó được sanh vào xứ trung tâm: Once the six organs 
are complete and perfect, 1t 1s still difficult for one to be born in the central county. 

Đã sanh được vào xứ trung tâm, vẫn khó được sanh vào thời có Phật: If one is born in the 
central country, 1t 1s still difficult to be born at the time of a Buddha. 

Đã sanh vào thời có Phật, vẫn khó được gặp Đạo: If one is born at the time of a Buddha, it 
1s still difficult for one to encounter the Way. 


?) 


8) 


3) 


3361 


Đã gặp Đạo, vẫn khó khởi được niểm tin: If one does encounter the Way, it is still difficult 
for one to bring forth faith. 

Đã có được niềm tin, vẫn khó phát tâm Bồ Đề: If one does have sufficient faith, ït ¡s still 
difficult for one to resolve one”s mind on BodhI. 

Phát tâm Bồ Đề mà đạt đến chỗ vô tu vô chứng là khó: If one does resolve one”s mind on 
Bodhi, 1t 1s stlI difficult to be without cultivation and without attainment. 


(V) Hai Mươi Điều Khó— Twenty dificulties people always encounter: Trong Kinh Tứ Thập 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


Nhị Chương, Đức Phật dạy: “Có hai mươi đều khó mà chúng sanh thường gặp phải”-——In 
the Sutra of Forty-Two Sections, the Buddha taught: “There are twenty difficultiles people 
always encounter”: 

Nghèo mà phát tâm bố thí là khó: Nghèo khổ mà muốn thực hành bố thí quả là khó, bởi 
nghèo khổ dù muốn bố thí, nhưng ngặt vì có lòng mà thiếu sức, nếu gắng gượng bố thí tất 
cả ảnh hưởng đến sự sống của của mình nên phải hy sinh lớn lao—It is đifficult to give 
when one 1s poor (t 1s hard for a poor man to be generous). It 1s difficult to practice charity 
when we are poor and destitute because under such condifions, even 1ƒ we have the wIll, 
we lack the means. To force ourselves to practice charity must enfail sacrifices. 

Giàu sang và có quyển thế mà phát tâm tu hành là khó: Giàu sang mà chịu học đạo tu 
hành là khó, bởi giàu sang tuy có sức bố thí, song lại bị cảnh dục lạc lôi cuốn, khó buông 
bỏ thân tâm để tu hành—It is difficult to study the Way when one has power and wealth 
(it 1s hard for a rích and powerful man to learn the way). It 1s difficult to study the Dharma 
when we are wealthy and eminent, because under such favorable circumsfances, we may 
have the means, but we are pulled away by opportunities for enjoyment and self- 
Øratification. 

Từ bỏ thế tục để đương đầu với tử thần là điều khó (xả thân cầu đạo là khó): It is difficult 
to abandon life and face the certainty of death (it is hard to seek Enlightenment at the cost 
Of self-sacrifice). 

Gặp được kinh Phật là điều khó: It is difficult to encounter the Buddha sutras (it is hard to 
hear the teaching of Buddha). 

Được sanh ra vào thời có Phật là điều khó: Sanh gặp đời Phật là khó, như Đại Trí Độ 
Luận nói: “Ở nước Xá Vệ gồm chín trăm ngàn dân mà chỉ có một phần ba trong số người 
nầy được gặp thấy Phật, một phần ba số người tuy nghe danh tin tưởng nhưng không thấy 
sặp, và một phần ba số người hoàn toàn không được nghe biết cũng không được thấy. 
Đức Phật ở tại xứ nầy giáo hóa trước sau hai mươi lăm năm, mà còn ba ức người không 
thấy gặp nghe biết, thì những kẻ sanh nhằm đời Phật nhưng ở cách xa, hoặc sanh trước 
hay sau khi Phật ra đời, tất cả cơ duyên gặp Phật hoặc nghe Phật Pháp là điều không phải 
dễ. Tuy không gặp Phật mà y theo Phật pháp tu hành, thì cũng như gặp Phật. Nếu không 
theo lời Phật dạy, dù ở gần Phật, vẫn là xa cách. Khi xưa Để Bà Đạt Đa là em họ của 
Đức Phật cũng như Tỳ Kheo Thiện Tỉnh làm thị giả cho Phật hai mươi năm, vì không giữ 
đúng theo đường đạo, nên kết cuộc bị đọa vào địa ngục. Bà lão ở phía đông thành Xá Vệ, 
sanh cùng ngày cùng giờ với Phật, nhưng vô duyên nên không muốn thấy Phật. Thế cho 
nên thấy được Phật, nghe được pháp, y theo lời dạy phụng hành, phải là người có nhiều 
căn lành phước đức nhân duyên—TIt 1s difficult to be born at the time of a Buddha (while 
the Buddha 1s in the world). The difficulty of being born during the lifetime of a Buddha 1s 


3362 


mentioned In the Perfection of Wisdom Treatise as follows: “In the town of SravastI, north 
Of India, out of a total population of nine hundred thousand, only one-third had actually 
seen and met Sakyamumi Buddha, another one-third had heard His Name and believed In 
Him but had not actually seen or met Him, while the remaining one-third had not seen, 
heard or even learned of His existence. Sakyamuni Buddha taught In SravastI for some 
twenty-five years, yet a full one-third of the town”s population were completely unaware 
of His existence. Is it any wonder, then, that those who were born during Sakyamuni 
Buddha's time but dịd not reside in Sravasti, or those who happened to be born before or 
after His time, would find 1t đifficult to learn of Him or hear the Dharma. However, even 
though we may not be able to meet Sakyamuni Buddha, cultivating according to the 
Dharma 1s tantamount to meeting Him. On the other hand, If we do not follow His 
teaching, even while near Him, we are still far away. Thus, Devadatta, Sakyamuni 
Buddha's very own cousin, as well as Bhikshu Sunaksatra who attended the Buddha 
personally for twenty years, both descended into the hells because they strayed from the 
Path. There 1s also the case of an old woman ¡n the eastern quarter of Sravasti who was 
born at exactly the same moment as Sakyamuni Buddha, yet, because she lacked causes 
and conditions, wished neither to see nor to meet Him. Thus, not everyone can see the 
Buddhas and listen to the Dharma. Extensive good roofs, merits, virtues and favorable 
condifions are required. 

6)_ Chống lại được với tham dục là điều khó: It is đifficult to resist lust and desire . 

7) Thấy được việc mà không phải bỏ công tìm cầu là điều khó: It ¡is difficult to see good 
things and not seek them. 

8) Bị sỉ nhục mà không sanh tâm tức giận là điều khó: It is difficult to be insulted and not 
become angry (It is hard not to get angry when one Is insulte). 

9) Có quyền thế mà không lạm dụng là điều khó: It ¡s difficult to have power and not abuse 
1{. 

10) Tiếp xúc với sự việc mà không bị vướng mắc là điều khó: It is difficult to come ¡n contact 
with things and have no attachment to them or no thoughts of them (Ít 1s hard not to be 
disturbed by external conditions and circumsfances). 

11) Quảng học Phật pháp là điều khó: It is difficult to be greatly learned in the Dharma (t is 
hard to apply onself to study widely and thoroughly). 

12) Bỏ được tự mãn và cống cao ngã mạn là điểu khó: It ¡is difficult to get rid of self- 
satisfaction and pride (It is hard to keep onself humble). 

13) Không khinh thường người sơ cơ (chưa học Phật pháp) là điều khó: It is difficult not to 
slight those who have not yet studied the Dharma. 

14) Tu tập cho tâm được thanh tịnh là điều khó: It is difficult to practice equanimity of mind 
(It 1s hard to keep the mind pure agaInst instincts of the body). 

15) Không nhàn đàm hý luận là chuyện khó: It 1s difficult not to øossIp. 

16) Gặp được thiện hữu tri thức là điều khó: Nay Đức Phật đã nhập diệt, các bậc thiện tri thức 
thay thế Ngài ra hoằng dương đạo pháp, nếu thân cận nghe lời khuyên dạy tu hành của 
quý ngài, tất cũng được giải thoát. Nhưng kẻ căn lành sơ bạc, gặp thiện tri thức cũng khó. 
Dù có duyên được thấy mặt nghe pháp, song nếu không hiểu nghĩa lý, hoặc chấp hình 
thức bên ngoài mà chẳng chịu tin theo, thì cũng vô ích. Theo Kinh Phạm Võng và Hoa 
Nghiêm, muốn tìm cầu thiện tri thức, đừng câu nệ theo hình thức bên ngoài; như chớ chấp 


3363 


người đó trẻ tuổi, nghèo nàn, địa vị thấp, hoặc dòng dõi hạ tiện, tướng mạo xấu xa, các 
căn chẳng đủ, mà chỉ cầu người thông hiểu Phật pháp, có thể làm lợi ích cho mình. Lại 
đối với bậc thiện tri thức chớ nên tìm cầu sự lầm lỗi, bởi vị đó có khi mật hạnh tu hành, vì 
phương tiện hóa độ, hoặc đạo lực tuy cao song tập khí còn chưa dứt, nên mới có hành 
động như vậy——It 1s difficult to meet good knowing advisor (It 1s hard to find good friends). 
Although Sakyamumi Buddha has now entered Nirvana, good spiritual advisors are taking 
turns preaching the Way in His stead. lf we draw near to them and practice according to 
their teachings, we can still achieve liberation. Nevertheless, those who possess only scant 
and shallow roots must find it difficult to meet good spiritual advisors. Even when they do 
so and hear the Dharma, If they do not understand its meaning, or merely grasp at 
appearances and forms, refusing to follow 1t, no benefit can possIbly result. According to 
the Brahma Net and Avatamsaka Sutras, we should ignore appearances and external 
forms when seeking a good spiritual advisors. For example, we should disregard such 
trais as youth, poverty, low sfatus or lack of education, unattracfive appearance or 
incomplete features, but should simply seek someone conversant with the Dharma, who 
can be of benefit to us. Nor should we find fault with good spiritual advisors for acting In 
Cerfain ways, as It may be due to a number of reasons, such as pursuing a secret 
cultivation practice or following an expedient teaching. Or else, they may act the way they 
do because while their achievements may be high, their residual bad habits have not been 
extinguished. lf we grasp at forms and look for faults, we wIll forfeit benefits on the path 
of cultivation. 


17) Thấy được tự tánh mà tu tập là điều khó: It ¡s difficult to see one°s own Nature and study 


the Way. 


18) Cứu độ chúng sanh theo đúng hoàn cảnh của họ là điều khó: It is difficult to save sentient 


beings with means appropriate to theIr situations. 


19) Thấy sự việc mà không bị cảm xúc là điều khó: It is difficult to see a state and not be 


moved by it (It is hard not to argue about right and wrong). 


20) Hiểu và thực hành đúng theo chánh pháp là điểu khó: It is difficult to have a good 


understanding of skill-in-means and apply to it well (It is hard to find and learn a good 
method). 


(C) Những Điều Không Thể 
The Undatfainables 


(ID Tú Bất Khả Đắc: Bốn điều không thể đạt được—The four unattainables: 


l) 
2) 
3) 
4) 


Thường Thiếu Bất Khả Đắc: Trẻ mãi không già—Perpetual youth. 
Vô bệnh Bất Khả Đắc: Không ốm đau bịnh hoạn—No sickness. 
Trường Thọ Bất Khả Đắc: Sống lâu —Perennial life. 

Bất Tử Bất Khả Đắc: Không chết —No death. 


(II) Tứ Bất Khả Khinh: Theo Kinh A Hàm, có bốn thứ chẳng thể khinh thường——According to 


the Agama Sutra, there are four things that may not be treated lightly: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3364 


Thái tử tuy còn nhỏ, nhưng tương lai sẽ làm quốc vương, nên chẳng thể khinh thường: A 
pnnce though young now, but he may become a king ¡n the future, so not to treat him 
lighly. 

Rắn tuy nhỏ, nhưng nọc độc có thể làm chết người, nên không thể khinh thường: A snake 
though small, but its venom can Kkill people, so not to treat it lightly. 

Tia lửa tuy nhỏ, nhưng có thể đốt cháy núi rừng đồng cỏ lớn, nên không thể khinh thường: 
A fire though tiny, but 1t may be able to destroy a big forest or meadow, so not fo freat If 
lightly. 

Sa Di tuy nhỏ, nhưng có thể thành bậc Thánh, nên không thể khinh thường: A novice 
though a beginner, but he may become an arhat, so not to treat him lightly. 


(HI) Tứ Bất Khả Ký Phụ: Bốn thứ không còn được giao phó cho điều gì nữa cả—The four to 


l) 
2) 
3) 
4) 


whom one does not entrust valuables: 

Người Già: The old. 

Cái Chết Gần Kê: Death is near. 

Xa xôi: The distant, lest one has Immediate need of them. 

Quỷ quái: The evil, or the strong; lest the temptation be too strong for the last two. 


(IV)Tứ Bất Kiến: Bốn điều không thể thấy được—The four invisibles: 


l) 
2) 
3) 


4) 


Cá không thể thấy nước: water to fish. 

Người không thấy không khí hay gió: Air or wind to man. 

Kẻ mê muội mờ mịt không thể thấy được thực chất của vạn pháp: The nature of things to 
the deluded. 

Người giác ngộ không thể thấy được cái không vì nhân tố của chính người ấy và tánh 
không đã vượt ra ngoài ý niệm: The void to the enlightened, because he 1s in his own 
element, and the void 1s beyond conception. 


(V) Tứ Bất Sinh: Bốn thứ không thể sinh được——Four “not-born.” 


Ù 
2) 
3) 


4) 


Bất Khả Tự Sinh: Pháp chẳng tự thân mà sanh ra—A thing is not born or not produced of 
1fself. 

Bất Khả Tha Sinh: Pháp chẳng do tha nhân mà sanh ra—A thing ¡s not produced of 
another or of a cause without Ifself. 

Bất Khả Bất Sinh: Bất Cộng Sanh—Pháp chẳng do cộng nhân tự tha mà sanh—A thing ¡s 
not “not self-born” when 1t 1s time to produce the fruit of karma (of both 1 & 2). 

Bất Khả Bất Hạ Sinh: Pháp chẳng do vô nhân mà sanh ra, một khi nghiệp nhân đủ đầy là 
chồi đâm trái trổ—A thing is not “not born” when it is time to produce the fruit of karma 
(of no cause). 


(VUDNăm điều mà không ai có thể thành tựu được—Fbe things which no one is able to 


l) 
2) 


accomplish in this world: Trên thế gian nầy có năm điều mà không ai có thể thành tựu 
được. 

Muốn thân không già nhưng nó vẫn cứ già: To cease growing old when he ¡s growing old. 
Muốn không bệnh mà vẫn cứ bệnh: To cease being sick, buthe still gets sick. 


3365 


3)_ Muốn không chết nhưng vẫn cứ chết từng phút từng giây: To cease dying, but he is still 
dying at every moment he lives. 

4) Chối bỏ sự hoại diệt khi sự hoại diệt vẫn sờ sờ ra đó: To deny extinction when there is 
extinction. 

5) Muốn bất tận nhưng vẫn cứ phải chịu tận: To deny exhaustion. 


(VII)Thất Bất Khả Ty (Bảy điều không tránh khỏi)— The Seven Unavoidable 

1) Tái sanh chẳng thể tránh được: Rebirth is unavoidable. 

2) Già chẳng tránh được: Old age is unavoidable. 

3) Bịnh chẳng tránh được: Sickness 1s unavoidable. 

4) Chết chẳng tránh được: Death 1s unavoidable. 

5) Tội chẳng tránh được: Punishment for sins 1s unavoidable. 

6)_ Phước chẳng tránh được: Happiness for goodness is unavoidable. 

7)_ Nhơn duyên chẳng tránh được: Consequences or Cause and effect are unavoidable. 


Phật Ngôn: 


Cũng thế chỉ từ nơi chốn phàm phu manh muội mới sản xuất những vị đại đệ tử của bậc chánh 
giác, đem trí tuệ soi sáng thế gian—Among the worthless beings, a great disciple of the Fully 
Enliehtened One outshines the people who walk in darkness (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 59). 


Cái xe vua đi dù được trang hoàng lộng lẫy cũng phải hư hoại, thân nầy dù có trau tria cũng 
có lúc già yếu. Chỉ trừ thiện pháp của bậc thiện nhân là không bị suy giàvà cứ di chuyển từ 
người lành nầy sang người lành khác —Even brilliantly ornamented royal chariots wear out, so 
does the body reach its old age and loses Its health and strength. But the Dharma of of the 
good never grows old. Thus do the Good say to the good (Kinh Pháp Cú —The Dammapada 
Sutfta 15T). 


Những người ít nghe kém học, suốt đời chỉ như trâu nái, gân thịt dẫu lớn mạnh mà trí tuệ 
không tăng thêm—A man of little learning ørows old like an ox; his muscles ørows but his 
wisdom does not grow (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 152). 


Cứ mỗi buổi mai thức dậy tự biết phản tỉnh, hành động không sai quấy, trí tuệ hiển minh và 
giới hạnh thanh tịnh, đó là người đáng được kẻ trí tán dương—Examining day by day, the wise 
praise him who 1s of flawless life, intelligent, endowed with knowledge and virtue (Kinh Pháp 
Cú —The Dammapada Sutta 229). 


Phẩm đúng loại vàng Diêm phù ai lại chê bai được? Hạnh đúng Bà la môn, chư thiên nào lại 
không tán thưởng ?—Who would dare to blame him who is like a piece of pure øold? Even the 
gods and Brahma praise him (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 230). 


3366 


Gìn giữ thân đừng nóng giận, điều phục thân hành động, xa lìa thân làm ác, dùng thân tu hạnh 
lành—One should guard against the bodily anger, or physical action, and should control the 
body. One should give up evil conduct of the body. One should be of good bodily conduct 
(Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 231). 


Gìn giữ lời nói đừng nóng giận, điều phục lời nói chánh chơn, xa lìa lời nói thô ác, dùng lời 
nói tu hành—One should guard agaInst the anger of the tongue; one should control the tongue. 
One should give up evil conduct in speech. One should be of good conduct in speech (Kinh 
Pháp Cú —The Dammapada Sutta 232). 


Sống biết hổ thẹn, thường cầu thanh tịnh, sống không đam mê dục lạc, sống khiêm tốn, sống 
trong sạch, sống dồi dào kiến thức, sống như thế mới thật khó làm ——But life ¡s hard for a 
modest, for one who seeks purifty, one who 1s detached, humble, clean and clear thinking 
(Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 245). 


Cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, tham dục làm hại rất nhiều thế nhân. Vậy nên bố thí cho 
người lìa tham, sẽ được quả báo lớn—Human beings are damaged by lust just as weeds 
damaøge the fields. Therefore, what is gIven to those who are lustless, yields great reward 
(Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 356). 


Dũng cảm đoạn trừ dòng ái dục, các ngươi mới là Bà-la-môn! Nếu thấu rõ các uẩn diệt tận, 
các ngươi liên thấy được vô tác (Niết bàn)—Strive hard to cut off the stream of desires. Oh! 
Brahman! Knowing that all conditioned things wIll perish. Oh! Brahman! You are a knower of 
the Unmade Nirvana! (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 383). 


Nhờ thường trú trong hai pháp, hàng Bà-la-môn đạt đến bờ kia; dù có bao nhiêu ràng buộc, 
đều bị trí tuệ dứt sạch—Abiding ¡n the two states of tranguility and insight, a Brahaman ¡s 
freed from all fetters and reaches the other shore (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 
384). 


Không bờ kia cũng không bờ nây, hai bờ đều không thật, chỉ xa lìa khổ não chẳng bị trói buộc 
nữa. Ta gọi họ là Bà-la-môn—There exists neither the hither nor the farther shore, nor both 
the hither and the farther shore. He who 1s undistressed and unbound, I call him a Bramana 
(Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 385). 


Ai nhập vào thiền định, an trụ chỗ ly trần, sự tu hành viên mãn, phiền não lậu dứt sạch, chứng 
cảnh giới tối cao, Ta gọi họ là Bà-la-môn—He who 1s meditative, stainless and secluded; he 
who has done his duty and 1s free from afflictions; he who has attained the highest goal, I call 
him a Brahmana (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 386). 


Mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng ban đêm, khí giới chiếu sáng dòng vua 
chúa, thiển định chiếu sáng kẻ tu hành, nhưng hào quang Phật chiếu sáng khắp thế gian—The 
sun shines in the day; at night shines the moon; the armor shines the warrior king; the 
Brahman 1s bright In his meditation. But the Buddha shines in glory ceaselessly day and night 
(Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 387). 


3367 


CHƯƠNG MỘT TRĂM LẼ TÁM 
CHAPTER ONE HUNDRED AND EIGHT 


Trí Tuệ 
Wisdom 
Jnana or Vidya (sk£) 
Prqjna pararmmta (skf) 


(A) Tổng quan về Trí Tuệ— An overview 0ƒ “WWisdom ” 
(I)_ Cái biết có thể được biểu hiện ra bằng nhiều cách— Knowing reveals itselƒ in many ways. 
(H) Trí tuệ không phải là sự chất đống của tri thức— Wisdom is not an accumulation oƒ knowledge. 


(B) Nghĩa của Kiến Thức và Trí Tuệ— The meanings 0ƒ knowledge and wisdom (Jnana and Prdjna) 
(l) Nghĩa của Kiến Thức— The meanings oƒ Knowledge. 
(11 Nghĩa của Trí Huệ— The meanings oƒ Prajna. 


(C) Các loại Kiến Thức— Categories 0ƒ knowledge 

(I_ Các loại kiến thức thông thường— Common knowledges. 

(H) Các loại kiến thức Bát Nhã— Prajna knowledges. 

(C-1) Nhị Trí— Two kinds oƒ prajna or wisdom 

(1) Hai loại trí— TWwo kinds oƒwisdom. 

(11) Hai loại trí khác— Two other kinds of wisdom. 

(IH) Hai loại trí khác nữa— Two more other kinds oƒwisdom. 

(IV)Hai loại huệ khác nữa— TWwo more kinds of wisdom. 

(V) Nhị Trí Huệ theo Hoa Nghiêm tông—According to the Hua-Yen School. 

(VI)Nhi trí theo Kinh Lăng Già —According to The Lankavatara Sutra, there are fwo kinds oƒwisdom. 

(VH) Theo Thiên Thai tông—According to the T”ien-T"ai School. 

(VIHHI) Theo Trí Độ Luận— According to the Sastra on Prajna Paramita Sutra. 

(IX)Theo Pháp Tướng Tông—According to the Fa-Hsiang Sect. 

(X) Nhị Trí Viên Mãn— Two kinds oƒ Perfect and Complete Tathagafta-wisdom. 

(C-2) Tam chủng Trì Thức— Three kinds oƒ knuowledge 

(I) Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, có ba cách đạt được trí huệ—According to the 
Theravadan Buddhism, there are three modes oƒ aftaining moral wisdom. 

(II) Theo Trí Độ Luận—According to the Maha-Prajna-Paramita Sastra. 

(IH)Theo truyền thống kinh điển Phật giáo sơ khai—Aceording to the original Buddhist tradition. 

(IV)Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh— Three kinds oƒ wisdom, according to the Sangiti 
Sutta In the Long Discourses. 

(V) Ba Trí siêu việt của Đức Phật— Three aspects oƒ the omniscience of Buddha. 

(VI)Tam Minh— Three insights. 

(VH)Ba loại kiến thức— Three degrees oƒ knowledge. 

(VIH)Tam Tự Tính Tướng— Three forms oƒ knowledge. 

(C-3) Tứ Trí— Four knowledges 

(l_ Tứ Trí Four Wisdoms. 

(H) Tứ Môn Tri Kiến Phật— Four divisions oƒ the Enlightened Knowledge. 

(C-4) Ngũ Trí— Five kinds oƒ knowledge 


3368 


(C-5) Lục Trí— Six kinds 0ƒ wisdom 

(C-6) Bảy loại Kiến Thức— Seven knowings 

(C-7) Thập Trí của chư Phật và chư Bồ Tát— Ten kinds oƒ knowledge oƒ all Buddhas and Bodhisatttas 

(I)_ Theo Phật giáo Tiểu Thừa—According to the Hinayana.: 

(II) Theo Phật giáo Đại Thừa—According to the Mahayana Buddhism. 

(C-8) A Bệ Bạt Trí (Trí Bất Thốt Chuyển): Avaivartika (skt) 

(I)_ Nghĩa của “Trí Bất Thối Chuyển ”— The meanings øƒ “Avaivartika”. 

(H) Những nghĩa khác của “Trí Bất Thối Chuyển”— Other meanings oƒ “Avaivartika”. 

(C-9) Trí của chư Phật và chư Bồ Tát— Wisdoms oƒ Buddhas and Bodhisattyas 

IL Mười Trí Như Biển Nhập Vô Thượng Bồ Đề—Ten kinds oƒ oceanic knowledge  emtering imo 
unexcelled, complete perƒfect enlightenmer. 

II Mười Trí Quảng Đại— Ten kinds oƒbroad knowledge. 

HỊI. Mười Thanh Tịnh Trí— Ten kinds oƑƒ pure wisdom oƒ Great Enliehtening Beings. 

IV. Thập Tùy Giác Trí— Ten kinds oƒconscious knowledge. 

V.. Mười Trí Của Chư Phật— Ten kinds oƒ knowledge oƒ all Buddhas. 

VI. Mười Sai Biệt Trí Của Bồ Tát— Ten kinds oƒ knowledge oƒ differentiation oƒ Enlightening Beings. 

VII Thập Trí Nghiệp— Ten kinds oƒ actions oƒknowledge. 

VHI Mười Môn Nhập Tam Muội Sai Biệt Trí —Ten kimds oƒ knowledge oƒ differentiation oŸ enfry mo 
concenfration oƒ Great Enliehtening Beings. 

IX. Mười Trí Tạng Quảng Đại— Ten kinds oƒ treasury oƒ great knowledge possessed by Enlightening 
Beings). 

(C-10) Trí Ba la mật— Knowledge 0ƒ perƒectton Enlightened wisdom jJnana-paramfa (skf) 


(D) Những đặc điểm chính của Trí tuệ— Main characteristics 0ƒ Wisdom 
(I)_ Những đặc điểm chính của Trí tuệ— Main characteristics oƒ Wisdom. 
(H) Những khả năng khác của Trí Tuệ— Other powers oƒ Wisdom. 


(E) Chứng đắc Trí Tuệ— Realisation and its insighf 
(F) Trí tuệ và Tam Học trong Phật giáo— Wisdom and the Three Studies in Buddhism 


(GŒG) Những lời Phật dạy về “Trí” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha”s teachings on “Jnana ” m the 
Dharmapada Sutra 


(H) Trí Giả ( Người Trí)— Knower— Wise man 

(I)_ Tổng quan vê Trí Giả—An overview øƒ “Knower”. 

(IH) Người trí là người hiểu rõ chân lý— Knower in Buddhist point oƒ view is the one who understands oƒ 
truth: 

(HI)Người Trí là người luôn liễu trì Phật Pháp—Wise People always clearly understand all Buddha- 
dharmas 

(IV)Bảy loại người Trí— Seven qualities oƒ the true man. 

(V) Những lời Phật dạy về Trí Giả trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on “the wise” in the 
Dharmapada Sutra. 


(ID Kết Luận về Trí Tuệ— Conclusion for Wisdom 


33609 


(A) Tổng quan về Trí Tuệ 
An overview 0ƒ “WWisdom ” 


(I Cái biết có thể được biểu hiện ra bằng nhiều cách —Knowing reveals ifselƒ in many 
ways: Kiến Thức là cái biết có thể được biểu hiện ra bằng nhiều cách. Tác dụng của cái 
“Biết” như chúng ta thường thấy khi nghe, thấy, cảm giác, so sánh, nhớ, tưởng tượng, suy 
tư, lo sợ, hy vọng, vân vân. Trong Duy Thức Học Phật Giáo, môn học chuyên về nhận 
thức, nhiều tác dụng của sự nhận biết được tìm thấy. Trong trường hợp A Lại Da thức, biết 
có nghĩa là sự hàm chứa, duy trì và biểu hiện. Cũng theo Duy Thức Học, tất cả những 
cảm thọ, tư tưởng, và tri thức đều khởi lên từ tàng thức căn bản này. Trong trường hợp 
Mạt na thức, một trong những cái biết căn bản, chỉ biết có tác dụng bám chặt không chịu 
buông bỏ vào một đối tượng và cho là đó là cái “ngã.” Mạt Na chính là bộ chỉ huy của tất 
cả mọi cảm thọ, tư tưởng, và làm ra sự sáng tạo, sự tưởng tượng cũng như sự chia chẻ thực 
tại. Trong trường hợp Yêm Ma La thức, cái biết có tác dụng chiếu rọi giống như một thứ 
ánh sáng trắng tinh khiết trong tàng thức. Trong bất cứ hiện tượng nào, dù là tâm lý sinh 
lý hay vật lý, có sự có mặt của sự vận chuyển sinh động, đó là đời sống. Chúng ta có thể 
nói rằng sự vận chuyển này, đời sống này, là sự phổ hiện của vũ trụ, là tách dụng phổ 
biến của cái biết. Chúng ta không nên cho rằng “cái biết” là một vật bên ngoài đến để 
làm hơi thở cho đời sống trong vũ trụ. Nó chính là sự sinh động của chính vũ trụ— 
Knowing reveals 1tself in many ways. Knowing can be active whenever there 1s hearing, 
seeing, feeling, comparing, remembering, Imagining, reflecting, worrying, hoping and so 
forth. In the Vijnanavadin school of Buddhism, which specialized in the study of 
“€onscIousnesses, `” many more fields of activity were attributed to knowing. For Instance, 
in alayavijnana, or “storehouse of consciousness,” the fields of activity of knowing are 
maintaining, conserving, and manifesting.” Also according to the Vijnanavadins, all 
sensation, perception, thought, and knowledge arise from this basic store-house 
conscIousness. Manyana 1s one of the ways of knowing based on this consciousness and 1ts 
function 1s fo grasp onto the object and take 1t as a “self.” Manovijnana serves as the 
headquarters for all sensations, perceptions, and thoughts, and makes creation, 
Imagination, as well as dissection of reality possible. Amala 1s the consciousness that 
shines like a pure white light on the store-house consciousness. In any phenomena, 
whether psychological, physiological, or physical, there 1s dynamic movement, life. We 
can say that this movement, this life, 1s the universal manifestation, the most commonly 
recognized action of knowing. We must not regard “knowing” as something from the 
outside which comes to breathe life into the universe. It is the life of the universe 1tself. 


(H) Trí tuệ không phải là sự chất đống của tri thức— Wisdom is not an accumulation oƑ 
knowledge: Theo Phật giáo, trí tuệ không phải là sự chất đống của tri thức. Trái lại, nó là 
sự vùng vẫy để thoát khỏi các tri thức ấy. Nó đập vỡ những tri thức cũ để làm phát sinh 
những tri thức mới phù hợp với thực tại hơn. Khi Copernicus phát hiện trái đất quay xung 
quanh nó và quay xung quanh mặt trời, có biết bao nhiêu ý niệm cũ về thiên văn học bị 
sụp đổ, trong đó có ý niệm trên và dưới. Thuyết Lượng Tử hiện thời đang phấn đấu mãnh 
liệt để vượt thoát các ý niệm đồng nhất và nhân quả vốn là những ý niệm căn bản xưa 


3370 


nay của khoa học. Khoa học cũng đang dấn thân trên con đường rũ bổ ý niệm như đạo 
học. Cái hiểu biết nơi con người được diễn dịch thành khái niệm, tư tưởng và ngôn ngữ. 
Cái biết ở đây là tri thức thu lượm được bằng cách chất chứa. Nó là cái thấy trực tiếp và 
mau lẹ. Về mặt tình cẩm thì gọi là cảm xúc. Về mặt tri thức thì gọi là tri giác. Nó là một 
trực giác chứ không phải là kết quả của suy luận. Có khi nó hiện hữu tràn đầy trong 
chúng ta, nhưng chúng ta không diễn dịch nó thành khái niệm được, không dùng hình thức 
tư duy để chuyên chở nó được và do đó không diễn tả được thành lời. Không thể diễn tả 
nên lời, đó là tâm trạng của chúng ta vào lúc đó. Có những tri thức được nói trong đạo 
Phật là “bất khả tư, bất khả nghị, bất khả thuyết,” nghĩa là không thể suy tư, nghị luận và 
lập thành học thuyết được. Ngoài ra, sự hiểu biết còn là miếng chắn giúp bảo vệ hành giả 
khỏi sự tấn công của tham, sân và si. Con người thường hành động sai quấy là do bởi vô 
minh hoặc không thấy rõ được chính mình, không thấy rõ những khát vọng muốn đạt hạnh 
phúc cũng phương cách nào để đạt được chân hạnh phúc. Sự hiểu biết còn giúp hành giả 
có khả năng triệt tiêu nhiễm trược và tăng cường đức tính tốt nơi chính mình——According 
to Buddhism, understanding 1s not an accumulation of knowledge. To the contrary, 1t 1s the 
result of the struggle to become free of knowledge. Understanding shatters old knowledge 
to make room for the new that accords better with reality. When Copernicus discovered 
that the Earth goes around the sun, most of the astronomical knowledge of the time had to 
be discarded, including the ideas of above and below. Today, physics 1s struggling 
valiantly to free Itself from the ideas of identity and cause effect that underlie classical 
sclence. Sclence, like the Way, urges us to get rid of all preconceived notions. 
Understanding, in human, 1s translated into concepts, thoughts, and words. Understanding 
1S not an aggregate of bits of knowledge. It is a direct and immediate penetration. In the 
realm of sentiment, it 1s feeling. In the realm of Intellect, 1t 1s perception. Ït 1s an Intuition 
rather than the culmination of reasoning. Every now and agann it 1s fully present In us, and 
we find we cannot express 1t in words, thoughts, or concepts. “Unable to describe 1t,” that 
1S OUr situation at such moments. Insiphts like this are spoken of in Buddhism as 
“impossible to reason about, to discuss, or to Incorporate into doctrines or systems of 
thought.” Besides, understanding also means a shield to protect cultivator from the attack 
of greed, hatred and Iignorance. À man often does wrong because of his ignorance or 
misunderstanding about himself, his desire of gaining happiness, and the way to obtain 
happiness. Understanding will also help culuivators with the ability to remove all 
defilementfs and strengthen therr virtues. 


(B) Nghĩa của Kiến Thức và Trí Tuệ 
The meanings 0ƒ knowledge and wisdom (jJnana and Prajna) 


(D Nghĩa của Kiến Thức— The meanings oƒ Knowledge: 
I) Kiến thức: Vidya (skt)—Knowledge. 

2) Đến hay đạt đến: To reach—To arrive. 

3) Uu việt: Utmost—Perfect. 


4) 
8) 
b) 
5) 
6) 
? 


8) 


9) 


3371 


Sự hiểu biết về vạn hữu và thực chứng chân lý: Vijnana (skÐ——Trí Huệ—Knowledge of 
things and realization of truth. 

Trí: Jnana (skU)—Sự hiểu biết về vạn hữu —Knowledge of things. Wisdom arising from 
perception or knowing. 

Tuệ: Prajna (skÙ——Thực chứng chân lý——The realization of truth—Trí tuệ dựa vào chánh 
kiến và chánh tư duy——W¡sdom is based on right understanding and right thoughit. 

Tánh giác: Buddhi (skt——Awareness—Acquaintance. 

Giác: Budh (skt)—To be aware of—To be acquainted with—To know. 

Biết có sự phân biệt bằng suy nghĩ hay ý thức: Vijanati (p)—Vijna (sk)-—To distinguish— 
To discern. 

Sự biết (có sự phân biệt bằng suy nghĩ hay ý thức): Vijananam (p)—Vijnanana (skt)— 
Discerning——Distinguishing——Knowing——Understanding. 

Trí huệ Bát Nhã: Jnana (skt)—Wisdom Paramita—Đối với đạo lý của hết thảy sự vật có 
khả năng đoán định phải trái chánh tà—Decision or judgment as to phenomena or affairs 
and therr principles, of things and therr fundamental laws. 


10) Đôi khi khó mà vạch ra một cách rõ ràng sự khác biệt giữa Buddhi và Jnana, vì cả hai đều 


chỉ cái trí tương đối của thế tục cũng như trí siêu việt. Trong khi Prajna rõ ràng là cái trí 
siêu việt: The difference between Buddhi and Jnana 1s sometimes difficult to point out 
definitively, for they both signify worldly relative knowledge as well as transcendental 
knowledge. While PraJna 1s distinctly pointing out the transcendental wisdom. 


(II) Nghĩa của Trí Huệ— The meanings oƒ Prajna: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


Trí và tuệ thường có chung nghĩa; tuy nhiên thông đạt sự tướng hữu vi thì gọi là “trí.” 
Thông đạt không lý vô vi thì gọi là “tuệ.”: PraJna is often Iinterchanged with wisdom. 
Wisdom means knowledge, the scilence of the phenomenal, while praJjna more generally 
to principles or morals 

“Prajna: có nghĩa Trí Tuệ Bát Nhã. Đôi khi khó mà vạch ra một cách rõ ràng sự khác biệt 
giữa Buddhi và Jnana, vì cả hai đều chỉ cái trí tương đối của thế tục cũng như trí siêu việt. 
Trong khi Prajna rõ ràng là cái trí siêu việt—W¡isdom, knowing or understanding. The 
difference between Buddhi and Jnana 1s sometimes difficult to point out definitively, for 
they both signify worldly relative knowledge as well as transcendental knowledge. While 
Prajna 1s distinctly pointing out the transcendental wisdom. 

Bát Nhã Ba La Mật Kinh diễn tả chữ “Bát Nhã” là đệ nhất trí tuệ trong hết thẩy trí tuệ, 
không gì cao hơn, không gì so sánh bằng (vô thượng, vô tỷ, vô đẳng)— The Prajna- 
paramita-sutra describes “praJna” as supreme, highest, Iincomparable, unequalled, 
unsurpassed. 

Bát Nhã có nghĩa là cái biết siêu việt. Đối với đạo lý của hết thấy sự vật có khả năng 
đoán định phải trái chánh tà—Prajna means a transcendental knowledge. Decision or 
Judgmert as to phenomena or affairs and their principles, of things and their fundamenfal 
laws. 

Bát Nhã _—Transcendental wisdom: Bát Nhã hay cái biết siêu việt (Transcendental 
knowledge) hay ý thức hay trí năng. Theo Phật giáo Đại thừa, do trí năng trực giác và trực 
tiếp, chứ không phải là trí năng trừu tượng và phục tùng trí tuệ phàm phu mà con người có 
thể đạt đến đại giác. Việc thực hiện trí năng cũng đồng nghĩa với thực hiện đại giác. 


6) 


?) 


3372 


Chính trí năng siêu việt nầy giúp chúng ta chuyển hóa mọi hệ phược và giải thoát khỏi 
sanh tử luân hồi, chứ không ở lòng thương xót hay thương hại của bất cứ a—Wisdom or 
real wisdom. According to the Mahayana Buddhism, only an immediate experlenced 
intuiive wisdom, not ¡ntelligence can help man reach enlightenment. Therefore, to 
achieve praJna 1s synonymous with to reach enlightenment. One of the two perfections 
required for Buddhahood. The wisdom which enables us to transcend disire, attachment 
and anger so that we wIll be emancipated (not throught the mercy of any body, but rather 
through our own power of wIll and wisdom) and so that we will not be reborn again and 
again In “samsara” or transmigration. 

Trí tuệ nhận thức những hiện tượng và những qui luật của chúng. Jnana là sự sáng suốt 
nắm vững tất cả những thuyết giảng được chứa đựng trong các kinh điển. Trí là tri giác 
trong sáng và hoàn hảo của tâm, nơi không nắm giữ bất cứ khái niệm nào. Đây là sự thức 
tỉnh trực giác và duy trì chân lý cho một vị Bồ Tát, ý nghĩa và sự hiện hữu không chỉ tìm 
thấy trên mặt phân giới giữa những thành tố không bên chắc và liên tục chuyển đến mạng 
lưới phức tạp của các mối quan hệ trong đời sống hằng ngày, trong khi trí là sức mạnh của 
trí tuệ đưa đến trạng thái của năng lực giải thoát, là dụng cụ chính xác có khả năng uyển 
chuyển vượt qua các chướng ngại của hình thức ô nhiễm và các chấp thủ thâm căn di 
truyền trong tư tưởng và hành động. Jnana là một từ rất linh động vì đôi khi nó có nghĩa là 
cái trí thế gian tầm thường, cái trí của tương đối không thâm nhập được vào chân lý của 
hiện hữu, nhưng đôi khi nó cũng có nghĩa là cái trí siêu việt, trong trường hợp nầy nó 
đồng nghĩa với Bát Nhã (Prajna)—Higher intellect or spiritual wisdom; knowledge of the 
ultimate truth (reality). Jnana 1s the essential clarity and unerring sensibility of a mind that 
no longer clings to concepts of any kind. It is direct and sustained awareness of the truth, 
for a Bodhisattva, that meaning and existence are found only in the interface between the 
components of an unstable and constantly shifting web of relationships, which 1s everyday 
life, while praJna 1s the strength of intellectual discrimination elevated to the status of a 
liberating power, a precision tool capable of slicing through obstructions that take the form 
of afflictions and attachments to deeply engrained hereditary patterns of thought and 
action. Jnana 1s a very flexible term, as It means sometimes ordinary worldly knowledge, 
knowledge of relativity, which does not penetrate Into the truth of existence, but also 
sometines transcendental knowledge, In which case being synonymous with PraJna or 
Arya-jnana. 

Trí Tuệ được mô tả là sự hiểu biết về Tứ Diệu Đế, sự hiểu biết về lý nhân duyên, và 
những điều tương tự như vậy. Sự đắc thành trí huệ là sự đắc thành khả năng biến đổi học 
thuyết từ những đối tượng của trí tuệ thành kinh nghiệm thực tế cho cá nhân mình. Nói 
cách khác, trí tuệ theo Phật giáo là khả năng biến đổi những kiến thức về Tứ Diệu Đế và 
những điều tương tự học trong kinh điển thành chân lý hiện thực và sinh động. Muốn đạt 
được trí tuệ, trước nhất chúng ta phải trau đồi giới hạnh và phát triển sự định tỉnh nơi tỉnh 
thần. Nên nhớ rằng, đọc và hiểu kinh điển không phải là đạt được trì tuệ. Trí tuệ là đọc, 
hiểu và biến được những gì mình đã đọc hiểu thành kinh nghiệm hiện thực của cá nhân. 
Trí tuệ cho chúng ta khả năng “thấy được chân lý” hay “thấy sự thể đúng như sự thể” vì 
đạt được trí tuệ không phải là một bài tập về trí tuệ hay học thuật, mà là sự thấy biết chân 
lý một cách trực tiếp: Wisdom ¡s described as the understanding of the Four Noble Truths, 
the understanding of interdependent origination, and the like. The attainment of wisdom 1s 


8) 


3373 


the ability of transformation of these doctrinal items from mere obJects of 1ntellectual 
knowledge Into real, personal experience. In other words, according to Buddhism, wisdom 
1s the ability to change our knowledge of the four Noble Truths and the like from mere 
sutra learning Into actual, living truth. To attain wisdom, we must first cultivate good 
conduct, then cultivate mental development. lt should be noted that reading and 
understanding the meaning of a sutra doesn't mean attainng wisdom. Wisdom means 
reading, understanding, and transforming doctrinal items from sutras Into real, personal 
experience. Wisdom gives us the ability of “seeing the truth” or “seeing things as they 
really are” because the attainment of wisdom 1s not an intellectual or academic exercise, 
1t 1s understanding or seeing these truths directly. 

Trong Phật giáo, Trí Tuệ là đức tính cao cả nhất. Người ta thường dịch từ ngữ Bắc Phạn 
“Prajna” (pali-Panna) là trí tuệ, và cách dịch đó không được chính xác. Tuy nhiên, khi 
chúng ta bàn về truyền thống Phật giáo, chúng ta phải luôn nhớ rằng Trí Tuệ ở đây được 
dùng theo một ý nghĩa đặc biệt, thật đặc biệt trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Trí Tuệ 
được các Phật tử hiểu như là sự “quán tưởng các pháp một cách có phương pháp.” Điều 
này được chỉ bày rõ ràng theo định nghĩa của Ngài Phật Âm: “Trí Tuệ có đặc tính thâm 
nhập vào bản chất của vạn pháp. Nhiệm vụ của nó là phá tan bóng tối của ảo tưởng che 
mất tự tính của vạn pháp. Biểu hiện của trí tuệ là không bị mê mờ. Bởi vì “người nào 
nhập định biết và thấy rõ thực tướng, thiển định chính là nguyên nhân trực tiếp và gần 
nhất của trí tuệ.”: In Buddhism, wisdom is the highest virtue of all. It is usual to translate 
the Sanskrit term “Prajna” (pali-Panna) by “wisdom,” and that 1s not positively Inaccurate. 
When we are dealing with the Buddhist tradition, however, we must always bear in mind 
that there Wisdom 1s taken In a special sense that 1s truly unique In the history of human 
thought. “Wisdom” 1s understood by Buddhists as the methodical contemplation of 
“Dharmas.` This 1s clearly shown by Buddhaghosaˆs formal and academic definition of the 
term: “Wisdom has the characteristic of penetrating Into dharmas as they are themselves. 
lt has the function of destroying the darkness of delusion which covers the own-being of 
dharmas. It has the mmanifestation of not being deluded. Because of the statement: “He 
who 1s concenfrated knows, sees what really 1s,` concentration 1s Its direct and proximate 
cause.” 


(C) Các loại Kiến Thức 
Categories 0ƒ knowledge 


(ID Các loại kiến thức thông thường— Comunon knowledges: 
(A) Các loại kiến thức thông thường— Common knowledges: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


Kiến thức thâu thập được: (Acquired) Knowledge. 

Kiến thức tỉ loại (so sánh): (Analogical) Knowledge. 

Kiến thức trừu tượng hay khái niệm: (Conceptual) Knowledge. 

Kiến thức do quán tưởng mà có: (Contemplative) Knowledge. 

Kiến thức cụ thể (nhận biết và phê bình về giá trị): (Evaluational) Knowledge. 
Kiến thức tự nhiên: (Natural) Knowledge. 


? 
8) 
9) 


3374 


Kiến thức cần thiết: (NÑecessary) Knowledge. 
Kiến thức toàn hảo: (Perfect) Knowledge. 
Kiến thức khoa học: (Scientific) knowledge. 


(B) Các loại Kiến Thức khác—Other knowledges: 
(B-1)Kiến Thức Phàm Phu—Ordinary Knowledges: 


1) 


8) 
b) 
c) 
đ) 
2) 


Kiến Thức Kiến Lập: Pratishthapika (sk)—Kiến Lập Trí —Đây là một trong hai loại trí 
được nói đến trong Kinh Lăng Già. Tức là cái trí kiến lập tất cả các loại phân biệt về một 
thế giới của các hình tướng, buộc cái tâm vào các hình tướng mà cho chúng là thực. Do 
đó, trí nầy thiết lập những nguyên tắc lý luận từ đó mà đưa ra các phán đoán về một thế 
giới của các đặc thù. Nó là một cái trí lý luận, nó là cái điều động cuộc sống hằng ngày 
của chúng ta. Nhưng ngay khi một cái gì đó được xác lập để chứng tỏ nó, tức là ngay khi 
một mệnh đề được tạo thành, đồng thời nó lại kiến lập một cái gì khác nữa và tiếp tục tự 
chứng tổ nó trái với cái gì khác ấy. Ở đây không có gì tuyệt đối cả. Sự kiến lập hay xác 
lập nầy được định nghĩa ở một chỗ khác là kiến lập. Kỳ thật ở mọi nơi không có cái gì là 
thực cả, do bởi mệnh đề nầy được chấp chặt làm thực mà những mệnh để đối lập chắc 
chắn sẽ sinh khởi và ở đấy sẽ xãy ra sự tranh cãi hay bài báng giữa các phe đối nghịch. Vì 
thế mà Đức Phật khuyên các vị Bồ Tát phải tránh các biên kiến nầy để đạt tới một trạng 
thái chứng ngộ vượt khỏi lối nhìn xác định cũng như phủ định về thế giới. Có bốn loại 
kiến lập——This is one of the two kinds of knowledge mentioned ¡n the Lankavatara Sutra. 
The Intelligence sets up all kinds of distinction over a world of appearances, attaching the 
mind to them as real. Thus it may establish rules of reasoning whereby to gøIve Judgments 
to a world of particulars. It 1s logical knowledge, it is what regulates our ordinary life. But 
as soon as something 1s established in order to prove 1t, that 1s, as soon as a prOpOSIfIOn 1S 
made, 1t sets up something else at the same time and goes on to prove 1tself against that 
something else. There 1s nothing absolute here. This setting or establishing 1s elsewhere 
designated as Samaropa. All where there are none such in reality. Owing to these 
propositions definitely held up as true, opposite ones will surely rise and there wIll take 
place a wrangling or controversy between the opposing parties. The Buddha advised 
Bodhisattvas to avoid these one-sided views I order to atain a state of enliphtenment 
which 1s beyond the positive as well as beyond the negative way of viewing the world. 
There are four establishments: 

Các tướng đặc thù: Lakshana (skt)—Characteristic marks. 

Các kiến giải: Drista (sk)——Definite views. 

Nguyên nhân: Hetu (skt—A cause. 

Hữu thể: Bhava (skt——A substance. 

Kiến Thúc biết được đời trước và hội nhập được đạo chí thượng— Know past lives and 
affain the Way: Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 13, có một vị sa Môn hỏi Phật, 
“Bởi lý do gì mà biết được đời trước, mà hội nhập được đạo chí thượng? Đức Phật dạy: 
“Tâm thanh tịnh, chí vững bền thì hội nhập đạo chí thượng, cũng như khi lau kính hết dơ 
thì trong sáng hiển lộ; đoạn tận ái dục và tâm không mong cầu thì sẽ biết đời trước ”.”— 
According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 13, a Sramana asked the Buddha: 
“What are the causes and conditions by which one come to know past lives and also by 
which one*s understanding enables one to attain the Way?` The Buddha said: “By 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


ổ) 


3375 


purifying the mind and guarding the will, your understanding can achieve (attain) the Way. 
Just as when you polish a mirror, the dust vanishes and brightness remains; so, too, 1Ÿ you 
cut off and do not seek desires, you can then know past lives.” 

Kiến Thúc biết và thấy như thực (tri kiến như thực)— Know and regard reality as if is: 
Giáo lý của Đức Phật dựa trên quan điểm “Như Thực Tri Kiến”. Điều này có nghĩa là ta 
phải biết những sự kiện chân thực chung quanh cuộc sống trần gian của ta, nhìn nó mà 
không biện giải, và hằng ngày tu chỉnh đạo đức cho cuộc sống tùy theo tri kiến như thực 
này ——The Buddha's doctrine rests on the idea of “Knowing and Regarding Reality As lí 
1s.” This means one should know the true facts about this earthly life and look at it without 
making excuses, and regulate oneˆs daily conduct of life according to this knowledge and 
standpont. 

Kiến Thức Hữu Tướng: Tướng Trí —Hữu lậu trí hay trí nương vào sự tướng thế gian và hãy 
còn quan hệ với phiển não. Ý thức do cảnh giới mê chấp mà chẳng biết đó là huyễn giả 
lại sanh tâm thích hay không thích khởi lên từ trạng thái tính thần—Knowledge derived 
from phenomena. Knowledge derived from phenomena, associated with afflictions. 
Knowledge of like and dislike arising from mental conditions. Consciousness of like and 
dislike arising from mental conditions. 

Kiến Thức Phàm phu: Mundane wisdom—Ordinary wisdom—(Worldly) knowledge— 
Phàm Phu Trí — Thế gian trí (phàm thức, hay tri kiến thế tục, hay kiến thức phàm phu). Trí 
tuệ phàm phu hiển nhiên hiện hữu trong mọi người. Đây là khả năng suy nghĩ rõ ràng và 
khả năng hiểu biết tường tận. Có hai loại phầm tuệ: văn tuệ và tư tuệ. Văn tuệ là sự tích 
lũy các sự kiện còn nguyên sơ qua sự học hỏi, trong khi tư tuệ là sự nối kết các sự kiện 
trên lại với nhau làm thành kiến thức mới—Ordinary knowledge or earthly knowledge or 
common knowledge. Mundane wisdom 1s quite naturally present In anyone. It is the ability 
to think clearly and to understand comprehensively. There are fwo categorles of mundane 
wisdom: hearing wisdom and thinking wisdom. Hearing wisdom 1s the accumulation of 
raw facts through learning while thinking wisdom 1s the connection of these facts together 
to form new knowledge. 

Kiến thức siêu nhiên: (Supernatural) Knowledge—Kiến thức của một bậc Thánh hay sự 
thấy biết sự chết và tái sanh của các loài hữu tình. Trí tuệ siêu việt đưa đến chấm dứt 
luân hồi sanh tử, một trong sáu thần thông——Supernatural knowledge, or knowledge of the 
saint or clear vision 1n future mortal conditions (deaths and rebirths). The supernatural 
Insight Iinto the ending of the stream of transmigration, one of the six supernatural powers 
(abhijnanas). 

Kiến Thức Thế Tục: Thế Tục Trí —Ordinary wisdom—Ordinary wisdom—Worldly 
knowledge——Thế gian trí (phàm thức hay tri kiến thế tục). Cái trí thiển cận của phàm phu 
hay thường trí, do bởi ảo tưởng tô vẻ làm mê mờ bản tâm (trí hiểu biết tục đế hay trí hữu 
lậu tạp nhiễm)—Ordinary knowledge or earthly knowledge or common knowledge. 
Common or worldly wisdom, which by 1fs illusion blurs or colours the mind, blinding 1t to 
realIty. 

Kiến Thức Tương Đối: Trí tương đối hay Y Tha Khởi Tính. Loa trí không có tánh độc lập, 
chỉ nương nhau mà thành. Y tha khởi tính hay duyên khởi tính (tính chất nương tựa vào 
những yếu tố chung quanh mà sinh khởi nên hiện hữu, hiện tượng và sự vật. Đây chỉ là 
loại kiến thức thường nghiệm——The knowledge of relativity which does not have a nature 


3376 


Of Ifs own, but constituted of elements. Dependent on another that which arIses, not having 
an independert nature. This 1s only an empirical knowledge. 


(B-2)Phân Biệt Trí—Dfƒferentiating knowledges: 


1) 


2) 


3) 


4) 


3) 


Phân biệt trí: Viveka (skÐÙ—Knowledge of differentiation—Phân biệt hiện tượng hay sự 
tướng hữu vi, đối lại với vô phân biệt hay căn bản thực trí của Đức Phật. Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 10, Thập Định, có mười môn nhập tam muội sai biệt trí. Còn mười trí khác 
được Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm (Phẩm 38—Ly Thế Gian). Bồ Tát nào an trụ nơi 
pháp nầy sẽ được trí sai biệt quảng đại vô thượng của Như Lai—Differentiating 
knowledge, discrimination of phenomena, as contrast with knowledge of the fundamerntal 
Iidentity of all things (vô phân biệt trí). According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 
27, there are ten kinds of knowledge of differentiation of entry Into concentration of Great 
Enlightening Beings. Also ten other kinds of knowledge of differentiation of Enlightening 
Beings mentioned by the Buddha ¡in The Flower Adornment Sutra (Chapter 38— 
Detachment from The World) Enlightening Beings who rest on these principles will attain 
the Buddhaˆs unexcelled, far-reaching knowledge of differentiaton—See Mười Sai Biệt 
Trí Của Bồ Tát in Chpater 108 (C-9) (VI). 

Phân Biệt Trí Tương Ưng Nhiễm: Theo Khởi Tín Luận, sự nhiễm trược của phân biệt trí, 
dựa vào cảnh giới mà khởi trí thì gọi là Phân biệt trí tương ưng nhiễm——According to the 
Awakening of Faith, the taint on mind following upon the action of discriminating—See 
Lục nhiễm tâm in Chapter 54. 

Phược Trí: Wisdom-fetters—Sự trói buộc của ngu sỉ mê muội làm vẩn đục gương sáng trí 
tuệ——The bond of Ignorance and stupidity which fetters the wisdom mIrror. 

Sanh tử trí: Knowledge of the workings of karma—Sanh tử trí (trí tuệ biết rõ hành hoạt 
của nghiệp)—Với tâm định nh, hoàn toàn thanh tịnh, sáng sủa, không ô nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyễn, kiên định và bất động... hành giả có thể biết được những chúng 
sanh có ác hạnh về thân khẩu và ý, sau khi chết sẽ sanh vào cảnh giới khổ đau, hay ngược 
lại sẽ sanh vào cảnh giới thiện lành—Once the mind composing quite purified, clarified, 
soft, without blemish, without defilement, fixed and immovable, practitioners will be able 
to know the passing and arising of beings as one possessed of wrong conducts 1n body, 
speech and mind; after dying, have arisen 1n a sorrowful sfate. 

Thủ Tướng Phân Biệt Chấp Trước Trí: Knowledge of clinging to signs and false 
discriminations—Cái trí làm cho người ta chấp vào các tướng trạng của đặc thù và tiến 
hành sự phân biệt sai lầm. Trí nầy trái nghịch với Quán Sát Trí The knowledge which 
makes one clings to signs of individuality and work out false discrimination. This 
knowledge 1s contrasted to the Pravicaya-buddhI. 


(H) Các loại kiến thức Bát Nhã— Prajna knowledges: 
(A) Các loại kiến thức Bát Nhã— Prajna knowledges: 


Ù 


2) 


Thực tướng bát nhã: Trí huệ đạt được khi đã đáo bỉ ngạn—The first part of the 
praJnaparamita. The wisdom achieved once crossed the shore. 

Quán chiếu bát nhã: Phần hai của trí huệ Bát Nhã. Đây là trí huệ cần thiết khi thật sự đáo 
bỉ ngạn—The second part of the prajnaparamita. The necessary wisdom for actual 
crossing the shore of births and deaths. 


3) 


3377 


Phương tiện Bát Nhã (Văn tự Bát nhã): Trí huệ hiểu biết chư pháp giả tạm và luôn thay 
đổi. Đây là trí huệ cần thiết đưa đến ý hướng “Đáo Bỉ Ngạn”—The wisdom of knowing 
things in their temporary and changing condition. The necessary wisdom for vowing to 
cross the shore of births and deaths. 


(B) Các loại Trí khác— Other kinds oƒ Wisdom: 


4) 


2) 


Ba la mật Trí: ]nana-paramita (skt)—Knowledge of perfection—Hiểu rõ các pháp, giữ 
vững trung đạo. Sự tu tập trí tuệ và tâm linh của một vị Bồ Tát đến giai đoạn đạt được trí 
ba la mật, từ đó các ngài thăng tiến tức thời để chuyển thành một vị Phật toàn giác. Sự 
kiện ý có nghĩa nhất của trình độ này và biểu tượng cao nhất của sự thành tựu tối thượng 
của Bồ Tát là bước vào trạng thái thiển định của tâm cân bằng được khởi lên từ trí tuệ bất 
nhị của tánh không. Đây cũng là bước khởi đầu của Bồ Tát vào cổng nhất thiết trí của 
một vị Phật, tức là trí tuệ tinh hoa nhất. Trí tuệ ba la mật có một phẩm chất phân tích như 
một đặc tính đặc thù của trí bất nhị phát khởi khi Bồ Tát đạt đến giai đoạn trí ba la mật. 
Vì vậy, trí tuệ bình thường nghiêng về phần tri giác trong khi trí tuệ ba la mật lại nghiêng 
về phần trực giác—Knowledge paramita or knowledge of the true definition of all 
dharmas. The cultivation of the Bodhisattva”s intellectual and spiritual Journey comes with 
his ascent to the Jnana Paramita, then immediately preceding his transformation Into a 
fully awakened Buddha. The most significant event In this level and the paramount 
symbol of the Bodhisattva”s highest accomplishment, 1s entrance Iinfo a medifative state of 
balanced concentration immersed In non-dualistic knowledge of emptiness. This event 1s 
represented by his ¡initiation into the omniscience of a perfect Buddha, which 1s 
quintessential perfection. Knowledge perfection or Prajna paramita has an analysis quality 
which does not seem to figure as a specific characteristic of non-dualistic knowledge 
developed by the Bodhisattva at the stage of Jnana Paramita. So, whereas Jnana refers 
more to intellectual knowledge, PrajJna paramita has more to do with intuifion. 

Bát Nhã Trí theo Lục Tổ Huệ Năng: Trí Bát Nhã Bồ Đề—Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục 
Tổ Huệ Năng dạy: “Nầy thiện tri thức, Trí Bát Nhã Bồ Đề, người đời vốn tự có, chỉ nhân 
vì tâm mê không thể tự ngộ, phải nhờ đến đại thiện tri thức chỉ đường mới thấy được tánh. 
Phải biết người ngu người trí, Phật tánh vốn không khác, chỉ duyên mê ngộ không đồng, 
do đó nên có ngu trí. Nay tôi vì nói pháp Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, khiến cho các ông, 
mỗi người được trí tuệ, nên chí tâm lắng nghe, tôi vì các ông mà nói. Này thiện tri thức, 
có người trọn ngày miệng tụng Bát Nhã nhưng không biết tự tánh Bát Nhã, ví như nói ăn 
mà không no, miệng chỉ nói không, muôn kiếp chẳng được thấy tánh, trọn không có ích 
gì. ˆ—According to the Platform Sutra of the Sixth Patriarch's Dharma Treasure, the Sixth 
Patriarch, Hui-Neng, taught: “All-Knowing Advisors, the wisdom of Bodhi and PraJna 1s 
originally possessed by worldly people themselves. It is only because their minds are 
confused that they are unable to enlighten themselves and must rely on a great Good 
Knowing Advisor who can lead them to see their Buddha-nature. You should know that 
the Buddha-nature of stupid and wise people 1s basically not different. It is only because 
confusion and enlightenment are different that some are stupid and some are wise. I wIll 
now explain for you the Maha Prajna Paramita Dharma in order that each of you may 
become wise. Pay careful attention and I will explain 1t to you.” Good Knowing Advisors, 
worldly people recite “Prajna” with their mouths all day long and yet do not recognize the 


3) 


4) 


3) 


6) 


: 


8) 


3378 


Prajna of their self-nature. Just as talking about food wIll not make you full, so, too, 1Ÿ you 
speak of emptiness you wilÏ not see your own nature in ten thousand ages. In the end, you 
wIll not have obtained any benefit. 

Bất Khả Tư Nghì Trí: Acintyajnana (sk)—Cái biết hay cái trí vượt ngoài sự hiểu biết bình 
thường hay là cảnh giới trí tuệ bất tư nghì của chư Như Lai (bất tư nghì chư Như Lai trí tuệ 
cảnh giới)—Wisdom beyond the ordinary understanding, or the knowledge that ¡is beyond 
the ordinary understanding. 

Bình Đẳng Tánh Trí: Samata-jnana (skÙ—Wisdom of understanding the equality of all 
things—The wisdom of Equality—The universal wisdom of Ratnaketu (Bảo Tướng 
Phật)—Một trong Tứ Trí. Cái trí vượt ra ngoài sự phân biệt Tôi Anh, do đó mà dứt bỏ 
được cái ý niệm về ngã. Cái trí xem mọi sự mọi vật đều bình đẳng như nhau. Nhờ có trí 
này mà người ta khởi lên tâm đại bi. Theo lý thuyết Duy Thức, một khi bình đẳng tánh trí 
khởi lên thì bốn thứ ô nhiễm tự ái, tự kiến, kiêu mạn và si mê đều tan biến—One of the 
four knowledges. The wisdom of rising above such distinction as [ and Thou, thus being rid 
of the ego idea. Wisdom In regard to all things equally and universally. Depending on this 
wIsdom, one arises the mind of great compassion. According to the Mind-Only Theory, 
once the mind of equality arises, the four defilements of self-love, self-view, pride and 
Ipnorance are extinguished. 

Căn Bản Trí— Fundamental Knowledge: Còn gọi là Chân Trí, Chánh Trí, Như Lý Trí, Vô 
Phân Biệt Trí, nghĩa là hiểu biết rõ chân lý mà không có sự phân biệt năng duyên hay sở 
duyên, đây là trí sanh ra nhất thiết chân lý và công đức, đối lại với “hậu đắc trŸ— 
Fundamental, original, or primal wisdom, source of all truth and virtue; knowledge of 
fundamenral principles; intuitive knowledge or wisdom, 1n confrast with acquired wIisdom. 
Chánh Trí: Samyagjnana (sk)—Corrective wisdom——Trí huệ chân chánh—Theo Thiền 
Sư D. T. Suzuki trong Nghiên Cứu Kinh Lăng Già, đây là một trong năm pháp tướng. Trí 
huệ chân chánh thấy rõ những lỗi lầm của sự phân biệt của phàm phu. Chánh trí bao gồm 
hiểu đúng bản chất của Danh và Tướng như là sự xác nhận và quyết định lẫn nhau. Chánh 
trí là ở chỗ nhìn thấy cái tâm không bị dao động bởi các đối tượng bên ngoài, ở chỗ không 
bị mang đi xa bởi nhị biên như đoạn diệt hay thường hằng, và ở chỗ không bị rơi vào trạng 
thái của Thanh Văn hay Duyên Giác, hay luận điệu của các triết gia—According to Zen 
Master D. T. Suzuki in The Studies In The Lankavatara Sutra, this Is one of the fÍive 
Categories of forms. Corrective wisdom, which correct the deficiencles of errors of the 
ordinary mental discrimination. Right Knowledge consisfs in riphtly comprehending the 
nature of Names and Appearances as predicating or determining each other. It consists In 
seeing mind as not agitated by external obJects, in not being carried away by dualism such 
as nïhism and eternalism, and in not falng the state of Sravakahood and 
Pratyekabuddhahood as well as into the position of the philosopher. 

Diệt Trí: Cái trí chiếu rõ đạo lý Diệt Đế, dứt khổ trừ phiển não—Wisdom of the 
extinction of suffering. The knowledge or wisdom, of the third axiom, nirodha or the 
extinction of sufferine—See Tứ Diệu Đế in Chapter 20. 

Diệu Quán Sát Trí: Pratyaveksana-jnana (skt)——Một trong năm trí được nói đến trong kinh 
điển của tông Chân Ngôn. Trí chuyển từ ý thức mà được, trí phân biệt các pháp hảo diệu 
phá nghi, tương ứng với nước và Phật A Di Đà ở Tây phương. Theo Tịnh Độ và Chân 
Tông, Phật A Di Đà thù thắng hơn cả trong số Ngũ Trí Như Lai; mặc dù quốc độ của Ngài 





3379 


ở Tây Phương chứ không ở trung ương. Trong số Ngũ Trí Như Lai, Đức Phật A Di Đà ở 
phương Tây có thể đồng nhất với Trung ương Đại Nhật Như Lai, là Đức Phật của Pháp 
Giới Thể Tánh. Các bổn nguyện của Đức A Di Đà, sự chứng đắc Phật quả Vô Lượng 
Quang và Vô Lượng Thọ, và sự thiết lập Cực Lạc quốc độ đã được mô tả đây đủ trong 
Kinh A Di Đà —One of the five wIisdoms mentioned ¡in the Shingon texts. The wisdom 
derived from wisdom of profound Insight (ý thức), or discrimination, for exposition and 
doubt-destruction; corresponds to water, and 1s associated with Amitabha and the west. 
According to the T”Ien-T”ai and Shingon, Amita 1s superlor over the five Wisdom Buddhas 
(Dhyani-Buddhas), even though he governs the Western Quarter, not the center. Of the 
five Wisdom Buddhas, Amitabha of the West may be identical with the central 
Mahavairocana, the Buddha of homo-cosmic Identity. Amitabha”s original vows, his 
aftainment of Buddhahood of Infinite Light and Life, and his establishment of the Land of 
Bliss are all fully described in the Sukhavati text. 

9) Đẳng Giác Trí: Wisdom of understanding of nirvana—Đẳng Giác Huệ—Chiếu Tịch Huệ, 
còn gọi là Tịch Chiếu Huệ, hay trí huệ của Bồ tát ở Đẳng Giác Vị đã quán triệt thực tánh 
và thực tướng của Niết Bàn — The wisdom of understanding of nirvana. Buddha-wisdom 
which comprehends nirvana reality and 1ts functioning. 

10) Định Trí: Wisdom of concentration—Định Tuệ— Trí tuệ có được từ định tâm, một trong 
bốn loại trí huệ—W¡sdom obtained from the mind of concentration, one of. four kinds of 
wisdomm. 

11) Đoạn Trí: Kshayajnana (skt)——Knowledge of complete destruction—Trí của sự đoạn diệt 
hoàn toàn—When the knowledge of complete destruction or kshayajnana 1s realized, 
there 1s never again the assertion of evil passions 
(kshayajnana) được thể chứng thì sẽ không bao giờ còn sự xác định về các phiền não nữa. 

12) Giải Thoát Trí: Wisdom of release—Tuệ Giải Thoát —Các vị A La Hán chỉ đắc được tuệ 
chứng giải thoát, chỉ thích giác ngộ đạo lý, chứ không thích tác dụng công đức của sự 
việc, nên chỉ đoạn được kiến tư phiển não hay chướng ngại của trí tuệ vô lậu, chứ không 
la bỏ được chướng ngại của thiền định, ví như người thích truy cầu ầm hiểu chứ không 
thích hành tr —The escape by or Iinto wisdom, 1.e. of the arhat who overcomes the 
hindrances to wisdom or Insight, but not the practical side of abstraction, better able to 
understand than to do. 

13) Hậu Đắc Trí— Specific knowledge: Còn gọi là Phân Biệt Trí, tức là cái trí chân chánh, sâu 
kính, ngầm hợp chân như, trí sở đắc theo sau căn bản trí. Trí khởi lên từ căn bản trí. Trí có 
thể phân biệt hiện tượng hay sự tướng hữu vi, đối lại với vô phân biệt hay căn bản thực trí 
của Đức Phật—Detailed or specific knowledge or wisdom succeeding upon or arising 
from fundamental knowledge (Căn bản trí). Knowledge succeeding upon fundamental 
knowledge. Differentiating knowledge can discriminate phenomena, as contrast with 
knowledge of the fundamental identity of all things (vô phân biệt trí—See Phân Biệt Trí 
1n Chapter 108 (€) (II) (B) (26). 

14) Khổ loại trí: Duhkhe-nvaya-jnanam (sk)——Khổ loại trí, một trong tám trí, vô lậu trí hay 
chân trí sáng suốt do quán “khổ đế” mà đắc được (thoát khỏi khổ đau phiển não trong 
luân hồi sanh tử) trong các cõi (dục, sắc và vô sắc)——Wisdom releases from suffering in 
all worlds, one of the eight forms of understanding. 





Khi cái trí của sự đoạn diệt hoàn toàn 





3380 


15) Khổ Loại Nhẫn Trí: Wisdom of endurance—Một trong tám loại nhẫn khởi lên từ “khổ 
loại trf” quán. Khổ loại trí nhẫn là nhân, khổ loại trí là quả—One of the eight forms of 


»” 


endurance arising out of contemplation of “duhkhe-nvaya-jnanam.” The wisdom of 
endurance 1s the cause, and Duhkhe-nvaya-jnanam 1s the fruit. 

16) Khổ Pháp Trí: Dukkha-dharma-jnana (skt——Knowledge of the law of sufferinge—Một 
trong Bát Trí, do quán khổ đế ở cõi dục giới mà phát sanh trí huệ sáng suốt, chặt đứt mê 
hoặc The knowledge of the law of suffering and the way of release, one of the eight 
forms of understanding. 

17) Kiến Trí: Wisdom of right views—Kiến Huệ——Kiến tuệ, khởi lên do tu tập thiển định (do 
sự tu tập thiển định mà được phát trí tuệ về các thứ kiến chấp)—Wisdom of right views 
ArIse from dhyana meditation. 

18) Lậu tận trí: Knowledge of extinction of contamination—Lậu tận trí hiện chứng thực tế 
khởi Bồ Tát hạnh chẳng đoạn diệ—With knowledge of extinction of contamination they 
actually realize the ultimate truth, while carrying out the deeds of enlightening beings 











without ceases. 

19) Loại Trí: Trí tuệ quán xét Tứ Đế của Dục giới gọi là Pháp Trí, ví với trí tục hay loại trí 
quán xét tứ đế của hai giới cao hơn là Sắc giới và Vô sắc giới —Knowledge which ¡s of 
the same order, e.g. the four fundamental dogmas applicable on earth which are also 
extended to the higher realms of form and non-form. 

20) Nhấn trí: Prajnacakshus or Jnanacakshus (skÐ)——W1sdom-eyes—Huệ nhãn hay tuệ nhãn— 
Con mắt trí tuệ thấy vạn hữu giai không. Với con mắt nầy, Bồ Tát ném cái nhìn vào tất cả 
những cái kỳ diệu và bất khả tư nghì của cảnh giới tâm linh, thấy tận hố thẳm sâu xa nhất 
của nó—The wisdom eye that sees all things as unreal. With the wisdom-eye, a 
Bodhisattva takes In at a glance all the wonders and inconceivabilities of the spiritual 
realm to 1ts deepest abyss. 

21) Nhân Vô Ngã Trí: Pudgalanairatmyajnana (sk—Trí huệ của một con người vô ngã. Cái 
trí biết rằng không có cái ngã hay linh hồn—The knowledge or wisdom of a man without 
ego (anatman). The knowledge that there 1s no ego-soUl. 

22) Nhất Thiết Trí Trí: Trí tuệ của chư Phật (bổ để, toàn giác và thanh tịnh)——Wisdom of all 
wisdom. Buddha”s wisdom (bodhi, perfect enlightenment and purity). 

23) Như Lai Trí: Knowledge of Buddhas—Chư Bồ Tát biết Như Lai trí vô biên nên chẳng 
dùng chừng ngăn đo lường (chư Bồ Tát biết tất cả văn tự thế gian nói ra đều có chừng 
ngần, đều chẳng biết được Như Lai trí huệ)—Enlightening Beings know that the 
knowledge of Buddhas 1s boundless and do not try to access 1t In limited terms (they know 





that everything written or said in all words has limitations and cannot comprehend the 
knowledge of Buddhas). 

24) Pháp Vô Ngã Trí: Dharmanairatmyajnana (skt)—Knowledge of non-self of the đharma—— 
Năng lực về nhận biết nhờ đó mà cái chân lý về “Pháp Vô Ngã” được chấp nhận— 
Knowledge of non-substantiality of the Dharma. The knowledge or wisdom of the 
dharmanarratmya, or the power of cognisance whereby the truth of Dharmanairatmya 1S 
accepted. 

25) Pháp Vô Ngại Trí: Trí tuệ hay khả năng giảng giải đúng theo Chánh Pháp một cách vô 





ngại—Knowledge on the unimpediment of the Dharma. Wisdom or power of explanation 
1n unembarrassed accord with the Law, or Buddha-truth. 


3381 


26) Quả duy Trí: Wisdom attained from I1nvestigating and thinking about the Buddha-truth— 
Trí tuệ đạt được do tư duy và quán sát cái lý của duy thức (tầm và tứ), bao gồm bốn thức 
đầu trong bát thức The wisdom attained from ¡investigating and thinking about 
philosophy of the sutras and Abhidharmas; this Includes the first four kinds of “only- 
COnscIousness. ” 

27) Quán Sát Trí: Pravicayabuddhi (skt)——Absolute knowledge——Cái trí thấy suốt vào tự tính 
của hiện hữu là cái trí vượt khỏi tứ cú hay bốn mệnh để của sự phân biệt. Đây là một 
trong hai loại trí được nói đến trong Kinh Lăng Già. Quán sát trí là trí tuyệt đối, tương 
đương với Viên Thành Thực Trí. Chữ Phạn Pravicaya nghĩa là tìm tòi xuyên suốt hay 
khảo sát tường tận, và cái trí được định tính như thế thâm nhập vào bản chất căn bản của 
tất cả các sự vật, là cái vượt khỏi phân tích lý luận, và không thể được diễn tả bằng mệnh 
để nào trong tứ cú —The ¡intellect that sees ¡nto the self-nature of existence which is 
beyond the fourfold proposition of discrimination. This 1s one of the two kinds of 
knowledge mentioned ¡in the Lankavatara Sutra. Absolute knowledge corresponds to the 
Parinishpanna. Pravicaya means “to search through,” “to examine thoroughly,” and the 
Buddhi so qualified penetrates Into the fundamental nature of all things, which 1s above 
logical analysis and cannot be described_ with any of the four proposItIons. 

28) Quán trí: Quán Huệ—Trí tuệ quán sát thấu hiểu được chân lý—Wisdom obtained from 
contemplation. The wisdom which penetrates to ultimate reality. 

29) Sanh Đắc Trí: Wisdom received by birth—Sinh Đắc Tuệ—Bẩm sinh trí tuệ, một trong bốn 
loại trí huệ——WIsdom received by birth or nature, one of four kinds of wIsdom. 

30) Tất cánh trí: Final wisdom—Knowledge of the ulimate—Ultimate wisdom—Tất cánh trí 
(trí huệ tối thượng). 

31) Tha Tâm Trí— Paracittaprajna (skf): Trí thứ tám trong thập trí. Tên đủ là Trí Tha Tâm 
Thông hay là trí biết rõ tâm trạng của người khác. Đây cũng là thần thông thứ ba trong 
Lục Thông, và lời nguyện thứ tám trong bốn mươi tám lời nguyện của Phật A Di Đà; Ngài 
nguyện không thành Phật cho đến khi nào hết thẩy chúng sanh đều có được Tha Tâm Trí 
nầy —The eighth of the ten kinds of wisdom. Intuitive knowledge or understanding the 
minds of others (all other beings). Thịs 1s also the third of the six transcendental powers, or 
the eighth of the Amitabha”s forty-eight vows that men and devas In his paradise should 
all have the Joy of this power. 

32) Thánh Trí: Aryajnana (skÐ—Holy wisdom—Supreme knowledge——Wisdom of Buddha—— 
Supreme knowledge—Sage-like or saint-like knowledge—Thánh Trí Phi Ngôn Ngữ— 
Holy wisdom does not belong to the realm of words—Chân lý tối hậu chỉ vào sự thể 
chứng cái trí tuệ tối thượng trong tâm thức sâu thẳm nhất, và không thuộc phạm vi của 
ngôn từ và cái trí phân biệt; sự phân biệt như thế không thể phát hiện được chân lý tối 
hậu. Tuy nhiên ngọn đèn ngôn từ là có lợi ích cho việc soi sáng con đường đưa đến chứng 
ngộ tối hậu. Đây là cái trí tuệ tối thượng hay trí huệ của bậc Thánh, nhờ đó người ta có 
thể nhìn vào những chỗ thâm sâu nhất của tâm thức để nắm lấy cái chân lý thâm mật bị 
che khuất mà cái trí tầm thường không thể thấy được. Trong đao Phật, đây là Phật trí hay 
trí của các bậc Thánh, trí siêu việt và vượt ra ngoài mọi sự phân biệt—The ultimate truth 
poInts to the realization of supreme wisdom in the Iinmost consciousness, and does not 
belong to the realm of words and discriminative Intellect; thus discrimination falls to 
reveal the ultimate truth. However, the lamp of words 1s useful to illuminate the passage 


3382 


to final enlightenment. This 1s the supreme wisdom, or the wisdom of a saint, whereby one 
1s enabled to look Into the deepest recesses of consciousness 1n order to grasp the Inmosf 
truth hidden away from the sight of ordinary understanding. In Buddhism, this 1s the 
wIsdom of the Buddha, or the saints or the sages; the wisdom which 1s above all 
particularization, 1.e. the wIsdom of transcendenral truth. 

33) Thân Trí: PraJnakaya (skÙ—WIsdom body 
là pháp thân của Phật, đây là một trong mười thân Phật. Đây cũng là một trong ngũ phần 
pháp thân, là thân đã được thành tựu từ vô lậu trí trệ—W¡isdom-body, the Tathagata, one 
of the ten bodies of a Thus Come One. This 1s also one of the five divisions of the 
Dharmakaya, which 1s the embodiment of inherent wisdom. 

34) Thể Trí: Eundamental wisdom——Trí huệ thể hội chân không. Còn gọi là Phân Biệt Trí, tức 
là cái trí chân chánh, sâu kính, ngầm hợp chân như, trí sở đắc theo sau căn bản trí. Đây là 
Chân Trí, Chánh Trí, Như Lý Trí, Vô Phân Biệt Trí, nghĩa là hiểu biết rõ chân lý mà 
không có sự phân biệt năng duyên hay sở duyên, đây là trí sanh ra nhất thiết chân lý và 
công đức, đối lại với “hậu đắc trŸ—Original or primal wisdom which penetrates all 
reality. Also called Detailed or specific knowledge or wisdom succeeding upon 0F arIsing 
from fundamental knowledge (Căn bản trí). This ¡is the fundamental, origina, or primal 
wisdom, source of all truth and virtue; knowledge of fundamenfal principles; Intuiftive 
knowledge or wisdom, In contrast with acquired wisdom. 

39) Thiên Nhãn Trí: Wisdom obtained by the deva eye—Thiên Nhãn Trí Chứng Thông—— 
Thiên nhãn trí hay trí biết sự sanh tử của chúng sanh tùy theo nghiệp của họ. Theo Câu 
Xá Luận, lục thông đều lấy trí làm thể, làm lực dụng chứng tri sự phân biệt và thông đạt 
vô ngại. Thiên nhãn trí chứng thông là dựa vào trí tuệ được khởi lên bởi thiên nhãn— 
Knowledge of other beings” passing away and arising. Knowledge of others” deaths and 
rebirths according to their deeds. According to the Kosa sastra, the wisdom or knowledge 
that can see things as they really are 1s the complete universal knowledge and assurance 
of the deva eye. 

36) Thiên Nhĩ Trí: Wisdom obtained by the divine ear—Thần thông thứ nhì trong lục thông, 
có khả năng nghe và hiểu tiếng nói trong sắc giới. Một số các bậc A La Hán và các bậc 
khác đã đạt được tứ thiển có thể nghe được mọi thứ âm thanh và hiểu được tất cả những 
ngôn ngữ trong sắc giới do đạt được Thiên nhãn trí thông—The second of the six abhijnas 
(lục thông) by which devas In the form-world. Certain arhats through the fourth dhyana, 
and others can hear all sounds and understand all languages In the realms of form, with 
resulting wisdom. 

37) Thực Trí: Wisdom of reality—Sự hiểu biết hay thông đạt về thực tướng của chư pháp, đối 
lại với quyển trí là sự thông đạt về sự sai biệt của các quyển pháp—The knowledge of 
reality, In contrast with knowledge of the relative. 

38) Tịch Chiếu Trí: Wisdom associated with Buddha-fruition—Tịch Chiếu Huệ hay trí huệ ở 
ngôi vị Phật chiếu khắp chúng sanh (từ cái thể của trung đạo mà khởi lên cái dụng của 
trung đạo) —The wisdom (associated with Buddha-fruition) of making nirvana 1lluminate 
all beings. 

39) Tuệ Giác Trí— Intuitive insight: Một trong tám đặc tánh của giác ngộ trong Thiền. Ngộ là 
đặc tính trí năng ở những kinh nghiệm thần bí, và điều nầy cũng áp dụng cho kinh nghiệm 
của Thiền, được gọi là ngộ. Một tên khác của “ngộ' là 'Kiến Tánh,` có vẻ như muốn nói 








Tuệ Thân——Trí tuệ viên minh được coi như 





3383 


rằng có sự “thấy' hay “cảm thấy' ở chứng ngộ. Khỏi cần phải ghi nhận rằng cái thấy nầy 
khác hẳn với cái mà ta thường gọi là tri kiến hay nhận thức. Chúng ta được biết rằng Huệ 
Khả đã có nói về sự chứng ngộ của mình, được Tổ Bồ Đề Đạt Ma ấn khả như sau: “Theo 
sự chứng ngộ của tôi, nó không phải là một cái không hư toàn diện; nó là tri kiến thích 
ứng nhất; chỉ có điều là không thể diễn thành lời.” Về phương diện nây, Thần Hội nói rõ 
hơn: “Đặc tính duy nhất của Tri là căn nguyên của mọi lẽ huyền diệu.” Không có đặc tính 
trí năng nầy, sự chứng ngộ mất hết cái gay gắt của nó, bởi vì đây quả thực là đạo lý của 
chính sự chứng ngộ. Nên biết rằng cái tri kiến được chứa đựng ở chứng ngộ vừa có quan 
hệ với cái phổ biến vừa liên quan đến khía cạnh cá biệt của hiện hữu. Khi một ngón tay 
đưa lên, từ cái nhìn của ngộ, cử chỉ nầy không phải chỉ là hành vi đưa lên mà thôi. Có thể 
gọi đó là tượng trưng, nhưng sự chứng ngộ không trỏ vào những gì ở bên ngoài chính cái 
đó, vì chính cái đó là cứu cánh. Chứng ngộ là tri kiến về một sự vật cá biệt, và đồng thời, 
về thực tại đằng sau sự vật đó, nếu có thể nói là đằng sau—One of the eight chief 
characteristcs of “satorl.” Enliphtenment 1s 'to see the essence or nature, which 
apparently proves that there 1s “seeing` or “perceiving” in satorl. That this seeing 1s of 
quite a different quality from what 1s ordinarily designated as knowledge need not be 
specifically noticed. Hui-K”o 1s reported to have made this statement concerning his satorl 
which was confirmed by Bodhidharma himself: “As to my saforl, it 1s not a tofal 
annihilation; 1t 1s knowledge of the most adequate kind; only it cannot be expressed In 
words.” In this respect, Shen-Hui was more explicit, for he says that “The one character of 
knowledge 1s the source of all mysteries.” Without this noetic quality satori wIll lose all 1ts 
pungency, for 1t 1s really the reason of satori Itself. lí 1s noteworthy that the knowledge 
confained 1n satorI 1s concerned with something universal and at the same time with the 
individual aspect of existence. When a finger 1s lifted, the lifing means, from the 
Vviewpoint of satorl, far more than the act of lifting. Some may call it symbolic, but satori 
does not point to anything beyond 1tself, being final as 1t 1s. Satori 1s the knowledge of an 
1ndividual obJect and also that of Reality which 1s, IÝ we may say so, at the back of It. 

40) Tuyệt đối Trí: Parinispanna (skt)——Kiến thức tuyệt đối——Absolute knowledge—Kiến thức 
tuyệt đối—The absolute knowledge: Parinispanna (skÐ——Tuyệt đối là chân lý cao nhất 
hay chân như, chân lý tuyệt đối. Huyền ảo và thường nghiệm tương ứng với chân lý tương 
đối, còn tuyệt đối thì tương ứng với chân lý cao nhất của Trung Luận tông. Đây là một 
trong hai loại trí cũng được nói đến trong Kinh Lăng Già. Quán sát trí là trí tuyệt đối, 
tương đương với Viên Thành Thực Trí. Chữ Phạn Pravicaya nghĩa là tìm tòi xuyên suốt 
hay khảo sát tường tận, và cái trí được định tính như thế thâm nhập vào bản chất căn bản 
của tất cả các sự vật, là cái vượt khỏi phân tích lý luận, và không thể được diễn tả bằng 
mệnh để nào trong tứ cú—The absolute knowledge is the highest truth or tathata, the 
absolute. The 1llusory knowledge and empirical knowledge correspond to relative truth 
(samvrti-satya), and the absolute knowledge to the highest truth (paramartha-satya) of the 
Madhyamika system. This 1s one of the two kinds of knowledge also mentioned ¡in the 
Lankavatara Sutra. Absolute knowledge corresponds to the Parinishpanna. Pravicaya 
means “to search through,” “to examine thoroughly,” and the Buddhi so qualified 
penetrates Into the fundamental nature of all things, which 1s above logical analysis and 
cannot be described with any of the four propoSItIons. 


3384 


41) Văn trí: Wisdom by hearing—Văn Tuệ—Trí tuệ do nghe và trau đồi mà có, trí huệ mở ra 
do được nghe hiểu về chân lý trung đạo, một trong bốn loại trí huệ——Wisdom by hearing 
or being taught, wisdom of hearing and apprehending the truth of the middle way, one of 
four kinds of wisdom. 

42) Vô Lậu Trí: ]nanam-anasrava (skt)—Trí huệ thanh tịnh, không bị ô nhiễm vì vị kỷ (Vô lậu 
tuệ hay trí tuệ giác ngộ}—Passionless or pure wisdom (knowledge or enlightenment), 
which 1s free from the taint of egotism. 

43) Vô Sự Trí: Wisdom attained without a teacher—Đây là trí huệ Phật, trí giác ngộ tự đạt, 
không thầy chỉ dạy —Self-attained enlightenment, or wisdom attained through self- 
attained enlightenment or Buddhaˆs wisdom. 

44) Xuất thế gian trí: Jnanam-lokottaram (skt——Super-worldly knowledge—Supreme supra- 
worldly knowledge—Xuất Thế Gian Thượng Thượng Trí —Xuất thế gian thượng thượng 
trí là Như Lai trí thanh tịnh có được trong sự nhận biết về nhẫn, tịch tịnh tuyệt vời, và nó 
tạo ra ý nghĩa tuyệt vời nhất vượt khỏi mọi hành động—Supreme supra-worldly 
knowledge 1s the Tathagata-knowledge which 1s obtained in the Kshanti, tranqguil and most 
excellent, and it gives birth to the most excellent meaning which transcends all doings. 





(C-I) Nhị Trí 
Two kinds oƒ prqjna or wisdom 





(D Hai loại trí— Two kinds oƒ wisdom: 
1) Thế gian Trí: Temporal wisdom. 
2) Xuất thế gian Trí: Supernatural wisdom. 


(II) Hai loại trí khác— Two other kinmds oƒ wisdom: 

I1) Thực tướng Trí Original Wisdom: Phần đầu của Bát Nhã Ba La Mật hay trí tuệ gốc— 
The first part of the PraJnaparamita. 

2) Quán chiếu Trí —The second part of the Prajnaparamita: Phần thứ nhì của Bát Nhã Ba La 
Mật hay trí tuệ đạt được qua tu tập—WIsdom acqurred from cultivation or contemplation. 


(HH) Hai loại trí khác nữa— Two more other kinds 0ƒ wisdom: 

I1) Cộng Trí: Bát Nhã của ba giai đoạn Thanh văn, Duyên giác và Bồ Tát —Prajna of the 
three stages of Sravaka and Pratyeka-buddha and the imperfect bodhisattva sect. 

2) Bất cộng Trí: Bát Nhã của học thuyết toàn thiện Bổ Tát Prajna of the perfect 
bodhisattva teaching. 


(IV)Hai loại huệ khác nữa— Two more kinds 9ƒ wisdom: 
1) Quyển đạo tuệ: Partial, temporary, or relative knowledse of reality. 
2) Bát Nhã tuệ: Prajna wisdom——The absolute truth or reality instead of the seeming. 


(V) Nhị Trí Huệ theo Hoa Nghiêm tông—According to the Hua-Yen School: 


Ù 


2) 


3385 


Như lý trí: Căn bổn trí—Vô phân biệt trí—Chính thể trí—Chân trí—Thực trí như lý chân 
đế của chư Phật và chư Bồ Tát—The Buddha-wisdom or Bodhisattva real wisdom. 

Như lượng trí: Hậu đắc trí—Phân biệt trí —Tục trí là trí sự lượng tục đế giới hạn và liên 
hệ tới những sự việc của phàm nhân—Wisdom with its limitation and relation to ordinary 
human affairs. 


(VIŨNHị trí theo Kinh Lăng Già—According to The Lankavatara Sutra, there are two kinds 


0ƒ wisdom: 


1) Quán Sát Trí: Pravicayabuddhi (skt—Absolute Knowledge—See Chapter 108 (€) (1) (B) 


2) 


(30). 
Kiến Lập Trí: Pratishthapika (skt)——lIntelligence—See Chapter 108 (C) (H) (1). 


(VII) Theo Thiên Thai tông—According to the T?ien-T?dai School: 


Ù 


a) 


b) 
c) 


đ) 
©) 


2) 


Thực trí: Tattvajnana (sk)—Chân thực trí —Trí huệ tuyệt đối của chư Phật và chư Bồ 
Tát—Knowledge of absolute truth, or absolute wisdom of Buddhas and Bodhisattvas. 

Trí hiểu biết về chân lý tuyệt đối, đối lại với phương tiện trí. Sự hiểu biết hay thông đạt 
về thực tướng của chư pháp, đối lại với quyền trí là sự thông đạt về sự sai biệt của các 
quyền pháp: Knowledge of absolute truth, which is contrasted to knowledge of means 
(wisdom or knowledge that uses skillful means to save others) or Upayajnana. The 
knowledge or wIisdom of reality, in contrast with knowledge of the relative. 

Biết bản thể chân thực hay biết hoàn toàn: To know the true nature or to know thoroughly. 
Trí Bát Nhã: Trí chân thật— Trí biết suốt tổng tướng và biệt tướng của chư pháp một cách 
đúng như thực. Wisdom or Knowledge of absolute (ultimate) truth. Knowledge of reality, 
1.e. Of all things whether whole or divided, universal or particular, as distinguished from 
their seeming. 

Vô Trí: Knowledge of the no-thing, 1.e. of the immaterial or absolute. 

Thánh Trí: Sage wisdom, or wIsdom of the sage——Trí duyên theo chân như thực tướng. 
Chân trí là trí thấy sự vật như thực —lIntuitive wisdom means knowledge of things as they 
are. 

Trí hiểu biết về chân lý tuyệt đối, ngược lại với phương tiện trí. Chân trí có khả năng 
phân tích và phân loại vạn pháp theo thực tính của chúng: Knowledge of absolute truth 
which 1s confrasted to skilful knowledge. True knowledge has the ability to analyze and 
classify things according to their real properties. 

Quyển trí: Upayajnana (sktRelative or temporal wisdom—SkillfUul means of 
knowledge——Wisdom or knowledge of using skilful means—Phương tiện trí—Trí phương 
tiện tương đối và tạm thời —Quyền trí hay trí thông đạt về phương pháp cứu độ chúng 
sanh. Ý niệm về phương tiện thiện xảo là một ý niệm quan trọng trong Phật giáo Đại 
Thừa và không tách rời với ý niệm về một trái tim đại từ đại bi vận hành toàn bộ hữu thể 
của Phật tính. Nó không đủ để vị Bồ Tát có được Thánh Trí hay Bát Nhã được thức tỉnh 
viên mãn vì ngài phải được phò trợ bằng phương tiện trí nhờ đó có thể đưa toàn bộ cơ 
phận cứu độ vào thực tiễn tùy theo các yêu cầu của chúng sanh —The wisdom or 
knowledge of using skillful means for saving others. The idea of “skillful means” 1s an 
1mportant Idea in Mahayana Buddhism and inseparable from that of a great compassionate 
heart moving the whole being of Buddhahood. It is not enough for the Bodhisattva to have 


3386 


the supreme wisdom (wisdom of the Buddha) or Aryajnana, or Prajna fully awakened, for 
he must also be supplied with skillful wisdom (upayajnana) whereby he 1s enabled to put 
the whole salvation machinery in practice according to the needs of beings. 


(VIII) Theo Trí Độ Luận— According to the Sastra on Praqjna Paramita Sutra: 


Ù 


2) 


Nhứt thiết trí: Trí hiểu rõ thực tánh của chư pháp—Wisdom of the all which understand 
everything clearly. 

Nhứt thiết chủng trí: Trí hiểu rõ sự tướng đặc biệt của chư pháp —Wisdom of all the 
particulars. 


(IX)Theo Pháp Tưởng Tông —According to the Fa-Hsiang Sect: 


Ù 


2) 


Căn bản trí: Vô phân biệt trí—Chánh thể trí—Chân trí—Thực trí—Trí khế hợp chứng ngộ 
chân như—Buddha wisdom or Bodhisattva real wisdom. 

Hậu đắc trí: Hữu phân biệt trí—Tục tr —Biến trí —Trí khởi lên sau trí căn bản, hữu hạn 
và liên hệ tới hiện tướng của thế giới thông tục—The wisdom ïn its limitation and relation 
to ordinary human affalrs. 


(X) Nhị Trí Viên Mãấn— Two kimds gƒ Perƒect and Complete Tathagafa-wisdom: Hai trí viên 


Ù 


2) 


Œ) 
l) 
2) 


3) 


mãn của Đức Như Lai, cả hai đều viên mãn——Two kinds of Tathagata-wisdom which are 
both perfect and complete: 

Thực trí: Như Thực Trí Chân Thực Trí —Trí chiếu tổ sáng đạo lý chân thực, bình đẳng, 
không sai biệt—Absolutely perfect and complete wisdom. 

Quyền trí: Tục Trí Phương Tiện Trí —Trí có quan hệ tới phương tiện giáo và hiện tượng 
tương đối và sai biệt—Functionally or relatively perfect and complete wisdom. 


(C-2) Tam chủng Trì Thức 
Three kinds 0ƒ knowledge 


Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, có ba cách đạt được trí huệ— According to 
the Theravadan Buddhism, there are three rmmodes 0ƒ at(aiming moral wisdom: 

Văn Huệ: Sutamaya-panna (p)—Attainng moral wisdom from reading, hearing and 
1nstruction—Atfaining wisdom based on learning. 

Tư huệ: Cintamaya-panna (p)—Attaining moral wisdom from reflectlon—Attaining 
wisdom based on thinking. 

Tu huệ: Bhavanamaya-panna (p)—Attaining moral wisdom from practice of abstract 
meditatlon—Atfaining wisdom based on mental developmernt. 


(H) Theo Trí Độ Luận— According to the Maha-Prajna-Parannta Sastra: 


Ù 


2) 


Nhứt thiết trí: Trí của hàng Thanh Văn và Duyên Giác, cho rằng chư pháp là không thật— 
Sravaka (thanh văn) and Pratyeka-buddha (Duyên giác) knowledge that all the dharma or 
laws are void and unreal. 

Đạo chủng trí: Trí của hàng Bồ Tát với sự biện biệt chánh đáng (ha bỏ nhị kiến hữu vô)— 
Bodhisattva-knowledge of all things in their proper discrimination. 


3) 


3387 


Nhứt thiết chủng trí hay Phật trí: Buddha-knowledge, or perfect knowledge of all things in 
their every aspect and relationship, past, present and future. 


(IHI)Theo truyền thống kinh điển Phật giáo sơ khai—According to the original Buddhist 


l) 
2) 


3) 


tradifion: 

Thế gian trí —Earthly or ordinary wisdom: Phàm trí chấp trước hết thảy hữu vô của chư 
pháp —Normal worldly knowledge or Ideas. 

Xuất thế gian trí—Supra-mundane or spiritual wisdom: Trí của bậc Thanh Văn và Duyên 
Giác, hãy còn hư vọng phân biệt tự tướng——The wisdom of Sravaka or Pratyetka-buddha. 
Xuất thế gian thượng thượng trí: Trí của chư Phật và chư Bồ Tát, quán sát hết thảy chư 
pháp bất sanh bất diệt, la bổ nhị kiến hữu vô. Cái trí tuệ tối thượng hay trí huệ của bậc 
Thánh, nhờ đó người ta có thể nhìn vào những chỗ thâm sâu nhất của tâm thức để nắm 
lấy cái chân lý thâm mật bị che khuất mà cái trí tầm thường không thể thấy được. Trong 
đạo Phật, đây là Phật trí hay trí của các bậc Thánh, trí siêu việt và vượt ra ngoài mọi sự 
phân biệt. Tuệ độ hay vô thượng huệ (trí huệ Phật). Trí tuệ dẫn dắt chúng sanh vượt thoát 
bờ mé sanh tử để đạt đến giác ngộ—Supreme wisdom of bodhisattvas and Buddhas. 
Supreme wisdom, or the wisdom of a saint, whereby one ¡is enabled to look into the 
deepest recesses of consciousness 1n order to grasp the inmost truth hidden away from the 
sight of ordinary understanding. In Buddhism, this is the wisdom of the Buddha, or the 
saints or the sages; the wisdom which 1s above all particularization, 1.e. the wisdom of 
transcendental truth. The wisdom of a Buddha that leads people to cross the shore of birth 
and death and come to a complete enlightenmernt (to the shore of enlightenment). 


(IV)Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh— Three kinds oƒ wisdom, according to 


the Sangii Suttq in the Long Discourses: 


(A) Ba Loại Trí Tuệ chính— Three main kinds oƒ wisdom: 


Ù 
2) 
3) 


Hữu học trí tuệ: The wIsdom of the learner. 

Vô học trí tuệ: The wisdom of the non-learner. 

Phi hữu học phi vô học trí tuệ: The wIsdom of the one who 1s neither the learner nor the 
non-learner. 


(B) Ba Loại Trí Tuệ Khác— Three more kinds oƒ wisdom: 


Ù 
2) 
3) 


Tư sanh trí: Cintamaya pamna (p)—The wisdom based on thought. 
Văn sanh trí: Sutamaya panna (p)—The wIisdom based on learning. 
Tu sanh trí: Bhavanamaya panna (p)—The wisdom based on mental development. 


(V) Ba Trí siêu việt của Đúc Phật— Three aspects 0ƒ the omniscience 0ƒ Buddha: 


Ù 
2) 
3) 


Trí biết nghiệp tương lai: Knowledge of future karma. 

Trí biết nghiệp quá khứ: Knowledge of past karma. 

Trí biết phiền não và giải thoát trong hiện tại: Knowledge of present illusion and 
liberation. 


(VI)Tam Minh— Three insighs: Three kinds of clarity—Ba loại sáng suốt có thể đạt được 


bằng trì giới (theo Thanh Tịnh Đạo của Ngài Bhadantacariya Buddhaghosa)—Three kinds 


Ù 


2) 


3) 


3388 


of knowledge which can be obtained by observing precepts (according to The Path of 
Purification by Bhadantacariya Buddhaghosa): 

Túc mạng minh: Túc mạng trí (biết được các đời trước)—Hành giả với tâm định tĩnh, 
hoàn toàn thanh tịnh, không phiền não, nhuần nhuyễn, vững chắc và bất động, sẽ thấy 
được các đời sống quá khứ, một hay hai đời, hoặc hàng trăm hàng ngàn đời, cũng như 
nhiều hoại kiếp, thành kiếp, chẳng hạn như nhớ lại tại một nơi nào đó ta đã từng có tên 
như vậy, ta đã từng có dòng họ như vậy hay đẳng cấp như vậy——Insight into the mortal 
condifions of self and others In previous life or the knowledge of remembering many 
former exIstences. Practitioners with the mind composing quite purified, clarified, soft, 
without blemish, without defilement, fixed and immovable will be able to see a varlety of 
former habitations, one life, two lives a hundred or thousand lives, many eons of 
Integration and disintegration——lInsight Into the mortal conditions of self and others In 
previous life or the knowledge of remembering many former existences. Practitioners with 
the mind composing quite purified, clarified, soft, without blemish, without defilement, 
fixed and immovable wll be able to see a variety of former habitations, one life, two lives 
a hundred or thousand lives, many eons of Integration and disintegration. 

Thiên nhãn minh: Biết sự chết và tái sanh của các loài hữu tình—Supernatural insight into 
future mortal conditions (deaths and rebirths). 

Lậu tận minh: Nirvana insight or knowledge of the workings of karma—Đoạn trừ tất cả 
các lậu hoặc (những dục vọng và quyến rủ). Với tâm định tĩnh, hoàn toàn thanh tịnh, sáng 
sửa, không tì vết, không phiển não, vững chắc và bất động, hành giả biết được đây là dục 
lậu, hữu lậu, , vô minh lậu. Đây là các lậu hoặc, nguyên nhân của các lậu hoặc, các lậu 
hoặc diệt, và con đường đưa đến các lậu hoặc diệt tận —Insight into present mortal 
sufferings so as to overcome all passions or temptatlons. Practitioners with mind 
composing, quite purified, clarified, soft, without blemish, without defilement, fixed and 
1immovable will be able to know all all cankers of sense pleasures, becoming, ignorance. 
These are cankers, arising of cankers, stopping of cankers and the path leading to the 
ceasing of cankers. 


(VI)Ba loại kiến thức— Three degrees ogƒ knowledge: Theo ngài Long Thọ trong Trung Quán 


l) 


2) 


3) 


Luận, có ba cấp độ kiến thức —According to Nagarjuna in the Madhyamika-karika, there 
are three degrees of knowledge: 

Huyền Ảo—lllusory knowledge: Parikalpita (skt)——Huyển ảo là sự gán ghép sai lầm một 
ý tưởng không có thực cho một đối tượng do nhân duyên tạo ra. Đối tượng nầy chỉ hiện 
hữu trong trí tưởng tượng và không tương ứng với thực tại—lllusory knowledge ¡s the false 
attribution of an imaginary Idea to an obJect produced by 1s cause and conditions. Ït exIsfs 
only in oneˆ”s Iimagination and does not correspond to reality. 

Thường Nghiệm—Empirical knowledge: Paratantra (skt)—Thường nghiệm là sự hay biết 
về một đối tượng do nhân duyên mà có. Đây là kiến thức tương đối và dùng để phục vụ 
cho các mục đích của cuộc sống —Empirical knowledge ¡s the knowledge of an object 
produced by its cause and conditions. This 1s relative knowledge and serves the practical 
purposes of Life. 

Tuyệt Đối—Absolute knowledge: Parinispanna (skt)—Tuyệt đối là chân lý cao nhất hay 
chân như, chân lý tuyệt đối. Huyền ảo và thường nghiệm tương ứng với chân lý tương đối, 


3389 


còn tuyệt đối thì tương ứng với chân lý cao nhất của Trung Luận tông——The absolute 
knowledge 1s the highest truth or tathata, the absolute. The 1llusory knowledge and 
empirical knowledge correspond to relative truth (samvrti-satya), and the absolute 
knowledge to the highest truth (paramartha-satya) of the Madhyamika system. 


(VII)Tam Tự Tính Tướng— Three ƒforms 0ƒ knuowledge: Svabhavalakshana-traya (skÙ——Theo 


l) 


2) 


Kinh Lăng Già, có ba hình thức của trí còn được gọi là tam tự tính tướng—According to 
The Lankavatara Sutra, there are three forms of knowledge known as Svanhavalakshana- 
traya. 

Vọng Kế Tính (Biến Kế Sở Chấp): Parikalpita (skU—Tự tính thứ nhất được gọi là Biến 
Kế Sở Chấp, là sự phân biệt sai lầm của sự phán đoán, và xuất phát từ sự hiểu đúng bản 
chất của các sự vật, bên trong cũng như bên ngoài và hiểu đúng mối liên hệ giữa các sự 
vật như là những cá thể độc lập hay thuộc cùng một loại — The first of the three 
Svabhavas 1s known as the Parikalpita or wrong discrimination of Judgment, and proceeds 
from rightly comprehending the nature of obJects, internal as well as external, and also 
relatilonship existing between obJects as Iindependent ¡individuals or as belonging to a 
genus. 

Y Tha Khởi Tính: Paratantra (skÐ)—Tự tính thứ hai là Y Tha Khởi Tính, nguyên nghĩa là 
phụ thuộc vào cái khác, là cái trí dựa vào một sự kiện nào đó, tuy những sự kiện nầy 
không liên hệ đến bản chất thực sự của hiện hữu. Đặc trưng của cái trí nầy là nó hoàn 
toàn không phải là một sáng tạo chủ quan được sinh ra từ cái “không” suông, mà nó được 
cấu trúc của một thực tính khách quan nào đó mà nó phụ thuộc để làm chất liệu. Do đó, 
nó có nghĩa là “sinh khởi dựa vào một chỗ tựa hay một căn bản.” (sở y). Và chính do bởi 
cái trí nây mà tất cả các loại sự vật, bên ngoài và bên trong, được nhận biết và tính đặc 
thù và phổ quát được phân biệt. Y tha khởi tính do đó tương đương với cái mà ngày nay ta 
gọi là trí hay biết tương đối hay “tương đối tính;” trong khi Y Tha Khởi là sự tạo ra sự 
tưởng tượng hay tâm của người ta. Trong bóng tối, một người dẫm lên một vật gì đó, vì 
tưởng rằng đấy là con rắn nên anh ta sợ hãi. Đây là Y Tha Khởi, một phán đoán sai lầm 
hay một cấu trúc tưởng tượng được kèm theo bằng một sự kích thích không xác đáng. Khi 
nhìn kỹ lại thấy rằng vật ấy là sợi dây thừng. Đây là Y Tha Khởi, cái trí tương đối. Anh ta 
không biết sợi dây thừng thực sự là gì và tưởng nó là một thực tính, đặc thù và tối hậu. 
Trong khi khó mà phân biệt một cách tinh tế sự khác biệt giữa Biến Kế Sở Chấp và Y 
Tha Khởi từ những định nghĩa ngắn trên, thì Y Tha Khởi hình như ít ra cũng có một mức 
độ sự thật nào đó về mặt tự chính các đối tượng, nhưng Biến Kế Sở Chấp không chỉ bao 
gồm một sai lầm tri thức mà còn gồm một số chức năng cảm nhận được vận hành theo với 
sự phán đoán lầm lạc. Khi một đối tượng được nhận thức như là một đối tượng hiện hữu, 
bên trong hay bên ngoài, thì cái hình thức nhận biết gọi là Y Tha Khởi xãy ra. Nhận đối 
tượng nầy là thực, cái tâm nhận xét kỹ hơn về nó cả về mặt trí thức cả về mặt cảm nhận, 
và đây là hình thức hiểu biết gọi là Biến Kế Sở Chấp. Sau cùng, có thể chúng ta càng làm 
cho rối ren thêm khi áp dụng những cách suy nghĩ ngày nay của chúng ta vào những cách 
suy nghĩ thời xưa khi những cách suy nghĩ này chỉ đơn thuần được vận hành do những đòi 
hỏi có tính cách tôn giáo chứ không do những đòi hỏi vô tư có tính triết lý —The second is 
the Paratantra, literally, “depending on another,” 1s a knowledge based on some fact, 
which 1s not, however, In correspondence with the real nature of existence. The 


3) 


3390 


characteristic feature of this knowledge 1s that 1t 1s not altogether a subJective creation 
produced out of pure nothingness, but If 1s a consfruction of some obJjective reality on 
which it depends for material. Therefore, its definition 1s “that which arises depending 
upon a support or basis.” And it is due to this knowledege that all kinds of obJects, external 
and internal, are recognized, and ¡n these individuality and generality are distinguished. 
The Paratantra 1s thus equivalent to what we nowadays call relative knowledge or 
relativity; while the Parikalpita 1s the fabrication of one”s own Imagination or mind. In the 
dark a man sfteps on something, and imagining 1t to be a snake 1s frightened. This 1S 
Parikalpita, a wrong Jjudgment or an imaginative construction, attended an unwarranted 
excitement. He now bends down and examines 1t closely and finds 1t to be a pIece of rope. 
Thịs 1s Paratantra, relative knowledge. He does not know what the rope really 1s and 
thinks it to be a realify, individual or ultimate. While it may be difficult to distinguish 
sharply between the Parikalpia and the Paratantra from these brlef statements or 
definitions, the latter seems to have at least a certain degree of truth as regards obJects 
themselves, but the former Implies not only an ¡intellectual mistake but some affective 
functions set in motion along with the wrong Judgment. When an obJect 1s perceived as an 
object existing externally or Internally and determinable under the categorles of 
particularity and generality, the Paratantra form of cognition takes place. Accepting this as 
real, the mind elaborates on 1t further both intellectually and affectively, and this 1s the 
Parikalpita form of knowledge. It may be after all more confusing to apply our modern 
ways of thinking to the older ones especially when these were actuated purely by 
religIous requiremenfs and not at all by any disinterested philosophical ones. 

Viên Thành Thực Trí: Parinishpanna (skt)——Viên thành thực trí tức là cái biết toàn hảo và 
tương đương với Chánh Trí (samyagjnana) và Như Như (Tathata) của năm pháp. Đấy là 
cái trí có được khi ta đạt tới trạng thái tự chứng bằng cách vượt qua Danh, Tướng, và tất 
cả các hình thức phân biệt hay phán đoán (vikalpa). Đấy cũng là Như Như, Như Lai Tạng 
Tâm, đấy là một cái gì không thể bị hủy hoại. Sợi dây thừng giờ đây được nhận biết theo 
thể diện chân thực của nó. Nó không phải là một sự vật được cấu thành do các nguyên 
nhân và điều kiện hay nhân duyên và giờ đây đang nằm trước mặt chúng ta như là một 
cái gì ở bên ngoài. Từ quan điểm của nhà Duy Thức Tuyệt Đối theo như Lăng Già chủ 
trương, sợi dây thừng là phản ánh của chính cái tâm của chúng ta, tách ra khỏi cái tâm thì 
nó không có khách quan tính, về mặt nầy thì nó là phi hiện hữu. Nhưng cái tâm vốn do từ 
đó mà thế giới phát sinh, là một đối tượng của Viên Thành Thực hay trí toàn đắc —The 
third form of knowledge 1s the Parinishpanna, perfected knowledge, and corresponds to 
the Right Knowledge (SamyagJnana) and Suchness (Tathata) of the five Dharmas. It 1s the 
knowledge that 1s available when we reach the state of self-realization by going beyond 
Names and Appearances and all forms of Discrimination or Judgmerrt. Ít 1s suchness 1fself, 
It IS the Tathagata-garbha-hridaya, 1t 1s something Indestructible. The rope 1s now 
perceived ¡n Ifs true perspective. It is not an obJect constructed out of causes and 
conditions and now lying before us as something external. From the absolutist's point of 
view which 1s assumed by the Lankavatara, the rope 1s a reflection of our own mind, 1t has 
no obJectivity apart from the latter, If 1s In this respect non-existent. But the mind out of 
which the whole world evolves is the object of the Parinishpanna, perfectly-attained 
knowledge. 


3391 


(C-3) Tứ Trí 
Four knowledges 





(ID Tứ Trí—Four Wisdoms: Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn trí— 
According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are four 
knowledges. 

(A) 

l1) Pháp Trí: Knowledge of Dharma. 

2) Loại Trí: Anvaye-nanam (p)—Knowledge of what 1s consonant with It. 

3) Tha tâm trí: Paricce-nanam (p)—Knowledge of others” minds. 

4) Thế tục trí: Sammuti-nanam (p)—Conventional knowledge. 

(B) 

1) Khổ Trí: Knowledge of suffering. 

2) Tập trí: Knowledge of the origin of suffering. 

3) Diệt trí: Knowledge of the cessation of suffering. 

4 Đạo trí: Knowledge of the path (to eliminate sufferings). 

(C) 

(C-])Tán Tuệ— Trí tuệ có được từ tán tâm— Wisdom obtained from the scafftering mind: 

I)_ Sinh Đắc Tuệ: Bẩm sinh trí tuệ—Wisdom received by birth or nature. 

2) Văn Tuệ: Trí tuệ do nghe và trau dồi mà có——Wisdom by hearing or being taughit. 

3) TưTuệ: Trí tuệ đạt được do suy tư mà có——Wisdom by thoughts. 

(C-2)Định Tuệ— Wisdom obtained from the mind oƒ concenfrafion: Trí tuệ có được từ định 
tâm. 

4) Tu Tuệ: Trí tuệ do thiển định mà có——W¡isdom by dhyana meditation. 

(D) Bốn loại trí huệ Phật— The ƒour ƒorms o‡ wisdom oƒa Buddha: 

1) Đại Viên Cảnh Trí (Của Phật A Súc): The great perfect mirror wisdom of aksobhya (A 
Súc Bệ Phật). 

2) Bình Đẳng Tánh Trí (của Phật Bảo Tướng): The wisdom of Equality—The universal 
wisdom of Ratnaketu (Bảo Tướng Phật). 

3) Diệu Quán Sát Trí (của Phật A Di Đà): The wisdom of wonderful contemplation—The 
profound observing wisdom of Amitabha (A Di Đà Phật). 

4) Thành Sở Tác Trí (của Phật Bất Không hay Vi Diệu Thanh hay Phật Thích Ca Mâu Ni): 
The wisdom that accomplishes what 1s done——The perfecting wisdom of Amoghasiddhi 
(Bất Không Phật). 

(E) Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm thứ Bảy —According to the Dharma Jewel Platform 
Sutra, Chapter Seventh: 

1) Đại Viên Cảnh Trí (Của Phật A Súc)—The great perfect mirror wisdom of Aksobhya: Đại 
Viên Cảnh Trí là tánh thanh tịnh của chúng sanh (chuyển thức thứ tám làm Đại Viên 
Cảnh Trí) —The wisdom of the great, perfect mirror ¡s the clear and pure nature of all 
sentient beings (the eighth consciousness turned to become the wisdom of Great Perfect 
Mirror). 


2) 


3) 


„ 


3392 


Bình Đẳng Tánh Trí (của Phật Bảo Tướng)—The wisdom of Equality: Bình Đẳng Tánh 
Trí là tâm không bệnh của chúng sanh (chuyển thức thứ bảy làm Bình Đẳng Tánh Trí)— 
The universal wisdom of Ratnaketu (Bảo Tướng Phật)—The wisdom of equal nature ¡s the 
mind without đisease of sentient beings (the seventh consciousness turned to become the 
Wisdom of Equal Nature). 

Diệu Quán Sát Trí (của Phật A Di Đà) —The wisdom of wonderful contemplation or the 
profound observing wisdom of Amitabha: Diệu Quán Sát Trí là trí thấy mà không phải 
dụng công của chúng sanh (thức thứ sáu được chuyển thành Diệu Quán Sát Trí) —The 
Wonderful observing wisdom 1s seeing without effort of sentilent beings (the sixth 
COnsciousness turned to become the Wonderfully Observing Wisdom). 

Thành Sở Tác Trí (của Phật Bất Không hay Vi Diệu Thanh hay Phật Thích Ca Mâu Ni)— 
The wisdom that accomplishes what is done: Thành Sở Tác Trí giống như Viên Cảnh Trí 
(năm thức đầu được chuyển thành Thành Sở Tác Trí) —The perfecting wisdom of 
Amosghasiddhi (Bất Không Phật). The Perfect wisdom is the same as the perfect mirror 
(the first five consciousnesses turned to become the perfecting wisdom). 


(H) Tứ Môn Trì Kiến Phật— Four divisions oƒ the Enlightened Knowledge: Theo Kinh Pháp 


Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng đã dạy: “Nầy thiện tri thức! Nếu hay nơi tướng mà lìa tướng, 
nơi không mà lìa không thì trong ngoài chẳng mê. Nếu ngộ được pháp nầy, một niệm tâm 
khai, ấy là khai Tri Kiến Phật. Phật tức là giác, phân làm bốn môn: Khai giác tri kiến, thị 
giác tri kiến, ngộ giác tri kiến, nhập giác tri kiến. Nếu nghe khai thị liền hay ngộ nhập tức 
là giác tri kiến, chơn chánh xưa nay mà được xuất hiện. Các ông dè dặt chớ hiểu lầm ý 
kinh, nghe trong kinh nói khai thị ngộ nhập rồi tự cho là Tri Kiến của Phật, chúng ta thì vô 
phần. Nếu khởi cái hiểu nầy tức là chê bai kinh, hủy báng Phật vậy. Phật kia đã là Phật 
rồi, đã đầy đủ tri kiến, cần gì phải khai nữa. Nay ông phải tin Phật tri kiến đó chỉ là tự 
tâm của ông, lại không có Phật nào khác; vì tất cả chúng sanh tự che phủ cái quang minh, 
tham ái trần cảnh, ngoài thì duyên với ngoại cảnh, trong tâm thì lăng xăng, cam chịu lôi 
cuốn, liền nhọc Đức Thế Tôn kia từ trong tam muội mà dậy, dùng bao nhiêu phương tiện 
nói đến đắng miệng, khuyên bảo khiến các ông buông dứt chớ hướng ra ngoài tìm cầu thì 
cùng Phật không hai, nên nói khai Phật tri kiến. Tôi cũng khuyên tất cả các người nên 
thường khai tri kiến Phật ở trong tâm của mình. Người đời do tâm tà, ngu mê tạo tội, 
miệng thì lành tâm thì ác, tham sân tật đố, siểm nịnh, ngã mạn, xâm phạm người hại vật, 
tự khai tri kiến chúng sanh. Nếu ngay chánh tâm, thường sanh trí huệ, quán chiếu tâm 
mình, dừng ác làm lành, ấy là tự khai tri kiến Phật. Các ông phải mỗi niệm khai tri kiến 
Phật, chớ khai tri kiến chúng sanh. Khai tri kiến Phật tức là xuất thế, khai tri kiến chúng 
sanh tức là thế gian. Nếu ông chỉ nhọc nhằn chấp việc tụng niệm làm công khóa thì nào 
khác con trâu ly mến cái đuôi của nó!”——According to the Dharma Jewel Platform Sutra, 
the Sixth Patriarch taught: “Good Knowing Advisors! If you can live among marks and yet 
be seaprate from 1t, then you will be confused by neither the Internal nor the external. lf 
you awaken to this Dharma, in one moment your mind will open to enlightenment. The 
knowledge and vision of the Buddha 1s simply that. The Buddha 1s enlightenment. There 
are four divisions: Opening to the enlightened knowledge and vision; Demonstrating the 
enlightened knowledge and vision; Awakening to the enlightened knowledge and vision; 
and Entering the enlightened knowledge and vision. If you listen to the opening and 


l) 


2) 


3393 


demonstrating of the Dharma, you can easily awaken and enter. That ¡s the enlightened 
knowledge and vision, the original true nature becoming manifest. Be careful not to 
misinterpret the Sutra by thinking that the opening, demonstrating, awakening, and 
entering of which 1t speaks 1s the Buddhaˆs knowledge and vision and that we have no 
share in 1t. To explain it that way would be to slander the Sutra and defame the Buddha. 
Since he 1s already a Buddha, perfect in knowledge and vision, what 1s the use of his 
opening fo 1t again? You should now believe that the Buddha”s knowledge and vision 1s 
simply your own mind, for there 1s no other Buddha. But, because living beings cover their 
brilliance with greed and with the love or states of defilement, external conditions and 
inner disturbance make slaves of them. That troubles the World-Honored One to rise from 
Samadhi, and with various reproaches and expedients, he exhorts living beings fo stop and 
resf, not to seek outside themselves, and to make themselves the same as he 1s. That 1s 
called “Opening the knowledge and vision of the Buddha.' I, too, am always exhorting all 
people to open to the knowledge and vision of the Buddha within their own minds. The 
mind of worldly people are deviant. Confused and deluded, they commit offenses. Their 
speech may be good, but their minds are evil. They are greedy, hateful, envious, given 
over flattery, deceit, and arrogance. They oppress one another and harm living creatures, 
thus they open not the knowledge and vision of Buddha, but that of living beings. lf you 
can with an upright mind constantly bring forth wisdom, contemplating and 1lluminating 
your own mind, and I1f you can practice the good and refrain from evIl, you, yourself will 
open to the knowledge and vision of the Buddha. In every thought you should open up the 
knowledge and vision of the Buddha; do not open up to the knowledge and vision of living 
beings. To be open to the knowledge and vision of the Buddha 1s transcendental; to be 
open to the knowledge and vision of living beings 1s mundane. If you exert yourself In 
recitation, clinging fo 1t as a meritorlous exercise, how does that make you different from 
a yak who loves hIs own ta1l?” 


(C-4) Ngũ Trí 
Five kimds 0ƒ knowledge 


Theo trường phái Chân ngôn có năm loại trí —According to the Shingon Sect, there are 
five kinds of wisdom. 

Pháp Giới Thể Tính Trí: Trí chuyển từ Yêm-Ma-La thức mà được. Pháp giới thể tánh tức 
là lục đại với Ngài Tỳ Lô Giá Na hay Đại Nhật Như Lai trụ nơi Trung độ. Gọi là pháp 
giới thể tánh trí vì trí nầy làm chủ đức phương tiện cứu cánh —The wisdom derived from 
the pure consciousness (amala-vijnana): Dharmadhatu-prakrti-Jnana (skt). The wisdom of 
the embodied nature of dharmadhatu, defined as the six elements, and 1s associated with 
Vairocana in the center. 

Đại Viên Cảnh Trí: Là trí chuyển từ A-Lại-Da thức mà được, là trí hiển hiện vạn tượng 
của pháp giới như tấm gương tròn lớn, tương ứng với thế giới và liên hệ với A Súc Bệ 
Phật cũng như Đông Độ —The great ground mirror wisdom: Adarsana-jnana (skt). The 


3) 


4) 


3) 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


3394 


øreat ground mirror wisdom, derived from alaya-viJnana (alaya consciousness), reflecting 
all things; corresponds to the earth, and is associated with Aksobhya and the east. 

Bình Đẳng Tánh Trí: Samata-Jnana (skt)——Trí chuyển từ Mạt Na thức mà được, là trí tạo 
thành tác dụng bình đẳng của các pháp, tương ứng với lửa và Nam Phật ở Nam Độ—The 
wisdom which derived from manovijnana or mano consciousness, wIsdom 1n regard to all 
things equally and universally, corresponds to fire and 1s associated with Ratnasambhava 
and the south. 

Diệu Quán Sát Trí: Pratyaveksana-jnana (sk)—Trí chuyển từ ý thức mà được, trí phân 
biệt các pháp hảo diệu phá nghi, tương ứng với nước và Phật A Di Đà ở Tây phương. 
Theo Tịnh Độ và Chân Tông, Phật A Di Đà thù thắng hơn cả trong số Ngũ Trí Như Lai; 
mặc dù quốc độ của Ngài ở Tây Phương chứ không ở trung ương. Trong số Ngũ Trí Như 
Lai, Đức Phật A Di Đà ở phương Tây có thể đồng nhất với Trung ương Đại Nhật Như Lai, 
là Đức Phật của Pháp Giới Thể Tánh. Các bổn nguyện của Đức A Di Đà, sự chứng đắc 
Phật quả Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, và sự thiết lập Cực Lạc quốc độ đã được 
mô tả đầy đủ trong Kinh A Di Đà—The wisdom derived from wisdom of profound insight 
(ý thức), or discrimination, for exposifion and doubt-destruction; corresponds to water, and 
1S associated with Amitabha and the west. According to the T”ien-T”ai and Shingon, Amita 
1S superlor over the five Wisdom Buddhas (Dhyani-Buddhas), even though he governs the 
Western Quarter, not the center. Of the five Wisdom Buddhas, Amitabha of the West may 
be Identical with the central Mahavairocana, the Buddha of homo-cosmic identIty. 
Amitabha”s original vows, his attainment of Buddhahood of Infinite Light and Life, and his 
esfablishment of the Land of Bliss are all fully described in the Sukhavati text. 

Thành Sở Tác Trí —- The wisdom derived from the five senses: Krtyanusthana-jnana 
(skÐ— Trí chuyển từ ngũ căn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân), trí thành tựu diệu nghiệp tự lợi 
lợi tha, tương ứng với hư không và Phật Di Lặc ở Bắc Độ—The wisdom derived from the 
five senses (ngũ căn), the wIisdom of perfecting the double work of self-welfare and the 
welfare of others; corresponds to the air and is associated with Amoghasiddhi (Di Lặc 
Mattreya) and the north. 








(C-5) Lục Trí 
Six kimds 0ƒ wisdom 


Văn Trí: Trí huệ mở ra do được nghe hiểu về chân lý trung đạo—The wisdom of hearing 
and apprehending the truth of the middle way. 

Tư Trí: Trí huệ mở ra do tư duy về chân lý trung đạo—The wisdom of thought. 

Tu Trí: Nhờ tu tập chân lý trung đạo mà được tu trí huệ—Wisdom of observance. 

Vô Tướng Trí —Trí huệ mở ra do chứng được lý trung đạo, la nhị biên—The wisdom of 
neither extreme. 

Chiếu Tịch Trí: Còn gọi là Tịch Chiếu Huệ, hay trí huệ của Bồ tát ở Đẳng Giác Vị đã 
quán triệt thực tánh và thực tướng của Niết Bàn— The wisdom of understanding of 
Nrirvana. Buddha-wisdom which comprehends nirvana reality and 1s functioning. 


6) 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
?) 


Œ) 
Ù 
2) 
3) 


4) 
5) 
6) 
?) 
8) 
9) 


3395 


Phật Trí: Trí huệ ở ngôi vị Phật chiếu khắp chúng sanh (từ cái thể của trung đạo mà khởi 
lên cái dụng của trung đạo)—The wisdom (associated with Buddha-fruition) of making 
nirvana illuminate all beings. 


(C-6) Bảy loại Kiến Thức 
Seyven khowings 


Biết pháp: To know the Law. 

Biết nghĩa: To know its meaning. 

Biết thời biết việc: To know the times and all duties. 

Biết điều tiết: To know moderation. 

Biết mình: To know oneself. 

Biết người: To know the different classes of people. 

Biết người như những cá nhân: To know people as individuals. 


(C-7) Thập Trí của chư Phật và chư Bồ Tát 
Ten kinds oƒ knowledge 0ƒ qll Buddhas and Bodhisattvas 


Theo Phật giáo Tiểu Thừa— According to the Hinayana: 

Thế tục trí: Common understanding. 

Pháp trí: Enlightened understanding. 

Loại trí (trí khôn quán tưởng về tứ đế trong dục giới): Understanding of the four noble 
truths in the worldly world. 

Khổ trí: Understanding the nature of all sufferings. 

Tập trí: Understanding the causes of all sufferings. 

Diệt trí: Understanding of how to eliminate all sufferings. 

Đạo trí: Understanding of the path leading to nirvana where there are no more sufferings. 
Tha tâm trí: Understanding the mind of others. 

Tận trí: Understanding that puts an end to all previous faith in or for se]f. 


10) Vô sanh trí: Nirvana wisdom. 


a) 


b) 


Tối cực trí của bậc A La Hán, đã cắt đứt phiền não của tam giới: Nirvana wisdom, or final 
knowledge attained by the Arhat, his release from the chain of transmigration. 

Vô sanh trí của bậc Bồ Tát chứng biết rõ ràng là không còn thọ sanh nơi tam giới nữa: 
The knowledge of the Bodhisattva of the asurance of immortality, or no rebirth. 


(ID) Theo Phật giáo Đại Thừa—According to the Mahayana Buddhism: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


Tam thế trí: Perfect understanding of past, present and future. 

Tam thế Phật pháp trí: Perfect understanding of Buddha-Law of past, present and future. 
Pháp giới vô ngại trí: Unimpeded understanding of the whole Buddha-realm. 

Pháp giới vô biên trí: Unlimited or infinite understanding of the whole Buddha-realm. 
Sung mãn nhứt thiết trí: Perfect understanding of ubiquity. 


3396 


6)_ Phổ chiếu nhứt thiết thế gian trí: Perfect understanding of universal enlightenment. 

7)_ Trụ trì nhứt thiết thế giới trí: Perfect understanding of omnipotence or universal control. 

8) Tri nhứt thiết chúng sanh trí: Perfect understanding of omniscience regarding all living 
beings. 

9) Tri nhứt thiết pháp trí: Perfect understanding of omniscience regarding the law of 
universal salvation. 

10) Tn vô biên chư Phật trí: Perfect understanding of omniscience regarding all Buddha 
wisdom. 


(C-8) A Bệ Bạt Trí (Trí Bất Thối Chuyển) 
Avaivartika (skf) 


(D_ Nghĩa của “Trí Bất Thối Chuyển ”— The meanings 0ƒ “Avaivartika ”: 

I1) Chữ A Bệ Bạt Trí, theo tiếng Bắc Phạn là Avaivartika, có nghĩa là “Bất Thối Chuyển” 
hay chẳng lùi xuống. Có ba nghĩa, áp dụng cho những chúng sanh nơi cõi Tịnh Độ—The 
Sanskrit word “Avaivartika” means “not falling back.” Never retreat but going straight to 
Nirvana. Never receding or turning back, always progressing and certainly reaching 
Nirvana. There are three senses of “not falling back” that apply to sentlent beings In the 
Pure Land: 

a) Vị Bất Thoái: Một khi đã dự vào địa vị Tứ Thánh tôi, chẳng còn bị xuống địa vị Lục 
Phàm nữa—Do not fall back from their position. Having entered the holy stream or the 
four levels of sagehood culminating In Ahratship, they do not fall back to the levels of 
gods and men. 

b)_ Hạnh Bất Thoái: Một khi đã tu hạnh Bồ Tát thường hóa độ chúng sanh, chẳng còn sa đọa 
xuống hàng nhị thừa nữa—Do not fall back from practice. As followers of the Bodhisattva 
path they continue to work for the salvation of all beings, and do not fall back to the level 
of Lesser Vehicles with their concern limited to 1ndividual salvation. 

c)_ Niệm Bất Thoái: Giờ phút nào tâm niệm cũng như dòng nước chảy vào biển “Nhất Thiết 
Trí—Do not fall back from their mindfulness. From mind-moment to mind-moment, they 
flow Into the ocean of all knowledge. 

2) Bậc Bất Thối Chuyển: Vị chẳng bao giờ rơi rớt lại những đường thấp hơn—One who 
never recedes. One who never reverts to a lower condition. 

3) Bồ Tát Bất Thối Chuyển, trải qua quá trình tu hành dài một đại a tăng kỳ kiếp mà thành 
tựu quả vị Phật, chưa hể thối chuyển: A Bodhisattva who, in his progress towards 
Buddhahood, never retrogrades to a lower state than that to which he has attained. 


(II) Những nghĩa khác của “Trí Bất Thối Chuyển ”— Other meanings oƒ “Avaivartika ”: 

1) Theo Kinh A Di Đà thì dù cho người vãng sanh vào địa vị thấp nhất trong cõi Tịnh Độ, dù 
phải mang theo nghiệp còn sót lại, nhưng vẫn không còn thối chuyển nữa: According to 
The Amitabha Sutra, even those who dwell in lowest level of the Pure Land, and have 
been born there bringing along their karmic burdens, do not fall back from theIr position, 
from therr practice, or from the1r mindfulness. 


2) 


3) 


NI 


3) 


l) 
2) 


3) 


4) 


a) 
b) 


3397 


Không lùi mà đi thẳng vào Niết bàn, người đã đạt tới thực chứng tánh không, sẽ không 
bao giờ đi lùi trên đường đi đến Bổ Tát hay Phật quả: One who has reached the 
realization of emptiness (tolerance and non-birth) will never regress from the Buddha or 
Bodhisattva Paths. 

Đôi khi người ta định nghĩa “Bất Thối Chuyển” đơn thuần là các bậc tu hành đã tiến đến 
giai đoạn cao không bao giờ còn thối chuyển trở lại nữa: Non-regression sometimes 
simply denotes an advanced stage of aspiration and practice from which one will never 
retreat. 

Theo Kinh A Di Đà, chúng sanh phước mỏng nghiệp dầy tích tụ từ vô thỉ, khó lòng tự tu tự 
độ về cõi Niết Bàn trong một đời kiếp, mà ngược lại rất dễ dàng bị thối chuyển trong luân 
hồi sanh tử, nên Đức Phật khuyên Phật tử về sau nầy nên nhất tâm niệm Phật để được 
sanh về cõi Cực Lạc, hầu tiếp tục tu tập để đạt thành Phật quả: According to the 
Amitabha Sutra, living beings burdened with heavy karma accumulated from time 
Iimmemorial. They cannot escape Birth and Death in one lifetime, and are in danger of 
retrogression during. Thus the Buddha offered and recommended the Pure Land teachings, 
an easy method to escape Birth and Death in one lifetime through rebirth in the Pure 
Land, where practitioners can continue cultivating without fear of retrogression. 

Người không bao giờ thối lùi; một vị Bồ Tát trên đường tiến đến Phật quả, không bao giờ 
đi lùi về một cảnh giới thấp hơn cảnh giới mà vị ấy đã đạt được: One who never recedes; 
a Bodhisattva who, In his progress towards Buddhahood, never retrogrades to a lower state 
than that to which he has attained (a Bodhisattva who 1s In the stage of non-backsliding). 


(C-9) Trí của chư Phật và chư Bồ Tát 
Wisdoms oƒ Buddhas and Bodhisattvas 


Mười Trí Như Biển Nhập Vô Thượng Bồ Đề— Ten kinds oƒ oceanic knowledge enfering 
into unexcelled, complete perfect enlighfenment: Mười Trí như biển nhập vô thượng Bồ 
Đề của chư đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38). Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời được biển đại trí huệ vô thượng của tất cả chư Phật —Ten kinds of oceanic knowledge 
entering into unexcelled, complete perfect enlightenment (The Flower Adornment Sutra—— 
Chapter 38). Enliphtening beings who abide by these can attain the ocean of supreme 
knowledge of Buddhas. 

Nhập tất cả vô lượng chúng sanh giới: Penetrate all realms of sentient beings. 

Nhập tất cả thế giới mà chẳng sanh tâm phân biệt: Penetrate all worlds without giving rise 
to arbitrary discriminations. 

Biết tất cả hư không giới vô lượng vô ngại, vào khắp lưới tất cả thế giới sai biệt ở mười 
phương: Know all realms of space are measureless and Iimmaterial, and enter the network 
of all different worlds in the ten directions. 

Khéo nhập pháp giới vì đều biết rõ như vậy—Skillfully penetrate phenomena because 
they know them all: 

Nhập vô ngại: Fluidity. 

Nhập chẳng đoạn: Non-annihilation. 


11) 
1V) 
v) 
b) 


ñ) 


ii) 


6) 
8) 


1) 
11) 
1V) 
b) 


ñ) 


7) 


3398 


Nhập chẳng thường: Non-eternity. 

Nhập vô lượng: Infimty. 

Nhập chẳng sanh: Non-birth. 

Nhập chẳng diệt: Nondestruction. 

Nhập tất cả: Totality. 

Trí huệ như hải thứ năm—The fifth oceanic knowledge: 

Chư Bồ Tát biết thiện căn đã tích tụ, đang tích tụ và sẽ tích tụ của—Great Enlightening 
Beings know the roots of goodness have accumulated, do accumulate, and wIll 
accumulate: 

Chư Phật: The Buddhas. 

Chư Bồ Tát: Enlightening beings. 

Thanh Văn: Listeners. 

Độc Giác: Individual Illuminates. 

Tất cả phàm phu: All ordinary people. 

Chư Bồ Tát cũng biết —Great Enlightening Beings also know: 

Thiện căn mà tam thế chư Phật đã thành, nay thành và sẽ thành vô thượng Bồ Để: The 
roots of goodness have already accomplished, now being accomplished, and to be 
accomplished by the Buddhas of all times 1n perfect enlightenmen. 

Thiện căn mà tam thế chư Phật đã giáo hóa và điều phục chúng sanh: The roots of 
gøoodness In the teaching and civilizing of all sentient beings by the Buddhas of all times. 
Biết rõ những thiện căn nầy chư Bồ Tát sẽ làm những điều sau đây—Knowing all these 
roots of goodness, Enlightening Beings will do the following: 

Thâm tín: Deeply believe 1n them. 

Tùy thuận: Approve and aspire to them. 

Nguyện tu tập không mỏi nhàm: Cultivate them tirelessly. 

Trí huệ như biển thứ sáu—The sixth oceanic knowledge: 

Trong mỗi niệm nhập quá khứ thế bất khả thuyết kiếp. Ở trong một kiếp hoặc có trăm ức 
Phật xuất thế, chư Bồ Tát đều biết rất rõ như một kiếp và tất cả các kiếp —Moment to 
moment Great Enlightening Beings enter untold eons of the past and know how many 
Buddhas appear In each eons, no matter how unspeakably many they were they know 
clearly in each and every eon 

Chúng hội đạo tràng: TheIr congregations. 

Thuyết pháp và phương pháp điều phục: Their teaching and training methods. 

Thọ mạng dài vắn: The lifespan of all sentient beings. 

Pháp trụ lâu mau: How long their doctrine lasted. 

Những kiếp không Phật có những chúng sanh gieo căn lành nơi vô thượng Bồ Đề cũng 
đều biết rõ—They also know if there were sentient beings who planted roots of goodness 
for enlightenment In ages when there were no Buddhas. 

Nếu có những chúng sanh thiện căn đã thành thục nơi đời vị lai sẽ được thấy Phật cũng 
đều biết rõ: They also know ¡f there are any sentient beings who will get to see Buddhas 
1n the future when their roots of goodness rIpen. 

Quán sát quá khứ thế bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp như vậy tâm không nhàm mỗi: 
They tirelessly examine unfold eons of the past. 

Trí huệ như biển thứ bảy——The seventh oceanic knowledge: 


3399 


a) Nhập vị lai thế quán sát tất cả vô lượng vô biên kiếp: Great Enlightening Beings 
penetrate the ages of the future, examine and distinguish all ages, measureless, boundless. 

b)_ Biết kiếp nào có Phật, kiếp nào không Phật: Know what ages will have Buddhas and what 
ages wIll not. 

c)_ Họ biết —They know: 

¡)_ Kiếp nào có bao nhiêu Như Lai xuất thế: How many Buddhas will appear in what ages. 

1) Mỗi Như Lai danh hiệu gì: What the names of each Buddha will be. 

1H) Ở thế giới nào?: What worlds they wIll live In. 

iv) Những thế giới ấy tên gì?: What the names of those worlds will be. 

v)_ Độ được bao nhiêu chúng sanh?: How many sentient beings they wIll liberate. 

vi) Thọ mạng bao lâu?: How long they wIll live. 

vii) Quán sát tột đến vị lại đều biết rõ tất cả chẳng cùng tận, chẳng nhàm mỏi: Observe 
throughout the future, knowing all endlessly, tIrelessÌy. 

8) Trí huệ như biển thứ tám——The eighth oceanic knowledge: Chư Đại Bồ Tát nhập hiện tại 
thế quán sát —Great Enlightening Beings enter the present observe and reflect: 

a) Trong mỗi niệm thấy khắp vô biên phẩm loại mười phương, nơi bất khả thuyết thế giới 
đều có chư Phật nơi vô thượng Bồ Đề đã thành, đang thành và sẽ thành—Moment after 
moment see boundless kinds of worlds in the ten directions, each having Buddhas who 
have atfained, are attaining and will attain supreme enlightenmernt: 

1) Khi họ đi đến đạo tràng: As they go to the site of enlightenment. 

1) Ngôi dưới cây Bồ Đề: Sit under the tree of Enlightenmernt. 

111) Hàng phục ma quân: Conquer the demons. 

iv) Thành chánh đẳng chánh giác: Attain Unexcelled Complete Perfect Enlightenment. 

v)_ Rời cây Bồ Để đi vào thành ấp: Get up and go ¡nto the city. 

vi) Lên cung trời: Ascend to the heavens. 

vii) Chuyển đại pháp luân: Expound the subtle truth and turn the great wheel of teaching. 

viii)Thị hiện thần thông: Manifest spiritual powers. 

ix) Điều phục chúng sanh: Tame sentient beings. 

x) Phó chúc pháp vô thượng Bồ Đề: Hand on the teaching of complete enlightenment. 

xi) Xả bỏ thọ mạng: Give up their lives. 

xii) Nhập Niết bàn: Enter final nirvana. 

xiii)Đã nhập niết bàn, kiết tập pháp tạng khiến còn ở lâu tại thế gian, trang nghiêm Phật pháp 
nhiều thứ cúng dường: After they have entered nirvana, their teachings are collected and 
preserve them In the worlds, the Buddhas” monuments are adorned and honored In varIous 
Ways. 

b)_ Chư Bồ Tát cũng thấy—The Enlightening Beings also see: 

1) Tất cả chúng sanh gặp được Phật pháp: The sentient beings in those worlds encounter the 
Buddhas" teachings. 

1l) Nhận giữ, hộ trì, và phúng tụng: Accept, preserve and repeat them. 

11) Ghi nhớ và tư duy: Remember and ponder them. 

iv) Tăng trưởng huệ giải: Increase in wisdom and understanding. 

v)_ Quán sát như vậy cùng khắp mười phương, mà ở nơi Phật pháp không sai lầm vì: They 
extend these throughout the ten directions and have no misunderstanding about the 
Buddhas' teachings, because. 


3400 


vi) Dù biết rằng chư Phật như mộng, mà vẫn hay đến chỗ chư Phật cung kính cúng dường: 
Great Enliphtening Beings know the Buddhas are all like dreams, yet they go to all 
Buddhas and honor them. 

vii) Bấy giờ Bồ Tát chẳng chấp tự thân, mà dùng tự thân để tu tập: At such times Enlightening 
Beings do not cling to their bodies, yet they utlize their bodies to cultivate. 

viii)Chẳng chấp chư Phật, mà vẫn thấy và vẫn lắng nghe giáo pháp của chư Phật: They do not 
cling to the Buddhas, yet they see the Buddhas and hear the teachings. 

ix) Chẳng chấp thế giới, mà vẫn nhập thế cứu độ chúng sanh: They do not cling to the world, 
yet they enter the world to save sentient beings. 

x)_ Chẳng chấp chúng hội: They do not cling to the congregation. 

xi) Chẳng chấp vào sự thuyết pháp: They do not cling to the preaching. 

xi) Chẳng chấp kiếp, mà vẫn đi vào tất cả kiếp không nhàm mỏi: They do not cling to the 
age, yet they enter all ages tirelessly. 

9) Trí huệ như biển thứ chín—The ninth oceanic knowledge: 

a) Nơi bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp, trong mỗi kiếp cúng dường cung kính vô lượng 
chư Phật thị hiện tự thân mất đây sanh kia: Honor countless Buddhas in each age, for 
unfold eons, appearing to die 1n one place and be born In another. 

b) Đem tất cả đồ cúng hơn hẳn tam giới để cúng dường chư Phật, cũng như chư Bồ Tát, 
Thanh văn và tất cả đại chúng: They honor the Buddhas, as well as the Enlightening 
Beings and disciples In their congregations with all kinds of transmundane offerings. 

c) Sau khi chư Phật nhập diệt—After the Buddhas pass away: 

_ Dùng đồ cúng vô thượng để cúng dường xá lợi: They honor their relics with unsurpassed 
offerings. 

1i) Rộng làm sự bố thí: Extensively practice charity. 

d)_ Đại Bồ Tát dùng tâm bất tư nghì —Great Enlightening Beings with an inconceivable mind: 

¡)_ Tâm chẳng cầu báo: A mind not seeking reward. 

1) Tâm rốt ráo, tâm mang đến lợi ích: A mind with ulimate determination, a determination 
to provide benefit. 

e) Trong vô lượng kiếp, chư Đại Bồ Tát vì quả vô thượng Bồ Đề——For untold eons, Great 
Enlightening Beings, for the sake of supreme complete perfect enlightenment: 

J_ Cúng dường chư Phật: Honor the Buddhas. 

1) Lợi ích chúng sanh: Benefit sentient beings. 

11) Hộ trì chánh pháp: Preserve the true teaching. 

iv) Khai thị diễn thuyết chánh pháp: Reveal and expound the true teaching for untold eons. 

10) Trí huệ như biển thứ mười—The tenth oceanic knowledge: 

a) Chư Đại Bồ Tát nơi chỗ của tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thanh văn và tất cả pháp 
sư—Great Enlightening Beings wholeheartedly seek, from all Buddhas, from all 
Enlightening Beings, from all teachers of truth: 

_ Pháp của Bồ Tát đã thuyết: The principles expounded by Enlightening Beings. 

ii) Pháp của Bồ Tát đã học: The principles studied by Enlightening Beings. 

1i) Pháp của Bồ Tát đã dạy: The principles taught by Enlightening Beings. 

iv) Pháp của Bồ Tát đã tu hành: The principle practiced by Enlightening Beings. 

v)_ Pháp của Bồ Tát thanh tịnh: The methods of purification of Enlightening Beings. 

vi) Pháp của Bồ Tát thành thục: The methods of development of Enlightening Beings. 


3401 


vii) Pháp của Bồ Tát điều phục: The methods of training of Enlightening Beings. 
viii)Pháp bình đẳng của Bồ Tát: The methods of equanimity of Enlightening Beings. 


1X) 
X) 
b) 
1) 
1) 
11) 
1V) 


v) 


VI) 


HH 


Ù 
2) 


3) 
4) 


5) 
6) 
? 
8) 


9) 


Pháp xuất ly của Bồ Tát: The methods of emancipation of Enlightening Beings. 

Pháp tổng trì của Bồ Tát: The methods of total mental command of Enlightening Beings. 
Được pháp nầy rồi thì Bồ Tát sẽ—Having obtained these teachings: 

Bồ Tát thọ trì: They absorb and retain them. 

Tuụng đọc: Read and repeat them. 

Phân biệt giải thuyết không nhàm đủ: Analyze and explain them, never tiring of this. 
Khiến vô lượng chúng sanh ở trong Phật pháp phát tâm tương ưng với nhứt thiết trí nhập 
tướng chơn thật: Causing counfless sentient beings to develop all awareness of the Buddha 
teachings that corresponds to omnIsclence, to penefrate the characteristics of realIty. 

Nơi vô thượng Bồ Để được bất thối chuyển: Attain nonregression in respect to 
Unexcelled, Complete Perfect Enlightenment. 

Tu hành như vậy trong vô lượng kiếp không nhàm đủ: Enlightening beings continue to 
cultivate this way tirelessly for untold eons. 


Mười Trí Quảng Đại— Ten kinds oƒ broad knowledge: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 36, 
chư Đại Bồ Tát có mười trí quảng đại. Khi chư Đại Bồ Tát trụ nơi mười pháp thanh tịnh 
thời đầy đủ mười trí quảng đại—According to The Flower Adornment Sutra, Chapter 36, 
there are ten kinds of broad knowledge. When great enlightening beings persist in the ten 
kinds of purity, they become Iimbued with ten kinds of broad knowledge. 

Trí biết tất cả tâm hành của chúng sanh: Knowledge of all sentient beings” mental 
behavior. 

Trí biết tất cả nghiệp báo của chúng sanh: Knowledge of the consequences of actions of 
all sentient beings. 

Trí biết tất cả Phật pháp: Knowledge of all Buddha-teachings. 

Trí biết lý thú thâm mật của tất cả Phật pháp: Knowledge of the profound, occult import 
of all Buddha teachings. 

Trí biết tất cả môn Đà La Ni: Knowledge of all methods of concentration spells. 

Trí biết tất cả văn tự biện tài: Knowledge of interpretation of all writings. 

Trí biết tất cả ngôn ngữ âm thanh từ biện thiện xảo của chúng sanh: Knowledge of the 
language and speech of all sentient beIngs. 

Trí hiện thân mình ở khắp trong tất cả thế giới: Knowledge of manifestation of their 
bodies ¡n all worlds. 

Trí hiện ảnh tượng mình ở khắp trong tất cả chúng hội đạo tràng: Knowledge of 
manifestation of their reflections in all assemblies. 


10) Trí ở nơi tất cả chỗ thọ sanh đều đầy đủ nhứt thiết trí: Knowledge of embodying 


omniscience In all realms of beings. 


HII. Mười Thanh Tịnh Trí— Ten kinds oƒ pure wisdom 0ƒ Great Enlightening Beings: 
(A) Mười loại thanh tịnh của chư Đại Bồ Tát. Chư Bô Tát an trụ trong bất phóng dật thời đạt 


được mười điều thanh tịnh (Kinh Hoa Nghiêm— Phẩm 18) Ten kinds oƒ purity 
Enhghtening Beings attain when they persist in nonindulgence (the Flower Adornment 
Sutra— Chapter IS): 


Ù 
2) 
3) 


4) 
5) 


6) 


3) 


8) 


9) 


3402 


Thực hành đúng như lời nói: Acting in accord with what they say. 

Niệm trí được thành tựu: Consummation of attention and discernmert. 

Trụ nơi thâm định, chẳng trầm chẳng điệu: Abiding ¡in deep concentration without torpor 
Or agifation. 

Thích cầu Phật pháp không lười bỏ: Gladly seeking Buddha-teachings without flagging. 
Quán sát đúng lý những pháp được nghe, sanh diệu trí huệ: Contemplating the teaching 
heard according to reason, fully developing skillfully flexible knowledge. 

Nhập thâm thiển định và được thần thông của chư Phật: Entering deep meditation and 
attaining psychic powers of Buddhas. 

Tâm bình đẳng, không cao hạ: Their minds are equanimous, without sense of high or low 
sfatus. 

Không tâm chướng ngại đối với chúng sanh loại thượng trung hạ, bình đẳng lợi ích như đại 
địa: In regard to superior, middling, and inferior tfypes of beings, their minds are 
unobstructed and like the earth, they benefit all equally. 

Nếu thấy chúng sanh dầu chỉ một phen phát tâm Bồ Đề, thời tôn trọng kính thờ xem như 
những bậc thầy: If they see any beings who have even once made the determination for 
enlightenment, they honor and serve them as teachers. 


10) Đối với Hòa Thượng và A Xà Lê thọ giới, chư Bồ Tát, các thiện tri thức, các Pháp Sư 


luôn tôn trọng kính thờ: They always respect, serve, and support their preceptors and 
tutors, and all Enlightening Beings, wise friends and teachers. 


(B) Theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38, có mười thanh tịnh Huệ của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 


l) 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 
a) 


Tát an trụ trong mười trí nây thời được đại trí huệ vô ngại của chư Như Lai— According to 
the Flower Adornmemt Sutra, Chapter 36, there are ten kinds oƑ pure wisdom oƒ greaf 
enlightening beings. Enlightening beings who abide by these can aftain the unobstructed 
great wisdom oƒ Buddhas: 

Thanh tịnh huệ biết tất cả nhơn, vì chẳng chối từ quả báo: Pure wisdom knowing all 
causes, not denying consequences. 

Thanh tịnh huệ biết tất cả các duyên vì chẳng lơ là sự hòa hiệp: Pure wisdom knowing all 
conditions, not ignoring combination. 

Thanh tịnh huệ biết chẳng đoạn chẳng thường, vì thấu rõ thực chất của duyên khởi: Pure 
wisdom knowing nonannihilaton and nonpermanence, comprehending interdependent 
OrigInation truly. 

Thanh tịnh huệ trừ tất cả kiến chấp, vì không thủ xả nơi tướng chúng sanh: Pure wisdom 
extracting all views, neither grasping nor reJecting characteristics of sentient beings. 
Thanh tịnh huệ quán tâm hành của tất cả chúng sanh, vì biết rõ như huyễn: Pure wisdom 
observing the mental activitiles of all sentient beings, knowing they are 1llusory. 

Thanh tịnh huệ biện tài quảng đại, vì phân biệt các pháp vấn đáp vô ngại: Pure wisdom 
with vast Intellectual power, distinguishing all truths and being unhindered In dialogue. 
Thanh tịnh huệ tất cả ma, ngoại đạo, thanh văn, duyên giác chẳng biết được, vì thâm nhập 
Như Lai trí: Pure wisdom unknowable to demons, false teachers, or followers of the 
vehicles of individual salvation, deeply penetrating the knowledge of all Buddha. 

Thanh tịnh huệ thứ tám —The eighth pure wisdom: 

Thấy pháp thân vi diệu của chư Phật: Seeing the subtle reality body of all Buddhas. 


b) 


c) 
đ) 
©) 
3) 
8) 


b) 


3403 


Thấy bổn tánh thanh tịnh của tất cả chúng sanh: Seeing the essential purity of all sentient 
beings. 

Thấy tất cả pháp thảy đều tịch diệt: Seeing that all phenomena are quiescent. 

Thấy tất cả cõi đồng như hư không: Seeing that all lands are the same as space. 

Biết tất cả tướng đều vô ngại: Knowing all characteristics without impediment. 

Thanh tịnh huệ thứ chín —The ninth Pure wisdom: 

Tất cả tống trì, biện tài, phương tiện đều là đường đi đến bỉ ngạn: All powers of mental 
command, analytic abilities, liberative means are ways Of transcendence. 

Tất cả đều làm cho được nhứt thiết trí tối thắng: Fostering the attainment of all supreme 
knowledse. 


10) Thanh tịnh huệ thứ mười —The tenth Pure wisdom: 


8) 
b) 
c) 


IV. 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


Nhứt niệm tương ưng Kim Cang trí: Instantly uniting with adamantine knowledge. 
Biết rõ tất cả các pháp đều bình đẳng: Comprehending the equality of all things. 
Được nhứt thiết pháp tối tôn trí: Attaining the most honorable knowledge of all things. 





Thập Tùy Giác Trí —Ten kinds oƒ conscious knowledge: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
38, Ly Thế Gian, chư đại Bồ Tát có mười trí tùy giác. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời được tất cả pháp tự tại quang minh, sở nguyện đều viên mãn, trong khoảng một niệm 
đều hay biết rõ tất cả Phật pháp và thành chánh đẳng chánh giác—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, Great Enlightening Beings have ten kinds of 
conscious knowledge. Enlightening Beings who abide by these can atfain the 1llumination 
of mastery of all truth, their vows wIll be fulfilled, they will be instantly able to understand 
all Buddhas" techniques and attain true enlightenment. 

Trí tùy giác tất cả thế giới vô lượng sai biệt: Conscious knowledge of the ¡infinite 
differentiations of all worlds. 

Trí tùy giác tất cả chúng sanh bất tư nghì: Conscious knowledge of the inconceivability of 
all realms of sentient beings. 

Trí tùy giác tất cả pháp, một vào nhiều pháp, nhiều vào một pháp: Conscious knowledge 
of all things, each individual being Immanent in the varilegated mamifold, and the 
variegated manrfold being Iimmanent in each Iindividual unit. 

Trí tùy giác tất cả pháp giới rộng lớn: Conscious knowledge of the vastness of all spheres 
Of reality. 

Trí tùy giác tất cả hư không giới rốt ráo: Conscious knowledge of the ulimacy of all 
realms of space. 

Trí tùy giác tất cả thế giới nhập quá khứ thế: Conscious knowledge of all worlds entering 
the past. 

Trí tùy giác tất cả thế giới nhập vị lai thế: Conscious knowledge of all worlds entering the 
future. 

Trí tùy giác tất cả thế giới nhập hiện tại thế: Conscious knowledge of all worlds entering 
the presenI. 

Trí tùy giác tất cả Như Lai vô lượng hạnh nguyện đều ở nơi một trí mà được viên mãn: 
Conscious knowledge of the Infinite undertakings and vows of all Buddhas reaching 
fulfillment in one knowledge. 


3404 


10) Trí tùy giác tam thế chư Phật đều đồng một hạnh mà được xuất ly: Conscious knowledge 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


3) 


that the Buddhas of past, present and future all attain emancipation by own and the same 
practice. 


Mười Trí Của Chư Phật—Ten kinds oƒ knowledge ogƒ all Buddhas: Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 33, có mười trí của chư Phật —According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 33, there are ten kinds of knowledge of all Buddhas. 

Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không chỗ xu hướng, mà hay xuất sanh hổi hướng nguyện 
trí: AI Buddhas know all things have no aim, yet they can produce knowledge of 
dedicated undertaking. 

Tất cả chư Phật biết tất cả pháp đều không có thân, mà hay xuất sanh thanh tịnh thân trí: 
AlI Buddhas know all things have no body, yet they can produce knowledge of pure body. 
Tất cả chư Phật biết tất cả pháp bổn lai không hai, mà hay xuất sanh khả năng giác ngộ 
trí: AII Buddhas know all thíngs are fundamentally nondual, yet they can produce 
knowledge capable of awareness and understanding. 

Tất cả chư Phật biết tất cả pháp vô ngã vô chúng sanh, mà hay xuất sanh điều phục chúng 
sanh trí: All Buddhas know all things have no self and no being, yet they can produce 
knowledge to cIvilize beings. 

Tất cả chư Phật biết tất cả pháp bổn lai vô tướng, mà hay xuất sanh liễu ngộ chư tướng trí: 
AlII Budhas know all things fundamenfally have no marks, yet they can produce 
knowledge of all marks. 

Tất cả chư Phật biết tất cả thế giới không có thành hoại, mà hay xuất sanh liễu ngộ thành 
hoại trí: All Buddhas know all worlds have no becoming or decay, yet they can produce 
knowledge of becoming and decay. 

Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có tạo tác, mà hay xuất sanh tri quả nghiệp trí: All 
Buddhas know all things have no creation, yet they can produce knowledge of the effect 
Of action. 

Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có ngôn thuyết, mà hay xuất sanh liễu ngôn thuyết 
trí: All Buddhas know all things have no verbal explanation, yet they can produce 
knowledge of verbal explanation. 

Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có nhiễm tịnh, mà hay xuất sanh tri nhiễm tịnh trí: 
AlII Buddhas know all things have no defilement or purity, yet they can produce 
knowledge of defilement or purIty. 


10) Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có sanh diệt, mà hay xuất sanh liễu sanh diệt trí: 


AlI Buddhas know all things have no birth or extinction, yet they can produce knowledge 
of birth and extinction. 


VI Mười Sai Biệt Trí Của Bồ Tát—Ten kinds oƒ knowledge dƒ difƒerentiaion dƒ 


Enlightening Beings: Mười trí được Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 3§ (Ly Thế 
Gian). Bồ Tát nào an trụ nơi pháp nầy sẽ được trí sai biệt quảng đại vô thượng của Như 
Lai —Ten kinds of knowledge of differentiation of Enlightening Beings mentioned by the 
Buddha In The Flower Adornment Sutra (Chapter 38—Detachment from The World) 
Enlightening Beings who rest on these principles will attain the Buddhaˆs unexcelled, far- 
reaching knowledge of differentiation. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
3) 


3405 


Trí sai biệt biết chúng sanh: Knowledge of differentiations of sentient beings. 

Trí sai biệt biết các căn: Knowledge of differentiations of faculties. 

Trí sai biệt biết các hành động: Knowledge_ of differentiations of consequences of actions. 
Trí sai biệt biết thọ sanh: Knowledge of differentiations of forms of birth. 

Trí sai biệt biết thế giới: Knowledge of differentiations of worlds. 

Trí sai biệt biết pháp giới: Knowledge of differentiations of spheres of reality. 

Trí sai biệt biết chư Phật: Knowledge of differentiations of Buddhas. 

Trí sai biệt biết các pháp: Knowledge of differentiations of phenomena. 

Trí sai biệt biết tam thế: Knowledge of differentiations of time. 


10) Trí sai biệt biết tất cả đạo ngữ ngôn: Knowledge of differentiations of all ways of 


speaking. 


VHI.Thập Trí Nghiệp— Ten kinds oƒ acHons 0ƒ knowledge: Theo Kinh Hoa Nghiêm, có mười 


Ù 
2) 


3) 


a) 


b) 
c) 
5) 
8) 


b) 
c) 


đ) 
©) 
6) 
a) 


b) 
c) 


trí nghiệp. Chư Bồ Tát an trụ trong mười trí nghiệp nầy thời được tất cả thiện xảo phương 
tiện đại trí nghiệp vô thượng của các Đức Như Lai—According to The Flower Adornment 
Sutra, there are ten kinds of actions of knowledge. Enlightening Beings who abide by 
these ten actions of knowledge can attain the supreme action of great knowledge of 
Buddhas, including all skillful means of liberation. 

Tin hiểu nghiệp báo, chẳng chối nhơn quả: Believing in consequences of action and not 
denying causality. 

Chẳng bỏ Bồ Để tâm, thường niệm chư Phật: Not giving up the determination for 
enlightenment, always remembering the Buddhas. 

Gần thiện tri thức, cung kính cúng dường, hết lòng tôn trọng, trọn không nhàm mỏi: 
Attending the wise (good-knowing advisors), respecting and providing for them, honoring 
them tirelessly. 

Trí nghiệp thứ tư— The fourth action of knowledge: 

Thích pháp thích nghĩa không nhàm đủ: Enjoying the teachings and their meaning 
tirelessly. 

Xa lìa tà niệm: Getting rid of wrong awareness. 

Luôn tu chánh niệm: Always cultivating true awareness. 

Trí nghiệp thứ năm——The fifth action of knowledge: 

Đối với tất cả chúng sanh xa lìa ngã mạn: Getting rid of haughtiness toward all sentient 
beIngs. 

Tưởng chư Bồ Tát như Phật: Thinking of Enlightening Beings as Buddhas. 

Mếtn trọng chánh pháp chẳng tiếc thân mình: Valuing the true Teaching as much as one”s 
own being. 

Tôn thờ Như Lai như hộ mạng mình: Honoring The Enlightened as though protecting one”s 
own lIfe. 

Với người tu hành tưởng là Phật: Thinking of practitioners as Buddhas. 

Trí nghiệp thứ sáu ——The sixth action of knowledge: 

Ba nghiệp thân, khẩu, ý không có sự bất thiện: Being free from all that is not good in 
thought, word, and deed. 

Ca ngợi các bậc Hiền Thánh: Praising the excellence of sages and saints. 

Tùy thuận Bồ Đề: According with enlightenment. 


7 
a) 
b) 
c) 
đ) 
8) 
8) 


b) 


c) 
đ) 


9) 


3406 


Trí nghiệp thứ bảy——The seventh action of knowledge: 

Chẳng chối duyên khởi: Not denying interindependent origination. 

Xa lìa tà kiến: Getting rid of false views. 

Phá si ám, được sáng suốt: Destroying darkness and attaining light. 

Chiếu rõ các pháp: Illuminating all things. 

Trí nghiệp thứ tám——The eighth action of knowledge: 

Tùy thuận tu hành nơi mười môn hồi hướng: Acting in accord with the ten kinds of 
dedication. 

Nơi các môn Ba La Mật tưởng là từ mẫu: Thinking of the ways of transcendence as one”s 
mother. 

Nơi phương tiện thiện xảo tưởng là từ phụ: Thinking of skillful means as ones father. 
Nhập nhà Bồ Đề với thâm tâm thanh tịnh: Entering the house of enlightenment with a 
profound pure mind. 

Thí, giới, đa văn, chỉ, quán, phước, huệ, tất cả pháp trợ đạo như vậy thường siêng tinh cần 
chứa nhóm: Diligently accumulating all practices that foster enlightenment, such as 
charity, morality, learning, cessation and contemplation, virtue and wisdom. 


10) Chuyên tu không mỏi mệt những hạnh sau đây——lIndefatigably cultivating any practices 


a) 
b) 


c) 


đ) 
©) 


Ð 
8) 


VIII.Mười Môn Nhập Tam Muội Sai Biệt Trí 


Ũ 
2) 
3) 


Ẫ) 


the followings: 

Được chư Phật khen ngợi: That 1s praised by the Buddhas. 

Có thể phá chúng ma trừ phiển não: That can break through the afflictions and conflicts of 
demons. 

Có thể rời lìa chướng cái, triển phược: That can remove all obstructions, veils, shrouds and 
bonds. 

Có thể giáo hóa điều phục chúng sanh: That can teach and tame all sentient beings. 

Có thể tùy thuận trí huệ nhiếp thủ chánh pháp: That can embrace the truth in accord with 
knowledge and wisdom. 

Có thể nghiêm tịnh cõi Phật: That can purify a Buddha-land. 

Có thể phát khởi thần thông và minh mẫn: That can generate spiritual capacities and 
1nsights. 





Ten kinds oƒ knowledge 0ƒ difƒferentiaHion 0ƒ 
enfry into concentration 0ƒ Great Enlightening Beings: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 10 
(Thập Định), có mười môn nhập tam muội sai biệt trí —According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 27, there are ten kinds of knowledge of differentiation of entry 
I1nto concentration of Great Enlightening Beings. 

Đông phương nhập định Tây phương khởi: Entering concentration in the east and 
emerging 1n the west. 

Tây phương nhập định đông phương khởi: Entering concentration in the west and 
emerging in the east. 

Nam phương nhập định Bắc phương khởi: Entering concenfration ¡in the south and 
emerging in the north. 

Bắc phương nhập định nam phương khởi: Entering concentration ¡n the north and emerging 
1n the south. 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


3407 


Đông bắc phương nhập định, tây nam phương khởi: Entering concentration ¡n the 
northeast and emerging in the southwest. 

Tây nam phương nhập định đông bắc phương khởi: Entering the concentration ¡in the 
southwest emerging 1n the northeast. 

Tây bắc phương nhập định, đông nam phương khởi: Entering the concentration in the 
northwest and emerging ¡n the southeast. 

Đông nam phương nhập định tây bắc phương khởi: Entering the concentration ¡n the 
southeast and emerging In the northwest. 

Hạ phương nhập định thượng phương khởi: Entering the concentration in the nadir and 
emerging In the zenith. 


10) Thượng phương nhập định hạ phương khởi: Entering the concentration ¡in the zenith and 


emerging in the nadir. 


1X. Mười Trí Tạng Quảng Đại—Ten kinds oƒ treasury oƒ great knowledge possessed by 


Ù 
2) 
3) 


4) 
5) 
6) 
? 
8) 


3) 


Enlightening Beings: Đây là mười môn trí tạng quảng đại mà chư Bồ Tát đạt được khi có 
liễu tri nhứt thiết thế giới Phật trang nghiêm Tam muội (Kinh Hoa Nghiêm——Phẩm 27)— 
This 1s ten kinds of treasury of great knowledge possessed by Enlightening Beings when 
they first attain the concentration of knowledge of the adornments of Buddhas (The 
Flower Adornment Sutra— Chapter 27). 

Trí chiếu sáng tất cả cõi Phật: Knowledge ¡lluminating all Buddha-lands. 

Trí biết tất cả chúng sanh: Knowledge of the births of all beings. 

Trí làm sự biến hóa khắp tam thế: Knowledge of how to make magical displays of past, 
future and present. 

Trí vào khắp tất cả thân Phật: Knowledge of all Buddha-bodies. 

Trí thông đạt tất cả Phật pháp: Knowledge comprehending all Buddha teachings. 

Trí nhiếp khắp tất cả tịnh pháp: Knowledge embracing all pure phenomena. 

Trí khiến tất cả chúng sanh nhập pháp thân: Knowledge of how to cause all beings to 
enter the reality body. 

Trí hiện thấy tất cả phổ nhãn thanh tịnh: Pure Knowledge of universal directly perceiving 
all things. 

Trí tất cả tự tại đến bỉ ngạn: Knowledge of total freedom reaching the other shore. 


10) Trí an trụ tất cả pháp quảng đại khắp hết không thừa: Knowledge establishing all 


Ù 


universal principles. 


(C-10) Trí Ba la mật 
Knowledge 0ƒ perƒfecHon— Enlightened wisdom 
Jnana-paramifa (skf) 


Trí tuệ khiến chúng sanh có khả năng đáo bỉ ngạn. Trí tuệ giải thoát là ba la mật cao nhất 
trong lục ba la mật, là phương tiện chánh để đạt tới niết bàn. Nó bao trùm sự thấy biết tất 
cả những huyễn hoặc của thế gian vạn hữu, nó phá tan bóng tối của si mê, tà kiến và sai 
lạc — The wIsdom which enables one to reach the other shore, 1.e. wisdom for salvation; 


2) 


3) 


3408 


the highest of the six paramitas, the virtue of wIsdom as the principal means of attaining 
nirvana. It connotes a knowledge of the illusory character of everything earthly, and 
desfroys error, Iønorance, preJudice, and heresy. 

Trí huệ Ba la mật là cửa ngõ đi vào hào quang chư pháp, vì nhờ đó mà chúng ta đoạn trừ 
tận gốc rễ bóng tối của si mê. Trong các phiền não căn bản thì si mê là thứ phiên não có 
gốc rễ mạnh nhất. Một khi gốc rễ của si mê bị bật tung thì các loại phiển não khác như 
tham, sân, chấp trước, mạn, nghi, tà kiến, đều dễ bị bật gốc. Nhờ có trí huệ Ba La Mật mà 
chúng ta có khả năng dạy dỗ và hướng dẫn những chúng sanh si mê. Để đạt được trí huệ 
Ba La Mật, hành giả phải nỗ lực quán chiếu về các sự thực vô thường, vô ngã, và nhân 
duyên của vạn hữu. Một phen đào được gốc vô minh, không những hành giả tự giải thoát 
tự thân, mà còn có thể giáo hóa và hướng dẫn cho những chúng sanh si mê khiến họ thoát 
ra khỏi vòng kểm tỏa của sanh tử—The prajna-paramita is a gate of Dharma-illumination; 
for with it, we eradicate the darkness of Ignorance. Among the basic desires and passions, 
Ignorance has the deepest roots. When these roots are loosened, all other desires and 
passlons , greed, anger, attachment, arrogance, doubt, and wrong views are also uprooted. 
In order to obtain wisdom-paramita, practitioner must make a great effort to meditate on 
the truths of Iimpermanence, no-self, and the dependent origination of all things. Once the 
roofS Of Ignorance are severed, we can not only liberate ourselves, but also teach and 
guide fooloish beings to break throuph the Imprisonmernt of birth and death. 

For more Information, please see Lục Độ Ba La Mật in Chapter 27. 


Đôi khi khó mà vạch ra một cách rõ ràng sự khác biệt giữa “Buddhi” và “JInana,” vì cả hai 
đều chỉ cái trí tương đối của thế tục cũng như trí siêu việt. Trong khi Prajna rõ ràng là cái 
trí siêu việt. Trí hiểu rõ các pháp, giữ vững trung đạo. Sự tu tập trí tuệ và tâm linh của 
một vị Bồ Tát đến giai đoạn đạt được trí ba la mật, từ đó các ngài thăng tiến tức thời để 
chuyển thành một vị Phật toàn giác. Sự kiện ý có nghĩa nhất của trình độ này và biểu 
tượng cao nhất của sự thành tựu tối thượng của Bồ Tát là bước vào trạng thái thiển định 
của tâm cân bằng được khởi lên từ trí tuệ bất nhị của tánh không. Đây cũng là bước khởi 
đầu của Bồ Tát vào cổng nhất thiết trí của một vị Phật, tức là trí tuệ tinh hoa nhất. Trí tuệ 
ba la mật có một phẩm chất phân tích như một đặc tính đặc thù của trí bất nhị phát khởi 
khi Bồ Tát đạt đến giai đoạn trí ba la mật. Vì vậy, trí tuệ bình thường nghiêng về phần tri 
giác trong khi trí tuệ ba la mật lại nghiêng về phần trực giác—The difference between 
Buddhi and Jnana 1s sometimes difficult to point out definitively, for they both signIfy 
worldly relative knowledge as well as transcendental knowledge. While PraJna 1s 
distinctly pointing out the transcendental wisdom. Knowledge paramita or knowledge of 
the true definition of all dharmas. The cultivation of the Bodhisattva”s intellectual and 
spiritual Journey comes with his ascent to the Jnana Paramita, then Iimmediately preceding 
his transformation Into a fully awakened Buddha. The most significant event 1n this level 
and the paramount symbol of the Bodhisattvas highest accomplishment, 1s entrance Info a 
meditatve state of balanced concentraton Iimmersed In non-dualistic knowledge of 
emptiness. This event 1s represented by his Initiation into the omnisclence of a perfect 
Buddha, which 1s quintessential perfection. Knowledge perfection or Prajna paramita has 
an analysis quality which does not seem to figure as a specific characteristic of non- 
dualistic knowledge developed by the Bodhisattva at the stage of Jnana Paramita. So, 


3409 


whereas Jnana refers more to intellectual knowledge, PraJna paramita has more to do 
with Intuition. 


(D) Những đặc điểm chính của Trí tuệ 
Main characterisfics 0ƒ Wisdom 


(D_ Những đặc điểm chính của Trí tuệ— Main characteristics oƒ Wisdom: 


1) 


2) 


3) 


Trí tuệ biết được rằng tánh không là bản chất tối hậu của tất cả các pháp—Wisdom 
understanding that empftiness oƒ inheremt existence is the ultimate nature 0Ÿ all phenomena: 
Loại trí tuệ đặc biệt này là phương tiện duy nhất dùng để loại trừ vô minh và những trạng 
thái tâm nhiễu loạn của chúng ta. Trí tuệ này cũng là một khí cụ mạnh mẽ nhất dùng để 
hóa giải những dấu ấn nghiệp thức u ám. Hơn nữa, trí tuệ này khiến cho chúng ta có khả 
năng làm lợi lạc người khác một cách hiệu quả, vì nhờ nó mà chúng ta có thể chỉ dạy 
người khác phương pháp để tự họ cũng đạt được loại trí tuệ này. Loại trí tuệ thứ nhất là 
chìa khóa để dẫn đến giải thoát và giác ngộ. Để có thể đạt được loại trí tuệ này, chúng ta 
phải đầu tư mọi nỗ lực vào tu tập giáo lý nhà Phật và thực hành thiền định—This specific 
type of wIisdom Is the sole means to eliminate our ignorance and other disturbing states. lt 
1s also the most powerful tool for purifying negative karmic Iimprints. In addition, 1t 
enables us to benefit others effectively, for we can then teach them how to gain this 
wisdom themselves. This 1s also the first key to liberation and enlipghtenment. In order to 
be able to obtain this type of wisdom, we must invest all our efforts in cultivating Buddhist 
laws and practicing Buddhist meditation. 

Trí tuệ biết được ngôn ngữ, lý luận, khoa học, nghệ thuật, vân vân—Convenfional 
intelligence knowing, logic, science, arts, and so forth: Loại trí tuệ này là loại bẩm sanh; 
tuy nhiên, người ta tin rằng người có loại trí tuệ này là người mà trong nhiều kiếp trước đã 
tu tập và thực hành nhiều hạnh lành rồi—This type of wisdom ¡s from birth; however, the 
person who possesses this type of wisdom 1s believed that In previous lives, he or she had 
already cultivated or practiced so many good deeds. 

Trí tuệ biết cách làm cho người khác được lợi lạc: Wisdom knowing how to benefit 
others—See Bồ Đề Tâm ¡in Chapter 1 12. 


(I1 Những khả năng khác của Trí Tuệ— Other powers 0ƒ Wisdom: 


Ù 


2) 
3) 


Tác dụng phân biệt sự lý: The power to discern things and their underlying principles—— 
Wisdom, discernent or understanding. 

Quyết đoán nghi ngờ: The power to decide the doubtful. 

Tuệ là sự cấu tạo của Chánh Kiến và Chánh Tư Duy: Right Understanding and Right 
Thought constitute wisdom. 





3410 


(E) Chứng đắc Trí Tuệ 
Realization and iís tnsighf 


Trí tuệ cơ bản vốn có nơi mỗi người chúng ta có thể lộ khi nào bức màn vô minh bị vẹt bỏ 
qua tu tập. Theo Đức Phật, trí tuệ là một phẩm hạnh cực kỳ quan trọng vì nó tương đương 
với chính sự giác ngộ. Chính trí tuệ mở cửa cho sự tự do, và trí tuệ xóa bỏ vô minh, 
nguyên nhân căn bản của khổ đau phiển não. Người ta nói rằng chặt hết cành cây hay 
thậm chí chặt cả thân cây, nhưng không nhổ tận gốc rễ của nó, thì cây ấy vẫn mọc lại. 
Tương tự, dù ta có thể loại bỏ luyến chấp vằng cách từ bỏ trần tục và sân hận với tâm từ 
bi, nhưng chừng nào mà vô minh chưa bị trí tuệ loại bỏ, thì luyến chấp và sân hận vẫn có 
thể nảy sinh trở lại như thường. Về phần Đức Phật, ngay hôm Ngài chứng kiến cảnh bất 
hạnh xãy ra cho con trùng và con chim trong buổi lễ hạ điển, Ngài bèn ngồi quán tưởng 
dưới gốc cây hồng táo gần đó. Đây là kinh nghiệm thiển định sớm nhất của Đức Phật. Về 
sau này, khi Ngài đã từ bỏ thế tục để đi ìm chân lý tối thượng, một trong những giới luật 
đầu tiên mà Ngài phát triển cũng là thiển định. Như vậy chúng ta thấy Đức Phật đã tự 
mình nhấn mạnh rằng trí tuệ chỉ có thể đạt được qua thiển định mà thôi—Eundamental 
wisdom which 1s inherent in every man and which can manifest Itself only after the vell of 
Ipnorance, which screens it, has been transformed by means of self-cultivation as taught 
by the Buddha. According to the Buddha, wisdom ¡1s extremely Important for it can be 
commensurate with enlightenment 1tself. It is wisdom that finally opens the door to 
freedom, and wisdom that removes Ignorance, the fundamental cause of suffering. It 1s 
said that while one may sever the branches of a tree and even cut down 1fs trunk, but 1f the 
roof 1S not removed, the tree will grow again. Similanly, although one may remove 
attachment by means of renunciation, and aversion by means of love and compassion, as 
long as Ignorance 1s not removed by means of wisdom, attachment and aversion will 
sooner or later arIse again. As for the Buddha, Iimmediately after witnessing the unhappy 
ineident involving the worm and the bird at the plowing ceremony, the prince sat under a 
nearby rose-apple tree and began to contemplate. This 1s a very early experlence of 
meditation of the Buddha. Later, when he renounced the world and went forth to seek the 
ultimate truth, one of the first disciplines he developed was that of meditation. Thus, the 
Buddha himself always stressed that meditation 1s the only way to help us to achieve 
wisdom. 


(F) Trí tuệ và Tam Học trong Phật giáo 
Wisdom and the Three Studies in Buddhism 


Tu tập trí tuệ là kết quả của giới và định. Dù trí huệ quan hệ tới nhân quả. Những ai đã 
từng tu tập và vun trồng thiện căn trong những đời quá khứ sẽ có được trí tuệ tốt hơn. Tuy 
nhiên, ngay trong kiếp này, nếu bạn muốn đọan trừ tam độc tham lam, sân hận và si mê, 
bạn không có con đường nào khác hơn là phải tu giới và định hầu đạt được trí tuệ ba la 
mật. Với trí huệ ba la mật, bạn có thể tiêu diệt những tên trộm nầy và chấm dứt khổ đau 
phiền não. Trí tuệ là một trong ba pháp tu học quan trọng trong Phật giáo. Hai pháp kia là 


D 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


3411 


Giới và định. Theo Tỳ Kheo Piyadassi Mahathera trong Phật Giáo Nhìn Toàn Diện thì 
tâm định ở mức độ cao là phương tiện để thành đạt trí tuệ hay tuệ minh sát. Tuệ bao gồm 
chánh kiến và chánh tư duy, tức là hai chi đầu trong Bát Chánh Đạo. Trí tuệ giúp chúng ta 
phá tan lớp mây mờ si mê bao phủ sự vật và thực chứng thực tướng của vạn pháp, thấy 
đời sống đúng như thật sự, nghĩa là thấy rõ sự sanh diệt của vạn hữu—The resulting 
wisdom, or training in wisdom. Even though wisdom Involves cause and effect. Those who 
cultivated and planted good roots In their past lives would have a better wisdom. 
However, in this very life, 1Ý you want to get rid of greed, anger, and ignorance, you have 
no choice but cultivating discipline and samadhi so that you can obtain wisdom paramita. 
With wisdom paramifa, you can destroy these thieves and terminate all afflictions. 
Wisdom 1s one of the three studies in Buddhism. The other two are precepts and 
meditation. According to Bhikkhu Piyadassi Mahathera in The Spectrum of Buddhism, 
high concentration 1s the means to the acquisition of wisdom or 1nsight. Wisdom consIsts of 
right understanding and right thought, the first two factors of the path. Thịs 1s called the 
training in wisdom or panna-sikkha. Wisdom helps us get rid of the clouded view of things, 
and to see life as 1t really 1s, that 1s to see life and things pertaining to life as arising and 
passing. 


(G) Những lời Phật dạy về “Trí” trong Kinh Pháp Cú 
The Buddha ”s teachings on “.Jnana ” m the Dharmwapada Sutra 


Đêm tất dài với những kẻ mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng thế, vòng 
luân hồi sẽ tiếp nối vô tận với kẻ ngu si không minh đạt chánh pháp——Long ¡s the night to 
the wakeful; long 1s the road to him who 1s tired; long 1s samsara to the foolish who do not 
know true Law (Dharmapada 60). 

Không được kết bạn với kẻ hơn mình, không được kết bạn với kẻ ngang mình, thà quyết 
chí ở một mình tốt hơn kết bạn với người ngu muội—]f a traveler does not meet a 
companion who 1s better or at least equal, let him firmly pursue his solitary career, rather 
than being in fellowship with the foolish (Dharmapada 61). 

“Đây là con ta, đây là tài sản ta,” kể phàm phu thường lo nghĩ như thế, nhưng người trí 
biết chính ta còn không thiệt có, huống là con ta hay tài sản ta?—These are my sons; this 
1s my wealth; with such thought a fool 1s tormented. Verily, he 1s not even the owner of 
himself. Whence sons? Whence wealth? (Dharmapada 62). 

Ngu mà tự biết ngu, tức là trí, ngu mà tự xưng rằng trí, chính đó mới thật là ngu—A 
foolish man who knows that he 1s a fool, for that very reason a wise man; the fool who 
think himself. wise, he 1s indeed a real fool (Dharmapada 63). 

Người ngu suốt đời gần gũi người trí vẫn chẳng hiểu gì Chánh pháp, ví như cái muỗng 
múc canh luôn mà chẳng bao giờ biết được mùi vị của canh—Tf a fool associates with a 
wise man even all his life, he will understand the Dharma as litle as a spoon tastes the 
flavour of soup (Dharmapada 64). 

Người trí dù chỉ gần gủi người trí trong khoảnh khắc cũng hiểu ngay được Chánh pháp, 
chẳng khác gì cái lưỡi dù mới tiếp xúc với canh trong khoảnh khắc, đã biết ngay được 


7) 


8) 


q) 


3412 


mùi vị của canh—An intelligent person associates with a wise man, even for a moment, 
he will quickly understand the Dharma, as the tongue tastes the flavour of soup 
(Dharmapada 65). 

Kẻ phàm phu, lòng thì muốn cầu được trí thức mà hành động lại dẫn tới diệt vong, nên 
hạnh phúc bị tổn hại mà trí tuệ cũng tiêu tan—The knowledge and fame that the fool 
gaIns, so far from benefiting; they destroy his bright lot and cleave his head (Dharmapada 
72). 

Con thiên nga chỉ bay được giữa không trung, người có thần thông chỉ bay được khỏi mặt 
đất, duy bậc đại trí, trừ hết ma quân mới bay được khỏi thế gian nầy——Swans can only fly 
1n the sky, man who has supernatural powers can only go through air by therr psychic 
powers. The wise rise beyond the world when they have conquered all kinds of Mara 
(Dharmapada 175). 


(H) Trí Giả ( Người Trí) 
Kmower— Wise man 


Tổng quan về Trí Giả— An overview oƒ “Knower ”: Người trí theo Phật giáo là người sáng 
suốt hiểu biết tường tận sự vật đúng như thật sự sự vật là như vậy, là thấu triệt thực tướng 
của sự vật, tức là thấy rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã của ngũ uẩn ngay trong chính 
mình. Không phải tự mình hiểu biết mình một cách dễ dàng vì những khái niệm sai lầm, 
những ảo tưởng vô căn cứ, những thành kiến và ảo giác. Thật là khó mà thấy được con 
người thật của chúng ta. Đức Phật dạy rằng muốn có thể làm đuợc một người hiểu biết 
theo Phật giáo, chúng ta phải trước hết thấy và hiểu sự vô thường nơi ngũ uẩn. Ngài ví sắc 
như một khối bọt, thọ như bong bóng nước, tưởng như ảo cảnh, hành lều bều như lục bình 
trôi, và thức như ảo tưởng. Đức Phật dạy: “Bất luận hình thể vật chất nào trong quá khứ, 
vị lai và hiện tại, ở trong hay ở ngoài, thô thiển hay vi tế, thấp hay cao, xa hay gần... đều 
trống rỗng, không có thực chất, không có bản thể. Cùng thế ấy, các uẩn còn lại: thọ, 
tưởng, hành, thức...lại cũng như vậy. Như vậy ngũ uẩn là vô thường, mà hễ cái gì vô 
thường thì cái đó là khổ, bất toại và vô ngã. Ai hiểu được như vậy là hiểu được chính 
mình.”—A real knower in Buddhism means the one who understands things as they really 
are, that 1s seeing the Impermanent, unsatisfacfory, and non-substantial or non-self nature 
of the five aggregates of clinging In ourselves. Ït Is not easy to understand ourselves 
because of our wrong concepts, baseless 1llusions, perversions and delusions. lf Is so 
difficult to see the real person. The Buddha taught that to be a real knower, we must first 
see and understand the impemanence of the five aggregates. He compares material form 
or body to a lump of foam, feeling to a bubble, perception to a mirage, mental formatlons 
or volitional activiftles to water-lily plant which 1s without heartwood, and conscIousness to 
an 1llusion. The Buddha says: “Whatever material form there be whether past, future or 
present, Internal, external, øross or subtle, low or lofty, far or near that material form 1s 
empty, unsubstantial and without essence. In the same manner, the remaining aggregates: 
feeling, perception, mental formation, and consciousness are also empty, unsubstantial and 
without essence. Thus, the five aggregates are Impermanent, whatever Is ImpermaneIt, 


3413 


that 1s suffering, unsatisfactory and without self. Whenever you understand this, you 
understand yourselves.” 


(II) Người trí là người hiểu rõ chân lý—Knower in Buddhist point oƒ view is the one who 


Ũ 


2) 


8) 
b) 
3) 


8) 
b) 
4) 


8) 
b) 
5) 
8) 
b) 
c) 
6) 
8) 
b) 
? 
8) 
b) 
c) 


8) 
a) 
b) 
c) 
đ) 


understands oƒ truth: Người trí là người hiểu rõ chân lý và không mê lầm nhân quả. Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp minh liễu của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an 
trụ trong pháp nầy thời được đại trí minh liễu pháp vô thượng của Đức Như Lai—Knower 
in Buddhist point of view 1s the one who understands of truth, and at the same time does 
not misunderstand of the law of causation. According to the Flower Adornment sutra, 
Chapter 83, there are ten kinds of understanding of truth of great enlightening beings. 
Enlightening Beings who abide by these can attain understanding of truth of the supreme 
great knowledge of Buddhas: 

Tùy thuận thế tục sanh trưởng thiện căn, là phàm phu minh liễu pháp: Generating and 
developing roots of goodness In accord with the conventional world 1s a way of 
understanding of truth of unenlightened ordinary people. 

Tùy tín hành nhơn minh liễu pháp —The way of understanding truth of people acting 
according to faith: 

Đạt được bất hoại tín vô ngại: Attaining undestructible faith. 

Tỏ ngộ tự tánh của các pháp: Aware of the essence of thinøs. 

Tùy pháp hành nhơn minh liễu The way of understanding of truth of people practicing in 
according with truth: 

Siêng tu tập chánh pháp: Diligently practicing the truth. 

An trụ trong chánh pháp: Always abide ¡n the truth. 

Dự Lưu nhơn minh liễu pháp The way people aiming for stream-entering understand 
truth: 

Xa lìa tà đạo: Leaving behind erroneous ways. 

Hướng về Bát Chánh Đạo: Turning to the eightfold right path. 

Tu Đà Hoàn nhơn minh liễu—The stream-enterer`s understanding of truth: 

Diệt trừ những kiết sử: Getting rid of bonds. 

Dứt lậu sanh tử: Putting an end to the contaminations of birth and death. 

Thấy chơn thiệt đế: Seeing the reality. 

Tư Đà Hàm nhơn minh liễu pháp——The Once-returner”s understanding of truth: 

Quán sát ham muốn là họa hoạn: Seeing tasting as affliction. 

Biết không qua lại: Knowing no coming or going. 

ANa Hàm nhơn minh liễu pháp—The Nonreturner”s understanding of truth: 

Chẳng luyến tam giới: Not taking pleasure in the world. 

Cầu hết hữu lậu: Seeking to end contamination. 

Đối với pháp thọ sanh chẳng sanh một niệm ái trước: Not having so much as a single 
thought of attachmernt to life. 

A La Hán nhơn minh liễu pháp—The Saints understanding of truth: 

Chứng lục thần thông: Attaining the six spiritual powers. 

Được bát giải thoát: Attaining eight liberations. 

Đạt đến cửu định: Reaching nine concentration states. 

Thành tựu tứ biện tài: Four special knowledges are fully developed. 


3) 
8) 


b) 
c) 
đ) 
©) 


Ð) 


3414 


Bích Chi Phật nhơn minh liễu pháp——The individual illuminate”s understanding of truth: 
Tánh thích quán sát nhứt vị duyên khởi: Naturally being inclined to contemplate uniform 
interdependent origination. 

Tâm thường tịch tịnh: The mind 1s always tranquil and content. 

Tri túc: Having few concerns. 

Thấu rõ nhơn duyên: Understanding causality. 

Tỉnh thức việc do mình mà thành, chớ chẳng do người: Awakening on one°s own without 
depending on another. 

Thành tựu các môn thần thông trí huệ: Accomplishing various kinds of spiritual 
knowledge. 


10) Bồ Tát nhơn minh liễu pháp—The enlightening being”s understanding of truth: 


8) 
b) 
c) 
đ) 


©) 


Trí huệ rộng lớn: Having vast knowledge. 

Các căn sáng lẹ: All faculties clear and sharp. 

Thường thích độ thoát tất cả chúng sanh: Always inclined to liberate all sentient beings. 
Siêng tu phước trí các pháp trợ đạo: Diligently cultivating virtue and knowledge to foster 
enlightenmernt. 

Phát triển Phật thập lực, vô úy và các công đức khác của Như Lai: Fully developing 
Buddhas' ten powers, fearlessnesses and other attributes. 


(HI)Người Trí là người luôn liễu tri Phật Pháp— Wise People always clearly understand all 


Buddha-dharmas: Người có trí huệ thì luôn liễu tri Phật Pháp, và vì thương xót chúng 
sanh mê muội và làm những việc đảo điên mà họ tu hạnh Bồ Tát và hồi hướng những 
thiện căn đến chúng sanh. Ngoài ra, người trí luôn hồi quang phản chiếu, luôn tự xét lấy 
mình. Kỳ thật, họ mới chính thật là những Phật tử chân thuần—Wise people clearly 
understand all the Dharmas spoken by the Buddhas. Wise people see beings doïng foolish 
things and out of pity for beings, they cultivate the Bodhisattva conduct and dedicate all 
their accumulated good roots to them. Besides, wise people constantly look within and 
examine themselves again and again. In fact, only wise people can really be considered 
sincere Buddhists. 


(IV)Bảy loại người Trí —Seven qualiies oƒ the true man: Sappurisa-dhamma (p)—Thất 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
lở) 


Thượng Nhân PhápTheo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bảy thượng nhân 
pháp —According to the Sangiti Sutta, there are seven qualities of the true man. 

Trị Pháp: Knower ofthe Dhamma. 

Trị Nghĩa: Atthannu (p)—Knower of the meaning. 

Tự trị: Attannu (p)—Knower oÝ self. 

Trị Lượng: Mattannu (p)—Knower of moderation. 

Trị Thời: Knower of the right time. 

Trị Chúng: Parisannu (p)—Knower of øroups. 

Trị Nhân: Knower of persons. 


(V) Những lời Phật dạy về Trí Giả trong Kinh Pháp Cú— The Buddha*s teachings on “the 


wise ” in the Dharmapada Sutra: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


3) 


3415 


Nếu gặp được người hiển trí thường chỉ bày lầm lỗi và khiển trách mình những chỗ bất 
toàn, hãy nên kết thân cùng họ và xem như bậc trí thức đã chỉ kho tàng bảo vật. Kết thân 
với người trí thì lành mà không dữ: Should you see an Intelligent man who points out 
faults and blames what 1s blame-worthy, you should associate with such a wise person. Ït 
should be better, not worse for you fo associate such a person (Dharmapada 76). 

Những người hay khuyên răn dạy dỗ, cẩn ngăn tội lỗi kẻ khác, được người lành kính yêu 
bao nhiêu thì bị người dữ ghét bổ bấy nhiêu: Those who advise, teach or dissuade one 
from evil-doing, will be beloved and admired by the good, but they will be hated by the 
bad (Dharmapada 77). 

Chớ nên làm bạn với người ác, chớ nên làm bạn với người kém hèn, hãy nên làm bạn với 
người lành, với người chí khí cao thượng: Do not assoclate or make friends with evil 
friends; do not assoclate with mean men. Associate with good friends; assoclate with 
noble men (Dharmapada 78). 

Được uống nước Chánh pháp thì tâm thanh tịnh an lạc, nên người trí thường vui mừng, ưa 
nghe Thánh nhơn thuyết pháp: Those who drink the Dharma, live in happiness with a 
paclfied mind; the wise man ever reJoices in the Dharma expounded by the sages 
(Dharmapada 79). 

Người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm cung tên lo uốn cung tên, thợ mộc lo nẩy mực đo 
cây, còn người trí thì lo tự điều phục lấy mình: Irrigators guide the water to where they 
want, fletchers bend the arrows, carpenters control their timber, and the wise control or 
master themselves (Dharmapada 80). 

Như ngọn núi kiên cố, chẳng bao giờ bị gió lay, cũng như thế, những lời hủy báng hoặc 
tán dương chẳng bao giời làm lay động người đại trí: As a solid rock is not shaken by the 
wind; likewise, the wise are not moved by praIse or blame (Dharmapada 81). 

Như nước hồ sâu, vừa yên lặng trong sạch, những người có trí tuệ sau khi nghe pháp, tâm 
họ cũng thanh tịnh và yên lặng: Water in a deep lake is clear and still; similarly, on 
hearing the Buddha teachings, the wise become extremely serene and peaceful 
(Dharmapada 82). 

Người lành thường xa la mà không bàn đến những điều tham dục. Kẻ trí đã xa lìa niệm lự 
mừng lo, nên chẳng còn bị lay động vì khổ lạc: Good people give up all attachments, they 
don't talk about sensual craving. The wise show neither elation nor depression; therefore, 
they are not affected by happiness or sorrow (Dharmapada 83). 

Không vị tình thiên hạ, cũng không vị tình một người nào, người trí không làm bất cứ điều 
øì sai quấy: không nên cầu con trai, sự giầu có, vương quốc bằng việc sai quấy; không 
nên cầu mong thành công của mình bằng những phương tiện bất chánh. Được vậy mới 
thật là người đạo đức, trí tuệ và ngay thẳng: Neither for the sake of oneself, nor for the 
sake of another, a wise man does nothing wrong; he desires not son, wealth, or kingdom 
by doing wrong; he seeks his own success not by unJust means, then he 1s good, wise and 
righteous (Dharmapada 84). 


10) Trong nhân loại chỉ có một ít người đạt đến bến bờ kia, còn bao nhiêu người khác thì đang 


bồi hôi vơ vẩn tại bờ nầy: Few are among men who crosses and reaches the other shore; 
the rest of mankind only run about the bank (Dharmapada 85). 


11) Những người nào hay thuyết pháp, hay theo Chánh pháp tu hành, thì được đạt tới bờ kia, 


thoát khỏi cảnh giới tà ma khó thoát: Those who preach and act according to the 


3416 


teachings, are those who are crossing the realm of passions which 1s so hard to cross, and 
those who will reach the other shore (Dharmapada 86). 

12) Người trí hãy nên rời bỏ hắc pháp (ác pháp) mà tu tập bạch pháp (thiện pháp), xa gia đình 
nhỏ hẹp, xuất gia sống độc thân theo pháp tắc Sa-môn: A wise man should abandon the 
way of woeful states and follows the bright way. He should go from his home to the 
homeless state and live in accordance with the rules for Sramanas (Dharmapada 87). 

13) Người trí phải gột sạch những điều cấu uế trong tâm, hãy cầu cái vui Chánh pháp, xa la 
ngũ dục mà chứng Niết bàn: A wise man should purge himself from all the impurities of 
the mind, give up sensual pleasures, and seek great delight in Nirvana (Dharmapada 88). 

14) Người nào thường chính tâm tu tập các phép giác chi, xa la tánh cố chấp, rời bỏ tâm 
nhiễm ái, diệt hết mọi phiền não để trở nên sáng suốt, thì sẽ giải thoát và chứng đắc Niết 
bàn ngay trong đời hiện tại: Those whose minds are well-trained and well-perfected in the 
seven factors of enliphtenment, who give up of grasping, abandon defiled minds, and 
eradicate all afflictions. They are shinning ones and have completely liberated and 
attained Nirvana even In this world (Dharmapada 89). 


(D Kết Luận về Trí Tuệ 
Conclusion ƒor Wisdom 


Trong đạo Phật, trí tuệ là quan trọng tối thượng, vì sự thanh tịnh có được là nhờ trí tuệ, do 
trí tuệ, và trí tuệ là chìa khóa dẫn đến giác ngộ và giải thoát cuối cùng. Nhưng Đức Phật 
không bao giờ tán thán tri thức suông. Theo Ngài, trí phải luôn đi đôi với thanh tịnh nơi 
tâm, với sự hoàn hảo về giới: Minh Hạnh Túc. Trí tuệ đạt được do sự hiểu biết và phát 
triển các phẩm chất của tâm là trí, là trí tuệ siêu việt, hay trí tuệ do tu tập mà thành. Đó 
là trí tuệ giải thoát chứ không phải là sự lý luận hay suy luận suông. Như vậy Đạo Phật 
không chỉ là yêu mến trí tuệ, không xúi dục đi tìm trí tuệ, không có sự sùng bái trí tuệ, 
mặc dù những điều này có ý nghĩa của nó và liên quan đến sự sống còn của nhân loại, mà 
đạo Phật chỉ khích lệ việc áp dụng thực tiễn những lời dạy của Đức Phật nhằm dẫn người 
theo đi đến sự xả ly, giác ngộ, và giải thoát cuối cùng. Trí tuệ trong Phật giáo là trí tuệ 
nhận thức được tánh không. Đây là phương tiện duy nhất được dùng để loại trừ vô minh 
và những tâm thái nhiễu loạn của chúng ta. Loại trí tuệ nầy cũng là phương tiện giúp hóa 
giải những dấu ấn nghiệp thức u ám. Chữ Phật tự nó theo Phạn ngữ có nghĩa là trí tuệ và 
giác ngộ. Tuy nhiên, trí tuệ nầy không phải là phàm trí mà chúng ta tưởng. Nói rộng ra, 
nó là trí tuệ của Phật, loại trí tuệ có khả năng thông hiểu một cách đúng đắn và toàn hảo 
bản chất thật của đời sống trong vũ trụ nầy trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhiều 
người cho rằng trí tuệ có được từ thông tin hay kiến thức bên ngoài. Đức Phật lại nói 
ngược lại. Ngài dạy rằng trí tuệ đã sẵn có ngay trong tự tánh của chúng ta, chứ nó không 
đến từ bên ngoài. Trên thế giới có rất nhiều người thông minh và khôn ngoan như những 
nhà khoa học hay những triết gia, vân vân. Tuy nhiên, Đức Phật không công nhận những 
kiến thức phầm tục nầy là sự giác ngộ đúng nghĩa theo đạo Phật, vì những người nầy chưa 
dứt trừ được phiền não của chính mình. Họ vẫn còn còn trụ vào thị phi của người khác, họ 
vẫn còn tham, sân, sĩ và sự kiêu ngạo. Họ vẫn còn chứa chấp những vọng tưởng phân biệt 
cũng như những chấp trước. Nói cách khác, tâm của họ không thanh tịnh. Không có tâm 


3417 


thanh tịnh, dù có chứng đắc đến tầng cao nào đi nữa, cũng không phải là sự giác ngộ đúng 
nghĩa theo Phật giáo. Như vậy, chướng ngại đầu tiên trong sự giác ngộ của chúng ta chính 
là tự ngã, sự chấp trước, và những vọng tưởng của chính mình. Chỉ có trí tuệ dựa vào khả 
năng định tĩnh mới có khả năng loại trừ được những chấp trước và vô minh. Nghĩa là loại 
trí tuệ khởi lên từ bản tâm thanh tịnh, chứ không phải là loại trí tuệ đạt được do học hỏi từ 
sách vở, vì loại trí tuệ nầy chỉ là phàm trí chứ không phải là chân trí tuệ. Chính vì thế mà 
Đức Phật đã nói: “Ai có định sẽ biết và thấy đúng như thật.” Theo Kinh Hoa Nghiêm, tất 
cả chúng sanh đều có cùng trí tuệ và đức hạnh của một vị Phật, nhưng họ không thể thể 
hiện những phẩm chất nầy vì những vọng tưởng và chấp trước. Tu tập Phật pháp sẽ giúp 
chúng ta loại bỏ được những vọng tưởng phân biệt và dong ruỗi cũng như những chấp 
trước. Từ đó chúng ta sẽ tìm lại được bản tâm thanh tịnh sẵn có, và cũng từ đó trí tuệ chân 
thực sẽ khởi sanh. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng chân trí và khả năng thật sự của 
chúng ta chỉ tạm thời bị che mờ vì đám mây mù vô minh, chấp trước và vọng tưởng phân 
biệt, chứ không phải thật sự mất đi vĩnh viễn. Mục đích tu tập theo Phật pháp của chúng 
ta là phá tan đám mây mù nầy để đạt được giác ngộ—In Buddhism, wisdom is of the 
highest Importance; for purification comes through wisdom, through understanding; and 
wisdom 1n Buddhism 1s the key to enlightenment and final liberation. But the Buddha 
never praised mere Intellect. According to him, knowledge should go hand in hand with 
purity of heart, with moral excellence (viJJa-caranasampanna—p). Wisdom gained by 
understanding and development of the qualiles of mind and heart Is wisdom par 
excellence (bhavanamaya panna—p). It is saving knowledge, and not mere speculation, 
logic or specIous reasoning. Thus, 1t 1s clear that Buddhism 1s neither mere love of, nor 
inducing the search after wIsdom, nor devotion, though they have their sigmificance and 
bearing on mankind, but an encouragement of a practical application of the teaching that 
leads the follower to dispassion, enliphtenment and final deliverance. Wisdom In 
Buddhism 1s also a sole means to eliminate our Ignorance and other disturbing attitudes. lt 
1S also a tool for purifying negative karmic Imprints. Many people say that wisdom 1s 
gained from Iinformation or knowledge. The Buddha told us the opposite! He taught us that 
wIsdom 1s already within our self-nature; 1t does not come from the outside. In the world, 
there are some very Intelligent and wise people, such as scientists and philosophers, etc. 
However, the Buddha would not recognize their knowledge as the proper Buddhist 
enlightenment, because they have not severed their afflictions. They still dwell on the 
rights and wrongs of others, on greed, anger, ignorance and arrogance. They still harbor 
wandering discrimatory thoughts and attachments. In other words, their minds are not 
pure. Without the pure mind, no matter how high the level of realization one reaches, If 1S 
sữill not the proper Buddhist enlightenment. Thus, our first hindrance to enlightenment and 
liberation 1s ego, our self-attachment, our own wandering thoughts. Only the wIsdom that 
1s based on concentration has the ability to eliminate attachments and ignorance. That 1s to 
say the wisdom that arises from a pure mind, not the wisdom that 1s attained from reading 
and studying books, for this wisdom 1s only worldly knowledge, not true wisdom. Thus, the 
Buddha said: “He who 1s concenfrated knows and sees what really 1s.” According to the 
Flower Adornment Sutra, all sentilent beings possess the same wisdom and virtuous 
capabilities as the Buddha, but these qualities are unattainable due to wandering thoughts 
and attachments. Practicing Buddhism will help us rid of wandering, discriminating 


3418 


thoughts and attachments. Thus, we uncover our pure mind, In turn øiving rise to true 
wisdom. Sincere Buddhists should always remember that our Innate wisdom and abilities 
are temporanly lost due to the cloud of Ignorance, attachments and wandering 
discriminatory thoughfs, but ar enot truly or permanently lost. Our goal In Practicing 
Buddhism 1s to break through this cloud and achieve enlightenment. 


Phật Ngôn: 


Tụng đến trăm câu kệ vô nghĩa, chẳng bằng một pháp cú, nghe xong tâm liên thanh tịnh— 
One single word of the Dharma by hearing 1t one 1s immediately pacified, 1s better than a 
hundred stanzas, comprising senseless words (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 102). 


Thắng ngàn quân địch chưa thể gọi là thắng, tự thắng được mình mới là chiến công oanh liệt 
nhứt—One who conquers himself 1s greater than one who 1s able to conquer a thousand men 
1n the battlefield (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 103). 


Tự thắng mình còn vẻ vang hơn thắng kẻ khác. Muốn thắng mình phải luôn luôn chế ngự lòng 
tham dục —Self-conquest 1s, Iindeed, better than the conquest of all other people. To conquer 
onself, one must be always self-controlled and disciplined one”s action (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 104). 


Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng sợ sự chết; vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết 
chớ bảo giết —AlI tremble at sword and rod, all fear death; comparing others with onerself, 
one should neither kiIll nor cause to Kill (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 129). 


Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng thích được sống còn; vậy nên lấy lòng mình suy lòng 
người, chớ giết chớ bảo giết —All tremble at sword and rod, all love life; comparing others 
with oneself; one should not kill nor cause to kill (Kính Pháp Cú —The Dammapada Sutta 
130). 


Người nào cầu hạnh phúc cho mình mà lại lấy đao gậy phá hại hạnh phúc kẻ khác, thì sẽ 
không được hạnh phúc——Whoever seeks his own happiness, but harms others` happiness, w1ll 
not find felicity now and hereafter (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 131). 


Người nào cầu hạnh phúc cho mình mà không lấy đao gậy phá hại hạnh phúc kẻ khác, thì sẽ 
được hạnh phúc —Whoever seeks his own happiness, but does not harm others” happiness, wIll 
find happiness now and hereafter (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 132). 


Chớ nên nói lời thô ác. Khi ngươi dùng lời thô ác nói với người khác. Người khác cũng dùng 
lời thô ác nói với ngươi, thương thay những lời nóng giận thô ác chỉ làm cho các ngươi đau 
đớn khó chịu như đao gậy mà thôi—Do not speak harshly to anyone. Those who are spoken to 
wIll respond In the same mamner. Angry speech nourishes trouble. You wIll receive blows In 
exchange for blows (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 133). 


3419 


CHƯƠNG MỘT TRĂM LẼ CHÍN 
CHAPTER ONE HUNDRED AND NINE 


Vô Ngại và Tứ Vô Ngại 
Apratthata (skt)— Patisambhida (p) 


(D_ Đại cương về Vô Ngại— An overview 0ƒ the unobstructed eloquences: Vô ngại biện chẳng 


do người dạy mà được vì vô ngại biện là trí huệ quang minh, có thể chiếu rõ khắp cả Phật 
pháp, được thần lực của tất cả Như Lai hộ trì đồng một pháp thân với tất cả chư Phật, 
thành tựu tất cả pháp kiên cố, bí mật, minh tịnh của bực đại nhân, an trụ những thừa giải 
thoát bình đẳng, cảnh giới chư Phật đều hiện ra, đầy đủ tất cả thế trí quang minh, soi thấy 
tất cả chúng sanh giới, có thể vì chúng sanh mà làm tri pháp sư, thị hiện cầu chánh pháp 
không thôi dứt, dầu thật làm vô thượng sư cho chúng sanh mà thị hiện tôn kính a-xà-lê. Vì 
đại Bồ Tát thiện xảo phương tiện trụ Bồ Tát đạo, tùy theo sở nghi đều vì chúng sanh mà 
thị hiện —Attain unhindered 1ntellect and the light of knowledge without beiIng taught by 
another. Bodhisattvas are able to Illumine and understand all Buddha teachings, are 
sustained by the spiritual power of all Buddhas, are one of the same body of reality with 
all Buddhas, accomplish all incorruptible mystic states of clarity and purity of great 
people, abide in all equal vehicles of liberation, are aware of all spheres of Buddhahood, 
are endowed with the light of all worldly knowledge, and clearly see all realms of sentIent 
beings; they are able to be truth-knowing teachers for sentient beings, yet they make the 
appearance of ceaseless search for truth; though they are actually unexcelled teachers of 
sentlent beings, they show respect to preceptors and religious mentors, because great 
enlightening beiIngs, by skillful expedients, abide in the path of enlightening beings, yet 
manifest whatever 1s necessary. 


(H) Nghĩa của Vô Ngại— The meanings oƒ the unobsiructed el0oquences: 
A.. Vô Ngại: Apratihata (skÐ. 


Ù 


2) 
3) 


Tự tại thông suốt, không trở ngại—Unhindered—Undoubted—Without doubt—Without 
obstacle——Resistless——W¡thout resistance. 

Tự tại qua lại không trở ngại: Permeating everywhere. 

Tự tại thông dung thành ra một thể, như ánh đèn giao thoa hòa vào nhau: All pervasive, 
dynamic omnipresence which enters everywhere without hindrance light the light of a 
candle. 


Tại sao chúng ta không Tự Tại Vô Ngại được?— Why can we not obtain the Unobstructed 
eloquences?: Chúng ta không thể tự tại vô ngại được là vì chúng ta còn chất chứa quá 
nhiều lòng tranh, lòng tham, lòng cầu, lòng ích kỷ, lòng tự lợi. Làm sao chúng ta có thể 
đạt được vô ngại khi chẳng có thứ gì trên đời nầy làm cho chúng ta thỏa mãn? Lúc nào 
chúng ta cũng cảm thấy chúng ta đã đối xử rất tốt với mọi người, nhưng mọi người lại đối 
xử tệ với chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng tự bảo vệ mình và tự cho mình phải đứng trên 
cương vị không kém bất cứ một ai. Đó không phải là cách Tu Đạo để đạt được vô ngại. 


C. 


3420 


Nếu muốn Tu Đạo để đạt được vô ngại, chúng ta chẳng nên biện hộ, chẳng nên tranh hơn 
tranh thua, chẳng nên nói thị phi về ai—We cannot obtain the unobstructed eloquences 
because we sfill have thoughts of fighting, greed, seeking, selfishness, and self-benefit. 
How can we obtain the unobstructed eloquences when we are not satisfied with the way 
things are? We always feel that we treat everyone well, but that everyone treats us badly. 
W€e always defend ourselves and secure the most advantageous position for ourselves. 
That 1s not the way to cultivate to obtain the unobstructed eloquences. lÝ we want to 
culfivate to obtain the unobstructed eloquences, we cannot defend ourselves, argue, or 
talk about other people”s shortcoming. 


Vô Ngại Biện: Pháp vô ngại của các Bồ Tát khi giảng thuyết hay lý luận——Unhindered or 
unlimited bodhisattva powers of interpretation or reasoning—See Four unobstructed 
eloquences in Chapter 109 (1). 


(ID) Tứ Vô Ngại: Patisambhida (p) 
(A) Theo Giáo Thuyết Đại Thừa—According to Mahayana Doctrine: 


1) 


2) 


3) 


4) 


Pháp Vô Ngại Trí: Thấu triệt văn pháp trong kinh điển không chướng ngại——Understand 
all the letters of the law (Dharma)——Unobstructed (unlimted) eloquence 1n Dharma. 
Nghĩa Vô Ngại Trí: Biết rõ nghĩa lý mà giáo pháp chuyên chở không chướng ngại— 
Understand deeply the meaning of the law (Artha)—Unobsfructed (unlimited) eloquence 
1n meaninz. 

Từ Vô Ngại Trí: Thông đạt tự tại về ngôn từ trong bất cứ ngôn ngữ nào—Can understand 
the law_ ¡in any languages (Nirukt}—Unobstructed (unlimited) eloquence in phrasing or 
form of expression. 

Nhạo Thuyết Vô Ngại Trí: Biện thuyết không chướng ngại, lời lẽ trôi chẩy hợp với chánh 
lý —Pleasure In speaking or argument of the law (Pratibhana)—Unobstructed (unlimited) 
eloquenee in delight or pleasure in speaking or argumeI. 


(B) Theo Giáo Thuyết Nguyên Thủy (Thanh Tịnh Đạo)—According to Theravada Doctrine 


1) 
8) 


b) 


(The Path oƒ Purification): 

Nghĩa Biện Tài Vô Ngại: Atthapatisambhida (p)——Unobstructed eloquence in meaning. 

Trí biết về nghĩa gọi là nghĩa biện tài vô ngại: Knowledge about meaning is the 
discrimination of meaning. 

Nghĩa, nói gọn là danh từ chỉ kết quả của một nhân (hetu). Vì phù hợp với nhân, nó được 
đạt đến, được phục vụ nên gọi là nghĩa hay mục đích. Nhưng đặc biệt năm thứ cần được 
hiểu là nghĩa.—Meaning (Attha) 1s briefly a term for the fruit of a cause (hetu). For In 
accordance with the cause 1t 1s served, arrived at, reached, therfore 1t 1s called “meaning' 
or “purpose.` But in particular, the five things should be understood as meaning. 

Thứ nhất là bất cứ thứ gì do duyên sanh: The first is anything conditionally produced. 

Thứ hai là Niết Bàn: The second is nibanna 

Thứ ba là ý nghĩa những gì được nói: The third 1s the meaning of what 1s spoken. 

Thứ tư là nghiệp quả: The fourth ¡is the result. 

Thứ năm là tâm duy tác: The fifth is functional conscIousness. 

Khi một người quán sát nghĩa nầy, bất cứ hiểu biết nào của vị ấy thuộc về phạm trù liên 
hệ đến ý nghĩa, gọi là biện tài về nghĩa: When anyone reviews that meaning, any 


2) 
8) 


b) 


3) 


a) 


b) 


4) 


a) 


b) 


3421 


knowledge of hịs, falling within the category concerned with meaning, is the 
discrimination of meaning. 

Pháp Biện Tài Vô Ngại: Dhammapatisambhida (p)—Unobstructed eloquence 1n the Law. 
Trí biết về pháp gọi là pháp biện tài vô ngại: Knowledge about law is the discrimination 
of law. 

Pháp nói gọn là danh từ chỉ điều kiện hay duyên (paccaya). Vì điều kiện thì cần đến một 
cái khác làm cho nó phát sinh, khiến nó xãy ra, nên gọi là pháp (dhamma). Nhưng đặc 
biệt có năm thứ cần được hiểu là pháp—Law (Dhamma) 1s briefly a term for a condition 
(paccaya). For since a condition necessifates whatever 1t may be, makes 1t occur or allows 
1t to happen, 1t 1s therefore called law (dhamma). But in particular, the five things should 
be undersfood as law: 

Bất cứ nhân nào phát sinh ra quả: Any cause that produces fruit. 

Thánh đạo: The Noble Path. 

Cái gì được nói lên: What 1s spoken. 

Cái gì có lợi: What 1s profitable. 

Cái gì không có lợi: What 1s unprofitable. 

Khi một người quán sát pháp ấy thí bất cứ hiểu biết nào của vị ấy về pháp gọi là biện tài 
về Pháp: When anyone reviews that law, any knowledge of his, falling within the category 
concenred with law, 1s the discrimination of law. 

Từ Ngữ Biện Tài Vô Ngại: Nrrutti-patisambhida (p)— unobstructed eloquence in the 
Language 

Trí biết về các từ ngữ để cập đến nghĩa và pháp thì gọi là từ ngữ hay ngôn ngữ biện tài vô 
ngạ—Knowledge about enunciation of language dealing with meaning and law 1s the 
discrimination of languase. 

Có ngôn ngữ “tự tánh,` nghĩa là cách xử dụng nó không có ngoại lệ, chỉ đề cập đến nghĩa 
ấy, pháp ấy. Bất cứ thứ gì thuộc phạm trù liên hệ đến sự nói lên ngôn ngữ ấy, thốt ra, 
phát ngôn nó, liên hệ đến ngữ ngôn căn để của mọi loài, ngôn ngữ Magadha tự tính, nói 
cách khác, là ngôn ngữ của pháp, bất cứ trí gì biết được, vừa khi nghe ngôn ngữ ấy được 
nói lên rằng đây là ngôn ngữ có tự tính hay đây không phải là ngôn ngữ có tự tính như 
vậy gọi là biện tài vô ngại về ngôn ngữ: There ¡s the language that is individual essence, 
the usage that has no exceptions, and deals with that meaning and that law. Any 
knowledge falling within the category concerned with the enunciation of that, with the 
speaking, with the utterance of that, concerned with the root-speech of all beings, the 
Magadhan language that 1s individual essence, In other words, the language of law 
(dhamma). This 1s the Individual-essence language, such knowledge 1s discrimination of 
language. 

Trí Biện Tài Vô Ngại Patbhanapatsambhida (p)—Unobstructed eloquence in 
1ntelligence. 

Trí biết về các loại trí gọi là trí biện tài vô ngại—Knowledge about kinds of knowledge is 
discrimination of perspICuIty. 

Khi một người xét lại và lấy bất cứ loại nào trong các loại trí trên làm đối tượng cho hiểu 
biết của mình, thì bất cứ sự hiểu biết nào của vị ấy có đối tượng là trí thì gọi là trí biện tài 
vô ngại: When a man 1s reviewing and makes any of the foregoing kinds of knowledge the 
obJect of his knowledge, then any knowledge in him that has knowledge as 1ts obJect 1s 


3422 


discrimination of perspiculrty, and so 1s any knowledge about these aforesaid kinds of 
knowledge, which 1s concerned with details of their individual domains, functions, and so 
0n. 


(HI)Những Thứ Vô Ngại của chư Đại Bồ Tát— The Uniùnpeded gƒ Great Enlightened 
Beings: 

(A) Mười Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát —Ten kinds oƒ uninpeded functions o‡ Great 
Enlightening Beings: Mười Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát theo kinh Hoa Nghiêm, 
phẩm 3§—Ten kinds of unimpeded functions of Great Enlightening Beings, according to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 38. 

1) Chúng sanh vô ngại dụng: Ủnimpeded function relating to sentient beings. 

2) Quốc độ vô ngại dụng: Unimpeded function relating to lands. 

3) Pháp vô ngại dụng: Unimpeded function relating to phenomena and principles. 

4) Thân vô ngại dụng: Unimpeded function relating to bodies. 

3) Nguyện vô ngại dụng: Unimpeded function relating to vows. 

6) Cảnh giới vô ngại dụng: Unimpeded function relating to realms. 

7) Trí vô ngại dụng: Unimpeded function relating to knowledge. 

8) Thần thông vô ngại dụng: Unimpeded function relating to spiritual capacities. 

9) Thần lực vô ngại dụng: Unimpeded function relating to miracles. 

10) Lực vô ngại dụng: Unimpeded function relating to powers. 


(B) Mười Thân Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ uninpeded functions 
relating to bodies oƒ Great Enlightening Beings: Mười Thân Vô Ngại Dụng Của Chư Đại 
Bồ Tát theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 3§—Ten kinds of unimpeded functions relating to 
bodies of Great Enlightening Beings, according to the Flower Adornment Sutra, chapter 
38. 

I) Đem tất cả thân chúng sanh vào thân mình: Encompassing the bodies of all sentient 
beings in one”s own body. 

2) Đem thân mình vào thân tất cả chúng sanh: Merging one”s own body ¡nto the bodies of all 
sentient beings. 

3) Đem tất cả thân Phật vào một thân Phật: All Buddha-bodies entering one Buddha-body. 

4)_ Đem một thân Phật vào tất cả thân Phật: One Buddha-body entering all Buddha-bodies. 

5) Đem tất cả cõi vào thân mình: Encompassing all lands in one”s own body. 

6)_ Đem một thân đầy khắp tất cả pháp tam thế thị hiện cho chúng sanh: Pervading all things 
of all times with one body, showing sentient beings. 

7) Nơi một thân thị hiện vô biên thân nhập tam muội: Showing boundless bodies 1n one body 
©nftering concentration. 

8) Nơi thân một chúng sanh hiện thân tất cả chúng sanh mà đạt thành chánh giác: In one 
body showing as many bodies as sentient beings attaining enliphtenmerit. 

9) Nơi thân tất cả chúng sanh hiện thân một chúng sanh, nơi thân một chúng sanh hiện thân 
tất cả chúng sanh: Showing the body of one being in the bodies of all beings, showing the 
bodies of all beings in the body of one being. 


3423 


10) Nơi thân tất cả chúng sanh thị hiện pháp thân, nơi pháp thân thị hiện thân tất cả chúng 


sanh: Showing the body of reality in the bodies of all beings, showing the bodies of all 
beings in the body of reality. 


(C) Mười Trí Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ uninpeded function relating to 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
a) 
b) 
c) 
đ) 
©) 
6) 


7) 


8) 


9) 


knowiedsge: Mười Trí Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 
38—Ten kinds of unimpeded function relating to knowledge, according to the Flower 
Adornment Sutra, chapter 38. 

Vô tận biện tài: Inexhaustible analytic powers. 

Tất cả tổng trì không quên mất: Retention of all đharani concentration formulae. 

Khả năng biết và nói những căn tánh của tất cả chúng sanh: Ability to know and explain 
with certainty the faculties of all sentient beings. 

Ở trong một niệm, dùng trí vô ngại, biết tâm hành của tất cả chúng sanh: Instantly 
knowing, by unhindered knowledge, the action of the minds of all sentient beings. 

Biết rõ chúng sanh về những thứ sau đây—Knowing clearly all sentient beings on the 
followings. 

Sở thích dục lạc: Inclinations. 

Thiên hướng: Propensities. 

Tập khí: Habits. 

Phiền não: Afflictions. 

Tùy theo chỗ thích nghi mà cho thuốc trị liệu: Giving them remedies in accordance with 
their ailmens. 

Trong khoảng một niệm hay vào được thập lực của Như Lai: In a single moment they are 
able to enter Into the ten powers of Buddhas. 

Dùng trí vô ngại biết tất cả kiếp tam thế và chúng sanh trong đó: By unimpeded 
knowledge they are able to know all ages of past, present, and future and sentient beings 
therein. 

Ở trong mỗi niệm hiện thành chánh giác, thị hiện cho chúng sanh không đứt đoạn: 
Moment to moment they manifest the attainment of enlightenment, showing 1t to sentient 
beings endlessly. 

Nơi một chúng sanh tưởng biết tất cả chúng sanh nghiệp: Know the actions of all sentient 
beings in the thought of one sentient being. 


10) Nơi ngôn âm của một chúng sanh, hiểu lời nói của tất cả chúng sanh: Understand the 


language of all sentient beings In the words of one sentient being. 


(D) Mười Quốc Độ Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát—Ten kinds oƒ unimpeded function 


l) 
2) 
3) 


relating to lands o‡ Great Emlightening Beings: Mười Quốc Độ Vô Ngại Dụng Của Chư 
Đại Bồ Tát theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38—Ten kinds of unimpeded function relating 
to lands of Great Enlightening Beings , according to the Flower Adornment Sutra, chapter 
38. 

Tất cả cõi làm một cõi: Making all lands one land. 

Tất cả cõi vào một lỗ lông: Fitting all lands in a pore. 

Biết tất cả cõi vô tận: Knowing that the totality of lands is inexhaustible. 


4) 


3) 
6) 


?) 


8) 


3) 


3424 


Một thân ngồi kiết già đầy khắp tất cả cõi: Filling all lands with one body sitting in cross- 
legged. 

Trong một thân hiện tất cả cõi: Showing all lands in one body. 

Chấn động tất cả cõi mà chẳng khiến chúng sanh kinh sợ: Shaking all lands without 
fripghtening the beings there. 

Dùng đồ trang nghiêm tất cả cõi để trang nghiêm một cõi: Arraying one land with the 
adornment of all lands. 

Dùng đồ trang nghiêm một cõi để trang nghiêm tất cả cõi: Arraying all lands with the 
adornment of one land. 

Đem một Như Lai một chúng hội khắp tất cả Phật độ thị hiện cho chúng sanh: Pervading 
all lands with one Buddha and one congregation, showing sentient beings. 


10) Đem tất cả các cõi thị hiện cho tất cả chúng sanh—Showing all sentient beings the infinite 


a) 
b) 
c) 
đ) 
©) 


differentiations of the network of lands filling the ten directions: 
Tất cả cõi nhỏ: All small lands. 

Cõối vừa: Middle-size lands. 

Cõi lớn: Large lands. 

Cõi rộng: Broad lands. 

Cối sâu: Deep lands. 

Cõi ngữa: Upright lands. 

Cõi úp: Inverted lands. 

Cõi nghiêng: Sideways lands. 

Cõi ngay: Straight lands. 

Khắp các phương vô lượng sai biệt: Infinite differentiations of the network of lands filling 
the ten directions. 


(E) Mười Thân Lực Vô Ngại Dụng—Ten kinds oƒ uninpeded function relating to miraculous 


Ù 
2) 


3) 


® 


5) 


6) 


abilities: Mười Thần Lực Vô Ngại Dụng theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38——Ten kinds of 
unimpeded function relating to miraculous abilities, according to the Flower Adornment 
Sutra, chapter 38. 

Đem bất khả thuyết thế giới để vào một vi trần: Place untold worlds in one atom. 

Trong một vi trần hiện khắp thế giới tất cả cõi Phật: Manifest all Buddha-lands, equal to 
the cosmos, In a single atom. 

Đem nước tất cả đại hải để vào một lỗ lông qua lại cùng khắp mười phương thế giới mà 
không làm xúc não chúng sanh: Place the water of all oceans in one pore and travel 
throghout the universe, without the sentient beings therein being disturbed. 

Đem bất khả thuyết thế giới nạp trong thân mình, thị hiện tất cả việc làm do sức thần 
thông: Contain untold worlds within their own bodies and manifest all spiritual powers. 
Dùng một sợi lông buộc bất khả thuyết thế giới và cầm đi du hành tất cả thế giới, mà 
chẳng làm cho chúng sanh có lòng kinh sợ: Tie up innumerable mountain chainswith a 
single hair and carry them through all worlds, without frightening sentient beings. 

Đem bất khả thuyết kiếp làm một kiếp, một kiếp làm bất khả thuyết kiếp, trong đó thị 
hiện sự thành hoại sai biệt, mà chẳng làm cho chúng sanh có lòng kinh sợ: Make untold 
ages one age and make one age untold ages, showing therein the differences of formation 
and disintegration, without scaring sentient beings. 


7) 


8) 


9) 


3425 


Trong tất cả thế giới hiện thủy, hỏa và phong tai, những sự biến hoại mà chẳng não hại 
chúng sanh: In all worlds they show varlous changes and devastatons by floods, 
conflagrations, and gales, without troubling sentient beings. 

Tất cả thế giới lúc tam tai hoại, đều có thể hộ trì đồ dùng của tất cả chúng sanh, chẳng để 
tổn hư thiếu thốn: When such disasters arise they can safeguard the necessities of life of 
all sentient beings In all worlds, not letting them be damaged or lost. 

Dùng một tay cầm bất tư nghì thế giới ném ra ngoài bất khả thuyết thế giới, chẳng làm 
cho chúng sanh có ý tưởng kinh sợ: Can hold inconceivably many worlds in one hand and 
toss them beyond untold worlds, without exciting fear in the sentient beings. 


10) Nói tất cả cõi đồng với hư không, làm cho các chúng sanh đều được tỏ ngộ: Explain how 


all lands are the same as space, causing sentient beings all to gain understanding. 


(F) Mười Pháp Vô Ngại Dụng—Ten kinds oƒ unimpeded ƒunction relating to phenomena and 


Ù 


2) 


3) 


4 


5) 


6) 


?) 


8) 


9) 


principles: Mười Pháp Vô Ngại Dụng theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38—Ten kinds of 
unimpeded function relating to phenomena and principles, according to the Flower 
Adornment Sutra, chapter 38. 

Biết tất cả các pháp vào một pháp, một pháp vào tất cả các pháp, mà chẳng trái tâm giải 
của chúng sanh: Know that all phenomena are in one phenomenon and one phenomenon 
1s in all phenomena, yet they do not contravene the understanding of sentient beings. 

Từ Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh tất cả pháp, vì người khác giải nói đều làm cho khai 
ngộ: Elicit all transcendent wIsdom, explain them to others, and enlighten them all. 

Biết tất cả pháp lìa văn tự mà khiến chúng sanh được ngộ nhập: Know all things are 
beyond words, yet they enable all sentient beings to understand them. 

Biết tất cả pháp nhập một tướng mà hay diễn thuyết vô lượng pháp tướng: Know all 
things are of one characteristic, yet they can expound Infinite characteristics of things. 

Biết tất cả pháp la ngôn thuyết mà có thể vì người nói vô biên pháp môn: Know all truths 
are beyond explanation, yet they explain boundless ways of access to truth. 

Nơi tất cả pháp khéo chuyển Phổ Môn tự luân: Can skillfully operate a pregnant symbol 
representing all truths. 

Đem tất cả pháp vào một pháp mà chẳng trái nhau, trong bất khả thuyết kiếp nói chẳng 
cùng tận: Accommodate all things in one principle without contradiction, expounding 1t for 
unfold eons without exhausting It. 

Đem tất cả pháp vào Phật pháp, khiến các chúng sanh đều được tỏ ngộ: Include all things 
1n the teaching of enlightenment, they enable all sentient beinss to gain understanding. 
Biết tất cả pháp không có biên tế: Know all things have no boundaries. 


10) Biết tất cả pháp không ngần mé chướng ngại, dường như lưới huyễn vô lượng sai biệt, 


trong vô lượng kiếp vì chúng sanh mà nói chẳng thể cùng tận: Know the ultimate 
nonobstruction of all things, like a network of 1llusions, with Iinfinite differentiations, 
explaining to sentient beings for Infinite eons without exhausting 1t. 


(GŒ) Mười Lực Vô Ngại Dụng— Ten kinds oƒ unữnpeded ƒuncHon relating to power: Mười Lực 


Vô Ngại Dụng theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38—Ten kinds of unimpeded function 
relating to power, according to the Flower Adornment Sutra, chapter 38. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
lở) 
8) 


9) 


3426 


Chúng sanh lực vô ngại dụng, vì giáo hóa điểu phục chẳng bỏ rời: Unimpeded function of 
power relating to sentient beings, teaching and taming them without abandoning them. 

Sát lực vô ngại dụng, vì thị hiện bất khả thuyết trang nghiêm để trang nghiêm: Power 
relating to lands, manifesting untold adornment and arraying them. 

Pháp lực vô ngại dụng, vì làm cho tất cả thân vào một thân: Power relating to phenomena, 
causing all bodies to enter the bodiless. 

Kiếp lực vô ngại dụng, vì giác ngộ thùy miên: Power relating to oens, cultivating practices 
unceasingly. 

Phật lực vô ngại dụng, vì giác ngộ thùy miên: Power of enlightenment, awakening those 
who are asleep. 

Hành lực vô ngại dụng, vì nhiếp thủ tất cả Bồ Tát hạnh: Power of action including all 
practices of enliphtening beings. 

Như Lai lực vô ngại dụng, vì độ thoát tất cả chúng sanh: Power of Buddhas, liberating all 
sentient beings. 

Vô sư lực vô ngại dụng, vì tự giác tất cả các pháp: Teacherless power, spontaneously 
awakening to all truth. 

Nhứt thiết trí lực vô ngại dụng, vì dùng nhứt thiết trí thành chánh giác: Power of 
Oomniscience, attaining true enlightenment by omnIscIence. 


10) Đại bi lực vô ngại, vì chẳng bỏ tất cả chúng sanh: Power of great compassion, not 


abandoning sentient beings. 


(H) Mười Cảnh Giới Vô Ngại Dụng —Ten kimds oƒ unữnpeded function relafting to realms: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
8) 
b) 
c) 


đ) 
©) 


Mười Cảnh Giới Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát, theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38— 
Ten kinds of unimpeded function relating to realms, according to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38. 

Tại cảnh giới pháp giới mà chẳng bỏ cảnh giới chúng sanh: Abide in the realm of reality 
without abandoning the realm of sentient beings. 

Tại cảnh giới Phật mà chẳng bỏ cảnh giới ma quỷ: Abide in the realm of Buddhas without 
abandoning the realm of demons. 

Tại cảnh giới Niết bàn mà chẳng bỏ cảnh giới sanh tử: Abide ¡n the realm of nirvana 
without abandoning the realm of birth and death. 

Nhập cảnh giới nhứt thiết trí mà chẳng dứt Cảnh giới Bồ Tát chủng tánh: Enter the realm 
Of omniscience without putting an end to the realm of the nature of Enlightening Beings. 
Trụ nơi cảnh giới tịch tịnh mà chẳng bỏ cảnh giới tán loạn: Abide in the realm of 
tranquility and calm without abandoning the realm of distraction. 

Trụ nơi cảnh giới hư không, nơi—Abide ¡in the spacelike realm where: 

Không đi không đến: There ¡is no coming or going. 

Không hý luận: No conceptualization. 

Không tướng trạng: No form. 

Không thể tánh: No essence. 

Không ngôn thuyết: No verbalzation. 

Dầu vậy chư Bồ Tát vẫn không la bỏ cảnh giới hý luận của tất cả chúng sanh: Yet 
Enliphtening Beings still do not abandon the realm of all sentient beings, conceptual 
TepresentaftIlons. 


?) 


8) 


9) 


3427 


Trụ nơi cảnh giới những trí lực, giải thoát mà chẳng bỏ cảnh giới của tất cả những phương 
sở: Dwell in the realm of occult powers and liberation, yet without abandoning the realm 
Of specific locations. 

Nhập cảnh giới vô chúng sanh tế, mà chẳng bỏ giáo hóa tất cả chúng sanh: Enter the 
realm of ultmate nonexistence of sentient beings, yet they do not give teaching all 
sentient beings. 

Trụ nơi cảnh giới tịch tịnh thiển định, giải thoát, thần thông, minh trí, mà ở tất cả thế giới 
thọ sanh: Dwell in the realm of meditation, liberation, spiritual powers, and higher 
knowledges, quiet and peaceful, yet they manifest birth in all worlds. 


10) Trụ nơi cảnh giới Như Lai tất cả hạnh trang nghiêm thành chánh giác, mà hiện oai nghi 


(ID 


D 
2) 


3) 


Ẫ 


5) 


6) 


? 
8) 
9) 


tịch tịnh của tất cả Thanh văn, Bích Chi Phật: Dwell in the realm of realization of true 
enlightenment adorned by all the deeds of Buddhas, yet they manifest the composed, 
tranquil comportment of the personally liberated and individually 1lluminated. 


Mười Thân Thông Vô Ngại—Ten kinds oƑ uninpeded function relating to spiriual 
capaciries: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười môn thần thông vô ngại. Chư Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy thời có thể vào khắp cả Phật pháp——According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of unimpeded function relating to 
spiritual capacities. Enlipghtening Beings who abide by these can penetrate all Buddha- 
teachings. 

Nơi một thân thị hiện tất cả thế giới thân: Show the bodies of all worlds in one body. 

Nơi chúng hội một Đức Phật, thính thọ lời thuyết pháp trong chúng hội của tất cả chư 
Phật: In the audience of one Buddha they hear the teachings spoken In the assemblies of 
all Buddhas. 

Ở trong tâm niệm của một chúng sanh, thành tựu bất khả thuyết vô thượng Bồ Đề, khai 
ngộ tâm của tất cả chúng sanh: In the mind and thoughts of one sentient being they 
accomplish inexpressible, unsurpassed enlightenment and open the minds of all sentient 
beings. 

Dùng một âm thanh hiện ngôn âm sai biệt của tất cả thế giới, làm cho tất cả chúng sanh 
đều được hiểu rõ: With one voice they manifest the different sounds of speech of all 
worlds and enable sentient beings each to attain understanding. 

Trong một niệm hiện hết tất cả kiếp quá khứ có bao nhiêu nghiệp quả nhiều thứ sai khác, 
làm cho các chúng sanh đều được thấy biết: In a single moment they show the various 
differences In results of actions of all ages of the entire past, causing sentient beings all to 
know and see. 

Trong một vi trần xuất hiện cõi Phật quảng đại vô lượng trang nghiêm: In one atom 
appears Buddha-land with boundless adornment. 

Làm cho tất cả các cõi được đầy đủ trang nghiêm: Cause all worlds to be fully adorned. 
Vào khắp cả tam thế: Penetrate all pasts, presents and futures. 

Phóng quang minh đại pháp, hiện tất cả chư Phật Bồ Đề, tất cả chúng sanh hạnh nguyện: 
Emanate the great light of truth and show the enlightenment of all Buddhas, and the acts 
and aspirations of sentient beings. 


10) Chư Bồ Tát thủ hộ một cách vô ngại—Enlightening beings protect: 


a) 


Tất cả chúng sanh: All living beings. 


b) 
c) 
đ) 
©) 
Ð 


3428 


Chư Thánh: Saints. 

Chư Độc giác: Individual Hluminates. 

Chư Bồ Tát: Enlightening Beings. 

Thập lực của Như Lai: The ten powers of enlightenment. 

Thiện căn của chư Bồ Tát: The roots of goodness of Enlightening Beings. 


(J) Mười Nguyện Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ uninpeded function 


l) 


2) 


3) 


Ẫ 


5) 


6) 


?) 


8) 


9) 


relating to vows: Mười Nguyện Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát theo kinh Hoa 
Nghiêm, phẩm 38—Ten kinds of unimpeded function relating to vows, according to the 
Flower Adornment Sutra, chapter 38. 

Đem nguyện của tất cả Bồ Tát làm nguyện của mình: Make the vows of all Enlightening 
Beings theIr own vows. 

Đem nguyện lực thành Bồ Đề của tất cả chư Phật, thị hiện tự mình thành chánh giác: 
Manifest themselves attaining enliphtenment by the power of the vow of atfaining of 
enlightenmernt of all Buddhas. 

Tùy chúng sanh được hóa độ, tự mình thành vô thượng chánh đẳng chánh giác: Attain 
supreme perfect enlightenment themselves In accordance with the sentient beings they are 
teaching. 

Đại nguyện chẳng dứt nơi tất cả vô biên tế kiếp: Never end their great vows, throughout 
all eons, wIithout bounds. 

Xa lìa thức thân, chẳng chấp trí thân, dùng nguyện tự tại hiện tất cả thân: Detaching from 
the body of discriminating consciousness and not clinging to the body of knowledge, they 
manifest all bodies by free wIll. 

Xả bỏ thân mình để thành mãn nguyện của người: Give up their own bodies to fulfill the 
aspiraflons of others. 

Giáo hóa khắp chúng sanh mà chẳng bỏ đại nguyện: Edify all sentient beings without 
giving up theIr øreat vows. 

Ở tất cả các kiếp thực hành Bồ Tát hạnh mà đại nguyện chẳng dứt: Cultivate the deeds of 
Enlightening Beings in all ages, yet their great vows never end. 

Nơi một lỗ lông hiện thành chánh giác, do nguyện lực nên đầy khắp tất cả Phật độ. Ở vô 
lượng thế giới vì mỗi chúng sanh mà thị hiện như vậy: Manifest the attainment of true 
enlightenment In a minute point (a pore), pervade all Buddha-landsby the power of 
vowing, and show this to each and every sentient beings in untold worlds. 


10) Nói một câu pháp khắp tất cả pháp giới, nổi mây lớn chánh pháp, chói điển quang giải 


thoát, nổ tiếng sấm thiệt pháp, rưới mưa vị cam lỗ, dùng nguyện lực lớn thấm nhuần khắp 
tất cả chúng sanh giới: Explain a phrase of teaching, throughout all universes, raising øreat 
clouds of true teaching, flashing the lightning of liberation, booming the thundđer of truth, 
showering the rain of elixir of immortality, fulfilling all sentient beings by the power of 
Øreaf VOWS. 


(IV) Những Thứ Vô Ngại của chư Phật— The Uniùnpeded the Buddhas: Theo kinh Hoa 


Nghiêm, phẩm 28, có Mười Vô Ngại Giải Thoát Của Chư Phật—Ten kinds of unimpeded 
liberation of the Buddhas, according to the Flower Adornment Sutra, chapter 28. 


D 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


3) 


3429 


Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện vô lượng chư Phật xuất thế: All Buddhas can 
cause the emergence in the world of untold Buddhas in a single atom. 

Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện bất khả thuyết chư Phật chuyển tịnh pháp luân: 
AlI Buddhas can cause untold Buddhas actively teaching to appear In a single atom. 

Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện bất khả thuyết chúng sanh được giáo hóa điều 
phục: AlI Buddhas can cause untold sentient beings being taught and guided to appear In a 
single atom. 

Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện bất khả thuyết chư Phật quốc độ: All Buddhas 
can cause unfold Buddha-lands to appear In a single atom. 

Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện bất khả thuyết Bồ Tát thọ ký: All Buddhas can 
cause untold Enlightening Beings receiving predictions of Buddhahood to appear In a 
single atom. 

Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện tam thế tất cả chư Phật: All Buddhas can cause 
all Buddhas of past, future and present to appear in a single atom. 

Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện tam thế tất cả thế giới chủng: All Buddhas can 
cause all worlds of past, present and future to appear In a single atom. 

Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện tam thế tất cả thần thông: All Buddhas can 
cause all past, present and future miracles to appear In a single atom. 

Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện tam thế tất cả chúng sanh: All Buddhas can 
cause all sentient beings of past, present, and future to appear In a single atom. 


10) Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện tam thế tất cả Phật sự: All Budha can cause all 


pasf, present and future Buddha-works to appear In a single atom. 


(V) Những định nghĩa khác liên quan đến Vô Ngại—Other definitions that are related to the 


2. 


Ù 
2) 


3) 


Unhindered eloquences: 

Vô Ngạit Đạo (Vô Gián Đạo) The way of removing all obstacles, delusions or 
1ntervention—The open or unhindered way. 

Vô Ngại Nhân: 

Bậc không còn bị chướng ngại: The unhindered one. 

Vị Phật mở cửa Niết bàn: The Buddha who unbarred the way to nirvana, which releases 
from all limitations. 

Bậc siêu phàm đã chứng ngộ chân lý niết bàn: the omnipresent one; the one who realizes 
nirvana-truth. 


3. Vô Ngại Quang: Ánh sáng của Đức Phật A Di Đà, không bị che khuất bởi núi sông, sương 


4. 


mốc bên ngoài, cũng không bị che khuất bên trong bởi tham sân sĩ mạn nghi tà kiến—The 
all pervasive light or glory of Amitabha Buddha. 

Vô Ngại Quang Như Lai: Một danh hiệu khác của Đức Phật A Di Đà —Another title for 
Amitabha Buddha—See A Di Đà. 


%. Vô Ngại Trí: Trí thông đạt của Đức Phật—The omniscience of the Buddha. 


3430 


Phật ngôn: 


Nếu ngươi mặc nhiên như cái đồng la bể trước những người đem lời thô ác cãi vã đến cho 
mình, tức là ngươi đã tự tại đi trên đường Niết Bàn. Người kia chẳng làm sao tìm sự tranh cãi 
với ngươi được nữa—Tf like a cracked gong, you silence yourself, you already have attained 
Nirvana. No vindictiveness (quarrels) will be found in you (Kinh Pháp Cú —The Dammapada 
Sutta 134). 


Như với chiếc gậy, người chăn trâu xua trâu ra đồng, sự già sự chết cũng thế, thường xua 
chúng sanh đến tử vong—As with a rod, a cowherd drives his cows to pasture, even so do old 
age and death drive the life of beings (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 135). 


Kẻ ngu phu tạo các ác nghiệp vẫn không tự biết có quả báo gì chăng ? Người ngu tự tạo ra 
nghiệp để chịu khổ, chẳng khác nào tự lấy lửa đốt mình—A fool does not realize when he 
commits wrong deeds; by his own deeds the stupid man 1s tormented, like one 1s lighting fires 
wherein he must be burnt one day (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 136). 


Nếu lấy đao gậy hại người toàn thiện toàn nhân, lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ trong 
mười điều —He who takes the rod and harms a harmless person, will soon come to one of 
these ten stages (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 137). 


Thống khổ về tiền tài bị tiêu mất, thân thể bị bại hoại, hoặc bị trọng bịnh bức bách —He wIll 
be subJect to cruel suffering of infirmity, bodily injury, or serlous sickness (Kinh Pháp Cú—— 
The Dammapada Sutta 138). 


Hoặc bị tán tâm loạn ý, hoặc bị vua quan áp bách, hoặc bị vu trọng tội, hoặc bị quyến thuộc 
ly tán—Or loss of mind, or oppression by the king, or heavy accusation, or loss of family 
members or relatives (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 139). 


Hoặc bị tài sản tan nát, hoặc phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt, và sau khi chết bị đọa vào 
địa ngục—Or destruction of wealth, or lightening fire fire burn his house, and after death will 
go to the hell (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 140). 


Chẳng phải đi chân không, chẳng phải để tóc xù (bờm), chẳng phải xoa tro đất vào mình, 
chẳng phải tuyệt thực, chẳng nằm trên đất, chẳng phải để thân mình nhớp nhúa, cũng chẳng 
phải ngồi xổm mà người ta có thể trở nên thanh tịnh, nếu không dứt trừ nghi hoặc——Neither 
walking bare footed, nor matted locks, nor dirt, nor fasting, nor lying on the bare ground, nor 
dust, nor squatting on the heels, can purify a mortal who has not overcome his doubts (Kinh 
Pháp Cú —The Dammapada Sutta 141). 


3431 


CHƯƠNG MỘT TRĂM MƯỜI 
CHAPTER ONE HUNDRED AND TEN 


Hảo Tướng và Ứng Thân Phật 
Buddha)°s quspicious marks and 
Response Bodies 


(A) Ba Mươi Hai Tướng Tốt Của Phật 
Thirfy-fwo quspicious marks 
Dvatrimsadvaralakshana (sk£) 


(D_ Ba mươi hai tướng tốt của Phật— Thrity two forms oƒ Sakyamuni Buddha: Ba mươi hai 
tướng tốt của Phật hiện lên do thiện nghiệp từ nhiều đời trước —Thrity two forms of 
Sakyamuni Buddha or thirty-two characteristic physiological marks which attribute a 
natural reward for a specific kind of good karma the Buddha creates during many past 
lives: 

1) Bàn chân bằng thẳng: Level and full feet. 

2) Chỉ dưới bàn chân có ngàn cái xoáy trôn ốc như hình cả ngàn cây căm bánh xe: 
Thousand-spoke wheel-sign on each of his feet. 

3) Ngón tay dài, đầu ngón nhỏ và nhọn: Long slander fingers. 

4)_ Tay chân đều mềm dịu: Pliant (soft supple) hands and feet. 

5) Trong kẻ tay kẻ chân có da mỏng như lưới giăng: Toes and fingers finely webbed—Fine 
webbing lacing his fingers and toes. 

6)_ Gót chân đầy đặn: Full-sized heels——Well set and even heels. 

7)_ Trên bàn chân nổi cao đầy đặn: Arched top fee—Arched insteps. 

8) Bắp vế tròn như bắp chuối: Thighs like a royal stag. 

9) Khi đứng hai tay dài quá đầu gối: Hand reaching below the knees—Long graceful hands 
which reach below the knees. 

10) Nam căn ẩn kính: Well-retracted male organ. 

11) Thân hình cao lớn và cân phân: Height and stretch or arms equal. 

12) Lỗ chân lông thường ánh ra sắc xanh: Every hair-root dark colored Imperial blue hair 
TOOfS. 

13) Lông trên mình uốn lên trên: Body hair graceful and curly (curls upward). 

14) Thân thể sáng chói như vàng kim: Golden-hued body—Body of the color of true gold. 

15) Quanh mình thường có hào quang chiếu ra một tầm: Ten-foot halo around him—Ten foot 
aura encircling him. 

16) Da mỏng và mịn: Solf smooth skin. 

17) Lòng bàn chân, bàn tay, hai vai và trên đỉnh, bảy chổ ấy đều đầy đặn: Two soles, two 
palms, two shoulders, and crown well-rounded (distinctive and full}Two soles, two palms, 
two shoulders, and crown well-rounded (distinctive and full). 


3432 


18) Hai nách đầy đặn: Below armpits well-filled. 

19) Thân thể oai nghiêm như sư tử: Lion-shaped body——Upper torso like that of a royal lion. 

20) Thân thể ngay thẳng: Erect and upright body. 

21) Hai vai tròn trịa cân phân: Full and round shoulders like a Banyan tree. 

22) Bốn mươi cái răng: Forty teeth. 

23) Răng trắng, trong, đều và khít nhau: Teeth white even and close. 

24) Bốn răng cửa lớn hơn: Four canine teeth pure white. 

25) Gò má nổi cao như hai mép của sư tử: Lion-jawed. 

26) Nước miếng đủ chất thơm ngon: Saliva improving the taste of all food. 

27) Lưỡi rộng dài, mềm mỏng, khi le ra đến chân tóc: Tongue long and broad (vast). 

28) Giọng nói thanh nhã nghe xa, như giọng nói của Đức Phạm Thiên: Voice deep and 
resonant which emits Brahma-pure sounds. 

29) Mắt xanh biếc: Eyes deep (violet) blue. 

30) Lông nheo dài: Eye lashes like a royal bull. 

31) Có chòm lông trắng thường chiếu sáng giữa hai chân mày: A white urna or curl between 
the eybrows emitting light. 

32) Thịt nổi cao trên đỉnh đầu như buối tóc: An usnisa or fleshy protuberance on the crown. 


(II Những lời Đúc Phật dạy về hảo tướng trong kinh Hoa Nghiêm— The Buddha°s 
teachings on thừữty-two characterisic physiological marks tín the Flower Adornmenf 
Suia: 

* Này ông Tu Bồ Đề, ông nghĩ thế nào, Như Lai có thể được nhìn qua hảo tướng hay 
không?: Subhuti, what do you think, can the Tathagata be seen by his physical marks? 

*.. Bạch Đức Thế Tôn, không thể nào nhìn Như Lai bằng hảo tướng. Tại sao? Vì Như Lai đã 
nói hảo tướng không phải là hảo tướng (sắc tức vị không): No, World Honored One, the 
Tathagata cannot be seen by his physical marks. Anh why? It is because the physical 
marks are spoken of by the Tathagata as no physical marksNo, World Honored One, the 
Tathagata cannot be seen by his physical marks. Anh why? It is because the physical 
marks are spoken of by the Tathagata as no physical marks. 

*.. Đoạn Đức Phật nói với Tu Bồ Đề, “Chư tướng đều là hư vọng. Nếu ông thấy tướng không 
tướng tức là ông thấy Như Lai vậy.”: Then the Buddha said to Subhuti, “All with marks is 
empty and false. If you can see all marks as no marks, then you see the Tathagata.” 

*._ Này ông Tu Bồ Đề, ông nghĩ thế nào, Như Lai có thể được nhìn qua 32 hảo tướng hay 
không?: Subhuti, what do you think, can the Tathagata be seen by means of the Thirty-two 
Marks? 

*.. Bạch Đức Thế Tôn, không thể nào nhìn Như Lai bằng 32 hảo tướng. Tại sao? Vì Như Lai 
đã nói 32 hảo tướng tức thị không phải là 32 hảo tướng: No, World Honored One, the 
Tathagata cannot be seen by means ofthe Thirty-two Marks. And why? It is because the 
Thirty-two Marks are spoken of by the Tathagata as no Thirty-two Marks. 


3433 


(B) Ba Mươi Hai Ứng Thân Của Đức Phật 
Tam Thập Nhị Ứng Thân 
Thứr(y-Two Response Bodies 


(ID Đại cương về Tam Thập Nhị Ứng Thân— An overview oƒ the Thirty-two response bodies: 


Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Sáu, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã bạch trước Phật 
về ba mươi hai ứng thân của ngài như sau: “Bạch Thế Tôn! Bởi tôi cúng dường Đức Quán 
Thế Âm Như Lai, nhờ Phật dạy bảo cho tôi tu pháp “Như huyễn văn huân văn tu kim 
cương tam muội" với Phật đồng một từ lực, khiến tôi thân thành 32 ứng, vào các quốc độ.” 
Ba mươi hai ứng thân diệu tịnh, vào các quốc độ, đều do các pháp tam muội văn huân, 
văn tu, sức nhiệm mầu hình như không làm gì, tùy duyên ứng cẩm, tự tại thành tựu— 
According to The Surangama Sutra, book S1x, Avalokitesvara Bodhisattva vowed In front 
of the Buddha about his thirty-two response bodies as follows: “World Honored One, 
because I served and made offerings to the Thus Come One, Kuan Yin, I received from 
that Thus Come One a transmission of the vajra samadhi of all being like an illusion as 
one becomes permeated with hearing and cultivates hearing. Because I gained a power of 
compassion identical with that of all Buddhas, the Thus Come Ones, I became 
accomplished in thirty-two response-bodies and entered all lands.” The wonderful purity 
of thirty-two response-bodies, by which one enters Into all lands and accomplishes self- 
mastery by means of samadhi of becoming permeated with hearing and cultivating 
hearing and by means of the miraculous strength of effortlessness. 


(II) Chỉ tiết về Tam Thập Nhị Ứng Thân— Details on the Thirty-two response bodies: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Nếu có Bồ Tát vào tam ma địa, tinh tấn tu vô lậu, mà muốn được thành tựu, tôi sẽ hiện 
Phật thân vì họ nói pháp, khiến họ được giải thoát: If there are Bodhisattvas who enter 
samadhi and vigorously culivate the extinction of outflows, who have superlor 
understanding and manifest perfected penetration, I wIll appear in the body of a Buddha 
and speak Dharma for them, causing them to attain liberation. 

Nếu có hàng hữu học cầu đạo tịch tịnh diệu minh, mà muốn được thành tựu, tôi sẽ hiện 
thân độc giác, vì họ nói pháp khiến họ được giải thoát: If there those who are studying, 
who are tranqguil and have wonderful clarity, who are superior and miraculous and 
manifest perfection, I will appear before them in the body of. a solitarily enlightened one 
and speak Dharma for them, causing them to attain liberation. 

Nếu có hàng hữu học cầu đoạn 12 nhân duyên, các duyên đoạn, thắng tính hiện ra tròn 
đầy, tôi sẽ hiện thân Duyên Giác trước người đó nói pháp, khiến được giải thoát: If there 
are those who are studying, who have severed the twelve causal conditions, and, having 
severed the conditions, reveal a supreme nature, and who are superior and wonderful and 
manifest perfection, [ will appear before them in the body of one enlightened to conditions 
and speak Dharma for them, causing them to attain liberation. 

Nếu có hàng hữu học cầu chứng tính không của tứ đế, tu đạo nhập diệt, thắng tính hiện ra 
tròn đầy, tôi sẽ hiện thân Thanh Văn trước người đó nói pháp, khiến được giải thoát: If 
there are those who are studying, who have attained the emptiness of the four truths, and 
cultivating the Way, have entered extinction, and have a superlor nature and manIfest 


3434 


perfection, I will appear before them ¡n the body of a Sound-Hearer and speak Dharma 
for them, causing them to attain liberation. 

5) Nếu có chúng sanh nào tỏ biết lòng dâm dục, không phạm tới bụi nhơ của dâm dục, thân 
trở nên thanh tịnh, tôi sẽ hiện thân Phạm Thiên trước người đó nói pháp, khiến được giải 
thoát: Hf there are living beings who wish to have their minds be clear and awakened, who 
do not engage in mundane desires and wish to purIfy their bodies, [ will appear before 
them ¡n the body of a Brahma King and speak Dharma for them, causing them to attain 
liberation. 

6)_ Nếu có chúng sanh muốn làm Thiên Chủ thống lĩnh chư Thiên, tôi sẽ hiện thân Đế Thích 
trước người đó nói pháp, khiến được thành tựu: If there are living beings who wish to be 
the Heavenly Lord, leader of Heavenly beings, I wIll appear before them In the body of a 
Shakra and speak Dharma for them, enabling them to accomplish their wish. 

7)_ Nếu có chúng sanh muốn được thân Tự Tại bay đi chơi mười phương, tôi sẽ hiện thân Trời 
Tự Tại nói pháp, khiến được thành tựu: If living beings wish to attain physical self- 
mastery and to roam throughout the ten directions, [ will appear before them 1n the body 
of a god from the Heaven of Self-Mastery and speak Dharma for them, enabling them to 
accomplish their wish. 

8) Nếu có chúng sanh muốn được Tự Tại bay đi giữa hư không, tôi sẽ hiện thân Trới Đại Tự 
Tại trước người đó nói pháp, khiến được thành tựu: If there are living beings who wish to 
attain physical self-mastery and fly through space, I wIll appear before them in the body of 
a god from the Heaven of Great Self-Mastery and speak Dharma for them, enabling them 
to accomplish their wish. 

9) Nếu có chúng sanh muốn thống lĩnh các quỷ thần, cứu họ các cõi nước, tôi sẽ hiện thân 
Trời Đại Tướng Quân trước người đó nói pháp, khiến được thành tựu: If there are living 
beings who are fond of ruling over ghosts and spirits in order to rescue and protect theIr 
country, I will appear before them in the body of a great Heavenly General and speak 
Dharma for them, enabling them to accomplish their wish. 

10) Nếu có chúng sanh muốn thống lĩnh thế giới, bảo hộ chúng sanh, tội sẽ hiện thân Tứ 
Thiên Vương trước người đó nói pháp, khiến được thành tựu: If there are living beings 
who like to govern the world in order to protect living beings, I will appear before them In 
the body of one of the Four Heavenly Kings and speak Dharma for them, enabling them to 
accomplish their wish. 

11) Nếu có chúng sanh muốn sinh về cung Trời, sai khiến quỷ thần, tôi sẽ hiện thân Thái Tử 
của Tứ Thiên Vương trước người đó nói pháp, khiến được thành tựu: If there are living 
beings who enJoy being born In the Heavenly palaces and to command ghosfs and spirits, Ï 
wIll appear before them In the body of a Prince from the kingdoms of the Four Heavenly 
Kings and speak Dharma for them, enabling them to accomplish their wish. 

12) Nếu có chúng sanh ưa làm vua cõi người, tôi sẽ hiện thân Nhân Vương trước người đó nói 
pháp, khiến được thành tựu: If there are living beings who would like to be kings of 
people, I will appear before them In the body of a human king and speak Dharma for 
them, enabling them to accomplish their wish. 

13) Nếu có chúng sanh ưa làm chủ các dòng quí tộc, được mọi người tôn nhường, tôi sẽ hiện 
thân Trưởng Giả trước người đó nói pháp, khiến được thành tựu: If there are living beings 
who enJoy being heads of households, whom those of the world venerate and yield to, I 


3435 


will appear before them In the body of an elder and speak Dharma for them, enabling 
them to accomplish their wish. 

14) Nếu có chúng sanh ưa nói chuyện đạo lý, sống đời trong sạch, tôi sẽ hiện thân Cư Sĩ trước 
người đó nói pháp, khiến được thành tựu: If there are living beings who delight ¡in 
discussing the classics and who keep themselves lofty and pure, I will appear before them 
In the body of an upasaka and speak Dharma for them, enabling them to accomplish their 
wish. 

15) Nếu có chúng sanh ưa quản trị quốc độ, coi công việc bang ấp, tôi sẽ hiện thân Tế Quan 
trước người đó nói pháp, khiến được thành tựu: If there are living beings who enjoy 
øoverning the country and who can handle matters of state decisively, I will appear before 
them 1n the body of an official and speak Dharma for them, enabling them to accomplish 
their wish. 

16) Nếu có chúng sanh ưa thuật số, thích triết lý, tôi sẽ hiện thân Bà La Môn trước người đó 
nói pháp, khiến được thành tựu: If there are living beings who like reckoning and 
1ncanfation and who wish to guard and protect themselves, [ w1ll appear before them In the 
body of a Brahman and speak Dharma for them, enabling them to accomplish their wish. 

17) Nếu có vị nam tử nào ưa học pháp xuất gia, giữ gìn giới luật, tôi sẽ hiện thân Tỳ Kheo 
trước người đó nói pháp, khiến được thành tựu: If there are men who want to leave the 
home-life and uphold the precepts and rules, I will appear before them in the body of a 
Bhikshu and speak Dharma for them, enabling them to accomplish their wish. 

18) Nếu có vị nữ nhân nào ưa học pháp xuất gia, giữ gìn giới cấm, tôi sẽ hiện thân Tỳ Kheo 
Ni trước người đó nói pháp, khiến được thành tựu: If there are women who would like to 
leave the home-life and hold the pure precepts, I will appear before them 1n the body of a 
Bhikshuni and speak Dharma for them, enabling them to accomplish their wIsh. 

19) Nếu có vị thiện nam nào muốn giữ năm giới, tôi sẽ hiện thân cư sĩ trước người đó nói 
pháp, khiến được thành tựu: If there are men who want to uphold the five precepts, I will 
appear before them in the body of an upasaka and speak Dharma for them, enabling them 
to accomplish their wish. 

20) Nếu có vị nữ nhân nào muốn giữ năm giới, tôi sẽ hiện thân nữ cư sĩ trước người đó nói 
pháp, khiến được thành tựu: If there are women who wish to base themselves ¡n the five 
precepts, I will appear before them In the body of an upasika and speak Dharma for them, 
enabling them to accomplish their wish. 

21) Nếu có người đàn bà nào muốn lập thân cầm quyển trong gia đình, tôi sẽ hiện thân nữ 
chủ, phu nhân, mệnh phụ, đại gia trước người đó nói pháp, khiến được thành tựu: If there 
are women who govern Internal affairs of household or country, I will appear before them 
in the body of a queen, first lady, or noblewoman and speak Dharma for them, enabling 
them to accomplish their wish. 

22) Nếu có chúng sanh nào muốn giữ trong sạch, không từng dâm dục, tôi sẽ hiện thân đồng 
nam trước người đó nói pháp, khiến được thành tựu: If there are virgin lads, I will appear 
before them ¡in the body of a pure youth and speak Dharma for them, enabling them to 
accomplish their wish. 

23) Nếu có người con gái nào muốn giữ mãi trinh tiết, tôi sẽ hiện thân đồng nữ trước người đó 
nói pháp, khiến được thành tựu: If there are maidens who want to remain virgins and do 


3436 


not wish to marry, l wIll appear before them In the body of a gracious lady and speak 
Dharma for them, enabling them to accomplish their wish. 

24) Nếu có vị Trời nào thích ra khỏi cảnh Trời, tôi sẽ hiện thân Trời, vì vị đó nói pháp, khiến 
được thành tựu: If there are Heavenly beings who wish to escape their Heavenly destiny, I 
wIll appear before them in the body of. a god and speak Dharma for them, enabling them 
to accomplish their wish. 

25) Nếu có vị Rồng nào thích ra khỏi loài đó, tôi sẽ hiện thân Rồng mà nói pháp, khiến được 
thành tựu: If there are dragons who want to quit their lot of being dragons, I will appear 
before them In the body of a dragon and speak Dharma for them, enabling them to 
accomplish their wish. 

26) Nếu có loài Dược Xoa nào muốn ra khỏi loài ấy, tôi sẽ hiện thân Dược Xoa mà nói pháp, 
khiến được thành tựu: If there are Yakshas who want to get out of. their present fate, I will 
appear before them In the body of a Yaksha and speak Dharma for them, enabling them to 
accomplish their wish. 

27) Nếu có loài Càn Thát Bà nào muốn ra khỏi loài ấy, tôi sẽ hiện thân Càn Thát Bà nói 
pháp, khiến được thành tựu: If there are Gandharvas who wish to be freed from their 
destiny, [ wIll appear before them In the body of a Gandharva and speak Dharma for 
them, enabling them to accomplish their wish. 

28) Nếu có vị A Tu La nào muốn ra khỏi loài ấy, tôi sẽ hiện thân A Tu La nói pháp, khiến 
được thành tựu: If there are Asuras who wish to be liberated from their destiny, I will 
appear before them In the body of an Asura and speak Dharma for them, enabling them to 
accomplish their wish. 

29) Nếu có vị Khẩn Na La nào muốn ra khỏi loài ấy, tôi sẽ hiện thân Khẩn Na La nói pháp, 
khiến được thành tựu: If there are Kinnaras wo wish to transcend theïr fate, I will appear 
before them ¡n the body of a Kinnara and speak Dharma for them, enabling them to 
accomplish their wish. 

30) Nếu có vị Ma Hầu La Già nào muốn ra khỏi loài ấy, tôi sẽ hiện thân Ma Hầu La Già nói 
pháp, khiến được thành tựu: If there are Mahoragas who wish to be freed from their 
destiny, [ will appear before them in the body of a Mahoraga and speak Dharma for them, 
enabling them to accomplish their wish. 

31) Nếu có người ưa ở cõi người, tôi sẽ hiện thân người nói pháp, khiến được thành tựu: If 
there are living beings who like being people and want to continue to be people, I wIll 
appear before them in the body of a person and speak Dharma for them, enabling them to 
accomplish their wish. 

32) Nếu có loài không phải người, hoặc hữu hình, hoặc vô hình, hoặc có tưởng, hoặc không 
tưởng, muốn thoát khỏi cõi của họ, tôi sẽ hiện giống họ mà nói pháp, khiến được thành 
tựu: If there are non-humans, whether with form or without form, whether with thought or 
wIthout thought, who long to be freed from therr destiny, I will appear before them 1n a 
body like theirs and speak Dharma for them, enabling them to accomplish their wish. 


3437 


CHƯƠNG MỘT TRĂM MƯỜI MỘT 
CHAPTER ONE HUNDRED AND ELEVEN 


Những Thử Thách Trong Tu Tập 
Challenges in Culfivation 


(A) Testing Conditions— Những Khảo Đảo 

(I)_ Đại cương về sự Khảo Đảo—An overview oƒtesting condition. 

(II) Những Khảo Đảo chính— Main types oƒ testing Condifions: 

l1) Nội Khảo—lmternal Testing Conditions. 

2) Ngoại Khảo— External Testing Conditions. 

3) Thuận khảo— Testing condiHons caused by a ƒavorable clrcums†ances. 
4)_ Nghịch khảo— Testing conditions caused by adverse circumstances. 

3) Minh khảo— Testing conditions 0ƒ a cleqr nafure. 

6)_ Ám Khảo—Silent, Hidden Testing Conditions. 


(B) Thụy Miên— Sleepiness 

(C) Hôn Trầmm— Sloth— Thinam (p)— Thina (skt) 

(D) Phóng Dật— Heedlessness 

(I) Tổng quan về Phóng Dật—An overview oƒ “Heedlessness”. 

(H) Những lời Phật dạy vế Phóng Dật trong kinh Pháp Cú—The Buddha`s teachings on 
Heedlessness in the Dharmapada Sufra. 

(E) Trạo Cử— Restlessness 

(I) Tổng quan về Trạo Cử—An overview oƒ Ñestlessness. 

(H) Trạo Cử và Hối Quá Triền Cái— Restlessness and remorse: Uddhacca-kukkueca (p)— See 
Triền Cái in Chapter 96. 

(HI)Trạo cử hôn trầm— Restlessness and torpor. 

(F) Tam Độc— Three Poisons— See Chapter 77 

(E) Thập Độc— Ten Poisons— See Chapter 77 

(F) Ma Chướng— Demonic Hindrances— See Chapter 63 

(G) Chấp Trước—Graspings— See Chapter 64 


(H) Kiết Sử— Fetters— See Chapter 64 


(D Những Điên Đảo— Upside-down Conditions—See Chapter 68 


3438 


(J) Phân Biệt Sai Lâầm— Wrong Discriminations— See Chapter 79 
(K) Những Ngọn Gió Độc— Poisonous Winds—See Chapter §2 
(L) Mười Bốn Tâm Sở Bất Thiện— Fourteen unwholesome ƒactors 


(M) Những Khó Khăn cho việc Tu Tập— D[ƒiculfies in Cultivafion 

(l) Tứ Độc Xà— Four poisonous suakes. 

(H) Ngũ chướng ngại— Five hindrances. 

(HI)Năm Chướng Ngại trong việc tu tập— Five hindrances †o spirifual progress. 

(V) Sáu điều khó gặp—Six difficult things: See Chapter 107. 

(VI) Bảy Khuynh Hướng Ngủ Ngâầm— Seven defilements. 

(VH)Bảy Trường Hợp Khó Niệm Phật—Seven circumstances that are dificult to pracHce 
Buddha Recitation. 

(VIH)Thất Nạn—Seven calamities. 

(IX)Thất Tùy Miên— Seven tendencies. 

(X) Tám điều khó gặp hay nghe được Phật pháp— Eight difficulties: See Chapter 107. 

(XI) Bát Giải Đãi Sự— Eight occasions oƒindolence: Kusita-vatthumi (p) 

(XI)Chín điều khó trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương— Chương 36)— Nine difficulties (Sutra in 
Forty-Two Sections— Chapter 36): See Chapter 107. 

(XIHI)Mười Điều Bị Ma Nhiếp Trì Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds øƒ possession by demons oƒ 
Great Enlightening Beings. 

(XIV)Hai Mươi Điều Khó— Twenty Difficulties: See Chapter 107. 

(XV)Những lời Phật dạy về Những Điều Khó trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương— The Buddha's 
Teachings on the DỰiculties in the Forty-Two Sections Sutra. 


) 
â 


3439 


(A) Testing CondiHons 
Những Khảo Đảo 


(D Đại cương về sự Khảo Đảo—An overview 0ƒ testing condifion: Khảo là những ảnh hưởng 
diễn biến của nghiệp thiện ác, nhưng chúng có sức thầm lôi cuốn hành giả làm cho bê trễ 
sự tu trì. Khi mới tu ai cũng có lòng hảo tâm, nhưng lần lượt bị những duyên nghiệp bên 
ngoài, nên một trăm người đã rớt hết chín mươi chín. Cổ Đức nói: “Tu hành nhứt niên 
Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên vấn Phật yếu tiền.” Nghĩa là “sự tu 
hành năm đầu Phật như ở trước mặt, năm thứ hai Phật đã về tây, sang năm thứ ba ai muốn 
hỏi đến Phật hay bảo niệm Phật, phải trả tiền mới chịu nói tới, hoặc niệm qua ít câu.`— 
Testing conditions are the fluctuating effects of good and bad karma, which have the 
power to ¡influence the practitioner and retard his cultivation. When first taking up 
cultivation, every practitioner has a seed of good Intentions. However, as they encounfer 
karmrc conditions, one after another, both internal and external, ninety-nine cultivators out 
of a hundred wIll fail. The ancients had a saying: “In the first year of cultivation, Amitabha 
Buddha 1s right before eyes; the second year, He has already returned to the West; by the 
time the third year rolls around, If someone Inquires about Him or requesfs recifation, 
payment Is required before a few words are spoken or a few versess recited.” 


(I1 Những Khảo Đảo chính— Main types 0ƒ testing Conditions: 

1) Nội Khảo— Internal Testing Conditions: Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm 
Phật Thập Yếu, đây là một trong sáu loại khảo. Có người trong lúc tu tập, bỗng khởi lên 
những tâm niệm tham lam, giận hờn, dục nhiễm, ganh ghét, khinh mạn, nghi ngờ, hoặc sĩ 
mê dễ hôn trầm buồn ngủ. Những tâm niệm ấy đôi khi phát hiện rất mãnh liệt, gặp duyên 
sự nhỏ cũng dễ cau có bực mình. Nhiều lúc trong giấc mơ, lại thấy các tướng thiện ác 
biến chuyển. Trong đây những tình tiết chi ly không thể tả hết được. Gặp cảnh nầy hành 
giả phải ý thức đó là công năng tu hành nên nghiệp tướng phát hiện. Ngay lúc ấy nên 
giác ngộ các nghiệp tướng đều như huyễn, nêu cao chánh niệm, thì tự nhiên các tướng ấy 
sẽ lần lượt tiêu tan. Nếu không nhận thức rõ ràng, tất sẽ bị nó xoay chuyển làm cho thối 
đọa. Tiên đức bảo: “Chẳng sợ nghiệp khởi sớm, chỉ e giác ngộ chậm” chính là điểm nầy. 
Có người đang lúc dụng công, bỗng phát sanh tán loạn mỏi nhọc khó cưỡng nổi. Ngay khi 
ấy nên đứng lên lễ Phật rồi đi kinh hành, hoặc tạm xả lui ra ngoài đọc một vài trang sách, 
sửa năm ba cành hoa, chờ cho thanh tịnh sẽ trở vào niệm Phật lại. Nếu không ý thức, cứ 
cưỡng ép cầu cho mau nhứt tâm, thì càng cố gắng lại càng loạn. Đây là sự uyển chuyển 
trong lúc dụng công, ví như thế giặc quá mạnh tợ nước tràn, người chủ soáy phải tùy cơ, 
nên cố thủ chớ không nên ra đánh. Có vị tu hành khi niệm Phật, bỗng thấy cô tịch như bản 
đàn độc điệu dễ sanh buồn chán, thì không ngại gì phụ thêm trì chú, quán tưởng, hoặc 
tụng kinh—According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism in 
Theory and Practice, this 1s one of the six ftypes of testing conditions. During cultivation, 
some people suddenly develop thoughts of greed, anger, lust, Jealousy, scorn or doubt. 
They may also suffer delusion, leading to drowsiness and sleep. These thoughts 
sometimes arIse with øgreat intensity, making the practitioner feel annoyed and upset over, 
at times, trivial matters. Sometimes auspicious and evil events alternate In his dreams. 


3440 


The specific details of these events are too numerous to be described. Faced with these 
Occurences, the practitioner should realize that these karmic marks have appeared as a 
consequence of his cultivation. He should Iimmediately understand that all karmic 
occurences and marks are 1llusory and dream-like; he should foster right thought and they 
will disappear one after another. Otherwise, he will certainly be swayed, lose his 
concenfration and retrogress. The ancients used to say in this respect: “Do not fear an 
early manifestation of evil karma, fear only a late Awakening.”” Sometimes the 
practitioner, in the midst of Intense cultvation, suddently becomes confused and weary, 
which 1s a state difficult to fight off. At that very momernt, he should arise and bow to the 
Buddhas or circumambulate the altar. Or else, he may take a temporary break, read a few 
pages of a book or rearrange some flowers, waiting for his mind to calm down before 
returning to the altar to resume recifation. Otherwise, the more he tries to focus his mind, 
the more scattered 1t becomes. This 1s a case of flexibility In cultivation. It 1s sumilar to the 
situatlon of a commander-in-chief facing an Invading army as powerfuUl as a river 
overflowing 1ts banks. In such a situation, the general should stay on the defensive, 
consolidating his position, rather than charging Into batfle. Some practitioners suddenly 
feel solitary and isolated when reciting the Buddha”s name like a single-note musical 
plece, and grow melancholy and bored. In such cases, they should not hesitate to add 
mantra or sutra recitation or vIsualization to their practice. 

2) Ngoại Khảo—External Testing Conditions: Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong 
Niệm Phật Thập Yếu, đây là một trong sáu loại khảo. Đây là những chướng cảnh bên 
ngoài làm duyên khó khăn thối đọa cho hành giả. Những chướng cảnh nầy là sự nóng 
bức, ôn ào, uế tạp, hoặc chỗ quá rét lạnh, hay nhiều trùng kiến muỗi mòng. Gặp cảnh nầy 
cũng nên uyển chuyển, đừng chấp theo hình thức, chỉ cầu được an tâm. Chẳng hạn như ở 
cảnh quá nóng bức, chẳng ngại gì mặc áo tràng mỏng lễ Phật, rồi ra ngoài chỗ mát mà trì 
niệm, đến khi xong lại trở vào bàn Phật phát nguyện hồi hướng. Hoặc gặp chỗ nhiều 
muỗi, có thể ngồi trong màn thưa mà niệm Phật. Như ở miễn bắc Trung Hoa vì thời tiết 
quá lạnh, các sư khi lên chánh điện tụng kinh, cũng phải mang giày vớ và đội mủ cẩn 
thận. Có hàng Phật tử vì nhà nghèo, làm lụng vất vả, đi sớm về khuya, hoặc nợ nần thiếu 
hụt, rách rưới đói lạnh, vợ yếu con đau, không có chỗ thờ cúng trang nghiêm. Trong 
những hoàn cảnh nầy sự tu tập thật ra rất khó, phải có thêm sự nhẫn nại cố gắng, mới có 
thể thành công được. Hoặc có người vì nhiều chướng nghiệp, lúc không tu thì thôi, khi sắp 
vào bàn Phật lại nhức đầu chóng mặt và sanh đủ chứng bệnh, hay có khách viếng thăm 
và nhiều việc bất thường xãy đến. Gặp những cảnh như thế, phải cố gắng và khéo uyển 
chuyển tìm phương tu hành. Sự cố gắng uyển chuyển tùy trường hợp sai biệt mà ứng dụng 
chớ không thể nói hết ra được. Nên nhớ gặp hoàn cảnh bất đắc dĩ, phải chú trọng phần 
tâm, đừng câu nệ phần tướng, mới có thể dung thông được. Cõi Ta Bà ác trược vẫn nhiều 
khổ lụy, nếu không có sức cố gắng kham nhẫn, thì sự tu hành khó mong thành tựu— 
According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism ¡in Theory 
and Practice, this 1s one of the sIx fypes of testing conditions. These are external obstacles 
creating difficult conditons which can make the practitioner retrogress. These obstacles 
include heat, noise, dirt and pollution, freezing weather, or an outbreak of mosquitoes and 
other insects. When faced with these conditions, the cultivator should be flexible and not 
become attached to forms and appearances. He should just seek tranguility and peace of 


3) 


3441 


mind. For instance, In sweltering heat, he should not mind donning a light robe to bow to 
the Buddhas, and then retiring to a shady spot outdoors to recite the Buddha”s name. At 
the end of the session, he can return to the altar to make his vows and transfer the mertt. If 
the practitioner happens to be living in a mosquifo-infested area, he can sit Inside a net 
while reciting the Buddha's name. As in northern China where the weather can be 
ÍreezIing, monks and nuns must dress carefully in socks, shoes and hats when going to the 
Buddha hall to recite sutras. As another example, some destitude laymen, living from hand 
to mouth, going to work early and coming home late, pursued by creditors, tattered, 
hungry and cold, with sickly wives and malnourished children, can hardly afford a decent 
place to practice. In such situations, cultivation 1s truly difficult. In order to succeed, the 
practitioner should redouble his efforts and have more patience and endurance. Other 
people, with heavy karmic obstructions, do not experlence outward occurences as long as 
they do not cultivate, but as soon as they are ready to bow before the altar, they develop 
headaches, grow dizzy, and are afflicted with all kinds of ailments. Or else, they may 
receive sudden visitors or encounter unusual events. Faced with these occurences, the 
practitioner should redouble his efforts and find ways to cultivate flexibly. These ways 
depend on circumstances; they cannot all be described. One point, however, should 
always be kept in mind: when faced with difficult circumstances, pay atfention to the 
mind, and do not cling to appearances and forms. The evIl, turbid Saha World has always 
been full of suffering and tears. Without perseverance and forbearance, 1t is very difficult 
to succeed In cultivation. 

Thuận khảo— Testing condiHons caused by a ƒavorable circwmsifances: Theo Hòa Thượng 
Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, đây là một trong sáu loại khảo. Có người 
không gặp cảnh nghịch mà lại gặp cảnh thuận, như cầu gì được nấy, nhưng sự thành công 
đều thuộc duyên ràng buộc chớ không phải giải thoát. Có vị khi phát tâm muốn yên tu, 
bỗng cảnh danh lợi sắc thanh chợt đến, hoặc nhiều người thương mến muốn theo phụng sự 
gần bên. Thí dụ người xuất gia khi phát tâm tu, bỗng có kẻ đến thỉnh làm tọa chủ một 
ngôi chùa lớn; hoặc như người tại gia, thì có thơ mời làm tổng, bộ trưởng, hay một cuộc 
làm ăn mau phát tài. Đây là những cảnh thuận theo duyên đời quyến rủ người tu, rồi dẫn 
lần đến các sự phiền toái khác làm mất đạo niệm. Người ta chết vì lửa thì ít, mà chết vì 
nước lại nhiễu, nên trên đường tu cảnh thuận thật ra đáng sợ hơn cảnh nghịch. Cảnh 
nghịch đôi khi làm cho hành giả tỉnh ngộ, dễ thoát ly niệm tham nhiễm, hoặc phẫn chí lo 
tu hành. Còn cảnh thuận làm cho người âm thầm thối đạo lúc nào không hay, khi bừng 
tỉnh mới thấy mình đã lăn xa xuống dốc. Người xưa nói: “Việc thuận tốt được ba. Mê lụy 
người đến già.” Lời nầy đáng gọi là một tiếng chuông cảnh tỉnh. Thế nên duyên thử thách 
của sự thuận khảo rất vi tế, người tu cần phải lưu ý—According to Most Venerable Thích 
Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, this is one of the six types 
Of testing conditions. Some practitioner do not encounter adverse circumstances, but on 
the contrary, meet with favorable circumstances, such as having their wishes and prayers 
fulfilled. However, such successes belong to the category of “binding” conditions, rather 
than conditions conducive to liberation. Thus, Just as some practitioners set their minds to 
peaceful cultivation, they suddenly encounter opportfunifties leading to fame and fortune, 
“beautful forms and enchanting sounds.' Or else, family members, relatives and 
supporters seek to follow and serve them on their retreats. For example, a monk who has 


3442 


made up his mind to cultivate in earnest may suddenly be requested to become the abbot 
of a large temple complex. Or else, a layman may unexpectedly receive a letter Inviting 
him to become a minister heading such and such a government department, or offering 
hìm a chance to participate In a business venture which promises a quick profit. These 
1nstances, all of which are advantageous under mundane circumstances, are seductive fo 
the cultivator, and may gradually lead to other complications. Ultimately, he may forget 
his high aspirations and retrogress. As the saying øoes, more lives are lost in a flood than 
1n a fire. Thus, on the path of cultivation, favorable circumstances should be feared more 
than unfavorable ones. Unfavorable events sometimes awaken the practitioner, making If 
easler for him to escape thoughts of attachment and redouble his efforts In cultivation. 
Favorable events, on the other hand, may make him quietly retrogress, without being 
aware of it. When he suddenly awakens, he may discover that he has slipped far down the 
slope. The ancients have said: “Even two or three favorable cIrcumstances may cause one 
to be deluded until old age.” This saying 1s trully a ringing bell to wake cultivators up. 
Therefore, challenge of favorable evenfs 1s very subtle, practitioners need to pay close 
affention to them. 

4) Nghịch khẳo—Testing condifions caused by adVerse circwmsfances: Theo Hòa Thượng 
Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, đây là một trong sáu loại khảo. Trên đường 
đạo, nhiều khi hành giả bị nghịch cảnh làm cho trở ngại. Có người bị cha mẹ, anh em hay 
vợ chỗng con cái ngăn trở hoặc phá hoại không cho tu. Có vị thân mang cố tật đau yếu 
mãi không lành. Có kẻ bị oan gia luôn theo đuổi tìm cách mưu hại. Có người bị vu oan giá 
họa, khiến cho ngồi tù chịu tra khảo hoặc lưu đày. Có vị bị sự tranh đua ganh ghét, hoặc 
bêu rêu nhiều tiếng xấu xa, làm cho khó an nhẫn. Điều sau nầy lại thường xãy ra nhiều 
nhứt. Những cảnh ngộ như thế đều do sức nghiệp. Lời xưa từng nói: “Hữu bất ngu chi dự, 
hữu cầu toàn chi hủy,” nghĩa là 'có những tiếng khen, những vinh dự bất ngờ, không đáng 
khen mà được khen; và có những sự kiện thật ra không đáng khinh chê, lại diễn thành 
cảnh khinh hủy chê bai trọn vẹn.`—According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in 
The Pure Land Buddhism In Theory and Practice, this 1s one of the six types of testing 
conditions. Practitioners on the path of cultivation are at times impeded by adverse 
circumstances. Some are prevented from cultivating or frustrated In their practice by 
parents, brothers and sisters, wives, husbands or children. Others suddenly develop a 
chronic disease, from which they never completely recover. Still others are continually 
pursued by oponents and enemies looking for ways to harm them. Others are slandered or 
meet misfortunes which land them in prison, subJect to torture, or they are sent Into exile. 
Others, again, victims of Jealous competition or calumny, lose all peace of mind. Thịs last 
OCcurrence 1s the most frequent. Such cases occur because of the power of evil karma. 
The ancients had a saying: “There are instances of sudden praise and unexpected honors 
which are underserved, and other Iinstances, not deserving of blame, which create majJor 
OppOortunifies for censure and contempt.” 

5) Minh khảo— Testing conditions oƒ a clear nafure: Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm 
trong Niệm Phật Thập Yếu, đây là một trong sáu loại khảo. Đây là sự thử thách rõ ràng 
trước mắt mà không tự tỉnh ngộ. Chẳng hạn như một vị tài đức không bao nhiêu, nhưng 
được người bưng bợ khen là nhiều đức hạnh, tài năng, có phước lớn, rồi sanh ra tự kiêu tự 
đắc, khinh thường mọi người, làm những điều càn dở, kết cuộc bị thẩm bại. Hoặc có một 


3443 


vị đủ khả năng tiến cao trên đường đạo, nhưng bị kẻ khác gàn trở, như bảo ăn chay sẽ bị 
bệnh, niệm Phật trì chú nhiều sẽ bị đổ nghiệp, hay gặp nhiều việc không lành, rồi sanh ra 
e dè lo sợ, thối thất đạo tâm. Hoặc có những cảnh tự mình biết nếu tiến hành thì dễ rước 
lấy sự lỗi lầm thất bại, nhưng vì tham vọng hay tự ái, vẫn đeo đuổi theo. Hoặc đối với các 
duyên bên ngoài, tuy biết đó là giả huyễn nhưng không buông bỏ được, rồi tự chuốc lấy 
sự buôn khổ vào tâm. Kẻ dễ dãi nhẹ dạ thường hay bị phỉnh gạt. Khi chưa diệt được tham 
vọng thì dễ bị người khác dùng tiên tài, sắc đẹp hoặc danh vị lôi cuốn. Cho đến nếu còn 
tánh nóng nảy tất dễ bị người khích động, gánh lấy những việc phiền phức vào thân. Đây 
là những cạm bẫy của cả đời lẫn đạo, xin nêu ra để cùng nhau khuyên nhắc, nếu không 
dè đặt những điểm đó, sẽ vướng vào vòng chướng nghiệp. Đối với những duyên thử thách 
như thế, hành giả phải nhận định cho sáng suốt, và sanh lòng quả quyết tiến theo đường 
lối hợp đạo mới có thể thắng nó được——According to Most Venerable Thích Thiền Tâm in 
The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, this 1s one of the six types of testing 
condifions. These are clear “testing conditions` which occur right before the practitloner”s 
eyes, without his realizIing their implicatlons. For instance, a monk of relatively mediocre 
talents and virtues becomes the obJect of adulation, praised for great merit, virtue and 
talent. He then develops a big ego and looks down on everyone; øiving rise to thoughtless 
action resulting 1n his downfall. Or else we have the case of a layman with the potential to 
progress far along the Way. However, he 1s blocked and opposed by others, who advise 
him, for example, that vegetarianism wIll make him sick, or that overly diligent mantra 
and Buddha Recitaton will “unleash his evil karma,` causing him to encounter many 
untoward events. He then develops a cautious, anxious attitude, retrogressing 1n his 
determination to achieve the Way. There are also circumstances 1n which the practitloner 
realizes that to advance further 1s to Invite failure and defeat, yet, out of ambition or pride, 
he continues all the same. Or else, even though the cultivator knows that external 
circumsftances are illusory and dream-like, he cannot let go of them, and thus brings great 
suffering upon himself. The easy-going and credulous are often duped. When they have 
not eliminated greed, 1t is easy for others to deceive them with money, sex and fame. Ït 
also applies to those who have a temper and too much pride. Easily aroused, they bring a 
great deal of trouble and anguish upon themselves. These are trappings and the pitfalls of 
the outside world, which are also encounterd within the Order. I bring them up here as a 
warning to fellow cultivators. If they are not careful, they will become entangled in the 
cycle of obstructing karma. The practitioner should develop a clear understanding of these 
adverse condition and resolve to progress along a path consonant with the Way. Only then 
will he be able to overcome these obstacles. 

6) Ám Khảo—Silent, Hidden Testing Conditions: Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong 
Niệm Phật Thập Yếu, đây là một trong sáu loại khảo. Điều nầy chỉ cho sự thử thách trong 
âm thầm không lộ liểu, hành giả nếu chẳng khéo lưu tâm, tất khó hay biết. Có người ban 
sơ tinh tấn niệm Phật, rồi bởi gia kế lần sa sút, làm điều chỉ thất bại việc ấy, sanh lòng lo 
lắng chán nãn trễ bỏ sự tu. Có vị công việc lại âm thâm tiến triển thuận tiện rồi ham mê 
đeo đuổi theo lợi lộc mà quên lãng sự tu hành. Có kẻ trước tiên siêng năng tụng niệm, 
nhưng vì thiếu sự kiểm điểm, phiển não ở nội tâm mỗi ngày tăng thêm một ít, lần lượt 
sanh ra biếng trễ, có khi đôi ba tháng hay một vài năm không niệm Phật được một câu. 
Có người tuy sự sống vẫn điều hòa đây đủ, nhưng vì thời cuộc bên ngoài biến chuyển, 


Ù 
2) 


3) 


Ù 


2) 


3) 


3444 


thân thể nhà cửa nay đổi mai đời, tâm mãi hoang mang hướng ngoại, bất giác quên bỏ sự 
trì nệm hồi nào không hay.—According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure 
Land Buddhism in Theory and Practice, this is one of the six types of testing conditions. 
This refers to silent challenges, InconspIcuous 1n nature. If the practitioner 1s not skillful in 
taking notice, they are very difficult to recognize and defeat. Some people, who may have 
recited the Buddhaˆs name diligently in the beginning, grow worried and discouraged by 
deteriorating family finances or repeated failures in whatever they undertake, and 
abandon cultivation. Others see their affairs quietly progressing 1n a favorable way; they 
then become attached to profit and gain, forgetting all about the way. Others diligently 
engage in Budha and Sutra Recitation at the beginning, but because they fail to examine 
themselves, the afflictions within their minds increase with each passing day. They then 
grow lethargic and lazy, to the point where they do not recite a single time for months, or 
even years. Still others, although their lives are progressing normally, see their living 
conditions continuously fluctuating with changing external circumstances. With their 
minds always In confusion and directed toward the outside, they unwittingly neglect 
recitation or abandon 1t together. 


(B) Thụy Miên 
Sleepiness 


Ngầy ngật: Yielding to sleep, sleepiness, drowsiness, comatose, one of the klesa, or 
temptations. 

Theo tông nghĩa của Hữu Bộ Tiểu Thừa, “Tùy Miên” là một tên khác của phiền não: 
Used by the Sarvastivadins as an equivalent for klesa, the passions and delusions. 

Theo tông nghĩa của phái Duy Thức Đại Thừa, đây là tên gọi chung cho chủng tử của 
“Phiển Não Chướng” và “Sở Tri Chướng” (tham, sân, sỉ, mạn, nghĩ, tà kiến): Used by the 
school of conscIlousness as the seed of klesa (greed, hatred, Ignorance, pride, doubt, wrong 
VICWS$). 


(C) Hôn Trầm 
Slioth 
Thinam (p)— Thina (sk£) 


Thẩn thờ: Idleness—ldleness (ngầy ngật)—Dullness——Torpor—Sunk ¡in stupor—To lose 
COnSCIOuSness. 

Tánh của hôn trầm là làm cho tâm trí mờ mịt không sáng suốt: Sloth is sluggishness or 
dullness of mind. Its characteristic 1s lack of drIving power. lfs function 1s to dispel energy. 
lt is manifested as the sinking of the mind. Its proximate cause 1s unwise aftenfion to 
boredom, drowsiness, etc. Sloth 1s identified as sickness of conscIousness or cittagelanna. 
Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” trạng thái hôn trầm hay 
rã rượi hay trạng thái bệnh hoạn của tâm và các tâm sở. Nó không phải như một số người 


Œ) 


3445 


có khuynh hướng nghĩ là trạng thái uể oải mệt mỏi của thân; vì ngay cả các bậc A La Hán 
và các bậc Toàn Giác, những vị đã đoạn trừ hoàn toàn sự rã rượi hôn trầm nầy vẫn phải 
chịu sự mệt mỏi nơi thân. Trạng thái hôn trầm cũng giống như bơ đặc không thể trét được. 
Hôn trầm làm cho tâm chúng ta cứng nhắc và trơ h, vì thế nhiệt tâm và tinh thần của hành 
giả đối với việc hành thiển bị lơ là, hành giả trở nên lười biếng và bệnh hoạn về tinh thần. 
Trạng thái uể oải nầy thường dẫn đến sự lười biếng càng lúc càng tệ hơn, cho đến cuối 
cùng biến thành một trạng thái lãnh đạm trơ lì: According to Most Venerable Piyadassi in 
“The Buddha”s AncIent Path,” thina or Middha 1s sloth or morbid state of the mind and 
mental properties. Ït 1s not, as some are inclined to think, sluggishness of the body; for 
even the Arahats, the Perfect Ones, who are free from this Ill also experience bodily 
fatigue. This sloth and torpor, like butter too stiff to spread, make the mind rigid and inert 
and thus lessen the practitloner”s enthusiasm and earnestness from meditation so that he 
becomes mentally sick and lazy. LaxiIty leads to greater slackness until finally there arIses 
a state of callous indifference. 


(D) Phóng Dật 
Heccdlessness 


Tổng quan về Phóng Dật—An overview oƒ “Heedlessness ”: Đức Phật biết rõ tâm tư của 
chúng sanh mọi loài. Ngài biết rằng kẻ ngu sĩ chuyên sống đời phóng dật buông lung, còn 
người trí thời không phóng túng. Do đó Ngài khuyên người có trí nỗ lực khéo chế ngự, tự 
xây dựng một hòn đảo mà nước lụt không thể ngập tràn. Ai trước kia sống phóng đãng 
nay không phóng dật sẽ chói sáng đời này như trăng thoát mây che. Đối với chư Phật, một 
người chiến thắng ngàn quân địch ở chiến trường không thể so sánh với người đã tự chiến 
thắng mình, vì tự chiến thắng mình là chiến thắng tối thượng. Một người tự điều phục 
mình thường sống chế ngự. Và một tự ngã khéo chế ngự và khéo điều phục trở thành một 
điểm tựa có giá trị và đáng tin cậy, thật khó ầm được. Người nào ngồi nằm một mình, độc 
hành không buôn chán, biết tự điều phục, người như vậy có thể sống thoải mái trong rừng 
sâu. Người như vậy sẽ là bậc Đạo Sư đáng tin cậy, vì rằng tự khéo điều phục mình rồi 
mới dạy cho người khác khéo điều phục. Do vậy Đức Phật khuyên mỗi người hãy tự cố 
điều phục mình. Chỉ những người khéo điều phục, những người không phóng dật mới biết 
con đường chấm dứt tranh luận, cãi vã, gây hấn và biết sống hòa hợp, thân ái và sống 
hạnh phúc trong hòa bình—The Buddha knows very well the mind of human beings. He 
knows that the foolish indulge in heedlessness, while the wise protect heedfulness. So he 
advises the wise with right effort, heedfulness and discipline to build up an 1sland which 
no flood can overflow. Who 1s heedless before but afterwards heedless no more, will 
outshine this world, like a moon free from clouds. To the Buddhas, a person who has 
conguered thousands of thousands of people In the battlefield cannot be compared with a 
person who 1s victorious over himself because he 1s truly a supreme winner. A person who 
confrols himself will always behave In a self-tamed way. And a self well-tamed and 
restrained becomes a worthy and reliable refuge, very difficult to obtain. A person who 
knows how to sit alone, to sleep alone, to walk alone, to subdue oneself alone wIll take 


3446 


delight in living in deep forests. Suụch a person 1s a trustworthy teacher because being well 
tamed himself, he then Instructs others accordingly. So the Buddha advises the well-tamed 
people to control themselves. Only the well tamed people, the heedful people, know the 
wWay tO stop confentions, quarrels and disputes and how to live in harmony, In friendliness 
and In peace. 


(II) Những lời Phật dạy về Phóng Dật trong kinh Pháp Cú — The Buddha°s teachings on 


Ù 


2) 


3) 


mi) 


5) 


6) 


7) 


Œ) 


Hecdlessness im the Dharmapada Sutra: 

Thắng ngàn quân địch chưa thể gọi là thắng, tự thắng được mình mới là chiến công oanh 
liệt nhứt: One who conquers himself 1s greater than one who 1s able to conquer a thousand 
men In the battlefield. 

Tự thắng mình còn vẻ vang hơn thắng kẻ khác. Muốn thắng mình phải luôn luôn chế ngự 
lòng tham dục: Self-conquest 1s, indeed, better than the conquest of all other people. To 
conquer onself, one must be always self-controlled and disciplined one”s action. 

Chính tự mình làm chỗ nương cho mình, chứ người khác làm sao nương được? Tự mình 
khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương dựa nhiệm mầu: Oneself is indeed one”s own saviour, 
who else could be the saviour? With self-control and cultivation, one can obtain a 
wonderful savIour. 

Người nào trước buông lung sau lại tinh tấn, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian như 
vâng trăng ra khỏi mây mù: Whoever was formerly heedless and afterwards overcomes 
his sloth; sụch a person 1lluminates this world Just like the moon when freed from clouds. 
Nếu muốn khuyên người khác nên làm như mình, trước hãy tự sửa mình rồi sau sửa người, 
vì tự sửa mình vốn là điều khó nhứt: Before teaching others, one should act himself as 
what he teaches. It 1s easy to subdue others, but to subdue oneself seems very difficult. 
Ngồi một mình, nằm một mình, đi đứng một mình không buồn chán, một mình tự điều 
luyện, vui trong chốn rừng sâu: He who sits alone, sleeps alone, walks and stands alone, 
unwearied; he controls himself, w1ll find Joy 1n the forest. 

Chính các ngươi là kẻ bảo hộ cho các ngươi, chính các ngươi là nơi nương náu cho các 
ngươi. Các ngươi hãy gắng điều phục lấy mình như thương khách lo điều phục con ngựa 
mình: You are your own protectfor. You are your own refuge. Try to control yourself as a 
merchant controls a noble steed. 


(E) Trạo Cử 
Restlessness 


Tổng quan về Trạo Cử—An overview oƒ Resflessness: Thao thức bồn chồn—Trạo cử 
(thân thể luôn nhúc nhích không yên, những phiền não khiến cho tâm xao xuyến không an 
tĩnh). Đặc tánh của phóng dật là không tỉnh lặng hay không thúc liễm thân tâm, như mặt 
nước bị gió lay động. Nhiệm vụ của phóng dật là làm cho tâm buông lung, như gió thổi 
phướn động. Nguyên nhân gần đưa tới bất phóng dật là vì tâm thiếu sự chăm chú khôn 
ngoan—It has the characteristic of disquietude, like water whipped up by the wind. lts 


3447 


function 1s to make the mind unsteady, as wind makes the banner ripple. It is manifested 
as turmoIl. Ïts proxImafe cause 1s unwise attention to mental disqulet. 


(II) Trạo Cử và Hối Quá Triền Cái—Restlessness and remorse: Uddhacca-kukkucca (p)— 
See TriỀn Cái in Chapter 96. 


(HI)Trạo cử hôn trầm— Restlessness and torpor: Một trong những trở ngại cho thiển sinh là 
ngủ gục trong khi hành thiển. Có hai loại bệnh mà đa số thiền sinh thường mắc phải: trạo 
cử và hôn trầm. Nếu như tâm không bị vọng tưởng thì lại bị hôn trầm. Những hành giả 
dụng công tu tập mong đem hết nghị lực vào việc tham thiển sẽ không để cho ngủ gục 
khống chế— One of the biggest problems for Zen practiioners is sleeping during 
meditation. Most meditators have two problems: restlessness and torpor. That 1s, 1Ÿ they 
are not indulging In idle thinking, they wIll be dozing off. Those who know how to work 
hard, however, will be concentrating their energy on therr inqurry; they w1ll absolutely not 
be sleeping. 


(F) Tam Độc 
Three Poisons 
See Chapter 77 


(E) Thập Độc 
Ten Poisons 
See Chapter 77 


(F) Ma Chướng 
Demonic Hindrances 
See Chapter 63 


(G) Chấp Trước 
Grasprngs 
See Chapter 64 


(H) Kiết Sử 
Fefters 
See Chapter 64 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3448 


(U Những Điền Đảo 
Upside-down Condifions 
See Chapter 68 


(J) Phân Biệt Sai Lâm 
Wrong Discruntndafitons 
See Chapter 79 


(K) Những Ngọn Gió Độc 
Poisonous Winds 
See Chapter 82 


(L) Mười Bốn Tâm Sở Bất Thiện 
Fourteen Inwhiolesorne ƒqcfors 


Theo Vi Diệu Pháp, có mười bốn tâm sở bất thiện —According to The Abhidharma, there 
are fourteen unwholesome factors: 

Si —Ignorance: Moho (p)—Delusion—Si hay moha đồng nghĩa với vô minh. Bản chất của 
nó là làm cho tinh thần chúng ta mù quáng hay chẳng biết gì. Nhiện vụ của nó là làm cho 
chúng ta không thấu suốt được bản chất thật của sự vật. Nó hiện đến khi chúng ta không 
có chánh kiến. Nó chính là gốc rễ của tất cả những nghiệp bất thiện——Delusion or moha is 
a synonym for avijJa, Ignorance. Its characteristic is mental blindness or unknowing. Its 
function 1s non-penetration, or concealment of the real nature of the obJect. It 1s 
manifested as the absence of ripht understanding or as mental darkness. Ïts proximate 
Cause 1s unwise attention. It should be seen as the root of all that is unwholesome. 

Vô Tàm—Shamelessness: Ahirikam (p)—Tự mình không biết xấu hổ khi thân làm việc 
xằng bậy, khi khẩu nói chuyện xằng bậy——Shamelessness is the absence of disgust at 
bodily and verbal misconduct. 








Vô Quý—Fearlessness of wrong doïng: Anottappam (p)—Vô quý là không biết hổ thẹn 
với người khi thân khẩu làm và nói chuyện xằng bậy. Vô quý xãy ra khi chúng ta thiếu tự 
trọng chính mình và thiếu kính trọng người —Moral recklessness ¡s the absence of dread 
on account of bodily and verbal misconduct. This happens due to lack of respect for self 
and others. 

Phóng Dật —Restlessness: Uddhaccam (p)—AgIfation—DIstracted—Loose—— 
Unrestrained—Đặc tánh của phóng dật là không tỉnh lặng hay không thúc liễm thân tâm, 
như mặt nước bị gió lay động. Nhiệm vụ của phóng dật là làm cho tâm buông lung, như 
gió thổi phướn động. Nguyên nhân gần đưa tới bất phóng dật là vì tâm thiếu sự chăm chú 
khôn ngoan—It has the characteristic of disquietude, like water whipped up by the wind. 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


3449 


lts function 1s to make the mind unsteady, as wind makes the banner ripple. It 1s 
manifested as turmoil. Its proximate cause 1s unwise attention to mental disquIet. 
Tham——Greed: Lobho (p)—Tham là căn bất thiện đầu tiên che đậy lòng tham tự kỷ, sự ao 
ước, luyến ái và chấp trước. Tánh của nó là bàm víu vào một sự vật nào đó hay tham lam 
đắm nhiễm những øì nó ưa thích. Nghiệp dụng của nó là sự bám chặt, như thịt bám chặt 
vào chảo. Nó hiện lên áp chế khi chúng ta không chịu buông bỏ. Nguyên nhân gần đưa 
đến tham là vì chúng ta chỉ thấy sự hưởng thụ trong sự việc—Greed, the ñrst 
unwholesome root, covers all degrees of selfish desire, longing, attachmert, and clinging. 
lts characteristic 1s ørasping an obJect. Its function 1s sticking, as meat sticks to a hot pan. lt 
1S manifested as not giving up. Ïts proximate cause 1s seeing enJoymert in things that lead 
to bondase. 

Tà Kiến—Wrong view: Ditthi (p)—Tà kiến là thấy sự vật một cách sai lầm. Tánh và 
nghiệp dụng của nó là giải thích sai lầm mà cho là trúng. Nguyên nhân gần của nó là 
không chịu tin theo tứ diệu đế—False view means seeing wrongly. Its characteristic is 
unwise or unJustified interpretation or belief. Its function 1s to preassume. Ïlt is manifested 
as a wrong Interpretation or belief. lts proximate cause 1s unwillingness to see the noble 
Ones. 

Ngã Mạn—Pride: Mano (p)—Conceit—Tánh của tâm sở nầy là cao ngạo, ỷ tài ỷ thế của 
mình mà khinh dễ hay ngạo mạn người. Nó được coi như là tánh điên rỗ——Conceit has the 
characteristic of haughtiness. Its function 1s self-exaltation. It is manifested as vainglory. 
lts proxImate cause Is greed disassociated from views. It should be regarded as madness. 
Sân—TII-will: Doso (p)—Hatred—Tánh của tâm sở nầy là ghét hay không ưa những cảnh 
trái nghịch. Nghiệp dụng của nó là tự bành trướng và đốt cháy thân tâm của chính nó— 
Doso, the second unwholesome root, comprises all kinds and degrees of aversion, 1ll-will, 
anger, Irritation, annoyance, and animosity. lts characteristic 1s ferosify. lts function 1s to 
spread, or burn up 1ts own support, 1.e. the mind and body in which It arlses. Ït 1s 
manifested as persecuting, and 1†s proximate cause 1s a ground for annoyance. 

Tật Đố hay Ganh Ty—Envy: Issa (p)—Tánh của tật đố hay ganh ty là ganh ghét đố ky 
những gì mà người ta hơn mình hay sự thành công của người khác. Nguyên nhân đưa đến 
tật đố là không muốn thấy sự thành công của người khác —Envy has the characteristic of 
being Jalous of other”s success. lts function 1s to be dissatisfled with other”s success. Ït 1s 
manifested as aversion towards that. lts proximate cause 1s other”s success. 


10) Xan Tham——Avarice: Macchariyam (p)—Tánh của xan tham hay bỏn xẻn là muốn che 


dấu sự thành công hay thịnh vượng của mình vì không muốn chia xẻ với người khác —The 
characterIstic of avarice or stinginess 1s concealing one”s own success when 1t has been or 
can be obtained. Its function 1s not to bear sharing these with others. lt is manifested as 
shrinking away from sharing and as meanness or sour feeling. Its proxImafe cause 1s one”s 
OWI SuC©€SS. 


11) Lo Âu—Worry: Kukkuccam (p)—Lo âu khi làm điều sai phạm —Worry or remorse after 


having done wrong. Its characteristic 1s subsequent regret. lts function 1s fO SOTTOW OV€F 
what has or what has not been done. lt 1s manifested as remorse. 


12) Hôn Trầm—Sloth: Thinam (p)—Tánh của hôn trầm là làm cho tâm trí mờ mịt không sáng 


suốt —Sloth ¡s sluggishness or dullness of mind. Its characteristic is lack of driving power. 
lts function 1s to dispel energy. lt is manifested as the sinking of the mind. Its proximate 


3450 


Cause is unwise attention to boredom, drowsiness, etc. SÏloth 1s identified as sickness of 
COnscIousness or cittagelanna. 


13) Thụy Miên—Torpor: Middham (p)—Tánh của thụy miên là buồn ngủ hay gục gật làm 


cho tâm trí mờ mịt không thể quán tưởng được. Theo tông nghĩa của phái Duy Thức Đại 
Thừa, đây là tên gọi chung cho chủng tử của “Phiển Não Chướng” và “Sở Tri Chướng” 
(tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến)—Torpor 1s the morbid state of the mental factors. Ïts 
characteristic 1s unwlieldiness. lts function 1s to smother. It 1s manifested as drooping, or as 
nodding and sleepiness. Sloth and torpor always occur in conJunction, and are opposed to 
energy. Torpor 1s Identified as sickness of the mental factors or kayagelanna. Used by the 
school of conscIousness as the seed of klesa (greed, hatred, Ignorance, pride, doubt, wrong 
VICW$). 


14) Hoài Nghi—Doubt: Vicikiccha (p)—Hoài nghi có nghĩa là hoài nghi về mặt tinh thần. 


Œ) 


D 
2) 
3) 
4) 


(H) Ngũ chướng ngại— Five himdrances: Nivaranas (p) 


Theo quan điểm Phật giáo thì hoài nghi là thiếu khả năng tin tưởng nơi Phật, Pháp, 
Tăng —Doubt signifies spiritual doubt, from a Buddhist perspective the Inability to pÏlace 
confidence In the Buddha, the Dharma, the Sangha, and the training. 


(M) Những Khó Khăn cho việc Tu Tập 
DỰjiculfies in Cultivation 


Tứ Độc Xà— Four poisonous snakes: Bốn con rắn độc trong giỏ ám chỉ tứ đại trong thân 
thể (tạo nên thân thể con người)—Four poisonous snakes in a basket which imply the four 
elements In a body (of which a man 1s formed): 

Đất: Earth. 

Nước: Water. 

Lửa: Eire. 

Gió: Air. 

See Đại-Tứ Đại-Thất Đại in Chapter 41. 


Ngũ Triền Cái —Theo Kinh Phúng 
Tụng trong trường Bộ Kinh, có năm triển cái, chúng làm chướng ngại và che dấu thực tại 
khỏi tâm thức—According to the Sangiti Sutta ¡in the Long Discourses of the Buddha, 
there are five hindrances which, in the sense of obstructing and hindering and concealing 








reality from consciousness—See Chapter 38. 


(HI)Năm Chướng Ngại trong việc tu tập —Five hìndrances to spirfuadl progress: Năm 


chướng ngại cho sự tiến bộ tinh thần, làm rối loạn sự nhìn sâu vào vạn hữu, ngăn cẩn con 
người đạt tới sự tập trung hoàn toàn, cũng như khám phá ra chân lý——Five hindrances to 
spiritual progress that hinder the mind, obstruct insipht, and prevent cultivators from 
atftainng complete concentration and from knowing the truth (Five factors (hindrances) 
which blind our vision from the truth): 


(A) Theo quan điểm Phật Giáo Đại Thừa—According to the point of view of Mahayana 


Buddhism: 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 


3451 


Tham dục—Greed: Kamachanda (p)—Sensuous lust—Tham ái duyên theo dục giới. 
Sân hận: Vyapada (p)—III-will—Hatred. 

S¡ mê: Ignorance——Physical and menfal torpor. 

Lo âu: Uddhaccakukkucca (p)—Restlessness and wOorry. 

Nghi hoặc: Vicikiccha (p)—Doubt. 





(B) Theo quan điểm Phật Giáo Nguyên Thủy——According to the point of view of Theravada 


h 


2) 
3) 
4) 
5) 


Buddhism: 

Tham dục: Kamachanda (p)—Sensual desires—Tham dục hay tham ái duyên theo dục 
giới. 

Sân hận: Vyapada (p)—Hatred. 

Hôn trầm dã dượi: Thinamiddha (p)—Sloth and torpor. 

Phóng dật lo âu: Uddhaccakukkucca (p)—Restlessness and worry. 

Hoài nghĩ: Vicikiccha (p}—Doubt, or indecision. 


(IV)Ngũ Tán Loạn— Five senses 0ƒ mental distracfion: 


Ù 
2) 
3) 
4) 


3) 


Tự nhiên tán loạn: Năm thức chẳng giữ tự tính, chạy theo ngoại cảnh, niệm niệm biến 
thiên——The five senses themselves are not functioning properly. 

Ngoại tán loạn: Ý căn trì độn, theo đuổi ngoại trần nên không có khả năng định tĩnh hay 
chú ý——External distraction or Inability to concentrate the attention. 

Nội tán loạn: Tâm sinh cao thấp, niệm niệm chuyển đời bất định —Internal distraction or 
merntal confusion. 

Thô tán loạn: Chấp vào ngã và ngã sở mà bị tán loạn—Distraction caused by of me and 
mine, personality and possession. 

Tư duy tán loạn: Tán loạn tư tưởng bởi Tiểu thừa—Confusion of thought produced by 
Hinayana. 


(VY) Sáu điều khó gặp— Six di[fficult things: See Chapter 107. 


(VI) Bảy Khuynh Hướng Ngủ Ngầm— Seven defilemenís: Theo Kinh Trường A Hàm và Kinh 


l) 
2) 
3) 
4 
3) 
6) 
lở) 


Tăng Nhất A Hàm, có bảy sự nhiễm ô tiểm ẩn trong tâm chúng ta làm trở ngại cho việc tu 
tập —According to the Digha Nikaya Sutra and Angutara Nikaya Sutra, there are seven 
defilements that lie dormant in the recesses of man”s mind and prevent man”s cultivation. 
Tham dục: Kama-raga (p)—Lust—Desrre. 

Ác ý: Patigha (p)—Evil thoughts. 

Tà kiến: Ditthi (p)—Wrong views. 

Hoài nghĩ: Vicikiccha (p)—Doubt. 

Ngã Mạn: Mana (p)—Pride. 

Luyến ái: Bhava-raga (p)—Attachmert. 

Vô minh: AviJJa (p)—lgnorance. 


(VII)Bảy Trường Hợp Khó Niệm Phật—Seven circumstances that are dỤƒicuÌt to practfice 


Buddha Rectfafion: See Chapter 136 (Q) (IV). 


3452 


(VHT)Thất Nạn— Seven calamifies: Bảy hoạn nạn lớn làm cần trở sự tu tập của con người— 


Seven disasters that prevent people from cultivation. 


Nạn bởi mặt trời mặt trăng lỗi độ: Sun and moon losing their order (eclipses). Too early 
monsoon or too late monsoon. 

Nạn bởi các vì sao lỗi độ: Unlucky stars or constellations irregular. 

Nạn lửa cháy: Fire. 

Nạn lụt: Flood. 

Nạn giông bão: Wind-storms, or violent storms. 

Nạn hạn hán: Drought. 

Nạn giặc cướp: Rebellion, invasion and robbers, or hateful bandits and thieves. 


Nạn lửa: Fire. 

Nạn nước: Water. 

Nạn giông bão: Violent or wind storms. 
Nạn gươm đao: Knives and staves. 

Nạn quỷ dữ: Vengeful ghosts. 

Nạn gông cùm: Yokes, chains and fetters. 
Nạn giặc cướp: Hateful bandits and thieves. 








(IX)Thất Tùy Miên— Seven tendencies: Anusaya (p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 


l) 


2) 
3) 
4) 
3) 
6) 


1) 


(X) 


Bộ Kinh, có bảy tùy miên. Do chúng ăn sâu nên gọi là tùy miên, chúng là cái nhân cho 
tham dục, v.v., sanh đi sanh lại mãi —According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are seven latent proclivities or underlying tendencies, or 
inherent tendencies. For 1t 1s owing to thelr inveteracy that they are called inherent 
tendencis (anusaya) since they inhere (anusenti) as cause for the arising of greed for sense 
desire, etc., aøain and agaIn: 

Dục Ái Tùy Miên—Sensous greed: Kama-raga (p)—Phàm phu tham ái với cảnh ngũ dục 
hay ái dục thường tình khởi phát từ dục vọng, ngược lại với Pháp ái—The underlying 
tendency to sensual lust. The inherent tendency to greed for sense desire. Ordinary human 
love springing from desire, in contrast with religious love. 

Sân Tùy Miên—Resentment: Patigha (p)—The underlying tendency to aversion. The 
1nherent tendency to resentmeii. 

Kiến Tùy Miên: Wrong views—The underlying tendency to views—The ¡inherent 
tendency to false view. 

Nghi Tùy Miên: Doubt—The underlying (nherent) tendency to doubt (uncertainty). 

Mạn Tùy Miên: Conceit—The underlying (nherent) tendency to conceit (pride). 

Hữu Tham Tùy Miên—Craving for becoming: Bhava-raga (p)—The underlying tendency 
to lust for exIstence (becoming). 

Vô Minh Tùy Miên: Ignorance——The underlying tendency to Ignorance. 


Tám điều khó gặp hay nghe được Phật pháp— Eight d[ficulfies: See Chapter 107 (B) 
(m"). 


3453 


(XDBát Giải Đãi Sự— Eight occasions oƒ tndolence: Kusita-vatthuni (p)—Theo Kinh Phúng 


l) 


2) 


3) 


® 


5) 


Tụng trong Trường Bộ Kinh, có tám sự giải đãi—According to the Sangiti Sutta in the 
Long Discourses of the Buddha, there are eight occasions of indolence. 

Cơ hội giải đãi thứ nhất —The first occasion of indolence: Ở đây có việc vị Tỳ Kheo phải 
làm. Vị nầy nghĩ: “Có công việc ta sẽ phải làm. Nếu ta làm việc, thời thân ta sẽ mệt mỏi. 
Vậy ta nên nằm xuống.” Vị ấy bèn nằm xuống, không tinh tấn để đạt được điều chưa đạt 
được, để thành tựu điều chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ—Here a 
monk has a Job to do. He thinks: “Ive got this Job to do, but it wIll make me tired. II have 
a rest.” So he lies down and does not stir up enough energy to complete the uncompleted, 
to accomplish the unaccomplished, to realise the unrealised. 

Cơ hội giải đãi thứ hai—The second occasion of indolence: Ở đây một việc đã được vị Tỳ 
Kheo làm. Vị nầy nghĩ: “Ta đã làm một công việc. Do ta làm một công việc nên thân ta 
mệt mỏi. Vậy ta nên nằm xuống.” Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn đạt được điều chưa 
đạt được, thành tựu điều chưa thành tựu và chứng ngộ điều chưa chứng ngộ—Here, a 
monk who has done some work, and thinks: “I[*ve done this work, now m tired. F]I have 
a rest.” So he lies down and does not stir up energy to complete the uncompleted, to 
accomplish the unaccomplished, and to realise the unrealised. 

Cơ hội giải đãi thứ ba—The third occasion of indolence: Ở đây có con đường mà vị Tỳ 
Kheo phải đi. Vị nầy nghĩ: “Đây là con đường mà ta sẽ phải đi. Khi ta đi con đường ấy, 
thân ta sẽ mệt mỏi. Vậy ta nên nằm xuống.” Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn để đạt 
được điều chưa đạt, thành tựu điều chưa thành tựu và chứng ngộ điều chưa chứng ngộ— 
Here a monk who has to go on a Jjourney, and thinks: “I have to go on this Journey. It wIll 
make me tired. [II have a rest.” So he lies down and does not stir up energy to complete 
the uncompleted, to accomplish the unaccomplished, and to realise the unrealised. 

Cơ hội giải đãi thứ tư—The fourth occasion of indolence: Ở đây con đường vị Tỳ Kheo đã 
đi. Vị nầy nghĩ: “Ta đã đi con đường, do ta đã đi con đường nên thân ta mệt mỏi. Vậy ta 
nên nằm xuống.” Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn đạt được điều chưa đạt, thành tựu 
điều chưa thành tựu và chứng ngộ điều chưa chứng ngộ—Here a monk who has been on a 
Journey, and thinks: “I”ve been on this Journey. Now Ủm tired. I'lI have a rest.” So he lies 
down and does not str up energy to complete the uncompleted, to accomplish the 
unaccomplish, and to realise the unrealised. 

Cơ hội giải đãi thứ năm—The fifth occasion of indolence: Ở đây vị Tỳ Kheo đi khất thực 
trong làng hay tại đô thị, không nhận được các đồ ăn loại cứng hay loại mềm, đầy đủ như 
ý muốn. Vị ấy nghĩ: “Ta đi khất thực ở làng hay đô thị, không nhận được đồ ăn loại cứng 
hay loại mềm đầy đủ như ý muốn. Thân nầy của ta bị mệt mỏi, không lợi ích gì. Vậy ta 
nên nằm xuống.” Vị ấy nằm xuống, không tinh tấn đạt được điều chưa đạt, thành tựu điều 
chưa thành tựu và chứng ngộ điều chưa chứng ngộ—Here a monk who goes on the alms- 
round In a village or town and does not get his fill of food, whether coarse or fine, and he 
thinks: “ve gone for alms-round ¡n the village or town and don”t get my fill of food, 
whether coarse or fine. Now Em tired. II have a rest.” So he lies down and does not stir 
up energy to complete the uncompleted, to accomplish the unaccomlished, and to realise 
the unrealised. 


6) 


7) 


8) 


3454 


Cơ hội giải đãi thứ sáu —The sixth occasion of indolence: lộ) đây vị Tỳ Kheo đi khất thực 
tại làng hay thị xã, nhận được các đồ ăn loại cứng và loại mềm đây đủ như ý muốn. Vị 
ấy nghĩ: “Ta đi khất thực tại làng hay tại thị xã, nhận được các thức ăn, loại cứng và loại 
mềm, đầy đủ như ý muốn. Thân ta nặng nể như thể đang mang bầu, không thể làm gì 
được. Vậy ta nên nằm xuống.” VỊ ấy nằm xuống, không tinh tấn—Here a monk who goes 
on alms-round In a village or town and gets his fill of food, whether coarse or fine, and he 
thinks: “lve gone for alms-round in a village or town and get my fill of food, whether 
coarse or fine, and my body 1s heavy and useless as If Ï were pregnant. ['lI have a rest.” So 
he lies down and does not stir up energy to complete the uncompleted, to accomplish the 
unaccomplished, to realise the unrealised. 

Cơ hội giải đãi thứ bảy—The seventh occasion of indolence: Ở đây vị Tỳ Kheo bị bệnh 
nhẹ. Vị nầy nghĩ: “Nay ta đau bệnh nhẹ, cần phải nằm nghỉ. Vậy ta nên nằm xuống.” Vị 
ấy nằm xuống, không có tinh tấn để đạt được điều chưa đạt, thành tựu điều chưa thành 
tựu, và chứng ngộ điều chưa chứng ngộ—Here a monk who has developed some light 
Iindisposition, and he thinks: “I'd better have a rest.” So he lies down and does not stir up 
energy to complete the uncompleted, to accomplish the unaccomplished, to realise the 
unrealised. 

Cơ hội giải đãi thứ tám—The eighth occasion of indolence: Ở đây vị Tỳ Kheo mới khỏi 
bệnh không bao lâu. Vị ấy nghĩ: “Ta mới khỏi bệnh không bao lâu. Thân nầy của ta yếu 
đuối, không làm được việc gì, vậy ta hãy nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn 
để đạt được điều chưa đạt, để thành tựu điều chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều 
chưa chứng ngộ được —Here a monk who 1s recuperating, having not long recovered from 
an illness, and he thinks: “My body 1s weak and useless. [II have a rest.” So he lies down 
and does not str up energy to complete the uncompleted, to accomplish the 
unaccomplished, to realise the unrealised. 


(XII)Chín điều khó trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương— Chương 36)— Nine dificulfies (Sutra 


in Forty-Two SecHons— Chapter 36): See Chapter 107 (B) (IV). 


(XII)Mười Điều Bị Ma Nhiếp Trì Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ possession by demons 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 


7) 


øƒ Great Enlightening Beings: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười điều bị ma 
nhiếp trì của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát rời bổ được mười điều ma nhiếp trì nầy thời 
được mười điều chư Phật nhiếp trì—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 
38, there are ten kinds of possession by demons of Great Enliphtening Beings. 
Enlightening Beings who can leave these ten can attain the supreme supportIve power of 
Buddhas. 

Tâm lười biếng: Laziness. 

Chí nguyện hèn kém: Narrowness and meanness of aspirafion. 

Nơi công hạnh chút ít lại cho là đủ: Satisfaction with a little practice. 

Lãnh thọ một hạnh, từ chối những hạnh khác: Exclusivity. 

Chẳng phát đại nguyện: Not making great vows. 

Thích nơi tịch diệt, dứt trừ phiển não, nên quên mất Bồ Đề tâm: Liking to be in tranguil 
extinction and annihilating afflictions, forgetting the Bodhi mind. 

Dứt hẳn sanh tử: Permanently annihilating birth and death. 


3455 


8) Bỏ hạnh Bồ Tát: Giving up the practices of enlightening beings. 
9) Chẳng giáo hóa chúng sanh: Not edifying sentient beings. 
10) Nghi báng chánh pháp: Doubting and repudiating the truth. 


(XIV)Hai Mươi Điều Khó— Twenty DỰficulties: See Chapter 107 (B) (V). 


(XV)Những lời Phật dạy về Những Điều Khó trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương— The 


]) 


2) 


Buddha°s Teachings on the DỤ[[iculties im the Forty-Two Sections Sutra: 

Đức Phật dạy: “Làm người luôn có hai mươi điều khó: Nghèo nàn bố thí là khó; Giàu sang học đạo 
là khó; Bỏ thân mạng quyết chết là khó; Thấy được kinh Phật là khó; Sinh vào thời có Phật là 
khó; Nhẫn sắc nhẫn dục là khó; Thấy tốt không cầu là khó; Bị nhục không tức là khó; Có thế lực 
không dựa là khó; Gặp việc vô tâm là khó; Học rộng nghiên cứu sâu là khó; Diệt trừ ngã mạn tự 
mãn là khó; Không khinh người chưa học là khó; Thực hành tâm bình đẳng là khó; Không nói 
chuyện phải trái là khó; Gặp được thiện tri thức là khó; Thấy tánh học Đạo là khó; Tùy duyên hóa 
độ người là khó; Thấy cảnh tâm bất động là khó; Khéo biết phương tiện là khó.” (Chương 12)— 
The Buddha said: “People always encounter twenty difficulties. It 1s difficult to ø1ve when one 1s 
poor. It 1s difficult to study the way when one has power and wealth. It 1s difficult to abandon life 
and face the certainty of death. It is difficult to encounter the Buddhist Sutras. It 1s difficult to be 
born at the time of the Buddha. It is diffucult to forbear lust and desire. It 1s difficult to see good 
things and not seek them. It is difficult to be insulted and not become angry. Ït 1s difficult to have 
power and not abuse 1t. It is difficult to come In contact with things and have no thought of them. lt 
1s difficult to be greatly learned and widely informed. It is difficult to get rid of self-pride or self- 
satisfaction. It 1s difficult not to slight those who have not yet studied. It 1s difficult to practice 
equanimity of mind. It is difficult not to øgossIp. It 1s difficult to find (meet) a good knowing advIsor. 
It is difficult to see one”s own nature and study the Way. It is difficult to transform oneself in ways 
that are appropriate taking living beIngs across to enlightenment. It 1s difficult to see a state an not 
be moved by It. It 1s difficult to have a good understanding of skill-in-means.” 

Đức Phật dạy: “Kẻ thoát được ác đạo sinh làm người là khó. Được làm người mà thoát được thân 
nữ làm thân nam là khó. Làm được thân nam mà sáu giác quan đầy đủ là khó. Sáu giác quan đầy 
đủ mà sanh vào xứ trung tâm là khó. Sanh vào xứ trung tâm mà gặp được thời có Phật là khó. Đã 
gặp Phật mà gặp cả Đạo là khó. Khởi được niểm tin mà phát tâm Bồ Đề là khó. Phát tâm Bồ để 
mà đạt đến chỗ vô tu vô chứng là khó.” (Chương 36)—The Buddha said: “It is difficult for one to 
leave the evil paths and become a human being. It is difficult to become a male human being. Ït Is 
difficult to have the six organs complete and perfect. It is difficult for one to be born 1n the central 
country. Ít is difficult to be born at the time of a Buddha. It is still difficult to encounter the Way. It 
1s difficult to bring forth faith. It 1s difficult to resolve one”s mind on Bodhi. Ịt 1s difficult to be 
without cultivation and without attainment.” 


(N) Những lời Phật dạy về Không Buông Lung 
The Buddha”s Teachings on Heedƒulness 


Không buông lung đưa tới cõi bất tử, buông lung đưa tới đường tử sanh; người không buông lung thì 
không chết, kẻ buông lung thì sống như thây ma—Heedfulness (Watchfulness) is the path of 
1mmortality. Heedlessness 1s the path of death. Those who are heedful do not die; those who are 
heedless are as 1f already dead (Dahrampada 21). 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


3456 


Kẻ trí biết chắc điều ấy, nên gắng làm chứ không buông lung. Không buông lung thì đặng 
an vui trong các cõi Thánh —Those who have distinctly understood this, advance and 
rejoIice on heedfulness, delight in the Nirvana (Dahrampada 22). 

Nhờ kiên nhẫn, dõng mãnh tu thiển định và giải thoát, kẻ trí được an ổn, chứng nhập Vô 
thượng Niết bàn—Owing to perseverance and constant meditation, the wise men always 
realize the bond-free and strong powers to attain the highest happiness, the supreme 
Nrrvana (Dahrampada 23). 

Không buông lung, mà ngược lại cố gắng, hăng hái, chánh niệm, khắc kỷ theo tịnh hạnh, 
sinh hoạt đúng như pháp, thì tiếng lành càng ngày càng tăng trưởng—]f a man is earnest, 
energetic, mindful; his deeds are pure; his acts are considerate and restraint; lives 
according to the Law, then his glory wIll increase (Dahrampada 24). 

Bằng sự cố gắng, hăng hái không buông lung, tự khắc chế lấy mình, kẻ trí tự tạo cho mình 
một hòn đảo chẳng có ngọn thủy triều nào nhận chìm được —By sustained effort, 
earnestness, temperance and self-control, the wise man may make for himself an island 
which no flood can overwhelm (Dahrampada 25). 

Người ám độn ngu si đắm chìm trong vòng buông lung, nhưng kẻ trí lại chăm giữ tâm 
mình không cho buông lung như anh nhà giàu chăm lo giữ của—The ignorant and foolish 
fall into sloth. The wise man guards earnestness as hIs øreatest treasure (Dahrampada 26). 
Chớ nên đắm chìm trong buông lung, chớ nên mê say với dục lạc; hãy nên cảnh giác và tu 
thiển, mới mong đặng đại an lạc—Do not indulge in heedlessness, nor sink into the 
enjoyment of love and lust He who 1s earnest and meditatve obtains great Joy 
(Dahrampada 27). 

Nhờ trừ hết buông lung, kẻ trí không còn lo sợ gì. Bậc Thánh Hiển khi bước lên lầu cao 
của trí tuệ, nhìn lại thấy rõ kẻ ngu si ôm nhiều lo sợ, chẳng khác nào khi lên được núi cao, 
cúi nhìn lại muôn vật trên mặt đất —When the learned man drives away heedlessness by 
heedfulness, he 1s as the wise who, climbing the terraced heights of wisdom, looks down 
upon the fools, free from sorrow he looks upon sorrowing crowd, as a wise on a mountain 
peak surveys the Ignorant far down on the ground (Dahrampada 28). 

Tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh táo giữa đám người mê ngủ, kẻ trí như con tuấn 
mã thẳng tiến bỏ lại sau con ngựa gầy hèn—Heedful among the heedless, awake among 
the sleepers, the wise man advances as does a swIft racehorse outrun a weak Jade 
(Dahrampada 29). 


10) Nhờ không buông lung, Ma Già lên làm chủ cõi chư Thiên, không buông lung luôn luôn 


được khen ngợi, buông lung luôn luôn bị khinh chê—lt was through earnestness that 
Maghavan rised to the lordship of the gods. Earnestness Is ever praised; negligence Is 
always despised (blamed) (Dahrampada 30). 


11) Tỳ kheo nào thường ưa không buông lung hoặc sợ thấy sự buông lung, ta ví họ như ngọn lửa hồng, 


đốt tiêu tất cả kiết sử từ lớn chí nhỗỏ—A mendicant who delights in earnestness, who looks with 
fear on thoughtlessness, cannot fall away, advances like a fire, burning all his fetters both great and 
small (Dahrampada 3 l). 


12) Tỳ kheo nào thường ưa không buông lung hoặc sợ thấy sự buông lung, ta biết họ là người gần tới 


Niết bàn, nhất định không bị sa đọa dễ dàng như trước—A mendicant who delights in earnestness, 
who looks with fear on thoughtlessness, cannot fall away, he 1s in the presence of Nirvana 
(Dahrampada 32). 


3457 


CHƯƠNG MỘT TRĂM MƯỜI HAI 
CHAPTER ONE HUNDRED AND TWELVE 


Bồ Đề và Bồ Đề Tâm 
Bodhi and Bodhicritta 


(A) Bồ Đề: Bodhi (skt) 

(A-1) Tổng quan và Nghĩa của Bồ Đề—Overview and Meanings oƒ Bodhi 

(I) Tổng quan về Bồ Đề—An overview oƒ Bodhi. 

(II) Nghĩa của Bồ Đê— The meanings oƒ Bodhi. 

(HI) Hai mươi hai phẩm trong tiến trình phát triển toàn thiện Bồ Đề— Twenty-two modes oƒ 
processes in the perƒfect development oƒ enlightenmenI. 

(IV) Hành Nguyện Bồ Để. 


(A-2) Phân loại Bồ Đê— Categories 0ƒ Bodhi 

()_ Tam Chủng Bồ Đề: Three kinds oƒ bodhi. 

(II) Tam Phật Bồ Đề: The body or wisdom oƒ each öƒ the Trikaya (Trikaya Tam thân). 
(HI)Ngũ Bồ Đề: The five bodhi or stages oƒ enlightenmei. 

(IV)Thất bô đề phần— Seven Bodhyangas. 


(C) Bồ Đề Tâm: Bodhicitta (skt). 

(C-1) Tổng quan và Nghĩa của Bồ Đề Tâm— Overview and Meanings 0ƒ “Bodhicitta ” 
(ID Tổng quan về Bồ Đề Tâm— An overview oƒ “Bodhicitta ”. 

(II) Nghĩa của Bồ Đề Tâm— The meanings 0ƒ Bodhi-mind. 


(C-2)Đặc tánh của Bồ Đề Tâm— Special characteristics of Bodhicitta. 


(C-3)Phân loại Bồ Đề Tâm— Categories oƒ Bodhi-Mind. 
(I) Nhị Chủng Bồ Đề Tâm —Two kinds oƒ Bodhi-mind. 
(II) Tam Chủng Bồ Đề— Three kinds oƒ bodhi. 


(C-4) Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa nghiêm— Bodhicitta according to the Avafamsaka Sutra 

(I) Bồ Đề Tâm là tâm đại bi cứu độ tất cả chúng sanh—Bodhi-mind is the mind oƒ great 
compassion, ƒor the salvation oƒ all beings. 

(H) Nếu quên mất Bô Đề Tâm mà tu các pháp lành, đó là ma nghiệp— To neglect the Bodhi 
Mind when practicing good deeds ¡is the action 0ƒ demons. 


(C-5) Bồ Đề Tâm theo Kinh Đại Tỳ Lô Giá Na— Bodhicitta according to the Mahavairocana 
Sufrd. 


(C-6) Phát Bồ Đề Tâm— Bodhi resolve Determination for enlightenment 
(I_ Phát Bồ Đề Tâm— Determination for enlightenmem. 


3458 


(H) Phát tâm Bồ đề mà đạt đến chỗ vô tu vô chứng— Bodhi mind without seeking attainmem. 

(HI)Bốn Nhân-Duyên-Lực để phát Bồ Đề Tâm—Four types oƒ. Causes-Conditions-Powers 
which are instrumermtal for the developmenmt oƒ Bodhicira. 

(IV)Bốn phẩm hạnh mà một vị Bồ Tát nên tu tập để phát Bồ Đề Tâm— Four qualities that 
should be cultivated by an aspiranf to awaken the Bodhicia. 

(V) Mười phẩm hạnh mà một vị Bồ Tát nên tu tập để phát Bồ Đề Tâm—Ten qualities that 
should be cultivated by an aspiranf to awaken the Bodhicira. 


(C-7) Làm cách nào để phát Tâm Bồ Đề?— How to develop the Bodhi Mind? 

() Phát Bồ Đề Tâm trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện—Awakening the Bodhi Mind in the four 
Bodhisaftva vows. 

(H) Không phải chỉ nói suông “Tôi phát Bồ Đề Tâm— II is not enough simply to say “ Ï have 
developed the Bodhis Mind. 


(C-8) Sáu Yếu Điểm Phát Chân Tâm Bồ Đề— Six points to develop a true Bodhi Mind. 


(C-9) Tám Cách Phát Tâm Bồ Đề— Eight ways oƒ developing the Bodhi Mind 

(I Tổng quan về Tám Cách Phát Tâm Bồ Đề—An overview oƒ the Eight ways oƒ developing 
the Bodhi Mind. 

(IH) Chi tiết về Tám Cách Phát Tâm Bô Đề— Details oƒ the Eight ways oƒ developing the Bodhi 
Mind. 


(C-10) Mười Đặc Điểm Của Bồ Đề Tâm— Ten characters oƒ Bodhicita. 

(I Tổng quan về Mười Đặc Điểm Của Bồ Đề Tâm—An overview oƒ the Ten characters oƒ 
Bodhicita. 

(H) Chỉ tiết về Mười Đặc Điểm Của Bồ Đề Tâm— Details oƒ the Ten characters oƒ Bodhicitta. 


(C-11)Mười Lý Do khiến chúng sanh Phát Tâm Bồ Đề—Ten reasons to cause sentient 
beings to develop Bodhi Mind. 

(I) Tổng quan về Mười Lý Do khiến chúng sanh Phát Tâm Bồ Đề—An overview oƒ the Ten 
reasons †o cause senfient beings to develop Bodhi Mind. 

(IH) Chỉ tiết về Mười Lý Do khiến chúng sanh Phát Tâm Bồ Đề— Details oƒ the Ten reasons to 
cause senfienf beings to develop Bodhi Mind. 


(C-12)Mười Nhân Duyên Khiến Bồ Tát Phát Tâm Bồ Đêề— Ten kinds oƒ causes 0ƒ great 
enlightening beings”s developrnent oƒ the Bodhi-Mind 


3459 


(A) Bồ Đề 
Bodhi (skt£) 


(A-1) Tổng quan và Nghĩa của Bồ Đề 
Overview and Meanings 0ƒ Bodhi 


(ID Tổng quan về Bồ Đề—An overview oƒ Bodhi: “Bồ Đề” là trạng thái thiền định cao nhất 


nơi đó tâm luôn giác ngộ và ngời sáng. Theo Nguyên thủy Bồ để có nghĩa là sự hiểu biết 
hoàn toàn và sự thực hiện Tứ Diệu đế để chấm dứt khổ đau. Từ Bodhi được rút ra từ gốc 
Phạn ngữ “Budh” có nghĩa là “tri thức,” “hiểu biết,” hay “toàn trí.” Thuật ngữ thường 
được các nhà phiên dịch Tây phương dịch là “Giác Ngộ,” có nghĩa đen là “Tỉnh Thức.” 
Giống như thuật ngữ “Buddha,” được rút ra từ gốc Phạn ngữ “buddh,” có nghĩa là “tỉnh 
thức,” và trong Phật giáo từ này chỉ một người đã tỉnh thức khỏi giấc ngủ sĩ mê, trong đó 
hầu hết chúng sanh đang trải qua. Theo truyền thuyết Phật giáo, Đức Phật thành đạt đạo 
quả Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng trong khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề—Bodhi ¡s the highest 
state of Samadhi in which the mind is awakened and i1lluminated. The term “Bodhi” 1s 
derived from the Sanskrit root “Budh,” meaning “knowledge,” “Understanding,” or 
“Perfect wisdom.” A term that is often translated as “enlightenment” by Western 
translators, but which literally means “Awakening.” Like the term BUDDHA, it is derived 
from the Sanskrit root buddh, “to wake up,” and in Buddhism it Indicates that a person has 
“awakened” from the sleep of ignorance In which most beings spend therr lives. According 
to Buddhist legend, the Buddha attained bodhi in the town of BODHGAYA while sitting in 
meditation under the Bodhi Tree or Bodhi-Vrksa. 


(II) Nghĩa của Bồ Đề— The meanings oƒ Bodhi: 


D 
2) 
3) 
4) 
3) 


6) 


7) 


Đạo (dịch theo cũ): Marga (skt——The way. 

Giác (dịch theo mới): Sambodhi (skt—To be aware, or fO Derce1ve. 

Toàn trí: Perfect wisdom. 

Tâm giác ngộ: The state of bodhi, illuminated or enlightened mind. 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Bồ đề thuộc về chúng sanh; nếu không có chúng sanh thì chư Bồ 
tát sẽ không bao giờ đạt được chánh đẳng chánh giác: According to the Avatamsaka 
Sutra, Bodhi (enlightenment) belongs to living beings. Without living beings, no 
Bodhisattva could achieve Supreme, Perfect Enlightenment. 

A nậu đa la Tam miệu Tam Bồ Để——Anuttara-samyak-sambodhi (skt): Vô thượng chánh 
đẳng chánh giác, hay sự chứng ngộ tối thượng mà Đức Phật đã chứng được—A state of 
Buddhahood——Perfect universal enlightenment—Đại giác của một vị Phật phổ biến——Full 
form of enlightenment of a Buddha. The supreme enlightenment realized by the Buddha. 
Thuật ngữ “Bodhi” còn có nghĩa là giác ngộ (trí tuệ hay sự thức tỉnh toàn diện về tự thân, 
tha nhân và thế giới hiện tượng). Bodhi có nghĩa là trí tuệ toàn hảo hay trí tuệ siêu việt. 
Bodhi là sự giác ngộ hay điều kiện tinh thần của chư Phật và chư Bồ Tát. Bồ để chính là 
nhân của trí tuệ bát nhã và lòng từ bi. Theo Đại thừa, bồ để có nghã là ý thức dựa vào trí 
năng: The word “Bodhi` also means “Perfect Wisdom” or “Iranscendental Wisdom,” or 


3460 


“Supreme Enlightenment.` Bodhi ¡s the state of truth or the spiritual condition of a Buddha 
or Bodhisattva. The cause of Bodhi 1s Prajna (wisdom) and Karuna (compassion). 
According to the Hinayana, bodhi ¡is equated with the perfection of insipht Into and 
realization of the four noble truths, which means the cessation of suffering. According to 
the Mahayana, bodhi 1s mainly understood as enlightened wisdom. 

8) Bồ Để còn có nghĩa là những yếu tố của sự giác ngộ: “Bojjhanga” ¡is a Pali term for 
“factors of enlightenment—See Chapter 21 (B-6) (1. 


(HI) Hai mươi hai phẩm trong tiến trình phát triển toàn thiện Bồ Đề— Twenty-two modes oƒ 
processes in the perfect development 0ƒ enlighfenment: 

1-4)Tứ Niệm Xứ: Four foundations of mindfulness: See Four foundations of mindfulness. 

5-8)Tứ Chánh Cần: Four right efforts—See Chapter 21. 

9-12}Tứ Như Ý Túc: Four sufficiences—See Chapter 2I. 

13-17)Ngũ Căn: Five sense-organs—See Chapter 21. 

18-22)Ngũ Lực: Five powers—See Chapter 21. 


(IV) Hành Nguyện Bồ Đề: Tu hành những gì mình phát nguyện (nguyện là tất cả chúng sanh 
đều hàm chứa Như Lai tạng tính, đều có thể an trụ ở vô thượng Bồ Đề, nên nguyện đem 
pháp Đại Thừa Vi Diệu mà độ tận)—To start out for bodhi-mind to act out one”s VOWS fO 
save all living beings (all beings possess Tathagata-garbha nature and can become a 
Buddha; therefore, vow to save them all). 


(A-2) Phân loại Bồ Đề 


Categories 0ƒ Bodhi 
(D_ Tam Chủng Bồ Đề: Three kinds of bodhi. 
(A) 
I1) Thanh Văn Bồ Để: Bồ Để mà hàng Thanh Văn đạt được— The enlightenment of 
sravakas. 


cx„ 


2) Duyên Giác Bồ Đề: B 
Pratyeka-buddhas. 

3) Phật Bồ Đề: Bồ Đề mà Phật đạt được—The enlightenment of Buddhas. 

(8) ^ ^ 

1) Hành nguyện Bồ Đề Tâm: To start out for bodhi-mind to act out one”s vows fo save all 
living beings—See Hành Nguyện Bồ Đề Tâm in Chapter 112 (A) (IV). 

2) Thắng Nghĩa Bồ Để Tâm: Bodhi-mind which is beyond description, and which surpasses 
mere earthly Ideas. 

3) Tam Ma Địa Bồ Đề Tâm: Samadhi-bodhi mind. 


Để mà hàng Duyên Giác đạt được —The enlightenment of 


(HH) Tam Phật Bồ Đề: Thân hay trí trong tam thân—The body or wisdom of each of the 
Trikaya (Trikaya Tam thân): 

1) Ứng Hóa Phật Bồ Đề: Nơi nào nên hiện thì hiện, như Phật Thích Ca đã thành đạo dưới 
cội Bồ Đề để cứu độ chúng sanh—One under the bodhi-tree. 

2) Báo Phật Bồ Đề: Thập địa viên mãn, chứng niết bàn chân thường—One of parinirvana. 


3) 


3461 


Pháp Phật Bồ Để: Như Lai tạng tính vốn thanh tịnh hay niết bàn miên viễn—One of 
Tathagatagarbha In 1ts eternal nrvana aspect. 


(HI)Ngũ Bồ Đề: The five bodhi or stages of enlightenment: 


Ù 
2) 


3) 


4) 


3) 


Phát tâm bồ đề: Vì vô thượng Bồ Đề mà phát tâm——Resolve on supreme bodhi. 

Phục tâm bồ đề: Chế phục phiền não mà tu hành các hạnh Ba La Mật —Mind control (the 
passions and observance of the paramitas). 

Minh tâm bồ để: Quán sát các pháp để tu hành Bát Nhã Ba La Mật—Mental 
enlightenmernt, study and Increase 1n knowledge and in the praJnaparamitas. 

Xuất đáo bổ đề: Xuất ly tam giới và đạt đến nhất thiết trí —Mental expansion, freedom 
from the limifations of reincarnation and attainment of Complete knowledge. 

Vô thượng bổ để: Đạt tới tình trạng vô dục và vô thượng Bồ Để —Attainment of a 
passionless condition and of supreme perfect enlightenment. 


(IV)Thất bồ đề phần—Seven Bodhyangas: Sapta-bodhyangani (skt)—Sambojjhanga (p)— 


See Chapter 21 (VỊ). 


(C) Bồ Đề Tâm 
Bodhictffa (sk£) 


(C-1) Tổng quan và Nghĩa của Bồ Đề Tâm 
Overview and Meanings 0ƒ “Bodhicitta ” 


(ID Tổng quan về Bồ Đề Tâm— An overview oƒ “Bodhicitta ”: 


Ù 


Bồ Đề Tâm là một khái niệm quan trọng trong Phật giáo, cả Nguyên Thủy lẫn Đại Thừa, 
mặc dù không được nói trực tiếp rõ ràng trong Phật giáo Nguyên Thủy. Tuy nhiên, khái 
niệm Bồ Đề Tâm ở Phật giáo Đại Thừa đã phát triển cả về đạo đức lẫn tâm lý học, và sự 
phát triển nầy cũng được tìm thấy trong Kim Cang Thừa, trong đó Bồ Đề Tâm được xem 
như “Đại Lạc”. Trong Đại Thừa phát triển cùng lúc với thuyết phiếm thần xuất hiện đã 
chủ trương rằng Bồ Đề tâm tiềm ẩn trong tất cả chúng sanh và được hiển lộ trong Pháp 
thân hoặc chân như nơi chúng sanh tánh. Mặc dù Bồ Đề tâm không thấy trong kinh điển 
Pali, nhưng khái niệm Bồ Đề tâm cũng có ảnh hưởng chẳng hạn như sau khi Đức Phật rời 
bỏ cung điện đã lập nguyện “dù cho xương thịt có tan rã cũng quyết tìm ra con đường giải 
thoát sanh tử cho tất cả chúng sanh.` Chính sau khi Bồ Đề tâm nầy thành tựu, Ngài đã 
được tôn xưng là bậc giác ngộ: Bodhicitta, or the “I[hought of Enlightenment” 1s an 
Important concept In both Theravada and Mahayana Buddhism. Though not directly 
mentioned, the idea 1s explicit in the Theravada Buddhism. It was in Mahayana, however, 
that the Bodhicitta concept developed along both ethical and metaphysical lines and this 
development 1s found In Vajrayana too, wherein 1t also came to be regarded as a state of 
“øreat bliss'. In Mahayana 1t developed along with pantheistic lines, for 1t was held that 
Bodhicitta 1s latent in all beings and that 1t 1s merely a manifestation of the Dharmakaya, 
or Bhutatathata 1n the human heart. Though the term Bodhicitta does not occur 1n Pali, this 


2) 


3462 


concept 1s found in Pali canonical literature where, for example, we are told how Gautama 
after renouncing household life resolved to strive to put an end to all the sufferings. lt 1s 
this comprehension that came to be known as the Enlightenment, and Gautama came to be 
known as the Enlightened One, the Buddha. 

Tâm Bồ để hay tâm vị tha là tâm luôn mong đạt được giác ngộ cho mình, đồng thời cũng 
đạt được giác ngộ cho người. Bồ Để Tâm được định nghĩa là ý hướng vị tha, muốn đạt 
giác ngộ để giúp chúng sanh. Sự đạt đến giác ngộ cần thiết chẳng những để mang lại lợi 
lạc cho người khác, mà còn cho chính sự hoàn thiện bản chất của chính mình. Tâm Bồ để 
là cửa ngỏ giác ngộ và đạt thành quả vị Phật. Đây là trí huệ bẩm sinh, hay giác tâm bổn 
hữu, hay là sự khao khát giác ngộ. Đức Phật dạy: “Chúng sanh đều bình đẳng vì ai cũng 
có Phật tánh như nhau. Nghĩa là mỗi chúng ta đều có hạt giống Phật, có từ bi đối với mọi 
chúng sanh, nghĩa là khả năng giác ngộ và hoàn thiện nằm ngay trong mỗi chúng ta.”: 
Bodhi Mind, or the altruistic mind of enlightenmernt 1s a mind which wishes to achieve 
attainment of enlightenment for self, spontaneously achieve enlightenment for all other 
senfient beings. The spirit of Enlightenment, the aspiration to achieve 1t, the Mind set on 
Enlightenmernt. Bodhicitta 1s defined as the altruistic Iintention to become fully enlightened 
for the benefit of all sentient beings. The attainment of enlightenment 1s necessary for not 
only in order to be capable of benefitting others, but also for the perfection of our own 
nature. Bodhi mind is the gateway to Enlightenment and attainment of Buddha. An 
Intrinsic wisdom or the inherently enlightened heart-mind, or the aspiration toward perfect 
enlightenmernt. The Buddha taught: “All sentient beings are perfectly equal in that they all 
possess the Buddha nature. This means that we all have the Bodhi seed or the seed of 
kindness of a Buddha, and the compassion of a Buddha towards all living beings, and 
therefore the potential for enlightenment and for perfection lies in each one of us. 


(H) Nghĩa của Bồ Đề Tâm— The meanings oƒ Bodhi-mind: 


Ù 


2) 


a) 


b) 


“Bodhicitta” là thuật ngữ Bắc Phạn có nghĩa là “Tâm giác ngộ.” Trong Phật giáo Đại 
Thừa, từ này chỉ ước nguyện của một vị Bồ Tát là đạt thành Phật quả để làm lợi lạc 
chúng sanh. Như vậy, tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, tâm thấy được bản mặt thật của chư 
pháp, tâm tin nơi nhân quả và Phật tánh nơi chúng sanh cũng như luôn dụng công tu hành 
hướng về quả vị Phật: “Bodhicitta” is a Sanskrit term means “Mind of Awakening.” In 
Mahayan Buddhism, this refers to Bodhisattva”s aspiration to attain Buddhahood In order 
to benefit other sentient beings (the aspiration of a bodhisattva for supreme enlightenment 
for the welfare of all). Therefore, the mind for or of Bodhi (the Mind of Enlightenment, 
the awakened or enliphtened mind) 1s the mind that perceives the real behind the 
seeming, believes In moral consequences, and that all have the Buddha-nature, and aims 
at Buddhahood. 

Bồ Đề Tâm liên hệ tới hai chiều hướng—The spirit of enlightenment, the aspiration to 
achieve it, the mind set on Enlightenmernt. It involves two parallel aspectfs: 

Thượng cầu Phật Đạo: The determination to achieve Buddhahood—Above ¡is to seek 
BodhI. 

Hạ hóa chúng sanh: The aspiration to rescue all sentilent beings—Below 1s to save or 
transform all beings. 


3) 


l) 


2) 


3) 


4) 


3463 


Tâm giác ngộ, tâm của yêu thương, tâm của sự đòi hỏi sâu sắc là tự chứng ngộ và làm 
việc lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Tinh thần thức tỉnh hay khát vọng đại giác của Bồ tát vì 
lợi ích của tha nhân. Tâm Bồ Đề thường chia làm hai phần: 1) ý định giác ngộ Bồ Đề; và 
2) thực hành ý định trên bằng cách theo đuổi con đường giác ngộ: Mind of enlightenment, 
mind of love, mind of deepest request to realize oneself and work for the well-being of all. 
The mind of enlightenment or the aspiration of a Bodhisattva for supreme enlightenment 
for the welfare of all sentient beings. It is often divided Into two aspects: 1) the intention 
to become awakened; and 2) acting on the Iintention by pursuing the path to awakening 
(BodhI). 


(C-2) Đặc tánh của Bồ Đề Tâm 
Special characteristics 0ƒ Bodhicita 


Theo Thiển Sư Suzuki trong Đại Thừa Phật Giáo Khái Luận, Bồ Đề tâm là đặc tánh quan 
trọng nhất của Bồ Tát, nên thuyết giảng về siêu việt tánh của Bồ Đề Tâm trong Triết Học 
Trung Quán của Ngài Long Thọ có nhấn mạnh về các đặc tánh của Bồ Để Tâm như 
Ssau—According to Zen Master Suzuki In the Outlines of Mahayana Buddhism, Bodhicitta 
1s the most Important characteristic of Bodhisattva, thus on the basis of Nagarjuna”s 
Discourse on the Transcendentality of the Bodhicitta, he gives a detailed description of 
Bodhicitta as thus: 

Bồ Đề Tâm siêu việt tất cả mọi hạn định của ngũ uẩn, thập nhị xứ, thập bát giới. Nó 
không phải cá biệt mà là phổ quát: The Bodhicitta is free from all determinations, the five 
skandhas, the twelve ayatanas, and the eighteen dhatus. It 1s not particular, but universal. 
Từ bi chính là bản chất của Bồ Đề Tâm, vì thế tất cả Bồ Tát coi Bồ Đề tâm là lý do tổn 
tại của họ: Love is the esence of the Bodhicitta, therefore, all Bodhisattvas find their 
reason of being In this. 

Bồ để tâm cư ngụ trong trái tim của bình đẳng tánh, tạo nên những phương tiện giải thoát 
cho cá nhân: The Bodhicitta abides In the heart of sameness (samata) creates Individual 
means of salvation (upaya). 

Bồ Tát Di Lặc trút hết biện tài của ngài để tán dương sự quan trọng của Bồ Đề tâm trong 
sự nghiệp của một vị Bồ Tát. Bởi vì nếu Thiện Tài Đồng Tử không in đậm sự kiện đó 
trong lòng, đã không dễ gì bước vào cung điện Tỳ Lô Giá Na. Cung điện đó tàng ẩn tất cả 
những bí mật trong đời sống tâm linh của người Phật tử cao tuyệt. Nếu đồng tử đó chưa 
được chọn kỹ để bắt đầu, những bí mật ấy không có nghĩa gì hết. Chúng có thể bị hiểu 
lầm nghiêm trọng và hậu quả cố nhiên là khốc hại. Vì lý do đó, Ngài Di Lặc chỉ cho 
Thiện Tài thấy đủ mọi góc cạnh đâu là ý nghĩa đích thực của Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm có 
mười đặc điểm sau đây—Evidently Maitreya exhausted his power of speech in order to 
extol the Iimportance of the Bodhicitta in the career of a Bodhisattva, for without this being 
dully impressed on the mind of the young Buddhist pilgrim Sudhana, he could not have 
been led info the Iinterior of the Tower of Vairocana. The Tower harbors all the secrets 
that belong to the spiritual life of the highest Buddhist. If the novice were not quite fully 
prepared for the initiation, the secrets would have no signification whatever. They may 
even be grossly misunderstood, and the result will be calamitous Iindeed. For this reason, 


Œ) 
1) 


2) 


3464 


Maitreya left not a stone unturned to show Sudhana what the Bodhicitta really meant. 
There are ten characteristics of the Bodhicitta (Essays in Zen Zen Buddhism, vol. HI)— 
See Chapter 112 (C-7). 


(C-3) Phân loại Bồ Đề Tâm 
Categories 0ƒ Bodhi-Mind 


Nhị Chủng Bồ Đề Tâm— Two kinds oƒ Bodhi-mind: 

Duyên Sự Bồ Đề Tâm: Tâm Bồ Đề nguyện lấy Tứ Hoằng Thệ Nguyện làm chính bổn 
nguyện của mình để cứu độ chúng sanh—A mind that vows to take the four universal 
vows of a Buddha or a Bodhisattva to be one”s own original vows fo save all sentient 
beings—See Tứ Hoằng Thệ Nguyện. 

Duyên Lý Bồ Đề Tâm: Tâm toàn giác về chân lý tối thượng (tất cả các pháp vốn là tịch 
diệt) nên phát tâm “thượng cầu Bồ Đề, hạ hóa chúng sanh.” Đây cũng là tâm Bồ Đề tối 
thượng—A mind that has a perfect understanding of the ultmate reality; therefore, start 
out a vow “Above to seek bodhi, below to save beings.” Thịs 1s also the supreme bodhi- 
mind. 


(II) Tam Chủng Bồ Đề— Three kinds oƒ bodhi: 


đ) 
1) 


ñ) 
ii) 
b) 
]) 


¡) 


ii) 


C) 


Thanh Văn Bồ Đề: Bồ Để mà hàng Thanh Văn đạt được— The enlightenment of 
sravakas. 

Duyên Giác Bồ Đề: Bồ Để mà hàng Duyên Giác đạt được The enlightenment of 
Pratyeka-buddhas. 

Phật Bồ Đề: Bồ Để mà Phật đạt được—The enlightenment of Buddhas. 


Hành nguyện Bồ Đề Tâm: To start out for bodhi-mind to act out one”s vows to save all 
living beings—Tu hành những gì mình phát nguyện (nguyện là tất cả chúng sanh đều hàm 
chứa Như Lai tạng tính, đều có thể an trụ ở vô thượng Bồ Để, nên nguyện đem pháp Đại 
Thừa Vi Diệu mà độ tận) —To start out for bodhi-mind to act out one”s vows to save all 
living beings (all beings possess Tathagata-garbha nature and can become a Buddha; 
therefore, vow to save them all). 

Thắng Nghĩa Bồ Đề Tâm: Bodhi-mind which is beyond description, and which surpasses 
mere earthly Ideas. 

Tam Ma Địa Bồ Đề Tâm: Samadhi-bodhi (sk)—Samadhi-bodhi mind—Trạng thái giác ngộ 
trong đó tâm hành giả thoát khỏi mọi loạn động, thoát mọi cấu chướng, tập trung vào 
“không định,” vì thế mà nội tâm đi vào một trạng thái yên tĩnh hoàn toàn—A state of 
enlightenment in which the mind 1s free from distraction, free from unclean hindrances, 
absorbed In Intense, purposeless concentration, thereby entering a stafe Of Inner serenIty. 
Tam Chủng Bồ Đề—Three kinds of Bodhi-minds: Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm 
trong Niệm Phật Thập Yếu, đem công đức niệm Phật để cầu phước lợi nhỏ nhen ở thế 
gian, tất không hợp với bản hoài của Phật, cho nên hành giả phải vì sự thoát ly khỏi vòng 
sống chết luân hổi mà niệm Phật. Nhưng nếu vì giải thoát cho riêng mình mà tu niệm, 


¡) 


ii) 


Œ) 


3465 


cũng chỉ hợp với bản hoài của Phật một phần ít mà thôi. Vậy bản hoài của Phật như thế 
nào? Bản hoài đích thực của Đức Thế Tôn là muốn cho tất cả chúng sanh đều thoát vòng 
sanh tử, đều được giác ngộ như Ngài. Cho nên người niệm Phật cần phải phát Bồ Đề tâm. 
Bồ Đề nghĩa là “Giác.” Trong ấy có ba bậc—According to Most Venerable Thích Thiển 
Tâm in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, exchanging the virtues of 
Buddha Recitaton for the petty merits and blessings of this world is certainly not 
consonant with the intentions of the Buddhas. Therefore, practitioners should recite the 
name of Amitabha Buddha for the purpose of escaping the cycle of Birth and Death. 
However, If we were to practice Buddha Recitation for the sake of oue own salvation 
alone, we would only fulfill a smaill part of the Buddhas' intentions. What, then, 1s the 
ultimate Intention of the Buddhas? The ultimate intention of the Buddhas 1s for all sentient 
beings to escape the cycle of Birth and Death and to become enlightened, as they are. 
Thus, those who recite Amitabha Buddhaˆs name should develop the Bodhi-Mind or the 
Aspiration for Supreme Enliphtenment. The word “Bodhi” means “enlightened.” There 
are three main stages of Enlightenmernt. 

Thanh Văn Bồ Đề: The Enlightenment of the Sravakas or Hearers. 

Duyên Giác Bồ Đề: The Enlightenment of the Pratyeka Buddhas or the Self-Awakened. 
Phật Bồ Đề: Người niệm Phật phát tâm Bồ Đề, chính là phát tâm cầu quả giác ngộ của 
Phật; quả vị ấy cùng tột không chi hơn, siêu cả hàng Thanh Văn Duyên Giác, nên gọi là 
Vô Thượng Bồ Đề. Tâm nầy gồm hai chủng tử chính, là từ bi và trí huệ, hay phát xuất 
công năng độ thoát mình và tất cả chúng sanh —The Enlightenment of the Buddhas. What 
Pure Land practiioners who develop the Bodhi Mind are seeking 1s precisely the 
Enlightenment of the Buddhas. This stage of Buddhahood 1s the highest, transcending 
those of the Sravakas and Pratyeka Buddhas, and 1s therefore called Supreme 
Enlightenmernt or Supreme Bodhi. This Supreme Bodhi Mind confains two principal seeds, 
compassion and wisdom, from which emanates the øreat undertaking of rescuing oneself 
and all other sentient beings. 


(C-4) Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa nghiêm 
Bodhicitta according to the Avatamsaka Sutra 


Bồ Đề Tâm là tâm đại bỉ cứu độ tất cả chúng sanh— Bodhi-mind ¡is the mìnd oƒ great 
compassion, for the salyafion 0ƒ all beings: Theo Kinh Hoa nghiêm, Đức Phật đã dạy: 
“Nầy thiện nam tử! Bậc Bồ Tát phát lòng Vô Thượng Bồ Đề là “khởi lòng đại bi cứu độ 
tất cả chúng sanh. Khởi lòng cúng dường chư Phật, cứu cánh thừa sự. Khởi lòng khắp cầu 
chánh pháp, tất cả không sẻn tiếc. Khởi lòng thụ hướng rộng lớn, cầu nhứt thiết trí. Khởi 
lòng đại bi vô lượng, khắp nhiếp tất cả chúng sanh. Khởi lòng không bỏ rơi các loài hữu 
tình, mặc áo giáp kiên thệ để cầu Bát Nhã Ba La Mật. Khởi lòng không siểm dối, vì cầu 
được trí như thật. Khởi lòng thực hành y như lời nói, để tu đạo Bồ Tát. Khởi lòng không 
dối với chư Phật, vì gìn giữ thệ nguyện lớn của tất cả Như Lai. Khởi lòng nguyện cầu nhứt 
thiết trí, cùng tận kiếp vị lai giáo hóa chúng sanh không dừng nghỉ. Bồ Tát dùng những 
công đức Bồ Đề Tâm nhiều như số bụi nhỏ của cõi Phật như thế, nên được sanh vào nhà 
Như Lai. Nầy thiện nam tử! Như người học bắn, trước phải tập thế đứng, sau mới học đến 


3466 


cách bắn. Cũng thế, Bồ Tát muốn học đạo nhứt thiết trí của Như Lai, trước phải an trụ nơi 
Bồ Đề Tâm, rồi sau mới tu hành tất cả Phật pháp. Thiện nam tử! Ví như vương tử tuy hãy 
còn thơ ấu, song tất cả đại thần đều phải kính lễ. Cũng thế, Bồ Tát tuy mới phát Bồ Đề 
tâm tu Bồ Tát hạnh, song tất cả bậc kỳ cựu hàng nhị thừa đều phải kính trọng nể vì. Thiện 
nam tử! Như thái tử tuy đối với quần thần chưa được tự tại, song đã đủ tướng trạng của 
vua, các bầy tôi không thể sánh bằng, bởi nhờ chỗ xuất sanh tôn quý. Cũng thế Bồ Tát 
tuy đối với tất cả nghiệp phiền não chưa được tự tại, song đã đầy đủ tướng trạng Bồ Đề, 
hàng nhị thừa không thể sánh bằng, bởi nhờ chủng tánh đứng vào bậc nhứt. Thiện Nam 
Tử ! Như người máy bằng gỗ, nếu không có mấu chốt thì các thân phần rời rạc chẳng thể 
hoạt động. Cũng thế, Bồ Tát nếu thiếu Bồ Đề tâm, thì các hạnh đều phân tán, không thể 
thành tựu tất cả Phật pháp. Thiện nam tử ! Như chất kim cương tất cả vật không thể phá 
hoại, trái lại nó có thể phá hoại tất cả vật, song thể tánh của nó vẫn không tổn giảm. Bồ 
Đề tâm của Bồ Tát cũng thế, khắp ba đời trong vô số kiếp, giáo hóa chúng sanh, tu các 
khổ hạnh, việc mà hàng nhị thừa không thể muốn làm đều làm được, song kết cuộc vẫn 
chẳng chán mỏi giảm hư.”—According to the Avatamsaka Sutra, the Buddha taught: 
“Good Buddhists! In Bodhisattvas arise the Bodhi-mind, the mind of great compassion, for 
the salvation of all beings; the mind of great kindness, for the unity with all beings; the 
mind of happiness, to stop the mass misery of all beings; the altruistic mind, to repulse all 
that 1s not good; the mind of mercy, to protect from all fears; the unobstructed mind, to get 
rid of. all obstacles; the broad mind, to pervade all universes; the infinite mind, to pervade 
all spaces; the undefiled mind, to mamifest the vision of all Buddhas; the purified mind, to 
penetrate all knowledge of past, present and future; the mind of knowledge, to remove all 
obsftructive knowledge and enter the ocean of all-knowing knowledge. J]ust as someone In 
water 1s in no danger from fire, the Bodhisattva who 1s soaked In the virtue of the 
aspiration for enlightenment or Bodhi mind, 1s in no danger from the fire of knowledge of 
individual liberation. Just as a diamond, even 1f cracked, relieves poverty, in the same way 
the diamond of the Bodhi mind, even 1f split, relieves the poverty of the mundane whirl. 
Just as a person who takes the elexir of life lives for a long time and does not grow weak, 
the Bodhisattva who uses the elexir of the Bodhi mind goes around the mundane whirl for 
countless eons without becoming exhausted and without being stained by the 1lls of the 
mundane whirl. 


(II) Nếu quên mất Bồ Đề Tâm mà tu các pháp lành, đó là ma nghiệp— To neglect the Bodhi 
Mind when practicing good deeds is the acHon oƒ demons: Kinh Hoa Nghiêm nói: “Nếu 
quên mất Bồ Đề Tâm mà tu các pháp lành, đó là ma nghiệp.” Lời nầy xét ra rất đúng. Ví 
như người cất bước khởi hành mà chẳng biết mình sẽ đến đâu, và đi với mục đích gì, thì 
cuộc hành trình chỉ là quanh quẩn, mỏi mệt và vô ích mà thôi. Người tu cũng thế, nếu 
dụng công khổ nhọc mà quên sót mục tiêu cầu thành Phật để lợi mình lợi sanh, thì bao 
nhiêu hạnh lành chỉ đem đến kết quả hưởng phước nhơn thiên, chung cuộc vẫn bị chìm 
mê quanh quẩn trong nẻo luân hồi, chịu vô biên nỗi khổ, nghiệp ma vẫn còn. Như vậy 
phát tâm Bồ Đề lợi mình lợi người là bước đi cấp thiết của người tu—The Avatamsaka 
Sutra says: “To neglect the Bodhi Mind when practicing good deeds 1s the action of 
demons.” This teaching is very true indeed. For example, If someone begins walking 
without knowing the destination or goal of his Journey, 1sn”t his trip bound to be circu1tous, 


3467 


tiring and useless? It is the same for the cultivator. If he expends a great deal of effort but 
forgets the goal of attaining Buddhahood to benefit himself and others, all his efforts wIll 
merely bring merifs in the human and celestial realms. In the end he will stHI be deluded 
and revolved in the cycle of Birth and Death, undergoing Iimmense suffering. If this 1s not 
the action of demons, what, then, 1s 1t? For this reason, developing the Supreme Bodhi 
Mind to benefit oneself and others should be recogn1zed as a crucial step. 


(C-5) Bồ Đề Tâm theo Kinh Đại Tỳ Lô Giá Na 
Bodhicita according to the Mahavatrocana Sutra 


Kinh Đại Tỳ Lô Giá Na nói: “Bồ Để Tâm làm nhân, đại bi làm căn bản, phương tiện làm 
cứu cánh.” Ví như người đi xa, trước tiên phải nhận định mục tiêu sẽ đến, phải ý thức chủ 
đích cuộc hành trình bởi lý do nào, và sau dùng phương tiện hoặc xe, thuyền, hay phi cơ 
mà khởi tiến. Người tu cũng thế, trước tiên phải lấy quả vô thượng Bồ Để làm mục tiêu 
cứu cánh; lấy lòng đại bi lợi mình lợi sanh làm chủ đích thực hành; và kế đó tùy sở thích 
căn cơ mà lựa chọn các pháp môn hoặc Thiển, hoặc Tịnh, hoặc Mật làm phương tiện tu 
tập. Phương tiện với nghĩa rộng hơn, còn là trí huệ quyền biến tùy cơ nghi, áp dụng tất cả 
hạnh thuận nghịch trong khi hành Bồ Tát đạo. Cho nên Bồ Đề Tâm là mục tiêu cần phải 
nhận định của hành giả, trước khi khởi công hạnh huân tu—The Mahavairocana Sutra 
says: “The Bodhi Mind Is the cause - Great Compassion 1s the root - SKkIllful means are the 
ulimate.” For example, 1ƒ a person 1s to travel far, he should first determine the goal of 
the trip, then understand its purpose, and lastly, choose such expedient means of 
locomotion as automobiles, ships, or planes to set out on his Journey. lt 1s the same for the 
cultivator. He should first take Supreme Enliphtenment as his ultimate goal, and the 
compassionate mind which benefits himself and others as the purpose of his cultivation, 
and then, depending on his references and capacities, choose a method, Zen, Pure Land or 
Esoterism, as an expendIient for practice. Expedients, or skillful means, refer, 1n a broader 
sense, to flexible wisdom adapted to circumstances, the application of all actions and 
practices, whether favorable or unfavorable, to the practice of the Bodhisattva Way. For 
this reason, the Bodhi Mind 1s the goal that the cultivator should clearly understand before 
he sets out to practice. 


(C-6) Phát Bồ Đề Tâm 
Bodhi resolve 
Dectermination ƒor enlighfennnenf 


(D_ Phát Bồ Đề Tâm— Determination for enlightenment: 


Ù 


Phát Bồ Đề tâm nghĩa là khởi lên cái tư tưởng về sự chứng ngộ có nghĩa là phát khởi ý 
chí chân thật về giác ngộ trong tâm. Đây là khởi điểm của con đường đi đến giác ngộ. Ý 
chí này chính là chủng tử có thể lớn mạnh và cuối cùng là thành Phật—To vow to devote 
the mind to bodhi, or to awake the thought of enlightenment, or to bring forth the Bodhi 
resolve means to generate a frue Intention In our mind to become enlightened. This 1s the 


2) 


3) 


4) 


3468 


starting point of the Path to enlightenment. This 1ntenfion 1s a seed that can grow Info a 
Buddha. 

Phát Bồ Để Tâm có nghĩa là phát khởi một động lực cao nhất khiến ta tu tập để đạt đến 
toàn giác hay Phật quả để có thể làm lợi ích tối đa cho tha nhân. Chỉ nhờ tâm Bồ Đề 
chúng ta mới có thể quên mình để làm lợi ích cho người khác được. Thái độ vị tha của 
tâm Bồ Đề chính là năng lực mạnh mẽ chuyển hóa tâm ta một cách hoàn toàn và triệt để. 
Theo Thiệt Hiền Đại Sư, Tổ thứ mười một trong Liên Tông Thập Tam Tổ, có mười lý do 
khiến chúng sanh phát tâm Bồ Để: Develop Bodhicita means develop a supreme 
motivation to cultivation to achieve full enlightenment or Buddhahood In order to be of the 
most benefit to others. Only owing to the Bodhicitta we are able to dedicate ourselves to 
working for the happiness of all beings. The dedicated atttude of Bodhicitta 1s the 
powerful energy capable of transforming our mind fully and completely. Ten reasons to 
cause sentient beings to develop Bodhi Mind. According to Great Master Sua-Sen, the 
eleventh Patriarch of the Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, there are ten reasons 
that cause sentient beings to develop Bodhi Mind—See Chapter 112 (C-10). 

Chư Phật từ lúc phát sơ tâm nhẫn đến lúc thành Phật trọn không thối thất tâm Bồ Đề: 
Buddhas from thetr Imtial aspiration to the1r attainment of Buddhahood, never lose the 
determination for perfect enlightenment. 

Bồ Tát dùng tâm Bồ để làm y-chỉ, vì hằng chẳng quên mất. Đây là một trong mười y chỉ 
của chư Đại Bồ Tát. Theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Ly Thế Gian, Bồ Tát Phổ Hiền bảo 
Phổ Huệ rằng chư Bồ Tát có mười chỗ y-chỉ giúp chư Bồ Tát đạt được chỗ sở-y đại trí vô 
thượng của Như Lai: Great Enlightened Beings take the determination for enlightenment 
as a reliance, as they never forget It. This Is one of the ten kinds of reliance of Great 
Enlightening Beings. According to The Flower Adornment Sutra, chapter 38 (Detachment 
from the World), the Great Enlightening Being Universally Good told Unversal Wisdom 
that Offsprings of Buddha, Great Enlightening Beings have ten kinds of reliance which 
help them be able to obtain abodes of the unexcelled great knowledge of Buddhas. 


(II Phát tâm Bồ đề mà đạt đến chỗ vô tu vô chứng—Bodhi mind without seeking 


dííainmmení: Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 36, Đức Phật dạy: “Kẻ thoát được 
ác đạo sinh làm người là khó. Được làm người mà thoát được thân nữ làm thân nam là 
khó. Làm được thân nam mà sáu giác quan đầy đủ là khó. Sáu giác quan đầy đủ mà sanh 
vào xứ trung tâm là khó. Sanh vào xứ trung tâm mà gặp được thời có Phật là khó. Đã gặp 
Phật mà gặp cả Đạo là khó. Khởi được niềm tin mà phát tâm Bồ Đề là khó. Phát tâm Bồ 
đề mà đạt đến chỗ vô tu vô chứng là khó.”—According to the Sutra In Forty-Two 
Sections, Chapter 36, the Buddha said: “lt 1s difficult for one to leave the evil paths and 
become a human being. It is difficult to become a male human being. It is difficult to have 
the six organs complete and perfect. It is difficult for one to be born In the central country. 
It 1s difficult to be born at the time of a Buddha. It 1s stlI difficult to encounter the Way. lt 
1s difficult to bring forth faith. It 1s difficult to resolve one”s mind on BodhiI. It is difficult to 
be without cultivation and without attainment.” 


(HI)Bốn Nhân-Duyên-Lực để phát Bồ Đề Tâm— Four types oƒ. Causes-Conditions-Powers 


which are instrumental for the development 0ƒ Bodhicifa: Theo Kinh Bồ Tát Địa, có bốn 


1) 
a) 
b) 


c) 
đ) 
2) 
a) 
b) 
c) 
đ) 
3) 
a) 
b) 


c) 


đ) 
#) 
a) 
b) 
c) 


đ) 


3469 


loại nguyên nhân để phát Bồ Đề Tâm—According to the Bodhisattvabhumi, there are 
four types of causes which are 1nstrumental for the development of Bodhicitta: 

Bốn duyên phụ— Four subsidiary causes: 

Đức Phật thị hiện phép lạ: Miracles shown by the Buddha. 

Pháp thoại của Đức Phật như đã ghi trong Bồ Tát tạng: Teachings of the Buddha as 
recorded ¡n the Bodhisttva-pitaka. 

Thương xót chúng sanh đau khổ: Compassion for suffering beings. 

Khi bị đau khổ: Bad time for which beings suffer. 

Bốn nhân chính— Four basic causes: 

Chủng tánh Bồ Tát: Bodhisattva nature seed. 

Thiện hữu trị thức: Finding a good spiritual guide. 

Lồng bi mẫn: Compassion. 

Can đắm giúp chúng sanh thoát khổ: Courage to relieve the distress of beings. 

Bốn lực— Four kinds oƒ power: 

Tự lực: Own power 

Năng lực khuyến khích người khác phát Bồ Để Tâm: Power of recruiting others for 
exertion to attain Bodhi 

Năng lực thấy được Đức Phật, nghe được pháp thoại của Ngài, cùng thiện hữu tri thức 
hành thiện hạnh: Power of visualization of the Buddha or listening to his discourses and 
coming Into confact with good persons and doïng good deeds 

Năng lực và ước muốn chuyển hóa khổ đau cho chúng sanh: Power and desire to relieve 
the distress of beings, who have been suffering constantly and contIinuouslÌy 

Bốn trạng thái làm thối chuyển Bồ Đề Tâm— There are ƒour causes 0ƒ retrogression ƒrom 
mainfaining the Bodhicitta: 

Ác tri thức: Bad spiritual guide. 

Không đủ từ bi thương xót chúng sanh: Not enough compassion for the suffering of beings. 
Thờ ơ và lãnh đạm trong việc loại trừ khổ não cho chúng sanh: Fear and diffidence In 
removing the distress being suffered by beings continuously. 

Thiếu bốn nhân chính của Bồ Đề Tâm: Lack of the four causes of the Bodhicitta. 


(IV)Bốn phẩm hạnh mà một vị Bồ Tát nên tu tập để phát Bồ Đề Tâm— Four quahities that 


Ù 
2) 
3) 
4) 


should be cultivated by an aspirant to awaken the Bodhicifa: Theo Kinh Luận Bồ Đề 
Tâm, có bốn phẩm hạnh mà một vị Bồ Tát nên tu tập để phát Bồ Đề Tâm——According to 
the Bodhicittotapadasutra-Sastra, there are four qualities that should be cultivated by an 
asprrant to awaken the Bodhicitta: 

Quán tưởng chư Phật: Reflecting on the Buddha. 

Quán thân bất tịnh: Reflecting on the impurity of the body. 

Từ bi đối với chúng sanh: Being compassionate towards beings. 

Cầu quả vô thượng: Searching after the highest fruit. 


(V) Mười phẩm hạnh mà một vị Bồ Tát nên tu tập để phát Bồ Đề Tâm— Ten quahities that 


Ù 
2) 


should be culttvated by an asptrant to awaken the Bodhicitta: 
Thân cận thiện tri thức: Gather friends. 
LỄ kính chư Phật: Worship the Buddha. 


3470 


3) Vun trồng công đức: Acquire roo(s of merit. 

4) Tu học phật pháp: Search the good laws. 

5) Trưởng dưỡng lòng bi mẫn: Remain ever compassionate. 

6)_ Chịu đựng những khổ đau: Bear all suffering that befall him. 

7)_ Tử tế, bi mẫn và thành thật: Remain kind, compassionate and honest. 
8) Giữ chánh niệm: Remain even-minded. 

9) Tín ngưỡng pháp Đại Thừa: Rejoice in Mahayana with faith. 

10) Cầu trí huệ Phật: Search the Buddha-wisdom. 


^ 


(C-7) Làm cách nào để phát Tâm Bồ Đề? 
How to develop the Bodhi Mind? 


(D Phát Bồ Đề Tâm như trên đã nói, có thể tóm tắt trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện— 
Awakening the Bodhi Mind, as indicated carlier, can be sunumarized ímn the ƒour 
Bodhisatfva vows as ƒollows: 

“Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ 
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn 
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.” 
“Sentient beings are numberless, 
l vow to save them all; 
Afflictions are inexhaustible, 
l vow to end them all; 
Dharma foors are boundless, 
I vow to master them all; 
Buddhahood 1s unsurpassable, 

I vow to atfain 1t.” 


(I) Không phải chỉ nói suông “Tôi phát Bồ Đề Tâm— It is not enough sừnphy to say “ Ì haye 
developed the Bodhis Mind: Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập 
Yếu, không phải chỉ nói suông “Tôi phát Bồ Đề Tâm” là đã phát tâm, hay mỗi ngày 
tuyên đọc Tứ Hoằng Thệ Nguyện, gọi là đã phát Bồ Đề Tâm. Muốn phát Bồ Đề Tâm 
hành giả cần phải quán sát để phát tâm một cách thiết thật, và hành động đúng theo tâm 
nguyện ấy trong đời tu của mình. Có những người xuất gia, tại gia mỗi ngày sau khi tụng 
kinh niệm Phật đều quỳ đọc bài hồi hướng: “Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não...” 
Nhưng rồi trong hành động thì trái lại, nay tham lam, mai hờn giận, mốt si mê biếng trễ, 
bữa kia nói xấu hay chê bai chỉ trích người, đến bữa khác lại có chuyện tranh cãi gây gổ 
buồn ghét nhau. Như thế tam chướng làm sao tiêu trừ được? Chúng ta phần nhiều chỉ tu 
theo hình thức, chứ ít chú trọng đến chỗ khai tâm, thành thử lửa tam độc vẫn cháy hừng 
hực, không hưởng được hương vị thanh lương giải thoát của Đức Phật đã chỉ dạy. Cho nên 
ở đây lại cần đặt vấn đề “Làm thế nào để phát Bồ Đề Tâm?” Muốn cho tâm Bồ Đề phát 
sanh một cách thiết thực, chúng ta nên suy tư quán sát để phát tâm theo sáu yếu điểm như 
sau—According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in the Pure Land Buddhism in 


Ù 


2) 


3471 


Theory and Practice, 1t 1s not enough simply to say “ I have developed the Bodhis Mind,” 
or fo recite the above verses every day. To really develop the Bodhi Mind, the practitioner 
should, In his cultivation, meditate on and act in accordance with the essence of the vows. 
There are cultivators, clergy and lay people alike, who, each day, after reciting the sutras 
and the Buddhaˆs name, kneel down to read the transference verses: “I wish to rid myself 
of the three obstructions and sever afflictions...” However, their actual behavior 1s 
different, today they are greedy, tomorrow they become angry and bear grudges, the day 
after tomorrow 1t 1s delusion and laziness, the day after that 1t 1s belittling, criticzing and 
slandering others. The next day they are Involved In arguments and disputes, leading to 
sadness and resentment on both sides. Under these circumstances, how can they rid 
themselves of the three obstructions and sever afflictions? In general, most of us merely 
engage In external forms of cultivation, while payIng lip service to “opening the mind.” 
Thus, the fires of greed, anger and delusion continue to fÏlare up, preventing us from 
tasting the pure and cool flavor of emancipation as taught by the Buddhas. Therefore, we 
have to pose the question, “How can we awaken the Bodhi Mind?” In order to develop a 
true Bodhi Mind, we should ponder and meditate on the following six critical poInts——See 
Lục Tâm In Chapter 54. 

Phật tử thuần thành phải phát tâm Bồ Để bằng cách tự mình tu tập và thệ nguyện 
“Thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh.”—Sincere and devoted Buddhists should 
make up their minds to cultivate themselves and to vow “above to seek Bodhi, below to 
save sentient beings.” 

Tâm Bồ Đề của một vị Bồ Tát là chẳng những tự nguyện dập tắt tham ái nơi chính mình, 
mà giúp còn dập tắt lửa tham ái nơi chúng sanh. Lúc xấy ra nạn đói trong thời hoại kiếp, 
người ấy nguyện sẽ là thức ăn thức uống cho hết thảy chúng sanh giúp họ thoát khỏi nạn 
đói khát. Con người ấy luôn nguyện làm thầy thuốc, làm thuốc hay hay làm y tá trị lành 
cho đến khi nào mọi người đều được chữa lành (không còn một chúng sanh nào bệnh 
nữa). Con người ấy luôn nguyện làm kho báu vô tận cho người nghèo và những kẻ cùng 
khổ cô độc. Vì muốn làm lợi lạc cho hết thảy chúng sanh nên người phát tâm Bồ Đề luôn 
nguyện xả bỏ hết thẩy công đức, tài vật, sự hưởng thụ và ngay cả thân mạng không mệt 
mỏi, không luyến tiếc, không thối chuyển. Con người ấy luôn vững tin rằng Niết Bàn 
không là cái gì khác hơn là sự xả bỏ (xả bỏ không có nghĩa là liệng bỏ hay quăng bỏ, mà 
là cho ra vì lợi ích của chúng sanh) hoàn toàn mọi sự mọi việc. Trong cuộc sống hằng 
ngày, dù có bị giết hại, chưởi mắng hay đánh đập, con người ấy vẫn như như bất động. 
Con người ấy luôn nguyện làm người bảo vẽ những kẻ yếu đuối, làm người dẫn đường 
khách kữ hành, làm cầu hay làm thuyền cho những ai muốn qua sông, làm đèn cho những 
ai đang đi trong đêm tố—A Bodhisattva°s Bodhi mind vows not only to destroy the lust of 
himself, but also to destroy the lust for all other sentient beings. A Bodhisattva who 
makes the Bodhi mind always vows to be the rain of food and drink to clear away the paIn 
of thurst and hunger during the aeon of famine (to change himself into food and drink to 
clear away human beings' famine). That person always vows to be a good doctor, good 
medicine, or a good nurse for all sick people until everyone In the world 1s healed. That 
person always vows to become an inexhaustible treasure for those who are poor and 
desfitute. For the benefiting of all sentient beings, the person with Bodhi mind 1s willing to 
gIve up his virtue, materials, enJjoyments, and even his body without any sense of fatigue, 


Œ) 


3472 


regret, or withdrawal. That person always believes that Nirvana 1s nothing else but a tofal 
gIiving up of everything (giving up does not means throwing away or discarding, but 1t 
means to gIve out for the benefit of all sentlent beings). In daily life, that person always 
stays calm even though he may get killed, abused or beaten by others. That person always 
vows fo be a protector for those who need protection, a guide for all travellers on the way, 
a bridge or a boat for those who wish to cross a river, a lamp for those who need light in a 
dark night. 


(C-8) Sáu Yếu Điểm Phát Chân Tâm Bồ Đề 
Six poinfs (o develop a true Bodhi Mind 


Chúng ta phần nhiều chỉ tu theo hình thức, mà ít chú trọng đến chỗ khai tâm, thành thử 
lửa tam độc vẫn cháy hừng, không hưởng được hương vị thanh lương giải thoát mà Đức 
Phật đã chỉ dạy. Muốn cho lòng Bồ Để phát sanh một cách thiết thực. Theo Hòa Thượng 
Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, chúng ta nên suy tư quán sát để phát tâm 
theo sáu yếu điểm —Most of us merely engage in external forms of cultivation, while 
paying lip service to “opening the mind.” Thus, the fire of greed, anger and delusion 
contfinue to flare up, preventing us from tasting the pure and cool flavor of emancipation 
as taught by the Buddhas. According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure 
Land Buddhism In Theory and Practice, we should pose the question of “How can we 
awaken the Bodhi Mind” or we should ponder and meditate on the following six poInts to 
develop a true Bodhi Mind—See Chapter 54 (T). 


(C-9) Tám Cách Phát Tâm Bồ Đề 
Eight ways 0ƒ developing the Bodhi Mind 


Tổng quan về Tám Cách Phát Tâm Bồ Đề—An overview 0ƒ the Eight ways 0ƒ developing 
the Bodhi Mind: Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Thế Tôn và chư Bồ Tát đã thuyết giảng 
rộng rãi về công đức của Bồ Đề tâm: “Cửa yếu vào đạo trước phải phát tâm. Việc yếu tu 
hành, trước nên lập nguyện.” Nếu không phát tâm rộng lớn, không lập nguyện bên chắc, 
thì dù trải qua vô lượng kiếp, vẫn y nhiên ở trong nẻo luân hồi; dù có tu hành cũng khó 
tinh tấn và chỉ luống công khổ nhọc. Do đó nên biết muốn học Phật đạo, quyết phải phát 
Bồ Đề Tâm không thể trì hưởn. Do đó khi xưa Đại Sư Tỉnh Am bên Trung Quốc đã soạn 
ra bài phát nguyện “Phát Bồ Để Tâm Văn” để khuyến khích tứ chúng. Trong ấy, ngài đã 
theo các tâm nguyện mà trình bày sự phát tâm thành tám cách, Tà, Chánh, Chân, Ngụy, 
Đại, Tiểu, Thiên, Viên. Trong tám cách nầy, Tà, Ngụy, Thiên, Tiểu nên bỏ; Chân, Chánh, 
Viên, Đại nên theo. Được như thế mới gọi là phát Bồ Đề Tâm đúng cách —The Buddha 
and Bodhisattvas broadly explained the virtue of Bodhi Mind ¡in The Avatamsaka Sutra: 
“The principal door to the Way 1s development of the Bodhi Mind. The principal criterion 
Of practice 1s the making of vows.” lf we do not develop the broad and lofty Bodhi Mind 
and do not make firm and strong vows, we will remain as we are now, 1n the wasteland of 
Birth and Death for countless eons to come. Even IŸ we were to cultivate during that 


3473 


period, we would find it difficult to persevere and would only waste our efforts. Therefore, 
we should realize that in following Buddhism, we should definitely develop the Bodhi 
Mind without delay. That is why Great Master Hsing An composed the essay tiled 
“Developing the Bodhi Mind” to encourage the fourfold assembly to follow when 
practicing Buddhism. In it, the Master described eight approaches to developing the Bodhi 
Mind, depending on sentient beings` vows: “erroneous, correct, true, false, øreat, small, 
Imperfect, perfect.” Among the eight ways of developing the Bodhi Mind, we should not 
follow the “erroneous, false, imperfect, and small” ways. We should Instead follow the 
“true, correct, perfect, and greaf” ways. Such cultivation 1s called developing the Bodhi 
Mind In a proper way. 


(II) Chỉ tiết về Tám Cách Phát Tâm Bồ Đề—Details oƒ the Eight ways oƒ developing the 


Ù 


2) 


Bodhi Mind: 

Tà—Erroneous: Mong quả phước trong tương lai mà phát lòng Bồ Đề (Tà hay còn gọi là 
trình độ thấp): Có những người tu không tham cứu tự tâm, chỉ biết theo bên ngoài, hoặc 
cầu danh lợi, đắm cảnh vui hiện tại, hay mong quả phước trong tương lai mà phát lòng Bồ 
Đề. Trong đời sống, đây là hạng người chỉ một bề hành theo “Sự Tướng” mà không chịu 
xoay vào “Chân Tâm.” Phát tâm như thế gọi là TÀ. Trên đây là lối phát của đa phần các 
người tu, tại gia và xuất gia, trong thời mạt pháp nầy. Những người như thế có nhan nhãn 
ở khắp mọi nơi, số đông như các sông Hằng—ERRONEOUS—Some ïindividuals cultivate 
witohut meditating on the Self-Nature. They Just chase after externals or seek fame and 
proft, clinging to the fortunate circumstances of the present time, or they seek the fruits of 
future merifs and blessings. In life there are cultivators who cultivate only according to the 
“Practice form characteristics,” refusing to reflect Internally to “Examine the True 
Nature.” Such development of the Bodhi Mind 1s called "“Erroneous," or “False.” The 
above 1s truly the way the maJority of cultivators, lay and clergy, develop their minds in 
the present day Dharma Ending Age. They are everywhere similar to the abundance of 
sands of the Ganges. 

Chánh—Correct: Như chẳng cầu danh lợi, không tham cảnh vui cùng mong quả phước, chỉ 
vì thoát vòng sanh tử, lợi mình lợi sanh mà cầu đạo Bồ Đề. Đây là hạng người trên không 
cầu lợi dưỡng, dưới chẳng thích hư danh, vui hiện thế không màng, phước vị lai chẳng 
tưởng. Họ chỉ vì sự sanh tử mà câu quả Bồ Để. Phát tâm như thế gọi là CHÁNH— 
CORRECT. Đây là lối phát tâm của bậc tu hành chân chánh, chỉ cầu mong giải thoát. Lối 
phát tâm và cách tu hành nầy đời nay khó thể nào thấy được, họa hoằng lắm trong muôn 





ngàn người tu mới có được một hay hai vị mà thôi—Not seeking fame, profit, happiness, 
merit or blessings, but seeking only Buddhahood, to escape Birth and Death for the benefit 
of oneself and others. These are cultivators who, above do not pray for luxury, below do 
not yearn for fame, not allured by the pleasures of the present, do not think of the merits In 
the future. In contrast, they are only concerned with the matter of life and death, prayIng 
to attain the Bodhi Enlightenment fruit. Such development of the Bodhi Mind ¡s called 
“Correct,” or “Proper.” The above 1s the way of developing the mind according to true 
cultivators prayIng for enlightenment and liberation. With this way of developing the mind 
and cultivation, 1t 1s difficult to find nowadays. In hundreds and thousands of cultIvators, 1t 
would be fortunate to find Just one or two such cultIvafOrs. 


3) 


4) 


5) 


6) 


34714 


Chân—True: Mỗi niệm trên vì cầu Phật đạo, dưới vì độ chúng sanh, nhìn đường Bồ Đề 
dài xa mà không khiếp, thấy loài hữu tình khó độ nhưng chẳng sờn. Tâm bền vững như 
lên núi quyết đến đỉnh, như leo tháp quyết đến chót. Những bậc nầy, niệm niệm trên cầu 
Phật đạo, tâm tâm dưới độ chúng sanh. Nghe thành Phật dù lâu xa chẳng SỢ, chẳng lu. 
Phát tâm như thế gọi là CHÂN——TRUE—Aiming with each thought to seek Buddhahood 
“above” and save sentient beings “below,” without fearing the long, arduous Bodhi path or 
being discouraged by sentient beings who are difficult to save, with a mind as firm as the 
resolve to ascend a mountain to 1(s peak. These cultivators who, thought after thought, 
above pray for Buddhahood; mind after mind, below rescue sentient beings; hearing to 
become Buddha will take forever, do not become fearful and wish to regress. Such 
development of the Bodhi Mind is called “true.” 

Ngụy—False: Dù có tâm tốt nhưng còn xen lẫn lợi danh (Ngụy hay là chưa cao cả): Có 
tội lỗi không sám hối chừa cải, ngoài dường trong sạch, trong thật nhớp nhơ, trước tinh tấn 
sau lười biếng. Dù có tâm tốt nhưng còn xen lẫn lợi danh, có pháp lành song bị tội lỗi làm 
ô nhiễm. Phát tâm mà còn những điều nầy, gọi là NGỤY. Đây là lối phát tâm của hầu 
hết người tu hành trong thời mạt pháp nầy——FALSE——Not repenting or renouncing our 
transgressions, appearing pure on the outside while remaining filthy on the inside, 
formerly full of vigor but now lazy and lax, having good Intentions Intermingled with the 
desre for fame and profit, practicing good deeds tained by defillements. Such 
development of the Bodhi Mind ¡s called “false.” This 1s the way the maJjorlty of 
cultivators develop the mind in the Dharma Ending Age. 

Đại —Great: Cõi chúng sanh hết, nguyện mới hết; đạo Bồ Đề thành, nguyện mới thành. 
Phát tâm như vậy gọi là ĐẠI. Đây là lối phát tâm của hàng Đại Thừa Pháp Thân Đại Sĩ 
Bồ Tát, hay bậc Thánh Tăng Bồ Tát, đã đắc được vô sanh pháp nhẫn, chuyển pháp luân 
bất thối trong mười phương pháp giớ——GREAT—Only when the realm of sentient beings 
has ceased to exist, would one”s vows come to an end; only when Buddhahood has been 
realized, would one”s vows be achieved. Such development of the Bodhi Mind ¡s called 
“øreat.” Above 1s the way of developing the mind of those 1n the rank of Mahayana Great 
Strength Dharma Body Maha-Bodhisattvas, or Bodhisattva Saintly Masters, who have 
already attaned the “Non-Birth Dharma Tolerance” and have turned the non- 
retrogressing Dharma Wheel in the ten directions of Infinite universes. 

Tiểu —Small: Mong mình mau giải thoát, chẳng muốn độ người (Tiểu): Xem tam giới như 
tù ngục, sanh tử như oan gia, chỉ mong mình mau giải thoát, chẳng muốn độ người. Phát 
tâm theo quan niệm nầy gọi là TIỂU. Đây là cách phát tâm của bậc Thánh nhân trong 
hàng nhị thừa Thanh Văn và Duyên Giác. Lối phát tâm nầy tuy là được giải thoát ra 
ngoài tam giới, chứng được Niết Bàn, nhưng vẫn bị Phật quở là đi ra ngoài con đường 
hạnh nguyện độ sanh của Bồ Tát và Phật—SMALL—Viewing the Triple World as a 
prison and Birth and death as enemies, hoping only for swift self-salvation and being 
relucfant to help others. Such development of the Bodhi Mind 1s called “small.” The above 
1s the way of developing the mind for those cultivators who practice Hinayana Buddhism 
or Lesser Vehicle, Sravaka-Yana and Pratyeka-Buddha-Yana. With this method of 
developing mind, even though liberation from the cycle of reborths wIll be attained, 
escape from the three worlds, and attain Nirvana. However, the Buddha criticized them as 


TỦ 


8) 


Œ) 


3475 


traveling outside the path of conducts and vows of rescuing sentient beings of the 
Bodhisattvas and Buddhas of Mahayana or Greater VetIcle. 

Thiên—Imperfect: Mong mình mau giải thoát để đạt được cảnh giới cao hơn (Thiên hay 
khiếm khuyết một mặt): Thấy chúng sanh và Phật đạo ở ngoài tự tánh, rồi nguyện độ 
nguyện thành, đường công hạnh chẳng quên, sự thấy hiểu không dứt. Phát tâm như thế 
gọi là THIÊN. Đây là cách phát tâm sai lâm của những vị tu hành mà quả vị chứng đắc 
vẫn còn nằm trong ba cõi sanh tử, chớ chưa giải thoát được, họ chỉ tu hành để đạt được 
cảnh giới cao hơn như lên cõi sắc giới hay vô sắc giới, vì các vị ấy chưa thông đạt lý 
“ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm.”——IMPERFECT—Viewing sentient 
beings and Buddhahood as outside the Self-Nature while vowing to save sentIent beings 
and achieve Buddhahood; engaging In cultivation while the mind 1s always discriminating. 
Such development of the Bodhi Mind ¡s called “imperfected” or “biased.” The above way 
of developing the mind 1s false, belonging to those who cultivated  achievements still 
leave them trapped in the three worlds of the cycle of rebirths, and they will not find true 
liberation and enlightenment. These people only cultivate to ascend to higher Heavens of 
Form and Formlessness because they have not penetrated fully the theory of “outside the 
mind there 1s no dharma, outside the dharma there 1s no mind.” 

Viên—Perfect: Viên hay là phát tâm hoàn chỉnh: Biết chúng sanh và Phật đạo đều là tự 
tánh, nên nguyện độ nguyện thành, tu công đức không thấy mình có tu, độ chúng sanh 
không thấy có chúng sanh được độ. Các bậc nầy dùng tâm rỗng như hư không mà phát 
nguyện lớn như hư không, tu hành rộng như hư không, chứng đắc như hư không, cũng 
chẳng thấy có tướng “không.” Phát tâm như thế gọi là VIÊN. Đây là lối phát tâm của các 
hàng Đăng Địa Bồ Tát, Đẳng Giác Bồ Tát, và Nhứt Sanh Bổ Xứ Bồ Tát. Sau cùng các vị 
nầy chứng được quả vị Phật với đầy đủ thập hiệu—PEREECT——Knowing that sentient 
beings and Buddhahood are the Self-Nature while vowing to save sentient beings and 
achieve Buddhahood; cultivating virtuies without seeing oneself cultivating, saving 
senftlent beings without seeing anyone being saved. These people use that mind of 
emptiness similar to space to make vows as great as space, to cultivate conducts as vast as 
space, and finally to attain and achieve similar to space, yet do not see the characteristics 
of “emptiness.” Such development of the Bodhi Mind is called “perfect.” The above 1s the 
way of developing the mind of those In the rank of those at the Ten Grounds Maha- 
Bodhisattvas, those who complete Enlightenment Maha-Bodhisattva, and One-Birth 
Maha-Bodhisattva. And finally, they attain the Ulimate Enlightenment of Buddhahood 
with ten designations. 


(C-10) Mười Đặc Điểm Của Bồ Đề Tâm 
Ten characters 0ƒ Bodhicitta 


Tổng quan về Mười Đặc Điểm Của Bồ Đề Tâm—An overview oƒ the Ten characters 0ƒ 
Bodhicia: Bồ Tát Di Lặc trút hết biện tài của ngài để tán dương sự quan trọng của Bồ 
Đề tâm trong sự nghiệp của một vị Bồ Tát. Bởi vì nếu Thiện Tài Đồng Tử không in đậm 
sự kiện đó trong lòng, đã không dễ gì bước vào cung điện Tỳ Lô Giá Na. Cung điện đó 
tàng ẩn tất cả những bí mật trong đời sống tâm linh của người Phật tử cao tuyệt. Nếu đồng 


3476 


tử đó chưa được chọn kỹ để bắt đầu, những bí mật ấy không có nghĩa gì hết. Chúng có thể 
bị hiểu lầm nghiêm trọng và hậu quả cố nhiên là khốc hại. Vì lý do đó, Ngài Di Lặc chỉ 
cho Thiện Tài thấy đủ mọi góc cạnh đâu là ý nghĩa đích thực của Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm 
có mười đặc điểm sau đây——Evidently Maitreya exhausted his power of speech ¡n order to 
exfol the importance of the Bodhicitta in the career of a Bodhisattva, for without this being 
dully impressed on the mind of the young Buddhist pilgrim Sudhana, he could not have 
been led Into the interior of the Tower of Vairocana. The Tower harbors all the secrets 
that belong to the spiritual life of the highest Buddhist. If the novice were not quite fully 
prepared for the Initiation, the secrets would have no signification whatever. They may 
even be grossly misunderstood, and the result wIll be calamitous indeed. For this reason, 
Maitreya left not a stone unturned to show Sudhana what the Bodhicitta really meant. 
There are ten characteristics of the Bodhicttta (Essays in Zen Zen Buddhism, vol. HD: 


(II) Chỉ tiết về Mười Đặc Điểm Của Bồ Đề Tâm —Details oƒ the Ten characters oƒ 


1) 


2) 


Bodhicita: 

Bồ Đề tâm khởi lên từ tâm đại bi— Bodhicitta rises from a greaf compassionafe heart: Ñếu 
có đại bị tâm, chẳng thể là Phật pháp. Coi nặng đại bi tâm (Mahakaruna) là nét chính của 
Đại Thừa. Chúng ta có thể nói, toàn bộ tính chất của giáo thuyết đó quay quanh cái trụ 
chốt nầy. Nền triết lý viên dung được miêu tả rất gợi hình trong Hoa Nghiêm thực sự 
chính là cái bùng vỡ của công năng sinh động đó. Nếu chúng ta vẫn còn dây dưa trên bình 
diện trí năng, những giáo thuyết của Phật như Tánh Không (Sunyata),Vô Ngã (Anatmya), 
vân vân, dễ trở thành quá trừu tượng và mất hết sinh lực tâm linh vì không kích thích nổi 
ai cái cảm tình cuồng nhiệt. Điểm chính cần phải nhớ là, tất cả giáo thuyết của Phật đều 
là kết quả của một trái tim ấm áp hằng hướng tới tất cả các loại hữu tình; chứ không là 
một khối óc lạnh lùng muốn phủ kín những bí mật của đời sống bằng lý luận. Tức là, Phật 
pháp là kinh nghiệm cá nhân, không phải là triết học phi nhân—Without the 
compassionate heart there will be no Buddhism. This emphasis on Mahakaruna 1s 
characteristic of the Mahayana. We can say that the whole panorama of I1ts teachings 
revolves on this pivot. The philosophy of Interpenetration so pictorially depicted in the 
Avatamsaka Sutra 1s in fact no more than the outburst of this life-energy. Às long as we 
tarry on the plane of ¡intellection, such Buddhist doctrines as Emptiness (sunyata), 
Egolessness (anatmya), etc., may sound so abstract and devoid of spiritual force as not to 
©excifte anyone to fanatic enthusiasm. Thus main point 1s to remember that all the Buddhist 
teachings are the outcome of a warm heart cherished towards all sentient beings and not 
of a cold intellect which tries to unveil the secrets of existence by logic. That 1s to say, 
Buddhism 1s personal experience and not Impersonal philosophy. 

Phát Bô Đề tâm không phải là biến cố trong một ngày—Raising oƒ the BodhiciHa is not an 
event øƒ one day: Phát Bồ Đề tâm đòi hỏi một cuộc chuẩn bị trường kỳ không phải trong 
một đời mà phải qua nhiều đời. Đối với những người chưa hề tích tập thiện căn, tâm vẫn 
đang ngủ vùi. Thiện căn phải được dồn lại để sau nầy gieo giống trở thành cây Bồ Đề 
tâm hợp bóng. Thuyết nghiệp báo có thể không phải là một lối trình bày có khoa học về 
các sự kiện, nhưng các Phật tử Đại Thừa hay Tiểu Thừa đều tin tưởng tác động của nó nơi 
lãnh vực đạo đức trong đời sống của chúng ta. Nói rộng hơn, chừng nào tất cả chúng ta 
còn là những loài mang sử tính, chúng ta không trốn thoát cái nghiệp đi trước, dù đó có 


3) 


4) 


3) 


3477 


nghĩa là gì. Bất cứ ở đâu có khái niệm về thời gian, thì có sự tiếp nối của nghiệp. Nếu 
chấp nhận điều đó, Bồ Để tâm không thể sinh trưởng từ mảnh đất chưa gieo trồng chắc 
chắn thiện căn—The raising of the Bodhicitta requires a long preparation, not of one life 
but of many lives. The Citta wIll remain dormant in those souls where there 1s no stock of 
merit ever accumulated. Moral merit must be stored up in order to germinate later Into the 
great overshadowing tree of the Bodhicitta. The doctrine of karma may not be a very 
sclentific statement of facts, but all Buddhists, Mahayana and Hinayana, believe 1n 1fs 
working in the moral realm of our lives. Broadly stated, as long as we are all historical 
beings we cannot escape the karma that proceded us, whatever this may mean. Whenever 
there 1s the notion of time, there 1s a confinuity of karma. When this 1s admitted, the 
Bodhicitta could not grow from the soil where no nourishing stock of goodness had ever 
been secured. 

Bồ Đề tâm phát sinh từ thiện căn— Bodhicitta comes out oƒ a stock oƒ good merii: Nếu Bồ 
Đề tâm phát sinh từ thiện căn, chắc chắn nó phải là phì nhiêu đủ tất cả các điều tốt đẹp 
của chư Phật và chư Bồ Tát, và các loài cao đại. Đồng thời nó phải là tay cự phách diệt 
trừ các ác trược, bởi vì không thứ gì có thể đương đầu nổi sấm chớp kinh hoàng giáng 
xuống từ lưỡi tầm sét Đế Thích của Bồ Đề tâm—If the Bodhicitta comes out of a stoek of 
merit, It cannot faIl to be productive of all the good things that belong to the Buddhas and 
Bodhisattvas and other great beings. At the same time it must also be the great crusher of 
evils, for nothing can withstand the terrible blow inflicted by the thunderbolt of the Citta- 
Indra. 

Phát Bồ Đề tâm diễn ra từ chỗ uyên ảo của tự tánh, đó là một biến cố tôn giáo vĩ đại— 
The awakening oƒ the Bodhicitta which takes place in the depths oƒ one`s being, is a greaf 
religious evenr: Tính chất cao quý cố hữu của Bồ Đề tâm không hề bị hủy báng ngay dù 
nó ở giữa mọi thứ ô nhiễm, ô nhiễm của tri hay hành, hoặc phiển não. Biển lớn sinh tử 
nhận chìm tất cả mọi cái rơi vào đó. Nhất là các nhà triết học, họ thỏa mãn với những lối 
giải thích mà không kể đến bản thân của sự thực, những người đó hoàn toàn không thể 
dứt mình ra khỏi sự trói buộc của sống và chết, bởi vì họ chưa từng cắt đứt sợi dây vô hình 
của nghiệp và tri kiến đang kểm hãm họ vào cõi đất nhị nguyên do óc duy trí của mình— 
The Intrinsic nobility of the Bodhicitta can never be defamed even when 1t 1s found among 
defilements of every description, whether they belong to knowledge or deeds or passions. 
The great ocean of transmigration drowns every body that goes Into it. Especially the 
philosophers, who are satisfied with Interpretatons and not with facts themselves, are 
ufferly unable to extricate themselves from the bondage of birth and death, because they 
never cut asunder (riêng ra) the Invisible tie of karma and knowledge that securely keeps 
them down to the earth of dualities because of therr intellectualism. 

Bồ Đề tâm vượt ngoài vòng chỉnh phục của Ma vương— Bodhicitta is beyond the assault oƒ 
Mara the Evil One: Trong Phật pháp, Ma vương tượng trưng cho nguyên lý thiên chấp. 
Chính nó là kể luôn mong cầu cơ hội tấn công lâu đài kiên cố của Trí (Prajna) và Bi 
(Karuna). Trước khi phát tâm Bồ Đề, linh hồn bị lôi kéo tới thiên chấp hữu và vô, và như 
thế là nằm ngoài ranh giới năng lực hộ trì của tất cả chư Phật và Bồ Tát, và các thiện hữu 
tri thức. Tuy nhiên, sự phát khởi đó đánh dấu một cuộc chuyển hướng quyết định, đoạn 
tuyệt dòng tư tưởng cố hữu. Bồ Tát bây giờ đã có con đường lớn thênh thang trước mắt, 
được canh chừng cẩn thận bởi ảnh hưởng đạo đức của tất cả các đấng hộ trì tuyệt diệu. Bồ 


6) 


7) 


8) 


3478 


Tát bước đi trên con đường thẳng tắp, những bước chân của ngài quả quyết, Ma vương 
không có cơ hội nào cản trở nổi bước đi vững chãi của ngài hướng tới giác ngộ viên 
mãn—lIn Buddhism, Mara represenfs the principle of dualism. It is he who 1s always 
looking for his chance to throw himself against the solid stronghold of PraJna and Karuna. 
Before the awakening of the Bodhicitta the soul 1s inclined towards the dualism of being 
and non-being, and 1s thus necessarily outside the pale of the sustaining power of all 
Buddhas, Bodhisattvas, and good friends. The awakening, however, marks a decisIve 
turning-away from the old line of thought. The Bodhisattva has now an open highway 
before him, which 1s well guarded by the moral influence of all his good protectors. He 
walks on straightway, his footsteps are firm, and the Evil One has no chance to tempt him 
away from his steady progress towards perfect enlightenment. 

Khi Bồ Đề tâm được phát khởi, Bồ Tát được quyết định an trụ nơi nhất thiết trí — When the 
Bodhicita is aroused, the Bodhisattva's hold on all-knowledge ¡is definite and firm: Bồ Đề 
tâm có nghĩa là làm trổi dậy khát vọng mong cầu giác ngộ tối thượng mà Phật đã thành 
tựu, để rồi sau đó Ngài làm bậc đạo sư của một phong trào tôn giáo, được gọi là đạo Phật. 
Giác ngộ tối thượng là nhất thiết trí (Sarvajnata), thường được nhắc nhở trong các kinh 
điển Đại Thừa. Nhất Thiết trí vốn là yếu tính của đạo Phật. Nó không có nghĩa rằng Phật 
biết hết mọi thứ, nhưng Ngài đã nắm vững nguyên lý căn bản của hiện hữu và Ngài đã 
vào sâu trong trọng tâm của tự tánh—The Bodhicitta means the awakening of the desire 
for supreme enlightenment which was attained by the Buddha, enabling him to become 
the leader of the religIous movement known as Buddhism. Supreme enlightenmernt 1s no 
other than all-knowledge, sarvajnata, to which reference 1s constantly made in all the 
Mahayana texts. All-knowledge 1s what constitutes the essence of Buddhahood. It does 
not mean that the Buddha knows every Individual thing, but that he has grasped the 
fundamenrfal principle of existence and that he has penetrated deep down I1nto the cenfer 
of his own being. 

Phát Bồ Đề tâm đánh dấu đoạn mở đầu cho sự nghiệp của Bồ Tát— The rise oƒ Bodhicita 
marks the beginning oƒ the career o‡a Bodhisattva: Trước khi phát Bồ Đề tâm, ý niệm về 
Bồ Tát chỉ là một lối trừu tượng. Có thể tất cả chúng ta đều là Bồ Tát, nhưng khái nệm 
đó không được ghi đậm trong tâm thức chúng ta, hình ảnh đó chưa đủ sống động để làm 
cho chúng ta cảm và sống sự thực. Tâm được phát khởi, và sự thực trở thành một biến cố 
riêng tư. Bồ Tát bấy giờ sống tràn lên như run lên. Bồ Tát và Bồ Để tâm không thể tách 
riêng. Bồ Đề tâm ở đâu là Bồ Tát ở đó. Tâm quả thực là chìa khóa mở tất cả cửa bí mật 
của Phật pháp—Before the rise of the Bodhicitta, the idea of a Bodhisattva was no more 
than an abstration. We are perhaps all Bodhisattvas, but the notion has not been brought 
home to our conscIousness, the Image has not been vivid enough to make us feel and live 
the fact. The Citta 1s aroused and the fact becomes a personal event. The Bodhicitta 1s 
now quIvering with life. The Bodhisattva and the Bodhicitta are Iinseparable; where the 
one 1s there the other 1s. The Citta Iindeed 1s the key that opens all the secret doors of 
Buddhism. 

Bồ Đề tâm là giai đoạn thứ nhất trong hạnh nguyện của Bồ Tát— The Bodhicita ¡is the 
ƒfirst stage oƒ the Bodhisattvaˆs lỰe oƒ devotion and vow: Trong Kinh Hoa Nghiêm, chủ đích 
đi cầu đạo của Thiện Tài là cốt nhìn ra đâu là hạnh và nguyện của Bồ Tát. Rồi nhờ Đức 
Di Lặc mà Thiện Tài trực nhận từ trong mình tất cả những gì mình săn đuổi giữa các minh 


9) 


3479 


sư, các đạo sĩ, các Thiên thần, vân vân. Cuối cùng được ngài Phổ Hiền ấn chứng, nhưng 
nếu không có giáo huấn của Đức Di Lặc về Bồ Đề tâm và được ngài dẫn vào lầu các Tỳ 
Lô, Thiện Tài hẳn là không mong øì thực sự bước lên sự nghiệp Bồ Tát đạo của mình. 
Hạnh và nguyện, xác chứng một Phật tử có tư cách là Đại Thừa chứ không phải là Tiểu 
Thừa, không thể không phát khởi Bồ Để tâm trước tiên—In the Avatamsaka Sutra, the 
chief obJect of Sudhanaˆs quest consists in finding out what 1s the Bodhisattva”s life of 
devotion and vow. lí was through Maitreya that the young Buddhist pilgrim came to 
realize within himself all that he had been searching for among the varilous teachers, 
philosophers, gods, etc. The final confirmation comes from Samantabhada, but without 
Maitreya”s Instruction 1n the Bodhicitta and 1s admision Into the Tower of Vairocana, 
Sudhana could not expect to sfart really on his career of Bodhisattvahood. The life of 
devotion and vows which stamps a Buddhist as Mahayanist and not as Hinayanist 1s 
1mpossIble without first arousing the Bodhicitta. 

Đặc chất của Bồ Tát sinh ra từ Bồ Đề tâm là không bao giờ biết đến mệt mỏi— The 
characteristic oƒ Bodhisattvahood born oƒ the Bodhicifta ¡is that He never know whaf 
exhaustion means: Kinh Hoa Nghiêm mô tả Bồ Tát như là một người không hề mệt mỏi 
sống cuộc đời dâng hiến, để làm lợi ích hết thảy chúng sanh, về tinh thần cũng như vật 
chất. Đời sống của ngài trải rộng đến tận cùng thế giới, trong thời gian vô tận và không 
gian vô biên. Nếu ngài không làm xong công nghiệp của mình trong một đời hay nhiều 
đời, ngài sẵn sàng tái sinh trong thời gian vô số, cho đến bao giờ thời gian cùng tận. Mỗi 
trường hành động của ngài không chỉ giới hạn trong thế gian của chúng ta ở đây. Có vô số 
thế giới tràn ngập cả hư không biên tế, ngài cũng sẽ hiện thân khắp ở đó, cho đến khi nào 
đạt đến mức mà mọi chúng sanh với mọi căn cơ thảy đều thoát khỏi vô minh và ngã 
chấp —The Avatamsaka Sutra describes the Bodhisattva as one who never becomes tired 
of living a life of devotion In order to benefit all beings spiritually as well as materially. 
Hs life lasts till the end of the world spatially and temporarily. If he cannot finish his work 
1n one life or in many lives, he 1s ready to be reborn a countless number of times when 
time 1tself comes to an end. Nor Is his field of action confined to this world of ours. As 
there are Innumerable worlds filling up an Infinite expanse of space, he will manifest 
himself there, until he can reach every being that has any value at all to be delivered from 
Ipgnorance and egotism. 


10) Khái niệm Bồ Đề tâm là một trong những tiêu chỉ quan trọng phân biệt Đại Thừa và Tiểu 


Thừa— The notion of Bodhicita is one oƒ the most Important marks which label the 
Mahayana as distinct from the Hinayana: Tính cách khép kín của tổ chức Tăng lữ làm tiêu 
hao sinh lực Phật pháp. Khi thế hệ đó ngự trị, Phật pháp hạn chế ích lợi của nó trong một 
nhóm khổ tu đặc biệt. Nói đến Tiểu Thừa, không phải chỉ chừng đó. Công kích nặng nhất 
mà nói, Tiểu thừa chận đứng sự sinh trưởng của hạt giống tâm linh được vun trồng trong 
tâm của mọi loài hữu tình; đáng lẽ phải sinh trưởng trong sự phát khởi Bồ Đề tâm. Tâm 
đó khát vọng không bao giờ bị khô héo vì sương giá lạnh lùng của cái giác ngộ trí năng. 
Khát vọng nầy kết chặt gốc rễ, và sự giác ngộ phải thỏa mãn những yêu sách của nó. Các 
hoạt động không hể mệt mỏi của Bồ Tát là kết quả của lòng ngưỡng vọng đó, và chính 
cái đó duy trì tính thần của Đại Thừa vô cùng sống động—The exclusiveness of the 
monastic organization 1s a death to Buddhism. As long as this system rules, Buddhism 
limifs Its usefulness to a specific group of ascetics. Nor 1s this the last word one can say 


Œ) 


3480 


about the Hinayana; the weightiest obJection 1s that it stops the growth of the spiritual 
germ nursed In the depths of every sentient being, which consists in the arousing of the 
Bodhicitta. The Citta has 1ts desire never to be nipped by the cold frost of intellectual 
enlightenmernt. This desire 1s too deep-seated, and the enlightenmert ifself must yield to 
1s dictates. The Bodhisattva”s untiring activifiles are the outcome of this desire, and this 1s 
what keeps the spirit of the Mahayana very much alive. 


(C-11) Mười Lý Do khiến chúng sanh Phát Tâm Bồ Đề 
Ten reasons to cause senfient beings to develop Bodhi Mind 


Tổng quan về Mười Lý Do khiến chúng sanh Phát Tâm Bồ Đề— An overview oƒ the Ten 
reasons f0 cawse sentient beings ío develop Bodhi Mind: Chúng ta là những phàm nhân, 
nếu chúng ta không phát Bồ Đề tâm một cách cao rộng, và không phát nguyện một cách 
kiên cố, chúng ta sẽ mãi mãi lăn trôi trong vòng luân hồi sanh tử trong vô lượng kiếp. Cho 
dù chúng ta có chịu tu hành đi nữa, cũng chỉ là phí công vô ích. Vì vậy chúng ta nên luôn 
nhận rõ rằng tu theo Phật, là phải rộng phát tâm Bồ Để ngay chứ không chần chừ. Theo 
Kinh A Di Đà, “Người thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, không thể sanh về cõi nước 
Cực Lạc được.” Muốn được nhiều căn lành không chi hơn là phát tâm Bồ Để; muốn được 
nhiều phước đức không chỉ hơn là trì danh hiệu Phật. Nhiếp tâm niệm Phật giây phút hơn 
bố thí nhiều năm, chân thật phát lòng Bồ Để hơn tu hành nhiều kiếp. Giữ chắc hai nhân 
duyên nầy, quyết định được vãng sanh Cực Lạc. Trong “Phát Bồ Để Tâm Văn,” Đại Sư 
Tỉnh Am đã khuyên tứ chúng nên nghĩ đến mười nhân duyên khiến chúng sanh phát tâm 
Bồ Đề —We are all ordinary people. If we do not develop the broad and lofty Bodhi Mind 
and do not make firm and strong vows, we will remain as we are now, 1n the wasteland of 
Birth and Death for countless eons to come. Even IŸ we were to cultivate during that 
period of time, we would find 1t difficult to persevere and would only waste our efforts. 
Therefore, we should realize that In following Buddhism, we should definitely develop the 
Bodhi Mind without delay. According to The Amitabha Sutra, “You cannot hope to be 
reborn In the Pure Land with litle merit and virtue and few causes and conditions or good 
roots. Therefore, you should have numerous merits and virtues as well as øood roots to 
qualify for rebirth in the Pure Land. However, there 1s no better way to plant numerous 
good roots than to develop the Bodhi Mind, while the best way to achieve numerous 
merifs and virtues 1s to recite the name of Amitabha Buddha. A moment of singleminded 
recitation surpasses years of praticing charity; truly developing the Bodhi Mind surpasses 
eons of cultivation. Holding firmly to these two causes and conditlons assures rebirth In 
the Pure Land.” In the commentary of “Developing the Bodhi Mind,” Great Master Hsing- 
An encouraged the fourfold assembly to remember ten causes and conditions when 
developing the Bodhi Mind. 


(II) Chỉ tiết về Mười Lý Do khiến chúng sanh Phát Tâm Bồ Đề—Details oƒ the Ten reasons 


l) 


to cause sentient beings to develop Bodhi Mind: 
Vì nghĩ đến ơn Phật —Because of remembering of the grace of the Buddha: Đức Thích 
Tôn, khi mới phát tâm, vì độ chúng ta, tu Bồ Tát đạo trải qua vô lượng kiếp, chịu đủ các 


a) 


b) 


c) 


đ) 


2) 


3481 


sự khổ—Take our Sakyamuni Buddha as an example, from the time He first developed 
the mind to cultvate for the Ultimate Bodhi Mind or Buddhahood, to aid and escue 
sentient beings, he had endured endless sufferings. 

Lúc ta tạo nghiệp, Đức Phật xót thương dùng đủ mọi phương tiện giáo hóa, mà ta ngu sỉ 
không chịu tin theo: When we create karma, owing to the Buddha”s compassion and 
mercy, He creates Infinite skillful methods to teach and transform us, but because of our 
Ignorance and stupidity we refuse to listen. 

Ta đọa ác đạo, Phật lại càng thương, muốn thay ta chịu khổ, nhưng ta nghiệp nặng không 
thể nào cứu vớt được: When we get condemned to the Evil Paths, the Buddha expands his 
compassion, wanting to take our place of suffering. But because of our heavy karma, If IS 
not possible to rescue us. 

Đến khi ta làm người, Phật dùng phương tiện khiến ta gieo căn lành, nhiều kiếp theo dõi, 
lòng không tạm bỏ: When we become humans, the Buddha uses various skillful means 
influencing us to plant good cultivated karma, following us throuph infinite reincarnations 
without ever abandoning us. 

Chúng ta phước mỏng nghiệp dây, sanh nhằm thời mạt pháp, khó lòng gia nhập giáo 
đoàn, khó lòng mà thấy được kim thân Đức Phật. May mà còn gặp được Thánh tượng. 
May mà đời trước có trồng căn lành, nên đời nầy nghe được Phật Pháp. Nếu như không 
nghe được chánh pháp, đâu biết mình đã thọ Phật Ân. Ân đức nầy biển thẳm không cùng, 
non cao khó sánh. Nếu ta không phát tâm Bồ Đề, giữ vững chánh pháp, cứu độ chúng 
sanh, thì dù cho thịt nát xương tan cũng không đền đáp được: Sentient beings with few 
virtues and heavy karma, born in the Dharma Ending Age. lt is extremely difficult to 
become a member of the Sangha. It is impossible to witness the Buddha”s Golden Body. 
Fortunately, owing to our planting øgood roots In former lives, we still are able to see the 
Buddha'ˆs statues, still be able to hear and learn proper dharma. If we have not heard the 
proper dharma teaching, how would we know that we often receive the Buddha's 
Blessings? For this grace, no ocean can compare and no mountain peak can measure. 
Thus, 1ƒ we do not vow to develop Bodhi Mind, or to cultivate the Bodhisattva*s Way to 
attain Buddhahood, firmly maintain the proper dharma, vow to help and rescue all sentient 
beings, then even 1f flesh 1s shredded and bones are shattered to pieces, ¡it still would not 
be enough to repay that great grace. 

Vì nhớ ân cha mẹ—Because of remembering of the grace of the parents: Cha mẹ sanh ta 
khó nhọc! Chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm. Đến khi ta được nên người, chỉ mong 
sao cho ta nối dõi tông đường, thừa tự tổ tiên. Nào ngờ một số trong chúng ta lại xuất gia, 
lạm xưng Thích tử, không dâng cơm nước, chẳng đở tay chân. Cha mẹ còn ta không thể 
nuôi dưỡng thân già, đến khi cha mẹ qua đời, ta chưa thể dìu dắt thần thức của các người. 
Chừng hồi tưởng lại thì: “Nước trời đà cách biệt từ dung. Mộ biếc chỉ hắt hiu thu thảo.” 
Như thế đối với đời là một lỗi lớn, đối với đạo lại chẳng ích chi. Hai đường đã lỗi, khó 
tránh tội khiên! Nghĩ như thế rồi, làm sao chuộc lỗi? Chỉ còn cách “Trăm kiếp, ngàn đời, 
tu Bồ tát hạnh. Mười phương ba cõi độ khắp chúng sanh.” Được như vậy chẳng những cha 
mẹ một đời, mà cha mẹ nhiều đời cũng đều nhờ độ thoát. Được như thế chẳng những cha 
mẹ một người, mà cha mẹ nhiều người, cũng đều được siêu thăng —Childbirth ¡s a 
difficult and arduous process with nine months of the heavy weight of pregnancy, then 
much effort 1s required to railse us with a minimum of three years of breast feeding, 


3) 
a) 


b) 


c) 


4) 


3482 


staying up all night to cater our infantile needs, hand feeding as we get a little older. As 
we get older and become more mature, our parents Invest all their hopes we will succeed 
as adults, both In life and religion. Unexpectedly, some of us leave home to take the 
religious path, proclaiming ourselves as Buddha”s messenger and, thus are unable to make 
offerings of food, drink nor can we help our parents with day to day subsIstence. Even 1f 
they are living, we are unable to take care of them in therr old age, and when they die we 
may not have the ability to guide their spirits. Upon a moment of reflection, we realize : 
“Our worlds are now ocean apart, as grave lies melancholy in tall grass.” If this 1s the 
case, such 1s a great mistake In life, such a mistake 1s not small in religion either. Thus, 
with both paths of life and religion, great mistakes have been made; there 1s no one to 
bear the consequences of our transgressions but ourselves. Thinking these thoughts, what 
can we do to compensate for such mistakes? Cultivate the Bodhisattva Way In hundreds 
and thousands of lifetimes. Vow to aid and rescue all sentient beings In the Three Worlds 
of the Ten Directions. If this is accomplished, not only our parents of this life, but our 
parents of many other lives will benefit to escape from the unwholesome paths. And not 
Just the parents of one sentient being, but the parents of many senftient beings will benefit 
to escape from evil paths. 

Vì tưởng nhớ đến ơn sư trưởng—Because of remembering of the grace of the teachers: 
Đành rằng cha mẹ sanh dục sắc thân, nhưng nếu không có thầy thế gian, ắt ta chẳng hiểu 
biết nghĩa nhân. Không biết lễ nghĩa, liêm sĩ, thì nào khác chỉ loài cầm thú?: Even though 
our parents give birth to our physical beings, If not the worldly teachers, we would not 
understand right from wrong, virtue, ethics, etc. If we do not know right from wrong, know 
how to be grateful, and have shame, then how are we any different from animals? 

Không có thầy xuất thế, ắt ta chẳng am tường Phật pháp. Chẳng am tường Phật pháp, nào 
khác chi hạng ngu mông? Nay ta biết chút ít Phật pháp là nhờ ai? Huống nữa, thân giới 
phẩm đã nhuận phần đức hạnh, áo cà sa thêm rạng vẻ phước điển. Thực ra, tất cả đều nhờ 
ơn sư trưởng mà được: lf there were no spiritual teachers for guidance, obviously, we 
would not be able to understand the Buddha-Dharma. When we do not understand the 
Buddha-Dharma, the Doctrine of Cause and Effect, then how are we different from those 
who are Ignorant and stupid? Now that we know a little bit of virtue, how to be grateful, 
having shame, and somewhat understand the Buddha-Dharma, where did sụch knowledge 
come from? Moreover, some of us are fortunate enough to become Bhiksus and Bhiksums, 
showering ourselves with precepts, cultivating and understanding the virtuous practices, 
wearing the Buddhist robe, and gaining the respect of others. Thus none of this would 
happen 1f not for elder masters. 

Đã hiểu như thế, nếu như ta cầu quả nhỏ, thì chỉ có thể lợi riêng mình. Nay phát đại tâm, 
mới mong độ các loài hàm thức. Được như vậy thì thây thế gian mới dự hưởng phần lợi 
ích, mà thầy xuất thế cũng thỏa ý vui mừng: Knowing this, if we pray for the “Lesser 
Fruits,” then we can benefit only ourselves. Therefore, we must develop the Great Bodhi 
Mind of a Maha-Bodhisattva to wish to rescue and aid all sentient beings. Only then would 
our worldly teachers truly benefit, and our Dharma Masters truly be happy. 

Vì nghĩ ân thí chủ—Because of remembering to be grateful to the benefactors: Kẻ xuất 
gia hôm nay, từ đổ mặc, thức ăn đến thuốc men giường chiếu đều nhờ đàn na tín thí. Đàn 
na tín thí làm việc vất vả mà vẫn không đủ sống, Tỳ Kheo sao đành ngồi không hưởng 


5) 


b) 


3483 


thụ? Người may dệt cực nhọc ngày đêm, mà Tỳ Kheo y phục dư thừa, sao lại không mang 
ơn đàn na tín thí cho đặng? Thí chủ có lắm người quanh năm nhà tranh, không giây phút 
nào được an nhàn, trong khi Tỳ Kheo ở nơi nền rộng chùa cao, thong thả quanh năm. Đàn 
na tín thí đã đem công cực nhọc cung cấp sự an nhàn, thì chư Tỳ Kheo lòng nào vui được? 
Đàn na tính thí phải nhín nhút tài lợi để cung cấp cho chư Tỳ Kheo được no đủ, có hợp lý 
không? Thế nên Tỳ Kheo phải luôn tự nghĩ: “Phải vận lòng bi trí, tu phước huệ trang 
nghiêm, để cho đàn na tín thí được phước duyên, và chúng sanh nhờ lợi ích.” Nếu chẳng 
vậy thời nợ nần hạt cơm tất vải đển đáp có phân, phải mang thân nô dịch súc sanh để đển 
trả nợ nằn—Nowadays, Bhiksus cultivating the Way are all dependent on the people who 
make charitable donations, from clothing, food, to medicine and blankets. These charitable 
people work hard, and yet they don”t have enoueh to live on. Bhiksus do nothing except 
enjJoy the pleasure these gifts, how can Bhiksus find comfort in their doing so? People 
work assiduously to sew robes, not counting all the late nights. Bhiksus have abundance of 
robes, how dare we not appreciate them? Laypeople live in huts, never finding a moment 
of peace. Bhiksus live In high, big temples, relaxing all year round. How can Bhiksus be 
happy In receiving such gifts knowing laypeople have suffered so? Laypeople set aside 
their earnings and profits to provide services to Bhiksus. Does this make sense? Therefore, 
Bhiksus must think: “[ must be determined to cultivate for enliphtenment, practice to find 
the Budhist wisdom so charitable beings and sentient beings may benefit from 1t. IÝ this 1s 
not the case, then every seed of rice and every inch of fabric shall have their approprlate 
debts. Reincarnated info the realm of animals, debts must be repaid. 

Vì biết ơn chúng sanh—Because of remembering to be grateful to the sentient beings: 

Ta cùng chúng sanh từ vô thỉ đến nay, kiếp kiếp, đời đời , đổi thay nhau làm quyến thuộc 
nên kia đây đều có nghĩa với nhau: From infñnite eons to this day, from generation to 
øeneration, from one reincarnation to another, sentient beings and I have exchanged 
places with each other to take turns being relatives. 

Vì thế trong một đời chúng ta là quyến thuộc, mà đời khác lại làm kẻ lạ người dưng, 
nhưng cuối cùng chúng ta vẫn liên hệ nhau trong vòng sanh tử luân hồi. Nay dù cách đời 
đổi thân, hôn mê không nhớ biết, song cứ lý mà suy ra, chẳng thể không đền đáp được?— 
Thus, in one life, we are family and In another we are strangers, but In the end we are all 
connected ¡n the cycle of rebirths. Thus, though it 1s now a different life, our appearances 
have changed, having different names, families, and ignorance has caused us to forget; 
but knowing this concept, we realize we are all family, so how can we not demonstrate 
gratitude to all sentient beings? 

Vật loại mang lông, đội sừng ngày nay, biết đâu ta là con cái của chúng trong kiếp 
trước?—Those animals with fur, bearing horns and antlers in this life, 1t 1s possible we may 
have been therr children In a former life. 

Loài bướm, ong, trùng, dế hiện tại, biết đâu chúng là cha mẹ đời trước của mình?— 
Insects such as butterflies, bees, worms, crickets of this life, may for all we know, be our 
parents of a former life. 

Đến như những tiếng rên siết trong thành ngạ quỷ, hay giọng kêu la nơi cõi âm ty; tuy ta 
không thấy, không nghe, song họ vẫn van cầu cứu vớt: What about those who scream in 
agony In the realm of Hungry Ghosts; and those who cry In sufferings from the abyss of 


6) 
a) 


b) 


3484 


Hell. Even though our eyes cannot see and our ears cannot hear, they still pray and ask for 
OUT aSSIstance. 

Cho nên Bồ Tát xem ong, kiến là cha mẹ quá khứ. Nhìn cầm thú là chư Phật vị lai. 
Thương nẻo khổ lâu dài mà hằng lo cứu vớt. Nhớ nghĩa xưa sâu nặng, mà thường tưởng 
báo ân: Therefore, the Bodhisattvas look upon bees and ants as their parenfs of the past; 
look upon animals as future Buddhas; have great compassion for those 1n the suffering 
realms, often finding ways to aid and rescue them; Remember the kindness of the past, 
and often think about finding ways to repay such kindness. 

Vì tưởng khổ sanh tử—Because of thinking of the pain and suffering of life and death: 

Ta cùng chúng sanh nhiều kiếp đến nay, hằng ở trong vòng sanh tử, chưa từng được thoát 
ly, khi ở cõi nầy, lúc thế giới khác, khi sanh thiên cảnh, lúc sống nhơn gian. Siêu đọa 
trong phút giây, xuống lên ngàn muôn nẻo. Cửa quỷ sớm đi, rồi chiều trở lại. Âm ty nay 
thoát, bỗng mai vào. Lên non đao rừng kiếm, thân thể đứt ha. Nuốt sắt nóng đầu sôi, ruột 
gan rã cháy. Khóc than trong lửa, rên siết trong băng. Muôn lần sống chết nội trong một 
ngày đêm mà giây phút khổ đau bằng cả thế kỷ. Lúc dã bị đọa, dù biết tội khổ, nhưng ăn 
năn đâu còn kịp nữa. Đến khi ra khỏi, vội liền quên mất, vẫn gây tội tạo nghiệp như 
thường—For innumerable lives, I and all sentient beings have existed in the cycle of 
rebirths, unable to find enlightenment, sometimes living in this world, sometime In 
another, sometimes in Heaven, sometimes as a human, etc. Condemned to lower realms In 
seconds, travelling up and down on a thousand paths. Left the gate of evil in the morning, 
only to return In the evening. Today escaping the gate of hell, only to come back 
tomorrow. Going up to the mountain, getting slashed to pIeces, I.e., hell. Swallow burning 
metal balls, get fried In oil, body deteriorates and burns to ashes. Agonize In fire and 
scream In pain from being frozen. Every day and night hundreds and thousands of rebirths 
OCCur; every second of suffering seems like a million years. At that time, even If realizing 
the evil deeds committed, it” too late to repent and find salvation. When finally free, 
everything 1s quickly forgotten, continuing to commit evil deeds as before. 

Tâm như lữ khách ruỗi dong: Mind being similar to a hurried distant traveller, is never at 
peace. 

Thân dời hết nhà nầy đến nhà khác, chứ chẳng bao giờ chịu ngừng lại: Body never at rest, 
moving from one house to another. 

Cát bụi cõi đại Thiên, không tính nổi số thân luân chuyển: Every speck of dust of the 
universe cannot even begin to compare to the constant movements of the body. 

Nước đầy trong bốn biển, chẳng nhiều bằng giọt lệ biệt ly: The water ¡n the four great 
OCeans Is not enough to account for the tears cried. 

Nếu không có lời Phật dạy, thì việc nầy ai thấy ai nghe?—If Buddha did not preach such 
matters, who would know or hear of this? 

Nếu cứ luyến mê như trước, thì e rằng vẫn luân hồi nẻo cũ: If we continue as before, we 
can”t avoid being as we always were, drowning ¡n the cycle of life and death. 

Trăm ngàn kiếp tái sanh có tiếc cũng muộn màng: Hundreds and thousands of 
reincarnations and rebirths have occurred, It 1s too late to have regrets. 

Mỗi kiếp cứ qua đi, không có giờ đâu mà nuối tiếc vì luôn muộn màng. Giờ tốt vội qua 
mà chẳng lại: Once each life passed by, there is no time for regrets because it will be too 
late. The good hours pass quickly and never again returns. 


c) 


?) 


a) 


b) 


c) 


8) 


a) 


3485 


Thân người dễ mất khó tìm: Losing the opportunity to be a human being is easy, yet 
having the chance to be human 1s extremely difficult. 

Âm cảnh mịt mù, xót nỗi biệt ly dày đặc. Tam đồ ác đạo, thương thay nỗi thống khổ có ai 
thay thế được: How dark and gloomy hell is, the agonies from eternal separations of loved 
ones. The world”s hatred and revenge. No one 1s here to take your place. 

Vì vậy cho nên phải dứt nguồn sanh tử; phải tát cạn bể dục si; phải tự độ, độ tha, đồng lên 
giác ngạn. Muôn đời siêu hay đọa là do phút giây nầy quyết định, không thể nào bê trễ 
được: Therefore, put an end to the origin of life and death; empty out all ignorance and 
stupidity. Help yourself and others to find liberation. Finally, to realize the Ultimate 
Enlightenment. A thousand lives in Heaven or Hell depends on this very moment. At this 
momehnt, the wIise must realize this truth without hesitation. 

Vì tôn trọng tánh linh—Because of the respect for the True-Nature: 

Tâm tánh của chúng ta cùng Đức Thích Ca Như Lai không hai, không khác—Our Mind- 
Nature and that of Sakyamuni Buddhaˆs are not two and not different. 

Tại sao Đức Thích Ca đã thành Chánh Giác, sáng suốt tự tại, mà chúng ta vẫn còn là 
phàm phu điên đảo hôn mê: Why has Sakyamuni Buddha already attained enlightenment, 
greatly shining and free. Yet we are still unenlightened common mortals filled with 
delusions and 1gnorance. 

Đức Thích Tôn có đủ vô lượng thần thông, trí huệ, công đức trang nghiêm, còn chúng ta 
thì đầy vô lượng phiển não, nghiệp duyên, lụy trần ràng buộc: Sakyamuni Buddha is 
complete with Iinfinite spiritual powers, wIsdom, and adorned with endless merits and 
virtues, but we are complete with Infimte afflictions, karmic destinies, and desires binding 
us tightly? 

Chúng ta và Phật, tâm tánh tuy vẫn đồng một, nhưng vì mê ngộ nên cách nhau một trời 
một vực—The Mind-Nature may be the same, but the separation between enlightenment 
and I1gnorance 1s oceans apart: 

Chúng ta thì ví như hạt bảo châu vô giá bị vùi dưới bùn nhơ, bị người ta xem như cát đá: 
Thịs 1s similar to a priceless Jewel covered 1n mud; seeing 1t people wIll think 1t rock and 
sand. 

Phật đã dùng vô lượng pháp lành đối tri phiển não để tánh đức hiển bày. Ví như hạt bảo 
châu được rữa sạch, lau khô, treo để trên tràng cao, liền phóng quang rực rỡ: The Buddha 
already used Iinfinite wholesome dharmas to tame and oppose afflictions so the true nature 
wIll shine through. This 1s similar to washing, cleaning, and drying a priceless Jewel and 
then set high above, 1t will shine through. 

Chỉ có cách nầy mới không uống công Phật giáo hóa, chẳng phụ tánh linh của chính mình, 
và xứng đáng là bật đại trượng phu: Only this way, 1t wIll not be a waste of Buddhaˆs 
teaching, not disappoint our own true nature, and we wIll fit as a person with Buddhist 
wisdom. 

Vì sám hối nghiệp chướng—Because of repentance for karmic obstructions: Đức Phật 
dạy: “Dù phạm một giới nhỏ cũng phải đọa địa ngục bằng tuổi thọ của Tứ Thiên 
Vương.”—The Buddha taught: “Io be guilty of a small transgression, must be condemned 
to hell equal to the life of a heavenly being in Tushita Heaven.” 

Lỗi nhỏ còn phải như vậy, huống là lỗi nặng. Chúng ta mỗi ngày, một cử động thường sai 
giới luật. Lúc ăn uống thường phạm điều răn. Tính ra trong một ngày cũng đã nhiều tội, 


b) 


c) 


3) 


b) 


3486 


huống chỉ là trọn đời cho đến vô lượng kiếp về trước. Nay cứ lấy ngũ giới ra mà xét, thì 
mười người đã hết chín người phạm. Phạm ít thì còn phát lổ sám hối, chứ phạm nhiều thì 
che dấu: If a lesser transgression is already ¡in that way, what about greater offenses? In 
cach day, with each movement we violate precepts. When eating and drinking more 
Buddha'ˆs silas are broken. Thus If counted each day, we have already committed many 
transgressions, let alone a lifetime or Infinite lives in the past. IÝ we use the five precepfs 
{o examine, then nine out of ten people have already violated them; only lesser 
transgressions are confessed, but the greater ones will be hidden. 

Tại gia năm giới còn như thế, huống chỉ là các giới Sa Di, Tỳ Kheo và Bồ Tát: The five 
precepts for laypeople are already practiced in that way, what about the Sramana, Bhiksu, 
and Bodhisattva Precepts? 

Nay ta phải phát lòng thương mình, thương người. Lệ rơi theo tiếng, thân khẩu thiết tha, 
cùng với chúng sanh mà cầu sám hối. Nếu còn chẳng phát lồ sám hối thì muôn kiếp ngàn 
đời, ác báo khó trừ, làm sao thoát khổ cho được: Ñow we must have pity for ourselves and 
for others. With sincere mind and body, tears fall with sounds, together with all sentient 
beiIngs pray for repentance. If this Is not practiced, then In a thousand lifetimes and ten 
thousand reincarnations, evil retributions will be difficult to eliminate. How wiÏl]l liberation 
from suffering be found? 

Vì cầu sanh Tịnh Độ—Because of praying to gain rebirth in the Pureland: 

Ở cõi Ta Bà việc tu tập tiến đạo rất khó khăn. Vì khó khăn như vậy nên dù tu tập nhiều 
kiếp vẫn chưa thành: Remaining ¡n this saha World to cultivate and make progress is a 
difficult task. It 1s so difficult that so many lifetimes passed, yet enlightenment 1s not 
aftained. 

Về Tây Phương Cực Lạc hành trì thì sự thành Phật dễ dàng hơn. Vì dễ nên một đời liền 
đắc quả. Chính vì vậy mà sự tu hành trong thời mạt pháp nầy thật không gì hơn pháp môn 
Tịnh Độ: Going to the Ultimate Bliss or Western Pureland to cultivate and practice, then 
with this right condition the matter of attainng Buddhahood 1s easy. Ít 1s so easy that even 
la lifetime of cultivation, one can attain enlightenmernt. Thịs 1s why In thịs Dharma Ending 
Age, no other dharma door surpasses the Pureland Dharma Door. 

Đức Phật dạy trong Kinh A Di Đà: “Ít căn lành, khó được vãng sanh. Nhiều phước đức 
mới được về cõi Tịnh. Nhưng nhiều phước đức không gì bằng chấp trì danh hiệu; nhiều 
căn lành chẳng chi hơn phát tâm Bồ Đề. Cho nên, tạm trì danh hiệu Phật, thắng hơn bố thí 
trăm năm; một phát đại tâm, vượt quá tu hành nhiều kiếp. Bởi vì niệm Phật vẫn mong 
thành Phật, mà đại tâm không phát, thì nệm Phật làm chi? Còn phát tâm để tu hành, mà 
Tịnh Độ chẳng cầu về, thì dù cho có phát tâm rồi cũng dễ bề thối chuyển”: The Buddha 
taught in The Amitabha Sutra: “With little wholesome karma, 1t 1s difficult to gain rebirth. 
One must have many merits and virtues before being born in the Pure Worlds. However, 
having abundance of merits and virtues can never equal the Buddhaˆs name; having 
abundance of whoelsome karma can never equal developing the Bodhi Mind. Therefore, 
1f 1s necessary to understand that temporarily reciting the Buddha”s name 1s greater than 
making donations for one hundred years. With one development of the great mind or 
Ulumate Bodhi, leaps over cultivation of many lifetimes. Because reciting Buddha 1s to 
confinue to vow to be Buddha. But 1f the greater Bodhi mind 1s not developed, what 1s the 


10) Vì hộ trì Chánh Pháp 


a) 


b) 


3487 


point of reciting Buddha? As for developing the mind to cultivate, but do not pray for the 
Pureland, then even 1f that mind 1s developed, 1t is easy †o regress. 

Vì thế gieo giống Bồ Đề mà cày lưỡi niệm Phật thì đạo quả tự nhiên tăng tiến: Therefore, 
planting the Bodhi seed, cultivate the tongue to practce Buddha Recitation, then the 
enlightenment fruit will increase naturally. 

Nương thuyền Đại Nguyện vào biển mầu Tịnh Độ, ắt Tây Phương quyết định được sanh 
về: Rely on the vessel of great vows or Amitabha”s forty-eight great vows to enter the 
magnificent ocean of the Pureland, then gaining rebirth to the Western World 1s an 
absolute guarantee. 





Because of upholding the Proper Dharma: 

Như Đức Thế Tôn từ vô lượng kiếp đến nay, vì chúng sanh mà tu đạo Bồ Để —]Just as 
Sakyamumi Buddha, from Infinite eons until now, for our benefit, cultivated the Bodhi 
WayS: 

Ngài đã làm việc khó làm, nhịn điều khó nhịn: He has accomplished tasks that are 
difficult to accomplish, tolerated things that are difficult to tolerate. 

Vì thế mà Ngài đã công viên quả mãn, thành đấng Như Lai: For this reason, he attained 
the fullness of all practices, became a Tathagata. 

Sau khi thành Phật, nhơn duyên giáo hóa đã xong, liền vào Niết Bàn. Nay Chánh Pháp đã 
qua, Tượng Pháp lại hết, chỉ còn lại thời Mạt Pháp. Tuy có kinh giáo, mà không kẻ đắc 
thành vì những lý do sau đây ——After becoming a Buddha, when His time to teach and 
transform came to an end, He entered Nirvana immediately. Now, the Proper Dharma 
Age has passed and the Dharma Semblage Age has ended, there 1s only left the Dharma 
Ending Age. Even though many sutra teachings are still available, no one atfains 
enlightenment for many reasons. 

Thời này thì tà chánh chẳng phân, thị phi lẫn lộn, tranh đua nhân ngã, đeo đuổi lợi danh: 
In this period, right and wrong are no longer divided, øossips are rampant, everyone Is 
fiercely competing with one another, lusting after fame and fortune. 

Cho nên Tam Bảo chẳng còn thiệt nghĩa, suy tàn tôi tệ không thể thốt lời. Chúng ta là 
Phật tử, mà không báo được ân Phật, trong không ích cho mình, ngoài không ích cho 
người, sống không ích cho dương thế, chết không ích cho đời sau. Suy nghĩ như vậy nên 
cảm thấy đau lòng xót dạ mà phát tâm Bồ Đề, nguyện nguyện độ sanh, tâm tâm câu Phật, 
thể hết báo thân, sanh về Cực Lạc. Những mong sau khi chứng quả, trở lại Ta Bà khiến 
cho Phật nhựt rạng soi, Pháp môn mở rộng, Tăng đoàn làm thanh cõi trược, người người 
đều tu đức phương Đông, kiếp vận nhờ đó mà tiêu trừ, và Chánh pháp do đây được bền 
vững: Therefore, the Triple Jewels no longer have their true meanings. Having 
deteriorated so greatly that it 1s unbearable to speak of it. We are Buddhists, yet we are 
unable to show gratitude to Buddha”s blessings. Intrinsically, we can”t benefit ourselves; 
extrinsically, we can”t benefit others. When alive we do not benefit the world; when dead 
we do not benefit the future. Thinking this way, 1t hurts from the core of our beings. Thus 
we must develop quickly the Bodhi Mind. Vows after vows, vowing fo rescue sentIent 
beings and thoughts afetr thoughfs praying to Buddha so that once this karmic body ends, 
we will gain birth to the Ultimate Bliss World, hoping and wishing once we become 
enlightened, we will return to this saha World in order to influence and lead the 
Buddha's”sun to shine brightly, the Dharma Door to open widely, the Sangha to flourish In 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 


7) 


8) 


3) 


3488 


this turbid world, everyone cultivates virtues 1n the East, relying on this the present age 
wIll end, and the Proper Dharma wIll be firmly maintained as the result. 


(C-12) Mười Nhân Duyên Khiến Bồ Tát Phát Tâm Bồ Đề 
Ten kinds 0ƒ causes 0ƒ great enlightening beings ”s 
deyelopment 0ƒ the Bodhi-Mind 


Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười nhơn duyên phát tâm Bồ Đề của Đại Bồ 
Tát —According to the Flower Adornment Sutra, there are ten kinds of causes of great 
enlightening beingsˆs development of the will for enlightenmett. 

Vì giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề: They become determined to 
reach enlightenment to educate and cIvilize all sentient beings. 

Vì diệt trừ tất cả khổ cho chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề: They become determined to 
reach enlightenment to remove the mass of suffering of all sentient beings. 

Vì ban cho tất cả chúng sanh sự an lạc mà phát tâm Bồ Đề: They become determined to 
reach enlightenment to bring complete peace and happiness to all sentient beings. 

Vì dứt sự ngu sỉ của tất cả chúng sanh mà phát tâm Bồ Để: They become determined to 
reach enlightenment to eliminate the delusion of all sentient beings. 

Vì ban Phật trí cho tất cả chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề: They become determined to 
reach enlightenment to bestow enlightened knowledge on all sentient beings. 

Vì cung kính cúng dường tất cả chư Phật mà phát tâm Bồ Đề: They become determined to 
reach enlightenment to honor and respect all Buddhas. 

Vì thuận theo Phật giáo làm cho chư Phật hoan hỷ mà phát tâm Bồ Đề: They become 
determined to reach enlightenment to follow the guidance of the Buddhas and please 
them. 

Vì thấy sắc tướng hảo của tất cả chư Phật mà phát tâm Bồ Đề: They become determined 
to reach enlightenment to see the marks and embellishments of the physical embodiments 
of all Buddhas. 

Vì nhập trí huệ quảng đại của tất cả Phật mà phát tâm Bồ Đề: They become determined 
to reach enlightenment to comprehend the vast knowledge and wisdom of all Buddhas. 


10) Vì hiển hiện lực vô úy của tất cả chư Phật mà phát tâm Bồ Đề: They become determined 


to reach enlightenmernt to manifest the powers and fearlessnesses of the Buddhas. 





3489 


CHƯƠNG MỘT TRĂM MƯỜI BA 
CHAPTER ONE HUNDRED AND THIRTEEN 


Năm Mươi Quả Vị 
Fƒty Posiions 


(Thập Tín Tâm: Ten grades 0ƒ bodhisattva faith. 
(H) Thập Trụ: Ten stages (periods) in bodhisaffva-wisdom. 
(HI) Thập Hạnh Bồ Tát: Ten necessary activities, or practices 0ƒ a bodhisattva. 


(IV) Thập Hồi Hướng: Ten transƒferences. 


(V) Thập Địa: Dasabhumi (sk0). 

(A) Thập Địa Tam Thừa: The “ten stages” oƒ the development gƒ a bodhisaffvya tmí0 q 
Buddha. 

(B) Thập Địa Bồ Tát: The ten stages 0ƒ Bodhisattvabhumi. 

(C) Thập Địa Thanh Văn: The ten stages ƒor a hearer. 

(D) Thập Địa (Duyên Giác): The ten stages 0ƒ the prafyekabuddha. 


3490 


3491 


(I) Thập Tín Tâm: 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về mười 
tín tâm của Bồ Tát-—In the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda 
about the ten grades of Bodhisattva faith: 

Tín Tâm Trụ: The mind that resides ¡n faith and faith which destroys ¡llusions—Cứ tâm ấy, nương 
theo trung đạo tiến vào, thì viên diệu phát ra. Từ nơi chân diệu viên, càng phát càng chân diệu. 
Diệu tín thường trụ. Tất cả vọng tưởng vô dư đều dứt hết, thuần là chân trung đạo. Đó gọi là tín 
tâm trụ—With the mind centered in the middle, they enter the flow where where wonderful 
perfection reveals Itself. From the truth of that wonderful perfection there repeatedly arise wonders 
of truth. They always dwell in the wonder of faith, until all false thinking 1s completely eliminated 
and the middle way 1s totally true. This 1s called the mind that resides in faith. 

Niệm tâm: Rememberance—Unforgetfulness or the mind that resides in mindfulness—Chân tín 
rõ ràng, tất cả viên thông. Ba thứ ấm, xứ, giới không thể làm ngại. Như thế cho đến quá khứ vị lai 
vô số kiếp, bỏ thân nầy thọ thân khác, bao nhiêu tập khí đều hiện ra trước. Người thiện nam đó 
đều có thể ghi nhớ không sót. Đó gọi là niệm tâm trụ——When true faith is clearly understood, then 
perfect penetration 1s total, and the three aspects of skandhas, places, and realms are no longer 
obstructions. Then all their habifs throughout innumerable kalpas of past and future, during which 
they abandon bodies and receive bodies, appear to them now 1n the present moment. These øood 
people can remember everything and forget nothing. This 1s called “The mind that resides In 
mindfulness.” 

Tinh tấn tâm trụ: Zealous progress or the mind that resides in vigor—Diệu viên thuẫn chân, chân 
tỉnh phát ra. Từ vô thủy tập khí thông một tinh minh. Chỉ do tỉnh minh tiến tới chân tịnh. Đó gọi là 
tinh tấn tâm——When the wonderful perfection is completely true, that essential truth brings about a 
transformation. They go beyond the beginningless habits to reach the one essential briphtness. 
Relying solely on this essential brightness, they progress toward true purity. This 1s called the mind 
OÝ VIBOF. 

Tuệ tâm trụ: Wisdom or the mind resides in wisdom——Tâm tinh, hiện tiền, thuần là trí tuệ, 
gọi là tuệ tâm trụ—The essence of the mind reveals 1tself as total wisdom; this 1s called 
the mind that resides In wisdom. 

Định tâm trụ: Settled firmness on concentration or the mind that resides 1n samadhi—C1ữ 
gìn trí sáng, khắp cả trạm tịch, tịch diệu thường yên lặng. Đây gọi là định tâm trụ—As the 
wisdom and briphtness are held steadfast, a profound stillness pervades. The stage at 
which the maJesty of this stilliness becomes constant and solid. This 1s called the mind that 
resides in samadhiI. 

Bất thối tâm trụ: Non-retrogression or the mind that resides ¡n irreversibility—Định quang 
phát sáng, tính sáng tiến sâu vào, chỉ có tiến mà không thoái. Đó gọi là bất thối tâm trụ— 
The light of samadhi emits brightness. When the essence of the brightness enters deeply 
within, they only advance and never retreat. This 1s called the mind of IrreversIbility. 

Hộ pháp tâm trụ: Protection of the Truth or or the mind that resides in protecting the 
Dharma——Tâm càng tiến tới, càng yên lành, giữ gìn không sai mất. Giao tiếp với khí phần 
của mười phương Như Lai. Đó gọi là hộ pháp tâm trụ—When the progress of their minds 
1S secure, and they hold their minds and protect them without loss, they connect with the 
life-breath of the Thus Come Ones of the ten directions. This 1s called the mind that 
protects the Dharma. 


8) 


3) 


3492 


Hồi hướng tâm trụ: Reflexive powers or the mind that resides in Making Transferences— 
Giác minh giữ gìn có thể lấy được diệu lực xoay từ quang của Phật, đến cảnh Phật mà an 
trụ. Ví như hai gương sáng chói đối nhau. Chặng giữ diệu ảnh chồng chập xen vào nhau. 
Đó gọi là hồi hướng tâm trụ —Protecting their light of enlightenment, they can use this 
wonderful force to return to the Buddha's light of compassion and come back to stand firm 
with the Buddha. It is like two mirrors that are set facing one another, so that between 
them the exquIsite images Interreflect and enter into one another layer upon layer. This 1S 
called the mind of transference. 

Giới tâm trụ: The nirvana mind in effortlessness or the mind that resides in precepts— 
Tâm sáng suốt bí mật xoay lại, được thường trụ vô thượng diệu tịnh không gì vượt nổi của 
Phật, an trụ với vô vi không bị mất xót. Đó gọi là giới tâm trụ—With this secret interplay 
of lipht, they obtain the Buddha”s enternal solidity and unsurpassed wonderful purIty. 
Dwelling in the unconditioned, they know no loss or dissipation. This 1s called the mind 
that resides in precepts. 


10) Nguyện tâm trụ: Action at wIll in anything in anywhere or the mind that resides in vOWS—— 


An trụ giới tự tại, có thể dạo chơi mười phương, đến đâu đều theo như nguyện. Đó gọi là 
nguyện tâm trụ —Abiding ¡in the precepts with self-mastery, they can roam throughout the 
ten directions, going anywhere they wish. This 1s called the mind that resides In vows. 


(H) Thập Trụ 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về thập trụ 
Bồ Tát như sau—In the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda about 
the Ten Grounds or the ten stages (periods) in Bodhisattva-wisdom as follows: 

Phát tâm trụ: The purposive stage—The mind set upon Buddhahood or the mind that 
dwells of bringing forth the resolve——Do chân như phương tiện mà phát mười thứ tín tâm 
nầy, tâm tinh phát sáng mười thứ dụng xen vào, viên mãn thành một tâm, gọi là phát tâm 
trụ —Ananda, these good people use honest expedients to bring forth those ten minds of 
faith. When the essence of these minds becomes dazzling, and the ten functions 
1nterconnect, then a single mind 1s perfectly accomplished. This 1s called the dwelling of 
bringing forth the resolve. 

Trì địa trụ: Clear understanding and mental control or the dwelling of the ground of 
regulation—Trong tâm phát sáng suốt như trong ngọc lưu ly trong suốt hiện chất tinh kim. 
Lấy diệu tâm trước thành chỗ để trụ. Đây gọi là trì địa trụ —From within this mind light 
comes forth like pure crysfal, which reveals pure gold inside. Treading upon the prevIous 
wonderful mind as a ground ¡s called the dwelling of the ground of regulation. 

Tu hành trụ: Unhampered liberty in every direction or dwelling of cultivation—Tâm và 
địa đã biết nhau, đều được tỏ rõ. Dạo khắp mười phương đều không lưu ngại. Đó gọi là tu 
hành trụ—When the mind-ground connects with wisdom, both become bright and 
comprehensive. Traversing the ten directions then without obstruction. This 1s called the 
dwelling of cultivation. 

Sinh quí trụ: Acquiring the Tathagata nature or seed or dwelling of noble birth—Hạnh 
đồng với Phật, hấp thụ khí phần của Phật. Như cái thân trung ấm, tự cầu cha mẹ, âm tín 
thầm thông hợp vào giống Như Lai. Đó gọi là sinh quí trụ—When their conduct ¡s the 
same as the Buddhas` and they take on the demeanor of a Buddha, then, like the 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


3493 


Intermediate skandha body searching for a father and mother, they penetrate the darkness 
with a hidden trust and enter the lineage of the Thus Come One. This is called the 
dwelling of noble birth. 

Phương tiện cụ túc trụ (phương tiện đầy đủ trong cuộc tự lợi lợi tha): Perfect adaptability 
and resemblance ¡in self-development and development of others or dwelling with 
endowment with skill-in-means—Đã du nhập trong đạo thai rồi, thì vâng nối theo dòng 
giác. Như cái thai đã thành, nhân tướng chẳng thiếu. Đó gọi là phương tiện cụ túc trụ— 
Since they ride in the womb of the way and will themselves become enliphtened heirs, 
their human features are In no way deficlent. This is called the dwelling of endowment 
with skill-in-means. 

Chánh tâm trụ: The whole mind becoming Buddha-like or dwelling of the rectification of 
the mind—Dung mạo và tâm tướng như Phật, gọi là chính tâm trụ—With a physical 
appearance like that of a Buddha and a mind that 1s the same as well, they are said to be 
dwelling in the rectification of the mind. 

Bất thối trụ: Non-retrogression—Perfect unity and constant progress or dwelling of 
irreversibility—Thân tâm hợp thành, càng ngày càng thêm lớn. Trong giai đoạn nầy Bồ 
Tát chứng được tâm thanh tịnh và thường an trụ nơi lý vô ngại giải thoát. Đây gọi là bất 
thối trụ—United in body and mind, they easily grow and mature day by day. In this stage, 
Bodhisattvas realize serenity of mind and also achieve unimpeded liberation. This 1s 
called the dwelling of IrreversIbility. 

Đồng chơn trụ (Con Phật với đủ đầy Tướng Phật): As a Buddha-son now, or the stage of 
youth in Buddhahood or dwelling of pure youth—Linh tướng của mười thân đều đầy đủ 
trong một lúc, gọi là đồng chơn trụ—With the efficacious appearance of ten bodies, which 
are simultaneously perfected, they are said to be at the dwelling of a pure youth. 

Pháp vương tử: (Con tỉnh thần của bậc Pháp vương): As prince of the law or dwelling of a 
Dharma Prince—Hình thành, ra khỏi thai, thân làm Phật tử. Đây gọi là pháp vương tử 
trụ —Completely developed, they leave the womb and become sons of the Buddha. This 1s 
called the dwelling of a Dharma Prince. 





10) Quán đỉnh trụ: Baptism as the summit of attainment of the conception of Buddhahood or 


or dwelling anointing the crown of the head—Nghi biểu đã thành người. Ví dụ như việc 
quốc vương trao việc nước cho thái tử. Thái tử đã trưởng thành, trần thiến làm lễ quán 
đảnh. Đây gọi là quán đỉnh trụ —Reaching the fullness of adulthood, they are like the 
chosen prince to whom the great king of a country turns over the affairs of state. When this 
Kshatrya King”s eldest is ceremoniously anointed on the crown of the head, he has 
reached what is called the dwelling of anointing the crown of the head. 


(HI) Thập Hạnh Bồ Tát 


Ù 


Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về mười 
hạnh cần thiết của Bồ Tát —In the Surangama Sutra, the Buddha reminded Ananda about 
the ten necessary activities, or practices of a bodhisattva: 

Hoan hỷ hạnh: The conduct of happiness 

Hạnh hoan hỷ tùy thuận mười phương—The practice of joyful service, or øiving joy. 

Đức Phật nói với A Nan: “Ông A Nan! Người thiện nam đó thành Phật tử rồi, đầy đủ diệu 
đức của vô lượng Như Lai. Tùy thuận mười phương chúng sanh để ban bố đức mầu. Đó 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


TỦ 


3494 


gọi là hoan hỷ hạnh —The Buddha told Ananda: “Ananda! After these good men have 
become sons of the Buddha, they are replete with the limitlessly many wonderful virtues 
of the Thus Come Ones, and they comply and accord with beings throughout the ten 
directions. This 1s called the conduct of happiness.” 

Nhiêu ích hạnh: The conduct of benefitting. 

Hạnh làm lợi ích cho tha nhân, hay thường làm việc lợi ích cho tất cả chúng sanh—The 
practice of beneficial service, or beneficial practice. 

Đức Phật bảo ngài A Nan: “Khôn khéo có thể lợi ích tất cả chúng sanh gọi là nhiêu ích 
hạnh.”—The Buddha told Ananda: “Being well able to accommodate all living beings 1s 
called the conduct of benefitting.” 

Vô sân hận hạnh: The conduct of non-opposifion. 

Nết hạnh không giận hờn; tự giác ngộ cho mình, giác ngộ cho người, chẳng trái nghịch— 
The practice of never resenting, or non-opposifIon. 

Đức Phật bảo ngài A Nan: “Tự giác, giác tha được khỏi chống trái, gọi là vô sân hận 
hành.”—The Buddha told Ananda: “Enlightening oneself and enlightening others without 
putting forth any resistence 1s called the conduct of non-opposition.” 

Vô tận hạnh: The conduct of endlessness. 

Làm việc lợi tha vô tận (tùy cơ loại của chúng sanh mà hiện cái thân mình để cứu độ 
chúng sanh mãi mãi)—The practice of indomitability, or without limit in helping others. 
Đức Phật bảo ngài A Nan: “Xuất sinh chủng nầy, loại khác, cho đến mãi mãi trong tương 
lai. Bình đẳng với ba đời, thông đạt mười phương, gọi là vô tận hạnh.”—The Buddha told 
Ananda: “To undergobirth in various forms continuously to the bounds of the future, 
equally throughout the three periods of time and pervading the ten directions 1s called the 
conduct of endlessness.” 

Ly sĩ loạn hạnh: The conduct of ffeedom from deluded confusion. 

Lầa khỏi tánh ngu sĩ, rối loạn—The practice of nonconfusion. 

Đức Phật bảo A Nan: “Tất cả hợp đồng các pháp môn, được không sai lầm gọi là ly sỉ 
loạn hạnh.”—The Buddha told Ananda: “When everything 1s equally in accord, one never 
makes mistakes among the varlous dharma doors. This 1s called the conduct of freedom 
from deluded confusion.” 

Thiện hiện hạnh: The conduct of wholesome mamifestation. 

Nết hạnh khéo hiện, nhờ rời khỏi tánh ngu si mê loạn mà có thể hiện ra các tướng ở trong 
đồng loại để cứu độ họ—The practice of good manifestation, or appearing in any form at 
WIll to save sentient beings. 

Đức Phật bảo ngài A Nan: “Trong chỗ 'đồng' đó, hiện ra các “dị. Mỗi mỗi tướng dị, đều 
thấy đồng. Đó gọi là thiện hiện hành.”—The Buddha told Ananda: “Then within what is 
1dentical, myriad differences appear; the characteristics of every difference are seen, one 
and all, in identity. This 1s called the conduct of wholesome manifesfation.” 

Vô trước hạnh: The conduct of non-attachment. 

Nết hạnh không chấp trước, nghĩa là ở trong cõi trần mà chẳng bị nhiễm trước—The 
practice of nonattachment, or unimpeded practice. 

Đức Phật bảo ngài A Nan: “Như vậy cho đến mười phương hư không đầy vi trần, trong 
mỗi vi trần hiện mười phương thế giới. Hiện vi trần, hiện thế giới, mà chẳng lưu ngại 
nhau. Đây gọi là vô trước hạnh.”—The Buddha told Ananda: “This continues until 1t 


8) 


3) 


3495 


includes all the dust motes that fill up empty space throughout the ten directions. In each 
and every mote of dust there appear the worlds of the ten directions. And yet the 
appearance of worlds do not interfere with one another. This 1s called the conduct of non- 
attachment.” 

Tôn trọng hạnh: The conduct of veneration. 

Còn gọi là “Nan Đắc Hạnh.” Nết hạnh tôn trọng Bát Nhã_—The practice of exalting the 
paramitas amongst all beings, or the practice of that which 1s difficult to attain. 

Đức Phật bảo ngài A Nan: “Các thứ biến hiện đều là đệ nhất ba la mật đa, đó gọi là tôn 
trọng hành.”—The Buddha told Ananda: “Everything that appears before one 1s the 
foremost paramita. This 1s called the conduct of veneration.” 

Thiện pháp hạnh: The conduct of wholesome Dharma. 

Nết hạnh phép lành, đức viên dung để làm thành quy tắc của chư Phật mười phương—The 
practice of good teaching, or perfecting the Buddha-law by complete virtue. 

Đức Phật bảo ngài A Nan: “Như vậy viên dung, có thể thành tựu quỹ tắc của các Đức 
Phật mười phương, đó gọi là thiện pháp hành.”—The Buddha told Ananda: “With such 
perfect fusion, one can model oneself after all the Buddhas of the ten directions. Thịs 1S 
called the conduct of wholesome dharma.” 


10) Chơn thật hạnh: The conduct of true actuality. 


Nết hạnh chơn thật của vạn hữu đều hiện ra trong giai đoạn nầy——The practice of truth, or 
manifest In all things the pure, final and true reality. 

Đức Phật bảo ngài A Nan: “Mỗi mỗi đều thanh tịnh, không mê lậu. Nhất chân vô vi, tính 
bản nhiên. Đó gọi là chân thật hạnh.”—The Buddha told Ananda: “To then be pure and 
without outflows In each and every way 1s the primary truth, which 1s unconditioned, the 
essence of the nature. This 1s called the conduct of true actuality.” 


(IV) Thập Hồi Hướng 


l) 


2) 


Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về thập 
hồi hướng như sau—ln the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda 
about the ten transferences as follows: 

Cứu hộ nhất thiết chúng sanh, ly chúng sanh hồi hướng: Transference apart from 
appearances—Người thiện nam đó, đã mãn túc thần thông, thành Phật sự rồi, thuần khiến 
tinh chân, xa lìa các lưu hoạn. Nên độ chúng sanh, diệt trừ tướng độ, xoay tâm vô vi đến 
đường Niết Bàn. Đó gọi là cứu hộ nhất thiết chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng—— 
When these good persons replete with spiritual penetrations, have done the Buddhas'” 
work, are totally pure and absolutely true, and remain distant from obstacles and 
calamities, then they take living beings across while casting aside the appearance of 
taking them across. They transform the unconditioned mind and go toward the path of 
nirvana. This 1s called the transference of saving and protecting living beings, while apart 
from the appearance of living beings. 

Bất hoại hồi hướng: Transference of indestructibility——Bỏ cái đáng bỏ, xa lìa cái đáng xa 
ha, gọi là bất hoại hổi hướng—To destroy what should be destroyed and to remain what 
should be behind is called the transference of indestructibility. 


3) 


4) 


3) 


6) 


#) 


8) 


9) 


3496 


Đẳng nhất thiết Phật hồi hướng: Transference of sameness with all Buddhas—Bản giác 
trạm nhiên, giác trí đã đồng ngang với chư Phật—Fundamental enlightenment is profound 
indeed, an enlightenment equal to the Buddhas”s enlightenment. 

Trí nhất thiết xứ hồi hướng: Transference of reaching all places—Tinh chân phát minh, 
địa vị đồng với địa vị của chư Phật—When absolute truth ¡s discovered, one”s level is the 
same as the level of all Buddhas. 

Vô tận công đức tạng hồi hướng: Transference of the treasury of inexhaustible merit and 
virtue—Thế giới và Như Lai xen vào nhau được không chướng ngại—Worlds and Thus 
Come Ones include one another without any obstrucfion. 

Tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng: Transference of the identity of all good roots— 
Đối với đồng Phật địa, trong địa vị đều sinh nhân thanh tịnh. Nương theo nhân ấy phát huy 
để lấy đạo Niết Bàn—Since they are identical with the Buddha-ground, they create 
causes which are pure at each and every level. Brilliance emanates from them as they 
rely on these causes, and they go straight down the path to Nirvana. 

Tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng: Transference of contemplating all 
living beings equally—Chân căn đã thành, mười phương chúng sanh đều là bản tánh của 
ta. Tính viên mãn thành tựu, chẳng sót mất chúng sanh—When the true roofs are set 
down, then all living beings In the ten directions are my own nature. Not a single being 1s 
lost, as this nature 1s successfully perfected. 

Chân như tướng hồi hướng: Transference of the appearance of True Suchness— Tức tất cả 
pháp xa la hết thẩảy tướng. Tức và ly, hai cái đều không mắc —All dharmas are 
themselves apart from all appearances, and yet there 1s no attachment either to theIr 
©XIstence or fo separation from them. 

Vô phược giải thoát hổi hướng: Transference of liberation—Được chân như mười phương 
không ngăn ngại —That which 1s thus 1s truly obtained, and thee Is no obstruction 
throughout the ten directions. 





10) Pháp giới vô lượng hồi hướng: Transference of limitlessness of the Dhama Realm—Tính 


đức đã thành tựu hoàn, pháp giới không còn hạn lượng —When the virtue of the nature 1s 
perfectly accomplished, the boundaries of the dharma realm are destroyed. 


(V) Thập Địa: Dasabhummi (skt) 
(A) Thập Địa Bồ Tát (Tam Thừa): The “ten stages” of the development of a bodhisattva into a 


D 


2) 
3) 
®) 
5) 
6) 
? 


8) 
3) 


Buddha: 

Càn Huệ Địa: Dry or unfertilized stage of wisdom—Unfertilized by Buddha-truth— 
Worldly wisdom. 

Tánh địa: The embryo-stage of the nature of Buddha-truth. 

Nhập nhơn địa (Nhẫn địa): Bát Nhân Địa—The stage of patient endurances. 

Kiến địa: The stage of freedom from wrong views. 

Bạc địa: The stage of freedom from the first six of nine delusions in practice. 

Ly dục địa: The stage of freedom from the remaining worldly desires. 

Dĩ biện địa: The stage of complete discrimination 1n regard fo wrong views and 
thoughts—The stage of an arhat. 

Bích Chi Phật địa: Pratyekabuddhahood. 

Bồ Tát địa: Bodhisattvahood. 


3497 


10) Phật địa: Buddhahood. 
(B) Thập Địa Bồ Tát: The ten stages of Bodhisattvabhumi—Mười địa vị Đại Thừa Bồ Tát 


Ù 
8) 


b) 


2) 


a) 


trong Kinh Hoa Nghiêm. Thập Địa Bồ Tát hay mười giai đoạn của Bồ Tát nguyên lai 
được tìm thấy trong Thập Địa Kinh của tông Hoa Nghiêm, chẳng qua chỉ dùng như những 
danh xưng cho những phàm phu chưa có sự chứng nghiệm trong Vô Học Đạo. Mười giai 
đoạn của Đại Thừa Giáo nầy được coi như là được xiển dương để phân biệt địa vị của Bồ 
Tát với địa vị của Tiểu Thừa Thanh Văn và Duyên Giác—According to the Flower 
Adornment Sutra (Avatamsaka Sutra), there are ten stages or characteristics of a Buddha. 
The ten stages of a Mahayana Bodhisattva development. The Ten Stages of the 
Bodhisattva, oripinally found in the Dasa-bhumi Sutra of the Avatamsaka School, are 
simply namesakes for ordinary people who have no experience in the Path of No Learning 
(asaiksa-marga). These Mahayanistic Stages are said to have been profounded in order to 
distinguish the position of the Bodhisattva from those of the Hinayanistc sravaka and 
pratyeka-buddha: 

Hoan Hỷ địa: Paramudita (skt)—Land of joy, or ground of happiness or delipht. 

Giai đoạn Bồ tát cảm thấy niềm vui tràn ngập vì đang vượt thắng những khó khăn trong 
quá khứ, phần chứng chơn lý và bây giờ đang tiến vào trạng thái của Phật và sự giác ngộ. 
Trong giai đoạn nầy Bồ Tát đạt được bản tánh Thánh Hiễn lần đầu và đạt đến tịnh lạc khi 
đã đoạn trừ mê hoặc ở kiến đạo, và đã hoàn toàn chứng đắc hai thứ tánh không: nhân và 
pháp không. Đây là giai đoạn mà vị Bồ Tát cảm thấy hoan hỷ khi Ngài dẹp bỏ được lý 
tưởng hẹp hòi của Niết Bàn cá nhân đi đến lý tưởng cao đẹp hơn để giúp cho tất cả 
chúng sanh giải thoát mọi vô minh đau khổ—The first stage of Joy (or utmost joy) at 
having overcome the former difficulties, realizing a partial aspect of the truth, and now 
en(ering on the path to Buddhahood and enlightenmert. In this stage, the Bodhisattva 
aftains the holy nature for the first trme and reaches the highest pleasure, having been 
removed from all errors of Life-View (darsana-marga) and having fully realized the 
twofold sunyata: pudgala and dharma. In this stage, a Bodhisattva feels delight because 
he 1s able to pass from the narrow Ideal of personal Nirvana to the higher ideal of 
emancipation all sentient beings from the suffering of Ignorance. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật bảo ngài A Nan: “Ông A Nan! 
Người thiện nam đó, đối với đại Bồ Đề khôn khéo được thông đạt, về giác phần thân với 
Như Lai, cùng tột cảnh giới Phật. Đó gọi là Hoan Hỷ Địa.”—lIn the Surangama Sutra, 
book Eight the Buddha told Ananda: “Ananda, these good men have 
successfullypenetrated through to great Bodhi. Their enlightenment 1s entirely like the 
Thus Come One's. They have fathomed the state of Buddhahood. This 1s called the ground 
of happiness.” 

Ly Cấu địa: Vimala (skt)—Land of purity, or ground of leaving filth Land of freedom 
from defilemen. 

Ly cấu theo nghĩa tiêu cực là “không bị ô uế,` nhưng theo nghĩa tích cực là “tâm thanh 
tịnh." Đây là giai đoạn mà vị Bồ Tát thanh tịnh, hoàn thiện đạo đức của mình, và tự giải 
thoát khỏi mọi khuyết điểm bằng cách thực hành thiển định. Giai đoạn ly cấu là giai đoạn 
mà vị Bồ Tát la bổ mọi phiền não (dục vọng và uế trược) của dục giới. Trong giai đoạn 
nầy vị Bổ Tát đạt đến giới đức viên mãn và hoàn toàn vô nhiễm đối với giới hạnh— 
Negatively speaking, Vimala means “freedom from defilement;` positively speaking, 


b) 


3) 
a) 


b) 


4) 
a) 


b) 


5) 


a) 


3498 


Vimala means “purity of heart.` This 1s the stage of purity, perfect of discipline, and 
freedom from all possible defilement through practices of dhyana and samadhi. The stage 
of purity in which a bodhisattva overcomes all passions and Impurify. In this stage, the 
Bodhisattva reaches the perfection of discipline (sila) and becomes utterly taintless with 
regard to morality. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật bảo ngài A Nan: “Tính khác vào 
đồng. Đồng tính cũng diệt, đó gọi là ly cấu địa.”——In the Surangama Sutra, book Eight, 
the Buddha told Anana: “The differences enter Into identity; the identity 1s destroyed. This 
1s called the ground of leaving filth.” 

Phát Quang địa: Prabhakari (skt)——Land of radiance, or ground of emitting light. 

Giai đoạn Bồ Tát hiểu thấu triệt tính cách vô thường của tất cả sự vật. Ngài thấy rõ tính 
chất tạm bợ của cuộc đời và phát triển đức tính kiên nhẫn bằng cách chịu đựng những khó 
khăn và tích cực giúp đở sinh linh. Trong giai đoạn nây, sau khi đã đạt được nội quán 
thâm sâu, vị Bồ Tát phát ra ánh sáng trí tuệ, đạt được nhẫn nhục viên mãn và thoát khỏi 
những mê vọng của tu đạo —The stage of further enlightenment where Bodhisattvaˆs 
Iinsipht penetrates Into the impermanence of all things, or where he gains insight into 
Impermanence (anifya) of existence and develops the virtue of patience (kshanti) In 
bearing difficulties and in actively helping all sentilent beings. In this stage of the emission 
of light, after having attained the deepest Introspective Insight, the Bodhisattva radiates 
the light of wisdom, gets the pefection of forbearance (ksanti) and becomes free from the 
errors of Life-Culture (bhavana-marga). 

Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật bảo ngài A Nan: “Trong sạch cùng 
tột, sáng phát sinh ra thì gọi là phát quang địa.”——According to the Surangama Sutra, book 
Eight, the Buddha told Ananda: “At the point of ultimate purity, brightness comes forth. 
Thịs 1s called the ground of emitting light.” 

Diễm Huệ địa: Archishmati (skt)——The blazing land, or the ground of blazing wisdom. 
Trong giai đoạn nây, Bồ Tát thực hành sự an nhiên tự tại và đốt bỏ những thứ ô nhiễm và 
vô minh. Đây là giai đoạn mà vị Bồ Tát đạt được sự viên mãn của tinh tấn, nhân đó ngày 
càng tăng năng lực quán hạnh, thiêu đốt những dục lạc trần thế cũng như những tư tưởng 
sai lạc còn nằm trong đầu, trau dồi trí năng cũng như hoàn thiện ba mươi bẩy phẩm trợ 
đạo để đạt tới giác ngộ—Archismati is the stage in which the Bodhisattva practices 
passionlessness and detachment and burns the twin coverings of defilement and Ignorance. 
Thịs 1s the stage of glowing or flaming wIisdom where Bodhisattva attains the perfection of 
bravery or effort (virya), thereby Increasing the power of Insight more and more. He Is 
able to burn away earthly desires as well as remaining false conceptions, develops 
wIsdom and perfects the thirty-seven requIsites of enlightenment. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật bào ngài A Nan: “Sáng cùng tột rồi 
được giác phần viên mãn thì gọi là diễm huệ địa.”——In the Surangama Sutra, book Eight, 
the Buddha told Ananda: “When the brightness becomes ultimate, enlightenment 1s full. 
Thịs 1s called the ground of blazing wisdom.” 

Cực Nan Thắng địa: Sudurjaya (sk)—The land extremely difficult to conquer, or the 
ground of InvincIbility. 

Giai đoạn Bồ tát vượt thắng mọi khó khăn và phiển não cuối cùng. Trong giai đoạn nầy, 
Bồ Tát phát huy tinh thần bình đẳng đồng nhất và đắm mình vào thiển định, đạt được sự 


b) 


6) 


b) 


7) 
a) 


3499 


viên mãn của thiển định nhằm đạt được nhận thức trực giác về chân lý, hiểu được tứ đế, 
từ bổ mọi hoài nghi và do dự, biết phân biệt đúng sai, trong khi vẫn tiếp tục hoàn thiện ba 
mươi bảy phẩm trợ đạo (trong giai đoạn nầy Bồ Tát thuận nhẫn tu đạo, các loại vô minh, 
nghi kiến của tam giới, hết thảy đều thấy là không)—The stage of. mastery of utmost or 
tinal difficultes, or 1llusions of darkness, or Ignorance. In this stage, the bodhisattva 
develops the spirit of sameness and absorbs himself in meditation, gets the perfection of 
meditative concentration, in order to achieve an Intuitive grasp of the truth, to understand 
the four noble truths, to clear away doubt and uncertainty, to know what 1s proper and 
what 1s not. During this stage Bodhisattva continues to work on the perfection of the thirty- 
Seven requIsiftes of enlightenmetnt. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật bảo ngài A Nan: “Tất cả đồng và 
khác không thể đến, đó gọi là cực nan thắng địa.”—In the Surangama Sutra, book Eight, 
the Buddha told Ananda: “No identity or difference can be attained. This is called the 
ground of invincibility.” 

Hiện Tiền địa: Abhimukhi (sk)——Land in view of wisdom, or the ground of manifestation. 
Giai đoạn Bồ tát đạt được sự viên mãn của trí huệ, hiểu ra các pháp đều không có dấu 
phân biệt, không có nguồn gốc, không có tổn tại với không tổn tại. Bồ tát hiểu được quá 
trình thập nhị nhơn duyên. Nhờ hiểu được tính hư không và hoàn thiện trí năng. Trong giai 
đoạn nầy, Bồ Tát trực diện với thực tại, và ý thức được sự đồng nhất của tất cả các hiện 
tượng. Nhờ đó mà trí huệ tối thượng ló dạng và vị Bồ tát có thể tịch diệt mãi mãi, Bồ Tát 
giữ mãi bình đẳng tính đối với tịnh và bất tịnh, nhưng vì cẩm thông với chúng sanh, Bồ tát 
vẫn trở lại thế gian—ln this stage, the Bodhisattva attains the perfection of wisdom or 
I1nsight (prajna), recognizes that all dharmas are free from characterisfics origins, and 
without distinction between existence and nonexistence. In this stage, the Bodhisattva 
stands face to face with Reality. He realizes the sameness of all phenomena. Thus, the 
sign of supreme wIisdom begins to appear; owing to the perfection of the virtue of wIisdom 
and comprehension of nothingness, bodhisattva can enter nirvana; however, also retains 
equanimity as to purity and Impurity, so he still vow to come back to the world to save 
beings. This 1s the stage of the open way of wisdom above definitions of impurity and 
pUTItV. 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật bảo ngài A nan: “Vô vi chân như, 
tính tịnh sáng suốt lộ ra, đó gọi là hiện tiền địa.”—According to the Surangama Sutra, 
book Eight, the Buddha told Ananda: “With unconditioned true suchness, the nature 1s 
spofless, and brightness 1s revealed. This is called the ground of manifestation.” 

Viễn Hành địa: Duramgama (skt)—The far-reaching land, or the ground of travelling far. 
Bồ Tát đã bỏ xa tình trạng ngã chấp của nhị thừa, có đầy đủ nhận thức về mình cũng như 
đạt được kiến thức về các phương tiện thiện xảo khiến Bồ tát có lòng đại bi và khả năng 
dẫn dắt tha nhân tiến về nẻo bổ để. Sau khi đã vượt qua giai đoạn nầy, Bồ Tát vượt lên 
trên hàng Nhị Thừa, và sẽ không bao giờ rơi trở lại vào ác đạo. Trong giai đoạn nầy, Bồ 
Tát đã lãnh hội được kiến thức có thể giúp Ngài giải thoát, đã chứng đắc Niết Bàn nhưng 
vẫn chưa tiến vào, vì còn bận rộn dấn thân vào việc giúp cho những chúng sanh đều được 
giải thoát The stage of proceeding afar, or far-going, which is the position farthest 
removed the selfish state of the two Vehicles. He 1s getting above ideas of self, gaining 
knowledge and skillful means which enable him to exercise great mercy to all beings by 


b) 


8) 


b) 


c) 


3) 


3500 


helping them proceed the way to enliphtenment. After passing through this stage, the 
Bodhisattva rises above the states of the Two Vehicles, and 1ts impossible to fall back to 
lower levels. In this stage, the Bodhisattva acquires the knowledge that enable him to 
adopt ant means for his work of salvation. He has won Nirvana, but without entering 1t, for 
he 1s busily engaged for the emancipation of other sentient beIngs. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật bảo ngài A Nan: “Cùng tột đến 
chân như gọi là viễn hành địa.”—In the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha told 
Ananda: “Coming to the farthest limits of true suchness 1s called the ground of traveling 
tar.” 

Bất Động địa: Acala (skt)——The immovable land. 

Bất Động Địa hay giai đoạn không chuyển động. Khi vị Bồ Tát đạt đến đây, Ngài trải qua 
*vô sanh pháp nhẫn" (anutpattika-dharma-ksanti), tức là chấp nhận sự bất sanh của tất cả 
các hiện tượng. Nơi đây Ngài tri nhận sự tiến hóa và thoái hóa của vũ trụ. Trong giai doạn 
nầy, vị ấy đoạn trừ phân biệt, hiểu thấu suốt bản chất của hiện hữu, hiểu tại sao hiện hữu 
giống như huyễn ảo, vân vân, hiểu phân biệt xuất phát từ sự mong mỏi vốn có của chúng 
ta để được thấy từ sự hiện hữu phân chia chủ khách như thế nào, hiểu tâm và những gì 
thuộc về tâm bị khuấy động lên như thế nào; thế rồi vị ấy sẽ thực hiện hiện tất cả những 
øì gắn liền với đời sống của một Phật tử tốt, để từ đó giúp đưa đến con đường chân lý 
những ai chưa đến được. Đây là Niết Bàn vốn không phải là sự đoạn diệt của một vị Bồ 
Tát The immovable land (the stage of immovability), or the ground of immovability. 
When the Bodhisattva reaches here, he experiences the anutpattika-dharma-ksanti or the 
acquiescence 1n the unoriginatedness of all phenomena. He knows In detail the evolution 
and Involution of the universe. In this stage, he gets rid of discrimination and has a 
thorough understanding of the nature of existence, realizing why It is like maya, etc., how 
discrimination starts from our Inmate longing to see existence divided into subJect and 
obJect, and how the mind and what belongs to 1t are stirred up; he would then practice all 
that pertains to the life of a good Buddhist, leading to the path of truth all those who have 
not yet come to 1t. This 1s the Bodhisattva'sˆnirvana which 1s not extinction. 

Trong giai đoạn nầy vị Bồ Tát thành tựu nguyện viên mãn và trụ trong vô tướng, mà du 
hành tự tại tùy cơ. Từ đây không có gì làm rối được sự thanh tịnh của Bồ tát. Trong giai 
đoạn nầy, Bồ Tát trụ vững vàng trong Trung Đạo, và đạt được khả năng truyền thụ những 
giá trị của mình cho người khác và từ chối tích trữ thêm nghiệp —ln this stage, the 
Bodhisattva completes the perfection of vow (pranidhana) and abiding in the view of “No 
Characteristic” (alaksana), wanders freely according to any opportunity. In this stage, the 
Bodhisattva dwells firmly ¡in the truth of the Middle Way; he reaches the stage of 
aftainment of calm unperturbedness where he no longer be disturbed by anything. He 
gaIns the ability to transfer his merit to other beings and renounce the accumulation of 
further karmic treasures. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật bảo ngài A Nan: “Một tâm chân 
như gọi là bất động địa.”——In the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha told Ananda: 
“The single mind of true suchness 1s called the ground of immovability.” 

Thiện Huệ địa: Sadhumati (skt)—The land of good thoughts, or the ground of good 
wisdom. 


a) 


b) 


3501 


Trong giai đoạn nầy, Bồ Tát chứng ngộ tri thức bao quát mà trí huệ thông thường của 
nhân loại khó có thể hiểu được. Bồ Tát có thể biết được nững dục vọng và tư tưởng của 
người khác, và có thể giáo dục họ tùy theo khả năng của mỗi người. Lúc nây trí năng của 
Bồ tát đạt tới toàn thiện, Bồ Tát nắm được mười sức mạnh (dashabala), sáu thần thông 
(Abhijna), bốn xác định (four certainties), tám giải thoát (eight liberations) và các 
Dharani. Lúc nầy Bồ tát thông biết về các pháp và giảng dạy học thuyết không ngăn ngại, 
Bồ Tát cũng biết khi nào, tại đâu và làm thế nào cứu vớt chúng sanh. Trong giai đoạn 
nây, Bồ Tát giảng pháp khắp nơi, đồng thời phán xét những người đáng cứu độ và những 
người không cứu độ được In this stage, the Bodhisattva acquires comprehensive 
knowledge, unfathomable by ordinary human Intelligence. He knows the desires and 
thoughts og men and 1s able to teach them according to theIr capacities. Thịs 1s the stage of 
wIsdom of the Bodhisattva 1s complete (all-penetrating wisdom). In this staøe he possesses 
the finest discriminatory wisdom, six supernatural powers, four cerfainties, eight 
liberations, all dharanis. He knows the nature of all đharmas and expound them without 
problems (without restriction). He also knows when, where and how to save other sentient 
beings. In this stage, the Bodhisattva preaches everywhere discriminating between those 
who are to be saved and those who are not. 

Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật bảo ngài A Nan: “Phát khởi ra dụng 
của chân như mà tùy duyên ứng hóa thì gọi là thiện huệ địa. Ông A Nan! Đây các vị Bồ 
tát, từ địa vị nầy trở đi, công tu tập xong, công đức viên mãn, nên cũng gọi địa nầy là tu 
tập địa.—According to the Surangama Sutra, book Eipht, the Buddha told Ananda: 
“Bringing forth the function of true suchness 1s called the ground of good wisdom. 
Ananda! All Bodhisattvas at this point and beyond have reached the effortless way In theIr 
cultivation. Their merit and virtue are perfected, and so all the previous positions are also 
called the level of cultivation.” 


10) Pháp Vân địa: Dharmamesgha (skt)—Land of dharma clouds, or the ground of the Dharma 


a) 


cloud. 

Bồ Tát đã thực hiện mọi hiểu biết và phẩm chất vô hạn. Trong giai đoạn nây, Bồ Tát thực 
hành hạnh nguyện cứu độ đồng đều hết thảy chúng sanh, giống như mưa rơi trên vạn hữu 
không phân biệt. Pháp thân Bồ Tát đầy đủ. Phật quả vị của Bồ tát được chư Phật thọ ký. 
Trong giai đoạn nầy, Bồ Tát chứng ngộ được sự minh tưởng một cách viên mãn, biết được 
sự huyền bí của sự sinh tổn, và được tôn sùng là một bậc hoàn mỹ. Kỳ thật, đây là địa vị 
của Đức Phật biểu hiện nơi một Bồ Tát (đến đây Bồ Tát đã thành Phật). Trong giai đoạn 
nầy vị Bồ Tát có thể giảng pháp cho tất cả thế giới một cách bình đẳng như những đám 
mây tuôn xuống những cơn mưa lớn trong mùa đại hạn vậy——The stage of attaining to the 
fertilizing powers of the Law-cloud (the Cloud of Teaching). Bodhisattva has realized all 
understanding and Iimmeasurable virtue. The dharmakaya of the bodhisattva 1s fully 
developed. In this stage, the Bodhisattva benefits all sentient beings with the Law Just as a 
cloud sends down rain Iimpartially on all thịngs. His Buddhahood 1s confirmed by all 
Buddhas. In this he acquires perfection of contemplation, knows the mystery of existence, 
and 1s consecrated as perfect. In fact, this 1s the stage of the Buddha who 1s represented by 
such a Bodhisattva (he attains Buddhahood). In this stage, the Bodhisattva 1s able to 
preach the Dharma to all the world equally, Just as the rainclouds pour down heavy rains 
during drought. 


b) 


3502 


Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật bảo ngài A nan: “Tiếng nói của đức 
từ bao dung, che chở như mây nhiệm mầu bao trùm bể Niết Bàn nên gọi là pháp vân 
địa.”—The with a wonderful cloud of compassionate protection one covers the sea of 
Nirvana. Thịs 1s called the ground of the Dharma cloud.” 


(C) Thập Địa Thanh Văn: Mười địa vị của Thanh Văn Thừa—The ten staøes for a hearer— 


l) 


2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
lở) 


8) 


9) 


Teen Sravaka stages: 

Thọ Tam Quy địa: Trong giai đoạn nầy, hành giả bắt đầu bằng cách thọ tam quy ngũ 
giới —The stage of Initlation as a disciple by taking (receiving) the three refuges In the 
Buddha, Dharma and Sangha and observing the basic five commandments. 

Tín địa: Giai đoạn tin tưởng hay cội rễ tin tưrởng—The stage of belief or faith-root. 

Tín pháp địa: Giai đoạn tín thọ Tứ Thánh Đế—The stage of belief in the four noble truths. 
Nội phàm phu địa: Giai đoạn tu tập ngũ đình tâm quán—The stage of an ordinary disciple 
who observe the five basic contemplations. 

Học tín giải địa: Giai đoạn Văn Tư Tu—The stage of those who pursue the three studies 
(Listening, Reflecting, Cultivating). 

Nhập Nhơn địa (Nhẫn địa): Giai đoạn thấy được chân lý—The stage of seeing the true 
wWay. 

Tu Đà Hườn (Dự Lưu) địa: Giai đoạn Dự lưu hay Nhập lưu và chắc chắn được đạo quả 
Niết bàn—Srota-apanna—The stage of. a definite stream-winner and assure nirvana. 

Tư Đà Hàm (Nhất Lai) địa: Sakrdagamin—Giai đoạn Nhứt Lai (chỉ còn tái sanh một lần 
nữa mà thôi)—The stage of only one more rebirth. 

ANa Hàm (Bất Lai) địa: Giai đoạn Bất Lai (không còn tái sanh nữa)—The stage of no- 
return (no rebirth). 





10) A La Hán địa: A La Hán quả—Arhatship—The stage of an arhat. 
(D) Thập Địa (Duyên Giác): Mười địa vị Duyên Giác Thừa The ten stages of the 


Ù 
2) 


3) 
4) 
5) 
6) 
?) 


8) 
9) 


pratyekabuddha: 

Khổ Hạnh cụ túc địa: Giai đoạn tu hành khổ hạnh—The Staøe of perfect asceticism. 

Tự giác thậm thâm thập nhị nhơn duyên địa: Giai đoạn tu tập và thông hiểu mười hai nhơn 
duyên—The stage of mastery of the twelve links of causation. 

Giác Liễu Tứ Thánh đế địa: Giai đoạn tu tập Tứ Thánh đế—The stage of the four noble 
truths. 

Thậm thâm Lợi trí địa: Giai đoạn trí huệ phát triển thâm hậu—The staøe of deeper 
knowledse. 

Bát Thánh Đạo địa: Giai đoạn tu tâp Bát Thánh đạo—The stage of the eightfold noble 
path. 

Giác Liễu Pháp Giới (Tam Pháp Giới) địa: Giai đoạn liễu pháp trong tam giới—The stage 
of the three realms. 

Chứng tịch Diệt địa: Giai đoạn Niết bàn—The stage of the nirvana. 

Lục Thông địa: Giai đoạn đạt được lục thông——The stage of the six supernatural powers. 
Triệt Hòa Mật địa: Giai đoạn đi đến trực giác The stage of arrival at the intuitive state. 


10) Tập Khí Tiệm Bạc địa: Giai đoạn chế ngự những ảnh hưởng còn lại của thói quen trong 


quá khứ —The stage of mastery of the remaining Influences of former habits. 


(A) 
l) 
2) 
3) 
4) 
(B) 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
lở) 


8) 
9) 


10) 
11) 


12) 


13) 


3503 


CHƯƠNG MỘT TRĂM MƯỜI BỐN 
CHAPTER ONE HUNDRED FOURTEEN 


Thập Bát Bất Cộng Pháp 
Eighteen Distinctive Characteristics 


Mười tám món công đức của Phật, chẳng chung cùng với hai thừa Thanh Văn và Duyên 
Giác nên gọi là Bất Cộng —The eighteen distinctive characteristics or unique qualities of 
Buddhas, so called because they are not similar to those of Sravakas and Pratyeka- 
buddhas. There are two definitions: 

Tiểu Thừa Thập Bát Bất Cộng Pháp: Mười tám Bất Cộng Pháp của Tiểu Thừa— The 
eighteen characteristics defined by the Hinayana: 

(10) Thập Lực: ten kinds of power. 

(4) Tứ Vô Úy: Four Fearlessnesses. 

(3) Ba Niệm Trụ: Three kinds of mindfulness. 

(1) Phật Đại Bi: Đại bi của Phật—The Buddha”s great pity. 

Đại Thừa Thập Bát Bất Cộng: Mười tám điều không lỗi theo Đại Trí Độ Luận— The 
ecighteen distinctive characterisics defined by the Mahayana or eighteen kimds oƒ 
perƒection, according to the Sastra on the Prajna-Paranfa-Sutra: 

Thân Vô Thất: Thân Không Lỗi—Perfection of body——Impacability of action. 

Khẩu Vô Thất: Miệng Không Lỗi—Perfectionof  speech—lmpacability of speech. 
Niệm Vô Thất: Ý Không Lỗi—Perfection of memory——lImpacability of mind. 

Vô Dị Tưởng (đối với hết thảy chúng sanh đều bình đẳng không có tư tưởng khác): Không 
có tư tưởng phân biệt—Impartiality or universality—Having no discriminatory thoughts. 
Vô Bất Tri Dĩ Xả (xả bỏ mọi pháp không chấp trước): Chẳng phải không biết chuyện xả 
bỏ——Entire self-abnegation—Unfailing discernment and relinquishment. 

Vô Bất Định Tâm: Không bao giờ có tâm tán loạn —Ever in samadhi or unfailing 
concenfration. 

Dục Vô Diệt: Ý muốn cứu độ chúng sanh không hể nhàm chán và không cùng tận— 
Never diminishing will to save——Endless volition, or desire of saving beings. 

Tinh Tấn Vô Diệt: Tinh Tấn Không Suy Giảm—Endless zeal or vigor. 

Niệm Vô Diệt: Niệm Không Giảm hay tỉnh thức không cùng tận—Endless thought or 
endless mindfulness. 

Huệ Vô Diệt: Tuệ Không Giảm——Endless wisdom. 

Giải Thoát Vô Diệt: Giải Thoát Không Giảm hay giải thoát không cùng tận—Endless 
salvation or liberation. 

Giải Thoát Tri Kiến Vô Diệt: Giải Thoát Tri Kiến Không Giảm hay không cùng tận— 
Endless Insight into salvation or endless liberated knowledge and vision. 

Nhất Thiết Thân Nghiệp Tùy Trí Huệ Hành: Mọi Thân Nghiệp Đều Làm Theo Trí Tuệ— 
Deeds are accordant with wisdom—All actions are In accordance with knowledge and 
wisdom. 





3504 


14) Nhất Thiết Khẩu Nghiệp Tùy Trí Huệ Hành: Mọi Khẩu Nghiệp Đều Làm Theo Trí Tuệ— 
AII speech 1s accordant with wisdom or knowledge and wisdom. 

15) Nhất Thiết ý Nghiệp Tùy Trí Huệ: Mọi ý Nghiệp Đều Làm Theo Trí Tuệ—Mind ¡s 
accordant with wisdom or all thoughts are 1n accordance with knowledge and wisdom. 

16) Trí Huệ Tri Quá Khứ Thế Vô Ngại: Trí Tuệ Biết Đời Quá Khứ Không Bị Ngăn Ngại— 
Ommiscience In regard to the past or unobstructed 1nsight Into the past. 

17) Trí Huệ Tri Vị Lai Vô Ngại: Trí Tuệ Biết Đời Vị Lai Không Bị Ngăn Ngại—Omniscience 
1n regard to the future of unobstructed 1nsight Into the future. 

18) Trí Huệ Tri Hiện Tại Thế Vô Ngại: Trí Tuệ Biết Đời Hiện Tại Không Bị Ngăn Ngại— 
Ommnisclence In regard to the present or unobstructed 1nsight into the present. 





(Trụ đá do vua A Dục dựng trong thành Tỳ Xá Ly 
-Trên đầu trụ hãy còn nguyên hình tượng sư tử— 
Vaishali-Asokaˆs stone pIlar) 


3505 


CHƯƠNG MỘT TRĂM MƯỜI LĂM 
CHAPTER ONE HUNDRED FIFTEEN 


Thọ Ký— Vyakarana (skf) 


(D Đại cương về Thọ Ký—An overview oƒƑ Vyakarana: Đức Phật nói trước về tương lai của 
các đệ tử của Ngài. Ngài thọ ký hay nói trước một cách chắn chắn về sự thành tựu của 
các vị đệ tử trong tương lai. Nhận sự thọ ký từ một vị Phật về sự hạnh phúc trong tương lai 
của đệ tử hay sẽ thành Phật trong tương lai. Còn gọi là Thọ Biệt hay Thọ Quyết. Sau khi 
Bồ Tát lập nguyện bồ để vững chắc thì trong tâm vị ấy cũng sẽ khởi lên một ước nguyện 
mạnh mẽ và chân thành để đạt giác ngộ. Tâm nguyện cũng xãy ra nhưng không có ý 
nghĩa đặc biệt như thọ ký, vì thọ ký là sự quan sát thật sự của một vị Phật về vị Bồ Tát ấy 
chứ không phải chỉ là một lời nguyện đơn thuần. Khi một vị Phật quán thấy Bồ Tát lập lời 
nguyện thành Phật và quán biết Bồ Tát đó sẽ thành tựu hạnh nguyện trong tương lai nên 
đã tuyên bố vị ấy sẽ trở thành Phật. Các vị Phật tương lai mà Bồ Tát sẽ gặp trong thời kỳ 
hành Bồ Tát đạo cũng sẽ thọ ký cho Bồ Tát như vậy. Những người đi theo Đức Phật sẽ 
nhận được sự tiên đoán của Đức Phật về sự giác ngộ và thành Phật trong tương lai. Sự thọ 
ký thành Phật trong tương lai của những Bồ Tát. Chỉ có chư Phật mới có khả năng và trí 
huệ để đưa ra những quyết định hay lời thọ ký như vậy——The Buddha's foretelling of the 
future of his disciples. “Vyakarana” means to receive from a Buddha predestination of the 
future felicity and realm of a disciple, hence Kaundinya 1s known as Vyakarana 
Kaundinya, or to become a Buddha in the future. After a Bodhisattva makes a vow of firm 
bodhi, his mind also arise a strong and earnest wish to attain Enlightenment, but it hardly 
suggests any particular significance as the “Vyakarana” because the “Vyakarana” 1s the 
real observation of a Buddha, not Just a simple wish. When a Buddha, before whom the 
wish of the Bodhisattva 1s made, looks Into the future and, If satisfied, declares the 
fulfilliment of the wish, giving all the particulars of such fulfillment. This declaration 1s 
also made by all subsequent Buddhas whom the Bodhisattva meets during his career. To 
receive from a Buddha predestination, prophecy or giving of a record, prediction, 
fortelling (to become a Buddha). The prophecy of Bodhisattva”s future Buddhahood. Only 
Buddhas possess the power and wisdom to gIve decisions, and/or such prophecIes. 


(H) Phân loại Thọ Ký— Categories 0ƒ Vyakarana: 

(A) Thọ Ký Quán Đảnh: Phật thọ ký đệ tử bằng cách xoa đầu—Buddha predicts Buddhahood 
to someone (the gesture of rubbing the crown). 

(B) Ký Biệt— Record and differentiate: Phật ghi nhận việc các đệ tử của Ngài thành Phật, từ 
Phật kiếp, Phật độ, đến Phật hiệu (Phật ghi nhận trong các kinh điển thì gọi là “Ký Biệt,” 
còn đích thân Phật trao sự ghi nhận đó cho học trò thì gọi là “họ Ký.”)-—To record and 
differentiate, the Buddha fortelling of the future of his disciples to Buddhahood, and to 
their respective Buddha-kalpas, Buddha-realms, titles, etc. 

(C) Nhị Chúng Thọ Ký —Two classes oƒ Buddhaˆs predicHons oƒa disciple”*s destiny: Hai loại 
thọ ký. 


3506 


l1) Hữu dư thọ ký——Partial or incomplete prediction: Đức Phật nói vào thời nào trong tương 
lai thì vị Phật nào sẽ thọ ký cho chúng sanh—The Buddha predicted what Buddha would 
make a prediction for sentient being 1n certain periods of time 1n the future. 

2) Vô dư thọ ký: Đức Phật thọ ký về sự thành Phật của một chúng sanh—Prediction in 
finality, or complete detaIl of becoming Buddha of a sentient being. 





(HH) Bát Chúng Thọ Ký— Eight kinds 0ƒ predicfion: Tám loại thọ ký. 

I1) Chỉ mình biết, người khác không biết: Made known to self, not to others. 

2)_ Mọi người đều biết, chỉ mình không biết: Made known to others, not to self. 

3) Mọi người và mình đều biết: Made known to self and others. 

4)_ Mình và mọi người đều chưa biết: Unknown to self or others. 

5) Gần thì biết, xa không biết: The near made known, but the remote not. 

6)_ Xa biết nhưng gần không biết: The remote made known, but not the intermediate. 
7)_ Gần xa đều biết: Near and remote both made known. 

8) Gần xa đều không biết: Near and remote both not made known. 


(IV)Thập Pháp Thọ Ký: Mười pháp thọ ký—According to the Buddha In The Flower 
Adornment Sutra (Chapter 38—Detachment From The World}—Great Enlipghtening 
Beings have ten ways of receiving prediction of Budhahood. 

(A) 

I1) Dùng thù thắng nguyện phát Bồ Đề tâm, tự biết thọ ký: Arousing the determination for 
enlightenment with extraordinary wIll. 

2) Trọn chẳng nhàm bỏ hạnh Bồ Tát, tự biết thọ ký: Never giving up the practices of 
Enlightening Beings. 

3) Tất cả kiếp, thực hành hạnh Bồ Tát, tự biết thọ ký: Continuing to carry out the practices of 
Enlightening Beings in all ages. 

4)_ Tu tập tất cả Phật pháp, tự biết thọ ký: Practicing all Buddha teachings. 

5) Nơi tất cả Phật giáo, một bể thâm tín: Having complete faith in the guidance of all 
Buddhas. 

6)_ Tu tất cả thiện căn đều khiến thành tựu, tự biết thọ ký: Cultivating all roots of goodness 
and bringing them to fulfillment. 

7) Đặt tất cả chúng sanh nơi Phật Bồ Đề, tự biết thọ ký: Placing all sentient beings in the 
enlightenment of Buddhas. 

8) Với tất cả thiện hữu tri thức hòa hiệp không hai, tự biết thọ ký: Harmonizing and unifying 
with all spiritual friends. 

9)_ Nơi tất cả thiện tri thức tưởng là Phật, tự biết thọ ký: Thinking of all spiritual friends as 
Buddhas. 

10) Hằng siêng thủ hộ bổn nguyện Bồ Đề, tự biết thọ ký: Perpetually preserving the 
fundamenral aspiration for enlightenment with diligence. 

(B) 

1) Nội trí giải thậm thâm: Having extremely profound inner understanding. 

2) Tùy thuận phát khởi những thiện căn của Bồ Tát: Being able to develop the roots of 
goodness of enlightening beings as appropriate. 

3) Tu quảng đại hạnh: Cultivating extensive great practices. 


3507 


4)_ Hiện tiền: Open receiving of the prediction. 

5)_ Chẳng hiện tiền: Occult receiving of the prediction. 

6)_ Nhơn tự tâm chứng Bồ Đề: Realizing enlightenment by their own minds. 
7)_ Thành tựu nhẫn: Accomplishing tolerance. 

8) Giáo hóa điều phục chúng sanh: Teaching and taming sentient beings. 

9) Rốt ráo tất cả kiếp số: Comprehending the number of all ages. 

10) Tất cả Bồ Tát hạnh tự tại: Mastery of all practices of Enlightening Beings. 


(V) Kinh Thọ Ký— Vyakarana Sufra (skf): Tỳ Già La—Tỳ Da Yết Lạt Nam—Tỳ Hà Yết Lợi 
Nã—Ký Biệt Kinh—Prophecies by the Buddha regarding his disciples” attainment of 
Buddhahood—Một trong 12 bộ kinh, tiếng Phạn gọi là Hòa Già La Na, dịch là Thọ Ký 
hay Ký Biệt Kinh. Theo Keith trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Tỳ Già Na 
(Vyakarana) là Thanh Minh Ký Luận, thuộc về thanh minh trong Ngũ Minh, là tên gọi 
chung của tục thư ngữ học; người ta nói đầu tiên một triệu bài được truyền cho Phạm 
Vương, tiếp theo Đế Thích tóm tắt lại thành 10 vạn bài, sau đó Ba Nệ Ni Tiên tóm tắt 
thành 8000 bài. Ba Nệ Ni Tiên cũng soạn lại thành 300 bài tụng—Grammatical analysis, 
grammar; formal prophecy, one of the twelve divisions of the canon, the sutra which 
contains sftories of the Buddhaˆs foretelling or predictions of the future of his diseiples to 
Buddhahood. According to Keith in The Dictionary of Chinese-English Buddhist Terms, 
Vyakarana 1s a record and điscussion to make clear the sound; in other words, a grammar, 
Or sufras to reveal right forms of speech; said to have been given first to Brahma In a 
million stanzas, abridged by Indra to 100,000 by Panini to 8,000, and later reduced by him 
to 300. 


Phật Ngôn: 


Biết lấy điều hổ thẹn để tự cấm ngăn mình, thế gian ít người làm được. Người đã làm được, 
họ khéo tránh hổ nhục như ngựa hay khéo tránh roi da—Rarely found in this world anyone 
who restrained by modesty, avoids reproach, as a well-trained horse avoids the whip (Kinh 
Pháp Cú —The Dammapada Sutta 143). 


Các ngươi hãy nỗ lực sám hối như ngựa đã hay còn thêm roi, hãy ghi nhớ lấy chánh tín, tịnh 
giới, tinh tiến, tam-ma-địa (thiển định) trí phân biệt Chánh pháp, và minh hành túc để tiêu 
diệt vô lượng thống khổ—Like a well-trained horse, touch by the whip, even so be strenuous 
and zealous. By faith, by virtue, by effort, by concentration, by Investigation of the Truth, by 
being endowed with knowledge and conduct, and being mindful, get rid of this great suffering 
(Kinh Pháp Cú ——The Dammapada Sutta 144). 


Người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm tên lo uốn tên, thợ mộc lo nẩy mực cưa cây, người làm 
lành thì tự lo chế ngự —lrregators guide the water to their fields; fletchers bend the arrow; 
carpenters bend the wood, the virtuous people control themselves (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 145). 


3508 


Ta lang thang trong vòng luân hồi qua bao kiếp sống, tìm mãi mà không gặp kẻ làm nhà. Đau 
khổ thay kiếp sống cứ tái diễn mãi! —Wandering through many cycles of births and deaths in 
Samsara, looking for the builder of this house without success (In vain). How sorrowful to be 
born again and again! (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 153). 


Hỡi kẻ làm nhà! Nay ta gặp được ngươi rồi. Ngươi không thể làm nhà nữa! Bao nhiêu rui mè 
của ngươi đều gãy cả rồi, cột kèo của ngươi đã tan vụn cả rồi. Trí ta đã đạt đến Vô thượng 
Niết bàn, bao nhiêu dục vọng đều dứt sạch cả——Oh! House builder! You have been seen. You 
can not build house any longer. All your rafters of sins are broken, your ridge-pole of 
Ignorance 1s shattered. My mind has attained the Supreme Nirvana, all desires are extinct 
(Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 154). 


Lúc thanh niên cường tráng đã không kiếm ra tài của, cũng chẳng lo tu hành, thì khi già cả 
chẳng khác gì con cò già bên bờ ao, chẳng kiếm ra mỗi, nằm khô héo chết mòn—Those who 
have not led a religious life, who In youth have not acquired treasure, perish like old herons 
standing sad at a pond without fish (Kính Pháp Cú——The Dammapada Sutta 155). 


C°âáu "Th¡ Na 





(Đường vào Câu Thị Na buổi bình mình) 


3509 


CHƯƠNG MỘT TRĂM MƯỜI SÁU 
CHAPTER ONE HUNDRED SIXTEEN 


Uẩn-Nhập-Giới 
Aggregafes-Entrances-Realms 


(A) Uẩn— Aggregates 

(I) Tổng quan về Uẩn—An overview oƒ Skandha. 

(IH) Nghĩa của Uẩn— The meaning oøƒ Skandha. 

(HH) Phân loại Uẩn— Categories oƒ Skandha. 

(HI)Những đặc tính khác của “Uấn”—Other characteristics oƒ Skandhas. 


(B) Ngũ Uẩn— Five Aggregates— Panca-skandha (skt)— Panca-khandha (p) 
(I_ Tổng quan về Ngũ Uẩn—An overview oƒ the Five Aggregafes. 
(H) Chi tiết về Ngũ Uẩn— Details oƒ the Five Aggregates. 


(B-1) Ngũ Uẩn trong kinh Thủ Lăng Nghiêm— The Five aggregates in the Surangama Sutra 

(I) Tổng quan về Ngũ Uẩn trong Thủ Lăng Nghiêm—An overview oƒ the Five Aggregates in 
the Suragama Sufra. 

(H) Chỉ tiết về Ngũ Uẩn trong Thủ Lăng Nghiêm—Details oƒ the Five Aggregates in the 
Suragama Sufra. 


(B-2) Phàm phu nhìn Ngũ Uẩn— Ordinary people)s point oƒ view on the Five Aggregates 
(B-3) Tri Kiến Phật về Ngũ Uẩn— The Buddha-wisdom on the five aggregates 
(B-4) Ngũ Uẩn Thủ— The five aggregates 0ƒ grasping 


(B-5) Ngũ Uẩn trong “Con Đường Cổ Xưa”—The Five aggregates in “The Buddha's 
Ancient Path ” 

(I_ Sắc Uẩn—Aggregate matter (form). 

(IH) Thọ uẩn—Aggregate oƒ ƒeeling (sensation). 

(HI)Tưởng Uẩn— Aggregate oƒ perception (thinking). 

(IV)Hành uẩn— Aggregate oƒ mental formation (volidion). 

(V) Thức Uẩn—Aggregate oƒ consciousness. 


(B-6) Ngũ Vọng Tưởng— Five kinds oƒ ƒalse thinking 
(I) Tổng quan về Ngũ Vọng Tưởng—An overview oƒ the Five kinds oƒ ƒalse thinking. 
(H) Chi tiết về Ngũ Vọng Tưởng— Details oƒ the Five kinds oƒ false thinking. 


3510 


(B-7) Ngũ Thập Ấm Ma—F t[fy Deimnons— See Chapter 63 


(B-8) Lục Thập Nhị Kiến— Sixty-two views— Sáu mươi hai loại kiến giải 

(I) Sáu mươi hai loại kiến giải theo Kinh Đại Bát Nhã—Sixty-fwo views on the Five 
Aggregafes according to the Maha-Prajna Sutra. 

(H) Theo tông Thiên Thai, có 62 ngã kiến—According to the Thien-T"ai scet, there are sixfy- 
fwo VieWws on personadlity. 


(C) Nhập— Entrances 

(C-1) Nhập và Lục Nhập— Entrances and Six Enirances 

(I) Đại Cương Về Nhập và Lục Nhập—An Overview øƒ Entrances and Six Entrances. 
(I) Chỉ tiết về Nhập và Lục Nhập— Details oƒ Entrances and Six Entrances. 

l) Nhấn Nhập— The Eye-Entrance. 

2) Nhĩ Nhập—The ear enfrance. 

3) Tỷ Nhập— The nose enirance. 

4)  Thiệt Nhập— The fongue enirance. 

5) Thân Nhập— The body entrance. 


(C-2) Thập Nhị Nhập— Twelve Enfrances— )vadasaydfanani (skf) 

( Mười hai thứ Nhập— The twelve enfrances. 

(H) Mười hai thứ Nhập theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm— The twelve entrances according to the 
Surangama Sufra. 


(D) Giới— Spheres— Dhatu (skf) 

(D-1) Nghĩa của “Cảnh Giới ?”— The meanings oƒ “Sphere ” or “Realm ”. 

(D-2) Phân loại Giới— Categories 0ƒ Dha£u. 

(` Nhị Giới— Two realms. 

(H) Tam Pháp Giới— Three realms. 

(HI)Tứ Pháp Giới— Four realms. 

(IV)Ngñ Pháp Giới— Five forms oƒ dharmadhatu. 

(V) Cửu Pháp Giới—Nine Realms. 

(VI)Thập Bát Giới Lục Căn và Lục Cảnh đối với Lục Thức: Astadasa dhatavah (skt)— 
kEighteen spheres oƒ six senses, their six objects, and corresponding kinds oŸ consciOusness. 

(VII)Theo Tỳ Khưu Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, có mười tắm giới—According to Bhikkhu Bodhi 
in Abhidhamma, there are eighteen elemenfs. 

(VHI)Thập Bát Giới Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm—Eighteen reaÙns qacording to the 
Surangama Sufra. 


3511 


(A) Uẩn 
Aggregafes 


(D Tổng quan về Uẩn—An overview 0ƒ Skandha: Phạn ngữ “Skandha” có nghĩa là “nhóm, 


cụm hay đống.” Theo đạo Phật, “Skandha” có nghĩa là thân cây hay thân người. Nó cũng 
có nghĩa là năm nhóm, năm hiện tượng hay năm yếu tố kết thành sự tổn tại của chúng 
sanh. Theo triết học Phật giáo, mỗi hiện hữu cá nhân gồm năm thành tố hay uẩn, đó là 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và vì chúng luôn thay đổi nên những ai cố gắng luyến chấp 
vào chúng sẽ phải chịu khổ đau phiền não. Tuy những yếu tố này thường được coi như là 
“sự luyến ái của các uẩn” vì, dù chúng là vô thường và luôn thay đối, phàm phu luôn luôn 
phát triển những ham muốn về chúng. Theo Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, ngũ 
uẩn bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nói chung, ngũ uẩn có nghĩa là con người và thế 
giới sự vật hiện tượng. Muốn thoát ly khổ ách, Phật tử nên luôn hành thâm bát nhã và 
chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Đức Phật đã nhắc nhở Xá Lợi Phất: “Này Xá Lợi Phất, 
Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc. Sắc là Không, Không là Sắc. Thọ, Tưởng, 
Hành, Thức lại cũng như vậy.”—“Skandha” In Sanskrit means “søroup, agsøregafte, or 
heap.” In Buddhism, Skandha means the trunk of a tree, or a body. Skandha also means 
the five agsgregates or five agsregates of conditioned phenomena (consfituents), or the 
five causally conditioned elements of existence forming a being or entity. According to 
Buddhist philosophy, each Iindividual existence 1s composed of the five elements and 
because they are constantfly chanching, so those who attempt to cling to the “self” are 
subJect to suffering. Though these factors are often referred to as the “aggregates of 
attachmenf” because they are impermanent and changing, ordinary people always 
develop desires for them. According to The Prajnaparamita Heart Sutra, the five 
aggregates are composed of form, feelings, perceptions, mental formations, and 
consciousness. Generally speaking, the five agsgregates mean men and the world of 
phenomena. In order to overcome all sufferings and troubles, Buddhists should engage 1n 
the practice of profound PraJnaparamita and perceive that the five agøregates are empty 
of self-existence. The Buddha reminded Sariputra: “O Sariputra, Form 1s not different 
from Emptiness, and Emptiness 1s not different from Form. Form 1s Emptiness and 
Emptiness 1s Form. The same can be said of feelings, perceptions, actions and 
COnSCIOusnesses. ” 


(II) Nghĩa của Uẩn— The meaning oƒ Skandha: 


l) 


2) 


3) 


Che lấp hay che khuất, ý nói các pháp sắc tâm che lấp chân lý: Things that cover or 
conceal, implying that physical and mental forms obstruct realization of the truth. 

Uẩn có nghĩa là tích tập hay chứa nhóm (ý nói các sắc pháp tâm lớn nhỏ trước sau tích tập 
mà tạo ra tính và sắc): An accumulation or heap, implying the five physical and mental 
constituents, which combine to form the intelligence or nature, and rupa. 

Uẩn chỉ là những hiện tượng hữu vi chứ không phải vô vi: The skandhas refer only to the 
phenomenal, not to the non-phenomenal. 


(II) Phân loại Uẩn— Categories oƒ Skandha: The five kinds of skandha—Ngũ Uẩn: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


+ 


3512 


Sắc: Form. 

Thọ: Feeling. 

Tưởng: Conception. 
Hành: Impulse. 

Thức: ConscIousness. 
See Chapter 116 (IV). 


(TL Những đặc tính khác của “Uẩn ”—Other characteristics 0ƒ Skandhas: 


Ù 


2) 


3) 


Œ) 


Âm Ma—Skandha-demon states: Theo Kinh Lăng Nghiêm, quyển thứ Chín, có năm mươi 
ấm ma—According to The Surangama Sutra, book Nine, there are fifty skandha-demon 
sfates—See Ngũ Thập Ấm Ma in Chapter 63. 

Âm Vọng—Skandha-illusion: Ảo tưởng của ngũ uẩn, hay sự không thật của ngũ uẩn— 
The unreality of the skandhas. 

Ngũ ấm ma—Skandha-maras: This is one of the eight Maras or destroyers—Đây là một 
trong tám loại ma—See Bát Ma in Chapter 63. 


(B) Ngũ Uẩn— Five Aggregates 
Panca-skandha (skt)— Panca-khandha (p) 


Tổng quan về Ngũ Uẩn—An overview oƒ the Five Aggregafes: Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có năm nhóm cấu thành một con người (ngũ uẩn). Ngũ uẩn là năm 
thứ làm thành con người. Ngũ uẩn là căn đế của mọi si mê làm cho chúng sanh xa rời 
Phật Tánh hằng hữu của mình. Ngũ uẩn được coi như là những ma quân chống lại với 
Phật tính nơi mỗi con người. Sắc cùng bốn yếu tố tinh thần cùng nhau kết hợp thành đời 
sống. Bản chất thực sự của năm uẩn nầy được giải thích trong giáo lý của nhà Phật như 
sau: “Sắc tương đồng với một đống bọt biển, thọ như bọt nước, tưởng mô tả như ảo ảnh, 
hành như cây chuối và thức như một ảo tưởng——According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are five aggregates (Five Skandhas). The aggregates 
which make up a human being. The five skandhas are the roots of all ignorance. They 
keep sentient beings from realizing their always-existing Buddha-Nature. The five 
aggregates are considered as maras or demons fighting against the Buddha-nature of men. 
In accordance with the Dharma, life 1s comprised of five aggregates (form, feeling, 
perception, mental formation, consciousness). Matter plus the four mental factors 
classified below as feeling, perception, mental formation and consciousness combined 
together from life. The real nature of these five aggregates 1s explained in the Teaching of 
the Buddha as follows: “Matter ¡is equated to a heap of foam, feeling 1s like a bubble, 
perception 1s described as a mirage, mental formations are like a banana tree and 
COnSCIousness 1s Just an 1llusion: 


(II) Chỉ tiết về Ngũ Uẩn— Details oƒ the Five Aggregates: 


Ù 
8) 


Sắc uẩn: Rupa (p). 
Đại cương về Sắc——An overview on Rupa (form): 


1) 


ii) 


b) 
1) 


3513 


Tính vật thể gồm bốn yết tố, rắn, lỏng, nhiệt và di động; các giác quan và đối tượng của 
chúng——Form—Agsregate of matter (four elemenfs of our own body and other material 
objects such as solidity, fluidity, heat and motion comprise matter)—Material or physical 
factors—The aggregate of form includes the five physical sense organs and the 
corresponding physical obJects of the sense organs (the eyes and visible obJects, the ears 
and sound, the nose and smell, the tongue and taste, the skin and tangIble obJects). 

Hình tướng của vật chất. Có nhiều loại sắc (vật chất, hình thể, hay hình dáng vật thể— 
matter, form, or material shape)—Appearance—ObJject. There are several different 
Cat€gOries Of rupa. 

Sắc là hình thể, nhưng thường dùng theo nghĩa thể chất, có một vị trí trong không gian, và 
ngăn ngại với những hình thể khác. Vậy, sắc có thể tích, do đó có hạn cuộc, bị tùy thuộc. 
Sắc phát hiện khi hội đủ những nhân duyên nào đó, và tùy những nhân duyên ấy mà trụ 
một thời gian, rồi tiêu diệt mất. Sắc vốn vô thường, lệ thuộc, hư giả, tương đối, nghịch đảo 
và sai biệt. Có hình tướng thì gọi là sắc. Sác cũng có nghĩa là đủ thứ sắc đẹp, hay loại 
nhan sắc khiến cho chúng ta mờ mịt. Thói thường mà nói, mắt thấy sắc thường bị sắc trần 
mê hoặc, tai nghe âm thanh thì bị thanh trần mê hoặc, mũi ngửi mùi thì bị hương trần mê 
hoặc, lưỡi nếm vị thì bị vị trần mê hoặc, thân xúc chạm thì bị xúc trần mê hoặc. Trong 
Đạo Đức Kinh có dạy: “Ngũ sắc linh nhân mục manh; ngũ âm linh nhân nhĩ lung; ngũ vị 
linh nhân khẩu sảng”, có nghĩa là năm sắc khiến mắt người ta mù, năm âm khiến tai 
người ta điếc, và năm vị khiến lưỡi người ta đớ. Những thứ nầy đều do bởi sắc uẩn mê 
hoặc. Chính vì vậy mà trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật dạy: “Nếu chúng ta khiến được 
cho sắc uẩn là không thì bên trong không có tâm, bên ngoài không có hình tướng, xa gần 
không có vật thể.” Nếu chúng ta làm được như lời Phật dạy thì chúng ta không còn gì nữa 
để mà chấp trước, tức là giải thoát rồi vậy —Form is used more ¡in the sense of 
” or “something occupying space which wIll resist replacement by another 
form.” So it has extension, 1t 1s limited and conditioned. lt comes Into existence when 
conditions are matured, as Buddhists would say, and staying as long as they confinue, pass 
away. Form 1s Impermanent, dependernt, i1llusory, relative, antithetical, and distinctive. 
Things with shape and features are forms. Forms Include all colors which can dim our 
eyes. Ordinarily speaking, we are confused with forms when we see them, hear sounds 
and be confused by them, smell scents and be confused by them, taste flavors and be 
confused by them, or feel sensations and be confused by them. In the Classic of the Way 
and Its Virtue, 1t 1s said: “he five colors blind the eyes; the five musical notes deafen the 
ears; and the five flavors dull the palate.” Therefore, in the Heart Sutra, the Buddha 
taught: “If we can empty out the Àggregate of Form, then we can realize a state of there 
being “no mind inside, no body outside, and no things beyond.”” If we can follow what the 
Buddha taught, we are no longer attached to Forms, we are tofally liberated. 

Phân loại sắc—Categories of Rupa: 

Hai Loại Sắc —Two kinds of rupa. 

Nội sắc (những căn của giác quan như nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân): inner rupa as the organs 
Of sense (eye, ear, nose, tongue, body). 

Ngoại sắc (những trần cảnh bên ngoài như màu sắc, âm thanh, mùi thơm, hương vị, sự xúc 
chạm): Outer rupa as the obJects of sense (colour, sound, smell, taste, touch). 

Ba loại sắc—Three kinds of rupa: 


“substance, 


11) 
+ 
+ 
1V) 


v) 


3514 


Khả kiến hữu đối sắc (các sắc trần, trắng, xanh, vàng, đỏ, v.v.): Visible objects (white, 
blue, yellow, red, etc.). 

Bất khả kiến hữu đối sắc (thanh, hương, vị, xúc): Invisible objects (sound, smell, taste, 
touch). 

Bất khả kiến vô đối sắc (những vật thể trừu tượng): Invisible immaterial or abstract 
obJects. 

Mười loại sắc (Thập Sắc)—The ten elements: 

Ngũ Căn——The five organs of sense (see Ngũ Căn In (C) (a). 

Ngũ Cảnh—The five objects of sense (see Ngũ Cảnh ïn (C) (b). 

Tứ Đại — The four elements 

Mười một loại sắc (Thập Nhất Sắc)—Eleven kinds of rupa: 


va) Ngũ Căn—The five organs of the sense: 


+ 


x  x%x x *%x 


Nhãn: Eye. 
Nhĩ: Ear. 

Tỷ: Nose. 
Thiệt: Tongue. 
Thân: Body. 


vb) Ngũ Cảnh—The five objects of the sense: 


+ 


x  x x *% 


VI) 


Sắc: Colour. 

Thanh: Sound. 
Hương: Smell. 

VỊ: Taste. 

Xúc: Touch. 

Vô sắc —Immaterial: 


vi) Vô Biểu Sắc—The immaterial object: 


c) 
1) 


ñ) 


ii) 


Tính chất của Sắc——Characteristics of Form: 

Sắc Bất DỊ Không, Không Bất Dị Sắc; Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc; Thọ 
Tưởng, Hành, Thức Diệt Phục Như Thị: Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; 
thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy——Form does not differ from emptiness (the void), 
emptiness does not differ from form; form 1tself 1s emptiness, emptiness 1tself 1s form; the 
same 1s true for feelings, conceptions, Impulses and conscIousness. 

Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc: Rupam eva sunyata, sunyataiva rupam (p & 
skt——Trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: “Này Xá Lợi Phất! Thế 
giới hiện tượng hay sắc tướng này là không, và không quả thực là thế giới hiện tượng. 
Không không khác với thế giới hiện tượng hay Sắc, thế giới hiện tượng hay Sắc không 
khác với Không. Cái gì là thế giới hiện tượng thì cái đó là Không, cái gì Không thì cái đó 
là thế giới hiện tượng”—Matter ¡s just the immaterial, the immaterial is just matter (form 
1s emptiness and the very emptiness Is form). In the Heart Sutra, the Buddha told 
Sariputra: “Sariputral This phenomenal world or form 1s emptiness, and emptiness 1s truly 
the phenomenal world. Emptiness 1s not different from the phenomenal world, the 
phenomenal world 1s not different from emptiness. What 1s the phenomenal world that 1s 
emptiness, what 1s emptiness that 1s the phenomenal world.” 

Bản chất của vật chất là che đậy và làm cho chúng sanh mê muội (Sắc Cái) — The 
concealing, or misleading, character of the visible or material. 


3515 


1v) Cái giả che đậy cái thật (Sắc Cái): The seeming concealing reality. 


v) 


Tất cả các cảnh giới đều có hình sắc (các pháp xanh, vàng, đỏ, trắng đều là cảnh giới đối 
với nhãn căn)——Visible obJects, the realm of vision or form. 


vi) Sắc Tướng (Rupalakshana—skt) hay tướng mạo sắc thân bên ngoài, có thể nhìn thấy được 


hay các đặc trưng của cơ thể—Material appearance—External manifestation—The visible 
Or corporeal features. 


vii) Sắc Vị hay hương vị của sự hấp dẫn dục tình—The flavour of sexual attraction, or love of 


2) 
8) 


b) 


WOTmEI. 
Thọ uẩn: Vedana (skt&p)——Feeling or sensation (to receive——to bear). 

Thọ là pháp tâm sở nhận lãnh dung nạp cái cảnh mà mình tiếp xúc. Thọ cũng là cái tâm 
nếm qua những vui, khổ hay dửng dưng (vừa ý, không vừa ý, không vừa ý mà cũng không 
không vừa ý). Thọ là lãnh thọ, phát sanh cảm giác . Khi cảnh giới đến, chẳng cần suy 
nghĩ, liền tiếp thọ, phát ra cẩm giác. Như ăn món gì thấy ngon, là thọ. Mặc áo đẹp thấy 
thích, là thọ. Ở nhà tốt, cẩm thấy thích, là thọ. Đi xe tốt, có cảm giác êm ái, là thọ. Khi 
thân xúc chạm bất cứ thứ gì với cảm giác ra sao, cũng là thọ. Khi chúng ta gặp những đối 
tượng hấp dẫn, chúng ta liền phát khởi những cẩm giác vui sướng và luyến ái. Khi gặp 
phải những đối tượng không hấp dẫn, thì chúng ta sinh ra cảm giác khó chịu; nếu đối 
tượng không đẹp không xấu thì chúng ta cảm thấy dửng dưng. Tất cả mọi tạo tác của 
chúng ta từ thân, khẩu và ý cũng đều được kinh qua nhờ cảm giác, Phật giáo gọi đó là 
“thọ” và Phật khẳng định trong Thập Nhị nhân duyên rằng “thọ” tạo nghiệp luân hồi sanh 
tử—Feeling ¡is knowledge obtained by the senses, feeling sensation. It ¡is defined as 
mental reaction to the obJect, but in general it means recepfIvify, or sensation. Feeling 1s 
also a mind which experiences either pleasure, unpleasure or Indifference (pleasant, 
unpleasant, neither pleasant nor unpleasant). The Aggregate of Feelings refers to the 
feelings that we experience. For Instance, a cerfain state arises, we accept it without 
thinking about 1t, and we feel comfortable or uncomfortable. When we eat some delicious 
food and 1fs flavor makes us feel quite pleasant, this 1s what we mean by feelings. If we 
wear a fine suit and 1t makes us feel quite attractive, this Is also what we mean by 
feelings. If we live in a nice house that we feel like it, this 1s a feeling. If we drive a nice 
car that we love to have, this also a feeling. All experiences that our body accepts and 
enJoys are considered to be the Aggregate of Feelings. When we meet attractive obJectfs, 
we develop pleasurable feelings and attachment which create karma for us to be reborn In 
samsara. In the contrary, when we meet undesirable obJects, we develop painful or 
unpleasurable feelings which also create karma for us to be reborn In samsara. When we 
meet objJects that are neither aftracftive nor unatfractive, we develop Iindifferent feelings 
which develop I1gnorant self-srasping, also create karma for us to be reborn 1n samsara. All 
actions performed by our body, speech and mind are felt and experienced, Buddhism calls 
this “Feeling” and the Buddha confirmed in the Twelve Nidanas that “Feeling” creates 
karma, either positive or negative, which causes rebirths In samsara. 

“Thọ” như những đối tượng của thiển tập—““Feelings” as objects of meditation practices: 
Quán chiếu những loại cảm thọ như lạc thọ, khổ thọ và trung tính thọ: To contemplate 
various kinds of feelings such as pleasant, unpleasant and neutral feelings. 

Thấu hiểu những thọ nầy đến đi thế nào: To understand thoroughly how these feelings 
arise, develop after their arising, and pass away. 


3516 


e Quán chiếu thọ chỉ nẩy sanh khi nào có sự tiếp xúc giữa những giác quan mà thôi (mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý): To contemplate that “feelings” only arise when there 1s contact 
between the senses. 

e _ Quán chiếu những điểu trên để thấy rõ rằng dù thọ vui, thọ khổ hay thọ trung tính, hậu 
quả của chúng đều là “khổ”: To contemplate all of the above to have a better 
understanding of “feelings.” No matter what kinds of feelings, pleasant, unpleasant or 
indifference, they all lead to sufferings. 

c©) Thân Thọ là những thứ lãnh nạp nơi thân hay tam thọ (khổ, lạc, phi khổ phi lạc)— 
Sensation of physical obJects, or three states of sensation (vedana)—Karma of pleasure 
and pain of the physical body—See Tam Thọ. 

d) Tâm Thọ là những thứ lãnh nạp nơi tâm như ưu và hỷ—Sensation of mental objects— 
Karma of the menfal or the mind, I.e. anxIety, JOy, efc. 

e) Tính tri giác gồm tất cả các loại cẩm giác sung sướng, khó chịu hay dửng dưng— 
Aggregate of feeling or sensatlon of three kinds pleasant, unpleasant and Indifferent. 
When an obJect 1s experienced, that experilence takes on one of these emotional tones, 
either of pleasure, of displeasure or ofindifference. 

f_ Có năm thọ uẩn—The five vedanas or sensations: 

f1) Thuộc về tinh thần: Limited to mental emotion. 

¡_ Ưu Thọ: Sầu bi—Sorrow. 

1) Hỷ Thọ: Vui mừng do có sự phân biệt—]oy. 

f2) Thuộc về cảm giác: Limited to the senses: 

ii) Khổ Thọ: Đau khổ—Pain. 

1V) Lạc Thọ: Sung sướng không có sự phân biệt—Pleasure. 

f3) Thuộc về cả tinh thần lẫn cẩm giác: Limited to both mental emotion and the senses: 

v)  Xả Thọ: Trung tính, không khổ không lạc —Indiffernce. 

ø) Lục Thọ Thân: Vedana-kaya (p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có sáu 
thọ thân—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are 
SIX øroups of feeling: 

1) Nhãn xúc sở sanh thọ: Cakkhu-samphassaja-vedana (p)—Feeling based on eye-conftact. 

1) Nhĩ xúc sở sanh thọ: Feeling based on ear-confact. 

1i) Tỷ xúc sở sanh thọ: Feeling based on nose-conftact. 

iv) Thiệt xúc sở sanh thọ: Feeling based on tongue-confact. 

v)_ Thân xúc sở sanh thọ: feeling based on body-contact. 

VI) Ý xúc sở sanh thọ: Feeling based on mind-contact. 

3) Tưởng uẩn: Samjna (skt)—Sanna (p)—Thought, cognition or perception. 

a) Ý thức chia các tri giác ra làm sáu loại (sắc, thinh, hương, vị, xúc, và những ấn tượng tỉnh 
thân). Tưởng uẩn tức là tư tưởng, ý niệm. Vì năm căn tiếp xúc, lãnh thọ cảnh giới của 
năm trần nên phát sanh ra đủ thứ vọng tưởng, đủ thứ ý niệm. Chúng thoạt sanh thoạt diệt, 
khởi lên suy nghĩ đến sắc và thọ—Thinking—Aggregate of perception—Activity of 
recognifion or Identification or attaching of a name to an obJect of experience. PerceptIons 





include form, sound, smell, taste, bodily impression or touch, and mental obJects. The 
Aggregate of Thoughts refers to our thinking processes. When our five sense organs 
perceive the five sense obJects, a variety of idle thoughts arise. many ideas suddenly 
come to mind and are suddenly gone: Ideas of forms, ideas of feelings. 


b) 


1) 

11) 
11) 
1V) 
v) 


vI) 


3517 


Thất Tưởng—Seven perceptions: Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bẩy 
thức —According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are 
seven percepftIons. 

Vô Thường Tưởng: Perception of impermanence. 

Vô Ngã Tưởng: Perception of Not-Self. 

Bất Tịnh Tưởng: Asubhasanna (p)—Perception of foulness. 

Hoạn Nạn Tưởng: Perception of danger. 

Đoạn Tưởng: Perception of abandonment. 

Ly Tham Tưởng: Perception of dispassion. 


vii) Diệt Tưởng: Perception of cessation. 


4) 


5) 


Hành uẩn: Samskara (skt——Sankhara (p)—Formation, Impression, or mental formatlon—— 
Khái niệm hay hành động bao gồm phần lớn những hoạt động tâm thần, ý chí, phán xét, 
quyết tâm, vân vân. Hành có ý nghĩa dời đổi, lúc đến lúc đi, chẳng khi nào ngừng nghỉ, 
trôi mãi không ngừng. Động cơ làm thiện làm ác ở trong tâm, nhưng do vọng tưởng, suy tư 
chi phối và phản ảnh qua những hành vi, cử chỉ của thân, khẩu, ý. Tất cả những hành vi 
nây đều thuộc về hành uẩn——Aggregate of mental formation—A conditioned response to 
the obJect of experience Including volition, attention, discrimination, resolve, etc. The 
Aggregate of Activitles refers to a process of shifing and flowing. The Aggregate of 
Activites leads us to come and go, to go and come without end 1n a constant, ceaseless, 
flowing pattern. Our idle thoughts compel us to impulsively do good or do evil, and such 
thoughts then manifest In our actions and our words. 

Thức uẩn: Vijnana (sk)——Vinnana (p)—Consciousness—Nhận thức bao gồm sáu loại ý 
thức nảy sinh từ sự tiếp xúc của giác quan tương ứng với một đối tượng tri giác. Thức có 
nghĩa phân biệt; cảnh giới đến thì sanh tâm phân biệt. Thí dụ như thấy sắc đẹp thì sanh 
lòng vui thích, nghe lời ác thì sanh lòng ghét bỏ, vân vân. Tất cả những phân biệt như thế 
nây đều là một phần của thức uẩn—Aggregate of consciousness ineludes the six types of 
Consciousness (seeing, hearing, smelling, tasting, touching and mental conscIousness)—— 
Awareness or sensifivity to an obJect, 1.e. the consciousness associates with the physical 
factors when the eye and a visible obJect come Into confact, an awareness of a visible 
obJect occurs in our mind. Consclousness or a turning of a mere awareness Into personal 
experlence 1s a combined function of feeling, perception and mental formation. The 
Aggregate of ConscIousness refers to the process of discrimination. Às soon as a situation 
appears, we begin to discriminate In our thoughts about that situation. For example, when 
we see something beautiful, we have thoughts of fondness towards it; and when we hear 
ugly sounds, we have thoughts of dislike for those sounds. All such discriminations are part 
of this Aggregate—See Chapters 48 and 49. 





3518 


(B-1) Ngũ Uẩn trong kinh Thủ Lăng Nghiêm 
The Five aggregaftes In the Surangama Suira 


(L Tổng quan về Ngũ Uẩn trong Thủ Lăng Nghiêm—An overview 0ƒ the Five Aggregates in 


the Suragama Sura: Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Nhì, Đức Phật đã nhắc ngài A 
Nan về Ngũ Ấm như sau: “Ông A Nan! Ông còn chưa biết hết thầy các tướng huyễn hóa 
nơi phù trần đều do nơi vọng niệm phân biệt mà sinh ra, lại cũng do nơi đó mà mất. 
Huyễn vọng là cái tướng bên ngoài. Tính sâu xa vẫn là diệu giác minh. Như vậy cho đến 
ngũ ấm, lục nhập, từ thập nhị xứ đến thập bát giới, khi nhân duyên hòa hợp, hư vọng như 
có sinh. Khi nhân duyên chia rẽ, hư vọng gọi là diệt. Không biết rằng dù sinh diệt, đi lại, 
đều trong vòng Như Lai tạng trùm khắp mười phương, không lay động, không thêm bớt, 
sinh diệt. Trong tính chân thường ấy, cầu những sự đi, lại, mê, ngộ, sinh, tử, đều không thể 
được. Ông A Nan! Vì sao ngũ ấm là Như Lai tạng diệu chân như tính?”——According to the 
Surangama Sutra, book Two, the Buddha reminded Ananda about the five skandhas as 
follows: “Ananda! You have not yet understood that all the defiling obJects that appear, all 
the 1llusory, ephemeral characteristics, spring up In the very spot where they also come to 
an end. They are what ¡s called “i1llusory falseness.` But their nature 1s in truth the bright 
substance of wonderful enliphtenment. Thus it 1s throughout, up to the five skandhas and 
the six enfrances, to the twelve places and the eighteen realms; the union and mixture of 
Varlous causes and conditions account for their illusory and false existence, and the 
separation and dispersion of the causes and conditions result in their ¡llusory and false 
extinction. Who would have thought that production, extinction, coming, and going are 
fundamenrally the everlasting, wonderful light of the treasury of the Thus Come One, the 
unmoving, all-pervading perfection, the wonderful nature of true suchness! If within the 
true and permanent nature one seeks coming and going, confusion and enlightenment, or 
birth and death, there 1s nothing that can be obtained. Ananda! Why do I say that the five 
skandhas are basically the wonderful nature of true suchness, the treasury of the Thus 
Come One?” 


(II) Chỉ tiết về Ngũ Uẩn trong Thủ Lăng Nghiêm—Details oƒ the Five Aggregates in the 


l) 


a) 


Suragama Suira: 

Sắc Ấm— The form skandha—Ông A Nan! Có người mắt lành nhìn lên hư không, lúc đầu 
không thấy chi. Sau đó mắt mỏi, thấy các hoa đốm nhảy rối rít lăng xăng ở giữa hư 
không. Sắc ấm cũng vậy. Ông A Nan! Các hoa đốm đó chẳng phải từ hư không mà đến, 
cũng chẳng phải từ con mắt mà ra: Ananda! Consider this example: when a person who 
has pure clear eyes look at clear, bright emptiness, he sees nothing but clear emptiness, 
and he ¡is quite certain that nothing exists within 1t. IÝ for no apparent reason, the peson 
does not move his eyes, the staring will cause fatigue, and then of his own accord, he will 
see sfrange flowers In space and other unreal appearances that are wild and disordered. 
You should know that 1t 1s the same with the skandha of form. Anandal The strange 
flowers come neither from emptiness nor from the eyes. 

Thực vậy, ông A Nan, nếu nó từ hư không đến, thì sau nó phải trở lại vào hư không. 
Nhưng nếu có vật đi ra đi vào, thì không phải là hư không. Nếu hư không không phải là 


b) 


c) 


2) 


a) 


b) 


3519 


hư không, lại không thể để mặc cho hoa đốm sinh diệt. Cũng như thân thể của ông A Nan 
không dung nạp được thêm một A nan nữa: The reason for this, Ananda, 1s that 1f the 
flowers were to come from emptiness, they would return to emptiness. lf there 1s a 
coming out and going in, the space would not be empty. If emptiness were not empty, 
then 1t could not contain the appearance of the arisal and extinction of the flowers, Just as 
Ananda”s body cannot contain another Ananda. 

Còn như hoa đốm từ con mắt ra, nếu quả thế, tất nhiên phải trở vào con mắt. Hoa đốm đã 
từ con mắt ra thì chắc chắn phải có tính thấy. Mà nếu có tính thấy, thì khi đi ra làm hoa 
đốm giữa hư không, khi quay trở lại phải thấy được con mắt. Còn nếu không có tính thấy, 
thì khi đi ra đã làm bóng lòa giữa hư không, đến khi trở về sẽ làm bóng lòa ở con mắt. 
Nếu vậy, khi thấy hoa đốm lẽ ra con mắt không mỏi. Sao lại chỉ khi thấy hư không rỗng 
suốt mới gọi là mắt lành?—]f the flowers were to come from the eyes, they would return 
to the eyes. If the nature of the flowers were to come from the eyes, it would be endowed 
with the faculty of seeing. lf it could see, then when it left the eyes 1t would become 
flowers in space, and when it returned it should see the eyes. If it did not see, then when If 
left the eyes it would obscure emptiness, and when 1t returned, it would obscure the eyes. 
Moreover, when you see the flowers, your eyes should not be obscured. So why 1t 1s that 
the eyes are said to be “pure and bright” when they see clear emptiness? 

Vậy ông nên biết rằng sắc ấm hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự 
nhiên: Therefore, you should know that the skandha of formis empty and false, because If 
neither depends on causes and conditions for existence nor 1s spontaneous In nature. 

Thọ Ấm— The feeling skandha: Ông A Nan! Ví như có người tay chân yên ổn, thân thể 
điều hòa, không có cảm giác gì đặc biệt. Bỗng lấy hai bàn tay xoa vào nhau, hư vọng 
cảm thấy rít, trơn, nóng, lạnh. Thụ ấm cũng như vậy. A Nan! Những cảm xúc trên, không 
phải từ hư không đến, cũng không phải từ đôi bàn tay ra: Ananda! Consider the example 
Of a person whose hands and feet are relaxed and at ease and whose entire body 1s In 
balance and harmony. He 1s unaware of his life-processes, because there 1s nothing 
agreeable or disapreeable in his nature. However, for some unknown reason, the person 
rubs his two hands together in emptiness, and sensations of roughness, smoothness, cold, 
and warmth seem to arise from nowhere between his palms. You should know that 1t 1s 
the same with the skandha of feeling. Anandal AlI this illusory confact does not come 
from emptiness, nor does 1t come from the hand. 

Thật vậy, ông A Nan! Nếu từ hư không đến, thì đã đến làm cảm xúc bàn tay, sao không 
đến làm cảm xúc nơi thân thể. Chả lẽ hư không lại biết lựa chỗ mà đến làm cảm xúc?— 
The reason for this, Ananda, 1s that 1ƒ 1t came from emptiness, then since 1t could make 
confact with the palms, why wouldn't it make confact with the body? It should not be that 
emptiness chooses what 1t comes 1n confact with. 

Nếu từ bàn tay mà ra, thì đáng lẽ không cần phải đợi đến hai tay hợp lại mới ra, mà lúc 
nào cẩm xúc cũng ra. Lại nếu từ bàn tay mà ra, thì khi hợp lại, bàn tay biết có cảm xúc, 
đến khi rời nhau, cái cẩm xúc tất chạy vào. Xương tủy trong hai cánh tay phải biết cẩm 
xúc đi vào đến chỗ nào. Lại phải có tâm hay biết lúc nào ra, lúc nào vào, rồi lại phẩi có 
một vật gọi là cảm xúc đi đi lại lại trong thân thể. Sao lại đợi hai tay hợp lại phát ra tri 
giác mới gọi là cảm xúc?—Tf it came from the palms, it could be readily felt without 
watting for the two palms to be Joined. What 1s more, 1t It were to come from the palms, 


3) 
a) 


b) 


4) 
8) 


b) 


3520 


then the palms would know when they were Joined. When they separated, the contact 
would return 1nto the arms, the wrists, the bones, and the marrow, and you also should be 
aware of the course of Its entry. It should also be perceived by the mind because 1t would 
behave like something coming In and going out of the body. In that case, what need would 
there be to put the two palms together to experience what 1s called “contact?” 

Vậy nên biết: thụ ấm hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: 
Therefore, you should know hat the skandha of feeling 1s empty and false, because 1t 
neither depends on causes and conditions for existence nor 1s spontaneous In nature. 
Tưởng Ấm—The skandha of thinking: 

Ông A Nan! Ví như có người nghe nói quả mơ chua, nước miếng đã chảy trong miệng. 
Nghĩ đến trèo lên dốc cao, thấy trong lòng bàn chân đau mỏi. Tưởng ấm cũng như vậy. 
Ông A Nan! Nếu cái tiếng chua đó, không tự quả mơ sinh, không phải tự miệng ông 
vào:Ananda! Consider the example of a person whose mouth waters at the mention of 
sour plums, or the soles of whose feet tingle when he thinks about walking along a 
precIpice. You should know that it is the same with the skandha of thinking. Anandal You 
should know that the watering of the mouth caused by the mention of the plums does not 
come from the plums, nor does 1t come from the mouth. 

Thật vậy ông A Nan, nếu chua từ quả mơ sinh ra, thì quả mơ cứ tự nói là chua, sao lại 
phải đợi người ta nói: The reason for this, Ananda, ¡is that if it were produced from the 
plums, the plums should speak for themselves, why waIf for someone to mention them? 
Nếu do miệng vào, thì miệng phải tự mình nghe tiếng, sao lại cần có lỗ tai?—]f it came 
from the mouth, the mouth itself should hear, and what need would there be to walt for 
the ear? 

Nếu riêng tai nghe, sao nước miếng không chẩy ra ở tai?—If the ear alone heard, then 
why doesn't the water come out of the ear? 

Tưởng tượng mình leo dốc, cũng tương tự như thế. Vậy nên biết: tưởng ấm hư vọng, vốn 
chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên—Thinking about walking along a precipice 
1s explained in the same way. Therefore, you should know that the skandha of thinking 1s 
empty and false, since it neither depends upon causes and conditions for exIstence, nor 1s 
Spontaneous In nature. 

Hành Ấm—The skandha of mental fromation: 

Ông A Nan! Ví như dòng nước chảy mạnh, các sóng nối nhau, cái trước cái sau chẳng 
vượt nhau. Hành ấm cũng như vậy. Ông A Nan! Dòng nước như vậy, không phải do hư 
không sinh, không phải do nước mà có. Không phải là tính của nước, cũng không phải ra 
ngoài hư không và nước: Ananda! Consider, for example, a swIft rapids whose waves 
follow upon one another in orderly succession, the ones behind never overtaking the ones 
in front. You should know that 1t 1s the same with the skandha of mental formation. 
Ananda! Thus the nature of the flow does not arise because of emptiness, nor does If 
come Iníto existence because of the water. lí 1s not the nature of water, and yet 1t 1s not 
separate from either emptiness or water. 

Thật vậy, ông A Nan, nếu do hư không sinh, thì cả hư không vô tận trong mười phương 
đều thành dòng nước vô tận, mà thế giới bị chìm đắm: The reason for this, Ananda, ¡s that 
1f It arose because of emptiness, then the inexhaustible emptiness throughout the ten 


đ) 


3) 
8) 


b) 


đ) 


3521 


directions wold become an Inexhaustible flow, and all the worlds would inevitably be 
drown. 

Nếu nhân nước mà có, thì tính của dòng nước chẩy mạnh đó, lẽ ra không phải là tính 
nước; vì có tính riêng của dòng nước, chắc có thể chỉ rõ ràng: If the swift rapids existed 
because of water, then their nature would differ from that of water and the location and 
characteristlcs of its existence would be apparent. If their nature were simply that of 
water, then when they became still and clear they would no longer be made up of water. 
Còn nếu ra ngoài hư không và nước, thì không có gì ở ngoài hư không, mà ngoài nước ra 
không có dòng nước: Suppose It were to separate from emptiness and water, there Isn”t 
anything outside of emptiness, and outside of water there 1sn”t any flow. 

Vậy nên biết: hành ấm hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: 
Therefore, you should know that the skandha of mental formation 1s empty and false, 
since 1t neither depends upon causes and conditions for existence nor 1s Spontaneous 1n 
nature. 

Thức Ấm—The skandha of consciousness: 

Ông A Nan! Ví như người lấy cái bình tần già, bịt cả hai miệng bình, rỗi vác đầy một bình 
hư không, đi xa nghìn dậm, mà tặng nước khác. Thức ấm cũng như vậy. Ông A Nan! Cái 
hư không đó, không phải từ phương kia mà lại, cũng không phải ở phương nầy vào: 
Ananda! Consider, for example, a man who picks up a kalavinka pitcher and stops up 1ts 
two holes. He lift up the pitcher filled with emptiness and, walking some thousand-mile 
way, presenfs It to another country. You should know that the skandha of conscIousness 1s 
the same way. Thus, Ananda, the space does not come from one place, nor does 1t go to 
another. 

Thật vậy, ông A Nan, nếu từ phương kia lại thì trong bình đó đã đựng hư không mà đi, ở 
chỗ cũ lẽ ra phải thiếu một phần hư không: The reason for this, Ananda, ¡s that iŸ it were 
to come from another place, then when the stored-up emptiness 1n the pitcher went 
elsewhere, there would be less emptiness In the place where the pitcher was orIginally 
Nếu từ phương nầy mà vào, thì khi mở lỗ trút bình, phải thấy hư không ra: lf it were to 
enter this region, when the holes were unplugged and the pitcher was turned over, one 
would see emptiness come out. 

Vậy nên biết: thức ấm hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: 
Therefore, you should know that the skandha of consciousness 1s empty and false, since If 
neither depends upon causes and conditions for existence nor 1s spontaneous In nature. 


(B-2) Phàm phu nhìn Ngũ Uẩn 
ordinary people”s point 0ƒ view on the Five Aggregafes 


Phàm phu không nhìn ngũ uẩn như là những hiện tượng mà chúng ta lại nhìn chúng như 
một thực thể do bởi tâm mê mờ lừa dối chúng ta, do ham ham muốn bẩm sinh của chúng 
ta ch những thứ trên là của ta để thỏa mãn cái “Ngã” quan trọng của chúng ta—We do not 
see the five agsøregates as phenomena but as an entity because of our deluded minds, and 
our Iinnate desire to treat these as a self in oder to pander to our self-Importance. 


Ù 
2) 
3) 
„) 


5) 


3522 


(B-3) Tri Kiến Phật về Ngũ Uẩn 
The Buddha-wisdom on the [ive aggregafes 


Đức Phật dạy trong Kinh Sati Patthana: “Nếu chịu nhẫn nại và có ý chí, bạn sẽ thấy được 
bộ mặt thật của sự vật. Nếu bạn chịu quay vào nội tâm và quán chiếu bể sâu của tâm 
khẩm, chú tâm nhận xét một cách khách quan, không liên tưởng đến bản ngã, và chịu trau 
dồi như vậy trong một thời gian, bạn sẽ thấy ngũ uẩn không phải là một thực thể mà là 
một loạt các tiến trình vật chất và tinh thần. Rồi bạn sẽ không còn lầm lẫn cái bể ngoài 
với cái thực. Bạn sẽ thấy ngũ uẩn phát sinh và biến đi một cách liên tục và nhanh chóng. 
Chúng luôn luôn biến đổi từng phút từng giây, không bao giờ tĩnh mà luôn động, không 
bao giờ là thực thể mà luôn biến hiện. Và Đức Phật dạy tiếp trong Kinh Lăng Già: “Như 
Lai không khác cũng không phải không khác với các uẩn.”—The Buddha taught in the 
Sati Patthana Sutra: “If you have patience and the wIll to see things as they truly are. lf 
you would turn inwards to the recesses of your own minds and note with Just bare attention 
(sat), not obJectively without projecting an ego Into the process, then cultivate this 
practice for a sufficient length of time, then you will see these five agsregates not as an 
entity but as a series of physical and mental processes. Then you wil not mistake the 
superficial for the real. You will then see that these aggregates arise and disappear In 
rapid succession, never being the same for two consecutive momehnts, never static but 
always In a state of flux, never being but always becoming.” And the Buddha continued to 
teach in the Lankavatara Sutra: “he Tathatagata 1s neither different nor not-different 
from the Skandhas.” (Skandhebhyo-nanyo-nanayas-tathagata). 


(B-4) Ngũ Uẩn Thủ 
The five aggregafes 0ƒ grdsping 


Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm uẩn thủ——According to the Sangiti 
Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are five aggregates of øraspIng: 

Sác Thủ Uẩn: Chấp thủ sắc—Aggregate of grasping of body (form)—The form agregate 
subJect to clinging. 

Thọ Thủ Uẩn: Chấp thủ thọ—Aggregate of grasping of feelings—The feeling aggregate 
subJect to clinging. 

Tưởng Thủ Uẩn: Chấp thủ tưởng——Aggregate of grasping of perceptions—The perception 
aggregate subJect to clinging. 

Hành Thủ Uẩn: Chấp thủ hành —Aggregate of grasping of mental formations—The 
volition aggregate subJect to clinging. 

Thức Thủ Uẩn: Chấp thủ thức—Aggregate of grasping of consciousness—The 
COnscIousness aggregate subJect to clinging. 


3523 


(B-5) Ngũ Uẩn trong “Con Đường Cổ Xưa ” 
The Five aggregafes in “The Buddha”s Ancient Path ” 


(D Sắc Uẩn—Aggregate maffer (form): Rupakkhandha (p)—Sắc uẩn thuộc về thân, còn bốn 
uẩn kia thuộc về tâm. Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” sắc 
uẩn chứa đựng và bao gồm Tứ Đại: đất, nước, lửa, gió. Tuy nhiên, tứ đại không đơn thuần 
là đất, nước, lửa, và gió như chúng ta thường nghĩ. Trong tư tưởng Phật giáo, nhất là trong 
VỊ Diệu Pháp, tứ đại có ý nghĩa rộng hơn—The skandha of form relates to the physical 
body, while the remaining four concern the mind. The skandha of rupa (or that which has 
form). According to Most Venerable Piyadassi in “he Buddha's Ancient Path,” matter 
contains and comprises the Four Great Primarles which are traditionally known as, 
solidity, fluidity, heat or temperature, and motion or vibration. However, they are not 
simply earth, water, fire and wind, though conventionally they may be so called. In 
Buddhist thought, especially in the Abhidhamma, the Higher Doctrine, they are more than 
that. 





(II) Thọ uẩn—Agsregate oƒ ƒeeling (sensafion): Vedanakkhandha (p)—Theo Hòa Thượng 
Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” mọi cảm thọ của chúng ta đều nằm trong 
nhóm “Thọ” nầy. Thọ có ba loại: Lạc thọ, khổ thọ, và phi lạc phi khổ thọ. Thọ phát sanh 
tùy thuộc nơi xúc. Thấy một sắc, nghe một âm thanh, ngửu một mùi, nếm một vị, xúc 
chạm một vật gì đó, nhận thức một ý niệm hay một tư tưởng, con người cảm nhận một 
trong ba loại thọ vừa nói trên. Chẳng hạn, khi mắt, hình sắc, và nhãn thức gặp nhau, chính 
sự tương hợp của ba yếu tối nầy được gọi là xúc. Xúc nghĩa là sự kết hợp của căn, trần, 
và thức. Khi ba yếu tố nầy cùng có mặt thì không có sức mạnh hay lực nào có thể ngăn 
được Thọ phát sinh—According to Most Venerable Piyadassi In “he Buddhaˆs Anclent 
Path,” all our feelings are included In the group of “Agsregate of feeling”. Feelings are 
threefold: pleasant, unpleasant, and neutral. They arise dependent on contact. Seeing a 
form, hearing a sound, smelling an odor, tasting a flavor, touching some tangible thing, 
cognizing a mental obJect, either an Idea or a thought, man experiences feeling. When, for 
Instance, eye, form and eye-consclousness (cakkhu-vinnana) come together, 1t 1s thelr 
coincidence that is called contact. Contact means the combination of the organ of sense, 
the objJect of sense, and sence-consciousness. When these are all present together there 1s 
no power or force that can prevent the arising of feeling. 


(HI)Tưởng Uẩn—Aggregate 0ƒ perception (thinking): Samjna (skt—Sanjna (skt——Sanna 
(p)—Sannakkhandha (p)—The aggregate of perception, one of the five skandhas—Tưởng 
uẩn, một trong năm uẩn. Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” 
nhiệm vụ của tưởng là nhận biết đối tượng, cả vật chất lẫn tinh thần. Cũng như Thọ, 
Tưởng có sáu loại: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tưởng trong đạo Phật không được 
dùng theo nghĩa mà các triết gia Tây phương đã dùng như Bacon, Descartes, vân vân, mà 
chỉ đơn thuần như một sự nhận thức về giác quan. Có một sự tương đồng nào đó giữa 
Thức Tri (Vijanama), hay nhiệm vụ của Thức, và Tưởng Tri (Samjanama), hay nhiệm vụ 
của Tưởng. Trong khi Thức hay biết một đối tượng, lập tức Tâm Sở Tưởng bắt lấy dấu 


3524 


hiệu đặc biệt nào đó của đối tượng, nhờ vậy phân biệt được nó với các đối tượng khác, 
dấu hiệu đặc biệt nầy là công cụ giúp nhận ra đối tượng vào các lần khác. Thật vậy, mỗi 
lần chúng ta trở nên biết rõ hơn về đối tượng. Như vậy, chính Tưởng làm nẩy sanh ký 
ức —According to Most Venerable Piyadassi in “he Buddhaˆs Ancient Path,” the function 
Of perception 1s recognition of obJects both physical and mental. Perception, like feeling, 
also 1s sixfold: perception of forms, sounds, smells, tastes, bodily contacts, and mental 
obJects. Perception in Buddhism 1s not used in the sense that some Western philosophers 
like Bacon, or Descartes, etc. used the term, but as a mere sense perception. There 1s a 
certain affinity between awareness (a function of consciousness) and recognition (a 
function of perception). While conscIousness becomes aware of an obJect, sinultaneously 
the mental factor of perception takes the distinctive mark of the object and thus 
distinguishes 1t from other obJects. This distinctive mark 1s 1nstrumental in cogn1zing the 
obJect a second and a third time, and in fact, every tne we become aware of the obJect. 
Thus, 1t 1s perception that brings about memory. 


(IV)Hành uẩn— Aggregate 0ƒ mental ƒormation (voliion): Samskara (skt—Sankhara (p)— 


Samkharakkhandha (p)—Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” 
hành uẩn bao gồm tất cả các tâm sở, ngoại trừ Thọ và Tưởng. Vi Diệu Pháp đề cập đến 
52 tâm sở. Thọ và Tưởng là hai trong số đó, nhưng không phải là hoạt động thuộc ý chí. 
Năm mươi tâm sở còn lại gọi chung là Hành. Tư Tâm Sở (Cetana) đóng một vai trò rất 
quan trọng trong lãnh vực tinh thần. Theo Phật giáo, không có hành động nào được xem là 
Nghiệp (kamma), nếu hành động đó không có chủ ý, hay tách động của Tư. Cũng như 
Thọ và Tưởng, Hành có sáu loại: sắc tư, thinh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, và pháp tư— 
According to Most Venerable Piyadassi in “The Buddha”s Anclent Path,” aggregate of 
volational formations Include all mental factors except feeling and perception. The 
Abhidhamma speaks of fifty-two mental concomitants or factors (cetasika). Feeling and 
perception are two of them, but they are not volitional activities. The remaining fifty are 
collectively known as mental or volitlonal formations. Volition (cetana) plays a very 
1mportant role In the mental realm. In Buddhism, no action 1s considered as “kamma” 1ƒ 
that action 1s void of volition. And like feeling and perception, 1t 1s of six kinds: volition 
directed to forms, sounds, smells, tastes, bodily contacts and mental obJects. 


(V) Thức Uẩn—Aggregate dgƒ consciousness: Vijnana (skÙ—Vinnana (p)—Vinnakkhandha 


Ù 


(p)—Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa”—According to Most 
Venerable Piyadassi in “The Buddhaˆs Ancient Path”: 

Thức uẩn được coi là quan trọng nhất trong năm uẩn; có thể nói Thức uẩn là kho chứa 52 
tâm sở, vì không có Thức thì không Tâm sở nào có được. Thức và các Tâm sở tương quan, 
tùy thuộc và đồng thời tổn tại với nhau. Thức cũng có 6 loại và nhiệm vụ của nó rất đa 
dạng, nó có các Căn và Trần của nó. Tất cả mọi cảm nhận của chúng ta đều được cảm 
nhận qua sự tiếp xúc giữa các căn với thế giới bên ngoài: Agsregate of consciousness is 
the most Important of the agsregates; for 1t 1s the receptacle, so to speak, for all the fifty- 
two mental concomitants or factors, since without conscIousness no mental factors are 
avarlable. Consciousness and the factors are 1nterrelated, Inter-dependent, and co-ex1Isfent. 
Aggregate of conscIousness has six fypes and 1s function 1s varied. It has its basis and 


2) 


3525 


obJects. All our feelings are experlenced through the confact of sense faculties with the 
external world. 

Mặc dù có sự tương quan giữa các căn và đối tượng của chúng. Chẳng hạn, nhãn căn với 
các sắc, nhĩ căn với các âm thanh, sự biết vẫn phải qua Thức. Nói cách khác, các đối 
tượng giác quan không thể được cảm nhận với độ nhạy cảm đặc biệt nếu không có loại 
Thức thích hợp. Bây giờ, khi con mắt và hình sắc đều có mặt, Thức Thấy sẽ phát sinh tùy 
thuộc hai yếu tố nầy. Tương tự, với tai và âm thanh, vân vân, cho tới tâm và các pháp 
trần. Lại nữa, khi ba yếu tố mặt, sắc và nhãn thức gặp nhau, chính sự trùng hợp nầy được 
gọi là xúc. Từ xúc sanh Thọ, vân vân. Như vậy, Thức sanh khởi do một kích thích nào đó 
xuất hiện ở năm cửa giác quan và ý môn, căn thứ sáu. Vì Thức phát sanh do sự tương tác 
giữa các Căn và Trần, nên nó cũng do duyên sanh chứ không hiện hữu độc lập. Thức 
không phải là một linh hồn hay tinh thần đối lại với vật chất. Các tư duy và ý niệm là thức 
ăn cho căn thứ sáu gọi là “tâm” nầy cũng do duyên sanh, chúng tùy thuộc vào thế giới 
bên ngoài mà năm căn kia kinh nghiệm. Năm căn tiếp xúc năm trần, chỉ trong thời hiện 
tại, nghĩa là khi trần (đối tượng) tiếp xúc chạm với căn tương ứng của nó. Tuy nhiên, Tâm 
căn có thể kinh nghiệm trần cảnh, dù đó là sắc, thanh, hương, vị, hay xúc đã được nhận 
thức bằng các giác quan. Chẳng hạn, một đối tượng của sự thấy, mà với đối tượng nầy 
nhãn căn đã tiếp xúc trong quá khứ, có thể được tưởng tượng lại bằng tâm căn ngay lúc 
nầy mặc dù đối tượng ấy không có trước mắt. Tương tự như vậy đối với các trần cảnh 
khác. Đây là chủ thể nhận thức và rất khó kinh nghiệm một số các cảm giác nầy. Loại 
hoạt động của Tâm nầy rất vi tế và đôi khi vượt quá sự hiểu biết thông thường: Although 
there 1s this functional relationship between the faculties and their obJects, for Instance, 
eye with forms, ear with sounds, and so on, awareness comes through consciousness. In 
other words, sense obJects can not be experienced with the particular sensitivity without 
the appropriate kind of consciousness. Now when eye and form are both present, visual 
ConscIousness arises dependent on them. Similarly with ear and sound, and so on, down to 
mind and menral obJects. Again, when the three things, eye, form, and eye-conscIousness 
come together, 1t 1s their coincidence that 1s called “contacf”. From contact comes feeling 
and so on. Thus, consciousness originates through a stimulus arising In the five sense doors 
and the mind door, the sixth. ÀAs consciousness arIses throuph the interaction of the sense 
faculties and the sense obJects, 1t also 1s conditioned and not independernt. Ít 1s not a spIrIf 
or soul opposed to matter. Thoughts and ideas which are food for the sixth faculty called 
mind are also dependent and conditioned. They depend on the external world which the 
other five sense faculties experlence. The five faculties contact objects, only ¡1n the 
present, that is when obJects come 1n direct contact with the particular faculty. The mind 
faculty, however, can experience the sense obJect, whether 1t 1s form, sound, smell, taste, 
or thought already cognized by the sense organs. For Instance, a visible obJect, with which 
the eye came In confact In the past, can be visualized by the mind faculty Just at this 
momert although the obJect 1s not before the eye. Similarly with the other sense obJects. 
This 1s subJective, and 1t 1s difficult to experience some of these sensations. This sort of 
activity of the mind 1s subtle and sometimes beyond ordinary comprehension. 


3526 


(B-6) Ngũ Vọng Tưởng 
Five kimds 0ƒ ƒalse thinking 


(ID Tổng quan về Ngũ Vọng Tưởng—An overview oƒ the Five kinds oƒ ƒalse thinking: Trong 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Mười, ông A Nan sau khi nghe Phật dạy về ngũ ấm, đứng 
dậ y lễ Phật, giữa đại chúng lại bạch Phật, “Như Phật dạy trong tướng ngũ ấm, năm thứ hư 
vọng làm gốc tưởng tâm. Chúng tôi chưa được Như Lai giảng giải kỹ càng. Có thể nào 
một lượt trừ hết năm ấm đó? Hay là thứ lớp trừ hết? Năm lớp đó đến đâu là giới hạn? 
Mong Đức Như Lai phát lòng đại từ, vì đại chúng nây, dạy cho tâm mục trong suốt, để 
làm con mắt tương lai cho tất cả chúng sanh trong đời mạt pháp.” Đức Phật đã dạy ngài A 
Nan về năm thứ vọng tưởng như sau: “Ông A Nan! Tinh chân diệu minh, bản chất viên 
tịnh chẳng phải sinh ra và sinh tử các trần cấu, cho đến hư không thẩy đều nhân vọng 
tưởng sinh khởi. Ấy gốc nơi bản giác diệu minh tinh chân, hư vọng phát sinh các thế giới. 
Như ông Diễn Nhã Đa nhìn hình mình trong gương, phát cuồng cho là mình không có đầu. 
Vọng vẫn không nhân. Trong vọng tưởng lập tính nhân duyên. Mê nhân duyên, nói là tự 
nhiên. Tính hư không thật là huyễn sinh. Nhân duyên và tự nhiên đều là vọng tâm của 
chúng sanh so đo chấp trước. Ông A Nan! Ông biết hư vọng khởi ra, nói là vọng nhân 
duyên. Nếu hư vọng vẫn không có, thì nói cái vọng nhân duyên vẫn là không phải có. 
Huống chi chẳng biết mà cho là tự nhiên. Vậy nên Như Lai cùng ông phát minh bản nhân 
của ngũ ấm, đồng là vọng tưởng.”—In the Surangama Sutra, book Ten, having heard the 
Buddhaˆs Instruction on the five skandhas, Ananda arose from his seat. He bowed and 
respectfully asked the Buddha: “The Buddha has told us that in the manifestation of the 
five skandhas, there are five kinds of falseness that come from our own thinking minds. 
We have never before been blessed with such subtle and wonderful instructlons as the 
Tathagata has now given. Further, are these five skandhas destroyed all at the same time, 
or are they extinguished in sequence? What are the boundaries of these five layers? We 
only hope the Tathagata, out of great compassion, wIll explain this In order to pur1fy the 
eyes and Illuminate the minds of those In the great assembly, and In order fO serve as eyes 
for living beiIngs of the future.” The Buddha told Ananda, “the essential, true, wonderful 
brightness and perfect purity of basic enlightenment does not admit birth and death, nor 
any mundane defilements, nor even empty space 1tself. All these are brought forth 
because of false thinking. The source of basic enlightenment, which 1s wonderfully bright, 
true, and pure, falsely gives rise to the material world, just as Yajnadatta became 
confused about his head when he saw his own reflection In the mirror. The falseness 
basically has no cause, but in your false thinking, you set up causes and conditions. But 
those who are confused about the principle of causes and conditions call 1t spontaneIty. 
Even empty space 1s an 1llusory creation; how much more so are causes and conditions 
and spontaneity, which are mere speculatons made by the false minds of living 
beings.Ananda! If you perceive the arising of falseness, you can speak of the causes and 
conditions of that falseness. But If the falseness has no source, you will have to say that 
the causes and conditions of that falseness basically have no source. How much the more 
1s this the case for those who fail to understand this and advocate spontanetty. Therefore, 


3527 


the Tathagata has explained to you that the fundamental cause of all five skandhas 1s false 
thinking.” 


(ID) Chỉ tiết về Ngũ Vọng Tưởng— Details oƒ the Five kinds oƒ ƒalse thinking: 


l) 
a) 


b) 


c) 


2) 


3) 


4) 
a) 


Sắc Âm Vọng Tưởng—The false thinking of the form skandha: 

Thân thể của ông, trước hết nhân cái tưởng của cha mẹ sinh ra. Cái tâm của ông không 
phải tưởng thì không thể đến trong tưởng ấy mà truyền mệnh: Your body's initial cause 
was a thought on the part of your parents. But If you had not entertained any thought In 
your own mind, you would not have been born. LIfe 1s perpetuated by means of thoupht. 
Như tôi đã nói trước; tâm tưởng vị chua, nước miếng chảy ra, tâm tưởng trèo cao thấy rợn. 
Bờ cao chẳng có, vật chua chưa đến, thân thể của ông quyết định không đồng loại với hư 
vọng được, tại sao nước dãi lại nhân nói chua mà ra?: As I have said before, when you 
call to mind the taste of vinegar, your mouth waters. When you think of walking along a 
precIpice, the soles of your feet tingle. Since the precipice doesn”t exist and there Isn't 
any vinegar, hoe could your mouth water at the mere mention of vinegar, IÝ it were not 
the case that your body oridinated from falseness 

Bởi thế nên biết; ông hiện có sắc thân, đó là kiên cố vọng tưởng thứ nhất: Therefore, you 
should know that your present physical body 1s brought about by the first kind of false 
thinking, which 1s characterized by solidity. 

Như đã nói trên, trèo cao, tưởng tâm có thể khiến ông thấy rợn, bởi nhân lĩnh thụ ra, có 
thể động đến thân thể. Nay rõ ràng, thuận thì được lợi ích, nghịch thì chịu tốn hại, hai thứ 
dong ruổi nhau. Đó là hư minh, vọng tưởng thứ hai: The false thinking of the feeling 
skandha: Thụ ấm vọng tưởng—As described earlier, merely thinking about a hiph place 
can cause your body to tingle and ache. Due to that cause, feeling arise and affect your 
body, so that at present you pursue pleasant feelings and are repelled by unpleasant 
feelings. These two kinds of feelings that compel you are brought about by the second 
kind of false thinking, which 1s character1zed by 1llusory clarIty. 

Bởi cái suy nghĩ nó sai sử sắc thân của ông. Thân chẳng phải đồng loại với niệm, thân 
ông nhân đâu bị theo các niệm sai sử? Đó là do mỗi thứ đều dùng hình dạng, tâm sinh ra 
thì thân dùng lấy, thân và tâm tương ứng. Thức là tưởng tâm, ngủ là chiêm bao, thì tưởng 
niệm của ông nó lay động cái vọng tình. Đó là dung thông, vọng tưởng thứ ba: The false 
thinking of the thinking skandha——Tưởng Ấm Vọng Tưởng: Once your thoughts arise, they 
can confrol your body. Since your body 1s not the same as your thoughts, why 1s 1t that 
your body follows your thoughts and engages In every sort of grasping at obJects. A 
thought arises, and the body grasps at things In response to the thought. When you are 
awake, your mind thinks. When you are asleep, you dream. Thus, your thinking 1s stirred 
to perceive false situations. This 1s the third kind of false thinking, which 1s characterized 
by Interconnectedness. 

Hành Ấm Vọng Tưởng—The false thinking of the formation skandha. 

Lý biến hóa không ngừng, trong mỗi niệm âm thầm dời đổi, móng tay dài, tóc mọc, khí 
hao mòn, hình dạng nhăn nhó, ngày đêm thay nhau, không hề hiểu biết: The metabolic 
processes never stop; they progress through subtle changes: your nails and haIr ørow, 





your energy wanes; and your skin becomes wrinkled. These processes continue day and 
night, and yet you never wake up to them. 


b) 


5) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


3528 


Ông A Nan! Việc đó nếu không phải là ông thì thế nào thân thể thay đổi? Còn nếu là 
ông, sao ông không biết? Các hành của ông niệm niệm không nghỉ: If these things aren't 
part of you, Ananda, then why does your body keep changing? And If they are really part 
of you, then why aren”t you aware of them? Your formations skandha continues 1n thought 
after thought without cease. It is the fourth kind of false thinking which ¡1s subtle and 
hidden. 

Thức Ấm Vọng Tưởng—The false thinking of the consciousness skandha: 

Cái tỉnh minh trạm tịch, không lay động của ông, gọi là hằng thường. Đối với thân không 
vượt ra ngoài cái kiến văn giác tri. Nếu thực là tỉnh chân thì không dung để tập khí hư 
vọng. Nhân sau các ông đã từng có từ nhiều năm trước, thấy một vật lạ, trải qua nhiều 
năm, nhớ và quên đều không còn. Về sau bỗng dưng lại thấy cái vật lạ trước, ghi nhớ rõ 
ràng, chẳng hề sót mất. Trong cái tinh trạm liễu chẳng lay động, mỗi niệm bị huấn luyện, 
đâu có tính lường được: If you are pure, bright, clear, and unmoving sfate Is permanent, 
then there should be no seeing, hearing, awareness, or knowing In your body. lf 1t 1s 
genuinely pure and true, it should not contain habits or falseness. How does It happen, 
then, that having seen some unusual things in the past, you eventually forget It over time, 
until neither memory nor forgetfulness of it remain; but then later, upon suddenly seeing 
that unusual thing again, you remember 1t clearly from before without forgetting a single 
detail? How can you keep track of the permeation that goes on in thought after thought in 
this pure, clear, and unmoving conscIousness?. 

Ông A Nan! Nên biết rằng cái tình trạng ấy chẳng phải chân, như dòng nước chảy mạnh, 
xem qua như yên lặng. Chẩy mau và chảy chẳng thấy, chứ không phải không chảy. Nếu 
chẳng phải tưởng căn nguyên, thì đâu lại chịu hư vọng tập khí: Ananda, you should know 
that this state of clarity 1s not real. It 1s like rapidly flowing water that appears to be still on 
the surface. Due fo 1fs speed you cannot perceive the flow, but that does not mean If 1s not 
flowing. If this were not the source of thinking, then how could one be subJect to false 
habits?. 

Chẳng phải ông dùng được lẫn lộn cả sáu căn, thì vọng tưởng đó không bao giờ dứt được: 
lf you do not open and unite your six sense faculties so that they function interchangeably, 
this false thinking will never cease. 

Cho nên hiện tại, trong kiến văn giác tri của ông, quán tập nhỏ nhiệm, thì trong cái trạm 
liểu, mường tượng hư vô. Đó là điên đảo thứ năm, vi tế tinh tưởng: Thats why your 
seeing, hearing, awareness, and knowing are presently strung together by subtle habits, so 
that within the profound clarify, existence and non-existence are both unreal. This 1s the 
fifth kind of upside-down, minutely subtle thinking. 


(B-7) Ngũ Thập Ấm Ma 
FỨty Demons 
See Chapter 63 


3529 


(B-8) Lục Thập Nhị Kiến 
(Sáu mươi hai loại kiến giải) 
SIxy-ÍW0 VieW§ 


(D Sáu mươi hai loại kiến giải theo Kinh Đại Bát Nhã—Sixty-tvo views on the Fiye 
Aggregafes according to the Maha-Prajna Sufra: 

(1-20) Năm uẩn duyên với bốn trạng thái làm thành hai mươi kiến giải— The five skandhas 
under ƒour considerations 0ƒ từne, considered as từne past, whether each oƒ the five has 
had permanence, iImperrmanence, both, and neither: 

(1-4)Bốn kiến giải của Sắc—Four views of Form: 

1) Sắc là thường: Form is permanent. 

2) Sắc là vô thường: Form is impermanenI. 

3) Sắc là cả thường lẫn vô thường: Form is both permanent and impermanent. 

4) Sắc là không (phi) thường cũng không (phi) vô thường: Form is neither permanent nor 
1mpermanernt. 

(5-8)Bốn kiến giải của Thọ—Four views of Sensation: 

3) Thọ là thường: Sensation 1s permaneiit. 

6) Thọ là vô thường: Sensation 1s ImpermaneIt. 

7) Thọ là cả thường lẫn vô thường: Sensation is both permanent and impermanent. 

8) Thọ là phi thường phi vô thường: Sensation 1s neither permanent nor impermanent. 

(9-12)Bốn kiến giải của Tưởng—Four views of perception: 

9) Tưởng là thường: Perception is permanent. 

10) Tưởng là vô thường: Perception ¡is impermanent. 

11) Tưởng là cả thường lẫn vô thường: Perception is both permanent and impermanent. 

12) Tưởng là phi thường phi vô thường: Perception ¡is neither permament nor impermanent. 

(13-16)Bốn kiến giải của Hành—Four views of Volition or Mental formation: 

13) Hành là thường: Mental formation 1s permanent. 

14) Hành là vô thường: Mental formation 1s Impermanent. 

15) Hành là cả thường lẫn vô thường: Mental formation is both permanent and impermanent. 

16) Hành là phi thường phi vô thường: Mental formation 1s neither permanent nor 
1mpermanernt. 

(17-20)Bốn kiến giải của Thức —Four views of consciousness: 

17) Thức là thường: ConscIousness 1s permanent. 

18) Thức là vô thường: ConscIousness 1s Impermanernt. 

19) Thức là cả thường lẫn vô thường: Consciousness is both permanent and impermanent. 

20) Thức là phi thường phi vô thường: ConscIousness 1s neither permanent nor Impermanent. 

(21-40) Năm uẩn duyên với tứ biên làm thành hai mươi kiến giải— Five skandhas under the 
ƒour considerafions to their space or extension, considered as present từnc, whether each 
Ls finite, inƒfinite, both, or neither to mmake another 20 views: 

(21-24)Bốn kiến giải của sắc —Four views of Form: 

21) Sắc là hữu biên: Form ¡s ñnite. 

22) Sắc là vô biên: Form is infinite. 

23) Sắc là cả hữu lẫn vô biên: Form ¡s both finite and infinite. 


3530 


24) Sắc phi hữu phi vô biên: Form is neither finite nor infinite. 

(25-28)Bốn kiến giải của Thọ—Four views of Sensation: 

25) Thọ hữu biên: Sensation 1s fimite. 

26) Thọ vô biên: Sensation 1s Infimite. 

27) Thọ hữu lẫn vô biên: Sensation ¡s both finite and infinite. 

28) Thọ phi hữu phi vô biên: Sensation 1s neither finite nor infinite. 

29-32)Bốn kiến giải của Tưởng——Four views of Perception: 

29) Tưởng hữu biên: perception ¡s finite. 

30) Tưởng vô biên: Perception is infinite. 

31) Thọ là hữu lẫn vô biên: Perception ¡is both finite and infinite. 

32) Thọ phi hữu phi vô biên: Perception 1s neither finite nor Infinite. 

(33-36)Bốn kiến giải của Hành—Four views of Volition or Mental formation: 

33) Hành hữu biên: Volition 1s fimite. 

34) Hành vô biên: Volition 1s Infimite. 

35) Hành cả hữu lẫn vô biên: Volition ¡is both finite and infinite. 

36) Hành phi hữu phi vô biên: Volition 1s neither finite nor Infinite. 

37-40)Bốn kiến giải của Thức —Four views of Consciousness: 

37) Thức hữu biên: Consclousness 1s fInIte. 

38) Thức vô biên: ConscIousness 1s 1nfimte. 

39) Thức cả hữu lẫn vô biên: Consciousness ¡s both finite and infinite. 

40) Thức phi hữu phi vô biên: Consciousness 1s neither finite nor Infinite. 

(41-60)Năm uẩn duyên với bốn chuyển làm thành hai mươi kiến giải— Five skandhas under 
the ƒour consideraHons to their destination to mr~ake another 20 views: 

(41-44)Bốn kiến giải của Sắc —Four views of Form: 

41) Sắc như khứ (sắc kể như mất): Form is gone. 

42) Sắc chẳng như khứ (sắc kể như chẳng mất): Form ¡s not gone. 

43) Sắc như khứ chẳng như khứ (sắc kể như mất mà cũng kể như chẳng mất): Form is both 
gone and not gone. 

44) Sắc phi như khư phi chẳng như khứ (sắc chẳng kể như mất, chẳng kể như chẳng mất): 
Form 1s neither gone nor not øgone. 

(45-48)Bốn kiến giải của Thọ—Four views of sensation: 

45) Thọ như khứ: Sensation 1s gone. 

46) Thọ chẳng như khứ: Sensation is not gone. 

47) Thọ như khứ chẳng như khứ: Sensation is both gone and not gone. 

48) Thọ phi như khứ phi chẳng như khứ: Sensation is neither gone nor not gone. 

(49-52)Bốn kiến giải của Tưởng—Four views of Perception: 

49) Tưởng như khứ: Perception is gone. 

50) Tưởng chẳng như khứ: Perception is not gone. 

51) Tưởng như khứ chẳng như khứ: Perception ¡is both gone and not gone. 

52) Tưởng phi như khứ phi chẳng như khứ: Perception ¡s neither gone nor not gone. 

(53-56)Bốn kiến giải của Hành —Four views of Volition or mental formation: 

53) Hành như khứ: Volition 1s gone. 

54) Hành chẳng như khứ: Volition is not gone. 

55) Hành như khứ chẳng như khứ: Volition ¡s both gone and not gone. 


3531 


56) Hành phi như khứ phi chẳng như khứ: Volition is neither gone nor not gone. 
(57-60)Bốn kiến giải của Thức——Four views of consciousness: 

57) Thức như khứ: Consciousness IS gone. 

58) Thức chẳng như khứ: Consciousness is not gone. 

59) Thức như khứ chẳng như khứ: Consciousness is both gone and not gone. 

60) Thức phi như khứ phi chẳng như khứ: Consciousness is neither gone nor not gone. 
(61-62)Hai kiến giải của Tâm——Two views of mind: 

61) Đồng Nhất thân tâm: Unity of body and mind. 

62) DỊ Biệt thân tâm: Difference of body and mind. 


(II) Theo tông Thiên Thai, có 62 ngã kiến— According to the T?ien-T?di scet, there are six‡y- 
two views 0n persondlify. 

(A) Bốn kiến giải của sắc—Four views oƒ Form or Rupa as its basis and consider each oƒ the 
ive skandhas under ƒour aspects. 

I) Sắc là Ngã: Rupa, the organized body, as the ego. 

2)_ Lầa Sắc vẫn có Ngã: The ego as apart from the rupa. 

3) Sắc là lớn, ngã là nhỏ; ngã trụ trong sắc: Rupas as the greater, the ego the smaller or 
Iinferior, and the ego as dwelling in the rupa. 

4) Ngã là lớn, sắc là nhỏ; sắc trụ trong ngã: The ego as the greater, rupa the inferior, and the 
rupa 1n the ego. 

*. Cùng một tiến trình như vậy với Thọ, Tưởng, Hành Thức trong hiện tại, quá khứ và vị lai 
sẽ làm thành 60 kiến giải—The same process applies to Sensation, Perception, Volition, 
and ConscIousness In the present, past and future to make 60 views. 

61) Đoạn Kiến: Impermanence. 

62) Thường Kiến: Permanence. 


(C) Nhập 
EHtrances 


(C-1) Nhập và Lục Nhập 
Ekmtrances and Six FEntrances 


(ID Đại Cương Về Nhập và Lục Nhập—An Overview oƒ Entrances and Six Entrances: 

I) Nhập là một trong những mắc xích trong thập nhị nhơn duyên—One of the links in the 
chan of causation. 

2) Sáu chỗ xâm nhập hay căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý—The six entrances or locations, 
both the organ and the sensation (eye, ear, nose, tongue, body, mind; sight, hearing, smell, 
taste, touch, and perception). 

3) Lục nhập là sáu chỗ xâm nhập hay căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Một trong những mắc 
xích trong thập nhị nhơn duyên. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Ba, Đức Phật đã 
nhắc ngài A Nan về Lục Nhập như sau: “Ông A Nan! Vì sao bản tính của Lục Nhập là 


3532 


Như Lai tạng?” The six entrances or locations, both the organ and the sensation (eye, 
ear, nose, tongue, body, mind; sight, hearing, smell, taste, touch, and perception). One of 
the links In the chain of causation. According to the Surangama Sutra, book Three, the 
Buddha reminded Ananda about the six entrances as follows: “Ananda! Why do I say the 
SIX entrances have their origin in the wonderful nature of true suchness, the treasury of the 
Thus Come One?”—See Thập Nhị Nhân Duyên in Chapter 37. 


(II) Chỉ tiết về Nhập và Lục Nhập—Details oƒ Entrances and Six Entrances: 


1) 
8) 


b) 


c) 


2) 
a) 


Nhấn Nhập— The Eye-Entrance: 

Ông A Nan! Tôi đã từng nói, con mắt bị mệt mỏi trông thấy các hoa đốm lăng xăng. Mắt 
lành thấy rõ hư không không có hoa. Hoa đốm nhảy nhót ở hư không là do mắt bệnh. Hoa 
đốm và bệnh, đều trong phạm vi của hư không và mắt lành. Vậy có thể nói, con mắt và 
trần cảnh của chúng sanh đều ở trong phạm vi của Bồ Đề: Ananda! Although the eye”s 
Sfaring causes fatigue, the eye and the fatigue originate in BodhI. Staring ø1ves rise to the 
characteristic of fatigue. 

Nhân hai vọng trần tối và sáng, phát ra cái thấy nơi bể trong, để thu nạp các trần tượng 
đó, gọi là tính thấy: Because a sense of seeing is stimulated in the midst of the two false, 
defiling obJects of light and dark, defiling appearances are taken In; this 1s called the 
nafure of seeing. 

Rời hai cái trần sáng tối kia, tính thấy đó không có thể: Apart from the two defiling 
objects of light and dark, this seeing 1s ultimately without substance. 

Đúng thế ông A Nan, tính thấy đó không từ nơi sáng hay nơi tối đến, không ở mắt ra, cũng 
chẳng ở hư không sinh. Vì sao?—Thus, Ananda, you should know that seeing does not 
come from light or dark, nor does 1t come forth from the sense organ, nor Is it produced 
from emptiness. Why? 

Nếu từ sáng tới, khi tối liền theo sáng diệt, đáng lẽ không thấy tối: If it came from light, 
then it would be extinguished when it is dark, and you would not see darkness. 

Nếu từ tối tới, khi sáng liền theo tối diệt, đáng lẽ không thấy sáng: lf it came from 
darkness, then it would be extinguished when ït is light, and you would not see light. 

Nếu từ con mắt sinh ra, hẳn không có sáng tối, như thế cái thấy vốn không có tự tính: 
Suppose 1t came from the sense organ, which 1s obviously devoid of light and dark, a 
nature of seeing such as this would have no self-nature. 

Nếu do hư không mà ra, nhìn phía trước thấy các vật, quay trở lại đáng lẽ thấy con mắt. 
Vả lại nếu hư không tự thấy, còn có liên lạc gì với cái nhập của ông?—Suppose it came 
forth from emptiness. When 1t looks 1n front of you, 1t sees the shapes of the defiling dust; 
turning around, it would see your sense-organ. Moreover, 1Ý it were emptiness 1tself which 
sees, what connection would that have with your entrance? 

Vậy nên biết rằng nhãn nhập hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: 
Therefore, you should know that the eye enance ¡1s empty and false, since 1t neither 
depends upon causes and conditions for exIstence nor 1s sponftaneous 1n nature. 

Nhĩ Nhập— The ear enfrance: 

Ông A Nan! Ví dụ có người lấy hai ngón tay bịt chặt lỗ tai, nghe tiếng trong đầu ù-ì. Tai 
và tiếng đó đều ở trong phạm vi của Bồ Để: Ananda! Consider, for example, a person 
who suddenly stops up his ears with two fingers. Because the sense-organ of hearing has 


b) 


3) 
a) 


3533 


become fatigued, a sound 1s heard In his head. However, both the ears and the fatigue 
originate 1n BodhiI. 

Nhân hai vọng trần động và yên nh phát ra cái nghe nơi bể trong, để thu nạp các trần 
tượng ấy, gọi là tính nghe: Because a sense of hearing ¡is stimulated in the midst of the 
two false, defiling obJects of movemert and stillness, defiling appearances are taken; this 
1s called the nature of hearing. 

Rời hai cái trần động tĩnh kia, tính nghe đó không thể có: Apart from the two defiling 
obJects of movement and stillness, this hearing 1s ultimately without substance. 

Đúng thế ông A Nan, tính nghe đó không từ nơi động tĩnh đến, không phải từ tai ra, chẳng 
ở hư không sinh. Vì sao?: Thus, Ananda, you know that hearing does not come from 
movement and stillness; nor does 1t come from the sense-organ, nor 1s It produced from 
emptiness. Why? 

Nếu từ tĩnh lại, khi động liền theo tĩnh diệt, đáng lẽ không biết động: If it came from 
stlllness, it would be extinguished when there 1s movement, and you would not hear 
InOV€TEITI. 

Nếu từ động tới, khi tĩnh liển theo động diệt, đáng lẽ không biết tĩnh: If it came from 
movement, then it would be extinguished when there ¡s stillness, and you would not be 
aware of this stillness. 

Nếu từ lỗ tai sinh ra, hẳn không có động, tĩnh, như thế cái nghe vốn không có tự tính: 
Suppose 1t came from the sense-organ, which 1s obviously devoid of movement and 
stillness: a nature of hearing such as this would have no self-nature. 

Nếu do hư không mà ra, thì hư không đã thành tính nghe, tức không phải là hư không. Vả 
lại, nếu hư không nghe được, còn có liên lạc gì với cái nhập của ông?: Suppose it came 
†rom emptiness; emptiness would then become hearing and would no longer be emptiness. 
Moreover, would it have with your entrance? 

Vậy nên biết rằng nhĩ nhập hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: 
Therefore, you should know that the ear-entrance 1s empty and false, since It neother 
depends upon causes and conditions for existence, nor 1s sponfaneous 1n nature. 

Tỷ Nhập— The 0€ enfrance: 

Ông A Nan! Ví như có người bịt chặt hai lỗ mũi. Bịt lâu mũi nhọc và cảm thấy lạnh. Nhân 
cảm xúc phân biệt thông, nghẹt, trống, đặc, cho đến các mùi thơm thúi. Mũi và cái nhọc 
ấy đều ở trong phạm vi của Bồ Đề: Ananda! Consider, for example, a person who inhales 
deeply through his nose. After he has inhaled for a long time 1t becomes fatigued, and then 
there Is a sensation of cold ¡in the nose. Because of that sensation, there are the 
distinctions of penetration and obstruction, of emptiness and actuality, and so forth, 
including all fragrant and stinking vapors. However, both the nose and the fatigue 
Ooriginate In BodhI. 

Nhân hai vọng trần thông và tắc phát ra cái ngửi nơi bể trong, để thu nạp các trần tượng, 
gọi là tính ngửi: Because a sense of smelling is stimulated ¡n the midst of the two false, 
defiling obJects of penetration and obstruction, defiling appearances are taken in; this 1s 
called the nature of smelling. 

Rời hai cái trần thông, tắc kia, tính ngửi đó không thể có: Apart from the two defiling 
obJects of penetration and obstruction, this smelling 1s ultimately without substance. 


b) 


c) 


4) 
a) 


b) 


3534 


Tính ngửi đó không từ nơi thông, hay tắc lại, không phải từ mũi ra, cũng chẳng ở hư không 
sinh. Vì sao?: You should know that smelling does not come from penetration and 
obstruction, nor does It come forth from the sense-organ, nor 1s it produced from 
emptiness. Why? 

Nếu từ thông lại, khi tắc tính ngửi phải diệt mất, đáng lẽ không biết tắc: If it came from 
penetration, the smelling would be extinguished when there 1s obstruction, and then how 
could 1t experience obsftruction? 

Nếu nhân cái tắc mà có, khi thông không thể ngửi được, sao lại biết mùi thơm thúi?: If it 
existed because of obstruction, then where there ¡1s penetration there would be no 
smelling; in that case, how would the awareness of fragrance, stench, and other such 
sensafions come 1nto being? 

Nếu từ lỗ mũi sinh ra, hẳn không có thông tắc, như thế cái ngửi vốn không có tự tính: 
Suppose 1t came from the sense organ, which 1s obviously devoid of penetration and 
obstruction. AÁ nature of smelling such as this would have no self-nature. 

Nếu do hư không mà ra, đáng lẽ cái ngửi ấy quay lại ngửi được mũi ông. Cái hư không có 
tính ngửi thì còn có liên lạc gì với cái nhập của ông?: Suppose it came from emptiness; 
smelling 1tself would turn around and smelÏ your own nose. Moreover, I It were emptiness 
1fself which smelled, what connection would 1t have with your entrance? 

Vậy ông nên biết rằng tỷ nhập hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự 
nhiên: Therefore, you should know that the nose-entrance Is empty and false, since 1t 
neither depends upon causes and conditions for existence nor 1s spontaneous In nature. 
Tiiệt Nhập— The f0ngue enfrance: 

Ông A Nan! Ví như có người lấy lưỡi liếm mép, liếm mãi thành mỏi mệt. Người ốm thấy 
đắng, người khỏe thấy ngọt. Do vị ngọt và vị đắng, mới rõ có thiệt căn. Lúc bình thường 
chỉ thấy vị nhạt. Lưỡi và cái mỏi mệt ấy đều ở trong phạm vi của Bồ Đề: Ananda! 
Consider, for example, a person who licks his lips with his tongue. His excessive licking 
causes fatigue. If the person 1s sick, there will be a bitter flavor; a person who 1s not sick 
wIll have a subtle sweet sensation. Sweetness and biterness demonstrate the tongueˆ”s 
sense of taste. When the organ 1s Inacfive, a sense of tastelessness prevails. However, 
both the tongue and the fatigue originate In Bodh. 

Nhân hai cái vọng trần ngọt và nhạt phát ra cái nếm nơi bề trong, để thu nạp các trần 
tượng ấy, gọi là tính nếm: Because of the two defiling objects of sweetness and bitterness, 
as well as tastelessness, stimulate a recognition of taste which in turn draws 1n these 
defiling sensations, it becomes what Is known as a sense Of tasfe. 

Rời hai cái trần ngọt và nhạt kia, tính nếm đó không thể có: Apart from the two defiling 
objects of sweetnes and bitterness and apart from tastelessness, the sense of tast€ Is 
originally without a substance. 

Đúng thế, ông A Nan, tính nếm đó không từ nơi ngọt đắng lại, không từ lưỡi ra, cũng 
chẳng sinh từ hư không. Vì sao?: Thus, Ananda, you should know that the perception of 
sweetness, bitterness, and tastelessness does not come from sweetness or bi(terness, nor 
does 1t exist because of tastelessness, nor does 1t arise from the sense organ, nor 1s 1f 
produced from emptiness. Why? 


b) 


3535 


Nếu từ ngọt đắng lại, khi nhạt tính nếm phải diệt, đáng lẽ không biết nhạt: If it came from 
sweefness and bitterness, it would cease to exist when tastelessness was experienced, so 
how cold 1t recognize tastelessness? 

Nếu từ nhạt ra, khi ngọt tính nếm phải mất, sao lại biết ngọt đắng?: If it arose from 
tastelessness, it would vanish when the flavor of sweetness was tasted, so how could 1t 
perceive the two flavors, sweet and bitter? 

Nếu từ lưỡi sinh ra, hẳn không có ngọt, nhạt và đắng, như thế tính nếm vốn không có tự 
tính: Suppose 1t came from the tongue which 1s obviously devoid of defiling obJects 
sweefness and bitternes and of tastelessness. An essence of tasting such as this would 
have no self-nature. 

Nếu do hư không mà ra, , thì hư không có tính nếm, chứ không phải miệng ông. Hư không 
mà biết nếm, thì còn có liên lạc gì với cái nhập của ông?: Suppose it came from 
emptiness; the sense of taste would be experienced by emptiness Instead of. by the mouth. 
Suppose, moreover, that it was emptiness 1tself which tasted, what connection would that 
have with your entrance? 

Vậy nên biết thiệt nhập hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: 
Therefore, you should know that the tongue entrance 1s empty and false, since it neither 
depends upon causes and conditions for existence, nor 1s It spOntaneous In nature. 

Thân Nhập— The body entrance: 

Ông A nan! Ví như có người lấy một bàn tay lạnh úp vào bàn tay nóng. Nếu lạnh nhiều 
thì nóng theo thành lạnh. Nếu nóng nhiều thì lạnh trở lại thành nóng. Biết nóng lạnh khi 
chạm tay, thì cái biết đó vẫn có từ khi chưa chạm tay. Thân và cái cảm giác đó, đều ở 
trong phạm vi của Bồ Đề: Ananda! Consider, for example, a person who touches his warm 
hand with his cold hand. If the cold 1s In excess of warmth, the warm hand will become 
cold; If the warmth is In excess of the cold, his cold hand will become warm. So the 
sensation of warmth and cold 1s felt through the confact and separation of the two hands. 
Fatiguing contact results in the Interpenetration of warmth and cold. However, both the 
body and the fatigue originate in BodhI. 

Nhân hai vọng trần ly và hợp phát ra cái cảm giác nơi bề trong, để thu nạp các trần tượng 
ấy, gọi là tính biết khi sờ mó: Because a physical sensation is stimulated in the midst of 
the two defiling obJecfs of separation and union, defiling appearances are taken In; this 1s 
called the awareness of sensation. 

Rời hai cái trần ly hợp, thích và không thích kia, tính biết đó không thể có: Apart from the 
two sets of defiling obJects of separation and union, and pleasantness and unpleasantness, 
the awareness of sensation 1s orginally without a substance. 

Đúng thế, ông A Nan, tính biết đó không từ ly, hợp mà lại, chẳng phải từ thích, không 
thích mà có, không từ thân ra, cũng chẳng ở hư không sinh. Vì sao?: Thus, Ananda, you 
should know that this sensation does not come from separation and union, nor does 1t exIsf 
because of pleasantness and unpleasantness, nor does If arise from the sense organ, nor Is 
1t produced from emptiness. Why? 

Nếu từ hợp mà có, khi ly tính biết phải diệt, đáng lẽ không biết khi ly hay chưa tiếp xúc: 
If it arose when there was union, it would disappear when there was separation, so how 
could 1t sense the separation? 


b) 


3536 


Đối với thích và không thích, cũng như vậy: The two characteristics of pleasantness and 
unpleasantness are the same way. 

Nếu từ thân mà ra, hẳn không có ly hợp, thích và không thích. Như thế tính biết nhờ sờ 
mó, vốn không có tự tính: Suppose it came from the sense organ, which ¡is obviously 
devoid of the four characterisftics of union, separation, pleasantness, and unpleasantness; 
an awareness of physiIcal sensation such as this would have no self- nature. 

Nếu do hư không mà ra, thì hư không có tính biết, còn có liên lạc gì với cái nhập của 
ông?: Suppose 1t came from emptiness; the awareness of sensations would be experienced 
by emptiness 1tself, what connection would that have with your entrance? 

Vậy nên biết rằng thân nhập hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: 
Therefore, you should know_ that the body-entrance 1s empty and false, since It neither 
depends upon causes and conditions for existence, nor 1s sponftaneous In nature. 

Ý Nhập— The mind entrance: 

Ông A Nan! Ví như có người mệt mỏi ngủ thiếp đi, ngủ đã thức dậy, thấy trần cảnh thì 
nhớ, khi không nhớ gọi là quên. Các thứ điên đảo, sinh, trụ, dị, diệt, tập quen thu nạp vào 
bể trong, không lẫn lộn nhau, gọi là ý tri căn. Ý và cái mỏi mệt đó, đều ở trong phạm vi 
của Bồ Đề: Ananda! Consider, for example, a person who becomes so fatigued that he 
goes to sleep. Having slept soundly, he awakens and tries to recollect what he 
experienced while asleep. He recalls some things and forgets others. Thus, his 
upsidedownness goes through production, dwelling, change, and extinction, which are 
taken In and returned to a center habitually, each following the next without ever being 
over taken. This 1s known as the mind organ or Intellect. The mind and fatigue are both 
BodhI. 

Nhân hai cái vọng trần sinh và diệt, tập khởi cái biết bên trong, để thu nạp các nội trần. 
Các cái thấy, nghe đi ngược vào trong mà không đến nơi, gọi là tính hay biết: The two 
defiling obJects of producftion and extinction stimulate a sense of knowing which In turn 
ørasps these Inner sense data, reversing the flow of seeing and hearing. Before the flow 
reaches the ground It 1s known as the faculty of intellect. 

Rời hai cái trần thức ngủ, sinh diệt kia, tính hay biết đó không thể có: Apart from the two 
sets of dwelling objJects of waking and sleeping and of production and extinction, the 
faculty ofintellect 1s originally without substance. 

Đúng thế ông A Nan, tính hay biết đó không từ thức ngủ tới, không từ sinh diệt mà có, 
không ở ý căn ra, cũng chẳng ở hư không sinh. Vì sao?: Thus, Ananda, you should know 
that the faculty of intellect does not come from waking, sleeping, production, or extinction, 
nor does 1t arIse from the sense organ, nor 1s 1t produced from emptiness. Why? 

Nếu từ thức mà có, khi ngủ liền diệt theo, lấy cái gì gọi là ngủ: If it came from waking, it 
would disappear at the time of sleeping, so how could 1t experience sleep? 

Như chắc khi sinh là có, khi diệt tức là không, còn chi mà biết là diệt: lf it came from 
production, 1t would cease to exist at the time of extinction, so how could 1t undergo 
extinction? 

Như nhân cái diệt mà có, khi sinh tức không có diệt nữa, lấy gì mà biết là sinh: If it came 
from extinction it would disappear at the time of production, so how could it know about 
production? 


c) 


3537 


Nếu từ ý căn mà ra, thì hai tướng thức ngủ theo nhau mà khai, mà hợp trong thân. Rời hai 
cái thể đó, tính biết kia giống như hoa đốm giữa hư không, không có tự tính: Suppose it 
came from the sense-organ; waking and sleeping cause only a physical opening and 
closing respectively. Apart from these two movements, the faculty of Intellect 1s as 
unsubstantial as flowers in space, because 1t 1s fundamentally without a self-nature. 

Nếu do hư không mà sinh, thì hư không có tính biết, còn có liên lạc gì với cái nhập của 
ông?: Suppose 1t came from emptiness; the sense of intellect would be experienced by 
emptiness Instead of by the mind. Then what connection would that have with your 
entrance? 

Vậy nên biết rằng ý nhập hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: 
Therefore, you should know that the mind entrance 1s empty and false, since 1t neither 
depends upon causes and conditions for existence, nor 1s sponfaneous In nature. 


(C-2) Thập Nhị Nhập 
Twelve Entrances— Dyadasayatanami (skt) 


(D_ Mười hai thứ Nhập— The twelve enfrances: Mười hai thứ can thiệp vào nhau, như sáu căn 


nhập với sáu trần (nhãn nhập với sắc, gọi là nhãn nhập, sắc nhập vời nhãn kêu là sắc 
nhập, hai thứ nhập lại gọi là thấy; nhĩ nhập với thanh gọi là nhĩ nhập, thanh nhập với nhĩ 
gọi là thanh nhập, hai thứ nhập lại gọi là nghe; vân vân. Sáu căn nhập với sáu trần gọi là 
thập nhị nhập)—The twelve entrances (entries—places): 


(A) Lục Căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý—S1x sense-organs (eye, ear, nose, tongue, body, and 


mind)—See Lục Căn in Chapter 48. 


(B) Lục Cảnh: Sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp —Six objects which are corresponding to the six 


senses (forms, sounds, scenfs, tastes, textures, and mental objects)—See Lục Cảnh ¡in 
Chapter 48. 


(I1 Mười hai thứ Nhập theo Kinh Thủ Lăng Nghiềm— The twelve entrances according to the 


Surangama Sufra: Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Ba, Đức Phật giải thích cho ông 
A Nan biết tại sao bản tánh của Thập Nhị Xứ là Như Lai Tạng Diệu Chân Như tính như 
sau—According to the Surangama Sutra, book 'Three, the Buddha explained to Ananda 
why he said that the twelve places were basically the wonderful nature of true suchness, 
the treasury of the Thus Come One. 


1-2) Nhãn sắc Xứ: Cakshu- -Tupayaiana (sk)——The place of the eye and form: Ông A Nan! 


a) 


Ông xem rừng Kỳ Đà và các suối ao. Ý ông nghĩ sao? Vì là sắc tướng sinh ra mắt thấy, 
hay là mắt sinh ra sắc tướng?—Ananda! Look again at the trees in the Jeta Grove and the 
fountains and pools. What do you think? Do these things come Into being because the 
forms are produced and thus the eyes see, or because the eyes produce the characteristIcs 
of form? 

Ông A Nan! Nếu nhãn căn sinh các sắc tướng, vậy khi nhìn hư không, không phải là sắc 
tướng, cái tính sinh sắc tướng phải tiêu diệt, tiêu rồi thì rõ ràng là hết thảy các sắc tướng 
đều không. Sắc tướng đều không, lấy gì so sánh mà biết hư không? Đối với hư không, lại 


b) 


3538 


cũng như vậy: Ananda! If the organ of sight were to produce the characteristics of form, 
then the nature of form would be obliterated when you see emptiness, which 1s not form. 
Once it was obliterated, everything that is manifest would disappear. Since the 
characteristics of form would then be absent, who would be able to understand the nature 
of emptiness. The same Is true of emptiness. 

Lại nếu sắc trần sinh ra cái thấy. Khi nhìn hư không, không phải là sắc, cái thấy phải tiêu 
mất. Cái thấy đã mất thì mọi thứ đều không, lấy chi mà rõ là không hay là sắc?: If, 
moreover, the defiling obJects of form were to produce the eye”s seeing, then seeing 
would perish upon looking at emptiness, which 1s not form, and once It perished, 
everything would disappear. Then who would be able to understand emptiness and form? 
Vậy ông nên biết, cái thấy với sắc không, đều không có xứ sở. Hai xứ “thấy và sắc) đều 
là hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: Therefore, you should 
know that neither seeing nor form nor emptiness has a location, and thus the two places of 
“form and seeing” are empty and false. Thelr orIgin 1s not In causes and conditions, nor do 
their natures arise spontaneously. 


3-4) Nhĩ Thanh Xứ: Srotra-sabda (skÐ——The place of the ear and sound: Ông A Nan! Ông lại 


b) 


nghe trong vườn Kỳ Đà, lúc thức ăn dọn rồi thì đánh trống, lúc nhóm chúng thì đánh 
chuông. Tiếng chuông, tiếng trống trước sau nối nhau. Ý ông nghĩ sao? Như thế là tiếng 
đến bên tai, hay tai đến chỗ tiếng?—Ananda! Listen again to the drum being beaten ¡n the 
Jeta grove when the food 1s ready. The assembly gathers as the bell 1s struck. The sounds 
of the bell and the drum follow one another in succession. What do you think? Do these 
things come into existence because the sound comes to the region of the ear, or because 
the ear goes to the place of the sound? 

Ông A Nan! Nếu là tiếng đến bên tai, ví dụ tôi đi khất thực trong thành Thất La Phiệt, ở 
rừng Kỳ Đà chắc là không có tôi nữa; tiếng đã đến tai ông A Nan, lẽ ra ông Mục Liên, 
ông Ca Diếp không thể cùng nghe một lần, huống chi trong nầy có đến một nghìn hai 
trăm năm mươi vị Sa Môn đều nghe tiếng chuông cùng một lúc, cùng đến chỗ ăn cơm: 
Again, Ananda, suppose that the sound comes to the region of the ear. Similarly, when I 
go to beg for food in the city of Shravasti, I am no longer in the Jeta Grove. If the sound 
definitely goes to the region of Ananda”s ear, then neither Maudgalyayana nor Kasyapa 
would hear it, and even less the twelve hundred and fifty Sramanas who, upon hearing the 
sound of the bell, come to the dining halI at the same time. 

Nếu là tai đến bên tiếng, ví dụ tôi đã trở về trong rừng Kỳ Đà rồi, ở thành Thất La Phiệt 
không có tôi nữa; nay ông nghe tiếng trống, tai ông đã đi đến chỗ đánh trống, thì khi tiếng 
chuông phát ra, lẽ ra ông không thể cùng nghe một lần. Thế mà ông lại nghe được bao 
tiếng khác trong rừng nầy, nào các tiếng voi, ngựa, trâu, đê: Again, suppose that the ear 
goes fo the region of the sound. Similarly, when I return to the Jeta grove, I am no longer 
In the city of Sravasti. When you hear the sound of the drum, your ear will already have 
gone to the place where the drum 1s beaten. Thus, when the bell peals, you will not hear 
the sound, even the less that of the elephants, horses, cows, sheep, and all the other 
Various sounds around you. 

Còn như nếu không đi qua đi lại, sẽ không có sự nghe: If there is no coming or going, 
there will be no hearing either. 


đ) 


3539 


Vậy ông nên biết, cái nghe cùng cái tiếng, đều không có xứ sở. Hai xứ “nghe và tiếng” 
đều hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: Therefore, you should 
know that neither hearing nor sound a location, and thus the two places of “hearing and 
sound” are empty and false. TheIr origin 1s not in causes and conditions, nor do their 
nafures arIse spontaneously. 


5-6) Tỷ Hương Xứ: Ghrana-gandha (skt)—The place of nose and smell: Ông A Nan! Ông lại 


b) 


đ) 


ngửi hương Chiên đàn trong lư nầy. Hương đó chỉ đốt một ít, cả thành Thất La Phiệt trong 
vòng bốn mươi dậm đều ngửi thấy. Ý ông nghĩ sao? Mùi thơm đó ở gỗ chiên đàn ra, ở 
mũi ông ra, hay ở lư hương ra?: Moreover, Ananda, you smell the chandana ¡in this censer. 
You snIff the burning Iincense burning. When one particle of this incense 1s lít, it can be 
smelled simultaneously through forty miles around the city of Sravasti. What do you 
think? Is this fragrance produced from the chandana wood? Is it produced In your nose? Ôr 
does It arise within emptiness? 

Ông A Nan! Nếu ở mũi ông ra, gọi là mũi sinh mùi, thì mùi phải từ mũi ra. Song mũi 
không phải là Chiên đàn, vì sao trong mõi lại có mùi chiên đàn? Đã gọi là ngửi mùi, mùi 
thơm phải từ ngoài vào mũi, chứ ở trong mũi bay ra mùi thơm, không gọi là ngửi: Again, 
Ananda! Suppose this fragrance 1s produced from your nose. What is said to be produced 
from the nose should come forth from the nose. Your nose 1s not chandana, so how can the 
nose have the fragrance of chandana? When you say you smell fragrance, 1t should enter 
yOur nose. For the nose to emit fragrance 1s not the meaning of smelling. 

Nếu ở hư không ra, tính hư không có mãi, mùi thơm cũng phải có mãi, sao lại phải đốt gỗ 
chiên đàn khô trong lư mới có?: Suppose 1t 1s produced from within emptiness. The nature 
of emptiness 1s everlasting and unchanging, and so the fragrance should be eternally 
present. What need should there to be to rely on burning the dry wood in the censer? 

Nếu ở gỗ ra, mùi thơm do gỗ đốt thành khói, khói bay tới mũi mới ngửi thấy. Sao khói kia 
bay lên hư không chưa được bao xa mà trong vòng bốn mươi dặm đã ngửi thấy cả?: 
Suppose If 1s produced from the wood. Noe, the nature of this Incense 1s such that 1t gives 
off smoke when 1t 1s burned. If the nose smells it, it should be filled with smoke. The 
smoke rises Into the air, and before 1t has reached the distance, how 1s 1t that the fragrance 
1s already being smelled at a distance of forty miles? 

Vậy ông nên biết, ngửi và mùi hương, đều không có xứ sở. Hai xứ 'ngửi và mùi hương” 
đều hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: Therefore, you should 
know that neither the fragrance nor the nose”s smelling has a location, and so the two 
places of smelling and fragrance are empty and false. Their origin Is not in causes and 
conditions, nor do theIr natures arIse sponfaneously. 


7-8) Thiệt Vị Xứ: ]ihva-rasa (skU)—The place of the tongue and taste: Ông A Nan! Ông 


thường hai buổi ở trong chúng cầm bình bát đi khất thực, có khi gặp món ăn ngon. Ông 
nghĩ sao? VỊ đó sinh từ hư không, từ lưỡi, hay từ món ăn?—Ananda! Twice everyday you 
take your bowl along with the rest of the assembly, and among what you receive may be 
things of supreme flavor, such as curds, butter milk, and clarified butter. What do you 
think? Are these flavors produced from emptiness, do they come forth from the tongue, or 
are they produced from the food? 

Ông A Nan! Nếu vị đó sinh từ lưỡi ông, trong miệng ông chỉ có một lưỡi, lưỡi đã thành vị 
ngon rồi, gặp món hắc thạch mật, lẽ ra không dời đổi được. Nếu không dời đổi, không gọi 


b) 


đ) 


3540 


là biết vị. Còn nếu dời đổi được, lưỡi không phải có nhiều như thế, làm sao lại biết nhiều 
vị?: Again, Ananda, suppose that the flavors came from your tongue; now there 1s only 
one tongue 1n your mouth. When that tongue had already become the flavor of curds, then 
It would not change If it encountered some dark rock-candy. Suppose 1t dịd not change, 
that would not be what 1s called knowing tastes. Suppose 1t dịd change, the tongue 1s not 
many substances, and how could one tongue know so many tastes? 

Nếu sinh từ món ăn, món ăn không có tính biết, sao biết vị mình. Nếu tự biết, cũng như 
người khác ăn, có quan hệ gì tới ông mà nói rằng ông biết vị?: Suppose it were produced 
from the food. The food does not have consciousness; how could 1t know tastes? 
Moreover, 1f the food 1tself were to recognmize them, that would be the same as someone 
else eating. Then what connection would that have with what 1s called your recognition of 
tastes? 

Nếu sinh từ hư không, ông thử nếm hư không, xem là vị gì? Nếu là vị mặn, hư không đã 
làm mặn lưỡi ông, cũng làm mặn mặt ông, vậy người ở thế gian nầy giống như cá biển, 
quen với mặn, không biết nhạt. Nếu không biết nhạt, lại cũng không biết mặn. Như thế là 
không biết gì, sao gọi là vị?: Suppose it were produced in emptiness. When you eat 
emptiness, what flavor does It have? Suppose that emptiness had the flavor salt. Then 
Since your tongue was salty, your face would also be salty, and likewise everyone In the 
world would be like fish In the sea. Since you would be constantly influenced by salt, you 
would never know tastelessness. If you did not recognize tastelessness, you would not 
know anything at all. How could that be what 1s called taste? 

Vậy ông nên biết, nếm và vị đều không có xứ sở. Hai xứ “nếm và vị' đều hư vọng, vốn 
chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: Therefore, you should know that neither 
flavors nor the tongue”s tasting has a location; and, so the two places of tasting and flavor 
are empty and false. Their origin 1s not in causes and conditions, nor do theIr nafures arIse 
Spontaneously. 


9-10) Thân Xúc Xứ: Kaya-sparshtavya (skt)—The place of the body and touches: Ông A Nan! 


b) 


c) 


đ) 


Ông thường buổi sáng lấy tay xoa đầu. Ý ông nghĩ sao? Cái biết có xoa như vậy, ở đâu 
ra? Ở tay hay ở đầu?: Ananda! Early every morning you rub your head with your hand. 
What do you think? When there 1s a sensation of the rubbing, where does the ability in the 
hands or 1s 1t in the head? 

Nếu ở tay, chắc đầu không biết, sao lại thành ra xúc?: If it were ¡n the hands, then the 
head would have no knowledge of it, and how could that be what 1s called touch? 

Nếu ở đầu, chắc tay không cần đến, sao gọi là xúc?: If it were in the head, then the hands 
would be useless, and how could that be what 1s called touch? 

Nếu ở cả hai nơi, chắc ông A Nan phải có hai thân: If each had it, then you, Ananda, 
would have two bodies. 

Nếu một xúc sinh ra cái biết ở đầu và ở tay, hai thứ đó phải cùng một thể. Nếu cùng một 
thể, cái nghĩa xúc lại không còn. Nếu là hai thể, cái xúc ở bên nào? Ở bên năng không có 
sở, ở bên sở không có năng. Chẳng lẽ hư không làm xúc cho ông?: If they were two 
substances, to which would the touch belong? The one which was capable of touch would 
not be the one that was touched. The one that was touched would not be the one that was 
capable of touch. Nor should 1t be that the touch came into being between you and 
emptiness. 


©) 


3541 


Vậy ông nên biết, cái biết khi sờ mó, đụng chạm và thân, đều không có xứ sở. Hai xứ 
'xúc và thânˆ đều hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: Therefore, 
you should know that neither the sensation of touch nor the body has a location, and so the 
two places of the body and touch are empty and false. Thelr origin 1s not in causes and 
conditions, nor do theIr natures arIse sponfaneously. 


11-12) Ý Pháp Xứ: Mano-dharma (skt—The place of mind and dharmas: Ông A Nan! Ông 


a) 


b) 


thường trong ý duyên với ba tính thiện, ác, và vô ký, sinh ra các phép tắc. Các phép đó do 
tâm sinh ra, hay là dời tâm, riêng có nơi chỗ?——Ananda! Your mind is always conditioned 
by three qualities, good, bad, and indeterminate, which produce patterns of dharmas. 
Anandal Are these dharmas produced by the mind, or do they have a special place apart 
from the mind? 

Ông A Nan! Nếu do tâm, các pháp không phải là trần, không phải là cái sở duyên của 
tâm, sao thành xứ được?: Ananda! If they were the mind, the dharmas would not be Ifs 
defiling obJects. Since they would not be conditions of the mind, how could you say that 
they had a location? 

Nếu rời tâm, riêng có nơi chỗ, thì cái tự tính của pháp là có biết hay không biết? Nếu có 
biết phải gọi là tâm: Suppose they were to have a special place apart from the mind, then 
would the dharmas themselves be able to know? If they were to have a sense of knowing, 
they would be called a mind. 

Nếu nó khác với ông, và không phải là trần, thì nó đồng với tâm lượng của người khác: If 
they were something other than you, they would be someone else”s mind, since they are 
not defiling obJects. 

Nếu nó tức là ông và cũng tức là tâm, sao ở ông lại có hai tâm?: If they were the same as 
you, they would be your own mind. But how could your mind stand apart from you? 

Còn nếu không biết, thì cái pháp trần ấy đã chẳng phải là sắc, thanh, hương, vị, ly, hợp, 
lạnh và nóng, và tướng hư không, vậy nó ở đâu? Nay nơi sắc không kia, đều không thể chỉ 
cái gì là pháp trần, không lẽ ở nhân gian lại có những cái ngoài vòng hư không. Nếu nó 
chẳng phải là cái sở duyên của tâm, từ đâu lập ra có xứ?: Suppose they were to have no 
sense of knowing; yet these defiling obJects are not forms, sounds, smells, or tastes; they 
are neither cold nor warmth, nor the characteristic of emptiness. Where would they be 
located? We have established that they are represented in neither form nor emptiness; nor 
1s 1t likely that they exIst somewhere 1n the human realm beyond emptiness, for 1f they did 
the mind could not be aware of them. Whence, then, would they aIse? 

Vậy nên biết pháp và tâm đều không có xứ sở. Hai xứ 'ý và pháp' đều hư vọng, vốn 
chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: Therefore, you should know that neither 
dharmas nor the mind has a location, and, so the two places of mind and dharmas are 
empty and false. Their origin 1s not in causes and conditions, nor do theIr natures arise 
Spontaneously. 


(D) Giới 
Spheres— Dhafut (skf) 


Œ) 


Ù 


3542 


(D-1) Nghĩa của “Cảnh Giới ” 
The meanings oƒ “Sphere ” or “Realim ” 


Giới là nơi mà tâm vin vào đó để chạy theo gọi là cảnh, như pháp là nơi ý thức vin vào 
gọi là pháp cảnh giới, sắc là nhãn thức vin vào đó gọi là sắc cảnh giới, thanh là nơi nhĩ 
thức vin vào gọi là thanh cảnh giới, vân vân—A prospect, region, territory, surroundings, 
VIeWs, circumstances, environmernt, area, field, sphere, environments and conditions, 1.e. 
the sphere of mind, the sphere of form for the eye, of sound for the ear, etc.: Visaya, artha, 
Or øocara (skÐ). 


(D-2) Phân loại Giới 
Categories 0ƒ Dhatu 


Nhị Giới— Two realims: 

Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu—According to Most 
Venerable Thích Thiền Tâm in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice: Theo 
Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, trên đường tu không tinh tấn 
thì thôi, nếu dụng công tinh tấn, nhứt định có cảnh giới. Cảnh giới nầy có hai loại trong và 
ngoài khác nhau—According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land 
Buddhism In Theory and Practice, 1Ý we are not diligent and do not exert efforts along the 
path of cultivation, nothing usually happens; however, 1ƒ we are diligent and exert a great 
deal of effort, we will definitely witness different realms. These two realms either come 
from within the mind or are caused by outside sources. 

Nội Giới—Internal Realms: Nội cảnh giới cũng gọi là tự tâm cảnh giới, vì cảnh giới nầy 
không phải từ bên ngoài vào, mà chính do nơi công dụng trong tâm phát hiện. Những 
người không hiểu rõ lý “Vạn pháp duy tâm” cho rằng tất cả cảnh giới đều từ bên ngoài 
đến, là lối nhận định sai lầm. Bởi khi hành giả dụng công đến mức tương ưng, dứt tuyệt 
ngoại duyên, thì chủng tử của các pháp tiềm tàng trong tạng thức liền phát ra hiện hạnh. 
Với người niệm Phật trì chú, thì công năng của Phật hiệu và mật cú đi sâu vào nội tâm, 
tất gặp sự phản ứng của hạt giống thiện ác trong tạng thức, cảnh giới phát hiện rất là phức 
tạp. Các cảnh ấy thường hiện ra trong giấc mơ, hoặc ngay trong khi tỉnh thức lúc đang 
dụng công niệm Phật. Nhà Phật gọi trạng thái nầy là “A Lại Da Biến Tướng.” Trong giấc 
mơ, nếu do chủng tử ác phát hiện, hành giả hoặc thấy các loài sâu trong mình bò ra, hoặc 
thấy nơi thân có loại nhiều chân giống như bò cạp, rết, mỗi đêm mình gở ra năm bẩy con; 
hoặc thấy các loài thú ma quái, cảnh tượng rất nhiều không tả xiết được! Đại khái người 
nhiều nghiệp tham nhiễm, bỏn xẻn, hiểm độc, thường thấy tướng nam nữ, rắn rết, hoặc dị 
loại sắc trắng. Người nhiều nghiệp sân hận, thường thấy cọp beo, hoặc dị loại sắc đỏ. 
Người nhiều nghiệp si mê, thường thấy loài súc vật, sò ốc, hoặc dị loại sắc đen. Tuy 
nhiên, đây chỉ là ước lược, không phải tất cả đều nhứt định như thế. Nếu do chủng tử lành 
phát hiện, hành giả thấy cây cao hoa lạ, thắng cảnh tươi tốt trang nghiêm, mành lưới châu 
ngọc; hoặc thấy mình ăn các thứ thơm ngon, mặc đồ trân phục, ở cung điện báu, hay nhẹ 
nhàng bay lướt trên hư không. Tóm lại, trong tâm của chúng sanh có đủ chủng tử mười 


3543 


pháp giới; chủng tử lành hiện thì thấy cảnh Phật, Bồ Tát, Nhơn, Thiên; chủng tử ác hiện 
thì thấy cảnh tam đồ tội khổ. Như người kiếp trước có tu theo ngoại đạo, thường thấy mình 
phóng ra luồng điển, hoặc xuất hồn đi dạo chơi, tiếp xúc với các phần âm nói về chuyện 
thạnh suy, quốc sự. Hoặc có khi tâm thanh tịnh, trong giấc mơ thấy rõ việc xãy ra đôi ba 
ngày sau, hay năm bảy tháng sẽ đến. Đại khái người đời trước có tu, khi niệm Phật liền 
thấy cảnh giới lành. Còn kẻ nghiệp nhiều kém phước đức, khi mới niệm Phật thường thấy 
cảnh giới dữ; trì niệm lâu ngày ác tướng mới tiêu tan, lần lượt sẽ thấy điểm tốt lành. Về 
cảnh trong khi thức, nếu hành giả dụng công đến mức thuần thục, có lúc vọng tình thoạt 
nhiên tạm ngưng, thân ý tự tại. Có lúc niệm Phật đến bốn năm giờ, nhưng tự thấy thời 
gian rất ngắn như khoảng chừng đôi ba phút. Có lúc đang trì niệm, các tướng tốt lạ hiện 
ra. Có lúc vô ý, tinh thần bỗng nhiên được đại khoái lạc. Có lúc một động một tịnh, thấy 
tất cả tâm và cảnh đều không. Có lúc một phen thấy nghe, liền cảm ngộ lý khổ, không, 
vô thường, vô ngã, dứt tuyệt tướng ta và người. Những tướng trạng như thế nhiều không 
thể tả xiết! Có một Phật tử đang khi thức ngôi trong đêm tối niệm Phật, thoạt thấy dưới 
đất khắp nền nhà mọc lên hai loại hoa đồ trắng cao tới thành giường, trên hư không hoa 
rơi xuống như mưa. Có vị đang khi quỳ niệm Phật, bỗng thấy trước bàn Phật hiện ra đóa 
hoa sen đỏ, từ búp lần lần nở tròn, độ mười lăm phút sau liền tan biến. Có một Phật tử 
đang khi niệm Phật, cảnh giới xung quanh bỗng ẩn mất, trước mắt hiện ra biển nước mênh 
mông, êm tịnh không sóng gió, trên mặt biển mọc lên vô số hoa sen nhiều màu, đóa nào 
cũng to lớn; kế đó tướng biển ẩn mất, hiện ra cảnh núi non cỏ hoa tươi tốt, cổ thụ sum 
suê, có một ngôi chùa nguy nga tráng lệ; tiếp theo tướng chùa núi lại ẩn mất, hiện ra cảnh 
lưới châu, kết lại rồi đứt, đứt rồi kết lại. Đại loại có rất nhiều cảnh tướng như thế. Những 
cảnh tướng như thế gọi là nội cảnh giới hay tự tâm cảnh giới, do một niệm khinh an hiện 
ra, hoặc do chủng tử lành của công đức niệm Phật trì chú biến hiện. Những cảnh nầy thoạt 
hiện liền mất, hành giả không nên chấp cho là thật có rồi để tâm lưu luyến. Nếu sanh 
niệm luyến tiếc, nghĩ rằng cảnh giới ấy sao mà nhẹ nhàng an vui, sao mà trang nghiêm 
tốt đẹp, rồi mơ tưởng khó quên, mong cho lần sau lại được thấy nữa, đó là điểm sai lâm 
rất lớn. Cổ nhân đã chỉ trích tâm niệm nầy là “gải trước chờ ngứa.” Bởi những cảnh tướng 
ấy do sự dụng công đắc lực tạm hiện mà thôi, chớ không có thật. Nên biết khi người tu 
dụng công đến trình độ nào tự nhiên cảnh giới ấy sẽ hiện ra. Ví như người lữ hành mỗi khi 
đi qua một đoạn đường, tất lại có một đoạn cảnh vật sai khác hiển lộ. Nếu như kẻ lữ hành 
chưa đến nhà, mà tham luyến cảnh bên đường không chịu rời bước, tất có sự trở ngại đến 
cuộc hành trình, và bị bơ vơ giữa đường chẳng biết chừng nào mới về đến nhà an nghỉ. 
Người tu cũng như thế, nếu tham luyến cảnh giới tạm, thì không làm sao chứng được cảnh 
giới thật. Thẳng như mơ tưởng đến độ cuồng vọng, tất sẽ bị ma phá, làm hư hại cả một đời 
tu. Kinh Kim Cang nói: “Phàm có những tướng đều là hư vọng; nếu thấy các tướng chẳng 
phải tướng, tức thấy Như Lai.” (phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng; nhược kiến chư tướng 
phi tướng, tức kiến Như Lai). “Có những tướng” không phải “những tướng có” thuộc về 
pháp hữu vi sanh diệt, bởi các tướng ấy chẳng tự bảo rằng mình có hay không, thật hay 
giả, chỉ do kẻ chưa ngộ đạo lý động niệm phân biệt, chấp cho là có, không, thật, giả, nên 
mới thành ra hư vọng. Đến như bậc tham thiển khi nhập định, thấy định cảnh mênh mang 
rỗng không trong suốt, tự tại an nhàn, rồi sanh niệm ưa thích; hay khi tổ ngộ được một đạo 
lý cao siêu, rồi vui mừng chấp giữ lấy, cũng đều thuộc về “có tướng.” Và đã “có tướng” 
tức là có hư vọng. “Thấy các tướng” là thấy những tướng lành, dữ, đẹp, xấu, dơ, sạch, có, 


3544 


không, Phật, chúng sanh, cho đến cảnh ăm ấm, sáu trần, vân vân, “chẳng phải tướng,” 
nghĩa là thấy mà đừng chấp trước cũng đừng phủ nhận, cứ để cho nó tự nhiên. Tại sao 
không nên phủ nhận? Bởi các tướng tuy hư huyễn, nhưng cũng chẳng phải là không; ví 
như bóng trăng đáy nước, tuy không phải thật có, nhưng chẳng phải không có tướng hư 
huyễn của bóng trăng. Cho nên trong khi tu, nếu thấy các tướng hiện, đừng lưu ý, cứ tiếp 
tục dụng công; ví như người lữ hành, tuy thấy cảnh bên đường, nhưng vẫn tiến bước để 
mau về đến nhà. “Tức thấy Như Lai” là thấy bản tánh Phật, hay thấy được đạo vậy. Tóm 
lạt, từ các tướng đã kể trên, cho đến sự nhứt tâm, lý nhứt tâm, đều là nội cảnh giới. Cảnh 
giới nây có hai phương diện là Tương Tự và Phần Chứng. Cảnh tương tự là tạm thấy rồi 
liền mất. Cảnh phần chứng là một khi được tất được vĩnh viễn, vì đã chứng ngộ được một 
phần chân như. Không luận nội cảnh hay ngoại cảnh, nếu là tương tự đều không phải là 
chân cảnh giới, mà gọi là thấu tiêu tức, nghĩa là không thấu được một phần tin tức của 
chân tâm. Người thật phát lòng cầu giải thoát, chớ nên đem tướng thấu tiêu tức nhận làm 
chân cảnh giới. Thấu tiêu tức ví như cảnh trời âm u râm tối, hốt nhiên có trận gió thổi làm 
mây đem tạm tan, hé ra một chút ánh thái dương, kế đó mây đen lại che khuất. Lại như 
người xưa cọ cây lấy lửa, trước khi lửa bật lên, tất có tướng khói phát hiện. Chân cảnh 
giới ví như ánh thái dương sáng suốt giữa trời trong tạnh, và như lúc cọ cây đã lấy được 
lửa. Tuy nhiên, cũng đừng xem thường thấu tiêu tức, vì có được tướng nầy, mới chứng 
minh xác thực có chân cảnh giới. Nên từ đó gia công tinh tấn, thì chân cảnh giới mới 
không xa——lInternal realms are also called “realms of the Self-Mind” because they do not 
come from outside, but develop from the mind. Those who do not clearly understand the 
truth that “the ten thousand dharmas are created by the mind,” think that all realms come 
from the outside. This 1s wrong. When the practiloner reaches the stage of mutual 
Interpenetration of mind and realms, completely severing external conditions, the seeds of 
latent dharmas In the Alaya conscIousness suddenly manifest themselves. For the Buddha 
Recitation or mantra-chanting practitioner, the power of the Buddha's name or the mantra 
penetrates deep Into the mind, eliciting a reaction from the wholesome or evil seeds In 
the Alaya consciousness. The realms that result are very complex and usually appear In 
dreams, or even when the practitioner 1s awake and striving to recite the Buddha”s name. 
In Buddhism, this condiion 1s called “Changing manifestatons of the Alaya 
COnScIousness.” In the dreaming scenes, 1f the events or scenes result from evil seeds, the 
practiioner may see varlous specles of worms crawling out of his body, or wifness 
himself, night after night, removing from his body six or seven loathsome creatures with 
many limbs, such as scorplons or centipedes. Or else, he may see various species of wild 
animals and or spirits or ghosts. Such realms are innumerable and cannot al be described. 
In genral, individuals greatly afflicted with greed, who are miserly and wicked, usually 
see marks of men and women, snakes and serpents and odd specles with white features 
and forms. Those harboring a great deal of anger and resentment usually see tigers and 
leopards or strange specles with red forms and features. Those who are heavily deluded 
usually see domestic animals, clams, oysters, snails or different species with black forms 
and features. The above, however, 1s merely Indicative; 1t does not mean that everything 
will be exactly as described. If the scenes In his dream come from good wholesome seeds, 
the practitioner sees tall trees and exotic flowers, beautiful scenery, bright adorned with 
nefs of pearls. Or else, he sees himself eating succulent, fragrant food, wearing ethereal 


3545 


garmenfs, dwelling in palaces of diamonds and other precious substances, or flying high in 
open space. Thus, in summary, all the seeds of the ten Dharma Realms are found 1n the 
minds of sentient beings. If wholesome seeds manifest themselves, practitioners view the 
realms of Buddhas, Bodhisattvas, human, and celestial beinss; 1f evil karma 1s manifested, 
they witness scenes from the wretched three Evil Paths. If the cultivator has followed 
externalist ways In past lives, he usually sees his body emitting electric waves, or his soul 
leaving the body to roam, meeting demons, ghosts and the like, to discuss politics and the 
rise and fall of countries and empires. On the other hand, when the practitlonerˆs mind 1s 
pure, he will know In his dreams about evenfs that will occur three or fours days, or seven 
or eipht months, hence. In general, those who have cultivated In previous lives wIll 
Immediately see auspicious realms when reciting the Buddhaˆs name. Those with heavy 
karma, lacking merit and virtue, will usually see evil realms when they begin Buddha 
Recitation. In time, these evil omens wIll disappear and gradually be replaced with 
auspIcIous omens. lf the practitioner”s efforts have reached a high level, there are times 
during his walking hours when all deluded feelings suddenly cease for a while, body and 
mind being at ease and free. At other times, the practitioner may recife for four or five 
hours but feel that the time was very short, perhaps two or three minutes. Or else, at times 
during recitation, wholesome omens will appear. At other times, unconsciously, his mind 
©xperiences great contentment and bliss. Sometimes, he realizes for a split second that 
mind and realm are both empty. At other times, Just by hearing or seeing something once, 
he becomes awakened to the truth of suffering, emptiness, impermanence and No-Self, 
completely severing the marks of self and others. These occurrences are too numerous to 
be fully described! A layman was once reciting the Buddha”s name while seated In the 
dark. Suddenly he saw two types of flowers, red ones and white ones, springing up all over 
the floor, reaching as high as the edge of his bed; meanwhile, other flowers were dropping 
like rain from the sky. Another layman, while kneeling down to recite the Buddha”s name, 
suddenly saw a red lotus flower appear before the altar, its bud gradually opening up and 
disappearing after a few minutes. There was yet another layman who, during recifation, 
would suddenly see everything around him disappear. In front of his eyes would appear 
the scene of an immense ocean, calm and stil, with no wind or waves whatsoever; 
countless huge, multicolored lotus blossoms would spring up on the ocean surface. 
Afterward, the ocean scene would disappear, to be replaced by scenes of mountains, with 
verdant herbs and flowers, luxuriant century-old trees, and, by and by, a temple complex, 
sumptuous and magmificent. Then the temple and mountains would disappear, to be 
replaced by scenes of jewelled nets coming together then drawing apart, drawing apart 
then coming together again. There are, in general, many such scenes. Visionary scenes 
such as the above, called “internal realms” or “realms of the Self-Mind,” have thelr origin 
in a thought of peace and stillness, or are caused by wholesome seeds generated by 
Buddha or Mantra Recitation. They appear suddenly and are lost Iimmediately. The 
practitioner should not be attached to them, thinking that they are real, nor should he 
remember them fondly. lí is an extreme mistake to develop nostalgia for them, thinking 
how ethereal, calm and peaceful, beautiful and well-adorned they were, they day-dream 
about them, unable to forget them, longing for their reappearance. The ancients have 
criticized such thoughts as “scratching in advance and waiting for the Itch.” This 1s because 


3546 


these scenes have therr origin 1n diligent exertion and appear temporarily. They have no 
true existence. We should realize that when the practiioner exerts a certain level of 
efforts, the scenes and features particular to that level wIll appear naturally. Take the 
example of a traveller who views different scenery as he passes along various stretches of 
the road. If he has not reached home, yet develops such an attachment and fondness for a 
particular scene along the road that he refuses to proceed, his travel wIll be impeded. He 
will then be helplessly lost in the midst of his Journey, not knowing when he wIll finally 
return home to rest. The practitioner 1s like that traveller; 1f he becomes attached to and 
fond of temporary realms and scenes, he will never attain the true realms. Were he to 
dream of them to the point of Iinsanity, he would be destroyed by demons and waste an 
entire lifetime of practicel The Diamond Sutra states: “Everything in this world that has 
marks 1s illusory; to see marks as not marks 1s to see the Tathagata.” Everything that has 
marks refers here to compounded, conditioned dharmas. Tose marks canot be said either 
{O ©XISt Or not tO exIst, or to be true or false. Delusion arise precisely because 
unenlightened sentient beings discriminate, become attached and think that these marks 
exIst or do not exIst are real or are false. Even the fondness which some Zen practitioners 
develop for samadhi, upon entering concenfration and experiencing this Immense, empty, 
still, transparent, peaceful and free realm, falls Into the category of “having marks.” The 
same 1s true when these practitioners, once awakened to a certain lofty, transcendental 
pmnciple, Joyfully grasp at it. Once there are marks, there is delusion. ““Ïo see marks” 
means fo see such marks as auspicious or evil, good or bad, dirty or clean, existent or non- 
exIstent, Buddha or sentient beings, even the realms of the Five Skandas or the SIx Dusts, 
etc. “As not marks” means seeing but neither becoming attached to nor reJecting them, 
Just letting everything be. Why should we not reJect them? It is because makrs, while 
1llusory, are not non-existent. This 1s not unlike the reflection of the moon In the water. 
Although the reflected moon 1s not real, this does not mean that there 1s no 1llusory mark 
of moonligpht. Therefore, Iƒ we see marks appear while we are cultivating, we should 
disregard them and redouble our efforts, Just like the traveller, who views varled scenery 
en route but must push forward to reach home quickly. “Fo see the Tathagata” 1s to see 
the original Buddha Nature, to see the Way. In summary, all states of mind, from those 
described above to the state of one-pointedness of mind, belong to the category of 
“internal realms.” These realms have two aspecfs: “Attainment-like” and “Partial 
attainment.” “Attainment-like” realms appear temporarily and disappear Immediately. 
“Partial attainment” realms are those that once achieved, we have forever, because we 
have actually attained a part of True Thusness. Regardless of whether It 1s Internal or 
external, 1 it 1s “attainment-like” It 1s not a True Realm; 1t is merely a full understanding 
of some of the manifestatlons of the True Mind. Practiioners who truly seek liberation 
should not confuse these aspects, taking attainment-like marks for the True Realm. 
Attainment-like marks are like a dark, leaden sky which suddenly clears, thanks to the 
winds which temporarily push away the dark clouds, letting a few rays of sunlight through 
before the sky becomes overcast again. They also resemble the “mark” of smoke Just 
before the fire, that people used to get when they rubbed two pieces of wood together. 
The True Realm can be likened to the bright sunlight in a clear and calm sky. It 1s like 
rubbing pIeces of wood together and already having fire. However, we should not 


2) 


3547 


underestimate attainment-like marks, as they demonstrate the genuine existence of the 
True Realm. If, from that level, we diligently redouble our efforts, the True Realm 1s not 
that far away after all. 
Ngoại giới—External realm: Ngoại cảnh giới—Ngoại cảnh giới là cảnh không phải do nội 
tâm hiện ra, mà từ bên ngoài đến. Hoặc có hành giả thấy Phật, Bồ Tát hiện thân thuyết 
pháp, khuyến tấn khen ngợi. Hoặc có hành giả đang khi niệm Phật, thoạt nhiên tâm khai, 
thấy ngay cõi Cực Lạc. Hoặc có hành giả đang tịnh niệm thấy chư thần tiên đến, chắp tay 
vi nhiễu xung quanh tỏ ý kính trọng, hoặc mời đi dạo chơi. Hoặc có hành giả thấy các 
vong đến cầu xin quy-y. Hoặc có hành giả khi mức tu cao, bị ngoại ma đến thử thách 
khuấy nhiễu. Như khi xưa có một Phật tử căn tánh ngu tối, song thường kính niệm Đức 
Quán Thế Âm. Một đêm nằm mơ thấy Bồ Tát đến bảo nên thường tham cứu bài kệ sau 
đây, lâu ngày sẽ được khai ngộ: 

“Đại trí phát nơi tâm 

Nơi tâm chỗ nào tìm 

Thành tựu tất cả nghĩa 

Không cổ cũng không kim 
Những tướng trạng kể trên đều gọi là ngoại cảnh giới. Có người hỏi: “Thấy Phật thấy hoa 
sen, có phải là cảnh ma chăng? Kỳ thật, nếu nhân quả phù hợp, thì quyết không phải là 
cảnh ma. Bởi tông Tịnh Độ thuộc về “Hữu Môn,” người niệm Phật khi mới phát tâm, từ 
nơi tướng có mà đi vào, cầu được thấy Thánh cảnh. Đến khi thấy hảo tướng, đó là do quả 
đến đáp nhân, nhân và quả hợp nhau, quyết không phải là cảnh ma. Trái lại, như Thiền 
tông, từ nơi “Không Môn” đi vào, khi phát tâm tu liền quét sạch tất cả tướng, cho đến 
tướng Phật tướng Pháp đều bị phá trừ. Bậc thiển sĩ không cầu thấy Phật hoặc hoa sen, mà 
tướng Phật và hoa sen hiện ra, đó là nhân quả không phù hợp. Quả không có nhân mà 
phát hiện, đó mới chính là cảnh ma. Cho nên người tu thiển luôn luôn đưa cao gươm huệ, 
ma đến giết ma, Phật đến giết Phật, đi vào cảnh chân không, chẳng dung nạp một tướng 
nào cả—External realms are realms which are not created by the mind, but come from the 
oufside. For example, some practitioners might see Buddhas and Bodhisattvas appearing 
before them, preaching the Dharma, exhorting and praising them. Others, while reciting 
the Buddha”s name, suddenly experience an awakening and Iimmediately see the Land of 
Ulumate Bliss. Some practitioners, in the midst of their pure recifation, see deifies and 


Ị? 


Immortals arrive, Join hands and circumambulate them respectfully, or invite them for a 
leisurely stroll. Still other practitioners see “wandering souls of the dead” arrive, seeking 
to take refuge with them. Yet others, having reached a high level 1n their practice, have to 
endure challenges and harassment from external demons. For example, there was once a 
layman of rather dull capacitiles who constantly woeshipped Avalokitesvara Bodhisattva. 
During a dream one night, he saw the Bodhisattva urging him to meditate on the following 
stanza, and in time he would experience a Great Awakening: 

“Great wIsdom develops from the mind 

Where in the Mind can it be found? 

To realize all meanings, 

1s to have neither past nor present.” 
The realms and manifestations summarized above are called “External realms.” Some 
might ask, “To see Buddhas and lotus blossoms 1s 1t not to see demonic apparitlons?” lf 


l) 
2) 


l) 


2) 


3548 


cause and effect coincide, these are not “demonIic realms.” 'This 1s because the Pure Land 
method belongs to the Dharma Door of Existence; when Pure Land practiioners first 
develop the Bodhi Mind, they enter the Way through forms and marks and seek to view 
the celestial scenes of the Western Pure Land. When they actually witness these 
AuSpICIOus scenes, 1t Is only a matter of effects corresponding to causes. lf cause and 
effect are in accord, how can these be “demonic realms?” In the Zen School, on the other 
hand, the practitioner enters the Way through the Dharma Door of Emptiness. Right from 
the beginning of his cultivation, he wipes out all marks, even the marks of the Buddhas or 
the Dharma are destroyed. The Zen practitioner does not seek to view the Buddhas or the 
lotus blossoms, yet the marks of the Buddhas or the lotus blossoms appear to him. 
Therefore, cause and effect do not correspond. For something to appear without a 
corresponding cause ¡1s Indeed the realm of the demons. Thus, the Zen practitioner always 
holds the sword of wisdom aloft. If the demons come, he kills the demons; 1f the Buddha 
comes, he kIlls the Buddha, to enter the realm of True Emptiness 1s not to tolerate a single 
mark. 

Nhị giới thân tâm— Two realms oƒ body and mỉnd: 

Nội giới (nội cảnh)—The realm of mind: The realm of cognition. 

Ngoại giới (ngọai cảnh)—The realm of the body: The realm of externals (five elements). 
Nhị Giới của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na—Two realms oƒ Vairocana Buddha: Để diễn tả môi 
trường hoạt động của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, một đồ thị hình tròn hay vuông được tạo ra 
với Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ở giữa và Thánh chúng ở chung quanh—To illustrate the 
sphere of activity of Vairocana Buddha, a diagram-like circle, or square was Iinvented, 
having the whole show of saintly beings with the Buddha at the center. 

Kim Cang giới—The Realm of Diamond Elements: Kim cang giới được biểu thị bởi chín 
vòng tròn ở giữa và chung quanh là 414 vị Thánh giả—This realm has the central party of 
nine circles 1n the center surrounded by 414 saintly beings. 

Thai Tạng giới—The Realm of Matrix Repository: Thai Tạng giới được biểu thị bởi chín ô 
vuông ở giữa và 1461 vị Thánh chúng chung quanh—This realm has nine squares ¡in the 
center surrouned by 1,461 saintly beings. 





(H) Tam Pháp Giới— Three realms: Tam giới—See Chapter 90. 


(HI)Tứ Pháp Giới— Four realns: Bốn Quốc Độ. 


Ù 
2) 
3) 


4) 


Phàm Thánh đồng cư quốc độ: Realms where all classes dwell (men, devas, Buddhas, 
disciples, nondisciples, the impure and the pure). 

Phương tiện hữu dư quốc độ: Temporary realms where the occupants have got rid of evils, 
but still have to be reborn. 

Thực báo vô chướng ngại quốc độ: Realms of permanent rewards and freedom for those 
who have attained bodhisattva rank. 

Thường tịch quang quốc độ: The abode of Buddhas—Realms of eternal rest and light of 
eternal spirIt. 


(IV)Ngũ Pháp Giới— Five ƒorms 0ƒ dharmadhatu: 


1) 


Hữu vị pháp giới: The phenomenal realm. 


3549 


2) Vô vi pháp giới: The noumenal realm. 

3) Sự lý vô ngại pháp giới (vô vi lẫn hữu vi): Interdependent or Interactive. 
4) Phi hữu vi phi vô vi pháp giới: Neither active nor Inacfive. 

5) Sự sự vô ngại: The unimpeded realm. 


(V) Cửu Pháp Giới—Nine Realms: Chín giới hãy còn trong sai trái và vẫn còn bị dục vọng 
chi phối; tất cả các giới của chúng hữu tình từ Bồ Tát xuống hàng địa ngục, ngoại trừ Phật 
giới là giới cao nhất —The nine realms of error, or subjection to the passion; all the realms 
of the living from Bodhisattvas down to hells, except the tenth and highest, the Buddha 
realm. 

A._ Dục Giới— Desire realm: 

1) Dục Giới Ngũ Thú Địa: The realm of desire——Sensuous realm. 

B. Sắc Giới—Realm of form: Material form. 

2) Ly Sanh Hỷ Lạc Địa (Sơ thiển—Eirst dhyana): Paradise after earthly life. 

3)_ Định Sanh Hỷ Lạc Địa (Nhị thiển—Second dhyana): Paradise of cessation of rebirth. 

4)_ Ly Hỷ Diệu Lạc Địa (Tam thiển—Third dhyana): Land of wondrous joy after the previous 
JOYS. 

5) Xả Niệm Thanh Tịnh Địa (Tứ thiển—Fourth dhyana): The Pure Land of abandonment of 
thought or recollection of past delights. 

C.. Vô Sắc Giới— Formless realms: Realms beyond form. 

6) Không Vô Biên Xứ Địa (Nhứt Định—FIrst samadhi): Akasanantyayatanam (skt)—The 
land of Iinfinite space. 

7) Thức Vô Biên Xứ Địa (Nhị Định—Second samadhi)VIJnana-nantyayatanam (skt)—The 
land of omnisclence or infinite perception. 

8) Vô Sở Hữu Xứ Địa (Tam Định—Third samadhi): Atkincanyayatana (skt—Land of 
nothingness. 

9) Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Địa (Tứ Định—-Fourth samadhhi): Naivasanjnana- 
samjnayatana (skt)—The land of knowledge without thinking or not thinking, or where 
ther 1s neither conscIousness nor unconscIousness. 


(VIŨThập Bát Giới Lục Căn và Lục Cảnh đối với Lục Thức: Astadasa dhatavah (skÙ— 
Eighteen spheres of six semses, their six objecfs, and corresponding kinds gƒ 
COHSCIOHSI€SS: 

(A) Lục Căn: Six senses. 

I) Nghĩa của Lục Căn— The meanings of the six senses—Sáu căn—The six organs 
(faculties)——The sIx roots of sensations——The six Indriyas: 

)_ Mắt: Eye. 

1) Tai: Ear. 

11) Mũi: Nose. 

1V) Lưỡi: Tongue. 

vỳ Thân: Body. 

vi) Ý: Mind. 

2) Lục Căn là những đối tượng của Thiển Tập—The six senses are objects of meditation 
practices—Theo Tỳ Kheo Piyananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, bạn phải 


3550 


luôn tỉnh thức về những cơ quan của giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và sự tiếp xúc 
của chúng với thế giới bên ngoài. Bạn phải tỉnh thức về những cảm nghĩ phát sinh do kết 
quả của những sự tiếp xúc ấy —According to Bikkhu Piyananda in The Gems Of 
Buddhism Wisdom, you must always be aware of the sense organs such as eye, ear, nose, 
tongue and body and the contact they are having with the outside world. You must be 
aware of the feelings that are arising as a result of this contact. 

Mắt đang tiếp xúc với sắc: Eye is now in contact with forms (rupa). 

Tai đang tiếp xúc với thanh: Ear is now in contact with sound. 

Mũi đang tiếp xúc với mùi: Nose is now in conafct with smell. 

Lưỡi đang tiếp xúc với vị: Tongue is now in contact with taste. 

Thân đang tiếp xúc với sự xúc chạm: Body is now in contact with touching. 

Ý đang tiếp xúc với những vạn pháp: Mind is now in contact with all things (dharma). 


(B) Lục Cảnh: Six objects corresponding to the six senses. 


Sáu cảnh đối lại với lục căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là cảnh trí, âm thanh, vị, xúc, ý 
tưởng cũng như thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và tâm phân biệt—The 
six obJects—The six obJective fields of the six senses of sight, sound, smell, taste, touch 
and idea or thought; rupa, form and colour, 1s the field of vision; sound of hearing, scent of 
smelling, the five flavours of tasting, physical feeling of touch, and mental presenftation of 
discernmernt. 


(C) Lục Thức: Six sense-dafq 0T SỈX COHSCÌlOMSH€SS OT SỈX ConCepfions— The percepfions and 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


discernings oƒ the six orgqans 0o sense: 
Nhãn thức: Sight consciousness. 

Nhĩ thức: Hearing conscIousness. 

Tỷ thức: Scent consciousness. 

Thiệt thức: Taste consciousness. 

Thân thức: Body consciousness. 

Ý thức: Mana (skÐ—Mind conscIousness. 


(VII)Theo Tỳ Khưu Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, có mười tám giớ—According to Bhikkhu 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
9) 


Bodhi in Abhidhamna, there are eighfteen elernenfs: 
Nhãn giới: Cakkhudhatu (p)—The eye element. 

Nhĩ giới: Sotadhatu (p)——The ear element. 

Tỷ giới: Ghanadhatu (p)—The nose element. 

Thiệt giới: Jivhadhatu (p)—The tongue element. 
Thân giới: Kayadhatu (p)—The body element. 

Sắc giới: Rupadhatu (p)—The visible form element. 
Thịnh giới: Saddadhatu (p)—The sound element. 
Hương giới: Gandhadhatu (p)—The smell element. 
VỊ giới: Rasadhatu (p)—Thhe taste elemenit. 


10) Xúc giới: Photthabbadhatu (p)—The tangible element. 

11) Nhãn thức giới: Cakkhuvinnanadhatu (p)—The eye consciousness element. 
12) Nhĩ thức giới: Sotavinnanadhatu (p)——The ear-consciousness elemernt. 

13) Tỷ thức giới: Ghanavinnanadhatu (p)—The nose-consciousness element. 
14) Thiệt thức giới: Jivhavinnanadhatu (p)—The tongue-consciousness element. 


3551 


15) Thân thức giới: Kayavinnanadhatu (p)—The body-conscIousness element. 
16) ý giới: Manodhatu (p)—The mind-element. 

17) Pháp giới: Dhammadhatu (p)—The mental-obJect element. 

18) Ý thức giới: Manovinnanadhatu (p)—The mind-consciousness element. 


(VIHI)Thập Bát Giới Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm—Eighteen reaÙns aacording to the 


Surangama Sufra: Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Ba, Đức Phật đã giải thích cho 
ông A Nan vì sao bản tính của Thập Bát Giới là Như Lai Tạng diệu chân như tính—In the 
Surangama Sutra, book Three, the Buddha explained to Ananda the reasons why he said 
that the eighteen realms were basically the wonderful nature of true suchness, the treasury 
of the Thus Come One: 


1-2-3) Nhãn Sắc Thức Giới: Cakshu-rupa-vijnana-dhatu (skt)—The realm of eye, form, and 


a) 


CONnSCIOuSness: 

Ông A Nan! Ông đã rõ, con mắt và sắc làm duyên, sinh ra nhãn thức. Cái thức đó nhân 
sinh mắt, lấy mắt làm giới, hay nhân sinh sắc, lấy sắc làm giới?: Ananda! As you 
understand 1t, the eyes and form create the conditions that produce the eye-conscIousness. 
ls the consciousness produced because of the eyes, such that the eyes are 1ts realm? Or 1s 
1t produced because of form, such that form 1s 1ts realm? 

Ông A Nan! Nếu nhân mắt sinh, không có sắc và không, không thể phân biệt; dù có thức 
dùng để làm gì?: Ananda! If it were produced because of the eyes, then in the absence of 
emptiness and form 1t would not be able to make distinctions; and, so even 1f you had a 
CconscIousness, what use would 1t be? 

Cái thấy của ông, nếu phi các màu xanh, vàng, đỏ, trắng, không thể chỉ bày ra, vậy từ đâu 
lập ra giới hạn: Moreover, Ananda, your seeing 1s neither green, yellow, red, nor white. 
There 1s virtually nothing in which it 1s represented. Therefore, what 1s the realm 
established from? 

Nếu nhân sắc sinh, khi nhìn hư không, không có sắc, đáng lẽ thức diệt, sao lại biết hư 
không?: Suppose 1t were produced because of form. In emptiness, when there was no 
form, your consciousness would be extinguished. The, why 1s 1t that the conscIousness 
knows the nature of emptiness? 

Nếu khi sắc tướng thay đổi, ông cũng biết nó thay đổi, mà thức của ông không thay đổi, 
thì đâu lập được giới?: Suppose a form changes. You are also conscious of the changing 
appearance; but your eye-consciousness does not change, where ¡is the boundary 
established? 

Nếu theo sắc thay đổi, thức là cái thay đối, không thể có giới hạn: If the eye- 
Consciousness were to change when form changed, then there would be no appearance of 
a realm. 

Nếu không thay đổi, nhãn thức là cái thường hằng, vậy đã từ sắc sinh ra, lẽ không biết 
được hư không là gì?: If it were not to change, it would be constant, and gIven that It was 
produced from form, it should have no conscious knowledge of where there was empty. 
Nếu gồm cả hai thứ mắt, sắc cùng sinh, nói hợp, chặng giữa lại phải ly; nói ly, hai bên 
phải hợp, thể tính tạp loạn, làm sao thành giới?: Suppose the eye-consciousness arose 
both from the eyes and from form. lf they were united, there would still be a point of 


b) 


3552 


separation. If they were separated, there would still be a point of contact. Hence, the 
substance and nature would be chaotic and disorderly; how could a realm be set up? 

Vậy ông nên biết, mắt và sắc làm duyên sinh nhãn, và thức giới, ba chỗ đều không thực 
có. Ba giới mắt, sắc và nhãn thức vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: 
Therefore, you should know that as to the eyes and form being the conditions that produce 
the realm of eye-consciousness, none of. the three places exIsts. Thus, the eyes, form, and 
the form realm, these three, do not have their origIn 1n causes and conditions, nor do the1r 
nafures arise spontaneously. 


4-5-6)NhT Thanh Thức Giới: Srota-sabda-viJnana-dhatu (skt)—The realm of ear, sound, and 


a) 


b) 


COnSCIOusness: 

Ông A Nan! Ông đã rõ, tai và tiếng làm duyên, sinh ra nhĩ thức. Cái thức đó nhân tai sinh, lấy làm 
giới, hay nhân tiếng sinh lấy tiếng làm giới?: Ananda! As you understand it, the ear and sound 
create the conditions that produce the ear-conscIousness. Ïs this consciousness produced because of 
the ear such that the ear 1s i{s realm, or is It produced because of sound, such that sound 1s 1fS 
realm? 

Ông A Nan! Nếu nhân tai sinh, hai tướng động tĩnh đã không hiện tiển, cái căn không thành tri 
giác. Tri giác không thành, cái thức hóa ra hình tướng øì? Nếu cái tai không có động tĩnh, không 
thành cái nghe, làm sao hình cái tai xen với sắc, chạm với trần, mà gọi được là thức giới. Cái nhĩ 
thức giới lại từ đâu mà lập ra được?: Ananda! Supose the ear-consciousness were produced 
because of the ear. The organ of hearing would have no awareness In the absence of both 
movement and stillness. Thus, nothing would be known by 1t. Since the organ would lack 
awareness, what would characterize the consciousness? You may hold that the ears hear, but when 
there Is no movement and stilliness, hearing cannot occur. How, then, could the ears, which are but 
physical forms, unite with external obJects to be called the realm of consciousness? Once again, 
therefore, how would the realm of consciousness be established? 

Nếu nhân tiếng sinh, thức nhân tiếng mà có, không quan hệ gì đến cái nghe, như thế chính cái 
tướng của tiếng sẽ mất. Thức do tiếng sinh, dù cho tiếng nhân nghe mà có tướng, thì cái nghe phải 
nghe được thức: Suppose It was produced from sound. If the consciousness existed because of 
sound, then it would have no connection with hearing. Without hearing, then the characteristic of 
sound would have no location. Suppose consciousness existed because of sound. Given that sound 
©xiIsts because of hearing, which causes the characteristic of sound to manifest, then you should 
also hear the hearing-consciousness. 

Nếu không nghe được, thức giống như tiếng. Thức đã bị nghe, thì cái gì biết nghe cái thức? Còn 
nếu không biết, hóa ra như cỏ cây. Không lẽ tiếng và nghe xen lộn thành trung giới. Giới đã không 
có địa vị ở giữa, thì tướng trong và ngoài từ đâu mà thành lập được?: If the hearing-consciousness 
1s not heard, there is no realm. If it is heard, then 1t is the same as sound. If the consciousness 1tse]f 
1s heard, who 1s It that perceives and hears the consciousness? If there 1s no percerver, then in the 
end you would be like grass or wood. Nor 1s it likely that the sound and hearing mix together to 
form a realm In between. Since a realm in between could not be established, how could the internal 
and external characteristics be delineated? 

Vậy ông nên biết, tai và tiếng làm duyên sinh nhĩ thứ giới, ba chỗ đều không thực có. Ba giới tai, 
tiếng, và nhĩ thức vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: Therefore, you should know 
that as to the ear and sound creating the conditions which produce the realm of the ear- 
conscIousness, none of the three places exIsts. Thus, the ear, sound, and sound-consciousness, these 
three, do not have their origin 1n causes and conditions, nor do their natures arise sponfaneously. 


7-8-9) Tỷ Hương Thức Giới: Ghrana-gandha-vijnana-dhatu (sk —The realm of nose, smell, and 


COnSCIOUSn€SS: 


3553 


Ông A Nan! Ông đã rõ, mũi và mùi làm duyên sinh ra tỷ thức. Cái thức đó nhân mũi sinh, lấy mũi 
làm giới; hay nhân mùi sinh, lấy mùi làm giới?: Moreover, Ananda, as you understand it, the nose 
and smell create the conditions that produce the nose-conscIousness. Is this conscIousness produced 
because of the nose, such that the nose 1s 1s realm? Oïr, 1s it produced because of smell, such that 
smell are 1s realm? 

Ông A Nan! Nếu nhân mũi sinh, ý ông lấy gì làm tỷ căn? Cái mũi bằng thịt hay cái tính ngửi biết: 
Suppose, Ananda, that the nose-consciousness were produced because of the nose, then In your 
mind, what do you take to be the nose? Do you hold that 1t takes the form of two fleshy claws, or do 
you hold 1t is an Iinherent ability of the nature which percerves smells as a result of movement? 

Nếu lấy cái mũi bằng thịt, thịt tức là thân căn, thân biết gọi là xúc. Thân không phải là mũi. Xúc là 
trần của thân. Vậy không có cái gì đáng gọi là mũi, sao lập được giới?: Suppose you hold that it is 
fleshy claws which form an Integral part of your body. Since the body”s perception 1s touch, the 
sense organ of smelling would be named “body” instead of “nose,` and the objects of smelling 
would be objects of touch. Since 1t would not even have the name “nose,` how could a realm be 
established for 1? 

Nếu lấy tính ngửi biết làm tỷ căn, ý ông muốn lấy cái gì làm biết ngửi? Nếu lấy chất thịt làm biết 
ngửi, thì cái mà thịt biết được là xúc chứ không phải tỷ căn. Nếu lấy hư không làm biết ngửi, thì 
hư không tự có biết, còn chất thịt lẽ ra không có biết. Như vậy đáng lẽ hư không mới thực là ông. 
Thân ông không phải có biết, thì ông A Nan biết nương vào đâu: Suppose you held that the nose 
was the perceiver of smells. Then, in your mind, what 1s It that perceives? Suppose 1t were the flesh 
that perceived. Basically, what the flesh perceives 1s obJects of touch, which have nothing to do 
with the nose. Suppose 1t were emptiness that perceived. Then emptiness would 1tself be the 
perceiver, and the flesh would have no awareness. Thus, empty space would be you, and since your 
body would be without perception, Ananda would not exIst. 

Nếu lấy mùi làm biết ngửi, cái biết thuộc về mũi, nào có quan hệ gì đến ông?: If it is the smell that 
perceives, perception 1fself would lie with the smell. What would that have to do with you? 

Nếu các mùi thơm thúi sinh ở mũi của ông, không phải ở cây y-lan hay chiên đàn mà ra, vậy khi 
không có hai thứ đó, ông thử ngửi xem mũi ông xem thơm hay thúi? Mùi thúi không phải thơm, 
mùi thơm không phải thúi. Nếu ngửi được cả hai mùi thơm thúi, thì một mình ông lẽ ra phải có hai 
mũi, và đứng trước tôi hỏi đạo, phải có hai A Nan, vậy ai là ông?: If it is certain that vapors of 
fragrance and stench are produced from your nose, then the two flowing vapors of fraprance and 
sí(ench would not arise from the wood of Airavana or Chandana. Given that the smell does not 
come from these two things, when you smell your own nose, 1s It fragrant, or does 1t stink? What 
sữũnks does not give off fragrance; what 1s fragrance does not stink. Suppose you say you can smell 
both the fragrance and the stench; then you, one person, would have tow noses, and [ would now be 
addressing questions to two Anandas. Which one 1s you? 

Nếu mũi có một, thơm thúi không phải hai, thúi là thơm, thơm thành thúi, hai tính không có, vậy 
theo đâu mà lập giới?: Suppose there ¡1s one nose; then fragrance and stench would not be two. 
Since stench would be fragrance and fragrance would become stench, there would not be two 
natures, thus what would make up the realm? 

Nếu nhân mùi sinh, cái tỷ thức nhân mùi mà có. Như con mắt thấy được, không nhìn con được mắt. 
Vậy tỷ thức nhân mùi mà có, lẽ ra không biết được mùi. Nếu biết được, không phải do mùi sinh. 
Còn nếu không biết, không phải là thức. Nếu mùi không có cái biết mùi thì không thành được giới 
hạn cái thức. Nếu không biết mùi, thì không phải do mùi mà lập ra giới. Không có tỷ thức là chặng 
giữa, thì nội căn, ngoại trần không thể thành lập, và các tính ngửi biết chỉ là hư vọng: If the nose- 
consciousness were produced because of smells, it follows that 1f 1s in existence Just because of 
smells. Just as the eyes can see but are unable to see themselves, so, fOO, 1Ý 1t eXists because of 
smells, it would not be aware of smells. If it is aware of smells, then 1t 1s not produced from smells. 


3554 


Tf it had no awareness, the realm of smelling would not come Into being. If the conscIousness were 
not aware of smells, then the realm would not be established from smells. Since there is no 
1ntermediate realm of consciousness, there 1s no basis for establishing anything Internal or external, 
either. Therefore, the nature of smelling 1s ultimately empty and false. 


b)_ Vậy ông nên biết, mũi và mùi làm duyên sinh tỷ thức giới, ba chỗ đều không thực có. Ba giới mũi, 


mùi và tỷ thức vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: Therefore, you should know that, 
as to the nose and smells being the conditions which produce the realm of the nose-consciousness, 
none of the three places exists. Thus, the nose, smells, and the realm of smelling, these three, do 
not have theIr origin in causes and condifions, nor do their natures arIse spontaneously. 


10-11-12) Thiệt VỊ Thức Giới: Jihva-rasa-viJnana-dhatu (skt)—The realm of tongue, flavors, 


and conscIousness: 


a) Ông A Nan! Ông đã rõ, lưỡi và vị làm duyên sinh ra thiệt thức. Cái thức đó nhân lưỡi 


sinh, lấy lưỡi làm giới; hay nhân vị sinh, lấy vị làm giới?:Moreover, Ananda, as you 
understand 1t, the tongue and flavors create the conditions that produce the tongue- 
COnscIousness. ls the consciousness produced because of the tongue, such that the tongue 
1S 1ts realm, or 1s 1t produced because of the flavors, such that the flavors are 1ts realm? 
Ông A Nan! Nếu nhân lưỡi sinh, thì các vị trong thế gian ngọt như mía, chua như me, đắng 
như huỳnh liên, mặn như muối, cay như gừng và quế, mấy thứ đó đều không có vị. Ông 
thự tự nếm lưỡi ông, xem ngọt hay đắng? Nếu đắng thì cái chi đến nếm lưỡi. Lưỡi đã 
không tự nếm, thì lấy cái chi mà biết vị? Nếu không đắng, lưỡi không sinh ra được vị, sao 
lập thành giới?: Suppose, Ananda, that it were produced because of the tongue. Then all 
the sugar, black plums, Huang-lien, salt, wild ginger, and cassia in the world would be 
entirely without flavor. Also, when you taste your own fongue, 1s 1t sweet or bitter? 
Suppose the nature of your tongue were bitter. Then, what would it be that tasted the 
tongue? Since the tongue cannot taste Itself, who would have the sense of taste? If the 
nature of the tongue were not bitter, there would be no flavor engendered by it. Thus, how 
could a realm be established? 

Nếu nhân vị sinh, thì thiệt thức tự mình đã là vị, giống như lưỡi, không thể tự nếm vị mình 
được, sao biết là vị hay không phải vị? Lại tất cả các vị không phải do một vật sinh ra. 
Các vị đã do nhiều vật sinh ra, lẽ ra thức có nhiều thể: lf it were produced because of 
flavor, the consciousness 1fself would be a flavor. The case would be the same as with the 
tongue-organ being unable to taste 1tself. How could the consciousness know whether 1t 
had flavor or not? Moreover, flavors do not all come from one thing. Since fÏavors are 
produced from many things, the consciousness would have many substances. 

Nếu thức thể là một, và thể do vị sinh ra, thì đáng lẽ những vị mặn, nhạt, chua, cay hòa 
hợp cùng nhau sinh ra các tướng sai khác, đồng là một vị, không có phân biệt. Đã không 
có phân biệt, không gọi là thức, sao còn gọi là Thiệt-Vị-Thức Giới? Chẳng lẽ hư không 
sinh ra tâm thức của ông? Còn nói lưỡi và vị hòa hợp nhau mà sinh, thì cái chặng giữa căn 
trần đã không có tự tính, làm sao sinh được giới?: Suppose that the consciousness were of 
a single substance and that the substance was definitely produced from flavor. Then, when 
salt, bland, sweet, and pungent were combined, theIr varlous differences would change 
into a single flavor and there would be no distinctions among them. If there were no 
distinctions, 1t could not be called consciousness. So, how could 1t further be called the 
realm of tongue, flavor, and consciousness? Nor can 1t be that empty space produces your 


b) 


3555 


COnscIous awareness. The tongue and flavors could not combine without each losing 1s 
basic nature. How could a realm be produced? 

Vậy ông nên biết, lưỡi và vị làm duyên sinh thiệt thức giới, ba chỗ đều không thực có. Ba giới lưỡi, 
vị và thiệt thức vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: Therefore, you should know 
that, as to the tongue and flavors being the conditions and that produce the realm of tongu- 
consciousness, none of the three places exists. Thus, the tongue, flavors, and the realm of the 
tongue, these three, do not have theIr origin 1n causes and conditions, nor do thelr natures arise 
sponfaneously. 


13-14-15) Thân Xúc Thức Giới: Kaya-sparshtavya-vijnana-dhatu (skt—The realm of body- 


a) 


b) 


c) 


consciousness, obJects of touch: 

Ông A Nan! Ông đã rõ, thân và xúc làm duyên sinh ra thân thức. Cái thức đó nhân thân sinh, lấy 
thân làm giới hạn, hay nhân xúc sinh, lấy xúc làm giới?: Moreover, Ananda, as you understand it, 
the body and objectfs of touch create the conditions that produce the body-conscIousness. Is the 
consciousness produced because of the body, such that the body 1s Ifs realm, or 1s It produced 
because of objects of touch, such that obJecfs of touch are 1s realm? 

Nếu nhân thân sinh, tất không có hai cái duyên giác quán hợp ly, thân còn biết gì nữa?: Suppose, 
Ananda, that it were produced because of the body. When there was no awareness of the tfwo 
conditions of contact with and separation from objects of touch, what would the body be conscIous 
of? 

Nếu nhân xúc sinh, chắc không có thân ông, ai không có thân mà biết hợp, biết ly được?: 
Suppose 1t were produced because of obJects of touch. Then you would not need your 
body. Without a body, what could perceive confact with and separation from obJects of 
touch? 

Ông A Nan! Vật không thể biết xúc, thân mới biết có xúc. Xúc biết thân, thân biết xúc. Đã là xúc 
thì không phải là thân. Đã là thân, tức không phải là xúc. Hai tướng thân và xúc vốn không có xứ 
sở. Hợp với thân thì thành ra tự thể tính của thân. Ly với thân thành ra những tướng hư không. Nội 
căn và ngoại trần đã không thành, cái giữa là thức làm sao lập được? Giữa đã không lập được, tính 
trong ngoài là không, vậy từ đâu mà lập được cái giới sinh ra thức của ông?: Ananda! Things do 
not perceive obJecfts of touch. lt 1s the body that perceives obJects of touch. What the body knows 1s 
objects of touch, and what 1s aware of obJects of touch 1s the body. What 1s obJects of touch 1s not 
the body, and what 1s the body 1s not the objects of touch. The two characteristlcs of body and 
objects of touch are basically without a location. TỶ it united with the body, it would be the body”s 
own substance and nature. If it were apart from the body, 1t would have the same appearance as 
empty space. Since the inside and the outside don't stand up, how can one set up a middle? The 
middle cannot be set up either. The inside and the outside are by nature empty. From what realm, 
then, 1s your conscIousness born? 

Vậy ông nên biết, thân và xúc làm duyên sinh thân thức giới, ba chỗ đều không thực có. Ba giới 
thân, xúc, và thân thức vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: Therefore, you should 
know that, as to the body and objects of touch being conditions that produce the realm of body- 
conscIousness, none of the three places exists. Thus, the body, obJects of touch, and the realm of 
the body, thse three, do not have their origin in causes and conditions, nor do their nafures arise© 
sponfaneously. 


16-17-18) Ý-Pháp-Thức Giới: Mano-dharma-vijnana-dhatu (skt The realm of mind, 


Ð) 


dharmas, and conscIousness: 

Ông A Nan! Ông đã rõ, ý và pháp làm duyên sinh ra ý thức. Cái thức đó nhân ý sinh, lấy 
làm giới, hay nhân pháp sinh, lấy làm giới?: Moreover, Ananda, as you understand it, the 
mind and dharmas create the conditions that produce the mind-consciousness. Is this 


3556 


consciousness produced because of the mind, such that the mind 1s 1s realm, Or 1S 1t 
produced because of dharmas, such that dharmas are Its realm? 

Ông A Nan! Nếu nhân ý sinh, trong ý ông chắc có suy nghĩ mới phát minh ý ông. Nếu 
không có sự vật ở ngoài, ý không sinh ra được. Lầa các pháp duyên, ý không có hình 
tướng. Vậy thức dùng để làm gì? Thức tâm của ông giống hay khác các tư tưởng và các sự 
rõ biết. Nếu đồng với ý, sao gọi là do ý sinh. Nếu khác với ý, đáng lẽ không biết gì. Nếu 
thế, sao nói là do ý sinh. Nếu có biết, sao lại chia ra thức và ý? Nguyên đồng và khác còn 
không lập được, sao lập được giới?: Supose, Ananda, that it were produced because of the 
mind. In your mind there certainly must be thoughts; these øgIve expression to your mind. If 
there are no dharmas before you, the mind does not give rise to anything. Apart from 
conditions, 1t has no shape; thus, what use would the consciousness be? Moreover, 
Ananda, 1s your consclous awareness the same as your mind-organ, with Its capacIty to 
understand and make distinctions, or 1s 1t different? If it were the same as the mind, It 
would be the mind; how could it be something else that arises? IÝ it were different from 
the mind, it should thereby be devoid of consciousness. If there were no consciousness, 
how would 1t arise from the mind? If there were consciousness, how would 1t differ from 
the mind? Since 1t 1s by nature neither the same nor different, how can a realm be 
established? 

Nếu từ pháp trần sinh, các pháp trong thế gian, không rời năm trân. Ông hãy xem các sắc 
pháp, thanh pháp, hương pháp, vị pháp và xúc pháp, các tướng trạng đều phân minh, để 
đối với năm căn, các thứ đó đều không phải về phần trần cảnh của ý căn: Suppose it 
were produced because of dharmas. None of the dharmas of the world exists apart from 
the five defiling obJects. Consider the dharmas of form, the dharmas of sound, the dharmas 
of smell, the dharmas of taste, and the dharmas of touch, each has a clearly distinguishable 
appearance and 1s matched with one of the five organs. They are not what the mind takes 
1n. 

Nếu thức của ngươi nhất định từ pháp trần ra, thì ngươi hãy xem xét hình tướng của mỗi pháp như 
thế nào? Suppose your consciousness were indeed produced through a reliance on dharmas. Take 
a close look at them now. What does each and every dharma look like? 

Nếu lìa sắc, không, thông, nghẽn, ly, hợp, và sanh diệt, ngoài các tướng nây chẳng có sở đắc: 
Underlying the characteristics of form and emptiness, movement and stillness, penetration and 
obstruction, unify and separation, and production and extinction there 1s nothing at all. 

Sanh thì các pháp sắc không cùng sanh, diệt thì các pháp sắc không cùng diệt, vậy cái nhân sanh ra 
đã không, làm sao có thức? Thức đã chẳng có, giới từ đâu lập?: When there is production, then 
form, emptiness, and all dharmas are produced. When there 1s extinction, then form, emptiness, and 
all dharmas are extinguished. Since what 1s causal does not exist, 1Ý those causes produce the 
consciousness, what appearance does the consciousness assume? If there is nothing discernable 
about the conscIousness, how can a realm be established for 1t? 

Vì thế ông nên biết ý căn, pháp trần làm duyên với nhau sanh ra ý thứ giới, ba chỗ đều không, tức 
ý căn, pháp trần, ý thức giới vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên: 
Therefore, you should know that, as to the mind and dharmas being the conditions that produce the 
realm of the mind-consciousness, none of the three places exists. Thus, the mind, dharmas, and the 
realm of the mind, these three, do not have their origin in causes and conditions, nor do theIr 
natures arise spontaneously. 


3557 


CHƯƠNG MỘT TRĂM MƯỜI BẢY 
CHAPTER ONE HUNRED SEVENTEEN 


Giác Ngộ 
Enlightenment 


(A) Tổng quan và Nghĩa của Ngộ—Overview and Meanings oƒ Enlightenment 

(I) Tổng quan về “Giác Ngộ ”—An overview oƒ “Enlightenment”. 

(II) Nghĩa của “Giác Ngộ”— The meanings öoƒ Enlightenmerm1. 

(HI)Các định nghĩa khác liên quan đến Giác Ngộ— Other definitions relatedto Enlightenmert. 


(B) Phân loại “Giác Ngộ ”— Categories 0ƒ Enlightenment 

(_ Nhất Sanh Giác Ngộ Viên Mãn— Perfect realization in a liƒfetime. 
(H) Hai loại giác ngộ— Two kinds oƒ enlightenmer. 

(HHI)Tam Giác— Three kinds oƒ enlightenmenfs. 

(IV)Bốn loại Giác Ngộ— Four enlightenmenfs. 

(V) Năm loại giác ngộ— Five kinds oƒ Enlightenmem. 


(C) Kinh Nghiệm Giác Ngộ— Experience oƒ Enhighfenment 

(D) Đặc Điểm của Giác Ngộ— Special Characteristics of Enlightenment 
(E) Nhất Túc Giác— Overnight Enlightenment 

(F) Giác Ngộ Tâm— Enlightened mind 

(G) Bậc giác ngộ và Trung ãạo—Enlightened One and the Middle Path 
(H) Sự Giác Ngộ của Đức Phật — Enlighternment oƒ the Buddha 

(I)_ Trước khi xuất gia— Before leaving home. 

(H) Xuất gia— Leaving home. 

(II) Tu theo khổ hạnh— Following the path oƒ asceticism. 

(IV) Con đường Trung Đạo— The Middle Path. 

(V) Đương đâu với ma quân— Confronting with the maras. 

(VI)Thái tử thành đạo— The Prince became enlightened. 

(VH)Lời thệ nguyện uy nghiêm— Solemn oath. 

(D Ấn Chứng— Seal 0ƒ approval— Inka-shomèi (p) 


(J) Ấn chứng giác ngộ— Secal 0ƒ quthenfication 


(K) Giải Ngộ Và Chứng Ngộ—Awakening and Enlightenment 


3558 


(L) Yếu Tố và Động Lực Cần Thiết cho sự Giác Ngộ—Necessary Elements and Powers for 
difaiming enlightenment 

(A) Ba yếu tố cân thiết để đưa tới giác ngộ— Three essential elements for enlightenmen. 

(B) Bốn Động Lực Giác Ngộ— Four Powers for attaining EnlightenmenI. 

(M) Tám Đặc Điểm Chính Của Ngộ— Eight chieƒ characteristics oƒ Enlightenment 

(N) Mười Cảnh Giới Chưa Giác Ngộ— Ten realms 0ƒ unenlightened 


(O) Mười Điều Kiện Đưa Đến Hoài Bảo Giác Ngộ Tối Thượng— Ten conditions that lead to 
the supreme enlightenmenf 


(P) Mười Lý Do Mong Cầu Giác Ngộ— Ten reasons for Desiring Enlightenment 
(0) Mười Một Tâm Dẫn Đến Giác Ngộ— Eleven Minds that lead to Enlightenment 


(R) Mười Ba Yếu Tố Của Sự Giác Ngộ— Thirteen elemenfs 0ƒ supreme enlightenment 


ZN'Ệ'/ 





(Tháp Trà Tỳ Angrachaya tại thành Câu Thi Na) 


3559 


(A) Tổng quan và Nghĩa của Ngộ 
Overview and Meanings 0ƒ Enlightenmnent 


(D_ Tổng quan về “Giác Ngộ ”—An overview 0ƒ “Enlightenment ”: 


l) 


2) 


Từ giác ngộ rất quan trọng trong nhà Thiển vì mục đích của việc tu thiển là đạt tới cái 
được biết như là “giác ngộ.” Giác ngộ là cảnh giới của Thánh Trí Tự Chứng, nghĩa là cái 
tâm trạng trong đó Thánh Trí tự thể hiện lấy bản tánh nội tại của nó. Sự tự chứng nầy lập 
nên chân lý của Thiền, chân lý ấy là giải thoát và an nhiên tự tại. Theo Thiển Sư D.T. 
Suzuki trong Thiền Luận, Tập H, Ngộ là toàn thể của Thiển. Thiền bắt đầu từ đó mà 
chấm dứt cũng ở đó. Bao giờ không có ngộ, bấy giờ không có Thiển. Ngộ là thước đo của 
Thiển như một tôn túc đã nói. Ngộ không phải là một trạng thái an tĩnh không thôi; nó 
không phải là sự thanh thản mà là một kinh nghiệm nội tâm không có dấu vết của tri thức 
phân biệt; phải là sự thức tỉnh nào đó phát khởi từ lãnh vực đối đãi của tâm lý, một sự trở 
chiều với hình thái bình thường của kinh nghiệm vốn là đặc tính của đời sống thường nhật 
của chúng ta. Nói cách khác, chân giác ngộ chính là sự thấu triệt hoàn toàn bản thể của tự 
ngã. Thuật ngữ Đại Thừa gọi là “Chuyển Y' hay quay trở lại, hay lật ngược cái cơ sở của 
tâm ý, ở đây toàn bộ kiến trúc tâm thức trải qua một cuộc thay đổi toàn diện: The term 
“Enliphtenment” is very Important in the Zen sects because theultimate goal of Zen 
discipline 1s to attain what 1s known as “enliphtenment.` Enlightenment 1s the state of 
consciousness in which Noble Wisdom realizes 1ts own inner nature. And this self- 
realizatlon constitutes the truth of Zen, which 1s emancipation (moksha) and freedom 
(vasavartin). Enlightenment 1s the whole of Zen. Zen starts with 1t and ends with it. When 
there 1s no enlightenment, there 1s no Zen. Enliphtenment 1s the measure of Zen, as IS 
announced by a master. Enlightenment 1s not a state of mere quietude, 1t 1s not 
tranguilization, 1t Is an Iinner experlence which has no trace of knowledge of 
discrimination; there must be a certain awakening from the relative field of consciousness, 
a cerftain turning-away from the ordinary form of experlence which characferIzes our 
everyday life. In other words, true enliphtenment means the nature of one”s own self- 
being 1s fully realized. The technical Mahayana term for It 1s “ParavrittI,` turning back, or 
turning over at the basis of consciousness. By this entirety of one”s mental construction 
goes through a complete change. 

Trong thuật ngữ Phật giáo Nhật Bản, từ “Satori” dùng để chỉ sự “Giác Ngộ.” Trong tiếng 
Nhật, nghĩa đen của nó là “biết.” Trong Thiển từ này dùng để chỉ sự hiểu biết bản chất 
thật sự của vạn hữu một cách trực tiếp chứ không bằng khái niệm, vì nó vượt lên trên 
ngôn từ và khái niệm. Nó tương đương với từ “Kiến Tánh” của Hoa ngữ, cả hai đều có 
nghĩa là chứng nghiệm chân lý, nhưng không được xem như là cứu cánh của con đường, 
mà sự chứng ngộ này phải được đào sâu hơn nữa bằng thiền tập. Trong Thiền trạng thái 
ngộ là trạng thái của Phật tâm hay tự nó là tịnh thức—“Satori” is a Japanese term for 
“Awakening.” In Japanese, 1t literally means “to know.” In Zen, this refers to non- 
conceptual, direct apprehension of the nature of reality, because 1t 1s said to transcend 
words and concepts. It is often equated with another term “Chien-Hsing” in Chinese, both 
of which signify the experience of awakening to truth, but which are not considered to be 
the end of the path; rather, the experlence must be deepened by further meditation 


3) 


3560 


training. In Zen, the state of satori means the state of the Buddha-mind or consciousness of 
pure consciousness 1fse]f. 

Tuy nhiên, ngược dòng thời gian trở về thời Đức Phật, dưới cội cây Bồ Đề, Thái Tử Tất 
Đạt Đa đã thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Ngài đã giác ngộ những gì? Rất đơn giản, 
Ngài đã giác ngộ Chân Lý, Chân Lý Vĩnh Cửu. Tứ Diệu Đế và Bát Thánh Đạo là những 
điều mà Đức Phật đã tìm thấy. Phật tử chân thuần muốn đạt đến cảnh giới an vui hạnh 
phúc như Đức Phật, không có con đường nào khác hơn con đường tu tập theo đúng những 
sự thật nầy. Nghĩa là, chúng ta phải học các sự thật nầy và phải đi theo con đường mà 
Đức Phật đã chỉ bày. Như Đức Phật đã nói, “Tất cả những gì Ta làm, các ngươi đều có thể 
làm được; các ngươi có thể chứng đắc Niết Bàn, đi vào cảnh an vui hạnh phúc khi nào các 
ngươi bỏ được cái 'ngã' sai lầm và diệt hết vô minh trong tâm mình.”—However, go back 
to the time of the Buddha, Prince Siddhartha, beneath the Bodhi Tree, attained Anuttara- 
Samyak-Sambodhi. What did he attain? Very simple, He attained the Truth, the Eternal 
Truth. The Four Noble Truths and the Eightfold Noble Path are what the Buddha found. 
Devout Buddhists who want to affain the same peace and happiness, have no other route 
but cultivating In accordance with these Truths. That 1s to say, we must learn about these 
Truths and walk the Path the Buddha showed. Às the Buddha told his disciples: “AlI I dịd 
can be done by every one of you; you can find Nirvana and attain Joy and happiness any 
time you give up the false self and destroy the Ignorance In your minds.” 


(I1 Nghĩa của “Giác Ngộ ”— The meanings oƒ Enlightenmemt: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Giác ngộ—Buddhiboddhavya (skt): Bodhi (skt)—Tiếng Phạn là Bồ Đề có nghĩa là giác 
sát hay giác ngộ. Giác có nghĩa là sự biết và cái có thể biết được—Bodhi from bodha, 
“knowing, understanding,” means enlightenment, illumination. Buddhiboddhavya also 
means knowing and knowable. 

Sự giác ngộ—Sự soi sáng—Sự khai minh—Awakening——To wake up—To be awake——To 
enlighten. 

Giác ngộ là nhận biết các chướng ngại che lấp trí tuệ hay các hôn ám của vô minh như 
giấc ngủ (như đang ngủ say chợt tỉnh): To enlighten or awaken ¡n regard to the real in 
contrast to the seeming, as to awake from a deep sleep. 

Giác sát là nhận ra các chướng ngại phiền não gây hại cho thiện nghiệp: To realize, to 
perceive, or to apprehend ¡llusions which are harmful to good deeds. 

Sự trực ngộ về bản tánh thật của vạn pháp: The intuitive awareness or cognition of the 
Dharma-Nature, the realization of ultimate reality. 

Khái niệm về từ Bodhi trong Phạn ngữ không có tương đương trong Việt và Anh ngữ, chỉ 
có danh từ “Lóc sáng,” “Bừng sáng,” hay “Enlightenment” là thích hợp. Một người bản 
tánh thật sự của vạn hữu là giác ngộ cái hư không hiện tại. Cái hư không mà người ta thấy 
được trong khoảnh khắc ấy không phải là hư vô, mà là cái không thể nắm bắt được, 
không thể hiểu được bằng cảm giác hay tư duy vì nó vô hạn và vượt ra ngoài sự tổn tại và 
không tổn tại. Cái hư không được giác ngộ không phải là một đối tượng cho chủ thể suy 
gẫm, mà chủ thể phải hòa tan trong đó mới hiểu được nó. Trong Phật giáo thật, ngoài thể 
nghiệm đại giác ra, không có Phật giáo: The term Bodhi In sanskrit has no equivalent In 
Vietnamese nor in English, only the word “Lóe sáng,” “Bừng sáng,” or “Enlightenment 1s 
the most appropriate term for it. ÀA person awakens the true nature of the all things means 


7) 


8) 


9) 


3561 


he awakens to a nowness of emptiness. The emptiness experienced here here 1s no 
nihilistic emptiness; rather 1t 1s something unperceivable, unthinkable, unfeelable for It 1s 
endless and beyond existence and nonexistence. Emptiness 1s no obJect that could be 
experienced by a subJect, a subJect 1tself must dissolve 1n 1t (the emptiness) to attain a true 
enlightenmett. In real Buddhism, without this experience, there would be no Buddhism. 
Giác Ngộ là kinh nghiệm riêng tư thân thiết nhất của cá nhân, nên không thể nói bằng lời 
hay tả bằng bút được. Tất cả những gì các Thiển sư có thể làm được để truyền đạt kinh 
nghiệm ấy cho người khác chỉ là thử khơi gợi lên, hoặc chỉ trỏ cho thấy. Người nào thấy 
được là vừa chỉ thấy ngay, người nào không thấy thì càng nương theo đó để suy nghĩ, lập 
luận càng sai để: Enlightenment is the most intimate individual experience and therefore 
cannot be expressed in words or described in any manner. All that one can do In the way 
Of communicating the experlence to others 1s fO suggest or indicate, and this only 
tentatively. The one who has had it understands readily enough when such Iindication are 
given, but when we try to have a glimpse of it through the Indices gIven we utterly faIl. 
Trong nhà Thiển, giác ngộ để chỉ sự nhận biết trực tiếp bằng trực giác về chân lý. Nghĩa 
đen của từ này là “thấy tánh,” và người ta nói rằng đây là sự nhận biết chân tánh bằng 
tuệ giác vượt ra ngoài ngôn ngữ hay khái niệm tư tưởng. Nó tương đồng với từ “satori” 
(ngộ) trong một vài bài viết về Thiển, nhưng trong vài bài khác thì “Kensho” được diễn tả 
như là thủy giác (hay sự giác ngộ lúc ban sơ) cần phải được phát triển qua tu tập nhiều 
hơn nữa, trong khi đó thì từ “satori” liên hệ tới sự giác ngộ của chư Phật và chư Tổ trong 
Thiển—In Zen, the term “enlightenment” is used for direct apprehension of truth. It 
literally means “seeing nature,” and 1s said to be awareness of one”s true nature in an 
I1nsipht that transcends words and conceptual thought. It ¡is equated with “Satori” in some 
Zen contexts, but in others “kensho” 1s described as an Initial awakening that must be 
developed through further training, while “safori” 1s associated with the awakening of 
Buddhas and the patriarchs of Zen. 

Mở Mắt Tâm—Open the mind”s eye: Đây là một cách khác để diễn tả về kinh nghiệm 
giác ngộ hay sự tự nhận ra tự tánh, từ đó thấy biết tất cả tự tánh của vạn hữu—This is 
another way of speaking of the experience of enlightenment or self-realization. 
Awakening to one”s true nature and hence of the nature of all existence. 


10) Giác Ngộ là một trong ba mục tiêu chính của Thiền quán: “Awakening” as one of the 


three aims of meditation——Một trong ba mục tiêu của Thiển quán. Kiến tánh ngộ đạo hay 
nhìn thấy tự tánh chân thật của mình và đồng thời nhìn thấy bản tánh tối thượng của vũ 
trụ và vạn vật. Ấy là sự hốt nhiên nhận ra rằng: “Xưa nay ta vốn đầy đủ và toàn hảo. Kỳ 
diệu thay, huyền diệu thay!” Nếu là thấy Phật tánh thì thực chất sẽ luôn luôn giống nhau 
đối với bất cứ ai kinh nghiệm nó, dẫu người ấy là Phật Thích Ca hay Phật A Di Đà hay 
bất cứ người nào trong các bạn. Nhưng nói thế không có nghĩa là tất cả chúng ta đều có 
kinh nghiệm kiến tánh ở cùng một mức độ, vì trong cái rõ, cái sâu, cái đầy đủ của kinh 
nghiệm có những khác biệt lớn lao—One of the three aims of meditation. Awakening or 
seeing Into your True-nature and at the same time seeing Info the ultimate nature of the 
universe and all things. It is the sudden realization that “I have been complete and perfect 
from the very beginning. How wonderful, hoe miraculous!” IỶ It 1s true awakening, Its 
substance wIll always be the same for whoever experiences it, whether he be the 
Sakyamuni Buddha, the Amitabha Buddha, or any one of you. But this does not mean that 


3562 


we can all experience awakening to the same degree, for In the clarity, the depth, and the 
completeness of the experience there are great difference—See Ba Mục Tiêu Của Tọa 
Thiền in Chapter 60. 


(HICác định nghĩa khác liền quan đến Giác Ngộ—Other ddfimiHons related to 


1) 


2) 


3) 


4) 


3) 


Enhightenment: 

Bất Giác—Anavabodha (skf): Not knowing——Không giác ngộ hay không hiểu mà cho rằng 
thế giới hiện tượng là hiện thật và vì si mê mà gây tội tạo nghiệp, cũng như chất chồng 
nghiệp báo trong vòng tử sanh luân hồi. Sự chấp trước của người ta vào tự tính của các 
thực tính xãy ra do bởi người ta không biết chân lý về những gì được hiển bày ra thế giới 
bên ngoài chỉ là chính cái tâm của mình mà thôi—Unconsciously, unknowingly, 
unenlightened or Uncomprehending, without “spiritual” 1nsight, the condition of people 1n 
general, who mistake the phenomenal for the real, and by Ignorance beget karma, reaping 
1fs results, in the mortal round of transmigration. One”s attachment to the self-nature of 
realitles takes place owing to one”s not knowing hat the truth that what 1s presenfted as an 
external world 1s no more than the mind itself. 

Cứu Cánh Giác— Enlightened apprehension: Đã đoạn hết căn bản vô minh, chứng được 
chân giác cứu cánh, một trong bốn thứ giác ngộ theo Đại Thừa Khởi Tín Luận—One of 
the four intelligences or apprehensions mentioned In the Awakening of Faith. 

Đẳng giác và Diệu giác: Samyak-sambodhi (skt——Absolute universal and wonderful 
enlightenments—Sự giác ngộ của chư Phật bình đẳng nhất như. Quả vị thứ 51 trong 52 
quả vị mà Bồ Tát phải trải qua trên đường đi đến quả vị Phật. Đẳng Giác đi trước Diệu 
Giác hay Phật Quả Giác Ngộ—Absolute universal enlightenment, omniscience, a quality 
of a term for a Buddha. The balanced state of truth, the fifty-first of the fifty-two stages 
through which a Bodhisattva 1s supposed to pass on the road to Buddhahood. The 
attainment of the Buddha-enlightenment which precedes the final stage of truth. 

Giác Giãả— Enlightening Beings: Bồ Tát—Chư Bồ Tát biết hết tất cả những phần vị 
thượng trung hạ thiện căn của chư Bồ Tát không thừa sót. Chư Bồ Tát dùng tất cả Bồ Tát 
làm y-chỉ, vì họ đồng một trí huệ. Đây là một trong mười y chỉ của chư Đại Bồ Tát. Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Ly Thế Gian, Bồ Tát Phổ Hiền bảo Phổ Huệ rằng chư Bồ Tát có 
mười chỗ y-chỉ giúp chư Bồ Tát đạt được chỗ sở-y đại trí vô thượng của Như Lai— 
Bodhisattvas take all Enlightening Beings as a reliance because they have the same one 





wisdom. This 1s one of the ten kinds of reliance of Great Enlightening Beings. According 
to The Flower Adornment Sutra, chapter 38 (Detachment from the World), the Great 
Enlightening Being Universally Good told Unversal Wisdom that Offsprings of Buddha, 
Great Enlightening Beings have ten kinds of reliance which help them be able to obtain 
abodes of the unexcelled great knowledge of Buddhas—See Bồ Tát in Chapter 172. 

Hiện Giác— Intermediate realisation: Pratyaksha (skÙ——Hiện giác là nhận thức ngay liền 
diệu quả. Khi một sự vật xuất hiện trước một cơ quan cẩm giác hay căn thì cơ quan nầy 
nhận thức nó và nhận biết nó là một cái gì ở bên ngoài. Đây là cái biết ngay liễn, tạo 
thành nền tẳng cho tất cả các hình thức biết khác— The immediate realization of 
enlightenment or nirvana: Inner realizaton—lIlmmediate perception. When an oblject 
appears before a sense-organ, the latter perceives 1t and recognIzes 1t as something 
external. This 1s Immediate knowledge, forming the basis of all other forms of knowledge. 


6) 


7) 


ổ) 


3) 


3563 


Giác Nhân— Enlightened man: Người giác ngộ đã thấu triệt chân lý One who has 
apprenhended Buddha-truth. 

Đấng Giác Ngộ— Enlightened One: Giác giả—Bậc giác ngộ, như Phật, tự giác giác tha, 
giác hạnh viên mãn——An Enlightened (Awakened) One, especially a Buddha, enlightened 
self and others—See Buddha in Chapter 1 and Bodhisattva in Chapter 172. 

Giác Ngộ Đạo—Enlightened way: Vô Lậu Đạo—Con đường giải thoát khổ đau của luân 
hồi sanh tử. Thanh Tịnh Đạo hay con đường giải thoát khỏi dục vọng, như tu hành giới, 
định, tuệ, và đế thứ tư trong tứ đế hay diệt đế—The enlightened way of escape from the 
miserles Of transmigration. The way of purity, or deliverance from the passlons, 1.e. 
morality, meditation and wIisdom; the fourth of the four dogmas cessation, or annihilation 
Of suffering. 

Nội quang Giác Ngộ— Enlightened by the inner lighi: Tự Nhiên Ngộ Đạo—Ngộ đạo bằng 
nội trí chứ không bằng giáo pháp bên ngoài; thành Phật bằng chính tự lực của mình như 
Phật Thích Ca người được gọi là Tự Nhiên Thích Ca——Enlightenment by the Inner light, 
independent of external teaching; to become a Buddha by oneÌs own pOWeIT, I.€. 
Sakyamumi Buddha who is called Svayambhuvah. 


10) Giác Tha— Enlightening others: Giác ngộ cho người khác, đối lại với tự giác (sau khi tự 


mình đã giác ngộ lại thuyết pháp để giác ngộ cho người khác, khiến họ được khai ngộ và 
giúp họ rời bỏ mọi mê lầm và khổ não trong vòng luân hồi—Enlightening or awakening 
Of others, in contrast with self-enlightening. 


11) Trực Giác— Immediate understanding: Biết mà không biết tại sao mình biết——Intuition— 


Immediate knowing, the direct knowing or learning of something without the conscIous 
use Of reasoning. The knowing without knowing how you know. 


12) Tuệ Giác— Intuifive insighf: See Chapter 108 (©) (ID) (B) (44). 
13) Tương Tự Giác—Approximnate enlightenmeni: Địa vị Bồ Tát trong tam thập vị là Thập Trụ, 


Thập Hành và Thập Hồi Hướng, đã phát ra trí tuệ giống như chân trí để chế phục phiền 
não—The approximate enlightenment which in the ten grounds, or stages or periods In 
Bodhisattva-wisdom, ten necessary activitles of a Bodhisattva, ten kinds of dedications 
expounded by the Buddha of past, present and future approximates to perfect 
enlightenment by the subJection of all illusione. 


14) Viên Giác— Complete enlightenmeni: Clear apprehension—Liễu ngộ—Toàn giác—Viên 


8) 
b) 
c) 


giác là quán thông hay minh liễu. Theo Kinh Viên Giác, viên giác tiểm ẩn trong mỗi 
chúng sanh, nó là bản giác hay chân tâm của tất cả các loài hữu tình, từ vô thủy đến nay 
thường trụ, thanh tịnh và sáng ngờ —Complete enliphtenment means understand 
thoroughly. According to the Complete Enlightenment Sutra, complete enliphtenment 
potentially present in each being, for all have primal awareness or the true heart, 1.e. 
conscience, which has always remained pure and shining. 

Về mặt thể gọi là Nhất Tâm: Considered as essence in it is the One Mind. 

Về mặt nhân gọi là Như Lai Tạng: Considered causally ¡t is the Tathagata-garbha. 

Về mặt quả gọi là Viên Giác: Considered in its result it is Perfect Enlightenment. 


3564 


(B) Phân loại “Giác Ngộ ” 
Categories 0ƒ Enlightenmenf 


(I)_ Nhất Sanh Giác Ngộ Viên Mãn— Perfect realization in a lịƒetime: Trong các thời kỳ giáo 


thuyết của Đức Phật, chỉ có thời kỳ Hoa Nghiêm là nói rõ nghĩa của “Nhất Sanh Viên 
Mãn.” Đức Phật giảng rất rõ về Nhất Sanh Viên Mãn trong Phổ Hiển Thập Hạnh 
Nguyện. Đây là con đường trở về cõi An Dưỡng Địa hay Tây Phương Cực Lạc của người 
tu mà Đức Phật đã khuyến tấn tứ chúng rất rõ ràng trong Hải Hội Hoa Tạng trong Kinh 
Hoa Nghiêm—Among the teachings given by Sakyamumi Buddha for a certain era, only 
the Flower Ornament or Avatamsaka Sutra explains “Perfect Realization in a Single 
Lifetime.” The basis for perfect realization 1s explained in the Chapter of the “Vows of 
Samantabhadra in the Ten Great Vows which show the way back to the land called 
“Peaceful Nurturing” or Amitabhaˆs Pure Land. In Avatamsaka Sutra, the Buddha urged 
the whole assembly to advance toward the Pure Land in the Flower Treasury World. 


(II) Hai loại giác ngộ— Two kinds oƒ enlighfenmen(: Nhị Giác. 


(A) 


l) 


â) 
b) 
c) 


2) 


Bổn Giác—Original bodhi: Prakriti-bodhi (skt)——Bổn Minh—Bản giác hay sự giác ngộ có 
sẵn. Tâm thể của chúng sanh tự tánh thanh tịnh, la mọi vọng tướng, sáng tỏ vằng vặc, 
chẳng phải do tu mà thành; đối lại với “thủy giác” là bản tâm từ vô thủy đến nay bị vô 
minh che mờ. Thủy giác chính là thể của bản giác (ngoài bản giác không có thủy giác). 
Như vậy bổn giác có nghĩa là tất cả chúng sanh đều có “Phật tánh” và đã đều giác ngộ. 
Tuy nhiên, sự kiện này bị vô minh che mờ từ bấy lâu nay—Original awareness or 
inherent enlightenment in the form of primal intelligence), awareness, wisdom or 
knowledge, or the immanent mind in all things; as contrasted with initial knowledge (thủy 
giác). Original bodhi Iimplies all beings and possess the “buddha-nature” and so are 
already awaked. This fact, however, 1s obscured by 1gnorance.: 

Lý bổn giác: Fundamental Truth. 

Tướng bổn giác: Primal Intelligence—The immanent mind in all things—Enlightenment. 
Bổn giác Chân Như: Tâm thể của chúng sanh bản lai trong sáng và trống rỗng như hư 
không. Căn cứ vào tướng mà nói thì gọi là bổn giác, căn cứ vào thể mà nói thì gọi là chân 
như. Bản giác là trí năng chứng, còn chân như là lý sở chứng. Hai thứ lý trí nầy là toàn thể 
pháp thân Như Lai—The Immanent or space-like mind in all things (dharmakaya Pháp 
thân). The bhuftatathata 1s the corpus, or embodiment which 1s the fundamerral truth (lý); 
the original bodhi 1s the form of primal intelligence which 1s the knowledge or wisdom (trí) 
of the bhutatathata. Together they form the whole wmbodiment of the Buddha- 
dharmakaya. 

Thủy Giác —lInitial enlightenment: Beginning of illumination—Theo Đại Thừa Khởi Tín 
Luận, Thủy giác hay bản giác nguyên thủy là tâm thanh tịnh hay tự tính của bản tính vốn 
có của hết thảy chúng sanh. Thủy giác khởi lên từ bổn giác cùng sự dạy dỗ bên ngoài, 
theo Kinh Niết Bàn, từ đó phát sanh ra bốn đức “thường, lạc, ngã, tịnh. Nhờ bổn giác dẫn 
đến Phật quả hay toàn giác—According to the Awakening of Faith, the initial 
enlightenment or beginning of illumination. The 1mitial functioning of mìnd or intelligence 


3565 


as a process of becoming, arising from the original enlightenment which 1s Mind or 
Intelligence, self-contained, unsullied, and considered as universal, the source of all 
enlightenment. The Initial intelligence or enlightenment arises from the Inner influence of 
the Mind and from external teaching. In the original intelligence are the four values 
adopted and made transcendented by the Nirvana-sutra, perpetuity, Joy, personality, and 
purity; these are acquired through the process of enlightenment. Beginning of 1llumination, 
which leads on to Buddhahood or full enlightenmernt. 


(B) 

1) Đẳng giác: Giai đoạn thứ 51 của Bồ Tát—The fifty fñirst stage of a bodhisattva. 

2) Diệu giác: Giai đoạn thứ 52 của Bồ Tát hay là giai đoạn giác ngộ Phật quả—The fifty- 
second stage of a bodhisattva or enlightenment of Buddhahood. 

(C) 

1) Tự giác: A Buddha”s own or natural enlightenment. 

2) Giác tha: Enlightening of all others. 





(HI)Tam Giác— Three kimds 0ƒ enlighfennmenfs: 

(A) 

1) Tự giác: Enlightenment for self. 

2) Giác tha: Help others attain enlightenment. 

3) Giác hạnh viên mãn: Perfect enlightenment and achievemernt. 

(B) 

1) Bổn giác: Inherent, potential enlightenment or intelligence of every being. 

2) Thủy giác: Initial or early stage of enlightement, brought about through the external or 
influence of teaching. 

3) Cứu cánh giác: Completion of enlightenment. 


(IV)Bốn loại Giác Ngộ— Four enlightenments: 

(A) Bốn loại Giác Ngộ— Four apprehensions oƒ the Awakening oƒ faith: Bốn thứ giác ngộ theo 
Đại Thừa Khởi Tín Luận—The four ¡ntelligences or apprehensions mentioned ¡in the 
Awakening of Faith (Khởi Tín Luận): 

I)_ Bổn Giác: Tự tánh thanh tịnh tâm của hết thảy chúng sanh vốn dĩ ha vọng niệm và có đức 
chiếu minh—The original apprehension. 

2) Tương Tự Giác Giác được tri kiến và tư hoặc mà lìa được chúng—Resembling to 


apprehension. 
3) Tùy Phần Giác: Từng phần đoạn vô minh, từng phần giác chân giáo —Partial 
apprehension. 


4) Cứu Cánh Giác: Đã đoạn hết căn bản vô minh, chứng được chân giác cứu cánh— 
Enlightened apprehension. 

(B) Bốn Pháp Cân Phải Chứng Ngộ— Four things to be realized: Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có bốn pháp cần phải chứng ngộ—According to the Sangiti Sutta in the 
Long Discourses of the Buddha, there are four things to be realised. 

1) Túc mạng cần phải chứng ngộ bởi niệm: Former lives to be realised by recollection. 


2) 


3) 


") 


3566 


Sanh tử cần phải chứng ngộ bởi thiên nhãn: Passing-away and re-arising to be realised by 
divine eye. 

Tám giải thoát cần phải chứng ngộ bởi thân: Eight deliverances, to be realised with the 
mental body. 

Lậu tận cần phải chứng ngộ bởi tuệ: The destruction of the corruptions, to be realised by 
wisdom. 


(V) Ngũ chủng Giác Ngộ— Five kinds oƒ Enlightenmemi: 
(A) Ngũ Chúng Giác Ngộ— The five stafes oƒ bodhi or states 0ƒ enlightenmenr: Năm loại giác. 


Ù 
2) 
3) 


4) 


5) 


Bổn giác: Trí huệ hay sự hiểu biết tuyệt đối bên trong hay Bồ Đề vốn sẵn có trong mỗi 
người—Absolute eternal wisdom, or bodhi which possessed by everyone. 

Thủy giác: Thể giác hay trí huệ Bồ Đề trong giai đoạn cuối cùng, dựa vào công phu tu 
hành mà có——Bodhi In Ifs Initial stages or In action, arising from right observances. 

Tương tự giác: Bổ Tát ở ngôi Thập Tín được giác thể tương tự như Thủy Giác— 
Bodhisattva-attainment of bodhi in action of the ten faiths. 

Tùy phần giác: Bồ Tát ở ngôi Thập Trụ, Thập Hành và Thập Hồi Hướng, từng phần được 
thủy giác—Further Bodhisattva-enlightenment in action of the ten grounds, ten necessary 





activities and ten kinds of dedications, according to their capactty, attain Bodhi In 1s final 
stages. 

Cứu cánh giác: Diệu Giác— Thành tựu viên mãn bổn giác —To reach the final or 
complete enlightenment——To reach the perfect quiescent stage of orginal bodhi. 


(B) Năm giai đoạn giác ngộ— Five bodhi or stages oƒ enlightenmenr: Ngũ Bồ Đề. 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 


Phát tâm bồ để: Vì vô thượng Bồ Đề mà phát tâm——Resolve on supreme bodhi. 

Phục tâm bồ đề: Chế phục phiền não mà tu hành các hạnh Ba La Mật —Mind control (the 
passlons and observance of the paramItas). 

Minh tâm bồ để: Quán sát các pháp để tu hành Bát Nhã Ba La Mật—Mental 
enlightenment, study and Iincrease in knowledge and In the praJnaparamitas. 

Xuất đáo bồ đề: Xuất ly tam giới và đạt đến nhất thiết trí —Mental expansion, freedom 
from the limitations of reincarnation and attainment of Complete knowledge. 

Vô thượng bổ để: Đạt tới tình trạng vô dục và vô thượng Bồ Để —Attainment of a 
passionless condition and of supreme perfect enlightenment. 


(C) Kinh Nghiệm Giác Ngộ 
Experience 0ƒ Enlighteninent 


Theo Kinh Sa Môn Quả, Đức Phật dạy về kinh nghiệm giác ngộ như sau: “Với cái tâm an 
định, trong sạch, linh mẫn, điều chế, xả hết ác nghiệp, nhu thuận, tùy ứng, kiên cố, không 
nao núng, thầy Tỳ Kheo phát tâm diệt trừ phiền não. Thấy biết đúng như thực: “đây là 
khổ", 'đây là nguyên nhân của khổ”, “đây là sự diệt khổ”, và “đây là con đường diệt khổ.) 
Thấy biết đúng như thực: “đây là phiển não", “đây là nguyên nhân của phiền não', “đây là 
sự diệt trừ phiển não", và “đây là con đường đưa tới sự diệt trừ phiền não'. Biết như vậy, 
thấy như vậy, tâm thấy được giải thoát các phiền não lậu hoặc của dục ái, hữu ái, vô 


Œ) 


3567 


minh, và được trí tuệ giải thoát. Thây Tỳ Kheo biết: 'nghiệp tái sanh đã xả trừ, phạm 
hạnh đã tròn, việc gì phải làm nay đã làm xong, sau kiếp này không còn thọ thân nào 
khác. Tuy nhiên, giáo pháp mà Như Lai chứng ngộ, quả thực thâm diệu, khó hiểu, khó 
nhận, vắng lặng tuyệt đối, không nằm trong phạm vi lý luận, tế nhị, chỉ có bậc Thánh 
nhân mới hiểu nổi. Chúng sanh còn luyến ái trong nhục dục ngũ trần. Giáo lý tương quan 
Duyên Khởi là một đề mục rất khó lãnh hội, và Niết Bàn, là sự chấm dứt mọi hiện tượng 
phát sinh có điều kiện, sự từ bổ khát vọng, sự đoạn trừ tham ái, sự không tham ái và sự 
chấm dứt cũng là một vấn để không dễ lãnh hội”—According to the 
Samanaphalasuttanta, the Buddha taught the followings on the experlence of 
enlightenment: “With his heart thus serene, made pure, translucent, cultured, devoid of 
evil, supple, ready to act, firm, and Iimperturbable, he directs and bends down to the 
knowledge of the destruction of the defilements. He knows as 1t really 1s : “this 1s pain”, 
“this 1s the origin of pain", this 1s the cessation of pain”, and “this 1s the Way that leads to 
the cessation of pain”. He also knows as It realy 1s: “this 1s affliction", “this 1s the origin of 
affliction”, this 1s the cessation of affliction', and “this 1s the Way that leads to the 
cessatlon of affliction”. To him, thus knowing, thus seeing, the heart 1s set free from the 
defilement of lusts, of existence, of 1gnorance... In him, thus set free, there arises the 
knowledge of his emancipation, and he knows: “Rebirth has been destroyed. The higher 
life has been fulfilled. What had to be done has been accomplished. After this present life 
there will be no more life beyond!” However, the dharma which I have realized 1s indeed 
profound, difficult to perceive, difficult to comprehend, tranquil, exalted, not within the 
sphere of logic, subtle, and 1s to be understood by the wise. Sentlent beings are attached 
to material pleasures. This causally connected “Dependent Arising” 1s a subJect which 1s 
difficult to comprehend. And Nirvana, the cessation of the conditioned, the abandoning of 
all passions, the destruction of craving, the non-attachment, and the cessation 1s also a 
matter not easily comprehensIble.” 


(D) Những đặc tính của “Ngộ ” 
Special characteristics 0ƒ Enlighfenment 


Giác ngộ là sự thành tựu chân thực— Enhightenment is the true ƒulftlinenf: Thật rõ rệt 
rằng ngộ là sự thành tựu chân thực, trạng thái viên mãn của cái tâm bình thường trong đó 
mình sẽ cảm thấy thỏa mãn hơn, bình thản hơn, đầy niềm vui hơn bất cứ thứ gì mình từng 
thể nghiệm trước đây. Vì vậy ngộ là một trạng thái trong ấy con người hoàn toàn hòa hợp 
với thực tại bên ngoài và bên trong, một trạng thái trong ấy hành giả hoàn toàn ý thức 
được nó và nắm được nó một cách trọn vẹn. Hành giả nhận thức được nó, nghĩa là không 
phải bằng óc não hay bất cứ thành phần nào của cơ thể của hành giả, mà là con người 
toàn diện. Hành giả nhận thức được nó; không như một đối tượng đằng kia mà hành giả 
nắm giữ nó bằng tư tưởng, mà nó, bông hoa, con chó, hay con người trong thực tại trọn 
vẹn của nó hay của hành giả. Kẻ thức tỉnh thì cởi mở và mãn cảm đối với thế giới, và 
hành giả có thể cởi mở và mẫn cảm vì anh ta không còn chấp trước vào mình như một vật, 
do đó đã trổ thành trống không và sẵn sàng tiếp nhận. Ngộ có nghĩa là “sự thức tỉnh trọn 


3568 


vẹn của toàn thể cá tính đối với thực tại.”—It is quite clear that “Satorl” 1s the true 
fulfllment of the state of a perfect normal state of mind in which you wIll be more 
satisfied, more peaceful, more full of Joy than anything you ever experienced before. So, 
“SaftorI” 1s a state in which the person 1s completely tuned to the reality outside and inside 
of him, a state in which he Is fully aware of it and fully grasped 1t. He 1s aware of If, that 1s, 
not In his brain nor any part of his organism, but as the whole man. He 1s aware of 1t; not 
as of an obJect over there which he grasps with his thought, but 1t, the flower, the dog, or 
the man 1n 1fs or his full reality. He who awakes 1s open and responsive to the world, and 
he can be open and responsive because he has given up holding on to himself as a thing, 
and thus has become empty and ready to receive. To be enlightened means “the full 
awakening of the total personality to reality.” 


(II) Giác ngộ là một trạng thái tâm hoàn toàn bình thường —Enlightenment ¡is the perƒfect 
normal stafe 0ƒ mìnd: Mục tiêu tối hậu của thiền là thể nghiệm “ngộ.” Ngộ không phải là 
một trạng thái tâm bất thường; nó không phải là một cơn ngây ngất trong đó thực tại biến 
mất. Nó không phải là một tâm trạng ngã ái như chúng ta thấy trong vài biểu hiện tôn 
giáo. Nếu nó là một cái gì, thì nó là một tâm trạng hoàn toàn bình thường. Như Triệu 
Châu tuyên bố: “Bình thường tâm là Thiền,” chỉ tùy nơi mình điều chỉnh bản lề sao cho 
cánh cửa có thể mở ra đóng vào được. Ngộ có một ảnh hưởng đặc biệt đối với người thể 
nghiệm nó. “Tất cả những hoạt động tinh thần của chúng ta từ bây giờ sẽ hoạt động trên 
một căn bản khác, mà hẳn sẽ thỏa đáng hơn, thanh bình hơn, đầy niềm vui hơn bất cứ thứ 
gì mình từng thể nghiệm trước đây. Xu hướng của đời sống sẽ thay đổi. Sở hữu dược thiển 
mình thấy có một cái gì tươi trẻ lại. Hoa xuân trông sẽ đẹp hơn, trong suối nước chảy sẽ 
mát hơn và trong hơn—The final aim of Zen 1s the experience of enlightenment, called 
“Satorl.” Satori Is not an abnormail state of mind; it Is not a trance in which reality 
disappears. Ïf Is not a narcissistic state of mind, as it can be seen In some religIous 
manifestations. If anything, It 1s a perfect normal state of mind. As Joshu declared, “Zen 1s 
your everyday thoupht,” 1t all depends on the adJustment of the hinge, whether the door 
Opens In or opens out. SatorI has a peculiar effect on the person who experlences 1t. All 
your menfal activities wIll now be working In a different key, which will be more 
satisfying, more peaceful, more full of Joy than anything you ever experienced before. 
The tone of life will be altered. There 1s something reJuvenating 1n the possession of Zen. 
The spring flowers wIll look prettier, and the mountain stteam runs cooler and more 
transparent. 


(HIUGiác ngộ là sự tỉnh thức trọn vẹn trước thực tại— Enlightenment ¡is the full awakening 
to realify: Thật là quan trọng phải hiểu rằng trạng thái ngộ không phải là một trạng thái 
phân ly hay một cơn ngây ngất trong đó mình tin là mình tỉnh thức, trong khi thực ra mình 
đang say ngủ. Dĩ nhiên, nhà tâm lý học Tây Phương hẳn có khuynh hướng tin rằng ngộ chỉ 
là một trạng thái chủ quan, một thứ mê man tự gây. Sự tỉnh thức trọn vẹn trước thực tại có 
nghĩa là đạt được một định hướng có ích lợi viên mãn. Có nghĩa là không liên kết mình 
với thế giới để thụ nhận, bóc lột, vơ vét, hay theo kiểu mua bán, nhưng một cách sáng 
tạo, hoạt động. Trong tình trạng phong phú viên mãn không có những tấm màn ngăn cách 


A3? 


“cái tôi.” Đối tượng không còn là đối tượng nữa; nó không chống lại cái tôi, mà theo tôi. 


3569 


Đóa hồng tôi thấy không phải là đối tượng cho tư tưởng tôi, theo cái lối khi tôi nói “tôi 
thấy đoá hồng” tôi chỉ phát biểu rằng cái đối tượng đóa hồng, nằm dưới phạm trù “hông”, 
nhưng theo cái lối rằng “một đóa hồng là một đóa hồng.” Tình trạng phong phú viên mãn 
đồng thời cũng là tình trạng khách thể tính cao nhất; tôi thấy đối tượng mà không hề bị 
mối tham lam hay sợ hãi của mình bóp méo. Tôi thấy nó như chính nó, chứ không phải 
như tôi muốn nó là hay không là như vậy. Trong lối tri giác này không có những bóp méo 
thiếu mạch lạc. Có sự sống động hoàn toàn, và sự tổng hợp là của chủ thể tính khách thể 
tính. Tôi thể nghiệm mãnh liệt, thế nhưng đối tượng được để yên là cái nó là. Tôi làm nó 
sống động, và nó làm tôi sống động. Ngộ chỉ có vẻ thần bí đối với những ai không ý thức 
được rằng tri giác của người ấy về thế giới thuần túy có tính cách tinh thần, hay thiếu 
mạch lạc tới mức độ nào. Nếu người ta nhận thức được điều này, người ta cũng nhận thức 
được một nhận thức khác, một nhận thức mà chúng ta có thể gọi là một nhận thức hoàn 
toàn thiết thực. Có thể người ta chỉ mới thoáng thấy nó, nhưng người ta có thể tưởng tượng 
nó là cái gì —Ït 1s very Important to understand that the state of enlightenment 1s not a 
state Of đissociatlon or of a trance in which one believes oneself to be awakened, when 
one 1s actually deeply asleep. The Western psychologist, of course, wIll be prone to 
believe that “satori” 1s Just a subJective state, an auto-induced sort of trance. À saftori 1s the 
acquisition of a new viewpoint. The full awakening to reality means to have attained fully 
“productive orlentation.” That means not to relate oneself to the world receptively, 
exploitatively, hoardingly, or in a marketing fashion, but creatively and actively. In the 
sfate of full productiveness, there are no veils which separate me from “not me.” The 
obJject 1s not an obJect anymore; 1t does not stand against me, but 1s with me. The rose I 
see Is not an obJect for my thought, in the manner that when I say “I see a rose” I only 
state that the obJect, a rose, falls under the category “rose,” but in the manner that “a rose 
1S a rose.” The state of productiveness 1s at the same time the state of highest activity; I 
see the obJect without distortions by my greed and fear. I see 1t as It or he 1s, not as I wish 
1t or him to be or not to be. In this mode of perception there are no parataxic distortions. 
There 1s complete aliveness, and the synthesis 1s of subJectivity-obJecfivity. Ï experlence 
Iintensely yet the obJect 1s left to be what 1t 1s. I bring 1t to life, and 1t brings me to life. 
Safori appears mysterious only to the person who is not aware to what degree his 
perception of the world is purely mental, or parataxical. If one 1s aware of this, one 1s also 
aware of a different awareness, that which one can also call a fully realistic one. One may 
have only experienced glimpses of it, yet one can imagine what It 1s. 


(E) Nhất Túc Giác 
Overnight Enhighfenment 


Một ngày nọ sư Huyền Giác đi thăm Lục Tổ Huệ Năng. Lần đầu tiên gặp Tổ, sư tay cầm 
tích trượng vai mang bình bát đi nhiễu Tổ ba vòng, đoạn đứng thẳng. Tổ thấy thế bèn nói, 
“Phàm sa môn có đủ ba ngàn uy nghi tám muôn tế hạnh. Đại Đức người phương nào đến 
mà sanh đại ngã mạn như vậy?” Huyền Giác thưa, “Sanh tử là việc lớn, vô thường qua 
nhanh quá.” Tổ bảo, “Sao không ngay nơi đó thể nhận lấy vô sanh, liễu chẳng mau ư?” 
Huyền Giác thưa: “Thể tức vô sanh, liễu vốn không mau.” Tổ khen, “Đúng thế! Đúng 


3570 


thế!” Lúc đó đại chúng nghe nói đều ngạc nhiên. Sư bèn đây đủ oai nghỉ lễ tạ tổ. Chốc lát 
sau sư xin cáo từ. Tổ bảo, “Trở về quá nhanh!” Huyền Giác thưa, “Vốn tự không động thì 
đâu có nhanh.” Tổ bảo, “cái gì biết không động?” Huyền Giác thưa, “Ngài tự phân biệt.” 
Tổ bảo, “Ngươi được ý vô sanh rất sâu.” Huyền Giác thưa, “Vô sanh mà có ý sao?” Tổ 
bảo, “Không ý, cái gì biết phân biệt?” Huyền Giác thưa, “Phân biệt cũng không phải ý.” 
Tổ khen, “Lành thay! Lành thay!” Sư ở lại Tào Khê một đêm để hỏi thêm đạo lý. Sáng 
hôm sau sư trở về Ôn Giang, nơi mà chúng đệ tử đang chờ ông để học đạo. Thời nhơn từ 
đó gọi sư là “Nhất Túc Giác” hay một đêm giác ngộ—One day Hsuan-Chieh went to Cao- 
XI to visit the Sixth Patriarch. Upon his first meeting with Hui Neng, Hsuan-Chieh struck 
his staff on the ground and circled the Sixth Patriarch three times, then stood there upright. 
The Sixth Patriarch said, “This monk possesses the three thousand noble characteristIics 
and the eighty thousand fine attributes. Oh monk! Where have you come from? How have 
you atfained such self-possession?” Hsuan-Chieh replied, “The great matter of birth and 
death does not tarry.” The Sixth Patriarch said, “hen why not embody what 1s not born 
and attain what 1s not hurried?” Hsuan-Chieh said, “What 1s embodied 1s not subject to 
birth. What 1s attained is fundamentally unmoving.” The Sixth Patriarch said, “Just so! Just 
so!” Upon hearing these words, everyone among the congregatlon of monks was 
astounded. Hsuan-Chieh then formally paid his respect to the Sixth Patriarch. He then 
advised that he was Iimmediately departing. The Sixth Patrlarch said, “Don”t go so 
quickly!"” Hsuan-Chieh said, “Fundamentally there is nothing moving. So how can 
something be too quick?” The Sixth Patriarch said, “How can one knows there”s no 
movement?” Hsuan-Chieh said, “The distinction 1s completely of the masters own 
making.” The Sixth Patrlarch said, “You have fully attained the meaning of what 1s 
unborn.” Hsuan-Chieh said, “So, does what 1s unborn have a meaning?” The Sixth 
Patriarch said, “Who makes a distinction about whether there 1s a meaning or not?” 
Hsuan-Chich said, “Distincions are meaningless.`" The Sixth Patriarch shouted, 
“Excellent! Excellent! NÑow, Just stay here a single night!” 'Thus people referred to Hsuan- 
Chieh as the “Overnight Guest.” The next day Hsuan-Chieh descended the mountainand 
returned to Wen-Chou, where Zen students gathered to study with him. 


(F) Giác Ngộ Tâm 
Enlightened mind 


Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, tâm giác ngộ là một 
trong sáu yếu đểm phát triển Bồ Để Tâm. Chúng sanh thường chấp sắc thân nầy là ta, 
tâm thức có hiểu biết, có buồn giận thương vui là ta. Nhưng thật ra, sắc thân nầy giả dối, 
ngày kia khi chết đi nó sẽ tan về với đất bụi, nên thân tứ đại không phải là ta. Tâm thức 
cũng thế, nó chỉ là thể tổng hợp về cái biết của sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, 
pháp. Ví dụ như một người trước kia dốt, nay theo học chữ Việt, tiếng Anh, khi học thành, 
có cái biết về chữ Việt tiếng Anh. Lại như một kẻ chưa biết Ba Lê, sau có dịp sang Pháp 
du ngoạn, thu thập hình ảnh của thành phố ấy vào tâm. Khi trở về bản xứ có ai nói đến Ba 
Lê, nơi tâm thức hiện rõ quang cảnh của đô thị ấy. Cái biết đó trước kia không, khi lịch 


3571 


cảnh thu nhận vào nên tạm có, sau bỏ lãng không nghĩ đến, lần lần nó sẽ phai lạt đến tan 
mất hẳn rồi trở về không. Cái biết của ta khi có khi không, hình ảnh nầy tiêu hình ảnh 
khác hiện, tùy theo trần cảnh thay đổi luôn luôn, hư giả không thật, nên chẳng phải là ta. 
Cổ đức đã bảo: “Thân như bọt tụ, tâm như gió. Huyễn hiện vô căn, không tánh thật.” Nếu 
giác ngộ thân tâm như huyễn, không chấp trước, lần lần sẽ đi vào cảnh giới “nhơn không” 
chẳng còn ngã tướng. Cái ta của ta đã không, thì cái ta của người khác cũng không, nên 
không có “nhơn tướng.” Cái ta của mình và người đã không, tất cái ta của vô lượng chúng 
sanh cũng không, nên không có “chúng sanh tướng.” Cái ta đã không, nên không có bản 
ngã bến lâu, không thật có ai chứng đắc, cho đến cảnh chứng thường trụ vĩnh cửu của 
Niết Bàn cũng không, nên không có “thọ giả tướng.” Đây cần nên nhận rõ, cũng không 
phải không có thật thể chân ngã của tánh chân như thường trụ, nhưng vì Thánh giả không 
chấp trước, nên thể ấy thành không. Nhơn đã không thì pháp cũng không, vì sự cảnh luôn 
luôn thay đổi sanh diệt, không có tự thể. Đây lại cần nên nhận rõ chẳng phải các pháp khi 
hoại diệt mới thành không, mà vì nó hư huyễn, nên đương thể chính là không, cả “nhơn” 
cũng thế. Cho nên cổ đức đã bảo: “Cần chi đợi hoa rụng, mới biết sắc là không.” (Hà tu 
đãi hoa lạc, nhiên hậu thỉ tri không). Hành giả khi đã giác ngộ “Nhơn” và “Pháp” đều 
không, thì giữ lòng thanh tịnh trong sáng không chấp trước mà niệm Phật. Dùng lòng giác 
ngộ như thế mà hành đạo, mới gọi là phát Bồ Để Tâm. Giác Ngộ Tâm phải bao gồm 
những điểm sau đây—Mind of enlightenment. According to Most Venerable Thích Thiển 
Tâm in The Pure Land Buddhism In Theory and Practice, enlightened mind 1s one of the 
SIX points to develop a true Bodhi Mind. Sentient beings are used to grasping at this body 
as “me,” at this discriminating mind-conscIousness which 1s subJect to sadness and anger, 
love and happiness, as “me.” However, this flesh-and-blood body 1s illusory; tomorrow, 
when 1t dies, 1t wIll return to dust. Therefore, this body, a composite of the four elements 
(earth, water, fore, and air) Is not “me.” The same 1s true with our mind-conscIousness, 
which 1s merely the synthesis of our perception of the six “Dusts” (form, sound, fragance, 
taste, touch, and dharmas). For example, a person who formerly could not read or wrIte, 
but 1s now studying Vietnamese or English. When his studies are completed, he will have 
knowledge of Vietnamese or English. Another example 1s a person who had not known 
Paris, but who later on had the opportunity to visit France and absorb the sights and sounds 
of that city. Upon his return, If someone were to mention Paris, the sights of that 
metropolis would appear clearly in his mind. That knowledge formerly did not exist; when 
the sights and sounds entered his subconscious, they “existed.” If these memorIes were not 
rekindled from time to time, they would gradually fade away and disappear, returning to 
the void. This knowledge of ours, sometimes existing, sometimes not existing, some 
Images disappearing, other images arising, always changing following the outside world, 
1s 1llusory, not real. Therefore, the mind-conscIousness 1s not “me.” The ancients have 
said: “The body 1s like a bubble, the mind 1s like the wind; they are 1llusions, without 
origin or True Nature.” If we truly realize that body and mind are illusory, and do not cling 
to them, we will gradually enter the realm of “no-self,”” escaping the mark of self. The self 
Of our self being thus void, the self of others 1s also void, and therefore, there 1s no mark of 
others. Qur self and the self of others being void, the selves of countless sentlent beings 
are also void, and therefore, there 1s no mark of sentient beings. The self being void, there 
1s no lasting ego; there 1s really no one who has “attained Enlightenmernt.” This 1s also true 


Ù 


2) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


3572 


of Nirvana, ever-dwelling, everlasting. Therefore, there 1s no mark of lifespan. Here we 
should clearly understand: 1t 1s not that eternally dwelling “Irue Thusness” has no real 
nature or true self; 1t Is because the sages have no attachment to that nature that 1t 
becomes void. Sentient beings being void, obJects (dharmas) are also void, because 
obJects always change, are born and die away, with no self-nature. We should clearly 
realize that this 1s not because obJecfs, upon disintegration, become void and non-exiIstent; 
but, rather, because, being 1llusory, their True Nature 1s empty and void. Sentient beings, 
too, are like that. Therefore, ancient have said: “Why walit until flowers fall to understand 
that form 1s empty.” The practitioner, having clearly understood that beings and dharmas 
are empty, can proceed to recite the Buddha's name with a pure, clear and bright mind, 
free from all attachments. Only when he cultivates in such an enlightened frame of mind 
he be said to have “develop the Bodhi Mind.” Enlightened Mind must ¡include the 
following awakenings: 

Thân nây chẳng phải TA và CỦA TA, mà đó chỉ là một sự tổng hợp giả tạm của tứ đại 
(đất, nước, lử, gió) mà thôi: This body is not ME (self) or MINE (self-belonging), but is 
only a temperary collaboration of the four great elements (land, water, fire, and wind). 
TÂM THỨC PHÂẦN BIỆT nầy cũng thế, nó chỉ là sự tổng hợp của sáu trần là sắc, thinh, 
hương, vị. Xúc, và pháp mà thôi. Do vậy nên nó cũng chẳng phải là TA và CỦA TA nữa. 
Hiểu được như vậy, hành giả tu tập sẽ dứt trừ những thứ sau đây—The discriminating 
mind 1s the same way; 1t 1s the result from the combination of the six elements of form, 
sound, odor, flavor, touch and dharma. Therefore, 1t is also not ME or SELF-BELONGING 
either. If cultivators are able to penetrate and comprehend In this way, they will be able to 
eliminate the followings: 

Hai thứ trói buộc là NGÃ và NGÃ SỞ. Ngã và Ngã sở đã không, tức nhiên sẽ dứt trừ 
được cái “Ngã Tướng” hay cái “Chấp Ta”: Two types of bondage of SELF and SELE- 
BELONGOING. If there 1s no “Self” or “Self-belonging,” then the Self-Form, or the 
characteristic of being attached to the concept of self will be eliminated immediately. 

Sự “Chấp có nơi người khác” hay “Nhơn Tướng” cũng không: The Otherˆs Form or the 
characteristic of clinging to the concept of other people does not exIst either. 

Sự chấp “Có” nơi tất cả chúng sanh hay “Chúng Sanh Tướng”: The Sentient Beings Form 
or the characteristic of clinging to the existence of all other sentient beings will no longer 
©XISI. 

Sự chấp “Thọ Giả Tướng” hay không có ai chứng đắc: The Recipient-Form ¡s also 
eliminated. 

Vì Bốn Tướng Chúng Sanh đều bị dứt trừ, nên hành giả liền được Giác Ngộ —Because 
these four form-characteristics of sentlent beings no longer exist, the practiioners will 
attain Enlightenment. 


(GŒ) Bậc giác ngộ và Trung đạo 
Enhightened One and the Middle Path 
See Chapter 8 (B) (VIII) 


Œ) 
Ù 


2) 


3) 


4) 


3573 


(H) Sự Giác Ngộ của Đức Phật 
Enlightenrmment 0ƒ the Buddha 


Trước khi xuất gia— Beƒfore leaving home: 

Thái tử Tất Đạt Đa và Công chúa Da Du Đà La thành hôn trong một cuộc hôn lễ trang 
nghiêm và vui vẻ trong hoàng cung: Prince Siddharta married Princess Yasodhara in a 
solemn and happy ceremony held in the Royal Palace. 

Tuy nhiên, sau hôn lễ, với tình yêu dịu dàng của Công chúa Da Du Đà La, và cuộc sống 
huy hoàng trong hoàng cung vẫn không làm mờ đi những suy nghĩ trong tâm tư của Thái 
tử: However, after their marriage, the loving tenderness of Yasodhara and the luxurious 
life in the Royal Palace still could not diute the problems contemplated by the Prince In 
his mind. 

Sau những lần thăm viếng ngoại thành, những hình ảnh về già, bệnh và chết luôn ám ảnh 
Thái tử. Ngài nghĩ rằng vợ đẹp, con ngoan, và ngay cả chính bản thân ngài cũng không 
tránh được cái vòng già, bệnh và chết nầy. Kiếp nhân sinh thật là ngắn ngủi và huyễn ảo: 
After the visits to the scenes outside the royal palace, Iimages of the old, the sick, and the 
dead always haunted the mind of the Prince. He thought that even his beautiful wife, his 
beloved son, and himself could not escape from the cycle of old age, sickness, and death. 
Human life was so short and 1llusionary. 

Vua Tịnh Phạn, cha ngài, cố gắng xây cung điện mùa hè để cho ngài hưởng thụ cuộc sống 
vật chất ca vui hoan lạc. Tuy nhiên, không có thú vui nào có thể làm cho Thái tử hứng 
thú. Lúc nào Thái tử cũng muốn tìm cho ra những phương cách giải thoát khỏi những 
thống khổ của kiếp người: King Suddhodana, his father, tried to build a summer palace for 
him and let him enJoy the material pleasure of singing, dancing, and other entertainmernt. 
However, no Joys could arouse the Interest of the Prince. The Prince always wanted to 
seek out ways and means of emancipation from the sufferings of Life. 


(II) Xuất gia— Leaving home: 


Ũ 


2) 


Một đêm, Thái tử cùng Xa Nặc rời khỏi hoàng cung. Thái tử đi thắng đến chuông ngựa, 
lên yên ngựa và bắt đầu cuộc hành trình bất thường. Vì thế mà Xa Nặc không còn cách 
nào lựa chọn, nên phải đi cùng Thái tử. Thái tử cưỡi ngựa đến một chân núi, ngài xuống 
ngựa, trao hoàng bào, vương miện, và châu báu, và bảo Xa Nặc nên trở về hoàng cung: 
One nipht, the Prince and Chandaka left the Royal Palace. The Prince walked out of the 
summer palace, went stralght to the stables, mounted a horse, and started his unusual 
Journey. So, Chandaka had no choice but going along with Him. The Prince rode his horse 
to the foot of a hill, he dismounted, gave all his preclous dress, his crown and Jewels, and 
told Chandaka to return to the royal palace. 

Khi là thái tử, Tất Đạt Đa Cổ Đàm sống trong xa hoa tráng lệ, nhưng sự giàu có lớn lao 
của Ngài không thể giải thoát Ngài khỏi vòng sanh, già, bệnh và chết được. Vì vậy Ngài 
từ bỏ tất cả những lạc thú trần gian cũng như những ràng buộc xã hội, bắt đầu đi lang 
thang khắp rừng sâu núi thẳm để tìm kiếm sự cứu độ, sự thực hành xuất gia diễn hình của 
Đức Phật vẫn còn được chư Tăng Ni Phật tử noi theo. Đức Phật đi đến sự hiểu biết rằng 


3574 


chính sự xuất gia cũng không thể diệt khổ: As a prince, Siddhartha Gautama lived in 
unsurpassed luxury, but his great wealth could not liberate him from rebirth, old age, 
sickness and death. He thus relinguished all earthly pleasures and severed his ties with 
SOCIefy, setting out to wander through the forest to seek salvation. The practice of 
renunciation, modeled on the example of the Buddha, is still followed by Buddhist monks 
and nuns. 


(HI) Tu theo khổ hạnh— Following the path oƒ asceticism: Trong khi tìm kiếm sự giác ngộ, 
Thái tử Tất Đạt Đa Cổ Đàm cùng 5 vị đạo sĩ khổ hạnh tu tập những pháp khổ hạnh 
nghiêm ngặt với hy vọng đạt được tuệ giác tối cao. Cùng với những người nầy, Thái tử Cổ 
Đàm học cách chịu đựng sự tự hành xác, trở nên kiệt sức và suy nhược do bởi đói khát và 
đau đớn. Thậm chí những hảo tướng trên người của Ngài có từ lúc chào đời hầu như biến 
mất. Thái tử Tất Đạt Đa Cổ Đàm, người đã từng biết đến những dục lạc tuyệt vời nhất 
nay đã cảm nhận được sự đối nghịch chính xác của nó. Cuối cùng, Ngài đi đến sự nhận 
thức rằng người ta không thể đạt được bất cứ điều gì từ sự suy sụp quá mức. Như vị vua 
trời Đế Thích đã bày tỏ cho Ngài, nếu những sợi dây đàn quá căng chúng sẽ đứt và nếu 
chúng quá chùng chúng sẽ không khãy được: chỉ khi nào chúng được căng một cách vừa 
phải thì chúng sẽ phát ra tiếng. Thái tử Cô Đàm hiểu rằng sự quân bình giống như vậy rất 
cần thiết với nhân loại và đi đến quyết định chấm dứt cuộc sống khổ hạnh quá mức bằng 
cách tắm gội và nhận lấy thực phẩm. Quan sát sự thay đổi này, năm người đồng môn của 
Ngài đều xa lánh Ngài. Họ cho rằng Ngài đã chịu thất bại, do đó không xứng đáng với họ 
nữa-——In his search for enlightenment, the Prince Siddhartha Gautama Joined five ascetics 
who were practicing the severest austerities In the hope of gaIning ultimate 1nsight. In 
their company Gautama learned to endure the most extreme self-mortification, becoming 
weak and frail through starvation and pain. Even the magnificent distinguishing marks that 
had adorned him since birth almost disappeared. Prince Siddhartha Gautama, who had 
known the greatest pleasure had now experienced its exact opposite. Eventually he came 
to realize that nothing would be gained from extreme deprivation. As the god Indra 
demonsfrated to him, 1f the strings of a lute are too tight they wIll break, and 1f they are 
too slack they will not play: only If they are properly strung will music Issue forth. 
Gautama understood that the same balance 1s necessary with humankind and resolved to 
end the useless life of extreme asceticism by bathing and receiving food. Observing this 
change, his five companions deserted him, believing that he had admitted defeat and was 
therefore unworthy of them. 


(IV) Con đường Trung Đạo— The Middle Path: 

I) Đức Phật thừa nhận rằng người ta có thể đạt được nhiều điều thiện lành khi sống đời đạo 
sĩ khổ hạnh giản dị, nhưng Ngài cũng dạy rằng hình thức cực đoan khổ hạnh không dẫn tới 
con đường giải thoát. Sau 6 năm trải qua nhiều thử thách khác nhau, Thái tử Cổ Đàm 
quyết định chuẩn bị cho con đường của chính mình: đó là con đường trung đạo, giữa sự 
buông thả quá mức và sự hành xác quá độ. Bên bờ sông Ni Liên Thiển, Ngài đã nhận lấy 
thực phẩm cúng dường của người thiếu nữ tên Sujata. Ngài biết rằng sự giác ngộ đã gần 
kể do bởi đêm trước đó Ngài có năm giấc mơ báo trước. Do đó, Ngài chia phẩm vật cúng 
dường ra làm 49 phần, mỗi phần cho mỗi ngày mà Ngài biết sẽ dành cho sự suy niệm tiếp 


2) 


3575 


theo cái đêm Ngài đạt được đạo quả giác ngộ. Giống như “một con sư tử thức dậy sau 
giấc ngủ,” Ngài tiến hành thực hiện những gì sau khi Ngài hiểu biết được dưới cội Bồ Đề 
trong Bồ Đề Đạo Tràng. Quan sát 4 hướng, Ngài ngồi trong tư thế hoa sen dưới cội cây và 
phát nguyện sẽ không đứng dậy cho đến khi trở thành bậc giác ngộ. Hiếm hoi biết dường 
nào cho một vị Bồ Tát thành Phật, và một sự kiện lớn lao đột ngột như vậy đã được lan 
truyền đi những chấn động khắp tất cả các cõi của thế giới: The Buddha came to 
understand that renunciation 1tself could not bring about the cessation of suffering. He 
acknowledged that much can be gained from leading the simple life of an ascetic, but also 
taught that extreme austerities are not conducive to the path of liberation. At the end of six 
years of varied experilences, Gautama decided to pave his own way: a middle path 
between the extreme of self-indulgence and self-mortification. On the banks of the river 
Nairajana, he accepted an offering of rice-milk from a young girl named SuJata. He knew 
that enliphtenment was near because the previous night he had had five premonitory 
dreams. He therefore divided SuJataˆs offering Into forty-nine mouthfuls, one for each of 
the days he knew he would spend in contemplaton following the nmight of his 
enlightenment. “Roused like a lion,” he proceeded to what would later become known as 
the Bodhi Tree, in Bodh-Gaya. After surveying the four cardinal directions, he sat In the 
lotus position underneath the tree and vowed not to move until he had attained complete 
and final enlightenment. Rarely does a Bodhisattva become a Buddha, and the onset of 
such an event sends ripples all throughout the world system. 

Sau khi từ bỏ lối tu hành khổ hạnh, Thái tử quyết định thay đổi hoàn toàn lối tu của mình. 
Ngài bước xuống dòng Ni Liên Thiển, để cho nước mát gột sạch những bụi bặm phủ đầy 
trên cơ thể của Ngài. Ngài quyết định đi vào lối tu làm thanh tịnh nội tâm, diệt trừ phiền 
não để mở rộng trí huệ và thông suốt chân lý. Tuy nhiên, do sức cùng lực kiệt, nên khi 
vừa tắm xong, Thái tử vật ngã xuống cạnh bờ sông. May mắn thay, ngay lúc đó thì một cô 
gái chăn bò tên Nanda, đang đội bình sữa đi qua, nàng nhận biết Thái tử ngất xỉu vì quá 
suy nhược nên nàng bèn mở nắp và rót một bát cho Thái tử uống. Thái tử cảm thấy bát 
sữa vừa dâng của cô gái chăn bò ngọt như nước cam lộ. Uống xong Ngài cảm thấy cơ thể 
thoải mái và từ từ khôi phục. Sau khi hồi sức, Thái tử vui vẻ đi về phía năm anh em Kiều 
Trần Như là những người đã cùng tu khổ hạnh với Ngài trong quá khứ, nhưng bị họ tránh 
né vì nghĩ rằng Thái tử đã bị cô gái đẹp kia mê hoặc rồi. Vì thế Thái tử đành rời khu rừng 
một mình, lội qua sông Ni Liên và đi về hướng núi Ca Đa. Thái tử ngồi xuống tảng đá 
dưới tàng cây Bổ để như một cây dù lớn, Ngài quyết định lưu lại nơi đây, tiếp tục tham 
thiển cho đến khi đạt được giác ngộ và giải thoát. Vào lúc đó có một cậu bé cắt cỏ đi 
ngang qua, trên vai vác bó cỏ, cậu bé liền cúng dường cho Thái tử bó cổ làm chỗ ngồi cho 
êm. Thái tử chấp nhận sự cúng dường của cậu bé: After abandoning asceticism, the Prince 
decided to totally change his way of practicing. He walked to Nairanjana River, and let 
the clear flowing water cleanse the dirt that had accumulated on his body for a long time. 
He decided to engage in ways to purIfy his inner heart, exterminate delusions, and expand 
his wIsdom to understand the truth. However, the Prince was physically exhausted from 
his continuous practice of asceticism. After bathing, he was so weak and feeble that he 
fainted on the river bank. Fortunately, at that time, a shepherd girl named Nanda, who 
carried a bucket of cow's milk on her head, passed by. She discovered the Prince and 
knew his condition was caused by extreme exhaustion. So she poured a bowl of milk for 


3576 


him to drink. Drinking the bowl of milk offered by the shepherd girl, the Prince found 1t 
tasted like sweet nectar. He felt more and more comfortable and he gradually recovered. 
After the Prince revived, he walked towards Kaudinya and other four people who had 
practiced asceticism with him In the past; however, all of them avoided him because they 
thought the Prince had been seduced by a beautiful maid. So he left the forest alone, 
crossed over NairanJana River and walked to Gaya HIII. The Prince sat down on a stone 
seat under the umbrella-like bodhi tree. He decided to stay there to continue to practice 
meditation until he was able to attain enlightenment and emancipation. At that moment, a 
boy walked by with a bundle of grass on his shoulder. The boy offered a straw seat made 
from the grass he cut to the Prince for comfort. The Prince accepted the boy”s offering. 


(V) Đương đầu với ma quân— Confronting with the maras: 


Ù 


2) 


Ma vương, chúa của tất cả các loài ma quỷ, cảm thấy rằng Thái tử Cổ Đàm đã vượt ra 
khỏi quyền lực của mình, nên tập họp đạo binh ma để trục xuất vị Bồ Tát ra khỏi chỗ 
ngồi của Ngài dưới gốc cây giác ngộ. Sự chạm trán xảy ra, trong trận chiến này Ma vương 
đã hoàn toàn bị đánh bại. Đây là một trong những câu chuyện tuyệt vời của truyền thống 
Phật giáo: Mara, the demon of all demons, sensed that Gautama was about to escape from 
his power and gathered his troops to oust the Bodhisattva from his seat beneath the tree of 
enlightenment. The ensuing confrontation, in which Mara was soundly defeated. This 1s 
one of the øreat storles of the Buddhist tradition. 

Ma vương tấn công vị Bồ Tát với chín loại vũ khí, nhưng không có kết quả: những trận 
cuồng phong, những tẳng đá bay và vô số những cây tên lửa đã biến thành những cánh 
hoa sen rơi rụng, những cơn bão cát, tro bụi và bùn đất biến thành trầm hương thơm ngát 
và cuối cùng cái màn tối tăm nhất của sự u mê đã được vị Bồ Tát làm sáng tỏ rực rỡ. Với 
sự tức giận điên cuồng, Ma vương xoay sang vị Phật tương lai và đòi lấy địa vị của Ngài. 
Ngài từ tốn đáp lại: “nhà ngươi không tu tập “thập độ bố thí” cũng không từ bỏ thế gian, 
mà cũng không mưu cầu tri kiến và tuệ giác chân thật. Địa vị này không có ý nghĩa với 
ngươi. Duy nhất chỉ một mình ta mới đủ tư cách ngồi nơi này.” Trong cơn thịnh nộ, Ma 
vương phóng cái dĩa sắt cạnh về phía Đức Phật, nhưng nó biến thành một tràng hoa ở trên 
đầu Ngài. Sau đó Đức Cổ Đàm thách thức Ma vương: “nếu Ma vương tin rằng mình có 
quyền nắm giữ vị trí của bậc giác ngộ, hãy tự mình đưa ra những bằng chứng về những 
hành động công đức của mình.” Ma vương xoay qua đồng bọn dưới quyển, bắt chúng đưa 
ra bằng chứng. Rồi Ma vương yêu cầu Bồ Tát phải trưng ra bằng chứng cho nó. Đức Cổ 
Đàm đưa bàn tay phải ra, chỉ xuống và nói rằng “Hãy để quả đất to lớn vững chắc này là 
chứng nhân của ta.” Với lời tuyên bố này, quả địa cầu chấn động quét sạch vũ trụ và tất 
cả loài ma quỷ bị thổi bay mất. Ngay cả con voi khổng lỗ của Ma vương cũng phải phủ 
phục trước vị Phật tương lai: Mara attacked the Bodhisattva with nine elemental weapons, 
but to no avail: whirlwinds faded away, flying rocks and flaming spears turned Into lotus 
flowers, clouds of sand, ashes and mud were transformed Info fragrant sandalwood and, 
finally, the darkest of darkness was outshone by the Bodhisattva. Enraged, Mara turned to 
the Buddha-to-be and demanded his seat. Gautama replied: “You have neither practiced 
the ten perfections, nor renounced the world, nor soupht true knowledge and Insight. This 
seat 1s not meant for you. I alone have the right to 1t.” With a furlous rage, Mara flung his 
razor-edged disc at the Buddha-to-be, but 1t turned Into a garland of flowers above his 


3577 


head. Then Gautama challenged Mara: 1f the demon believed that he entitled to occupy 
the seat of enlightenmernt, let him bring witnesses to his meriforious deeds. Mara turned to 
his fiendish companions, who submissively gave their testimony. He then asked the 
Bodhisattva who would bear witness for him. Gautama drew out his right hand, pointed 1t 
downward and said: “Let this great solid earth be my witness.” With this, a thunderous 
earthquake swept the universe and all the demons flew away. Even Mara's great 
elephant, Girimekhala, knelt down before the Buddha-to-be. 


(VI)Lời thệ nguyện uy nghiêm— Solemn oath: Thái tử ngôi thẳng thóm và nguyện: “Nếu ta 
không đạt thành giác ngộ và giải thoát, thể quyết không đứng dậy khỏi chỗ này.” Thái tử 
ngồi như thế, lòng như nước lặng, bao nhiêu cám dỗ đều không quấy phá được Ngài. 
Lòng của Ngài mỗi lúc một thêm kiên định. Ngài tiến sâu vào cảnh giới thiển định tam 
muội, đạt đến thanh tịnh vô niệm. Thái tử tiếp tục ngồi kiết già dưới cội Bồ để, dứt bỏ 
mọi ràng buộc. Vào một đêm khi sao mai vừa ló dạng trên bầu trời phương đông. Thái tử 
ngẩng đầu lên nhìn thấy ngôi sao này, lòng hốt nhiên bừng sáng. Ngài đạt được Chánh 
Đẳng Chánh Giác, triệt ngộ bản tánh, trí tuệ từ bi to lớn. Ngài trở thành người giác ngộ 
chân lý vũ trụ. Ngài là Phật. Lúc ấy Ngài biết rằng tất cả chúng sanh luân hồi trong lục 
đạo, chịu nhiều quả báo khác nhau. Phật cũng biết rằng, tất cả chúng sanh đều có đức 
tánh và trí tuệ Như Lai, đều có cơ hội đạt thành chánh giác, chỉ vì bị vô minh che lấp mà 
bị chìm đắm trong bể khổ, không thể thoát ra được. Sau khi Đức Phật đã đạt được chân lý 
vũ trụ nhân sinh, Ngài còn thiển định thêm 21 ngày nữa dưới cội Bồ Đề, sau đó Ngài đạt 
đến cảnh giới hanh thông vô ngại. Ngài bèn rời chỗ để đi về hướng thành Ca Thi để bắt 
đầu sự nghiệp truyền đạo cứu độ chúng sanh—The Prince sat straight under the tree and 
made a solemn oath: “If I do not succeed In attaining enlightenment and emancipation, I 
will not rise from this seat.” The Prince sat like a rock with a mind unruffled like still 
water. He was unperturbed by any temptatlons. The Prince was even more and more 
steadfast In his resolve. His mind was more peaceful, and he entered Into a state of utmosf 
concentration (samadhi), having reached the realm of no-mind and no-thought. The Prince 
sat in a medifation pose under the Bodhi tree, warding off all worldly attachments. One 
nipht, there appeared a bright morning star. The Prince raised his head and discovered the 
star He was Instantly awakened to his true nature and thus attaned supreme 
enlightenment, with his mind filled with great compassion and wisdom. He had become 
awakened to the universal truth. He had become the Buddha. The Enlightened One knew 
that all sentient beings were transmigrating In the six states of existence, each receiving 
different kinds of retribution. He also knew that all sentitent beings possessed the same 
nature and wIsdom_ as a Buddha, that they could all attain enlightenment, but that they 
were drowned In the sea of suffering and could not redeem themselves because they were 
Immersed ¡n ignorance. After attaining the truth of life in the universe, and meditating for 
another 21 days under the Bodhi tree, the Buddha entered into the domain of unimpeded 
harmony and perfect homogeneity. So he rose from his seat and headed towards KasI city 
to begin his preaching career to rescue the masses and benefit the living. 


(VHII)Thái tử thành đạo — The Prince became enlightened: Sau khi Đức Phật đánh bại Ma 
vương, tất cả chư thiên đều tụ tập quanh Ngài, trong khi Ngài vẫn còn chú tâm vào sự 


3578 


giác ngộ—After Mara”s defeat, the gods gathered around Gautama while he set his mind 
on enlightenmert. 


(A) Đêm Thái tử thành đạo— The Night the Prince became enlightened: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Trong canh một, Bồ Tát trải qua bốn giai đoạn thiền liên tục, hoặc trạng thái tâm an định, 
thoát khỏi những trói buộc của các ý tưởng tầm thường, Ngài có thể nhớ lại nhiều tiền 
kiếp, từ đó đạt được tri kiến hoàn thiện của bản thân Ngài: In the first watch, the 
Bodhisattva experienced the four successive stages of meditation, or mental absorptlons 
(dhyana). Freed from the shackles of conditioned thought, he could look upon his many 
prevIous existences, thereby gaining complete knowledge of himself. 

Vào canh hai, Ngài hướng thiên nhãn vào vũ trụ và trông thấy toàn thể thế gian như thể 
được phản ánh trong một tấm gương không chút tì vết. Ngài trông thấy những kiếp sống 
bất tận của nhiều chúng sanh trong vũ trụ mở ra tùy vào giá trị đạo đức về hành động của 
họ. Một số người may mắn, còn những người khác bất hạnh; một số người xinh đẹp, và 
những người khác xấu xí, nhưng không một ai có thể cho dừng lại việc xoay chuyển vòng 
sinh tử bất tận này: In the second watch of the night, he turned his divine eye to the 
universe and saw the entire world as though it were reflected in a spotless mirror. He saw 
the endless lives of many beings of the universe unfold according to the moral value of 
their deeds (see Karma). Some were fortunate, others miserable; some were beautiful, 
others ugly; but none cease to turn in the endless cycle of birth and death. 

Vào canh ba, Đức Cô Đàm chuyển hướng suy niệm của mình sang bản chất thật của thế 
gian. Ngài thấy vạn vật lần lượt sanh diệt ra sao và luôn luôn bắt nguồn từ vật khác như 
thế nào. Hiểu được định luật Nhân Duyên này cuối cùng Ngài tìm được lời giải đáp để bẻ 
gãy vòng luân hồi sanh tử bất tận. Và với sự hiểu biết này Ngài đạt đến sự toàn hảo. 
Người ta nói rằng Ngài trở nên vắng lặng giống như một bếp lửa khi đã tàn: In the third 
watch of the night, Gautama turned his meditation to the real and essential nature of the 
world. He saw how everything rises and falls in tandem and how one thing always 
Oripinates from another. Understanding this causal law of Dependent Origination, he 
finally beheld the key to breaking the endless of cycle of samsara, and with this 
understanding he reached perfection. It 1s said that he became tranquil like a fire when 1ts 
flames have died down. 

Vào canh tư và cũng là canh chót của đêm, khi bình minh sắp ló dạng, sự hiểu biết cao cả 
nhất của vị Bồ Tát có thể giúp Ngài hoàn toàn dập tắt (nghĩa đen của Niết Bàn) những 
ngọn lửa tham, sân, si mà trước đó đã trói buộc Ngài vào vòng sanh tử khổ đau. trong 
khoảnh khắc thành Phật, sự hiểu biết trọn vẹn của Ngài kết tinh thành Tứ Diệu Đế. Mặc 
dù có nhiều tường thuật về sự kiện đêm thành đạo, tuy có lúc có sự khác biệt về chỉ tiết, 
nhưng có một sự đồng nhất về “Tứ Diệu Đế.” Người ta nói Tứ Diệu Đế chứa đựng toàn 
bộ giáo lý của Đức Phật và là kết quả của Phật giáo, và đến mức mọi người hiểu chúng 
là dấu chỉ của sự tiến bộ trên con đường đi đến hiểu biết ở đạo Phật là thông hiểu sâu sắc 
và nhận thức được Tứ Diệu Đế. Chỉ Đức Phật mới có sự hiểu biết trọn vẹn và rốt ráo về ý 
nghĩa vi tế nhất của chúng, điều này tương đương với sự giác ngộ và Niết Bàn: In the 
fourth and final watch of the night, as dawn broke, the Bodhisattva's great understanding 
enabled him to completely “blow out” (literal meaning of nirvana) the fires of greed, 
hatred and delusion that had previously tied him to rebirth and suffering. At the moment of 
becoming a Buddha, his entire knowledge crystallized Into the Four Noble Truths. 


3579 


Although there are many accounts of the Buddha”s night of enlightenment, at times 
varying in detail, there 1s complete unanimity about the Four Noble Truths. They can be 
said to contain the entire teaching of the Buddha, and consequently of Buddhism, and the 
extent to which they are undersfood 1s an indication of progress along the path: “to know” 
in Buddhism 1s to comprehend and realize the Four Noble Truths. Only a Buddha has 
complete and final understanding of their subtlest meaning, which ¡1s equal to 
enlightenment and nirvana. 


(B) Thái tử thành đạo— The Prince became enlightened: Khi giác ngộ, Đức Phật nhìn thấy 
hết mọi việc xãy ra trong quá khứ. Ngài khám phá ra rằng khi đời sống nầy kết thúc thì 
một kiếp sống mới lại bắt đầu. Chết chỉ là sự hủy diệt của thân xác; nhưng dòng sống của 
nó vẫn tiếp tục tiếp diễn tổn tại để tái sanh hiện hữu trong một thân xác mới, và cứ tiếp 
tục như vậy trong vòng luân hồi sanh tử. Ngài nhận biết rằng người nào gây nhân ác trong 
đời hiện tại sẽ nhận lãnh quả báo đau khổ trong kiếp sau. Nhưng nếu ai có lòng thương 
mọi người thì sẽ có kết quả hạnh phúc và an vui. Bất cứ hành động nào do con người gây 
ra sẽ không bao giờ mất, mà việc làm ấy còn gây hậu quả hạnh phúc hay khổ đau trong 
nhiều đời sau. Ngài cũng khám phá ra rằng mọi kiếp sống của tất cả chúng sanh đều có 
tương quan, tương duyên với nhau; tâm Ngài thể nhập chân lý thâm sâu mầu nhiệm. 
Trong lúc thiển định, Ngài quán sát thấy rõ mặt trời, các hành tinh, những vì sao và dãy 
ngân hà của vũ trụ, từ hạt bụi đến nhỏ nhất đến một vì sao cực lớn đều có liên hệ với 
nhau. Mọi vật luôn biến đổi, sanh diệt rồi diệt sanh. Chẳng có chuyện gì xãy ra mà không 
có nguyên nhân của nó, và hễ có nhân, có duyên là phải có quả. Rồi Ngài lại khám phá 
ra rằng thế gian nầy ngập tràn những khổ đau phiển não. Ngài thấy chúng sanh từ loài 
côn trùng nhỏ bé đến các bậc vua quan quyền uy tột đỉnh đều chạy theo các thú vui dục 
lạc, để rồi cuối cùng chỉ gặt lấy khổ đau. Ngài cũng thấu rõ luật vô thường của vạn hữu. 
Con người thường hay chống đối lại với những điều mà họ không ưa thích. Cuộc sống của 
họ đầy dẫy những ganh ghét hận thù. Lúc nào con người cũng nghĩ đến việc làm hại kẻ 
khác, để rồi cuối cùng phải nhận lãnh hậu quả buôn đau. Một khi họ chịu ngừng chạy 
theo dục vọng thì khổ đau của họ sẽ chấm dứt. Lúc đó tâm con người không còn tham lam 
hay sân hận. Họ cũng không làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến người khác. Do đó họ 
cảm thấy rất hạnh phúc. Thật vậy một khi hủy diệt hết sự thù oán thì lòng người sẽ chứa 
chan tình yêu thương và lòng yêu thương nầy sẽ mang lại cho con người sự an lạc và hạnh 
phúc không có thứ gì có thể so sánh được. Khi Thái tử Tất Đạt Đa giác ngộ những điều 
nầy, chân tâm của Ngài không còn dính mắc một chút nào vào vô minh nữa. Trí tuệ của 
Ngài là thứ trí tuệ tuyệt luân. Chỉ vậy mà Ngài đã trở thành một bậc giác ngộ, một vị 
Phật —When Prince Siddhartha became enlightened, in His mind”s eye he saw far Into the 
past. He saw that when one life ended, another began. Death only brought the body to an 
end; life 1tself continued on and on finding a new body again and again. And this process 
keeps repeating and repeating in a cycle which we call the “Cycle of Birth and Death”. 
The Buddha saw when a person did evil in one life, such as harming another being, he or 
she would surely experience unhappiness in the future. But when a person acted with 
love, happiness and love followed. Nothing anyone did was ever lost, but was carried on 
from life to life, bringing happiness or suffering. As He discovered how all life 1s linked 
together in this way, deeper truths appeared to His mind. The sun, planets, all the stars, the 


3580 


galaxles of the universe, etc, appeared In His contemplation. He saw how everything, 
from the smallest speck of dust to the largest star, was linked together. Everything was 
consfanfly changing In the process of growing, decaying, and growing again. Notihng 
happens without a cause, and every cause produced effect. Then He saw all the sufferings 
and afflictions of the world. He saw how everyone, from the smallest insect to the greatest 
king, ran after pleasure, only end up with unhappiness. And He discovered the reason for 
all this unhappiness. He thoroughly understood the Law of Change. He saw that people 
always fipht against the things they dislike. Their whole le 1s filled with hatred and 
anger. And every time they harm someone else, they suffer for it later. They go from 
lifetime to lifetime creating more unhappiness for themselves. They are searching for 
peace, but find nothing but sufferings and afflictions. Once people stop running after 
pleasures, sufferings and afflictions would automatically stop too. At that time, there 
would be no more greed or hatred in the person”s mind. He or she would no longer do 
anything to harm anyone else. Thus, there would be no more unhappiness to be felt. With 
all hatred finsihed, the person”s heart would fill with love. And this love would bring a 
peace and happiness unlike anything else. When Prince Siddhartha was enlightened He 
had seen all this, even the last speck of darkness disappeared from His mind. He was 
filed with a radiant clear light. He had become fully enlightened to the Truth. He became 
an Enlightened One, a Buddha. 


(U Ấn Chứng 
Seal 0ƒ approval— Inka-shomèt (p) 


Trong đạo Phật, đây là ấn chứng của sự giác ngộ đầy đủ để được phép dạy đệ tử. Đây là 
sự xác nhận chính thức về phần của một vị thầy rằng một đệ tử của ông đã hoàn tất đầy 
đủ việc tu luyện với sự hướng dẫn của chính ông, nói cách khác là đã tốt nghiệp, hay đã 
đạt đạo trong Phật giáo. Với các thiển sư dùng hệ thống công án, thì nó ám chỉ rằng người 
học trò đã xong mọi công án do ông thầy chỉ định. Các thiển sư không dùng công án thì 
ban ấn chứng bằng sự thỏa mãn của các vị nầy về mức độ giác ngộ hay thấu triệt giáo 
pháp của người học trò. Một đệ tử khi đã được ấn chứng, có thể hoặc không có thể được 
phép bắt đầu dạy người khác, điều nầy tùy thuộc vào mức độ giác ngộ nông sâu, sức 
mạnh cá tính và sự trưởng thành của người đệ tử. Dĩ nhiên điều nầy cũng tùy thuộc rất 
nhiều vào phẩm cách cá nhân của vị thầy. Nếu vị thầy tài ba đức độ và tiêu chuẩn cao, 
ông sẽ không dễ dàng khinh suất mà để cho đệ tử bắt đầu dạy cho người khác một cách 
hời hợt. Nhưng nếu là một vị thầy tầm thường, thì rất có thể môn đệ của ông, ấn chứng 
hay không ấn chứng, cũng sẽ là “một cái dấu vụng về của một con dấu vụng về.” Trong 
nhà thiển người ta thường hay nói: “Cây đắng không sanh trái ngọt.”——In Buddhism, this is 
a stamp of approval of sufficient enlightenmernt to be allowed to teach. This 1s considered 
as a formal acknowledgment on the part of the master that his disciple has fully completed 
his training under him, in other words, graduated, or attained enlightenment in Buddhism. 
With masters who use the koan system 1t implies that the disciple has passed all the koans 
prescribed by that master. The bestowal of the seal of approval by masters who do. not use 
koans signifies their satisfaction with their disciple”s level of understanding. One who 


3581 


receives the seal of approval may or may not be given permission by his master to begin 
teaching, for mụch depends on the depth of the studenfs enlightenment, the strength of his 
character, and the maturity of his personality. Obviously, much also depends on the 
personal qualities of the master himself. If he ¡s wise, virtuous, and accomplished, with 
high standards, his permission to teach wIll not be lightly given. But 1f he 1s a mediocre, 
very likely his disciple, sealed or not-yet-sealed, will be “a poor stamp of a poor stamp.” 
In zen 1t is often said, “ “The fruit can be no better than the tree that produced it.” 


(J) Ấn chứng giác ngộ 
Seal 0ƒ aquthentfication 


Sự chứng nhận giác ngộ được vị Thiền Sư trao cho đệ tử, nhằm chỉ rằng vị Thiển Sư hài 
lòng với sự tiến bộ của người học trò. Sự chứng nhận giác ngộ này cũng ban cho vị đệ tử 
quyền được dạy đệ tử, nhưng không cho biết rằng vị Thiển Sư đã đạt đến mức thông pháp 
cao nhất. Hệ thống này quan trọng trong nhà Thiển, trong đó nhằm tuyên bố sự nhận biết 
trực tiếp qua lối tâm truyền tâm chứ không bằng khái niệm tư tưởng, có từ thời Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni truyền pháp cho đệ tử là ngài Ca Diếp. Ấn thực chứng được dùng như là 
phương cách kiểm soát phẩm chất mà các Thiền Sư có thể đoan chắc rằng giáo pháp và 
phương pháp tu tập đặc biệt của một người theo đúng với những øì đã được truyền thống 
chấp nhận—The certification of awakening (Kensho or Satori) given by a Zen Master to a 
student, which Indicates that the master 1s satisfiied with the student”s progress. lt also 
confers authority to teach, but does not Iindicate that the student has reached the highest 
level of understanding. This system 1s Important in Zen, which claims to be a mind-to-mind 
transmission of non-conceptual direct understanding, which began when Sakyamuni 
Buddha passed the dharma to his student Kasyapa. The seal of authentication serves as a 
quality-control device by which Zen masters can ensure that a particular person”s 
teachings and practices accord with those accepted ïn the tradition. 


(K) Giải Ngộ Và Chứng Ngộ 
Awakening and Enlightenment 


Phải có một sự phân biệt rõ ràng giữa giải ngộ (một sự tỉnh thức lớn—great awakening) 
và chứng ngộ hay đạt được đại giác tối thượng. Giải ngộ là đạt được tuệ giác tương đương 
với tuệ giác Phật qua Thiền định hay trì niệm. Giải ngộ có nghĩa là thấy “Tánh,” là hiểu 
được bản mặt thật của chư pháp, hay chơn lý. Tuy nhiên, chỉ sau khi thành Phật thì người 
ta mới nói là thật sự đạt được đại giác tối thượng—A_ clear distinction should be made 
between Awakeninng to the Way and attainnng the way or atfaning Supreme 
Enlightenment. To experience the Awakening 1s to achieve a level of Insight and 
understanding equal to that of the Buddha through Zen meditation or Buddha recitation. 
Awakening 1s to see one”s nature, to comprehend the true nature of things, or the Truth. 


3582 


However, only after becoming a Buddha can one be said to have attaned Supreme 
Enlightenmernt or attained the Way. 


(L) Yếu Tố và Động Lực Cần Thiết cho sự Giác Ngộ 
Necessary Elements and Powers ƒor at(aiming enlightenment 


(A) Ba yếu tố cần thiết để đưa tới giác ngộ— Three essential elements for enlightenmeni: Theo 


1) 


2) 


3) 


Thiền Sư Bạch Ấn, có ba yếu tố cần thiết để đưa tới giác ngộ trong tu chứng hay trong bất 
cứ nỗ lực nào: đại tín, đại nghi và đại quyết định. Chẳng phải qua sách vở hay kinh kệ mà 
chúng ta học được ba yếu tố này, mà người ta phải học chúng bằng kinh nghiệm sống 
hằng ngày. Nếu người ta không bị ép buộc phải sống thực với ba yếu tố này, người ta sẽ 
không bao giờ có sự kiên trì để vượt qua những khó khăn trên đường tu Thiển——According 
to Zen Master Hakuin, there are three essential elements for enlighenment to the 
realizaton of practice or to any endeavor: great belief, great doubt, and great 
determination. It was not through books and sermons that one learned about these three 
elemenfs, one must learn them in day-to-day life. If one 1s not forced to live out of these 
essential components, one could never have perserved through anything like Zen training. 

Trong nhà thiển, đại tín có nghĩa là tin tưởng nơi thầy mình và nơi chân lý mà thầy của 
mình là biểu tượng. Nếu phân tích một cách rốt ráo, đó là niềm tin nơi năng lực vô tận 
của Phật tính mà chúng ta đều vốn đã có sẵn: In Zen Sects, great belief ¡s belief in your 
own master and the truth for which he stands. It is the final analysis, belief in the limitless 
power of Buddha-nature, which 1s by nature within yourself. 

Đại nghi có vẻ như là đối nghịch với sự tin tưởng, thực ra đại nghi khiến ta thường xuyên 
ý thức đến sự non kém của mình, cũng như những gì mà chúng ta hằng ôm ấp trong tâm. 
Từ cái lực nội tại của con người, Phật tính, đã sanh ra một truyền thống trí tuệ thật kỳ 
diệu, và chúng ta tin tưởng vững chắc nơi trí tuệ này. Nhưng khi tự xét đến sự non yếu của 
chính mình và thấy không thể chấp nhận được, chúng ta sẽ thường mang một vấn đề thắc 
mắc trong tâm, một sự xung đột nội tại: Great doubt may appear to be the exact opposite 
of belief, It actually signifies the constant awareness of our own unripeness and the 
consciousness of a problem that we hold always within ourselves. The Innate force of 
humankind, Buddha-nature, has given birth to a marvelous tradition of wisdom, and we 
believe firmly in this wIisdom. But reflecting upon our own Iimmaturity and being unable to 
accept It creates a contradiction that stays with us constantly, as a problem. 

Từ đó chúng ta phải tiến tới sự quyết tâm, có nghĩa là kiên trì tu tập trong sự dũng cẩm: 
We then must proceed with great determination, which means sticking to practice with 
true courage. 


(B) Bốn Động Lực Giác Ngộ— Four Powers for aftaining Enlightenment: 


l) 
2) 
3) 
4) 


Tự lực: Independent personal power. 

Tha lực: Power derived from others. 

Nghiệp lực tiền kiếp: Power of good past karma. 
Ngoại lực: Power arising from environmernt. 


l) 


2) 
3) 


3583 


(M) Tám Đặc Điểm Chính Của Ngộ 
Eight chieƒ characteristcs 0ƒ Enlighteninent 


Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập II, Thiển sư Đại Huệ vào thế kỷ thứ 11 đã nêu 
ra tám đặc điểm chính của °Ngộ'—According to Zen master D.T. Suzuki in the Essays in Zen 
Buddhism, Zen master Ta-Hui in the eleventh century mentioned eight chief characteristics of 
“§saftor1' In Zen. 

Bội Lý —lrrationality: Chứng ngộ không phải là một kết luận mà người ta đạt được bằng 
suy luận; nó coi thường mọi xác định của trí năng. Những ai đã từng kinh nghiệm điều 
nây đều không thể giải thích nó một cách mạch lạc và hợp lý. Một khi người ta cố tình 
giải thích nó bằng ngôn từ hay cử chỉ, thì nội dung của nó đã bị thương tổn ít nhiều. Vì 
thế, kẻ sơ cơ không thể vói tới nó bằng những cái hiển hiện bên ngoài, mà những ai đã 
kinh nghiệm qua một lần chứng ngộ thì thấy rõ ngay những gì thực sự không phải là nó. 
Kinh nghiệm chứng ngộ do đó luôn luôn mang đặc tính “bội lý,` khó giải, khó truyền. 
Theo Thiền sư Đại Huệ thì Thiển như là một đống lửa cháy lớn; khi đến gần nhất định 
sém mặt. Lại nữa, nó như một lưỡi kiếm sắp rút ra khỏi vỏ; một khi rút ra thì nhất định có 
kẻ mất mạng. Nhưng nếu không rút ra khỏi vỏ, không đến gần lửa thì chẳng hơn gì một 
cục đá hay một khúc gỗ. Muốn đến nơi thì phải có một cá tính quả quyết và một tinh thần 
sung mãn. Ở đây chẳng có gợi lên một chút suy luận lạnh lùng hay phân biệt thuần túy 
siêu hình, nhận thức; mà là một ý chí vô vọng quyết vượt qua chướng ngại hiểm nghèo, 
một ý chí được thúc đẩy bởi một năng lực vô lý hay vô thức nào đó, ở đằng sau nó. Vì 
vậy, sự thành tựu nầy cũng xem thường luôn cả trí năng hay tâm tưởng: Satori is not a 
conclusion to be reached by reasoning, and defies all intellectual determination. Those who have 
experienced 1t are always at a loss to explain 1t coherently or logically. When 1t 1s explained at all, 
either In words or øesfures, 1ts content more or less undergoes a mutilation. The uninitiated are thus 
unable to grasp 1t by what 1s outwardly visible, while those who have had the experlence discern 
what Is genuine from what Is not. The satori experlence Is thus always characterized by 
1rrationality, inexplicability, and Iincommunicability. Listen to Ta-Hui once more: ““[his matfer or 
Zen Is like a great mass of fire; when you approach 1t your face 1s sure to be scorched. lt is again 
like a sword about to be drawn; when 1t is once out of the scrabbard, someone ¡is sure to lose his 
life. But 1f you neither fling away the scabbard nor approach the fire, you are no better than a pIece 
Of rock or of wood. Coming to this pass, one has to be quite a resolute character full of spirit. There 
1s nothing here suggestive of cool reasoning and quiet meftaphysical or epistemological analysis, but 
of a certain desperate wiÏll to break through an 1nsurmountable barrier, of the will impelled by some 
Irrational or unconscious power behind it. Therefore, the outcome also defies Intellection or 
conceptualization. 

Tuệ Giác —Intuitive insight: See Chapter 117 (A) (HH) (12). 

Tự Tri —Authoritativeness: Cái tri kiến do ngộ mà có là rốt ráo, không có thành kết nào 
của những chứng cứ luận lý có thể bác bỏ nổi. Chỉ thẳng và chỉ riêng, thế là đủ. Ở đây 
khả năng của luận lý chỉ là để giải thích điều đó, để thông diễn điều đó bằng cách đối 
chiếu với những thứ tri kiến khác đang tràn ngập trong tâm trí chúng ta. Như thế ngộ là 
một hình thái của tri giác, một thứ tri giác nội tại, phát hiện trong phần sâu thẳm nhất của 
ý thức. Đó là ý nghĩa của đặc tính tự tri; tức là sự thực tối hậu. Cho nên người ta thường 
bảo rằng Thiền giống như uống nước, nóng hay lạnh tự người uống biết lấy. Tri giác của 
Thiển là giới hạn cuối cùng của kinh nghiệm; những kẻ ngoại cuộc không có kinh nghiệm 


4) 


5) 


3584 


ấy không thể phủ nhận được: The knowledge realized by satori is final, that no amount of logical 
argument can refute it. Being direct and personal 1t is sufficient un(o 1fself. AlI that logic can do 
here 1s to explain 1t, to interpret It in connection with other kinds of knowledge with which our 
minds are filled. Satori 1s thus a form of perception, an inner perception, which takes place in the 
mOSf Inferior part of consciousness. Hence the sense of authoritativeness, which means finality. So, 
1t 1s eenerally said that Zen Is like drinking water, for 1t is by one”s self that one knows whether If 1s 
warm or cold. The Zen perception being the last term of experience, 1t cannot be denied by 
outsiders who have no such experlence. 

Khẳng Nhận—Affirmation: Những øì thuộc tự tri và tối hậu thì không bao giờ có thể. là 
phủ định. Bởi vì, phủ định chẳng có giá trị gì đối với đời sống của chúng ta, nó chẳng đưa 
chúng ta đến đâu hết, nó không phải là một thế lực đẩy đi và cũng chẳng kéo dừng lại. 
Mặc dù kinh nghiệm chứng ngộ đôi khi được diễn tả bằng những từ ngữ phủ định; chính 
ra, nó là một thái độ khẳng định nhận hướng đến mọi vật đang hiện hữu; nó chấp nhận 
mọi vật đang đến, bất chấp những giá trị đạo đức của chúng. Các nhà Phật học gọi đó là 
“Nhẫn,” nghĩa là chấp nhận mọi vật trong khía cạnh tuyệt đối và siêu việt của chúng, nơi 
đó, chẳng có dấu vết của nhị biên gì cả. Người ta có thể bảo đây là chủ trương phiếm 
thần. Nhưng từ ngữ nầy có một ý nghĩa triết học quá rõ và không thích hợp ở đây chút 
nào. Giải thích kiểu đó, kinh nghiệm của Thiển bị đặt vào những ngộ nhận và 'ô nhiễm' 
không cùng. Trong bức thơ gửi cho Đạo Tổng, Đại Huệ viết: “Thánh xưa nói rằng Đạo 
chẳng nhờ tu, mà chỉ đừng làm ô nhiễm.” Dù nói tâm hay nói tánh đều là ô nhiễm, nói 
huyền hay nói diệu đều là ô nhiễm; tọa Thiển tập định là ô nhiễm; trước ý tư duy là ô 
nhiễm; mà nay viết nó ra bằng bút giấy cũng là sự ô nhiễm đặc biệt. Vậy thì, chúng ta 
phải làm gì để dẫn dắt chính mình và ứng hợp mình với nó? Cái bửu kiếm của kim cương 
treo đó đang hăm chặt dứt cái đầu nầy. Đừng bận tâm đến những thị phi của nhân gian. 
Tất cả Thiền là thế đó: và ngay đây hãy tự ứng dụng đi. Thiển là Chân như, là một khẳng 
nhận bao la vạn hữu: What ¡is authoritativeness and final can never be negative. For negation has 
no value for our life, 1t lềẻeads us nowhere; it is not a power that urges, nor does If øive one a place to 
rest. Though the satori experlence is sometimes expressed In negative terms, If is essentially an 
affirmative attitude towards all things that exist; it accept them as they come along regardless of 
their moral values. Buddhists call this patilence (kshanti), or more properly “acceptance,” that 1s, 
acceptance of things In the1r supra-relative or transcendental aspect where no dualism of whatever 
sort avails. Some may say that this 1s pantheistic. The term, however, has a definite philosophic 
meaning and we would not see 1t used ¡in this cennection. When so inferpreted the Zen experience 
exposes Ifself to endless misundersfandings and '“defilements.”Ta-Hui says In his letter to Miao- 
Tsung: “An ancient saøe says that the Tao 1fself does not require special disciplining, only let 1t not 
be defiled. We would say to talk about mind or nature 1s defiling; to talk about the unfathomable or 
the mysferious 1s defiling; to direct one”s attention to 1t, to think about 1t, 1s defiling; to be writing 
about it thus on paper with a brush is especially defiling. What then shall we have to do In order to 
øet ourselves oriented, and properly apply ourselves to 1t? The preclous vajra sword 1s ripht here 
and I1ts purpose 1s to cut off the head. Do not be concerned with human questions of right and 
wrong. All is Zen just as 1t 1s, and right here you are to apply yourself. Zen 1s Suchness, a grand 
affirmation. 

Siêu Việt —Sense of the Beyond: Thuật ngữ có thể sai biệt trong các tôn giáo khác nhau, 
nhưng trong chứng ngộ luôn luôn có điều mà chúng ta có thể gọi là một cảm quan siêu 
việt. Cái vỏ cá biệt bao phủ chặt cứng nhân cách sẽ vỡ tung trong giây phút chứng ngộ. 
Điều thiết yếu là không phải mình được hợp nhất với một thực thể lớn hơn mình hay được 


6) 


3585 


thu hút vào trong đó, nhưng cá thể vốn được duy trì chắc cứng và tách biệt hoàn toàn với 
những hiện hữu cá biệt khác, bây giờ thoát ra ngoài những gì buộc siết nó, và hòa tan vào 
cái không thể mô tả, cái khác hẳn với tập quán thường nhật của mình. Cảm giác theo sau 
đó là cảm giác về một sự cởi mở trọn vẹn hay một sự an nghỉ hoàn toàn, cái cẩm giác khi 
người ta đã rốt ráo đạt đến mục tiêu. “Trở về quê nhà và lặng lẽ nghỉ ngơi” là một thành 
ngữ thường được các Thiển gia dẫn dụng. Câu chuyện đứa con hoang trong Kinh Pháp 
Hoa và trong Kinh Kim Cang Tam Muội cũng trỏ vào cái cảm giác mà người ta có ở giây 
phút của kinh nghiệm chứng ngộ. Nếu người ta chú trọng về mặt tâm lý chứng ngộ, thì 
chúng ta chỉ có thể nói được một điều duy nhất: đó là một siêu việt; gọi nó là siêu việt 
tuyệt đối. Ngay chữ siêu việt cũng đã nói quá đáng rồi. Khi một Thiền sư bảo “Trên đầu 
không một chiếc nón, dưới chân không một tất đất, thì đây có lẽ là một thành ngữ chính 
xác: Terminology may differ in different religions, and in satori there is always what we may call 
a sense of the Beyond; the experlence indeed 1s my own but I feel it to be rooted elsewhere. The 
individual shell in which my personality 1s so solidly encased explodes at the moment of “satori”. 
Not necessarily that I get uniied with a being greater than myself or absorbed in it, but that my 
1ndividuality, which I found rigidly held together and definitely kept separate from other individual 
©existences, becomes loosened somehow from Its tightening grip and melts away Into something 
indescribable, something which 1s of quite a different order from what Ï am accustomed to. The 
feeling that follows 1s that of a complete release or a complete rest, the feeling that one has arrived 
finally at the destination. “Coming home and quietly resting” 1s the expression generally used by 
Zen followers. The story of the prodigal son in the Saddharma-pundarika In the Vajra-samadhi 
pointfs to the same feeling one has at the moment of a saforI eXperience. As far as the psychology of 
SatorI Is considered, a sense of the Beyond ¡1s all we can say about It; to call this the Beyond, the 
Absolute, or a Person 1s to go further than the experlence ¡fself and to plunge Into a theology or 
metaphysics. Even the “Beyond' 1s saying a little too mụch. When a Zen master says: '“There Is not 
a frapment of a tile above my head, there 1s not an ¡inch of earth beneath my feet, the expression 
seems to be an appropriate once. I have called it elsewhere the Unconscious, though this has a 
psychological taInt. 

Vô Ngã—Impersonal Tone: Có lẽ khía cạnh đáng chú ý nhất của kinh nghiệm Thiền là ở 
chỗ nó không có dấu vết nhân ngã. Trong sự chứng ngộ của Phật giáo, không hễể có chút 
đính dáng với những quan hệ và xúc cảm cá nhân bằng những từ ngữ thông diễn dựa trên 
một hệ thống hữu hạn của tư tưởng; thực tình, chẳng liên quan gì với chính kinh nghiệm. 
Dù ở đâu đi nữa, thì sự chứng ngộ hoàn toàn mang tính cách vô ngã, hay đúng hơn, trí 
năng tối thượng. Không những sự chứng ngộ chỉ là một biến cố bình thường, nhạt nhẽo, 
mà cái cơ duyên kích phát như cũng vô vị và thiếu hẳn cảm giác siêu nhiên. Sự chứng 
ngộ được kinh nghiệm ngay trong mọi biến cố bình sinh. Nó không xuất hiện như một 
hiện tượng phi thường mà người ta thấy ghi chép trong các tác phẩm thần bí của Thiên 
Chúa giáo. Khi sự bùng vỡ của tâm trí bạn đã đến lúc chín mùi, người ta nắm tay bạn, vổ 
vai bạn, mang cho một chén trà, gây một chú ý tầm thường nhất, hay đọc một đoạn kinh, 
một bài thơ, bạn chứng ngộ tức khắc. Ở đây chẳng có tiếng gọi của Thánh linh, chẳng có 
sự sung mãn của Thánh súng, chẳng có ánh sáng vinh danh nào hết. Và ở đây chẳng chút 
sắc màu lộng lẫy; tất cả đều xám xịt, không một chút ấn tượng, không một chút quyến rũ: 
Perhaps the most remarkable aspect of the Zen experlence 1s that 1t has no personal nofe In 1t aS 1S 
observable in Christian mystic experiences. There 1s no reference whatever in Buddhist satori to 
such personal feelinss. We may say that all the terms are 1nterpretations based on a definite system 


7) 


3586 


of thought and really have nothing to do with the experience Itself. In anywhere satori has 
remained thoroughly impersonal, or rather highly intellectual. Not only satori 1tself 1s such a prosalc 
and non-glorious event, but the occasion that Iinspires 1t also seems to be unromantic and altogether 
lacking In super-sensuality. Safori 1s experlenced In connection with any ordinary occurrence 1n 
one”s daily life. It does not appear to be an extraordinary phenomenon as 1s recorded in Christian 
books of mysticism. Sometimes takes hold of you, or slaps you, or brings you a cup of tea, or makes 
some most commonplace remark, or recites some passage from a sutra or from a book of poetry, 
and when your mind is ripe for Its outburst, you come at once fo satorI. There 1s no voice of the 
Holy Ghost, no plentitude of Divine Grace, no glorification of any sort. Here 1s nothing painted In 
high colors, all 1s ørey and extremely unobsfrusive and unattractive. 

Cảm Giác Siêu Thoát: Feeling of exaltation—Theo Thiển Sư D.T. Suzuki trong Thiển 
Luận Tập II, cảm giác siêu thoát kèm theo sự chứng ngộ, là vì nó bẻ gãy giới hạn phân 
biệt cá thể; và đây không phải chỉ là một biến cố tiêu cực mà hoàn toàn tích cực, chứa 
đầy ý nghĩa, bởi vì nó chính là một sự triển khai cá thể đến vô cùng. Mặc dù chúng ta 
không luôn luôn để ý, nhưng cảm giác thông thường nói lên tất cả những nhiệm vụ ý 
thức của chúng ta là cảm giác hữu hạn và lệ thuộc, bởi vì chính ý thức là hậu quả của hai 
thế lực tương duyên hay giới hạn lẫn nhau. Trái lại, chứng ngộ chính là xóa bỏ sự đối lập 
của hai đầu mối, trong bất cứ chiều hướng nào, và sự đối lập nầy là nguyên lý của ý thức, 
trong khi đó, chứng ngộ. là thể hiện cái vô thức vượt ngoài đối đãi. Vì vậy, để giải phóng 
khỏi tình trạng đối lập ấy, người ta phải tạo ra một cảm giác vượt lên trên tất cả. Một tay 
lang bạt, sống ngoài vòng pháp luật, đến đâu cũng bị bạc đãi, không phải chỉ bởi những 
kẻ khác mà còn bởi chính mình, nó thấy rằng mình là sở hữu chủ của tất cả tài sẳn, và uy 
quyển mà một sinh vật có thể đạt được trong cõi đời nây, sao lại có thể thế, nếu không 
cảm giác được kỳ cùng vẻ tự tôn tự đại của mình? Một Thiển sư nói: “Lúc chứng ngộ là 
lúc thấy ra một lâu đài tráng lệ xây bằng pha lê trên một tơ hào độc nhất; nhưng khi 
không chứng ngộ, lâu đài tráng lệ ấy khuất lấp sau một tơ hào mà thôi.” Một Thiền sư 
khác đã dẫn dụ Kinh Hoa Nghiêm: “Nầy các thầy hãy xem kìa! Ánh sáng rực rỡ đang tỏa 
khắp cả đại thiên thế giới, cùng lúc hiển hiện tất cả những núi Tu Di, những mặt trời, 
những mặt trăng, những bầu trời và cõi đất, nhiều đến hằng trăm nghìn ức số. Này các 
Thầy, các Thầy có thấy ánh sáng ấy chăng?” Thế nhưng, cảm giác siêu thoát của Thiển 
đúng ra là một cảm giác trầm lặng của cõi lòng tri túc; nó chẳng có chút gì lỗ lộ, khi giây 
phút sáng lạn đầu tiên đã đi qua. Cái vô thức ấy không bộc lộ ồn ào ở Thiển—The feeling 
of exaltation inevitably accompanies enliphtenment 1s due to the fact that 1t 1s the breaking-up of 
the resfriction Iimposed on one as an individual being, and this breaking-up 1s not a mere negatIve 
incident but quite a positive one fraupht (full of) with signification because It means an Infinite 
expansion of the Iindividual. The general feeling, though we are not always conscious of it, which 
charaterizes all our functions of consciousness, is that of restriction and dependence, because 
Consciousness 1(self 1s the outcome of two forces conditioning or restricting each other. 
Enlightenment, on the contrary, essentially consisfs In doing away with the opposition of two terms 
1n whafsoever sense, and this opposition 1s the principle of consciousness, while enliphtenment 1s to 
realize the Unconscious which goes beyond the opposition. To be released of this, must make one 
feel above all things intensely exalted. A wandering outcast maltreated everywhere not only by 
others but by himself finds that he 1s the possessor of all the wealth and power that 1s ever 
attainable In this world by a mortal being, 1f 1t does not gIve him a hiph feeling of self-glorification, 
what could? Says a Zen Master, “When you have enlightenment you are able to reveal a palatial 
mansion made of precious stones on a single blade of grass; but when you have no enliphtenment, a 


8) 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 
6) 
lở) 
8) 
9) 


3587 


palatial mansion itself 1s concealed behind a simple blade of grass."”Another Zen master alluding 
to the Avatamsaka, declares: “O monks, look and behold! A most auspicious light 1s shining with 
the utmost brilliancy all over the great chiliocosm, simultaneously revealing all the countries, all 
the oceans, all the Sumerus, all the suns and moons, all the heavens, all the lands, each of which 
number as many as hundreds of thousands of kotis. O monks, do you not see the light? But the Zen 
feeling of exaltation 1s rather a quiet feeling of self-contentment; 1t 1s not at all demonstrative, 
when the first glow of it passes away. The Ủnconscious does not proclaim 1tself so boisterously In 
the Zen consciousness. 

Đốn Ngộ Nhất Thời: A momentariness (momentary experience)—Sự Chứng ngộ diễn ra 
một cách đường đột; và đó là một kinh nghiệm trong nhất thời. Thực sự, không phải là 
đường đột và nhất thời, thì không phải là ngộ. Đốn là đặc điểm của dòng Thiển Huệ 
Năng, kể từ khởi nguyên của nó vào cuối thế kỷ thứ bảy. Đối thủ của Ngài là Thần Tú, 
nhấn mạnh trên sự khai triển tuần tự của tâm thức. Như vậy các đồ đệ của Huệ Năng hiển 
nhiên là những người tích cực chủ trương giáo lý đốn ngộ. Kinh nghiệm đốn ngộ nầy mở 
ra một nhãn giới hoàn toàn mới mẻ ngay trong một khoảnh khắc (ekamuhurtena) và toàn 
thể đời sống bấy giờ được đánh giá từ một quan điểm mới mẻ hẳn—Enlightenment comes 
upon one abruptly and is a momentary experIence. In fact, If It 1s not abrupt and momenftary, 1t Is 
not enliphtenment. This abruptness 1s what characterizes the Hui-Neng school of Zen ever since Ifs 
proclamation late in the seventh century. His opponent Shen-Hsiu was Insistent on a gradual 
unfoldment of Zen consciousness. Hui-Neng's followers were thus distnguished as strong 
upholders of the doctrine of abruptness. This abrupt experience of enlightenment, then, opens up 1n 
one moment (ekamuhurtena) an altogehter new vista, and the whole existence appraised from quite 
a new angle of observation. 


(N) Mười Cảnh Giới Chưa Giác Ngộ 
Ten realms 0ƒ unenlightened 


Bồ Tát —Bodhisattva: Chỉ đạt được phần giác chứ chưa toàn giác—Bodhisattva who only 
attains partial enlightenment, not ultimate enlightenment of Buddhahood—See Chapter 
172. 

A La Hán —Arhat: Bậc chỉ được phần giác, chứ không phải là toàn giác của Phật —Arhat 
who only attains partial enlightenment, not ultimate enlightenment of Buddhahood. 

Thanh Văn—Hearer: Chỉ đạt được phần giác chứ không toàn giác như chư Phật —Hearer 
who only attained partial enlightenment, not the ultimate enlightenment of Buddhahood. 
Duyên giác—Pratyeka-buddha: Bậc chỉ được phần giác, chứ không phải toàn giác của 
Phật—Who only attains partial enlightenment, not the ultimate enlightenment of the 
Buddha—See Chapter 171. 

Thiên: Heaven—See Chapter 169. 

Nhân: Human—See Chapter 167. 

A-tu-la: Asura—See Chapter 166. 

Súc sanh: Animal—See Chpater 165. 

Ngạ quỷ: Hungry ghost—See Chpater 164. 


10) Địa ngục: Hell—See Chapter 163. 


l) 
2) 
3) 


4) 
3) 
6) 
lở) 


8) 
9) 


3588 


(O) Mười Điều Kiện Đưa Đến Hoài Bảo Giác Ngộ Tối Thượng 
Ten condiHions that lead to the suprerne enlighteninent 


Mười Điều Kiện Khởi Đầu Đưa Đến Hoài Bảo Giác Ngộ Tối Thượng— Ten preliminary 
conditions that lead to the cherishing oƒ the desire ƒor supreme enlightemmenr: Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, có mười điều kiện khởi đầu đưa đến ước vọng giác ngộ tối thượng— 
According to the Avatamsaka Sutra, there are ten preliminary conditions that lead to the 
cherishing of the desire for supreme enlightenmerit. 

Đầy đủ thiện căn: Kusalamula (skt)——The stock of merit is well-filled. 

Tu tập các thiện hạnh: Carana (skt)——Deeds of goodness are well practiced. 

Chứa nhóm đây đủ các tư lương: Sambhara (skt—The necessary moral provisions are 
well stored up. 

Cung kính cúng dường chư Phật: Paryupasita (skt—The Buddhas have respectfully 
served. 

Thành tựu đầy đủ các tịnh pháp: Sikla-dharma (skQ)—WOrks of purity are well 
accomplished. 

Thân cận các thiện tri thức: Kalyanamitra (skÐ——There are good friends kindly disposed. 
Tâm hoàn toàn thanh tịnh: Visuddhasaya (skt)——The heart 1s thoroughly cleansed. 

Tâm quảng đại được kiên cố: Vipuladhyasaya (skt)——Broad-mindedness ¡s firmly secured. 
Tín căn được bên vững: Adhimukti (skt)——A deep sincere faith is established. 


10) Sẵẳn sàng tâm đại bị: Karuna (skt)——There 1s the presence of a compassionate heart. 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


6) 


(P) Mười Lý Do Mong Cầu Giác Ngộ 
Ten reasons ƒor Desiring Enlightenment 


Mười Lý Do Liên Hệ Đến Đời Sống Khiến Hành Giả Mong Câu Giác Ngộ— Ten reasons 
related to our daily liƒe which lead practiHioners desire ƒor enlightenmenf: Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, vấn để ước vọng giác ngộ tối thượng cần thiết cho hành giả, có mười lý do liên 
hệ đến đời sống khiến hành giả mong cầu giác ngộ—According to the Avatamsaka Sutra, 
the desire for supreme enlightenment 1s so necessary for practifioners, and there are ten 
reasons related to our daily life which lead practitioners desire for enlightenmernt. 

Để chứng được Phật trí: Buddha-Jnana (skt——FEor the realization of Buddha-knowledge. 
Để đạt được mười oai lực: Dasabala (skt)—For the attainment of the ten pOWTS. 

Để đạt được đại vô úy: Mahavaisaradya (skt)——For the attainment of øreat fearlessness. 
Để đạt được pháp bình đẳng của Phật: Samatabuddhadharma (skt)—For the attainment of 
the truth of sameness which constitutes Buddhahood. 

Để hộ trì cứu bạt cả thế gian: Sarvajagatparitrana (skt—For protecting and securing the 
whole world. 

Để làm thanh tịnh tâm từ bi: Kritpakaruna (skt)—For the purification of a pitying and 
compassilonate heart. 


3589 


7) Để đạt được vô phân biệt trí: Asesajnana (skt)——Khắp mười phương thế giới không gì là 
không biết đến—For the attainment of a knowledge which leaves nothing unknown ¡n the 
ten directions of the world. 

8) Để làm thanh tịnh Phật độ khiến cho tất cả không còn vướng mắc: Asamga (skt)—For the 
purification of all the Buddha-lands so that a state of non-attachment will prevaIl. 

9) Để trong khoảng một niệm mà tri nhận cùng khắp quá khứ, hiện tại và vị lai: Ksanabodha 
(skÐ—For the perception of the past, present, and future in one momeI. 

10) Để chuyển đại pháp luân trong tinh thần không khiếp sợ: Dharmacakrapavarta (skt)—For 
the revolving of the great wheel of the Dharma ¡n the spirit of fearlessness. 


(Q) Mười Một Tâm Dẫn Đến Giác Ngộ 
Eleven Minds that lead to Enlightenment 


(D Tổng quan về Mười Một Tâm Dẫn Đến Giác ngộ—An overview oƒ Eleven minds that 
lead to enlightenment: Theo Kinh Hoa Nghiêm, có 11 tâm dẫn đến giác ngộ—According 
to The Avatamsaka Sutra, there are elven minds that lead to enliphtenment (desire for 
enlightenmert 1s really arouse from these minds). 


(II) Chỉ tiết về Mười Một Tâm Dẫn Đến Giác ngộ— Details oƒ Eleven minds that lead to 
enlightenment: 

1) Tâm Đại BI: Maha-karuna-citta (skt)——Theo Kinh Hoa Nghiêm, đây là một trong 11 tâm 
dẫn đến giác ngộ. Mong bảo bọc hết thẩy chúng sanh —According to The Avatamsaka 
Sutra, this 1s one of the eleven minds that lead to enlightenment. A great loving heart 
which 1s desirous of protecting all beings. 

2) Tâm Đại Từ: Maha-maitri-citta (sk)——Luôn luôn muốn làm lợi ích cho hết thảẩy chúng 
sanh—A great compassionate heart which ever wishes for the welfare of all beings. 

3) Tâm An Lạc: Sukha-citta (sk)——Mong làm cho kẻ khác hạnh phúc, vì thấy họ chịu đựng 
đủ mọi hình thức khổ não—The desire to make others happy, which comes from seeing 
them suffer all forms of pain. 

4) Tâm Lợi Ích: Hita-citta (sk)—Mong làm lợi ích cho kẻ khác, cứu rỗi họ thoát khỏi những 
hành vi sai quấy và tội lỗi—The desire to benefit others, and to deliver them from evils 
and wrong deeds. 

5)_ Tâm Ai Mẫn: Daya-citta (sk)——Mong bảo bọc hết thảy chúng sanh thoát khổi những tâm 
tưởng khốn quẫn—A sympathetic heart which đesires to protect all beings from 
tormenting thoughts. 

6)_ Tâm Vô Ngại: Asamga-citta (sk)——Muốn đẹp bỏ tất cả chướng ngại cho kẻ khác——An 
unimpeded heart which wIshes to see all the Impediments removed for others. 

7)_ Tâm Quảng Đại: Vaipulya-citta (sk)——Tâm đầy khắp cả vũ trụ—A large heart which fills 
the whole universe. 

8) Tâm Vô Biên: Ananta-citta (skÙ——Tâm vô biên như hư không——An endless heart which 1s 
like space. 

9) Tâm Vô Cấu Nhiễm: Vimala-citta (sk)——Tâm thấy hết thẩy chư Phật —A spotless heart 
which sees all the Buddhas. 


3590 


10) Tâm Thanh Tịnh: Visuddha-citta (skt)—A mind free from all impurity. 
11) Tâm Trí Tuệ: Jnana-citta (skt)—Tâm nhờ đó có thể bước vào biển lớn nhất thiết trí—A 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
lở) 


8) 


9) 


wisdom-heart by which one can enter the great ocean of all-knowledge. 


(R) Mười Ba Yếu Tố Của Sự Giác Ngộ 
Thir(een elemenfs 0ƒ supreme enlighfenmenf 


Theo Kinh Hoa Nghiêm, có mười ba yếu tố dẫn đến sự giác ngộ tối thượng——According to 
the Avatamsaka Sutra, there are thirteen elements of supreme enlightenment. 

Tâm đại bi là yếu tố dẫn đầu: A great compassionate heart which is the chief factor of the 
desire. 

Trí siêu việt là yếu tố chỉ đạo: Knowledge born of transcendental wisdom which is the 
ruling element. 

Phương tiện là yếu tố hộ trì: Skilful means which works as a protecting agent. 

Thâm tâm là chỗ nương tựa: The deepest heart which gives it a support. 

Bồ Để tâm là kho tàng đồng đẳng với oai lực của Như Lai: The Bodhicitta of the same 
measure with the Tathagata-poWer. 

Bồ Đề Tâm có khả năng phân biệt lực và trí của hết thảy chúng sanh: The Bodhicitta 
endowed with the power to discern the power and intelligence of all beings. 

Bồ Đề tâm hướng tới trí vô ngại: The Bodhicitta directed towards the knowledge of non- 
obstruction. 

Bồ Để tâm tùy thuận với trí tự nhiên: The Bodhicitta in conformity with spontaneous 
knowledse. 

Bồ Để tâm có thể giáo hóa Phật đạo cho hết thảy chúng sanh tùy thuận với trí siêu việt: 
The Bodhicita which 1s capable of instructing all beings ¡in the truths of Buddhism 
according to knowledge born of transcendental wisdom. 


10) Bồ Đề tâm trải rộng khắp biên tế của pháp giới rộng lớn như hư không: The Bodhicitta 


which is extending to the limits of the Dharmadhatu which 1s as wide as space 1tse]f. 


11) Trí huệ nơi quả vị Phật, trí đó thấy hết mọi sự trong không gian và thời gian; cái trí vượt 


ngoài cảnh giới tương đối và sai biệt vì nó thâm nhập khắp mọi biên tế của vũ trụ và trực 
nhận cái chân thường trong chớp mắt: The knowledge which belongs to Buddhahood, and 
which see Into everything that 1s In space and time, the knowledge which goes beyond the 
realm of relativity and Individuation because It penetfrates Into every corner of the 
universe and surveys eternity at one glance. 


12) Năng lực ý chí đốn ngã mọi chướng ngại nằm cẩn trở đường đi khi nó muốn đạt tới mục 


đích tối hậu, nó giải thoát tất cả thế gian ra khỏi sự trói buộc của sống và chết: The will- 
power that knocks down every possIble obstruction lying athwart 1s way when It wishes to 
reach its ultimate end, which 1s the deliverance of the whole world from the bondage of 
birth-and-death. 


13) Đại từ và đại bi song song với trí và lực không ngớt thi thiết phương tiện đem lại an lành 


cho hết thảy chúng sanh: An all-embracing love or compassion which, in combination with 
knowledge and will-power, never ceases from devising all means to promote the spiritual 
welfare of every sentient being. 


3591 


CHƯƠNG MỘT TRĂM MƯỜI TÁM 
CHAPTER ONE HUNDRED EIGHTEEN 


Niệm- Niệm Xứ và Niệm Trú 
Smrfi (skt)--Safi (p) 
Mindfulness 


(A) Niệm— Smrti 

(A-1) Tổng quan và Nghĩa của Niệm—An overview and the Meanings oƒ “Smrti ” 
(I) Tổng quan về Niệm—An overview øƒ “Smrti”. 

(H) Nghĩa của “Niệm ”— The meanings oƒ “Smrti”. 


(A-2) Vô niệm—No-thoughf 

(I)_ Tổng quan về “Vô Niệm—An overview øƒ “No-thoughf”. 

(H) Nghĩa của Vô Niệm— The meanings oƒ No-thoughi. 

(HI)Vô niệm và vô tướng— No-thoughf† and no-mark. 

(IV)Vô miệm và vô tâm —No-thoughf and no-mind-ness. 

(V) Vô Niệm theo Thiền sư Thân Hội—No-thoughf according to Zen master Shen-Hui. 

(VI)Vô Niệm theo Thiền sự Đại Châu Huệ Hải— No-thought according to Zen master Ta-Chu- 
Hui- Hai. 


(B) Tứ Niệm Xứ— Four kinds oƒ mindfulness 

(B-1) Tổng quan về Tứ Niệm Xú—An overview on Four kinds oƒ mindfulness 

(B-2) Chỉ tiết về Tứ Niệm Xứ— Details on Four kinds oƒ mindfulness 

(I) Thân Niệm Xứ (Quán Thân Bất Tịnh): Kaya-smrtyupasthana (skt). 

(H) Thọ Niệm Xứ (Quán thọ thị khổ): The evils oƒ sensatons, no matter they are painfui, 
Joyous, or indi[fferent sensafions. 

(HI)Tâm Niệm Xứ (Quán Tâm Vô Thường): Citta-simmrtyupasthana (skt). 

(IV)Pháp Niệm Xứ (Quán pháp vô ngã): Dhamưna-nupassana (p). 


(B-3) Kết Luận về Tứ Niệm Xứ— Conclusion on Four kinds 0ƒ mindfulness 
(C) Tứ Niệm Trú— Four basic subjJecfs 0ƒ Buddhist medifation 


(I) Tổng quan về “Tứ Niệm Trú ”— An overview øƒ Four basic subjects oƒ Buddhist meditation. 
(H) Chỉ tiết về “Tứ Niệm Trú ”— Details oƒ Four basic subjects oƒ Buddhist meditation. 


3592 


3593 


(A) Niệm 
Smrfi 


(A-1) Tổng quan và Nghĩa của Niệm 
An overview and the Meanings 0ƒ “Smrfi ” 


(D Tổng quan về Niệm— An overview øoƒ “Smrti”: “Smrti”, thuật ngữ Bắc Phạn, có nghĩa là 


“tỉnh thức.” Tỉnh thức là thực hiện hành động với đầy đủ ý thức, ngay cả trong lúc thở, đi, 
đứng, nằm, ngồi, v.v. Mục đích của sự chú tâm là kiểm soát và làm lắng dịu tâm. Đây là 
một trong những điểm trọng yếu của thiển tập trong Phật giáo, bao gồm việc tu tập tỉnh 
thức thân, khẩu và ý để hoàn toàn tỉnh thức về việc mình làm và cái mình muốn. Chánh 
niệm là phần thứ bảy trong tám phần của Bát Thánh Đạo. Nhờ chánh niệm mà hành giả 
có thể hiểu được thực tính của vạn hữu—”A Sanskrit term for “mindfulness.” Mindfulness 
means attention or mindfulness of all mental and physical activities, even at breathing, 
standing, lying or sitting. The purpose of smrti 1s to control and to purIify the mind. Thịs 1S 
one of the focal points of meditative practice In Buddhism, which involves cultivating 
awareness of one”s body, speech, and thoughfs In order to become conscIousÌy aware of 
what one does and one”s motivations. It is the seventh part of the eightfold noble path, and 
1t leads to the direct understanding of the real nature of all things. 


(II Nghĩa của “Niệm ”— The meanings 0ƒ “Smrti”: 


l) 


2) 
3) 
a) 
b) 
c) 
d) 
©) 
Ð 
8) 
h) 
1) 
J) 


Ký ức không quên đối với cảnhRecollection: Memory——Mindfulness—Wrath—Thought— 
To think on —Remembrance—Thinkmg of or upon—Calling to mìnd—Reflect—To 
remember. 

Niệm Kinh: To read—To recIte——To say. 

Niệm còn bao gồm những nghĩa sau đây—“Sati” also has the following meanings: 

Sự chăm chú: Attentiveness. 

Sự chú tâm mạnh mẽ vào vấn đề gì: Fixing the mind strongly on any subject. 

Sự chú tâm vào một điểm: Mindfulness. 

Sự hồi tưởng: Remembrance. 

Ký ức (sự nhớ): Memory. 

Sự lưu tâm: Attentiveness. 

Sự ngẫm nghĩ: Reflection. 

Sự tưởng nhớ: Recollection. 

Ý thức: Consciousness. 

Tất cả những gì khởi lên từ trong tâm: All that arise from our mind. 





3594 


(A-2) Vô miệm 
No-thoughf 


(ID Tổng quan về “Vô Niệm—An overview 0ƒ “No-thoughf”: Vô tâm hay vô niệm lấy từ gốc 
chữ “Vô ngã' tức là không có cái ta, hay sự vắng mặt của cái ta, nó là khái niệm nòng cốt 
của Phật giáo, tiểu thừa cũng như đại thừa. Ở Đức Phật, nó không phải là một khái niệm 
triết học mà là một kinh nghiệm đích thực và toàn bộ lý thuyết lập thành quan niệm này 
đã theo một khuôn khổ tri thức thuộc nơi kinh nghiệm ấy. Khi nó mở rộng và đào sâu, 
giáo lý vô ngã mang hình thái siêu hình hơn, và giáo lý tánh không phát triển. Ở mức độ 
kinh nghiệm tác động, giáo lý ấy cũng trở lại như vậy, nhưng giáo lý “tánh không” có một 
môi trường ứng dụng rộng rãi hơn, và với tư cách triết học nó thâm nhập sâu hơn vào 
nguồn kinh nghiệm. Vì khái niệm “tánh không' hiện nay được áp dụng không chỉ với kinh 
nghiệm về sự vắng mặt của cái ta mà còn với kinh nghiệm về sự vắng mặt của sắc tướng 
nói chung. Tất cả các kinh bát Nhã Ba La Mật Đa đều kịch liệt từ chối khái niệm về con 
người, về hữu thể, về một đấng sáng tạo, và về bản chất, vân vân. Vô ngã và Tánh 
Không thực tế tạo thành như một giáo pháp. Với Tánh Không đi kèm với Bát Nhã, hiện 
nó đã trở thành một trong những để tài nòng cốt của các kinh—No-thought is primarily 
derived from “non-ego” (anatman) or “selflessness” which 1s the principal conception of 
Buddhism, both Hinayana and Mahayana. With the Buddha this was no philosophical 
concept, It was his very experience, and whatever theory developed around 1t was a later 
intellectual framework to support the experilence. When the ¡intellectualization went 
further and deeper the doctrine of anatman assumed a more metaphysical aspect, and the 
doctrine of Synyata developed. So far as the experience Itself was concerned 1t was the 
same, but the doctrine of Sunyata has a more comprehensive field of application, and as a 
philosophy 1t goes deeper into the source of the experience. For the concept of Sunyata 1s 
now applied not only to the experlence of egolessness, but to that of formlessness 
generally. The Prajnaparamita Sutra all emphatically deny the notion of a person, of a 
being, of a creafor, of a substance, etc. Anatman and Sunyata are practically the same 
teaching. Along with Sunyata there comes Prajna, which no becomes one of the principal 
topIcs of the Sutras. 


(I) Nghĩa của Vô Niệm— The meanings oƒ No-thoughf: Vô niệm hay vô tâm có nghĩa đen là 
không suy nghĩ hay không trí óc. Nhưng trong nhà Thiển, niệm hay tâm còn có nhiều ý 
nghĩa hơn là suy nghĩ hay trí óc. Vô Niệm và Vô Tâm đều gợi lên một trạng thái tâm 
thức—No-thought or no-mind literally means thoughtlessness (no-thought) or 
mindlessness. But In Zen, conscIousness or mind means more than thought or mind. No- 
COnscIousness or no-mind point to the same sfate of conscIousness. 


(HI)Vô niệm và vô tưêng— No-thought and no-marKk: Vô niệm có tính cách tâm lý học, trong 
khi vô tướng có tính cách bản thể học và vô trụ có tính cách luân lý học. Vô niệm và vô 
trụ có nghĩa chủ quan, trong khi vô tướng có nghĩa khách quan. Về mặt thực tiễn mà nói 
thì cả ba đều cùng chỉ một sự thể, nhưng Thiền hầu như chỉ quan tâm đến phần tâm lý 
học, sự thể hiện Vô niệm, và cũng có khuynh hướng vượt ra ngoài sự thể hiện của vô 


3595 


niệm này, vì khi khám phá ra một chỗ trụ và tâm hoàn toàn không dính vào tướng, nghĩa 
là nó cũng không dính mắc vào chính nó; đó là trạng thái vô niệm, hay “không suy nghĩ.” 
Đến đây chúng ta đã hướng sự nghiên cứu này cho phù hợp với Bát Nhã và Thiền định, vì 
Huệ Năng trong tính thần thời đại của ngài, ngài cũng rất quan tâm đếnvấn đề Bát Nhã 
và Thiển định —No-thought is psychological, while no-mark is ontological, and no-abode 
1s moral. The first and the third have a subJective sense, while the second has an obJective 
sense. They all practically and ultimately mean the same thing, but Zen 1s most Interested 
1n psychology, In realizing the Unconscious; in going beyond 1t, for when this 1s gained an 
abode that 1s no-abode 1s found, and the mind 1s altogether detached from form, which also 
means detachment from the mind 1tself; and this 1s a state of “No-thought-ness.” Hitherto 
this has been studied in connection with Prajna, because Hui-Neng was Intensively 
occupied with the problem of Prajna and Dhyana, reflecting the spirit of his age. 


(IV)Vô niệm và vô tâm—No-thought and no-mind-ness: Nghĩa của “vô tâm' là “trạng thái 
không có tâm hay “trạng thái không có ý nghĩ.' Khó lòng tìm thấy một chữ tương đương 
như vậy trong Anh ngữ trừ chữ “Vô Thức,” mặc dù chữ này cũng phải được dùng theo một 
nghĩa rõ ràng và rất giới hạn. Đây không phải là cái mà người ta hiểu bằng chữ 
“Unconscious” theo nghĩa tâm lý học thông thường, cũng không phải hiểu theo nghĩa mà 
phân tâm học đã ban cho nó, phân tâm học hiểu Vô Thức sâu hơn nhiều so với sự thiếu ý 
thức đơn giản, nhưng nó còn hơn cả theo nghĩa những vùng sâu như hố thẳm của các nhà 
huyễn học thời trung cổ, hay theo nghĩa thiên ý như đã có ngay trước khi công bố ngôi 
Trời —W hat 1s meant by “No-mind-ness” or “No-thought-ness?” It 1s difficult to find in and 
English equivalent except the UnconscIous, though even this must be used in a definitely 
limited sense. lt is not the unconscious in 1fs usual psychological sense, nor in the sense 
gIven 1t by the analytical psychologists, who find it very much deeper than mere lack of 
conscIousness, but probably in the sense of the “abysmal ground'` of the mediaeval 
mysfIcs, or in the sense of the Divine WIll even before 1t utterance of the word. 


(V) Vô Niệm theo Thiền sư Thần Hội — No-thought according to Zen master Shen-Hui: Theo 
Thiền sư Thần Hội trong Thiển Sư Trung Hoa, chúng ta đừng để bị dính tướng. Không bị 
dính tướng có nghĩa là chơn như. Chơn như có nghĩa là gì? Chơn như có nghĩa là Vô Niệm. 
Vô Niệm là gì? Vô Niệm là không nghĩ đến có hay không, không nghĩ đến thiện hay ác, 
không nghĩ đến hữu hạn hay vô hạn, không nghĩ đến lượng hay vô lượng, không nghĩ đến 
giác ngộ hay đạt đến giác ngộ, cũng không nghĩ đến Niết Bàn: ấy là Vô Niệm. Vô Niệm 
không là gì khác hơn là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bát Nhã Ba La Mật Đa không là gì khác 
hơn là Nhất Thể Tam Muội. Chính vì vậy khi tu tập thiển quán, mỗi lần tâm niệm khởi 
lên, hãy quay trở về quán lấy nguồn tâm. Khi tâm niệm chết, sự quán tâm tự tiêu tan. 
Đây là Vô Niệm. Vô Niệm này tuyệt đối tự tại với tất cả cảnh, vì nếu còn có cảnh, không 
thể biết nó là Vô Niệm. Thiển sư Thần Hội còn miêu tả Vô Niệm như sau: “Thấy Vô 
Niệm tức là hiểu Tự Tánh; hiểu Tự Tánh không phải là biết một cái gì đó, không biết các 
pháp chính là Thiền của Như Lai. Tự Tánh xưa nay hoàn toàn thanh tịnh, bởi vì không có 
gì có thể làm chủ được cái Thể của nó. Thấy như thế tức là bình đẳng với Như Lai, không 
bị dính mắc với các tướng, dứt hết các tập khí vọng tưởng, tự được công đức thanh tịnh 
tuyệt đối, là đạt được chân giải thoát vậy.” Đối với những ai thấy được Vô Niệm thì 


3596 


nghiệp tự nhiên ngừng hoạt động, ưa thích vọng niệm và nỗ lực diệt nghiệp bởi lầm lẫn 
còn dùng để làm gì nữa? Vượt qua hai tướng có không, thường ưa thích Trung Đạo tức là 
Vô Niệm. Vô Niệm tức là niệm cái Một tuyệt đối, tức là có toàn trí, nó chính là Bát Nhã. 
Bát Nhã là Như Lai Thiển—According to Zen master Shen-Hui in Chinese Zen Masters, 
we should not be attached to form. Not to be attached to form means Suchness. What Is 
meant by Suchness? lt means No-thought. What 1s No-thought? It is not to think of being 
and non-being; 1t 1s not to think of good and bad; 1t 1s not to think of having limits or not 
having limits; 1t 1s not to think of measurements or of non-measurements; 1t 1s not to think 
of enlightenment, nor 1s It to think of being enlightened; 1t 1s not to think of Nirvana: this 1s 
No-thought. No-thought 1s no other than PraJnaparamita 1tself. PraJnaparamita 1s no other 
than the Samadhi of Oneness. Thus, when practice meditation, whenever thoughts are 
awakened In our minds, we should turn to our own source of conscIousness. When the 
awakened mind Is dead, the conscious 1llumination vanishes by 1tself, this 1s No-thought. 
Thịs “No-thought” 1s absolutely free from all conditions, for 1f there are any condifions, 1† 
cannot be known as No-thought. Zen master Shen-Hui also described No-thought as 
follows: ““Fo see Into No-thought 1s to understand self-nature; to understand self-nature 1s 
not to take hold of anything; not to take hold of anything 1s the Tathagata`s Dhyana. Self- 
nature 1s from the first thoroughly pure, because 1s Body 1s not to be taken hold of. To see 
1t thus 1s to be on the same standing with the Tathagata, to be detached from all forms, to 
have all vagarles of falsehood at once quieted, to equip oneself with merits of absolute 
sfainlessness, or fo atfain true emancipation.” To those who see No-thought, karma 
naturally ceases to function, and what 1s the use for them to cherish an erroneous thought 
and to try to destroy karma by means of confusion? To go beyond the dualism of being and 
non-being and love the track of the Middle Way, this 1s No-thought. No-thought means to 
be conscIious of the absolute one; to be conscious of the absolute one means to have all- 
knowledge, which 1s Prajna. PraJna 1s the Tathagata-Dhyana. 


(VYDVô Niệm theo Thiền sư Đại Châu Huệ Hải— No-thought according to Zen master Ta- 
Chu-Hui-Hai: Thiền sư Đại Châu Huệ Hải, một đại đệ tử của Mã Tổ, xác nhận trong 
Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Luận của sư như sau: “Vô Niệm là Vô Tâm trong tất cả 
cảnh, nghĩa là không bị một cảnh nào hạn định, không một ái nhiễm, không một dục 
vọng. Đối với tất cả trần cảnh, song vẫn luôn luôn tự tại với tất cả hình thức cẩm nhận, đó 
là Vô Niệm. Vô Niệm được nhận biết như thế để thực niệm chính nó. Nhưng niệm về 
niệm là một hình thức sai lầm về Vô Niệm. Tại sao vậy? Kinh nói rằng sáu thức khởi 
niệm là có tà niệm, kẻ nào ưa thích sáu thức là lầm lẫn, khi một người tự tại với sáu thức 
là có ý chơn niệm. “Thấy Vô Niệm” không có nghĩa theo hình thức nội quan, nó không 
thuộc về sự rơi vào trạng thái xuất thần, nó cũng không ở trong trạng thái xuất thần, cũng 
không ở trong trạng thái lãnh đạm và vô tình, mà tất cả dấu vết của ý thức thông thường 
biến mất trong đó. “Thấy Vô Niệm” là có ý thức, song không ý thức về tự tánh. Vì các 
phạm trù của luận lý học về hữu hay vô sẽ thay thế tự tánh trong lãnh vực thống trị của 
tâm lý học thực nghiệm, nơi mà nó không còn là cái mà nó hiện hữu trong chính nó. Mặt 
khác, nếu Vô Niệm có nghĩa là mất ý thức thì nó đồng nghĩa với chết hay ít ra nó cũng 
đồng nghĩa với một sự ngưng trệ nhất thời của sự sống. Nhưng điều này không thể có 
được, bởi vì Tự Tánh chính là Tâm vì theo Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa và các kinh khác 


3597 


của Đại Thừa thì “Không thể nào không có ý thức trong tất cả mọi cảnh bởi vì bản tánh 
tối hậu của tất cả các pháp là tánh “không” bởi vì rốt ráo không có một hình tướng nào 
người ta có thể đặt bàn tay trên đó. Tính cách bất khả đắc này của tất cả các pháp chính 
là Chơn Như, là cái tướng toàn hảo nhất của Như Lai. Như thế Vô Niệm là thực tại tối 
hậu, là chơn tướng, là thân toàn hảo nhất của Như Lai. Chắc chắn nó không phải là một 
sự trừu tượng mơ hồ, cũng không phải là một định để thuần khái niệm, mà là một kinh 
nghiệm sống theo nghĩa sâu nhất —Zen master Ta-Chu-Hui-Hai, a chief disciple of Ma- 
Tsu, in his Essential Teaching of the Abrupt Awakening: “No-thought means to have no- 
mind in all circumstances, that 1s to say, not to be determined by any conditions, not to 
have any affections or hankerings. To face all objective conditions, and yet to be 
eternally free from any form of stirring, this 1s No-thought. No-thought 1s thus known as to 
be truly conscious of itself. But to be consclous of consciousness 1s a false form of No- 
thought. Why? The Sutra states that to make people become conscIous of the siX vijnanas 
1s to have the wrong conscIousness; to cherish the six vijnanas 1s false; where a man 1s 
Íree from the six viJjnanas, he has the right consciousness. “Ïo see No-thought” does not 
means any form of self-consciousness, nor 1s to sink Into a sfate of ecstacy or indifference 
or apathy, where all traces of ordinary consciousness are wiped out. “Fo see No-thought” 
1S fo be conscIous and yet to be unconscious of self-nature. because self-nature 1s not to be 
determined by the logical category of being anf non-being, to be so determined means to 
bring self-nature Into the realm of empirical psychology, in which 1t ceases to be what If 1s 
1n 1fself. If No-thought, on the other hand, means the loss of consciousness, 1t then spells 
death, or at best a temporary suspension of life Itself. But this impossible Iinasmuch as self- 
nature 1s the Mind 1tself as according to the Prajnaparamita sutra and other sutras: “lo be 
unconscious 1n alÏ circumstances 1s possible because the ultimate nature of all things 1s 
emptiness, and because there 1s after all not a form which one can say one has laid hands 
on. This unattainability of all things 1s Reality 1fself, which 1s the most exquisite form of 
the Tathagata.` No-thought 1s thus the ultimate reality, the true form, the most exquIsifte 
body of Tathagatahood. lt Is certainly not a hazy abstraction, not a mere conceptual 
postulate, but a living experience ¡n Its deepesft sense. 


(VII)Pháp Vô Niệm—No-thought dharma: Theo Kinh Pháp Bảo Đần, Lục Tổ Huệ Năng 
dạy: “Nầy thiện tri thức, người ngộ được pháp vô niệm thì muôn pháp đều không, người 
ngộ được pháp vô niệm thì thấy cảnh giới của chư Phật, người ngộ được pháp vô niệm thì 
đến địa vị Phật.”—According to the Platform Sutra of the Sixth Patriarch's Dharma 
Treasure, the Sixth Patrlarch, Hui-Neng, taught: “Good Knowing Advisors, one who 
awakens to the no-thought dharma completely penetrates the ten thousand dharmas; one 
who awakens to the no-thought dharma sees all Buddha realms; one who awakens to the 
no-thought dharma arrives at the Buddha position.” 





3598 


(B) Tứ Niệm Xứ 
Four kinds 0ƒ mindƒulness 


(B-1) Tổng quan về Tứ Niệm Xứ 
An overyiew on Four kinds 0ƒ mindƒulness 


Tứ Niệm Xứ là bốn đối tượng thiển quán để trụ tâm hay bốn cách Thiển theo Phật giáo 
để diệt trừ ảo tưởng và đạt thành giác ngộ. Phật giáo Tiểu thừa gọi những phương pháp 
nầy là “nghiệp xứ” (kammatthana), là một trong những phương pháp tư duy phân biệt. Có 
lối bốn mươi pháp Thiển như vậy được liệt kê trong Thanh Tịnh Đạo Luận (Visuddhi- 
Magga) bao gồm Tứ Vô Lượng Tâm, Mười Bất Tịnh, Bố Vô Sắc, Mười Biến Xứ, Mười 
Niệm, Một Tướng và Một Tưởng—Four meditations, or four foundations of Mindfulness, 
or four objects on which memory or thought should dwell. Four types of Buddhist 
meditation for eradicating 1llusions and attaining enlightenment. Hinayana calls these 
practices “basis of action” (kammathana) which 1s one of the modes of analytical 
meditaton. Some forty such meditatons are given In the Visuddha-Maggsa: four 
“measureless meditations, ten impurifies, four formless states, ten universals, ten 
remembrances, one sign, and one mental reflex: 


(B-2) Chỉ tiết về Tứ Niệm Xứ 
Defails on Four kimds 0ƒ mìindƒUlness 


(D_ Thân Niệm Xứ (Quán Thân Bất Tịnh): Kaya-smrtyupasthana (sk)——Quán và toàn chứng 
được thân nầy bất tịnh——Meditation and full realization on the impurity of the body. 

(A) Quán thân bất tịnh— To contemplate that the body is not sanitary: 

1) Vì điên đảo mộng tưởng mà đa số chúng ta đều cho rằng thân nầy quý báu hơn hết. Nên 
thân nầy cần phải được ăn ngon mặc đẹp. Chính vì vậy mà chúng ta vật lộn với cuộc sống 
hằng ngày. Đời sống hằng ngày không còn là nơi an ổn nữa, mà trở thành đấu trường của 
tham, sân, s1, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, VỌnE, ty hiểm, ganh ghét và vô minh. Từ 
đó ác nghiệp được từ từ kết tạo. Người tu chân thuần phẩi quán thân từ mắt, tai, mũi, lưỡi, 
miệng, hậu môn, vân vân đều là bất tịnh. Khi ngồi chúng ta nên quán tưởng thân nầy là 
bất tịnh, được bao phủ bởi một cái túi da nhơ nhớp, bên trong như thịt, mỡ, xương, máu, 
đàm, và những chất thừa thải mà không một ai dám đụng tới. Thân nầy, nếu không được 
tắm rữa bằng nước thơm dầu thơm và xà bông thơm, thì chắc chắn không ai dám tới gần. 
Hơn nữa, thân nầy đang hoại diệt từng phút từng giây. Khi ta ngừng thở thì thân nầy là cái 
sì nếu không phải là cái thây ma? Ngày đầu thì thây ma bắt đầu đổi màu. Vài ngày sau 
đó thây thảy ra mùi hôi thúi khó chịu. Lúc nầy, dù là thây của một nữ tú hay nam thanh 
lúc còn sanh thời, cũng không ai dám đến gần. Người tu Phật nên quán thân bất tịnh để 
đối trị với tham ái, ích kỷ, và kiêu ngạo, vân vân. Một khi ai trong chúng ta cũng đều hiểu 
rằng thân nầy đều giống nhau cho mọi loài thì chúng ta sẽ dễ thông hiểu, kham nhẫn và 


2) 


3) 


3599 


từ bi hơn với mình và với người. Sự phân biệt giữa người già, người phế tật, và các chủng 
tộc khác sẽ không còn nữa—Due to 1llusions, most of us think that our body 1s more 
valuable than any thing else. So it needs be provided with better foods and expensive 
clothes. Therefore, the “struggle for life” has come Into play. Life 1s no longer a peaceful 
place, but a battle field with greed, hatred, envy, arrogance, doubt, wrong views, killing, 
stealing, sexual misconduct, lying. Evil karma 1s gradually formed as a result. Earnest 
Buddhists should view the body (eye, ear, skin, hair, nose, tongue, mouth, anus, efC) 1S 
unclean (Quán thân bất tịnh) which covered with a bag of skin, inside are flesh, fat, bone, 
blood, mucus and waste matters of which no one wishes fo touch. The body 1tself, 1Ý not 
being washed frequently with fragrant water and soap, no one wants to stay close fo If. In 
addition, 1t 1s prone to decay minute after minute, second after second. IfÝ we stop 
breathing, what 1s the body called If not a corpse? During the first day, 1fs color 1s 
changing. A few days later, it becomes bluish and produces offensive odor. At this time, 
even 1f that disintegrated body once was the most beautiful woman or a handsome man, no 
one wanfs to be close to 1t. Earnest Buddhist should always contemplate that the body 1s 
unclean. This contemplation 1s designed to cure greed, attachment, selfishness, and 
arrogance. Also, when people realize that they are physically and biologically the same, 
they would easily understand, tolerate and compassionate among themselves and others. 
The discrimination against the aging, people with disabilities, and the other race would be 
diminished. 

Như trên ta thấy khi quán thân thì thân nầy là bất tịnh. Nó bị coi như là một cái túi da 
đựng đầy những rác rưỡi dơ bẩn, và chẳng bao lâu thì nó cũng bị tan rã. Vì vậy chúng ta 
không nên luyến chấp vào thân nầy: As we see above, through contemplation we see that 
our body 1s not clean. It is viewed as a skinned bag confaining dirty trash, that will soon be 
disintegrated. Therefore, we must not become attached to 1t. 

Bản chất của thân tâm chúng ta là bất tịnh, chứ không đẹp mà cũng chẳng Thánh thiện. 
Theo quan điểm tâm sinh lý thì thân thể con người là bất tịnh. Điều nầy không có nghĩa 
tiêu cực hay bi quan. Khách quan mà nói về thân thể con người, nếu chúng ta xem xét cho 
kỹ thì sẽ thấy rằng sự kết thành của thân nầy từ tóc, máu, mủ, phân, nước tiểu, ruột, gan, 
bao tử, vân vân, là hang ổ của vi khuẩn, là những nơi mà bệnh tật chờ phát triển. Thật 
vậ y, thân chúng ta bất tịnh và bị hoại diệt từng phút từng giây. Quán thân cấu uế bất tịnh, 
phủ nhận ý nghĩ về “tịnh.” Ở đây vị Tỳ Kheo quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, 
chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời—The nature of our bodies and minds are 
Iimpure which 1s neither holy nor beautiful. From psychological and physiological 
standpoint, human beings are Impure. This 1s not negative or pessimistic. ObJectively 
speaking, If we examine the constituents of our bodies from the hair, blood, pus, 
©xcrement, urine, intestines, liver, and stomach, etc., they are dwelling places for many 
bacteria. Many diseases are awaiting for the opportunity to develop. In fact, our bodies are 
Iimpure and subJect to decay. The body as an abode of mindfulness. Contemplation of the 
Iimpurity of the body, or to contemplate the body as impure. Midfulness of the body as 
impure and utterly filthy (consider the body 1s impure). This negates the idea of “Purity.”. 
Here a monk abides contemplating body as body, ardent, clearly aware and mindful, 
having put aside hankering and fretting for the world. 


3600 


(B) Theo Kinh Tứ Niệm Xứ trong Kinh Trung Bộ có sáu bước quán thân—According to the 


l) 


Saftipatthana Sutta in the Majjhima Nikaya, there are six s†eps oƒ contemplaHon ïn the 
body: Thiền quán chỉ tiết về sự bất tịnh của thân (quán thân bất tịnh từ đầu tới chân, 36 
bộ phận đều là bất tịnh), một trong tứ niệm xứ —The meditation which observes the body 
1n detail and considers Its filthiness, one of the four foundations of mindfulness: 

Nơi Thân phải Tỉnh Thức Về Hơi Thở_—Mindfulness of Breathing: Nầy các Tỳ Kheo, thế 
nào là Tỳ Kheo sống quán niệm thân thể trên thân thể? Này các Tỳ Kheo, ở đây, Tỳ 
Kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng 
thẳng và an trú trong chánh niệm trước mặt. Vị ấy thở vô tỉnh giác là mình đang thở vô; vị 
ấy thở ra tỉnh giác là mình đang thở ra. Thở vô một hơi dài, vị ấy ý thức rằng: “Tôi đang 
thở vô một hơi dài.” Thở ra một hơi dài, vị ấy ý thức rằng: “Tôi đang thở ra một hơi dài.” 
Thở vô một hơi ngắn, vị ấy ý thức rằng: “Tôi đang thở vô một hơi ngắn.” Thở ra một hơi 
ngắn, vị ấy ý thức rằng: “Tôi đang thở ra một hơi ngắn.” Cẩm giác toàn thân, tôi sẽ thở 
vô,” vị ấy tập; “cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra,” vị ấy tập; “An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở 
vô,” vị ấy tập; “An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra,” vị ấy tập. Này các Tỳ Kheo, như người 
thợ quay hay học trò người thợ quay thiện xảo khi quay dài, tuệ tri: “Tôi quay dài” hay 
khi quay ngắn, vị ấy ý thức rằng: “Tôi quay ngắn.” Cũng vậy, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo 
thở vô dài, ý thức rằng: “Tôi đang thở vô dài.” Thở ra dài, ý thức rằng: “Tôi đang thổ ra 
dài.” Thở vô ngắn, ý thức rằng: “Tôi đang thở vô ngắn.” Thở ra ngắn, ý thức rằng: “Tôi 
đang thở ra ngắn.” Vị ấy tập: “Tôi có ý thức rõ rệt về trọn cả hơi thở mà tôi đang thở 
vào.” Vị ấy tập: “Tôi có ý thức rõ rệt về trọn cả hơi thở mà tôi đang thở ra.” Vị ấy tập: 
“Tôi đang thở vào và làm cho sự điều hành trong thân thể tôi trở nên an tịnh.” Vị ấy tập: 
“Tôi đang thở ra và làm cho sự điều hành trong thân thể tôi trở nên an tịnh.” Như vậy, khi 
vị ấy sống quán niệm thân thể trên nội thân; hay sống quán niệm thân thể trên ngoại 
thân; hay sống quán niệm thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân; hay vị ấy sống quán 
niệm tánh sanh khởi trên thân thể; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên thân thể; hay 
sống quán niệm tánh sanh diệt trên thân thể. Hoặc người ấy quán niệm: “Có thân đây,” vị 
ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo 
sống quán niệm thân thể trên thân thể—Now, Bhikkhus, does a Bhikkhu abide 
contemplating the body as a body? Here a Bhikkhu, gone to the forest or to the root oŸ a 
tree or to an empty hut, sit down; having folded his legs crosswIse, set his body erect, and 
established mindfulness In front of him, ever mindfu]l he breathes in, mindful he breathes 
out. Breathing In long, he understands: “I breathe In long;” or breathing out long, he 
understands: “I breathe out long.” Breathing in short, he understands: “I breathe 1n short;” 
or breathing out short, he understands: “I breathe out short.” He trains thus: “I shall 
breathe In experiencing the whole body of breath;” he trains thus: “I shall breathe out 
experiencing the whole body of breath.” He trains thus: “I shall breathe In tranguilizing 
the bodily formation;” he trains thus: “[I shall breathe out tranguilizing the bodily 
formation.” Just as a skilled turner or his apprentice, when making a long turn, 
understands: “I make a long turn;” or when making a short turn, understands: “I make a 
short turn;” so too, breathing 1n long, a Bhikkhu understands: “I breathe in long,” he trains 
thus: “I shall breathe out tranguilizing the bodily formation.” In this way, he abides 
contemplating the body as a body Innternally, or he abides contemplating the body as a 


2) 


3) 


3601 


body externally , or he abides contemplating the body as a body both ¡internally and 
externally. Or else, he abides contemplating In the body 1ts arising factors, ot he abides 
contemplating in the body 1fs vanishing factors, or he abides contemplating in the body 
both Ifs arising and vanishing factors. Or else mindfulness that “there 1s a body" 1s simply 
established in him to the extent necessary for bare knowledge and mindfulness. And, he 
abides independent, not clinging to anything in the world. That 1s how a Bhikkhu abides 
contemplating the body as a body. 

Quán về Tứ Oai Nghi nơi thân—Contemplation on the fhe Four Postures: Lại nữa, này 
các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo đi, ý thức rằng: “Tôi đang đi.” Khi đứng, ý thức rằng: “Tôi đang 
đứng.” Khi ngồi, ý thức rằng: “Tôi đang ngồi.” Khi nằm, ý thức rằng: “Tôi đang 
nằm.”Thân thể được xử dụng như thế nào, vị ấy ý thức thân thể như thế ấy. Vị ấy sống 
quán niệm thân thể trên nội thân; hay vị ấy sống quán niệm thân thể trên ngoại thân; hay 
vị ấy sống quán niệm thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân; hay vị ấy sống quán niệm 
tánh sanh khởi trên thân thể; hay vị ấy sống quán niệm tánh diệt tận trên thân thể; hay vị 
ấy sống quán niệm tánh sanh diệt trên thân thể. “Có thân đây,” vị ấy an trú trong chánh 
niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời nầy. Này các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo 
sống quán niệm thân thể trên thân thể—Again, Bhikkhus, when walking, a Bhikkhu 
understands: “I[ am walking;” when standing, he understands: “I am standing;” when 
siting, he understands: “I am sitting;” when lying down, he understands: “[ am lying 
down;” or he understands accordingly however his body 1s disposed. In this way, he abides 
contemplating the body as a body mternally, externally, and both Internally and 
externally. And he abides independent, not clinging to anything In the world. That too 1s 
how a Bhikkhu abides contemplating the body as a body. 

Hoàn Toàn Tỉnh Thức nơi thân—Full Awareness on the body: Lại nữa, này các Tỳ Kheo, 
Tỳ Kheo khi bước tới bước lui, biết rõ việc mình đang làm; khi ngó tới ngó lui, biết rõ 
việc mình đang làm; khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm; khi mặc áo Tăng 
Già Lê, mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm; khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ 
việc mình đang làm; khi đại tiểu tiện, biết rõ việc mình đang làm; khi đi, đứng, ngồi, ngủ, 
thức, nói, im lặng, biết rõ các việc mình đang làm. Như vậy, vị ấy sống quán niệm thân 
thể trên nội thân; hay sống quán niệm thân thể trên ngoại thân; hay sống quán niệm thân 
thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên thân 
thể; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên thân thể; hay sống quán niệm tánh sanh diệt 
trên thân thể. “Có thân đây,” vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm thân thể trên thân thể— 
Again, Bhikkhus, a Bhikkhu 1s one who actfs in full awareness when going forward and 
returning; who acts In full awareness when looking ahead and looking away; who acts In 
full awareness when flexing and extending his limbs; who acts In full awareness when 
wearing his robes and carrying his outer robe and bowl; who actfs in full awareness when 
ceating, drinking, consuming food and tasting; who acts In full awareness when walking, 
standing, siting, falling asleep, waking up, talking and keeping silent. In this way, he 
abides contemplating the body as a body Internally, externally, and both Internally and 


4) 


5) 


3602 


externally. And, he abides independert, not clinging to anything In the world. That too 1s 
how a Bhikkhu abides contemplating the body as a body. 

Quán Thân Uế Trược—Contemplation on the foulness of the Body Parts: Lại nữa, này các 
Tỳ Kheo, Tỳ Kheo quan sát thân nầy, từ gót chân trở lên và từ đỉnh tóc trở xuống, bao 
bọc bởi một lớp da và chứa đây những vật bất tịnh khác nhau. Trong thân nầy: “Đây là 
tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, 
phổi, ruột, màng ruột bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước 
miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu.” Này các Tỳ Kheo, cũng như một bao đồ, 
hai đầu trống đựng đầy các loại hạt như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. 
Một người có mắt, đổ các hột ấy ra và quan sát: “Đây là hột gạo, đây là hột lúa, đây là 
đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây là hột lúa đã xay rồi.” Cũng vậy, nầy các Tỳ 
Kheo, một Tỳ Kheo quan sát thân nầy dưới từ bàn chân trở lên trên cho đến đảnh tóc, bao 
bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh khác nhau. Trong thân nầy: “Đây là tóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, 
màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu.” Như vậy vị ấy sống quán niệm thân thể trên nội 
thân; hay sống quán niệm thân trên ngoại thân; hay sống quán niệm thân thể trên cả nội 
thân lẫn ngoại thân. Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên thân thể; hay sống 
quán niệm tánh diệt tận trên thân thể; hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên thân thể. 
“Có thân đây,” vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Nây các Tỳ 
Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm thân thể trên thân thể—Again, Bhikkhus, a 
Bhikkhu reviews this same body up from the soles of the feet and down from the top of the 
hair, bounded by skin, as full of many kinds of impurify thus: “In this body there are head- 
hatrs, body-hairs, nails, teeth, skin, flesh, sinews, bones, bone-marrow, kidneys, heart, 
liver, diaphragm, spleen, lungs, large Intestines, small intestines, contents of the stomach, 
feces, bile, phlegm, pus, blood, sweat, fat, tears, ørease, spitfle, snot, oil of the Joints, and 
urine.” Just as though there were a bag with an opening at both ends full of many sorts of 
grain, such as hil rice, red rice, beans, peas, millet, and white rice, and a man with good 
eyes were to open 1t and review 1t thus: “This 1s hill rice, this 1s red rice, these are beans, 
these are peas, this Is millet, this 1s white rice;” so too, a Bhikkhu reviews this same 
body... as full of many kinds of impurity thus: “In this body there are head-hairs and 
urine.” In this way he abides contemplating the body as a body ¡internally, externally, and 
both internaly and externally... And, he abides independent, not clinging to anything in the 
world. That too 1s how a Bhikkhu abides contemplating the body as a body. 

Quán Tứ Đại nơi thân—Contemplation on the elements of the Body: Lại nữa, nầy các Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo quan sát thân nầy về các vị trí các giới và sự sắp đặt các giới: “Trong thân 
nây có địa đại, thủy đại, hỏa đại, và phong đại.” Nây các Tỳ Kheo, như một người đồ tế 
thiện xảo, hay đệ tử của một người đồ tể giết một con bò, ngồi cắt chia từng phần tại ngã 
tư đường. Cũng vậy, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo quán sát thấy thân nầy về vị trí các giới: 
“Trong thân nầy có địa đại, thủy đại và phong đại.” Như vậy vị ấy sống quán niệm thân 
thể trên nội thân; hay sống quán niệm thân thể trên ngoại thân; hay sống quán niệm thân 
thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên thân 
thể; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên thân thể. Hay sống quán niệm tánh sanh diệt 


6) 


3603 


trên thân thể. “Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Nây các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm thân thể trên thân thể— 
Agam, Bhikkhus, a Bhikkhu reviews this same body, however 1t 1s placed, however 
disposed, as consisting of elements thus: “In this body there are the earth element, the 
water element, the fire element, and the air element.” Just as though a skilled butcher or 
his apprentice had killed a cow and was seated at the crossroads with 1t cut up 1nto pIeces; 
so too, a Bhikkhu reviews this same body as consisting of elements thus: “In this body 
there are the earth element, the water element, the fire element and the aIr element.” In 
this way, he abides contemplating the body as a body internally, externally, and both 
Iinternally and externally... And he abides Independent, not clinging to anything in the 
world. That too 1s how a Bhikkhu abides contemplating the body as a body. 

Cửu Quán Về Nghĩa Địa—The Nine Charnel Ground Contemplations: Lại nữa, nầy các 
Tỳ Kheo, Tỳ Kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, 
ba ngày, thi thể ấy trương phông lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỳ Kheo quán niệm- thân 
thể ấy như sau: “Thân nầy tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi 
tánh chất ấy.” Như vậy vị ấy sống quán niệm thân thể trên nội thân; hay sống quán niệm 
thân thể trên ngoại thân; hay sống quán niệm thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. 
Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên thân thể; hay sống quán niệm tánh diệt tận 
trên thân thể; hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên thân thể. “Có thân đây,” vị ấy an 
trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ 
Kheo sống quán niệm thân thể trên thân thể. Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo như 
thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu 
ăn, hay bị các chim kên kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị 
các loài dòi bọ rúc rỉa. Tỳ Kheo quán chiếu sự thực ấy vào thân thể của chính mình: 
“Thân nầy tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy.” Như 
vậy vị ấy sống quán niệm thân thể trên nội thân; hay sống quán niệm thân thể trên ngoại 
thân; hay sống quán niệm thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. Hay vị ấy sống quán 
niệm tánh sanh khởi trên thân thể; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên thân thể. Hay 
sống quán niệm tánh sanh diệt trên thân thể. “Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không 
chấp trước một vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm 
thân thể trên thân thể. Nầy các Tỳ Kheo, lại nữa, Tỳ Kheo như thấy một thi thể bị quăng 
bỏ trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn 
được nối liền bởi các đường gân..., với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn 
dính thịt, nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại với nhau..., với các bộ 
xương không còn dính thịt, không còn dính máu, không còn được các đường gân cột lại 
với nhau, chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rãi rác chỗ nầy chỗ kia. Ở đây là 
xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây là 
xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Tỳ Kheo ấy quán niệm thân ấy 
như sau: “Thân nầy tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh tánh 
chất ấy.” Như vậy vị ấy sống quán niệm thân thể trên nội thân; hay sống quán niệm thân 
thể trên ngoại thân; hay sống quán niệm thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. Hay vị 


3604 


ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên thân thể; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên 
thân thể. Hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên thân thể. “Có thân đây, vị ấy an trú 
chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo 
sống quán niệm thân thể trên thân thể. Lại nữa, nây các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo như thấy một 
thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc..., chỉ còn một 
đống xương lâu hơn ba năm..., chỉ còn là xương thối trở thành bột. Tỳ Kheo ấy quán niệm 
thân ấy như sau: “Thân nây tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi 
tánh tánh chất ấy.” Như vậy vị ấy sống quán niệm thân thể trên nội thân; hay sống quán 
niệm thân thể trên ngoại thân; hay sống quán niệm thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại 
thân. Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên thân thể; hay sống quán niệm tánh 
diệt tận trên thân thể. Hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên thân thể. “Có thân đây, vị 
ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Nâầy các Tỳ Kheo, như vậy 
là Tỳ Kheo sống quán niệm thân thể trên thân thể—Again, Bhikkhus, as though he were 
fo see a corpse thrown aside 1n a charnel ground, one, two, or three days dead, bloated, 
livid, and oozing matter, a Bhikkhu compares this same body with 1t thus: ““This body too 1s 
of the same nature, 1t wIll be like that, 1t 1s not exempt from that fate.” In this way, he 
abides contemplating the body as a body ¡internally, externally, and both Internaly and 
externally. And, he abides Independent, not clinging to anything in the world. That too 1S 
how a Bhikkhu abides contemplating the body as a body. Again, as thouph he were to see 
a corpse thrown aside In a charnel ground, being devoured by crows, hawks, vultures, 
dogs, Jackals, or varlous kinds of worms, a Bhikkhu compares this same body with it thus: 
“This body too 1s of the same nature, 1t wIll be like that, 1t 1s not exempt from that fate.” 
That too 1s how a Bhikkhu abides contemplating the body as a body. Again, as though he 
Were fO see a corpse thrown aside In a charnel ground, a skeleton with flesh and blood, 
held together with sinews... a fleshless skeleton smeared with blood, held together with 
sinews... a skeleton without flesh and blood, held together with sinews.. disconnected 
bones scattered In all directions, here a hand-bone, there a foot-bone, here a shin-bone, 
there a thigh-bone, here a hip-bone, there a back-bone, here a rib-bone, there a breast- 
bone, here an arm-bone, there a shoulder-bone, here a neck-bone, there a Jaw-bone, here 
a tooth, there the skull, a Bhikkhu compares this same body with 1t thus: “This body too 1s 
of the same nature, 1t will be like that, it 1s not exempt from that fate.” That too 1s how a 
Bhikkhu abides contemplating the body as a body. Again, Bhikkhus, as though he were to 
see a corpse thrown aside 1n a charnel ground, bones bleached white, the color of shells; 
bones heaped up, more than a year old; bones rotted and crumbled to dust, a Bhikkhu 
compares this same body with it thus: “This body too 1s of the same nature, 1t wIll be like 
that, 1t 1s not exempt from that fate.” In this way he abides contemplating the body as a 
body Internally, or he abides contemplating the body as a body internally, or he abides 
contemplating the body as a body externally, or he abides contemplating the body as a 
body both internally and externally. Or else he abides contemplating In the body 1s arising 
factors, or he abides contemplating In the body its vanishing factors, or he abides 
contemplating in the body both 1ts arising and vanishing factors. Or else mindfulness that 
“there 1s a body" 1s simply established In him to the extent necessary for bare knowledge 


7) 


3605 


and mindfulness. And he abides independent, not clinging to anything in the world. That 
too 1s how a Bhikkhu abides contemplating the body as a body. 

Tu Tập Thân Hành Niệm Xứ —Meditation and full realization on the Impurity of the body: 
Kaya-smrtyupasthana (skt—Quán niệm về thân (tư duy về thân thể con người). Theo 
Kinh Thân Hành Niệm trong Trung Bộ Kinh, Tu tập thân hành niệm là khi đi biết rằng 
mình đang đi; khi đứng biết rằng mình đang đứng; khi nằm biết rằng mình đang nằm; khi 
ngồi biết rằng mình đang ngôi. Thân thể được xử dụng thế nào thì mình biết thân thể như 
thế ấy. Sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, các niệm và các tư duy về thế tục được 
đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy mà nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất và định 
nh. Như vậy là tu tập thân hành niệm—Mindfulness with regard to the body. According 
to the Kayagatasati-Sutta in the Middle Length Discourses of the Buddha, cultivation of 
mindfulness of the body means when walking, a person understands that he 1s walking; 
when standing, he understands that he 1s standing; when sitting, he understands that he 1s 
siting; when lying, he understands that he 1s lying. He understands accordingly however 
his body 1s disposed. As he abides thus diligent, ardent, and resolute, his memorles and 
Intentions based on the household life are abandoned. That 1s how a person develops 
mindfulness of the body. 


(II) Thọ Niệm Xứ (Quán thọ thị khổ): Quán và toàn chứng được những cắm thọ là xấu xa, dù 


là cảm thọ khổ đau, vui sướng hay trung tính—Meditation and full realization on the evils 
Of sensatilons, no matter they are painful, Jjoyous, or indifferent sensations. 


(A) Quán rằng cẩm thọ là đau khổ— To view all the ƒeelings are painfl: 


Ù 


Có ba loại cảm thọ là vui sướng, khổ đau và trung tính; tuy nhiên, Phật dạy mọi cảm thọ 
đều đau khổ vì chúng vô thường, ngắn ngủi, không nắm bắt được, và do đó chúng là 
không thật, ảo tưởng. Hơn nữa, khi chúng ta nhận của ai cái gì thì lẽ đương nhiên là chúng 
ta phải làm cái gì đó để đến trả lại. Rất có thể chúng ta phải trả giá cao hơn cho những gì 
mà chúng ta đã nhận. Tuy nhiên, sự nhận về phần vật chất vẫn còn dễ nhận ra để để 
phòng hơn là sự cảm thọ tinh thần, vì cảm thọ là một hình thức thọ nhận mà phần đông 
chúng ta đều vướng bẫy. Nó rất vi tế, nhưng hậu quả tàn phá của nó thật là khốc liệt. 
Thường thì chúng ta cảm thọ qua sáu căn. Thí dụ như khi nghe ai nói xấu mình điều gì thì 
mình lập tức nổi trận lôi đình. Thấy cái gì có lợi thì mình bèn ham muốn. Tham sân là hai 
thứ thống trị những sinh hoạt hằng ngày của chúng ta mà chúng ta không tài nào kiểm 
soát chúng được nếu chúng ta không có tu. Quán thọ thị khổ dần dần giúp chúng ta kiểm 
soát được những cảm thọ cũng như thanh tịnh tâm của chúng ta, kết quả sẽ làm cho chúng 
ta có được an lạc và tự tại—There are three kinds of feelings: pleasures, pain and neutral 
ones; however, according to Buddhaˆs teaching, all feelings are painful because they are 
1mpermanent, transcient, ungraspable, and therefore, they are unreal, illusive and 
deceptive. (Quán thọ thị khổ). Furthermore, when you accept something from others, 
naturally, you have to do something else for them In return. It might cost you more than 
what you have accepted. However, we can easily refuse material things, but the hardest 
thing to escape 1s our own feelings. Feeling 1s a form of acceptance that most of us could 
easily be trapped. It Is very subtle, but its effect 1s so destructible. We usually feel 
whatever conveyed to us by the six senses. For example, hearing someone bad-mouth on 
us, we feel angry at once. Seeing something profitable, we readily feel greedy. After all, 


2) 


3) 


3606 


1 we don't cultivate, greed and angry are two uncontrollable agents which dominate and 
overwhelm our dally activities. To contemplate all the feelings are painful wIll gradually 
assIst us to keep the feelings under control as well as to purIfy our mind; and as a result, 
provide us the Joy and peace. 

Chúng ta kinh qua những cảm thọ tốt và xấu từ ngũ quan. Nhưng cảm thọ tốt chẳng bao 
lâu chúng sẽ tan biến. Chỉ còn lại những cảm thọ xấu làm cho chúng ta khổ đau phiền 
não: We experience good and bad feelings from our five senses. But good feelings never 
last long; and sooner or later they will disappear. Only bad feelings remain from which we 
wIll suffer. 

Không có thứ gì trên cõi đời nầy hiện hữu riêng lẽ, độc lập hay trường cửu. Vạn hữu kể 
cả thân thể con người chỉ là sự kết hợp của tứ đại đất, nước, lửa, gió. Khi bốn thứ nầy liên 
hợp chặt chẻ thì được yên vui, ví bằng có sự trục trặc là khổ. Quán thọ thị khổ để phủ 
nhận ý nghĩ về “lạc.” Ở đây vị Tỳ Kheo quán thọ trên các cảm thọ; thọ thị khổ, từ đó tỉnh 
cần, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời_—Vedana-smrtyupasthana 
(skÙ—Nothing In the universe can exist independently or permanently. All things 
ineluding bodies of human beings are composed of four elements: earth, water, fire, and 
aIr. When there 1s a harmonious relationship among these four elements, there 1s peace. 
When the four elements are not in harmony, there 1s suffering. Feelings as an abode of 
mindfulness, or to contemplate all feelings or sensations lead to suffering, or mindfulness 
of feeling as the cause of suffering. Sensaflon or consclousness as always resulting In 
suffering (receiving 1s self-binding—consider feelings or the senses as a source of 
suffering). This negates the idea of “Joy.” Here a monk abides contemplating feelings as 
feelings, ardent, clearly aware and mindful, having put aside hankering. 


(B) Thọ Niệm Xứ Theo Kinh Niệm Xứ—Contemplaton oƑ sensaHons qccording to the 


Ù 


Safipatthanasufta: Vedananupassana (p). 

Quán Thọ Quán pháp niệm thọ có nghĩa là tỉnh thức vào những cảm thọ: vui sướng, khổ 
đau và không vui không khổ. Khi kinh qua một cẩm giác vui, chúng ta biết đây là cảm 
giác vui bởi chính mình theo dõi quan sát và hay biết những cảm thọ của mình. Cùng thế 
ấy chúng ta cố gắng chứng nghiệm những cẩm giác khác theo đúng thực tế của từng cẩm 
giác. Thông thường chúng ta cảm thấy buồn chán khi kinh qua một cảm giác khổ đau và 
phấn chấn khi kinh qua một cảm giác vui sướng. Quán pháp niệm thọ sẽ giúp chúng ta 
chứng nghiệm tất cả những cẩm thọ một cách khách quan, với tâm xả và tránh cho chúng 
ta khỏi bị lệ thuộc vào cảm giác của mình. Nhờ quán pháp niệm thọ mà chúng ta thấy 
rằng chỉ có thọ, một cẩm giác, và chính cái thọ ấy cũng phù du tạm bợ, đến rồi đi, sanh 
rồi diệt, và không có thực thể đơn thuần nguyên vẹn hay một tự ngả nào cảm thọ cả. 
Theo Kinh Tứ Niệm Xứ trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy: “Nầy các Tỳ Kheo, như thế 
nào là Tỳ Kheo sống quán niệm cảm thọ trên các cảm thọ? Nầy các Tỳ Kheo, ở đây Tỳ 
Kheo khi cẩm giác lạc thọ, vị ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ khoái lạc.” Mỗi 
khi có một cảm thọ đau khổ, vị ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ đau khổ.” Mỗi 
khi có một cảm thọ không khoái lạc cũng không đau khổ, vị ấy ý thức rằng: “Ta đang có 
một cảm thọ không khoái lạc cũng không đau khổ.” Khi có một cảm thọ khoái lạc vật 
chất, vị ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ khoái lạc vật chất.” Khi có một cảm thọ 
khoái lạc tinh thần, vị ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ khoái lạc tinh thần.” Khi 
có một cảm thọ khổ đau vật chất, vị ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ khổ đau vật 


2) 


3607 


chất.” Khi có một cảm thọ khổ đau tinh thần, vị ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ 
khổ đau tinh thần.” Khi có một cảm thọ vật chất không khoái lạc cũng không khổ đau, vị 
ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ vật chất không khoái lạc cũng không đau khổ.” 
Khi có một cảm thọ tinh thần không khoái lạc cũng không khổ đau, vị ấy ý thức rằng: “Ta 
đang có một cảm thọ tinh thần không khoái lạc cũng không khổ đau.” Như vậy vị ấy sống 
quán niệm cảm thọ trên các nội thọ; hay sống quán niệm cảm thọ trên các ngoại thọ; hay 
sống quán cảm thọ thể trên cả nội thọ lẫn ngoại thọ. Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh 
khởi trên các thọ; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên các thọ. Hay sống quán niệm 
tánh sanh diệt trên các thọ. “Có thọ đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một 
vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm cảm thọ trên các 
cảm thọ.”—Contemplation of feelings or sensations means to be mindful of our feeling, 
including pleasant, unpleasant and indifferent or neutral. When experiencing a pleasant 
feeling we should know that It is a pleasant feeling because we are mindful of the feeling. 
The same with regard to all other feelings. We try to experience each feeling as 1t really 
1s. Generally, we are depressed when we are experiencing unpleasant feelings and are 
elated by pleasant feelings. Contemplation of feelings or sensatlons wIll help us to 
experience all feelings with a detached outlook, with equanimity and avoid becoming a 
slave to sensations. Through the contemplation of feelings, we also learn to realize that 
there 1s only a feeling, a sensation. That feeling or sensation 1tself 1s not lasting and there 
1S no permanent entity or “self” that feels. According to the Satipatthana Sutta In the 
Majjhma Nikaya, the Buddha taught “How, Bhikkhus, does a Bhikkhu abide 
contemplating feelings as feelings? Here, when feeling a pleasant feeling, a Bhikkhu 
understands: “I feel a pleasant feeling;` when feeling a painful feeling, he understands: “I 
feel a painful feling;` when feeling a neither-painful-nor-pleasant feeling, he understands: 
“Ifeel a neither-painful-nor-pleasant feeling.` When feeling a worldly pleasant feeling, he 
understands: “I feel a worldly pleasant feling;` when feeling an unworldly pleasant feling, 
he understands: “I feel an unworldly pleasant feeling;` when feeling a worldly painful 
feeling, he understands: “[ feel a worldly painful feeling;` when feeling an unworldly 
paIinful feeling, he understands: “I feel an unworldly painful feeling;` when feeling a 
worldly neither-painful-nor pleasant feeling, he understands: “I feel a worldly neither- 
painful-nor-pleasant feeling;` when feeling an unworldly neither-painful-nor-pleasant 
feeling, he understands: “I feel an unworldly neither-painful-nor-pleasant feeling.' In this 
way he abides contemplating feelings as feelings Internally, or he abides contemplating 
feelings as feelings externally, or he abides contemplating feelings as feelings both 
Iinternally and externally. Or else he abides contemplating in feelings theIr arising facfors, 
or he abides contemplating in feelings their vanishing factors, or he abides contemplating 
in feelings both their arising and vanishing factors. Or else, mindfulness that “there Is 
feeling”` 1s simply established In him to the extent necessary for bare knowledge and 
mindfulness. And, he abides independert, not clinging to anything in the world. That 1s 
how a Bhikkhu abides contemplating feelings as feelings.” 

Tu Tập Thọ Niệm Xứ —Cultivation on the Senasations: Vedana-smrtyupasthana (skt)— 
Quán và toàn chứng được những cảm thọ là xấu xa, dù là cảm thọ khổ đau, vui sướng hay 
trung tính. Chúng ta kinh qua những cảm thọ tốt và xấu từ ngũ quan. Nhưng cẩm thọ tốt 


3608 


chẳng bao lâu chúng sẽ tan biến. Chỉ còn lại những cẩm thọ xấu làm cho chúng ta khổ 
đau phiển não. Không có thứ gì trên cõi đời nầy hiện hữu riêng lẽ, độc lập hay trường 
cửu. Vạn hữu kể cả thân thể con người chỉ là sự kết hợp của tứ đại đất, nước, lửa, gió. Khi 
bốn thứ nầy liên hợp chặt chẻ thì được yên vui, ví bằng có sự trục trặc là khổ. Quán thọ 
thị khổ để phủ nhận ý nghĩ về “lạc.” Ở đây vị Tỳ Kheo quán thọ trên các cảm thọ; thọ thị 
khổ, từ đó tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời—Meditation 
and full realization on the evils of sensations, no matter they are painful, Joyous, or 
indifferent sensations. We experience good and bad feelings from our five senses. But 
good feelings never last long; and sooner or later they will disappear. Only bad feelings 
remain from which we will suffer. Nothing In the universe can exist independently or 
permanently. All things including bodies of human beings are composed of four elements: 
carth, water, fire, and air. When there 1s a harmonious relationship among these four 
elements, there 1s peace. When the four elements are not in harmony, there 1s suffering. 
Feelings as an abode of mindfulness, or to contemplate all feelings or sensations lead to 
suffering, or mindfulness of feeling as the cause of suffering. Sensation or conscIousness 
as always resulting in suffering (receiving 1s self-binding. Consider feelings or the senses 
as a source of suffering). This negates the Idea of “Joy.” Here a monk abides 
contemplating feelings as feelings, ardent, clearly aware and mindful, having put aside 
hankering and fretting for the world—Meditation and full realizaton on the evils of 
SensafIions. 


(HI)Tâm Niệm Xứ (Quán Tâm Vô Thường): Citta-smrtyupasthana (skÙ—Quán và toàn 
chứng được tâm là vô thường—Meditation and full realization on the evanescence or 
1mpermanence of mind and thoughts (contemplating the Impermanence of the thought). 

(A) Quán thấy tâm ngắn ngủi vô thường— To view the mỉnd is transcient or impermanent: 

1) Nhiều người cho rằng tâm họ không thay đổi vì thế cho nên họ luôn chấp vào những gì họ 
nghĩ và tin rằng đó là chân lý. Rất có thể một số cũng thấy tâm mình luôn thay đổi, nhưng 
họ không chấp nhận mà cứ lờ đi. Người tu Phật nên quán sát tâm thiện, tâm ác của ta đều 
là tướng sanh diệt vô thường không có thực thể. Tất cả các loại tâm sở tướng nó chợt có 
chợt không, chợt còn chợt mất thì làm gì có thật mà chấp là tâm mình. Trong khi ngồi 
thiển định, người ta sẽ có cơ hội nhận ra rằng tâm nầy cứ tiếp tục nhẩy nhót còn nhanh 
hơn cả những hình ảnh trên màn ảnh xi nê. Cũng chính vì vậy mà thân không an vì phải 
luôn phản ứng theo những nhịp đập của dòng suy tưởng. Cũng chính vì vậy mà con người 
ta ít khi được tĩnh lặng và chiêm nghiệm được hạnh phúc thật sự. Phật tử thuần thành nên 
luôn nhớ rằng tâm không phải là một thực thể của chính nó. Nó thay đổi từng giây. Chính 
vì thế mà Phật đã dạy rằng tâm của phàm phu như con vượn chuyển cây, như gió, như 
điển chớp hay như giọt sương mai trên đầu cỏ. Pháp quán nầy giúp cho hành giả thấy 
được mọi sự mọi vật đều thay đổi từ đó có khả năng dứt trừ được bệnh chấp tâm sở là thật 
của ta—Most people think that their mind ¡s not changed; therefore, they attach to 
whatever they think. They believe that what they think reflects the truth. Probably some of 
them would discover that their mind ¡1s changing, but they refuse to accept 1t. Buddhist 
practitioners should always contemplate their wholesome and unwholesome minds, they 
are all subJect to rIsing and destroying. They have no real entity. In sitting medifation, one 
wIll have the chance to recognize the facts that the mind keeps Jumping 1n a fast speed as 


2) 


(B) 


3609 


pictures on a movie screen. The body, therefore, always feels restless and eager to react 
on the thinking pulses. That 1s why people are rarely calm down or experiencing true 
happiness. Earnest Buddhists should always remember that the mind does not have any 
“real entity” to 1tself. It changes from second to second. That's why the Buddha viewed 
the mind of an ordinary person 1s like a swinging monkey, the wind, lightning or a drop of 
morning dew. This contemplation helps the practitioners see that everything 1s changed so 
that the practitioners will have the ability to eliminate attachment to what they think. 

Vô thường là bản chất chính yếu của vạn hữu. Vạn hữu kể cả thân tâm con người vô 
thường, từng giây từng phút biến đổi. Tất cả đều phải trải qua tiến trình sinh trụ dị diệt. 
Quán tâm vô thường, phủ nhận ý nghĩ về “thường.” Ở đây vị Tỳ Kheo quán tâm trên tâm, 
tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời —Impermanence is the 
key nature of all things. From moment to momeint, all things in this universe, including 
human”s bodies and minds are in constant transformation. Everything passes through a 
period of birth, maturity, transformation and destruction. Mind as an abode of mindfulness, 
or mindfulness of the mind as impermanent, or to contemplate the mind as Impermanent. 
Ordinary mind ¡is Iimpermanent, merely one sensaton after another (mind 1s 
everchanging—consider the mind to be a constant state of flux). This negates the Idea of 
“Permanence.” Here a monk abides contemplating mind as mind, ardent, clearly aware 
and mindful, having put aside hankering and fretting for the world. 


Quán Cái Tâm Nào?— Comtemnplaton on what mind?: Hành giả tu tập đi tìm tâm mình. 
Nhưng tìm cái tâm nào? Có phải tìm tâm tham, tâm giận hay tâm sĩ mê? Hay tìm tâm quá 
khứ, vị lai hay hiện tại? Tâm quá khứ không còn hiện hữu, tâm tương lai thì chưa đến, còn 
tâm hiện tại cũng không ổn. Theo Kinh Tứ Niệm Xứ trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy: 
“Này Ca Diếp, tâm không thể nắm bắt từ bên trong hay bên ngoài, hoặc ở giữa. Tâm vô 
tướng, vô niệm, không có chỗ sở y, không có nơi quy túc. Chư Phật không thấy tâm trong 
quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái mà chư Phật không thấy thì làm sao mà quán niệm cho 
được? Nếu có quán niệm chẳng qua chỉ là quán niệm về vọng tưởng sinh diệt của các đối 
tượng tâm ý mà thôi.” Tâm như một ảo thuật, vì vọng tưởng điên đảo cho nên có sinh diệt 
muôn trùng. Tâm như nước trong dòng sông, không bao giờ dừng lại, vừa sinh đã diệt. 
Tâm như ngọn lửa đèn, do nhân duyên mà có. Tâm như chớp giật, lóc lên rồi tắt. Tâm 
như không gian, nơi muôn vật đi qua. Tâm như bạn xấu, tạo tác nhiều lầm lỗi. Tâm như 
lưỡi câu, đẹp nhưng nguy hiểm. Tâm như ruồi xanh, ngó tưởng đẹp nhưng lại rất xấu. Tâm 
như kẻ thù, tạo tác nhiều nguy biến. Tâm như yêu ma, tìm nơi hiểm yếu để hút sinh khí 
của người. Tâm như kẻ trộm hết các căn lành. Tâm ưa thích hình dáng như con mắt thiêu 
thân, ưa thích âm thanh như trống trận, ưa thích mùi hương như heo thích rác, ưa thích vị 
ngon như người thích ăn những thức ăn thừa, ưa thích xúc giác như ruồi sa dĩa mật. Tìm 
tâm hoài mà không thấy tâm đâu. Đã tìm không thấy thì không thể phân biệt được. Những 
gì không phân biệt được thì không có quá khứ, hiện tại và vị lai. Những gì không có quá 
khứ, hiện tại và vị lai thì không có mà cũng không không. Hành giả tìm tâm bên trong 
cũng như bên ngoài không thấy. Không thấy tâm nơi ngũ uẩn, nơi tứ đại, nơi lục nhập. 
Hành giả không thấy tâm nên tìm dấu của tâm và quán niệm: “Tâm do đâu mà có?” Và 
thấy rằng: “Hễ khi nào có vật là có tâm.” Vậy vật và tâm có phải là hai thứ khác biệt 
không? Không, cái gì là vật, cái đó cũng là tâm. Nếu vật và tâm là hai thứ hóa ra có đến 


3610 


hai tầng. Cho nên vật chính là tâm. Vậy thì tâm có thể quán tâm hay không? Không, tâm 
không thể quán tâm. Lưỡi gươm không thể tự cắt đứt lấy mình, ngón tay không thể tự sờ 
mình, cũng như vậy, tâm không thể tự quán mình. Bị dần ép tứ phía, tâm phát sinh, không 
có khả năng an trú, như con vượn chuyển cành, như hơi gió thoảng qua. Tâm không có tự 
thân, chuyển biến rất nhanh, bị cảm giác làm dao động, lấy lục nhập làm môi trường, 
duyên thứ này, tiếp thứ khác. Làm cho tâm ổn định, bất động, tập trung, an tĩnh, không 
loạn động, đó gọi là quán tâm vậy. Tóm lại, quán Tâm nói lên cho chúng ta biết tầm quan 
trọng của việc theo dõi, khảo sát và tìm hiểu tâm mình và của sự hay biết những tư tưởng 
phát sanh đến với mình, bao gồm những tư tưởng tham, sân, và si, là nguồn gốc phát khởi 
tất cả những hành động sai trái. Qua pháp niệm tâm, chúng ta cố gắng thấu đạt cả hai, 
những trạng thái bất thiện và thiện. Chúng ta quán chiếu, nhìn thấy cả hai mà không dính 
mắc, luyến ái, hay bất mãn khó chịu. Điều này sẽ giúp chúng ta thấu đạt được cơ năng 
thật sự của tâm. Chính vì thế mà những ai thường xuyên quán tâm sẽ có khả năng học 
được phương cách kiểm soát tâm mình. Pháp quán tâm cũng giúp chúng ta nhận thức rằng 
cái gọi là “tâm” cũng chỉ là một tiến trình luôn biến đổi, gồm những trạng thái tâm cũng 
luôn luôn biến đổi, và trong đó không có cái gì như một thực thể nguyên vẹn, đơn thuần 
gọi là “bản ngã” hay “ta.”—According to the Siksasamuccaya Sutra, the Buddha taupht: 
“Cultivator searches all around for this thought. But what thought? Is it the passionate, 
hateful or confused one? Or 1s it the past, future, or present one? The past one no longer 
exists, the future one has not yet arrived, and the present one has no stability. In the 
SafIipatthana Sutta In the Majjhima Nikaya, the Buddha taught: “For thoupht, Kasyapa, 
cannot be apprehended, Inside, or ou(side, or In between. For thought 1s Immaterlal, 
Iinvisible, nonresisting, inconceivable, unsupported, and non-residing. Thought has never 
been seen by any of the Buddhas, nor do they see it, nor will they see 1t. And what the 
Buddhas never see, how can that be observable process, except In the sense that dharmas 
proceed by the way of mistaken perception? Thought 1s like a magical 1llusion; by an 
Imagination of what 1s actually unreal 1t takes hold of a manifold varlety of rebirths. A 
thought ¡s like the stream of a river, without any stayIng pOW€r; as soon as If 1s produced If 
breaks up and disappears. ÀA thought 1s like a flame of a lamp, and 1t proceeds through 
causes and conditions. A thought 1s like lightning, it breaks up in a moment and does not 
stay on... Searching thought all around, cultivator does not see 1t in the skandhas, or in the 
elements, or in the sense-fields. Unable to see thought, he seeks to find the trend of 
thought, and asks himself: “Whence 1s the genesis of thought?” And 1t occurs to him that 
“where 1s an obJect, there thought arises.” Is then the thought one thing and the obJect 
another? No, what 1s the obJect, Just that 1s the thought. If the object were one thing and 
the thought another, then there would be a double state of thought. So the obJect 1tself 1s 
Just thought. Can then thought review thought? No, thought cannot review thought. As the 
blade of a sword cannot cut 1tself, so can a thought not see 1tself. Moreover, vexed and 
pressed hard on all sides, thought proceeds, without any staying power, like a monkey or 
like the wind. It ranges far, bodiless, easily changing, agitated by the obJects of sense, with 
the six sense-fields for Its sphere, connected with one thing after another. The stability of 
thought, Its one-pointedness, Its immobility, 1ts undistraughtness, 1s one-pointed caÏm, Ifs 
nondistraction, that 1s on the other hand called mindfulness as to thoupht. In short, the 
contemplation of mind speaks to us of the importance of following and studying our own 


3611 


mind, of being aware of arising thoughts in our mind, including lust, hatred, and delusion 
which are the root causes of all wrong doing. In the contemplation of mind, we know 
through mindfulness both the wholesome and unwholesome states of mind. We see them 
without attachment or aversion. This will help us understand the real function of our mind. 
Therefore, those who practice contemplation of mind constantly wIll be able to learn how 
to control the mind. Contemplation of mind also helps us realize that the so-called “minđ” 
1s only an ever-changing process consisting of changing menfal factors and that there 1s no 
abiding entity called “ego” or “self.” 


(C) Quán tâm Theo Kinh Tứ Niệm Xứ— Contemplation oƒ mind according to the Satipatthana 
Sutta in the Majjhữma Nikaya: Citta-nupassana (p)—Theo Kinh Tứ Niệm Xứ trong Kinh 
Trung Bộ, Đức Phật dạy: “Nầy các Tỳ Kheo, như thế nào là Tỳ Kheo sống quán niệm 
tâm thức nơi tâm thức? Nầy các Tỳ Kheo, mội khi nơi tâm thức có tham dục, vị ấy ý thức 
rằng tâm thức của mình đang có tham dục. Mỗi khi tâm thức không có tham dục, vị ấy ý 
thức rằng tâm thức của mình không có tham dục. Mỗi khi trong tâm thức mình có sân hận, 
vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang có sân hận. Mỗi khi tâm thức của mình không 
có sân hận, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang không có sân hận. Mỗi khi tâm thức 
mình có si mê, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang sĩ mê. Mỗi khi tâm thức của 
mình không có si mê, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang không có si mê. Mỗi khi 
tâm thức mình có thu nhiếp, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang có thu nhiếp. Mỗi 
khi tâm thức mình tán loạn, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang tán loạn. Mỗi khi 
tâm thức mình trở thành khoáng đạt, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang trở thành 
khoáng đạt. Mỗi khi tâm thức mình trở nên hạn hẹp, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình 
đang trở nên hạn hẹp. Mỗi khi tâm thức mình đạt đến trạng thái cao nhất, vị ấy ý thức 
rằng tâm thức của mình đang đạt đến trạng thái cao nhất. Mỗi khi tâm thức mình không 
đạt đến trạng thái cao nhất, vị ấy ý thức rằng tâm thức mình không đạt đến trạng thái cao 
nhất. Mỗi khi tâm thức mình có định, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang có định. 
Mỗi khi tâm thức mình không có định, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang không có 
định. Mỗi khi tâm thức mình giải thoát, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang giải 
thoát. Mỗi khi tâm thức mình không có giải thoát, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình 
đang không có giải thoát. Như vậy vị ấy sống quán niệm tâm thức trên nội tâm; hay sống 
quán niệm tâm thức trên cả nội tâm lẫn ngoại tâm. Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh 
khởi trên tâm thức; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên tâm thức. Hay sống quán niệm 
tánh sanh diệt trên tâm thức. “Có tâm đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một 
vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm tâm thức trên các 
tâm thức.”—According to the Satipatthana Sutta in the Majjhima Nikaya, the Buddha 
taught: “Bhikkhus, doeas a Bhikhu abide contemplating mind as mind? Here a Bhikhu 
understands mind affected by lust as mind affected by lust, and mind unaffected by lust as 
mind unaffected by lust. He understands mind affected by hate as mind affected by hate, 
and mind unaffected by hate as mind unaffected by hate. He understands mind affected by 
delusion as mind affected by delusion, and mind unaffected by delusion as mind 
unaffected by delusion. He understands contracted mind as contracted mind, and 
distracted mind as distracted mind. He understands exalted mind as exalted mind, and 


3612 


unexalted mind as unexalted mind. He understands surpassed mind as surpassed mind, and 
unsurpassed mind as unsurpassed mind. He understands concentrated mind as 
concentrated mind, and unconcentrated mind as unconcentrated mind. He understands 
liberated mind as liberated mind, and unliberated mind as unliberated mind. In this way he 
abides contemplating mind as mind internally, or he abides contemplating mind as mind 
externally, or he abides contemplating mind as mind both internally and externally. Or 
else, he abides contemplating In mind 1ts arising factors, or he abides contemplating In 
mind 1s vanishing factors, or he abides contemplating in mind both 1s arising and 
vanishing factors. Or else mindfulness that “there 1s mind” 1s simply established in hìm to 
the extent necessary for bare knowledge and mindfulness. And he abides independent, not 
clinging to anything in the world. That 1s how a Bhikkhu abides contemplating mind as 
mind.” 


(IV)Pháp Niệm Xứ (Quán pháp vô ngã): Dhamma-nupassana (p)—Contemplation of mental 


(A) 


obJects—Quán và toàn chứng vạn pháp vô ngã —Meditation and full realization on the 
transiency selflessness of all elements (contemplating that all the dharmas are without 
their own nature). 

Tổng quan về Quán Pháp—An overview oƒ “Contenplation øƒ mind-objects”: Quán Pháp 
có nghĩa là tỉnh thức trên tất cả các pháp. Quán Pháp không phải là suy tư hay lý luận 
suông mà cùng đi chung với tâm tỉnh giác khi các pháp khởi diệt. Thí dụ như khi có tham 
dục khởi lên thì ta liền biết có tham dục đang khởi lên; khi có tham dục đang hiện hữu, ta 
liền biết có tham dục đang hiện hữu, và khi tham dục đang diệt, chúng ta liền biết tham 
dục đang diệt. Nói cách khác, khi có tham dục hay khi không có tham dục, chúng ta đều 
biết hay tỉnh thức là có hay không có tham dục trong chúng ta. Chúng ta nên luôn tỉnh 
thức cùng thế ấy với các triển cái (chướng ngại) khác, cũng như ngũ uẩn thủ (chấp vào 
ngũ uẩn). Chúng ta cũng nên tỉnh thức với lục căn bên trong và lục cảnh bên ngoài. Qua 
quán pháp trên lục căn và lục cảnh, chúng ta biết đây là mắt, hình thể và những trói buộc 
phát sanh do bởi mắt và trần cảnh ấy; rồi tai, âm thanh và những trói buộc; rồi mũi, mùi 
và những trói buộc của chúng; lưỡi, vị và những trói buộc liên hệ; thân, sự xúc chạm và 
những trói buộc; ý, đối tượng của tâm và những trói buộc do chúng gây nên. Chúng ta 
luôn tỉnh thức những trói buộc do lục căn và lục trần làm khởi lên cũng như lúc chúng 
hoại diệt. Tương tự như vậy, chúng ta tỉnh thức trên thất bồ để phần hay thất giác chi, và 
Tứ Diệu Đế, vân vân. Nhờ vậy mà chúng ta luôn tỉnh thức quán chiếu và thấu hiểu các 
pháp, đối tượng của tâm, chúng ta sống giải thoát, không bám víu vào bất luận thứ gì trên 
thế gian. Cuộc sống của chúng ta như vậy là cuộc sống hoàn toàn thoát khỏi mọi trói 
buộc——The contemplation of mental obJects or mind contents means to be mindful on all 
essential dharmas. The contemplation of mental objects 1s not mere thinking or 
deliberation, 1t goes with mindfulness In discerning mind obJects as when they arise and 
cease. For example, when there 1s a sense dersire arising, we Immediately know that a 
sense desire 1s arising In us; when a sense desire 1s present, we Iimmediately know that a 
sense đesire 1s present In us; when a sense desire 1s ceasing, we Iimmediately know that a 
sense desire 1s ceasing. In other words, when there 1s sense desire 1n us, or when sense 
desire 1s absent, we Immediately know or be mindful that there 1s sense desire or no sense 
desire In us. We should always be mindful with the same regard to the other hindrances, 


3613 


as well as the five agsregates of clinging (body or material form, feelings, perception, 
merntal formation, and consciousness). We should also be mindful with the s1x 1nternal and 
six external sense-bases. Through the contemplation of mental factors on the six Internal 
and external sense-bases, we know well the eye, the visible form and the fetter that arIses 
dependent on both the eye and the form. We also know well the ear, sounds, and related 
fetters; the nose, smells and related fetters; the tongue and tastes; the body and tactile 
objects; the mind and mind obJects, and know well the fetter arising dependent on both. 
We also know the ceasing of the fetter. Similarly, we discern the seven factors of 
enlightenment, and the Four Noble Truths, and so on. Thus we live mindfully investigating 
and understanding the mental obJects. We live independert, clinging to nothing in the 
world. Our live 1s totally free from any attachments. 


(B) Quán pháp vô ngã và không có thực tướng—Èverything is withouf-selƒ and has no real 


Ũ 


2) 


nafur€: 

Quán pháp vô ngã —To view the Dharma 1s without-self: Quán pháp không có tự tánh. 
Mọi vật trên đời, vật chất hay tinh thần, đều tùy thuộc lẫn nhau để hoạt động hay sinh 
tồn. Chúng không tự hoạt động. Chúng không có tự tánh. Chúng không thể tự tổn tại được. 
Thân thể con người gồm hàng tỷ tế bào nương tựa vào nhau, một tế bào chết sẽ ảnh 
hưởng đến nhiều tế bào khác. Cũng như vậy, nhà cửa, xe cộ, đường xá, núi non, sông ngòi 
đều được kết hợp bởi nhiều thứ chứ không tự tổn. Do vậy, mọi vật trên đời nây đều là sự 
kết hợp của nhiều vật khác. Chẳng hạn như nếu không có chất bổ dưỡng, nước, và không 
khí thì thân thể nầy chắc chắn sẽ ốm o gầy mòn và cuối cùng sẽ bị hoại diệt. Chính vì vậy 
mà Đức Phật dạy rằng vạn pháp vô ngã, không, và vô thường. Hành giả nào thường quán 
pháp vô ngã thì những vị ấy sẽ trở nên khiêm nhường và đáng mến hơn—Everything in 
the world, either physical or mental, is depend upon each other to function or survive. 
They are not free from one another or free to act on their owns, on their own wIll. They do 
not have a "self.” They are not capable of being self-existed. A human body 1s composed 
of billions of cells that depend on one another; one cell dies wIll effect so many other 
cells. Similarly, a house, a car, a road, a mountain, or a river all are compounded, not 
being self-existed. Everything, therefore, 1s a combination of other things. For Instance, 
without nufriflous foods, water, and fresh air, this body wIll certainly be reduced to a 
skeleton and eventually disintegrated. Thus the Buddha taught: “All existents are selfless, 
empty, and impermanent.” Practitioners who always contemplate “the dharma 1s without- 
self,” they should become more humble and likable. 

Vạn pháp không có thực tướng—Everything has no real nature: Dharma-smrtyupasthana 
(sk)—Vạn pháp không có thực tướng, chúng chỉ là sự kết hợp của tứ đại, và mỗi đại 
không có tự tánh, không thể đứng riêng lẽ, nên vạn pháp vô ngã. Quán pháp vô ngã, 
chúng chỉ nương tựa vào nhau để thành lập, từ đó phủ nhận ý nghĩ về “Ngã.” lộ) đây vị Tỳ 
Kheo quán pháp trên các pháp, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân 
trên đời—Everything has no real nature, they are only a combination of the four elements, 
and each element is empty and without a self of itself, thus everything 1s without a self. 
Dharmas (real things and phenomena) as an abode of mindfulness, or mindfulness of 
dharmas as dependent, without self-entity, or to contemplate all things as being 
dependent, without self-nature or self-identity. All phenomena lack self-nature. There 1s 


3614 


no such thing as an ego. Things in general as being dependent and without a nature of 
their own (things are composed and egoless—consider everything in the world as being a 
consequence of causes and conditions and that nothing remains unchanged forever). This 
negates the Idea of “Personality.” Here a monk abides contemplating monf-obJects as 
mind-obJects, ardent, clearly aware and mindful, having put aside hankering and fretting 
for the world. 


(C) Theo Kinh Niệm Xứ, Đức Phật dạy về 'quán pháp” như sau—According to the 


Ù 


Safipatthanasutta, the Buddha taughft abouf 'contemplation oƒ mind-obJects` as ƒollows: 
Năm Triển Cái —The Five Hindrance: Nầy các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo sống quán 
niệm pháp trên các pháp? Nầy các Tỳ Kheo, ở đây Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên 
các pháp đối với năm triỀn cái (năm món ngăn che). Và nầy các Tỳ Kheo, thế nào là các 
Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên các pháp đối với năm triển cái? Vị Tỳ Kheo sống 
quán niệm pháp trên các nội pháp; hay sống quán niệm pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán niệm pháp trên cả nội pháp lẫn ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán niệm tánh 
sanh khởi trên các pháp; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên các pháp. Hay sống quán 
niệm tánh sanh diệt trên các pháp. “Có pháp đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước 
một vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên các 
pháp —And how, Bhikkhus, does a Bhikkhu abide contemplating mind-obJects as mind- 
obJects? Here a Bhikkhu abides contemplating mind-obJects as mind-objects in terms of 
the five hindrances. And how does a Bhikkhu abide contemplating mind-obJects as mind- 
obJects In terms of the five hindrances? A Bhikkhu abides contemplating mind-obJectfs as 
mind-objects Internally, or he abides contemplating mind-obJects as mind-obJects 
externally, or he abides contemplating mind-obJects as mind-obJects both internally and 
externally. Or else he abides contemplating In mind-obJects their arising factors, or he 
abides contemplating in mind-obJects their vanishing factors, or he abides contemplating 
in mind-obJects both their arising and vanishing factors. Or else mindfulness that “there are 
mind-obJjects 1s simply established In him to the extent necessary for bare knowledge and 
mindfulness. And he abides Iindependent, not clinging to anything in the world. That 1s how 
a Bhikkhu abides contemplating mind-objJects as mind-objects in terms of the five 
hindrances. 

Khi nội tâm có hôn trầm thụy miên (mê muội và buồn ngủ), vị ấy ý thức được sự hôn 
trầm thụy miên ấy. Khi nội tâm không có hôn trầm thụy miên, vị ấy ý thức được nội tâm 
của mình đang không có hôn trầm thụy miên. Khi hôn trầm và thụy miên chưa sanh nay 
bắt đầu sanh khởi, vị ấy ý thức được sự đang sanh khởi ấy. Khi hôn trầm và thụy miên đã 
sanh nay được đoạn diệt, vị ấy ý thức được sự đang đoạn diệt ấy. Khi hôn trầm và thụy 
miên đã được đoạn diệt và tương lai không thể sanh khởi nữa, vị ấy ý thức được điều 
đó—There being sloth and torpor in him, a Bhikkhu understands: “There are sloth and 
torpor in me;” or there being no sloth and torpor 1n him, he understands: “ “Phere are no 
sloth and torpor in me;” and he also understands how there comes to be the arising of 
unarisen sloth and torpor, and how there comes to be the abandoning of arisen sloth and 
torpor, and how there comes to be the future non-arising of abandoned sloth and torpor. 


b) 


đ) 


2) 


3615 


Nầy các Tỳ Kheo, ở đây nội tâm Tỳ Kheo có ái dục, vị ấy ý thức rằng nội tâm của mình 
đang có ái dục. Khi nội tâm không có ái dục, vị ấy ý thức rằng nội tâm của mình không có 
ái dục. Và với ái dục chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy ý thức được sự đang sanh khởi ấy. 
Khi một niệm ái dục đã sanh, vị ấy ý thức được sự đã sanh khởi ấy. Khi ái dục đang được 
đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy ý thức như vậy——Here, there being sensual 
desire In him, a Bhikkhu understands: “here 1s sensual desire in me;” or there being no 
sensual desire In him, he understands: ““There ¡is no sensual desire in me;” and he also 
understands how there comes to be the arising of unarisen sensual desire, and how there 
comes to be the abandoning of arisen sensual desire, and how there comes to be the future 
non-arising of abandoned sensual desire. 

Khi nội tâm có sân hận, vị ấy ý thức rằng nội tâm mình đang có sân hận. Khi nội tâm 
không có sân hận, vị ấy ý thức rằng nội tâm mình đang không có sân hận. Khi một niệm 
sân hận chưa sanh nay bắt đầu sanh khởi, vị ấy ý thức được sự bắt đầu sanh khởi ấy. Khi 
một niệm sân hận đã sanh khởi, nay được đoạn diệt, vị ấy ý thức được sự đoạn diệt ấy. 
Khi một niệm sân hận đã được đoạn diệt và tương lai không còn sanh khởi nữa, vị ấy ý 
thức được như vậy ——There being 1ll-will in hìm, a Bhikkhu understands: ““There 1s ill-will 
1n me;” or there being no 1ll-will in him, he understands: “There 1s no 1lI-w1ll in me;” and 
he also understands how there comes to be the arising of unarisen 1Ïl-will, and how there 
comes to be the abandoning of arisen ill-will, and how there comes to be the future non- 
arising of abandoned ¡1lI-will. 

Khi nội tâm có trạo hối (sự dao động bất an và hối hận), vị ấy ý thức rằng mình đang có 
dao động bất an và hối hận. Khi nội tâm không có dao động bất an và hối hận, vị ấy ý 
thức rằng nội tâm mình đang không có sự dao động bất an và hối hận. Khi dao động bất 
an và hối hận sanh khởi, vị ấy ý thức rằng nội tâm mình đang sanh khởi dao động bất an 
và hối hận. Khi dao động bất an và hối hận đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy ý thức được 
sự đoạn diệt ấy. Với dao động bất an và hối hận đã được đoạn diệt, tương lai không còn 
sanh khởi nữa, vị ấy ý thức được như vậy——There being restlessness and remorse in him, a 
Bhikkhu understands: “There are restlessness and remorse In me;” or there being no 
restlessness and remorse In him, he understands: ““[here are no restlessness and remorse 
in me;” and he also understands how there comes to be the arising of unarIsen 
restlessness and remorse, and how there comes to be the abandoning of arisen restlessness 
and remorse, and how there comes to be the future non-arising of abandoned resflessness 
and remorse. 

Khi nội tâm có nghi, vị ấy ý thức được nội tâm của mình đang có nghi. Khi nội tâm không 
có nghi, vị ấy ý thức được nội tâm mình đang không có nghi. Khi nội tâm với nghi chưa 
sanh nay đang sanh khởi, vị ấy ý thức được sự sanh khởi ấy. Với nghi đã sanh nay được 
đoạn diệt, vị ấy ý thức được sự đoạn diệt ấy. Với nghi đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ấy ý thức được như vậy: There being doubt ¡in him, a Bhikkhu 
° or there being no doubt in him, he understands: 
“[here 1s no doubt in me;” and he also understands how there comes to be the arising of 
unarisen doubt, and how there comes to be the abandoning of arisen doubt, and how there 
comes to be the future non-arising of abandoned doubt. 

Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên các pháp đối với ngũ uẩn. 
Nầy các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ 


understands: “There 1s doubt 1n me;` 


a) 


b) 


c) 


đ) 


3) 


b) 


đ) 


3616 


uẩn? Nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo quán chiếu như sau—Again, Bhikkhus, a Bhikkhu 
abides contemplating mind-obJects as mind-obJects in terms of the five aggregates 
affected by clinging. And how does a Bhikkhu abide contemplating mind-obJects as mind- 
obJects in terms of the five aggregates affected by clinging? Here a Bhikkhu understands: 
Đây là sắc (hình thể), đây là sắc tập (sự phát sinh ra hình thể), đây là sắc diệt: Such is 
material form, such 1ts origin, such 1s disappearance. 

Đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt: Such 1s feeling, such 1ts origin, such 1ts 
disappearance. 

Đây là tưởng, đây là tưởng tập, đây là tưởng diệt: Such is perception, such its origin, such 
1ts disappearance. 

Đây là hành, đây là hành tập, đây là hành diệt: Such are the formations, such their origin, 
such their disappearance. 

Đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt: Such 1s consciousness, such Its origin, such 
1fs disappearance. 

Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên các pháp đối với sáu nội 
ngoại xứ. Nầy các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo sống quán pháp trên các pháp đối với 
sáu nội ngoại xứ?: Again, Bhikkhus, a Bhikkhu abides contemplating mind-obJects as 
mind-obJects In terms of the six internal and external bases. And how does a Bhikkhu 
abide contemplating mind-obJects as mind-obJects in terms of the six internal and external 
bases? 

Vị ấy ý thức về mắt và đối tượng của mắt là hình sắc và về những ràng buộc tạo nên do 
mắt và hình sắc. Vị ấy ý thức về những ràng buộc chưa sanh nay đang phát sanh. Vị ấy ý 
thức về những ràng buộc đã phát sanh nay được đoạn diệt. Vị ấy ý thức về những ràng 
buộc đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa: Here a Bhikkhu understands the 
eye, he understands forms, and he understands the fetter that arises dependent on both; 
and he understands how there comes to be the arising of the unarisen fetter, and how there 
comes to be the future non-arising of the abandoning fetter. 

Vị ấy ý thức về tai và đối tượng của tai là âm thanh và về những ràng buộc tạo nên do tai 
và âm thanh. Vị ấy ý thức về những ràng buộc chưa sanh nay đang sanh khởi. Vị ấy ý 
thức về những ràng buộc đã sanh, nay đang được đoạn diệt. Vị ấy ý thức về những ràng 
buộc đã được đoạn diệt, tương lai không còn sanh khởi nữa: Here a Bhikkhu understands 
the ear, he understands sounds, and he understands the fetter that arises dependent on 
both; and he understands how there comes to be the arising of the unarisen fetter, and how 
there comes to be the future non-arising of the abandoning fetter. 

Vị ấy ý thức về lổ mũi và đối tượng của mũi là mùi hương và những ràng buộc tạo nên do 
lổ mũi và mùi hương. Vị nầy ý thức về những ràng buộc chưa phát sanh nay đang sanh 
khởi. Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã phát sanh và đang được đoạn diệt. Vị ấy ý thức 
về những ràng buộc đã được đoạn diệt, tương lai không còn sanh khởi nữa: Here a 
Bhikkhu understands the nose, he understands odours, and he understands the fetter that 
arises dependent on both; and he understands how there comes to be the arising of the 
unarisen fetter, and how there comes to be the future non-arising of the abandoning fetter. 
Vị ấy ý thức về cái lưỡi và đối tượng của lưỡi là vị nếm và những ràng buộc tạo nên do 
cái lưỡi và vị nếm. Vị ấy ý thức về những ràng buộc chưa phát sanh nay đang phát sanh. 
Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã phát sanh nay đang được đoạn diệt. Vị ấy ý thức về 


©) 


4) 


b) 


3617 


những ràng buộc đã được đoạn diệt, tương lai không còn sanh khởi nữa: Here a Bhikkhu 
understands the tongue, he understands flavours, and he understands the fetter that arIses 
dependent on both; and he understands how there comes to be the arising of the unarisen 
fetter, and how there comes to be the future non-arising of the abandoning fetter. 

Vị ấy ý thức về thân và đối tượng của thân là sự xúc chạm. Vị ấy ý thức về những ràng 
buộc chưa sanh khởi nay đang được sanh khởi. Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã sanh 
khởi đang được đoạn tận. Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã được đoạn diệt, tương lai 
không còn sanh khởi nữa: Here a Bhikkhu understands the body, he understands tangibles, 
and he understands the fetter that arises dependent on both; and he understands how there 
comes to be the arising of the unarisen fetter, and how there comes to be the future non- 
arising of the abandoning fetter. 

Vị ấy ý thức về đối tượng của ý là tư tưởng và về những ràng buộc tạo nên do ý là tư 
tưởng. Vị ấy ý thức về những ràng buộc chưa sanh khởi nay đang sanh khởi. Vị ấy ý thức 
về những ràng buộc đã sanh khởi đang được đoạn diệt. Vị ấy ý thức về những ràng buộc 
đã đoạn diệt, tương lai không còn sanh khởi nữa: Here a Bhikkhu understands the mind, 
he understands mind-obJects, and he understands the fetter that arises dependent on both; 
and he understands how there comes to be the arising of the unarisen fetter, and how there 
comes to be the future non-arising of the abandoning fetter. 

Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên pháp đối với thất giác chi. 
Nây các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo sống quán pháp trên pháp đối với thất giác chỉ?: 
Again, Bhikkhus, a Bhikkhu abides contemplating mind-objectfs as mind-obJects 1n terms 
of the seven enlightenmernt factors. And how does a Bhikkhu abide contemplating mind- 
objects as mind-obJects in terms of the seven enlightenment factors? 

Khi nội tâm có niệm giác chi (yếu tố chánh niệm), vị ấy ý thức là mình có chánh niệm. VỊ 
ấy quán chiếu rằng tâm mình đang có chánh niệm. Khi không có chánh niệm, vị ấy ý thức 
rằng tâm mình không có chánh niệm. Vị ấy ý thức về chánh niệm chưa sanh khởi nay 
đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về chánh niệm đã phát sanh nay đang thành tựu viên mãn: 
Here, there being the mindfulness enlightenment factor in him, a Bhikkhu understands: 
“[here is the mindfulness enlightenment factor in me; 
enlightenment factor In him, he understands: “here 1s no mindfulness enlightenment 


, 


or there being no mindfulness 


, 


factor in me;” and also understands how there comes to be the arising of the unarIsen 
mindfulness enlightenment factor, and how the arisen mindfulness enlightenment factor 
comes to fulfilment by development. 

Khi nội tâm có trạch giác chi (giám định đúng sai thiện ác). Vị ấy ý thức là mình đang có 
sự phân định đúng sai thiện ác. VỊ ấy quán chiếu rằng tâm mình đang có sự giám định 
đúng sai thiện ác. Khi không có sự giám định, vị ấy ý thức là mình đang không có sự giám 
định. Vị ấy ý thức về một sự giám định chưa sanh nay đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về 
một sự giám định đã sanh khởi nay đang thành tựu viên mãn: Here, there being the 
1nvesfigafion-of-states enliphtenment factor 1n him, a Bhikkhu understands: ““There 1s the 
Invesfigation-of-states enlightenment factor in me;” 
sfates enliphtenment factor in him, he understands: “There 1s no Investigation-of-states 
enlightenment factor in me;” and also understands how there comes to be the arising of 
the unarisen ¡Investigaton-of-states enliphtenment factor, and how the arisen 
1nvesfIgafion-of-states enliphtenmernt factor comes to fulfilment by developmett. 


, 


or there being no Investigation-of- 


đ) 


8) 


3618 


Khi nội tâm có tinh tấn giác chi, vị ấy ý thức là mình đang có sự tinh chuyên. Vị ấy quán 
chiếu rằng tâm mình đang có sự tinh chuyên. Khi nội tâm không có sự tinh chuyên, vị ấy 
ý thức rằng tâm mình không có sự tinh chuyên. Vị ấy ý thức về một sự tính chuyên chưa 
sanh khởi nay đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về sự tinh chuyên đã sanh khởi nay đang đi 
đến thành tựu viên mãn: Here, there being the energy enlightenment factor ¡in him, a 
Bhikkhu understands: “There 1s the energy enlightenmernt factor in me;” or there being no 
energy enlightenment factor in him, he understands: ““Phere 1s no enegy enlightenment 
and also understands how there comes to be the arising of the unarisen 
energy enlightenment factor, and how the arisen energy enlightenment factor comes to 
fulfilment by developmernt. 

Khi nội tâm có hỷ giác chi, vị ấy ý thức là mình đang có an vui. Vị ấy quán chiếu rằng 
tâm mình đang an vui. Khi nội tâm không có an vui, vị ấy ý thức là mình đang không có 
an vui. Vị ấy ý thức về niềm an vui chưa sanh khởi, nay đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về 
niềm an vui đã sanh khởi, nay đang đi đến thành tựu viên mãn: Here, there being the 
rapture enlightenment factor in hìm, a Bhikkhu understands: “There 1s the rapture 
enlightenment factor in me;” or there being no rapture enlightenment factor in him, he 
understands: “There 1s no rapture enlightenment factor in me;” and also understands how 
there comes to be the arising of the unarisen rapture enlightenment factor, and how the 
arisen rapture enlightenmernt factor comes to fulfilment by developmett. 

Khi nội tâm có khinh an giác chi, vị ấy ý thức tâm mình đang có khinh an (nhẹ nhõm). Vị 
ấy quán chiếu rằng tâm mình đang có khinh an. Khi nội tâm không có khinh an, vị ấy ý 
thức rằng nội tâm mình không có sự khinh an. Vị ấy ý thức về sự khinh an chưa sanh khởi, 
nay đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về sự khinh an đã sanh khởi, nay đang đi đến thành tựu 
viên mãn: Here, there being the tranquility enlightenment factor In him, a Bhikkhu 
understands: “There ¡1s the tranguility enliphtenment factor in me;” or there being no 
tranguility enlightenment factor in him, he understands: “here 1s no tranguility 
enlightenment factor in me;” and also understands how there comes to be the arising of 
the unarisen tranguility enlightenment factor, and how the arisen tranquility enlightenment 
factor comes to fulfilment by developmernt. 

Khi nội tâm có định giác chi, vị ấy ý thức là mình đang có định. Khi nội tâm không có 
định, vị ấy ý thức là mình đang không có định. Khi định chưa sanh khởi, nay đang sanh 
khởi, vị ấy ý thức như vậy. Khi định đã sanh khởi, nay đang đi đến thành tựu viên mãn, vị 
ấy cũng ý thức như vậy: Here, there being the concentration enlightenment factor in him, 
a Bhikkhu understands: “There 1s the concentration enlightenment facfor in me;” or there 
being no concentratlon enlightenment factor in him, he understands: “here 1s no 
concentration enlightenment factor In me;” and also understands how there comes to be 
the arising of the unarisen concentration enlightenment factor, and how the arIsen 
concenfration enlightenment factor comes to fulfilment by developmernt. 

Khi nội tâm có xả giác chi, vị ấy ý thức là mình đang buông xả. Vị ấy quán chiếu là tâm 
mình có buông xả. Khi nội tâm không có sự buông xả, vị ấy ý thức là tâm mình đang 
không có sự buông xả. Vị ấy ý thức về sự buông xả chưa sanh khởi, nay đang sanh khởi. 
Vị ấy ý thức về sự buông xả đã sanh khởi, nay đang đi đế sự thành tựu viên mãn: Here, 
there being the equanimity enlightenment factor in him, a Bhikkhu understands: “There 1s 
the equanimity enlightenment factor in me;” or there being no equanimity enlightenment 


factor In me;` 


5) 


3619 


factor in him, he understands: “There 1s no equamity enliphtenment factor In me;” and 
also understands how there comes to be the arising of the unarisen equanimity 
enlightenment factor, and how the arisen equanimity enliphtenment factor comes to 
fulfilment by development. 

Lại nữa, này các Tỳ Kheo, vị Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên các pháp đối với Tứ 
Diệu Đế. Này các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo sống quán pháp trên các pháp đối với 
bốn sự thật cao quý? Nầy các Tỳ Kheo, ở đây Tỳ Kheo ý thức: “Khi sự kiện là đau khổ, vị 
ấy quán niệm đây là đau khổ. Khi sự kiện là nguyên nhân tạo thành đau khổ, vị ấy quán 
niệm đây là nguyên nhân tạo thành sự đau khổ. Khi sự kiện là sự chấm dứt khổ đau, vị ấy 
quán chiếu đây là sự chấm dứt khổ đau. Khi sự kiện là con đường đưa đến sự chấm dứt 
khổ đau, vị ấy quán niệm đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau.”: Again, 
Bhikkhus, a Bhikkhu abides contemplating mind-obJects as mind-obJects 1n terms of the 
Four Noble Truths. And how does a Bhikkhu abide contemplating mind-obJects as mind- 
objects 1n terms of the Four Noble Truths? Here a Bhikkhu understands as 1t actually 1s: 
“[his 1s suffering;” he understands as 1t actually 1s: “his 1s the origin of suffering;” he 
understands as it actually 1s: “This 1s the cessation of suffering;” he understands as 1t 
actually 1s: “This 1s the way leading to the cessation of suffering.—See Four Noble 
Truths in Chapter 20. 


(B-3) Kết Luận về Tứ Niệm Xứ 
Conclusion on Four kinds 0ƒ tmìndƒHÌness 


Theo Kinh Trung Bộ và Trường Bộ, Đức Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo! Bất cứ ai tu tập 
bốn niệm xứ này trong bẩy năm, vị ấy có thể đạt được một trong hai quả này: A La Hán 
trong hiện tại, hoặc quả Bất Hoàn trong vị lai. Này các Tỳ Kheo! Không kể gì bẩy năm, 
nếu vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm hay một năm 
thì cũng có thể đạt được một trong hai quả vừa nói trên. Này các Tỳ Kheo! Không kể gì 
một năm, vị nào tu tập được tứ niệm xứ này trong 7 tháng, 6 tháng... hoặc nửa tháng, lại 
cũng có thể đạt được một trong hai quả vừa kể trên. Này các Tỳ Kheo! Không kể gì nửa 
tháng. Nếu vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong một tuần, cũng có thể mong đạt được một 
trong hai quả vừa kể trên. Đây là con đường độc nhất, này các Tỳ Kheo, để thanh tịnh 
hóa chúng sanh, để nhiếp phục sầu bi, để đoạn tận khổ ưu, để thành đạt chánh đạo, để 
chứng đắc Niết Bàn, đó là tu tập Tứ Niệm Xứ.”—According to Majjhima Nikaya and 
Digha Nikaya, the Buddha taught: “Bhiksus! Whoever should be able to develop these 
Four Foundations of mindfulness for seven years, one of these two fruifts may be expected 
by him: “either Arahantship In this life or the state of Non-returning ¡in the future. Bhiksus! 
Let alone 7 years. Should anyone be able to develop these Four Foundatlons of 
mindfulness for six years, Íive years, four years, three years, two years, one year... then 
one of the two above mentioned fruits may also be expected by him. Bhiksus! Let alone 
one year. Should anyone be able to develop these Four Foundations of mindfulness for 
seven months, six months... half a month, then one of the two above mentioned fruits may 
also be expected by him. Bhiksus! Let alone half a month. Should anyone be able to 


Œ) 


3620 


develop these Four Foundations of mindfulness for a week, then one of the two above 
mentioned fruits may also be expected by him. This 1s the only way, Bhiksus, for the 
purification of beings, for the overcoming of sorrow and lamentation, for the destruction of 
suffering and øgrief, for winning the right path, for realizing Nirvana, namely, the Four 
Foundations of mindfulness.” 


(C) Tứ Niệm Trú 
Four basic subjects 0ƒ Buddhist meditation 


Tổng quan về “Tứ Niệm Trú”—An overview dƒ Four basic subjects oƒ. Buddhist 
meditation: 

Theo Thiền Sư Thích Nhất Hạnh trong phần giải Kinh Bát Đại Nhân Giác, thì đoạn kinh 
nói về điều giác ngộ thứ nhất là đoạn kinh thuyết minh về phép “Tứ Niệm Trú.” Tứ niệm 
trú là bốn phép thiển quán căn bản của đạo Phật, là sự nhớ nghĩ thường trực về bốn đặc 
tính của thực hữu: vô thường, khổ không, vô ngã và bất tịnh. Nếu chúng ta biết quán sâu 
vào những thứ nầy một cách cần mẫn thì có thể dần dần thoát ly được thế giới sinh tử— 
According to Zen Master Thích Nhất Hạnh ¡n the explanation of the first Awakening in 
the Sutra On The EIght Realizations of the Great Beings, the first awakening explains and 
clarifies the four basic subJects of Buddhist meditation: Iimpermanence, suffering, no-self, 
and impurity. If we always remember and meditate on these four principles of reality, we 
wIll gradually be released from the round of birth and death (samsara). 


(II) Chỉ tiết về “Tứ Niệm Trú ”— Details oƒ Four basic subjects oƒ Buddhist meditation: 


1) 


2) 


Vô Thường hay bản chất vô thường của vạn hữu— lmpermanence or the impermanent 
nature öƒ all things: Mọi vật trên thế gian nầy biến đổi trong từng giây từng phút, đó gọi 
là sát na vô thường. Mọi vật trên thế gian, kể cả nhân mạng, núi sông và chế độ chính trị, 
vân vân, đều phải trải qua những giai đoạn sinh, trụ, dị, diệt. Sự tiêu diệt nầy được gọi là 
“Nhất kỳ vô thường.” Phải quán sát để thường xuyên nhìn thấy tính cách vô thường của 
mọi sự vật, từ đó tránh khỏi cái ảo tưởng về sự miên viễn của sự vật và không bị sự vật 
lôi kéo ràng buộc —AII things in this world, including human life, mounfains, rIvers, and 
political systems, are constantly changing from moment to moment. This 1s called 
Impermanence In each moment. Everything passes through a period of birth, maturIty, 
transformation, and destruction. This destruction 1s called impermanence In each cycle. To 
see the impermanent nature of all things, we must examine this closely. Doing so wIll 
prevent us from being imprisoned by the things of this world. 

Khổ Không— Suffering from the impermanent nature öøƒ things: Người Ấn Độ xưa có quan 
niệm về tứ đại, cho rằng bản chất của sự vật là đất hay yếu tố rắn chắc, nước hay yếu tố 
lưu nhuận, lửa hay yếu tố nhiệt lượng, và gió hay yếu tố năng lực, gọi chung là tứ đại. 
Bậc giác ngộ thấy rằng vì sự vật là do tứ đại kết hợp, cho nên khi có sự điều hòa của tứ 
đại thì có sự an lạc, còn khi thiếu sự điều hòa ấy thì có sự thống khổ. Vạn vật vì do tứ đại 
kết hợp, không phải là những cá thể tổn tại vĩnh cữu, cho nên vạn vật có tính cách hư 
huyễn, trống rỗng. Vạn vật vì vô thường, nên khi bị ràng buộc vào vạn vật, người ta cũng 


3) 


3621 


bị sự vô thường làm cho đau khổ. Vạn vật vì trống rỗng cho nên khi bị ràng buộc vào vạn 
vật, người ta cũng bị sự trống rỗng làm cho đau khổ. Nhận thức được sự có mặt của khổ 
đau là khởi điểm của sự tu đạo. Đó là chân lý thứ nhất của Tứ Diệu Đế. Mất ý thức về sự 
có mặt của khổ đau, không quán niệm về tính cách khổ đau của vạn hữu thì dễ bị lôi kéo 
theo vật dục, làm tiêu mòn cuộc đời mình trong sự đuổi theo vật dục. Thấy được khổ đau 
mới có cơ hội tìm ra nguyên nhân của khổ đau để mà đối trị—The ancient people of India 
said that all things are composed of four elements: earth, water, fire, and air. 
Acknowledging this, Buddhas and Bodhisattvas understand that when there 1s a 
harmonious relationship among the four elements, there 1s peace. When the four elements 
are not in harmony, there 1s suffering. Because all things are created by a combination of 
these elements, nothing can exist Independently or permanently. All things are 
1mpermanent. Consequently, when we are caught up ¡n the things of the world, we suffer 
from their Impermanent nature. And since all things are empty, when we are caught up by 
things, we also suffer from their emptiness. Awareness of the existence of suffering leads 
us to begin to practice the way of realization. This 1s the first of the Four Noble Truths. 
When we lose awareness of and do not meditate on the existence of suffering ¡n all things, 
we can easily be pushed around by passions and desires for worldly things, Increasingly 
destroying our lives In the pursuit of these desires. Only by being aware of suffering can 
we Íind 1†s cause, confront it directly, and eliminate 1t. 

Vô Ngã—Selƒflessness: Tính cách vô ngã của tự thân. Đạo Phật dạy rằng con người được 
năm yếu tố kết hợp nên, gọi là ngũ uẩn: vật chất, cảm giác, tư tưởng, hành nghiệp và 
nhận thức. Nếu vật chất là do tứ đại cấu thành, trống rỗng, không có thực chất thì con 
người, do ngũ uẩn kết hợp, cũng không có tự ngã vĩnh cữu, hay một chủ thể bất biến. Con 
người thay đối từng giây từng phút, cũng trải qua sát na vô thường và nhất kỳ vô thường. 
Nhờ nhìn sâu vào ngũ uẩn cho nên thấy “Ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến đổi, hư ngụy 
không chủ” và đánh tan được ảo giác cho rằng thân nầy là một bản ngã vĩnh cữu. Vô Ngã 
Quán là một để tài thiển quán quan trọng vào bậc nhất của đạo Phật. Nhờ Vô Ngã Quán 
mà hành giả tháo tung được biên giới giữa ngã và phi ngã, thấy được hòa điệu đại đồng 
của vũ trụ, thấy ta trong người và người trong ta, thấy quá khứ và vị lai trong hiện tại, và 
siêu việt được sinh tử—The nature of our bodies. Buddhism teaches that human beings' 
bodies are composed of five aggregates, called skandhas in Sanskrit. If the form created 
by the four elemenfs 1s empty and without self, then human beings' bodies, created by the 
unification of the five skandhas, must also be empty and without self. Human beings' 
bodies are 1nvolved In a transformation process from second to second, minute to minute, 
confinually experiencing impermanence 1n each momert. By looking very deeply Into the 
five skandhas, we can experience the selfless nature of our bodies, our passage through 
binh and death, and emptiness, thereby destroying the illusion that our bodies are 
permanent. In Buddhism, no-self is the most Iimportant subJect for meditaton. By 
meditating no-self, we can break through the barrier between self and other. When we no 
longer are separate from the universe, a completely harmonious existence with the 
universe 1s created. We see that all other human beings exist in us and that we exist 1n all 
other human beings. We see that the past and the future are contained In the present 
momernt, and we can penetrate and be completely liberated from the cycle of birth and 
death. 


3622 


4) Bất Tịnh—lmpuriiy: Tính chất bất tịnh của thân tâm—Bất tịnh có nghĩa là không tinh 
sạch, không thánh thiện, không đẹp đẽ. Đứng về cả hai phương diện sinh lý và tâm lý, con 
người là bất tịnh. Đây không phải là một cái nhìn tiêu cực hay bi quan, mà chỉ là cái nhìn 
khách quan về con người. Thấy được sự cấu tạo của cơ thể, từ tóc trên đỉnh đầu, cho đến 
máu, mủ, đàm, phân, nước tiểu, những vi khuẩn ẩn náo trong ruột và những bệnh tật cứ 
chực sẵn để phát sinh, ta thấy phần sinh lý của ta quả là bất tịnh. Phần sinh lý đó cũng là 
động lực thúc đẩy ta đi tìm sự thỏa mãn dục lạc, do đó nên kinh gọi thân thể là nơi tích tụ 
của tội lỗi. Còn phần tâm lý? Vì không thấy được sự thật về vô thường, khổ không và vô 
ngã của sự vật cho nên tâm ta thường trở thành nạn nhân của tham vọng thù ghét; do tham 
vọng và thù ghét mà chúng ta tạo ra biết bao tội lỗi, cho nên kinh nói “tâm là nguồn suối 
phát sinh điều ác.”-——lImpurity is the nature of our bodies and minds. Impurity means the 
absence of an Iimmaculate state of being, one that 1s neither holy nor beautiful. From the 
psychological and physiological standpoint, human beings are impure. This 1s not negatIve 
or pessimistic, but an objecftive perspective on human beings. lÝ we examine the 
constituents of our bodies from the hair on our head to the blood, pus, phlegm, excrement, 
urine, the many bacteria dwelling in the intestines, and the many diseases present waIting 
for the opportunity to develop, we can see clearly that our bodies are quite Impure and 
subJect to decay. Our bodies also create the motivation to pursue the satisfaction of our 
desires and passions. That 1s why the sutra regards the body as the place where misleads 
gather. Let us now consider our psychologtcal state. Since we are unable to see the truth 
Of impermanence, suffering, and the selfless nature of all things, our minds often become 
the victims of greed and hatred, and we act wrongly. So the sutra says, “he mind 1s the 
source of all confusion.” 


Phật Ngôn— The Buddha's Words: 


Lúc thanh niên cường tráng đã không kiếm ra tài của, cũng chẳng lo tu hành, nên khi già nằm 
xuống, dáng người như cây cung gẫy, cứ buồn than về dĩ vãng—Those who have not led a 
relipgious life, who In youth have not acquired treasure, like a broken bow lying and shining 
after the past (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 156). 


Việc hung ác thì dễ làm nhưng chẳng lợi gì cho ta, trái lại việc từ thiện có lợi cho ta thì lại rất 
khó làm —Bad deeds are easy to do, but they are harmful, not beneficial to oneself. On the 
contrary, 1t 1s very difficult to do that which 1s beneficial and good for oneself (Kinh Pháp 
Cú —The Dammapada Sutta 163). 


Hãy diệt mẹ (ái dục) và cha (kiêu căng), diệt hai dòng Bà-la-môn, diệt luôn hổ tướng “nghĩ” 
thứ năm mà hướng về Bà-la-môn vô ưu—Lets kill the mother of craving, the father of 
arrogance, two Brahaman kings of the wrong views of eternalism and nihilism. Let's destroy 
the official of Doubt and turn to the ungrieving Brahman (Kinh Pháp Cú —The Dammapada 
Sutta 295). 


3623 


CHƯƠNG MỘT TRĂM MƯỜI CHÍN 
CHAPTER ONE HUNDRED NINETEEN 


Tu Tập Theo Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm 
To Cultivate the Anapanasafisuttam 


(A) Tổng quan về Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm— An overview oƒ the Anapanasafisufam 


(B) Chỉ Tiết về Kinh Nhập Túc Xuất Tức Niệm— Details oƒ the Anapanasatisutfain 

(l)_ Đoạn trừ các Lậu Hoặc— To Destroy Taimrs. 

(H) Đoạn trừ Ngũ Hạ Phân Kiết Sử— To Destroy the Five Lower Fefters. 

(HI)Đoạn trừ Ba Kiết Sử— To Destroy Three Fefters. 

(IV)Chú Tâm Tu Tập Tứ Chánh Cần— To devote to the developmemt oƒ the ƒour ƒoundations oƒ 
mìndfulness. 

(V) Chú Tâm Tu Tập Tứ Vô Lượng Tâm—To devote to the development oƑ the Four 
lmmeasurable Minds. 

(VITu tập “Nhập Túc Xuất Tức Niệm” sẽ đưa đến quả lớn—To Cultivate the 
Anapanasaftisuttam will achieve greaft ƒruit and great beneflt. 

(VII)Như thế nào là tu tập Nhập Tức Xuất Tức Niệm? Như thế nào làm cho sung mãn? Như thế 
nào là quả lớn, công đức lớn?—How ¡is mimdfulness oƑ breathimg developed and 
cultivated? What ¡s the great ƒruit and great benefit? 

(VIH)Tu tập Nhập tức xuất tức niệm khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn— To Develop and 
cultivate mìndfulness oƒ breathing to fufll the four ƒoundations oƒ mindfulness. 

(IX)Tu Tập Tứ niệm xứ sao cho Thất giác chỉ được viên mãn— To cultivate the ƒour ƒoundafions 
oƒ mindfulness to ƒMIfIlI the seven enlightenmemt ƒactors. 

(X) Tu Tập Thất giác chỉ sao cho Minh Giải thoát được viên mãn— To Develop and Cultivate 
the seven enlightenmermt ƒactors to [MIfIH the true knowledge and deliverance. 


3624 


3625 


(A) Tổng quan về Kinh Nhập Túc Xuất Tức Niệm 
An oyerview 0ƒ the ÂÁnapanasafisuttam 


Đức Thế Tôn giảng Kinh “Nhập Tức Xuất Tức Niệm” tại thành Xá Vệ, trong khu Đông 
Viên, giảng đường Lộc Mẫu, khi Ngài cùng với rất nhiều vị Thượng Tọa có thời danh, có 
danh xưng, như Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả Đại Ca Diếp, Tôn 
giả Ma Ha Ca Chiên Diên, Tôn giả Đại Câu Hy La, Tôn giả Đại Kiếp Tân Na, Tôn giả 
Đại Thuần Đà, Tôn giả A Na Luật, Tôn giả Ly Bà Đa, Tôn giả A Nan, cùng với nhiều bậc 
Thượng Tọa đệ tử khác có thời danh, có danh xưng—The Buddha taught the 
Anapanasatisuttam when He was living at Savatthi in the Eastern Park, In the Palace of 
Migara's Mother, together with many well-known elder disciples, the venerable Sariputfa, 
the venerable Maha-Moggallana, the venerable Maha-Kassapa, the venerable Maha- 
Kaccana, the venerable Maha-Kotthita, the venerable Maha-Kappina, the venerable 
Maha-Cunda, the venerable Maha-Anuruddha, the venerable Revata, the venerable 
Ananda, and other very well-known elder disciples. 


(B) Chỉ Tiết về Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm 
Details oƒ the Anapanasatfisuttam 


(ID Đoạn trừ các Lậu Hoặc— To Destroy Tain£s: Đức Thế Tôn dạy: “Nầy các Tỳ Kheo, trong 
chúng Tỳ Kheo nầy, có những Tỳ Kheo là những A La Hán, các lậu hoặc đã đoạn trừ, 
phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã 
thành đạt, kiết sử đã đoạn tận, được giải thoát nhờ chánh trí. Nầy các Tỳ Kheo, có những 
bậc Tỳ Kheo như vậy trong chúng Tỳ Kheo nầy”—The Buddha taught: “Bhikkhus! In this 
Sangha of Bhikkhus there are Bhikkhus who are arahants with taints destroyed, who have 
lived the holy life, done what had to be done, laid down the burden, reached the true goal, 
destroyed the fetters of being, and are completely liberated through final knowledge, such 
Bhikkhus are there In this sangha of Bhikkhus.” 


(I) Đoạn trừ Ngũ Hạ Phần Kiết Sử— To Destroy the Five Lower Fefers: Nầy các Tỳ Kheo, 
trong chúng Tỳ Kheo nầy, có những Tỳ Kheo đã đoạn trừ ngũ hạ phần kiết sử, được hóa 
sanh, từ ở đấy được nhập Niết Bàn, không còn phải trở lại đời nầy nữa. Các bậc Tỳ Kheo 
như vậy, nầy các Tỳ Kheo, có mặt trong chúng Tỳ Kheo nầy——Bhikkhus! In this Sangha 
of Bhikkhus there are Bhikkhus who, with destruction of the five lower fetters, are due to 
reappear spontaneously In the Pure Abodes and there attain final Nibbana, without ever 
returning from that world, such Bhikkhus are there In this Sangha of Bhikkus. 


(HI)Đoạn trừ Ba Kiết Sử— To Destroy Three Felers: 

I1) Nầy các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ Kheo nầy, có những Tỳ Kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, 
đã làm cho muội lược tham, sân, si, là bậc Nhất Lai, sau khi sanh vào đời nầy một lần 
nữa, sẽ đoạn tận khổ đau. Các bậc Tỳ Kheo như vậy, này các Tỳ Kheo, có mặt trong 
chúng Tỳ Kheo nầy—Bhikkhus! In this Sangha of Bhikkhus there are Bhikkhus who, with 


2) 


3626 


the destruction of the three fetters and with the attenuation (sự làm cho vơi đi) of lust, 
hate, and delusion, are once-returners, returning once to this world to make an end of 
suffering, such Bhikkhus are there in this Sangha of Bhikkhus. 

Nầy các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ Kheo nầy, có những Tỳ Kheo đã đoạn trừ ba kiết sử đã 
đoạn trừ ba kiết sử, là bậc Dư Lưu, không còn đọa vào ác đạo, chắc chắn sẽ được giác 
ngộ. Các bậc Tỳ Kheo như vậy, này các Tỳ Kheo, có mặt trong chúng Tỳ Kheo nầy— 
Bhikkhus! In this Sangha of Bhikkhus there are Bhikkhus who, with the destruction of the 
three fetters, are stream-enfterers, no longer subJect to perdition, bound for deliverance, 
headed for enlightenment, such Bhikkhus are there in this Sangha of Bhikkhus. 


(IV)Chú Tâm Tu Tập Tứ Chánh Cần— To devote to the development oƒ the ƒour ƒoundations 


0ƒ mindfulness: Nầy các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ Kheo nầy, có những Tỳ Kheo là những 
vị sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập bốn niệm xứ. Các bậc Tỳ Kheo như vậy, nầy các Tỳ 
Kheo, có mặt trong chúng Tỳ Kheo nầy. Nầy các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ Kheo nầy, có 
những Tỳ Kheo là những vị sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập bốn chánh cần. Các bậc Tỳ 
Kheo như vậy, nầy các Tỳ Kheo, có mặt trong chúng Tỳ Kheo nầy. Nầy các Tỳ Kheo, 
trong chúng Tỳ Kheo nầy, có những Tỳ Kheo là những vị sống chuyên tâm, chú tâm, tu 
tập bốn như ý túc. Các bậc Tỳ Kheo như vậy, nầy các Tỳ Kheo, có mặt trong chúng Tỳ 
Kheo nầy. Nầy các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ Kheo nầy, có những Tỳ Kheo là những vị 
sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập ngũ căn. Các bậc Tỳ Kheo như vậy, nầy các Tỳ Kheo, 
có mặt trong chúng Tỳ Kheo nầy. Nầy các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ Kheo nầy, có những 
Tỳ Kheo là những vị sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập ngũ lực. Các bậc Tỳ Kheo như 
vậy, nầy các Tỳ Kheo, có mặt trong chúng Tỳ Kheo nầy. Nây các Tỳ Kheo, trong chúng 
Tỳ Kheo nầy, có những Tỳ Kheo là những vị sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập thất giác 
chi. Các bậc Tỳ Kheo như vậy, nầy các Tỳ Kheo, có mặt trong chúng Tỳ Kheo nầy. Nầy 
các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ Kheo nầy, có những Tỳ Kheo là những vị sống chuyên tâm, 
chú tâm, tu tập bát chánh đạo. Các bậc Tỳ Kheo như vậy, nầy các Tỳ Kheo, có mặt trong 
chúng Tỳ Kheo nâầy——Bhikkhus! In this Sangha of Bhikkhus there are Bhikkhus who abide 
devoted to the development of the four foundations of mindfulness, such Bhikkhus are 
there in this Sangha of Bhikkhus there are Bhikkhus who abide devoted to the 
development of the four right kinds of striving, of four bases of spiritual powers, of the 
five faculties, of the five powers, of the seven enlightenment factors and of the Eightfold 
Noble Path, such Bhikkhus are there in this Sangha of Bhikkhus. 


(V) Chú Tâm Tu Tập Tứ Vô Lượng Tâm — To devote to the development oƒ the Four 


Immmeasurable Minds: Nầy các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ Kheo nầy, có những Tỳ Kheo là 
những vị sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập từ tâm. Các bậc Tỳ Kheo như vậy, nầy các Tỳ 
Kheo, có mặt trong chúng Tỳ Kheo nầy. Nầy các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ Kheo nầy, có 
những Tỳ Kheo là những vị sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập bi tâm. Các bậc Tỳ Kheo 
như vậy, nầy các Tỳ Kheo, có mặt trong chúng Tỳ Kheo nầy. Nầy các Tỳ Kheo, trong 
chúng Tỳ Kheo nầy, có những Tỳ Kheo là những vị sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập hỷ 
tâm. Các bậc Tỳ Kheo như vậy, nầy các Tỳ Kheo, có mặt trong chúng Tỳ Kheo nầy. Nầy 
các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ Kheo nầy, có những Tỳ Kheo là những vị sống chuyên tâm, 
chú tâm, tu tập xả tâm. Các bậc Tỳ Kheo như vậy, nây các Tỳ Kheo, có mặt trong chúng 


3627 


Tỳ Kheo nầy. Nầy các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ Kheo nầy, có những Tỳ Kheo là những 
vị sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập bất tịnh. Các bậc Tỳ Kheo như vậy, nầy các Tỳ Kheo, 
có mặt trong chúng Tỳ Kheo nầy. Nầy các Tỳ Kheo, trong chúng Tỳ Kheo nầy, có những 
Tỳ Kheo là những vị sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập vô thường tưởng. Các bậc Tỳ Kheo 
như vậy, nầy các Tỳ Kheo, có mặt trong chúng Tỳ Kheo nầy. Nầy các Tỳ Kheo, trong 
chúng Tỳ Kheo nầy, có những Tỳ Kheo là những vị sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập 
Nhập Tức Xuất Tức Niệm-—In this Sangha of Bhikkhus there are Bhikkhus who abide 
devoted to the development of loving-kindness, of compassion, of appreciative Joy, of 
equanimity, of the meditation on foulnessand of the perception of Impermanence, such 
Bhikkhus are in this Sangha of Bhikkhus. In this Sangha of Bhikkhus who abide devoted to 
the development of mindfulness of breathing. 


(VŨDTu tập “Nhập Túc Xuất Túc Niệm” sẽ đưa đến quả lớn—To Cultivatfe the 


Anapanasatisuftam will achieve great ƒruit and great benefit: Đức Thế Tôn dạy: “Nhập 
Tức Xuất Tức Niệm, nầy các Tỳ Kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả 
lớn. Nhập Tức Xuất Tức Niệm, nầy các Tỳ Kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn. Bốn niệm xứ được tu tập, làm cho sung mãn, 
khiến cho thất giác chi được viên mãn. Thất giác chi được tu tập, làm cho sung mãn, khiến 
cho minh giải thoát được viên mãn.”—The Buddha taught: “Bhikkhus! When mindfulness 
of breathing is developed and cultivated, It is of great fruit and great benefit. When 
mindfulness of breathing 1s developed and cultivated, It fulfills the four foundatlons of 
mindfulness. When the four foundations of mindfulness are developed and cultivated, they 
fulfll the seven enlightenment factors. When the seven enlightenment factors are 
developed and cultivated, they fulfilI true knowledge and deliverance (liberation).” 


(VH)NhHư thế nào là tu tập Nhập Túc Xuất Tức Niệm? Như thế nào làm cho sung mãn? Như 


Ũ 


2) 


thế nào là quả lớn, công đức lớn?—How is mindfulness 0ƒ breathing developed and 
cultivated? What is the great ƒruit and great benefit?: 

Ở đây, nây các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà 
trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng và trú niệm trước mặt. Chánh niệm, vị ấy thở vô; chánh 
niệm vị ấy thở ra—Here a Bhikkhu, gone to the forest or to the root oŸ a tree or fo an 
empty hut, sits down; having folded his legs crosswise, set his body erect, and established 
mindfulness 1n front of him, ever mindful he breathes 1n, mindful he breathes out. 

Thở vô dài, vị ấy biết mình đang thở vô dài. Hay thở ra dài, vị ấy biết mình đang thở ra 
dài. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết mình đang thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, vị ấy biết mình 
đang thở ra ngắn. VỊ ấy tập: “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô.” VỊ ấy tập: “An tịnh toàn 
thân tôi sẽ thở vô.” VỊ ấy tập: “An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra.”—Breathing ¡n long, he 
understands: “I breathe In long;” or breathing out long, he understands: “I breathe out 
long.” Breathing In short, he understands: “I breathe In short; ” or breathing out short, he 
understands: “[ breathe out short.” He trains thus: “I shall breathe In experiencing the 
whole body of breath;” he trains thus: “I shall breathe out experiencing the whole body of 
breath.” He trains thus: “I shall breathe In traqgilizing the bodily formation;” he trains thus: 
#J shall breathe out tranquilizing (quieting) the bodily formation.” 


3) 


4) 


5) 


6) 


3628 


VỊ ấy tập: “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra.” 
VỊ ấy tập: “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra.” 
VỊ ấy tập: “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô.” VỊ ấy tập: “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở 
ra.” VỊ ấy tập: “Cảm giác an tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô.” VỊ ấy tập: “Cảm giác an tịnh 
tâm hành, tôi sẽ thở ra.”—He trains thus: “I shall breathe in experiencing rapture;” he 
trains thus: “I shall breathe out experiencing rapture.” He trains thus: “[ shall breathe In 
experiencing pleasure;” he trains thus: “I shall breathe out experiencing pleasure.” He 
trains thus: “I shall breathe in experlencing the mental formation;” he trains this: “I shall 
breathe out experiencing the mental formation.” He trains thus: “[ shall breathe In 
tranguilizing the mental formation;” he trains thus: “[ shall breathe out tranquilizing the 
merntal formation.” 

VỊ ấy tập: “Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra.” 
Vị ấy tập: “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô.” VỊ ấy tập: “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thổ ra.” 
Vị ấy tập: “Với tâm định nh, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “Với tâm định nh, tôi sẽ thở ra.” 
VỊ ấy tập: “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô.” VỊ ấy tập: “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở 
ra.”—He trains thus: “[I shall breathe in experlencing the mind;” he trains thus: “[ shall 
breathe out experiencing the mind.” He trains thus: “I shall breathe ¡in gladdening the 
mind;” he trains thus: “I shall breathe out gladdening the mind.” He trains thus: “I shall 
breathe in concentrating the mind;” he trains thus: “I shall breathe out concentrating the 
mind.” He trains thus: “I shall breathe In liberating the mind;” he trains thus: “I shall 
breathe out liberating the mind.” 

VỊ ấy tập: “Quán vô thường, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “Quán vô thường, tôi sẽ thở ra.” VỊ 
ấy tập: “Quán ly tham, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “Quán ly tham, tôi sẽ thổ ra.” VỊ ấy tập: 
“Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra.” VỊ ấy tập: 
“Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “Quán đoạn từ bỏ, tôi sẽ thở ra.”——He trains thus: 
“I shall breathe in contemplating impermanence;” he trains thus: “I shall breathe out 
contemplating Iimpermanence.” He trains thus: “I shall breathe In contemplating fading 
away;” he trains thus: “I shall breathe out contemplating fading away.” He trains thus: “l 
shall breathe in contemplating cessation;” he trains thus: “I shall breathe out 
contemplating cessaton.” He tramns thus: “I shall breathe ¡In contemplating 
relinquishment;” he trains thus: “I shall breathe out contemplating relinqguishment.” 

Nhập Tức Xuất Tức Niệm, nầy các Tỳ Kheo, tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, 
được quả lớn, được công đức lớn—Bhikkhus, that ¡is how mindfulness of breathing ¡s 
developed and cultivated, so that It 1s of great fruit and great benefit. 


(VIHT)Tu tập Nhập túc xuất tức niệm khiến cho bốn niệm xứ được viền mãn—To Deyelop 


D 


and cultivate mindfulness oƒ breathing to [U[fflI the ƒour ƒoundations 0ƒ mìndƒulness: 

Khi nào, nây các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo thở vô dài, vị ấy biết là mình đang thở vô dài. Hay 
khi thở ra dài, vị ấy biết là mình đang thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết là mình đang 
thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, vị ấy biết là mình đang thở ra ngắn. VỊ ấy tập: “Cảm giác 
toàn thân, tôi sẽ thở vô.” VỊ ấy tập: “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra.” VỊ ấy tập: “An 
tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô.” VỊ ấy tập: “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra.” Trong khi tùy 
quán thân thể trên thân thể, này các Tỳ Kheo, vị Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Nầy các Tỳ Kheo, đối với các thân, Ta đây nói là một, 


8) 


h) 


1) 


k) 
Ù 


3629 


tức là thở vô thở ra. Do vậy, nây các Tỳ Kheo, trong khi tùy quán thân thể trên thân thể, 
vị Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời—Bhikkhus, on 
whatever occasion a Bhikkhu, breathing In long, understands: “[ breathe ¡in long;” or 
breathe out long, understands: “[ breathe out long;” breathing in short, understands: “l 
breathe In short;” breathing out short, understands: “I breathe out short.” He trains thus: “I 
shall breathe 1n experlencing the whole body of breath;” he trains thus: “I shall breathe out 
experiencing the whole body of breath;” he trains thus: “I shall breathe In tranguilizing 
(quieting) the bodily formation;” he trains thus: “I shall breathe out tranquilizing the bocily 
formation.” Ôn that occasion, a Bhikkhu abides contemplating the body as a body, ardent, 
fully aware, and mindful, having put away covetousness and grIef for the world. I say that 
this 1s a certain body among the bodies, namely, in-breathing and out-breathing. That 1s 
why on that occasion a Bhikku abides contemplating the body as a body, ardent, fully 
aware, and mindful, having put away covetousness (envy) and grIef for the world. 

Khi nào, nây các vị Tỳ Kheo, vị Tỳ Kheo nghĩ: Bhikkhus! On whatever occasion a 
Bhikkhu thinks this: 

VỊ ấy tập: “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô.”—He trains thus: “[ shall breathe ¡in 
©xperiencing rapture.” 

VỊ ấy tập: “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra.”— He trains thus: “I shall breathe out 
©xperilencing rapture.” 

VỊ ấy tập: “Cẩm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô.”—He trains thus: “I shall breathe ¡n 
experiencing pleasure.” 

VỊ ấy tập: “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra.”—He trains thus: “I shall breathe out 
experiencing pleasure.” 

VỊ ấy tập: “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô.”—He trains thus: “[ shall breathe in 
experiencing the menftal formation.” 

VỊ ấy tập: “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra.”— He trains thus: “I shall breathe out 
experiencing the menfal formation.” 

Vị ấy tập: “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô.”—He trains thus: “I shall breathe ¡n 
tranquilizing the mentfal formation.” 

VỊ ấy tập: “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra.”—He trains thus: “[ shall breathe out 
tranquilizing the menfal formation.” 

Trong khi tùy quán thọ trên các thọ, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Nầy các Tỳ Kheo, đối với các thọ, Ta đây nói là 
một, tức là thở vô thở ra. Do vậy, nầy các Tỳ Kheo, trong khi tùy quán thọ trên các thọ, vị 
Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời—On that 
occasion, a Bhikhu abides contemplating feelings as feelings, ardent, fully aware, and 
mindful, having put away covetousness (envy) and grief for the world. I say that this 1s a 
this 1s a certain feeling among the feelings, namely, giving close attention to in-breathing 
and out-breathing. This 1s why on that occasion a Bhikkhu abides contemplating feelings 
as feelings, ardent, fully aware, and mindful, having put away covetousness (envy) and 
grIef for the world. 

Khi nào, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo nghĩ: Bhikkhus, on whatever occasion. 

Vị ấy tập: “Cảm giác tâm, tôi sẽ thở vô.” A Bhikkhu trains thus: “[ shall breathe ¡in 
experiencing the mind.” 


3630 


m) VỊ ấy tập: “Cảm giác tâm, tôi sẽ thở ra.—He trains thus: “I shall breathe out 


n) 
O) 


P) 


q) 


r) 


8) 


h) 


1) 


experiencing the mind.” 

VỊ ấy tập: “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô.”——A Bhikkhu trains thus: “I shall breathe in 
gladdening the mind.” 

VỊ ấy tập: “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra.”——A Bhikkhu trains thus: “I shall breathe out 
gladdening the mind.” 

Vị ấy tập: “Với tâm Thiền định, tôi sẽ thở vô.”— A Bhikkhu trains thus: A Bhikkhu trains 
thus: “I shall breathe ¡n gladdening the mind.”Vị ấy tập: “Với tâm Thiển định, tôi sẽ thở 
ra.”—A Bhikkhu trains thus: “I shall breathe out concentrating the mind.” 

VỊ ấy tập: “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô.”—He trains thus: A Bhikkhu trains thus: “1 
shall breathe In liberating the mind.” 

VỊ ấy tập: “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra.”—He trains thus: A Bhikkhu trains thus: “1 
shall breathe out liberating the mind.” 

Trong khi tùy quán tâm trên tâm, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Nầy các Tỳ Kheo, sự tu tập nhập tức xuất tức niệm 
không thể đến với kẻ thất niệm, không có tỉnh giác. Do vậy, nầy các Tỳ Kheo, trong khi 
tùy quán tâm trên tâm, vị Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham 
ưu ở đời—On that occasion a Bhikkhu abides contemplating mind as mind, ardent, fully 
aware, and mindful, having put away covetousness (envy) and grief for the world. I do not 
say that there 1s the development of mindfulness of breathing for one who 1s forgetful, 
who 1s not fully aware. That is why on that occasion a Bhikkhu abides contemplating mind 
as mind, ardent, fully aware, and mindful, having put away covefousness (envy) and grief 
for the world. 

Khi nào nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo nghĩ: Bhikkhu, on whatever occasion, a Bhikkhu 
thinks: 

VỊ ấy tập: “Quán vô thường, tôi sẽ thở vô.”—He trains thus: “[ shall breathe ¡in 
contemplating Impermanence.” 

Vị ấy tập: “Quán vô thường, tôi sẽ thở ra.”—He trains thus: “I shall breathe out 
contemplating Iimpermanence.” 

VỊ ấy tập: “Quán ly tham, tôi sẽ thở vô.—He trains thus: “[ shall breathe ¡in 
contemplating fading away.” 

VỊ ấy tập: “Quán ly tham, tôi sẽ thở ra —He trains thus: “I shall breathe out 
contemplating fading away.” 

VỊ ấy tập: “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô.”—He trains thus: “[ shall breathe ¡n 
contemplating cessation.” 

VỊ ấy tập: “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra.”— He trains thus: “I shall breathe out 
contemplating cessation.” 

VỊ ấy tập: “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô.”——He trains thus: “I shall breathe in contemplating 
relinqguishment.” 

VỊ ấy tập: “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra.”—— He trains thus: “[ shall breathe out contemplating 
relinqguishment.” 

Trong khi tùy quán pháp trên pháp, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Vị ấy, do đoạn trừ tham ưu, sau khi thấy với trí tuệ, 
khéo nhìn sự vật với niệm xả ly. Do vậy, nầy các Tỳ Kheo, trong khi tùy quán pháp trên 


}) 


3631 


các pháp, vị Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời—On 
that occasion a Bhikkhu abides contemplating mind-obJects as mind-obJects, ardent, fully 
aware, and mindful, having put away covetousness (envy) and grief for the world. Having 
seen the wisdom the abandoning of covetousness (envy) and grief, he closely looks on 
with equanimity. That is why on that occasion a Bhikkhu abides contemplating mind- 
obJects as mind-obJects, ardent, fully aware, and mindful, having put away covefousness 
(envy) and grief for the world. 

Nhập tức xuất tức niệm, nầy các Tỳ Kheo, được tu tập như vậy làm cho sung mãn như 
vậy, khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn—Bhikkhus, that is how mindfulness of 
breathing, developed and cultivated, fulfills the four foundations of mindfulness. 


(IX)Tu Tập Tứ niệm xứ sao cho Thất giác chỉ được viên mãn—To cultivate the ƒour 


Ù 


2) 


3) 


ƒfoundations 0ƒ mỉndƒHlness to fH|[fLH the seven enlighftenment ƒactors: 

Nầy các Tỳ Kheo, trong khi tùy quán thân trên thân, Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, trong khi ấy, niệm không hôn mê của vị ấy được 
an trú. Trong khi niệm không hôn mê của vị ấy cũng được an trú, nầy các Tỳ Kheo, trong 
khi ấy niệm giác chi được bắt đầu khởi lên với Tỳ Kheo, trong khi ấy, Tỳ Kheo tu tập 
niệm giác chi. Trong khi ấy niệm giác chi được Tỳ Kheo tu tập đi đến viên mãn— 
Bhikkhus, on whatever occasion a Bhikkhu abides contemplating the body as a body, 
ardent, fully aware, and mindful, having put away covetousness (envy) and grief for the 
world, on that occasion unremitting mindfulness is established in hìm. Ôn whatever 
OCcasion unremitting mindfulness 1s established in a Bhikkhu, on that occasion the 
mindfulness enlightenment factor 1s aroused in him, and he develops It, and by 
development, 1t comes to fulfilliment in him. 

Nầy các Tỳ Kheo, trong khi trú với chánh niệm như vậy, Tỳ Kheo với trí tuệ suy tư, tư 
duy, thẩm sát pháp ấy. Nầy các Tỳ Kheo, trong khi trú với chánh niệm như vậy, Tỳ Kheo 
với trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy, trong khi ấy trạch pháp giác chi được bắt đầu 
khởi lên với Tỳ Kheo. Trong khi ấy, Tỳ Kheo tu tập trạch pháp giác chi. Trong khi ấy 
trạch pháp giác chi được Tỳ Kheo tu tập đi đến viên mãn—Abiding thus mindful, he 
Investigates and examines that state with wisdom and embarks upon a full inqguiry Info It. 
On whatever occasion, abiding thus mindful, a Bhikkhu Investigates and examines that 
state with wIsdom embarks upon a full inquiry info 1t. On that occasion, the Invesfigation- 
of-states enlightenment factor 1s aroused 1n him, and he develops 1t, an by development 1t 
comes to fulfillment in him. 

Nầy các Tỳ Kheo, trong khi trú với chánh niệm như vậy, Tỳ Kheo với trí tuệ suy tư, tư 
duy, thẩm sát pháp ấy, sự tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên với vị Tỳ Kheo. Nầy 
các Tỳ Kheo, trong khi Tỳ Kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy, sự tinh tấn 
không thụ động được bắt đầu khởi lên với Tỳ Kheo ấy. Trong khi ấy tinh tấn giác chi 
được Tỳ Kheo tu tập đi đến viên mãn—In one who investigates and examines that state 
with wisdom and embarks upon a full inquiry Into 1t, tireless energy 1s aroused. Ôn 
whatever occasion, tireless energy 1s aroused In a Bhikkhu who Investigates and examines 
that state with wisdom embarks upon a full inquiry Into it. On that occasion, the energy 
enlightenment factor 1s aroused in him, and he develops 1t, an by developmernt 1t comes to 
fulfillment in him. 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


3) 


3632 


Hỷ không liên hệ đến vật chất được khởi lên nơi vị tính tấn tinh cần. Nầy các Tỳ Kheo, 
trong khi hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên nơi Tỳ Kheo tỉnh tấn tinh cần, trong khi 
ấy hỷ giác chi bắt đầu khởi lên trong vị Tỳ Kheo. Trong khi ấy hỷ giác chi được vị Tỳ 
Kheo tu tập đi đến viên mãn—lIn one who arouses energy, worldly rapture arises. On 
whatever occasion, unworldly rapture arises in a Bhikkhu who has aroused energy, on that 
Occasion, the rapture enlightenment factor 1s aroused In him, and he develops It, an by 
development 1t comes to fulfillment in him. 

Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành khinh an, tâm cũng được khinh an. Nầy các 
Tỳ Kheo, trong khi Tỳ Kheo với ý hoan hỷ được thân khinh an, được tâm cũng khinh an, 
trong khi ấy, khinh an giác chi bắt đầu khởi lên nơi Tỳ Kheo. Trong khi ấy, khinh an giác 
chi được Tỳ Kheo tu tập. Trong khi ấy, khinh an giác chi được Tỳ Kheo làm cho đi đến 
sung mãn——ln one who 1s rapturous, the body and mind become tranquil. On whatever 
occasion, the body and mind become tranquil in a Bhikkhu who 1s rapturous, on that 
Occasion, the tranquility enlightenmert factor 1s aroused In him, and he develops It, an by 
development It comes to fulfillment in him. 

Một vị có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh. Nầy các Tỳ Kheo, trong khi Tỳ 
Kheo có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh, trong khi ấy định giác chi bắt đầu 
khởi lên nơi vị Tỳ Kheo nầy. Trong khi ấy định giác chỉ được Tỳ Kheo tu tập. trong khi ấy 
định giác chi được Tỳ Kheo làm cho đi đến sung mãn—In one whose body is tranguil and 
who feels pleasure, the mind becomes concentrated. On whatever occasion, the mind 
become concentrated in a Bhikkhu who 1s tranquil and feels pleasure, on that occasion, the 
concenfration enlightenment factor is aroused ¡in him, and he develops 1t, an by 
development 1t comes to fulfillment in him. 

Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly. Nầy các Tỳ kheo, 
trong khi Tỳ Kheo làm với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly, trong 
khi ấy xả giác chi được Tỳ Kheo tu tập. trong khi ấy xả giác chi được vị Tỳ Kheo làm cho 
đi đến sung mãn—He closely looks on with equanimity at the mind thus. On whatever 
occasion, a Bhikkhu closely looks on with equanimity at the mind thus, on that occasion, 
the equanimity enlightenment factor 1s aroused In him, and he develops 1t, an by 
developmernt 1t comes to fulfillment In hìm. 

Nầy các Tỳ Kheo, trong khi quán thọ trên các cảm thọ như trên, quán tâm trên tâm, quán 
pháp trên các pháp, Tỳ Kheo an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều 
phục tham ưu ở đời, trong khi ấy niệm của vị ấy được an trú, không có hôn mê. Nầy các 
Tỳ Kheo, trong khi niệm của Tỳ Kheo được an trú, không có hôn mê, niệm giác chỉ trong 
khi ấy được bắt đầu khởi lên trong vị Tỳ Kheo nầy. Niệm giác chi trong khi ấy được vị 
Tỳ Kheo tu tập làm cho đi đến sung mãn—Bhikkhus, on whatever occasion a Bhikkhu 
abides contemplating feelings as feelings, ardent, fully aware, and mindful, having put 
away covetousness (envy) and grief for the world, on that occasion unremitting 
mindfulness 1s established in him. On whatever occasion unremiting mindfulness 1s 
esfablished in a Bhikkhu, on that occasion the mindfulness enlightenment factor 1s aroused 
1n him, and he develops 1t, and by development, 1t comes to fulfillment in him. 

Vị ấy an trú với chánh niệm như vậy, suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy với trí tuệ. Nầy các 
Tỳ Kheo, trong khi an trú với chánh niệm như vậy, vị ấy suy tư, tư duy, thẩm sát với trí 
tuệ. Trạch giác chi trong khi ấy bắt đầu khởi lên trong vị Tỳ Kheo. Trạch pháp giác chỉ 


3633 


trong khi ấy được vị Tỳ Kheo tu tập để đi đến sung mãn, tinh tấn không thụ động bắt đầu 
khởi lên nơi vị ấy —Abiding thus mindful, he investigates and examines that state with 
wisdom and embarks upon a full Iinquiry Into it. On whatever occasion, abiding thus 
mindful, a Bhikkhu invesftigates and examines that state with wIisdom embarks upon a full 
Inquiry Into 1t. On that occasion, the Investigation-of-states enlightenment factor 1s aroused 
1n him, and he develops It, an by development 1t comes to fulfillment in him. 

10) Nầy các Tỳ Kheo,trong khi Tỳ Kheo suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy với trí tuệ, và tinh 
tấn không thụ động bắt đầu khởi lên nơi vị Tỳ Kheo ấy, tinh tấn giác chi trong khi ấy bắt 
đầu khởi lên nơi vị Tỳ Kheo. Tỉnh tấn giác chi được Tỳ Kheo tu tập làm cho đi đến sung 
mãn—Bhikkhus, while the Bhikkhu investigates and examines that state with wisdom and 
embarks upon a full inqurry Into it, tireless energy 1s aroused I that Bhikkhu. On that 
Occasion, the energy enlightenment factor 1s aroused in him, and he develops 1t, an by 
development 1t comes to fulfillment in him. 

11) Đối với vị ấy tinh cần tinh tấn, hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên. Nầy các Tỳ Kheo, 
trong khi Tỳ Kheo tinh cần tinh tấn và hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên, hỷ giác chi 
khi ấy bắt đầu được khởi lên nơi Tỳ Kheo. Hỷ giác chỉ trong khi ấy được Tỳ Kheo tu tập 
làm cho đi đến sung mãn —ln one who arouses energy, unworldly rapture arises. On 
whatever occasion, unworldly rapture arises in a Bhikkhu who has aroused energy, on that 
Occasion, the rapture enliphtenment factor 1s aroused in him, and he develops 1t, an by 
development 1t comes to fulfillment in him. 

12) Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành khinh an, tâm cũng được khinh an. Nầy các Tỳ 
Kheo, trong khi Tỳ Kheo nói với ý hoan hỷ được thân khinh an, được tâm cũng khinh an, 
trong khi ấy khinh an giác chi bắt đầu khởi lên nơi Tỳ Kheo. Trong khi ấy khinh an giác 
chi được vị Tỳ Kheo tu tập làm cho đi đến sung mãn——lIn one who is rapturous, the body 
and mind become tranquil. On whatever occasion, the body and mind become tranguIl In a 
Bhikkhu who 1s rapturous, on that occasion, the tranquility enlightenment factor 1s aroused 
1n him, and he develops 1t, an by development 1t comes to fulfillment in him. 

13) Một vị có tâm khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh. Nầy các Tỳ Kheo, trong khi vị 
ấy có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định nh, trong khi ấy định giác chi bắt đầu 
khởi lên nơi vị Tỳ Kheo. Trong khi định giác chi được vị Tỳ Kheo tu tập làm cho đi đến 
sung mãn —lIn one whose body 1s tranqguil and who feels pleasure, the mind becomes 
concentrated. Bhikkhus, on whatever occasion, the mind become concentrated In a 
Bhikkhu who 1s tranguil and feels pleasure, on that occasion, the concenfration 
enlightenment facfor 1s aroused in him, and he develops 1t, an by development 1t comes to 
fulfillment in him. 

14) Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly. Nầy các Tỳ Kheo, 
trong khi Tỳ Kheo với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly, trong khi 
ấy xả giác chi bắt đầu khởi lên nơi Tỳ Kheo. Trong khi ấy xả giác chi được vị Tỳ Kheo 
nầy tu tập làm cho đi đến sung mãn— With the concentrated mind, a Bhikkhu closely 
looks on with equanimity. Bhikkhusl Ôn whatever occasion, a Bhikkhu closely looks on 
with equanimity at the mind thus, on that occasion, the equanimity enlightenment factOr 1s 
aroused In him, and he develops 1t, an by developmernt It comes to fulfilliment in him. 


3634 


15) Nầy các Tỳ Kheo, bốn niệm xứ được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy 
khiến cho thất giác chi được sung mãn—Bhkkhus, that ¡is how the four foundations of 
mindfulness, developed and cultivated, fulfill the seven enlightenment factors. 


(X) Tu Tập Thất giác chỉ sao cho Minh Giải thoát được viên mãn— To Develop and Cultivate 
the seven enlighfenment ƒactors to ƒMIfTH the true knowledge and deliverance: 

U_ Ở đây, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo tu tập niệm giác chỉ, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến 
ly tham, liên hệ đến diệt, hướng đến xả ly, tu tập trạch pháp giác chi..., tu tập tinh tấn 
giác chi..., tu tập hỷ giác chi..., tu tập khinh an giác chỉ..., tu tập định giác chỉ..., tu tập 
xả giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến diệt, hướng đến xả ly— 
Here, Bhikkhus, a Bhikkhu develops the mindfulness enlightenment factor, which 1s 
supported by seclusion, đispassion, and cessation, and ripens in relinguishment. He 
develops the Investigation-of-states enlightenment factor, the energy enlightenment 
factor, the rapture enlightenment factor, the tranquility enlightenment factor, the 
concentration enlightenment factor and the equanimity enlightenment factor, which 1s 
supported by seclusion, đispassion (lack of passion or free of passion), and cessation, and 
rIpens In relinquishmernt. 

2) Nầy các Tỳ Kheo, thất giác chi được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, 
khiến cho minh giải thoát được viên mãn. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỳ Kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy——Bhikkhus, that is how the seven enlightenment factors, 
developed and cultivated, fulfill true knowledge and deliverance. That is what the Blessed 
One said. The Bhikkhus were satisfied and delighted in the Blessed One”s words. 


Phật Ngôn— Buddha *s teachings: 


Tự mình dứt hết ái tình, như lấy tay bẻ cành sen thu; siêng tu Đạo tịch tịnh. Đó là Niết bàn mà 
đức Thiện thệ đã truyền dạy——Cut down the love, as though you plucked an autumn lily with 
the fingers. Cultivate the path of peace. That ¡1s the Nirvana which expounded by the 
Auspicious One (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 285). 


“Mùa mưa ta ở đây, đông hạ ta cũng ở đây,” đấy là tâm tưởng của hạng người ngu si, không 
tự giác những gì nguy hiểm—Here I shall live in the rainy season, here in the winter and the 
summer. These are the words of the fool. He fails to realize the danger (of his final 
destination) (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 286). 


Người đắm yêu con cái và súc vật thì tâm thường mê hoặc, nên bị tử thần bắt đi như xóm làng 
đang say ngủ bị cơn nước lũ lôi cuốn mà không hay—Death descends and carries away that 
man of drowsy mind greedy for children and cattle, Just like flood sweeps away a sleeping 
village (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 287). 


Biết rõ lý lẽ trên, người trí hãy gắng trì giới, thấu hiểu đường Niết bàn, mau làm cho thanh 
tình —Realizing this fact, a wIse man quickly clears the way that leads to Nirvana (Kinh Pháp 
Cú —The Dammapada Sutta 289). 


3635 


CHƯƠNG MỘT TRĂM HAI MƯƠI 
CHAPTER ONE HUNDRED TWENTY 


Thị Hiện và Cứu Độ 
ManjestaHion and Salvation 


(A) Thị Hiện— Maniƒestatfion 

(I) Tổng quan về “Thị Hiện”— An overview oƒ “Manifestation”. 

(H) Mười Niệm Niệm Xuất Sanh Trí Của Chư Phật— Ten kinds oƒ instantly creative knowledge 
oƒthe Buddhas. 

(HI)Mười lý do khiến chư đại Bồ Tát thị hiện ở thân Đông Tử—Ten reasons Enlightening 
Beings appear as children. 

(IV)Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Ở Vương Cung— Ten reasons Enlightening 
Beings appear fo live im a royal paÌace. 

(V) Mười Thứ Bồ Tát Biết Rõ Chúng Sanh Giới— Ten kinds oƒ certain understanding oƒ the 
realm oƒ sentient beings. 

(VI)Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Xuất Gia— Ten reasons enlightening beings leave a 
royal palace. 

(VI)Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Đi Bảy Bước—Ten reasons Greaf 
Enhghtening Beings show the act 0ƒ walking seVen sfeps. 

(VII)Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Vi Tiếu, Tâm Tự Thệ Điều Phục Chúng 
Sanh. 

(IX)Muời Tướng Xuất Hiện Của Đức Như Lai— Ten types oƒ characteristics 0Ÿ maniƒestation oƒ 
a Buddha. 

(X) Những sự thị hiện khác— Other manIƒestafions. 


(B) Cứu Độ— Salvation 

(I) Tổng quan về Cứu Độ—An overview øƒ Salvation 

(A) Tổng quan về Cứu Độ—An overview øƒ Salvation 

(B) Khai Thị Ngộ Nhập— Introducfion-Guidance-Awaken-Penetration. 

(IH) Quyền Hiện và Hóa Độ— Temporary manifestation for saving, coverting and transporting 
beings. 

(A) Phật Giáo Hóa Đệ Tử— Buddha`s transformafion oƒ His disciples 

(B) Quyền Hiện— Temporary maniƒestation. 

(C) Hóa Độ— Converting and Transporting. 

(HI)Phá Tà Hiển Chánh— Break (disprove) the false and make maniƒfest the righi. 

(IV)Phật Cứu Độ Chúng Sanh Bằng Bốn Phương Pháp— Four ways the Buddha used to save 
Senfient beings. 

(V) Cứu Hộ Nhứt Thiết Chúng Sanh—To save all sentient beings without any mental image oƒ 
senfient beings. 


3636 


3637 


(A) Thị Hiện 
Manjestation 


(ID Tổng quan về “Thị Hiện °—An overview 0ƒ “Manifestation ”: 


Ù 


2) 


Theo quan điểm Phật giáo, tất cả những hoàn cảnh chúng ta gặp trong đời đều là những 
biểu hiện của tâm ta. Đây là sự hiểu biết căn bản của đạo Phật. Từ cảnh ngộ khổ đau 
phiền não, rắc rối, đến hạnh phúc an lạc... đều có gốc rễ nơi tâm. Vấn đề của chúng ta là 
chúng ta luôn chạy theo sự dẫn đạo của cái tâm lăng xăng ấy, cái tâm luôn nẩy sanh ra 
những ý tưởng mới. Kết quả là chúng ta cứ bị cám dỗ từ cảnh này đến cảnh khác với hy 
vọng tìm được hạnh phúc, nhưng chỉ gặp toàn là mệt mỏi và thất vọng, và cuối cùng 
chúng ta bị xoay vòng mãi trong vòng luân hồi sanh tử. Giải pháp không phải là ức chế 
những tư tưởng hay những ham muốn, vì điều này không thể nào được, cũng giống như 
lấy đá mà đè lên cỏ, cỏ rồi cũng tìm đường ngoi lên để sinh tổn. Chúng ta phải tìm một 
giải pháp tốt hơn giải pháp này. Chúng ta hãy thử quan sát những ý nghĩ của mình, nhưng 
không làm theo chúng. Điều này có thể khiến chúng không còn năng lực áp chế chúng ta, 
từ đó tự chúng đào thải lấy chúng—From the Buddhist point of view, all the circumstances 
of our life are manifestations of our own conscilousness. This 1s the fundamental 
understanding of Buddhism. From painful, afflictive and confused situations to happy and 
peaceful circumstances... all are rooted In our own mind. Our problems are we tend to 
follow the lead of that restless mind, a mind that continuously gives birth to new thoughts 
and ideas. As a result, we are lured from one situation to another hoping to find happiness, 
yet we only experience nothing but fatigue and disappointment, and In the end we keep 
moving ¡n the cycle of Birth and Death. The solution 1s not to suppress our thoughts and 
desires, for this would be impossible; it would be like trying to cover a stone OVer ØTaSsS, 
grass WIll find Its way to survive. We must find a better solution than that. Why do we not 
train ourselves to observe our thoughts withut following them. Thịs will deprive them theIr 
Supressing energy and 1s therefore, they wIll die out by themselves. 

Phật tử chân thuần không xem Đức Phật có thể cứu rỗi cho mình thoát khỏi những tội lỗi 
cá nhân của chính chúng ta. Ngược lại, chúng ta nên xem Phật là bậc toàn giác, là vị cố 
vấn toàn trí, là đấng đã chứng ngộ và chỉ bày con đường giải thoát. Ngài dạy rõ nguyên 
nhân và phương pháp chữa trị duy nhất nỗi khổ đau phiển não của con người. Ngài vạch 
ra con đường và chỉ dạy chúng ta làm cách nào để thoát khỏi những khổ đau phiển não 
nầy. Ngài là bậc Thây hướng dẫn cho chúng ta. Phật xuất hiện vì một đại sự nhân duyên: 
“Khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật,” hay là giác ngộ theo kinh Pháp Hoa, 
Phật tánh theo kinh Niết Bàn và thiên đường cực lạc theo kinh Vô Lượng Thọ——Devout 
Buddhists do not consider the Buddha as one who can save us from the consequence of 
our individual sins. Ôn the contrary, we should consider the Buddha as an all-seeing, all- 
wise Counselor; one who discovered the safe path and pointed 1t out; one who showed the 
cause of, and the only cure for, human sufferings and afflictions. In pointing out the road, 
in showing us how to escape these sufferings and afflictions, He became our Guide. The 
Buddha appeared, for the changing beings from 1llusion Into enlightenment (according to 
the Lotus Sutra), or the Buddha-nature (according to the Nirvana Sutra), or the Joy of 
Paradise (according to the Infimte Life Sutra). 


3638 


(H) Mười Niệm Niệm Xuất Sanh Trí Của Chư Phật—Ten kinds oƒ instantly creafive 


Ù 
2) 
3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


knowledge oƒ the Buddhas: Mười thứ niệm niệm xuất sanh trí của chư Phật theo kinh Hoa 
Nghiêm, phẩm 33—Ten kinds of instantly creative knowledge of the Buddhas, according 
to the Flower Adornment Sutra, chapter 33. 

Trong một niệm, tất cả chư Phật hay thị hiện vô lượng thế giới, từ cõi trời giáng xuống: 
AlI Buddhas can, in a single Instant, appear to descend from heaven In infinite worlds. 
Trong một niệm, tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế giới, Bồ Tát thọ sanh: All 
Buddhas can, In a single Instant, manifest birth as Enlightening Beings In Infinite worlds. 
Tất cả chư Phật hay thị hiện vô lượng thế giới, xuất gia học đạo: Manifest renunciation of 
the mundane and study of the way to liberation In infinite worlds. 

Tất cả chư Phật hay thị hiện vô lượng thế giới, dưới cội Bồ Đề thành Chánh Đẳng Chánh 
Giác: Manifest attainment of true enlightenment under enlightenment trees In Infinite 
worlds. 

Tất cả chư Phật hay thị hiện vô lượng thế giới chuyển diệu pháp luân: Manifest turning 
the wheel of the Teaching In infinite worlds. 

Tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế giới, giáo hóa chúng sanh, cúng dường chư 
Phật: Manifest educatlon of sentient beings and service of the enlightened In Infinite 
worlds. 

Tất cả chư Phật trong một niệm, đều hay thị hiện vô lượng thế giới, bất khả thuyết nhiều 
loại thân Phật: AlI Buddhas, in a single Instant, manifest untold variety of Buddha-bodies 
In Imnfinite worlds. 

Tất cả chư Phật, trong một niệm, thị hiện vô lượng thế giới, nhiều thứ trang nghiêm, vô số 
trang nghiêm, tất cả trí tạng tự tại của Như Lai: All Buddhas can, ¡in a single instant, 
manifest all kinds of adornments In Infinite worlds, innumerable adornments, the freedom 
of the enlightened, and the treasury of omnIscIence. 

Tất cả chư Phật, trong một niệm, đều thị hiện vô lượng thế giới, vô lượng vô số chúng 
sanh thanh tịnh: All Buddhas can, in a single Instant, manifest countless of pure beings In 
Infinite worlds. 


10) Trong một niệm, tất cả chư Phật——AlI Buddhas can, in a single instant: 


a) 


b) 
c) 
đ) 
©) 


Đều hay thị hiện vô lượng tam thế chư Phật: Manifest the Buddhas of past, present and 
future in Infinite worlds. 

Nhiều loại căn tánh: With various faculties and characters. 

Nhiều cách tinh tấn: Various energies. 

Nhiều thứ hạnh giải: Various practical understandings. 

Ở trong tam thế thành Chánh Đẳng Chánh Giác: Attaining true enlightenment in the past, 
present and future. 


(II)Mười lý do khiến chư đại Bồ Tát thị hiện ở thân Đồng Tử— Ten reasons Enlightening 


D 


2) 


Beings appear as children: According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are fen reasons Enlightening Beings appear as children. 

Vì hiện để thông đạt tất cả nghệ thuật khoa học thế gian mà thị hiện ở thân đồng tử: To 
manifest the learning of all worldly arts and sclences. 

Vì hiện thông đạt những nghề nghiệp vũ thuật binh trận thế gian mà thị hiện ở thân đồng 
tử: To manifest the learning of riding military arts and various worldly occupations. 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


3639 


Vì hiện thông đạt tất cả những văn bút, đàm luận, cờ nhạc thế gian mà thị hiện ở thân 
đồng tử: To manifest the learning of all kinds of worldly things such as literature, 
COnv€rsation, games, and amusements. 

To manifest the shedding of errors and faults of word, thought, and deed: Vì hiện xa ha 
những lỗi lầm của ba nghiệp thân, khẩu ý mà thị hiện ở thân đồng tử. 

Vì hiện môn nhập định trụ niết bàn khắp cùng mười phương vô lượng thế giới mà thị hiện 
ở thân đồng tử: To manifest entering concentration, staying ¡n the door of nirvana, and 
pervading Infinite worlds in the ten directions. 

Vì hiện sức mạnh siêu quá thiên long bát bộ, trời, người, phi nhơn, mà thị hiện ở thân 
đồng tử: To show that their power goes beyond all creatures, celestials, human, and 
nonhuman. 

Vì hiện sắc tướng oai quang của Bồ Tát siêu quá long thần hộ pháp mà thị hiện ở thân 
đồng tử: To show that the appearance and majesty of enlightening beings goes beyond all 
deities. 

Vì muốn làm cho những chúng sanh tham đắm dục lạc mến thích pháp lạc mà thị hiện ở 
thân đồng tử: To cause sentient beings addicted to sensual pleasures to joyfully take 
pleasure In truth. 

Vì tôn trọng chánh pháp, siêng tu cúng dường chư Phật mà thị hiện ở thân đồng tử: To 
show the reception of truth and respectfully make offerings to all Buddhas. 


10) Vì hiện được Đức Phật gia bị, được pháp quang minh mà thị hiện ở thân đồng tử: To show 


empowermernt of Buddhas and being bathed in the light of truth. 


(IV)Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Ở Vương Cung—Ten reasons 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


Enhightening Beings appear to live in a royal palace: Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát 
Thị Hiện Ở Vương Cung theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 3§—Ten reasons Enlightening 
Beings appear to live in a royal palace, according to the Flower Adornment Sutra, chapter 
38. 

Vì muốn làm cho những chúng sanh đồng tu hành với Bồ Tát đời trước được thành thục 
thiện căn mà thị hiện ở vương cung: To cause roots of goodness of their colleagues of the 
past to develop to maturity. 

Vì muốn hiển thị sức thiện căn của chư Bồ Tát mà thị hiện ở vương cung: To show the 
poWer Of roots of goodness of Enlightening Beings. 

Vì nhơn thiên tham đắm nơi đồ vui thích mà hiển hiện đồ vui thích đại oai đức của Bồ Tát 
nên thị hiện ở vương cung: To show the comforts of øreat spiritual power of enlightening 
beings to humans and celestials who are obsessed with comforts. 

Vì muốn tùy thuận tâm chúng sanh đời ngũ trược mà thị hiện ở vương cung: To adapt to 
the minds of sentient beings In the polluted world. 

Vì muốn hiện sức oai đức của Bồ Tát có thể ở thâm cung nhập tam muội mà thị hiện ở 
vương cung: To manifest the spiritual power of Enlightening Beings, able to enter 
concentration 1n the heart of the palace. 

Vì muốn làm cho chúng sanh đồng nguyện ở đời trước được thỏa mãn ý nguyện mà thị 
hiện ở vương cung: To enable those who had the same aspiration in the past to fulfill their 
aIms. 


7) 


8) 


3) 


3640 


Vì muốn khiến cha mẹ, gia đình và bà con được thỏa nguyện mà thị hiện ở vương cung: 
To enable their parents, family and relatives to fulfill their wishes. 

Vì muốn dùng kỹ nhạc phát ra tiếng diệu pháp cúng dường tất cả chư Như Lai mà thị hiện 
ở vương cung: To use music to produce the sounds to the sublime teaching to offer to all 
Buddhas. 

Vì muốn ở tại trong cung trụ tam muội vi diệu, từ thành Phật nhẫn đến Niết bàn đều hiển 
bày mà thị hiện ở vương cung: To dwell ¡in the subtle concentration while ¡n the palace 
and show everything from the attainment of Buddhahood to final extinction. 


10) Vì tùy thuận thủ hộ Phật pháp mà thị hiện ở vương cung: To accord with and preserve the 


teaching of the Buddhas. 


(V) Mười Thứ mà Bồ Tát Biết Rõ Chúng Sanh Giới— Ten kinds oƒ certain understanding oƒ 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


8) 


3) 


the realn oƒ sentient beings: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười quyết định giải 
(hiểu rõ chắc chắn) biết chúng sanh giới. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời đạt được 
quyết định giải đại oai lực vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of certain understanding of the realm of sentienf 
beings. Enlightening beings who abide by these can atfain the supremely powerful certain 
understanding of Buddhas. 

Biết tất cả chúng sanh giới bổn tánh không thật: Know that all realms of sentient beings 
essentially have no reality. 

Biết tất cả chúng sanh giới đều vào thân một chúng sanh: Know that all realms of sentient 
beings enter the body of one sentient being. 

Biết tất cả chúng sanh giới đều vào thân một Bồ Tát: Know that all realms of sentient 
beings enter the body of an Enlightening Being. 

Biết tất cả chúng sanh giới đều vào Như Lai tạng: Know that all realms of sentient beings 
enter the matrix of enlightenmert. 

Biết một thân chúng sanh vào khắp tất cả chúng sanh giới: Know that the body of one 
sentient being enters all realms of sentient beings. 

Biết tất cả chúng sanh giới đều kham làm pháp khí của chư Phật: Know that all realms of 
sentient beings can be vessels of the Buddhas' teaching. 

Biết tất cả chúng sanh giới tùy theo sở thích của họ mà vì họ hiện thân chư thiên: Know 
all realms of sentient beings and manifest the bodies of celestial beings for them 
according to their desires. 

Biết tất cả chúng sanh giới tùy theo sở thích của họ mà hiện oai nghi tịch tịnh của Thanh 
Văn hay Bích Chi Phật: Know all realms of sentient beings and manifest the tranquil, 
composed behavior of saints and individual i1lluminates for them, according to their 
Iinclinations. 

Biết tất cả chúng sanh giới vì họ mà hiện thân công đức trang nghiêm của Bồ Tát: Know 
all realms of sentient beings and manifest to them the bodies of Enlightening Beings 
adorned with virtues. 


10) Biết tất cả chúng sanh giới vì họ mà hiện thân tướng hảo oai nghi tịch tịnh của Như Lai để 


khai ngộ họ: Know all realms of sentient beings and show them the marks and 
embellishments and the tranquil comportment of Buddhas, and enlighten sentient beings. 


3641 


(VŨUDMười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Xuất Gia— Ten reasons enlightening beings leave a 


l) 
2) 


3) 
4) 


3) 
6) 
lở) 


8) 
3) 


royal palace: Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Xuất Gia theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 
38—Ten reasons enlightening beings leave a royal palace, according to the Flower 
Adornment Sutra, chapter 38. 

Nhàm chán tại gia: To reJect living at home. 

Khiến chúng sanh nhàm chán sự tham đắm tại gia: To cause sentient beings attached to 
their homes give up their attachment. 

Tùy thuận tin mến đạo Thánh: To follow and appreciate the path of Saints. 

Tuyên dương và tán thán công đức xuất gia: To publicize and praise the virtues of leaving 
home. 

Hiển bày lìa hẳn kiến chấp nhị biên: To demonsfrate enternal detachment from extreme 
VI©WS. 

Khiến chúng sanh ha xa dục lạc và ngã lạc: To cause sentient beings to detach from 
sensual and selfish pleasures. 

Hiện tướng xuất tam giới: To show the apearance of transcending the world. 

Hiện tự tại chẳng lệ thuộc người khác: To show indepedence, not being subject to another. 
Vì hiển bày sẽ được thập lực và vô úy của các Đức Như Lai: To show that they are going 
to attain the ten powers and fearlessnesses of Buddhas. 


10) Vì hậu thân Bồ Tát phải thị hiện xuất gia: It is natural that Enlightening Beings in their 


final life should do so. 


(VHI)Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Đi Bảy Bước— Ten reasons Great 


Ũ 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 
? 


8) 


Enlightening Beings show the act 0ƒ walking seven sfeps: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
38, có mười lý do khiến chư đại Bồ Tát thị hiện đi bẩy bước. Chư Đại Bồ Tát vì muốn 
điều phục cho chúng sanh được an lạc nên thị hiện đi bảy bước như vậy——According to the 
Flower Adornment Sutra, there are ten reasons Great Enlightening Beings show the act of 
walking seven steps. For these ten reasons they show the act of walking seven steps after 
birth; they manifest this to pacIfy sentient beings. 

Vì hiện Bồ Tát lực mà thị hiện đi bẩy bước: To manifest the power of enlightening beings. 
Vì hiện xả thí bảy thánh tài mà thị hiện đi bảy bước: To manifest the giving of the seven 
kinds of wealth. 

Vì cho Địa Thần thỏa nguyện mà thị hiện đi bảy bước: To satisfy the wishes of the spirits 
of the earth. 

Vì hiện tướng siêu tam giới mà thị hiện đi bảy bước: To manifest the appearance of 
transcending the three worlds. 

Vì hiện bước tối thắng của Bổ Tát hơn hẳn bước đi của tượng vương, ngưu vương, sư tử 
vương mà thị hiện đi bẩy bước: To manifest the supreme walk of the enlightening being, 
beyond the walk of the elephant, the bull, or the lion. 

Vì hiện tướng kim cang địa mà thị hiện đi bảy bước: To manifest the characteristics of 
adamantine ground. 

Vì hiện muốn ban cho chúng sanh sức dũng mãnh mà thị hiện đi bẩy bước: To manifest 
the desire to øgIve sentient beings courageous strength. 

Vì hiện tu hành thất giác bửu mà thị hiện đi bẩy bước: To manifest the practice of the 
seven Jewels of awakening. 


3642 


9)_ Vì hiện pháp đã được chẳng do người khác dạy nên thị hiện đi bẩy bước: To show that the 
truth they have realized does not come from the Iinstruction of another. 

10) Vì hiện là tối thắng vô tỉ ở thế gian nên thị hiện đi bẩy bước: To manifest supreme 
peerless in the world. 


(VIII)Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Vì Tiếu, Tâm Tự Thệ Điều Phục Chúng 
Sanh: According to the Flower Adornment Sutra, chapter 38, there are ten reasons why 
Great Enlightening Beings smile and make a promise In their hearts to tame and pacIfy 
sentient beings. 

I) Chư đại Bổ Tát nghĩ rằng tất cả thế gian chìm tại vũng bùn ái dục, trừ chư Bồ Tát ra, 
không ai có thể cứu họ được: Great Enlightening Beings think that all worldlings are sunk 
In the mire of craving, and no one but Enlightening Beings can rescue them. 

2) Tất cả thế gian bị dục vọng phiển não làm mù, chỉ có chư Bồ Tát là có trí huệ: All 
worldlings are blinded by passion and afflictions, and only Enlightening Beings have 
wisdom. 

3) Chư Bồ Tát do thân giả danh sẽ được pháp thân vô thượng sung mãn tam thế của các Đức 
Như Lai: Based on this so-called body, Enlightening Beings will attain the supreme 
reality-body of Buddhas, which fills all times. 

4) Bấy giờ Bồ Tát dùng mắt vô chướng ngại quán sát tất cả Phạm Thiên nhẫn đến Đại Tự 
Tại Thiên trong mười phương mà nghĩ rằng: Những chúng sanh nầy đều tự cho rằng mình 
có đại trí lực: Then the Enlightening Beings, with unobstructed eyes, look over all the 
Brahma heavens and all the controlling heavens, and think: These sentient beings all think 
they have the power of knowledse. 

5) Bấy giờ Bồ Tát quán sát các chúng sanh từ lâu gieo trồng thiện căn, nay cũng đều thối 
mất: The Enlightening Beings observe sentient beings who have long planted roots of 
goodness and who now are regressing and sinking. 

6) Bồ Tát quán sát thấy thế gian chủng tử gieo trồng dù ít mà được quả rất nhiều: The 
Enlightening Beings observe that though the seeds sown In the world be few, the Íruits 
reaped are many. 

7) Bồ Tát quán sát thấy tất cả chúng sanh được Phật giáo hóa đều chắc được lợi ích: The 
Enlightening Beings see that all sentient beings who receive the teaching of Buddha wIll 
surely gain benefit. 

8) Bồ Tát quán sát thấy trong đời quá khứ chư Bồ Tát đồng hành nhiễm trước việc khác, nên 
chẳng được công đức quảng đại của Phật pháp: The Enlightening Beings see that 
Enlightening Beings who were thetr colleagues 1n past ages have become obsessed with 
other things and cannot attain the great virtues of the Buddha teaching. 

9) Bồ Tát quán sát thấy trong đời quá khứ, hàng nhơn thiên cùng mình tập hội, mà nay vẫn 
còn ở bực phàm phu, không xả ly được, mà cũng nhàm mỏi: The Enlightening Beings see 
that the celestials and humans who were In the same commumities with them ¡n the past 
still are in mundane states, unable to detach from them, and not tiring of them eIther. 

10) Bấy giờ Bồ Tát được quang minh của tất cả Như Lai chiếu đến càng thêm hân hoan vui 
vẻ: Then Enlightening Beings are bathed in the lights of all Buddhas and are even more 
Joyful. 


3643 


(IX)Mưuời Tướng Xuất Hiện Của Đúc Như Lai— Ten types 0ƒ characteristics oƒ manifestation 


Ù 


a) 


b) 


øƒa Buddha: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Như Lai Xuất Hiện (37), có mười tướng xuất 
hiện của Đức Như Lai—According to The Flower Ornament Scripture, Chapter 
Manifestation of Buddha (37), there are ten types of characteristics of manifestation of 
Buddha. 

Tướng Xuất Hiện Thứ Nhất Của Như Lai—The first characteristic of the manifestation of 
a Buddha: Ví như Đại Thiên thế giới nầy, chẳng phải do một duyên, chẳng phải do một sự 
mà được thành tựu, phải do vô lượng duyên, vô lượng sự mới thành, những là nổi giăng 
mây lớn, tuôn xối mưa lớn, có bốn thứ phong luân nối tiếp nhau làm sở y và bốn thứ đại 
trí phong luân—It 1s as a billion-world universe 1s not formed Just by one condition, not by 
one phenomenon, 1t can be formed only by innumerable conditions, innumerable things. 
That 1s to say, the rising and spreading of great clouds and showering of great rain produce 
four kinds of atmosphere, continuously making a basis and four kinds of atmosphere of 
great knowledge of the enlightened. 

Tứ Phong Luân Nối Tiếp Làm Sở Y, được tạo nên bởi cộng nghiệp của chúng sanh và 
thiện căn của chư Bồ Tát phát khởi, làm cho tất cả chúng sanh trong đó đều tùy sở nghi 
mà được thọ dụng. Vô lượng nhân duyên như vậy mới thành Đại Thiên thế giới. Pháp 
tánh như vậy không có sanh giả, không có tác giả, không có tri giả, không có thành giả, 
nhưng Đại Thiên thế giới vẫn được thành tựu—Four kinds of atmosphere, continuously 
make a basis, which produced by the joint actions of sentient beings and by the roots of 
goodness of Enlightening Beings, enabling all sentient beings to get the use of what they 
need. Innumerable of such causes and conditions form the universe. lIt is such by the 
nature of things, there 1s no producer or maker, no knower or creator, yet the worlds come 
to be: 

Năng Trì Phong luân, có khả năng trì đại thủy: The holder, which can hold the great 
Wat€TS. 

Năng Tiêu Phong Luân, có khả năng tiêu đại thủy: The evaporator, which can evaporate 
the great waters. 

Kiến Lập Phong luân, có khả năng kiến lập tất cả các xứ sở: The structure, which can set 
up all places. 

Trang Nghiêm Phong Luân, có khả năng trang nghiêm và phân bố các điều thiện xảo: 
The arrangement, which can arrange and distribute all the goodness. 

Tứ Đại Trí Phong Luân. Đức Như Lai thành Chánh Đẳng Chánh Giác như vậy, pháp tánh 
như vậy, vô sanh vô tác mà được thành tựu—Four kinds of atmosphere of great 
knowledge of The Enlightened. The Buddhas” attainment of enlightenment In this Way 1S 
thus by the nature of things, without productfion or creation, 1t nevertheless takes place: 
Đại Trí Phong Luân Đà La Ni niệm trì chẳng quên vì hay trì tất cả đại pháp vân đại pháp 
vũ của Như Lai: The atmosphere of great knowledge of mental command able to retain 
memory without forgetting, being able to hold the great clouds and rain of teachings of all 
Buddhas. 

Đại Trí Phong Luân Xuất Sanh Chỉ Quán vì hay tiêu diệt tất cả phiền não: The 
atmosphere of great knowledge producing tranguility and Insight, being able to evaporate 
all afflictions. 


2) 


3) 


4) 


3644 


Đại Trí Phong Luân Hồi Hướng Thiện Xảo vì hay thành tựu tất cả thiện căn: The 
atmosphere of great knowledge of skillful dedication, being able to perfect all roots of 
øoodness. 

Đại Trí Phong Luân Xuất Sanh Ly Cấu Sai Biệt Trang Nghiêm vì khiến quá khứ những 
chúng sanh được hóa độ, thiện căn của họ thanh tịnh, thành tựu sức thiện căn vô lậu của 
Như Lai: The atmosphere of great knowledge producing undefiled, varlegated, 
magnificient arrays of adornments, causing the roots of goodness of all beings taught In 
the past to be purified, and consummating the power of the unfainted roots of goodness of 
The Enlightened. 

Tướng Xuất Hiện Thứ Nhì Của Như Lai—The second characteristic of manifestation of a 
Buddha: Ví như Đại Thiên thế giới lúc sắp thành lập, mây lớn tuôn mưa gọi là hồng chú. 
Tất cả phương xứ chẳng thể thọ, chẳng thể trì, chỉ trừ Đại Thiên thế giới. Cũng như vậy, 
Đức Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác nổi đại pháp vân, tuôn đại pháp vũ, gọi là thành tự 
Như Lai xuất hiện, tất cả hàng nhị thừa tâm chí hẹp kém không thọ được, không trì được, 
chỉ trừ sức tâm tương tục của chư Đại Bồ Tát—lust as when billon-world universe is about 
to form, the rain falling from the great clouds, call “the deluge,” cannot be absorbed or 
held by any place except the universe when 1t 1s about to form, In the same way when the 
Buddha rouses the clouds of the Great Teaching and showers the rain of the Great 
Teaching those of the two lesser vehicles, whose minds and wills are narrow and weak, 
cannot absorb or hold 1t; this 1s possible only for the Great Enlightening Beings with the 
power of menfal continulty. 

Tướng Xuất Hiện Thứ Ba Của Như Lai— The third characteristic of manifestation of a 
Buddha: Ví như chúng sanh vì do nghiệp lực, mây lớn tuôn mưa, đến không từ đâu, đi 
không về đâu. Cũng vậy, Đức Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác, do sức thiện căn của chư 
Bồ Tát, nổi đại pháp vân, tuôn đại pháp vũ, cũng không đến từ đâu, đi chẳng đến đâu— 
Just as sentient beings, by the force of their acts, shower rain from great clouds, which do 
not come from anywhere or øo anywhere, In the same way Great Enlightening Beings, by 
the power of their roots of øoodness, rouse the clouds of the Great Teaching and shower 
the rain of the Great Teaching, yet 1t comes from nowhere and goes nowhere. 

Tướng Xuất Hiện Thứ Tư Của Như Lai —The Fourth characteristic of manifestation of a 
Buddha: Ví như mây lớn tuôn xối mưa lớn. Trong Đại Thiên thế giới tất cả chúng sanh 
không biết được số. Nếu muốn tính đếm, chỉ luống phát cuồng. Duy có Ma Hê Thủ La, 
chủ của Đại Thiên thế giới, do sức thiện căn đã tu từ quá khứ, nhẫn đến một giọt đều biết 
rõ cả. Cũng vậy, Đức Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác nổi đại pháp vân, tuôn đại pháp 
vũ, tất cả chúng sanh, Thanh Văn Duyên Giác đều không biết được. Nếu muốn nghĩ 
lường, tâm ắt cuồng loạn. Chỉ trừ Đại Bồ Tát, chủ của tất cả thế gian, do sức giác huệ đã 
tu từ quá khứ, nhẫn đến một văn một câu nhập vào tâm chúng sanh đều biết rõ—]ust as 
no beings in the universe can count the drops of rain pouring from great clouds, and would 
go crazy 1ƒ they tried, for only overlord god of the universe, by the power of roots Of 
gøoodness cultivated in the past, is aware of every single drop, In the same way the Buddha 
produces great clouds of teachings and showers great rain of teachings that all sentient 
beings, seekers of personal salvation and self-enlightened ones cannot know, and they 
would surely go mad 1f they tried to assess them in thought; only the Great Enlightening 


5) 


6) 


7) 


3645 


Beings, lords of all worlds, by the power of awareness and intellect cultivated in the past, 
comprehended every single expression and phrase, and how they enter beings” minds. 
Tướng Xuất Hiện Thứ Năm Của Như Lai —The fifth characteristic of manifestation of a 
Buddha: Ví như mây lớn tuôn mưa, cũng như Đức Như Lai xuất hiện nổi đại pháp vân, 
tuôn đại pháp vũ—It is as when great clouds shower rain. The Buddha”s manifestation 1s 
also like this, producing great clouds of teaching, showering great rain of teaching. 

Có mây lớn mưa lớn tên là năng diệt, diệt được hỏa tai. Cũng như vậy, Đức Như Lai có 
đại pháp vũ tên là năng diệt, hay diệt tất cả phiền não của chúng sanh: There ¡s a great 
cloud raining called the extinguisher, because 1t can extinguish fire. In the same manner, 
the Buddha”s great rain of teaching also called extinguisher because 1t can extinguish all 
sentient beings ”afflictions. 

Có mây lớn mưa lớn tên là năng khởi, năng khởi đại thủy. Cũng như vậy, Đức Như Lai có 
đại pháp vũ tên là năng khởi, hay khởi tất cả thiện căn của chúng sanh: There is a great 
cloud raining called producer, because 1t can produce floods. In the same manner, the 
Buddhaˆs great rain of teaching also called producer because 1t can produce all sentilent 
beings” roots of goodness. 

Có mây lớn mưa lớn tên là năng chỉ, hay ngăn đại thủy. Cũng như vậy, Đức Như Lai có 
đại pháp vũ tên năng chỉ, hay ngăn kiến hoặc của tất cả chúng sanh: There is a great 
cloud raining called stopper, because 1t can stop floods. In the same manner, the Buddhaˆs 
also has a great rain of teaching called stopper because 1t can stop all sentient beings' 
delusions of views. 

Có mây lớn mưa lớn tên là năng thành, hay thành tất cả các báu ma ni. Cũng như vậy, 
Đức Như Lai cũng có đại pháp vũ tên là năng thành vì nó hay thành tất cả trí huệ pháp 
bửu: There ¡is a great cloud raining called maker, because it can make all kinds of Jewels. 
The Buddha also has a great rain of teaching called maker because 1t can make all Jewels 
of wisdom. 

Có mây lớn mưa lớn tên phân biệt, hay phân biệt Tam thiên Đại thiên thế giới. Đức Như 
Lai cũng có đại pháp vũ tên phân biệt, vì có khả năng phân biệt tất cả tâm sở thích của 
chúng sanh: There 1s a great cloud raining called distinguisher, because 1t can distinguish 
the billion worlds of the universe. The Buddha also has a great rain of teaching called 
distinguisher because 1t distinguishes the 1nclinations of all sentient beings. 

Tướng Xuất Hiện Thứ Sáu Của Như Lai —The sixth characteristic of manifestation of a 
Buddha: Ví như mây lớn mưa lớn tuôn nước đồng một vị mà tùy những chỗ mưa có vô 
lượng sai biệt. Đức Phật cũng vậy, xuất hiện tuôn đại bi pháp thủy đồng một vị, mà tùy sở 
nghi thuyết pháp có vô lượng sai biệt: Just as the great clouds rain water of one flavor, yet 
there are Iinnumerable differences according to where It rains, in the same way Buddha 
appearing In the world rains water of teaching of one fÏlavor of great compassion, yet hIs 
sermons according to the needs of the situation are Infinitely variegated. 

Tướng Xuất Hiện Thứ Bảy Của Như Lai—The seventh characteristic of manifestation of a 
Buddha: 

Ví như Đại Thiên thế giới, lúc mới thành lập, trước hết thành cung điện của trời cõi sắc, 
kế đến thành cung điện của trời cõi dục, kế đến thành chỗ của loài người và những loài 
khác. Cũng như vậy, Đức Như Lai xuất hiện, trước hết khởi những hạnh trí huệ Bồ Đề, kế 
khởi những hạnh trí huệ Duyên Giác, kế khởi những hạnh trí huệ thiện căn Thanh Văn, kế 


8) 


3646 


khởi những hạnh trí huệ thiện căn hữu vi của các chúng sanh khác: When a billion-world 
universe first forms, the abodes of the heavens in the realm of form are made first, then 
the abodes of the heavens In the realm of desire, and then the abodes of human and other 
beings. Similarly Buddha appearing in the world first produces the knowledge of practices 
of Enlightening Beings, then the knowledge of practices of Individual IIluminates, then the 
knowledge of practices of listeners, then the knowledge of practices of condifional roots of 
goodness of other sentient beIngs. 

Như mây lớn tuôn nước một vị vì theo thiện căn của chúng sanh sai khác nên khởi các 
loại cung điện chẳng đồng. Đại bi pháp vũ nhứt vị của Đức Như Lai tùy căn khí của chúng 
sanh mà có sai khác—Just as the great clouds rain water of one flavor while the abodes 
created are variously dissimilar according to the differencs In roots of goodness of sentienf 
beings, Buddha'”s spiritual rain of the one flavor of compassion has differences according 
to the vessels, or capaciIties of sentient beings. 

Tướng Xuất Hiện Thứ Tám Của Như Lai—The eighth characteristic of manifestation of a 
Buddha: Ví như lúc thế giới ban đầu sắp thành lập, có đại thủy khởi đầy khắp đại thiên 
thế giới, sanh hoa sen lớn tên là Như Lai Xuất Hiện Công Đức Bửu Trang Nghiêm, che 
khắp trên mặt nước, ánh sáng chiếu tất cả thế giới mười phương. Lúc đó Ma Hê Thủ La 
và Tịnh Cư Thiên thấy hoa sen đó, liền quyết định biết trong kiếp nầy có bao nhiêu Đức 
Phật như vậy xuất thế. Mây lớn tuôn mưa một thứ nước đồng một vị không có sai khác. 
Do chúng sanh thiện căn chẳng đồng nên phong luân chẳng đồng. Phong luân sai khác 
nên thế giới sai khác. Cũng như vậy, Như Lai xuất hiện đầy đủ thiện căn công đức, phóng 
nhiều thứ quang minh đại trí vô thượng cứu độ nhiều chủng lạo¡ chúng sanh khác nhau: 
When the worlds are beginning, there 1s a great flood filling the billion-world universe, 
producing enormous lotus flowers, called array of Jewels of virtues of the manifestation of 
Buddha, which cover the surface of the waters, their radiance 1llumining all worlds In the 
ten directions. Then the overlord god, the gods of the pure abodes, and so on, seeing these 
flowers, know for certain that in this eon there will be that many Buddhas appearing In the 
world. The one-flavored water rained by the great clouds has no distinctions, but because 
the roots of goodness of sentient beings are not the same, the atmospheres are not the 
same, and because of the differences of the atmospheres, the worlds are different. The 
manifestaton of the Buddha 1s also like this, replete with the virtues of all roots of 
gøoodness, emifting various different types of lights of unexcelled great knowledge to save 
different types of sentient beIngs. 


(A) Phong Luân—Atmospheres: 


a) 


b) 


c) 


Bấy giờ trong đó có phong luân nổi lên tên là Thiên Tịnh Quang Minh hay làm thành 
cung điện chư Thiên cõi sắc: At that time there arises an atmosphere called highly 
purified light which makes the mansions of the heavens of the realm of form. 

Lại có phong luân tên là Tịnh Quang Trang Nghiêm hay thành cung điện chư thiên cõi 
dục: There arises an atmosphere caled array of pure lights, which makes the mansions of 
the heavens of the world of desire. 

Lại có phong luân tên là Kiên Mật Vô Năng Hoại hay thành những đại và tiểu luân vi sơn 
cùng kim cang sơn: There arises an atmosphere called firm, dense, and indestructible, 
which makes the great and small peripheral mounfains and the Iron mounfains. 


đ) 


©) 


8) 


h) 


}) 


3647 


Lại có phong luân tên là Thắng Cao hay thành núi Tu Di: There arises an atmosphere 
called Supreme High which makes the polar mountaIns. 

Lại có phong luân tên là Bất Động hay thành mười núi lớn (tên là Khư Đà La, Tiên Nhơn, 
Phục ma, Đại Phục Ma, Trì Song, Ni Dân Đà La, Mục Chơn Lân Đà, Ma Ha Mục Chơn 
Lân Đà, Hương Sơn và Tuyết Sơn): There arises an atmosphere called immovable which 
makes the ten øgreat mountaIns. 

Có phong luân tên là An Trụ hay thành đại địa: There arises an atmosphere called 
stabilization which makes the earth. 

Lại có phong luân tên Trang Nghiêm hay thành cung điện của địa thiên, long cung, cần 
thát bà cung: There arises an atmosphere called adornment which makes the palaces of 
the earth and sky, of the water and sound spIr1ts. 

Có phong luân tên là Vô Tận Tạng hay thành tất cả các đại hải trong Đại Thiên Thế Giới: 
There arises an atmosphere called inexhaustible treasury which makes all the oceans of 
the billion worlds. 

Có Phong luân tên là Phổ Quang Minh Tạng hay thành những ma ni bửu trong Đại Thiên 
thế giới: There arises an atmosphere called treasury of universal light which makes all the 
Jewels of the billion worlds. 

Có phong luân tên Kiên Cố Căn hay thành tất cả như ý thọ: There arises an atmosphere 
called steadfast root which makes all the wish-fulfilling trees of the billion worlds. 


(B) Quang Minh Đại Trí Vô Thượng của Phật —The Buddha's lights of unexcelled great 


a) 


b) 


knowledge: Quang minh đại trí vô thượng tên là Trí Bất Tư Nghì chẳng dứt Như Lai 
chủng, chiếu khắp tất cả thế giới mười phương, thọ Như Lai quán đảnh ký cho chư Bồ Tát 
sẽ thành Chánh Giác xuất hiện ra đời. Nước một vị đại bi của Như Lai không có phân 
biệt, vì các chúng sanh sở thích chẳng đồng, căn tánh đều khác nên khởi nhiều thứ phong 
luân sai khác, khiến các Bồ Tát thành tựu pháp Như Lai xuất hiện, trong đại trí phong 
luân xuất sanh các thứ trí huệ quang minh—The Buddha emits the light of unexcelled 
great knowledge, called inconceivable knowledge perpetuating the lineage of Buddhas, 
1lluminating all worlds in the ten directions, giving the Enlightening Beings the prediction 
that they wIll be coronated by all Buddhas, attain true enlightenment, and appear In the 
world. Buddha's water of the one flavor of compassion has no distinction, but because 
senfient beings” Inclinations are not the same and their faculties and characters are 
different, it produces varlous atmospheres of great knowledge, enabling the sentient 
beings to accomplish the actual manifestation of Buddhahood; from the sphere of great 
knowledge they produce various kinds of lights of knowledge. 

Đức Như Lai xuất hiện lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Thanh Tịnh Ly Cấu hay 
thành Phật trí vô lậu vô tận: The Buddha manifesting has another light of unexcelled great 
knowledge, called pure and undefiled, which makes the untained inexhaustible 
knowledge of The Enlightened. 

Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Phổ Chiếu thành trí bất tư nghì Như Lai khắp 
vào pháp giới: There 1s another light of unexcelled great knowledge, called universal 
1llumination, which makes the Buddhaˆs inconceivable knowledge universally penetrate 
the realm of reality. 


c) 


đ) 


©) 


8) 


h) 


1) 


}) 


3) 


3648 


Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Trì Phật Chủng Tánh hay thành sức chẳng 
khuynh động của Như Lai: There is another light of unexcelled great knowledge, called 
sustaIning the nature of Buddhahood, which makes the Iinsuperable power of Buddha. 

Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Hoánh Xuất Vô Năng Hoại hay thành trí vô úy 
vô hoại của Như Lai: There ¡is another light of unexcelled great knowledge, called 
outstanding and ¡incorruptible, which makes Buddha`s fearless and Incorruptble 
knowledge. 

Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Nhứt Thiết Thần Thông hay thành những pháp 
bất cộng nhứt thiết chủng trí của Như Lai: There ¡s another light of unexcelled great 
knowledge, called all spiritual powers, which makes Buddha”s unique qualiies and 
Omniscience. 

Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Xuất Sanh Biến Hóa hay thành trí chẳng hư 
mất của Như Lai, khiến người thấy, nghe, thân cận đều sanh thiện căn: There ¡is another 
light of unexcelled great knowledge, called producing mystic transformation, which makes 
Buddhaˆs knowledge of how to cause the roots of goodness produced by seeing, hearing, 
and attending Buddha to not be lost or decay. 

Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Phổ Tùy Thuận hay thành thân trí huệ phước 
đức của Như Lai, vì tất cả chúng sanh mà làm lợi ích: There is another light of unexcelled 
great knowledge, called universal accord, which makes Buddha”s body of endless virtue 
and knowledge, doing what 1s beneficial for all beings. 

Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Bất Khả Cứu Cánh hay thành diệu trí thậm 
thâm của Như Lai, tùy chỗ khai ngộ làm cho tam bảo chủng vĩnh viễn chẳng đoạn tuyệt: 
There 1s another light of unexcelled great knowledge, called inexhaustible, which makes 
Buddhaˆs extremely profound, subtle knowledge causing the lineage of the three treasures 
not fo die out, according to those who are enlightened by it. 

Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Chủng Chủng Trang Nghiêm hay thành thân 
tướng hảo trang nghiêm của Như Lai, khiến tất cả chúng sanh đều hoan hỷ: There is 
another light of unexcelled great knowledge, called various adornments, which makes the 
ølorified body of Buddha, gladdening all sentient beings. 

Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Bất Khả Hoại hay thành thọ mạng thù thắng 
vô tận đồng với hư không giới pháp giới của Như Lai: There is another light of unexcelled 
great knowledge, called indestructible, which makes the inexhaustible, supreme life span 
of Buddha equal to the cosmos and the realm of space 

Tướng Xuất Hiện Thứ Chín Của Như Lai— The ninth characteristic of manifestation of 
Buddha: Y như hư không khởi bốn phong luân giữ lấy thủy luân. Thủy luân hay giữ lấy 
đại địa cho khỏi tan hư. Vì thế nên nói địa luân y nơi thủy luân, thủy luân y nơi phong 
luân, phong luân y nơi hư không, hư không không chỗ y. Dầu không chỗ y mà hư không có 
thể làm cho Đại Thiên thế giới được an trụ. Cũng như vậy, Đức Như Lai xuất hiện y nơi 
quang minh vô ngại huệ phát khởi bốn thứ đại trí phong luân của Phật hay giữ lấy thiện 
căn của tất cả chúng sanh. Chư Phật Thế Tôn đại từ cứu hộ tất cả chúng sanh, đại bi độ 
thoát tất cả chúng sanh, đại từ đại bi lợi ích khắp cả. Nhưng đại từ đại bi y đại phương tiện 
thiện xảo, Phương tiện thiện xảo y_ Như Lai xuất hiện. Như Lai xuất hiện y vô ngại huệ 
quang minh. Vô ngại huệ quang minh không chỗ y—lt is like the arising of four 
atmospheres In space that can sustain the sphere of water; the sphere of water can susfain 


a) 


b) 


c) 


đ) 


3649 


the earth and prevent 1t from falling apart. Therefore, 1t 1s said that the sphere of the earth 
rests on the sphere of water, the sphere of water rests on the atmosphere, the atmosphere 
resfs on space, and space does not rest on anything, 1t enables the universe to abide. The 
manifestaton of Buddha 1s also like this, producing four kinds of atmosphere of øreat 
knowledge based on the unimpeded light of wisdom, able to sustain the roots of goodness 
of all sentient beings. The Buddhas benevolently rescue all living beings, compassionately 
liberate all living beings, their great benevolence and compassion universally aiding all; 
however, great benevolence and great compassion rest on great skill in means; great skill 
1n means rests on manifestation of Buddha; the manifestation of Buddha rests on the light 
ofunimpeded wisdom; the light of unimpeded wisdom does not rest on anything: 

Nhiếp Đại Trí Phong Luân, nhiếp khắp chúng sanh đều làm cho hoan hỷ: The atmosphere 
of great knowledge taking care of all sentient beings and Inspiring Joy 1n them. 

Kiến Lập Chánh Pháp Đại Trí Phong Luân, khiến các chúng sanh đều ưa thích: The 
atmosphere of great knowledge setting up right teaching and causing sentient beings to 
take to 1t. 

Giữ Gìn Thiện Căn Đại Trí Phong Luân, giữ gìn tất cả thiện căn của chúng sanh: The 
atmosphere of great knowledge preserving all sentient beIngs” roots of goodness. 

Phương Tiện Đại Trí Phong Luân, đủ tất cả phương tiện thông đạt vô lậu giới: The 
atmosphere of great knowledge containing all appropriate means, arriving at the realm 
where there are no taints or contaminatIons. 


10) Tướng Xuất Hiện Thứ Mười —The tenth characteristic of manifestation of Buddha: Như 


â) 
1) 


ñ) 
ii) 


b) 


ñ) 


ii) 


Đại Thiên thế giới đã thành tựu rồi, nhiêu ích vô lượng chúng sanh. Cũng vậy, Đức Như 
Lai xuất hiện nhiều thứ lợi ích cho vô lượng chúng sanh—Onee the billion-world universe 
has formed, It benefits countless various sentent beings. In the same way the 
manifestation of Buddha variously benefits all kinds of beings. 

Lợi ích của phong luân—The benefits of atmospheres: 

Loài thủy tộc được lợi ích ở dưới nước: The water creatures receive the benefits of the 
Wat€T. 

Chúng sanh trên bờ được lợi ích trên đát liền: The land creatures receive the benefits of 
the land. 

Chúng sanh trên không được lợi ích trên không: The sky creatures receive the benefits of 
the sky. 

Lợi ích của sự xuất hiện của Phật: Đức Như Lai xuất hiện lợi ích tất cả chúng sanh—The 
benefits of the manifestation of Buddha. The manifestation of Buddha benefifs all sentient 
beIngs: 

Người thấy Phật sanh hoan hỷ thời được lợi ích nơi sự hoan hỷ: Those who become joyful 
on seeing Buddha gain the benefit of Joy. 

Kẻ an trụ nơi tịnh giới thời được lợi ích nơi tịnh giới: Those who abide by the pure 
precepts gaIn the benefit of pure conduct. 

Kẻ trụ nơi các thiển định và môn vô lượng thời được lợi ích nơi Thánh xuất thế đại thần 
thông: Those who abide In the meditation, concentration, and immeasurable minds gan 
the benefit of transmundane spiritual powers of saInts. 


3650 


iv) Kẻ trụ pháp môn quang minh thời được ích lợi nhơn quả chẳng hoại: Those who abide in 


v) 


the lights of the ways of entry into the Teaching gain the benefit of the non-dissolution of 
cause and effect. 

Kẻ trụ vô sở hữu quang minhthời được lợi ích tất cả pháp chẳng hoại: Those who abide in 
the light of nonexistence gain the benefit of nondissolution of all truths. 


(X) Những sự thị hiện khác— Other maniƒfestaHions: 


1) 


2) 


3) 


#) 


3) 
6) 


7) 
ổ) 


3) 


Thị hiện biết tất cả các pháp: Chư Phật đều hay hiện giác tất cả pháp, diễn thuyết ý 
nghĩa, quyết định không hai—Manifest be awake to all truths and expound their 
meaninss, definitively, without duality. AlI Buddhas can manifest be awake to all truths 
and expound their meanings, definitively, without duality, one of the ten kinds of mastery 
of nondual action of all Buddhas. 

Hiển gia hộ: Manifest or external aid—Hiển hiện hay gia hộ bể ngoài cho phước báo của 
đời nầy một cách công khai. Đối lại với Minh gia hộ, nghĩa là sự gia hộ không thấy được 
hay gia hộ một cách bí mật trong việc loại trừ tội lỗi và tăng trưởng công đức —Aid in the 
blessing and powers of this life. In contrast with invisible or mysteric aid, In getting rid of 
SInS, Increasing virtue. 

Sắc thân thị hiện: Vì chúng sanh mà thị hiện sắc thân để làm Phật sự, một trong mười 
Phật sự của chư Phật —Manifest physical forms to do Buddha-work for sentient beings, 
one of. the ten kinds of performance of Buddha-work for sentient beings of all Buddhas—See 
Ten kinds of performance of Buddha-work 1n Chapter 57 (S) (I). 

Biểu Đức Thị Hiện: Manifest virtue—Thể hiện công đức bằng những hành động và tư 
tưởng thiện lành như đã được giảng dạy trong kinh Hoa Nghiêm, đối lại với đè nén dục 
vọng hay “già tình.”——To manifest virtue (positive in deeds and thoughts as expounded in 
the Avatamsaka Sutra—Kinh Hoa Nghiêm), In contrast with to repress the passSIOns. 

Hiện Báo thân: Manifestation body—See Chapter 125 (C). 

Hiện Ứng hóa pháp thân: Manifestation of đharma-body—Hiện thân hay phương tiện 
pháp thân—See Chapter 125 (C). 

Niện vô lượng chư Phật xuất thế: Manifestation of untold Buddhas ¡in the world. 

Pháp Hóa Sinh Thân: Manifested Buddha (Sakyamuni Buddha)—Pháp thân Phật do pháp 
tính hóa hiện như Phật Thích Ca Mâu Ni—See Chapter 125 (C). 

Hiển hiện Bồ Tát oai lực tự tại thần thông Manifesting the aulonomous spiritual 
capacities oƒ all Enlightening Beings: Thị hiện tất cả Bồ Tát oai lực tự tại thần thông là 
viên lâm của Bồ Tát, vì dùng đại thần lực chuyển pháp luân điều phục chúng sanh không 
thôi nghỉ. Đây là một trong mười loại viên lâm của chư đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ 
trong pháp nầy thời được đại hạnh an lạc lìa ưu não vô thượng của Như Lai—Manifesting 
the autonomous sprritual capacities of all Enlightening Beings 1s a grove for enlighening 
beings because they use great spiritual powers to turn the wheel of teaching unceasingly 
and civilize sentient beings. This 1s one of the ten kinds of grove of Great Enlightening 
Beings. Enlightening Beings who abide by these can achieve the Buddhas” unexcelled 
peaceful, happy action, free from sorrow and affliction. 


10) Hiện Vô Nhiễm Thân (hiện sanh pháp giới mà không nhiễm trước): Manifesting birth in 


the phenomenal realm but having no attachment to anything——Đủ Phật công đức hiện sanh 
pháp giới, thân tướng viên mãn, quyến thuộc thanh tịnh, mà đối với tất cả không nhiễm 





3651 


trước—lImbued with the qualities of Buddhahood, they manifest birth in the phenomenal 
realm, theIr physical features perfect, their associates pure, yet they have no attachmernt to 
anything—See Chapter 125 (C). 


(B) Cứu Độ 
Salyafion 


(ID Tổng quan về Cứu Độ—An overview oƒ Salation: 

(A) Tổng quan về Cứu Độ—An overview oƒ Salvafion: Cứu độ có thể được hiểu như giải 
thoát cho ai đó thoát khỏi sự hủy diệt, khổ đau, phiển não, vân vân, để đưa người ấy đến 
trạng thái an toàn khỏi những lực lượng hủy diệt, thiên nhiên hay siêu nhiên. Đối với các 
tôn giáo khác, cứu độ có nghĩa là cứu khỏi tội lỗi, chết chóc và nhận vào cái gọi là thiên 
đường vĩnh cửu. Đây là những tôn giáo cứu độ, vì họ hứa cứu độ chúng sanh trong một 
hình thức nào đó. Họ cho rằng ý chí của một người là quan trọng, nhưng ân sủng là cần 
thiết và quan trọng hơn để được cứu độ. Người nào muốn được cứu độ thì phải tin rằng họ 
thấy được sự cứu độ siêu nhiên của một đấng toàn năng trong cuộc đời mà mình đang 
sống. Trong đạo Phật, quan niệm cứu độ rất xa lạ đối với những Phật tử thuần thành. Một 
lần, Đức Phật bảo với tứ chúng: “Mục đích duy nhất Ta ra đời là nhằm giáo hóa chúng 
sanh. Tuy nhiên, một điều rất quan trọng là các con đừng tin lời Ta giảng là đúng, chỉ đơn 
giản vì Ta đã nói những lời ấy. Tốt hơn, các con nên thực hành những lời dạy của Ta để 
biết rằng chúng đúng hay sai. Nếu các con thấy giáo pháp của Ta là phù hợp với chân lý 
và hữu ích, thì cố gắng làm theo. Nhưng đừng thực hành chỉ vì các con kính trọng Ta. 
Chính các con mới có thể cứu độ các con mà thôi.” Một lần khác, Đức Phật vỗ về con voi 
điên và quay sang nói với A Nan: “Duy nhất chỉ có tình thương mới diệt được hận thù. Sự 
thù hận không thể chấm dứt bằng lòng thù hận. Đây là bài học quan trọng mà con nên 
nhớ.” Chính Đức Phật đã khuyên chúng đệ tử lần cuối cùng trước khi Ngài nhập diệt: 
“Khi Ta không còn nữa các con hãy lấy giáo pháp của Ta làm thầy hướng dẫn cho các 
con. Nếu tâm các con thâm nhập được những lời dạy của Ta thì các con không cần thiết 
có Ta nữa. Hãy ghi nhớ những lời Ta đã dạy các con. Lòng tham và dục vọng là nguyên 
nhân của mọi khổ đau phiển não. Cuộc đời luôn biến đổi vô thường, vậy các con chớ nên 
tham đắm vào bất cứ thứ gì ở thế gian. Mà cần tự nỗ lực tu hành, sửa đổi thân tâm để tìm 
thấy cho chính mình hạnh phúc chân thật và trường cửu.” Đó là một vài khái niệm về cứu 
độ trong đạo Phật được nói lên từ kim khẩu của Đức Phật —Salvation may be understood 
as the deliverance of someone from destruction, sufferings, afflictions, and so on, and to 
bring that person to the state of being safe from destructive forces, natural or supernatural. 
To other religions, salvation means deliverance from sin and death, and admission to a sO- 
called “Eternal Paradise”. These are religions of deliverance because they gIve promise 
of some form of deliverance. They believe that a person”s will 1s important, but grace 1s 
more necessary and Important to salvation. Those who wish to be saved must believe that 
they see a supernatural salvation of an almighty creator in their lives. In Buddhism, the 
concept of salvation 1s strange to all sincere Buddhists. One time, the Buddha told His 
disciples: “he only reason I have come Into the world is to teach others. However, one 


3652 


very Important thing 1s that you should never accept what I say as true simply because I 
have said 1t. Rather, you should test the teachings yourselves to see 1ƒ they are true or not. 
If you find that they are true and helpful, then practice them. But do not do so merely our 
Of respect for me. You are your own savior and no one else can do that for you.” One 
other time, the Buddha gently patted the crazy elephant and turned to tell Ananda: “he 
only way to destroy hatred 1s with love. Hatred cannot be defeated with more hatred. This 
1s a very Important lesson to learn.” Before Nirvana, the Buddha himself advised his 
disciples: “When I am gone, let my teachings be your guide. If you have understood them 
in your heart, you have no more need of me. Remember what I have taught you. Craving 
and desire are the cause of all sufferings and afflictions. Everything sooner or later must 
change, so do not become attached to anything. Instead devote yourselves to clearing your 
minds and finding true and lasting happiness.” These are the Buddhaˆs golden speeches on 
some of the concepts of salvation. 


(B) Khai Thị Ngộ Nhập—Introduction-Guidance-Awaken-Penetrafion: Bốn lý do Phật thị 


Ù 


2) 


3) 


4) 


hiện nơi cõi Ta Bà (Kinh Pháp Hoa, phẩm Phương Tiện, Đức Phật đã dạy: “Này ông Xá 
Lợi Phất, thế nào gọi là chư Phật Thế Tôn vì đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời. Chư 
Phật Thế Tôn muốn chúng sanh giác ngộ tri kiến Phật, khiến họ được thanh tịnh, nên đã 
xuất hiện ở đời. Vì muốn chúng sanh thâm nhập vào tri kiến Phật, nên xuất hiện ở đời. 
Này ông Xá Lợi Phất, đó là do chư Phật Thế Tôn có đại nhân duyên nên xuất hiện ở 
đời.”}—The four reasons for a Buddhaˆs appearing In the world: 

Khai: Introduction—Khai mở tri kiến hay chân lý Phật, hay là mở ra sự thấy biết của chư 
Phật cho chúng sanh y theo đó mà học hiểu, hầu phân biệt rõ ràng được đâu đúng hay 
sai—To disclose, or to open up treasury of truth, or to introduce and open the Buddhas' 
views and knowledge to sentient beinss; so they can follow, learn, understand the truths, 
and clearly distinguish right from wrong. 

Thị: Guidance—Chỉ bảo tri kiến Phật, giúp cho chúng sanh tu tập theo những thấy biết 
chân chánh của chư Phật nhằm giúp họ y theo đó mà học hiểu, hầu rõ được nẻo đúng 
đường sai, đâu phải, đâu trái để dứt bỏ những sai lầm cố hữu—To display or to indicate 
the meanings of Buddhas” teachings, or to teach sentient beings to learn and patice the 
views and knowledge Introduced by Buddhas, to help them know clearly the proper path 
from the Iinproper path, right from wrong, In order to eliminate the various false views and 
knowledse. 

Ngộ: Awaken—Giác ngộ tri kiến Phật, tức là giác ngộ Phật pháp, xa lánh tà pháp, để dứt 
la những khổ đau sanh tử nơi tam đồ ác đạo như các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân 
vân, để được sanh về các nẻo an vui của cảnh trời người—Awaken means to realize or to 
cause men to apprehend 1t, or to be awakened to the Buddha Dharmas, avoid false 
doctrines In order to escape from sufferings of births and deaths in the three evil paths of 
hell, hungry ghost, and animal, and be able to be reborn in the more peaceful and happler 
realms of heaven and human. 

Nhập: Penetration—Thâm nhập vào tri kiến Phật, hay thâm nhập vào trong quả vị giải 
thoát của Thánh nhơn, hay là đắc đạo, vượt thoát ra ngoài vòng luân hồi sanh tử—To 
enter, or to lead them Into 1t, or to penetrate deeply Into the enliphtenment fruit of the 
saintly beings, being able to transcend and to find liberation from the cycle of rebirths. 


3653 


(I)Quyền Hiện và Hóa Độ—Temporary manjestalion ƒor saving, covering and 


transporing beings: 


(A) Phật Giáo Hóa Đệ Tử— Buddha°s transformation oƒ His disciples: Người phàm mắt thịt 


chúng ta thường không thể hiểu được lòng giáo hóa đại bi vô lượng của chư Phật và chư 
Bồ Tát. Có khi các Ngài dùng lời thuyết giáo để hóa độ, nhưng lắm khi các Ngài dùng 
gương sống hằng ngày như lui về tự tịnh hay nghiêm trì giới luật để khuyến khích người 
khác tu hành —It 1s difficult for ordinary people like us to understand the teaching with 
infinite compassion of Buddhas and Bodhisattvas. Sometimes, they uses their speech to 
preach the dharma, but a lot of times they use their way of life such as retreating in peace, 
strictly following the precepts to show and InspIre others to cultivate the way. 


(B) Quyền Hiện— Temporary manfestafon: “Quyền Hiện” có nghĩa là tạm thời phương tiện 


hiện ra để cứu độ chúng sanh. Phật lực hay Bồ Tát lực có thể tự hóa thành bất cứ thân 
trần tục nào để cứu độ chúng sanh—*“Temporary manifestation for saving beings” means 
temporarlly appear to save sentilent beings. The power of Buddhas and Bodhisattvas to 
transform themselves Into any kind of temporal body In order to aid beings. 


(C) Hóa Độ— Converting and Transporfing: 


D 


2) 


ñ) 
ii) 
3) 


4) 





Giáo hóa và cứu độ—To teach and save: To rescue and teach—Môi trường, điều kiện hay 
hoàn cảnh nơi Phật hóa độ chúng sanh—To transform other beings. The region, condition, 
or environment of Buddha instruction or conversion. 

Một trong ba loại quốc độ; đây là cõi nước của những người còn phải luân chuyển trong 
luân hồi sanh tử: One of the three kinds of lands or realms; it is any land or realm whose 
Inhabifants are subJect to reincarnation. 

Cõi nước an trụ của biến hóa thân Phật, gồm hai loại: Any land which a Buddha ¡is 
converting, or one in which the transformed body of a Buddha. These lands are of two 
kinds. 

Thanh tịnh như cõi trời Đâu Suất: Pure like Tusita heaven. 

Ô trược như cõi Sa Bà: Vile or unclean like this world. 

Tông Thiên Thai thì cho rằng đó là cõi Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà: 
T1en-T”ai defines the transformation realm of Amitabha as the Pure Land of the West. 
Các tông phái khác thì cho rằng đó vừa là hóa độ mà cũng là báo độ: Other schools speak 
of the transformation realm as the realm on which depends the nrmanakaya. 


(HI)Phá Tà Hiển Chánh— Break (disprove) the ƒalse and make manifest the right: Chư Phật 


và chư Bồ Tát cứu độ chúng sanh bằng cách “Phá tà Hiển Chánh”. Phá Tà Hiển Chánh có 
nghĩa là phá bỏ tà chấp tà kiến tức và làm rõ chánh đạo chánh kiến. Theo Tam Luận 
Tông, học thuyết Tam Luận Tông có ba khía cạnh chính, khía cạnh đầu tiên là “phá tà 
hiển chánh. Phá tà là cần thiết để cứu độ chúng sanh đang đắm chìm trong biển chấp 
trước, còn hiển chánh cũng là cần thiết vì để xiển dương Phật pháp—Buddhas and 
Bodhisattvas save all sentient beings by “Breaking (disproving) the false and making 
manifest the right.” According to the Madhyamika School, the doctrine of the school has 
three main aspects, the first aspect 1s the “refufation I1tself of a wrong view, at the same 
time, the elucidation of a right view. 
who are drowned In the sea of attachment while elucidation 1s also Important In order to 


” 


Refutation 1s necessary to save all sentient beings 


propagate the teaching of the Buddha. 


Ù 


2) 


3654 


Phá Tà: Refutation of all wrong views—Phá tà là phủ nhận tất cả những quan điểm y cứ 
trên sự chấp trước. Như thế những quan điểm như thuyết về 'Ngã' của các triết gia Bà La 
Môn, thuyết “Đa Nguyên Luận” của các luận sư A Tỳ Đàm và Câu Xá, cũng như những 
nguyên tắc độc đoán của các luận sư Đại Thừa, không bao giờ được thông qua mà không 
bị bài bác chi ly. “Hữu' hay tất cả đều có, cũng như 'không' hay tất cả đều không đều bị 
chỉ trích —Refutation means to refute all views based on attachment. Also views such as 
the “self' or atman, the theory of Brahmamic philosophers. The pluralistic doctrines of the 
Buddhist Abhidharma schools (Vaibhasika, Kosa, etc) and the dogmatic principles of 
Mahayana teachers are never passed without a detailed refutation. The Realistic or all 
exIsts, and the Nihilistic or nothing exists are equally condemned. 

Hiển Chánh: Elucidation of a right view—Theo Giáo Sư Takakusu trong Cương Yếu Triết 
Học Phật Giáo, Tam Luận Tông luận rằng chân lý chỉ có thể đạt được bằng cách phủ định 
hay bài bác các tà kiến bên trong và bên ngoài Phật giáo, cũng như những sai lầm của 
Đại thừa và Tiểu thừa. Khi ôm giữ tà kiến sai lầm, con người sẽ mù quáng trong phán 
đoán. Làm sao mà một người mù có thể có được cái thấy đúng, và nếu không có nó thì 
không bao giờ tránh được hai cực đoan. Cứu cánh vọng ngôn tuyệt lự là buổi bình minh 
của trung đạo. Phá tà và chỉ có phá tà mới dẫn đến cứu cánh chân lý. Con đường giữa 
hay con đường xa lìa danh và tướng là con đường hiển chánh —According to Prof. 
Takakusu in The Essentials of Buddhist Philosophy, the Madhyamika School strongly 
believed that the truth can be attained only by negation or refutation of wrong views 
within and without Buddhism, and of errors of both the Great and Small Vehicles. When 
retaining wrong views or error, one wIll be blind to reason. How can a blind man get a 
right view without which the two extremes can never be avoided? The end of verbal 
refutation 1s the dawn of the Middle Path. Refutation and refutation only, can lead to the 
ultimate truth. The Middle Path, which 1s devoid of name and character 1s really the way 
of elucidation of a right view. 


(IV)Phật Cứu Độ Chúng Sanh Bằng Bốn Phương Pháp — Four ways the Buddha used to 


Ù 


2) 
3) 


4) 


save senfient beings: Theo Đạo Xước (562-645), một trong những tín đồ lỗi lạc của Tịnh 
Độ Tông, trong An Lạc Tập, một trong những nguồn tài liệu chính của giáo pháp Tịnh Độ, 
chư Phật cứu độ chúng sanh bằng bốn phương pháp —According to Tao-Ch'o (562-645), 
one of the foremost devotees of the Pure Land school, in his Book of Peace and 
Happiness, one of the principal sources of the Pure Land doctrine. All the Buddhas save 
sentilent beings in four ways. 

Bằng khẩu thuyết như được ký tải trong Nhị Thập Bộ Kinh: By oral teachings such 
recorded in the twelve divisions of Buddhist literature. 

Bằng tướng hảo quang minh: By their physical features of supernatural beauty. 

Bằng vô lượng đức dụng thần thông đạo lực, đủ các thứ biến hóa: By their wonderful 
powers and virtues and transformations. 

Bằng các danh hiệu của các Ngài, mà, một khi chúng sanh thốt lên, sẽ trừ khử những 
chướng ngại và chắc chắn sẽ vãng sanh Phật tiền: By recitating of their names, which 
when uttered by beings, w1ll remove obstacles and result their rebirth in the presence of 
the Buddha. 


3655 


(VY) Cứu Hộ Nhứt Thiết Chúng Sanh— To save all sentient beings without any menfal image 


0ƒ sentient beings: 


(A) Tổng quan về Cứu Hộ Nhứt Thiết Chúng Sanh Ly Chúng Sanh Tướng—An overview oŸ 


Saving all sentient beings without any mental image oƒ sentient beings: Theo lời dạy của 
Đức Thế Tôn trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25, chư Bồ Tát luôn tâm nguyện cứu hộ nhất 
thiết chư chúng sanh giải thoát khỏi chúng sanh tướng——According to the Buddha in The 
Flower Adornment Sutra, chapter 25, Enlightening Beings always vow to save other 
sentilent beings without any mental Image of sentient beings 


(B) Chỉ tiết về Cứu Hộ Nhứt Thiết Chúng Sanh Ly Chúng Sanh Tướng— Details oƒ Saving all 


l) 
a) 


b) 
c) 


2) 


a) 
b) 
c) 
đ) 


©) 


8) 
h) 
1) 
j) 


3) 


sentient beings without any menftal Image öoƒ senfient beings: 

Nguyện đem những thiện căn nầy làm lợi ích khắp chúng sanh—May these roots of 
goodness universally benefit all sentient beings: 

Lầm cho họ thanh tịnh đến nơi rốt ráo: Causing them to be purified. 

Đến bến bờ rốt ráo: To reach the ultimate shore. 

Lầa hẳn vô lượng khổ não của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la: To forever leave 
the innumerable pains and afflictions of the realms of hells, hungry ghosts, animals and 
aSuras (titans). 

Đại Bồ Tát lúc trồng thiện căn, nguyện đem thiện căn của mình làm lợi ích chúng sanh— 
When the great Enlightening Beings plant these roots of goodness, they vow to take rooftS 
Of goodness to benefit all sentient beings: 

Tôi sẽ làm nhà cho tất cả chúng sanh để họ thoát khỏi tất cả sự khổ: I should be a hostel 
for all sentient beings, to let them escape from all painful things. 

Tôi sẽ làm chỗ cứu hộ cho tất cả chúng sanh, khiến họ đều được giải thoát phiền não: I 
should be a protector for all sentient beings, to let them all be liberated from all afflictions. 
Tôi sẽ làm chỗ quy-y của tất cả chúng sanh, khiến họ đều được xa ha sự bố úy: I should 
be a refuge for all sentient beings, to free them from all fears. 

Tôi sẽ làm chỗ xu hướng cho tất cả chúng sanh, khiến họ được đến nơi nhứt thiết trí: I 
should be a goal for all sentient beings, to cause them to reach universal knowledge. 

Tôi sẽ làm chỗ an ổn cho tất cả chúng sanh, khiến họ được an ổn rốt ráo: I should make a 
resting place for all sentient beings, to enable them to find a place of peace and securIty. 
Tôi sẽ làm ánh sáng cho tất cả chúng sanh, khiến họ được trí quang diệt sĩ ám: I should be 
a light for all sentient beings, to enable them to attain the light of knowledge to annihilate 
the darkness of Ignorance. 

Tôi sẽ làm đèn để phá tối vô minh cho họ: I should be a torch for all sentient beings, to 
destroy all darkness of nescIence. 

Tôi sẽ làm đèn cho tất cả chúng sanh, khiến họ an trụ nơi rốt ráo thanh tịnh: I should be a 
lamp for all sentient beings, to cause them to abide In the realm of ultimate purIty. 

Tôi sẽ làm Đạo sư cho tất cả chúng sanh dẫn dắt họ vào pháp chơn thiệt: I should be a 
guide for all sentient beings, to lead them Info the truth. 

Tôi sẽ làm Đại Đạo Sư cho tất cả chúng sanh, ban cho họ trí huệ lớn vô ngại: I should be 
a great leader for all sentient beings, to give them great knowledge. 

Đại Bồ Tát sẽ đem những thiện căn làm lợi ích đồng đều cho tất cả chúng sanh, rốt ráo 
đều khiến họ được nhứt thiết trí: Great Enlightening Beings should bring all roots of 


b) 


c) 


4) 


3) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


3656 


goodness to equally benefit all sentient beings and ultimately cause them all to attain 
universal knowledse. 

Đại Bồ Tát che chở và làm lợi ích cho hàng chẳng phải thân hữu đồng như đối với hàng 
thân hữu của mình: Enlightening Beings' protection of and benefit to those who are not 
their relatives or frilends are equal to those for their relafives and friends. 

Bồ Tát đã nhập tánh bình đẳng của tất cả pháp, với tất cả chúng sanh không có một quan 
niệm là chẳng phải thân hữu: Enlightening Beings enter the equal nature of all things, 
they do not conceive a single thought of not being relatives or friends. 

Giả sử có chúng sanh nào đem lòng oán hại Bồ Tát, Bồ Tát nầy cũng vẫn thương mến họ 
với tâm bi mẫn, trọn không hờn giận: Even if there be sentient beings, who have 
maliclous or hostile Intentions toward the Enlightening Beings, still the Enliphtening 
Beings also regard them with the eye of compasslon and are never angered. 

Bồ Tát luôn làm thiện tri thức cho khắp cả chúng sanh. Đem Chánh Pháp giảng thuyết 
cho chúng sanh, khiến họ tu tập —They are good friends to all sentient beings. Explain the 
right teaching for sentient beIngs, so that they may learn and practice It. 

Bồ Tát cứu độ nhất thiết chư chúng sanh vì —Enlightening beings save all sentient beings 
because: 

Chư Bồ Tát như biển cả, không thể biến hoại bởi chất độc. Tất cả những kẻ ngu muội, vô 
trí, vô ân, sân độc, kiêu mạn, mê tối, không biết pháp lành, cũng không làm bức hại hay 
loạn động tâm Bồ Tát được: They are just as the ocean which cannot be changed or 
destroyed by all poisons—The various oppressive afflicions of all the Ignorant, the 
unwise, the ungrateful, the wrathful, those poisoned by covefousness, the arrogant and 
concerted, the mentally blind and deaf, those who do not know what 1s good, and other 
such evil sentient beings, cannot disturb the Enlightening Beings. 

Ví như mặt nhựt hiện ra nơi thế gian—Just as the sun, appearing ¡n the world: 

Chẳng do vì kẻ sanh manh mà lại ẩn đi không sáng: Not concealed because those who are 
born blind do not see It. 

Lại cũng chẳng vì sương mù hay a-tu-la, cây diêm phù để, gộp cao, hang sâu, bụi khói 
hay mây mù che chướng: Not hidden by the obstruction of such things as mirages, 
eclipses, trees, high mountains, deep ravines, dust, mist, smoke, or clouds. 

Lại cũng chẳng vì thời tiết biến đổi mà ẩn đi không sáng: Not concealed by the change of 
S©aSONS. 

Chư Bồ Tát chứ độ chúng sanh với phước đức lớn, với tâm sâu rộng: Enlightening Beings 
save sentient beings with great virtues, with deep and broad minds. 

Cứu hộ vì muốn rốt ráo công đức trí huệ, nên đối với pháp thắng thượng lập chí nguyện 
pháp quang chiếu khắp thấy tất cả nghĩa, nơi các pháp môn trí huệ tự tại, thường vì lợi ích 
chúng sanh mà tu pháp lành, chẳng bao giờ lâm sanh lòng tổn hại chúng sanh: They save 
sentient beings because they want ultimate virtue and knowledge, their minds aspire to the 
supreme truth; the light of truth illumines everywhere and they perceive the meanings of 
everything. Their knowledge freely commands all avenues of teaching, and In order to 
benefit all sentient beings they always practce virtious ways, never mistakenly 
conceiving the idea of abandoning sentient beings. 


6) 


7) 


8) 


9) 


3657 


Chẳng vì chúng sanh tệ ác mà rời bỏ chẳng cứu độ: They do not reject sentient beings and 
fail to save because of the meanness of character of sentient beings, or because their 
eroneous wIll, ilI-will and confusion are hard to quell. 

Chỉ dùng giáp trụ đại nguyện để tự trang nghiêm, luôn cứu hộ chúng sanh không thối 
chuyển: They just array themselves with the armor of great vows of Enlightening Beings, 
saving sentient beings without ever retreafing. 

Chẳng vì chúng sanh vô ân mà thối Bồ Tát hạnh, bỏ Bồ Để đạo: They do not withdraw 
from enlightening activity and abandon the path of enlightenment just because senfient 
beings are ungrateful. 

Chẳng vì ở chung với kẻ phàm ngu mà la bỏ tất cả thiện căn như thật: They do not get 
sick of sentlent beings Just because Ignoramuses altogether give up all the foundations of 
goodness which accord with reality. 


10) Chẳng vì chúng sanh thường sanh lỗi ác khó nhẫn thọ được mà sanh lòng nhàm mỏi: They 


do not retreat because sentient beings repeatedly commit excesses and evils which are 
hard to bear. 


11) Đại Bồ Tát chẳng phải chỉ vì cứu hộ một chúng sanh mà tu các thiện căn vô thượng Bồ 


Đề, mà chính vì cứu hộ khắp tất cả chúng sanh vậy: Great Enlightening Beings do not 
cultivate roots of goodness and to complete perfect enlightenment Just for the sake of one 
sentient being; 1t 1s in order to save and safeguard all sentient beings everywhere that they 
cultivate roots of goodness and dedicate them to unexcelled complete perfect 
enlightenmernt. 


12) Chẳng phải vì thanh tịnh một Phật độ, tin một Đức Phật, thấy một Đức Phật, rõ một pháp, 


nhưng chính vì thanh tịnh khắp tất cả Phật độ, tin khắp tất cả chư Phật, thấy khắp tất cả 
chư Phật, hiểu tất cả Phật pháp mà phát khởi đại nguyện cứu hộ nhất thiết chư chúng 
sanh: It is not purIfy Just one Buddha-land, not because of. belief in just one Buddha, not 
Just to see one Buddha, not Just to comprehend one doctrine that they Imtiate the 
determination for great knowledge and to unexcelled complete perfect enliphtenmert. It 1s 
to purIfy all Buddha-lands, out of faith in all Buddhas, to serve all Buddhas, to understand 
all Buddha-teachings, that they Initiate øreat vows to save all sentlent beings. 


13) Chư Bồ Tát nguyện rằng: “Do thiện căn của tôi đây, nguyện tất cả các loài, tất cả chúng 


14) 
a) 


b) 


sanh đều được thanh tịnh, công đức viên mãn, chẳng bị trở ngại hư hoại, không cùng tận, 
thường được tôn trọng, chánh niệm chẳng quên, được trí huệ quyết định, đủ vô lượng trí, 
ba nghiệp thân khẩu ý tất cả công đức viên mãn trang nghiêm.”—Enlightening Beings 
vow that: “By my roofs of goodness, may all creatures, all sentient beings, be purified, 
may they be filled with virtues which cannot be ruined and are inexhaustible. May they 
always gain respect. May they have right mindfulness and unfailing recollection. May 
they attain sure discernment. May they be replete with immeasurable knowledge. May all 
Virtues of physical, verbal and mental action fully adorn them.” 

Do những căn lành nầy——By these roots of goodness: 

Khiến tất cả chúng sanh thừa sự cúng dường tất cả chư Phật không bỏ qua: They will cause all 
sentient beings to serve all Buddhas, to their unfailing benefit. 

Khiến chúng sanh khởi lòng tin chư Phật thanh tịnh không hư hoại: They will cause all sentient 
beings” pure faith to be indestructible. 


C) 


d) 


©) 


8) 


h) 


1) 


x  x x x x *x x x%x *x *x *% 


15) 


3658 


Khiến chúng sanh được nghe chánh pháp dứt các sự nghi hoặc và nhớ không quên: They will cause 
all sentient beinss to hear the true teaching, cut off all doubt and confusion, remember the teaching 
without forgetting 1t. 

Khiến chúng sanh tu hành đúng pháp: They will cause all sentient beings to cultivate in accord with 
the teaching. 

Khiến chúng sanh cung kính chư Phật: They will cause sentient beings to develop respect for the 
enliphtened. 

Khiến thân nghiệp chúng sanh thanh tịnh và an trụ vô lượng thiện căn rộng lớn: They will cause 
sentient beings to act with purity, to rest securely on innumerable great foundations of øoodness. 
Khiến chúng sanh lìa hẳn sự nghèo cùng: They cause all sentient beings to be forever free from 
DOV€Tty. 

Khiến chúng sanh đầy đủ thất thánh tài (see Seven treasures in Chapter 76): They cause all 
sentient beings to be fully equipped with the seven kinds of wealth (faith, vigor, shame, learning, 
Øenerosify, concentration and wisdom). 

Khiến chúng sanh thường theo chư Phật tu học, thành tựu vô lượng thiện căn thắng diệu: They 
cause all sentient beings to always learn from the Buddha, to perfect Iinnumerable roots of 
gøoodness. 

Tỏ ngộ bình đẳng: They cause sentient beings to attain impartial understanding. 

Trụ nhứt thiết trí: To abide in omniscience. 

Dùng vô ngại nhãn bình đẳng nhìn chúng sanh: To look upon all sentient beings equallywith 
unobsfructed eyes. 

Các tướng hảo trang nghiêm thân không tỳ vết: To adorn their bodies with all marks of greatness, 
without any flaws. 

Lời nói tỉnh diệu: Beautiful voices. 

Công đức viên mãn: Replete with all fine qualities. 

Các căn điều phục: To have control over their senses. 

Thành tựu thập lực: To accomplish the ten powers (see Ten kinds of powers In Chapter 75). 

Tâm lành đầy đủ: To be filled with good will. 

Không chổ y trụ: To dwell or depend on nothing. 

Khiến tất cả chúng sanh đều được sự vui của Phật, trụ nơi chỗ Phật an trụ: To cause all sentient 
beings to atfain the enjoyments of Buddhahood and abide In the abode of Buddhas. 

Quyết muốn cứu hộ các chúng sanh—They are determined to save all sentient beings: 

Bị lưới ái vấn: Sentient beings are wrapped up in the web of attachments. 

Bị lọng sĩ che lấp: Covered by the shroud of ignorance. 

Nhiễm cõi hữu lậu theo mãi không rời: Clinging to all existents, pursuing them unceasingly. 

Vào trong lồng củi khổ não: Entering the cage of suffering. 

Thực hành nghiệp ma: Acting like maniacs. 

Phước trí đều hết: Totally void of virtue or knowledge. 

Thường ôm lòng nghi hoặc: Always doubtful and confused. 

Chẳng thấy chỗ an ổn: They do not perceive the place of peace. 

Chẳng biết đạo xuất ly: They do not know the path of emancipation. 

Ở trong sanh tử luân hồi mãi: They revolve in birth and death without rest. 

Luôn bị ngập chìm trong khổ bùn lầy: Always submerged ¡n the mire of suffering. 

Thấy chúng sanh gây tạo ác nghiệp, chịu nhiều sự khổ, vì thế mà không thấy được Phật, chẳng 
nghe được pháp, nên chư Bồ Tát quyết đi vào ác đạo, thay thế các chúng sanh chịu các sự khổ, 
khiến họ được giải thoát: Seeing sentient beings doing all sorts of bad things and suffering all sorts 
of misery and pain, and being hindered by this from seeing the Buddha, hearing the teaching and 


169) 


a) 
b) 
©) 
) 
17) 


18) 


19) 


20) 


21) 


a) 
b) 
c) 


) 


22) 


a) 
b) 
c) 
d) 
©) 


8) 


3659 


recognizing the community, the enliphtening beings vow fo enter those states of woe, take on the 
Various miseries In place of the sentient beings, to cause them to be free. 

Bồ tát chẳng vì tự thân mà cầu giải thoát, nhưng lại muốn đem chỗ tu hành của mình làm cho 
chúng sanh —They are not seeking liberation for themselves, but they want to use what they 
practice to cause all sentient beinøs: 

Được thành bực trí huệ vô thượng: Become supreme sovereign of knowledge. 

Được nhứt thiết trí: To attain the omnicient mind. 

Qua khỏi vòng sanh tử: To cross over the flow of birth and death. 

Được thoát tất cả khổ: To be free from all suffering. 

Bồ Tát nguyện vì khắp tất cả chúng sanh chịu đủ sự khổ, khiến họ đều ra khỏi hố sanh tử khổ: 
They vow to accept all sufferings for the sake of all sentient beings, and enable them to escape 
from the abyss of immeasurable woes of birth and death. 

Bồ Tát luôn nguyện vì khắp tất cả chúng sanh mà tận vị lai kiếp chịu tất cả khổ trong các ác đạo 
nơi tất cả thế giới, nhưng vẫn luôn vì chúng sanh mà tu thiện căn: They always vow to accept all 
sufferings for the sake of all sentient beings In all worlds, in all states of misery forever, but still 
always cultivate foundations of goodness for the sake of all beings. 

Bồ Tát thà riêng mình chịu mọi sự khổ, đem thân chuộc tất cả ác đạo chúng sanh, khiến họ được 
giải thoát, chớ chẳng để chúng sanh đọa nơi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, hay a-tu-la: They vow 
that they would rather take all this sufferings on themselves than allow sentient beinss to fall Into 
hell, animal, hungry ghost, and asura realms. 

Bồ Tát nguyện bảo hộ tất cả chúng sanh trọn chẳng rời bỏ. Đây là lời nguyện thành thực vì cứu hộ 
chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề, chớ chẳng phải vì tự thân mà cầu đạo vô thượng: They vow to 
protect all sentient beings and never abandon them. This 1s a sincere vow because they set their 
mind on enlightenment in order to liberate all sentient beings, not seeking the unexcelled way for 
their own sake. 

Bồ Tát chẳng phải vì cầu phước hưởng lạc trong ba cõi mà tu hạnh Bồ Đề. Tại sao vậy?—They do 
not cultivate enlightening practice In search of pleasure or enJoyment. Why? Because: 

Phước lạc thế gian chẳng øì chẳng khổ: Mundane pleasures are all sufferings. 

Phước lạc thế gian là cảnh giới ma: Mundane pleasures are the realms of maniacs. 

Chỉ có kẻ ngu mới tham trước phước lạc thế gian, chứ chư Phật thì thường hay quở trách vì tất cả 
khổ nạn đều nhơn đó mà sanh: Only craved by ignorant people, but scorned by Buddhas because 
all misery arises from them. 

Tất cả ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, đến giận hờn, kiện cáo, hủy nhục đều do tham 
trước ngũ dục mà ra: The anger, fipghting, mutual defamation and othe such evils of the realms of 
hells, ghosts, animals and asuras are all caused by greedy attachment to obJects of desire. 

Kẻ tham ngũ dục thời xa lìa chư Phật, chướng ngại sanh thiên, huống là được vô thượng Bồ Đề: By 
addiction to desires, one become estranged from the Buddhas and hindered from birth in heaven, to 
say nothing of unexcelled complete perfect enlightenmernt. 

Bồ Tát nguyện đem căn lành đã tu tập khiến tất cả chúng sanh đều được—Enlightening Beings 
vow fo bring all accumulated roots of goodness to enable all sentient beings to atfaIn: 

Vui rốt ráo: Ulimate bliss. 

Vui lợi ích: Beneficia] bliss. 

Vui bất thọ: The bliss of nonreception. 

Vụi tịch tịnh: The bliss of dispassionate tranquIlity. 

Vui vô động: The bliss of imperturbability. 

Vụi vô lượng: Immeasurable bliss. 

Vui bất xả ly sanh tử bất thối chuyển niết bàn: The bliss of not rejecting birth and death yet not 
regressing from nirvana. 


h) 
]) 


3660 


Vui bất diệt: Undying bliss. 
Vui nhứt thiết trí: The bliss of universal knowledge. 


23) Bồ Tát nguyện vì chúng sanh mà làm——For all sentient beings, they vow: 


a) 
b) 
c) 
d) 


) 


24) 


a) 


b) 


Làm điều ngự sư: To be a charioteer. 

Lầm chủ binh thần: To be a leader. 

Cầm đuốc đại trí chỉ đường an ổn khiến chúng sanh lìa hiểm nạn: To be holding the torch of great 
knowledge and showing the way to safety and peace, freeing them from danger. 

Dùng phương tiện khiến chúng sanh biết chơn thiệt nghĩa: To use appropriate means to inform 
sentient beings of the truth. 

Nơi biển sanh tử, chư Bồ Tát làm thuyễn trưởng khéo giỏi đủ trí đưa các chúng sanh đến bờ kia: In 
the ocean of birth and death, they are skillful captains of the ship, who know how to deliver sentient 
beings to the other shore. 

Chư Bồ Tát nguyện đem thiện căn tu tập được mà tùy nghi cứu hộ khiến chúng sanh—Enlightening 
Beings vow to brings all the1rr accumulated roots of goodness to save sentient beings by employing 
means appropriate to the situation to cause them: 

Thoát khỏi sanh tử: To emerge from birth and death. 

Thờ cúng tất cả chư Phật: Serve and provide for all the Buddhas. 

Được trí vô ngại: To attain unhindered, omniclent knowledge. 

Lầa các ma, xa bạn ác: To abandon all maniacs and bad associates. 

Gần bạn lành Bồ Tát: Approach all Enlightening Beings and good associates. 

Dứt trừ tội lỗi: To annihilate all error and wrongdoing. 

Thành tựu tịnh nghiệp: To perfect pure behavIor. 

Đầy đủ hạnh nguyện rộng lớn của Bồ Tát và vô lượng thiện căn: To fulfill the great practical vows 
and innumerable virtues of Enliphtening Beinss. 

Vì các chúng sanh không thể tự cứu, huống là cứu người? Thế nên một mình Bồ Tát lập chí 
nguyện tu tập thiện căn và cứu độ họ như vậy, vì muốn—Sentient beings cannot save themselves, 
how can they save others? Only Enlightening Beings have this unique determination of cultivating 
amass roofs of goodness and save them ïn this way: 

Vì muốn quảng độ tất cả chúng sanh: To liberate all sentient beings. 

Vì muốn chiếu khắp tất cả chúng sanh: To ïllumine all sentient beings. 

Vì muốn dẫn dắt tất cả chúng sanh: To guide all sentient beings. 

Vì muốn khai ngộ tất cả chúng sanh: To enlighten all sentient beings. 

Vì muốn đoái hoài tất cả chúng sanh: To watch over and attend to all sentient beings. 

Vì muốn nhiếp thọ tất cả chúng sanh: To take care of all sentient beings. 

Vì muốn thành tựu tất cả chúng sanh: To perfect all sentient beings. 

Vì muốn khiến tất cả chúng sanh hoan hỷ: To gladden all sentient beings. 

Vì muốn khiến tất cả chúng sanh vui đẹp: To bring happiness to all sentient beings. 

Vì muốn khiến tất cả chúng sanh dứt nghi: To cause all sentient beings to become freed from 
doubt. 

Sự cứu độ của chư Bồ Tát quang minh như ánh mặt nhựt—Enlightening Beings' saving should be 
like the sun: 

Chiếu khắp tất cả mà chẳng cầu báo ân: Shining universally on all without seeking thanks or 
reward. 

Chẳng vì một chúng sanh ác hại mình mà bỏ tất cả chúng sanh khác, nên Bồ Tát luôn siêng đem 
những thiện căn tu tập được mà cứu độ nhất thiết chư chúng sanh, khiến khắp chúng sanh đều được 
an lạc: Not abandoning all sentient beings because one sentient being 1s evil, Just diligently 
bringing all accumulated roofs of goodness to save and cause all sentIent beings to attain peace and 
©ase. 


đ) 


©) 


27) 
28) 
29) 
30) 


31) 


32) 


33) 
34) 
35) 
36) 


37) 


38) 
39) 
40) 


41) 


42) 


3661 


Chúng sanh dâu có kẻ ác muốn hại mình, Bồ Tát đều dung thứ, trọn chẳng do đây mà bỏ thệ 
nguyện: They are able to take care of all sentient beIngs even 1f they are bad, never giving up theIr 
vows on this account. 

Thiện căn dầu ít, nhưng vì nhiếp khắp chúng sanh, nên Bồ Tát luôn dùng tâm hoan hỷ quảng đại 
mà cứu độ: Even If their roots of goodness be few, but because they want to embrace all sentient 
beings, so they always save all sentient beings with a great and Joyful heart. 

Nếu có thiện căn tích tụ mà chẳng muốn lợi ích tất cả chúng sanh thì chẳng gọi là cứu độ: If one 
has accumulated roofs of øoodness but does not desire to benefit all sentient beIngs, tat 1s not called 
Saving. 

Tùy một thiện căn dùng khắp chúng sanh làm cảnh sở duyên mới gọi là cứu độ: When every single 
root of goodness Is directed toward all sentient beings, that 1s called saving. 

Bồ Tát nguyện cứu độ và đặt để chúng sanh nơi pháp tánh vô trước: Enlightening Beings vow to 
save and to place sentient beings in the true nature of things where there 1s no attachment. 

Bồ Tát nguyện cứu độ để thấy được chúng sanh bất động bất chuyển: Enlightening Beings vow to 
Save fo see that the intrinsic nature of sentient beings doesn”t move or chanse. 

Bồ Tát nguyện cứu độ nhất thiết chư chúng sanh mà vô y vô thủ đối với sự cứu độ: Enlightening 
Beings vow to save all seintient beings without depending on or ørasping saving. 

Bồ Tát nguyện cứu độ nhất thiết chư chúng sanh mà chẳng lấy tướng thiện căn: Enlightening 
Beings vow to save all sentient beings without attachment to the appearances of roofs of goodness. 
Bồ Tát nguyện cứu độ nhất thiết chư chúng sanh mà chẳng phân biệt nghiệp báo thể tánh: 
Enlightening Beings vow to save all sentient beings without false ideas about essential nature of 
consequences of acfions. 

Bồ Tát nguyện cứu độ nhất thiết chư chúng sanh mà chẳng tham trước tướng ngũ uẩn: Enlightening 
Beings vow to save all sentient beings without attachment to the characteristics of the five clusters 
of material and mental existence. 

Bồ Tát nguyện cứu độ nhất thiết chư chúng sanh mà chẳng phá hoại tướng ngũ uẩn: Enlightening 
Beings vow fo save all sentIent beings without destroying the charateristics of the five clusters. 

Bồ Tát nguyện cứu độ nhất thiết chư chúng sanh mà chẳng chấp lấy nghiệp: Enlightening Beings 
vow fo save all sentient beings without ørasping action. 

Bồ Tát nguyện cứu độ nhất thiết chư chúng sanh mà chẳng cầu quả báo: Enlightening Beings vow 
to save all sentIent beings without seeking reward. 

Bồ Tát nguyện cứu độ nhất thiết chư chúng sanh mà chẳng nhiễm trước nhơn duyên: Enlightening 
Beings vow to save all sentient beings without attachment to causalIty. 

Bồ Tát nguyện cứu độ nhất thiết chư chúng sanh mà chẳng phân biệt nhơn duyên khởi: 
Enlightening Beings vow to save all sentient beings without imagining what 1s producing by 
causalIty. 

Bồ Tát nguyện cứu độ nhất thiết chư chúng sanh mà chẳng chấp danh tiếng: Enlightening Beings 
vow fo save all sentient beings without attachment to reputation. 

Bồ Tát nguyện cứu độ nhất thiết chư chúng sanh mà chẳng chấp xứ sở: Enlightening beings vow to 
save all sentient beings without attachment to location. 

Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng chấp pháp hư vọng: Enlightening Beings cultivate dedication 
without attachment to unreal thinøs. 

Bồ Tát nguyện cứu độ nhất thiết chư chúng sanh mà chẳng chấp chúng sanh tướng, thế giới tướng 
hay tâm ý tướng: Enlightening Beings vow to save all sentient beings without attachment to Images 
Of senfient beings, the world, ot mind. 

Bồ Tát nguyện cứu độ nhất thiết chư chúng sanh mà chẳng khởi tâm điên đảo, tưởng điên đảo, 
kiến điên đảo: Enlightening Beings vow to save all sentient beings without creating delusions of 
mind, delusions of concepts, or delusions of views. 


3662 


43) Bồ Tát nguyện cứu độ nhất thiết chư chúng sanh mà chẳng chấp đường ngôn ngữ: Enlightening 
Beings vow to save all sentient beingøs without attachment to verbal expression. 

44) Bồ Tát quán tánh chơn thật của chư pháp mà nguyện cứu độ nhất thiết chư chúng sanh: 
Enlightening Beings observe the true nature of all things to vow to save all sentient beings. 

45) Bồ Tát quán tánh bình đẳng của tất cả chúng sanh mà nguyện cứu độ: Enlightening beings vow to 
save all sentient beings observing the aspects in which all sentient beings are equal. 

46) Bồ Tát dùng ấn pháp giới mà ấn các thiện căn để cứu độ chư chúng sanh: Enlightening Beings 
save all sentient beings with the seal of the realm of truth that stamps all roots of goodness . 

47) Bồ Tát quán các pháp lìa tham dục, hiểu các pháp không gieo trông thì thiện căn lại cũng như vậy 
mà cứ độ nhất thiết chư chúng sanh: Enlightening Beings vow to save all sentient beings by 
observing all things dispassionately; they understand that all things have no propagation and that 
Toofs Of øoodness are also thus. 

48) Bồ Tát quán các pháp không hai, không sanh, không diệt mà cứu độ nhất thiết chư chúng sanh: 
Enliphtening Beings save all sentient beings observing that things are nondual, unborn, and 
unperishing. 

49) Bồ Tát dùng những thiện căn như vậy mà tu hành pháp đối trị thanh tịnh và cứu độ nhất thiết chư 
chúng sanh: Enlightening Beings use such roots of øoodness to cultivate and practice pure methods 
Of curing spiritual 1lls, and to save all sentient beings. 

50) Bao nhiêu thiện căn thảy đều tùy thuận pháp xuất thế, chẳng làm hai tướng: All of their roots of 
gøoodness are In accord with transcendental principles, but they do not conceive of them 


dualistically. 
51) Chẳng phải túc nghiệp mà Bồ Tát tu tập nhứt thiết trí: It is not in their deeds that they cultivate 
Omniscience. 





52) Bồ Tát tu tập nhứt thiết trí 

a) Chẳng phải ha nghiệp mà tu tập nhứt thiết trí: It ¡s not aprt from deeds that they cultivate 
Omniscience. 

b)  Nhứt thiết trí chẳng phải túc nghiệp, cũng chẳng lìa nghiệp mà được; bởi thanh tịnh nghiệp như 
bóng sáng, nên quả báo cũng thanh tịnh như bóng sáng; báo như bóng sáng thanh tịnh nên nhứt 
thiết trí cũng thanh tịnh như bóng sáng: Omniscience is not identical to action, but omniscience is 
not attained aprt from action either. Because their action 1s pure as light, the consequences are also 


Enlightening Beings cultivafe omniscIence: 


pure as light; because the consequences are pure as lipht, omniscience 1s also pure as light. 

c) Lầa ngã, ngã sở và tất cả loạn động tư duy phân biệt mà đem các thiện căn cứu độ nhất thiết chư 
chúng sanh: Detached from all confusions and thoughts of self and possession, Enlightening Beings 
skilfully bring all roots of goodness to save all sentient beings. 

53) Bồ Tát tu tập và cứu độ nhất thiết chư chúng sanh như vậy—Enlightening Beings cultivate 
and save all sentient beings In this way: 

a) Luôn độ thoát chúng sanh không thôi: Liberating sentient beings ceaselessÌy. 

b)_ Chẳng trụ pháp tướng: They do not dwell on appearances. 

c) Dầu biết các pháp không nghiệp không báo mà khéo hay xuất sanh tất cả nghiệp báo 
không trái nghịch: Though they know that in all thíings there 1s no action and no 
consequences, yet they can skillfully produce all deeds and consequences without 
OppOoSition or contenfion. 

d)_ Bồ Tát cứu độ nhất thiết chư chúng sanh mà xa lìa các lỗi và được chư Phật khen ngợi: 
Enlightening Beings save all sentient beings, free from all faults and are praised by all 
Buddhas. 


3663 


CHƯƠNG MỘT TRĂM HAI MƯƠI MỐT 
CHAPTER ONE HUNDRED TWENTY-ONE 


Pháp Su--Giáo Thọ 
Dharma Master--Spiriftual teacher 


(A) Pháp Sư—Dharma Master 
(I) Tổng quan về Pháp Sư—An overview oƒ Dharma Master 
(H) Năm loại Pháp Sư— Five kinds oƒ masters oƒ the Law. 


(B) Giáo Thọ Sư— Spirttual teacher 

(l)_ Y chỉ sư—Acarya (skt). 

(H) Giáo Thọ Ajahn—A spiritual guide or teacher. 
(HI)Giáo Thọ Ajari—AjJari Masterk. 

(IV)Ngũ Chúng A Xà Lê— Five cafegories 0Ÿ acarya. 


(C) Ngũ Sư— The Five Masters or Teachers 

(l)_ Ngũ Sư: The ƒfive masters or teachers. 

(I) Dị Thế Ngũ Sư (năm vị thây ở hai thời kỳ khác nhau)— Five Teachers oƒ different periods. 
(HH) Ngũ Tà Sư: Five improper ways oƒ gaiming a livelihood for a monk. 


(D) Các vị sư khác— Other kinds 0ƒ Masters 

(l_ Đại đạo sư— Great guide. 

(H) Đạo sư— Œuru (skt). 

(IHI)Vị Thây Toàn Hảo— Master with perfect abilities. 


(E) Lời di huấn sau cùng của một Pháp Sư Vĩ Đại: Đức Phật— The last instrucfions to the 
Sangha 0ƒ a Great Dharrmna Master: The Buddha 


3664 


3665 


(A) Pháp Sư 
Dharma Master 


(ID Tổng quan về Pháp Sư—An overview oƒ Dharma Master: Dharma-bhanaka (skt)—Pháp 
sư là danh xưng tôn kính được dùng để gọi một vị Tăng hay Ni. Ám chỉ rằng vị ấy đã 
quán triệt Phật Pháp và đủ phẩm chất để giảng dạy Phật pháp. Pháp sư là bậc tu hành tinh 
thông Phật pháp, xứng đáng làm thầy của người khác. Giáo lý mà Đức Phật truyền dạy 
không phải để dùng phô bày kiến thức với người khác, mà là để giúp họ. Vì vậy, một vị 
thầy thực sự là vị thầy có khả năng thuyết pháp tuyệt đối mà không có lý luận nào có thể 
làm tổn hại được. Đức Phật đã từng dạy trong Kinh Tạp A Hàm: “Nầy các Tỳ Kheo và 
thiện tri thức! Nên tin nhận lời dạy của Như Lai không phải do lòng kính trọng mà qua sự 
phân tích giáo lý ấy.” Vì thế, Phật tử thuần thành không nên chỉ xác định rằng vị thầy là 
cội nguồn nương tựa đáng tin cậy bởi thân tướng tốt hay bởi âm thanh du dương, mà do 
bởi giáo pháp mà vị thầy ấy giảng giải có giúp chúng ta thành tựu các cảnh giới cao hơn 
và thiện lành hơn thì vị thầy ấy mới đáng được tin cậy. Ngài Pháp Xứng đã dạy: “Bậc đạo 
sư phải là người khéo léo trong cách tiếp xử, cái gì phải thừa nhận và cái gì phải loại trừ. 
Người ta không nên chấp nhận một vị thầy chỉ vì người nầy thi thố phép lạ, hay có thần 
thông nhìn thấy những vật từ xa, hoặc có khả năng thể hiện năng lực vật lý nào đó. Dù 
người ta có thể nhìn xa hay không cũng chẳng hể gì. Nếu chỉ cần thấy được vật từ xa, 
người ta chỉ cần quy y con kên kên là đủ. Như vậy, điều đáng nói ở đây là người ta biết 
cách để đạt được sự hạnh phúc. —An honorific tile for a monk of maturify and high 
standing. Dharma master 1s a tifle of respect used to address a Buddhist Bhiksu (monk) or 
Bhiksuni (nun). It Implies that the person so addressed has mastered the Dharma and 1s 
qualified to teach it. ÀA Dharma Master 1s a Buddhist teacher, a Master of the Law 
(Teacher of the Law). The teachings that the Buddha taught were not for the sake of 
displaying knowledge to others, but to help them. Therefore, a real master 1s the one who 
1s able to preach definitive dharmas which are not damaged by reasoning. The Buddha 
taught In the Miscellaneous Agama: “Monks and scholars! You should accept my words 
not out of respect, but on analyzing 1t.” Thus, sincere Buddhists should not determine that 
a master Is a reliable source of refuge by the fact that his body was adorned with good 
marks, or with his good voice, but because his preaching for the achievement of higher 
status and definite goodness are reliable. Dharmakirti taught: “A master must be one who 
1s skilled in which behavior 1s to be adopted and which discarded. One should not accept a 
master because that person performs miracles, has the supernatural power, or psychic 
power to see things In the distance, or 1s able to create certain physical emanations. 
'Whether one can see far in the distance or not, does not matter. If it were sufficient to be 
able to see things at a distance, then one should go for refuge to a vulture. So, what 
matters here 1s whether one knows the techniques for achieving happiness.” 


(H) Năm loại Pháp Sư— Five kimds 0ƒ mmasters 0ƒ the Law: FIve practices of teacher. 

(A) Tổng quan vế năm loại Pháp Sư—An overview oƒ the Five Masters oƒ Law: Cần nên lưu ý 
rằng “Pháp sư” trong Phật giáo không chỉ giới hạn cho chư Tăng Ni, mà bao gồm bất cứ ai 
có khả năng và tận lực truyền bá giáo pháp của Đức Phật, bất kể là Tăng, Ni hay người 


3666 


tại gia, hoặc người nam hoặc người nữ. Trong tiến trình tu tập, nếu chúng ta tin và hiểu 
giáo lý sau khi nghe và nếu ta khởi tâm hoan hỷ chấp nhận thì trước hết ta thủ trì giáo lý 
một cách vững chắc, rồi đọc tụng kinh để ghi nhớ kinh trong trí. Như một kỷ luật cá nhân, 
việc thực hành này nhằm kiến tạo căn bản cho niềm tin của mình. Khi niềm tin đạt được ở 
mức độ cao này thì không thể nào chúng ta không thuyết giảng giáo lý cho người khác, 
bằng cách này hay cách khác. Kết quả là chúng ta có thể thuyết giảng hay sao chép, hay 
in kinh, vân vân—It should be noted that “teachers of the Law” in Buddhism are not 
limited to monks and nuns, but include any persons who have the ability and devote 
themselves to spreading the teachings of the Buddha, whether monks, nuns, lay devotees, 
either men or women. In the process of cultivation, If we believe and discern the teaching 
after hearing 1t, and If we raise the mind of Joyful acceptance of it, we would keep 1t 
firmly, then, reading and reciting the sutra, to Inscribe it on our memory. As a personal 
discipline, this practice 1s done to establish the foundation of our faith. When our faith 
reaches a high level, we cannot help transmitting the teaching to others. Às a result, we 
expound the sutra or teaching and copy 1t in different forms, such as video tapes, and 
DVD, ctc. 


(B) Chi tiết về năm loại Pháp Sư— Details oƒ the Five Masters oƒ Law: 


Ù 


2) 


3) 


) 


Thụ Trì Pháp Sư—Receiving and keeping master: Thụ Trì Pháp Sư (ghi nhớ và trì giữ 
không quên)—Thọ chỉ sự tin tưởng sâu sắc vào giáo lý của Đức Phật và trì là gắn bó chặt 
chẽ với niềm tin ấy——Receiving indicates believing deeply in the teachings of the Buddha, 
and keeping means to adhere firmly to that belief. 

Đọc Kinh Pháp Sư—Reading master: Đọc Kinh Pháp Sư (Pháp sư chuyên nhìn vào kinh 
mà đọc)—Đọc nghĩa là thực sự đọc kinh, hạnh này bao gồm sự đọc lớn tiếng hay đọc im 
lặng hay chú tâm lắng nghe người khác đọc —Reading means actually reading the sutras, 
this practice includes reading the sutras aloud, or reading them silently, or listen intently to 
others” reading of them. 

Tụng Kinh Pháp Sư—Reciting master: Tụng Kinh Pháp Sư (Pháp sư đã thuộc kinh không 
cần đọc mà vẫn tụng được)—Tụng nghĩa là đọc thuộc lòng kinh. Hạnh này bao gồm sự 
lặp lại các câu trong kinh mà chúng ta đã học thuộc lòng và sự lặp lại bằng tâm thức về ý 
nghĩa của chúng. Làm được như vậy thì giáo lý sẽ bắt rễ sâu đậm trong tâm ta nhờ sự lặp 
lại của việc thuộc lòng này—Reciting means to recite the sutras from memory. This 
practice includes the repetition of words of the sutras that we have learned by heart and 
the mental repetition of their meaning. To be able to do this, the teaching becomes deeply 
roofed In our mind through repeated recifation from memory. 

Giảng Thuyết Pháp Sư—Expounding master: Giảng Thuyết Pháp Sư (Pháp sư có khả 
năng đem các lời kinh Phật mà giảng giải cho người khác)—Giải thuyết là giảng ý nghĩa 
của kinh cho người khác nghe. Đây là hạnh cần thiết cho việc truyền bá giáo pháp của 
đức Phật, vừa nhằm lợi ích cho mình và cho người. Giảng pháp cho người khác là điều 
khó khăn, vì thế chúng ta phải nghiên cứu thâm sâu và nghiên cứu không ngừng nghỉ. 
Trong khi giảng cho người khác, thật là cực kỳ khó khăn nếu chúng ta thiếu niềm tin và 
sự nhận thức rõ ràng của mình về giáo pháp —Expounding means to explain the meaning 
Of the sutras to others. Thịs 1s both an Iindispensable practice for spreading the teachings of 
the Buddha and also a practice for our own benefit. It 1s difficult for us to preach the 
teaching to others, and for this reason we must study the sutras deeply and do this over and 


5) 


3667 


over again. While preaching the teaching to others, 1t 1s extremely difficult 1f we lack our 
own faith and discernment of the teaching. 

Thư Tả Pháp Sư—Copying master: Thư Tả Pháp Sư (Pháp sư chuyên ghi chép lại kinh 
điển để truyền bá)—Thư tả nghĩa là chép kinh bằng tay. Hạnh này gồm hai nghĩa. Một là 
sự thực hành truyền bá giáo lý và hai là thực hành nhằm làm sâu đậm niềm tin và sự nhận 
thức rõ ràng về kinh điển của chúng ta. Trước khi kỹ thuật ¡n ấn được phát minh, việc 
chép tay kinh điển rất cần thiết cho việc truyền bá giáo lý. Ngày nay chúng ta phải tận 
dụng việc in ấn và các kỹ thuật cao khác trong việc truyền bá, nhiệm vụ của “Thư Tả 
Pháp Sư” cũng bao gồm luôn cả việc tận dụng kỹ thuật ¡n ấn, băng giảng, và đĩa hình 
trong việc truyền bá giáo lý của Đức Phật—A master who copies the sutra by hand. This 
practice 1s significant in two ways. Õne Is Ifs practice for propagating the teaching and the 
other 1s 1ts practice for deepening our own faith and discernment. Before the art of printing 
was Invented, copying sutras by hand was necessary In order to spread them. In modern 
times, we make use of printing and other high techniques In spreading the teaching, the 
dufies of copying masters also include spreading the teachings of the Buddha by making 
best use of printing, movies, video tapes, DVD, etc. 


(C) Bốn điều mà một Pháp Sư phải quan tâm— Four things a Dharma-Master must concern: 


l) 
2) 


3) 


4) 


Một Pháp Sư phải luôn để ý đến tác phong của mình: A Dharma-Master must be 
concerned about his own behavIor. 

Một Pháp Sư phải lựa ngôn từ thích hợp cho thính chúng: A Dharma-Master must be 
concerned about his choice of words when he approach and teach people. 

Một pháp sư phải quan tâm đến nguyện vọng chính mình và mục tiêu mà mình muốn đạt 
được: A Dharma-Master must be concerned about his motive and the end he wishes to 
accomplish. 

Một Pháp Sư phải luôn quan tâm đến lòng đại bi: A Dharma-Master must be concerned 
about the øreat compassion. 


(D) Giới Sư Ngũ Đức— Five virtues oƒ the teacher oƒ the discipline: Năm đức của giới sư. 


Ù 
2) 


3) 
4) 
5) 


Trì Giới: Tuân thủ giới luật—Obedience to the rules. 

Thập Hạ: Xuất gia 10 năm hay có mười tuổi hạ trở lên (vài tông phái đòi hỏi từ 20 tuổi hạ 
trở lên)—Ten years as a monk (some sectfs require 20 years or more). 

Thông Hiểu Luật Tạng: Khả năng giải thích giới luật—Ability to explain the vinaya. 
Thông Suốt Thiền Định: Meditation. 

Thông Suốt Vi Diệu Pháp: Khả năng giải thích kinh pháp —Ability to explain the 
Abhidharma. 


(E) Một vị Pháp Sư phải có năm phẩm chất sau đây— To follow the Buddha's Noble Path to 


Ù 
2) 


4) 


Enhghtenmemt, a Dharma master must possess the ƒollowing five qualificafions: Đức Phật 
dạy: “Để làm người huấn luyện voi (nài voi), người ấy phải có năm phẩm chất sau đây. 
Để tu tập Bát Thánh Đạo, người ấy cũng phải có năm phẩm chất nầy—The Buddha also 
taught: “To be a trainer of elephanfs, one must have five qualifications. To follow the 
Buddhaˆs Noble Path to Enlightenment, one must have the same five good qualitles. 

Sức khỏe tốt: Good health. 

Tự tmn: Self-confidence. 

Tĩnh chuyên: Diligence. 

Thành thật trong chủ đích: Sincerity of purpose. 


3668 


5) Phải có trí huệ: Wisdom. 


(B) Giáo Thọ Sư 
Spirttual Teacher 


(D Y chỉ sư—Acarya (skf: A Già Lợi Da—A xà lê—Xà Lê—A Xà Lê—Master— 
Preceptor—Sprritual teacher (instructor, master, preceptor)—Ciáo thọ sư—Một trong hai 
loại thầy tinh thần được biết đến trong Phật giáo; người chẳng những thông hiểu giáo lý 
mà còn thực chứng những chân lý chứa đựng trong đó. Thầy giáo thọ của các Tỳ Kheo 
vừa mới được thọ giới để dạy dỗ và nhắc nhở trong việc tu hành. Bất cứ vị Tăng hay Ni 
nào cũng đều phải có một vị Y chỉ sư. Vị Thầy này cực kỳ quan trọng trong tiến trình tu 
tập của chúng ta vì một người hiền lành có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi một vị thầy xấu 
và đi theo con đường không có đạo đức một cách dễ dàng. Vị Y chỉ sư này là vị thây tỉnh 
thần trong đời tu tập của chúng ta. Thật là quan trọng cho chúng ta là bậc A Xà Lê phải 
có chính hạnh hay phẩm hạnh tốt đẹp, phải có những hiểu biết sâu sắc về giáo pháp để có 
khả năng dạy người khác. Trước khi chọn một vị thầy chúng ta phải biết vị thầy này có 
đạo đức và những kiến thức tâm linh. Một vị A Xà Lê có đầy đủ phẩm chất phải có khả 
năng giải thích được những øì được thừa nhận và những gì cần phải loại trừ. Trong đạo 
Phật, nếu chỉ có niềm tin đơn thuần thôi chưa đủ, Phật tử thuần thành phải tu tập với một 
vị thây giỏi để có thể đạt tới những cảnh giới tốt đẹp hơn. Vì thế sự tu tập của Phật tử 
thuần thành không nên dựa vào nền tẳng của niềm tin mù quáng. Dù rằng trong tất cả 
mọi sự tu tập, Phật tử phải có niềm tin, nhưng không phải là niềm tin mù quáng có thể 
đưa chúng ta đến tà kiến—A spiritual guide or teacher, one who knows or teaches the 
acara or rules of good conduct. A Master or Teacher of the dharma. One of the two kinds 
Of spiritual masters (known in Buddhism) who not only has mastered the dharmas also has 
realized the truths they contain. Master of a new or Junior monk. Any monks or nuns must 
have an Acarya. This master 1s extremely Important in our cultivation process for a gentle 
person can easily become Influenced by a duious master and to follow_ a less moral path. 
Acarya 1s a spiritual teacher for our cultivation life. It is crucial that the person we learn 
from be qualified and deeply learned in the dharmas. Before choosing a master, we should 
know that that master possesses excelent virtues (correct conduct) and spiritual knowledge 
so he 1s able to teach others. A fully qualified spiritual master should be able to explain 
what 1s to be adopted and discarded. In Buddhism, 1ts not sufficient Just to have faith. 
Sincere Buddhists must cultivate and practice with a good master to achieve betfer sfates. 
Therefore, the cultivation of any Buddhist should not soly rely on the basis of a blind faith. 
Even though in all practices, Buddhists should have faith, but not a blind faith that leads 
you fo perverted views. 


(H) Giáo Thọ Ajahn—A sprritual guide or teacher: “Ajahn” là từ ngữ Thái có nghĩa là Giáo 
thọ, được dùng để chỉ Thiển sư Phật giáo. Một trong hai loại thầy tinh thần được biết đến 
trong Phật giáo; người chẳng những thông hiểu giáo lý mà còn thực chứng những chân lý 
chứa đựng trong đó. Tuy nhiên, trong xã hội của người tại gia thế tục, từ nầy cũng dùng 


3669 


để chỉ một thầy giáo thâm niên ở trung học hay đại học—*Ajahn” ¡is a Thai term for 
“acarya” in Sanskrit, used to refer to a Buddhist meditation master. One who knows or 
teaches the acara or rules of good conduct, or master or teacher of the dharma. One of the 
two kinds of spiritual masters (known in Buddhism) who not only has mastered the 
dharmas also has realized the truths they contain. However, in lay worldly society 1t can 
also be used for a senior school-teacher or college Instructor. 


(HI1)Giáo Thọ Ajari—AjariL Master: “Ajari”” là thuật ngữ Nhật Bản, dịch từ Phạn ngữ 


“Acharya”, một danh vị của một vị thầy Phật giáo, hay một vị sư xuất chúng. Trong Phật 
giáo Nhật Bản, người ta dùng từ “Ajari” để chỉ một vị sư xuất chúng của các tông Thiên 
Thai và Chân Ngôn. Tuy nhiên, ngày nay từ này được dùng như một danh vị lịch sự để chỉ 
bất cứ vị Tăng nào, gần giống như việc dùng từ “lạt ma” thường được dùng trong Phật 
giáo Tây Tạng ngày nay—“AJari” la a Japanese term, a translation of the Sanskrit term 
“Acharya”, tile of a Buddhist master. In Japanese Buddhism, “AJari” 1s used especially 
for an oufstanding monk of the T”1Ien-T”ai or Shingon schools. However, today this term 1s 
used as a polite title for any monk, mụuch as the term “Lama” 1s often loosely used today 
for any Tibetan monk. 


(IV)Ngũ Chúng A Xà Lê— Five cafegories 0ƒ acarya: Năm loại giáo thọ. 


Ù 


2) 
3) 


4) 
5) 


Œ) 
(A) 
l) 
2) 
3) 
4) 
5) 


Xuất Gia A Xà Lê: One who has charged of novices—Người sở y đắc xuất gia hay người 
phụ trách dạy dỗ những người mới xuất gia. 

Giáo Thọ A xà Lê: Giáo Thọ Tăng——A teacher of the discipline. 

Yết Ma A Xà Lê: A teacher of duties—Thọ Giới Tăng hay vị Tăng làm phép thọ giới yết 
ma. 

Thọ Kinh A Xà Lê: A teacher of the scriptures——VỊ Tăng dạy kinh cho người khác. 

Y Chỉ A Xà Lê: Thầy y chỉ (dù chỉ trong một thời gian rất ngắn)—A master of the 
communtty (though In a very short period of time). 


(C) Ngũ Sư 
The Five Masters or Teachers 


Ngũ Sư: Năm loại pháp sư—The five masters or teachers: 


Kinh Sư: Teachers of the sutras. 

Luật Sư: Teachers of the Vinaya. 

Luận Sư: Teachers of the sastras. 

Pháp Sư: Teachers of the Abhidharma. 

Thiền Sư: Teachers of the Zen. Or meditation. 


(H) Dị Thế Ngũ Sư (năm vị thầy ở hai thời kỳ khác nhau)—Five Teachers oƒ d[ferent 


l) 


periods: 


Ma-Ha-Ca-Diếp: Mahakasyapa. 


2) 
3) 
4) 
5) 


3670 


A-Nan: Ananda. 

Ma Điền Đề: Madhyantika. 
Thương Na Hòa Tu: Sanavasa. 
Ưu Bà Cúc Đa: Upagupta. 


(A) Dị Thế Ngũ Sư liên hệ tới Luật Tạng——Teachers of the same periods connected with the 


Ù 
2) 
3) 
3® 
5) 


Vunaya: 

Ưu Bà Ly: Upali. 

Đả Tả Câu: Dasaka. 

Tu Na Câu: Sonaka. 

Tất Dà Bà: Siggava. 

Mục Kiển Liên Tử Đế Tu: Moggaliputra Tissa. 


(HI) Ngũ Tà Sư: Năm thứ tà mệnh của chư Tăng —Five improper ways of gaining a 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


livelihood for a monk——FIve kinds of deviant livelihood: 

Trá hiện dị tướng: Giả dối hiện ra dị tướng để gạt người—Changing his appearance 
theatrically——DIsplaying an unusual appearance. 

Tự thuyết công năng: Nói ra cái hay giỏi của mình hay tự khoe tài giỏi để cầu lợi 
dưỡng—Advertise his own power or virtue—Using low volce In order to appear 
awesome. 

Chiêm tướng kiết hung: Xem bói tướng nói điều lành dữ của người để cầu lợi dưỡng— 
Fortune-telling——Performing divination and fortune telling. 

Cao thính hiện oai: Nói phách những lời mạnh dữ hoặc nói huênh hoang để cầu lợi 
dưỡng——Hectoring and bullying. 

Thuyết sở đắc lợi dĩ động nhơn tâm: Nói ra cái mối lợi mình kiếm được để làm động lòng 
người—Praising the generosity of another to induce the hearer to bestow presenfs. 


(D) Các vị sư khác 
QOther kinds oƒ Masters 


(D_ Đạt đạo sư—Gredat guide: 


Ù 
2) 


3) 


4) 
5) 


Vị Thầy lớn: Nayaka (skt)——Đại sư—Great teacher (master) or leader. 

Vị Bồ Tát: Bodhisattva—The great guide— The Buddha—Vị Thầy lớn, chỉ Đức Phật hay 
một vị Bồ Tát. 

Danh hiệu của một vị Phật hay các vị Đại Bồ Tát: A tile of the Buddha or Great 
BodhIsattvas. 

Một trong mười danh hiệu của Phật: One of the ten titles of a Buddha. 

Danh hiệu mà các vị thầy Phật giáo thường được truy tặng sau khi thị tịch: This is a 
Buddhsst title which 1s usually conferred posthumously (after the master died). 


(H) Đạo sư— Guru (skf): Garu (p)—“Guru” là từ ngữ Bắc Phạn dùng để chỉ một vị thầy. Vai 


trò chính của vị thầy trong Phật giáo là giáo huấn đệ tử về giáo pháp và tu tập dẫn đến 
con đường giác ngộ. Vì lý do này mà người ta thích vị đạo sư là một vị đã chứng đắc ở 


3671 


trình độ cao—“Guru” 1s a SanskrIt term for a religious teacher. The main role of the guru 
in Buddhism 1s to Instruct students on the doctrines and practices that constitute the 
Buddhist path to awakening. For this reason, 1t 1s desirable that the guru be one who has 
attained a high level of realization. 


(III)Vị Thầy Toàn Hảo— Master with perfect abilities: Phạn ngữ “Mahasiddha” chỉ “những vị 
thầy với tài năng toàn hảo.” Quyền năng hoàn hảo là sự làm chủ hoàn toàn sức mạnh của 
thân thể và tự nhiên. Có hai loại, một là thấp ám chỉ những tâm lý đơn thuần, hai là ở bậc 
cao là kết quả của công phu luyện tập thiển định. Những vị thầy Mật giáo đặc biệt quan 
trọng trong những truyền thống Kim Cang Thừa, nổi tiếng vì những khả năng thần thông 
quảng đại mà họ đã phát triển qua thiển tập. Họ thường không phải là các vị Tăng sống 
trong tự viện, và người ta thường phác họa họ với tóc dài và đeo những đồ trang sức kỳ lạ 
cũng như sống một đời sống bất thường. Truyền thống này bắt đầu vào khoảng thế kỷ thứ 
8 và vẫn còn tiếp tục có ảnh hưởng lớn cho đến ngày nay trong Phật giáo vùng Hi Mã Lạp 
Sơn—A Sanskrit term for “Master with perfect abilities.” Perfect abilitiles over the powers 
of the body and of nature. To attain spiritual powers, of two kinds, the lower and merely 
psychic, and the higher, the fruits of long periods of spiritual training. Tantric masters who 
are particularly Important in Vajrayana traditions, renowned for the magical abilitiles they 
develop through their meditative practice. Usually, they're not monks who live in the 
monasteries, and they were depicted with long hair, wearing strange ornamehnis, and living 
unconventional lives. The tradition began some time around the eighth century, and 1t 
confinues to be Influential today in Himalayan Buddhism. 


(E) Lời di huấn sau cùng của một Pháp Sư Vĩ Đại: Đức Phật 
The last tnstrucfons to the Sangha 0ƒ a Great Master: The Buddha 


Theo kinh Đại Bát Niết Bàn trong Trường Bộ Kinh, quyển 16, trước khi nhập diệt, Đức 
Phật đã ân cần dặn dò tứ chúng bằng cách nhắn gửi với ngài A Nan rằng: “Chính vì không 
thông hiểu Tứ Thánh Đế mà chúng ta phải lăn trôi bấy lâu nay trong vòng luân hồi sanh 
tử, cả ta và chư vị nữa!” Trong những ngày cuối cùng, Đức Phật luôn khuyến giáo chư đệ 
tử nên luôn chú tâm, chánh niệm tỉnh giác tu tập giới định huệ “Giới là như vậy, định là 
như vậy, tuệ là như vậy.” Trong những lời di giáo sau cùng, Đức Thế Tôn đã nhắc nhở A 
Nan Đa: “Như Lai không nghĩ rằng Ngài phải lãnh đạo giáo đoàn hay giáo đoàn phải lệ 
thuộc vào Ngài. Vì vậy, này À Nan Đa, hãy làm ngọn đèn cho chính mình. Hãy làm nơi 
nương tựa cho chính mình. Không đi tìm nơi nương tựa bên ngoài. Hãy giữ lấy chánh pháp 
làm ngọn đèn. Cố giữ lấy chánh pháp làm nơi nương tựa. Và này A Nan Đa, thế nào là vị 
Tỳ Kheo phải làm ngọn đèn cho chính mình, làm nơi nương tựa cho chính mình, không đi 
tìm nơi nương tựa bên ngoài, cố giữ lấy chánh pháp làm ngọn đèn? Ở đây, này A Nan Đa, 
vị Tỳ Kheo sống nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác, nhiếp phục tham ái ưu bi ở 
đời, quán sát thân, thọ, tâm, và pháp.” Tại thành Câu Thị Na, trước khi nhập diệt, Đức 
Phật đã khẳng định với Subhadda, vị đệ tử cuối cùng của Đức Phật: “Này Subhadda, trong 
bất cứ Pháp và Luật nào, đều không có Bát Thánh Đạo, cũng không thể nào tìm thấy vị 


3672 


Đệ Nhất Sa Môn, Đệ Nhị Sa Môn, Đệ Tam Sa Môn, Đệ Tứ Sa Môn. Giờ đây trong Pháp 
và Luật của Ta, này Subhadda, có Bát Thánh Đạo, lại có cả Đệ nhất, Đệ nhị, Đệ tam, và 
Đệ tứ Sa Môn nữa. Giáo pháp của các ngoại đạo sư không có các vị Sa Môn. Này 
Subhadda, nếu chư đệ tử sống đời chân chính, thế gian này sẽ không vắng bóng chư vị 
Thánh A La Hán. Quả thật giáo lý của các ngoại đạo sư đều vắng bóng chư vị A La Hán 
cả. Nhưng trong giáo pháp này, mong rằng chư Tỳ Kheo sống đời phạm hạnh thanh tịnh, 
để cõi đời không thiếu các bậc Thánh.” Đoạn Đức Thế Tôn quay sang tứ chúng để nói lời 
khích lệ sau cùng: “Này chư Tỳ Kheo, ta khuyến giáo chư vị, hãy quán sát kỹ, các pháp 
hữu vi đều vô thường biến hoại, chư vị hãy nỗ lực tỉnh tấn!?—According to the 
Mahaparinrvana Sutra in the Digha Nikaya, volume 16, the Buddha compassionately 
reminded Ananda: “lt is through not understanding the Four Noble Truths, o Bhiksus, that 
we have had to wander so long In this weary path of rebirth, both you and II! Ôn his last 
days, the Buddha always reminded his disciples to be mindful and self-possessed in 
learning the Three-fold training “Such 1s right conduct, such 1s concentration, and such 1s 
wisdom.” In His last instructions to the Order, the Buddha told Ananda: “ “The Tathagata 
does not think that he should lead the Order or the Order 1s dependent on Him. Therefore, 
Ananda, be lamps to yourselves. Be a refuge to yourselves. Go to no external refuge. 
Hold fast to the Dharma as a lamp. Hold fast to the Dharma as a refuge. And how, O 
Ananda, 1s a Bhiksu to be a lamp to himself, a refuge to himself, going to no external 
refuge, holding fast to the Dharma as a lamp? Herein, a Bhiksu lives diligent, mindful, and 
self-possessed, overcoming desire and grief in the world, reflecting on the body, feeling, 
and mind and menfal obJects.” In Kusinagara, the Buddha told his last disciple, Subhadda: 
“O Subhadda, in whatever doctrine, the Noble Eightfold Path 1s not found, neither 1s there 
found the first Samana, nor the second, nor the third, nor the fourth. Now ïn this doctrine 
and discipline, O Subhadda, there 1s the Noble Eightfold Path, and in 1t too, are found the 
first, the second, the third and the fourth Samanas. The other teachers” schools are empty 
of Samanas. If, O Subhadda, the disciples live rightly, the world would not be void with 
Arahants. Void of true Saints are the system of other teachers. But in this one, may the 
Bhiksus live the perfect life, so that the world would not be without saints.” Then the 
Buddha turned to everyone and said his final exhortation: “Behold now, O Bhiksus, I 


Ị?? 


exhort you! SubJect to change are all component things! Strive on with diligence 





3673 


CHƯƠNG MỘT TRĂM HAI MƯƠI HAI 
CHAPTER ONE HUNDRED TWENTY-TWO 


Vô Úy 
Abhaya or Vừa 
Nir-bhaya (skf) 


(A) Tổng quan về Vô Úy—An overview oƒ “Abhaya ” 
(1 Nghĩa của Vô Úy— The meanings oƒ Abhaya. 
(I1) Những định nghĩa khác liên quan đến Vô Úy— Other definitions that are related to Abhaya. 


(B) Phân loại Vô Úy— Categories oƒ Abhaya 

(_ Tứ Vô Úy—Four ƒearlessnesses. 

(A) Tứ vô áy— Four-ƒfold fearlessness. 

(B) Bốn pháp vô sở úy— Four selƒ-confidences. 

(C) Bồ Tát Tứ Vô Úy— BodhisatIva-ƒearlessnesses. 

(I) Ngũ Úy: Five fears oƒ beginners in the Bodhisattva way. 

(IHII)Mười Vô Úy Của Chư Đại Bồ Tát—Ten kinds oƒ fearlessness oƒ Great Enlightening 
Beings. 

(IV)Mười Pháp Phát Tâm Vô Úy Của Chư Đại Bồ Tát—Ten kinds oƒ development oƒ 
ƒearlessness oƒ Great Enlightening Beings. 

(V) Thập Tứ Vô Úy: Fourteen Fearlessnesses. 


3674 


3675 


(A) Tổng quan về Vô Úy 
An overview 0ƒ “Abhaya ” 


(U Nghĩa của Vô Úy— The meanings oƒ Abhaya: Vô úy Inghĩa là không sợ hãi, vô sở úy— 
Courage——Dauntless—Fearless——Nothing or nobody to fear——Fearlessness. 


(II) Những định nghĩa khác liên quan đến Vô Úy—Other definitions that are related to 
Abhaya: 

1) Vô Úy Tạng: Kho chứa đức vô úy——The storehouse of fearlessness. 

2) Vô Úy Thí—Abhayadana (skt): Abhayandada (skt)—Bestower of fearlessness (Absence 
or removal of fear, one of the three forms of giving)—Thí Vô Úy—Một trong tam thí, đem 
cái vô úy bố thí cho người. Còn gọi là Thí Vô Úy Giả hay Thí Vô Úy Tát Đỏa—Người bố 
thí sự vô úy. Làm cho người khác không còn lo âu sợ hãi. Khi một người gặp tai họa làm 
khủng hoảng, chính giây phút ấy, Bồ Tát bằng phương tiện lời nói hay các phương pháp 
khác để người đó dẹp bỏ được sự lo lắng. Dẹp bỏ được sự sợ hãi cho ai là món quà vô úy 
thí. Vô úy thí là cách tốt nhất mang lại hoà bình và an lạc cho mọi người, bởi vì trạng thái 
không sợ hãi đồng nghĩa với tự do, an lạc không có chiến tranh, hận thù, đánh nhau hay 
chém giết nhau, vân vân. Đây cũng là một danh hiệu của Đức Quán Thế Âm (vì ngài là 
chỗ nương tựa của chúng sanh, khiến họ không còn sợ hãi nữa) hay danh hiệu của một vị 
Bồ Tát trong Thai Tạng Giới—The bestowing of confidence by every true Buddhist, ¡.e. 
that none may fear him. The bestower of fearlessness: When someone encounfers 
disasters or calamities which terrify him, at that moment the Bodhisattva removes hIs 
anxIefies and sufferings through one”s own efforts. Dispelling fear means to give the gIft 
of fearlessness. The giving of fearlessness 1s the best way that can gIve a genuine 
peaceful and happy environment for everyone, because a real state of fearlessness 1S 
considered as synonymous with the freedom and bliss without war, dislike, fiphting, 
kiling, etc... This 1s also a title of Kuan-Ynn, or a tifle ofa Bodhisattva 1n the Garbhadhatu. 


(B) Phân loại Vô Úy 
Categories 0ƒ Abhaya 


()_ Tứ Vô Úy—Four ƒearlessnesses: 

(A) Tứ vô úy— Four-ƒold ƒearlessness: 

I)_ Nhứt thiết trí vô úy: Confidence in Buddha: Fearlessly realizing all things. 

2) Lậu tận vô úy: Confidence in having extirpated (up-rooted) all contamination. Fearlessly 
extinguishing all defilements. 

3) Thuyết chướng đạo vô úy: Confidence ¡in explaining the obstacles to enliphtenment 
beings. Fearlessly expounding all obstruction to liberation. 

4) Thuyết tận khổ đạo vô úy: Confidence in explaining the way to end suffering: Fearlessly 
asserfing the true path to liberation. 


3676 


(B) Bốn pháp vô sở úy— Four selƒ-confidences: Four kinds of confidence, security, safety and 


Ù 
2) 
3) 


4) 


fearlessness—Bốn niềm tự tin, an tâm và không sợ hãi—Theo Kinh Đại Sư Tử Hống 
trong Kinh Trung Bộ, có bốn pháp vô sở úy mà đầy đủ các pháp nầy, đức Như Lai tuyên 
bố vị trí người lãnh đạo, tiếng rống sư tử hống giữa mọi hội chúng và chuyển Phạm 
Luân—According to the Lion”s Roar Sutra in the Middle Length Discourses, there are four 
self-confidences, endowed with which a Tathagata claims the leader”s place, roars his 
lion”s roar in all assemblies and set rolling the Brahma-Wheel: 

Nhất Thiết Trí Vô Úy: Tự tin vào sự vô thượng chánh đẳng giác của Ngài —Confidence in 
His Supreme Enlightenment (Perfect Knowledge). 

Lậu Tận Trí Vô Úy: Tự tin vào sự đoạn tận lậu hoặc của Ngài —Confidence ¡in His total 
desftruction of cankers. 

Thuyết Chướng Đạo Pháp Vô Úy: Tự tin vào sự công nhận các chướng ngại pháp— 
Confidence In His recognition of the obstacles to the Path. 

Thuyết diệt Khổ Đạo Vô Úy: Tự tin vào đạo pháp của Ngài đưa đến sự đoạn tận khổ 
đau—Confidence In His teaching of the Path to the End of Sufferings. 


(C) Bồ Tát Tứ Vô Úy— Bodhisattva-fearlessnesses: Khi giải thích về tâm vô úy của chúng ta, 


1) 


2) 


chúng ta thường nói đến biểu từ “Bốn Tâm Vô Úy của Bổ Tát-—In explaining our 
fearless minds, we always refer to the expression “Four fearlessnesses of a Bodhisattva.” 
Tổng trì bất vong-thuyết pháp vô úy—Bodhisattva-ƒearlessness arises ƒrom powers oƒ 
memory and ability to preach without ƒear: Bồ Tát có khả năng nghe hiểu giáo pháp và 
ghi nhớ các nghĩa mà chẳng quên, nên thuyết pháp không hề e sợ trước đại chúng. Thật 
vậy, một vị Bồ tát không có gì để sợ khi giảng pháp cho ai nếu vị ấy học thuộc lòng tất cả 
giáo lý mà mình đã nghe và không quên những giáo lý ấy. Điều này có vẻ đơn giản, 
nhưng thực hành được như thế không phải là dễ. Khi một người thọ nhận giáo lý, người ấy 
hết lòng lắng nghe ; và khi người ấy có thắc mắc về giáo lý, người ấy không ngần ngại 
hồi vị giảng sư cho đến khi mình hoàn toàn thông suốt. Hơn nữa, cách nỗ lực ghi nhớ giáo 
lý duy nhất là người ấy luôn cố gắng thực hành giáo lý ấy trong cuộc sống hằng ngày-—In 
fact, a Bodhisattva has nothing to fear in preaching the Law to anybody 1f he learns all the 
teachings he has learned and he does not forget them. This seems simple, but 1t 1s not so 
easy to put Into practice. Whenever a person receives the teaching he listens to 1t with his 
whole heart and whenever he has questions about It he does not hesitate to ask the 
preacher until he has understood 1t to his satisfaction. Moreover, he endeavors to 
remember the teaching by striving to cultivate (or to practice) that teaching in his daily life 
at all time. 

Tận tri pháp dược cập chúng sanh căn dục tâm tính thuyết pháp vô úy—Bodhisattva- 
ƒearlessness arises from powers oƒ moral diagnosis and application oƒ the remedy: Vì biết 
cả thế gian và xuất thế gian pháp, cũng như căn dục của chúng sanh nên Bồ tát chẳng sợ 
khi thuyết pháp ở giữa đại chúng. Một khi vị Bồ tát đã thông hiểu các khả năng, xu 
hướng, bản chất và tâm thức của tất cả chúng sanh, thì vị ấy không có gì để sợ khi thuyết 
pháp. Điều này có nghĩa cũng y như một vị thầy thuốc có thể kê toa theo tính chất và cấp 
độ của mọi thứ bệnh, một vị Bồ Tát có thể giảng pháp dễ dàng phù hợp với những khác 
biệt về khả năng, xu hướng, bản chất và tâm thức của mỗi người. Một người xứng đáng 


3) 


3677 


được gọi là Bồ Tát không chỉ có việc nhớ giáo lý kỹ càng mà còn tăng cường khả năng 
thuyết giảng giáo lý một cách tự tại bằng cách dùng các phương tiện thiện xảo—A 
Bodhisattva has nothing to fear In preaching the Law once he throroughly knows the 
capacifies, inclinations, natures and minds of all living beings. This means that just as a 
physician can make a prescription according to the nature and stage of any disease, a 
Bodhisattva can preach the Law with no uneasiness in accordance with the differences In 
capacity, Inclination, nature and mind of each person. A person who 1s worthy to be called 
a Bodhisattva not only remembers the teaching well but also fosters the ability to preach 1t 
{reely by using tactful means. 

Thiện năng vấn đáp thuyết pháp vô úy— Bodhisattva-ƒearlessness arises from powers oƒ 
ratiocination: Vì khéo biết hỏi đáp thuyết pháp chẳng sợ. Một vị Bồ Tát không sợ giảng 
pháp với những câu hỏi và trả lời tốt và đầy đủ. Nếu chỉ nói pháp do hoàn cảnh thôi thúc 
là đủ thì người ta chỉ cần chuẩn bị bằng một kiến thức được thu đạt nhanh chóng và chưa 
tiêu hóa. Bất cứ ai có một kiến thức tổng quát về Pháp đều có thể làm được như thế. Tuy 
nhiên, một pháp sư thật sự phải có đủ năng lực để trả lời một cách rõ ràng bất cứ câu hỏi 
nào về thuyết giảng của mình và phải lập luận hợp lý để chống lại những ý kiến phản 
đối. Nhưng câu trả lời và lập luận của vị ấy không được gây hiểu lầm mà phải phù hợp 
với giáo pháp của Đức Phật—A Bodhisattva has no fear of preaching the Law in good and 
sufficient questions and answers. lŸ it were sufficient Just to speak the Law on the spur of 
the moment, one could prepare for it with hastily acquired and undigested knowledge. 
Anyone who has a general knowledge of the Law can do so. A true preacher, however, 
must have enough power to answer clearly any question on his preaching and to argue 
logically against opposing opinions. His answers and arguments must not be deceptIve or 
farfetched but must be In accord with the Buddhaˆs teachings. 


4) Năng đoạn vật nghỉ thuyết pháp vô úy— Bodhisattva-ƒearlessness arises ƒrom powers oƒ 


solving doubis: Vì có khả năng dứt mối nghi ngờ cho chúng sanh nên thuyết pháp chẳng e 
sợ. Một vị Bồ Tát không sợ giảng pháp do giải quyết thỏa đáng những nghi ngờ. Nhiều 
câu hỏi khởi lên về lối hiểu giáo lý của Đức Phật vì giáo lý thì quá sâu rộng, vô biên, 
trong khi mỗi người lại có một lối hiểu khác nhau về các vấn để, do đó mà có câu: “Bao 
nhiêu thầy tu là bấy nhiêu lối giẳng pháp.” Mỗi người phải sáng suốt và đứt khoát trong 
lối hiểu pháp của mình, nhưng trên hết người ấy phải hơn những người khác về đức hạnh 
và phải có lòng từ bi tột độ, vì chỉ có những ai đã đạt đến độ tâm thức trực tiếp thể nhập 
vào lòng đại bi mới có thể có những quyết định phù hợp với ý định của Đức Phật trong 
việc làm sáng tổ những sắc thái tinh tế của nghi ngờ —A Bodhisattva has no fear of 
preaching the Law through sufficiently resolving doubts. Many questions arIise regarding 
the interpretation of the Buddha's teachings because they are so profound, vast and 
boundless, while everybody has a different Interpretation of matters, thus there 1s a 
saying: “As many preachers as there are Interpretations of the Law.” So sure a person 
must be very clear-headed and decisive in his interpretation of the Law, but above all he 
must surpass others In virtue and must have the utmost compassion, for only a person who 
has reached the mental stage of directly entering Into the great compassion of the Buddha 
can make decisions that conform to the Buddhaˆs intention in elucidating the delicate 
nuances of doubts. 


3678 


(II Ngũ Úy: Năm nỗi lo hay sợ hã—Bô Tát mới tu học còn trong Hoan Hỷ Địa có năm mối 


l) 


2) 


3) 


4) 
5) 


lo sợ—Five fears of beginners in the Bodhisattva way—A_ Bodhisattva at the stage of Joy 
has conquered all fears including the following five fears: 

Bất Hoạt Úy: Sợ không sống đủ để tiến tu—Sợ mình chẳng thể sống nổi nên chẳng thể bố 
thí hết những thứ mình có—Fear of not having enouph to live on to continue to cultivate—— 
Giving away all lest they should have no means. 

Ác Danh Úy: Sợ tiếng xấu hay sợ mình phải mang tiếng xấu—Fear of bad reputation— 
Fear of sacrificing therr reputation. 

Tử Úy: Sợ chết hoặc tuy đã phát tâm nhưng lại sợ chết nên chẳng thể xả bỏ thân mệnh để 
làm việc thiện—Fear of death or sacrificing themselves through dread of dying. 

Ác Đạo Úy: Sợ mình sa vào ác đạo——Fear of falling 1nto the Evil Realms. 

Đại Chúng Uy Đức Úy: Sợ sự đe dọa của đa số hay của những người có quyển uy, nên 
không dám dõng mãnh thuyết pháp như sư tử hống—Fear of intimidation of groups—Fear 
of addressing an assembly, especially of men of posifion. 


(HI)Mười Vô Úy Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ ƒearlessness oƒ Great Enlightening 


h 
a) 
b) 


c) 


2) 
a) 


b) 


Beings: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có mười thứ vô úy. Chư Bồ Tát 
an trụ trong pháp nây thời được đại vô úy vô thượng của chư Phật, nhưng cũng chẳng bỏ 
vô úy của Bồ Tát —According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 
kinds of fearlessness of Great Enliphtening Beings. Enlightening Beings who abide by 
these can attain the supreme great fearlessness of Buddhas without giving up the 
fearlessness of Enlightening Beinss. 

Vô úy thứ nhứt —Thhe first fearlessness: 

Có thể thọ trì tất cả ngôn thuyết: Can remember all verbal explanations. 

Giả sử có vô lượng vô biên chúng sanh từ mười phương đến đem trăm ngàn đại pháp để 
hỏi, Nơi tất cả câu hỏi của họ, Bồ Tát không thấy có chút gì khó đáp cả: Even ¡f Infinite 
(hundreds of thousands of) people should come from all over and ask them about hundred 
thousand great principles. They would see nothing difficult to answer about those 
questions 

Tâm được vô úy, rốt ráo đến bỉ ngạn đại vô úy. Tùy theo chỗ họ hỏi đều có thể giải đáp 
quyết đoán trừ sự nghi hoặc cho họ không hề khiếp sợ: Their minds become fearless and 
they ultimately reach the Other Shore of great fearlessness, able to answer any questions 
and resolve doubts, without any timidity. 

Vô úy thứ nhì —The second fearlessness: 

Đại Bồ Tát được Như Lai quán đảnh vô ngại biện tài đến nơi bỉ ngạn rốt ráo tất cả văn tự 
ngôn âm khai thị bí mật. Giả sử có vô lượng vô biên chúng sanh từ mười phương đến đem 
vô lượng pháp ra hỏi, nơi tất cả các câu hỏi, chư Bồ Tát không thấy có chút gì là khó đáp 
cả: Great Enlightening Beings attain the unimpeded intellectual powers bestowed by 
Buddha and arrive at the furthest reaches of revelation of the secrets intimated by all 
speech and writing. They think that even 1f infinite people should come from ten directions 
and ask them about Infinite doctrines, they would not see anything difficult to answer 
about those questIons. 

Vì thấy không khó nên tâm được vô úy, rốt ráo đến nơi bỉ ngạn đại vô úy: Their minds 
become fearless and they ultimately reach the Other Shore of great fearlessness. 


3679 


d) Tùy chỗ hỏi của họ đều có thể giải đáp dứt nghi hoặc không kinh sợ: They are able to 
answer any quesfion and resolve doubts, without timidity. 

3) Vô úy thứ ba— The third fearlessness: . 

a)_ Chư đại Bồ Tát biết—Great Enlightening Beings know: 

1) Tất cả các pháp là không và vô ngã: All things are empty and are without self. 

1i) Không có ngã sở: Nothing pertaining self. 

1i) Không tạo tác, không tác giả: Without creation or creator. 

iv) Không tri giả: Without knower. 

v) Không mạng giả: Without life. 

vi) Không tâm linh: Without soul. 

vi) Không cá nhân: Without personality. 

vi)Rời tâm: Detached from mind. 

1X) Rời thân: Detached from body. 

x) Rời giác quan: Detach from sense. 

xi) Rời những cảm giác của giác quan: Detached sense experience. 

xii) Thoát hẳn các kiến chấp: Forever leave all views. 

xIi)Tâm như hư không: Their minds are like space. 

b)_ Chư Đại Bồ Tát nghĩ rằng chẳng thấy chúng sanh có chút tướng tổn não được thân, ngữ, ý 
của họ: They reflect that they do not see sentient beings in any way harmful to them in 
term of physical, verbal, or mental action. 

c)_ Chư Đại Bồ Tát chẳng thấy các pháp có chút tánh tướng. Vì thế mà có tâm vô úy và rốt 
ráo đến Bỉ Ngạn: Enlightening Beings do not see anything as having any essence at all. 
Therefore their minds become fearless and they ultimately reach the Other Shore of 
fearlessness. 

d) Chư Bồ Tát kiên cố, dũng mãnh, chẳng ai trở hoại được: They are firm, stable, and brave, 
1mpossIble to discourage or break down. 

4) Vô úy thứ tư—The fourth fearlessness: Chư Bổ Tát được Phật lực gia hộ và nhiếp trì— 
Enlightening beings are protected and sustained by the power of Buddha. 

a) Trụ trì oai nghi của Phật: They live according to the conduct of Buddhas. 

b) Nghĩ rằng họ chẳng có chút hành động nào làm cho chúng sanh nóng lòng quở trách: 
They reflect that they do not see any conduct in themselves that would provoke the 
Criticism of others. 





c)_ Vì thế tâm họ vô úy, ở trong đại chúng an ổn thuyết pháp: Therefore their minds become 
fearless and they teach calmly among the masses. 

d)_ Việc làm của họ chơn thật không biến đổi: Their action is truthful and never degenerates. 

53) Vô úy thứ năm —The fifth fearlessness: Thân, khẩu, ý của chư đại Bồ Tát đều thanh tịnh, 
tinh khiết, đồng điệu, xa lìa những điều ác. Họ nghĩ rằng chẳng thấy thân, khẩu, ý ba 
nghiệp có chút phần đáng quở trách. Vì thế tâm họ vô úy, và họ có thể làm cho chúng 
sanh an trụ nơi Phật pháp—The physical, verbal, and mental actions of Great Enlightening 
BeIngs are pure, immaculate, harmonious, and free from all evils. They reflect that they 
do not see any physical, verbal, or mental action in them that 1s blameworthy. Therefore 
their minds become fearless, and they are able to cause sentient beings to live by the 
teachings of Buddha. 


6) 


7) 


8) 


3680 


Vô úy thứ sáu—The sixth fearlessness: Chư Đại Bồ Tát thường được hộ vệ bởi Kim Cang 
lực sĩ, Thiên long, Dạ xoa, Cần thát bà, A-tu-la, Đế Thích, Phạm vương, Tứ Thiên vương. 
Tất cả Như Lai luôn hộ niệm chẳng rời. Chư Đại Bổ Tát nghĩ rằng họ chẳng thấy có 
chúng ma, ngoại đạo hay kẻ tà kiến nào có thể đến làm chướng ngại hạnh Bồ Tát của họ 
được. Vì thế mà tâm họ vô úy và rốt ráo đáo Bỉ Ngạn Đại Vô Úy. Họ hoan hỷ phát tâm 
thực hành hạnh Bồ Tát —Great Enlightening Beings are always accompanied and guarded 
by: Powerful thunderbolt-bearers, Celestial rain spirits, Demigods, Celestial musiclans, 
Titans Indra Brahma, The world-guardian gods. All Buddhas watch over them heedfully. 
They reflect that they do not see that there are any demons, false teachers, or people with 
set views that can hinder their practice of the path of Enlightening Beings in any way. 
Therefore their minds become fearless and they ultimately reach the Other Shore of great 
fearlessness. They become very Joyful and carry out the deeds of Enlightening Beings. 

Vô úy thứ bảy—The seventh fearlessness: Chư Đại Bồ Tát đã được thành tựu niệm căn 
đệ nhứt, tâm không quên mất, được Phật hứa khả. Chư Bồ Tát nghĩ rằng Đức Như Lai nói 
văn tự cú pháp thành đạo Bồ Đề. Trong đó tôi chẳng thấy có chút phần quên mất. Vì thế 
tâm họ vô úy, thọ trì tất cả chánh pháp của Như Lai và thực hành hạnh Bồ Tát —Great 
Enlightening Beings have developed the faculty of recollection and are free from 
forgetffulness, as approved by Buddhas. They reflect that they do not see any sign of 
forgetfulness of the ways of expressing the path of attainment of enliphtenment as 
explained by the Buddhas. Therefore their minds become fearless, absorb and hold all 
Buddhas' true teachings, and carry out the practices of Enlightening Beings. 

Vô úy thứ tám—The eighth fearlessness: Chư Đại Bồ Tát, trí huệ phương tiện đều đã 
thông đạt, chư lực đều đã rốt ráo. Thường xuyên giáo hóa tất cả chúng sanh. Vì bi mẫn 
chúng sanh nên luôn dùng nguyện tâm khắn chặt nơi Phật Bồ Đề. Vì thành tựu chúng 
sanh nên ở đời phiển não uế trược thị hiện thọ sanh, dòng họ tôn quý, quyến thuộc viên 
mãn, chỗ mong muốn tùy tâm được toại nguyện, hoan hỷ vui sướng. Dầu cùng quyến 
thuộc tụ hội mà chẳng tham luyến để bỏ phế việc tu hành thiển định, giải thoát, và các 
môn tam muội, tổng trì, biện tài, đạo pháp Bồ Tát. Vì Đại Bồ Tát ở nơi tất cả pháp đã 
được tự tại đến Bỉ Ngạn. Tu hạnh Bồ Tát thể chẳng đoạn tuyệt. Họ chẳng thấy thế gian 
có một cảnh giới nào làm mê loạn được Bồ Tát đạo. Tâm họ được vô úy và rốt ráo đáo Bỉ 
Ngạn. Dùng đại nguyện lực nơi tất cả thế giới thị hiện thọ sanh —Great Enlightening 
Beings have already attained knowledge and skill in means, always sfrive to edify all 
sentient beings, have consummated the powers of enlightening beings. Their aspIrafion 1s 
always focused on perfect enlightenment, yet because of compassion for sentient beings, 
to perfect sentient beings. They appear to be born in the polluted world of afflictions, 
noble, with a full retinue, able to satisfy all their desires at wIll, leading a pleasant happy 
life. They reflect that although they are together with their family and associates, they do 
not see anything to be attached to the extent that they give up their cultivation of the ways 
of Enlightening Beings, such as meditation, liberations, concentrations, đharami spells, and 
analytic and expository powers. Because Great Enlightening Beings are already free In 
the midst of all things and have reached the Other Shore. They do not see any obJject in 
the world that can disturb the path of the Enlightening Being. Cultivate the practices of 
Enlightening Beings and vow never to stop. Their minds become fearless, and they 


3) 


3681 


ultimately reach the Other Shore of great fearlessness. By the power of great vows they 
manifest in all worlds. 

Vô úy thứ chín—The ninth fearlessness: Dùng thế lực của đại tâm nhứt thiết trí. Chư đại 
Bồ Tát luôn chẳng quên mất tâm nhứt thiết trí. Ngự nơi Đại Thừa thực hành Bồ Tát hạnh. 
Thị hiện tất cả oai nghi tịch tịnh của Thanh Văn Độc Giác. Nghĩ rằng chẳng tự thấy ở nơi 
nhị thừa mà lấy chút phần xuất ly. Vì thế mà tâm họ được vô úy và rốt ráo đến nơi Bỉ 
Ngạn đại vô úy. Có thể khắp thị hiện đạo nhứt thiết thừa, rốt ráo đầy đủ bình đẳng Đại 
thừa —By the power of the great determination for omnisclence. Great Enliphtening 
Beings never forget the determination for omniscience. They carry on the practices of 
enlightening beings, riding the Great Vehicle. Demonstrate the tranquil comportment of 
all saints and Individual IHuminates. They reflect that they do not see in themselves any 
sign of needing to gain emancipatlon by means of the lesser vehicles of individual 
salvation. Therefore their mind become fearless and they ultimately reach the Other 
Shore of great fearlessness. While able to demonstrate to all the paths of all vehicles of 
liberation, they ultimately fulfill the Impartial Great Vehicle. 


10) Vô úy thứ mười—The tenth fearlessness: 


a) 


)) 
ñ) 


Chư Đại Bồ tát luôn thành tựu tất cả pháp bạch tịnh: Great Enlightening Beings always 
perfect all good and pure qualities 

Đầy đủ thiện căn: Be imbued with virtues. 

Viên mãn thần thông: Eully develop spiritual powers. 


ii) Rốt ráo an trụ nơi Phật Bồ Đề: Ultimately abide in the enlightenment of all Buddhas. 


1V) 


v) 
VI) 


b) 


c) 


đ) 


EFulfill all practices of Enlightening Beings: Đầy đủ tất cả hạnh Bồ Tát. 

Ở chỗ chư Phật thọ ký nhứt thiết trí quán đảnh: Receive from the Buddhas the prediction 
Of coronation with omniscience. 

Thường khuyến hóa chúng sanh thực hành Bồ Tát đạo: Always teach sentient beings to 
carry on the path of Enlightening Beings. 

Nghĩ rằng chẳng tự thấy có một chúng sanh đáng được thành thục, mà chẳng thể thị hiện 
Phật tự tại để thành thục: They reflect that they do not see any sign of even a single 
sentient being who can be developed to maturity to whom they cannot show the masterIes 
of Buddhas In order to develop them. 

Vì thế tâm họ vô úy và rốt ráo đáo Bỉ Ngạn đại vô úy: Therefore their minds become 
fearless and they ultimately reach the Other Shore of great fearlessness. 

Chẳng dứt Bồ Tát hạnh, chẳng bỏ Bồ Tát nguyện, tùy tất cả chúng sanh đáng được giáo 
hóa, hiện cảnh giới Phật để giáo hóa họ: They do not stop the practices of enlightening 
beings, do not give up the vows of Enlightening Beings, and show the sphere of 
Buddhahood to any sentient beings who can learn, in order to teach and liberate them. 


(IV)Mười Pháp Phát Tâm Vô Úy Của Chư Đại Bồ Tát—Ten kinds oƒ deyelopment oƒ 


ƒearlessness oƒ Great Enlightening Beings: Theo Kinh Hoa nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ 
Tát có mười pháp phát tâm vô úy. Chư Bồ Tát an trụ pháp nầy thời được tâm vô sở úy đại 
trí vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of development of fearlessness of Great Enlightening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can attain the supreme fearlessness of great knowledge of 
Buddhas. 


5 
2) 
3) 
„) 
5) 
6) 
?) 
8) 


9) 


3682 


Diệt tất cả chướng ngại phát tâm vô úy: They develop fearlessness annihilating all 
obsfructing actIons. 

Sau khi Phật diệt độ hộ trì chánh pháp, phát tâm vô úy: Preserving the true teaching after 
the extinction of Buddhas. 

Hàng phục tất cả ma quân, phát tâm vô úy: Conquering all dẻemons. 

Chẳng tiếc thân mạng, phát tâm vô úy: Not begrudging their bodies and lives. 

Xô dẹp tất cả ngoại đạo tà luận, phát tâm vô úy: Smashing all the false arguments of 
heretics. 

Khiến tất cả chúng sanh hoan hỷ, phát tâm vô úy: Gladdening all sentient beings. 

Khiến tất cả chúng hội đều hoan hỷ, phát tâm vô úy: Causing all congregations to rejoice. 

Điều phục tất cả thiên long bát bộ, phát tâm vô úy: Taming all spirits, goblins, titans, 
Sprifes, and serpenIs. 

Rời bực nhị thừa nhập pháp thậm thâm, phát tâm vô úy: Leaving the states of the two 
lesser vehicles of individual salvation and entering the most profound teaching. 


10) Trong bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp thực hành hạnh Bồ Tát, tâm không mỏi nhàm, 


phát tâm vô úy: Carrying out enlightening practices tirelessly for untold eons. 


(V) Thập Tứ Vô Úy: Fourteen Fearlessnesses—Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Sáu, 


Ù 


2) 


3) 


4) 


ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đã bạch Phật về 14 phép vô úy như sau: “Bạch Thế Tôn! Tôi 
lại do các pháp kim cương tam muội văn huân, văn tu, vô tác diệu lực ấy, với mười 
phương ba đời lục đạo, tất cả chúng sanh, đồng một đức bi ngưỡng, khiến các chúng sanh 
nơi thân tâm tôi được 14 món vô úy.”—According to The Surangama Sutra, book SIx, 
Avalokitesvara Bodhisattva reported to the Buddha about fourteen fearlessnesses as 
follows: “World Honored One! Ủsing this vajra samadhi of becoming permeated with 
hearing and cultivating hearing, and use the miraculous strength of effortlessness, because 
I have a kind regard equally for all living beings In the six paths, [ go throughout the ten 
directions and the three periods of time cause all living beings who encounter bodies of 
mine to receive the meriforious virtue of fourteen kinds of fearlessness.” 

Một là, bởi tôi không tự quán theo âm thanh, do cái quán trí mà quán, khiến mười phương 
chúng sanh khổ não, quán nơi tiếng tăm mà được giải thoát: First, because I do not 
contemplate sounds for my own sake, but rather listen to the sounds of those whom I 
contemplate, I can enable living beings throughout the ten directions who are suffering 
and In đistress to attain liberation by contemplating their sounds. 

Hai là xoay tri kiến trở lại, khiến các chúng sanh, giả sử vào trong đống lửa, lửa chẳng 
thiêu được: Second, since my knowledge and views have turned around and come back, I 
can make It so that If living beings are caught ¡n a raging fire, the fire w1ll not burn them. 
Ba là do xoay cái nghe trở lại, khiến các chúng sanh dù gặp nước lớn trôi, mà không bị 
chìm đắm: Third, since contemplation and listening have turned around and come back, I 
can make 1t so that 1f living beings are floundering in deep water, the water cannot drown 
them. 

Bốn là dứt trừ vọng tưởng, tâm không sát hại, khiến các chúng sanh vào các quỷ quốc, mà 
quỷ không hại được: Fourth, since false thinking ¡is cut off, and my mind ¡is without 
thoughts of killing or harming, I can make 1t so that 1Ÿ living beings enter the territory of 
ghosts, the ghosts cannot harm them. 


5) 


6) 


?) 


8) 


9) 


3683 


Năm là huân tu thành văn tính, sáu căn đều tiêu tan, đồng với âm thanh. Có thể khiến 
chúng sanh sắp bị giết hại, đao kiếm gãy hỏng. Đao binh chém mình như chặt xuống 
nước, như thổi ánh sáng, không hề lay động: Fifth, since I am permeated with hearing and 
have brought hearing to accomplishment, so that the six sense-organs have dissolved and 
returned to become identical with hearing, I can make 1t so that 1f living beings are about 
to be wounded, the knives wIll break Into pleces. Ï can cause swords of war to have no 
mơre effect than 1f they were to slice Into water, or 1ƒ one were to blow upon light. 

Sáu là cái văn huân được tinh minh, sáng khắp pháp giới, dẹp tan các u ám. Có thể khiến 
chúng sanh bị quỷ dữ như Dược Xoa, La sát, Cưu bàn trà, Tỳ xá gia, Phú đan na, vân vân 
gần bên mà mắt chẳng thấy: Sixth, when the hearing permeates and the essence is bright, 
light pervades the Dharma realm, so that absolutely no darkness remains. I am then able 
to make 1t so that, though Yakshas, Rakshasas, Kumbhandas, Pischachas, and Putanas may 
draw near to living beings, the ghosts will not be able to see them. 

Bảy là âm thanh tiêu dung, xoay máy nghe vào trong, thoát ly các trần vọng, có thể khiến 
chúng sanh không bị ràng buộc bởi gông cùm xing xích: Seventh, when the nature of 
sound completely melts away and contemplation and hearing return and enter, so that I 
am separate from false and defiling sense-obJects, I am able to make it so that 1f living 
beings are confined by cangues and fetters, the locks will not hold them. 

Tám là diệt âm thanh, thuần một văn tính, khắp sinh từ lực, có thể khiến chúng sanh đi 
ngang đường hiểm, không bị giặc cướp: Eight, when sound is gone and the hearing is 
perfected, an all-pervasive power of compassion arises, and I can make It so that 1f living 
beings are travelling a dangerous road, thieves wIll not rob them. 

Chín là Văn huân xa lìa các trần cảnh, chẳng bị cái sắc cướp, có thể khiến tất cả chúng 
sanh đa dâm xa lhìa tham dục: Ninth, when one 1s permeated with hearing, one separates 
from worldly obJects, and forms cannot rob one. Then I can make It so that living beings 
with a great deal of desire can leave greed and desire far behind. 


10) Mười là thuần âm thanh, không có trần, căn cảnh viên dung, không năng đối sở đối, có 


thể khiến tất cả chúng sanh hay giận dữ xa lìa sân hận: Tenth, when sound is so pure that 
there 1s no defiling obJect, the sense-organ and the external state are perfectly fused, 
without any complement and without anything complemented. Then I can make 1t so that 
living beings who are full of rage and hate w1ll leave all hatred. 


11) Mười một là tiêu trần xoay trở lại sáng suốt, pháp giới, thân tâm dường như ngọc lưu ly 


trong suốt, không ngại, có thể khiến tất cả chúng sanh vô thiện tâm, ngu độn, tối tăm, 
trọn xa lìa si ám: Eleventh, when the dust has gone and has turned to light, the dharma 
realm and the body and mind are like crysftal, transparent and unobstructed. Then I can 
make 1t so that all dark and dull-witted beings whose natures are obstructed, all 
Atyantikas, are forever free from stupidity and darkness. 


12) Mười hai là tiêu dung hình trở lại văn tính, chẳng rời đạo tràng, xen vào thế gian. Dùng 


phương tiện trí, có thể khắp mười phương cúng dường các Đức Phật nhiều như vi trần, và 
bên các Đức Phật được làm Pháp vương tử. Có thể khiến cho những chúng sanh không 
con trai trong pháp giới muốn cầu con trai thì sanh con trai phúc đức trí tuệ: Twelfth, when 
matter dissipates and return to the hearing, then unmoving 1n the Bodhimanda I can travel 
through worlds without destroying the appearance of those worlds. I can make offerings 
to as many Buddhas, Thus Come Ones, as there are fine motes of dust throughout the ten 


3684 


directions. At the side of each Buddha I become a dharma prince, and I can make 1t so that 
childless living beings throughout the dharma realm who wish to have sons, are blessed 
with merifOrious, virtuous, and wIse SONs. 

13) Mười ba là sáu căn viên thông, sáng suốt mười phương thế giới. Dùng thực trí thừa thuận 
mười phương Như Lai nhiều như vi trần, các bí mật pháp môn đều lãnh thụ không sót. Có 
thể khiến các chúng sanh không con gái trong pháp giới, muốn cầu con gái thì sanh con 
gái có tướng tốt, đoan chính, phúc đức, nhu thuận, được mọi người kính yêu: Thirteenth, 
with perfect penetration of the six sense-organs, the light and what 1s Illumined are not 
two. Encompassing the ten directions, a great perfect mirror stands in the empty treasury 
of the Thus Come One. I inherit the secret dharma doors of as many Thus Come Ones as 
there are fine motes of dust throughout the ten directions. Receiving them without loss, I 
am able to make 1t so that childless living beings throughout the dharma realm who seek 
daughters are blessed with lovely daughters who are upright, virtuous, and compliant and 
whom everyone cherishes and respects. 

14) Mười bốn là trong tam thiên đại thiên thế giới có 62 ức hằng sa số vị Pháp vương tử, tu 
phương pháp làm mô phạm giáo hóa chúng sanh, tùy thuận chúng sanh, phương tiện trí 
huệ, vẫn chẳng đông nhau. Do tôi tu được viên thông bản căn, phát diệu nhĩ môn, rồi sau 
thân tâm vi diệu, bao khắp pháp giới, có thể khiến chúng sanh trì danh hiệu tôi, so sánh 
với chúng sanh trì cả 62 ức hằng hà sa số các Pháp vương tử, hai người phúc đức bằng 
nhau không khác. Bạch Thế Tôn! Một danh hiệu của tôi so với nhiều danh hiệu kia, hai 
bên không khác, bởi tôi tu tập được chân viên thông: Fourteenth, ¡n this three-thousand- 
øreat-thousand world system with its billions of suns and moons, as many dharma princes 
as there are grains of sand In sixty-two Ganges rivers appear In the world and cultivate the 
dharma. They act as models In order to teach and transform living beings. They comply 
with living beings by means of expedients and wisdom, In different ways for each. 
However, because I have obtained the perfect penetration of the sense-organ and have 
discovered the wonder of the ear-entrance, after which my body and mind subtly and 
miraculously included all of the dharma realm, I am able to make 1t so that living beings 
who uphold my name obtain as much merit and virtue as would be obtained by a person 
who upheld the names of all those Dharma Princes who are as many as the grains of sand 
1n sixty-two Ganges rivers. World Honored One! 'There 1s no difference between the merIt 
of my name and the merit of those other names, because from my cultivation I obtained 
true and perfect penetrafion. 





3685 


CHƯƠNG MỘT TRĂM HAI MƯƠI BA 
CHAPTER ONE HUNDRED TWENTY-THREE 


Thừa 
Yanas 


(A) Tổng quan và Nghĩa của Thừa—Overview and Meanings 0ƒ Yana 


(I) Tổng quan về “Thừa ”—An overview oƒ “Yana”. 
(I1) Ý Nghĩa của “Thừa”— The meanings oƒ “Yana”. 


(B) Phân loại Thừa— Dựƒerent kinds 0ƒ Yana 

(_ Nhất Thừa: Ekayana (skt)—One Vehicle or Vehicle oƒ Oneness. 

(H) Nhị Thừa— Two vehicles. 

(H1) Tam Thừa: Triyana (sktf)— The Triyana— Three Yanas 

(A) Theo Kinh Pháp Hoa: According to the Lofus Sufrd. 

(B) Ba Thừa chính trong Phật giáo Tây Tạng, hay truyền thống Mật tông—Three main 
yehicles oƒ Tibetan Buddhism, or Tamtric tradition. 


(C) Tiểu Thừa— Hinayana (skÐ) 

(I) Tổng quan về Tiểu Thừa—An overview oƒ Mahayana. 

(H) Những khác biệt giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa—Differences between Hinayana and 
Mahayana. 

(II) Tiểu Thừa Cửu Bộ: The nine classes oƒ work belonging to the Hinayana. 

(IV) Tiểu Thừa Giới: The commandmenis oƒ Hinayana. 

(V) Tiểu Thừa Kinh và Giáo Thuyết: 

(A) Tiểu Thừa Kinh— Hinayana sutras. 

(B) Tiểu Thừa Giáo Thuyết— Hinayana Teachings. 

(VI)Tiểu Thừa Luận— Hinayana Abhidharma. 

(VHI)Tiểu Thừa Nhị Bộ— Hinayana's two major classes. 

(VIII)Tiểu Thừa Tam Ấn— Hinayana-three characteristic marks. 

(IX)Tiểu Thừa Tam Tông ở Trung Hoa— Hinayana-three major schools in China. 

(X) Tiểu Thừa Tạng Giáo— Hinayana teaching. 

(XI)Tiểu Thừa Tứ Bộ— Hinayana-ƒour major sects. 

(XI)Tiểu Thừa Tứ Môn— Hinayana-four doctrines. 

(XII)Tiểu Thừa Thập Bát Bộ— Hinayana-eighteen sects. 

(XIV)Tiểu Thừa Thiên Tiệm Giới: The Hinayana partial and gradual method. 

(XV)Tiểu Thừa Thiền— Hinayana Zen. 


(D)Trung Thừa— Middle Vehicle— Madhyama-pratipada (skt) 

(I) Tổng quan về Trung Thừa—An overview oƒ “Middle Vehicle”. 

1) Sự phối hợp giữa Tiểu và Đại thừa—A medial system between Hinayana and Mahayana. 
2)_ Con đường tiết chế điều độ— The path oƒ moderation. 


3686 


(II) Nghĩa của “Trung Thừa ”— The meanings oƒ “Middle Vehicle”. 

(HI) Chỉ tiết về Trung Thừa— Details on the Madhyamika. 

(A) Duyên Giác: Pratyeka-buddha (skt). 

(B) See Thập Nhị Nhân Duyên in Chapter 33. 

(IV)Phái Trung Quán— Middle View School. 

(V) Học thuyết Trung Thừa— Philosophy oƒ the Middle Vehicle. 

(A) Tổng quan về học thuyết Trung Thừa—An overview on “Madhyama philosophy”. 

(B) Ý nghĩa của học thuyết Trung Thừa— The meanings oƒ “Madhyama Philosophy”. 

(C) Sự phát triển của thuyết Trung Quán— The developmemt oƒ the Madhyamaka. 

(D)Sự phản bác bốn khả năng (về nguồn gốc của vũ trụ) của phái Trung Quán— 
Madhyamaka Reƒutal oƑ Four PossibilHities. 

(E) Trung thừờa— Madhyamayana (skt). 

(F) Trung Quán Luận— Madhyamika-karika (skt). 

(GŒ) Phái Trung Đạo— Madhyamika school. 

(GŒ-])Trung Luận Tông Trung Hoa— Madhyamika School in Chỉna. 

(GŒ-2)Trung Luận tông Ấn Độ—Madhyamika School im India. 

(VI)Ngũ Huyền Nghĩa Tam Luận Tông— Five terms oƒ twofold truth in the Madhyamika Sastra. 


(E) Đại Thừa — Mahayana (sk£) 

(E-1) Tổng quan và Ý Nghĩa Đại Thừa— Overview and Meanings oƒ Mahayana 
(I)_ Đại Cương về Đại Thừa—An overview oƒ the Mahayana. 

(II) Nghĩa của “Đại Thừa ”— The meanings oƒ “Mahayana”. 


(E-2) Sự Thành Hình Đại Thừa— Formation oƒ Mữahayana 

(I_ Sự hiểu biết khác sau lần Kết Tập Kinh Điển thứ nhì—An alternative understanding qfter 
the Second Council 

(H) Đại Thừa Tông—Mahayana school. 


(E-3) Giáo lý Đại Thừa— The Mahayana Teachings 

(I)_ Từ Bô Tát Đạo đến Phật Quả— From the Bodhisattva's path to Buddhahood. 

(H) Đại Thừa Căn Bản Pháp— Mahayana Basic Doctrines. 

(HI)Sự cải cách chính của Phật giáo trong giáo lý Đại Thừa— The main doctrinal innovations 
oƒ Buddhism in Mahayana Buddhism 


(E-4) Kinh Điển Đại Thừa— Mahayna Texts 

(I) Tóm Lược Kinh Điển Đại Thừa—A Summary oƒ Mahayana Sutras. 

(A) Ngũ bộ Đại Thừa Kinh: Five chieƒ Mahayana sutras. 

(B) Kinh A Hàm: The Agamas. 

(C) Lục Bộ Đại Thừa Kinh: The six works. 

(D) Đại Thừa Cửu Bộ Kinh—Nine Mahayana Texts. 

(E) Những Kinh Đại Thừa Khác— Other Mahayana Texts. 

(H) Thập Nhị Đại Thừa Kinh— The twelve divisions oƒ Mahayana canon. 

(HI)Nguôn gốc Kinh Điển Đại Thừa tại trung Hoa— The origin oƒ Mahayna Texts in China. 


3687 


(E-5) Các Trường Phái Đại Thừa tại Đông Á— Mahayana in East Asia Countries 
(E-6) Sự Trù Dập Đại Thừa ở Trung Hoa— Persecution 0ƒ Mahayana in China 
(E-7) Đại Thừa và Tiểu Thừa— Mahayana and Hinayana 


(E-8) Tứ Thăng— Four vehicles 

(l) Trong Kinh Pháp Hoa—Ìn the Lotus Sutra. 

(H) Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm thứ Bảy —According to the Dharma Jewel Platform 
Sutra, Chapter Seventh. 


(E-9) Đại Thừa Khởi Tín Luận— Mahayanasraddhotpada sastra 

()_ Đại Cương về Đại Thừa Khởi Tín Luận—An overview oƒ the Mahayanasraddhotpada 
Sasfra. 

(IH) Những lý do mà tác phẩm nây được biên soạn— The reasons for composition oƒ the work. 


(E-10) Ba Loại Người Có Thể Đi Theo Con Đường Đại Thừa— Three types oƒ beings who can 
tread the path oƒ the Mlahayana 

(I) Tổng quan về Ba Loại Người Có Thể Đi Theo Con Đường Đại Thừa—An overview oŸ 
“Three types oƒ beings who can tread the path 0ƒ the Mahayana”s. 

(H) Chỉ tiết về Ba Loại Người Có Thể Đi Theo Con Đường Đại Thừa— Details oƒ “Three types 
0ƒ beings who can treqd the path oƒ the Mahayana ”. 


(E-I1) Sáu Nguyên Lý—Six general principles 

(I)_ Đại Cương về Sáu Nguyên Lý—An overview oƒthe Six general principles. 

(H) Chỉ tiết về Sáu Nguyên Lý— Details oƒ the Six general prineciples: 

(A) Nguyên lý Duyên Khởi— The Principle oƒ Causafion. 

(B) Nguyên lý Vô Ngã— The Principle oƒ Indeterminism oƒ the Diƒerentiated: See Chapter 67 
(B). 

(C) Nguyên lý Tương Đối— The Principle oƒ Reciprocal Identification: See Chapter 5] (A). 

(D) Nguyên lý Như Thực— The Principle oƒ True Readlity. 

(E) Nguyên lý Viên Dung— The Principle oƒ Totaliy. 

(F) Nguyên lý Niết Bàn hay Giải Thoát Cứu Cánh— The Principle oƒ Perfect Freedom. 


(F) Kừn Cang Thừa— Vajrayana Buddhism 

(I) Tổng quan về “Kim Cang Thừa”—An overview oƒ the “Vajrayana Buddhism”. 
(I1) Ý Nghĩa “Kim Cang Thừa”— The meaning oƒ the “Vajrayana Buddhism”. 
(HI)Các trường phái Kim Cang Thừa— Sects oƒ Vajrayana Buddhism. 


3688 


3689 


(A) Tổng quan và Nghĩa của Thừa 
Overview and Meanings 0ƒ Yana 


(ID Tổng quan về “Thừa ”—An overview oƒ “Yana”: Thừa, phương tiện tiến thủ trong tiến 


trình phát triển tâm linh. Khái nệm đã được triển khai từ Phật giáo Nguyên Thủy. Cổ xe 
mà người tu tập du hành trong suốt tiến trình tiến đến giác ngộ. Thừa là con đường đi đến 
giải thoát, trong đó chứa đựng một hệ thống giáo lý và sự tu tập đặc biệt. Giáo lý nhà 
Phật có công năng đưa người ta từ bờ sinh tử bên nầy sang bờ Niết Bàn bên kia đã được 
so sánh với cỗ xe (thừa) chuyên chở ngay từ thời đầu của Phật Giáo. Chữ “Thừa” ở đây 
tiêu biểu cho phương tiện chuyên chở và đưa chúng sanh đến giác ngộ. Đây chỉ là những 
phương tiện mà Phật đặt ra để tùy căn cơ mà giáo hóa chúng sanh: Vehicle or means of 
progress used for spiritual development. The concept already developed In the Hinayana 
Buddhism. The vehicle on which the culivator (pratitioner) travels on the way to 
enlightenment. Yana or vehicle 1s a path to salvation, which encompasses a particular 
system of doctrines and practices. The Buddhist doctrine that carries one from this side of 
birth-and-death to the other side of Nirvana has been compared to a vehicle of 
conveyance since the early days of Buddhism. The word “Vehicle” symbolizes carrying 
and transporting sentient beings to enlightenment. Three Yanas are only expedient means 
that Buddha had taught based on the capactty of his disciples or hearers 


(II) Ý Nghĩa của “Thừa ”— The meanings oƒ “Vana ”: 


l) 
2) 


3) 


4) 


5) 


Xe hay bè, bất kỳ loại nào: Yana (p & skt)—A vehicle or a ferryboat of any kind. 

Cỗ xe theo nghĩa đen là phương tiện chuyên chở, nhưng về nghĩa bóng nó là một phương 
tiện diễn tả tư tưởng: Vehicle literally means a means of transporfation, but figuratively it 
1S a means of expressing thoughts. 

“Cỗ xe” dùng để chuyên chở; từ áp dụng cho Phật pháp, với ý nghĩa là đưa người đến cõi 
Niết Bàn: Wain, any means of conveyance; a term applied to Buddhism as carrying men 
to salvation. 

Từ ngữ “cỗ xe” được phát triển từ buổi đầu của Phật giáo Tiểu Thừa. Cỗ xe là phương 
tiện được môn đô xử dụng để đi đến con đường đại giác: The term “yana” was developed 
in Hinayana Buddhism. Yana means a vehicle in which the practitioner travels on the way 
to enlightenment. 

Theo Kinh Pháp Hoa, có ba cỗ xe đưa chúng sanh vượt thoát Ta Bà để qua bờ giác ngộ là 
Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, và Bổ Tát Thừa. Chữ “Thừa” ở đây tiêu biểu cho 
phương tiện chuyên chở và đưa chúng sanh đến giác ngộ. Đây chỉ là những phương tiện 
mà Phật đặt ra để tùy căn cơ mà giáo hóa chúng sanh—According to the Lotus Sutra, 
there are three Vehicles, or conveyances, or three đivisions of Buddha”s Teachings, which 
carry living beings across samsara or mortality (births-and-deaths). They are Hearer-Yana, 
Pratyeka-Buddha-Yana, and Bodhisattva-Yana. The word “Vehicle” symbolizes carrying 
and transporting sentient beings to enlightenment. Three Yanas are only expedient means 
that Buddha had taught based on the capacity of his discIples or hearers. 


3690 


(B) Phân loạt Thừa 
Dựƒerent kimds oƒ Yana 


(D_ Nhất Thừa: Ekayana (skt)— One Vehicle or Vehicle øƒ Oneness: One Yana—The Vehicle 


Ù 


2) 


of oneness—The one Buddha-Yana. 

Nhứt Phật thừa: Đại Thừa và Nhất Thừa được dùng đồng nghĩa với nhau trong tất cả kinh 
điển Đại Thừa. Cái ý niệm xem giáo lý của Đức Phật là một phương tiện chuyên chở đã 
nảy ra từ ý niệm vượt thoát qua dòng luân hồi sanh tử để đạt đến bến bờ Niết Bàn bên 
kia. Trong Kinh Lăng Già, khi Mahamati hỏi Đức Phật tại sao Ngài lại thuyết giảng Nhất 
Thừa, Đức Phật nói: “Không có cái chân lý đại tịch diệt nào được đạt bởi hàng Thanh 
Văn hay Duyên Giác do tự chính họ; do đó, Ta không thuyết giảng cho họ về Thừa của 
nhất thể. Sự giải thoát của họ chỉ có thể được hình thành nhờ sự dẫn dắt, khai thị, dạy dỗ 
và điều khiển của Như Lai; sự giải thoát ấy không xãy ra do một mình họ. Họ chưa thể tự 
làm cho họ thoát khỏi sự trở ngại của tri thức và sự vận hành của tập khí; họ chưa thể 
chứng cái chân lý rằng không có tự tính trong mọi sự vật, cũng chưa đạt đến cái chết biến 
hóa không thể quan niệm được (bất khả tư nghì biến dị tử). Vì lý do nầy nên Ta chỉ thuyết 
giảng Nhất Thừa cho hàng Thanh Văn, khi cái tập khí tệ hại của họ được tẩy sạch, khi họ 
thấy suốt bản chất của tất cả các sự vật vốn không có tự tính, và khi họ giác tính khỏi cái 
kết quả gây mê đắm của tam ma địa phát xuất từ tập khí tệ hại, thì họ vượt khỏi trạng thái 
của các vô lậu. Khi họ tỉnh giác như thế, họ sẽ tự cung cấp cho mình những thức ăn tỉnh 
thần trên cùng một bình diện vượt khỏi trạng thái của các vô lậu mà bấy lâu nay họ vẫn 
trụ ở đấy.”—The One Vehicle. Mahayana and Ekayana are used synonymously ¡n all the 
Mahayana texts. The Idea of considering the Buddhaˆs teaching as an Iinstrument of 
conveyance was doubtless suggested by that of crossing the steam of Samsara and 
reaching the other side of Nirvana. In the Lankavatara Sutra, when Mahamati asked the 
Buddha the reason why He did not speak of the Vehicle of Oneness, the Buddha said: 
“There 1s no truth of Parinirvana to be realized by the Sravakas and Pratyeka-buddhas all 
by themselves; therefore, | do not preach them the Vehicle of Oneness. Their 
emancipation 1s made possible only by means of the Tathagata'`s guidance, discretion, 
discipline, and direction; 1t does not take place by them alone. They have not yet made 
themselves free from the hindrance of knowledge (neyavarana) and the working of 
memory; they have not yet realized the truth that there 1s no self-substance In anything, 
nor have they attained the Iinconceivable transformation-death (acintyaparinamacyuti). For 
these reasons I do not preach the Vehicle of Oneness. I will only preach the Ekayana to 
the Sravakas when their evil habit of memory 1s all purgated, when they have an Insight 
1nfo the nature of all things that have no self-substance, and when they are awakened from 
the Intoxicating result of Samadhi which comes from the evil habit of memory, they rise 
from the sfate of non-outflowings. When they are thus awakened, they will supply 
themselves with al the moral provisions on a plane which surpasses the sfate of non- 





outflowings where they have hitherto remained.” 

Đức Phật thường được so sánh với một đại lương y có thể chữa lành mọi thứ bệnh bằng 
cách chữa trị tinh diệu. Theo y học, cũng cùng một nguyên tắc độc nhất, nhưng ở trong tay 
của một bác sĩ giàu kinh nghiệm thì có nhiềusự áp dụng khác nhau. Giáo lý của Đức Phật 


3) 


4) 


3691 


không thay đổi theo thời gian và không gian, có một sự ứng dụng phổ quát; nhưng vì 
người thọ nhận khác nhau về tâm tính, học tập và di truyền nên họ hiểu giáo lý theo 
những cách khác nhau và nhờ đó mà mỗi người được chữa lành căn bệnh tinh thần riêng 
của mình. Đây là một nguyên lý có thể áp dụng một cách phổ quát và vô cùng, được gọi 
là “Nhất Thừa,” hay “Đại Thừa.” Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: “Giáo lý của Ta 
không bị phân chia, nó vẫn luôn luôn là một và vẫn là nó, nhưng do bởi các ham muốn và 
khả năng của chúng sanh vốn khác nhau đến vô cùng, nên cũng có thể biến đổi đến vô 
cùng. Chỉ có một Thừa mà thôi, và Bát Chánh Đạo luôn nhắc nhở.”—The Buddha ¡s often 
compared to a great physician who can cure every sort of illness by skilful treatment. As 
far as the scilence of medicine goes, there 1s Just one principle which, however, In the 
hands of an experienced doctor finds a variety of applications. The Teaching of the 
Buddha does not vary In time and space, 1t has a universal application; but as 1ts recIpIenfs 
differ In disposition and training and heredity they variously understand 1t and are thereby 
cured each of his own spiritual i1llness. This one principle universally and infinitely 
applicable 1s known as “One Vehicle” or “Great Vehicle.” In the Lankavatara Sutra, the 
Buddha taught: “My teaching 1s not divided, 1t remains always one and the same, but 
because of the desires and facultiles of beings that are Infinitely varied, 1t is capable also 
Of Infinite variation. There ¡is One Vehicle only, and refreshing 1s the Eightfold Path of 
Righteousness.” 

Ngoài Nhất Thừa, Nhị Thừa, các kinh điển Đại Thừa còn nói đến Tam Thừa, gồm Thanh 
Văn, Duyên Giác, và Bồ Tát. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng Nhất Thừa kỳ thật chẳng 
dính dáng gì đến số “Thừa,” vì “Eka” có nghĩa là “một,” và trong trường hợp nầy nó có 
nghĩa là “Nhất Thể,” và “Ekayana” chỉ cái học thuyết dạy về sự nhất thể của các sự vật, 
qua đó tất cả chúng sanh kể cả Tiểu Thừa hay Đại Thừa đều được cứu khỏi sự ràng buộc 
của hiện hữu—Besides this Ekayana and Dviyana, the Mahayana sutras genrally speaks 
of Triyana, which consists of the Sravakayana, Pratyeka-buddha-yana, and 
Bodhisattvayana. But we must remember that the Ekayana has really nothing to do with 
the number of yanas though “eka”” means “one.” Eka In this case rather means “oneness, ` 
and “Ekayana” 1s the designation of the doctrine teaching the transcendenfal oneness of 
things, by which all beings including the Hinayanists and Mahayanists are saved from the 
bondage of existence. 

Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật nói: “Ta thuyết giảng Tam Thừa, Nhị Thừa, Nhất Thừa 
và Vô Thừa, nhưng tất cả các thừa ấy đều nhằm cho phàm phu, kẻ sơ trí, và cho những kẻ 
mê đắm trong sự thọ hưởng sự tịch tịnh. Cánh cửa của chân lý tối hậu thì vượt khỏi cái nhị 
biên của tri thức. Hễ khi nào tâm còn sinh khởi thì những thừa nây không thể nào bỏ đi 
được. Khi tâm kinh nghiệm sự đột biến thì sẽ không có xe mà cũng không có người lái 
xe.” Kỳ thật trong thực tế chỉ có Nhất Thừa, chỉ có một đạo lộ dẫn đến mục tiêu tối hậu là 
Phật, Nhất Thừa chính là Phật Thừa Tối Thượng. Đây là con đường duy nhất dẫn đến 
Phật quả, chứ không phải là hai hay là ba; nếu có chăng thì họ chỉ khác nhau ở một vài 
phẩm hạnh. Giống như Phật ưu việt khi so với A La Hán và Duyên Giác. Theo đạo Phật, 
tất cả chúng ta đều muốn tinh chuyên tu hành để hướng đến mục tiêu tối hậu là Nhất 
Thừa đưa đến quả vị Phật toàn mãn. Nếu chúng ta tỉnh chuyên tu hành thì cuối cùng tất 
cả đều sẽ thành Phật; và học thuyết Tam Thừa trong thực tế chỉ là phương tiện mà Đức 
Phật nói ra để cứu độ nhiều bậc hạng chúng sanh mà thôi —In the Lankavatara Sutra, the 


5) 


3692 


Buddha said: “I preach the Triple Vehicle, the One Vehicle, and No-Vehicle, but they are 
all meant for the Ignorant, the litle witted, and for the wise who are addicted to the 
enJjoyment of quietude. The gate of the ultimate truth 1s beyond the dualism of cognition. 
As long as mind evolves, these vehicles canot be done away with; when 1t experlences a 
revulsion (paravritti), there 1s neither vehicle nor driver. As a matter of fact, there 1s In 
reality only One Vehicle which 1s the Supreme Buddha Vehicle. This 1s the only one path 
that 1s conducive to the final goal of Buddhahood, not two, not three; 1ƒ any, they are 
beings of severally different modes of conduct (see Thanh Văn in Chapter 170, Độc Giác 
in Chapter 171, and A La Hán in Chapter 172). Just as the Buddha 1s Infinitely superlor to 
the Arhat and the Pratyeka-buddha. According to Buddhism, we all want to diligently 
cultivate to aim at the One Vehicle to perfect Buddhahood. If we diligently cultivate, 
eventually we all will become Buddhas; and the doctrine of the three vehicles was In fact 
nothing more than the Buddha's skilful means to save a varieties of beings. 

Cách để thể chứng con đường của Nhất Thừa là hiểu rằng quá trình của nhận thức là do 
bởi phân biệt; khi sự phân biệt nầy không còn xãy ra nữa, và khi người ta trú trong cái như 
như của các sự vật thì có sự thể chứng cái Nhất Thừa của Nhất Thể. Thừa nầy chưa được 
ai thể chứng bao giờ, chưa được thể chứng bởi hàng Thanh Văn, Duyên Giác, hay Bà La 
Môn, ngoại trừ chính Đức Phật The way to realize the path of the Ekayana 1s to 
understand that the process of perception 1s due to discrimination; when this discrimination 
no longer takes place, and when one abides In the suchness of things, there 1s the 
realization of the Vehicle of Oneness. This Vehicle has never been realized by anybody, 
not by the Sravakas, not by the Pratyeka-buddhas, nor by the Brahmans, except by the 
Buddha himself. 


(H) Nhị Thừa— Two vehicles: Dviyana (sk)—Hai thừa đưa chúng sanh đến cứu cánh —Two 


l) 


2) 


3) 


vehicles conveying to the final goal. 

Đại và Tiểu thừa—Mahayana and Hinayana: Hai thừa đưa chúng sanh đến đích cuối 
cùng——The two vehicles conveying to the final goal—See Chapters 170, 171, and 172. 
Thanh Văn và Duyên Giác—Sravakas and Pratyeka-buddhas: Hai trong bốn cỗ xe lớn 
trong Phật giáo, đó là Thanh Văn và Duyên Giác (hai thừa còn lại cũng là tối thượng thừa 
Bồ Tát và Phật). Theo Phật giáo Đại Thừa thì Nhị Thừa bao gồm Thanh Văn và Duyên 
Giác. Nhị thừa tạo thành Phật giáo Nguyên thủy hay Nam Tông—The first two of the four 
big vehicles in Buddhism, which are namely: Sravakas (Sravakahood) and Pratyeka- 
buddhas (Pratyekabuddhahood). The other two are supreme vehicles of Bodhisattvas and 
Buddhas. According to the Mahayana, the two vehicles are those of the Sravaskas and 
Pratyeka-Buddhas. Together they constitute what 1s called Theravada or Southern 
Buddhism. 

Ba hàng Nhị thừa trước khi Phật thuyết Kinh Pháp Hoa—Sravaka, Pratyeka and 
Bodhisattva: Có ba hàng nhị thừa trước khi Phật thuyết Kinh Pháp Hoa là Thanh Văn, 
Duyên Giác và Bồ Tát, khi tới hội Pháp Hoa thì tất cả đều đã được thành thục để đi vào 
Nhứt Thừa. Theo Kinh Pháp Hoa thì hai thừa Thanh Văn và Duyên Giác cũng thành Phật 
(Nhị thừa tác Phật) —According to the Lotus Sutra, Sravakas (thanh văn) and Pratyekas 
also become Buddhas. The “Iwo Vehicles” of “Three” and “One,” the three being the 


3693 


pre-Lotus Ideas of Sravaka, Pratyeka and Bodhisattva, the one being the doctrine of the 
Lotus Sutra which combined all three In one. 


(HT) Tam Thừa: Triyana (skt)— The Triyana— Three Yanas 
(A) Theo Kinh Pháp Hoa: Theo Kinh Pháp Hoa có ba cỗ xe đưa chúng sanh vượt thoát Ta Bà 


Ù 


2) 


để qua bờ giác ngộ là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, và Bồ Tát Thừa. Chữ “Thừa” 
ở đây tiêu biểu cho phương tiện chuyên chở và đưa chúng sanh đến giác ngộ. Đây chỉ là 
những phương tiện mà Phật đặt ra để tùy căn cơ mà giáo hóa chúng sanh. Tuy nhiên, sau 
khi nói xong Tam Thừa, Đức Phật đã nói với Xá Lợi Phất như vầy: “Nầy Xá Lợi Phất, khi 
biết chúng sanh có nhiều loại dục vọng và tham đắm trần gian; và dựa vào bản chất của 
chúng sanh cũng như bằng phương tiện quyền xảo với nhiều thí dụ, ẩn dụ, Ta thuyết giảng 
Chánh Pháp cho họ. Nầy Xá Lợi Phất, Ta làm điều nầy chỉ vì muốn chúng sanh có được 
Nhất Phật Thừa và Nhất Thiết Trí. Nầy Xá Lợi Phất, trong mười phương thế giới không 
có ngay cả hai thừa, làm sao có thể nói đến ba?”——According to the Lotus Sutra, there are 
three Vehicles, or conveyances, or three divisions of Buddha”s Teachings, which carry 
living beings across samsara or mortality (births-and-deaths). They are Hearer-Yana, 
Pratyeka-Buddha-Yana, and Bodhisattva-Yana. The word “Vehicle” symbolizes carrying 
and transporting sentient beings to enlightenment. Three Yanas are only expedient means 
that Buddha had taught based on the capacity of his disciples or hearers. However, afer 
preaching “The Triyana”, the Buddha told Sariputra thus: “Sariputra, I know that sentient 
beings have various desires and obJects to which their thoughts are profoundly attached, 
following therr basic natures, by resort to the expedient power of varIious means, parables 
and phrases, I preach the Dharma to them. Sariputra, I do this only in order that they may 
gain the One Buddha Vehicle and knowledge of all modes. Sariputra, in the worlds of the 
ten directions there are not even two vehicles. How can we talk about three?”: 

Thanh văn Thừa (Tiểu thừa-Hinayana): Sravakayana (skt)——Nghe pháp rồi tu và tự mình 
giác ngộ. Thanh văn thông hiểu, thực hành, và dựa vào một cách đứng đắn pháp Tứ Diệu 
Đế mà tu hành để trở thành một vị A La Hán (Phật ví Thanh Văn Thừa như cổ xe dê hay 
dương xa). Có người gọi Thanh Văn Thừa là Tiểu Thừa hay cỗ xe nhỏ vì hàng Thanh Văn 
chỉ tu hành tự ngộ, chứ không giúp người khác giác ngộ—The Sravakayana or Theravada. 
Sravaka (hearer or obedient disciple), that of enlightened for self (the obJective 1s 
personal salvation)—Sravaka who understands, practices, and relies on the Four Noble 
Truths (philosophies) to become an Arhat. Some people call Hearer-Yana a “Lesser 
Vehicle” because Hearers cultivate to enlighten themselves, not to help others 
enlighten—See Chapter 170. 

Duyên Giác Thừa: Pratyekabuddhayana (sk Bích Chi Phật thừa (Trung thừa- 
Madhyamayana)—Duyên Giác là vị thông hiểu, thực hành và dựa vào một cách đúng đắn 
thuyết quán Thập Nhị Nhân Duyên để tu hành thành Bích Chi Phật (Phật ví Duyên Giác 
Thừa như cổ xe nai hay lộc xa). Có người gọi Duyên Giác Thừa là Tiểu Thừa vì hàng 
Duyên Giác chỉ tự tu tự ngộ chớ không giúp người giác ngộ—Pratyeka-buddha, that of 
enlightened for self (the obJective 1s personal salvation)}—Pratyekabuddha who rightly 
understands, practices and relies on the theory of dependent origination (the twelvefold 
chain of cause and effect) to become a Pratyekabuddha. Some people call Pratyeka- 





3) 


3694 


Buddha a “Lesser Vehicle”” because Pratyeka-buddhas cultivate to enliphten themselves, 
not to help others enliphten—See Chapter 171. 

Bồ Tát Thừa: Bodhisattvayana or Mahayana (skt)—(Đại Thừa—Mahayana)—Một vị Bồ 
Tát, sau vô lượng kiếp hy sinh cứu độ chúng sanh mới tiến vào đại giác và quả vị Phật. 
Một vị Bồ Tát vào đời hành đạo theo Lục Ba La Mật (Phật ví Bồ Tát Thừa như cổ xe trâu 
hay ngưu xa). Bồ Tát Thừa còn được gọi là Đại Thừa hay cỗ xe lớn vì Bồ Tát tu hành 
trước tiên là tự ngộ, rồi sau đó giúp tha nhân giác ngộ. Dù gì đi nữa, thật là quan trọng 
cho Phật tử thuần thành tu tập Đại Thừa, nhưng không khi dễ những vị tu tập theo Tiểu 
Thừa vì mục tiêu tối hậu của người con Phật là giác ngộ và giải thoát, chứ không phải là 
phân biệt Tiểu hay Đại Thừa—A Bodhisattva, leading after countless ages of self- 
sacrifice In saving others and progressive enlightenment to ultmate Buddhahood. A 
Bodhisattva relies on the six paramitas (the six accomplishments). Bodhisattva-Yana 1s 
also called Mahayana, which means “Greater Vehicle” because Bodhisattvas cultivate 
first to enlighten self, and then enlighten others. Despite this, 1t 1s Iimportant for sincere 
Buddhists who practice Mahayana Buddhism not to look down on those who practice 
Hinayana Buddhism since the ultimate goal of every Buddhist 1s to reach enlightenmernt, 
not fo distinguish between Hinayana and Mahayana—See Chapter 172. 


(B) Ba Thừa chính trong Phật giáo Tây Tạng, hay truyền thống Mật tông— Three main 


Ù 
2) 
3) 


Œ) 
Ù 


vehicles oƒ Tibetan Buddhism, or Tanfric tradiHion: 
Tiểu Thừa: Hinayana. 

Đại thừa: Mahayana. 

Kim Cang thừa: Vajrayana. 


(C) Tiểu Thừa 
Himayana (skf) 


Tổng quan về Tiểu TÏiuừa— An overview gƒ Mahayana: 

Trường phái Theravada hay Nam Tông —Southern or Theravada school: Minor Vehicle—— 
Trường phái Tiểu thừa được thành lập sau khi Đức Phật nhập diệt, vào khoảng kỷ nguyên 
Thiên Chúa, cũng vào lúc mà trường phái Đại thừa được giới thiệu. Cứu cánh giải thoát 
của Tiểu thừa là tự độ. Từ được những người theo Đại Thừa dùng để diễn tả những người 
tu tập theo giáo pháp không phải là Đại Thừa, hoặc đường lối tu tập của họ biểu thị tính 
tự kỷ và kém cõi, và chỉ vì quyên lợi của riêng mình mà thôi. Từ Bắc Phạn chỉ “Tiểu thừa 
hay cỗ xe nhỏ.” Tên của một học thuyết Phật giáo sơ khai, ngược lại với Đại Thừa. Đây 
là một từ mà Mahayana đã gán cho những người tu theo trường phái Theravada vì cho 
rằng những người nầy chỉ tự độ để trở thành những A la hán, chứ không độ tha. Kỳ thật, 
Hinayana ra đời và phát triển từ khi Phật nhập diệt cho đến đầu thế kỷ trước Tây lịch, và 
là đại diện cho học thuyết thuần khiết ban đầu y như lời Phật dạy. Điều căn bản trong 
giáo lý Hinayana là Tứ Diệu Đế, Thập nhị nhân duyên, Học thuyết về bản ngã, Luật 
nhân quả và bát Chánh đạo. Mặc dù theo truyền thuyết Phật giáo Ấn Độ, có nhiều trường 
phái Tiểu Thừa từ buổi ban sơ của Phật giáo, nhưng chỉ có 18 bộ phái được ghi lại mà 


2) 


3695 


thôi. Dù nhiều trường phái có luận tạng và luật tạng của riêng mình, nhưng họ rất giống 
nhau ở nhiều điểm như tất cả đều nhấn mạnh đến “Tứ Điệu Đế,” “Thập Nhị Nhân 
Duyên,” và “Lý Tưởng Giải Thoát Cá Nhân.” Tìm quả vị Phật là Đại Thừa, nhưng cầu 
quả A La Hán và Bích Chi Phật là Tiểu Thừa. Ngày nay chỉ còn duy nhất một trường phái 
tồn tại là trường phái Theravada, tuy nhiên, người theo trường phái này không chấp nhận 
cái nhãn “Tiểu Thừa” mà những người theo trường phái Đại Thừa gán cho họ——The small 
or Inferior vehicle as compared with the greater teaching (Đại thừa). Hinayana 1s the form 
of Buddhism which developed after Sakyamunis death, at about the beginning of the 
Christian era, when Mahayana doctrine were introduced. The obJective 1s personal 
salvation. The term used by Mahayanists to describe their opponents, who cultivate a 
doctrine different from Mahayana, or whose path 1s characterized as selfish and Inferlor, 
and only for their own benefits. A Sanskrit term for “Liftle or minor (small) Vehicle.” 
Name of the earliest system of Buddhist doctrine, opposed to the Mahayana. This 1s the 
term which the Mahayana utilizes to refer to the those who follow Theravada for they 
have own liberation goal rather than that of all beings. In fact, Hinayana developed 
between the death of Buddha and the IŸ century BC and it represented the original and 
pure teaching as It was taught by the Buddha. The essence of the teaching 1s expressed In 
the four noble truths, the doctrine of dependent arising, the teaching of the ego, the law of 
karma and the eightfold noble path. Although according to Indian Buddhist legends, there 
were many Hinayana schools since early Buddhism, but only eighteen were menfioned in 
the records. Although many of these schools developed their own Abhidharma and 
Vinayas, but they shared a great deal in common, particularly the “four noble truths,” the 
“dependent arising,” and the “ideal of individual liberation.” Today the only “Hinayana” 
school that survives 1s Theravada; however, they reJect the label “Small Vehicle.” The 
goal of seeking for Budhahood 1s Mahayana, but seeking for arahathood, sravakas or 
pratyeka-buddhahood are Hinayana. Nowadays, there exists only one school named 
“Theravada”; however, Buddhists In this school do not except the label “Hinayana” given 
to them by the Mahayanists. 

Đức Phật đã không chỉ định người kế vị, và sau khi Ngài nhập Niết Bàn Phật giáo không 
có giáo quyển trung ương. Với dòng thời gian và sự mở rộng khu vực của các truyền 
thống, tất nhiên là có những cái nhìn khác nhau về con đường Phật giáo đã phát triển. Tuy 
nhiên, những khác biệt như thế chưa bao giờ tạo nên một cuộc phân ly về giáo pháp, bởi 
vì những quan điểm thay đổi khác nhau luôn được chấp nhận trong Phật giáo. Chỉ với sự 
thay đổi những giới luật và sự tu tập, và từ đó tạo ra sự phân chia trong Tăng Già, một sự 
phân ly về giáo pháp có thể được tạo ra. Trong Kinh Tạng Pali, người ta nói rằng trước 
khi nhập diệt, Đức Phật đã khuyên các đệ tử hãy tự lo liệu và Giáo Pháp là “hải đảo” duy 
nhất cho họ về nương. Do đó, sau khi Ngài nhập Niết Bàn, chư Tăng họp tại thành Vương 
Xá, bây giờ là Rajgir để trùng tụng lại những lời Phật dạy. Biến cố này được người ta nói 
tới như là cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất. Khi Tăng đoàn mở rộng và tư tưởng Phật 
giáo phát triển, điều tất yếu là những cuộc tranh cãi sẽ diễn ra. Vào lúc Nghị Hội Kết 
Tập Kinh Điển lần thứ hai, được triệu tập tại thành Xá Vệ, khoảng 330 năm trước Tây 
lịch, đã có nhiều phe phái trong Tăng Già, tách ra theo những hướng khác nhau. Hình thức 
bảo thủ nhất của Phật giáo, là tông phái Phật giáo Nguyên Thủy Theravada hay Trưởng 
Lão Bộ, nổi bật nhất là tại các xứ Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan, Cam Bốt và Lào. 


3) 


3696 


Những người theo tông phái Theravada đặt nặng vai trò quan trọng của vị Phật lịch sử 
cuối cùng, Tất Đạt Đa Cổ Đàm, và tuyên bố giữ gìn giáo pháp xác thật của Ngài. Giáo 
pháp này được xếp đặt trong “Tam Tạng Kinh Điển,” một nhóm văn kinh có lẽ được ghi 
chép từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, và được viết bằng tiếng Pali, một ngôn ngữ thuộc 
giai cấp trung lưu ở Ấn Độ, hơi giống ngôn ngữ mà Đức Phật thường xử dụng. Tông phái 
Theravada cổ điển công nhận có những mục đích khác nhau của tín đồ. Tuy nhiên, lý 
tưởng của tông phái này là quả vị A La Hán, vị đệ tử đạt được sự giác ngộ qua tham thiển 
trên giáo pháp của Đức Phật và đã thoát ly sanh tử luân hồi: The Buddha did not appoint a 
successor, and after his final extinction Buddhism never again had a central authority. 
With the passage of time and the traditionˆs geographical expansion, 1t was Inevitable that 
different visions of the Buddhist path developed. However, such divergences have never 
constituted a schism, because varying views are, and always have been, permissible In 
Buddhism. Only by changing the rules of monastic practice, and thereby splitting the 
Sangha, would a schism be created. In the Pali Nikayas 1t 1s said that before his final 
extinction the Buddha urged his followers to make themselves and the Dharma their only 
“island” and sole refuge. Accordingly, after his death the members of the Sangha gather In 
Rajagriha, present day RaJgir, to recite the Buddhaˆs discourses. This event 1s referred to 
as the First Council. As the Sangha spread and Buddhist thought developed, 1t was 
inevitable that disputes would arise. By the time the Second Council was called at Vesall, 
around 330 B.C., there were many factions in the Sangha pulling in different directions. 
The most conservative form of Buddhism, the Theravada or Teaching of the Elders, 1s the 
dominant form practiced today In such places as Sri Lanka, Burma, Thailand, Cambodia, 
and Laos. Theravadins emphasize the Importance of the last “historical” Buddha, 
Siddhartha Gautama, and claimm to preserve his authentic teaching. This teaching 1s 
canonized as the “Three Baskets,” a group of texts dating probably from the first century 
B.C. and written In Pali, a middle Indian language akin to the language the Buddha 
himself would have spoken. Classical 'Theravada recognizes that there are different goals 
for different followers. However, 1ts Ideal 1s the “Arhat,” the disciple who gains 
enlightenment through meditation on the Buddha”s Dharma, and ¡s released from the cycle 
of rebrrth. 

Đức Phật thuyết pháp cho rất nhiều hạng người khác nhau về vị trí xã hội, giáo dục và 
điều kiện kinh tế. Đệ tử của Ngài lại rất khác nhau về căn tánh, sở thích và khuynh 
hướng. Tuy nhiên, Đức Phật đã tùy theo từng nhóm mà ban pháp thoại, Ngài sử dụng từ 
ngữ thích hợp cho từng trình độ khác nhau của họ. Những lời dạy đa dạng của Đức Phật 
đã được khai triển thành hai truyền thống chính: Nguyên Thủy và Đại Thừa. Giáo lý Phật 
giáo Nguyên Thủy chứa đựng những lời Phật dạy cho những người có ý hướng thoát khỏi 
vòng sinh tử luân hồi và được giải thoát hoàn toàn. Những bài kinh này được truyền khẩu 
ở Tích Lan cho đến thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch mới được biên chép lại kinh sách mà 
bây giờ được biết như là hệ Kinh Điển Pali: The Buddha spoke to a wide range of people 
from every social, educational, and economic background. His followers varied In 
disposition, Interest and inclination. However, thus the Buddha taught according to the 
specific gøroup present at each discourse, using words and concepts suitable for their 
different levels. The varlous teachings He gave developed Into two principal traditions: 
the Theravada and the Mahayana. The Theravada contains the teachings spoken by the 


4) 


3697 


Buddha to people who were Interested in being free from cyclic existence and attaining 
liberation. These sutras were passed down orally until the first century B.C., when they 
were wriftten down in Ceylon and became what 1s known now as the Pali Canon. 

Truyền thống Nguyên Thủy là truyền thống được tu tập rộng rãi Ở Ấn Độ sau khi Đức 
Phật nhập Niết Bàn. Vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch truyền thống này được thiết lập ở 
các vùng mà bây giờ là Hồi Quốc và A Phú Hãn, đồng thời cũng bắt rễ ở Trung Á vào 
khoảng đầu Tây lịch. Tuy nhiên, cuộc xâm lăng của người Hồi vào khoảng những thế kỷ 
11 và 12 hầu như hủy diệt toàn bộ Phật giáo trên lục địa Ấn Độ và vùng Trung Á. Vào 
thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, vua A Dục đã gửi những đoàn truyền giáo tới Tích Lan, vùng 
mà bây giờ được gọi là Sri Lanka, nơi mà Phật giáo được thiết lập thật vững chắc. Truyền 
thống Theravada vẫn còn phát triển rực rỡ đến ngày nay. Từ Ấn Độ và Tích Lan Phật 
giáo Nguyên Thủy đã lan rộng mạnh mẽ đến các xứ thuộc vùng Đông Nam Á như Thái 
Lan, Miến Điện, Cam Bốt và Lào. Trong những năm gần đây truyền thống Phật giáo 
nguyên Thủy được tu tập một cách rộng rãi tại Mã Lai và Tân Gia Ba. Vào thế kỷ thứ 19, 
các nhà trí thức Tây phương bắt đầu cảm thấy thích thú hệ thống giáo lý của Phật giáo 
Nguyên Thủy. Ngày nay Phật giáo Nguyên Thủy đã thu hút dân chúng từ mọi thành phần 
của xã hội, và tự viện, Pháp viện cũng như những vị trí an dưỡng thiển định thuộc hệ 
thống Phật giáo Nguyên Thủy đã được thiết lập khắp nơi ở Tây phương. Dựa theo kinh 
điển Pali, Phật giáo Nguyên Thủy trình bày giáo lý của Đức Phật với trước nhất là Tứ 
Diệu Đế, Tam Học và Bát Thánh Đạo. Truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy nói rằng số 
người có thể chứng được Phật quả rất ít ỏi. Trong thời đại của chúng ta có 1.000 vị Phật 
mà Đức Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ tư. 996 vị còn lại đang là những vị Bồ Tát sẽ 
thành Phật trong tương lai. Như vậy số còn lại của chúng ta sẽ không thành Phật, chúng ta 
nên hướng đến mục đích trở thành những vị A La Hán, giải thoát khỏi sanh tử và chứng 
đắc Niết Bàn: The Theravada tradition was widely practiced in India after the Buddha”s 
passing away. By the third century B.C., It was established In current day Pakistan and 
Afghamistan, and took root in Central Asia In the early century A.D. However, Muslim 
invasion in the 11 and 12” centuries virtually extinguished the religion in the Indian sub- 
continent and in Central Asia. In the third century B.C., King Asoka of India sent 
missionaries to Ceylon, now Sri Lanka, where Buddhism became firmly established. The 
Theravada tradition still flourishes there. From India and from Ceylon, 1t spread to 
Southeast Asia, and 1s presently strong in Thailand, Burma, Cambodia and Laos. In recent 
years the Theravada tradition has become more widely practiced in Malaysia and 
Singapore. In the 19” century, Western intellectuals became interested ¡n the Theravada 
tradition. Nowadays, It attracts people from all walks of life and Theravada monasterles, 
Dharma centers and retreat sites have been established throughout the West. Based on the 
Pali Canon, the Theravada tradition presents Buddhaˆs teachings by first explaining the 
four noble truths, the three higher trainings and the noble eightfold path. The Theravada 
tradition states that the number of people who can become Buddhas are very few. In our 
con, there wIll be 1,000 Buddhas, of which Sakyamuni Buddha 1s the fourth. The 996 
Buddhas-to-be are now Bodhisattvas. Thus, as the rest of us won”t become Buddhas, we 
should aim to become Arhats, those who are free from cyclic existence and have attained 
Nirvana. 


5) 


3698 


Ở phương Tây, thực tập theo truyền thống Nguyên Thủy rất phổ thông với những người 
muốn lắng dịu những tư tưởng và cảm xúc không kiểm soát được của họ để tập trung vào 
những tâm thái tích cực hơn. Nhiều người trong thế giới kinh doanh đã thấy rằng phương 
pháp “sổ tức quán” có tác dụng vô cùng hữu ích cho họ. Và đó là tại sao có sự khác biệt 
đáng kể giữa Tăng gia và người tại gia trong lối tu tập Phật pháp tại các xứ Phật giáo 
Nguyên Thủy ở Á Châu và các truyển thống Nguyên Thủy khác ở Tây phương. Tại các 
xứ Đông Nam Á, chư Tăng tinh chuyên trì giới, tu học giáo lý, và thiển định rồi hồi hướng 
những thiện nghiệp đã gây tạo cho phúc lợi của mọi người. Vì sự tu tập của Tăng già 
nhằm lợi lạc cho toàn thể, nên những người tại gia rất hoan hỷ thành kính cúng dường cho 
chư Tăng những nhu yếu phẩm hằng ngày như thức ăn, đổ mặc, chỗ ở và thuốc men. 
Quan điểm về vai trò của chư Tăng và Phật tử tại gia đang thay đổi tại những xứ mà 
truyền thống Nguyên Thủy bắc đầu bén rễ ở Tây phương. Hầu hết các Phật tử tại gia tại 
các xứ Tây phương rất ưa thích thiển định. Rất nhiều người thực tập thiển định trước và 
sau giờ làm việc. Hằng năm trong các dịp nghỉ phép họ thường đến các trung tâm Phật 
giáo để tu tập giáo lý và thiền định. Có những người xin nghỉ việc trong nhiều tháng để 
tham dự vào những khóa ẩn cư dài hạn. Tại Tây phương, các Pháp sư có thể là người xuất 
gia hay tại gia, người nam hay người nữ: In the West, Theravada practice 1s popular with 
people who wish to calm their uncontrolled thoughts and emotions and to focus on more 
positive attitudes. Many people In the business world have found breathing meditation 
extremely helpful, so many of them focus on meditation. And thats why there Is a 
considerable difference between Sangha and lay people In their way of practicing the 
Dharma In Asian Theravada countries and Theravada traditions In the West. In Southeast 
Asian countries, the monks keep their precepts purcly, study, meditate and dedicate the 
posltive potential they create for everyone”s welfare. Because the Sangha”s practice 
benefifs society as a whole, the laity happily supply daily requisites: food, clothing, shelter 
and medicine to the monks. This view of the roles of Sangha and lay 1s changing as the 
Theravada tradition takes root in the West. Most Western lay Buddhists are interested In 
meditation and many meditate daily before and after going to work. They go to Dharma 
centers for their annual vacation. Some even take several months leave from theIr Job to 
participate In lengthy retreats. In the West, Dharma teachers can be both ordained and lay, 
men and women. 


(II) Những khác biệt giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa—D[ƒferences between Hinayana and 


l) 


2) 


Mahayana: 

Đại Thừa nhấn mạnh đến “vị tha phổ cứu,” phát triển trí huệ, và hóa độ chúng sanh trong 
kiếp tương lai; trong khi Tiểu Thừa chỉ mong cầu tự độ qua sự tịch diệt nơi niết bàn: The 
Mahayanists emphasize the universalism and altruism, develop wisdom and the perfect 
transformation of all living In the future state; while the Hinayanists seek for narrow 
personal salvation, seek for the destruction of body and mind and extinction In nirvana. 

Bồ Tát Đại Thừa tu hành lục độ Ba La Mật; trong khi bên Tiểu Thừa thì A La Hán lấy Tứ 
Diệu Đế làm bổn giáo, và Độc Giác lấy Thập Nhị Nhân Duyên làm bổn giáo tu hành: 
Bodhisattvas in the Mahayana practice six paramitas; while for the Arahanship the Four 
Noble Truths are the foundation teaching, for pratyeka-Buddhahood the twelve nidanas. 


3) 


4) 


5) 


6) 


3699 


Tìm quả vị Phật là Đại Thừa, cầu quả A La Hán và Bích Chi Phật là Tiểu Thừa: To seek 
for Buddhahood 1s Mahayana, to seek for Arahathood, Sravakas or Pratyeka-buddhahood 
are Hinayana. 

Lý tưởng Nguyên Thủy là quả vị A La Hán, là sự giác ngộ cá nhân. Lý tưởng Đại Thừa là 
Bồ Tát Thừa. Theo Phật giáo Đại Thừa thì Thanh văn và Duyên giác thừa chỉ cầu đạt tới 
giác ngộ cá nhân, đó là một lý tưởng hạn hẹp. Nhưng Bồ Tát thì lấy sự giác ngộ của thế 
gian làm mục đích. Định mệnh của mỗi cá nhân là trở thành Phật. Lý tưởng Bồ Tát của 
Đại Thừa thì cao hơn, và lý tưởng của Nguyên Thủy thì thấp hơn. Sự khác biệt giữa hai 
loại lý tưởng tỉnh thần này còn được diễn tả bằng một cách khác nữa. Lý tưởng của 
Nguyên Thủy là Niết Bàn. Lý tưởng của Đại Thừa là trở thành Phật. Đối với Đại Thừa thì 
Niết Bàn không phải là một lý tưởng tối cao; lý tưởng tối cao là đạt tới Phật tánh tức là 
tuệ giác siêu việt và lòng từ bị: The ideal of Hinayana was Arhatship or attainment of 
personal enlightenment. The ideal of Mahayana was Bodhisattvayana. Sravakayana and 
Pratyekabuddhayana, according to Mahayana aimed at mere Individual enlightenment 
which was a narrow Ideal. Bodhisattvayana aimed at universal enlightenment. It was the 
destiny of every individual to become a Buddha. The Bodhisattva ideal of Mahayana was 
higher; that of Hinayana was Inferlor. The difference In the spiritual ideal of the twO Is 
expressed in yet another way. The Ideal of Hinayana 1s Nirvana; the ideal of Mahayana 1s 
Buddhava, the attainment of Buddhahood. The Mahayanist does not consider the 
attainment of Nirvana to be the highest ideal, but the attainment of Buddhava, 1.e. Prajna 
or transcendental insight and karuna or universal love to be the highest ideal. 

Nguyên Thủ y tin rằng nhờ chứng nghiệm được tánh vô ngã hoặc vô thực thể tánh của con 
người mà người ta có thể đạt được Niết Bàn. Đại Thừa cho rằng, muốn đạt đến cảnh giới 
Niết Bàn chân chánh không những chỉ cần chứng nghiệm về tánh vô ngã, mà còn phải 
chứng nghiệm “pháp vô ngã tánh,” tức là các pháp và các thành tố của sự sinh tổn đều 
không có tánh thực thể, không có thực thể độc lập của chính nó, chừng đó chúng ta mới 
có thể đạt tới Niết Bàn: The Hinayanist believes that by the realization of not-self or un- 
substantiality of the person, one could attainn Nirvana. The Mahayanist maintains that It 1s 
not only by the realizaton of nof-self or un-substantiality of the person (pudgala- 
nairatmya), but by the realization that all dharmas or elements of existence are 
unsubstantial, devoid of any independent reality of their own (dharmas-nairatmya) that 
one really attains Nirvana. According to Mahayana, the realization of both pudgala- 
nairatmya and dharmas-nairatmya 1s necessary for the attainment of Nirvana. 

Nguyên Thủy cho rằng sở dĩ người ta chưa có thể chứng đắc Niết Bàn là vì Thực Tại bị 
che dấu bởi cái màn của những dục vọng như luyến chấp, ác cảm và đo tưởng. Những 
hành động mê muội này là chướng ngại trên con đường đạt tới Niết Bàn. Vì thế muốn 
chứng đắc Niết Bàn người ta phải khử trừ mê vọng. Tuy nhiên, sự tác động của các ảo 
tưởng tùy thuộc vào sự tin tưởng về một cái bản ngã đồng nhất. Chỉ có sự chứng nghiệm 
“vô ngã tánh,” tức là tánh không có thực tại hoặc tánh vô thực thể của một bản ngã cá 
biệt, mới có thể trừ khử ảo tưởng hoặc những chướng ngại. Và khi nào ảo tưởng và 
chướng ngại bị khử trừ hết thì người ta mới có thể đạt được cảnh giới Niết Bàn. Nên việc 
trừ khử ảo tưởng và chướng ngại và “vô ngã tánh” có liên quan mật thiết với nhau. 
nguyên Thủy cho rằng chỉ cần trừ khử ảo tưởng là đủ để đạt được cảnh giới Niết Bàn. 
Đại Thừa cho rằng Thực Tại không những bị che phủ bởi ảo tưởng, mà còn bị ngăn che 


7) 


3700 


bởi bức màn che dấu chân trí. Vì thế việc tháo bỏ bức màn che phủ chân trí cũng là việc 
cần thiết. Điều này có thể xảy ra khi chúng ta chứng nghiệm được “pháp vô ngã” hoặc 
“không tánh của chư pháp,” tức là sự vô ngã và không tánh của tất cả thành tố của sự sinh 
tồn. Chính vì tiêu trừ ảo tưởng và chứng nghiệm “vô ngã tánh” có sự liên quan mật thiết 
với nhau nên việc dẹp bỏ bức màn che phủ chân trí và chứng nghiệm “pháp vô ngã tánh” 
cũng có liên quan mật thiết với nhau. Đại Thừa cho rằng chỉ dựa vào việc tiêu trừ ảo 
tưởng không thôi chưa đủ để có thể đạt được giải thoát hoàn toàn, mà việc dẹp bỏ bức 
màn che phủ chân trí cũng là một điều rất cần thiết: The Hinayanist says that man is 
unable to attain Nirvana, because Reality 1s hidden by the veil of passion like attachmernt, 
aversion, delusion. The delusion acts as an obstacle in the way of the realization of 
Nirvana. The delusion has, therefore, to be removed before one can attain Nirvana. The 
afflictions, however, depend for their activifty on the belief of an identical person self. It 1s 
only by realizing the “not-self or un-substantiality of the person” that the afflictions or the 
obstacles can Nirvana be attained. The removal of delusion 1s thus connected with the 
realization of the nof-self or un-substantiality of the person. The Hinayanist considers the 
removal of delusion alone as sufficlent for the attainment of Nirvana. The Mahayanist 
says that Reality is veiled not only by delusion but also by the veil that hides true 
knowledge. The removal, therefore, of the veil that hides true knowledge 1s also 
necessary. This 1s possible by the realization of all dharmas or elements of existence are 
unsubstantial, devoid of any independent reality of their own (dharmas-narratmya), or the 
egolessness emptiness of all elemenfs of existence (dharmasunyata). Just as the removal 
of delusion 1s connected with the realization of the not-self or un-substantiality of the 
person, so the removal of the veil that hides true knowledge (neyavarana) 1s connected 
with the realization of all đharmas or elements of existence are unsubstantial, devoid of 
any Iindependent reality of theiIr own (dharmas-nairatmya). The Mahayanist maintains that 
the removal of delusion alone 1s not sufficlent for the attainment of full freedom; the 
removal of the veil that hides true knowledge (neyavarana) 1s alsO necessary. 

Nguyên Thủ y tin tưởng vào một số thực hữu tối hậu, gọi là chư pháp. Chữ Pháp hiểu theo 
ý nghĩa này rất khó phiên dịch. Có lúc nó được dịch thành “sự vật” trong Anh ngữ. Nên 
nhớ rằng “pháp” không phải là “sự vật” hiểu theo nghĩa những dữ kiện của tri thức thông 
thường. Có thể xem những từ ngữ “Nguyên tố tổn tại,” “thực hữu tối hậu” là những chữ 
phiên dịch sát nghĩa hơn của chữ “pháp.” Nguyên Thủy cho rằng thế giới được cấu thành 
từ sự lưu chuyển không ngừng của một số pháp rốt ráo nào đó, các pháp này đơn thuần, 
nhất thời và khách quan. Trong đó đa số là “hữu vi pháp,” và một số là “vô vi pháp.” 
Theo Đại Thừa thì những pháp này không phải là những thực tại tối hậu, mà chỉ là những 
sự tạo thành do tâm trí. Đại Thừa vạch ra rằng ngay cả những cái gọi là “hữu vi pháp” rốt 


4°? 


ráo và “vô vi pháp” rốt ráo là tùy thuộc vào những điều kiện và chỉ tương đối. Vì là tương 
đối cho nên chúng là “không có thực thể.”: The Hinayanist believed in certain ultimate 
reals, called dharmas. The word dharma In this sense 1s difficult to translate. Ít 1s 
sometimes translated as “things”. It should be borne In mind that dharmas are not “things” 
in the sense of the common sense. “Elements of existence,” “ultimate reals” these are 
better translations of dharmas. Hinayana believes that the world ¡is composed of an 
unceasing flow of certain ultimate dharmas which are simple, momenfary and Impersonal. 


Most of them are dharmas with signs (samskrta), and some are dharmas without signs 


8) 


3/01 


(asamskrta). According to Mahayana, these dharmas are not ultimate realities at all, but 
only mental constructs. Mahayana pointed out that even the so-called ultimate dharmas 
with signs and without signs are dependent upon conditions and so relative. Being relative, 
they are devoid of reality (sunya) 

Nguyên Thủy thuộc về tri thức, hoàn toàn tri thức. Sự quan tâm của tín đồ Nguyên Thủy 
là đi theo Bát Thánh Đạo do Đức Phật giảng. Trong Nuyên Thủy, phương diện nhân tánh 
của Đức Phật được nhấn mạnh. Trong Đại Thừa, Đức Phật được xem là một Thực Thể tối 
thượng, vì muốn giúp nhân loại nên ngài đã ứng hiện thành thân người để giáng trần. 
Khái niệm về một Thực Thể tối thượng trong Phật giáo không phải là đấng tạo hóa, mà 
chỉ là “Từ Bi Thánh Thiện” vì muốn giải thoát cho nhân loại đau khổ mà mượn hình thể 
con người. Ngài được sùng bái với lòng tin nồng nhiệt. Sự tín ngưỡng của Phật giáo đồ 
Đại Thừa thể hiện qua nghệ thuật điêu khắc và hội họa. Những tượng phật trang nghiêm 
đẹp đẽ đã được điêu khắc, những bức tranh do trí tưởng tượng tuyệt với đã vẽ Đức Phật 
và những phương diện khác nhau của cuộc đời Ngài. Đại Thừa cho rằng con đường gian 
nan của trí tuệ siêu việt chỉ dành cho một số ít người đã tiến bộ cao, nhưng đối với hạng 
trung bình thì chỉ cần đặt tín ngưỡng vào Đức Phật cũng có thể giúp họ chứng đắc Niết 
Bàn. Đức Phật đã được người sùng bái qua hình thức Quán Thế Âm Bồ Tát, qua Đức 
Phật Dược Sư, và qua đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật: Hinayana was Intellectual, 
Mahayana devotional also Hinayana was entirely intellectual. The main concern of the 
Hinayana was to follow the eightfold path taught by the Buddha. In Hinayana, 1t was the 
human aspect of the Buddha which was emphasized. In Mahayana Buddha was taken as 
Supreme Reality 1tself that descended on earth in human form for the good of mankind. 
The concept of supreme reality in Buddhism was never as a creator but as Divine Love 
that out of compassion embodied 1tself in human form to upHIft suffering humanity. He was 
worshipped with fervent devotion. The devotion of the Mahayanist gave rise to the art of 
sculpture and painting. Beautiful statues of Buddha were carved out, and excellent 
Imaginative pictures representing him and the various aspects of his life were painted. 
Mahayana maintained that the arduous path of transcendental wisdom (praJna) was meant 
only for the advanced few, for the average man 1t was devotion to the Buddha which 
would enable him to attan Nirvana. Buddha was worshipped in the form of 
Avalokitesvara, Medicine Buddha, Amitabha and the future Buddha, Maitreya. 


(II) Tiểu Thừa Cửu Bộ: Chín bộ kinh thuộc về Tiểu Thừa, gồm 12 bộ của Đại Thừa bỏ ra ba 


bộ Vô Vấn Tự Thuyết, Phương Quảng và Thọ Ký. Tiểu Thừa cho rằng những kinh điển 
mới của Đại Thừa không phải là những lời Phật dạy. Kỳ thật, họ phủ nhận những kinh 
điển nầy vì tin rằng chúng chỉ là những sự pha chế không đáng được xem xét một cách 
nghiêm túc —The nine classes of work belonging to the Hinayana, including the whole of 
the twelve classes of the mahyana less (minus) the Udana or Voluntary Discourses, the 
Vaipulya or Broader Teaching, and the Vyakarana or Prophecies. Hinayanists believe 
that many new Mahayana Sutras are not the Buddha's actual words. In fact, they reJect 
these works because they believe that these works are only concoctions and worthless of 
Serious consideration—See Thập Nhị Đại Thừa Kinh in Chapter 7. 


3702 


(IV) Tiểu Thừa Giới: Giới luật được nói trong Luật Tạng của Tiểu Thừa, cũng được Đại Thừa 


Ù 
2) 
3) 
4) 


công nhận——The commandmenfs of Hinayana, also recognized by the Mahayana: 
Tại gia năm và tám giới: Five and eight commandments for laymen. 

Sa Di thập giới: Ten commandments for the novice. 

Tỳ kheo 227 giới: 227 commandmenits for the monks. 

Tỳ Kheo Ni 348 giới: 348 commandments for the nuns. 


(V) Tiểu Thừa Kinh và Giáo Thuyết: 
(A) Tiểu Thừa Kinh— Hinayana sutras: Hinayana scriptures—Kinh điển Tiểu Thừa, đó là 


Ù 
2) 
3) 


4) 


bốn bộ Kinh A Hàm —The Hinayana Sutras, the four sections of Agama Sutras. 

Trường A Hàm: Dirghagamas (skt—22 quyển, tập hợp những kinh văn dài—Long work 
scriptures——Cosmological, 22 books. 

Trung A Hàm: Madhyamagamas (skt)—60 quyển, tập hợp kinh văn không dài không 
ngắn—Middle Work—Metaphysical, 60 books. 

Tạp A Hàm: Samyuktagama (skt—50 quyển, hổn hợp của các kinh A Hàm khác— 
General on dhyana, trance, etc, 50 books. 

Tăng Nhứt A Hàm: Ekottarikagamas (skt—5I quyển, sưu tập số của pháp môn— 
Numerical Arranged SubJects, 5l books. 





(B) Tiểu Thừa Giáo Thuyế— Hinayana Teachings: Giáo thuyết Tiểu Thừa căn cứ trên Tứ 


Diệu Đế—The Hinayana pholosophy ¡s based on the Four Noble Truths—See Tứ Diệu 
Đế in Chapter 20. 


(VI)Tiểu Thừa Luận— Hinayana Abhidharma: Theo Keith trong Tự Điển Từ Ngữ Phật Giáo 


Trung Quốc, thì những bộ luận về triết lý của trường phái Tiểu Thừa, bây giờ gồm khoảng 
chừng 37 bộ, bộ luận sớm nhứt là bộ “Phân Biệt Công Đức Luận” được biên soạn trước 
năm 220 sau Tây Lịch. Cho tới bây giờ thì chúng ta vẫn chưa biết rõ bộ A Tỳ Đạt Ma 
Luận hay Vi Diệu Pháp được biên soạn hổi nào—According to Keith in the Dictionary of 
Chinese Buddhist Terms, the Hinayana sastras, the philosophical canon of the Hinayana, 
now supposed consist of some thirty-seven works, the earliest of which 1s said to be the 
Gunanirdesa sastra before 220 A.D. The date of the Abhidharma 1s still unknown fo us. 


(VII)Tiểu Thừa Nhị Bộ— Hinayana?s two major classes: Two major classes of Hinayana: 


Ù 


2) 


Thượng Tọa Bộ—Sthaviravadin (skt): Thượng Tọa Bộ được biết dưới sự lãnh đạo của Tỳ 
Kheo Đại Thiên, một trăm năm sau ngày Phật nhập diệt, dưới triểu A Dục—S§chool of 
presbyters. This division 1s reported to have taken place under the leadership of the monk 
named Mahadeva, a hundred years after the Buddha's nirvana and during the reign of 
Asoka. Mahadevaˆs sect became the Sarvastivadins—See Chapter 185 (B). 

Đại Chúng bộ: Mahasanghika (skÐ—See Chapter 185 (A). 


(VIHI)Tiểu Thừa Tam Ấn—Hinayana-three characterisfiic mmarks: The three characteristic 


Ũ 
2) 


marks of all Hinayana sutras: 
Vô thường——Impermanence of phenomena: See Chapter 69. 
Vô ngã—The unreality of the ego: See Chapter 67. 


3) 


3703 


Niết Bàn —Nirvana: See Chapter 127. 


(IX)Tiểu Thừa Tam Tông ở Trung Hoa— Hinayana-three major schools in Chỉna: Ba trong 


Ù 
2) 
3) 


số 18 tông phái Tiểu Thừa đã được truyền đến Trung quốc—Three of the eighteen 
Hinayana schools were transported to China: 

Câu Xá Tông: Kosa Sect—See Chapter 184. 

Thành Thật Tông: Satya-siddhi (skt—See Chapter 184. 

Luật Tông: Vinaya school or the school of Harivaman—See Chapter 184. 


(X) Tiểu Thừa Tạng Giáo— Hinayana teaching: Tam Tạng kinh điển cho Thanh Văn, Duyên 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


Giác và Bồ Tát. Tám giáo pháp do trường phái Thiên Thai đặt ra từ những lời giáo huấn 
của Phật từ lúc Ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm, đến Pháp Hoa và Niết Bàn—Sakyamuni”s 
teaching, from the Avatamsaka to the Lotus and Nirvana Sutras. The Tripitaka or 
Hinayana teaching for Sravakas and Pratyekabuddhas, the Bodhisattva doctrine being 
subordinate; 1t also included the primitive sunya doctrine as developed In the Satyasiddhi 
Sastra. 

Tam Tạng Giáo: Tam Tạng kinh điển cho Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát —The 
Tripitaka or Hinayana teaching for Sravakas and Pratyekabuddhas, the Bodhisattva 
doctrine being subordinate; 1t also included the primitive sunya doctrine as developed In 
the Satyasiddhi sastra. 

Thông Giáo: Đốn giáo chứa đựng trong các kinh điển Tiểu và Đại thừa dành cho các hàng 
Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát được ghi lại trong Du Già Luận của trường phái Trung 
Đạo—HIs later “Immediate” teaching which confained Hinayan and Mahayana doctrine 
for Sravakas, Pratyekabuddhas, and bodhisattvas, to which are attributed the doctrine of 
Dharmalaksana or Yogacara and Madhyamika schools. 

Biệt Giáo: Dành riêng cho Bồ Tát của trường phái Đại thừa —The Buddha's differential 
or separated, bodhisattva teaching, defimtely Mahayana. 

Viên Giáo: Giáo lý phổ cập và hoàn chỉnh cho hàng Bổ Tát được thuyết giảng trong các 
Kinh Pháp Hoa và Niết Bàn—His final, perfect, Bodhisattva, universal teaching as 
preached, 1.e., the Lotus and NÑirvana Sutras. 

Giáo lý trực tiếp giảng hết về chân lý như trong Kinh Hoa Nghiêm: Direct teaching 
without reserve of the whole truth, ¡.e., the Avatamsaka Sutra: Đốn Giáo. 

Tiệm Giáo: Tiệm giáo như trong Kinh A Hàm, Phương Đẳng và Niết Bàn—Gradual or or 
graded teaching, I.e., Agama and Nirvana Sutras. 

Bí Mật Giáo: Những lời dạy bí mật mà chỉ có một vài vị đặc biệt mới hiểu được— 
Esoteric teaching, only understood by special members of the assembly. 

Bất Định Giáo: Giáo lý chung, từ đó người nghe tùy theo khả năng của mình mà lãnh 
hội—General or Indeterminate teaching, from which each hearer would derive benefit 
according to his interpretation. 


(XI)Tiểu Thừa Tứ Bộ— Hinayana-ƒfour major sec£s: Theo Nghĩa Tịnh thì Tiểu Thừa có bốn 


l) 
2) 


tông—According to I-Ching, there are four schools in Hinayana: 
Đại Chúng Bộ: Arya Mahasanghanikaya (skt——A-LI-Da-Mạc-Ha-Tăng-Kỳ-Ni-Ca-Da. 
Thượng Tọa Bộ: Arya-Sthavirah (sk)——A-Li-Da-Tất- Tha-Bệ-Da. 


3704 


3) Căn Bản Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ: Arya-Mulasarvastivadah (sk)——A-Li-Da-Mộ-La- 
Tát-bà-Tất-Để-Bà-Đà. 
4) Chánh Lượng Bộ: Arya-Sammatiyah (skÙ——A-Li-Da-Tam-Mật-Lật-Để. 


(XII)Tiểu Thừa Tứ Môn— Hinayana-ƒour doctrines: Bốn cửa, bốn trường phái hay bốn giáo 
pháp Tiểu Thừa——Four schools or doctrines of Hinayana: 

I1) Tiểu Thừa Hữu Môn: Nói về lý “Hữu ”—The door of reality, the existence of all 
phenomena, the doctrine of being. 

2) Tiểu Thừa Không Môn: Nói về lý “Không ”—The door of unreality, door of non- 
©xIstence. 

3) Tiểu Thừa Diệc Hữu Diệc Không Môn: Nói về lý vừa “Hữu” vừa “Không”—The door of 
both reality and unreality or relativity of existence and non-exIstence. 

4) Tiểu Thừa Phi Hữu Phi Không Môn: Nói về lý “Phi Hữu,” “Phi Không”—The door of 
neither, or transcending existence or non-existence. 


(XIII)Tiểu Thừa Thập Bát Bộ—Hinayana-eighteen secfs: Muời tám phái Tiểu thừa— 
Eighteen sects of Hinayana: 

(A) Đại Chúng Bộ: Mahasanghikah—See Chapter 184. 

I)_ Nhứt Thuyết Bộ: Ekavya-vaharikah—See Chapter 184. 

2) Thuyết Xuất Thế Bộ: Lokottaravadinah—See Chapter 184. 

3) Đa Văn Bộ: Bahusrutiyah—See Chapter 184. 

4) Thuyết Giả Bộ: Prajanptivadinah—See Chapter 184. 

5) Chế Đa Sơn Bộ: Jetavaniyah (Caityasailah)—See Chapter 184. 

6) Bắc Sơn Trụ Bộ: Aparasailah—Uttarasailah—Tây Sơn Trụ Bộ—See Chapter 184. 

7)_ Kê Dẫn Bộ: Kaukkutikah—Gokulika—Kê Li Bộ—See Chapter 184. 

(B) Thượng Tọa Bộ——Aryasthavirah: See Chapter 184. 

8) Tuyết Sơn Bộ: Haimavatah—See Chapter 184. 

9) Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ: Sarvastivadah—See Chapter 184. 

10) Độc Tử Bộ: Vatsiputriyah—See Chapter 184. 

11) Pháp Thượng Bộ: Dharmottariyah—See Chapter 184. 

12) Hiển Vị Bộ: Bhadrayaniyah—See Chapter 184. 

13) Chính Lượng Bộ: Sammatiyah—See Chapter 184. 

14) Mật Lâm Sơn Bộ: Sannagarikah—See Chapter 184. 

15) Hóa Địa Bộ: Mahisasakah—See Chapter 184. 

16) Pháp Tạng Bộ: Dharmaguptah—See Chapter 184. 

17) Ẩm Quang Bộ: Kasyahpiya—See Chapter 184. 

18) Kinh Lượng Bộ: Sautrantikah—See Chapter 184. 


(XIV)Tiểu Thừa Thiên Tiệm Giới: Sự tuân thủ giới luật từng phần và từ từ của Tiểu Thừa, so 
với cụ túc giới và tức thì cứu độ của Đại Thừa—The Hinayana partial and gradual method 
of obeyIng laws and commandmenfs, as compared with the full and immediate salvation 
of Mahayana. 


3705 


(XV)Tiểu Thừa Thiền— Hinayana Zen: Zen of Small Vehicle—Thiển Tiểu Thừa nhằm chỉ 


q) 


1) 


2) 


dạy chúng ta cách đưa từ trạng thái tâm nầy đến trạng thái tâm khác, thí dụ như từ mê mờ 
đến giác ngộ. Tuy nhiên, Thiển Tiểu Thừa chỉ chú trọng đến sự an tâm của một mình 
mình mà thôi. Mục đích của Thiền Tiểu Thừa là đạt được một trong tứ Thánh quả của 
Tiểu Thừa—Zen of Small Vehicle. This is the vehicle or teaching that ¡s to take you from 
one sfate of mind to another state of mind, 1.e. from delusion to enlightenment. However, 
Zen of the Smal Vehicle looks only Into one”s own peace of mind. “The purpose of Zen of 
Small Vehicle 1s to attain one of the four degrees of saintliness of Hinayana. 


(D) Trung Thừa 
Middle Vehicle— Madhyama-pratipada (skt) 


Tổng quan về Trung Thừa—An overview oƒ “Middle Vehicle”: Madhyamika (skUÙ— 
Trung Đạo (con đường bao quát, không rơi vào hai cực có và không)}—Give up 
extremes—The Noble Eightfold Path—Bát Chánh Đạo. 

Sự phối hợp giữa Tiểu và Đại thừa—A medial system between Hinayana and Mahayana: 
Trung thừa là trường phái , phù hợp với tình trạng tu hành của Duyên Giác, chủ yếu là 
giải thoát cho mình, nhưng vẫn có một phần cứu độ chúng sanh. Trung Thừa là một từ ngữ 
chỉ cho giáo thuyết của Đức Phật, dạy về cách tránh thái quá bất cập hay cực đoan, như 
hưởng thụ hay khổ hạnh. Đặc biệt hơn, Trung Thừa chỉ cho phái Trung Đạo do ngài Long 
Thọ sáng lập, giáo lý nầy dạy chúng ta nên đi trên đường Trung Đạo và nên tránh hai đối 
vị như chủ trương tánh hiện hữu hay không hiện hữu của vạn vật—The middle vehicle to 
nirvana, includes all intermediate or medial systems between Hinayana and Mahayana. lt 
also corresponds with the state of a pratyeka-buddha, who lives chiefly for his own 
salvation but partly for others. Middle Way Philosophy, a term for the way of Sakyamuni 
Buddha, which teaches avoidance of all extremes such as indulgence In the pleasures of 
the senses on one side and self-mortification and ascetisim on the other. More specifically, 
1t refers to the Madhyamika (Middle Way) school founded by NagarJuna, which refrains 
from choosing beween opposing positions, and in relation to the existence and non- 
existence of all things, treads a middle way 

Con đường tiết chế điều độ—The path oƒ moderation: Con đường chánh dạy chúng ta 
tránh các điều ác, làm các việc lành và tự tịnh tâm ý. Con đường Trung Đạo do Đức Phật 
dạy là con đường tiết chế điều độ. Chúng ta nên nhớ lại cuộc đời Đức Phật trước khi giác 
ngộ được chia làm hai thời kỳ khác biệt. Ngài đã từng sống một cuộc sống xa hoa; thí dụ 
như vua cha của Ngài đã xây cho Ngài ba cung điện, mỗi cung điện dành riêng cho một 
mùa với tràn đây những nguồn hoan lạc không thể tưởng tượng nỗi trong thời của Ngài. 
Rồi sau khi xuất gia Ngài đã sống sáu năm khổ hạnh và hành xác. Ngài đã hành hạ thân 
xác Ngài qua những phép tu tập ép xác như nằm ngủ trên giường gai và ngồi giữa lửa 
dưới cái nóng gay gắt của mặt trời giữa trưa hè. Vì đã kinh qua những xa hoa và thiếu 
thốn và đã đi đến tột cùng của những giới hạn này mà không có hiệu quả nên Đức Phật 
đã khám phá ra con đường “Trung Đạo”, tránh cả sự nuông chìu và cực đoan của những 
dục lạc của giác quan và cực đoan hành hạ thân xác—A righteous path of life which 


3706 


teaches people to keep away from bad deeds, to do good and to purIfy the mind (Shakya 
Muni Buddha discovered the Middle Path which advises people to). The Middle Way 1s 
the path taught by the Buddha, the path of moderation. We should recall that the life of the 
Buddha before His Enlightenment falls into two distinct periods. The time before His 
renunciation was one in which he enJoyed every possible luxury; for example, his father 
built for him three palaces, one for each season, and provided him with sources of 
unimaginable pleasure In his day. Then, after his renunciation, he lived six years of 
extreme asceficism and self-mortificaton. He tormented his body through various 
practices like sleeping on beds of thorns and sitting in the midst of fires under the cruel 
heat of midday sun.Having experienced the extreme of luxury and deprivation and having 
reached the limits of these extremes without any results, the Buddha discovered the 
Middle Way, which avoids both the extreme of indulgence in pleasures of the senses and 
the extremes of self-mortification. 


(I) Nghĩa của “Trung Thừa ”— The meanings 0ƒ “Middle Vehicle ”: See Chapter 8 (Bì). 


(II) Chỉ tiết về Trung Thừa— Details on the Madhyamika: 
(A) Duyên Giác: Pratyeka-buddha (skt). 


l) 


2) 


3) 


Phạn ngữ “Pratyeka” nghĩa là riêng tư, cá biệt, đơn độc. Chữ Pratyeka-buddha dùng để 
chỉ một cá nhân đơn độc, không có bất kỳ sự giúp đở nào của ngoại tại nhưng có thể đạt 
đến cảnh giới A La hán The Sanskrit word “Pratyeka” means 'private,` “individual,” 
“single,` or “solitary.` Pratyeka-buddha 1s one who 1s in “solitary singleness, In 
1ndependence of all external support, attains Arhatship. 

Nhân Duyên Giác: Pratyeka Buddhas (skt—Bích Chi Phật —Nhờ thiển quán theo pháp 
nhân duyên (pháp quán mười hai nhân duyên để đạt được giác ngộ của Phật giáo) mà 
giác ngộ thành Phật Bích Chi. Không như Phật toàn giác, Thanh văn Duyên giác chỉ tự 
giác chứ không giác tha. Bậc Độc Giác không chia xẻ với kẻ khác sự hiểu biết mà mình 
đã gia công tìm kiếm về những phương tiện để đạt tới Niết Bàn. Bậc Độc Giác tin rằng, 
những người khác, khi bị thực tế khắc nghiệt của những khổ đau trên trần thế thúc đẩy, 
cũng sẽ đi vào con đường thánh thiện, nhưng Duyên Giác không bận tâm tới việc dạy bảo 
hoặc giác ngộ chúng sanh. Các bậc nầy cho rằng sự giác ngộ là một thành tựu về phương 
diện cá nhân chứ không phải về phương diện xã hội hay vũ trụ—Who become fully 
enlightened by medifating on the principle of causality (the Buddhist enlightenment arises 
from pondering over the twelve nidanas). Unlike the Perfect Buddhas, however, they do 
not exert themselves to teach and help others. Pratyekabuddha does not share with others 
his hard-won knowledge of the means for the attainment of Nirvana. He believes that 
others too, driven by the stern reality of the miseries of life, may some day take to the 
holy path, but does not bother to teach or enlighten them. They consider enlightenment as 
an Iindividual not a social or cosmic achievement. 

Bích Chi Ca La Phật hay Độc Giác Phật: Còn gọi là Bích Chị, Bích Chi Ca Phật, Duyên 
Giác, hay Độc Giác, là người tự tu tự giác ngộ và nhập Niết bàn trong thời không có bậc 
Chánh Đẳng Chánh giác, cũng giúp người giác ngộ, nhưng chỉ trong giới hạn nào mà thôi. 
Duyên Giác chẳng có khả năng nói rõ về chân lý cho người khác như Phật Toàn Giác— 
Those enlightened to conditions—A person who realizes Nirvana by himself or herself at 


4) 


5) 


6) 


3707 


a time when there 1s no Samyaksambuddha in the world. He or she also renders servIces 
to others, but in a limited way. He or she 1s not capable of revealing the Truth to others as 
a Samyaksambuddha, a fully enlightened does. 

Bát Lạt Ê Già Phật Đà: Individual Enlightenment—Độc Giác Phật —Người tự tu tự ngộ 
hay những người sống tu cách biệt khỏi nhân quần xã hội và tự đạt được giác ngộ, đối lại 
với nguyên tắc vị tha của Bổ Tát-One who lives apart from others and attains 
enlightenment alone, or for himselfcontrast with the alturism of the bodhisattva principle. 
Danh từ Duyên Giác không hạn chế trong Phật giáo, nhưng nó bao hàm những vị sống đời 
cách biệt, tự mình quán sát về ý nghĩa của cuộc đời, nhìn hoa rơi lá rụng mà giác ngộ— 
The term Pratyeka-buddha 1s not limited to the Buddhists, but 1s a general term for those 
who attainn enliphtenment by living In I1solation (recluses), pondering alone over the 
meaning of life, observing the “flying flowers and falling leaves.” 

Độc Giác Phật: Pratyeka-buddha (skt)—Bích Chi Phật —Trong thời không có Phật, người 
tự quán sát mười hai nhân duyên mà tu hành giác ngộ thì gọi là Độc Giác Phật, tuy nhiên 
chỉ giải thoát và giác ngộ cho cá nhân mình mà thôi (Lân Giác Dụ là những người tu tập 
một mình; Bộ Hành Dụ là những người tu hành cùng với thiện tri thức) —Who are 
enlightened In the twelve nidanas (Thập nhị nhân duyên); however, the obJectIve 1s 
personal salvation or own enlightenment. 


(B) See Thập Nhị Nhân Duyên in Chapter 33. 


(IV)Phái Trung Quán—Middle View School: Madhyamaka (skÙ—Đây là một trong hai 


trường phái Đại Thừa ở Ân Độ, trường phái kia là Du Già. Trường phái này khai triển học 
thuyết “Bát Nhã Ba La Mật” trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Học thuyết căn cứ trên 
khái niệm vạn hữu không có tự tánh, được trình bày và theo đuổi bởi phái Trung Đạo, 
được Long Thọ và Thánh Đề Bà (Aryadeva) lập ra vào thế kỷ thứ hai sau CN, có một vị 
trí rất lớn tại các nước Ấn độ, Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật, vân vân. Theo truyền thuyết 
Phật giáo thì vào thế kỷ thứ ba, ngài Long Thọ du hành xuống Long cung để chép kinh 
Hoa Nghiêm. Theo một truyền thuyết khác thì Ngài đã tìm thấy kinh nầy trong một tu 
viện bỏ hoang. Ngài là tổ thứ 14 của dòng Thiển Ấn Độ, là sơ tổ của phái Trung Quán 
hay Tam Luận và Tịnh Độ tông. Trường phái Trung Đạo là một trong hai trường phái Đại 
thừa ở Ấn Độ (cùng với Thiền Phái Yogacara). Giáo lý căn bản của trường phái nầy dựa 
vào thuyết Trung Quán của Ngài Long Thọ —This is one of the two Indian Mahayana 
Buddhist schools, the other being the Yogacara. This school developed the doctrines of the 
“Perfection of Wisdom” in the Prajna-Paramita literature. The teachings are based on the 
noton that all phenomena are empty (sunyata) of Inherent existence (svabhava), 
presented and followed by the Madhyamikas, founded by Nagarjuna and Aryadeva in the 
second century AD, which attained great Iinfluence 1n India, Tibet, China and Japan, etc. 
According to one legend, in the 3'” century, Nagarjuna travelled to the sea dragons palace 
beneath the ocean to retrieve the Avatamsaka Sutra. According to Buddhist legends, he 
discovered the sutra in an abandoned monastery. NagarJuna was the fourteenth patriarch 
of Indian Zen. He was the founder and first patriarch of the Madhyamika (Middle Way) 
school, also the founder of the Pure Land Sect (Salvation School). One of the two 
Mahayana schools In India (together with the Yogacara). The basic statement of the 


3708 


doctrines of this school 1s found in Master Nagarjuna”s Madhyamika-karika—See Chapter 
123. 


(V) Học thuyết Trung Thừa— Philosophy oƒ the Middle Vehicle: Học thuyết Trung Quán— 
Madhyamaka philosophy. 

(A) Tổng quan về học thuyết Trung Thừa—An overview on “Madhyama philosophy”: Một 
trong hai trường phái chính của Phật giáo Đại Thừa, mà triết lý của nó được ngài Long 
Thọ, một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của Ấn Độ, hệ thống hóa. Theo trường phái 
Trung Quán, Đức Phật đã đi theo con đường ôn hòa để tránh hai điều cực đoan: buông thả 
dục lạc và hành xác vốn đang được áp dụng rất phổ thông vào thời của Đức Phật. Một khi 
đã thông hiểu con đường này, ngài Long Thọ đã đi thẳng tới theo cách giải thích của riêng 
mình gọi là Trung Quán, hay trung hòa. Ý tưởng chủ yếu trong triết lý này là “Bát Nhã,” 
“Tuệ giác,” hay “kiến thức tối hậu có được do sự hiểu biết được bản chất vạn vật trong 
bối cảnh thực của chúng, nghĩa là “sunyata” hay sự rỗng không. Theo ngài Long Thọ thì 
“sunyata” đồng nghĩa với duyên khởi. Vì thế câu “vạn hữu giai không” (vạn vật đều là 
không) phải được hiểu là vạn vật đều có một duyên khởi, cho nên không có tự tánh. Ở 
đây, vạn vật muốn nói đến vạn pháp, cả trong và ngoài. Thế nên, theo ngài Long Thọ thì 
vạn vật đều không có tự tính và trở thành hư ảo. Khi đã nhận thức ra điều đó thì pháp 
giới, hay nguyên lý vũ trụ nhất nguyên, sẽ trở nên hiển lộ. Một nguyên tắc căn bản khác 
trong triết lý của ngài Long Thọ là thuyết không sinh khởi. Vạn pháp được gọi là không 
có thể tính (sunya), nên cũng ngụ ý là vạn pháp không sinh không diệt. Ngài Long Thọ đã 
tốn nhiều công sức để trình bày lý thuyết không sinh khởi trong các cuốn sách của mình, 
như cuốn Trung Quán Luận. Cách trình bày và lý luận của ngài có tính thuyết phục mạnh 
mẽ đến nỗi những người ở phía đối nghịch cũng đã tìm cách phỏng theo phương pháp này 
trong các lý thuyết của họ. Tóm tắt lại trong một thí dụ, Gaudapada, một nhân vật lớn của 
thuyết Bất nhị, người đã chịu ảnh hưởng nặng nề phương pháp lý luận của ngài Long Thọ. 
Thế giới bên ngoài, đối với cả phái Trung Quán và thuyết Bất Nhị, đều là không thực. 
Các luận chứng do ngài Long Thọ đưa ra đã được Gaudapala mô phỏng khá nhiều đến 
mức chúng được dùng để làm hậu thuẫn cho các lời nói của ông. Sự phát biểu thuyết 
không sinh khởi của ngài Long Thọ là một hệ luận tất yếu của thuyết tương đối (sunyata) 
của ông. Trước Gaudapala thì trong thuyết Bất Nhị chưa ai biết đến thuyết không sinh 
khởi, được dùng để nói về thế giới hiện tượng Áo Nghĩa Thư nhiều lần nói rằng Ngã 
(Atman) theo người Bà La Môn là bất sinh (aja), bất hoại (avyaya) và vĩnh cửu (natya) 
nhưng không có chỗ nào lại nói như thế về thế giới bên ngoài. Trước Gaudapala chúng ta 
cũng chẳng thấy một ai trong các bậc tài danh của thuyết Bất Nhị bênh vực cho sự không 
sinh khởi của vạn vật nói chung như là Gaudapala đã làm trong bộ Tụng “Karika” của 
ông. Do đó, không thể bác bỏ sự kiện là Gaudapala hẳn đã sử dụng các ý tưởng của ngài 
Long Thọ và mô phỏng theo đó một cách khéo léo để tạo một nên tảng vững chắc cho 
giáo lý Bất nhị The Madhyama, one of the two main schools of Mahayana Buddhism, of 
which philosophy was systematized by Nagarjuna, one of the greatest thinkers of India. 
According to the Madhyama, the Buddha followed a moderate path avoiding the two 
extremes, Indulgence in sensual pleasures and the habitual practice of self mortification. 
When an attempt was made to Interpret and discover the Iimport of that path, NÑagarJuna 
came forward with his own I1nterpretation and called it Madhyamika, or moderate. The 


3709 


33.& 


central Idea 1n his philosophy 1s “PraJna,” “wisdom,” or ultimate knowledge derived from 
an understanding of the nature of things in theIr true perspecfive, “sunyafa.” Sunyafa for 
hìm 1s a synonym for “dependent origination.” So the dictum: “Everything 1s vold” must 
be taken to mean that everything has a dependent origination and 1s hence non-substantial. 
Here everything stands for all things, dharma internal and external. So everything for him 
1s devoild of nay substantialty and becomes illusory. When this is realized the 
“Dharmadhatu,” or the monistic cosmic element, becomes mamifest. Another fundamental 
pmnciple in his philosophy 1s AJativada, the non-origination theory. Things declared non- 
substantial, sunya, also bring home to us by implication the idea that they are un- 
originated and undestroyed. NagarJuna takes great pains to expound the non-origination 
theory In his works, such as the Madhyamika Sastra. His method of exposition and logic 
were sO convincing that even those who belonged the opposite camp were tempted to 
adapt them to their own theories. To quote one example, Gaudapada, a great exponent of 
Advattism, was Iinfluenced considerably by Nagarjuna's method of arguments. The 
external world, for both the Madhyamikas and Advattins, 1s unreal. The argumenfs 
advanced by NagarJuna were also adopted by Gaudapada In so far as they supported his 
propositions. The formulation of the non-origination theory by Nagarjuna 1s a logical 
corollary of his doctrine and relativity. The non-origination theory, as applied to the 
phenomenal world, was unknown in Advaitism before Gaudapada. The Upanisads speak 
several times of the Atman and Brahmin as unborn, imperishable and eternal, but no- 
where do they speak thus of the external world. Nor do we find anybody before 
Gaudapada ¡in the galaxy of Advattins who pleaded for the non-origination of things In 
general as dịd Gaudapada in his Karikas. Therefore there is no denying the fact that 
Gaudapada must have taken the idea from NagarJuna and adapted 1t suitably to provide 
the Advaita doctrine with a firm foundation. 

(B) Ý nghĩa của học thuyết Trung Thừa— The meanings of “Madhyama Philosophy”: Học 
thuyết về Trung Đạo khởi thủy có nghĩa là con đường giữa của hai thái cực lạc quan và bi 
quan. Địa vị chính giữa như vậy lại là thái cực thứ ba, không nghiêng theo bên đường nầy 
hay bên đường kia là ý chỉ của Phật. Chắc chắn như vậy, vì Đức Phật bắt đầu bằng con 
đường giữa nầy coi như một bước tiến duy nhất cao hơn những cực đoan thông thường kia. 
Tuy nhiên, từng cấp hướng thượng của nấc thang biện chứng sẽ nâng dần chúng ta lên cao 
mãi cho đến lúc đạt tới giai đoạn loại hẳn thiên kiến của phản để về “hữu' và “vô,` và 
siêu việt chúng bằng một tổng để về duy tâm luận. Trung Đạo cũng có ý vị như là Chân 
Lý Tối Cao: The doctrine of the Middle Path means ¡in the first instance the middle path 
between the two extremes of optimism and pessimism. Such a middle position 1s a third 
extreme, tending neither one way nor the other 1s what the Buddha wanted to say. The 
Buddha certainly began with this middle as only one step higher than the ordinary 
extremes. A gradual ascent of the dialectical ladder, however, wIll bring us higher and 
higher until a stage 1s attained wherein the antithetic onesidedness of ens and non-ens 1s 
denied and transcended by an idealistic synthesis. In this case the Middle Path has a 
similar purport as the Highest Truth. 

(C) Sự phát triển của thuyết Trung Quán— The development oƒ the Madhyamaka: Trường phái 
triết học Trung Quán chủ yếu là do ngài Long Thọ khai triển. Ngài là một trong những 
thiên tài vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới. Ngài đã đặt nền móng cho trường phái này, và 


Ù 


2) 


3710 


sau đó các môn đồ lỗi lạc của ngài đã tiếp tục phát triển. Lịch sử phát triển của nên triết 
học này đã liên tục từ thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch cho mãi đến thế kỷ thứ 11. Sự phát triển 
của trường phái này gồm 3 giai đoạn rất dễ đánh dấu. Trong giai đoạn thứ nhất, ngài Long 
Thọ và Thánh Đề Bà đã để xướng và giảng giải một cách có hệ thống. Giai đoạn thứ hai, 
hệ thống triết học này được phân chia làm hai trường phái là Qui Mậu Luận Chứng 
(Prasangika) và Tự Y Luận Chứng (Svatantrika). Gia đoạn thứ ba là khẳng định lại “Qui 
Mậu Luận Chứng Phái.”—The Madhyamaka system of philosophy was developed mainly 
by Nagarjuna. He was one of the greatest geniuses the world has ever known. The system 
of which he laid the foundation was developed by his brilliant followers. lí had a 
conftinuous history of development from the second century AÀ.D. up to eleventh century 
A.D. Three stages of its development can be easily marked. In the first stage, there was a 
systematic formulation of the Madhyamaka philosophy by Nagarjuna and Aryadeva. The 
second stage 1s one of division of the system Into two schools, the Prasangika and the 
Svatantrika. The third stage 1s one of re-affirmation of the Prasangika school 

Giai đoạn thứ nhất —First stage: Ngài Long Thọ đã viết rất nhiều chú giải cho Bát Nhã 
Ba La Mật Đa, những chú giải này được gọi là “Bát Nhã Ba La Mật Đa Luận 
(Prajnaparamita-sastra). Bộ luận này được ngài Cưu Ma La Thập dịch ra Hoa ngữ. nguyên 
bản của bộ luận này đã bị thất lạc. Tuy nhiên, chính ngài đã hệ thống hóa tư tưởng chính 
của ngài trong bộ “Bát Nhã Căn” (Prajna-mula or Mula-Madhyamaka-Karikas) hoặc 
“Trung Quán Luận.” Vị đệ tử thuần thành của ngài là Để Bà đã khai triển tư tưởng triết 
học ấy trong Tứ Bách Luận (Catuh-sastra)—Nagarjuna was the author of a voluminous 
commentary on PraJjnaparamita known as Prajnaparamita-sastra. This was translated Into 
Chinese by Kumarajiva (402-405). The original 1s not available now. He, however, 
formulated his main philosophy 1n PraJna-mula or Mula-Madhyamaka-Karikas known also 
as Madhyamaka-Sastra. His devoted pupil Aryadeva elaborated his philosophy In Catuh- 
Sasfra. 

Giai đoạn thứ nhì —Second stage: Ngài Long Thọ đã xử dụng kỹ thuật “Prasanga” (Qui 
Mậu Luận Chứng) để giảng giải một cách rõ ràng triết học Trung Quán của mình. Chữ 
“Prasanga” là một thuật ngữ có nghĩa là “Qui Mậu Luận Chứng.” Long Thọ đã không để 
ra học thuyết nào của riêng mình; vì thế, ngài không cần đề ra bất cứ luận chứng nào để 
chứng minh cho học thuyết của mình cả. Ngài chỉ xử dụng “qui mậu luận chứng pháp” để 
chứng minh rằng những lý luận do đối thủ của ngài để ra chỉ đưa đến sự phi lý, ngay cả 
đối với những nguyên lý mà chính họ đã chấp nhận. Điều này ngụ ý rằng “thực tại” là thứ 
gì vượt lên trên tư tưởng—Nagarjuna had used the technique of “prasanga” ¡in formulating 
his Madhyamaka philosophy. “Prasanga” 1s a technical word which means “reduction ad 
absurdum” argument. Nagarjuna dịd not advance any theory of his own, and therefore, 
had no need to advance any argument to prove his theory. He used only “Prasangavakya” 
or “reduction ad absurdum” argument to prove that the theorles advanced by his 
opponenfs only led to absurdity on the very principles accepted by them. This implied that 
Reality was beyond thought-constructs. Buddhapalita who flourished in the middle of the 
sixth century was an ardent follower of NagarJuna. He felt that “Prasanga” was the correct 
method of the Madhyamaka philosophy and employed it in his teachings and writings. He 
wrote a commentary called “Madhyamakavrti” on the “Madhyamaka Sastra” of 
Nagarjuna. This 1s available only in Tibetan translation. The original 1s lost. A Junior 


a) 


b) 


3711 


contemporary of Buddhapalita, named Bhavya or Bhavaviveka maintained that the 
opponent should not only be reduced to absurdity, but Svatantra or independent logical 
argument should also be advanced to silence him. He believed that the system of 
đialectics alone could not serve the purpose of pinpointing the Absolute Truth. He wrote 
the Mahayan-Karatala-ratna Sastra, Madhyamikahrdaya with an auto-commentary, called 
Tarkajvala, Madhyamartha-Samgraha, and Prajna-pradipa, a commentary on the 
Madhyamaka Sastra of Nagarjuna. Only a Tibetan translation of these works 1s a vailable. 
Dr. LẶM. Joshi transcribed the Madhyamartha-Samgraha Into Nagari letters and translated 
1t into Hindi which appeared In the Dharmaduta (August 1964). N. Aiyswami SastrI has 
restored Karatalaratna from the Chinese translaton of Hsuan-Tsang Into Samskrta 
(Visvabharati Santiniketan 1949). So we see that In the sixth century, nearly 400 years 
after the death of NagarJuna, the Madhyamaka school was split Into two: 1) Prasangika 
school, led by Buddhapalita and 2) Svatantrika school, led by Bhavaviveka. According to 
Y. Kajiama, the problem which divided the Madhyamakas was whether the system of 
relative knowledge could be recognized as valid or not, though 1t was delusive from the 
absolute point of view. According to Hsuan-Tsang, Bhavaviveka externally wore the 
Samkhya cloak, though internally he was supporting the doctrine of NagarJuna. 

Phật Hộ (Buddhapalita) sanh vào giữa thế kỷ thứ 6, là đệ tử nhiệt thành của ngài Long 
Thọ. Ngài cảm thấy rằng “Qui Mậu Luận Chứng Pháp” là phương pháp đúng đắn và 
chính xác của hệ thống triết học Trung Quán nên đã ứng dụng nó trong học thuyết và tác 
phẩm của mình. Ngài viết bộ “Trung Quán Chú” (Madhyamakavrtti) chú giải dựa theo bộ 
Trung Quán Luận của ngài Long Thọ. Sách này nguyên tác đã bị thất lạc, chỉ còn lại bản 
dịch bằng Tạng văn: Buddhapalita who flourished in the middle of the sixth century was 
an ardent follower of Nagarjuna. He felt that “Prasanga” was the right and correct method 
of the Madhyamaka philosophy and employed It in his teachings and writings. He wrote a 
commentary called “Madhyamakavrtti” on the “Madhyamaka Sastra” of NagarJuna. This 
1s available only in Tibetan translation. The orIginal 1s lost. 

Một người cùng thời nhưng nhỏ hơn Phật Hộ là ngài Thanh Biện. Ngài cho rằng chỉ nêu ra 
sự sai lầm của đối thủ vẫn chưa đủ, mà còn phải để ra “Tự Y Luận Chứng” (Svatantra) 
hoặc luận chứng độc lập hợp lý để khiến kẻ đó phải im tiếng. Ngài tin rằng chỉ dựa vào 
phương pháp biện chứng thì không thể nêu ra được chân lý tuyệt đối một cách chính xác. 
Ngài đã viết bộ “Đại Thừa Chưởng Trân Bảo Luận, Trung Quán Tâm Luận 
(Madhyamikahrdaya) với lời chú giải có tên là “Tư Trạch Diệm Luận” (Tarkajvala), 
“Trung Luận Yếu Chỉ” (Madhyamartha-Samgraha) để chú giải Trung Luận của ngài Long 
Thọ và “Bát Nhã Đăng Luận” (Prajna-pradipa). Những tác phẩm này hiện nay chỉ còn tổn 
tại bằng những bản dịch Tạng ngữ mà thôi. Tiến Sĩ L.M. Joshi đã chuyển dịch Trung Luận 
Yếu Chỉ sang ngữ Nàgari và dịch sang tiếng Hindi được đăng ở “Pháp Sứ” (Dharmaduta) 
vào tháng 8 năm 1964. Giáo sư N. Aiyswami đã phục hồi bộ “Chưởng Trân Bảo Luận” từ 
Hoa ngữ của ngài Huyền Trang sang trở lại Phạn ngữ. Như trên chúng ta thấy rằng trong 
thế kỷ thứ 6, gần 400 sau khi ngài Long Thọ viên tịch, triết học Trung Quán đã được chia 
thành 2 phái: 1) Trường phái Qui Mậu Luận Chứng, do Phật Hộ dẫn đầu, và 2) trường 
phái Tự Y Luận Chứng, do Thanh Biện dẫn đầu. Theo Y. Kajiama, nguyên nhân gây chia 
rẽ trong phái Trung Quán chính là câu hỏi rằng là hệ thống tri thức tương đối có thể được 
thừa nhận hay không, mặc dù đứng trên quan điểm tuyệt đối thì nó là hư vọng—A junior 


3) 


a) 


3712 


contemporary of Buddhapalita, named Bhavya or Bhavaviveka maintained that the 
opponent should not only be reduced to absurdity, but Svatantra or independent logical 
argument should also be advanced to silence him. He believed that the system of 
đialectics alone could not serve the purpose of pinpointing the Absolute Truth. He wrote 
the Mahayan-Karatala-ratna Sastra, Madhyamikahrdaya with an auto-commentary, called 
Tarkajvala, Madhyamartha-Samgraha, and Prajna-pradipa, a commentary on the 
Madhyamaka Sastra of Nagarjuna. Only a Tibetan translation of these works 1s available. 
Dr. LM. Joshi transcribed the Madhyamartha-Samgraha Into Nagari letters and translated 
1t into Hindi which appeared In the Dharmaduta (August 1964). N. Aiyswami SastrI has 
restored Karatalaratna from the Chinese translaton of Hsuan-Tsang Into Samskrta 
(Visvabharati Santiniketan 1949). So we see that In the sixth century, nearly 400 years 
after the death of NagarJuna, the Madhyamaka school was split Into two: 1) Prasangika 
school, led by Buddhapalita and 2) Svatantrika school, led by Bhavaviveka. According to 
Y. Kajiama, the problem which divided the Madhyamakas was whether the system of 
relative knowledge could be recognized as valid or not, though 1t was delusive from the 
absolute poIint of view. According to Hsuan-Tsang, Bhavaviveka externally wore the 
Samkhya cloak, though internally he was supporting the doctrine of NagarJuna. 

Giai đoạn thứ ba—Third stage: Trong giai đoạn này, phái Trung Quán đã xuất hiện hai vị 
học giả sáng chói, đó là Nguyệt Xứng và Tịch Thiên —In the third stage, we have two 
very brilliant scholars of the Madhyamaka system: Candrakirti and Santideva. 

Ông đã viết khoảng 20 bộ luận giải về Trung Quán Luận của ngài Long Thọ. Những tác 
phẩm này hiện chỉ còn được bảo tổn ở những bản dịch bằng tiếng Tây Tạng. Trong đó 
“Minh Cú Luận” của ngài là bản duy nhất còn tổn tại trong văn bản Bắc Phạn nguyên 
thủy. Dường như chính nó đã hất cẳng tất cả những bản chú giải khác. Nguyệt Xứng nổi 
tiếng vào đầu thế kỷ thứ 7 và ngài đã viết một số tác phẩm xuất sắc. Ngài đã từng theo 
Liên Hoa Giác, một đệ tử của ngài Phật Hộ, để nghiên cứu về giáo lý Trung Quán, và có 
thể ngài cũng là đệ tử của Thanh Biện. Như đã nói, tác phẩm “Minh Cú Luận” là bộ luận 
giải do ngài viết nhằm chú giải Trung Quán Luận của ngài Long Thọ. Ngoài ra, “Nhập 
Trung Luận” và chú thích của nó chính là tác phẩm độc lập của ngài. Trong Minh Cú 
Luận ngài thường để cập đến “Nhập trung Luận,” điều này cho thấy rõ rằng “Nhập trung 
Luận” đã được viết sớm hơn Minh Cú Luận. Ngoài ra, ngài còn chú giải “Thất thập tụng 
không tánh luận,” “Lục Thập Tụng Chánh Lý Luận” của ngài Long Thọ và “Tứ Bách 
Luận” của ngài Thánh Đề Bà. Ngoài ra, còn có hai bản khái luận, đó là “Nhập trung Đạo 
Bát Nhã Luận” và “Ngũ Uẩn Luận.” Trong tất cả các sách của ngài, hiện chỉ còn Minh 
Cú Luận là vẫn còn bản gốc, còn thì tất cả chỉ còn tổn tại qua bản dịch bằng Tạng ngữ mà 
thôi. Nguyệt Xứng đã biện hộ cho Quy Mậu Luận Chứng Phái một cách nhiệt liệt, hơn 
nữa ngài còn nêu ra rất nhiều điểm sơ hở về luận lý của Thanh Biện. Ngài cũng ủng hộ 
chủ trương quan điểm thông thường của cảm quan tri giác và chỉ trích học thuyết “Tự 
Tướng” và “Vô Phân Biệt.” Ngài cũng phê bình về thuyết “Vô Thức” và cho rằng ý thức 
mà không có đối tượng là một điều không thể quan niệm được—About 20 of his 
commenftaries were wriften on NagarJuna*s Madhyamaka Sastra. They are available only 
in Tebetan translation. Candrakirti's Prasan-napada commentary 1s the only one that has 
survived ¡n the original Samskrta. It seems to have elbowed every other commenftary out 
Of existence. He flourished early in seventh century A.D. and wrote several works. He 


b) 


3713 


was born In Samanta in the South. He studied Madhyamaka philosophy under 
Kamalabuddhi, a disciple of Buddhipalita, a disciple of Kamalabuddhi, a disciple of 
Buddhapalita and probably under Bhavya also. His prasannapada commenfary on 
Nagarjuna?s Madhyamaka sastra, has already been mentioned. He wrote an Independent 
work, named “Madhyamakavatara” with an auto-commerntary. He frequently refers to 
Madhyamakavatara In his Prasannapada which goes to show that the former was wriften 
earlier than the latter. He also wrote commentaries on Nagarjunaˆs Sunyata Saptati and 
Yuktu Sastika and on Aryadeva's Catuhsataka. Two other manuals (prakaranas), 
Madhyamaka-praJnavatara and Pancaskandha were also written by him. Of all his works, 
only Prasannapada 1s available in the original; other works are available only in Tibetan 
translation. Candrakrrti vigorously defends the Prasangika school, and exposes the 
hollowness of Bhavaviveka”s logic at many places. He also supports the common sense 
View Of sense perception and criticizes the doctrine of the “unique particular” (Svalaksana) 
and perception devoid of determination (kalpanapodha). He has also criticized 
Vijnanavada and maintains that consciousness (vijnana) without an obJect 1s unthinkable. 
Tịch Thiên là một trong những cột trụ vĩ đại của trường phái Qui Mậu Luận Chứng. Ngài 
đã xuất hiện và nổi tiếng vào thế kỷ thứ 7 sau Tây lịch. Theo Taranathaas thì Tịch Thiên 
là con của vua Đức Khải trị vì xứ Saurastra, và là người thừa kế chánh thống ngai vàng. 
Khi còn là một Thái tử, tên ngài là Tịch Khải. Vì chấp nhận một cách sâu sắc tư tưởng 
Đại Thừa nên ngài đã phát tâm để lìa bỏ vương quốc và đã đến xuất gia với Tu Viện Na 
Lan Đà và sau đó ngài được biết với tên Tịch Thiên. Những tác phẩm của ngài gồm có 
“Học Xứ Yếu Tập (Siksa-samuccaya) và “Nhập Bồ Đề Hành Luận” (Bodhicaryava-tara). 
Trong bộ Học Xứ Yếu Tập, ngài đã để cập đến rất nhiều kinh điển Đại Thừa vô cùng 
quan trọng, tất cả gồm 97 loại, những loại sách này hiện nay đã hoàn toàn bị thất truyền. 
Trong Nhập Bồ Đề Hành Luận, ngài đã nhấn mạnh đến việc tu tập Bồ Đề Tâm. Ngài là 
một thi hào vĩ đại nhất trong học phái Trung Quán. Hầu hết những tác phẩm của ngài đều 
biểu hiện sự kết hợp đẹp đẽ giữa thi ca và triết học. Ngài là tín đổ của phái Qui Mậu 
Luận Chứng và đã phê bình phái Duy Thức một cách mạnh mẻ—Santideva was one of 
the great pillars of the Prasangika School. He flourished in the seventh century. According 
to Taranathaas, Santideva was the son of King Kalyanavarman of Saurastra and was the 
riphfful successor to the throne. As a prince he was known as Santivarman. He was so 
deeply Iinspired by Mahayanic ideal that he fled away from his kingdom and took orders 
with Jaideva in Nalanda after which he was known as Santideva. He was the author of 
SIksa-samuccaya and Bodhicaryava-tara. In the former, he has referred to many Iimportanf 
Mahayana works, nearly Ø7 in number which are now completely lost. In the 
Bodhicaryavatara he has emphasized the cultivation of Bodhicitta. He was the greatest 
poet of the Madhyamaka school and his work was a beautiful fusion of poetry and 
philosophy. He was the follower of the Prasangika method and has criticized Vijnanavada 
vehemently. 


(D) Sự phản bác bốn khả năng (về nguồn gốc của vũ trụ) của phái Trung Quán— 


Madhyamaka Refiual oƒ Four Possibilities: Trong câu kệ đầu tiên của Trung Quán Luận, 
Ngài Long Thọ đã nói: “Không có thực thể nào phát sinh vào bất cứ lúc nào, ở đâu, hay 
bằng phương cách nào từ chính nó, từ những cái khác, cả hai, hay không có nguyên nhân.” 
Đây là sự phê bình căn bản về nguyên nhân của phái Trung Quán. Đó cũng chính là sự 


Ũ 


2) 


3) 


3714 


phản bác của phái Trung Quán về ý niệm về bốn khả năng về nguồn gốc của vũ trụ của 
các trường phái triết học đồng thời với phái Trung Quán. Phái Trung Quán đã dùng 
phương pháp bác bỏ một luận để bằng cách chứng minh rằng nếu lý giải chính xác từng 
chữ, nó sẽ dẫn đến một kết quả vô lý-——In the first verse of the Mulamadhyamakarika, 
Nagarjuna stated: “No entity 1s produced at any time, anywhere, or in any manner from 
self, from other, from both, or without cause.” This 1s the fundamental Madhyamaka 
criique of causality. This 1s also the refutal of the Madhyamaka on the four possibilitiles 
for the orlginatlon of phenomena, or the relatlonship between cause and effect of 
philosophical schools contemporary with the Madhyamaka. Madhyamaka school utilized a 
method called “reductio ad adsurdum”, or a negative dialectic that exposes the inherent 
contradictions and adsurdities in the opponenf's position: 

Hệ thống Sankhya, một trong những hệ thống cổ điển của triết học Ấn Độ, tán thành lập 
trường xác nhận nhân quả đồng dạng. Tuy nhiên, phái Trung Quán cho rằng, nếu thực tế 
nguyên nhân và hậu quả đồng dạng, như thế là mua hạt giống cây bông nhưng phải trả 
với giá quần áo. Như vậy khái niệm về nhân quả đồng dạng dẫn đến vô lý. Nếu nguyên 
nhân và hậu quả đồng dạng thì không có sự khác biệt giữa cha mẹ và con cái, và cũng 
không có sự khác biệt giữa đổ ăn và phân: The Sankhya system, one of the classical 
systems of Indian philosophy, advocated the position that maintains that the cause and 
effect are identical. However, the Madhyamaka says that, 1Ý in fact cause and effect are 
1dentical, then having bought cottonseed with the price one would pay for cloth would be 
the same. The idea that cause and effect are identical thus leads to absurdity. If cause and 
effect were identical, then there would be no difference between father and son, and also 
no difference between food and excremeIt. 

Trường phái Phật giáo Tiểu Thừa, phái Vaibahashika, Sautrantika, và vài nhóm của hệ 
phái Bà La Môn lại đồng ý về nhân quả khác biệt. Tuy nhiên, phái Trung quán cho rằng 
nếu nguyên nhân và hậu quả khác biệt, thì cái gì cũng có thể bắt nguồn từ bất cứ cái gì 
khác vì tất cả các hiện tượng đều khác nhau. Vậy thì thân cây lúa có thể bắt nguồn từ một 
miếng than đá cũng dễ như từ một hạt gạo, vì không có sự liên hệ giữa thân cây lúa và 
hạt gạo, và miếng than đá và hạt gạo cùng có mối liên hệ về sự khác biệt đối với thân 
cây lúa. Bởi vậy khái niệm nguyên nhân và hậu quả tuyệt đối khác biệt là một khái niệm 
vô lý: The Hinayana schools of Buddhism, Vaibahashika, Sautrantika and some of the 
Brahmanical schools agreed that the posiion which cause and effect are different. 
However, the Madhyamaka says that, 1f in fact cause and effect are different, anything 
could originate from anything else, because all phenomena are equally different. Hence a 
stalk of rice might Just as easily orIginate from a piece of coal as from a grain of rice, for 
there would be no connection between a stalk of rice and a grain of rice; and a pIiece of 
coal and a grain of rice would have the same relationship of difference to a stalk of rice. 
Thus the notion that cause and effect are absolutely different 1s an Intrinsically absurd 
Idea. 

Lập trường cho rằng nhân quả vừa đồng dạng vừa khác biệt được xác nhận bởi các nhà 
triết học Jaina. Tuy nhiên, phái Trung Quán nói rằng, không có một hiện tượng nào có thể 
có những đặc điểm mâu thuẫn. Một thực thể không thể nào vừa hiện hữu lại vừa không 
hiện hữu được, cũng như một thực thể không thể vừa đỏ lại vừa không đỏ. Như vậy không 
có chuyện nguyên nhân và hậu quả vừa đồng dạng vừa khác biệt: The position according 


4) 


3715 


to which phenomena originated from causes that are both identical and different (cause 
and effect are both identical and different) was affirmed by the Jaina philosophers. 
However, the Madhyamaka says that no phenomenon can have contradictory 
characteristics. An entity cannot be both exIstent and nonexistent at the same time, Just as 
one entity cannot be both red and not red at the same time. Thus there are no such 
phenomena that can be orIginated from cause and effect that are Identical and different at 
the same time. 

Hiện tượng nảy sinh không có nguyên nhân được xác nhận bởi những nhà duy vật thời cổ 
Ấn Độ. Tuy nhiên, phái Trung Quán nói rằng, khái niệm hiện tượng duyên khởi không có 
nguyên nhân bị bác bỏ bởi kinh nghiệm chung. Chẳng hạn như chúng ta để một siêu nước 
trên một lò lửa thì nước sẽ sôi, nhưng nếu chúng ta để siêu nước này trên một khối nước 
đá thì nó sẽ không sôi được. Vì vậy lập trường cho rằng hiện tượng không bắt nguồn từ 
nguyên nhân là không thể nào có được: Phenomena arise without cause or phenomena 
OrIginate without a cause was affirmed by the materialists in anclent India. However, the 
Madhyamaka says that, the idea that phenomena originate without a cause 1s nonsense by 
appeal to common experience. For Instance, 1Ÿ we set a kettle of water on a lighted stove, 
the water will boil, but 1ƒ we set 1t on a block of Ice, 1t won'”t. So the position that mainfains 
phenomena originate without a cause 1s Impossible. 


(E) Trung thừa— Madhyamayana (skt): 


Ù 


Giáo thuyết của những kinh điển Đại Thừa và của kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa nói riêng, 
được phát triển dưới hình thức triết học và hệ thống trong Trung Quán Luận. Madhyama 
có nghĩa là trung đẳng, và những bộ Trung Quán Luận là những bộ luận chủ trương Trung 
Đạo, giữa khẳng định và phủ định. Có thể trường phái này được ngài Long Thọ và Thánh 
Thiên thành lập vào khoảng năm 150 sau tây lịch. Long Thọ là một trong những nhà biện 
chứng bén nhạy nhất của mọi thời đại. Dòng dõi Bà La Môn, ngài từ Berar đến Nam Ấn 
và hành động của ngài tác động trong vùng Nagarjunikonda gần Amaravati, vùng Bắc Ấn. 
Tên ngài được giải thích bằng thần thoại, theo đó ngài sinh ra dưới tàng cây Arjuna, và 
loài rồng hay xà thần đã huấn đạo ngài những mật học trong Long Cung dưới đáy biển. 
Giáo thuyết của ngài được gọi là Không Luận. Ngài đã bổ túc bằng một hệ thống luận lý 
những khái niệm trình bày trong những kinh điển về trí tuệ viên mãn mà ngài đã vớt được 
từ Long cung của những xà thần. Theo thần thoại thì khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
thuyết pháp cho con người về Thanh Văn Thừa, ngài đã giảng ở Thiên giới, đồng thời, 
một giáo lý sâu xa hơn, được loài rồng cất giữ, sau đó được ngài Long Thọ mang về trần 
gian. Phái trung Quán phồn thịnh ở Ấn Độ trong suốt 800 năm. Vào khoảng năm 450 sau 
Tây lịch, nó tách ra làm đôi; phái Ứng Thành (Prasangikas) giải thích giáo lý của ngài 
Long Thọ như một thuyết hoài nghi phổ quát và chủ trì rằng lý luận của họ hoàn toàn có 
mục đích bác bỏ những ý kiến khác; phái kia là Trung Luận Tam Quán (Svatantrikas) chủ 
trương rằng sự biện luận có thể cũng thiết định được một vài chân lý thực nghiệm. Những 
bộ Trung Quán Luận biến mất ở Ấn Độ sau năm 1.000, cùng với Phật giáo. Những tư 
tưởng chỉ đạo của Trung Quán vẫn còn tổn tại đến ngày nay trong hệ thống Vendanta của 
Ấn Độ Giáo, trong đó chúng được sáp nhập vào bởi Gaudapada và Sankara, những nhà 
sáng lập ra Vedanta. Những bản dịch kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đã gây một ảnh hưởng 
sâu đậm ở Trung Hoa từ năm 180 sau Tây lịch. Những bộ Trung Quán Luận đã tổn tại 
trong vài thế kỷ, từ năm 400, hay 600 đến năm 900, như một tông phái riêng biệt gọi là 


2) 


3716 


Tam Luận tông. Năm 625 tông phái này được truyền sang Nhật với tên Sanron, nhưng sau 
đó nó bị lu mờ trong một thời gian dài. Thích nghi với những quan niệm về nhân sinh của 
Trung Hoa và Nhật Bản, giáo lý này vẫn tiếp tục sống trong Thiển Tông: The doctrine of 
Mahayana sutras, and of the Prajnaparamita In particular, was developed In a systematic 
and philosophical form by the Madhyamikas. Madhyama means middle, and the 
Madhyamikas are those who take the Middle Way, between affirming and denying. The 
school was founded, probably about 150 A.D., by NagarJuna and Aryadeva. Nagarjuna 
was one of the most subtle dialecticians of all times. Of Brahmin family, he came from 
Berar in South India, and was active in NagarJunikonda near Amaravati, in Northern India. 
His name is explained by the legend that he was born under an ArJuna tree, and that 
Nagas, I.e. serpent-kings, or dragons, had instructed him in secret lore In the Dragons' 
Palace under the sea. His theory is called “Sunya-vada,” or “Emptiness doctrine.” He 
supplemented with a logical apparatus the views expounded ¡n the Sutras on perfect 


»” 


wisdom, which he 1s said to have rescued from the Nether world of the Nagas. While 
Sakyamuni, so the story goes, taught to men the doctrine of the Disciples, in heaven he 
taught at the same time a deeper doctrine, which was first preserved by the Dragons, and 
then broupht to earth by NagarJjuna. The Madhyamika school flourished In India for well 
over 800 years. About 450 A.D. it split Into two subdivisions: one side, the Prasangikas, 
Interpreted Nagarjuna`s doctrine as a universal skepticism, and claimed that their 
areumentations had the exclusive purpose of refuting the opinions of others; the other 
side, the Svatantrikas, maintained that argument could also establish some positive truths. 
Together with Buddhism the Madhyamikas disappeared from India after 1,000 A.D. Their 
leading ideas have survived up to the present day 1n the Vedantfa system of Hinduism Into 
which they were Incorporated by Gaudapada and Sankara, 1ts founders. Translations of the 
PraJnaparamita-sutras have exerted a profound influence in China from 180 A.D. onwards. 
The Madhyamikas existed for a few centuries, from 400 or 600 to 900, as a separate 
school called San-Lun tsung. In 625 the school came to Japan, as Sanron, but it has been 
extinct there for a long time. Adapted to the Chinese and Japanese outlook on life, the 
doctrine lives on as Ch”an or Zen. 

Phái Trung Quán do ngài Long Thọ thành lập vào khoảng năm 150 sau Tây lịch, mong sự 
giải thoát bằng tu tập trí huệ hiểu như là sự quán tưởng về không tính. Vì họ xây dựng học 
thuyết trong sự tương phản cố ý đối với “Cổ phái Trí Tuệ” nên chúng ta gọi là “Tân phái 
trí Tuệ.”: The Madhyamikas, founded about 150 A.D. by NagarJuna, expected salvation 
from the exercise of wIsdom understood as the contemplation of emptiness. Because they 
formulated their doctrines In deliberate contrast to those of the “Old Wisdom School,” we 
speak of a “New Wisdom School.” 


(F) Trung Quán Luận—Madhyamika-karika (skf): The Middle View, name of a work by 


Master Nagarjuna, which ¡is relating to the middle region—Trung Quán Luận của Ngài 
Long Thọ—Học thuyết về Trung Đạo, được trình bày và theo đuổi bởi phái Trung Đạo, 
được Long Thọ và Thánh Đề Bà (Aryadeva) lập ra vào thế kỷ thứ hai sau CN, có một vị 
trí rất lớn tại các nước Ấn độ, Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật. Một trong hai trường phái Đại 
thừa ở Ấn Độ (cùng với Thiền Phái Yogacara). Giáo lý căn bản của trường phái nầy dựa 
vào thuyết Trung Quán của Ngài Long Thọ. Bộ Trung Luận nhấn mạnh vào giáo lý Trung 
Đạo, giáo lý căn bản của trường phái Trung Quán của Phật giáo Đại thừa Ấn Độ. Theo 


3717 


Trung Quán, nghĩa chân thật của Tánh Không là Phi Hữu hay không thực chất. Tên đầy 
đủ là Trung Quán Luận, do Bồ tát Long Thọ biên soạn và Thanh Mục Bồ tát chú thích, 
Cưu Ma La Thập đời Tần dịch sang Hoa Ngữ. Đây là một trong ba bộ luận căn bản của 
tông Tam Luận. Luận nầy chủ trương trung đạo triệt để, chống lại luận cứ “hữu” “không” 
hoặc nhị biên “sanh” và “vô sanh.” Theo Ngài Long Thọ thì trung đạo là chân tánh của 
vạn hữu, không sanh không diệt, không hiện hữu, không phi hiện hữu. Bộ luận thứ nhất và 
cũng là bộ luận chính trong ba bộ luận chính của Tam Tông Luận. May mắn nguyên bản 
tiếng Phạn vẫn còn tổn tại. Bản Hán văn do Ngài Cưu Ma La Thập dịch. Tác phẩm nầy 
gồm 400 bài tụng, trong đó Ngài Long Thọ đã bác bỏ một số những kiến giải sai lầm của 
phái Tiểu Thừa hay của các triết gia thời bấy giờ, từ đó ông bác bỏ tất cả những quan 
niệm duy thức và đa nguyên để gián tiếp thiết lập học thuyết “Nhất Nguyên” của mình. 
Triết học Trung Quán không phải là chủ thuyết hoài nghi mà cũng không phải là một chủ 
thuyết bất khả tri luận. Nó là một lời mời gọi công khai đối với bất cứ ai muốn trực diện 
với thực tại. Theo Nghiên Cứu về Phật Giáo, ngài Tăng Hộ đã nói về lý tưởng Bồ Tát 
trong Trung Quán như sau: “Phật Giáo có thể ví như một cái cây. Sự giác ngộ siêu viỆt 
của Đức Phật là rễ của nó. Phật Giáo cơ bản là cái thân cây, các học thuyết Đại Thừa là 
nhánh của nó, còn các phái và chi của Đại Thừa là hoa của nó. Bây giờ, dù hoa có đẹp 
đến thế nào thì chức năng của nó là kết thành quả. Triết học, để trở thành điều gì cao hơn 
là sự suy luận vô bổ, phải tìm động cơ và sự thành tựu của nó trong một lối sống; tư tưởng 
cần phải dẫn tới hành động. Học thuyết nầy sinh ra phương pháp. Lý tưởng Bồ Tát là trái 
cây hoàn mỹ chín mùi trên cây đại thụ của Phật Giáo. Cũng như trái cây bao bọc hạt 
giống, vì vậy bên trong lý tưởng Bồ Tát là sự kết hợp của tất cả những thành tố khác 
nhau, và đôi khi dường như chia rẽ của Đại Thừa.” Theo Jaidev Singh trong Đại Cương 
Triết Học Trung Quán, chúng ta thấy rằng những nét chính yếu của triết học Trung Quán 
vừa là triết học vừa là thuyết thần bí. Bằng cách xử dụng biện chứng pháp và chiếu rọi sự 
phê bình vào tất cả những phạm trù tư tưởng, nó đã thẳng tay vạch trần những khoa trương 
hư trá của lý trí để nhận thức Chân Lý. Bây giờ người tầm đạo quay sang với thiển định 
theo những hình thức khác nhau của “Không Tánh,” và thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. 
Nhờ thực hành tinh thần đức hạnh Du Già, người tầm đạo theo Trung Quán dọn đường để 
tiếp nhận Chân Lý. Tại giai đoạn sau cùng của Bát Nhã, những bánh xe tưởng tượng bị 
chận đứng, tâm trí vọng động lắng đọng tịch tịnh lại, và, trong sự tịch tịnh đó, Thực Tại 
cúi hôn lên đôi mắt của người tầm đạo; kẻ đó đón nhận sự tán dương của Bát Nhã và trở 
thành hiệp sĩ phiêu du của Chân Lý. Đây là kinh nghiệm thuộc về một chiều khác, một 
chiều vô không gian, vô thời gian, nó siêu việt lên trên lãnh vực của tư tưởng và ngôn 
ngữ. Cho nên nó không thể diễn đạt được bằng bất cứ ngôn ngữ nào của nhân loại—The 
Treatise on the Middle way or the Guide-Book of the School of the Middle Way. The 
Sastra stressed on the teaching of the Middle Way, the basic teaching of the Madhyamika 
school of the Indian Mahayana Buddhism. The teaching of the Middle Way, presented and 
followed by the Madhyamikas, founded by NagarJuna and Aryadeva In the second century 
AD, which attained great Influence In India, Tibet, China and Japan. One of the two 
Mahayana schools in India (together with the Yogacara). The basic statement of the 
doctrines of this school 1s found in Master Nagarjunaˆs Madhyamika-karika. According to 
the Madhyamaka Sastra, the true meaning of Emptiness (Sunyata) 1s non-existence, or the 
nonsubstantiveness. The Madhyamika-sastra, attributed to the Bodhisattva NagarJuna as 


3718 


creator, and Nilakasus as compiler, translated into Chinese by Kumarajiva in 409 A.D. It is 
the principal work of the Madhyamika, or Middle School. The teaching of this school 
opposes the rigid categories of existence and non-existence, and denies the two extremes 
of production or creation and non-production and other antitheses, in the Interests of a 
middle or superlor way. According to NagarJuna, the Middle Way 1s true nature of all 
things which neither 1s born nor dies, and cannot be defined by either the two extremes, 
existence or non-existence. The first and principle work of the three main works of the 
Middle School. Fortunately the Sanskrit text of it has been preserved. It was translated 
ino Chinese by Kumarajiva. It 1s a treatise of 400 verses in which Nagarjuna refutes 
certan wrong views of Mahayana or of general philosophers, thereby reJecting all 
realistic and pluralistic Iideas, and indirectly establishing his monistic doctrine. The 
Madhyamaka system 1s neither scepficism nor agnosticism. Ït 1s an open Invifation to 
every one to see Reality face to face. According to the Survey of Buddhism, 
Sangharakshita's summary of the Madhyamaka system as follows: “Buddhism may be 
compared to a tree. Buddha”s transcendental realization 1s the root. The basic Buddhism 1s 
the trunk, the distinctive Mahayana doctrines the branches, and the schools and subschools 
of the Mahayana the flowers. Now the function of flowers, however beautiful, 1s to 
produce fruit. Philosophy, to be more than barren speculation, must find 1s reason and 1ts 
fulfilment in a way of life; thought should lead to action. Doctrine gives birth to method. 
The Bodhisattva Ideal 1s the perfectly ripened fruit of the whole vast tree of Buddhism. 
Just as the fruit encloses the seeds, so within the Bodhisattva Ideal are recombined all the 
diferent and sometimes seemingly divergent elements of Mahayana.” According to 
Jaidev Singh in An Introduction To Madhyamaka Philosophy, we have seen the main 
features of Madhyamaka Philosophy. It is both philosophy and mysticism. By its dialectic, 
1s critical probe Into all the categories of thought, it relentlessly exposes the pretensions 
of Reason to know Truth. The hour of Reason”s despalrr, however, becomes the hour of 
truth. The seeker now turns to meditation on the arious forms of “Sunyata,` and the 
practice of “PraJjnaparamitas.` By moral and yogic practices, he 1s prepared to receive the 
Truth. In the final stage of PraJna, the wheels of imagination are stopped, the discursive 
mind ¡1s stilled, and in that silence Reality stoops to kiss the eye of the aspirant; he 
receives the accolade of praJna and becomes the knighterrant of Truth. It 1s an experlence 
of a different dimension, spaceless, timeless, which 1s beyond the province of thought and 
speech. Hence 1t cannot be expressed In any human language. 

(GŒ) Phái Trung Đạo—Madhyamika school (skf): Tam Luận Tông—Trung Luận Tông được 
ngài Long Thọ khai sáng vào thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch —The Middle Doctrine School 
of Mahayana Buddhism founded by NagarJuna in the second century AD.. 

(GŒ-])Trung Luận Tông Trung Hoa— Madhyamika School in China: 

I) Lịch sử thành lập Trung Luận tông tại Trung Hoa—History of the formation of 
Madhyamika In China: Tại Trung Hoa, Trung Luận tông hay Tam Luận tông được chia 
thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất đi theo truyền thống “Cổ Tam Luận tông' từ thời ngài 
Long Thọ đến ngài Cưu Ma La Thập, còn nhóm thứ hai theo truyền thống “Tân Tam Luận 
tông từ thời Cát Tạng 549-623), một môn đệ của Cưu Ma La Thập đến thời kỳ suy thoái 
của truyền thống nầy vào khoảng thế kỷ thứ tám —lIn China, the Three Madhyamika 
Treatises 1s divided into two groups. The first tradition 1s called the “old” follows the 


3719 


tradition from Nigarjuna to KumaraJiva; and the second 1s called the “new' tradition from 
Chi-Tsang (549-623 A.D.), a disciple of KumaraJiva, to the time of its decline 1n the eighth 
century A.D. 

2) Philosophy and works—Triết lý và kinh sách: 

a) Triết lý Tam Luận—Madhyamika philosophy: Tam Luận tông là một bộ phái Phật giáo 
diễn tả Trung Luận theo chân lý tuyệt đối. Các tông phái nầy nhấn mạnh ở thuyết chân lý 
qui ước hay tục đế (samvrti-satya) theo đó thì vạn vật đều do duyên sinh và chỉ có sự 
tương quan với nhau chứ không phải hiện hữu theo nghĩa tuyệt đối. Khía cạnh thực tế 
của triết lý Trung Luận được các trường phái nầy thể hiện trong cách sống gần gũi với 
con người bình thường. Mặc dù đã đóng góp nhiều cho sự phát triển của nền văn hóa 
Trung Hoa trong tám thế kỷ, nhưng các tông phái nầy ngày nay chỉ còn là những đối 
tượng để nghiên cứu về lịch sử, kinh sách và triết học mà thôi. Các tông phái nầy không 
còn tổn tại dưới dạng thể chế tôn giáo ở Trung Hoa, ngoại trừ hình thức đã sửa đổi như là 
đạo Lạt Ma (Lamaism) ở Tây Tạng —The San-Lun-tsung was a Buddhist sect which 
expressed the Madhyamika doctrinne according to absolute truth (paramartha-satya). 
These schools stress the doctrine of conventional truth (samvrti-satya), according to which 
all beings are conditioned and merely Interrelated, but do not come 1nto existence 1n the 
absolute sense. The practical aspect of the Madhyamika philosophy was expressed by 
these schools in their approach to human life. Although these schools contributed to the 
cultural development of ancient China for eight centuries, today they are only obJects of 
historical, textural and philosophical study. They no longer exist as religIous 1nstituflons in 
China, except In the modified form of Tibetan Lamaism. 

b) Kinh sách chính đã tạo nên hệ Tam Luận của Phật giáo Trung Hoa—Chief works: Các 
kinh sách chính của tông phái nầy gồm—Chief texts  which constitute the San-Lun 
literature of Chinese Madhyamika Buddhism: 

1 Đại Trí Độ Luận: The Mahaprajnaparamita-sastra. 

1) Thập Địa Tỳ Bà Sa Luận: The Dasabhumivibhasa-sastra. 

11) Trung Luận: The Madhyamika-sastra. 

1V) Bách Luận: Sata-sastra. 

v)_ Thập Nhị Môn Luận: Dvadasanikaya-sastra. 

3) Sự phát triển của Trung Luận tông ở Trung Hoa—The development of Chinese 
Madhyamika Buddhism: Tại Trung Quốc, các nhóm khác đi chung với Phật giáo Trung 
Luận gồm có Tứ Luận tông, Bát Nhã tông, Hưng tông, trong đó bao gồm cả Tam Luận 
tông và Hoa Nghiêm tông——In China, the groups which embrace Madhyaminka Buddhism 
are Si-Lun-Tsung, Prajna tsung, Hsing-tsung, in which the San-Lun-tsung and Hua-Yen- 
tsung are also included. 

(GŒ-2)Trung Luận tông Ấn Độ—Madhyamika School im India: 

1) Lịch sử thành lập Trung Luận Tông—The history of the formation of the Madhyamaka 
sect: Được gọi là Trung Quán Tông vì bộ phái nầy chú trọng đến quan điểm trung dung 
(madhyamika-pratipat). Trong bài thuyết pháp đầu tiên trong vườn Lộc Uyển, Đức Phật 
đã giảng về Trung đạo, vốn là con đường tu tập không phải qua sự hành xác mà cũng 
không phải buông xuôi theo dục lạc. Trung đạo không chấp nhận cả hai quan điểm liên 
quan đến sự tổn tại và không tổn tại, trường cửu và không trường cửu, ngã và vô ngã, vân 
vân. Nói tóm lại, tông phái nầy không chấp nhận thuyết thực tại mà cũng không chấp 





2) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


3720 


nhận thuyết không có thực tại, phái nầy chỉ chấp nhận sự tương đối. Tuy nhiên, cần nên 
thấy rằng Trung Đạo được để xướng ở Ba La Nại có một ý nghĩa về đạo đức sống, còn 
Trung Đạo của Trung Luận tông là một khái niệm siêu hình. Trường phái mà chủ thuyết 
dựa vào ba bộ luận chính của Ngài Long Thọ. Đặc điểm nổi bậc nhất của tông phái nầy 
là nhấn mạnh đến chữ 'Không' và “Không Tánh' nhiều lần, cho nên nó cũng còn được gọi 
là tông phái có “hệ thống triết học xác định rằng “'không' là đặc tánh của Thực Tại. Ngoài 
ra, đã có rất nhiều nhà tư tưởng Trung Luận đi theo ngài Long Thọ như Thánh Thiên 
(Aryadeva) vào thế kỷ thứ ba, Buddhapatila vào thế kỷ thứ năm, Chandrakirti vào thế kỷ 
thứ sáu, và Santideva vào thế kỷ thứ bẩy—The Madhyamikas were so called on account 
of the emphasis they laid on the middle view (madhyamika-pratipat). In his first sermon at 
Banares, the Buddha preached the Middle Path, which 1s neither self-mortificatlon nor a 
life devoted to the pleasures of the senses. However, the middle path, as advocated by the 
adherents of the Madhyamika system, 1s not quite the same. Here, the middle path stands 
for the non-acceptance of the two views concerning existence and non-existence, eternity 
and non-etermity, self and non-self, and so on. In short, 1t advocates neither the theory of 
realifty nor that of the unreality of the world, but merely of relativity. It 1s, however, to be 
noted that the middle path propounded at Banares has an ethical meaning, while that of 
the Madhyamikas 1s a metaphysical concept. The Middle School of which doctrine was 
based on the three main works of NagaJuna. The most striking feature of Madhyamaka 
philosophy 1s 1†s ever-recurring use of “Sunya” and “Sunyata.” So this system 1s also known 
as the school with the philosophy that asserts Sunya as the characterization of Reality. 
Besides, there was a galaxy of Madhyamika thinkers, such as Aryadeva In the third 
century A.D.), Buddhapalita in the fifth century, Bhavaviveka In the fifth century, 
Chandrakirti in the sixth century, and Santideva In the seventh century. 

Những luận điểm quan trọng của Trung Luận tông——Important points of the Madhyamika 
school: 

Ngài Long Thọ, sơ tổ Trung Luận tông đã viết rất nhiều sách, trong số đó Trung Quán 
Luận được xem là tác phẩm quan trọng của ông. Sách nây trình bày triết lý Trung Luận 
tông một cách có hệ thống. Trong bài kệ mở đầu cuốn sách, ngài Long Thọ đã tóm lược 
các điều cơ bản của triết lý nầy. Ngài đã giảng giải luật Duyên Khởi bằng tám sự phủ 
định (see Eight Negations): NagarJuna, the first patrliarch of the Madhyamika school, 
wrote a number of works, of which the Madhyamika-karika 1s regarded as his 
masterplece. Ït presents in a systematic mamner the philosophy of the Madhyamika school. 
In the Iinvocation In verse at the beginning of the book, Nagarjuna gives the fundamentals 
of his philosohy In a nutshell. He describes Dependent Origination (Pratitya-samutpada) 
by means of eight negations. 

Theo Trung Luận thì tánh không (sunyata) là tuyệt đối: According to the Madhyamika 
school, the indescribable absolute (sunyata) 1s the absolute. 

Không có sự khác biệt giữa luân hổi (samsara) và Niết Bàn (nirvana) hay sự trống không 
(sunyata): There 1s no difference between phenomenal world (samsara) and nirvana or 
sunyafa (reality). 

Sự trống không hay tuyệt đối tương ứng với Phạm Thiên (Brahman) nirguna trong sách 
Upanisads: Sunyata or the absolute corresponds to the nirguna Brahman of the Upadesads. 


©) 


3) 


3721 


Qua triết lý “Tánh Không,` Trung Luận tông bàn về cái hiện hữu tương đối, chứ không 
phải là hiện hữu tuyệt đối: Through the philosophy of Sunyata, the Madhyamika school 
discussed about the relative existence of thing, not the absolute one. 

Theo quan điểm của Trung Luận tông thì “Tánh Không' là ý tưởng trung tâm trong triết lý 
của họ, do đó chủ thuyết nầy có tên là Sunyatavada. Trung Quán Luận còn bàn về hai 
loại chân lý: tục đế hay chân lý theo qui ước hay theo thường nghiệm (samvrti), và chân 
đế hay chân lý siêu nhiên (paramartha): According to the views of the Madhyamika 
school, sunyata 1s the central idea of 1ís philosophy and 1s therefore designated the 
“sunyaftavada.` The Madhyamika-karika further deals with two kinds of truths. The 
conventional or empirical truth (samvrtl), and the higher or transcendental truth 
(paramartha). 

Sự phát triển của Trung Luận tông—The development of the Madhyamika school: Theo 
Giáo sư Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, tới đầu thế kỷ thứ 5, Trung 
Luận tông được chia làm hai trường phái tư tưởng là Prasanghika và Svatantra. Trường 
phái đầu do Buddhapalita và trường phái sau do Bhavaviveka thành lập. Prasanghika 
dùng phương pháp suy luận loại trừ để xây dựng luận thuyết, còn Svatantra thì dùng kiểu 
suy luận độc lập. Có thể nói rằng các trường phái Thiên Thai và Tam Luận ở Trung Hoa 
chủ trương thuyết “Không Tánh,' do đó là một sự tiếp nối của Trung Luận tông ở Ấn 
Độ——According to Prof. Bapat in the Twenty-FIve Hundred Years of Buddhism, towards 
the beginning of the fifth century A.D., the Madhyamika school was divided Into two 
schools of thought: the Prasanghika school and the Svatantra. The Prasanghika school uses 
the method of “reason of reduction” to establish is thesis, while the Savtantra school 
employs Iindependent reasoning. The former was founded by Buddhapalita and the latter 
by Bhavaviveka. It may bementioned that the T”ien-T”ai and San-Lun sects in China 
advocated the doctrine of “sunyata'` and were thus a continuaton of the Indian 
Madhyamika sect. 


(VDNgũ Huyền Nghĩa Tam Luận Tông —Five terms oƒ twoƒfold truth in the Madhyamika 


l) 


2) 


3) 


4 


Sasfra: Theo Ngài Long Thọ Bồ Tát trong Trung Quán Luận, thì Nhị Đế Trung Đạo được 
bằng “Năm Huyền Nghĩa”—According to Nagarjuna Bodhisattva in the Madhyamika 
Sastra, the Middle Path of the Twofold Truth 1s expounded by the “five terms.”. 

Tục Đế Phiến Diện—The one-sided worldly truth: Chủ trương thuyết thực sinh thực diệt 
của thế giới hiện tượng —Maintains the theory of the real production and the real 
extinction of the phenomenal world. 

Chân Đế Phiến Diện—The one-sided higher truth: Chấp vào thuyết bất diệt của thế giới 
hiện tượng —Adheres to the theory of the non-production and non-extinction of the 
phenomenal world. 

Trung Đạo Tục Đế—The middle path of worldly truth: Thấy rằng không có giả sinh hay 
giả diệt—One sees that there ¡is a temporary production and temporary extinction of 
phenomenon. 

Trung Đạo Chân Đế—The middle path of the higher truth: Giả bất sinh giả bất diệt hay 
thấy rằng không có giả sinh hay giả diệ—One sees there ¡is neither contemporary 
production nor contemporary extinctfion. 





5) 


q) 


3722 


Nhị Đế Hiệp Minh Trung Đạo ——The middle path elucidated by the union of both popular 
and higher truths: Nếu ta nhận định rằng không có sinh diệt hay bất sinh bất diệt thì đó là 
trung đạo, được biểu thị bằng sự kết hợp của tục đế và chân đế—One considers that there 
1s neither production-and-extinction nor non-production-and non-extinctfion. 


(E) Đại Thừa 
Mahayana (skt£) 


(E-1) Tổng quan và Ý Nghĩa Đại Thừa 
Overview and Meanings 0ƒ Mahayana 


Đại Cương về Đại Thừa—An overview dƒ the Mahayana: Đại Thừa còn được gọi là 
Thượng thừa, Diệu Thừa, hay Thắng Thừa (The Great Vehicle). Đại Thừa là cỗ xe lớn, 
một trong hai nhánh lớn Phật giáo (Tiểu thừa và Đại thừa). Đại thừa xuất hiện vào 
khoảng thế kỷ thứ I trước CN, nói là cỗ xe lớn vì tông chỉ của nó là giúp được nhiều người 
cùng giải thoát. Kỳ thật chủ đích của Đại thừa là cứu độ nhứt thiết chúng sanh. Một trong 
những điểm tối quan trọng của Phật giáo Đại thừa là nó nhấn mạnh đến giá trị của người 
tại gia. Nó cho rằng những người thế tục cũng có thể đạt tới đại giác và Niết bàn nếu 
người ấy chịu cố công tu hành. Những hệ phái Đại thừa chính là Hoa Nghiêm, Thiên Thai, 
Thiển và Tịnh Độ...Bắc Tông: Phật Giáo truyền về phương Bắc qua Trung Hoa, Mông 
Cổ, Đại Hàn, Nhật và Việt Nam. Chúng ta ai cũng phải thừa nhận rằng Đại Thừa đã đóng 
góp rất nhiều vào tư tưởng và văn hóa Phật Giáo. Nó đã sản sinh ra lý tưởng Bồ Tát Đạo 
tuyệt vời. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tấm gương bởi sự nghiệp của chính Ngài để con 
người noi theo. Mục tiêu sự nghiệp của Ngài là Giác Ngộ và Phật Quả, và con đường của 
Ngài là Bồ Tát Đạo. Đại Hội Kết Tâp Kinh Điển lần thứ ba được triệu tập vào thời 
Hoàng Đế A Dục ở thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch, đã có ít nhất là mười tám trường phái, 
mỗi trường phái đều có học thuyết và giới luật riêng. Có hai trường phái chiếm ưu thế 
trong các cuộc tranh luận tại Đại Hội, một trường phái Luận Giải gọi là Tỳ Bà Sa Luận 
Bộ, và một trường phái thực hiện Đa Nguyên gọi là Nhứt Thiết Hữu Bộ. Đại Hội quyết 
định theo lập trường của trường phái Luận Giải và chính quan điểm của trường phái nầy 
được truyền sang Tích Lan bởi những nhà truyền giáo của Vua A Dục, cầm đầu bởi chính 
con của vua là Thái Tử Mahendra. Tại đó trường phái nầy được biết là trường phái 
Nguyên Thủ y. Còn những người ủng hộ trường phái Nhứt Thiết Hữu Bộ hầu hết di cư đến 
Kashmir thuộc miễn Tây Bắc xứ Ấn Độ, nơi đây trường phái nầy trở nên nổi tiếng do sự 
phổ cập viên mãn của Bồ Tát Đạo. Tuy nhiên, tại một Đại Hội Kết Tập khác (Đại Hội 
lần thứ tư), được tổ chức dưới thời Hoàng Đế Ca Nị Sắc Ca tại thành Ca Thấp Di La vào 
thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch. Hai trường phái quan trọng nữa xuất hiện, trường phái Phân 
Biện Thuyết Bộ và trường phái Kinh Lượng Bộ. Hai trường phái nây bất đồng nhau về 
tính xác thực của Vi Diệu Pháp. Trường phái Phân Biện Thuyết Bộ cho rằng được chính 
Đức Phật thuyết giảng, trong khi trường phái Kinh Lượng Bộ thì cho rằng Vi Diệu Pháp 
không phải do Đức Phật thuyết giảng. Vào lúc nầy, những mô tả của Đại Thừa cho chúng 


3723 


ta biết một số các đại hội đã được triệu tập để biên soạn kinh điển theo truyển thống Đại 
Thừa. Ở phía bắc và phía nam Ấn Độ, cũng như tại Nalanda trong Ma Kiệt Đà, người ta 
nghiên cứu và giảng dạy Đại Thừa. Nhiều bản văn Đại Thừa liên quan đến Đức Phật Di 
Lặc, vị Phật tương lai và nhiều Bồ Tát trên trời. Giáo lý Đại Thừa cũng như giáo lý của 
các trường phái khác bắt đầu xuất hiện dưới hình thức văn tự khoảng 500 năm sau ngày 
Đức Phật nhập diệt. Những kinh điển Đại Thừa sớm nhất như kinh Pháp Hoa và Bát Nhã 
được phổ biến trước thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch. Cốt tũy của quan niệm Đại Thừa là từ 
bi cho tất cả chúng sanh và phương tiện thiện xảo để hóa độ chúng sanh. Với triết lý thâm 
sâu và lòng từ bi phổ quát, và xử dụng phương tiện thiện xảo, Phật Giáo Đại Thừa đã 
nhanh chóng lôi cuốn quần chúng, không những ở Ấn Độ mà còn tại nhiều nơi mới phát 
triển Phật giáo như ở Trung Á. Khởi thủy của Phật Giáo Đại Thừa có thể tìm thấy ở thời 
kỳ sơ khởi của Đại Chúng Bộ và thời kỳ sơ khởi của Kinh Điển Đại Thừa. Vào thế kỷ đầu 
sau Tây Lịch, sự hình thành Đại Thừa Phật Giáo thực sự hoàn tất và tất cả những kinh 
điển Đại Thừa chủ yếu vẫn còn tổn tại đến ngày nay. Trên lý thuyết mà nói, Đại Thừa 
Phật giáo được chia làm hai hệ tư tưởng: Trung Luận và Duy Thức Du Già—Northern or 
Mahayana 1s also called the MaJor Vehicle, the greater vehicle, one of the two great 
schools of Buddhism (Hinayana and Mahayana). The Mahayana arose In the first century 
BC. It is called Great Vehicle because 1fs obJective 1s the salvation of all beings. lt opens 
the way of liberation to a great number of people and Indeed, expresses the Intentionto 
liberate all beings. One of the most critical in Mahayana 1s that it stresses the value on 
laypersons. It emphasizes that laypersons can also atfain nirvana If they strive to Íree 
themselves from worldly bondages. MaJor Mahayana sects include Hua-Yen, T”ien Tai, 
Zen and the Pure Land. It should be noted that Mahayana spread from India to Tibet, 
China, Korea and Viet Nam. We must recognize that the Mahayana has contributed a 
great deal to Buddhist thought and culture. It has produced a wonderful Path of 
Bodhisattvas. Sakyamuni Buddha set an example by his own career that people could 
emulate. The goal of this career was Enlightenment and Buddhahood, and the way was 
the way of the Bodhisattva. The Third Council was held during the reign of Emperor 
Asoka In the third century B.C., there were already at least eighteen schools, each with 1s 
own doctrines and disciplinary rules. Among them, two schools dominated the 
deliberations at the Third Council, an analytical school called Vibhajyavadins, and a 
school of realistic pluralism known as the Sarvastivadins. The Council decided In favor of 
the analytical school and It was the views of this school that were carried to Sri Lanka by 
Asokaˆs missionaries, led by his son Mahendra. There 1t became known as the Theravada. 
The adherents of the Sarvastivada mostly migrated to Kashmir In the north west of India 
where the school became known for 1s popularization of the path of the perfections of the 
Bodhisattva. However, another Council (the Fourth Council) was held during the reign of 
King Kanishka in the first century A.D. in Kashmrr; two more important schools emerged, 
the Vaibhashikas and the Sautrantikas. These two differed on the authenticity of the 
Abhidharma; the Vaibhashikas holding that the Abhidharma was taught by the Buddha, 
while the Sautrantikas held that it was not. By this trme, Mahayana accounts tell us, a 
number of assemblies had been convened in order to compile the scriptures of the 
Mahayana tradition, which were already reputed to be vast in number. In the north and 
south west of India as well as Nalanda in Magadha, the Mahayana was studied and 


3724 


taught. Many of the important texts of the Mahayana were believed to have been related 
by Maitreya, the future Buddha and other celestial Bodhisattvas. The written texts of 
Mahayana as well as those of other schools began to appear about 500 years after the 
Buddhaˆs Nirvana. The earliest Mahayana sutras such as the Lotus Sutra and the Sutra of 
the Perfection of Wisdom are usually dated before the first century A.D. The essence of 
the Mahayana Buddhism 1s the conception of compassion for all living beings. The 
Mahayana, with 1ts profound philosophy, Its universal compasslon and 1ts abundant use of 
skillful means, rapidly began to attract the majority of people, not only 1n India, but in the 
newly Buddhist lands of central Asia. The origin of Mahayana may be traced to an earlier 
school known as Mahasanghika and earlier literary sources known as Mahayana Sutras. 
By the first century A.D., the formation of the Mahayana Buddhism was virtually 
complete, and most of the maJor Mahayana sutras were 1n existence. Theoretically 
speaking, Mahayana Buddhism 1s divided Into two systems of thought: the Madhyamika 
and the Yogacara. 


(I1 Nghĩa của “Đại Thừa ”— The meanings of “Mahayana ”: 


Ù 


2) 


Phạn ngữ “Mahayana” chỉ “Cỗ xe lớn.” Đây là một trong hai trường phái chính của Phật 
giáo Ấn Độ, trường phái kia được trường phái Đại Thừa gọi là “Tiểu Thừa.” Đại thừa 
nhấn mạnh đến lý tưởng Bồ Tát, ngược lại với quả A La Hán trong “Tiểu Thừa.” Đại thừa 
xem A La Hán là vị kỷ vì A La Hán đạo chỉ đưa đến niết bàn cho tự mình mà thôi, trong 
khi Bồ Tát nỗ lực đem tất cả chúng sanh đến chỗ giải thoát. Nói Đại thừa là cỗ xe lớn vì 
tông chỉ của nó là giúp được nhiều người cùng giải thoát. Kỳ thật chủ đích của Đại thừa là 
cứu độ nhứt thiết chúng sanh. Một trong những điểm tối quan trọng của Phật giáo Đại 
thừa là nó nhấn mạnh đến giá trị của người tại gia. Nó cho rằng những người thế tục cũng 
có thể đạt tới đại giác và Niết bàn nếu người ấy chịu cố công tu hành. Những hệ phái Đại 
thừa chính là Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Thiền và Tịnh Độ, vân vân. Bắc Tông: Phật Giáo 
truyền về phương Bắc qua Trung Hoa, Mông Cổ, Đại Hàn, Nhật và Việt Nam. Nhiều bản 
văn Đại Thừa liên quan đến Đức Phật Di Lặc, vị Phật tương lai và nhiều Bổ Tát trên 
trờ —A Sanskrit term for “Great Vehicle.” One of the two main strands of Indian 
Buddhism, the other being Nikaya-Buddhism, referred to by Mahayana as “Hinayana.” 
Mahayana emphasizes the Ideal of the Bodhisattva, which it contrasts with the Arhat, the 
ideal of the “Hinayana.” It considers the Arhat to be selfish because the Arhat path leads 
to nirvana for oneself alone, while the Bodhisattva strives to bring all sentient beings to 
salvation. The Mahayana 1s called Great Vehicle because 1s obJective 1s the salvation of 
all beings. lí opens the way of liberation to a great number of people and indeed, 
expresses the Intentionto liberate all beings. One of the most critical in Mahayana 1s that 1t 
sfresses the value on laypersons. It emphasizes that laypersons can also aftain nirvana 1ƒ 
they sfrive to free themselves from worldly bondages. MaJor Mahayana sects Include 
Hua-Yen, Tien T”ai, Zen and the Pure Land. It should be noted that Mahayana spread 
from India to Tibet, China, Korea and Viet Nam. The ortigin of Mahayana may be traced 
to an earlier school known as Mahasanghika and earlier lierary sources known as 
Mahayana Sutras. 

Đệ Nhứt Thừa—Supreme vehicle: Tối Thượng Thừa—Giáo pháp cao nhất hay giáo pháp 
rốt ráo nhất (các tông phái đều cho tông nghĩa của phái mình là tối thượng thừa). Tên 





3) 


3725 


khác của Đại Thừa (theo Kinh Hoa nghiêm, đệ Nhứt Thừa hay Đại Thừa, hay Thắng 
Thừa vượt trên Nhị Thừa của hàng Thanh Văn, Duyên Giác, vì đây là Tối Thượng Thừa 
làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh)—The highest vehicle, another name for Mahayana. 

Đại Thừa không những là một triết lý và tâm lý phát triển cao độ và thâm sâu, mà nó 
cũng là một cỗ xe năng động để đạt thành Phật quả. Giáo pháp tu tập căn bản của Đại 
Thừa là việc tu tập Lục Độ Ba La Mật, trong đó trí tuệ viên mãn là cái đỉnh cao nhất, vì 
sự hiểu biết trực tiếp sâu sắc về tánh không sẽ biến đổi việc thực hành bố thí, trì giới, 
nhẫn nhục, tinh tấn và thiển định thành viên mãn. Vai trò của trí tuệ viên mãn thật là độc 
đáo trong sáu đức hạnh viên mãn, vì dưới ánh sáng của trí tuệ viên mãn, chúng ta thấy rõ 
tánh không của chủ thể, khách thể cũng như hành động của năm đức hạnh kia. Thí dụ như 
trong việc bố thí, chính trí tuệ viên mãn khiến cho chúng ta hiểu được tính không của chủ 
thể hay người cho, tính không của khách thể hay người nhận, và tính không của tặng vật. 
Tương tự, trong đức hạnh viên mãn của trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, và thiển định, chính 
là do sự hiểu biết trí tuệ viên mãn mà chúng ta có thể hiểu được sự thanh tịnh hay tính 
không của chủ thể, khách thể, và hành động hiện diện trong từng phạm vi hành động. 
Hành trì sáu đức hạnh viên mãn đưa đến việc thủ đắc công đức và kiến thức. Đức hạnh 
bố thí, trì giới, và nhẫn nhục viên mãn sẽ dẫn đến sự tích lũy công đức; trong khi thiển 
định và trí tuệ viên mãn lại dẫn đến sự tích lũy kiến thức cần thiết cho việc tu tập; đức 
hạnh tinh tấn cần thiết cho cả công đức và kiến thức. Cả hai thứ công đức và kiến thức 
đều tối cần thiết cho việc tu tập để đạt thành Phật quả. Ngoài ra, bốn tâm vô lượng hay 
bốn đức hạnh phát sinh ra các đức hạnh cứu độ vị tha. Chúng là những đại nguyện của 
những bậc giác ngộ muốn giải thoát chúng sanh. Những bậc giác ngộ nầy dùng đủ mọi 
phương tiện thiện xảo để độ mình độ người —The Mahayana is not only a highly 
developed and profound philosophy and psychology, 1t 1s also an accessible, dynamic 
vehicle for achievement of Buddhahood. The basic practice doctrine of Mahayana 
Buddhism 1s the cultivation of the six paramitas; among them, the perfection of wisdom 1s 
the crown of the six perfections, for 1t 1s the penetrative, direct understanding of emptiness 
wIll transform the practices of generosity, morality, patlence, energy, and meditation Into 
perfections. The role of the perfection of wisdom 1s unique among the six perfections, for 
1t 1S in the light of the perfection of wisdom that we see the emptiness of the subJect, 
object, as well as action of the other five perfections. For example, In the perfection of 
øenerosity, 1t 1s the perfection of wisdom that causes us to understand the emptiness of the 
subject of the action of giving or the giver, the emptiness of the obJect of giving or the 
recipient, and the emptiness of the gift. Similarly, in the perfections of morality, patience, 
energy, and medifation, 1t 1s through understanding the perfection of wIisdom that one 
understands the purIty or emptiness of the subJect, obJect, and action present In every 
sphere of action. The practice of the six paramitas results in the accomplishment of the 
two accumulations of merit and knowledge. The perfection of generosity, morality, and 
patlence result in the accumulation of merit; while those of meditation and wisdom result 
in the accumulatonof knowledge; the perfection of energy 1s necessary 1n both 
accumulations of merit and knowledge. These two accumulations 1s very necessary for the 
cultivation and achievement of the Buddhahood. Besides, four Infinie minds or four 
perfections of virtues may also be termed stereological or altruistic perfections. They are 
great vows of the enliehtened ones with Intention to free all sentlent beings. These 


Œ) 


3726 


Enlightened Beings use all kinds of skillful means to save themselves as welÏ as to save 
others. 


(E-2) Sự Thành Hình Đại Thừa 
Formation 0ƒ Mahayana 


Sự hiểu biết khác sau lần Kết Tập Kinh Điển thứ nhì —An alternative understanding 
after the Second Council: Một sự hiểu biết khác về mục đích của Phật giáo bắt đầu khởi 
lên vào khoảng thời gian Nghị Hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ nhì, mặc dù nguồn gốc 
chính xác của nó không rõ ràng. Khuynh hướng Phật giáo này về sau được gọi là Đại 
Thừa, và ngày nay nó là hình thức Phật giáo chiếm ưu thế tại các xứ Trung Hoa, Nhật 
Bản, Triều Tiên, Mông Cổ, Tây Tạng và Việt Nam. Không giống như Phật giáo Nguyên 
Thủy vẫn còn giữ truyền thống hợp nhất, Phật giáo Đại Thừa được cấu thành bởi những 
trường phái khác nhau tại Trung Hoa có Tam Luận Tông, giáo thuyết dựa theo Tam Luận; 
Pháp Tướng Tông; Hoa Nghiêm Tông, giáo thuyết dựa trên bộ Kinh Hoa Nghiêm; Luật 
Tông, giáo thuyết dựa trên bộ Luật Tạng; Thành Thật Tông, giáo thuyết dựa trên bộ 
Thành Thật Luận; Câu Xá Tông: Giáo thuyết Câu Xá Tông dựa trên bộ Câu Xá Luận. 
Tại Nhật Bản, có tông Thiên Thai và Tịnh Độ tông. Tuy nhiên, các tông phái Đại Thừa 
không bao giờ tạo thành giới luật riêng cho từng tông phái. Chư Tăng Ni trong trường phái 
Đại Thừa có thể cùng tu tập với các nhà sư trong các truyền thống Đại Thừa khác, dù 
rằng họ có thể có những bổn nguyện và cách nhìn khác nhau về con đường tu tập. Phật 
giáo Đại Thừa thừa nhận Đức Cổ Đàm là một vị Phật, nhưng mở rộng khái niệm về Phật 
tính bằng cách công nhận một hình thức “đa thần” phong phú của chư Phật và chư Bồ Tát. 
Phật giáo Đại Thừa cũng thứa nhận những kinh điển không được các trường phái khác 
công nhận đích thực lời Phật dạy. Nói rộng ra, Phật giáo Đại Thừa khác với Nguyên Thủy 
trong sự thể hiện cứu cánh của một Phật tử là lý tưởng A La Hán, vị hết lòng tu tập để đạt 
được tuệ giác, trong khi Phật giáo Đại Thừa đưa ra con đường của vị Bồ Tát như là sự 
thành tựu tối hậu. Qua sự toàn hảo về trí tuệ và lòng bi mẫn, vị Bồ Tát dẫn dắt người 
khác để họ cũng đạt được sự giác ngộ. Phật giáo Đại Thừa xem những con đường khác 
thấp kém hơn Bồ Tát Đạo, và để cập tới những con đường khác một cách hạ thấp phẩm 
chất như “Tiểu Thừa” hay “Cỗ Xe Nhỏ.” Một nét đặc trưng của Phật giáo Đại Thừa là 
quan điểm cho rằng chư Phật hay chư Thiện thượng Bồ Tát có sức mạnh tạo dựng được 
các “Phật Độ” hoặc “lĩnh Độ.” Những vùng Tịnh Độ này được xem như là những cối 
thiên đàng độc đáo và và đầy phước lạc, được dẫn đến bằng sự tái sanh thuận lợi theo sau 
một đời hết lòng tu tập với vị Phật đang ngự. Trong cõi Tịnh Độ, chúng sanh có thể nghe 
và tu tập theo giáo pháp trong những hoàn cảnh có thể mang lại kết quả nhanh nhất. 
Trong số những vùng Tịnh Độ, có cõi Tây Phương Tịnh Độ, do Đức Phật A Di Đà cai 
quản, là một trong những vị Phật quan trọng nhất trong Phật giáo Đại Thừa—An 
alternative understanding of the Buddhist goal began to emerge around the time of the 
Second Council, although 1ts exact origins are not clear. This strand of Buddhism was later 
called Mahayana, or “Great Vehicle,” and today 1t is the dominant form of Buddhism In 
China, Japan, Korea, Mongolia, Tibet, and Vietnam. Unlike Theravada Buddhism, which 


3727 


1S still a relatively unified tradition, the Mahayana consttutes a variety of different 
schools, such as In China, there were The Three-Sastra Sect, based on the Madhyamika- 
Sastra; Dharmalaksana Sect; Avatamsaka Sect, based on the Buddha-Avatamsaka-Sutra; 
Vinaya or Discipline Sect, based on the Vinaya-Pitaka; Satyasiddhi Sect, based on the 
Satyasiddhi Sastra; Abhidharma-Kosa Sect, based on the Abhidharma-Kosa Sastra. In 
Japan, the Japanese Tendai and Pure Land. However, the Mahayana never formed Its own 
monastic code. Mahayana monks can practice alongside monks of other traditlons, even 
though they may have different aspirations or visions of the path. The Mahayana accepts 
Gautama as a Buddha but greatly expands the notion of Buddhahood by recognizing a rịch 
“pantheon” of Buddhas and Bodhisattvas (those whose essence 1s enlightenment). It also 
recognized scriptures that are not accepted by other forms of Buddhism as the word of the 
Buddha. Broadly speaking, the Mahayana differs from the Theravada In 1ts representation 
of the final goal that a Buddhist ideal of the arhat, who devotes himself to gaining Insight, 
while Mahayana offers the path of the Bodhisattva as the ultmate accomplishment. 
Through the perfection of wisdom and compassion, the Bodhisattva teaches others so that 
they too may achieve enlightenment. The Mahayana considers other paths as Inferior to 
that of the Bodhisattva, referring to them derogatively as “Hinayana” or Lesser Vehicle. A 
characteristic feature of Mahayana Buddhism 1s the notion that Buddhas or advanced 
Bodhisattvas can, through their immense powers, create “Buddha Fields” or “Pure Land.” 
These Pure Lands are seen as unique and blissful paradises, which are accessed by a 
favorable rebirth following a life of devotion to the presiding Buddha. In a Pure Land a 
being 1s able to hear and practice Dharma In conducive circumstances, enabling swIft 
enlightenment. Of the many Pure Lands, the Pure Land of the West, ruled by the Buddha 
Amitabha (in Japanese, Amida), Is one of the most Important Buddhas in Mahayana 
Buddhism. 


(H) Đại Thừa Tông— Mahayana school: The school of Mahayana—Sau khi Đức Phật diệt 
độ, Phật giáo chia ra làm nhiều tông phái; hai loại chính là Tiểu Thừa và Đại Thừa. 
Những ai cầu chứng ngộ A-La-Hán thì gọi là Tiểu Thừa, những ai cầu thành Phật thì gọi 
là Đại Thừa. Lúc đầu ngay khi Phật nhập diệt, chỉ có hai tông Trung Quán và Du Già gọi 
là Đại Thừa, số còn lại là Tiểu Thừa. Trung Quán tức là Tam Luận Tông và Du Già tức là 
Pháp Tướng Tông bên Trung Quốc. Tại Nhật thì Câu Xá và Thành Thực tông là Tiểu 
Thừa, số còn lại là Đại Thừa—After the Buddhaˆs death, Buddhism was divided into 
many schools. The two main branches were Hinayana and Mahayana. Whoever seeks to 
become an arhat belongs to the Hinayana; while whoever seeks to become a Buddha 
belongs to the Mahayana. Right after the Buddha's death the school of Mahayana, 
aftributed to the rise in India of the Madhyamika (the school ascribed to Nagarjuna) and 
the Yoga; the rest of the sects belonged to the Hinayana. The Madhyamika and Yoga 
were called Tsan-Luan and Dharmalaksana In China. In Japan, only Kosa and Satyasiddhi 
belong to the Hinayana; the rest of other schools belong to the Mahayana. 


3728 


(E-3) Giáo lý Đại Thừa 
The Mahayana Teachings 


(D Từ Bồ Tát Đạo đến Phật Quả—From the Bodhisattva?s path to Buddhahood: Giáo lý 
của truyền thống Phật giáo Đại Thừa, Đức Phật giảng dạy cho một hội chúng có ý hướng 
mạnh mẽ về việc chứng đắc Phật quả bằng con đường Bồ Tát. Sau khi Đức Phật nhập 
diệt, việc tu tập giáo lý Đại Thừa không được công khai và phổ biến trong đại chúng, và 
việc truyền thừa được truyền riêng từ thầy đến trò. Theo truyền thuyết Phật giáo, một số 
kinh điển Đại Thừa được mang đi xứ khác để bảo tổn và đợi đến cơ duyên đúng lúc mới 
đem ra phổ truyển trong khắp cõi. Từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch trở về sau này, những 
bản kinh điển Phật giáo Đại Thừa bắt đầu xuất hiện một cách công khai và việc tu tập 
pháp môn Đài Thừa cũng được nhiều người biết đến một cách rộng rãi. Phật giáo Đại 
Thừa có hai truyền thống: Ba La Mật Thừa và Kim Cang Thừa. Ba La Mật Thừa là con 
đường phổ quát của Bồ Tát được tìm thấy trong các bản kinh, thừa này nhấn mạnh đến ý 
hướng vị tha và tu tập Lục Ba La Mật hay 6 tâm thái viễn hành. Thiền, Tịnh và các tông 
phái khác cũng được bao gồm trong Ba La Mật Thừa. Kim Cang Thừa bao gồm những 
pháp môn của Phật giáo Nguyên Thủy và kết hợp với những phương pháp của Ba La Mật 
Thừa, đồng thời thêm vào phương pháp thiển quán về những diệu tướng của chư Phật. 
Những pháp môn của Kim Cang Thừa được tìm thấy trong những lời dạy của Đức Phật về 
các thần chú —The Mahayana teachingswere given by the Buddha to an audience with 
strong Interest in the Bodhisattva”s path to Buddhahood. After the Buddha passing away, 
the Mahayana teachings weren't practiced publicly, but were passed down privately from 
teacher to student. According to the Buddhist legends, some Mahayana sutras were taken 
to another land to be cared for until conditions were right for their widespread propagation 
in our world. From the first century B.C. onwards, the Mahayana sutras began to appear 
publicly, and this way of practice became more widely known. The Mahayana has two 
methods of practice, Paramitayana and Vajrayana. Paramitayana 1s a general Bodhisattva 
path found in the sutras, and it emphasizes the altruistic intention and the practice of the 
sIX far-reaching attitudes. Zen, Pure Land and others are included in the Paramitayana. 
Vajrayana contains the Theravada and Paramitayana methods and adds the practice of 
meditating on various manifestatlons of the Buddhas or Buddhist meditational detties. 
Vajrayana techniques are found in teachinss the Buddha gave called mantras. 


(1U Đại Thừa Căn Bản Pháp— Mahayana Basic Doctrines: Đại Thừa không những là một 
triết lý và tâm lý phát triển cao độ và thâm sâu, mà nó cũng là một cỗ xe năng động để 
đạt thành Phật quả. Giáo pháp tu tập căn bản của Đại Thừa là việc tu tập Lục Độ Ba La 
Mật, trong đó trí tuệ viên mãn là cái đỉnh cao nhất, vì sự hiểu biết trực tiếp sâu sắc về 
tánh không sẽ biến đổi việc thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiển định 
thành viên mãn. Vai trò của trí tuệ viên mãn thật là độc đáo trong sáu đức hạnh viên 
mãn, vì dưới ánh sáng của trí tuệ viên mãn, chúng ta thấy rõ tánh không của chủ thể, 
khách thể cũng như hành động của năm đức hạnh kia. Thí dụ như trong việc bố thí, chính 


3729 


trí tuệ viên mãn khiến cho chúng ta hiểu được tính không của chủ thể hay người cho, tính 
không của khách thể hay người nhận, và tính không của tặng vật. Tương tự, trong đức 
hạnh viên mãn của trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, và thiển định, chính là do sự hiểu biết trí 
tuệ viên mãn mà chúng ta có thể hiểu được sự thanh tịnh hay tính không của chủ thể, 
khách thể, và hành động hiện diện trong từng phạm vi hành động. Hành trì sáu đức hạnh 
viên mãn đưa đến việc thủ đắc công đức và kiến thức. Đức hạnh bố thí, trì giới, và nhẫn 
nhục viên mãn sẽ dẫn đến sự tích lũy công đức; trong khi thiển định và trí tuệ viên mãn 
lại dẫn đến sự tích lũy kiến thức cần thiết cho việc tu tập; đức hạnh tinh tấn cần thiết cho 
cả công đức và kiến thức. Cả hai thứ công đức và kiến thức đều tối cần thiết cho việc tu 
tập để đạt thành Phật quả. Ngoài ra, bốn tâm vô lượng hay bốn đức hạnh phát sinh ra các 
đức hạnh cứu độ vị tha. Chúng là những đại nguyện của những bậc giác ngộ muốn giải 
thoát chúng sanh. Những bậc giác ngộ nầy dùng đủ mọi phương tiện thiện xảo để độ mình 
độ người —The Mahayana 1s not only a highly developed and profound philosophy and 
psychology, 1t 1s also an accessible, dynamic vehicle for achievement of Buddhahod. 'The 
basic practice doctrine of Mahayana Buddhism 1s the cultivation of the six paramitas; 
among them, the perfection of wIsdom 1s the crown of the six perfections, for 1t 1s the 
penetrative, direct understanding of emptiness will transform the practices of øgeneroSIty, 
morality, patlence, energy, and medifation Into perfections. 'The role of the perfection of 
wisdom 1s unique among the six perfections, for 1t 1s In the light of the perfection of 
wisdom that we see the emptiness of the subJect, obJect, as well as action of the other five 
perfections. For example, In the perfection of generosity, 1t 1s the perfection of wisdom 
that causes us to understand the emptiness of the subJect of the action of giving or the 
gIver, the emptiness of the obJect of giving or the recipient, and the emptiness of the gIÍt. 
Similarly, in the perfections of morality, patlence, energy, and meditation, 1t 1s through 
understanding the perfection of wisdom that one understands the purIty or emptiness of the 
subJect, obJect, and action present In every sphere of action. The practice of the six 
paramitas results in the accomplishment of the two accumulations of merit and knowledge. 
The perfection of generosity, morality, and patlence result in the accumulation of merit; 
while those of meditation and wisdom result in the accumulationof knowledge; the 
perfection of energy 1s necessary In both accumulations of merit and knowledge. These 
two accumulations 1s very necessary for the cultivaton and achievement of the 
Buddhahood. Besides, four Iinfinite minds or four perfections of virtues may also be 
termed stereological or altruistic perfections. They are great vows of the enlightened ones 
with Iintention to free all sentient beings. These Enliphtened Beings use all kinds of 
skillful means to save themselves as well as to save others. 


(HI)Sự cải cách chính của Phật giáo trong giáo lý Đại Thừa— The main docHinal 
innovations 0ƒ Buddhism in Mahayana Buddhism: Về mục đích, có sự thay đổi từ lý 
tưởng A La Hán qua lý thưởng Bồ Tát. Trong Phật giáo Đại Thừa, một phương thức mới 
về giải thoát được đặt ra, trong đó từ bi được xếp ngang hàng với trí tuệ. Trước thời kỳ 
Đại Thừa được phát triển, phương tiện thiện xảo là một khái niệm hoàn toàn mới mẽ; 
nhưng sau khi Đại Thừa phát triển thì nó trở thành một phương cách cứu độ thiết yếu cho 
các bậc Bồ Tát, thậm chí nó còn được xem trọng hơn cả trí tuệ, một đức tánh được để cao 
trước kia. Ngoài ra, Phật giáo Đại Thừa đưa ra những giáo lý mạch lạc về tánh không và 


3730 


chân như, vân vân. Những nhà Đại Thừa tin rằng chư pháp đều là “không”, theo ý nghĩa 
mỗi pháp không là gì cả trong tự thân của chúng, và tự thân của chúng cũng không là gì 
cả. Do vậy, bất cứ pháp nào cũng không thể phân biệt được với các pháp khác. Kết quả là 
tất cả các pháp đều hoàn toàn không thực và đều giống như nhau. Tánh không nói trên có 
thể được xem như là chân như, khi người ta nhận thức mỗi sự vật hoàn toàn đúng như 
chúng thực là, không thêm bớt điều gì. Chỉ có một chân như duy nhất, và thế giới đa dạng 
chỉ được dựng lên bằng trí tưởng tượng của chúng ta mà thôi. Nếu tất cả là một và như 
nhau thì cái tuyệt đối cũng sẽ giống với cái tương đối, vô vi cũng như hữu vi, và niết bàn 
cũng giống như luân hồi. Vì thế những nhà Đại Thừa đi đến kết luận: “Trí tuệ chân thật 
phải vượt lên trên tánh nhị biên của cả chủ thể và khách thể, cũng như sự xác định và phủ 
định.”——As concerns the goal there 1s a shift from Arahan ideal to the Bodhisattva ideal. In 
Mahayana Buddhism, a new way of salvation is worked out, in which compassion ranks 
equal with wisdom. Before the development of the Mahayana Buddhism, skill in means 
was an entirely new concept, but after the development of the Mahayana, 1t became an 
essential method of salvation that utilized by Bodhisattvas. It was placed even above 
wisdom, the highest virtue so far. Besides, Mahayana Buddhism introduced some coherent 
doctrines dealing with emptiness and Suchness, and so on. Mahayanists believe that all 
dharmas are empty In the sense that each one 1s nothing ¡in and by Itself. Any dharma 1s 
therefore Indistinguishable from any other dharma. In consequence all dharmas are 
ultimately non-existent and the same. The above mentioned emptiness can be called 
“Suchness”, when one takes each thing “such as 1t 1s”, without adding to or subtracting any 
thing from it. There can be only one Suchness and the multiple world 1s only a construction 
Of our Imagination. If all is one and the same, then also the Absolute will be identical with 
the Relative, the Unconditioned with the Conditioned, Nirvana with Samsara. So, the 
Mahayanists conclude that true knowledge must rise above the duality of either subJect 
and obJect, or affirmation and negation. 


(E-4) Kinh Điển Đại Thừa 
Mahayna Textfs 


(D_ Tóm Lược Kinh Điển Đại Thừa—A Sumunary 0ƒ Mahayana Sutras: 
(A) Ngũ bộ Đại Thừa Kinh: Eive chief Mahayana sutras—Năm bộ kinh lớn trong trường phái 


1) 
2) 
3) 
4) 
3) 


Thiên Thai —The five chief Mahayana Sutras In the T”Ien-Tai Sect: 
Hoa Nghiêm: Avatamsaka Suữra. 

Đại Tập: Mahasanghata Sutra. 

Đại Bát Nhã: Mahaprajna Sutra. 

Pháp Hoa: Lotus Sutra. 

Niết Bàn: Nirvana Sutra. 


(B) Kinh A Hàm: The Agamas. 


1) 
2) 


Trường A Hàm: Dirghagama (skÐ 
Trung A Hàm: Madhyamagama (sk 


3) 
4) 
3) 


x 


3731 


Tạp A Hàm: Samyuktagama (skÐ——Tăng Dục Đa A Hàm. 

Tăng Nhứt A Hàm: Ekottarikagama (skt)—Ương Quật Đa La A Hàm. 

Kinh Tiểu A Hàm: huddaka-Nikaya (p)—Ksudrakagama (skt—Khuất Đà Ca A Hàm. 
See Chapter 7 (B) (VHI). 


(CQ Lục Bộ Đại Thừa Kinh: Sáu bộ kinh mà Đại Sư Từ Ân đã chọn cho Pháp Tướng tông— 


1) 
2) 


3) 


4) 
3) 
6) 


The six works chosen by master Tz°u-En as authoritative in the Dharmalaksana school. 
Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh: The Flower Adornment Sutra. 

Giải Thâm Mật Kinh: Sandhi-Nirmocana-Sutra (skt—Giáo điển chính của Pháp Tướng 
Tông, được ngài Huyễn Trang dịch sang Hoa ngữ vào khoảng thế kỷ thứ năm sau Tây 
Lịch — The chief text of the Dharmalaksana school, translated Into Chinese by Hsuan- 
Tsang around the fifth century A.D.. 

Như Lai Xuất Hiện Công Đức Trang Nghiêm Kinh: Suữa of the Virtues of the 
Manifestation of Tathagata. 

A Tỳ Đạt Ma Kinh: Abhidharma Sutra. 

Lăng Già Kinh: Lankavatara Sutra. 

Đại Thừa Mật Nghiêm Kinh: Kinh Hậu Nghiêm—Secret Adornment Sutra. 


(D) Đại Thừa Cửu Bộ Kinh— Nine Mahayana Texis: Trong số các bộ kinh của Đại Thừa, có 


1) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
7) 
ổ) 
3) 


chín kinh sách được xem là quan trọng nhất. Các bộ kinh nầy được gọi là các kinh Phương 
Quảng (Vaipulya sutras)—Among the Mahayanist sutras, nine texts are regarded as the 
most Important. These are called the Vaipulya sutras. 

Bát Thiên Tụng: Astasahasrika-praJna-paramita. 

Diệu Pháp Liên Hoa: Sadharma-pundarika. 

Lăng Già: Lankavatara. 

Phổ Diệu: Lalitavistara. 

Kim Quang Minh: Suvarna-prabhasa. 

Hoa Nghiêm: Gandavyuha. 

Như Lai Mật: Tathagata-guhyaka. 

Tam Muội Vương: Samadhi-raja. 

Thập Địa Tự Tại: Dasabhumisvara. 


(E) Những Kinh Đại Thừa Khác— Other Mahayana Texífs: See Chapter 7 (B) (VI). 


1) 


2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
7) 
8) 
3) 


Kinh A Di Đà Bổn Nguyện: Sukhavati Vyuha Sutra—Longer Sukhavativyuha Sutra— 
Longer Amitabha Sutra. 

Kinh A Di Đà Đại Bổn: Amitayurdhyana Sutra (skt)——Kinh Quán Vô Lượng Thọ. 

Kinh A Di Đà Tiểu Bốn: Sukhavati-vyuha (skÐ. 

Kinh Anh Lạc: Ying-Lo-Ching—Bồ Tát Bổn Nguyện Anh Lạc Kinh. 

Kinh Bảo Tích: Ratnakuta Sutra (skt) 

Kinh Bát Châu Tam Muội: Pratyutpannabuddhasammukha-Vasthitasamadhi-Sutra (skÐ). 
Kinh Bát Đại Nhân Giác: Sutra on the Eight Awakenings of Great People. 

Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh: PraJnaparamitahrdaya-Sutra. 

Kinh Biệt Giải Thoát: Pratimoksa (skt). 


10) Kinh Bồ Đề Hành Kinh: Bodhicaryavatara Sutra (sk)——Kinh Nhập Bồ Tát Hạnh. 


3732 


11) Kinh Bổn Sanh: lataka (skÐ. 

12) Kinh Bổn Sự: Itvritaka (skÐ. 

13) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa: Saddharma-pundarika-Sutra (skt). 

14) Kinh Duy Ma Cật: Vimalakirtinrrdesa-Sutra (skÐ. 

15) Kinh Dược Sự Lưu Ly Quang Bản Nguyện Công Đức: Bhalsaya-guru- 
vaiduryaprabhasapurvapranidhanavisesavistara (skt). 

16) Kinh Đại Bát Niết Bàn: Mahaparinirvana-Sutra. 

T7) Kinh Đại Bi Tâm Đà La Nị: Mahakaruna Dharam1 Suữa. 

18) Kinh Đại Lạc Kim Cang Bất Không Chân Thật Tam Ma Đà: Adhyardhasatika- 
PraJnaparamita-Sutra. 

19) Kinh Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm: MahaVaipulya-Avatamsaka-Sutra. 

20) Kinh Đại Tập: Maha-samnipata-sutra or Mahasamghata-sutra. 

21) Kinh Địa Tạng: Ksitigarbhapranidhana-Sutra. 

22) Kinh Hạ Sanh Di Lặc Thành Phật: Mattreyavyakarana Sutra. 

23) Kinh Hoa Nghiêm: Avatamsaka. 

24) Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa: Vajracchedika-PraJna-Paramita. 

25) Kinh Kim Cang Đảnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại 
Giáo Vương Kinh: Sarva-tathagatatattvasamgrahama-Hayanabhisamayamahakaparaya. 

26) Kinh Kim Quang Minh: Suvarnaprabhasa-Sutra— The Sutra of Golden LIght. 

27) Kinh Lăng Già: Lankavatara Sutra. 

28) Kinh Lăng Nghiêm: Surangama Sutra. 

29) Lục Tổ Đàn Kinh: Liu-Tsu-Ta-Shih-Fa-Pao-T°an Ching. 

30) Kinh Na Tiên Tỳ Kheo: Sutra on Questions of King Milinda. 

31) Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội: SamadhiraJacandrapradipa-Sutra. 

32) Kinh Nguyệt Thượng Nữ Kinh: Candrottaradarikapariprccha-Sutra. 

33) Kinh Nhơn Vương Bát Nhã Ba La Mật: Karunikaraja-Prajnaparamita-Sutra. 

34) Kinh Niết Bàn: Parinirvana Sutra. 

35) Kinh Phạm Võng: Brahmalala (skt)——Brahma-Net Sutra. 

36) Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới: Brahmajala Bodhisattva-Precepts Sutra. 

37) Kinh Pháp Cú: Dharmapada (skt——Dhammamapada (p). 

38) Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni: The Unisha Vijaja Dharani Sutra. 

39) Kinh Phổ Diệu: Lalita Vistara-sutra. 

40) Kinh Phật Sở Hành Tán: Buddhacarita. 

41) Kinh Phương Quảng: Kinh Phương Đẳng—Vaipulya. 

42) Kinh Quán Vô Lượng Thọ: Amitayurdhyana Sutra. 

43) Kinh Thắng Man: Srimala Sutra. 

44) Thập Địa Kinh: Dasabumika-sutra. 

45) Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật: Astasahasrika-Prajnaparamita-Suta. 

46) Kinh Tứ Thập Nhị Chương: Sutra In Forty-Two Sections. 

47) Kinh Ưu Bà Tắc Giới: Upasakasila-Sutra. 

48) Văn Thù Sự Lợi Vấn Kinh: Manjusripariprccha. 

49) Kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên: Wonderful and Marvellous Dharmas. 

30) Kinh Viên Giác: Sutra Of Perfect Enlightenment. 

51) Kinh Vô Lượng Nghĩa: Sutra of Infinite Meaning. 


3733 


52) Kinh Vô Lượng Thọ: Sukhavativyuha Sutra. 
53) Kinh Vụ Lan Bồn: The Ullambana Sutra. 


(H) Thập Nhị Đại Thừa Kinh— The twelve divisions 0ƒ Mahayana canon: Anga or Tripitaka 


(skt)—Mười hai bộ kinh Đại Thừa gồm nhiều thể loại khác nhau—The twelve kinds of 
Buddhist scriptures distinguished according to different styles of eXpoSItion: 


(A) Sắp xếp trong Kinh Tạng Pali—Arranged in Pali Scriptures: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


Tu-Đa-La (Khế Kinh): Sutra (sk)—Kinh Trường hàng là những bài pháp dài, ngắn hay 
trung bình do Đức Phật thuyết giảng trong nhiều trường hợp như kinh Hạnh Phúc, Kinh 
Trân Bảo, kinh Từ Tâm, vân vân—The Buddha's exposition of the Dharma in prose. 
These are short, medium, and long discourses expounded by the Buddha on various 
OCcasions, such as the Discourse on Blessings (Mangala Sutta), The Jewel Discourse 
(Ratana Sutta), DIscourse on Goodwill (Metta Sutta), etc. 

Kỳ Dạ (dịch theo mới là Ứng Tụng——dịch theo cũ là Trùng Tụng): Geya (skt)—Kệ trùng 
tụng, có nghĩa là lặp lại kinh văn giảng thuyết ở đoạn trên (xưa Đức Phật vì muốn lợi lạc 
chúng sanh nên sau khi thuyết giảng cho các Tỳ Kheo ngài đã đặt tụng giải thích cho 
người đời sau), như Kinh Tương Ưng Bộ —Singing—songs, or verses which repeat the 
Ideas already expressed in the preceding prose, in honour of the saints, such as the 
Sagathavagøa of the Samyutta Nikaya. 

Già Đà (Phúng tụng—Cô khởi tụng hay những bài kệ chưa có trong bài thuyết giảng. Già 
Đà gồm những bài kệ trong Kinh Pháp Cú, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ, vân 
vân: Gatha (skt)—Verses containing Ideas not expressed In prose. Gatha Iincludes verses 
found in the The Way of Truth (Dhammapada), Psalms of the Brethren (Theragatha), and 
Psalms of the Sisters (Therigatha), etc. 

Ni Đà Na: Nidana (skt——Thuyết giảng nhơn duyên—Narratives of the past which explain 
a person”s present sfate. 

Y Đế Mục Đa Già: Itivrttaka (skt)—ltivuttaka (p)—Nói về tiền thân của các vị đệ tử của 
Phật. Itivuttaka gồm 112 bài thuyết pháp của Đức Phật nằm trong bộ Tạp A Hàm— 
Narratives of past lives of the Buddhaˆs disciples. Itivuttaka includes 112 discourses in the 
Khuddaka Nikaya. 

Xà Đa Già (Bổn Sanh): Jataka (sk)——Bổ Sanh Kinh, gồm 547 chuyện kể về tiễn thân Đức 
Phật —Jataka Iincludes 547 birth-storles or narratives of past lives of the Buddha. 
A-Phù-Đạt-Ma (Vị Tằng Hữu): Adbhuta-dharma (skt)—Vị Tầng Hữu, thuyết về những 
pháp vi diệu mà Phật hay chư Thiên đã từng thực hành. Kinh Vị Tăng Hữu gồm những bài 
kinh trong Kinh Trung À Hàm ——Accounfs of miracle or wonderful dharmas performed by 
the Buddha or a deva. The Adbhutadharma includes a portion ofthe MaJjhima Nikaya. 
A-Ba-Đà-Na (Thí Dụ): Avadana (sk)—Kinh Thí Dụ —An exposition of the Dharma 
throuegh allegories. 

Ưu-Ba-Đề-Xá: Upadesa (skt—Kinh Luận Nghị, thuyết về lý luận —Discussions of 
doctrine. 





10) Ưu Đà Na (Tự Thuyết): Udana (skt)—Kinh Vô Vấn Tự Thuyết, hay kinh mà Đức Phật tự 


thuyết vì thấy nhu cầu cần thiết của chúng sanh, chứ không cần đợi ai hỏi, như Kinh A Di 
Đà, và một phần của Tạp A Hàm—Sutra which spoken voluntarily without being asked. 


3734 


An exposition of the Dharma by the Buddha without awaiting questions or requesfs from 
his disciples, 1.e. Amitabha Sutra, and a portion of the Khuddaka Nikaya. 


11) Tỳ Phật Lược (Phương Quảng): Vaipulya (skt)—Phương Quảng—An extensive exposition 


of principles of truth. 


12) Hòa Ca La (Thọ Ký): Vyakarana (skt)—Veyyakarana (p)—Kinh Thọ Ký, Phật nói về 


tương lai thành Phật của những vị đệ tử của Ngài —Prophecies by the Buddha regarding 
his disciples” attainment of Buddhahood. 


(B) Sắp xếp trong Kinh Tạng Trung Hoa—Arranged in Chinese Scriptures: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
9) 


Chánh Kinh: Principal Sermons. 

Ca Vịnh: Metrical Pieces. 

Ký Thuyết: Prophecies. 

Kệ Tha: Verses. 

Nhơn Duyên: Introductory Parts. 
Tuyển Lục: Selectlons—Quotations. 
Bổn Khởi: Story of the Past. 

Thử Thuyết: This is said. 

Sanh Khởi: Birth Places. 


10) Quảng Giải: Detailed Explanations. 
11) Vị Tầng Hữu: Wonderful Dharmas. 
12) Thuyết Nghĩa: Explanation of Meaning. 


(HI)Nguồn gốc Kinh Điển Đại Thừa tại trung Hoa— The origin oƒ Mahayna T: exfs in Chína: 


Ù 


Kinh điển Phật giáo đã được mang đến Trung Hoa từ các đoàn truyền giáo Ấn Độ hoặc 
các nhà hành hương Trung Hoa tùy cảnh tùy thời chứ không được hệ thống hóa. Qua thời 
gian lâu dài, người ta cảm thấy không biết làm sao để lắp được những lỗ hỏng khác biệt 
giữa các kinh điển, và làm cách nào để có phương thức tu tập rõ ràng trong một giáo pháp 
mênh mông. Vì vậy mà vào thế kỷ thứ 7 đã có những nỗ lực nhằm sắp xếp lại giáo lý 
Phật giáo ở Trung Hoa. Nhiều nhóm được thành hình xung quanh một số vị Tăng nổi tiếng 
đương thời, mỗi nhóm tự chọn cho mình một bộ kinh nào đó để tập trung tu họa và thực 
hành. Những nhóm này về sau phát triển thành các tông phái Phật giáo, mỗi tông phái có 
một dòng truyễển thừa thây tổ. Có 8 tông phái chính ở Trung Hoa, và nhiều tông phái 
phụ —The Buddhist texts brought to China by Indian missionaries and Chinese pilgrims 
weren't Initially systematized. Over time, people became unsure how to resolve seeming 
discrepancies between sutras, and how to practice the teachings in this vast amount of 
literature. Thus In the seventh century there were spontaneous aftempts fo organize the 
Buddhist teachings in China. Groups were formed around various monks, each of whom 
chose a particular sutra or øroup of sutras as the central point of their study and practice. 
These groups later evolved and became Buddhist traditions, each one passed down by a 
lineage of masters. Eight major traditions developed in China, as welÏ as some minor ones. 
The eight principal traditions were. 

Tam Luận tông tu học theo triết học của Trung Quán tông ở Ấn Độ: San-lun, which 
followed the Madhyamika (Middle Way) philosophical school of Indian Buddhism. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


3735 


Pháp Tướng tông tu học theo triết học của tông Du Già của Ấn Độ: Fa-Hsiang, which 
followed the Yogacara (Citamatin or Mind-Only) philosophical school of Indian 
Buddhism. 

Thành Thật tông là một tông phái thuộc truyền thống Theravada (Thượng Tọa Bộ): 
Satyasiddhi (Chˆeng-Shih), a Theravada tradition. 

Hoa Nghiêm tông dựa trên giáo lý của bộ Kinh Hoa Nghiêm hiển bày và lý giải nhiều 
khái niệm siêu hình trong pháp thiển quán: Hua-Yen, which was based on the 
Avatamsaka Sutra and dealt with an array of metaphysical concepts for contemplation. 
Thiên Thai tông tôn vinh kinh Pháp Hoa và tình bày một số giáo lý cân bằng giữa công 
phu thiển định, học hỏi giáo điển và tu tập các thiện nghiệp: Tien-T'ai, which took the 
Lotus Suftra as foremost and presented a balance between meditation, philosophical study, 
and good deeds. 

Tam Thời Giáo tông (Đệ Tam Kỳ Tông) truyền bá phương pháp tịnh hóa dựa trên cách 
nghiêm trì giới luật và thiện hạnh: Thíưd Period (San-Shih-Chiao), a method for 
purification based on strict observance of monasftic vows and charitable actions. 

Thiển tông đặt trọng tâm vào thiển quán và kinh Lăng Già: Ch'an (Zen), which 
emphasizes meditation and the Lankavatara Sutra. 

Tịnh Độ tông cố gắng tu tập để được sanh vào cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà: Pure 
Land, in which practitloners strove to be reborn In the Pure Land of Amitabha Buddha or 
Maitreya Buddha. 


(E-5) Các Trường Phái Đại Thừa tại Đông Á 
Mahayana ín East Asia Counfries 


Theo những nguồn tài liệu đáng tin cậy thì Phật giáo Đại Thừa đã được truyền vào Việt 
Nam bằng đường biển bởi các nhà sư Ấn Độ từ đầu thế kỷ thứ nhất, và sau đó nó đi vào 
lục địa Trung Hoa; tuy nhiên, có nguồn tài liệu khác cho rằng Phật giáo Đại Thừa được 
truyền từ Trung Hoa sang Việt Nam vào thế kỷ thứ 2, và sang Triều Tiên vào thế kỷ thứ 
4. Thiền tông chiếm ứu thế tại các xứ này, mặc dù ở Việt Nam các truyền thống Tịnh Độ 
và Nguyên Thủy cũng trở nên rất phổ cập. Vào khoảng thế kỷ thứ 6, hầu hết các truyền 
thống Phật giáo đã được đưa đến Nhật Bản qua ngã Triều Tiên. Vào khoảng những thế 
kỷ thứ 12 và 13, nhiều truyền thống mới nở rộ ở Nhật Bản. Việc này xảy ra vì thời đó 
người Nhật cảm thấy lúng túng giữa biển pháp mênh mông nên họ tự tìm kiếm cho mình 
một pháp môn duy nhất có hiệu quả thực tế để hành trì. Trong giai đoạn này hai tông phái 
Tịnh Độ phát sinh từ tông Thiên Thai là Tịnh Độ Tông và Tịnh Độ Chân Tông. Trong hai 
tông này thì Tịnh Độ Chân Tông nhấn mạnh vào việc xem gia đình chính là cốt lõi của 
việc tu hành. Tông phái này cho phép những tu sĩ lập gia đình song song với phát nguyện 
tu tập tôn giáo trong tự viện. Chùa được cha truyền con nối cho con trai trưởng. Mặc dù 
Thiền tông được du nhập vào Nhật Bản vào thế kỷ thứ 7; tuy nhiên, nó chỉ trở thành phổ 
biến rộng rãi vào thế kỷ thứ 12. Có nhiều tông phái Thiền tại Nhật Bản, nhưng hai tông 
Lâm Tế và Tào Động trở thành hai tông phái nổi tiếng nhất. Vào thế kỷ thứ 13, truyền 
thống Nhật Liên, đặt nền tảng trên kinh Pháp Hoa, xuất hiện. Trường phái Chân Ngôn, 


3736 


tông phái Mật tông của Nhật Bản cũng được phục hưng vào thời này. Vào thời Minh Trị 
Phục Hưng năm 1868, chính quyền Nhật Bản cho phép Tăng sĩ Phật giáo lập gia đình. 
Trong khoảng đầu thế kỷ 20 khi Nhật Bản chiếm đóng Triều Tiên và truyền đến đây 
những Tăng sĩ có gia đình trong suốt thời kỳ chiếm đóng. Nhưng ngày nay hầu hết Tăng 
đoàn của Triều Tiên đều sống độc thân. Sau thời chiến tranh tại Nhật, nhiều nhóm nhỏ 
xuất hiện, mỗi nhóm có lối tu tập riêng biệt. Vài người đã lồng vào hệ thống Phật giáo 
những tín ngưỡng Thần đạo trước thời Phật giáo được du nhập, một số khác lại hướng về 
sắc thái Thiên Chúa. Phải có nhiều nghiên cứu kỹ càng hơn để xem xét các giáo lý ấy có 
còn giữ đúng truyền thống Phật giáo hay không. Từ Nhật Bản, Thiền tông và Nhật Liên 
tông đã lan truyền đến các xứ Tây phương, nơi có nhiều Phật tử tại gia tham gia vào các 
buổi thiền tập và ẩn cư. Một số các trung tâm Thiển cũng bắt đầu những công tác xã hội: 
săn sóc những người bệnh ở giai đoạn cuối và những bệnh nhân liệt kháng trong giai đoạn 
cuối—Some reliable sources said that Mahayana Buddhism spread to Vietnam by Indian 
monks who travelled to the east by sea from the beginning of the first century A.D., and 
later It entered China mainland; however, other source said from China Mahayana spread 
to Vietnam beginning in the second century A.D. and to Korea in the fourth century. Ch°an 
became prevalent In both Vietnam and Korea, although In Vietnam Pure Land and 
Theravada traditions became popular as well. In the sixth century, most Chinese Buddhist 
traditions reached Japan via Korea. In the 12” and 13” centuries, many new traditions 
proliferated in Japan. This occurred because people were bewildered by the vastness of 
the Buddha”s teachings and sought a single effective practice to engage in. During this 
time, two Pure Land traditions branched off from the T”Ien-T”ai tradition. Of these, the 
Jodo-Shin-Shu, the True Pure Land Sect, emphasized the family as the center of religIous 
life. It began the custom of married monks, who take vows and lead religious practices In 
temples. The temples are passed down from father to eldest son. Although Ch”an came to 
Japan as early as the seventh century; however, it became popular in the twelfth. Many 
Zen traditions exiIst, but Rinzai and Soto became the most well-known. In the Tà" century, 
the Nichiren tradition, based on the Lotus Sutra, appeared. Shingon, the Japanese tantric 
tradiion, was also revitalized around this time. In the Melji Restoration of 1§68, the 
Japanese government decreed that all Buddhist clergy be allowed to marry. During the 
Japanese occupation of Korea in the early 20” century, non-celibate priesthood was 
introduced. But now most Korean Sangha follow the ordination vows of monks and nung, 
which necessarily include celibacy. Post-was Japan has seen the arising of many small 
øroups, each with 1ts own way of practice. Some have integrated the pre-Buddhist Shinto 
beliefs Into their system, other have adopted a Christian bent. Further studies should be 
accomplished to examine the teachings of these groups to determine 1ƒ their Interpretation 
1s sfIll faithful to the Buddha”s teachings. From Japan In particular, Zen and Nichiren-Shu 
have spread to Western countries. Zen has become very popular in the West, where lots of 
lay people attend meditation sessions and retreats. Some Zen centers have begun social 
welfare: hospices to help the terminally ill or people with AIDS. 


3737 


(E-6) Sự Trà Dập Đại Thừa ở Trung Hoa 
Persecution 0ƒ Mahayana in Chỉna 


Trong cơn đại nạn của Phật giáo vào khoảng những năm 842-845 sau Tây lịch, Phật giáo 
bị đàn áp dữ dội. Tất cả những tông phái trừ Thiễển tông và Tịnh Độ tông đều bị tận diệt. 
Tuy vậy, ảnh hưởng của các tông phái ấy vẫn còn đến hôm nay và giáo lý của các tông 
phái này vẫn còn được sự quan tâm của nhiều người. Sau năm 845, Thiền tông và Tịnh 
Độ trở thành những tông phái chính, cả hai tông phái này đều tu học theo triết học Trung 
Quán và Duy Thức. Từ thế kỷ thứ 16 trở về sau này, những pháp môn của Thiền tông và 
Tịnh Độ được hòa nhập với nhau trong nhiều tự viện ở Trung Hoa—lIn the Great Tang 
Persecution of 842-845 A.D., Buddhism was severelly repressed In China. All of the 
traditions except for Ch"an and Pure Land were essentially destroyed, although their 
influence remains and there 1s Interest in them today. After 845, Ch'an and Pure Land 
became the principal Buddhist traditions, both of them studying the Middle Way and 
Mind-Only philosophies. Since the 16” century, Ch°an and Pure Land practices have been 
blended together in many Chinese monasterIes. 


(E-7) Đại Thừa và Tiểu Thừa 
Mahayana and Hinayana 


Sự phát triển của tư tưởng tinh xá, hay của nên siêu hình học về tâm linh xẩy ra vào 
khoảng 2 thế kỷ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn dẫn đến sự phân chia căn bản giữa Tiểu 
Thừa và Đại Thừa. Trong Tiểu Thừa, trước hết, có Cổ Phái Trí Tuệ, sau khi Phật nhập 
diệt chừng 200 năm, lại phân ra làm hai nhánh: Thượng Tọa Bộ ở Đông Ấn, ngày nay còn 
ưu thế tại các xứ Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Cam Bốt và Lào; và về phía Tây Ấn có 
Nhất Thiết Hữu Bộ, hưng thịnh khoảng 1.500 năm, với các trung tâm Mathura, Gandhara, 
và Kashmir. Ngoài ra, còn có những bộ phái khác mà ngày nay không còn sử liệu. Những 
bộ phái của Đại Chúng Bộ ở Ma Kiệt Đà, và phía Nam xung quanh Amaravati tổ chức 
vào khoảng năm 250 trước Tây lịch những biệt giáo phái của Cổ Phái Trí Tuệ hợp thành 
một giáo phái riêng biệt và giáo phái này chỉ bị tan rã khi Phật giáo bị tiêu diệt ở Ấn Độ. 
Một giáo lý mới được phát triển từ Đại Chúng Bộ. Các Tín đồ thoạt tiên gọi nó là Bồ Tát 
Thừa, sau đó gọi nó là Đại Thừa hay chiếc xe lớn. Ngược lại, những tín đồ của Cổ Phái 
Trí Tuệ được người ta gán cho cái nhãn “Tiểu Thừa” hay chiếc xe nhỏ. Không có một tỷ 
lệ rõ ràng nào giữa tín đồ theo Tiểu Thừa và Đại Thừa ở Ấn Độ qua các thời đại khác 
nhau. Có lẽ số tín đồ của Đại Thừa chỉ bắt đầu vượt trội số tín đồ Tiểu Thừa từ sau năm 
800 sau Tây lịch, khi Phật giáo đã hoàn toàn suy vong ở Ấn Độ và khi Phật giáo đã tìm 
được đường phát triển sang các nước Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản, Mông Cổ, Tây 
Tạng và Việt Nam. Dù có sự phân chia, nhưng trong một thời gian thật dài các tín đồ của 
cả Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa cùng chung sống trong một tịnh xá, cùng tuân thủ ngũ giới, 
cùng tu tập Tứ Thánh Đế và Bát Thánh Đạo——The development, or of the metaphysics of 
spirituality happened around two centuries after the Buddha”s Nirvana led to the basic 
division between Hinayana and Mahayana. In the Hinayana there 1s, first of all, the Old 


Œ) 


l) 
2) 
3) 
4 


3/38 


Wisdom School, which, about 200 years after the Buddha's Nirvana, split Into two 
branches: In the East of India the Theravadins, who at present still dominate Ceylon, 
Bruma, Thailand, Cambodia, and Laos; and in the West the Sarvastivadins, who flourished 
for 1,500 years, with Mathura, Gandhara and Kashmrr as their centers. In addition, there 
were a number of other schools, of which almost no record 1s preserved. The 
Mahasanghikas, in Magadha and In the South round Amaravata, organized from 250 B.C. 
onward, the dissenters from the Old Wisdom School into a separate sect, which perished 
only when Buddhism was destroyed In India. From the Mahasanghikas developed a new 
doctrines. Its followers first called 1t the Bodhisattvayana, and, later on, the Mahayana or 
the Great Vehicle. On the contrary, the followers of the Old Wisdom School were 
occasionally referred to as Hinayana or the Lesser, the Inferlior, or the Small Vehicle. 
There are no clear proportions between Hinayana and Mahayana followers In India at 
different times. Perhaps the Mahayanmists began to outnumber the Hinayanists only after 
800 A.D., when Buddhism completely declined In India, and when it found 1ts way to 
China, Korea, Japan, Mongolia, Tibet and Vietnam. Despite the division, both followers of 
the Mahayana and the Hinayana lived together In the same monastery for a very long 
time, they observed the same Vinaya rules, they recognized the same five precepts, 
practiced the same Four Noble Truths and Eightfold Noble Path. 


(E-8) Tứ Thặng 
Four yehicles 


Trong Kinh Pháp Hoa—In the Lotus Sufra: Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói đến 
bốn cổ xe—The four vehicles which the Buddha mentioned ¡n the Lotus Sutra. 

Xe Dê: The goat cart. 

Xe Hưu: The deer cart. 

Xe Trâu: The Ox cart. 

Đại Bạch Ngưu: Great White Bullock cart. 


(II) Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm thứ Bảy—According to the Dharma Jewel Platform 


Sutra, Chapter Seventh: Một hôm Sư Trí Thường hỏi Tổ rằng: “Phật nói pháp ba thừa, lại 
nói Tối thượng thừa, đệ tử chưa hiểu, mong ngài chỉ dạy.” Tổ bảo: “Ông xem nơi bản tâm 
mình, chớ có chấp tướng bên ngoài. Pháp không có bốn thừa, tâm người tự có những sai 
biệt.” Tổ nói thêm: “Thừa là nghĩa hành, không phải ở miệng tranh, ông phải tự tu chớ có 
hỏi tôi, trong tất cả thời, tự tánh tự như.”—One day Chih-Chˆang asked the Master, “The 
Buddha taught the dharma of the three vehicles and also the Supreme Vehicle. Your 
disciple has not yet understood that and would like to be Instructed.” The Master said, 
“Contemplate only your own original mind and do not be attached to the marks of external 
dharmas. The Dharma doesn”t have four vehicles; 1t is people”s minds that differ.” The 
Master added: “Vehicles are methods of practice, not subJects for debate. Cultivate on 
your own and do not ask me, for at all times your own self-nature 1s 1tself “thus.” 


3739 


1) Tiểu Thừa—Small vehicle: Thấy nghe tụng đọc ấy là Tiểu thừa—Cultivating by seeing, 
hearing, and reciting 1s the small vehicle. 

2) Trung Thừa—Middle vehicle: Ngộ pháp hiểu nghĩa ấy là Trung thừa—Cultivating by 
awakening to the Dharma and understanding the meaning 1s the middle vehicle. 

3) Đại Thừa—Great vehicle: Y pháp tu hành ấy là Đại thừa—Cultivating in accord with 
Dharma 1s the great vehicle. 

4) Tối Thượng Thừa—Supreme Vehicle: Muôn pháp trọn thông, muôn pháp đầy đủ, tất cả 
không nhiễm, ha các pháp tướng, một cũng không được gọi là Tối thượng thừa—To 
penetrate the ten thousand dharmas entirely and completely while remaining without 
defilement, and to sever attachment to the marks of all the dharmas with nothing 
whatsoever gained In return: that is the Supreme Vehicle. 


(E-9) Đại Thừa Khởi Tín Luận 
MMahayanasraddhotpada sastra 


(D Đại Cương về Đại Thừa Khởi Tín Luận—An overview dƒ the Mahayanasraddhotpada 
sasfra: Luận của sự thức tỉnh của lòng tin vào Đại thừa vào khoảng thế kỷ thứ 5 hay 6 sau 
Tây lịch, nói về việc thức tỉnh lòng tin như ý tưởng lớn của Phật giáo Đại thừa. Đây cũng 
là một tác phẩm rất quan trọng trong nhà thiển. Bộ Luận Đại Thừa Khởi Tín được Bồ Tát 
Mã Minh soạn về lý thuyết và thực hành tinh yếu trong trường phái Đại Thừa. Văn bản 
Luận nầy được chia làm năm phần—Treatise on the Awakening of Faith in the mahayana. 
Mahayana work from the 5° or 6° century, which explains the basic notions of the 
teaching on the Awakening. This 1s one of the most Important book for Zen. The sastra 
was composed by Asvaghosa, basic doctrines and practices 1n Mahayana. 
Mahayanashraddhotpada-sastra 1s divided Infto five chapters. 


(II Những lý do mà tác phẩm nầy được biên soạn— The reasons ƒor composition oƒ the 
work: 

1) Nhằm giải thoát những đau khổ của sanh linh: In order to free all beings from suffering. 

2) Nhằm truyền bá học thuyết thật: To spread the true teaching. 

3) Nhằm giúp tín đồ đang trên đường tiến tu: To support those on the path. 

4)_ Nhằm đánh thức lòng tin nơi những tín đồ mới: To awaken faith in beginners. 

5) Nhằm chỉ bày ra những phương tiện thoát khỏi những ảnh hưởng xấu: To show means 

from remaiIning free from bad Influences. 

6)_ Nhằm dạy phương pháp thiển định đúng: To teach proper methods of meditation. 

7) Nhằm chỉ bày những lợi ích của việc niệm hồng danh Phật A Di Đà: To present the 

advantages of reciting the name of Amitabha. 

8)_ Nhằm dạy phương pháp nhập môn thiển định: To provide an introduction to Dhyana. 

9) Nhằm giải thích những từ ngữ chính trong Phật giáo Đại thừa: Explanations of the most 

1mportant Mahayana terms. 

10) Nhằm trình bày những tư tưởng của trường phái Đại thừa—Exposition of the Mahayana: 

a) Ba bản tính của thực chất tinh thần: On the threefold nature of the essence of the mind. 








b) 
c) 
đ) 


©) 
Ð 


3740 


Đại giác và không đại giác: On enlightenment and nonenlightenmeitt. 

S¡ mê: Ôn Ignorance. 

Giảng về phương pháp đúng dẫn tới đại giác: Presentation of the proper methods leading 
to enlightenmert. 

Phản bác về những ngụy thuyết: Refutation of the false teaching and preconception. 
Những đức độ và công lao của các Bồ Tát: On the merit and virtues of a Bodhisattva. 


11) Thực hành Đại Thừa——Mahayana practices: 


a) 


b) 
c) 
đ) 
©) 
Ð 


Phát triển lòng tin bằng cách thực hành từ thiện: Development of faith through the 
practices of generosIty. 

Đạo đức: Discipline. 

Kiên nhẫn: Patience. 

Nehị lực: Exertion. 

Sự sáng suốt: Wisdom. 

Tam ma địa: Samatha-Vipashyana. 


12) Nói lên những ưu thế của phương pháp Đại Thừa: To show advantages of Mahayana 


practices. 


(E-10) Ba Loại Người Có Thể Đi Theo Con Đường Đại Thừa 
Three types 0ƒ beings who can treqd the path oƒ the Mahayana 


(I Tổng quan về Ba Loại Người Có Thể Đi Theo Con Đường Đại Thừa—An overview 0ƒ 


%Thhree types 0ƒ beings who can tread the path oƒ the Mahayana ”: Theo Kinh Thắng Man, 
có ba loại người có thể bước theo nẻo Đại Thừa. Đây là những người luôn có ý hướng đến 
lý tưởng Bồ Tát, ngược lại với quả A La Hán trong “Tiểu Thừa.” Đại thừa xem A La Hán 
là vị kỷ vì A La Hán đạo chỉ đưa đến niết bàn cho tự mình mà thôi, trong khi Bồ Tát nỗ 
lực đem tất cả chúng sanh đến chỗ giải thoát. Nói cách khác, những người nầy luôn mong 
mỗi giúp được nhiều người cùng giải thoát —According to the Shrimaladevi-Sutra, three 
are three types of beings who can tread the path of the Mahayana. These are people who 
always aim at the ideal of the Bodhisattva, which 1t contrasts with the Arhat, the ideal of 
the “Hinayana.” It considers the Arhat to be selfish because the Arhat path leads to 
nirvana for oneself alone, while the Bodhisattva strives to bring all sentient beings to 
salvation. In other words, these people always wish to save all beings. 


(II) Chỉ tiết về Ba Loại Người Có Thể Đi Theo Con Đường Đại Thừa—Details oƒ “Three 


Ù 
2) 


3) 


types 0ƒ beings who can tread the path oƒ the Mahayana ”: 

Những người tự mình hiểu được trí năng sâu sắc: Those who realize the most profound 
wisdom or Prajna. 

Những người hiểu được trí năng bằng cách nghe học thuyết: Those who realize wisdom 
through hearing the teaching. 

Những người tuy không hiểu được trí năng cao nhất, nhưng có một niềm tin hoàn toàn vào 
Đấng Như Lai: Those who cannot realize supreme wisdom, but have devout faith in the 
Tathagata. 


3741 


(E-I11) Sáu Nguyên Lý 
Six General Principles 


(ID Đại Cương về Sáu Nguyên Lý—An overview oƒ the Six general principles: Theo Giáo Sư 
Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, có sáu nguyên lý tổng quát cho 
các tông phái Phật Giáo Đại Thừa——According to Prof. JunJiro Takakusu In The Essentials 
of Buddhist Philosophy, there are six general principles, commonly especially to all 
schools of Mahayana: 


(IH) Chỉ tiết về Sáu Nguyên Lý— Details oƒ the Six general principles: 

(A) Nguyên lý Duyên Khởi — The Principle oƒ Causafion: Pratityasamutpada (skt). 

(A-1)Tổng quan về Duyên Khởi— An overview øƒ “Causafion”: Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu 
trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, pháp giới duyên khởi là cực điểm của tất cả những 
thuyết nhân quả; thục sự đó là kết luận của thuyết duyên khởi bởi vì nó là lý tắc nhân quả 
phổ biến và đã nằm trong lý bản hữu, thông huyền của vũ trụ, hay nói thế nào cũng được. 
Lý tắc duyên khởi được giải thích trước tiên bằng nghiệp cảm duyên khởi, nhưng vì 
nghiệp phát khởi trong tạng thức, nên thứ đến chúng ta có A Lại Da duyên khởi. Vì A Lại 
Da, hay tạng thức, là kho tàng của chủng tử, sanh khởi từ một cái khác nên chúng ta có 
Như Lai Tạng duyên khởi, hay chân như. Từ ngữ kỳ lạ nầy chỉ cho cái làm khuất lấp Phật 
tánh. Do sự che khuất nầy mà có phần bất tịnh, nhưng vì có Phật tánh nên có cả phần tịnh 
nữa. Nó đồng nghĩa với Chân Như (Tathata—Không phải như thế nầy hay như thế kia) mà 
theo nghĩa rộng nhất thì có đủ cả bản chất tịnh và bất tịnh. Do công năng của những căn 
nhân tịnh và bất tịnh, nó biểu lộ sai biệt tướng của hữu tình như sống và chết, thiện và ác. 
Chân như bảo trì vạn hữu, hay nói đúng hơn, tất cả vạn hữu đều ở trong Chân như. Nơi 
đây, giai đoạn thứ tư, Pháp giới Duyên khởi được nêu lên. Đó là lý tắc tự khởi và tự tạo 
của hữu tình và vũ trụ, hoặc giả chúng ta có thể gọi nó là duyên khởi nghiệp cảm chung 
của tất cà mọi loài. Nói hẹp thì vũ trụ sẽ là một sự biểu hiện của Chân như hay Như Lai 
Tạng. Nhưng nói rộng thì đó là duyên khởi của vũ trụ do chính vũ trụ, chứ không gì 
khác —According to Prof. JunjJiro Takakusu in the Essentials of Buddhist Philosophy, the 
theory of causation by Dharmadhatu 1s the climax of all the causation theorles; 1t 1s 
actually the conclusion of the theory of causation origination, as 1t 1s the universal 
causaton and 1s already withn the theory of universal Immanence, pansophism, 
cosmotheism, or whatever 1t may be called. The causation theory was explained first by 
action-influence, but as action originates In Ideation, we had, secondly, the theory of 
causation by ideation-store. Since the ideation-store as the repository of seed-energy must 
Ooriginate from something else, we had, thirdly, the causation theory explained by the 
expression “Matrix of the Thus-come” (Tathagata-garbha) or Thusness. This curlous term 
means that which conceals the Buddha. Because of concealment 1t has an Impure side, 
but because of Buddhahood 1t has a pure side as well. It is a synonym of Thusness 
(Tathatva or Tathata, not Tattva=Thisness or Thatness) which has 1m 1(s broadest sense 
both pure and Iimpure nature. Through the energy of pure and Impure causes It manifests 


3742 


the specific character of becoming as bìrth and death, or as good and evil. Thusness 
pervades all beings, or better, all beings are in the state of Thusness. Here, as the fourth 
stage, the causation theory by Dharmadhatu (universe) 1s set forth. It is the causation by 
all beings themselves and 1s the creation of the universe Ifself, or we can call 1t the 
causation by the common action-influence of all beings. Intensively considered the 
universe will be a mamifestation of Thusness or the Matrix of Tathagata (Thus-come). But 
extensively considered It 1s the causation of the universe by the universe 1tself and nothing 
mOre. 


(A-2)Ý nghĩa của Duyên Khởi— The meanings oƒ Causation: Những định nghĩa nầy căn cứ trên 


Ù 


2) 


3) 


4) 


sự giải thích về Duyên Khởi của Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học 
Phật Giáo—These definitions are based on the Interpretation of Prof. Junjiro Takakusu In 
The Essentials of Buddhist Philosophy. 

Sự vật chờ duyên mà nẩy sinh, đối lại với tánh giác hay chân như: Conditioned arising: 
Arising from the secondary causes, In contrast with arising from the primal nature or 
bhutatatha (Tánh giác). 

Vạn sự vạn vật hay các pháp hữu vi đều từ duyên mà khởi lên, chứ không có tự tánh: 
Everything arises from conditions and not being sponftaneous and self-contained has no 
separate and independent nature. 

Phật giáo không coi trọng ý niệm về nguyên lý căn nhân hay nguyên nhân đệ nhất như ta 
thường thấy trong các hệ thống triết học khác; và cũng không bàn đến ý niệm về vũ trụ 
luận. Tất nhiên, triết học về Thần học không thể nào phát triển trong Phật giáo. Đừng ai 
mong có cuộc thảo luận về Thần học nơi một triết gia Phật giáo. Đối với vấn để sáng thế, 
đạo Phật có thể chấp nhận bất cứ học thuyết nào mà khoa học có thể tiến hành, vì đạo 
Phật không thừa nhận có một xung đột nào giữa tôn giáo và khoa học: Buddhism does not 
øIve Importance to the idea of the Root-Principle or the First Cause as other systems of 
philosophy often do; nor does 1t discuss the idea of cosmology . Naturally such a branch of 
philosophy as theology dịd not have grounds to develop in Buddhism. One should not 
expect any discussion of theology from a Buddhist philosopher. As for the problem of 
creation, Budhism 1s ready to accept any theory that sclence may advance, for Buddhism 
does not recognize any conflict between religion and science. 

From the existence of this, that becomes; from the happening of this, that happens. From 
the non-existence of this, that does not become; from the non-happening of this, that does 
not happen: Theo đạo Phật, nhân loại và các loài hữu tình đều tự tạo, hoặc chủ động hoặc 
thụ động. Vũ trụ không phải là quy tâm độc nhất; nó là môi trường cọng sinh của vạn hữu. 
Phật giáo không tin rằng vạn hữu đến từ một nguyên nhân độc nhất, nhưng cho rằng mọi 
vật nhất định phải được tạo thành ít nhất là hai nguyên nhân. Những sáng hóa hay biến 
thành của các nguyên nhân đi trước nối tiếp trong liên tục thời gian, quá khứ, hiện tại và 
vị lai, như một chuỗi dây xích. Chuỗi xích nầy được chia thành 12 bộ phận, gọi là 12 
khoen nhân duyên vì mỗi bộ phận liên quan nhau với công thức như sau “Cái nầy có nên 
cái kia có; cái nầy sinh nên cái kia sinh. Cái nầy không nên cái kia không; cái nầy diệt 
nên cái kia diệt.”: According to Buddhism, human beings and all living thíngs are self- 
created or self-creating. The universe 1s not homocentric; 1t 1s a co-creation of all beings. 
Buddhism does not believe that all things came from one cause, but holds that everything 
1s Inevifably created out of more than two causes. The creatlons or becomings of the 


3743 


antecedent causes conftinue In time-series, pasf, present and future, like a chain. This chain 
1s divided Into twelve divisions and ¡s called the Twelve Divisioned Cycle of Causation 
and Becominøs. Since these divisions are Interdependent, the process 1s called Dependent 
Production or Chain of causation. The formula of thịs theory 1s as follows. 


(A-3)Phân loại Duyên Khởi— Cafegories oƒ Causafion: See Chapter 37 (C) (V). 
(B) Nguyên lý Vô Ngã— The Principle 0ƒ Indeterminism oƒ the Dj[ƒerentiafted: See Chapter 


67 (B). 


(C) Nguyên lý Tương Đối— The Principle oƒ Reciprocal Identification: See Chapter 51 (A). 
(D) Nguyên lý Như Thực— The Principle 0ƒ True Realitqy: Như Thực Nguyên Lý—Theo Giáo 


Ù 


2) 


Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, một số vấn đề nói tới Như lai, 
Như thực hay Chân như đã được khảo sát nơi lý thuyết Duyên Khởi —According to Prof. 
Junjro Takakusu in The Essentials of Buddhist Philosophy, many of the problems 
concerning Thus-come, Thus-gone, husness, or Suchness have been studied in connection 
with the Causation theory. 

Chân như là căn bản tối hậu của tư tưởng Phật học để cập trạng thái chân thật của tất cả 
những gì hiện hữu. Lẽ đương nhiên mọi người trước tiên đi tìm tinh thể uyên áo nhất giữa 
giả tượng ngoại giới của vạn hữu, hay tìm một sự kiện bất biến giữa vô số sự vật biến 
chuyển. Rồi thất bại, người ta mới cố phân biệt cái bất khả tri với cái khả tri, cái thực với 
cái giả, hay vật tự thể với vật y tha. Nỗ lực nầy rốt cuộc cũng thất bại, vì cái mà họ chọn 
làm cái thực hay vật tự thể hoàn toàn vượt ra ngoài nhận thức của con người. Những nỗ 
lực như thế có thể mệnh danh là truy tầm thế giới lý tánh hay đời sống lý tánh. Phương 
pháp truy tầm và những lý thuyết kết quả thành ra đa dạng. Một số chủ trương nhất 
nguyên hay phiếm thần, một số khác chủ trương nhị nguyên hay đa nguyên: Thusness ¡is 
the ultimate foundation of Buddhist thought concerning the real state of all that exists. It 1s 
natural for people to seek first the innermost essence among the outward appearance of 
all things or to seek an unchanging fact among many changing things. Failing In thịs, 
people try to distinguish the unknowable from the knowable, the real from the apparent, or 
the thing-in-Itself from the thing-for-us. Thịs effort, too, wIll end in failure, for what they 
select as the real or the thing-in-itself 1s utterly beyond human knowledge. Such efforts 
may be called the search for the world-principle or for the life-principle. The method of 
search and the resulting theorles are varlous. Some are monistic or pantheistic, while 
others are dualistic or pluralistic. 

Đạo Phật một mình đứng hẳn ngoài các quan điểm đó. Đạo Phật là vô thần, cái đó khỏi 
phải nghi ngờ. Khi được hỏi về nguyên nhân hay nguyên lý tối sơ, Đức Phật luôn luôn 
không nói gì. Còn đối với đời sống lý tánh, Ngài phủ nhận sự hiện hữu của một bản ngã 
hay linh hồn hay bất cứ cái gì cùng loại đó mà người ta có thể gọi là thực ngã, như chúng 
ta đã thảo luận trên phần (a). Thấy cái bản tánh chân thực hay trạng thái chân thực của 
vạn hữu không phải là tìm thấy cái một trong cái nhiều, hay cái một trước cái nhiều, cũng 
không phải là phân biệt nhất tính khác dị tính hay tĩnh khác động. Trạng thái chân thực là 
trạng thái không có một điều kiện riêng biệt nào. Sự thực, đó là cái “thực tại chân thực 
không có thực tại,” nghĩa là không có một tướng trạng hay bản tánh riêng biệt nào cả. 
Tâm trí con người rất khó hiểu nổi ý niệm về một thực tại trong đó không có gì là bản thể 
hay bản trụ: Against all these views Buddhism stands aloof by itself. Buddhism ¡s 
atheistic, there 1s no doubt about 1t. When questioned about the First Cause or Principle, 


3) 


| 


5) 


6) 


3744 


the Buddha always remained reticent.. As to the life-principle, he denied the existence of 
an ego or soul or any kind of thing which one may call the real self, as we have discussed 
1n (a). To see the true nature or the true state of all things 1s not to find one In many or one 
before many, nor Is 1t to distinguish unity from diversify or the sfatic from the dynamic. 
The true state without any special condition. lt 1s, in fact, the true reality without a reality, 
1.e., Without any specific character or nature. lt Is very difficult for the human mind to 
understand this idea of reality in which there 1s no substance at all. 

Ý niệm về một bản thể thường trụ với những phẩm tính biến chuyển, đã cắm rễ quá sâu 
trong tập quán tư tưởng chúng ta. Các học phái Phật học, bất kể phái nào, Tiểu hay Đại 
thừa, Duy thực hay Duy tâm, hoàn toàn không lệ thuộc vào một tập quán tư tưởng nào 
như thế và tất cả đều chủ trương lý thuyết về biến chuyển triệt để. Khi một người theo 
đạo Phật nào đó nói về trạng thái chân thực của thực tại, ông ta muốn nói trạng thái 
không có bản tánh riêng biệt: The idea of an abiding substance with changing qualities is 
very deeply rooted In our habits of thought. Buddhist schools, no matter what they are, 
Hinayana or Mahayana, realistic or Idealistic, are utterly free from such a habit of thought 
and all maintain the theory of pure change without substratum. When any Buddhist speaks 
of the true state of reality he means the state without a specific nature. 

Theo quan niệm tổng quát của Tiểu Thừa, trạng thái không điều kiện riêng biệt là Niết 
Bàn, vì Niết Bàn là giải thoát toàn vẹn khỏi ràng buộc. Phái Duy Thực (Sarvastivada) hay 
Nhất Thiết Hữu Bộ, thuộc Tiểu Thừa, bước xa hơn, cho rằng vô ngã, vô thường và Niết 
Bàn (sự tắt lửa) đều là trạng thái chân thật của vạn hữu. Phái Hư Vô Luận (Satyasiddhi) 
hay Thành Thật Luận chủ trương rằng vạn hữu, tâm và vật, thảy đều không và bất thực, 
không có cái gì hiện hữu, cả đến Niết Bàn: According to the general views of the 
Hinayana, the state without any specific condition 1s Nirvana, because Nirvana 1s perfect 
freedom from bondage. The Realistic School (Sarvastivada), belonging to the Hinayana, 
gøoes a síep further and assumes that selflessness, Impermanence and Nirvana 
(flamelessness) are the true state of all things. Nihilistic School (Satyasiddhi) holds that all 
things, matter and mind, are void or unreal and that nothing exists even in NIrvana. 

Trong Đại Thừa, phái Phủ Định Luận tứ Trung Quán (Madhyamika) dạy rằng chân lý chỉ 
có thể khám phá được bằng các quan điểm phủ định về sự hữu; và đằng khác, phái Duy 
Tâm Luận (Vijnaptimatra) chủ trương rằng sự viên mãn chân thực chỉ có thể chứng được 
một cách tiêu cực bằng phủ nhận bản tính hư ảo và duyên sinh của hiện hữu. Phái Hoa 
Nghiêm (Avatamsaka) của Đại Thừa nghĩ rằng thế giới lý tưởng , hay nhất chân pháp 
giới, là thế giới không có cá thể biệt lập. Phái Pháp Hoa (Pundarika) đồng nhất trạng thái 
biểu hiện như thế là như thế với thực thể chân thực nội tại trong bản tánh: The Mahayana 
teaches, on the other hand, that the truth can be discovered only by negative views of 
becoming, and, on the other hand, holds that true perfection can be realized negatively in 
the denial of the illusory and causal nature of existence. The Wreath School of the 
Mahayana thinks that the ideal world, or the World One-and-True, 1s without any 
independent Iindividual. The Lotus School Identifies the manifested state as it 1s and the 
true entity Immanent-In-nature. 

Xét trên toàn thể, nếu chỉ thấy sự kiện một đóa hoa đang rụng, thì nhất định đó là một 
thiên kiến theo thuyết vô thường. Chúng ta phải thấy rằng nội tại trong sự kiện một đóa 
hoa đang rụng chứa sẵn sự kiện một đóa hoa đang nở, và cũng nội tại trong sự kiện một 


?) 


8) 


3745 


đóa hoa đang nở có sẵn sự kiện một đóa hoa rụng. Như thế sự đối lập của rụng (diệt) và 
nở (sinh) được dung hợp và chúng tạo thành quan điểm về hỗ tương trong đối đãi, là một 
cái nhìn trung đạo không thiên chấp: On the whole, to see only the fact that a flower is 
falling 1s, after all, a one-sided view according to the theory of Iimpermanence. We ought 
to see that Immanent In the fact of a flower”s falling there lies the fact of a flower”s 
blooming, and also immanent in the blooming of the flower there 1s the fact of 1ts falling. 
Thus the opposition of falling (extinction) and blooming (becoming) 1s synthesized and we 
form the view of reciprocal Identification which 1s an unbiased view of the mean, or 
Middle Path. 

Từ đó nói rằng chúng ta nhìn thấy cái vô hành trong cái hành, cái hành trong cái vô hành, 
bất động trong động, và động trong bất động, lặng trong sóng và sóng trong lặng. Thế là 
chúng ta đi tới trạng thái chân thực của vạn hữu, nghĩa là Trung Đạo. Và cái đó được gọi 
là Như thực hay Chân thực: This amounfs to saying that we see Inaction In action and 
action In Inactfion, Immotion In motion and motion 1n inmotion, caÌlm 1n wave and wave In 
calm. We thus arrive at the true state of all things, 1.e., the Middle Path. Anh this 1s what 1s 
meant by Thusness or Suchness. 

Khi quan điểm ấy được phát biểu một cách tiêu cực, nó chỉ vào sự tiêu cực thực thụ hay 
cái “Không,” bởi vì phủ nhận hết mọi trạng thái riêng biệt của mọi vật. Quan niệm tối 
hậu của triết học Phật giáo được nhận định như thế. Khi nguyên lý tối hậu được nhận định 
từ quan điểm phổ biến, nó được gọi là Pháp giới (Dharmadhatu). Cảnh vực của lý tánh, 
nhưng khi được nhận định từ quan điểm nhân cách, nó được gọi là Như Lai Tạng 
(Tathagata-garbha). Những cách diễn tả khác cùng nói lên ý tưởng nây là: Phật tánh 
(Buddhata), hay Phật Tự Tánh (Buddha-svabhava), và Pháp thân (Dharmakaya). Những 
chữ nầy, trên thực tế, đồng nghĩa. Nếu không biết tới nguyên lý Chân như hay Tánh 
Không theo nghĩa cao nhất của chữ đó, thì không cách nào hiểu nổi giáo pháp của Đại 
Thừa. Chữ “không” trong nghĩa cao nhất không có nghĩa là “không chi cả” hay “ngoan 
không” mà nó chỉ cho cái “không có những điều kiện riêng biệt,” hay “không tự tánh.”: 
When the view 1s negatively expressed 1t Indicates the true negation or Void, because 
any special state of thing 1s denied altogether. Such 1s considered to be the ultmate idea 
of Buddhist philosophy. When the ultimate principle 1s considered from the universal point 
Of view, 1t 1s called “the Realm of Principle” (Dharmadhatu), but when it 1s considered 
from the personal point of view, It is named “the Matrix of Thus-come or Thus-gone” 
(Tathagata-garbha). Other ways of expressing this same Idea are: the Buddha-nature 
(Buddhata or Buddha-svabhava), and the Spiritual or Law-body (Dharmakaya). These are 
all practically synonymous. Without knowing the principle of Thusness or Void in the 
highest sense of the word, one can in no way understand the Mahayana doctrine. The 
word “void” In 1s highest sense does not mean “nothingness,` but Indicates “devoid of 
special conditions,` or ˆunconditioned'” 


(E) Nguyên lý Viên Dung— The Principle 0ƒ Tofalify: 


Ũ 


2) 


Dung hòa: Dung thông, chu biến khắp cả, hay vạn pháp viên dung không trở ngại— 
Complete combination. 
Tuyệt đối trong tương đối và ngược lại: The absolute in the relative and vice-versa. 


3) 


HỆ) 
11) 
1V) 


v) 


VI) 


3746 


Lý tính của chư pháp vốn đầy đủ hay vạn pháp sự lý đều viên dung không trở ngại, không 
phải hai, không có phân biệt—The identity of apparent contraries; perfect harmony 
among all differences: 

Như sóng với nước: Sóng tức là nước. Sóng nước là một, nước sóng là một—As In water 
and waves. Waves are one with waves, and water 1s one with water, and water and wave 
ar€ One. 

Như phiền não và Bồ Đề: Phiền não tức Bồ Để——As in passion and enlightenment. 

Như sinh tử và Niết Bàn: Sinh tử tức Niết Bàn——As in transmigration and nirvana. 

Như sống và chết: Chết là khởi đầu cho cuộc sống khác, sống là đang đi dần về cái 
chết —As in life and death. 

Bản chất của chư pháp đều giống nhau: All are of the same fundamental nature. 

Tất cả là Chân Như: All are bhutatathata. 


vii) Chân Như là tất cả: Bhutatathata ¡s all. 
(F) Nguyên lý Niết Bàn hay Giải Thoát Cứu Cánh— The Principle oƒ Perfect Freedom: 


Ù 


2) 


3) 


Để hiểu đạo Phật một cách chính xác, chúng ta phải bắt đầu ở cứu cánh công hạnh của 
Phật. Năm 486 trước Tây Lịch, hay vào khoảng đó, là năm đã chứng kiến thành kết hoạt 
động của Đức Phật vói tư cách một đạo sư tại Ấn Độ. Cái chết của Đức Phật, như mọi 
người đều rõ, được gọi là Niết Bàn, hay tình trạng một ngọn lửa đã tắt. Khi một ngọn lửa 
đã tắt, không thấy còn lưu lại một chút gì. Cũng vậy, người ta nói Phật đã đi vào cảnh giới 
vô hình không sao miêu tả được bằng lời hay bằng cách nào khác: To understand 
Buddhism properly we must begin at the end of the Buddhaˆs career. The year 486 B.C. or 
thereabouts saw the conclusion of the Buddha's activity as a teacher In India. The death of 
the Buddha 1s called, as 1s well known, “Nirvana,` or “the state of the fire blown out.` 
When a fire 1s blown out, nothing remain to be seen. So the Buddha was considered to 
have enetered info an Invisible state which can in no way be depicted In word or in form. 
Trước khi Ngài chứng nhập Niết Bàn, trong rừng Ta La song thọ trong thành Câu Thi Na, 
Ngài đã nói những lời di giáo nầy cho các đệ tử: “Đừng than khóc rằng Đức đạo sư của 
chúng ta đã đi mất, và chúng ta không có ai để tuân theo. Những gì ta đã dạy, Pháp cùng 
với Luật, sẽ là đạo sư của các ngươi sau khi ta vắng bóng. Nếu các người tuân hành Pháp 
và Luật không hề gián đoạn, há chẳng khác Pháp thân (Dharmakaya) của Ta vẫn còn ở 
đây mãi mãi: Just prior to his attaimnng Nirvana, in the Sala grove of Kusinagara, the 
Buddha spoke to His disciples to the following effect: “Do not wail saying “Our Teacher 
has pased away, and we have no one to follow.` What I have taught, the Dharma (ideal) 
with the disciplinary (Vinaya) rules, wIll be your teacher after my departure. If you adhere 
to them and practice them uninterruptedly, 1s it not the same as If my Dharma-body 
(Dharmakaya) remained here forever?”. 

Dù có những lời giáo huấn ý nhị đó, một số đệ tử của Ngài đã nẩy ra một ý kiến dị nghị 
ngay trước khi lễ táng của Ngài. Do đó đương nhiên các bậc trưởng lão phải nghĩ đến việc 
triệu tập một đại hội trưởng lão để bảo trì giáo pháp chính thống của Phật. Họ khuyến cáo 
vua A Xà Thế lập tức ra lệnh cho 18 Tăng viện chung quanh thủ đô phải trang bị phòng 
xá cho các hội viên của Đại Hội Vương Xá: In spite of these thoughfful instructions some 
of his disciples were expressing a dissenting idea even before his funeral. It was natural, 
therefore, for the mindful elders to think of calling a council of elders in order to preserve 
the orthodox teaching of the Buddha. They consulted King AJatasatru who at once ordered 


4) 


5) 


Œ) 


3747 


the eighteen monasteries around his capital to be repaired for housing the members of the 
coming Council of Rajagriha. 

Khi thời gian đã tới, năm trăm trưởng lão được chọn lựa cùng hợp nhau lại. Ông A Nan 
đọc lại kinh pháp (Dharma) và Upali đọc lại luật nghi (Vinaya). Thật ra không cần đọc lại 
các Luật, vì chúng đã được Phật soạn tập khi Ngài còn tại thế. Hội nghị đã kết tập tĩnh 
tấn về Pháp và Luật: When the time arrived five hundred selected elders met together. 
Ananda rehearsed the Dharmas (sutras) while Upali explained the origin of each of the 
Vinaya rules. There was no necessity of rehearsing the Vinaya rules themselves since 
they had been compiled during the Buddha's lifetime for weekly convocation for 
confessions. At the council a fine collection of the Dharma and the Vinaya was made, the 
number of Sutras was decided, and the history of the disciplinary rules was compiled. 

Kết quả hoạt động của các trưởng lão được thừa nhận như là có thẩm quyển do những 
người có khuynh hướng chủ trương hình thức và thực tại luận. Tuy nhiên, có một số quan 
điểm dị biệt, Phú Lâu Na là một thí dụ, vị nầy sau bị giết chết lúc đang giảng pháp. Phú 
Lâu Na ở trong một khu rừng tre gần thành Vương Xá suốt thời đại hội, và được một cư sĩ 
đến hỏi, Ngài trả lời: “Đại hội có thể tạo ra một kết tập tinh tế. Nhưng tôi sẽ giữ những gì 
đã tự mình nghe từ Đức Đạo Sư của tôi.” Vậy chúng ta có thể cho rằng đã có một số 
người có các khuynh hướng duy tâm và tự do tư tưởng: The result of the elders” activity 
was acknowledged as an authority by those who had a formalistic and realistic tendency. 
There were , however, some who differed from them In theIr opinion. Purana, for Iinstance, 
was skilled In preaching. Purana was In a bamboo grove near Rajagriha during the 
council, and, being asked by some layman, 1s said to have answered: ““The council may 
produce a fine collection. But I will keep to what I heard from my teacher myself. Šo we 
may presume that there were some who had 1dealistic and free-thinking tendencies. 


(F) Kữn Cang Thừa 
Vajrayana Buddhisrn 


Tổng quan về “Kùn Cang Thừa ”— An overview oƒ the “Vajrayana Buddhism ”: Diamond 
Vehicle—Phật giáo Mật tông—Tibetan Buddhism—Esoteric school —Kim Cang Thừa 
thường được gọi là Phật Giáo Tây Tạng, còn gọi là Chân Ngôn tông, nó được chia ra làm 
bốn tông phái chính: Nyingmapa, Kagyupa, Sakyapa và Gelugpa—The Vajrayana ¡s often 
called Tibetan Buddhism, also called ““[rue-Word” sect, and 1t is divided Into four main 
sects: Nyingmapa, Kagyupa, Sakyapa, and Gelugpa. 


(I) Ý Nghĩa “Kùn Cang Thừa ”— The meaning oƒ the “Vajrayana Buddhism ”: “Vajrayana: 


là thuật ngữ Bắc Phạn, có nghĩa là “Kim Cang Thừa,” trường phái Phật giáo Tây Tạng 
xuất hiện vào giữa thế kỷ thứ V. Phái nầy phát triển từ trường phái Đại thừa, nhưng coi 
việc thực hiện các nghi lễ là quan trọng như một phương pháp tâm lý để thu hút tín đồ. 
Căn bản giáo điển của truyền thống này là một tập hợp nhiều bài chú khác nhau, có lẽ 
được biên soạn vào những thế kỷ thứ sáu và thứ bẩy, nhưng người ta cho rằng do Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni hay những vị Phật khác đã nói. Kim Cang Thừa cũng theo Bồ Tát 
đạo căn bản của Phật giáo Đại thừa. Tuy nhiên, thừa này dạy những phương thức khác và 


3748 


cho rằng phương thức đó có thể rút ngắn thời gian đòi hỏi để đạt thành Phật quả, bao gồm 
những nghi lễ, dùng thủ ấn, dùng mạn đà la, và dùng pháp quán tưởng. Sự tu tập chủ yếu 
là “thiên thiển” (devata-yoga), trong đó hành giả mường tượng mình là một vị Phật, có 
đầy đủ những phẩm chất tốt của một vị phật, đang tiến hành những hoạt động từ bi. 
Trường phái này nhấn mạnh vào tính bí mật và sự hữu hiệu của phương cách tu tập, 
thường thì trường phái đòi hỏi một người phải chịu phép quán đảnh từ một vị Thây có đủ 
phẩn chất trước khi bước vào con đường tu tập theo Mật giáo. Kim Cang Thừa trở thành 
truyền thống thiển có ảnh hưởng lớn tại Tây Tạng và Mông Cổ, cũng như tại một vài 
trường phái Mật tông tại các xứ Đông Á, gồm các trường phái Chân Ngôn tại Trung Hoa, 
Việt Nam và Nhật Bản—“Vajrayana” is a Sanskrit term for “Vajra vehicle.” A Tantric 
School of North India and Tibetan Buddhism founded ¡n the fifth century. It developed out 
of the teachings of the Mahayana; however, It emphasized on ritual practices as a 
psychological method to attract followers. The scriptural basis for the tradition 1s a 
disparate collection of texts called “antras,” which were probably composed some time 
between the sixth-seventh centuries, but which are claimed to have been spoken by either 
Sakyamuni Buddha or other Buddhas. VajJrayana also follows the basic Bodhisattva path 
of Mahayana Buddhism. However, it teaches different methods that 1t claims shortening 
the time requrred to attain Buddhahood, ¡including rituals, the use of hand mudra, 
Mandalas, and visualzations. A central practice 1s “deity yoga,” in which the meditator 
vIisualizes him or herself as a Buddha, possessing all the perfected qualities of a buddha, 
and engaging in compassionate activites. The tradiion emphasizes the secrecy and 
efficacy of its practices, and generally requires that one receIve Initiation from qualified 
Guru before one enters onto the tantric path. Vajrayana became the dominant meditative 
tradition in Tibet and Mongolia, and 1s also found in East Asia in the schools of esoteric 
Buddhism, including the Chinese Chen-yen school in China and Vietnam, and the 
Japanese Shingon tradition. 


(HI)Các trường phái Kin Cang Thừa— Sects oƒ Vajrayana Buddhism: 


5 


2) 


3) 


4) 


Giáo phái Nyingmapa là giáo phái cổ nhất của Phật giáo Tây Tạng, được ngài Liên Hoa 
Sinh hay Đạo sư Rinpoche sáng lập vào thế kỷ thứ 8 dưới triều vua Trisong Detsen: The 
Nyingmapa sect 1s the oldest Tibetan Buddhism, founded by Padmasambhava or Guru 
Rinpoche in the 8” century under the reign of King Trisong Detsen (742-797). 

Phái Kagyupa được thành lập bởi Marpa Chokyi Lodoe, một dịch giả Tây Tạng nổi tiếng 
vào thế kỷ 11 và vị đại đệ tử của ngài là ngài Milarepa vào thế kỷ thứ 12: The Kagyupa 
sect was founded by Marpa Chokyi Lodoe (1012-1099), a famous Tibetan translator in the 
11” century and his outstanding disciple Milarepa (1040-1123) in the 12” century. 

Phái Sakyapa được vị dịch giả Tây Tạng là Drogmi Sakya Yeshe sáng lập vào thế kỷ thứ 
11: The Sakyapa sect was founded by the Tibetan translator Drogmi Sakya Yeshe (992- 
1074) in the I1” century. 

Phái Gelugpa là phái trẻ nhất và đông nhất trong các phái Tây Tạng, được ngài Tông 
Khách Ba hay Je Rinpoche sáng lập vào thế kỷ thứ 14: The Gelugpa sect, the youngest 
and largest among the schools of Tibetan Buddhism, was founded by Thongkhapa (1357- 
1419) or Je Rinpoche in the 14” century. 


3749 


CHƯƠNG MỘT TRĂM HAI MƯƠI BỔN 
CHAPTER ONE HUNDRED TWENTY-FOUR 


Thời Thuyết Giáo 
Periods 0ƒ the Buddha°s Teaching 


(A) Hai thời giáo trong Phật giáo— Dual division oƒ the Buddha?s teaching 

(I) Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Sơ—According to the Early Buddhist Tradition. 
(H) Theo trường phái Chân Ngôn—According to the Shingon School. 

(HI)Theo trường phái Hoa Nghiêm— According to the Hua-Yen. 

(IV)Theo Kinh Niết Bàn—According to The Nirvana Suira. 

(V) Theo trường phái Thiên Thai—According to the T”ien-Tai Sect. 


(B) Tam Thời Giáo— Three Periods 0ƒ Sakyamuni”s Teachings 

()_ Tạng Giáo hay Tam Tạng Giáo: The Tripitaka doctrine (the orthodox öoƒ Hinayana). 

(H) Thông Giáo: The intermediate, or interrelated doctrine (Hinayana-cumn-Mahayama). 

(H)Biệt Giáo: The differentiated or separated doctrime (Early Mahayana as a CHỈ or 
development, as distinct from Hinayana). 


(C) Tứ Thời Giáo— Four Periods oƒ the Buddha”s Teaching 


(C-1-1) Thiên Thai Hóa Pháp Tứ Giáo— Four periods 0ƒ teaching 

( Tạng Giáo: The Tripitaka Teaching. 

(H) Thông Giáo: Interrelated Teaching. 

(H) Biệt Giáo: Diferemtiated Teaching. 

(IV)Viên Giáo: Complete, Perƒfect, or Final Teaching; a name ƒor the eSOferiC SeC†. 


(C-1-2) Thiên Thai Hóa Nghỉ Tứ Giáo— Four modes 9ƒ teaching 

(C-2) Quang Trạch Tứ Giáo— Four Schools oƒ Fa-Yun gƒ the Kuang-Chai 
(C-3) Thiên Thai Tứ Giáo— The T”ien-T”ai Four Vehicle Teaching 

(C-4) Hiểu Công Tứ Giáo— Hsiao-Kung?s Four Periods oƒ Teachings 
(C-5) Uyển Công Tứ Giáo— Yuan-Kung?s Four Periods oƒ Teachings 
(C-6) Long Thọ Tứ Giáo— Nagarjuna”s Four Periods oƒ Teachings 


(D) Ngũ Thời Thuyết Giáo— The Five Periods oƒ the Buddha°s Teaching 

(D-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Ngũ Thời Thuyết Giáo—Overview and Menaings oƒ The 
Five Periods oƒ the Buddha?s Teaching 

(D-2) Chỉ tiết về Ngũ Thời Giáo— Deftails oƒ the Five Periods oƒ the Buddha?s Teaching 

(I_ Tông Thiên Thai chia một đời thuyết pháp của Đức Phật ra làm năm thời kỳ—A T"ien-T'ai 
classification oƒ the Buddha`s teaching into five periods. 

(H) Theo tông phái Niết Bàn mà bây giờ là một phân của Thiên Thai—According to the 
Nirvana School which is now part oƒ the T”ien-T di. 


3750 


(TH)Theo Pháp Bảo Đại Sư vào đời nhà Đường —According to Great Monk Fa-Pao oƒ the 
Tang dynasfy. 

(IV)Ngũ Phần Giáo Pháp theo Hòa Thượng Thích Huyễn Vi— Five parts oƒ correct doctrines 
according to Most Venerable Thịch Huyen Vi 

(V) Hoa Nghiêm Ngũ Giáo—Five Divisions oƒ the Hua-Yen Sect. 

(VINgũ Ngũ Bách Niên— Five periods oƒ each 500 years qfter the Buddha`s death. 

(VII)Thiên Thai Ngũ VỊ Thời— Five stages oƒ the Buddha`s teaching vs. five ƒlavours oƒ making 
clarified butter. 


(E) Thiên Thai Ngũ Thời Bát Giáo—Five Periods and Eight Teachings 0ƒ the Tien Tai 
School 

(I) Tổng quan về Thiên Thai Ngũ Thời Bát Giáo—An overview oƒ Five Periods and Eighi 
Teachings oƒ the T”ien Tai school. 

(I) Chỉ tiết về Thiên Thai Ngũ Thời Bát Giáo— Details oƒ Five Periods and Eight Teachings oƒ 
the Tien Tai school. 

(A) Ngũ Thời— Five Periods. 

(B) Bát giáo— Eighft methods. 


(F) Viên Giáo— Perƒect Teaching— The Mahayan Complete Teaching 

(I) Tổng quan về “Viên Giáo”—An overview oƒ the “Perfect teaching”. 

(IH) Định nghĩa về “Viên giáo” trong các tông phái—Definitions oƑ ”Perfect teaching” ¡in 
different secfs. 


37/51 


(A) Nhị Thời Giáo 
Hai thời giáo trong Phật giáo 
Dual division oƒ the Buddha”s teaching 


(ID Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Sơ—According to the Early Buddhist Tradition: 

(A) 

I) Thế gian giáo: The ordinary teaching of a moral life. 

2) Xuất thế gian giáo: The teaching of Budha-truth of other worldly happiness in escape 
from mortality. 

œ) | 

I) Liễu Nghĩa Giáo: Những điều nói rõ trong kinh Đại thừa nêu rõ hết thâm nghĩa—The 
Mahayan perfect or complete teaching. 

2) Bất Liễu Nghĩa Giáo: Những điều chẳng nói hết thực nghĩa trong kinh điển Tiểu thừa— 
The Hinayana Incompleteness. 

(©) 

1) Lược Giáo: General or sumnmarized teaching—Những lời dạy tổng quát của Đức Phật cho 
đệ tử trong 12 năm đầu sau khi Ngài thành đạo (trong 12 năm đầu hoằng hóa, về giới luật 
thì Đức Phật chỉ nói một cách khái quát về “chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự 
tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo,” chứ Ngài không nói chỉ tiết về giới luật; tuy nhiên, vì có quá 
nhiều người làm trái pháp, nên sau đó Ngài nói về “Quảng Giáo,” tức chế ra giới luật rõ 
ràng và chi tiết —General or summarized teaching during his ñrst 12 years after his 
enlightenmernt. 

2) Quảng Giáo: Detailed teachinge—Quảng Giáo là giai đoạn mà Đức Phật nói rộng về giới 
luật cho giáo đoàn của Ngài, Ngài dạy bảo nhất nhất đều phải tuân theo giới luật, đối lại 
với “Lược Giáo” hay giai đoạn 12 năm đầu sau khi Phật thành đạo, Ngài chỉ nói một cách 
tóm lược về giáo pháp của Ngài như “chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ 
ý, thị chư Phật giáo,” cũng như những phép tu hành cho đệ tử. Tuy nhiên, có quá nhiều 
người làm sai trái, nên Đức Phật bèn nói “Quảng Giáo”——Full or detailed teaching by the 
Buddha about the duties of the order, in contrast with general or summarized teaching; the 
detailed teaching resulting from errors which had crept in among his disciples. 


(II) Theo trường phái Chân Ngôn— According to the Shingon School: 

1l) Tiệm Giáo: Gradual teaching—See Thiên Thai Ngũ Thời Bát Giáo in Chapter 124 (E). 

2) Đốn Giáo: Immediate teaching—Đốn ngộ là giáo pháp tối thượng thừa có công năng giúp 
giác ngộ tức thì. Giáo pháp nầy liên hệ với trường phái Hoa Nghiêm và Thiền. Đốn ngộ 
giảng về thực chứng chân lý tức thì không tùy thuộc vào những thời giảng thuyết bằng lời 
hay qua những giai đoạn khác nhau—Perfect sudden teaching, sudden teaching, perfect 
and immediate teaching, a supreme teaching which enables ones to attain enlightenment 
Immediately, or the doctrine that enlightenment or Buddhahood may be atfained at once, 
or Iimmediate teaching of the higher truth without preliminary stages. It 1s usually 
associated with the Avatamsaka and Zen schools. Sudden teaching expounds the abrupt 
realization of the I1ltimate truth without relying upon verbal explanatlons or progression 
through various stages of practice. 


37/52 


(HI)Theo trường phát Hoa Nghiêm— According to the Hua-Yen: 

(A) 

I) Hóa giáo: Tất cả giáo pháp và lời chỉ dẫn của Đức Thế Tôn—AlI the Buddha”s teaching 
for conversion and general Instruction. 

2) Chế giáo: Tất cả những luật nghi cho giáo đoàn —All the Buddha's rules and 
commandments for the control and development of his order. 

(B) 

I1) Khuất Chiết Giáo: Giáo pháp gián tiếp mà Đức Phật đã giảng trong các kinh Pháp Hoa và 
Niết Bàn —Indirect or uneven teaching as in the Lotus and Nirvana sutras. 

2) Bình Đạo Giáo: Như Kinh Hoa Nghiêm của Phật Tỳ Lô Giá Na thuyết, tùy ở pháp tính 
mà thuyết pháp bình đẳng——Direct or levelled up teaching of Vairocana”s teachings as in 
the Hua-Yen sutra. 


(IV)Theo Kinh Niết Bàn— According to The Nirvana Sutra: 

(A) 

1) Bán tự giáo: Thuyết ngôn tăng trưởng phiền não hay ác pháp——Incomplete-word teaching 
of which teaching causes an Iincrease of afflictions or unwholesome deeds. 

2) Mãn tự giáo: Thuyết ngôn tăng trưởng thiện pháp—Complete-word teaching of which 
teaching causes wholesome deeds. 

(B) 

1) Quận thâu giáo: Completing those who failed to hear the Lotus. 

2) Phù Luật đàm thường giáo: Supporting the law, while discoursing on Iimmortality. The 
keeping of the law 1s necessary to salvation. 


(V) Theo trường phái Thiên Thai—According to the Tten-T?di Sect: 

(A) 

1) Hiển giáo: Hiển Giáo dạy cho thính chúng hữu hình—Exoteric or public teaching to the 
visible audience. 

2) Mật giáo: Mật giáo dạy cho thính chúng vô hình mà những người khác trong pháp hội 
chẳng thấy——Esoteric teaching to an audience invisible to the other assembly. 

(B) 

I)_ Giới nội giáo: Giáo pháp khiến phàm phu thoát khỏi tam giới—Teachings relating to the 
trailokya (realms of mortality). 

2)_ Giới ngoại giáo: Giáo pháp chẳng những khiến hành giả thoát khỏi tam giới mà còn thoát 
hẳn sinh tử—Teachings relating not only to the trailokya, but also the immortal realms. 

(©) 

1) Quyền giáo: Giáo pháp không hoàn toàn mà chỉ dùng tạm rồi bỏ—The partial teaching. 

2) Thực giáo: Giáo pháp Viên mãn của Như Lai—The perfect teaching. 

(D) 

I) Thiên giáo: Partial teaching—Giáo pháp không hoàn toàn của các trường phái Tạng, 
Thông và Biệt. 

2) Viên giáo: The perfect teaching—Giáo pháp hoàn mãn của Viên giáo. 


Œ) 


Ù 


2) 


Œ) 


3753 


Viên giáo: Perfect or complete doctrine—Bồ Tát hàng Viên giáo mê cái lý nên khinh nhẹ 
phương tiện, chỉ dùng lý mà nói thẳng diệu lý của hết thảẩy vạn pháp là thực tướng của 
trung đạo —T”len-T”ai's complete teaching, or the school of the complete Buddha- 
teaching concerned 1tself with the Sunya doctrines of the Infinite, beyond the realms of 
reincarnation, and the development of the bodhisattva In those realms. 

Biệt giáo: Special Perfect doctrine (Lotus doctrine). 


(B) Tam Thời Giáo 
Three Periods 0ƒ Sakyamuni”)s Teachings 


Tổng quan về Ba thời thuyết pháp của Phật—An overview dƒ the three periods and 
characteristics oƒ Buddha?s teaching: Khi Phật thuyết về thực tánh của ngũ uẩn và những 
yếu tố của nó, nhưng phủ nhận “thực ngã” như là một tâm thức thường hằng. Đây là thời 
kỳ Phật thuyết về Tứ A Hàm các các kinh điển Tiểu thừa khác. Khi Phật phủ nhận về ý 
tưởng “thực pháp” và cho rằng chư pháp không thực. Trong giai đoạn nầy Phật thuyết 
Kinh Bát Nhã. Khi nầy Phật thuyết rằng tâm thức là thật trong khi chư pháp huyễn giả. 
Giai đoạn nầy Phật thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa—When the Buddha taught the 
reality of the skandhas and elements, but denied the common belief In real personality 
(thực ngã) as a permanent soul. This perlod 1s represented by the four Agamas (A Hàm) 
and other Hinayana Sutras. When the Budha negated the idea of the reality of things 
(Thực pháp) and advocate that all was unreal. This period 1s represented by PraJna Sutras 
(Bát Nhã). When the Buddha taught, “the mind or spirit 1s real, while things are unreal.” 
Thịs perios represented by the Wonder Lotus Sutras. 


(II) Chỉ tiết về Ba thời thuyết pháp của Phật— Details oƒ the three periods and characteristics 


0ƒ Buddha°s teaching: 


(A) Tam thời Chuyển Pháp theo Tam Luận Tông— Three Dharma-cakra according to the 


Ù 
2) 


3) 


San-Lun Tsung: Tam Luận Tông chia Thánh giáo của Đức Phật ra làm ba thời—The San- 
Lun School divided the Buddha”s sacred teaching into three wheels of the law (dharma- 
cakra): 

Căn bản Pháp Luân là Hoa Nghiêm: The root wheel is the Avatamsaka (Wreath). 

Chi mạt Pháp Luân là các kinh điển Tiểu và Đại Thừa: The branch wheel is all Hinayana 
and Mahayana texts. 

Nhiếp mạt quy bản Pháp Luân là thời Pháp Hoa: The wheel that contracts all the branches 
So as to bring them back to the root, 1.e., the Lotus. 


(B) Tam thời Chuyển Pháp theo truyền thống Phật giáo ban sơ tại Trung Hoa— Three 


1) 


Dharma-cakra according to the original Buddhist tradition ín Chỉng: 

Tạng Giáo hay Tam Tạng Giáo: The Tripitaka doctrine (the orthodox of Hinayana)— 
Tạng giáo, một trong Thiên Thai Tứ Giáo (Tạng, Thông, Biệt, Viên). Đây là một tông 
phái theo Tiểu Thừa của hai chúng Thanh Văn và Duyên Giác, coi giáo pháp Bồ Tát là 
chuyện bên lề không quan trọng, mà chỉ lo tu cho bản thân mình. Tạng giáo lại được chia 
làm bốn phần—The Pitaka, ¡.e. Tripitaka School, one of the four divisions of the T”ien- 
Tai. It 1s the Hinayana school of the Sravaka and Pratyeka-buddha types, based on the 


Ù 
2) 
3) 
„) 
2) 


3754 


Tripitaka and Its four dogmas, with the Bodhisattva doctrine as an unimportant side 1ssue. 
It1s also divided Into four others: 

Hữu: The reality of things. 

Không: The unreality of things. 

Diệc Hữu Diệc Không: Both the reality and the unreality of things. 

Phi Hữu Phi Không: Neither the reality nor the unreality of things. 

Thông Giáo: The 1ntermediate, or 1nterrelated doctrine (Hinayana-cum-Mahayana)—GIa1 
đoạn thứ hai trong Thiên Thai Hóa Pháp Tứ Giáo, cho rằng vạn hữu là “Không,” nhưng 
chưa đạt được lý “Irung Đạo ”—The second stage In the T”ien-T”ai four periods of 
teaching, which held the doctrinne of “Void,” but had not arrived at the doctrine of the 
“Mean.” 

Biệt Giáo: The differentiated or separated doctrine (Early Mahayana as a cult or 
development, as distinct from Hinayana)—Biệt giáo của trường phái Hoa Nghiêm và Liên 
Hoa dựa vào Nhất thừa hay Phật thừa. Liên Hoa Tông quyết đoán rằng Tam Thừa kỳ thật 
chỉ là Nhất Thừa, trong khi Hoa Nghiêm Tông lại cho rằng Nhất Thừa khác với Tam 
Thừa, vì thế Liên Hoa Tông được gọi là “Đồng Giáo Nhất Thừa,” trong khi đó thì Tông 
Hoa Nghiêm được gọi là Biệt Giáo Nhất Thừa The different teaching of the 
Avatamsaka sect and Lotus sect 1s founded on One Vehicle, the Buddha Vehicle. The 
Lotus school asserts that the Three Vehicles are really the One Vehicle, the Hua-Yen 
school that the One Vehicle differs from the Three Vehicles; hence the Lotus school 1s 
called the Unitary, while the Hua-Yen school 1s the Differentiating school. 


(C) Tứ Thời Giáo 
Four Periods 0ƒ the Buddha”s Teaching 


(C-I-I) Thiên Thai Hóa Pháp Tứ Giáo 
Four periods oƒ teaching 


(D _ Tạng Giáo: Tạng Giáo Tiểu Thừa—The Tripitaka Teaching, or the Pitaka School was that 


of Hinayana—See Chapter 124 (B) (D. 


(H) Thông Giáo: Thông Giáo là giai đoạn phát triển đầu tiên của Phật Giáo Đại Thừa với 


đầy đủ Tam Thừa (Thanh Văn, Duyên Giác, và Bồ Tát). Giáo thuyết triển khai của 
Thông giáo nối liền Thông Giáo với Biệt Giáo và Viên Giáo-—Interrelated Teaching, or 
1ntermediate school, was the first stage of Mahayana, having In 1t elements of all the three 
vehicles (sravaka, pratyekabuddha, and bodhisattva). Its developing doctrine linked 1t with 
Hinayana on the one hand and on the other hand with the two further developments of the 
“separate” or “differentiated” Mahayana teaching, and perfect teaching. 


(I1) Biệt Giáo: Differentiated Teaching—Biệt giáo của trường phái Hoa Nghiêm và Liên Hoa 


dựa vào Nhất thừa hay Phật thừa. Liên Hoa Tông quyết đoán rằng Tam Thừa kỳ thật chỉ 
là Nhất Thừa, trong khi Hoa Nghiêm Tông lại cho rằng Nhất Thừa khác với Tam Thừa, vì 


3755 


thế Liên Hoa Tông được gọi là “Đồng Giáo Nhất Thừa,” trong khi đó thì Tông Hoa 
Nghiêm được gọi là Biệt Giáo Nhất Thừa—The different teaching of the Avatamsaka sect 
and Lotus sect 1s founded on One Vehicle, the Buddha Vehicle. The Lotus school asserts 
that the Three Vehicles are really the One Vehicle, the Hua-Yen school that the One 
Vehicle differs from the Three Vehicles; hence the Lotus school 1s called the Umitary, 
while the Hua-Yen school 1s the Differentiating school.. 


(IV)Viên Giáo: Tên khác của Bí Mật giáo—Complete, Perfect, or Final Teaching; a name for 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Ù 
2) 
3) 


4) 


the esoterIc sect. 


(C-I-2) Thiên Thai Hóa Nghỉ Tứ Giáo 
Four rmodes 0ƒ teaching 


Bốn giáo pháp được định nghĩa bởi tông Thiên Thai—The four modes of teaching, 
defined by the T”ien-T”a1: 

Đốn Giáo: Direct Teaching—See Thiên Thai Ngũ Thời Bát Giáo in Chapter 124 (E). 
Tiệm Giáo: Gradual Teaching—See Thiên Thai Ngũ Thời Bát Giáo in Chapter 124 (E). 
Mật Giáo: Esoteric Teaching—See Thiên Thai Ngũ Thời Bát Giáo in Chapter 124 (E). 
Bất Định Giáo: Indefinite Teaching——Indeterminate teaching—Giáo lý bất định, không bí 
mật mà Phật dùng khi có mặt nhiều đệ tử khác trình độ nhau, nhưng đều hiểu lời Phật 
giảng. Giáo pháp mà Phật tùy theo căn cơ nghi thuyết dạy, chớ không nhứt định là phải 
thuộc riêng về một căn cơ nào cả— The Indeterminate Doctrine, non-mystical 
indeterminate doctrine, in which though the students have different levels, they still 
understood his words in different ways (all listeners know that all are hearing together 
and yet they hear differently and understand vaiously). The Buddha used Indefinte 
Doctrine to teach sentient beings with different levels of understanding. 


(C-2) Quang Trạch Tứ Giáo 
Four Schools 0ƒ Fa-Yun oƒ the Kuang-Chai 


Quang Trạch Tứ Giáo của Ngài Pháp Vân ở chùa Quang Trạch đời Lương mượn ba xe kể 
cửa và trâu trắng lớn ngoài đường trong nhà lửa đang cháy được Phật nói đến trong Kinh 
Pháp Hoa—The four schools of Fa-Yun of the Kuang-Chai monastery are the four 
vehicles referred to in the burning house parable of the Lotus Sutra: 

Thanh Văn Thừa Giáo: Chỉ việc Phật thuyết pháp Tứ Đế—Sravaka and the Buddha”s 
preaching of the doctrine of the Four Noble Truths. 

Duyên Giác Thừa Giáo: Chỉ việc Phật thuyết pháp mười hai nhân duyên—Pratyeka- 
buddha and the Buddhaˆs preaching of the twelve nidanas. 

Bồ Tát Thừa Giáo: Chỉ việc Phật thuyết Lục Độ Ba La Mật —Bodhisattva and the 
Buddha's preaching of the sIx paramifas. 

Nhất Phật Thừa Giáo: Buddhayana—Chỉ Thực Giáo——The final or one vehicle. 


Ù 
3) 


4) 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3756 


(C-3) Thiên Thai Tứ Giáo 
The Tien-T?ai Four Vehicle Teaching 


Tạng Giáo: Chính thống Tiểu thừa—The tripitaka doctrine or orthodox Hinayana. 

Thông Giáo: The Intermediate or Interrelated doctrine, such as Hinayana-cum-Mahayana. 
Biệt Giáo: Biệt Giáo như Nguyên Thủy Đại Thừa—The Differentiated or separated 
doctrine, such as Early Mahayana. 

Viên Giáo: Viên giáo hay toàn giáo được tìm thấy trong Kinh Pháp Hoa—The Perfect 
teaching or the last 1s being found in the final or complete doctrine of the Lotus Sutra. 


(C-4) Hiểu Công Tứ Giáo 
Hsiao-Kung *s Four Periods 0ƒ Teachings 


Hiểu Công Tứ Giáo—Founded by Yuan-Hsiao of the Hai-Tung monastery—Do Nguyên 
Hiểu ở chùa Hải Đông lập ra: 

Tam Thừa Biệt Giáo: Tiêu biểu bởi Tứ Đế Duyên Khởi Kinh—The Differentiated 
doctrine of Three Vehicles, represented by the Sutra of Arising Causes In the Four Noble 
truths. 

Tam Thừa Thông Giáo: Tiêu biểu bởi Kinh Bát Nhã (cả ba Thanh Văn, Duyên Giác và 
Bồ Tát cùng học)—The Intermediate doctrine of the Three Vehicles, represented by the 
Prajna Sutra. 

Nhất Thừa Phần Giáo: Tiêu biểu bởi Kinh Phạm Võng (Bồ Tát chẳng học cùng với Nhị 
Thừa)—The Partial doctrine of the One Vehicle, represented by the Brahma Net Sutra. 
Nhất Thừa Mãn Giáo: Tiêu biểu bởi Kinh Hoa Nghiêm—The complete doctrine of the 
One Vehicle, represented by the Flower-Adornment Sutra (Hua-Yen). 


(C-5) Uyển Công Tứ Giáo 
Yuan-Kung”s Four Periods 0ƒ Teachings 


Mê Chân Dị Chấp Giáo: Phàm phu ngoại đạo mê muội về chân tính nên khởi lên nhiều dị 
chấp—The school of unbelievers, who are misled and mislead. 

Chân Nhất Phần Bán Giáo: Chỉ Thanh Văn và Duyên Giác, chỉ chứng được một phần sự 
(hiện tượng) chân như hay một phần của “tùy duyên bất biến của chân như.”——The school 
of sravakas and pratyeka-buddhas who know only the phenomenal bhutatathata. 

Chân Nhất Phần Mãn Giáo: Bồ Tát sơ tâm chỉ chứng được một phần lý chân như hay một 
phần “bất biến” mà chẳng được “tùy duyên.”—The school of the novitiate Bodhisattvas 
who know only the noumenal bhutatathata. 

Chân Cụ Phần Mãn Giáo: Bồ Tát hiểu rõ cả hai “tùy duyên” và “bất biến”——The school 
of fully developed Bodhisattvas, who know both. 


Ù 


a) 


b) 


c) 


đ) 


2) 


3) 


4) 


3757 


(C-6) Long Thọ Tứ Giáo 
Nagarjuna”s Four Periods oƒ Teachings 


Bồ tát Long Thọ dùng bốn môn để phân tách và giải thích Kinh Luận—Nagarjunaˆs 
đivision of the canon: 

Hữu Môn Giáo: Chỉ về bộ Kinh A Hàm (hết thẩy nhân quả đều thực hữu)—The school of 
exIstence, dealing with existence or reality, represented by the Agama Sutra. 

12 năm đầu thuyết pháp của Phật, trong đó Ngài coi thế giới hiện tượng là hiện thật: The 
first twelve years of the Buddhaˆs teaching, when he treated the phenomenal as real. 

“Hữu Giáo” để đối lại với “Không Giáo”: The realistic school as opposed to the teaching 
of unreality. 

Tông Câu Xá của Tiểu Thừa của Ngài Thế Thân để đối lại với tông Thành Thật của ngài 
Harivarman: The Hinayana teaching of the Abhidharma-Kosa school of Vasubandhu, 
opposed to the Satya-siddhi school Harivarman. 

Chỉ Pháp Tướng Tông hay Duy Thức Tông, được sáng lập bởi Ngài Huyền Trang, để đối 
lại với Tam Luận Tông của Ngài Long Thọ: The Mahayana Dharma-laksana school, 
founded in China by Hsuan-Tsang, opposed to the Madhyamika school of NagarJuna. 
Không Môn Giáo: Tiêu biểu bởi Kinh Bát Nhã (thuyết về chân lý không thực tướng để trừ 
bỏ tánh chấp trước của chúng sanh)——The school of Void, represented by the Prajna Sutra. 
Diệc Hữu Diệc Không Môn Giáo: Tiêu biểu bởi Kinh Thâm Mật (thuyết về tính không 
tướng hữu) —The school of both Existence and the Void, represented by the Sutra of 
Secret and Profound Meaning. 

Phi Hữu Phi Không Môn Giáo: Tiêu biểu bởi Trung Luận (phá bỏ cả hữu lẫn không)— 
The school of neither Existence nor Void, represented by the Madhyamika Sastra. 


(D) Ngũ Thời Thuyết Giáo 
The Five Periods 0ƒ the Buddha)s Teaching 


(D-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Ngũ Thời Thuyết Giáo 
Overview and Menaings 0ƒ The Five Periods 
0ƒ the Buddha”s Teaching 


Nhiều thế kỷ sau thời Phật nhập diệt, có rất nhiều cố gắng khác nhau để phân chia các 
thời giáo thuyết của Đức Phật, thường là căn cứ trên nội dung các kinh điển từ lúc Đức 
Phật thành đạo đến lúc Ngài nhập Niết Bàn, giáo thuyết của Ngài tùy cơ quyền biến để 
lợi lạc chúng sanh, nhưng mục đích của giáo pháp vẫn không thay đối—lIn the centuries 
that followed the Buddhaˆs death, various atfempts were made to organize and formulate 
his teachings. Different systems appeared, basing themselves on the recorded scriptures, 
each purporting to express the Buddha”s Intended meaning from the time of hịs 
enlightenment until his nirvana. The reason of his teachings of different sutras 1s for the 


Œ) 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


3/58 


benefits of many different living beinss, but the purpose of his doctrine was always the 


same. 
(D-2) Chỉ tiết về Ngũ Thời Giáo 
Defails oƒ the Five Periods 0ƒ the Buddha)s Teaching 
Tông Thiên Thai chia một đời thuyết pháp của Đức Phật ra làm năm thời kỳ—A Tien- 


Tai classjficaHion oƒ the Buddha°s teaching inío five periods: 

Thời kỳ Hoa Nghiêm (Nhũ VỊ): Ksira— Thời kỳ nầy được ví như sữa tươi hay thời kỳ 
thuyết pháp đầu tiên của Phật, gọi là Hoa Nghiêm Thời cho chư Thanh Văn và Duyên 
Giác —Thời kỳ nầy lại được chia làm ba giai đoạn mỗi giai đoạn bẩy ngày ngay sau khi 
Phật thành đạo khi Ngài Thuyết Kinh Hoa Nghiêm. Tông Thiên Thai cho rằng Phật Thích 
Ca Mâu Ni thuyết Kinh Hoa Nghiêm ngay sau khi ngài đạt được giác ngộ; tuy nhiên điều 
nầy là một nghi vấn vì Kinh Hoa Nghiêm chỉ có trong Phật Giáo Đại Thừa mà thôi— 
Fresh milk—Buddha's first preaching. This period 1s called Avatamsaka (Hoa Nghiêm) for 
sravakas and pratyeka-buddhas—This period 1s divided I1nto three divisions each of seven 
days, after his enliphtenment, when he preached the content of the Avatamsaka Sutra. 
According to the T”ien-I”ai sect, the Avatamsaka Sutra was delivered by Sakyamuni 
Buddha Immediately after his enlightenment; however, this 1s questionable because the 
Hua-Yen Sutra 1s a Mahayana creation. 

A Hàm (Agamas): Lộc Uyển—Lạc vị (dadhi)—Sữa cô đặc được chế ra từ sữa tươi—Thời 
kỳ 12 năm Đức Phật thuyết Kinh A Hàm trong vườn Lộc Uyển—Coagulated milk for the 
Hinayana. The twelve years of the Buddhaˆs preaching of Agamas In the Deer Park. 
Phương Đẳng (Vaipulyas): The Vaipulya period—Sanh tô vị (navanita) for the 
Mahayana—Thời kỳ tám năm Phật thuyết kinh Phương Đẳng được ví như phó sản sữa 
đặc. Đây là thời kỳ tám năm Đức Phật thuyết rộng tất cả các kinh cho cả Tiểu lẫn Đại 
thừa—The eiIght years of preaching Mahayana-cum-HiInayana doctrines. 

Bát Nhã (PraJna): Thục tô vị (ghola or butter) for the Mahayana——Thời kỳ 22 năm Phật 
thuyết Kinh Bát Nhã hay Trí Tuệ được ví như phó sản của sữa đặc đã chế thành bơ— 
Twenty two years of his preaching the praJna or wisdom sutra. 

Pháp Hoa (Lotus) and Niết Bàn (Nirvana sutra): Đề hồ vị (sarpirmanda or clarified butter) 
for the Mahayana—Thời kỳ Pháp Hoa Niết Bàn được ví với thời kỳ sữa đã được tinh chế 
thành phó mát. Đây là thời kỳ tám năm Phật thuyết Kinh Pháp Hoa và một ngày một đêm 
Phật thuyết Kinh Niết Bàn—The eight years of his preaching of Lotus sutra, and in a day 
and a nipght, the Nirvana sutra. 


(II) Theo tông phái Niết Bàn mà bây giờ là một phần của Thiên Thai— According to the 


Ù 


Nữvana School which is now part 0ƒ the T?ien-T”di: 

Tam Thừa Biệt Giáo: Hữu Tướng—Giai đoạn khi biệt giáo (như chúng ta có thể tìm thấy 
trong các kinh A Hàm) bắt đầu và sự phân biệt Tam thừa, đại diện bởi Tứ Đế cho hàng 
Thanh Văn, Mười Hai Nhân Duyên cho hàng Duyên Giác và Lục Độ cho hàng Bồ Tát — 
The period when the differentiated teaching (as we can find in the Agamas) began and the 





2) 


3) 


4) 


5) 


3759 


distinction of the three vehicles, as represented by the four Noble Truths for Sravakas, the 
Twelve Nidanas for Pratyeka-buddhas, and the S1x Paramitas for Bodhisattvas. 

Tam Thừa Thông Giáo: Vô Tướng—Giáo lý thuyết chung cho cả ba thừa như được thấy 
trong Kinh Niết Bàn—The teaching common to all three vehicles, as seen ¡n the Nirvana 
Sutra. 

Ức Dương Giáo: Ức Dương— Thuyết giảng Kinh Duy Ma, Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn 
Kinh và các kinh khác để tán dương Bồ Tát và hạ thấp Thanh Văn. Giáo thuyết nầy được 
Niết Bàn Tông Trung Hoa xiển dương——The teaching of the Vimalakirti Sutra, and Tư ích 
Phạm Thiên Sở Vấn Kinh and other sutras extolling the Bodhisattva teaching at the 
expense of that for Sravakas. This teaching was held by the Nirvana sect of China. 

Đồng Qui Giáo: Hội Tam Qui Nhất —Phật thuyết kinh Pháp Hoa khiến ba thừa qui về 
Nhất Thừa—The common objective teaching calling three vehicles, through the Lotus, to 
union in the one vehicle. 

Thường Trụ Giáo: Viên Thường—Phật thuyết kinh Niết Bàn để chứng minh Phật quả 
thường trụ —The teaching of eternal life; the revelation through the Nirvana Sutra of the 
eternity of Buddhahood. 


(HI)Theo Pháp Bảo Đại Sư vào đời nhà Đường—According to Great Monk Fa-Pao oƒ the 


Ù 
2) 
3) 


4) 
5) 


Tang dynasty: 

Tiểu Thừa: Hinayana—See Hoa Nghiêm Thời in Chapter 124 (D-2) (D) (1). 

Bát Nhã: Đại Thừa—PraJna—See Bát Nhã in Chapter 124 (D-2) () (4). 

Thâm Mật: Tam Thừa—Three Vehicles—See Tam Thừa Biệt Giáo và Tam Thừa Thông 
Giáo in Chapter 124 (D-2) () (1 & 2). 

Pháp Hoa: Nhất Thừa—One Vehicle—See Đồng Qui Giáo in Chapter 124 (D-2) () (4). 
Niết Bàn: Phật Tính Giáo—The Nirvana or Buddha-nature—See Pháp Hoa and Niết Bàn 
1n Chapter 124 (D-2) () (5) and Thường Trụ Giáo in Chapter 124 (D-2) () (S). 








(IV)Ngũ Phần Giáo Pháp theo Hòa Thượng Thích Huyền Vi— Five parts 0ƒ correct doctrines 


Ũ 
2) 
3) 


according to Most Venerable Thích Huyen Vi: Theo Hòa Thượng Thích Huyền Vi trong 
bộ Phật Lý Căn Bản, Phật giáo được chia làm hai bộ phận lớn là Hiển giáo và Mật giáo. 
Hiển giáo được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết bằng ngôn ngữ văn tự, trong khi Mật 
giáo không dùng ngôn ngữ, mà dùng tổng trì Đà La Ni do Đức Đại Nhật Như Lai chủ 
xướng. Không có sử liệu xác thật về việc kết tập kinh điển Mật giáo; tuy nhiên, theo các 
tông phái Mật tông tại Tây Tạng thì Giáo pháp Mật tông được chia làm năm phần— 
According to Most Venerable Thích Huyen Vi in His “Phật Lý Căn Bản,” Buddhism ¡s 
composed of two main divisions: The open, or general teaching; and the esoteric schools. 
The open or general teaching preached by Sakyamuni Buddha with clear words, while the 
esoteric teaching, not by clear words, but by dharani from Mahavairocana Tathagata. 
There 1s no documenftation on the gathering of the esoteric canon; however, according to 
the esoteric sects in Tibet, the correct doctrine of the Buddha 1s divided 1nto five parts. 
Tạng Kinh: Sutra-pitaka (skt——Recited by Ananda——Do ngài A Nan/Ananda trùng tụng. 
Tạng Luật: Vinaya-pitaka (skÐ)——Recited by Upali—Do ngài Ưu Ba Ly/Upali trùng tụng. 
Tạng Luận: Abhidharma-pitaka (skÐ—Recied by Katyayana—Do ngài Ca Chiên 
Diên/Katyayana trùng tụng. 


4) 


5) 


3760 


Bát Nhã (Trí Huệ Ba La Mật): Prajnaparamita (skt—Recited by ManJjusr—Vận dụng trí 
huệ để vượt qua biển khổ sanh tử, để đến bờ giải thoát Niết Bàn (lý nầy được nói rõ trong 
các bộ kinh Bát Nhã). Do ngài Văn Thù Sư Lợi/ManJusri thọ trì. 

Mật Giáo (Tổng Tn): Dharani (skt)—Recited by Vajrapani Bodhisattva—Đà La Ni hay 
chú ngữ bí giáo thọ trì—Do ngài Kim Cang Thủ Bồ Tát/Vajrapani Bodhisattva thọ trì và 
truyền bá. 





(V) Hoa Nghiêm Ngũ Giáo— Five Divisions 6ƒ the Hua-Yen Secí: Năm giáo phái của tông 


Hoa Nghiêm. Có hai nhóm —The five divisions of Buddhism according to the Hua-yen 
School. There are twO øroups: 


(A) From Tu-Shun down to Hsien-Shou— Từ sự Đỗ Thuận xuống đến sư Hiền Thủ: 


l) 


2) 


a) 


b) 


The Doctrine of the Small Vehicle or Hinayana: Theravada (sk)——Tiểu Thừa Giáo—Phái 
Tiểu Thừa Theravada giải thích về “ngã không,” chư pháp là có thật, và niết bàn là đoạn 
diệt (dành cho hạng chúng sanh có căn cơ thấp kém nhỏ nhoï). Giáo lý nầy thuộc kinh 
điển A Hàm. Mặc dù chúng phủ nhận sự hiện hữu của một bản ngã cá biệt, lại chủ trương 
thực hữu và thừa nhận sự hiện hữu của tất cả pháp sai biệt hay pháp hữu. Theo kinh điển 
nây thì Niết Bàn là cứu cánh diệt tận, nhưng lại không thấu triệt về tính cách bất thực 
(pháp không) của chư pháp. Về duyên khởi, luận, giáo lý nầy thuộc về nghiệp cảm duyên 
khởi—The Hinayana corresponds to the Agama sutras which interpret that the self ¡s 
without substance, the separate elements or dharmas are real, and nirvana 1s theIr total 
annthilation. This doctrine refers to the teaching of the four Agamas. Although they deny 
the existence of the personal self (pudgala-sunyata), they are realistic and admit the 
existence of all separate elements (dharma). They hold that Nirvana 1s total extinction, 
and yet they do not understand much of the unreality of all elements (dharma-sunyata). Às 
to the causation theory, they attribute it to action-influence—See Tiểu Thừa (Hinayana) in 
Chapter 123. 

Khởi thủy Đại Thừa, được chia làm hai chi (giáo lý dạy cho những người vừa bước lên 
Đại Thừa). Cả hai đều không thừa nhận sự hiện hữu của Phật tánh trong mọi loài, nên cả 
hai được xem như là nhập môn sơ thủy—The Elementary Doctrine of the Great Vehicle 
(Mahayana). The primary or elementary stage of Mahayana 1s divided Into two sections. 
Since neither admits the existence of the Buddha-nature (Buddha-svabhava) In all beings, 
both are considered to be elementary: Đại Thừa Thủy Giáo. 

Tướng Thủy Giáo: Giáo lý nhập môn y cứ trên sai biệt tướng của chư pháp, như Pháp 
Tướng Tông. Tướng Thủy Giáo phân tách về tánh đặc thù của chư pháp, được tìm thấy 
trong các kinh Du Già—The elementary doctrine based on the specific character of all 
elements (dharma-laksana), e.g., the Idealisic School or Dharmalaksana. Realistic 
Mahayana which analyzes the specific and distinct character of the dharmas, found In the 
Yogachara Sutras. 

Pháp Tướng Tông: Pháp Tướng tông nêu lên thuyết A-Lại-Da duyên khởi trên nền tảng 
pháp tướng và không biết đến nhất thể của sự và lý. Vì tông nầy chủ trương sự sai biệt 
căn để của năm hạng người, nên không thừa nhận rằng mọi người đều có thể đạt đến 
Phật quả—The Dharmalaksana School sets forth the theory of causation by ideation-store 
(Alaya-viinana) on the basis of phenomenal charateristics (laksana) and does not 


c) 


đ) 


3) 


4) 
a) 


b) 


37/61 


recognize the unity of fact and principle. Also, since 1t maintains the basic distinction of 
five specIes of men, 1t does not admit that all men can attain Buddhahood. 

Không Thủy Giáo: Giáo lý nhập môn y cứ trên sự phủ định về tất cả các pháp hay pháp 
không, như Tam Luận Tông. Không Thủy Giáo dạy về lẽ không của chư pháp, được tìm 
thấy trong các kinh Bát Nhã—The elementary doctrine based on negation of all elements 
or dharma-sunyata, e.g., San-Lun School. Thịs 1s the Idealistic Mahayana that holds all 
dharmas are non-subsfantial, found in Prajna or WIsdom Sutras. 

Tam Luận Tông: Tam Luận tông chủ trương thiên chấp về “Không” trên căn cứ của “tự 
tánh” (Svabhava-alaksana) hay tánh vô tướng không có bản chất tổn tại, nhưng lại thừa 
nhận nhất thể của hữu, nên tông nầy xác nhận rằng mọi người trong tam thừa và năm 
chủng tánh đều có thể đạt đến Phật quả—The San-Lun holds the one-sided view of 
“Void” on the basIs of “own nature” or no abiding nature, but admitting the unity of being 
and non-being, 1t affirms that men of the three vehicles and the five speciles are all able to 
attain Buddhahood. 

Đại Thừa trong giai đoạn cuối dạy về Chân Như (dharmatathata) và Phật tánh phổ quát, 
dạy về lẽ chân như bình đẳng, và khả năng thành Phật của chúng sanh, tìm thấy trong 
Kinh Lăng Già, Đại Bát Niết Bàn hay Đại Thừa Khởi Tín Luận, vân vân. Giáo lý nầy 
thừa nhận rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều có thể đạt đến Phật quả. Thiên 
Thai tông theo giáo lý nầy. Chân lý cứu cánh Đại Thừa được trình bày bằng giáo lý nây. 
Do đó, nó được gọi là giáo lý thuần thục hay Thục Giáo. Trong thủy giáo, sự và lý luôn 
tách rời nhau, trong khi ở chung giáo, sự lúc nào cũng là một với lý, hay đúng hơn cả hai 
là một. Như Lai Tạng Duyên Khởi là đặc điểm của giáo lý nầy. Nó cũng còn được gọi là 
Chân Như Duyên Khởi: The Final Mahayana teaching, or the Mahayana in its final stage 
which teaches the Bhutatathata and universal Buddhahood, or the essentially true nature 
of all things and the ability of all beings to attainn Buddhahood. This 1s the final 
metaphysical concepts of Mahayana, as presented ¡in the Lankavatara Sutra, the 
Mahaparinirvana text, and the Awakening of Faith, etc. This doctrine asserts that all 
living beings have Buddha-nature and can attain Buddhahood. The Tien-T°ai School 
adheres to this doctrine. By this teaching the Ultimate Truth of Mahayana 1s expounded. 
Therefore, 1t 1s called the Doctrine of Maturity. As It agrees with reality, it also called the 
True Doctrine. In the elementary doctrine, fact and principle were always separate, while 
1n this final doctrine, fact 1s always Identified with principle, or in short, the two are one. 
The causation theory by Matrix of the Thuscome 1s special to this doctrine. It is also called 
the theory of causation by Thusness or Tathata: Đại Thừa Chung Giáo. 

Đại Thừa Đốn Giáo—The Abrupt Doctrine of the Great Vehicle: 

Giáo lý nầy chỉ cho ta sự tu tập không cần ngôn ngữ hay luật nghi, mà gọi thẳng vào trực 
kiến của mỗi người: This means the training without word or order, directly appealing to 
one”s own Insipht. 

Giáo lý nầy nhấn mạnh đến “trực kiến,” nhờ đó mà hành giả có thể đạt đến giác ngộ viên 
mãn tức khắc. Tất cả văn tự và ngôn ngữ đều đình chỉ ngay. Lý tánh sẽ tự biểu lộ trong 
thuần túy của nó, và hành động sẽ luôn luôn tùy thuận với trí huệ và tri kiến: This 
teaching emphasized on one”s own I1nsipht by which one can attain enlightenmernt all at 
once. All words and speech will stop at once. Reason will present 1fself In 1fs purity and 
action will always comply with wisdom and knowledge. 


c) 


đ) 


5) 


a) 


ii) 
b) 


3762 


Đốn giáo bằng chánh định nơi tư tưởng hay niềm tin chứ không bằng tu trì thiện nghiệp. 
Giáo lý nầy dạy cho người ta chứng ngộ tức thì dựa trên những giảng giải bằng lời hay 
qua tiến trình thực hành tu tập cấp tốc, tìm thấy trong Kinh Duy Ma Cật: The Mahayana 
1immediate, abrupt, direct, sudden, or Intuitive school, by right concentration of thought, or 
faith, apart from good works (deeds). This teaching expounds the abrupt realization of the 
ultimate truth without relying upon verbal explanations or progression through varlous 
sfages of practice, found in Vimalakirti Sutra. 

Giáo lý nầy chủ trương nếu tư tưởng không còn mống khởi trong tâm của hành giả thì 
người ấy là một vị Phật. Sự thành đạt nầy có thể gặt hái được qua sự Im lặng, như được 
Ngài Duy Ma Cật chứng tỏ, hay qua thiển định như trường hợp của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, sơ 
tổ Thiển Tông Trung Hoa: This doctrine holds that ¡f thought ceases to arise in oneˆs mind, 
the man 1s a Buddha. Such an attainment may be gained through silence as shown by 
Vimalakirtil, a saintly layman In Vaisali, or throuph meditaton as In the case of 
Bodhidharma, the founder of Chinese Ch?an School. 

Viên Giáo: Viên giáo dạy về Nhất Thừa hay Phật Thừa. Viên giáo Hoa Nghiêm, phối hợp 
tất cả làm thành một tông, được tìm thấy trong các Kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Có 
hai trình độ của Đại Thừa Viên Giáo—The Round Doctrine of the Great Vehicle or the 
Perfect teaching expounds the One Vehicle, or the Buddha Vehicle. The complete or 
perfect teaching of the Hua-Yen, combining the rest into one all-embracing vehicle, found 
in the Avatamsaka and Lotus Sutras. There are two grades of the round or perfect 
doctrine. 

Trong đó nhất thừa được giảng thuyết bằng phương pháp đồng nhất hay tương tự với cả 
ba thừa. Nhất Thừa của tông Hoa Nghiêm bao gồm tất cả các thừa. Tuy nhiên, tùy theo 
căn cơ mà giảng ba thừa để chuẩn bị cho những kẻ khát ngưỡng. Cả ba đều tuôn chảy từ 
Nhất Thừa và được giảng dạy bằng phương pháp đồng nhất như là một. Theo tông Hoa 
Nghiêm thì ba thừa nầy là One Vehicle of the Identical Doctrine: Nhất Thừa Đồng 
GiáoIn which the One Vehicle 1s taught an identical or similar method with the other three 
Vehicles. The One Vehicle of the Avatamsaka School 1s Inclusive of all Vehicles. 
However, for the convenience the three vehicles are taught to prepare the aspirants. The 
three flow out of the One Vehicle and are taught in the identical method as the one. The 
three Vehicles recognized by the Avatamsaka School. 

Tiểu Thừa: Hinayana (skt)—See Tiểu Thừa in Chapter 153. 

Đại Thừa Tiệm Giáo: The Gradual Mahayana. 

Đại Thừa Thủy Giáo: The Elementary Mahayana. 

Đại Thừa Chung Giáo: The Final Mahayana. 

Đại Thừa Đốn Giáo: The Abrupt Doctrine of the Great Vehicle. 

Nhất Thừa Biệt Giáo: Trong đó nhất thừa được nêu lên hoàn toàn khác biệt hay độc lập 
với những thừa khác như trường hợp giáo lý Hoa Nghiêm trong đó nói lên học thuyết về 
thế giới hỗ tương dung nhiếp. Nhất Thừa cao hơn ba thừa kia. Nhất thừa là chân thật còn 
ba thừa được coi như là quyển biến (tam quyền nhất thật) One Vehicle of the Distinct 
Doctrine in which the One Vehicle 1s set forth entirely distinct or independent from the 
other Vehicles, as In the case of the teaching of the Avatamsaka School, in which the 
doctrine of the world of totalistic harmony mutually relating and penetrating 1s set forth. 


3763 


The One Vehicle 1s higher than the other three. The One Vehicle 1s real while the three 
are considered as temporary. 


(B) Theo Khuê Phong—According to Kuei-Feng: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


Nhân Thiên Giáo: Những ai giữ ngũ giới sẽ tái sanh trở lại vào cõi người và những ai 
hành thập thiện sẽ được tái sanh vào cối trờ —Rebirth as human beings for those who 
keep the five commandments and as devas for those who keep the ten commandmens. 
Tiểu Thừa Giáo: Doctrine of the Small Vehicle or Hinayana—See Tiểu Thừa ¡in Chapter 
153. 

Đại Thừa Pháp Tướng: The elementary doctrine of the Great Vehicle (Mahayana) based 
on the specific character of all elements (dharma-laksana)—See Đại Thừa In Chapter 153. 
Đại Thừa Pháp Tướng Giáo: The elementary doctrine of the Great Vehicle (Mahayana) 
based on negation of all elements or dharma-sunyata—See (]). 

Nhất Thừa Hiển Tính Giáo: Trình bày Phật tánh phổ quát. Nhất Thừa Hiển Giáo bao gồm 
cả Đại thừa chung giáo, Đốn giáo và Viên giáo —The one vehicle which reveals the 
universal Buddha-nature. It includes the Mahayana In Its final stage, the Immediate and 
the complete or perfect teaching of the Hua-Yen. 


(VDNgũ Ngũ Bách Niên— Five periods 0ƒ each 500 years qfter the Buddha°s death: Năm lần 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


năm trăm năm sau khi Phật nhập diệt, trong mỗi thời kỳ nầy đều thuyết một kiên cố để 
chỉ sự hưng phế của Phật pháp —The five periods each of 500 years after the Buddha”s 
death (five successive periods): 

Thời kỳ Giải Thoát Kiên Cố trong năm trăm năm đầu: The period of strong salvation in 
the first five hundred years. 

Thời kỳ Thiển Định Kiên Cố trong năm trăm năm thứ nhì: The period of strong meditation 
1n the second five hundred years. 

Thời kỳ Đa Văn Kiên Cố trong năm trăm năm thứ ba: The period of strong learning ¡in the 
third five hundred years. 

Thời kỳ Tháp Tự Kiên Cố trong năm trăm năm thứ tư: The period of stupa and temple 
building in the fourth five hundred years. 

Thời kỳ Đấu Tranh Kiên Cố trong năm trăm năm thứ năm: The period of dissension in the 
tiíth five hundred years. 


(VII)Thiên Thai Ngũ Vị Thời— Five sfages 0ƒ the Buddha*s teaching vs. ve lavours 0ƒ 


l) 


2) 


making clarjfied bufer: Sự mình họa của tông Thiên Thai về ngũ thời thuyết pháp của 
Phật cũng tương tự như năm thời kỳ chế biến từ sữa ra tỉnh phó mát —T?ien-T”ai 
1llustration of the five perlods, or five stages, of the Buddha”s teaching 1s similar to the 
five flavours or stages of making ghee or clarified butter. 

Nhủ Vị Thời: Sữa tươi mới vắt ra ví như thời kỳ đầu tiên khi Phật thuyết Kinh Hoa 
Nghiêm cho hàng nhị thừa Thanh Văn Duyên Giác—Fresh mIlk 1s compared to that of the 
Avatansaka Sutra for Sravakas and Pratyeka-buddhas. 

Lạc Vị Thời: Sữa cô đặc chế ra từ sữa tươi ví như thời kỳ Phật thuyết Kinh A Hàm cho 
hàng Tiểu Thừa—Coagulated milk as cream is compared to that of Agama Sutra for 
Hinayana 1n general. 


3) 
4) 


5) 


Œ) 


3764 


Sinh Tô Vị Thời: Phó sản sữa đặc được ví với thời kỳ Phật thuyết Kinh Phương Đẳng cho 
hàng Đại Thừa——Curdled milk 1s compared to that the Vaipulyas for the Mahayana. 

Thục Tô Vị Thời: Phó sản bơ được ví với thời kỳ Phật thuyết Kinh Bát Nhã cho hàng Đại 
Thừa—Butter 1s compared to that of the Prajna Sutra for the Mahayana. 

Đề Hồ Vị Thời: Sữa được tinh chế thành phó mát được ví với thời kỳ Phật thuyết Kinh 
Niết bàn cho hàng Đại Thừa—Clarified butter is compared to that of the Nirvana Sutra for 
the Mahayana. 





(E) Thiên Thai Ngũ Thời Bát Giáo 
Five Periods and Eight Teachings 0ƒ the Tien T”ai School 


Tổng quan về Thiên Thai Ngũ Thời Bát Giáo—An overview oƒ Fie Periods and Eight 
Teachings oƒ the T?ien T?ai school: Nhiều thế kỷ sau thời Phật nhập diệt, có rất nhiều cố 
gắng khác nhau để phân chia các thời giáo thuyết của Đức Phật, thường là căn cứ trên nội 
dung các kinh điển từ lúc Đức Phật thành đạo đến lúc Ngài nhập Niết Bàn, giáo thuyết 
của Ngài tùy cơ quyền biến để lợi lạc chúng sanh, nhưng mục đích của giáo pháp vẫn 
không thay đổi. “Thiên Thai Ngũ Thời Bát Giáo” là cách xếp loại những lời Phật dạy 
theo quan điểm của phái Thiên Thai, do Trí Giả Đại Sư người Trung Quốc thiết lập. Phái 
Thiên Thai, học thuyết dựa vào Kinh Diệu Pháp Liên Hoa và thừa nhận Ngài Long Thọ 
Bồ Tát làm trưởng lão đầu tiên của mình. Trường phái nầy lợi dụng tất cả mọi phương 
tiện nhằm đạt tới đại giác. Qua việc phân loại tiến trình giảng kinh và học thuyết Phật 
thành năm thời kỳ và Tám Giáo Lý (bốn loại giáo lý cộng thêm bốn phương pháp giảng 
giải) chứng tổ trường phái nầy hệ thống hóa sự thuyết giảng của Phật —lIn the centuries 
that followed the Buddha”s death, various attempts were made to organize and formulate 
his teachings. Different systems appeared, basing themselves on the recorded scriptures, 
each purporting to express the Buddha's intended meaning from the time of his 
enlightenment until his nirvana. The reason of his teachings of different sutras 1s for the 
benefits of many different living beings, but the purpose of his doctrine was always the 
same. “Five Periods and EIght Teachings of the T”1en T”ai school” 1s a classification of the 
Buddha's teachings from the standpoint of the T”ien-T”ai sect, made by 1ts Chinese 
founder Chih-I. The school of Celestial Platform of which doctrine 1s based on the Lotus 
Sutra and sees NagarJuna as 1ts first patriarch. This sect takes advantage of all expedients 
{to practice to attain enlightenment. The classification of sutras and the teachings of 
Buddha Into five perlods (or five stages) and eight teachings (four doctrines plus four 
methods of expounding them) represents and attempt to systematize the teachings of 
Buddha: 


(II) Chỉ tiết về Thiên Thai Ngũ Thời Bát Giáo—Details oƒ Five Periods and Eight Teachings 


0ƒ the Tlen T”ai school: 


(A) Ngũ Thời — Five Periods: Năm Thời Kỳ, trong đó thời Hoa Nghiêm kéo dài 2l ngày, thời 


A Hàm kéo dài 12 năm, thời Phương Quảng kéo dài 8 năm, thời Bát Nhã kéo dài 22 năm, 
và thời Niết Bàn kéo dài 8 năm—FEive Periods in which the Avatamsaka period lasted for 


Ù 


a) 


b) 


2) 


a) 


b) 


3765 


twenty-one days, the Agama period for twelve years, the Vaipulya period for eIght years, 
the PraJna period for twenty-two years, and the Nirvana period for eight years: 

Thời kỳ Hoa Nghiêm—The Time of the Wreath: Ksira (skt)— Thời kỳ Nhũ VỊ —Fresh 
milk of the Hua-Yen. 

Thời kỳ nầy được ví như sữa tươi hay thời kỳ thuyết pháp đầu tiên của Phật, gọi là Hoa 
Nghiêm Thời cho chư Thanh Văn và Duyên Giác. Thời kỳ nầy lại được chia làm ba giai 
đoạn mỗi giai đoạn bẩy ngày ngay sau khi Phật thành đạo khi Ngài Thuyết Kinh Hoa 
Nghiêm. Tông Thiên Thai cho rằng Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết Kinh Hoa Nghiêm ngay 
sau khi ngài đạt được giác ngộ; tuy nhiên điều nầy là một nghi vấn vì Kinh Hoa Nghiêm 
chỉ có trong Phật Giáo Đại Thừa mà thôi—Buddha's first preaching. This period ¡s called 
Avatamsaka (Hoa Nghiêm) for sravakas and pratyeka-buddhas. This period 1s divided Into 
three divisions each of seven days, after his enlightenment, when he preached the content 
of the Avatamsaka Sutra. According to the T”ien-T”ai sect, the Avatamsaka Sutra was 
delivered by Sakyamuni Buddha Iimmediately after his enliphtenment; however, this 1s 
quesftionable because the Hua-Yen Sutra 1s a Mahayana creation. 

Thời Hoa Nghiêm không phải là thuần viên vì nó gồm cả biệt giáo. Với giáo thuyết nầy, 
Đức Phật muốn đánh thức các đệ tử của Ngài, nhưng vì giáo pháp quá thậm thâm nên đa 
phần các đệ tử của Ngài đã không hiểu được những lời thuyết giảng nầy, tức là ý tưởng 
cho rằng vũ trụ là biểu hiện của cái tuyệt đối. Nói chung, giáo lý được giảng dạy trong 
thời kỳ nầy là pháp tự chứng của Phật trong sự đại giác của Ngài, nghĩa là khai thị về sự 
giác ngộ của Ngài. Thính chúng không thể thấu triệt nổi nên họ như câm như điếc—The 
Time of the Wreath 1s not yet pure “round” because ït includes the Distinct Doctrine. With 
this teaching, the Buddha awoke his disciples to the greatness of Buddhism; however, 1t 
was foo profound for them to grasp and most of his disciples dịd not understand the 
principal idea of the sutra, that the universe 1s the expression of the absolute. Generally 
speaking, the first period was was the Time of Wreath. The doctrine taught in this period 
was what the Buddha had conceived in his Great Enlightenment, 1.e., the elucidation of his 
Enlightenmernt Itself. His disciples could not understand him at all and they stood as 1ƒ they 
were “deaf and dumb.” 

Thời kỳ A Hàm —Iime of the Deer Park: Dadhi (skÐ —Coagulated milk for the 
Hinayana—Lộc Uyển— Lạc VỊ. 

Thời kỳ thứ hai còn gọi là thời Lộc Uyến. Giống như thời kỳ sữa cô đặc được chế ra từ 
sữa tươi. Thời kỳ 12 năm Đức Phật thuyết Kinh A Hàm trong vườn Lộc Uyển—The 
second period, also called the ““Iime of the Deer Park.” The twelve years of the Buddhaˆs 
preaching of Agamas In the Deer Park. 

Thời Lộc Uyển chỉ phiến diện vì chỉ giảng các kiến giải Tiểu Thừa. Sau khi Đức Phật 
thấy rằng không đệ tử nào của Ngài sẵn sàng tiếp nhận và hiểu nổi kinh Hoa Nghiêm, 
Đức Phật bèn giảng các kinh A Hàm nguyên thủy để khế hợp với những kẻ căn tánh thấp 
kém. Chúng đệ tử của Ngài bây giờ có thể tuân theo lời dạy của Ngài và thực hành một 
cách xứng lý để đạt được quả vị A La Hán. Thời kỳ nầy còn được gọi là thời dụ dẫn, tức 
là thời kỳ mà mỗi người được dẫn dụ để đi đến giáo lý cao hơn. Trong giai đoạn nầy, Đức 
Phật không dạy toàn bộ giáo điển nữa, mà Ngài chỉ dạy những gì mà các môn đồ có thể 
hiểu được. Ngài trình bày về khổ, không, vô thường, vô ngã, Tứ diệu đế, Bát chánh đạo 
và Thập nhị nhân duyên, vân vân, nhằm giúp chúng sanh giải thoát khỏi tam đồ lục đạo. 


3) 


a) 


b) 


4) 


a) 


3766 


Giai đoạn nầy kéo dài 12 năm. Giáo thuyết nầy tương xứng với giáo thuyết của Phật giáo 
Nguyên Thủy—The Time of the Deer Park ¡is only one-sided as ¡it teaches only 
Hinayanistic views. Perceiving that his disciples were not yet ready for the teachings of 
the Avatamsaka Sutra, the Buddha next preached the early Agamas to suit the people of 
the inferlor capacIty. His disciples were now able to follow his teaching and practiced 
accordingly In order to attain the fruition of arhat or sainfly position. This period 1s also 
called the Time of Inducement, or a period in which the people were attracted to the 
higher doctrine. In the period ofthe Agama-Sutra. In this period, the Buddha did not teach 
the complete truth, but only what his disciples could understand. He presented the truths of 
suffering, emptiness, impermanence, egolessness, the four noble truths, the eightfold 
noble path and conditioned arising, etc., which help free people from the three realms and 
six paths. This phase lasted twelve years. The teachings In this period correspond to the 
Theravada teachinss. 

Thời kỳ Phương Quảng hay thời kỳ phôi thai của Phật giáo Đại Thừa: Vaipulyas—The 
Vaipulya period—Phương đẳng——Sanh tô vị. 

Thời kỳ tám năm Phật thuyết kinh Phương Đẳng được ví như phó sản sữa đặc. Đây là thời 
kỳ tám năm Đức Phật thuyết rộng tất cả các kinh cho cả Tiểu lẫn Đại thừa—The eight 
years of preaching Mahayana-cum-Hinayana doctrines or the Navanita for the Mahayana. 

Thời Phương Đẳng giảng cùng lúc cả bốn giáo thuyết nhưng vẫn còn tương đối. Trong giai 
đoạn nầy Đức Phật bác bỏ sự luyến chấp vào Tiểu Thừa và hướng dẫn đệ tử đi vào nẻo 
Đại Thừa. Đức Phật bắt đầu thuyết giảng về Đại thừa và tính ưu việt của Bồ Tát, cũng 
như làm sáng tỏ sự thống nhất giữa Phật và người, giữa cái tuyệt đối và tương đối. Đây là 
thời kỳ mà những người Tiểu Thừa quy đầu sang giáo lý Đại Thừa và vì mục đích nầy mà 
Đức Phật đã giảng các kinh Phương Đẳng, tức triển khai, kinh Đại Nhật Như Lai và kinh 
Duy Ma Cật. Vì Phật thường hay khiển trách các vị La Hán do tà kiến hay thiên kiến của 
họ, nên thời kỳ nầy còn được gọi là thời “Đàn Ha.” Các vị Tiểu Thừa, theo giảng luận 
của Phật, thức tỉnh về những thiên kiến của mình và học hỏi để thấy giá trị Đại Thừa— 
The period of the Vaipulya-Sutra or the period of the introductory Mahayana. The Time of 
Development teaches all four doctrines together and therefore 1s still relative. In this 
period, the Buddha taught the first level of the Mahayana. During this phase the Buddha 
refuted his disciples” attachment to the Lesser Vehicle and directed them toward 
provisional Mahayana. He stressed the superiority of a Bodhisattva. He clarified the unity 
of Buddha and sentient beings, of absolute and relative. This was the time when the 
Hinayanistic people were converted to the Mahayana doctrine and for that purpose the 
Buddha preached what we call “Vaipulya” or developed texts, Maha-Vairocana and 
Vimalakirti Sutras. As the Buddha often rebuked the arhats for their wrong or short- 
siphted views, this period is called the Time of Rebuke. The Hinayanists, after the 
Buddha's reasoning, became aware of the short-siphtedness and learned to appreciate 
Mahayana. 

Thời kỳ Bát Nhã hay Liên Hoa: The PraJna period—The period of PraJnaparamita-Sutra 
or Lotus-Sutra—Bát Nhã (Prajna)—Thục tô vỊ. 

Thời kỳ 22 năm Phật thuyết Kinh Bát Nhã hay Trí Tuệ được ví như phó sản của sữa đặc 
đã chế thành bơ. Thời Bát Nhã chủ yếu giảng Viên giáo nhưng còn liên hệ Thông giáo và 
Biệt giáo. Do đó nó chưa hoàn toàn viên mãn—T'wenty two years of his preaching the 


b) 


5) 


a) 


b) 


3767 


prajna or wisdom sutra, or the ghola or butter for the Mahayana. The Time of Wisdom 
mainly teaches the Round Doctrine and yet is linked with the Common and Distinct 
Doctrines. Therefore, 1t 1s not quite perfect or complete. 

Trong thời kỳ nầy, Đức Phật thuyết giảng giáo pháp Đại Thừa ở cấp cao hơn và bác bỏ sự 
luyến chấp Tiểu Đại của các hàng đệ tử. Đức Phật đã giảng về tính hư không trong Kinh 
Bát Nhã. Trong thời kỳ nầy, Đức Phật giảng thuyết kinh Bát Nhã và mọi ý niệm biện biệt 
và chấp thủ đều bị quyết liệt loại bỏ. Bởi vậy, nó được gọi là thời “Đào Thải.” Suốt trong 
thời kỳ nầy, giáo lý về “không” được giảng dạy, nhưng chính “không” lại bị phủ nhận. Do 
đó, thời Bát Nhã cũng được gọi là thời “Hội Nhất Thiết Pháp,” nghĩa là bác bỏ mọi phân 
tích và thống nhất chúng lại —The period in which the Buddha expounded a higher level 
Of provisional Mahayana and refuted his disciples” attachment to the distinction between 
Theravada and Mahayana by teaching the doctrine non-substantiality or emptiness. He 
taught the teachings of shunyata In the Prajnaparamifta-sutra, and all the ideas of 
distinction and acquisition were mercilessly reJected. lí is therefore, called the Tome of 
Selection. During this period, the doctrine of “Void” was taught but the “Void” 1tself was 
again negated. In the end everything reverts to the ultmate Void. So the time of PriaJna 
was also called the Time of Exploring and Ủniting of the Dharmas, denying all analysis 
and unifying them all in one. 

Thời kỳ Pháp Hoa và Niết Bàn: Nirvana period The period of the Lotus and Nirvana 
SUfraS. 

Thời kỳ Pháp Hoa Niết Bàn được ví với thời kỳ Đề hồ vị hay thời kỳ sữa đã được tinh chế 
thành phó mát. Đây là thời kỳ tám năm Phật thuyết Kinh Pháp Hoa và một ngày một đêm 
Phật thuyết Kinh Niết Bàn —The sarpirmanda or clarified butter) for the Mahayana. The 
eipht years of his preaching of Lotus sutra, and In a day and a night, the Nirvana sutra. 
Trong thời kỳ nầy, Đức Phật thuyết giảng trực tiếp từ những kinh nghiệm mà Ngài đã giác 
ngộ. Ngài đã giảng về tính đồng nhứt tuyệt đối giữa các mặt đối lập và về sự hạn hẹp của 
Tam thừa (Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát) nên Ngài đã chỉ dạy cách hòa lẫn nhau thành 
Nhất thừa (một cỗ xe duy nhất): Phật thừa. Thời kỳ nầy còn gọi là thời Pháp Hoa. Trong 
thời kỳ nầy, sự truy cứu hay phân tích và dung hợp về các học thuyết được giảng dạy. 
Quan điểm về Tam thừa Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát có thể đạt được Thánh quả 
chỉ là một giáo thuyết “khai mở” tạm thời để cuối cùng cả ba đều được “hội” về Phật 
Thừa. Như thế thời thứ năm đặc biệt được gọi là thời “Khai Hội.” Nhân duyên xuất hiện ở 
thế gian của Phật là cứu độ tất cả chúng sanh và nhân duyên ấy chỉ có thể được hoàn 
thành bởi Kinh Pháp Hoa. Do đó Pháp Hoa là giáo lý rốt ráo trong tất cả những giáo lý 
của Phật, và là vua của tất cả các kinh. Thời kỳ Pháp Hoa là thời kỳ thuần “Viên” và tối 
thượng. Vì ở đây nhân duyên xuất hiện thế gian của Phật được biểu lộ đầy đủ. Kinh phụ 
thuộc, Niết Bàn, tóm tắt những gì Phật đã dạy trong suốt cả cuộc đời của Ngài, nghĩa là 
Tam thừa và Tứ giáo đều được xóa bỏ do hội tam thừa về nhất thừa và hợp tứ giáo thành 
viên giáo cứu cánh. Như vậy, tất cả giáo lý của Phật sau cùng đều quy tụ vào Pháp Hoa 
mà tông Thiên Thai coi như là giáo lý tối thượng của Phật giáo —The period of the 
Mahaparinirvana-Sutra, also called the perlod of the Lotus-Sutra. In this period, the 
Buddha taught directly from his own enliphtenmert, fully revealing the truth. He 
emphasized the absolute identity of all opposites and the temporary and provisional nature 
of the three vehicles of Sravakas, Pratyeka-buddhas and Bodhisattvas. Then he taught how 


3768 


to validify and merge them Into a single vehicle or Ekayana or Buddhayana. This period 
was also called the Time of the Lotus. Here the exploring or analyzing and the uniting of 
the doctrines are taugpht. The view that the three Vehicles of Hearers, Self-Enlightened 
Ones and Would-Be Buddhas can obtain saintly fruiion was only an exploring, a 
temporary teaching, but the three finally were united into one Vehicle, or “Uniting.” Thus 
the fifth period 1s especially called the Time of “Opening and Meeting.” 'The obJect of the 
appearance of the Buddha was to save all beings and that obJect can be accomplished only 
by the Lotus. Therefore, the Lotus is the ultimate doctrine among all the Buddhaˆs 
teachings and 1s the king of all the sutras. The Time of the Lotus alone 1s purely “round” 
and superlatively excellent, wherein the purpose of the Buddhaˆs advent on earth 1s fully 
and completely expressed. The supplementary Nirvana Sutra summarizes that the Buddha 
had preached during his whole life, 1.e., the three Vehicles and the four doctrines were 
dismissed by converting the three Vehicles to One Vehicle and combining the four 
doctrines with the one ultimate Round Doctrine. Thus, all teachings of the Buddha are 
absorbed finally into the Lotus which 1s considered by the T”ien-T”ai to be the Supreme 
Doctrine of all Buddhism. 

(B) Bát giáo —EiIght methods: Tám giáo còn gọi là Bát Giáo, tức là tám khoa hay tám phương 
thức giáo hóa của Phật dạy cho chúng sanh tu hành. Bát Giáo chia ra làm bốn về phương 
pháp và bốn về nội dung—Eight Doctrines are eight methods or means used by the 
Buddha to teach sentient beings to cultivate. Eight teachings, four of which are methods, 
and the rest four are contenfts: 

(B-1)Bốn phương pháp (Hóa Nghi Tứ Pháp)—Four methods: Bốn giáo hóa nghi của Đức 
Phật —The Buddha”s four modes of 1nstruction. 

I)_ Đốn giáo —Instantaneous Doctrine: 

a) Tổng quan về 'Đốn giáo'—An overview of 'Sudden doctrine`: Pháp môn giúp hành giả 
tức thì giác ngộ. Pháp môn nầy thường liên hệ đến tông Hoa Nghiêm hay Thiền tông (đốn 
giáo không dùng ngôn ngữ văn tự)—A teaching which enables one to attain 
Enlightenment immediately. It is usually associated with the Avatamsaka and Zen schools. 
Sudden teaching expounds the abrupt realization of the ultimate truth without relying upon 
verbal explanations or progression through various sfages of practice. 

b)_ Nghĩa của 'Đốn giáo `—The meanings of 'Sudden doctrine°: Giáo lý trực tiếp giảng hết về 
chân lý như trong Kinh Hoa Nghiêm. Ở đây Đức Phật tuyên thuyết về sở chứng của Ngài 
mà không cần đến phương tiện nào cả, đây là thời Hoa Nghiêm. Phương pháp đốn giáo 
nầy được những người thượng căn thượng trí áp dụng, vì những người nầy có khả năng 
hiểu được chân lý bằng trực giác. Đốn giáo là giáo pháp đốn ngộ hay ngộ cấp kỳ tức là 
pháp môn trực chỉ dành cho những hành giả thượng căn trong nhà Thiển—Direct teaching 
without reserve of the whole truth, I.e., the Avatamsaka Sutra. The Sudden (Abrupt) 
Doctrine, in which the Buddha preached what he had conceived without using any 
expediency, this 1s the time of the Wreath. This sudden method or the method of the 
Buddhavatamsaka-Sutra, which 1s to be used with the most talented students who 
understand the truth directly. Instantaneous or Sudden Doctrine 1s Dharma teachings which 
will lead to a fast awakening and enlightenment such as Zen Buddhism, reserved for those 
at the highest level of cultivators. 


c) 


1) 


2) 


3769 


Quan điểm của Lục Tổ Huệ Năng về Đốn Giáo—Six Patriarch's (Hui-Neng) views on 
Sudden Teaching: Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy——According to the 
Platform Sutra of the Sixth Patriarchˆs Dharma Treasure, the Sixth Patriarch, Hui-Neng, 
taught: 

“Này thiện tri thức, người tiểu căn nghe pháp môn đốn giáo nầy ví như là cỏ cây, cội gốc 
của nó vốn nhỏ, nếu bị mưa to thì đều ngã nghiêng không thể nào tăng trưởng được, người 
tiểu căn lại cũng như vậy, vốn không có trí huệ Bát Nhã cùng với người đại trí không sai 
biệt, nhơn sao nghe pháp họ không thể khai ngộ? Vì do tà kiến chướng nặng, cội gốc 
phiền não sâu, ví như đám mây lớn che kín mặt trời, nếu không có gió thổi mạnh thì ánh 
sáng mặt trời không hiện. Trí Bát Nhã cũng không có lớn nhỏ, vì tất cả chúng sanh tự tâm 
mê ngộ không đồng, tâm thể bên ngoài thấy có tu hành tìm Phật, chưa ngộ được tự tánh 
tức là tiểu căn. Nếu khai ngộ đốn giáo không thể tu ở bên ngoài, chỉ nơi tâm mình thường 
khởi chánh kiến, phiển não trần lao thường không bị nhiễm tức là thấy tánh—“Good 
Knowing Advisors, when people of limited faculties hear this Sudden Teaching, they are 
like the plants and trees with shallow roots which, washed away by the great rain, are 
unable to grow. But at the same time, the Prajna wIsdom which people of limited faculties 
possess 1s fundamenrally no different from the Prajna that men of great wisdom possess. 
Hearing this Dharma, why do they not become enlightened? It is because the obstacle of 
their deviant views 1s a formidable one and the root of their afflictions 1s deep. It 1s like 
when thick clouds cover the sun. If the wind does not blow, the sunlight will not be visible. 
“PraJna” wisdom 1s itself neither great nor small. Living beings differ because their own 
minds are either confused or enliphtened. Those of confused minds look outwardly to 
cultivate In search of the Buddha. Not having awakened to their self-nature yet, they have 
small roots. When you become enlightened to the Sudden Teaching, you do not gørasp onto 
the cultivation of external things. When your own mind constantfly gives rise to ripht 
views, afflictions and defilement can never stain you. That 1s what 1s meant by seeing your 
OoWn nature. 

Nầy thiện tri thức, đời sau người được pháp của ta, đem pháp môn đốn giáo nầy, đối với 
hàng người đồng kiến đồng hành phát nguyện thọ trì như là thờ Phật, cố gắng tu thân 
không dám lui sụt thì quyết định vào quả vị Thánh, nhưng phải truyền trao, từ trước đến 
giờ, thầm truyền trao phó chớ không được dấu kín chánh pháp. Nếu không phải là hàng 
đồng kiến đồng hành, ở trong pháp môn khác thì không được truyền trao, e tốn tiền nhơn 
kia, cứu cánh vô ích, sợ người ngu không hiểu, chê bai pháp môn nầy rồi trăm kiếp ngàn 
đời đoạn chủng tánh Phật—Good Knowing Advisors, those of future generations who 
obtain my Dharma, should take up this Sudden Teaching. The Dharma door including 
those of like views and like practice should vow to receive and uphold 1t as 1Ý serving the 
Buddhas. To the end of therr lives they should not retreat, and they wIll certainly enter the 
holy position. In this way, It should be transmitted from generation to generation. Ïlt 1s 
silently transmitted. Do not hide away the orthodox Dharma and do not transmit it to those 
of different views and different practice, who believe in other teachinss, since It may 
harm them and ultimately be of no benefit. I fear that deluded people may misunderstand 
and slander this Dharma-door and, therefore will cụt off their own nature, which possesses 
the seed of Buddhahood for hundreds of ages and thousands of lifetimes. 

Tiệm giáo—Gradual or Deliberate Doctrine: 


a) 


b) 


c) 


3770 


Tiệm giáo như trong Kinh A Hàm, Phương Đẳng và Niết Bàn. Đức Phật dùng “Tiệm 
Giáo” dẫn dụ mọi người đi lần vào sự tư duy sâu thẳm, dùng tất cả mọi phương tiện, đây 
là thời Lộc Uyển, Phương Đẳng và Bát Nhã. Phương pháp “Tiệm Giáo” nầy được đại đa 
số áp dụng vì nó đi từ thấp đến cao, từ căn bản đến phức tạp như Pháp Môn Tịnh Độ. 
Phương pháp nây bao hàm các thời kỳ A Hàm, Phương Quảng và Bát Nhã—Gradual or or 
graded teaching, I1.e., Agama and Nirvana Sutras. The Buddha utilized the “Gradual 
Doctrine” to induce people gradually into deeper thinking, using all sorts of measures, this 
1s the time of the Deer Park, of Development and of Wisdom. The Gradual Doctrine 
teaches cultivators to gain enlightenment gradually from lower to higher levels sụch as the 
Pureland Dharma Door. This gradual method or the method of Agama, Vaipulya and 
Parinirvana-sutras. This method ¡s utilized by the maJority of people because 1t progresses 
from the elementary to more complex teachings. 

Tiệm giáo chỉ khái niệm về “ngộ” đạt được qua một chương trình thực tập từ từ. Có người 
cho rằng tiệm giáo quan hệ với “Bắc Tông” Thiển và ngược lại với “Nam Tông” Thiển 
hay “Đốn giáo”, vì đốn giáo cho rằng giác ngộ phải được thực chứng tức thì, trong một 
ánh chớp chứng ngộ. Vài người khác lại cho rằng đây là phương pháp tiến tu từ từ, đi từ 
Tiểu Thừa lên Đại Thừa, đối lại với phương pháp đi thẳng vào giáo thuyết Đại Thừa của 
đốn giáo—Gradual school refers to the notion that awakening ¡s attained through a 
program of gradual training. Some people say 1t 1s associated with the “Northern School” 
or “Pei Tsung” of Chinese Ch”an and 1s contrasted with the “Southern School” or “Nan 
Tsung” or “sudden teachings”, which hold that awakening must be attained all at once, In 
a sudden flash of realization. Some other people say the gradual method of teaching by 
beginning with the Hinayana and proceeding to the Mahayana, In contrast with the 
1mmediate teaching of the Mahayana doctrine. 

Phương pháp tiến tu từ từ, đi từ Tiểu Thừa lên Đại Thừa, đối lại với phương pháp đi thẳng 
vào giáo thuyết Đại Thừa của đốn giáo. Tông Hoa Nghiêm cho rằng kinh Hoa Nghiêm là 
giáo điển đốn ngộ và kinh Pháp Hoa vừa tiệm vừa đốn; trong khi tông Thiên Thai lại cho 
rằng kinh Pháp Hoa là vừa là đốn giáo mà cũng là viên giáo. Đây là một trong tám loại 
giáo pháp mà Đức Phật dùng “Tiệm Giáo” dẫn dụ mọi người đi lần vào sự tư duy sâu 
thắm, dùng tất cả mọi phương tiện, đây là thời Lộc Uyển, Phương Đẳng và Bát Nhã. 
Phương pháp “Tiệm Giáo” nầy được đại đa số áp dụng vì nó đi từ thấp đến cao, từ căn 
bản đến phức tạp như Pháp Môn Tịnh Độ. Phương pháp nây bao hàm các thời kỳ A Hàm, 
Phương Quảng và Bát Nhã—The gradual method of teaching by beginning with the 
Hinayana and proceeding to the Mahayana, in contrast with the Immediate teaching of the 
Mahayana doctrine, or of any truth directly, e.g. Hua-Yen school considers the Hua-Yen 
suftra as the immediate or direct teaching, and the Lotus sutra as both gradual and direct; 
T1en-T”aIi considers the Lotus sutra direct and complete. Thịs 1s one of the eight methods 
of teachings which The Buddha utilized the “Gradual Doctrine” to induce people 
gradually into deeper thinking, using all sorts of measures, this 1s the time of the Deer 
Park, of Development and of Wisdom. The Gradual Doctrine teaches cultivators to gaIn 
enlightenment gradually from lower to higher levels such as the Pureland Dharma Door. 
This gradual method or the method of Agama, Vaipulya and Parinirvana-sutras. This 
method is utilized by the majority of people because 1t progresses from the elementary to 
more complex teachings. 


3) 
a) 


b) 


nh) 
â) 


b) 


3771 


Mật giáo——Esoteric Doctrine: 

Những lời dạy bí mật mà chỉ có một vài vị đặc biệt mới hiểu được. Trên thực tế, đây là 
giáo lý bí mật bất định, nó không nhất định và biến thiên vì thính giả khuất lấp nhau bởi 
sức thần thông của Phật và mỗi người nghĩ rằng Phật chỉ giảng cho riêng mình mà thôi. 
Phương pháp bí truyền chỉ được Phật dùng khi nói riêng với một người và chỉ có người đó 
hiểu được. Khác với Thông giáo, Mật giáo dạy về nghĩa thâm mật của Phật giáo. Phương 
pháp dạy hành giả về cách bắt ấn, trì chú, tam mật tương ưng, tức thân thành Phật. Thân 
khẩu ý của hành giả tương ưng với thân khẩu ý của Phật —Esoteric teaching, only 
understood by special members of the assembly. The Secret Teaching. In fact, 1t 1s a 
mystical indeterminate doctrine. lt 1s indeterminate and varied because many a Ïistener Is 
concealed from another by the Buddha's supernatural power and each thinks that the 
Buddha 1s teaching him alone. Thus all hear separately and varlously. Such Indeterminacy 
exIsts from the time of the Wreath to the time of Wisdom. The secret method, which was 
used by the Buddha only when addressing to one person, in which case the Buddha was 
understood by this only person. Opposite to the Common Doctrine, this Dharma 1s passed 
on at a hidden level and has the characteristics of the deepest and most profound 
meanings of Buddhism. Thịis doctrine teaches cultivators to recite mantras, make Buddha 
seals with hands, etc. If the three karmas of the cultivators become one with the Buddha, 
then the cultivators will attain Buddhahood. Meaning 1f the cultivators` Mind, Spech and 
Body 1s similar to that of the Buddha, then Buddhahood 1s attained. 

Mật giáo dạy cho thính chúng vô hình mà những người khác trong pháp hội chẳng thấy. 
Một trong tám loại giáo pháp của Đức Phật. Bí Mật Giáo hay những lời dạy bí mật mà chỉ 
có một vài vị đặc biệt mới hiểu được. Cũng có nghĩa là mật tông, một trong bốn loại giáo 
thuyết của tông Thiên Thai—Esoteric teaching to an audience ¡nvisible to the other 
assembly. One of the eight types of teaching. Esoteric teaching, only understood by 
special members of the assembly. Also the esoteric sect, one of the four modes of 
teachings defined by T”1en-T”ai Sect. 

Bất Định giáo —Indefinite or Indeterminate Doctrine: 

Giáo lý chung, từ đó người nghe tùy theo khả năng của mình mà lãnh hội. Giáo lý bất 
định, không bí mật mà Phật dùng khi có mặt nhiều đệ tử khác trình độ nhau, nhưng đều 
hiểu lời Phật giảng. Giáo pháp mà Phật tùy theo căn cơ nghi thuyết dạy, chớ không nhứt 
định là phải thuộc riêng về một căn cơ nào cả—General or Indeterminate teaching, from 
which each hearer would derive benefit according to his interpretation. The Indeterminate 
Doctrine, non-mystical indeterminate doctrine, in which thouph the students have different 
levels, they still understood his words In different ways (all listeners know that all are 
hearing together and yet they hear differently and understand vaiously). The Buddha used 
Indefinte Doctrine to teach sentient beings with different levels of understanding. 

Một trong năm thời thuyết giáo của Đức Phật. Bất Định Giáo hay giáo lý chung, từ đó 
người nghe tùy theo khả năng của mình mà lãnh hội. Thiên Thai chia giáo pháp của Như 
Lai ra làm bốn. Bất Định Giáo hay phương tiện mà Đức Như Lai dùng thần lực bất tư nghì 
để có thể khiến chúng sanh được lợi ích Đại Thừa khi Ngài thuyết về Tiểu Thừa, và 
ngược lại được lợi ích Tiểu Thừa khi Ngài thuyết về Đại Thừa, tức “đồng thính dị văn, 
đắc ích bất đồng.” (cùng nghe như nhau, nghe hiểu khác nhau, và lợi ích thu được khác 
nhau)—One of the five perlods of teaching of the Buddha. General or Indeterminate 


3772 


teaching, from which each hearer would derive benefit according to his Interpretation. 
T1en-T”ai divides the Buddhaˆs mode of teaching Into four. Indeterminate teaching means 
that Buddha, by his extraordinary powers of Upaya-kausalya, or adaptability, could confer 
Mahayana benefits on his hearers out of his Hinayana teaching and vice-versa, dependent 
on the capacity of his hearers. 


(B-2)Bốn nội dung——Four contents: 


5) 


6) 
8) 


Tiểu Thừa hay Tạng Giáo—Pitaka Doctrine: Tam Tạng kinh điển cho Thanh Văn, Duyên 
Giác và Bồ Tát. Tạng giáo là các pháp môn tu học có dạy chung trong Tam Tạng kinh 
luật và luận. A Hàm và tất cả giáo lý Tiểu Thừa, như được thấy trong văn học Tỳ Bà Sa, 
thích hợp với Thanh văn và Duyên giác—The Tripiaka or Hinayana teaching for 
Sravakas and Pratyekabuddhas, the Bodhisattva doctrine being subordinate; 1t also 
Iincluded the primitive sunya doctrine as developed in the Satyasiddhi sastra. The Doctrine 
of Tripitaka teaching (Scriptures) or Pitaka (Storage) Doctrine includes varlous Dharma 
Doors of cultivation taught to all in the Tripitaka or "Three Storages.` (Sutra, Precept 
Pitaka, and Ủpadesa Pitaka or commentary of Sutra). Agamas or traditions of discourses 
and all Hinayana doctrines, such as those found In the Vaibhasika literature, approprlate 
for Sravakas and Pratyeka-buddhas. 

Thông Giáo—Common Doctrine: 

Chung cho tất cả ba thừa và là giáo lý sơ cơ của Đại Thừa. Trong khi một vị sơ tâm Bồ 
Tát theo những tu tập như các vị trong tam thừa, thì một đại Bồ Tát thâm nhập cảnh giới 
của Biệt Giáo và Viên Giáo. Đây là giáo thuyết tổng quát, dành cho cả Tiểu lẫn Đại 
thừa, nhằm chỉ dạy cho Thanh văn, Duyên giác và Bồ Tát trong giai đoạn phát triển đầu 
tiên. Giáo pháp nầy dạy chung cho tất cả ba căn cơ thượng trung hạ và cả ba thừa Tiểu 
Trung Đại: The Doctrine Common to All or the connecting teaching. It 1s common to the 
three Vehicles and 1s elementary doctrine of Mahayana. While an Inferior Bodhisattva 
follows the same practices as the people of the three Vehicles, a superior Bodhisattva wIll 
penetrate Into “Distinct Doctrine” and “Doctrinne of Perfection.” This general teaching, 
which 1s for both Hinayana and Mahayana. And 1s meant for Sravakas, Pratyeka-buddhas 
and Bodhisattvas In their first level of progress. The Common Doctrinne or Apparent 
Doctrine refers to the teachings used collectively to reach all three levels of sentlent 
beings Hiph, Intermediate, and Low. 

Đốn giáo chứa đựng trong các kinh điển Tiểu và Đại thừa dành cho các hàng Thanh Văn, 
Duyên Giác và Bồ Tát được ghi lại trong Du Già Luận của trường phái Trung Đạo: His 
later “lmmediate” teaching which contained Hinayan and Mahayana doctrine for 
Sravakas, Pratyekabuddhas, and Bodhisattvas, to which are attributed the doctrine of 
Dharmalaksana or Yogacara and Madhyamika schools. 

Một trong năm thời thuyết giáo của Đức Phật. Ở đây Đức Phật tuyên thuyết về sở chứng 
của Ngài mà không cần đến phương tiện nào cả, đây là thời Hoa Nghiêm. Phương pháp 
đốn giáo nầy được những người thượng căn thượng trí áp dụng, vì những người nầy có khả 
năng hiểu được chân lý bằng trực giác. Đốn giáo là giáo pháp đốn ngộ hay ngộ cấp kỳ tức 
là pháp môn trực chỉ dành cho những hành giả thượng căn trong nhà Thiển—One of the 
five perlods of teaching of the Buddha. The Sudden (Abrupt) Doctrine, in which the 
Buddha preached what he had conceived without using any expedIency, this 1s the time of 
the Wreath. This sudden method or the method of the Buddhavatamsaka-Sutra, which 1s tO 


b) 


7) 
a) 


b) 


8) 


Œ) 


3773 


be used with the most talented students who understand the truth directly. Instantaneous or 
Sudden Doctrine 1s Dharma teachings which will lead to a fast awakening and 
enlightenment such as Zen Buddhism, reserved for those at the highest level of cultivators. 
Một trong ba chỉ của giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là tên mà các nhà Thiên 
Thai gọi Thông Giáo. Thông giáo bàn về sự tướng có kém hơn Tạng Giáo, nhưng xét kỹ 
thấy lý cũng khá sâu sắc, đạt tới sinh tức vô sinh, không tức bất không, nên khen là Giới 
Nội Lý Giáo —lntermediate doctrine, one of the three branches of Sakyamuni Buddhas 
teaching. T”1en-T”a1 considered the intermediate or Interrelated teaching to be an advance 
in doctrine on the last, partially dealing with the “emptiness” and advancing beyond the 
merely relative. 

Biệt Giáo—Specific Doctrine: 

Dành riêng cho Bồ Tát của trường phái Đại thừa. Đây là học thuyết thuần nhất Đại Thừa 
và chỉ dành riêng cho Bồ Tát. Tạng giáo và Thông giáo chỉ giảng về cái “không” phiến 
diện hay “thiên không,” Biệt giáo giảng về Trung Đạo, và do đó nó riêng biệt. Có người 
nói Biệt Giáo là pháp dạy riêng cho mỗi căn cơ hoặc Thượng, hoặc Trung, hoặc Hạ, cùng 
ba thừa, hoặc riêng cho Tiểu Thừa Thanh Văn, hoặc riêng cho Trung Thừa Duyên Giác, 
hoặc riêng cho Đại Thừa Bồ Tát The Buddha's differential or separated, bodhisattva 
teaching, definitely Mahayana. The Distinct Doctrine or special teaching for Mahayana 
Bodhisattvas. The Doctrine of Pitakas and the Doctrine Common to all teach the simple 
one-sided “Void” while this doctrine teaches the Middle Path, and, therefore, 1s distinct 
and separate. Someone says that Specific Doctrine include teachings geared specifically 
to each level of Hiph, Intermediate, or Low of the three vehicles which include Sravakas 
or Lesser Vehicle, or Pratyeka-Buddhas or Intermediate Vehicle, or Mahayana 
Bodhisattvas or Greater Vehicle. 

Biệt giáo, một trong ba chi giáo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Biệt giáo của trường 
phái Hoa Nghiêm và Liên Hoa dựa vào Nhất thừa hay Phật thừa. Liên Hoa Tông quyết 
đoán rằng Tam Thừa kỳ thật chỉ là Nhất Thừa, trong khi Hoa Nghiêm Tông lại cho rằng 
Nhất Thừa khác với Tam Thừa, vì thế Liên Hoa Tông được gọi là “Đồng Giáo Nhất 
Thừa,” trong khi đó thì Tông Hoa Nghiêm được gọi là Biệt Giáo Nhất Thừa— 
Differentiated doctrine, one of the three branches of the Buddhaˆs teaching. The different 
teaching of the Avatamsaka sect and Lotus sect 1s founded on One Vehicle, the Buddha 
Vehicle. The Lotus school asserts that the Three Vehicles are really the One Vehicle, the 
Hua-Yen school that the One Vehicle differs from the Three Vehicles; hence the Lotus 
school 1s called the Unitary, while the Hua-Yen school 1s the Differentiating school. 

Viên giáo—Perfect Doctrine: See Chapter 124 (F). 


(F) Viên Giáo 
Perƒfect Teaching— The Mahayan Complete Teaching 
Tổng quan về “Viên Giáo ”—An overview oƒ the “Perfect teaching ”: Liễu nghĩa giáo— 


Thực giáo——Những điều nói rõ trong kinh Đại thừa nêu rõ hết thâm nghĩa hay Giáo pháp 
Viên mãn của Như Lai. Đây là một trong tám loại thuyết giáo của Đức Phật. Học thuyết 


3774 


hoàn hảo hay tròn đây, thuyết giảng con đường giữa. Viên có nghĩa là toàn thiện, biến 
mãn, viên mãn, viên thông. Biệt giáo giảng về một “trung đạo” độc lập và cách biệt, và 
chỉ một phương tiện riêng biệt, còn Viên giáo là giáo pháp tròn đầy, giảng về Trung Đạo 
của viên thông và quán triệt. Do đó, nó không phải là một trung đạo cách biệt, phiến 
diện, mà là một trung đạo thực thể, hoàn toàn hòa hợp, trên lý thuyết cũng như thực tế. 
Như thế “Viên” có nghĩa là một pháp chứa đựng tất cả các pháp, nghĩa là “Nhất tức nhất 
thiết và nhất thiết tức nhất.” Viên giáo còn gọi là “Đại Thừa Giáo Pháp Tối Thượng 
Thừa” như giáo pháp trong Kinh Hoa Nghiêm chỉ chuyên dạy cho các hàng Bồ Tát Đại Sĩ 
Pháp Thân, từ Thập Trụ đến Thập Địa Bồ Tát One of the eight types of teaching of the 
Buddha. The complete, round teaching, or perfect teaching that of the Middle-Way. 
“Round” means perfection, all pervading, all fulfilling, all permeating. The Distinct 
Doctrine teaches an independent and separate Middle Path and 1s simple-separate mean, 
while the Round Doctrine, the most complete and penetrating which teaches the Middle 
Path of perfect permeation and mutual identification. Therefore, 1f 1s not a separafe, one- 
sided Middle Path, but the Middle Path as noumenon, perfectly harmonious, theoretically 
and practically. Thus “round” means that one element contains all elements, 1.e., the 
pmnciple of “One 1s all and all 1s one.” The Perfect Doctrine 1s also called the ultimate 
teaching of Mahayana Buddhism. It is the most complete and penetrating teaching used to 
teach the Maha-Bodhisattvas, or Enliphtened Beings striving to attainn the Ultimate 
Enlightenment of Buddhahood, such as the teachings In the Avatamsaka Sutra, which 
were taught specifically for the Great Strength Dharma Body Maha-Bodhisattvas from 
Ten-Entrances to Ten-Grounds Maha-Bodhisattvas. 


(II) Định nghĩa về “Viên giáo ” trong các tông phái— Definitions oƒ. ”Perfect teaching ” in 


Ũ 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


different secfs: 

Giáo viên (phép dạy tròn đầy): Complete teaching. 

Kim Viên: Thuật ngữ mà tông Thiên Thai dùng để chỉ “viên giáo” của Pháp Hoa, so với 
Tích Viên trước đó——A T”Ien-T”ai term Indicating the “perfect” teaching, that of the Lotus, 
as compared with the old “perfect” teaching which preceded it. 

Viên Giáo là pháp tối thượng thừa trong Phật giáo, giảng về Nhất Thừa hay Phật Thừa, 
được Đức Phật thuyết giảng trong các kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm và các kinh khác: 
Perfect Teaching or supreme teaching of the Buddha, as expressed in the Lotus, 
Avatamsaka Sutras, among others. Perfect teaching signifies the One-Vehicle or the 
Vehicle of the Buddha. 

Đại thừa Viên Giáo, tên gọi của tông Thiên Thai: Mahayana Perfect School, the 
comprehensive doctrine, or the complete immediate school, that of T”1en-T” a1. 

Theo Quang Thống thời Hậu Ngụy, vào thế kỷ thứ sáu lập ra ba trường phái thời bấy giờ 
là tiệm, đốn và viên. Tên Viên Giáo bắt đầu từ đó: During the Post-Wei dynasty, around 
the sixth century, Vinaya Master Kuang-T”ung defined three school, gradual, mmediate, 
and inclusive or complete. 

Tông Thiên Thai phân tích ra làm tứ giáo, giáo thuyết thứ tư là viên giáo: The T”ien-T?ai 
defined four schools, the fourth school called “Inclusive or complete teaching.” 

Tông Hoa nghiêm lập ra ngũ giáo, loại thứ năm là viên giáo: The Hua-Yen sect defined 
five schools, the fifth called “Inclusive or complete teaching.” 


3775 


CHƯƠNG MỘT TRĂM HAI MƯƠI LĂM 
CHAPTER ONE HUNDRED TWENTY-FIVE 


Thân và Thân Phật 
Kaya and Buddhakaya (skf) 


(A) Thân: Kaya (sk£) 

(A-1) Tổng quan và ý nghĩa của Thân—Overview and Meanings oƒ Kaya— See Chapter 28 

A. 

(A-2) Thân là đốt tượng hàng đầu của thiền quán— Body ¡s the first goal oƒ meditation 

(I) Thân là một trong những đối tượng quan trọng của Thiền— Body is one oƒ the most 
timportant objectives oƒ meditaion. 

(H) Tỉnh thức về hơi thở nơi thân— Mindfulness oƒ your breathing in your body. 


(A-3) Lời Phật dạy về Thân— The Buddha?s teachings on human-body 


(B) Thân Phật: Buddhakaya (skt)— Tathagatfa-kaya (skf) 

(B-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Thân Phật— Overview and Meanings oƒ Buddhakaya 

(I) Tổng quan vê Thân Phật— Overview oƒ Buddhakaya. 

(H) Những định nghĩa liên quan đến Thân và Thân Phật— Definitions that are related to the 
Body and Buddhakaya. 

(HI)Bảy sự thà thắng của Thân Phật— Seven surpassing qualities ofa Buddha. 

(IV)Những sự thù thắng khác của Thân Phật—Other surpassing qualiies oƒa Buddha. 


(B-2) Tam Thân Phật— Trikaya (skf) 

(1) Tổng quan về Tam Thân Phật— An overview oøƒ “Trikaya”. 

(H) Nghĩa của Tam Thân— The meanings oƒ “Trikaya”. 

(A) Theo triết học Du Già, ba thân là Pháp thân, Báo thân, và Hóa thân—According to the 
Yogacara philosophy, the Triple Body ¡s Dharmakaya, Sambhogakaya, and Nirmanakaya. 

(B) Tam Thân Phật theo Phật giáo Đại thừa— Trikaya in Mahayana. 

(C) Tam Thân Phật trong Thiền— Trikaya in Zen. 

(D) Tam Thân Phật trong Kim Cang thừa— Trikaya ïn Vjrayana. 

(E) Theo Nhiếp Luận Tông—According to Samparigraha School. 

(F) Theo Pháp Tướng Tông—According to Dharmalaksana School. 

(G) 

(H) Tam Thân Phật theo tông Thiên Thai— Trikaya according to the Tien-T†” di. 

( Tam Thân Phật khác—Other Trikayqs. 


(C) Bốn thân Phật — Four kayas 

(l_ Theo Kinh Lăng Già —According to the Lankavatara Sufra. 

(H) Theo Duy Thức Luận— According to the sastra on the ConsciOusneSs. 
(HI)Theo tông Thiên Thai—According to the T"ien-†]”ai Sect. 


3776 


(D) Ngũ Chúng Pháp Thân— Five kinds 9ƒ a Buddha?s dharmakaya 
(l_ Theo trường phái Thiên Thai—According to the T”ien-Tai Sect. 
(H) Theo Kinh Hoa nghiêm— According to the Flower Adornment Sufra. 


(E) Tám Tánh Của Pháp Thân Như Lai— Eight nature 0ƒ Dharmakaya 


(F) Thập Thân Như Lai— Ten bodies oƒ the Buddha 

(I) Tổng quan về Thập Tướng Thân Như Lai—An overview oƒ Ten characteristics oƒ the body 
oƒ Buddha. 

(H) Chỉ Tiết của Thập Tướng Thân Như Lai—Details oƑ Ten characteristics oƒ the body oƒ 
Buddha. 


(G) Phật Cụ Thập Thân— Mười thân toàn thiện của Phật—Ten perfect bodies or 
characteristfics 0ƒ Buddha 


3777 


(A) Thân 
Kaya (skf) 


(A-1) Tổng quan và ý nghĩa của Thân 
Overview and Meanings oƒ Kaya 
See Chapter 28 A. 


(A-2) Thân là đối tượng hàng đầu của thiền quán 
Body is the first goal oƒ mmedifation 


(ID Thân là một trong những đối tượng quan trọng của Thiền— Body is one 6ƒ the most 
important objectives 0ƒ medifation: Mục đích đầu tiên của thiền tập là để nhận thức bản 
chất thật của thân mà không chấp vào nó. Đa phần chúng ta nhận thân là mình hay mình 
là thân. Tuy nhiên sau một giai đoạn thiển tập, chúng ta sẽ không còn chú ý nghĩ rằng 
mình là một thân, chúng ta sẽ không còn đồng hóa mình với thân. Lúc đó chúng ta chỉ 
nhìn thân như một tập hợp của ngũ uẩn, tan hợp vô thường, chứ không phải là nhứt thể bất 
định; lúc đó chúng ta sẽ không còn lầm lẫn cái giả với cái thật nữa—The first goal of 
meditation practices 1s to realize the true nature of the body and to be non-attached to It. 
Most people identify themselves with their bodies. However, after a period of time of 
meditation practices, we will no longer care to think of yourself as a body, we will no 
longer identify with the body. At that time, we will begin to see the body as It 1s. lt 1s only 
a series of physical and mental process, not a unity; and we no longer mistake the 
superficial for the real. 


(II) Tỉnh thức về hơi thở nơi thân— Mindfulness oƒ your breathing in your body: Anapanasati 
(p)—Tỉnh thức về thân trong những sinh hoạt hằng ngày, như đi, đứng, nằm, ngồi, nhìn ai, 
nhìn quang cảnh, cúi xuống, duỗi thân, mặc quần áo, tăm rữa, ăn uống, nhai, nói chuyện, 
vân vân. Mục đích là chú ý vào thái độ của mình chứ không chạy theo những biến 
chuyển—Mindfulness of your body ¡in daily life activities, such as mindfulness of your 
body while walking, standing, lying, siting, looking at someone, looking around the 
environments, bending, stretching, dressing, washing, eating, drinking, chewing, talking, 
etc. The purpose of mindfulness 1s to pay attention to your behavior, but not to run after 
any ©venfs. 


(A-3) Lời Phật dạy về Thân 
The Buddha”s teachings on human-body 


Theo Kinh Duy Ma Cật, khi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vâng mệnh của Đức Phật đi thăm 


2n® 


bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, nên mới có cuộc đối đáp về “thân” như sau—According to the 


3778 


Vimalakiri Sutra, Manjusri Bodhisattva obeyed the Buddha's command to call on 
Upasaka Vimalakiri to enquire after his health, there was a converssation about the 
“body” as follows: 

Văn Thù hỏi cư sĩ Duy Ma Cật: “Phàm Bồ Tát an ủi Bồ Tát có bệnh như thế nào?”— 
Manjusri asked Vimalakirti: “What should a Bodhisattva say when comforting another 
Bodhisattva who falls 1II?” 

Duy Ma Cật đáp: “Nói thân vô thường, nhưng không bao giờ nhàm chán thân nầy. Nói 
thân có khổ, nhưng không bao giờ nói về sự vui ở Niết Bàn. Nói thân vô ngã mà khuyên 
dạy dắt đìu chúng sanh. Nói thân không tịch, chứ không nói là rốt ráo tịch diệt. Nói ăn 
năn tội trước, chứ không nói vào nơi quá khứ. Lấy bệnh mình mà thương bệnh người. Phải 
biết cái khổ vô số kiếp trước, phải nghĩ đến sự lợi ích cho tất cả chúng sanh, nhớ đến việc 
làm phước, tưởng đến sự sống trong sạch, chớ nên sanh tâm buồn rầu, phải thường khởi 
lòng tinh tấn, nguyện sẽ làm vị y vương điều trị tất cả bệnh của chúng sanh. Bồ Tát phải 
an ủi Bồ Tát có bệnh như thế để cho được hoan hỷ.”—Vimalakirti replied: “He should 
speak of the Impermanence of the body but never of the abhorrence and relinqguishment of 
the body. He should speak of the suffering body but never of the Joy In nirvana. He 
should speak of egolessness In the body while teaching and guiding all living beings (n 
spIte of the fact that they are fundamentally non-existent in the absolute state). He should 
speak of the voidness of the body but should never cling to the ulimate nirvana. He 
should speak of repentance of past sins but should avoid slipping 1nfo the past. Because of 
his own 1llness he should take pity on all those who are sick. Knowing that he has suffered 
during countless past aeons he should think of the welfare of all living beings. He should 
think of his past practice of good virtues to uphold (his determination for) right livelihood. 
Instead of worrying about troubles (klesa) he should give rise to zeal and devotion (n his 
practice of the Dharma). He should act like a king physician to cure others” illnesses. 
Thus a Bodhisattva should comfort another sick Bodhisattva to make him happy”. 

Ngài Văn Thù Sư Lợi! Bồ Tát có bệnh đấy phải quán sát được các pháp như thế. Lại nữa, 
quán thân vô thường, khổ, không, vô ngã, đó là huệ. Dù thân có bệnh vẫn ở trong sanh tử 
làm lợi ích cho chúng sanh không nhàm mỏi, đó là phương tiện—Manjusri, a sick 
Bodhisattva should look 1nto all things In this way. He should further meditate on his body 
which 1s Impermanent, 1s subJect to suffering and 1s non-existent and egoless; this 1s called 
wisdom. Although his body 1s sick he remains in (the realm of) birth and death for the 
benefit of all (Iiving beings) without complaint; this 1s called expedient method (upaya). 
Lại nữa, ngài Văn Thù Sư Lợi! Quán thân, thân không rời bệnh, bệnh chẳng rời thân, 
bệnh nầy, thân nầy, không phải mới, không phải cũ, đó là huệ. Dù thân có bệnh mà 
không nhàm chán trọn diệt độ, đó là phương tiện —ManJusri! He should further meditate 
on the body which 1s inseparable from illness and on 1llness which 1s Inherent in the body 
because sickness and the body are neither new nor old; this is called wisdom. The body, 
though 1Il, is not to be annihilated; this 1s the expedient method (for remaining In the world 
to work for salvation). 


3779 


(B) Thân Phật 
Buddhakaya (skf) 
Tathagata-kaya (sktf) 


(B-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Thân Phật 
Overview and Meanings 0ƒ Buddhakaya 


(ID Tổng quan về Thân Phật— Overview oƒ Buddhakaya: Nhiều người nghĩ thân Phật là nhục 


thân của Ngài. Kỳ thật thân Phật chính là sự Giác Ngộ Bồ Đề. Thân ấy không có hình 
tướng cũng không có vật chất, không phải là nhục thân được nuôi dưỡng bằng thực phẩm 
phàm phu. Đó là thân vĩnh hằng mà chất liệu của nó là trí tuệ. Vì vậy thân Phật chẳng 
bao giờ biến mất khi sự Giác ngộ Bồ Đề vẫn còn tôn tại. Sự Giác Ngộ Bồ Đề xuất hiện 
như ánh đuốc trí tuệ khiến cho chúng sanh giác ngộ và tu chứng để được sanh vào thế giới 
của chư Phật—A lot of people think of the Buddha”s body as his physical body. Truly, the 
Buddha's body means Enlightenment. It is formless and without substance. It always has 
been and always wIll be. It is not a physical body that must be nourished by ordinary food. 
lt is an eternal body whose substance 1s Wisdom. Therefore, Buddha will never disappear 
as long as Enlightenment exists. Enlightenment appears as the light of Wisdom that 
awakens people Into a newness of life and causes them to be born Into the world of 
Buddhas. 


(II) Những định nghĩa liên quan đến Thân và Thân Phật— Dofiniions that are related to the 


1) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


2) 


Body and Buddhakayd: 

Báo Thân: Sambhogakaya (skÙ—Reward body—Real Buddha In confrast to the 
nirmanakaya, or manifested body—Chân Phật —Pháp Thân Phật (vô tướng). 

Báo thân Phật hay thân tái sanh của Phật: The reward body, the sambhoga-kaya of a 
Buddha. The incarnation body of the Buddha, or retribution body in which he enJoys the 
reward of his labours. 

Thân được lập thành do bởi nghiệp báo của chúng ta gọi là báo thân: Our physical body ¡s 
called the retribution body because we are on this earth, the Saha World or World of 
Endurance, as a result of good and evIl karma. 

Báo thân Phật, đối lại với hóa thân Phật: The sambhogakaya or reward body (the 
unreality of the ego or phenomena), In contrast with the nirmanakaya, or manifested body. 
Đức Phật tự nhiên chân thực nơi mình: Kinh Pháp Bảo Đàn nói: “Tâm ta tự có Phật.”— 
The real Buddha in self. 

Bản tánh thanh tịnh nơi mình: Kinh Pháp Bảo Đàn: “Bản tánh tự nơi mình vốn thanh 
tịnh.”——The natural purity 1n self. 

Thân Hành Niệm: Kayagatasmrti (skÙ—Kayagatasati (p)—Thân Hành Niệm Tu Tập—— 
Mindfulness with regard to the body——Niệm thân (thân hành niệm)—Quán niệm về thân 
(tư duy về thân thể con người). Theo Kinh Thân Hành Niệm trong Trung Bộ Kinh, Tu tập 


3) 


4) 


5) 
6) 
7) 


3780 


thân hành niệm là khi đi biết rằng mình đang đi; khi đứng biết rằng mình đang đứng; khi 
nằm biết rằng mình đang nằm; khi ngồi biết rằng mình đang ngồi. Thân thể được xử dụng 
thế nào thì mình biết thân thể như thế ấy. Sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các 
niệm và các tư duy về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy mà nội tâm được 
an trú, an tọa, chuyên nhất và định tĩnh. Như vậy là tu tập thân hành niệm——Mindfulness 
with regard to the body. According to the Kayagatasati-Sutta in the Middle Length 
Discourses of the Buddha, cultivation of mindfulness of the body means when walking, a 
person understands that he 1s walking; when standing, he understands that he 1s standing; 
when sitting, he understands that he 1s sitting; when lying, he understands that he 1s lying. 
He understands accordingly however his body 1s disposed. As he abides thus diligent, 
ardent, and resolute, his memories and ¡ntentions based on the household lie are 
abandoned. That is how a person develops mindfulness of the body. 

Thân Nghiệp: Kaya-sankhara (p)—Physical actions—Thân hành—Thân nghiệp tiêu biểu 
cho kết quả của những hành động của thân trong tiền kiếp. Tuy nhiên, thân nghiệp khó 
được thành lập hơn ý và khẩu nghiệp, vì như có lúc nào đó mình muốn dùng thân làm 
việc ác thì còn có thể bị luân lý, đạo đức hay cha mẹ, anh em, thây bạn, luật pháp ngăn 
cẩn, nên không dám làm, hoặc không làm được. Vì thế nên cũng chưa kết thành thân 
nghiệp được. Hai nghiệp khác là khẩu và ý nghiệp——The karma operating ¡n the body (the 
body as representing the fruit of action In previous existence. Body karma 1s difficult to 
form than thought and speech karma, for there are times when we wish to use our bodies 
to commit wickedness such as killing, stealing, and commiting sexual misconduct, but If 1S 
possible for theorles, virtues as well as our parents, siblings, teachers, friends or the law to 
Impede us. Thus we are not carry out the bodyˆs wicked karma. The other two karmas are 
the karma of the mouth and of the mind). 

Niệm Thân: Kayagatasati (skt & p)—Suy niệm hay tỉnh thức về thân. Quán tưởng về 32 
phần của thân thể như tóc, lông, móng, răng, da, xương, tủy, vân vân—Mindfulness 
occupied with the body. The contemplation of the thirty-two repulsive parts of the body, 
hair of the head, hairs of the body, nails, teeth, skin, flesh, sinews, bones, marrow, etc. 
Thân Niệm Xứ: Kaya-smrtyupasthana (sk)—Quán Thân Bất Tịnh—See Chapter 61. 
Thân tam-khẩu tú-ý tam: Kaya-karmas-Vac-karmas (skt)—See Chapter 28. 

Thân Thiên Bách Ức Hóa: Hundred thousand myriad transformation bodies of the 
Buddha—Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy về Thiên Bách Ức Hóa Thân 
Phật như sau: “Này thiện tri thức! Sao gọi là Thiên Bách Ức Hóa Thân? Nếu chẳng nghĩ 
muôn pháp thì tánh vốn như không, một niệm suy nghĩ gọi là biến hóa. Suy nghĩ việc ác 
là hóa làm địa ngục, suy nghĩ việc thiện thì hóa làm thiên đường, độc hại thì hóa làm rồng 
rắn, từ bi thì hóa làm Bồ Tát, trí huệ thì hóa làm thượng giới, ngu sỉ thì hóa làm hạ giới. 
Tự tánh biến hóa rất là nhiều, người mê không hay tỉnh giác, mỗi niệm khởi ác thường đi 
trong con đường ác, xoay về một niệm thiện, trí huệ liền sanh, đây gọi là Tự Tánh Hóa 
Thân Phật.”—According to the Dharma Jewel Platform Sutra, the Sixth Patriarch taught: 
“Good Knowing Advisors! What are the hundred thousand myriad Transformation bodies 
of the Buddha? If you are free of any thought of the ten thousand dharmas, then your 
nature 1s basically like emptiness, but in one thought of calculation, transformation OCCurs. 
Evil thoughts are being tranformed into hell-beings and good thoughts Into heavenly 
beings. Viclousness 1s transformed into dragons and snakes, and compassion Into 


ỡ) 


2) 


37/81 


Bodhisattvas. Wisdom 1s transformed I1nto the upper realms, and delusion Into the lower 
realms. The transformations of the self-nature are extremely many, and yet the confused 
person, unawakened to that truth, continually gives rise to evil and walks evil paths. Turn 
a single thought back to goodness, and wisdom 1s produced. That 1s the Transformation- 
body of the Buddha within your self-nature.” 

Thân Thức: Kaya-vijnana (skt)——Body conscIlousness——Tactile consclousness—Thân thức 
phát triển khi điều kiện nổi bậc trong đó thân tiếp xúc với đối tượng bên ngoài. Thân căn 
nằm khắp các nơi trong cơ thể —Body consciousness develops when the dominant 
condition in which the body faculty meets an obJect of touch. The location of the body 
faculty 1s throughout the entire body. Cognition of the objects of touch, one of the five 
forms of cognition—See Bát Thức in Chapter 49. 

Thân tịnh mặc: Kaya-moneyyam (p)—Qualitles of the sage as to the body. 


10) Thân Tướng Như Lai: Characteristics of the body of the Buddha—Theo Kinh Hoa 


Nghiêm, Phẩm Như Lai Xuất Hiện (37), chư Bồ Tát thấy mười tướng thân Như Lai Chánh 
Đẳng Chánh Giác ở tất cả các xứ—According to The Flower Ornament Scripture, Chapter 
37, Manifestation of Buddha, enlightening beings see ten characteristics of the body of 
Buddha In infinite places. 


11) Ứng thân: Response-bodies—Có ba mươi hai ứng thân. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 


quyển Sáu, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã bạch trước Phật về ba mươi hai ứng thân của 
ngài như sau: “Bạch Thế Tôn! Bởi tôi cúng dường Đức Quán Thế Âm Như Lai, nhờ Phật 
dạy bảo cho tôi tu pháp “Như huyễn văn huân văn tu kim cương tam muội" với Phật đồng 
một từ lực, khiến tôi thân thành 32 ứng, vào các quốc độ.” Ba mươi hai ứng thân diệu tịnh, 
vào các quốc độ, đều do các pháp tam muội văn huân, văn tu, sức nhiệm mầu hình như 
không làm gì, tùy duyên ứng cảm, tự tại thành tựu—There are thirty-two response bodies. 
According to The Surangama Sutra, book S1x, Avalokitesvara Bodhisattva vowed In front 
of the Buddha about his thirty-two response bodies as follows: “World Honored One, 
because I served and made offerings to the Thus Come One, Kuan Yin, I received from 
that Thus Come One a transmission of the vajra samadhi of all being like an illusion as 
one becomes permeated with hearing and cultivates hearing. Because I gained a power of 
compassion identical with that of all Buddhas, the Thus Come Ones, I became 
accomplished in thirty-two response-bodies and entered all lands.” The wonderful purity 
of thirty-two_ response-bodies, by which one enters Into all lands and accomplishes self- 
mastery by means of samadhi of becoming permeated with hearing and cultivating 
hearing and by means of the miraculous strength of effortlessness. 


12) Thân Viên Mãn: Viên Mãn Báo Thân Phật —Full reward-body of the Buddha—Theo 


Kinh Pháp Bảo Đần, Lục Tổ Huệ Năng đã dạy về Viên Mãn Báo Thân Phật như sau: 
“Nây thiện tri thức! Sao gọi là Viên Mãn Báo Thân Phật? Thí như trong một ngọn đèn 
hay trừ ngàn năm tối, một niệm trí huệ có thể diệt muôn năm ngu. Chớ suy nghĩ về trước, 
đã qua không thể được. Thường phải nghĩ về sau, mỗi niệm mỗi niệm tròn sáng, tự thấy 
bản tánh. Thiện ác tuy là khác mà bản tánh không có hai, tánh không có hai đó gọi là 
tánh Phật. Ở trong thật tánh không nhiễm thiện ác, đây gọi là Viên Mãn Báo Thân Phật. 
Tự tánh khởi một niệm ác thì diệt muôn kiếp nhơn lành, tự tánh khởi một niệm thiện thì 
được hằng sa ác hết, thẳng đến Vô Thượng Bồ Để, niệm niệm tự thấy chẳng mất bổn 
niệm gọi là Báo Thân.”—According to the Dharma Jewel Platform Sutra, the Sixth 


3782 


Patrlarch taught: “Good Knowing Advisor! What 1s the perfect, full Reward-body of the 
Buddha? Just as one lamp can disperse the darkness of a thousand years, one thought of 
wisdom can destroy ten thousand years of delusion. Do not think of the past; 1t 1s gone and 
can never be recovered. Instead think always of the future and in every thought, perfect 
and clear, see your own original nature. Although good and evil differ, the original nature 
1s non-dual. That non-dual nature 1s the real nature. Undefiled by either good or evIl, 1t 1s 
the perfect, full Reward-body of the Buddha. One evil thought arising from the self-nature 
destroys ten thousand aeons” worth of good karma. One good thought arising from the 
self-nature ends evils as numerous as the sand-grains in the Ganges River. To reach the 
unsurpassed Bodhi directly, see 1t for yourself in every thought and do not lose the original 
thought. That 1s the Reward-body of the Buddha.” 


13) Vô Biên Thân Như Lai: Boundless Body Thus Come One—Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, 


phẩm thứ chín, Ngài Địa Tạng bạch cùng đức Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Vô lượng vô số 
kiếp về thuở quá khứ, có đức Phật ra đời quá khứ, có đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên 
Thân Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của đức Phật đây mà tạm 
thời sanh lòng cung kính, liền đặng siêu việt tội nặng sanh tử trong bốn mươi kiếp, huống 
là vẽ đắp hình tượng cúng dường tán thán! Người nầy được vô lượng vô biên phước lợi— 
According to the Earth Store Bodhisattva Sutra, Chapter 9, Earth Store Bodhisattva said to 
the Buddha: “World Honored One! In the past, numberless (nnumerable) asmkheyas of 
kalpas ago, a Buddha named Boundless Body Thus Come One, appeared in the world. lf a 
man or woman hears this Buddha”s name and even temporartly gøIves rise to a thought of 
respect, that person will overstep the heavy offenses of forty aeons of birth and death. 
How much more will one be able to do this one sculpts or paints this Buddha”s Image, or 
pralIses and makes offering to him. The merit achieved 1s limitless and unbounded. 


14) Thân Xúc Xứ: Kaya-sparshtavya (skÐÙ——The place of the body and touches—See Chapter 


116. 


(IHI)Bảy sự thù thắng của Thân Phật — Seven surpassing qualities oƒ a Buddha: Bảy loại vô 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


thượng nơi Đức Phật. 

Phật thân: Buddhaˆs body (his body with thirty-two signs and eighty-four marks). 

Phật pháp: Buddhaˆs dharma or universal law. His way of universal mercy. 

Phật huệ: Buddhaˆs wisdom. 

Phật Toàn: Buddha”s perfection. His perfect Insight or doctrine. 

Thần lực Phật: Buddhaˆs supernatural powers. 

Khả năng đoạn khổ giải thoát của Đức Phật: Buddha's ability to overcome hindrance and 
attain Deliverance. 

Phật Niết Bàn: Buddhaˆs abiding place (Nirvana). 


(IV)Những sự thù thắng khác của Thân Phật— Other surpassing qualiies oƒ a Buddha: 


Ù 


Theo quan điểm của Đại Chúng Bộ trong DỊ Bộ Tông Luân Luận, thân Phật là thanh tịnh 
không thể nghĩ bàn—According to the doctrine of the Mahasanghika ¡in the 
Samayabhedoparacanacakra, the Buddha-kaya 1s inconceivably pure: 

Thân Như Lai là siêu việt trên tất cả: The Tathagata, the Buddha, or the Blessed One 
transcends all worlds. 


3783 


2)_ Như Lai không có thực thể của thế gian: The Tathagata has no worldly substances. 

3) Tất cả lời nói của Như Lai là nhằm thuyết pháp: All the words of the Tathagata preach the 
Dharma. 

4) Như Lai giải thích rõ ràng hiện tượng của chư pháp: The Tathagata explains explicitly all 
things. 

5) Như Lai dạy tất cả các pháp như chúng đang là: The Tathagata teaches all things as they 
are. 

6)_ Như Lai có sắc thân: The Tathagata has physical form. 

7) Khả năng của Như Lai là vô tận: The Buddhaˆs authority is unlimited. 

8) Thọ mạng của Như Lai là vô hạn: The life of the Buddha-body ¡s limitless. 

9) Như Lai không bao giờ mệt mỏi trong việc cứu độ chúng sanh: The Tathagata is never 
tired of saving beings. 

10) Như Lai không ngủ: The Buddha does not sleep. 

11) Như Lai vượt lên trên nhu cầu nghi vấn: The Tathagata ¡is above the need to ponder 
quesfions. 

12) Như Lai thường thiển định, không nói một lời, tuy nhiên, Ngài chỉ dùng ngôn ngữ cho 
phương tiện thuyết pháp: The Tathagata, being always in meditation, utters no word, 
nevertheless, he preaches the truth for all beings by means of words and explanations. 

13) Như Lai hiểu ngay tức khắc tất cả những vấn để: The Tathagata understands all matters 
I1nstantaneously. 

14) Với trí tuệ Như Lai, Ngài thông hiểu tất cả các pháp chỉ trong một sát na: The Tathagata 
gains complete understanding with his wIisdom equal within a single thought-momett. 

15) Như Lai không ngừng sản sanh diệt tận trí và vô sanh trí cho đến khi đạt được Niết Bàn: 
The Tathagata, unceasingly produce wisdom regarding destruction of defilements, and 
wisdom concerning non-origination until reaching Nirvana. 


(B-2) Tam Thân Phật 
Trikaya (skt) 


(D Tổng quan về Tam Thân Phật—An overview oƒ “Trikaya ”: “Trikaya” là thuật ngữ Bắc 
Phạn chỉ “tam thân.” theo giáo thuyết Đại thừa, chư Phật có ba thân: 1) Pháp thân hay bản 
tánh thật của Phật, hay chân thân của Phật, đồng nhất với hiện thực siêu việt, với thực 
chất của vũ trụ. Sự đồng nhất của Phật với tất cả các hình thức tổn tại. Đây cũng là biểu 
hiện của luật mà Phật đã giảng dạy, hoặc là học thuyết do chính Phật Thích Ca thuyết 
giảng; 2) Ứng thân hay Báo Thân hay thân hưởng thụ. Thân thể Phật, thân thể của hưởng 
thụ chân lý nơi “Thiên đường Phật.” Đây cũng chính là kết quả của những hành động 
thiện lành trước kia; và 3) Hóa thân hay thân được Phật dùng để hiện lên với con người, 
nhằm thực hiên ý muốn đưa tất cả chúng sanh lên Phật. Đây cũng chính là hiện thân của 
chư Phật và chư Bồ Tát trần thế. Ba thân Phật không phải là một mà cũng không khác. Vì 
trình độ của chúng sanh có khác nên họ thấy Phật dưới ba hình thức khác nhau. Có người 
nhìn thấy pháp thân của Phật, lại có người nhìn thấy báo thân, lại có người khác nhìn thấy 
hóa thân của Ngài. Lấy thí dụ của một viên ngọc, có người thấy thể chất của viên ngọc 
tròn đầy, có người thấy ánh sáng tinh khiết chiếu ra từ viên ngọc, lại có người thấy ngọc 


3784 


tự chiếu bên trong ngọc, vân vân. Kỳ thật, không có phẩm chất của ngọc và ánh sáng sẽ 
không có ánh sáng phản chiếu. Cả ba thứ này tạo nên vẻ hấp dẫn của viên ngọc— 
“TIrikaya” 1s a Sanskrit term for “three bodies.” According to Mahayana doctrine, Buddhas 
have three bodies: 1) Dharmakaya, or body of the great order, or true body of the Buddha. 
Thịs 1s the truc nature of the Buddha, which 1s 1dentical with transcendental reality, the 
essence of the universe. The dharmakaya 1s the unity of the Buddha with every thing 
existing. It represents the law or dharma, the teaching expounded by the Buddha 
(Sakyamum); 2) Sambhogakaya, or body of delight, the body of buddhas who In a 
“buddha-paradise” enJoy the truth that they embody. This 1s also the result of previous 
good actions; and 3) Nirmanakaya, or body of transformation, or emanation body, the 
earthly body in which Buddhas appear to men ¡n order to fulfill the buddhas' resolve to 
guide all beings to advance to Buddhahood (liberation). The nirmanakaya 1s embodied In 
the earthly Buddhas and Bodhisattvas proJected Into the world through the meditation of 
the sambhogakayaas a result of their compassion. The three bodies are not one and yet not 
different. It is because the levels of understanding of human beings are different. Some 
see the dharma body, still others see the reward body, and still others see the response 
body. For example, some look at a pearl as a substance which 1s round and perfect, others 
see the pure light emitting by the pearl, still others see the pearl reflected within 1(self. 
Apart from the substance of the pearl and the light, there 1s no pure light emitting, nor 
reflection inside the pearl. Thus the three are one. 


(MU) Nghĩa của Tam Thân— The meanings oƒ “Trikaya ”: Ba loại thân Phật. Một vị Phật có 


ba loại thân hay ba bình diện chơn như —Buddha has a three-fold body. A Buddha has 
three bodies or planes of reality. 


(A) Theo triết học Du Già, ba thân là Pháp thân, Báo thân, và Hóa thân— According to the 


Ù 
a) 


b) 
c) 


Yogacara philosophy the Triple Body is Dharmakaya Sambhogakaya and 
Nhrmanakaya: Trikaya (skÙ —Tam Thân Phật, trong đó Pháp Thân là lãnh vực chuyên 
môn, Báo Thân với sự luyện tập để thâu thập được lãnh vực chuyên môn nây, và Hóa 
Thân với sự áp dụng lãnh vực chuyên môn trong cuộc sống hằng ngày——Dharmakaya or 
Dharma body (Law body) is likened to the field of a specific career; the Sambhogakaya or 
bliss-body 1s a person”s training by which that person acquires the knowledge of that 
specific career; and the Nirmanakaya or the body of transformation 1s likened the 
application of this knowledge in daily life to earn a living. 

Pháp Thân: Dharmakaya (skÐ). 

Pháp (dharma) ở đây có thể được hiểu như là “thực tính,” hoặc là “nguyên lý tạo luật” 
hay đơn giản hơn là “luật.”—Dharma here may be understood ¡in either way as “reality,” 
or as “law giving principle,” or simply as “law.” 

Thân (kaya) nghĩa là “thân thể” hay “hệ thống.”—Kaya means “body” or “system.” 

Tập hợp Pháp Thân (Dharmakaya) có nghĩa đen là thân thể hay một người hiện hữu như 
là nguyên lý, và nay nó có nghĩa là là thực tính tối thượng mà từ đó các sự vật có được sự 
hiện hữu và luật tắc của chúng, nhưng thực tính nầy tự nó vốn vượt khỏi mọi điều kiện— 
The combination, dharmakaya, 1s then literally a body or person that exists as princiIple, 
and 1t has now come to mean the highest reality from which all things derive their being 
and lawfulness, but which In 1tself transcends all limiting conditions. 


đ) 


©) 


2) 


a) 


b) 


3785 


Tuy nhiên Dharmakaya không phải là một từ triết học suông như khi nó được nêu định 
bằng từ “kaya” là từ gợi lên ý niệm về nhân tính, đặc biệt là khi nó liên hệ với Phật tính 
một cách nội tại và một cách thiết yếu, vì không có nó thì Đức Phật mất đi toàn bộ sự 
hiện hữu của Ngài—However, Dharmakaya ¡is not a mere philosophical word, as is 
indicated by the term “kaya,” which suggests the Idea of personality, especially as 1t 
relates to Buddhahood. It belongs to the Buddha, it 1s what inwardly and essentially 
constitutes Buddhahood, for without it a Buddha loses altogether his being. 

Pháp Thân cũng còn được gọi là Svabhavakaya, nghĩa là “cái thân thể tự tính” tự tính 
thân, vì nó trú trong chính nó, nó vẫn giữ như là giữ tự tính của nó. Đây chính là ý nghĩa 
của khía cạnh tuyệt đối của Đức Phật mà trong Ngài sự tịch lặng toàn hảo là thù thắng— 
Dharmakay 1s also known as Svabhavakaya, meaning “self-nature-body”, for 1t abides In 
1fself, It remains as such refaining 1s nature. It 1s this sense the absolute aspect of the 
Buddha, in whom perfect tranquility prevaIls. 

Pháp thân Phật vô sắc, bất biến, siêu việt, không thể nghĩ bàn và đồng nghĩa với “Tánh 
không.” Đây là kinh nghiệm về tâm thức vũ trụ, về nhất thể ở bên kia mọi khái niệm. 
Pháp thân được thừa nhận vô điều kiện là bản thể của tánh viên dung và toàn hảo tự do 
phát sinh ra mọi hình thức hữu sinh hoặc vô sinh và trật tự luân lý. Phật Tỳ Lô Giá Na, tức 
Quang Minh Biến Chiếu Phật, là hiện thân hình thái nầy của tâm thức vũ trụ. Theo tông 
Thiên Thai, Pháp thân chính là lý niệm, lý tánh hay chân lý, không có một hiện hữu hữu 
ngã nào. Nó đồng nhất với “Trung Đạo Đế.”—Essence—Absolute or spiritual body or 
Law Body—Dharma body of reality which 1s formless, unchanging, transcendental and 
inconceivable and synonymous with “Emptiness.” The dharma body Includes meditation, 
wisdom, and nirvana (Thể, trí, dụng). This 1s the experience of cosmic consciousness, oŸ 
oneness that 1s beyond every conception. The unconditioned dharmakaya 1s the substratum 
of completeness and perfection out of which arise all animate and Inanimate forms and 
moral order. Vairocana Buddha, the “All-Illuminating One” embodies this aspect of 
universal conscIousness. According to the T”1en-T”aI, Dharmakaya 1s the Idea or Principle 
or Truth 1tself without any personal existence. 

Báo Thân: Sambhogakaya (skt)—Cái thân thứ hai là Báo Thân, thường được dịch là cái 
thân của sự đển bù hay sự vui hưởng —The second body is the Sambhogakaya, which is 
ordinarily translated as Body of Recompense, or EnJoyment. 

Theo nguyên nghĩa “sự vui hưởng: là tốt nhất để dịch “sambhoga” vì nó nó xuất phát từ 
ngữ căn “bhuj,” nghĩa là “ăn,” hay “vui hưởng,” tiển từ của nó là “sam,” nghĩa là “cùng 
với nhau” được thêm vào đó——LIterally, “enJoymentf” 1s a better word for sambhoøga, for 1t 
comes originally from the root “bhuJ,” which means “to eat” or “to enJoy,” to which the 
prefix “sam” meaning “together” ¡is added. 

Sambhogakaya được dịch sang Hoa ngữ là “Cộng Dụng Thân” hay “Thọ Dụng Thân,” hay 
“Thực Thân.”—Thus “sambhogakaya” 1s often translated Into the Chinese as “Kung- 
'Yung-Shên,” or “Shou-Yung-Shen,” or “Chih-Shên.” 

Khi chúng ta có từ Báo Thân, cái thân của sự khen thưởng, đền đáp dành cho nó. Cái thân 
thọ dụng nầy đạt được như là kết quả hay sự đển đáp cho một chuỗi tu tập tâm linh đã thể 
hiện xuyên qua rất nhiều kiếp. Cái thân của sự đền đáp, tức là cái thân được an hưởng bởi 
một vị rất xứng đáng tức là vị Bồ Tát Ma Ha Tát —Since we have the term 
“sambhogakaya,” recompense or reward body for it. This body of EnJoyment 1s attained as 


đ) 


©) 


1) 


ñ) 


3) 


3786 


the result of or as the reward for a series of spiritual discipline carried on through so many 
kalpas. The body thus realized 1s the sambhogakaya, body of recompense, which 1s 
enjoyed by the well-deserving one, I.e., Bodhisatva-Mahasattva. 

Đức Phật như là cái thân thọ dụng thường được biểu thị như là một hình ảnh bao gồm tất 
cả sự vinh quang của Phật tính; vì ở trong Ngài, với hình hài, có một thứ tốt đẹp thánh 
thiện do từ sự toàn hảo của đời sống tâm linh. Những nét đặc trưng của từng vị Phật như 
thế có thể. thay đổi theo các bổn nguyện của Ngài, ví dụ, hoàn cảnh của Ngài, danh tánh, 
hình tướng, xứ sở và sinh hoạt của Ngài có thể không giống với các vị Phật khác; đức 
Phật A Di Đà có Tịnh Độ của Ngài ở phương Tây với tất cả mọi tiện nghi như Ngài mong 
muốn từ lúc khởi đầu sự nghiệp Bồ Tát của Ngài; và Đức Phật A Súc cũng thế, như được 
miêu tả trong bộ Kinh mang tên Ngài là A Súc Phật Kinh—The Buddha as the Body of 
EnJoymernt 1s generally represented as a figure enveloped 1n all the glory of Buddhahood; 
for in Him Incarnated there 1s everything good and beautiful and holy accruing from the 
perfection of the spiritual life. The particular features of each such Buddha may vary 
according to his original vows; for Instance, his environment, his name, his form, his 
country, and his activity may not be the same; Amitabha Buddha has his Pure Land in the 
West with all the accommodatlons as he desired in the beginning of his career as 
Bodhisattva; and so with Akshobhya Buddha as described in the sutra bearing his name. 
Báo Thân thỉnh thoảng cũng được gọi là “Ứng Thân ”—The Body of Recompense is 
sometimes called “Ying-Shên” or the Responding Body. 

Báo thân Phật là báo thân của sự thọ hưởng. Đây là kinh nghiệm về sự cực lạc của giác 
ngộ, về pháp tâm của Phật và chư tổ, và về sự tu tập tâm linh được truyền từ thế hệ nầy 
qua thế hệ khác. Phật A Di Đà trong cõi Tây Phương Cực Lạc tượng trưng cho báo thân 
nây. Báo thân nầy luôn đang ngự trị trên cõi Tịnh Độ, chỉ hiển hiện trên cõi trời chứ 
chẳng bao giờ hiển hiện trong cõi trần, báo thân nầy thường được chư Bồ Tát giác ngộ 
tháp tùng. Theo tông Thiên Thai, thọ dụng thân là hiện thân hữu ngã với chứng ngộ chân 
thật, nghĩa là tự thân đạt được do báo ứng của một tác nhân lâu dài. Thân nầy có hai 
loại —Potentiality— The reward body of bliss or enJoyment. Celestial body or bliss-body 
of the Buddha, personification of eternal perfection In 1s ultimate sense. The experlence 
of the rapture of enlightenmernt, of the Dharma-mind of the Buddha and the patriarchs, and 
of the spiritual practices which they have transmitted from generation to gøeneration. 
Amitabha Buddha In his Western Paradise symbolizes this “bliss-body.” It always resides 
1n the Pure Land and never manmifests 1tself in the mundane world, but only ¡in the celestial 
spheres, acompanied by enlightened bodhisattvas. According to the Tien-T”ai Sect, the 
EnJoyment or Reward-body 1s the person embodied with real Insipht, 1.e., the body 
atfained as the value of a long causal action. There are two kinds of Sambhogakaya: 

Tự Thọ Dụng: Vô lượng công đức chân thực và viên tịnh thường biến sắc thân của các 
Đức Như Lai do ba a tăng kỳ kiếp tu tập vô lượng phước huệ tư lương mà khởi lên— 
Sambhogakaya for the Buddha”s own use, or bÏIss. 

Tha Thọ Dụng: Vi diệu tịnh công đức thân của các Đức Như Lai do bình đẳng trí thị hiện 
ra, chư Bồ Tát trụ nơi Thập Địa hiện đại thần thông, chuyển chánh pháp luân, xé rách 
lưới nghi của chúng sanh khiến họ thọ dụng được pháp lạc Đại Thừa—Sambhogakaya for 
the spiritual benefit of others. 

Hóa Thân: Nirmanakaya (skt)——Buddha's metamorphosic body. 


a) 


1) 


b) 


c) 


3787 


Từ ngữ “thân,” theo nghĩa thường rất dễ bị hiểu lầm vì nó gợi ra ý tưởng về một hiện hữu 
thể xác. Tuy nhiên, theo Thiên Thai tông thì Ứng Hóa Thân là thân thể xuất hiện qua 
nhiều hình thức hay thân chuyển hóa của chư Phật. Khi muốn cứu độ chúng sanh, một vị 
Phật có thể hóa thân vào một thân thể, như trường hợp Phật Thích Ca Mâu NI là hóa thân 
của Phật Tỳ Lô Giá Na—Transformation body or the incarnated body of the Buddha. The 
term “body” In the ordinary sense 1s rather misleading because 1t conveys the idea of a 
bodily existence. However, according to the T”1en-T”ai Sect, Nrmanakaya means body of 
manifestation, or the body of transformation (incarnation). The body In 1fs varlous 
Incarnation. In order to benefit certain sentient beings, a Buddha can Incarnate himself 
Into an appropriate visual body, such as that of Sakyamuni which 1s the transformation 
body of Vairocana Buddha. It is twofold: 

Thân thể chỉ riêng cho các vị Bồ Tát sơ cơ: The body exclusively for Bodhisattvas of 
primary stage, that 1s, a superior body of Transformation. 

Thân thể dành cho những chúng sanh dưới hàng Bồ Tát sơ cơ: The body for those who are 
prior to the primary stage. 

Cái thân thứ ba là Hóa Thân, nghĩa là “thân biến hóa” hay đơn giản là cái thân được 
mang lấy. Trong khi Pháp Thân là cái thân quá cao vời đối với những chúng sanh bình 
thường, khiến những chúng sanh nầy khó có thể tiếp xúc tâm linh được với nó, vì nó vượt 
khỏi mọi hình thức giới hạn nên nó không thể trở thành một đối tượng của giác quan. 
Những phàm nhân phải chịu sinh tử như chúng ta đây chỉ có thể nhận thức và thông hội 
với cái thân tuyệt đối này nhờ vào những hình tướng biến hóa của nó mà thôi. Và chúng 
ta nhận thức những hình tướng nầy theo khả năng của chúng ta về tâm linh, trí tuệ. Những 
hình tướng nầy xuất hiện với chúng ta không theo cùng một hình thức như nhau. Do đó mà 
chúng ta thấy trong Kinh Pháp Hoa rằng Bồ Tát Quán Thế Âm hóa hiện thành rất nhiều 
hình tướng khác nhau tùy theo loại chúng sanh mà Ngài thấy cần cứu độ. Kinh Địa Tạng 
cũng ghi rằng Bồ Tát Địa Tạng mang nhiều hình tướng khác nhau để đáp ứng những nhu 
cầu của chúng sanh—The third Body is Nirmanakaya, usually translated as “Hua-Shên,” 
which means “Body of Transformation,” or simply “Assumed Body.” The Dharmakaya 1s 
too exalted a body for ordinary mortals to come to any conscious contact with. Às 1t 
transcends all forms of limitation, 1t cannot become an obJect of sense or intellect. We 
ordinary mortals can perceive and have communion with this body only through 1s 
transformed forms. And we perceive them only according to our capacities, moral and 
spiritual. They do not appear to us In the same form. We thus read in the Saddharma- 
Pundarika Sutra that the Bodhisattva Avalokitesvara transforms himself into so many 
different forms according to the kind of beings  whose salvation he has In view at the 
moment. The Kshitigarbha Sutra also mentions that Kshitigarbha Bodhisattva takes upon 
himself a variety of forms 1n order to respond to the requirements of different sentient 
beings. 

Quan niệm về Hóa Thân là quan trọng, vì cái thế giới tương đối nầy đối lập với giá trị 
tuyệt đối của Như Như là giá trị vốn chỉ đạt được tới bằng cái trí như như. Bản thể của 
Phật tính là Pháp Thân, nhưng hễ chừng nào Đức Phật vẫn ở trong bản thể của Ngài thì 
cái thế giới của những đặc thù vẫn không có hy vọng được cứu độ. Vì thế Đức Phật phải 
từ bỏ trú xứ nguyên bổn của Ngài và mang lấy hình tướng mà các cư dân của trái đất nầy 
có thể nhận thức và chấp nhận được—The conception of the Nirmanakaya is significant, 


đ) 


©) 


3788 


seeing that this world of relativity stands contrasted with the absolute value of Suchness 
which can be reached only by means of the knowledge of Suchness or Tathatajnana. The 
essence of Buddhahood 1s the Dharmakaya, but as long as the Buddha remains such, there 
1s no hope for the salvation of a world of particulars. Thus the Buddha has to abandon his 
original abode, and must take upon himself such forms as are conceivable and acceptable 
to the Inhabitants of this world. 

Hóa thân là một trong ba thân của một vị Phật, theo Phật giáo học Đại Thừa, hai thân kia 
là Báo thân và Pháp thân. Hóa Thân được Phật dùng để hiện lên với con người, nhằm 
thực hiên ý muốn đưa tất cả chúng sanh lên Phật. Đây cũng chính là hiện thân của chư 
Phật và chư Bồ Tát trần thế. Cũng theo Phật giáo Đại Thừa, chư Phật có nhiều khả năng 
siêu nhiên bao gồm cả việc “hiện thân,” hay sự hiển hiện bằng thân vật chất để làm lợi 
lạc chúng sanh. Sự hiện thân này có thể là qua thân người hay súc vật, hay ngay cả cầu 
đường, hay một vật thể nào đó để cung cấp sự lợi lạc. Cách hiện thân quan trọng nhất là 
hiện ra dưới hình thức một vị Phật như trường hợp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo 
Phật giáo Tây Tạng, những hành giả thâm áo có được khả năng lựa chọn hoàn cảnh tái 
sanh của họ một cách ý thức, và những vị thầy thâm áo khác có khả năng nhận ra được 
những người này. Ngày nay tại Tây Tạng có vài trăm dòng tái sanh như vậy, mà nổi bật 
nhất là các đức Đạt Lai Lạt Ma—One of the three bodies of a Buddha, according to 
Mahayana buddhology, the other two are enjoyment body and truth body. Body of 
transformation, the earthly body in which Buddhas appear to men in order to fulfill the 
buddhas` resolve to guide all beings to advance to Buddhahood (liberation). The 
nirmanakaya 1s embodied in the earthly Buddhas and Bodhisattvas proJected Into the 
world through the meditation of the sambhogakayaas a result of theiIr compassion. Also 
according to Mahayana Buddhism, Buddhas are credited with a variety of suparnatural 
powers, Including the ability to create “emanation body,” or physical manifestations that 
are produced ¡n order to benefit sentient beings. These may be human or animal forms, or 
may even be bridges or other physical obJects that provide benefit. However, the mosft 
Imporfant type of emanation body 1s the physical form of a Buddha as In teh case of 
Sakyamuni Buddha. According to Tibetan Buddhism, advanced practiioners acquire the 
ability to choose their rebirth situations consciously, and other advanced master are able to 
1dentify them. Today there are hundreds of reincarnational lineages in Tibetan Buddhism, 
the most prominent of which are the Dalai Lamas. 

Theo Phật giáo Mật tông, hóa thân có nghĩa là “thân của sự tỏa rạng,” thân của sự hiện 
hữu hay biến hiện. Nó là sự biến hiện của thân và của tâm chúng ta. Nó cũng là sự biến 
hiện thân của những ai đã thành tựu hai thân trước và biến hiện trong thân thứ ba này. 
Trong ý nghĩa này hóa thân đặc biệt dùng để chỉ vị đạo sư Kim Cang hay vị thầy đang 
sống trong hiện tại trên trái đất này. Một vị thầy như thế đã thành tựu pháp thân và báo 
thân, nhưng để có thể đối diện với những hình tướng, lương thực, y phục và thế giới, hay 
nói khác hơn là với những nhận thức của chúng ta, người cần phải có một hóa thân. Một 
vị thầy cần phải xuất hiện trong một hóa thân để có thể truyền đạt cho chúng ta Kim 
Cang thừa và giáo lý Phật đà —According to the Tantric Buddhism, the meaning of 
Nirmanakaya 1s the “body of emanation,” the body of existence or manifestation oŸ our 
mind and our body. It is also the manifestation of the bodies of those who have already 
experienced or gone through the other two kayas, and who then manifest on the third 


3789 


level, the nirmanakaya. In that sense the nrmmanakaya refers specifically to the vajra 
master or teacher who 1s here on earth. Such a teacher has achieved the dharmakaya and 
the sambhogakaya, but in order to communicate with our body, our food, our clothes, and 
our earth, that 1s, with our sense perceptions, he needs a manifested body. Ït 1s necessary 
that the teacher manifest in the nrmanakaya In order to communicate with us and to teach 
the vajrayana and the entire Buddhadharma. 


(B) Tam Thân Phật theo Phật giáo Đại thừa— Trikaya in Mahayana: 


Ù 


2) 


3) 


Pháp thân——Dharmakaya: Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa duy trì khái niệm rằng Pháp thân 
là do pháp tao thành. Vì vậy Pháp thân là nguyên lý và tánh chất căn bản của sự giác 
ngộ. Bản tánh thật của Phật, đồng nhất với hiện thực siêu việt, với thực chất của vũ trụ. 
Sự đồng nhất của Phật với tất cả các hình thức tổn tại. Đây cũng là biểu hiện của luật mà 
Phật đã giảng dạy, hoặc là học thuyết do chính Phật Thích Ca thuyết giảng. Còn một lối 
giải thích cho rằng pháp thân chính là “Tối Thắng Quang Phật” của Đức Tỳ Lô Giá Na— 
The Prajna-paramita Sutra maintains the conception that the Dharmakaya 1s produced by 
Dharmas. Thus, the Dharma body 1s the principle and nature of fundamental 
enlightenment. Body of the great order. The true nature of the Buddha, which 1s identical 
with transcendental reality, the essence of the universe. The dharmakaya 1s the unity of 
the Buddha with every thing existing. It represents the law or dharma, the teaching 
expounded by the Buddha (Sakyamum). There 1s still another another explanation that the 
dharmakaya 1s the Dharma body of Vairocana Buddha, which translates as “All Pervasive 
Light.”. 

Ứng thân hay Báo Thân—Sambhogakaya: Báo thân là thân của trí tuệ viên mãn hay là 
thân của sự khởi đầu giác ngộ. Đây là thân hưởng thụ. Thân thể Phật, thân thể của hưởng 
thụ chân lý nơi “Thiên đường Phật.” Đây cũng chính là kết quả của những hành động 
thiện lành trước kia. Báo thân còn được xem là là thân của Ngài Sở Lưu Phật, có nghĩa là 
“Thành Tịnh Phật.”——The reward body 1s Perfect Wisdom, or Initial enlightenment. Thịs 1s 
the body of delight, the body of buddhas who In a “buddha-paradise” enJoy the truth that 
they embody. This Is also the result of previous good actions. The reward body 1s 
considered as the body of Nisyanda Buddha, which means “Fulfilliment of Purity.” 

Hóa thân—Nirmanakaya: Hóa thân là sự thể hiện lòng bi mẫn với chúng sanh mọi loài. 
Thân được Phật dùng để hiện lên với con người, nhằm thực hiên ý muốn đưa tất cả chúng 
sanh lên Phật. Đây cũng chính là hiện thân của chư Phật và chư Bồ Tát trần thế. Hóa thân 
còn được biết là thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có nghĩa là “Tịch Tịnh Phật.”—The 
transformation body 1s a compassionate appearance In response to living beings. Body of 
transformation, the earthly body in which Buddhas appear to men in order to fulfill the 
buddhas` resolve to guide all beings to advance to Buddhahood (liberation). The 
nirmanakaya 1s embodied ¡in the earthly Buddhas and Bodhisattvas proJected into the 
world through the meditation of the sambhogakaya as a result of their compassion. The 
transformation body 1s also known as the body of Sakyamuni Buddha, which translates 
“Still and Silent.” 


(C) Tam Thân Phật trong Thiên— Trikaya in Zen: Trong nhà Thiền, ba thể của Phật chỉ ba 


trình độ về sự thực chứng—In Zen the three bodies of Buddhas are three level of reality: 


(C1) 


D 
2) 


3) 


3790 


Ý thức vũ trụ, một khái niệm thoát ra ngoài tánh duy lý: Dharmakaya (skt)—The cosmic 
conscIousness, the unified existence that lies beyond all concepts. 

Thể nghiệm xuất thần do đại giác đem lại: Sambhogakaya (skt)—The experience of the 
ecstasy of enlightenment. 

Thân Phật sáng chói, do Phật Thích Ca hiện thân: Nirmanakaya (skt)—Buddha-body 1s 
radiant, personified by Sakyamuni Buddha. 


(C2)Theo Thiển Sư D.T. Suzki trong Thiển Luận, Tập II_—According to Zen Master D.T. 


Ù 


2) 


3) 


Suzuki in Essays In Zen Buddhism, Book II: 

Pháp Thân: Dharmakaya (skt)—Pháp thân là tự thể của hết thảy chư Phật và chúng sanh. 
Do Pháp thân mà chư pháp có thể xuất hiện. Không có Pháp thân sẽ không có thế giới. 
Nhưng đặc biệt, Pháp thân là bản thân yếu tính của hết thảy mọi loài, đã có sẵn từ trước. 
Theo nghĩa nầy, Pháp thân là Pháp tánh (Dharmata) hay Phật tánh (Buddhata), tức Phật 
tánh trong hết thẩy mọi loài —The Dharmakaya is the essence-being of all the Buddhas 
and also of all beings. What makes at all possible the existence of anything 1s the 
Dharmakaya, without which the world 1tself 1s inconceivable. But, especially, the 
Dharmakaya 1s the essence-body of all beings which forever 1s. In this sense It 1S 
Dharmata or Buddhata, that 1s, the Buddha-nature within all beings. 

Báo Thân: Sambhogakaya (skt—Cũng gọi là Thọ Dụng Thân, là bản thân tâm linh của 
các Bồ Tát, được Bồ Tát thọ dụng như là kết quả do tu tập các Ba La Mật. Các ngài tự 
mình thành tựu điều nầy tùy theo định luật nhân quả trên phương diện đạo đức, và trong 
đây các ngài giải trừ trọn vẹn tất cả những sai lầm và ô nhiễm trong cảnh giới của năm 
uẩn—The Sambhogakaya is the spiritual body of the Bodhisattvas which is enjoyed by 
them as the fruit of their self-discipline in all the virtues of perfection. This they acquire 
for themselves according the law of moral causation, and In this they are delivered at last 
from all the defects and defilements Inherent in the realm of the five Skandhas. 

Hóa Thân: Nirmanakaya (skt—Cũng gọi là Ứng Hóa Thân hay Biến Hóa Thân, phát sinh 
từ đại bi tâm (mahakaruna) của chư Phật và chư Bồ Tát. Bằng lý thể của đại bi mà các 
ngài hướng tới chúng sanh, các ngài không bao giờ thọ dụng những kết quả của các hành 
vi đạo đức của mình. Chí nguyện thiết tha của các ngài là chia xẻ những kết quả nầy cho 
tất cả chúng sanh. Nếu Bồ Tát có thể thay thế kẻ phàm phu chịu khổ não, Bồ Tát thực 
hiện ngay. Nếu kẻ phàm phu có thể được giác ngộ do Bồ Tát hồi hướng công đức cho 
mình, ngài sẽ thực hiện ngay. Bồ Tát hồi hướng công đức và chịu khổ thay cho chúng 
sanh nhờ Biến Hóa Thân của ngài. Hóa thân là hình tướng mà Đức Phật đã xử dụng khi 
muốn dùng thân hình của một con người để đi vào thế giới nầy. Do đó, trong tính cách 
không gian, Bồ Tát chia thân mình thành trăm nghìn koti vô số thân. Ngài có thể hóa thân 
làm những loài bò bay máy cựa, làm Thánh, làm Ma vương, nếu ngài thấy đó là cơ duyên 
thích hợp để cứu vớt thế gian ra khỏi sự kểm tỏa của vô minh, phiển não và đủ mọi thứ 
nhiễm ô bất tịnh The Nirmanakaya is born of great loving heart (mahakaruna) of the 
Buddhas and Bodhisattvas. By reason of this love they have for all beings, they never 
remain in the self-enJoyment of the fruits of their moral deeds. Their intense desire 1s tO 
share those fruits with their fellow-beings. lf the ignorant could be saved by the 
Bodhisattva by his vicariously suffering for them, he would do so. If the Ignorant could be 
enlightened by the Bodhisattva by turning his stock of merit over to them, he would do so. 
Thịs turning over of merit and this vicarious suffering are accomplished by the Bodhisattva 





3791 


by means of his NÑirmanakaya, transformation-body. Nirmanakaya 1s a body assumed by 
the Buddha 1n order to establish contact with the world in a human form. In this form, 
therefore, the Bodhisattva, spatially speaking, divides himself into hundreds of thousands 
of kotis of bodies. He can then be recognized in the form of a creeping caterpillar, in a 
sky-scraping mountann, in the saintly figure of Saints, and even in the shape of a world- 
devouring Evil One (Mara), 1ƒ he thinks 1t necessary to take this form in order to save a 
world that has passed Into the hands of Ignorance, evil passions, and all kinds of 
defilemenfs and corruptIons. 

(D) Tam Thân Phật trong Kim Cang thừa— Trikaya in VỤrayana: Theo Mật tông Phật giáo, 
khía cạnh của thế giới được nhìn qua 3 bình diện của thế tục: hình tướng, cảm xúc và 
hững hờ. Có những mức độ nhận thức rõ ràng theo Mật giáo về các bình diện này, đó là 
nguyên lý của 3 thân, hay là “tam thân.” Kaya là tiếng Bắc Phạn có nghĩa là “thân.” Giữa 
ba thân và ba bình diện của nhận thức có một sự tương ứng với nhau. Trong ngôn ngữ của 
Mật giáo, bình diện của hình tướng tương ứng với hóa thân hay thân của sự biến hiện; 
bình diện cảm xúc tương ứng với báo thân, thân của sự an lạc vô biên; và bình diện hững 
hờ với Pháp thân, hay thân của vô biên pháp giới. Giữa sự trình bày của Mật giáo và sự 
trình bày của thế gian không có một sự căng thẳng chống trái nào. Hơn nữa, giáo lý Mật 
giáo về ba thân cho chúng ta thấy chúng ta có thể làm việc trực tiếp với ba bình diện hình 
tướng, cảm xúc và vô minh qua sự tương ứng với ba thân đều có đủ đầy trong mỗi chúng 
ta. Trong quá trình học hỏi Mật giáo, chúng ta phải làm việc đồng thời một lúc với ba 
thân qua sự liên hệ của chúng với vị Kim Cang đạo sư, người biểu tượng của ba thân. Ba 
thân không phải là một nguyên lý trừu tượng, mà chúng ta có thể làm việc trực tiếp với 
chúng bằng sự cảm nhận, tâm linh và siêu việt. Khi chúng ta đã thành tựu bình diện hình 
tướng một vị thầy, bình diện của hóa thân, chúng ta sẽ thành tự báo thân. Trên bình diện 
này những cảm xúc sẽ được biến đổi và trở thành đề tài của tu tập. Hơn nữa, chúng ta bắt 
đầu chuẩn bị cho Pháp thân, thân của một không gian rộng mở và xuyên suốt mọi vật. 
Khi chúng ta sắp sửa học Mật giáo, điều cần thiết là phải hiểu nguyên lý về “tam thân” 
của hiện tượng và hiện thực. Trong truyền thống Mật giáo, bước đầu tiên là đối mặt với 
hóa thân, bình diện của hình tướng. Sau đó chúng ta phải nhận ra sự liên quan giữa năm 
gia đình Phật (see Five Buddha Families in Chapter 57) với hóa thân hay với bình diện 
của cảm xúc. Hơn nữa, sự vượt qua bình diện của hình tướng và cảm xúc cũng rất là cần 
thiết, vì đó là Pháp thân cao tột. Phải thấy rõ tầm quan trọng của sự liên hệ giữa hình 
tướng hay thế giới hiện hữu, và sự liên hệ với vị đạo sư Kim Cang, vị thầy vĩ đại, đang 
sống trên quả đất này. Trong một ý nghĩa nào đó vị đạo sư Kim Cang là nhà phù thủy, 
một nhà ảo thuật: ông ta đã thành tựu cái không gian vô biên, vượt qua bình diện của 
cảm xúc và sống bằng một xác thân hoàn toàn xương thị —According to Tantric 
Buddhism, the samsaric way of handling our world, in terms of the three levels of samsaric 
perception: body, emotions, and mindlessness. There is a definte tantric levels of 
perception, which 1s known as the principle of the three kayas, or the trikaya. Kaya 1s a 
Sanskrit word that sinply means “body.” There 1s a correspondence between the three 
levels. In the language of tantra, the level of body corresponds to the kaya or body of 
manifestation, the nirmanakaya. The level of emotlons corresponds to the body of 
complete Joy, the sambhogakaya, and the level of bewilderment or Ignorance corresponds 
to total space, the dharmakaya. There 1s no tension or contradiction between the samsaric 


3792 


and the tantric descriptions. Rather the tantric principle of the three kayas shows how we 
could relate to the levels of body, emotions, and bewilderment that already exist within 
our state of being. In studying tantra, we relate with all three kayas simultaneously by 
relating to the vajra master, who embodies all three. The three kayas are not abstract 
pinciples, but we can relate to them experlentially, personally, spiriually, and 
transcendently, all at the same time. As we develop to the level of the teacher”s body, the 
level of nirmanakaya, then we begin to experience the sambhogakaya. At that level 
emofions are transmuted and are workable. Beyond that, we also begin to tune In to the 
dharmakaya, which 1s open, all pervading space. lÝ we are going to study tantra, If 1s 
necessary to undersftand the trikaya principle of being and manifesting . In tantric practice 
the first step 1s to realize the level of body, the nirmanakaya. Then we see that the five 
Buddha families are related with the sambhogakaya or the level of emotions. Beyond that 
If IS necessary fo transcend both the bodily and the emotional level, which 1s the 
dharmakaya, high above. lt is necessary to understand the importance of relating with the 
body, or earthly existence, and relating with the vaJra master, the great teacher who exIsfs 
on earth. In some sense such a teacher Is a magician, a conjurer: he has achieved total 
space, conquered the level of emotions, and he actually exists in an earthly body. 

1) Pháp Thân: Dharmakaya (sk)—Biểu hiện cho sức mạnh của tánh không thâm nhập và 
bao trùm tất cả, được hiện thân của Ngài Phổ Hiền—Dharmakaya stands for the strength 
of fundamental truth of emptiness, the all-pervading supreme reality, enlightenment 1tself 
and embodied as Samantabhadra. 

2) Báo Thân: Sambhogakaya (skt)—Biểu hiện những phẩm chất của “thể luật.” Đây chính là 
pháp hiện trên thân Phật —Sambhogakaya represents the qualities of the dharmakaya. 

3) Hóa Thân: Nirmanakaya (skt—Sự hiện thân có ý thức của thể luật dưới hình thức con 
người. Trong Đại thừa, hiện thân nầy là Đức Phật lịch sử, thì trong Kim Cang thừa, hiện 
thân nầy là bất cứ ai thừa hưởng phẩm chất tâm linh của một vị thầy đã khuất—The 
nirmanakaya 1s the Intentional embodiment of the dharmakaya in human form. In the 
Mahayana, Nirmanakaya means the historical Buddha Sakyamumi. In the Vajrayana, 
nirmanakaya means any person who possesses the spiritual capabilitles of a teacher who 
has previously died. 

(E) Theo Nhiếp Luận Tông—According to Samparigraha School: 

1) Pháp Thân: Dharmakaya (skt—Bản tánh là lý thể và trí tuệ—lIdeal body whose nature ¡s 
prinnciple and wisdom. 

2) Báo Thân: Sambhogakaya (skt—Thọ dụng thân, chỉ thị hiện cho Bồ Tát—Enjoyment or 
Reward-body which appears only for the Bodhisattva. 

3) Hóa Thân: Nirmanakaya (sk)—Biểu hiện cho thường nhân để họ tôn sùng. Hóa thân Phật 
là thân vật chất mà chư Phật thị hiện để cứu độ chúng sanh——Transformation-body which 
manifests itself for ordinary people for their worship. The transformation body of the 
Buddha, the body-of-form of all Buddhas which 1s manifested for the sake of men who 
cannot yet approach the Dharmakaya (the formless True Body of Buddhahood). 

(F) Theo Pháp Tướng Tông— According to Dharmalaksana School: See (E) (Vì Nhiếp Luận 
Tông là tiền thân của Pháp Tướng Tông —For Samparigraha School was a forerunner of 
the Dharmalaksana School). 


(G) 


3793 


I) Sắc thân: The physical body of the Buddha. 
2) Pháp môn thân: His psychological body with Ifs vast varIety. 
3) Thực tướng thân: His real body——Dharmakaya. 


(H) Tam Thân Phật theo tông Thiên Thai— Trikaya according to the T?ien-T?di: Ba thần 


Ù 
2) 
3) 
Œ) 


Ù 


a) 


b) 


2) 


Phật được coi như là Phật quả; đây là lý thuyết đặc trưng của tông Thiên Thai. Mỗi Đức 
Phật giác ngộ viên mãn đều được quan niệm là có ba thân —Trikaya. According to the 
Tien-T”ai, the Threefold Body of the Buddha ¡1s mentioned as Buddhahood. Every 
Buddha of Perfect Enlightenment 1s supposed to possess three bodies: 

Pháp Thân: Dharmakaya (sk}—See Tam Thân Phật (B). 

Thọ Dụng Thân: Sambhogakaya (skÐ—See Tam Thân Phật (B). 

Ứng Hóa Thân: Nirrmanakaya (skt)—See Tam Thân Phật (B). 

Tam Thân Phật khác—Other Trikayas: Tam Thân Phật, trong đó Pháp Thân là lãnh vực 
chuyên môn, Báo Thân với sự luyện tập để thâu thập được lãnh vực chuyên môn nầy, và 
Hóa Thân với sự áp dụng lãnh vực chuyên môn trong cuộc sống hằng ngày: Trikaya 
(skÙ —Dharmakaya or Dharma body (Law body) 1s likened to the field of a specific 
career; the Sambhogakaya or bliss-body Is a person's trainng by which that person 
acquires the knowledge of that specific career; and the Nirmanakaya or the body of 
transformation 1s likened the application of this knowledge In datly life to earn a living. 
Hóa thân (Ứng thân): Nirmana-kaya (skt)—Ứng thân—Từ ngữ “thân,” theo nghĩa thường 
rất dễ bị hiểu lầm vì nó gợi ra ý tưởng về một hiện hữu thể xác. Tuy nhiên, theo Thiên 
Thai tông thì Ứng Hóa Thân là thân thể xuất hiện qua nhiều hình thức hay thân chuyển 
hóa của chư Phật. Khi muốn cứu độ chúng sanh, một vị Phật có thể hóa thân vào một thân 
thể, như trường hợp Phật Thích Ca Mâu Ni là hóa thân của Phật Tỳ Lô Giá Na—The term 
“body” In the ordinary sense 1s rather misleading because 1t conveys the idea of a bodily 
existence. However, according to the Tlen-TI”ai Sect, Nưrmanakaya means body of 
manifesfation, or the body of transformation (incarnation), transformation body or the 
Incarnated body of the Buddha, the body In 1fs various incarnation. In order to benefif 
certain sentient beings, a Buddha can incarnate himself into an appropriate visual body, 
such as that of Sakyamuni which 1s the transformation body of Vairocana Buddha. It 1s 
twofold: 

Thân thể chỉ riêng cho các vị Bồ Tát sơ cơ: The body exclusively for Bodhisattvas of 
primary stage, that 1s, a superior body of Transformation. 

Thân thể dành cho những chúng sanh dưới hàng Bồ Tát sơ cơ: The body for those who are 
prior to the primary stage. 

Báo thân: Sambhogakaya (skt)—Báo thân Phật là báo thân của sự thọ hưởng. Đây là kinh 
nghiệm về sự cực lạc của giác ngộ, về pháp tâm của Phật và chư tổ, và vỀ sự tu tập tâm 
linh được truyền từ thế hệ nầy qua thế hệ khác. Phật A Di Đà trong cõi Tây Phương Cực 
Lạc tượng trưng cho báo thân nầy. Báo thân nầy luôn đang ngự trị trên cõi Tịnh Độ, chỉ 
hiển hiện trên cõi trời chứ chẳng bao giờ hiển hiện trong cõi trần, báo thân nây thường 
được chư Bồ tát giác ngộ tháp tùng. Theo tông Thiên Thai, thọ dụng thân là hiện thân hữu 
ngã với chứng ngộ chân thật, nghĩa là tự thân đạt được do báo ứng của một tác nhân lâu 
dài. Thân nầy có hai loại—Potentiality—The reward body of bliss or enjoyment— 
Celestial body or bliss-body of the Buddha, personification of eternal perfection 1n Ifs 
ultimate sense. The experience of the rapture of enlightenment, of the Dharma-mind of 


a) 


b) 


3) 


Œ) 
D 
2) 
3) 
4) 


3794 


the Buddha and the patrilarchs, and of the spiritual practices which they have transmitted 
from generation to generation. Amitabha Buddha In his Western Paradise symbolizes this 
"bliss-body.” It always resides 1n the Pure Land and never manifests 1tself in the mundane 
world, but only in the celestial spheres, acompanied by Enlightened Bodhisattvas. 
According to the T”ien-T”ai Sect, the EnJoyment or Reward-body 1s the person embodied 
with real Insight, 1.e., the body attained as the value of a long causal action. There are two 
kinds of Sambhogakaya: 

Tự Thọ Dụng: Vô lượng công đức chân thực và viên tịnh thường biến sắc thân của các 
Đức Như Lai do ba a tăng kỳ kiếp tu tập vô lượng phước huệ tư lương mà khởi lên— 
Sambhogakaya for the Buddha”s own use, or blIss. 

Tha Thọ Dụng: Vi diệu tịnh công đức thân của các Đức Như Lai do bình đẳng trí thị hiện 
ra, chư Bồ Tát trụ nơi Thập Địa hiện đại thần thông, chuyển chánh pháp luân, xé rách 
lưới nghi của chúng sanh khiến họ thọ dụng được pháp lạc Đại Thừa—Sambhogakaya for 
the spiritual benefit of others. 

Pháp thân: Dharmakaya—Pháp thân Phật vô sắc, bất biến, siêu việt, không thể nghĩ bàn 
và đồng nghĩa với “Tánh không.” Đây là kinh nghiệm về tâm thức vũ trụ, về nhất thể ở 
bên kia mọi khái niệm. Pháp thân được thừa nhận vô điều kiện là bản thể của tánh viên 
dung và toàn hảo tự do phát sinh ra mọi hình thức hữu sinh hoặc vô sinh và trật tự luân lý. 
Phật Tỳ Lô Giá Na, tức Quang Minh Biến Chiếu Phật, là hiện thân hình thái nầy của tâm 
thức vũ trụ. Theo tông Thiên Thai, Pháp thân chính là lý niệm, lý tánh hay chân lý, không 
có một hiện hữu hữu ngã nào. Nó đồng nhất với “Trung Đạo Đế.”—Essence——Absolute 
or spiritual body or Law Body——Dharma body of reality which 1s formless, unchanging, 
transcendental and inconceivable and synonymous with “Emptiness.” The dharma body 
includes meditation, wisdom, and nirvana (Thể, trí, dụng). This 1s the experlence of 
COSmic conscIousness, of oneness that 1s beyond every conception. The unconditioned 
dharmakaya 1s the substratum of completeness and perfection out of which arise all 
animate and inanimate forms and moral order. Vairocana Buddha, the “AlI-Illuminating 
One” embodies this aspect of universal consclousness. According to the Tien-Tal, 
Dharmakaya 1s the idea or Principle or Truth 1fself without any personal exIstence. 


(C) Bốn thân Phật 
Four kayds 


Theo Kinh Lăng Già— According to the Lankavdfara Sufrq: 

Hóa Phật: Pháp thân——NIirmakaya. 

Công Đức Phật: Báo thân—Sambhogakaya. 

Trí huệ Phật: Tathata-jnanabuddha (skÐ)——Buddha-wisdom——Great wisdom. 
Như như Phật: Hóa thân—Dharmakaya. 


(HD) Theo Duy Thức Luận—According to the sastra on the COHSCiOMSHI€SS: 


Ù 
2) 


Tự Tính Thân: Pháp Thân—NIrmakaya. 
Tha Thụ Dụng Thân: Báo Thân—Sambhogakaya. 


3) 
4) 


3795 


Tự Thụ Dụng Thân: Báo Thân—Sambhogakaya. 
Biến Hóa Thân: Hóa Thân——Dharmakaya. 


(HH1)Theo tông Thiên Thai— According to the T?ien-T”ai Sect: 


Ù 
2) 
a) 


b) 


3) 
a) 


b) 
4) 


Œ) 
Ù 


2) 
3) 
4) 


5) 


Pháp Thân: Nirmakaya. 

Báo Thân: Sambhogakaya. 

Báo thân Phật hay thân tái sanh của Phật: The reward body, the sambhoga-kaya of a 
Buddha. The Incarnation body of the Buddha, or retribution body in which he enJoys the 
reward of his labours. 

Thân được lập thành do bởi nghiệp báo của chúng ta gọi là báo thân: Our physical body ¡s 
called the retribution body because we are on this earth, the Saha World or World of 
Endurance, as a result of good and evil karma. 

Ứng Thân: Sambhogakaya. 

Thân Phật ứng với cơ duyên khác nhau mà hóa hiện, một trong ba thân Phật: 
Transformation body——Manifested body, or any Incarnation of Buddha, one of the three 
bodies of a Buddha. 

Thân Phật tương ứng với chân như: The Buddha-incarnation of the Bhutatathata. 

Hóa Thân: Dharmakaya. 


(D) Ngũ Chúng Pháp Thân 
Five kimds 0ƒ Buddha”s dharrmakaya 


Theo trường phái Thiên Thai— According to the T?ien-T?di Sect: 

Như Như Trí Pháp Thân: The spiritual body of wIisdom——Cái thực trí đã chứng ngộ lý như 
như—Thhe spiritual body of bhutatathata-wisdom (Sambhogakaya). 

Công đức pháp thân: Sambhogakaya (skt)—Hết thảy công đức thành tựu—The spiritual 
body of all virtuous achievemetnt. 

Tự pháp thân: Nirmakaya (skt)—Ứng thân—Tự thân— The body of incarnation in the 
world——The spiritual body of incarnation In the world. 

Biến hóa thân: Nirmakaya (skt—Biến hóa pháp thân—The body of unlimited power of 





transformation. 
Hư không thân: Dharmakaya (skt——The body of unlimited space—Hư không pháp thân—— 
Lý như như lìa tất cả tướng cũng như hư không. 


(H) Theo Kinh Hoa nghiềm— According to the Flower Adorrnmenf Sutra: 


Ù 
2) 
3) 


4 


Pháp tánh sanh thân: Thân Như Lai do pháp tánh sanh ra—The body or person of Buddha 
born from the dharma-nature. 

Công đức pháp thân: Thân do muôn đức của Như Lai mà hợp thành—The dharmakaya 
evolved by Buddha-virtue, or achievemeit. 

Biến hóa pháp thân: Thân biến hóa vô hạn của Như Lai, hễ có cảm là có hiện, có cơ là có 
ứng—The dharmakaya with unlimited powers of transformation. 

Thực tướng pháp thân—The real dharmakaya: Thực thân hay thân vô tướng của Như Lai. 


5) 


l) 


2) 


3) 


3796 


Pháp thân Như Lai rộng lớn như hư không: Hư không pháp thân—Pháp thân Như Lai rộng 
lớn tràn đầy khắp cả hư không. Pháp thân của Như Lai dung thông cả ba cõi, bao trùm tất 
cả các pháp, siêu việt và thanh thịnh—The universal dharmakaya, the dharmakaya as 
being like space which enfolds all things, omniscient and pure. 


(E) Tám Tánh Của Pháp Thân Như Lai 
Eight nature 0ƒ Dharmakaya 


Theo Thiền sư D.T. Suzuki trong Nghiên Cứu Kinh Lăng Già, ý niệm về Pháp thân không 
phải không có trong Kinh Lăng Già; tuy nhiên, ý niệm ấy không được dùng theo ý nghĩa 
pháp thân của học thuyết Tam Thân. Lăng Già nói đến Pháp Thân Như Lai, đến Pháp 
Thân bất khả tư nghì, và đến Pháp thân như là Ý sinh thân. Pháp thân ấy có tám đặc tính 
như sau—According to Zen Master D.T. SuzukKI In the “Studies In The Lankavatara Sutra,” 
the idea of Dharmakaya 1s not wanting in the Lankavatara Sutra, and that it is used not In 
the same of the Dharmakaya of the Triple Body dogma. The Lankavatara Sutra speaks of 
the Tathagata's Dharmakaya of the Inconceivable Dharmakaya, and of Dharmakaya as 
will-body. That Tathagata”s Dharmakaya has eIght special natures as follows: 

Ở chỗ nào mà sự đạt Như Lai thân trong các cối trời được nói đến như là kết quả của sự 
hiểu biết những chân lý tâm linh tối thượng thuộc Phật giáo Đại Thừa, thì tại đấy Pháp 
thân được dùng kèm với Như Lai như là một cái gì vượt khỏi bản chất của năm pháp, có 
được những thứ phát xuất từ Trí tuệ tối thượng (prajna), và chính nó an trụ trong cảnh giới 
của những tướng trạng huyễn ảo (mayavishaya). Ở đây, chúng ta có thể xem tất cả từ 
Pháp thân, Như Lai thân, và Như Lai đồng nghĩa với nhau: Where the attainment of the 
Tathagatakaya In the heavens 1s spoken of as the result of the understanding of the highest 
spiritual truths belonging to Mahayana Buddhism, Dharmakaya 1s used In apposition with 
Tathagata as something that transcends the nature of the five Dharmas, being furnished 
with things 1ssuing from the highest knowledge, and 1tself abiding In the realm of magical 
appearances. Here we may consider all these terms synonymous, Dharmakaya, 
Tathagatakaya, and Tathagata. 

Như Lai thân cũng được nói đến khi vị Bồ Tát đạt đến một hình thức thiển định nào đó 
mà nhờ đấy vị ấy thấy mình phù hợp với sự như như của các sự vật và những biến hóa của 
như như. Như Lai thân được thể chứng khi những hoạt động tâm linh của vị ấy vận hành 
một cách có điểu kiện ngưng dứt và bấy giờ xãy ra một sự chuyển biến từ gốc trong tâm 
thức của vị ấy, thân không khác gì Pháp thân: Tathagatakaya is referred to also when the 
Bodhisattva attains to a certain form of meditation whereby he finds himself in accord 
with the suchness of things and 1s transformations. The Tathagatakaya 1s realized when 
all his mental activitles conditionally working are extinguished and there takes place a 
radical revolution in his consciousness. The kaya 1s no less than the Dharmakaya. 

Khi vị Bồ Tát được mô tả như là được đăng quang giống như vị đại vương bởi tất cả chư 
Phật, vị ấy đã vượt khỏi Bồ Tát địa sau cùng thì bảo rằng vị ấy cuối cùng đã thể chứng 
Pháp thân. Cái thân nầy được định tính là “Tự Tại” (vasavartin) và được đồng nghĩa với 
Như Lai trong Phật giáo, tự tại được dùng trong nghĩa quyền năng tối thượng mà ý muốn 


4) 


5) 


6) 


3797 


là hành động vì không có gì ngăn chặn trong thể cách điều ngự của quyển năng ấy. Pháp 
thân ở đây có thể đồng nhất với Báo Thân, chi phân thứ hai của Tam thân. Ở đây vị Bồ 
Tát đang ngồi trên điện Liên Hoa được trang hoàng bằng đủ loại ngọc, được vây quanh 
bởi các Bổ Tát có phẩm chất tương tự và bởi tất cả chư Phật duỗi tay đón nhận. Hẳn 
không cần phải nói rằng vị Bồ Tát ở đây được miêu tả đã hiểu cái chân lý Đại Thừa rằng 
không có tự tánh trong các sự vật ở bên ngoài hay bên trong, và rằng vị ấy đang an trú 
trong sự thể chứng viên mãn được hiển lộ cho tâm thức của ngài ở chỗ thâm sâu nhứt: 
When the Bodhisattva 1s described as being anointed likfe a great sovereign by all the 
Buddhas as he goes beyond the final stage of Bodhisattvaship, mentlion 1s made of 
Dharmakaya which he will finally realize. This kaya 1s characterized as “vasavartin” and 
made synonymous with Tathagata. In Buddhism “vasavartin” is used in the sense of 
supreme sovereignty whose will is deed since there 1s nothing standing in the way OÝ 1tS 
ruleship. The Dharmakaya may here be identified with Sambhogakaya, the second 
member of the Trikaya. Here the Bodhisattva 1s sifting 1n the Lotus Palace decorated with 
gems of all sorts, surrounded by Bodhisattvas of similar qualifications and also by all the 
Buddhas whose hands are extended to receive the Bodhisattva here. lt goes without 
saying that the Bodhisattva here described has comprehended the Mahayana truth that 
there 1s no self-substance In obJects external or Iinternal, and that he 1s abiding in the full 
realization of the truth most inwardly revealed to his consciousness. 

Ta còn thấy Pháp thân nối kết với những sản phẩm tỉnh thần đạt được trong một cảnh giới 
của cái tâm hoàn toàn thanh tịnh. Thuật ngữ nầy giờ đây đi kèm với “acintya,” bất khả tư 
nghì, cũng như với “vasavartin,” tự tại tính: Dharmakaya 1s found again in connection with 
the moral provisions obtainable In a realm of pure spirituality. The term 1s now coupled 
with “acIntya,” inconceivable, as well as with “vasavartita.” 

Ở chỗ nào mà tất cả chư Phật được nói đến như là cùng một tính chất hay bình đẳng tính 
(samata) theo bốn cách thì sự bình đẳng của Thân (kayasamata) được xem là một trong 
bốn cách ấy. Hết thảy chư Phật vốn là chư Như Lai, bậc Giác Ngộ, và A La Hán, đều chia 
xẻ tính chất bình đẳng về mặt Pháp thân và về sắc thân (rupakaya) của chư vị với ba mươi 
hai tướng hảo và tám mươi vẻ đẹp, trừ khi chư vị khoác lấy những hình tướng khác nhau 
trong những thế giới khác nhau để giữ cho hết thảẩy chúng sanh khéo tu tập. Ngoài cái 
Pháp thân được bàn đến một cách rõ ràng, chúng ta thấy có Báo Thân được long trọng 
hóa bằng tất cả những đặc trưng có tính cách vật lý của một con người thượng đẳng, và cả 
Hóa Thân, cái thân biến hóa, đáp ứng với những yêu cầu của các chúng sanh đang ở 
riêng trong cảnh giới của họ: Where all the Buddhas are spoken of as the same character 
1n four ways, the sameness of the body 1s regarded as one of them. All the Buddhas who 
are Tathagatas, the Enlightened Ones, and the Arhats, shared the nature of sameness as 
regards the Dharmakaya and their material body with the thirty-two marks and the eighty 
minor ones, except when they assume diiferent forms In different worlds to keep all 
beings in good discipline. Besides the Dharmakaya expressly referred to, we have also 
Sambhogakaya solemnized with all the physical features of a superior man; and also the 
NÑirmanakaya, the Body of Transformation, In response to the needs of sentient beings 
who are inhabiting each in his own realm of existence. 

Bất sinh (anutpada) được bảo là một tên khác nữa của Pháp Thân do ý sinh của Như Lai 
(Như Lai Ý Thành Pháp Thân). Manomaya có nghĩa là được tạo thành do ý muốn, và như 


7) 


8) 


3798 


đã được giải thích, một vị Bổ Tát có thể mang nhiều hình tướng khác nhau tùy theo ý 
muốn của ngài, thật dễ dàng như người ta dùng ý nghĩ vượt qua hay vượt lên trên mọi thứ 
trở ngại vật lý. Thế thì có phải cái Pháp Thân do ý sanh không nhằm chỉ cái Pháp Thân 
trong chính nó mà chỉ là cái Pháp thân trong liên hệ của nó với một thế giới đa phức ở 
đấy nó có thể mang những hình tướng mà nó muốn tùy theo hoàn cảnh hay không? Trong 
trường hợp Pháp thân được định tính như thế thì nó không khác gì Hóa Thân. Cho nên 
chúng ta còn đọc thấy rằng những danh xưng khác của Như Lai là rất nhiều trong thế giới 
nây, thế nhưng các chúng sanh không thể nhận ra được, ngay cả khi họ nghe được cái 
danh xưng ấy: No-birth ¡is said to be another name for the Tathagata's Manomaya- 
dharmakaya. Manomaya 1s “will-made” and as 1s explained elsewhere a Bodhisattva 1s 
able to assume a variety of forms according to his wishes Just as easily as one can In 
thought pass through or over all kinds of physical obstructions. Does then the 
"Dharmakaya will-made” mean, not the Dharmakaya 1n Itself, but the Dharmakaya 1n 1ts 
relation to a world of multitudinousness where 1t may take any forms 1t likes according to 
condition? In this case the Dharmakaya thus qualified is no other than the Nirmanakaya. 
So we read further that the Tathagata's other names are a legion In this world only that 
sentient beings fail to recognize them even when they hear them. 

Pháp thân của Như Lai sánh với tính chất bất diệt của cát sông Hằng là thứ bao giờ cũng 
vẫn giữ nguyên như thế khi chúng bị bỏ vào lửa. Xa hơn nữa, Kinh Lăng Già bản dịch thời 
nhà Đường còn cho rằng Pháp thân không có thân thể nào cả, vì lý do ấy nên nó không 
bao giờ bị hủy diệt. Trong Lăng Già bản Phạn, Pháp thân là xá lợi (sirira hay sariravat), 
chứ không phải là Dharmakaya, nhưng theo văn bản thì “Sarira” đồng nghĩa với 
“Dharmakaya.” Trong Phật giáo, xá lợi là một cái gì rắn chắc và không thể bị hủy hoại 
được sau khi một thi thể bị đốt cháy, và người ta nghĩ rằng chỉ có các Thánh nhân mới để 
lại xá lợi mà thôi. Quan niệm nầy có lẽ phát sinh từ sự suy diễn rằng Pháp thân vẫn sống 
mãi và tạo thành bản chất tinh linh của Phật tính: The Tathagata's Dharmakaya is 
compared to the indestructibility of the sands of the Ganges which remain ever the same 
when they are put In fire. Further down, the Tang translation speaks of the Dharmakaya 
having no body whatever, and for that reason 1t is never subJect to destruction. In the 
Sanskrit text the corresponding term 1s “sarira” or “sariravat,” and not Dharmakaya, but 
from the context we can Judge that “sarira” 1s here used synonymously with Dahrmakaya. 
In Buddhism “sarira” 1s something solid and indestructible that 1s left behind when the 
dead body ¡1s consumed in fire, and it was thought that only holy men leave such 
indestructible substance behind. This conception 1s probably after an analogy of 
Dharmakaya forever living and constituting the spiritual substance of Buddhahood. 

Cát sông Hằng, Phật tính của Đức Phật (Buddhasyabuddhatah) thay vì Pháp thân được 
làm chủ thể so sánh với cát là những thứ thoát khỏi mọi sai lầm vốn có trong các sự vật 
tương đối. Chắc chắn rằng Pháp tính cũng có nghĩa là Pháp thân của Như Lai, chỉ khác 
nhau về cách được gán cho mà thôi: The sands of the Ganges, the Buddha's Buddhahood 
Iinstead of Dharmakaya 1s made the subJect of comparison to the sands which are free from 
all possible faults inherent In things relative. There 1s no doubt that the Buddhata too 
means the Dharmakaya of the Tathagata, only differently designated. 


3799 


(F) Thập Thân Như Lai 
Ten bodies 0ƒ the Buddha 


(D Tổng quan về Thập Tướng Thân Như Lai—An overview oƒ Ten characteristics oƒ the 


body oƒ Buddha: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Như Lai Xuất Hiện (37), chư Bồ Tát thấy 
mười tướng thân Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác ở tất cả các xứ —According to The 
Flower Ornament Scripture, Chapter 37, Manifestation of Buddha, enlightening beings see 
ten characteristics of the body of Buddha In Infinite places. 


(H) Chỉ Tiết của Thập Tướng Thân Như Lai— Details oƒ Ten characteristics oƒ the body oƑ 


Ù 
a) 


b) 


2) 


3) 
a) 


Buddha: 

Tướng Thân Thứ Nhất của Như Lai—The first characteristic of the body of Buddha: 

Đại Bồ Tát phải ở vô lượng xứ mà thấy thân Như Lai. Vì chư đại Bồ Tát chẳng nên ở một 
pháp, một sự, một quốc độ, một chúng sanh mà thấy Như Lai. Phải khắp tất cả nơi thấy 
Như Lai. Ví như hư không đến khắp tất cả chỗ sắc phi sắc, chẳng phải đến, chẳng phải 
chẳng đến. Vì hư không chẳng có thân—Great enlightening beings should see the body of 
Buddha In infinite places. They should not see Buddha In Just one thing, one phenomenon, 
one body, one land, one being; they should see Buddha everywhere. Just as space 1s 
omnipresent, in all places, materlal or Immaterial, yet without either arriving or not 
arriving there, because space 1s Incorporeal. 

Cũng vậy, thân Như Lai khắp tất cả chỗ, khắp tất chúng sanh, khắp tất cả pháp, khắp tất 
cả quốc độ, chẳng phải đến, chẳng phải chẳng đến. Vì thân Như Lai là không có thân. Vì 
chúng sanh mà thị hiện thân Phật —In the same manner, Buddha 1s omnipresent, in all 
places, in all beings, in all things, in all lands, yet neither arriving nor not arriving there, 
because Buddhaˆs body 1s incorporeal, manifesting a body for the sake of sentient beIngs. 
Tướng Thân Thứ Hai của Như Lai—The second characteristic of the body of Buddha: Ví 
như hư không rộng rãi chẳng phải sắc mà hay hiển hiện tất cả sắc. Nhưng hư không kia 
không có phân biệt cũng không hý luận. Thân của Như Lai cũng vậy, vì do trí quang minh 
khắp chiếu sáng làm cho tất cả chúng sanh, thế gian, xuất thế gian, các nghiệp thiện căn 
đều được thành tựu. Nhưng thân Như Lai không có phân biệt cũng không hý luận. Vì từ 
xưa đến nay, tất cả chấp trước, tất cả hý luận đều đã dứt hẳn—Just as space is wide open, 
1S not a form yet can reveal all forms, yet space 1s without discrimination or false 
description, so also 1s the body of Buddha like this, causing all beings` mundane and 
transmundane good works to be accomplished by illuminating all with the light of 
knowledge, yet without discrimination or false descriptions, having orIginally terminated 
all attachments and false descrIptions. 

Tướng Thân Thứ Ba của Như Lai—The third characteristic of the body of Buddha: 

Ví như mặt nhựt mọc lên, vô lượng chúng sanh ở châu Diêm Phù Đề đều được lợi ích. 
Những là phá tối làm sáng, biến ướt thành khô, sanh trưởng cỏ cây, thành thục lúa mạ, 
chói suốt hư không, hoa sen nở xòe, người đi thấy đường, kẻ ở nhà xong công việc. Vì 
mặt nhựt khắp phóng vô lượng quang minh —When the sun comes out, infinite living 


b) 


4) 
8) 


3800 


beings all receive 1ts benefits; 1t disperses the darkness and gives light, dries up moisture, 
causes plants and trees to ørow, matfures crops, permeates the sky, causes lotuses to 
bloom, allows travellers to see the road, allows people to do their work, because the orb of 
the sun radiates Infinte beams of light everywhere. 

Như Lai trí nhựt cũng như vậy, dùng vô lượng sự khắp lợi chúng sanh. Những là diệt ác 
sanh lành, phá ngu làm trí, đại từ cứu hộ, đại bi độ thoát, làm cho họ tăng trưởng căn lực, 
giác phần, khiến họ sanh lòng tin sâu chắc, bỏ lìa tâm ô trược, khiến kẻ thấy nghe chẳng 
hư nhân quả, khiến được thiên nhãn thấy chỗ thọ sanh sau khi chết, khiến tâm vô ngại 
chẳng hư căn lành, khiến trí tổ sáng mau nở giác hoa, khiến họ phát tâm thành tựu bổn 
hạnh. Vì thân mặt nhựt trí huệ quảng đại của Như Lai phóng vô lượng quang minh chiếu 
sáng khắp nơi—The sun of knowledge of Buddha ¡s also like this, benefitting sentient 
beings everywhere by Infinite works, destroying evil and producing good, breaking down 
Ignorance and creating knowledge, benevolently saving, compassionately liberating, 
causing ørowth of faculties, powers, and elements of enlightenment, causing beings fo 
develop profound faith, enabling them to see inevitable cause and effect, fostering in them 
the celestial eye to see where beings die and are born, causing their minds to be 
unimpeded and not destroy roots of goodness, causing them to cultivate 1llumination by 
knowledge and open the flower of awakening, causing them to determine to fulfill their 
fundamenral task. Why? Because Buddhas" immense sun-body of knowledge and wisdom 
radiates Infinite light, 1lluminating everywhere. 

Tướng Thân Thứ Tư của Như Lai—The fourth characteristic of the body of Buddha: 

Ví như mặt nhựt mọc lên, trước hết chiếu những núi lớn như núi Tu Di vân vân, kế chiếu 
hắc sơn, kế chiếu cao nguyên, sau rốt chiếu khắp đại địa. Mặt nhựt chẳng nghĩ rằng ta 
trước chiếu nơi đây rồi sau chiếu nơi kia. Chỉ do núi và mặt đất có cao và thấp, nên chiếu 
có trước và sau. Đức Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác lại cũng như vậy. Ngài thành tựu 
vô biên pháp giới trí luân, thường phóng vô ngại trí huệ quang minh. Trước chiếu chư đại 
Bồ Tát, kế chiếu Duyên Giác, kế chiếu Thanh Văn, kế chiếu chúng sanh có thiện căn 
quyết định, tùy theo tâm khí của họ mà thị hiện trí quảng đại, sau rốt chiếu khắp tất cả 
chúng sanh, nhẫn đến kẻ tà định cũng chiếu đến làm nhơn duyên lợi ích thuở vị lai khiến 
họ được thành thục. Nhưng Đức Như Lai đại trí nhựt quang chẳng nghĩ rằng ta phải chiếu 
Bồ Tát đại hạnh, nhẫn đến sau rốt sẽ chiếu tà định chúng sanh. Hỉ phóng trí quang bình 
đẳng chiếu khắp, vô ngại, vô chướng, vô phân biệt—When the sun rises, first it lights up 
the highest mounfains such as the Sumeru, then the lower mounfains, then the high 
plateaus, and finally the whole land; but the sun does not think, “First I wIll 1lluminate 
here, afterward I will illuminate there.” It 1s Just because of difference in height of the 
mountains and land that there 1s a succession In 1llumination. The Buddha, similarly, 
having developed the boundless orb of knowledge of the realm of reality, always radiating 
the light of unimpeded knowledge, first of all illumines the hiph mountains, which are the 
Great Enlightening Beings, then illumines those who are awakened by understanding of 
conditioning, then 1llumines those who listen to the message, then illumines sentient 
beings whose foundation of goodness are sure and stable, revealing vast knowledge 
according to beings` mental capacities, finally 1lluminng all sentient beings, even 
reaching those who are fixated on error, to be a beneficial cause for the future, that they 
may develop to maturity. But the light of the sun of great knowledge of Buddha does not 


b) 


5) 
8) 


b) 


3801 


think, “I will first 1llumine the great deeds of Enlightening Beings and at the very last 
shine on sentient beings who are fixated on error.” It Just radiates the light, shining equally 
on all, without obstruction or impediment, without discrimination. 

Ví như mặt nhựt mặt nguyệt tùy thời xuất hiện, núi lớn, hang tối chiếu khắp không riêng 
tư. Như trí huệ lại cũng như vậy, chiếu khắp tất cả không có phân biệt. Tùy theo chúng 
sanh căn khí sở thích không đồng mà trí huệ quang minh có nhiều thứ khác nhau—]ust as 
the sun moon appear In their time and impersonally shine on the mountains and valleys, so 
also does the knowledge of Buddha shine on all without discrimination, while the light of 
knowledge has varlous differences according to the differences 1n faculties and 
Iinclinations of sentient beings. 

Tướng Thân Thứ Năm của Đức Như Lai—The fifth characteristic of the body of Buddha: 
Ví như mặt nhựt mọc lên, những kẻ sanh manh vì không nhãn căn nên trọn không thấy. 
Dầu không thấy, nhưng vẫn được ánh sáng mặt nhựt làm lợi ích. Vì do mặt nhựt mà biết 
thời tiết ngày đêm, thọ dụng các thứ y phục, ẩm thực, khiến thân thể mạnh khỏe khỏi 
bệnh tật. Như Lai trí nhựt lại cũng như vậy. Những kẻ không tin, không hiểu, phá giới, 
phá kiến, tà mạng sanh sống, vì không tín nhãn nên chẳng thấy được chư Phật trí huệ. 
Dầu không thấy, nhưng vẫn được sự lợi ích nơi trí huệ của Phật. Vì do oai lực của Phật 
làm cho những chúng sanh đó, các sự khổ nơi thân và những phiền não, nhơn khổ vị lai 
đều được tiêu diệ—When the sun comes out, those born blind cannot see it, because they 
have no faculty of vision; yet even though they do not see It, they are benefitted by the 
light of the sun. Why? By this 1s possible to know the times of day and night, and to have 
access to food and clothing to comfort the body and free from distress. The sun of 
knowledge of Buddha 1s also like this; the blind without faith or understanding, immoral 
and heedles, sustaining themselves by wrong means of livelihood, do not see the orb of 
the sun of knowledge of the Buddha because they have no eye of faith, but even though 
they do not see 1t, they are still benefitted by the sun of knowledge. Why? Because by the 
power of Buddha 1t makes the causes of future suffering of those beings, physical pains 
and psychological afflictions, all vanish. 

Đức Như Lai có rất nhiều quang minh làm phương tiện cứu độ chúng sanh—The Buddha 
has various kinds of light to use as skillful means to save sentient beings: 

Có quang minh tên là tích tập tất cả công đức—A light called accumulating all virtues. 

Có quang minh tên là chiếu khắp tất cả——A light called total universal illumination. 

Có quang minh tên là thanh tịnh tự tại chiếu —A light called pure, free ¡llumination. 

Có quang minh tên là xuất đại diệu âm——A light called producing great, wondrous sound. 
Có quang minh tên là hiển khắp tất cả ngôn ngữ khiến sanh hoan hỷ—A light called 
understanding all languages and gladdening others. 

Có quang minh tên là thị hiện cảnh giới tự tại dứt hẳn tất cả nghi ngờ——A light called the 
realm of freedom showing the eternal cancellation of all doubts. 

Có quang minh tên là trí vô trụ tự tại chiếu khắp—A light called independent universal 
1llumination of nondwelling knowledge. 

Có quang minh tên là trí tự tại dứt hẳn tất cả hý luận—A light called free knowledge 
forever terminating all false descrIptions. 

Có quang minh tên là tùy sở nghi xuất diệu âm—A light called marvelous sayings 
according to need. 


c) 


3802 


Có quang minh tên là xuất âm thanh tự tại thanh tịnh trang nghiêm quốc độ thành thục 
chúng sanh—A light called producing free utterances adorning lands and maturing 
sentient beings. 

Mỗi lổ lông của Đức Như Lai phóng ra ngàn thứ quang minh như vậy——Each pore of the 
Buddha emits a thousand kinds of light like these: 

Năm trăm quang minh chiếu khắp hạ phương, năm trăm quang minh chiếu khắp thượng 
phương các chúng Bồ Tát ở chỗ chư Phật trong tất cả cõi—Five hundred lights beam 
downward, five hundred lights beam upward, 1lluminating the congregatlons of 
Enlightening Beings at the various places of the Buddhas In the various lands. 

Những Bồ Tát đó thấy quang minh nầy đồng thời đều được cảnh giới Như Lai: mười đầu, 
mười mắt, mười tai, mười mũi, mười lưỡi, mười thân, mười tay, mười chưn, mười địa, mười 
trí đều thanh tịnh tất cả. Chư Bồ Tát đó trước đã thành tựu những xứ, những địa, khi thấy 
quang minh nầy thời lại thanh tịnh hơn, tất cả thiện căn thảy đều thành thục, hướng đến 
nhứt thiết trí —When the Enlightening Beings see these lighís, all at once they realize the 
realm of Buddhahood, with ten heads, ten eyes, ten ears, ten noses, ten tongues, fen 
bodies, ten hands, ten feet, ten stages, and ten knowledges, all thoroughly pure. The states 
and stages previously accomplished by those Enlightening Beings become more pure upon 
seeing these lights; their roots of goodness mature, and they proceed toward omnIscIence. 
Hạng trụ ở nhị thừa thời diệt tất cả phiền não——Those in the two lesser vehicles have all 
their defilements removed. 

Ngoài ra, một phần sanh manh chúng sanh, nhờ những quang minh nầy, thân đã an lạc 
nên tâm họ cũng thanh tịnh nhu nhuyễn, điều phục, kham tu niệm trí —Some other beings, 
who are blind, their bodies blissful, also become purified in mind, gentle and docile, able 
to cultivate mindfulness and knowledge. 

Các chúng sanh nơi ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều được khoái lạc giải thoát 
những khổ, khi mạng chung đều được sanh lên cõi trời hoặc nhơn gian. Những chúng sanh 
đó chẳng biết do nhơn duyên gì, do thần lực nào mà sanh về đây. Hàng sanh manh kia 
nghĩ rằng ta là Phạm Thiên, ta là Phạm Hóa. Bấy giờ Đức Như Lai trụ trong phổ tự tại 
tam muội, phát ra sáu mươi thứ diệu âm mà bảo họ rằng, các ngươi chẳng phải là Phạm 
Thiên, Phạm Hóa, cũng chẳng phải là Đế Thích, Hộ Thế làm ra, mà đều do thần lực của 
Như Lai. Những chúng sanh đó nghe lời trên đều được biết đời trước và đều rất hoan hỷ. 
Vì tâm hoan hỷ nên tự nhiên hiện ra mây hoa ưu đàm, mây hương, mây âm nhạc, mây y 
phục, mây lọng, mây tràng, mây phan, mây hương bột, mây châu báu, tràng sư tử lầu các 
bán nguyệt, mây ca ngâm khen ngợi, mây những đồ trang nghiêm, đều cúng dường Đức 
Như Lai với lòng tôn trọng. Vì những chúng sanh đó được tịnh nhãn. Đức Như Lai thọ ký 
vô thượng Bồ Để cho họ—The sentient beings ¡n the realms of hells, hungry ghosts and 
animals all become blissful and are freed from pains, and when their lives end are reborn 
1n heaven or the human world. Those sentient beings are not aware , do not know by what 
cause, by what spiritual power, they came to be born there. Those blind ones think, “We 
are Brahma gods, we are emanations of Brahma.” Then Buddha in the concentration of 
universal freedom, says to them, “You are not Brahma gods, not emanations of Brahma, 
nor were you created by the king-god Indra or the world-guardian gods: all this 1s spiritual 
power of Buddha.” Having heard this, those sentlent beings, by the spiritual power of 
Buddha, all know their past life and become very happy. Because their hearts are Joyful, 


6) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


7) 


3803 


they naturally produce clouds of udumbara flowers, clouds of fragrances, music, cloth, 
parasols, banners, pennants, aromatic powders, Jewels, towers adorned with lion banners 
and crescents, clouds of song of praise, clouds of all kinds of adornments, and respectfully 
offer them to the Buddha. Why? Because these sentient beings have gained clear eyes, 
and therefore the Buddha gives them the prophecy of unexcelled, complete perfect 
enlightenment. In this way the Buddha's sun knowledge benefits sentient beings born 
blind, fostering the full development of basic goodness. 

Tướng Thân Thứ Sáu Của Đức Như Lai—The sixth characteristic of the body of Buddha: 
Ví như mặt nguyệt có bốn pháp kỳ đặc vị tầng hữu, thân tướng của Đức Như Lai lại cũng 
có bốn pháp kỳ đặc vị tằng hữu—It ¡s like the moon, with four special extraordinary 
qualiies, the characteristics of the body of Buddha similarly has four special 
extraordinary qualities: 

Ánh nguyệt che chói quang minh của tất cả tinh tú, thì tướng thân của Đức Như Lai che 
chói tất cả hàng Thanh Văn Duyên Giác, dù hữu học hay vô học—The moon outshines all 
the stars, the body of Buddha similarly outshines all hearers and Individual Iluminates, 
whether they are In the stage of learning or beyond learning. 

Ánh nguyệt hay theo thời gian mà hiện ra tròn khuyết, nhưng ánh nguyệt tự nó không tròn 
khuyết. Đức Như Lai cũng tùy theo sở nghi mà thị hiện thọ mạng dài ngắn chẳng đồng, 
nhưng thân Như Lai không tăng giảm—As time passes, the moon shows waning or 
waxing, but Ifs original nature has no waning nor waxing. The body of the Buddha 
manifesfs different life spans according to the needs of the situation, yet the Buddha-body 
1s neither increasing nor decreasing. 

Mặt nguyệt hiện rõ trong nước đứng trong hay nơi đại địa. Tướng thân Đức Như Lai đều 
hiện bóng trong căn khí Bồ Đề hay nơi chúng sanh tâm tịnh, hay khắp toàn thế giới—The 
moon reflection appears In all clear waters. In the same manner, the reflection of the 
Buddha-body appears In all vessels of enlightenment, sentient beings with pure minds, in 
all worlds. 

Tất cả người thấy mặt nguyệt đều đối trước mặt họ, chứ nguyệt luân không phân biệt 
không hý luận. Cũng như vậy, tất cả chúng sanh, có ai thấy Như Lai, đều cho rằng Đức 
Như Lai chỉ hiện trước tôi. Như Lai theo sở thích của họ mà thuyết pháp, theo địa vị của 
họ khiến được giải thoát, theo chỗ đáng hóa độ khiến được thấy Phật. Nhưng thân Như 
Lai vẫn không phân biệt, không hý luận. Những điều lợi ích làm ra đều được rốt ráo—AlI 
who see the moon see it ripht before them, yet the moon has no discrimination and no 
arbitrary conception. In the same mamner, all sentient beings who behold the Buddha-body 
think the Buddha 1s in their presence alone. According to their Inclinations, Buddha 
teaches them, liberating them according to their states, causing them to perceive the 
Buddha-body according to their needs and potentials for edification, yet the Buddha-body 
has no discrimination, no arbitrary conceptions; all benefits it renders reach the ultimate 
end. 

Tướng Thân Thứ Bảy Của Đức Như Lai—The seventh characteristic of the body of 
Buddha: Ví như Đại Phạm Thiên Vương dùng chút phương tiện hiện thân khắp Đại Thiên 
thế giới. Tất cả chúng sanh đều thấy Đại Phạm Thiên Vương hiện ở trước mình. Nhưng 
Đại Phạm Thiên Vương nầy chẳng phân thân, cũng không có các thứ thân. Cũng như vậy, 
Đức Như Lai không có phân biệt, không hý luận, cũng chẳng phân thân, cũng chẳng có 


8) 


3) 


3804 


các thứ thân. Nhưng tùy sở thích của tất cả chúng sanh mà thị hiện Phật thân, cũng vẫn 
chẳng nghĩ rằng hiện ngần ấy thân—Just as the supreme Brahma god of a billion-world 
universe simply manifests Its body in the billion worlds, and all beings see Brahma before 
them, yet Brahma does not đdivide 1ts body and does not have multiple bodies. In the same 
way the Buddhas have no discrimination, no flase representations, and do not divide theIr 
bodies or have multiple bodies, yet they manifest their bodies in accord with the 
I1nclinations of all sentient beings, without thinking that they manifest so many bodies. 
Tướng Thân Thứ Tám Của Đức Như Lai—The eighth charateristic of the body of Buddha: 
Ví như y vương khéo biết các thứ thuốc và những chú luận, đều dùng được tất cả những 
thứ thuốc có ở Diêm Phù Đề. Lại do năng lực của những thiện căn đời trước và sức đại 
minh chú làm phương tiện, nên chúng sanh được thấy y vương đều được lành mạnh. Y 
vương nầy biết mạng sắp chết, nghĩ rằng sau khi ta chết, tất cả chúng sanh không nơi 
nương tựa. Nay ta phải nên vì họ mà hiện phương tiện. Lúc đó y vương chế thuốc thoa 
thân mình dùng sức minh chú gia trì, nên dầu đã chết mà thân chẳng rã, chẳng héo, chẳng 
khô, cử chỉ, nhìn, nghe không khác lúc còn sống, phàm có chữa trị đều được lành mạnh. 
Cũng như vậy, Đức Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác vô thượng y vương trải qua vô 
lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp tu luyện pháp dược đã được thành tựu, tu học tất cả 
phương tiện thiện xảo đại minh chú lực đều được viên mãn đến bỉ ngạn. Khéo trừ diệt 
được tất cả bệnh phiền não của chúng sanh, và trụ thọ mạng trải qua vô lượng kiếp. Thân 
Phật thanh tịnh, không tư lự, không động dụng, tất cả Phật sự không hề thôi nghỉ. Chúng 
sanh được thấy, các bệnh phiền não đều được tiêu diệt—A master physician is well 
versed in all medications and the scIence of hypnosis, fully uses all the medicines In the 
land, and, also because of the power of the physiclan”s past roots of goodness, and 
because of using hypnotic spells as an expedient, all those who see the physician recover 
from illness. That master physIcian, sensing Iimpending death, thinks, “After I die, sentient 
beings will have no one to rely on; [ should manifest an expedient for them.” Then the 
master physician compounds drugs, which he smears on his body, and support his body by 
spell power, so that it will not decay or shrivel after death, so 1ts bearing, seeing, and 
hearing will be no different from before, and all cures will be effected. The Buddha, the 
Truly Enlightened One, the unexcelled master physician, 1s also like this, having 
developed and perfected the medicines of the Teaching over countless eons, having 
cultivated and learned all skHls in application of means and fully consummated the power 
of 1lluminating spells, 1s able to quell all sentient beings'” afflictions. Buddhaˆs life spans 
measureless eons, the body pure, without any cognition, without activity, never ceasing 
the works of Buddhas; the afflictions of all sentient beings  who see Buddha dissolve 
away. 

Tướng Thân Thứ Chín Của Đức Như Lai—The Ninth characteristic of the body of Buddha: 
Ví như đại hải có châu đại ma ni tên là tạng Tỳ Lô Giá Na họp tất cả quang minh. Nếu có 
chúng sanh nào chạm phải quang minh của châu nầy thời đồng một màu với bửu châu. 
Nếu ai được thấy châu nầy thời mắt được thanh tịnh. Tùy quang minh nầy chiếu đến chỗ 
nào thời mưa ma ni bửu tên là an lạc, làm cho chúng sanh khỏi khổ và được vừa ý. Thân 
của Đức Như Lai lại cũng như vậy, là đại bửu tụ, là tạng đại trí huệ tất cả công đức. Nếu 
có chúng sanh nào chạm phải quang minh của thân Phật thời đồng màu với thân Phật. 
Nếu ai được thấy thân Phật thời được pháp nhãn thanh tịnh. Tùy chỗ nào mà quang minh 


3805 


của Phật chiếu đến đều làm cho các chúng sanh khổ khó bần cùng, nhẫn dến đầy đủ sự 
vui Phật Bồ Đề. Như Lai pháp thân không phân biệt, cũng không hý luận mà hay làm 
khắp tất cả chúng sanh làm Phật sự lớn-—In the ocean there ¡s a great Jewel called radiant 
reposifory, in which are assembled all lights: If any sentient beings touch 1s light, they 
become assimilated to 1s color; 1Ÿ any see 1t, their eyes are purified; whenever the light 
shines If rains Jewels called felicity that soothe and comfort beings. The body of Buddha 1s 
also like this, being a treasury of knowledge in which are collected all virtues: If any 
sentilent beings come in contact with the light of precious knowledge of the body of 
Buddha, they become the same as Buddha in appearance; 1ƒ any see 1t their eye of reality 
1s purified; wherever that light shines, It frees sentient beings from the miserles of poverty 
and ultimately imbues them with the bliss of enliphtenment, but can perform great 
Buddha-works for all sentient beings. 


10) Tướng Thân Thứ Mười Của Đức Như Lai—The tenth characteristic of the body of 


a) 


b) 


Buddha: 

Ví như đại hải có đại như ý ma ni bửu vương tên là tạng trang nghiêm tất cả thế gian. 
Thành tựu đầy đủ trăm vạn công đức. Tùy bửu vương nầy ở chỗ nào thời làm cho các 
chúng sanh tai hoạn tiêu trừ, sở nguyện đây đủ. Nhưng chẳng phải chúng sanh ít phước 
đức mà được thấy như ý bửu vương nầy. Cũng vậy, thân Đức Như Lai tên là hay làm cho 
tất cả chúng sanh đều được hoan hỷ. Nếu có ai thấy thân Như Lai, nghe danh hiệu Như 
Lai, khen công đức Như Lai thời đều làm cho thoát hẳn khổ hoạn sanh tử. Giả sử tất cả 
thế giới, tất cả chúng sanh đồng thời chuyên tâm muốn thấy Đức Như Lai, đều làm cho 
được thấy, sở nguyện được đầy đủ—In the ocean is a great wish-fulfilling jewel called 
treasury of adornments of all worlds, fully endowed with a million qualities, eliminating 
calamities and fulfilling wishes of beings wnerever 1t 1s. However, this Jewel cannot be 
seen by beings of little merit. The supreme wish-fulfilling Jewel of the body of Buddha 1s 
also like this; called able to gladden all beings, If any sentient beings see the body of 
Buddha, hear the name, and praise the virtues, they wIll all be enabled to escape forever 
the pains and ills of birth and death. Even 1f all beings in all worlds focus their minds all at 
once on the desire to see Buddha, they wIll all be enabled to see and theirr wish wIll be 
fulñlled. 

Chẳng phải chúng sanh ít phước đức mà thấy được thân Như Lai, chỉ trừ thần lực tự tại 
của Phật gia hộ cho kẻ đáng được điều phục. Nếu có chúng sanh nhơn thấy thân Phật bèn 
gieo căn lành nhẫn đến thành thục, vì thành thục nên mới khiến thấy được thân Như Lai. 
Chư đại Bồ Tát sở dĩ luôn thấy được tướng thân Đức Như Lai là vì do tâm lượng khắp 
mười phương, vì sở hành vô ngại như hư không, vì vào đi vào khắp pháp giới, vì luôn trụ 
nơi chân thực tế, vì vô sanh vô diệt, vì bình đẳng trụ nơi tam thế, vì la hẳn mọi phân biệt, 
vì an trụ thệ nguyện tột hết thuở vị lai, vì nghiêm tịnh tất cả thế giới, vì mỗi mỗi thân đều 
trang nghiêm—The Buddha-body cannot be seen by sentient beings of little merit unless 
they can be tamed by the spiritual power of Buddha; 1f sentient beings, because of seeing 
the body of Buddha, plant roots of goodness and develop them, they are enabled to see the 
body of Buddha for their development. Great enliphtening beings should see 1t thus, 
because their minds are measureless, pervading the ten directions, because their actions 
are as unhindered as space, because they penetrate everywhere In the realm of reality, 
because they abide In the absolute truth, because they have no birth or death, because 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


9) 


3806 


they remain equal throughout past, present, and future, because they are forever rid of all 
false discriminations, because they continue theIr eternal vows, because they purIfy all 
worlds, because they adorn each Buddha-body. 


(GŒ) Phật Cụ Thập Thân 
Mười thân toàn thiện của Phật 
Ten perƒect bodies or characteristics 0ƒ Buddha 


Bồ đề thân: Chánh Giác Phật hay Vô Trước Phật. Vì thành tựu chánh giác nên không dính 
mắc vào sanh tử; tuy nhiên vì trụ ở thế gian nên không dính mắc vào Niết Bàn—Bodhi- 
body 1n possession of complete enlightenmett. 

Nguyện thân: Nguyện Phật —Thân Phật nguyện sanh vào cõi trời Đâu Suất—Vow-body, 
1.e. the vow to be born In and from the Tusita heaven. 

Hóa thân: Nirmanakaya (skÐ—Phật là hóa thân sanh làm người (làm thái tử nơi cung 
vua)—Buddha Incarnate as a man ¡n the royal palace. 

Trú trì thân: Trụ trì Phật và thân sau khi thị tịch chỉ còn lại xá lợi thân mà trụ trì vào Phật 
pháp The Buddha who still occuples his relics or what he has left behind on earth and 
thus upholds the dharmas. 

Tướng hảo trang nghiêm thân: Sambhogakaya (skt)—Nghiệp báo Phật—Đó là thân Phật 
có vô biên tướng hảo trang nghiêm, là công đức báo đáp vạn hạnh nghiệp nhân— 
Endowed with an idealized body with all Buddha marks and merits. 

Thế lực thân (Tâm Phật): Lấy cái tâm từ bi của Phật để nhiếp phục tất cả——Power-body, 
embracing all with his heart of mercy. 

Như Ý thân (Ý sinh thân): Như Ý Phật—Thân Phật đối với chư vị Bồ Tát thị hiện tùy 
theo ý muốn và nhu cầu của chúng sanh—At will body, appearing according to wish and 
need. 

Phúc đức thân (Tam muội thân): Thân thường trụ tam muội hay thân của phúc đức cao 
nhất —Samadhi body, or body of blessed virtue. 

Trí thân (Tính Phật): Đại viên trí vốn có nơi chư Phật —Wisdom-body, whose nature 
embraces all wisdom. 


10) Pháp thân: Dharmakaya (skt)——Thân Phật tuyệt đối (cuối cùng)—The absolute Buddha or 


essence of all life. 


Phật Ngôn: 


Sung sướng thay chúng ta sống không thù oán giữa những người thù oán; giữa những người thù oán, ta 
sống không thù oán—Oh! Happily do we live without hatred among the hateful! Among hateful men 
we dwell unhating! (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 197). 


Sung sướng thay chúng ta sống không tật bệnh giữa những người tật bệnh; giữa những người tật bệnh 
chúng ta sống không tật bệnh—Oh! Happily do we live in good health among the ailing! Among the 
ailing we dwell in good health! (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 198). 


3807 


CHƯƠNG MỘT TRĂM HAI MƯƠI SÁU 
CHAPTER ONE HUNDRED TWENTY-SIX 


An Cư Kiết Hạ (Vassa—skt) 
Summer Refredf 


(D Đại cương về An Cư Kiết Hạ—An overview 0ƒ the Sununer Refreat: An Cư Kiết Hạ: 
“Vassa” là từ Phạn ngữ có nghĩa là “An Cư Kiết Hạ.” Tăng đoàn vâng theo lời chỉ dạy 
của Phật mà tọa vũ an cư hay an cư kiết hạ về mùa mưa (để giảm thiểu sự tổn hại các 
loài côn trùng, đồng thời nhập thất tịnh tu). Ba tháng an cư kiết hạ mỗi năm vào mùa mưa 
(từ 15 tháng tư đến 15 tháng bẩy âm lịch). Vào mùa mưa khó mà di chuyển và không 
muốn làm tổn hại côn trùng, nên chư Tăng Ni trụ lại một nơi để dụng công tu tập. Khi 
chấm dứt mùa an cư kiết hạ cũng trùng vào dịp lễ Vu Lan Bồn, ngày mà chư Tăng Ni 
tham dự an cư được tăng một tuổi đạo—““Vassa” is a Sanskrit term for the retreat or rest 
during the summer rains (based on the Instruction of the Buddha). Peaceful residing during 
the summer retreat—The three months of summer retreat every year (from 15” of the 
Lunar fourth month to 15” of the Lunar seventh month—Monsoon-season (Rain) 
Retreat——The period of three months in the monsoon season (Indian rainy season). During 
the rains it was diIfficult to move about without inJuring the insect life, so monks and nuns 
are expected to reside In one place and devote themselves to their practice. The end of 
the Rain Retreat coincides with theUllambana Festival. It is an auspicious day for monks 
and nuns, as on that day those who attended the Rain Retreat become one year older in 
the Order. 


(H) Pháp Lạp— Nưinber 0ƒ sununer retreat: Cuối kỳ tu tập ba tháng an cư kiết hạ của một vị 
Tăng được một tuổi đạo. Số năm Tỳ Kheo đã an cư kiết hạ sau khi thọ giới hay tuổi hạ 
lạp của Tỳ Kheo (số năm thọ giới của một vị Tỳ Kheo, vị thứ của Tỳ Kheo tùy theo giới 
lạp nhiều ít mà xác định). Tuổi của Tăng Ni được tính bằng số an cư kiết hạ mà các vị đã 
trải qua. Sau kiết hạ an cư, chư Tăng Ni nào đã nhập hạ đều được tăng một tuổi đạo. 
Quyền đi trước của Tăng Ni trong đoàn tùy thuộc vào tuổi hạ lạp—The end of the monkˆs 
year after the summer retreat. The number of summer retreat or discipline years Indicating 
the years since a monk”s ordination (number of years a monk or nun has been ordained). 
The age of a monk as monk, the years of his ordination, or the years a person has been a 
monk are counted by the number of summer retreats passed. To receive one”s monastic 
age. To add to one°s monastic age on the conclusion of the summer retreat. The 
precedence of monks and nuns In the Order is determined by the number of summer 
retreafs they have attended. 


(HI)Bốn Mươi Sáu Mùa An Cư Kiết Hạ Của Đúc Phật: Forty-six rainy season retreats of the 
Buddha. 

1) Rsi-patana. 

2-4)Vương Xá: RaJagrha (skt). 


3808 


3) Tỳ Xá Ly: Vaisall. 

6)_ Mankula-parvata. 

7) Đao Lợi Thiên: Trayastrimsa Heaven. 

8) Bhesakalavana (gần Summanra-giri). 

9) Kiểu Thường Di: Kausambi. 

10) Parikeyyaka. 

11) Nala. 

12) VeranJa. 

13) Caliya-parvata. 

14) Tịnh Xá Kỳ Hoàn trong thành Xá Vệ: Jetavana 1n SravastI. 
15) Thành Ca Tỳ La Vệ: Kapilavastu. 

16) Alavi. 

17) Thành Vương Xá: RaJagrha. 

18-19) Caliya-parvata. 

20) Thành Vương Xá: RaJagrha. 

21-46) Tịnh Xá Kỳ Hoàn trong thành Xá Vệ: Jetavana In SravastI. 


Phật Ngôn: 


Ở chỗ nầy ăn năn, tiếp ở chỗ khác cũng ăn năn, kẻ làm điểu ác nghiệp, cả hai nơi đều ăn 
năn; vì thấy ác nghiệp mình gây ra, kể kia sanh ra ăn năn và chết mòn—The evil-doer 
grieves In this world and in the next; he grieves in both. He grieves and suffers when he 
perceives the evil of his own deeds (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 15). 


Ở chỗ nây than buồn, tiếp ở chỗ khác cũng than buôn, kể gây điều ác nghiệp, cả hai nơi đều 
than buồn: nghĩ rằng “tôi đã tạo ác” vì vậy nên nó than buồn. Hơn nữa còn than buồn vì phải 
đọa vào cõi khổ—The evil man suffers ¡n this world and in the next. He suffers everywhere. 
He suffers whenever he thinks of the evil deeds he has done. Furthermore he suffers even 
more when he has gone to a woeful path (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 17). 


Đi chung với người ngu, chẳng lúc nào không lo buôn. Ở chung với kẻ ngu khác nào ở chung 
với quân địch. Ở chung với người trí khác nào hội ngộ với người thân—He who companies 
with fools grieves for a long time. To be with the foolish 1s ever painful as with an enemy. To 
associate with the wise 1s ever happy like meeting with kinsfolk (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 207). 


Không lửa nào bằng lửa tham dục, không ác nào bằng ác sân si, không khổ nào bằng khổ ngũ 
ấm, và không vui nào bằng vui Niết bàn ——There is no fire like lust; no evil like hatred. There 
1s no Ill like the body; no bliss higher than Nirvana (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 
202). 


3809 


CHƯƠNG MỘT TRĂM HAI MƯƠI BẢY 
CHAPTER ONE HUNDRED TWENTY-SEVEN 


Niết Bàn 
Nưana (skf) 
Nibbana (p) 


(A) Tổng quan và Ý nghĩa của Niết Bàn— Overview and Meanings oƒ Nirvana 

(I) Tổng quan về Niết Bàn—An overview øƒ Nirvana. 

(H) Nghĩa của Niết Bàn— The meanings oƒ Nirvana. 

(HI)Những từ mà Đức Phật dùng để gọi Niết Bàn— Terms the Buddha used to call “Nirvana”.: 
(IV) Đặc tánh tổng quát của Niết Bàn— The general characteristics oƒ Nirvana. 

(V) Cuộc hành trình đi về Niết Bàn: Journey to Nirvana. 


(B) Những định nghĩa khác liền quan đến Niết Bàn—Other definiions that related to 
Nưvana 

(C) Bốn cách diễn tả Niết Bàn— Four ways oƒ description oƒ a Nirvana 

(D) Đặc Tính của Niết Bàn— Characteristics 0ƒ Nirvana 

(I)_ Đặc Tính riêng của Niết Bàn— Special characteristics oƒ Nirvana. 

(H) Những đặc tính khác của Niết Bàn— Other special characteristics oƑ Nirvana. 

(E) Tà kiến về Niết Bàn— Heretics believe in Nirvana 

(F) Niết Bàn Giới— Nirvana-dhatu 

(I) Tổng quan về Niết Bàn Giới—An overview oøƒ Nirvana-dhatu. 

(IH) Chỉ tiết về Niết Bàn Giới— Details oƒ Nirvana-dhatu. 

(G) Niết Bàn Bát Vị— Eight Flavors 0ƒ Nirvana 

(H) Các Quan Điểm Khac Nhau về Niết Bàn— Diƒƒerent views on Nirvana 

(I_ Niết Bàn theo Phật Giáo Nguyên Thủy—Nirvana according to Theravada Buddhism. 

(H) Niết Bàn theo Phật Giáo Đại Thừa— Nirvana according to Mahayana Buddhism. 

(HI)Niết Bàn theo Bồ Tát Long Thọ trong Triết Học Trung Quán—Nirvana according to 
Nagarjuna Bodhisattva ïn the Madhyamaka Philosophy. 

(D Phân loại Niết Bàn— Categories 0ƒ Nirvana 

(_ Nhị Chủng Niết Bàn— Two kinds oƒ Nirvana. 

(A) Hữu Dư Niết Bàn: Saupadisesa-nibbana (p) Kilesa-parinibbana (p)— Incomplete Nirvana. 

(B) Vô Dư Y Niết Bàn—Nirvana element without a basis remaining. 

(H) Ngũ Chủng Bất Hoàn— Five kinds oƒ anagamins: 

(HI)Ngũ Niết Bàn— Five kinds oƒ Inmediate Nirvana. 

(J) Những vấn đề liên quan đến Niết Bàn— Problems concerning Nirvana 

(K) Thiên Đàng không phải là Niết Bàn— Heaven is not a Nirvana 

(L) Phật Niết Bàn— The Buddha°s Nirvana 

(M) Niết Bàn Nguyên Lý— The Principle of Nirvana— Perƒect Freedom 


3810 


3811 


(A) Tổng quan và Ý nghĩa của Niết Bàn 
Overview and Meanings 0ƒ Nirvana 


(D Tổng quan về Niết Bàn—An overview 0ƒ Nirvana: Niết bàn là sự chấm đứt hoàn toàn 
những ham muốn và khổ đau phiền não. Niết Bàn là mục tiêu tối thượng của những người 
tu theo Phật. Khi chúng ta nói đến Niết Bàn chúng ta gặp phải những khó khăn trong việc 
diễn tả vì bản chất xác thực của một kinh nghiệm không thể và không bao giờ có thể được 
truyền đạt bằng ngôn từ. Kinh nghiệm này phải được mỗi người tự mình kinh qua, không 
có ngoại lệ. Chúng ta phải kinh qua việc chấm dứt khổ đau phiền não, những tai họa của 
luyến chấp, sân hận và vô minh. Khi chúng ta loại bổ được những nguyên nhân của khổ 
đau phiển não là chúng ta chứng nghiệm niết bàn cho chính mình—Total extinction of 
desires and sufferings. Nirvana 1s the supreme goal of Buddhist endeavor. When we speak 
about Ñirvana we encounter some problems of expression, because the exact nature of an 
experience cannot and never can be communicated merely by words. This experlence 
must be experienced directly by each one of us, without any exception. We have to 
experience the end of sufferings and afflictions for ourselves, and the only way we can do 
this 1s by eliminating the causes of sufferings and afflictions: the attachment, aversion, and 
Ipnorance. When we have eliminated such causes of sufferings and afflictions, then we 
wWIll experience nirvana for ourselves. 


(I1) Nghĩa của Niết Bàn— The meanings 0ƒ Nirvana: 

1) “Nirvana” là thuật ngữ Bắc Phạn chỉ “sự chấm dứt.” Từ này do sự kết hợp của tiếp đầu 
ngữ “nir” và căn ngữ động từ “va” có nghĩa là “thổi tắt” hay “dập tắt.” Đây là sự chấm 
dứt tiến trình hiện hữu của dục vọng để đạt tới niểm an lạc trường cửu. Niết bàn, chế ngự 
mọi dục vọng, đoạn tận luân hồi sanh tử. Đây là trạng thái cao nhất của hạnh phúc, bình 
an và thuần khiết. Đây cũng là mục tiêu tối hậu của mọi cố gắng của chư Phật tử (Mục 
tiêu tâm linh thù thắng trong Phật giáo), nhằm giải thoát khỏi sự tổn tại hạn hẹp. Niết 
bàn, trạng thái thoát khỏi tái sanh bằng cách diệt trừ mọi ham muốn và đoạn tận ngã 
chấp. Theo Kinh Lăng Già, Niết Bàn nghĩa là thấy suốt vào trú xứ của thực tính đúng 
chính thực tính (Niết Bàn giả kiến như thực xứ—Blowing ou0, và sau khi thấy được như 
vậy, một vị Bồ Tát với tâm đại bi, từ bỏ niết bàn để hướng dẫn những người khác đi đến 
giải thoát—“Nirvana” is a Sanskrit term for “cessation.” The term is a combination of the 
Sanskrit prefix “nir” plus the verbal root “va” and literally means “blow ouf” or 
“extinguish.” This 1s a “cessation” of the process of becoming, eternal peace, or extinction 
or Ultmate reality Absolute Truth, or the state achieved by the conquest of craving, the 
extinction of birth and death. This 1s the highest state of bliss, peace and purity. This 1s the 
unconditioned reality. This 1s also the supreme Goal of Buddhist endeavour (the spiritual 
goal of Buddhism); release from the limitations of existence. A state which 1s free from 
rebirth by extinguishing of all desires and the elimination of egoism. According to the 
Lankavatara Sutra, Nirvana means to see the abode of realify as 1t 1s, and after seeing this 
a Bodhisattva with great compassion forgo his own nirvana In order to lead others to 
liberation. 


3812 


2) Nirvana gồm 'Nïr có nghĩa là ra khỏi, và “vana' có nghĩa là khát ái. Nirvana có nghĩa là 
thoát khỏi luân hổi sanh tử, chấm dứt khổ đau, và hoàn toàn tịch diệt, không còn ham 
muốn hay khổ đau nữa (Tịch diệt hay diệt độ). Niết Bàn là giai đoạn cuối cùng cho những 
ai đã dứt trừ khát ái và chấm dứt khổ đau. Nói cách khác, Niết Bàn là chấm dứt vô minh 
và ham muốn để đạt đến sự bình an và tự do nội tại. Niết Bàn với chữ “n” thường đối lại 
với sanh tử. Niết bàn còn dùng để chỉ trạng thái giải thoát qua toàn giác. Niết Bàn cũng 
được dùng theo nghĩa trở về với tánh thanh tịnh xưa nay của Phật tánh sau khi thân xác 
tiêu tan, tức là trở về với sự tự do hoàn toàn của trạng thái vô ngại. Trạng thái tối hậu là 
vô trụ Niết Bàn, nghĩa là sự thành tựu tự do hoàn toàn, không còn bị ràng buộc ở nơi nào 
nữa. Niết Bàn là danh từ chung cho cả Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa. Theo Kinh Lăng Già, 
Đức Phật bảo Mahamati: “Nầy Mahamatui, Niết Bàn nghĩa là thấy suốt vào trú xứ của 
thực tính trong ý nghĩa chân thật của nó. Trú xứ của thực tính là nơi mà một sự vật tự nó 
trú. Trú trong chính cái chỗ của mình nghĩa là không xao động, tức là mãi mãi tĩnh lặng. 
Nhìn thấy suốt vào trú xứ của thực tính đúng như nó nghĩa là thông hiểu rằng chỉ có cái 
được nhìn từ chính tâm mình, chứ không có thể giới nào bên ngoài như thế cả.” Sau khi 
Đức Phật vắng bóng, hầu hết các thảo luận suy luận siêu hình tập trung quanh đề tài Niết 
Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn, những đoạn văn bằng tiếng Bắc Phạn vừa được phát kiến 
mới đây, một ở Trung Á và đoạn khác ở Cao Dã Sơn cho thấy một thảo luận sống động 
về các vấn để như Phật tánh, Chân như, Pháp giới, Pháp thân, và sự khác nhau giữa các ý 
tưởng Tiểu Thừa và Đại Thừa. Tất cả những chủ điểm đó liên quan đến vấn đề Niết Bàn, 
và cho thấy mối bận tâm lớn của suy luận được đặt trên vấn đề vô cùng quan trọng nầy— 
NÑirvana consists of “nir” meaning exit, and “vana*” meaning craving. Nirvana means the 
extinguishing or liberating from exIstence by ending all suffering. So Nirvana 1s the total 
extinction of desires and sufferings, or release (giải thoát). It ¡is the final stage of those 
who have put an end to suffering by the removal of craving from their mind (Tranquil 
extinction: Tịch diệt—Extinction or extinguish: Diệt —lInaction or without effort: Vô vi— 
No rebirth: Bất sanh—Calm joy: An lạc ——Transmigration to extnction: Diệt độ). In other 
word, Nirvana means extincfion of Ignorance and craving and awakening to Iinner Peace 
and Freedom. Nirvana with a small “n” stands against samsara or birth and death. NÑirvana 
also refers to the state of liberation through full enlightenment. Nirvana 1s also used in the 
sense of a return to the orIginal purifty of the Buddha-nature after the disolution of the 
physical body, that 1s to the perfect freedom of the unconditioned state. The supreme goal 
of Buddhist endeavor——An attainable state In this life by right aspiration, purity of life, and 
the elimination of egolsm—The Buddha speaks of Nirvana as “Unborn, unoriginated, 
uncreated, and unformed,” contrasing with the born, originated, created and formed 
phenomenal world. The ultimate state 1s the Nirvana of No Abode (Apratisthita-nirvana), 
that 1s to say, the attainment of perfect freedom, not being bound to one place. Nirvana 1s 
used in both Hinayana and Mahayana Buddhist schools. In the Lankavatara Sutra, the 
Buddha told Mahamati: “Oh Mahamati, Nirvana means seeing Into the abode of reality In 
1fs frue sipmificance. The abode of reality 1s where a thing stands by 1tself. To abide In 
one”s self-station means not to be astir, 1.e., to be eternally quiescent. By seeing info the 
abode of reality as 1t is means to understand that there 1s only what 1s seen of one”s own 
mind, and no external world as such.” After the Buddha's departure, most of the 
metaphysical discussions and speculations centered around the subJject of Nirvana. The 


3) 


3813 


Mahaparinirvana Sutra, the Sanskrit fragments of which were discovered recently, one In 
Central Asia and another in Koyasan, Indicates a vivid đdiscussion on the questions as to 
what 1s “Buddha-nature,` “Thusness,` “the Realm of Principle,` “Dharma-body” and the 
distinction between the Hinayana and Mahayana ideas. All of these topics relate to the 
problem of Nirvana, and indicate the great amount of speculationundertaken on this most 
1mportant quesfion. 

Sự giải thích tương đối nhất của Niết Bàn là trạng thái cao nhất của thiển định “đã dừng 
mọi ý tưởng và cảm thọ." Niết Bàn cũng còn gọi là sự tận diệt các thức, tức là sự thực 
nghiệm vô phân biệt, bởi lẽ vòng luân hồi sanh tử được thành hình qua dòng tâm thức, và 
Niết Bàn chính là sự tiêu diệt sanh tử, là thực tại của vô ngã. Bằng những phương tiện tu 
tập thiển định để trí tuệ hiện tiền sẽ tịnh chỉ được tiến trình hoạt động của ý thức. Phật 
giáo luôn luôn dùng một số từ phủ định để tạm mô tả trạng thái không thể diễn tả được 
của Niết Bàn như: “Đây là sự không sanh, không hữu, không tạo, không tác, vân vân. Niết 
Bàn là trạng thái không đất, không nước, không có cảnh giới Không vô biên xứ hoặc Thức 
vô biên xứ. Niết Bàn không đến, cũng không đi, không đứng, không sanh, không diệt, 
không bắt đầu, không chấm dứt. Như thế là sự chấm dứt đau khổ. Vì vậy Niết Bàn là vượt 
ra ngoài sự đau khổ. Nơi đó không có thay đổi, không sầu muộn, không ô nhiễm. Nơi đó 
an lạc và hạnh phúc. Đây chính là hải đảo, là nơi trú ẩn, nơi về nương và mục đích tối 
hậu. Thêm vào đó, thuật ngữ “Nibbana' trong kinh điển Pali rõ ràng biểu thị một thực thể 
thống nhất thường hằng, tổn tại, vượt khỏi tam giới. Đây là bản chất vô tận, không thể 
diễn tả được, không sanh, không diệt và vượt qua tất cả những phân biệt đối đãi, đồng 
nhất với vô ngã: The most probable expalantion of Nirvana ¡s that it is the highest level of 
meditation, the ceasing of ideation and feeling. The attainment of Nirvana 1s also called 
the cessation of consciousness, since rebirth 1s effected through the medium of vijnana and 
the Nirvana 1s the cessaton of rebirth, the reality of no-self. In the stteam of 
COnScIousness processes, of which viJnana consisfs, 1s stopped and emptied, usually by 
means of the medifational exercIses to Insight exist. Buddhism had always maintained that 
the state of Nirvana can not be expressed in words by a lot of negation such as: “Ihere 1s 
the not-born, the not-become, the not-created, the not-compounded. There 1s the realm 
where there 1s neither earth nor water; neither the boundless realm of space nor boundless 
conscIousness. There 1s neither coming nor going nor standing, neither origination nor 
annihilation... This 1s the end of suffering. So, Nirvana 1s beyond all suffering and change. 
lt is as unfading, still, undecaying, taintless, as peace and blissful. It is an Island, the 
shelter, the refuge and the goal. In addition, the term Nibbana in the literature of Pali 
NÑikayas clearly refers to a unity eternally existing beyond the three world. It 1s Infinite, 
inexpressible, unborn, undecaying and empty. It is homogeneous and knows no 
Iindividuality. In it, all discriminations or dichotomy cease. 


(HI)Những từ mà Đúc Phật dùng để gọi Niết Bàn— Terms the Buddha used to call 


“Nirvana ”: Đức Phật nói rằng Niết Bàn là hạnh phúc, là niềm an lạc tối thượng, bất tử, 
không có tạo tác, nó vượt ra ngoài đất, nước, lửa, gió. Nó không thể nào dò hay đo lường 
được. Ngài đã diễn tả Niết bàn bằng những danh từ sau đây —The Buddha said that 
NÑirvana 1s supreme happiness, peace, Immortal, uncreated, beyond earth, water, fire, and 


3814 


air, the sun and moon. Ít is unfathomable and Iimmeasurable. He has described Nirvana In 
the following terms: 

1) Vô tận: Ananta (p)—Infinite. 

2) Bất Tùy Thế: Asamkhata (p)—Non-conditioned. 

3) Vô Song: Anupameya (p)——Incomparable. 

4) Tối Thượng: Anuttara (p)—Supreme. 

5) Tối Cao: Para (p)—Highest. 

6) Vượt ra ngoài: Para (p)—Beyond. 

7)_ Nơi Nương Tựa Tối Thượng: Parayana (p)—Highest Refuge. 

8) Châu Toàn: Tana (p)—Safety. 

9) An Toàn: Khema (p)—Se€curIty. 

10) Hạnh Phúc: Siva (p)—Happiness. 

11) Duy Nhất: Kevala (p)—Unique. 

12) Vô Trụ: Analaya (p)—Abodeless. 

13) Bất Khả Diệt: Akkhara (p)—lImperishable. 

14) Tuyệt đối trong sạch: Visuddho (p)—Absolute Purity. 

15) Siêu Thế: Lokuttara (p)—Supramundane. 

16) Vĩnh Cửu: Amata (p)—Immortality. 

17) Giải Thoát: Mutti (p)—Emancipation. 

18) Vắng Lặng: Santi (p)—Peace. 


(IV) Đặc tánh tổng quát của Niết Bàn— The general characteristics oƒ Nirvana: 

1) Thường Trụ: Permanent. 

2) Tịch Diệt: Tranquil extinguish. 

3) Bất Lão: No Aging. 

4) Bất Tử: No Death. 

53) Thanh Tịnh: PurIty. 

6)_ Giải Thoát: Release—Liberated from existence. 

7) Vô VI: Inactlon—Wthout effort—Passiveness. 

8) Bất Sanh: No rebirth. 

9) An lạc: Calm Joy. 

10) Diệt Độ: Transmigration to extinction 

a) Diệt Sanh Tử: Cessation of rebirth—Extinction or end of all return to reincarnation. 
b)_ Diệt Tham Dục: Extinction of passion. 

c)_ Chấm dứt hết thảy khổ đau để đi vào an lạc: Extinction of all misery and entry into bliss. 


(V) Cuộc hành trình đi về Niết Bàn: Journey to Nirvana—Khi mà bạn còn tái sanh vào cõi 
Ta Bà thì bạn phải còn chuẩn bị cho cuộc hành trình dài từ đây về nơi vĩnh hằng. Việc 
quan trọng nhất là bạn phải thường xuyên tu tập từ đó có thể bạn sẽ được trí tuệ cần thiết 
cho cuộc hành trình này. Đừng tìm kiếm những øì siêu việt hay thần thông trong đời này 
mà phải luôn nhìn thẳng về cứu cánh cuối cùng của bạn là Niết Bàn—When you are still 
reborn In the Samsara, you still have to prepare for a long Journey from here (samsara) to 
Nirvana. It 1s Important to cultivate on a regular basis so you can obtain wisdom that 1s 


3815 


necessary for your Journey. Do not seek the transcendental evenfts or supernatural powers 
Of Just one existence. Look to the end of the Journey: NIrvana. 


(B) Những định nghĩa khác liên quan đến Niết Bàn 
QOther definiHions that related to Nirvana 


1) Niết Bàn An Lạc Vĩnh Cửu: Eternal peace-Nirvana. 
2) Niết Bàn Ân: See Niết Bàn Tịch Tĩnh Ân. 
3) Niết Bàn Bát Vị: Tám loại pháp vị đầy đủ của Niết Bàn—The eight rasa, i.e. flavours or 


1) 


characterisfics of nirvana. 
Thường Trụ: Permanence. 


1) Tịch Diệt: Peace. 
1i) Bất Lão: No growing old. 
iv) Bất Tử: No death. 


v) 


Thanh Tịnh: Purity. 


vi) Hư Không Siêu Việt: Transcendence. 


vii) Bất Động: Unperturbedness. 
vii)Khoái Lạc: Joy. 


4) 


Niết Bàn Bất Sinh: Anutpado-nirvanam (skt—Nirvana means no-birth (anything that is 
subJect to birth-and-death 1s not Nirvana). 


3) Niết Bàn Châu: Niết Bàn Châu hay dòng sanh tử, nơi mà Đức Phật cứu vớt chúng sanh 


bằng thuyền Bát Chánh——Nirvana-island, ¡.e. the stream of mortality, from which stream 
the Buddha save men with his eight-oar boat of truth. 


6) Niết Bàn Chiếu: Nirvana-illumination—Cái thể của chân lý gọi là “tịch,” cái dụng của 


7) 


ỡ) 


2) 


chân lý gọi là “chiếu.” Bậc tu hành dứt được phiễển não, trở nên tịch tĩnh thì tâm trí quang 
minh chói rạng——Nïrvana-illumination; ultimate reality shining forth. 

Niết Bàn chủng: Nirvana class—Tịch Chủng—Chủng tính của các bậc Tiểu thừa (Thanh 
Văn Duyên Giác) chỉ vui thích với sự tịch diệt của niết bàn tiểu thừa, chứ không có ý 
hướng cứu độ chúng sanh—The nirvana class, 1.e. the Hinayanists who are said to seek 
only their own salvation. 

Niết Bàn Cung: Cung điện Niết Bàn của các bậc Thánh — The nirvana palace of the 
SaInfS. 

Cứu cánh Niết bàn: Parinirvana (sk)—Parinibanna (p)—Final nirvana—Vô Dư Niết 
Bàn—Vô y Niết bàn—Khởi đầu thuật ngữ này được dùng để chỉ sự nhập diệt của Đức 
Phật Thích Ca Mâu NI, sự thị tịch này đánh dấu việc chấm dứt luân hồi sanh tử của chính 
Ngài. Nó còn chỉ rằng Ngài đã thành công trong việc chấm dứt những điều kiện có thể 
dẫn đến việc tiếp tục tái sanh trong vòng luân hồổi—Originally this term referred to the 
passing of Sakyamuni Buddha, whose death marked the end of the cycle of birth, death, 
and rebirth for him. It indicates that he successfully brought to an end all of the conditions 
that might lead to further rebirth within cyclic existence. 


10) Niết Bàn Diệu Tâm: Nirvana of Wonderful and Profound Mind—NIiết Bàn Diệu tâm là 


tâm thể tuyệt diệu không thể nghĩ bàn, nó vượt ra ngoài sự suy tưởng của nhân thiên, 


3816 


không còn vướng mắc bởi có không, trong đó tất cả những ảo tưởng tà vạy đều bị loại bỏ. 
Theo Thiên Thai Biệt Giáo, thì đây chỉ giới hạn vào tâm Phật, trong khi Thiên Thai Viên 
Giáo lại cho rằng đây là tâm của ngay cả những người chưa giác ngộ. Đây là một trong 
tám nguyên tắc căn bản, của trực giác hay liên hệ trực tiếp với tâm linh của trường phái 
Thiển Tông—The Nirvana of wonderful and profound mind or heart which is beyond 
human thought. The mind which clings to neither to nothingness nor to actuality. The mind 
in which all erronuous Imagininsgs have been removed. According to to the Differentiated 
Teaching of the T”len-T”ai school, limited this to the mìnd of the Buddha, while the 
Perfect teaching universalized 1t to include the unenlightened heart of all men. This 1s one 
of the eight fundamental principles, intuitional or relating to direct mental vision of the 
Zen School. 

11) Đại Bát Niết Bàn: Mahaparinirvana (skU—Great Nirvana—Đại nhập diệt hay sự nhập 
diệt lớn. Đại Thừa giải thích đây là sự chấm dứt dục vọng và ảo tưởng của mọi sinh hoạt 
trong luân hồi sanh tử, nó vượt ra ngoài mọi khái niệm. Đây không phải là một sự hoại 
diệt hoàn toàn hay chấm dứt hiện hữu, sự tái xuất hiện của Nhiên Đăng Cổ Phật cùng với 
Phật Thích Ca trên đỉnh Linh Thứu đã làm sáng tỏ ý nghĩa nầy. Đây là một trạng thái 
vượt ra ngoài mọi ngôn từ diễn đạt của con người —The great or final entrance into 
extinction and cessation. It 1s Interpreted in Mahayana as meaning the cessatlon or 
extinction of passion and delusion of mortality, and of all activities, and deliverance Into a 
state beyond these concepts. In Mahayana 1t Is not understood as the annihilation, or 
Cessation of existence; the reappearance of Dipamkara (who had long entered nirvana) 
along with Sakyamumi on the Vulture Peak supports this view. It 1s a state above all terms 
of human expression. 

12) Niết Bàn Đường: Diên Thọ Đường —Tĩnh Hành Đường—Vô Thường Viện —Nơi đưa chư 
Tăng đau nặng đến để nhập diệt, về hướng mặt trời lặn, góc tây bắc của tự viện. Phòng 
nơi người sắp chết được đưa vào để cầu an (người sắp chết lắm khi tâm thần bấn loạn nên 
đem lòng tham luyến phòng ở, y bát, đồ dùng hành đạo, nên đem họ đến đây nghe kinh 
kệ để thấy rằng mọi sự vật đều là vô thường, không có gì để cho ta luyến ái trước khi họ 
thị tịch) —The nirvana hall, or dying place of a monk In a monastery, 1n the direction of the 
sunset at the north-west corner. The hall or room Into which a dying person 1s taken to 
enter upon his “long life.” 

13) Niết Bàn Giới: Nirvana-dhatu (sk)—Niết Bàn có thể tàng giữ muôn đức vô vi, nơi sanh 
ra các việc lợi lạc thế gian và xuất thế gian, một trong tam pháp vô vi. Có hai Niết Bàn 
Giới: Dư Y và Hữu Dư Y—The realm of nirvana (the abode of Nirvana), or bliss, where 
all virtues are stored and whence all good comes, one of the three dharmas of inaction. 
There are two Nibbana elements: Nibbana element with a basis remaining, and Nibbana 
element without a basis remaining. 

14) Niết Bàn Hội: LỄ kỷ niệm ngày Đức Phật nhập diệt, ngày rằm tháng hai (có nơi cho là 
ngày 8 tháng 2, ngày 8 tháng 8, ngày rằm tháng ba, hay ngày 8 tháng chín)—The Nirvana 
assembly, second moon I5” day, on the amniversary of the Buddha's death (some 
countries believe on different dates, SP of 0P moOn, 8° of gh moOn, 15” of 3" moOn, Or RP 
of 0" moon). 

15) Niết Bàn Kinh: Nirvana Sutra—Có hai bộ——There are two versions: 

a) Tiểu Thừa—Hinayana: 


3817 


1 Phật Bát Nê Hoàn Kinh, do Bạch Pháp Tổ đời Tây Tấn dịch —The Mahaparinirvana 
Sutra, translated Iinto Chinese by Po-Fa-Tsu from 290 to 306 A.D. of the Western Chin 
dynasty. 

ñ)_ Đại Bát Niết Bàn Kinh, do ngài Pháp Hiển dịch năm 118—The Mahaparinirvana Sutra, 
translated by Fa-Hslen around 118. 

11) Bát Nê Hoàn Kinh, dịch giả vô danh—The Mahaparinirvana Sutra, translator unknown. 

iv) Tiểu Thừa Niết Bàn Kinh trong Kinh Trung Bộ—The Hinayana Nirvana Sutra in the 
Middle Length Discourses ofthe Buddha. 

b) Đại Thừa—Mahayana: 

¡)_ Phật huyết Phương Đẳng Bát Nê Hoàn Kinh, do ngài Pháp Hộ Đàm Ma La Sát đời Tây 
Tấn dịch sang Hoa ngữ khoảng những năm 256 đến 316 sau Tây Lịch —Caturdaraka- 
samadhi-sutra, translated into Chinese by Dharmaraksa of the Western Chin 256-316 A.D. 

iñ)_ Đại Bát Nê Hoàn Kinh, do ngài Pháp Hiển cùng với ngài Giác Hiền Phật Đà Bạt Đà La 
đời Đông Tấn dịch sang Hoa ngữ khoảng những năm 317 đến 420 sau Tây Lịch— 
Mahaparinirvana sutra, translated into Chinese by Fa-Hsien, together with Buddhabhadra 
of the Eastern Chin around 317-420 A.D. 

1i) Tứ Đồng Tử Tam Muội Kinh: Do Xà Na Quật Đa đời Tùy dịch sang Hoa ngữ, khoảng 
những năm 589 đến 618 sau Tây Lịch —Caturdaraka-samadhi-sutra, translated ¡nto 
Chinese by Jnana-gupta of the SuI dynasty, around 589-618 A.D. 

iv) Đại Bát Niết Bàn Kinh Bắc Bổn (đầy đủ) do Đàm Vô Sấm dịch sang Hoa ngữ vào khoảng 
những năm 423 sau Tây Lịch—The complete translation of the Mahaparinrrvana Sutra, 
northern book, translated by Dharmaraksa, around 423 A.D. 

v)_ Đại Bát Niết Bàn Kinh Nam Bổn do hai nhà sư Trung Hoa là các ngài Tuệ Viễn và Tuệ 
Quân dịch sang Hoa ngữ—The Mahaparinirvana-sutra, produced in Chien-Yeh, the 
modern Nan-King, by two Chinese monks, Hui-Yen and Hui-Kuan, and a literary man, 
Hsich Ling-Yun. 

16) Niết Bàn Ky: Niết Bàn Hội—LỄ truy điệu Đức Phật nhập diệt vào ngày rằm tháng hai 
(treo tượng Niết Bàn, tụng Kinh Di Giáo)—The nirvana assembly, 2" moon 15 day, on 
the anniversary of the Budhaˆs death. 

17) Niết Bàn Lạc: Cảnh vui sướng ở Niết Bàn, một trong ba niềm an lạc —Nirvana-joy or 
bliss, one of the three kinds of Joy. 

18) Niết Bàn Môn: 

a)_ Cửa vào Niết Bàn: The gate or door into Nirvana. 

b)_ Cửa bắc nghĩa địa: The northern gate of a cemetery. 

19) Niết Bàn Nguyệt Nhật: Ngày tháng Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, có nhiều thuyết, ngày 
rằm hay mồng 8 tháng hai; ngày mồng 8§ tháng tám; ngày rằm tháng ba; ngày 8 tháng 
chín —The date of the Buddha's death, variously stated as 2" moon 15” or 8° day; 8" 
moon 8” day; 3” moon 15” day; and 9” moon 8” day. 

20) Niết Bàn Pháp: Vikiktadharma (sk—Nirvana method—Tịch Diệt Pháp—Cái nh lặng 
thường hằng——The nirvana-method, the solitary, the eternal serene. 

21) Niết Bàn Phần: Một phần của Niết Bàn—The part or lot of nirvana. 

22) Niết Bàn Phật: 

a) Hình thức Niết Bàn của Phật (Ứng thân giáo hóa của Phật đã xong, lại thị hiện diệt độ)— 
The Nirvana-form of Buddha. 


3818 


b)_ Niết Bàn Tượng: The sleping Buddha, i.e. the Buddha entering nirvana—See Niết Bàn 
Tượng. 

23) Niết Bàn Phong: Gió Niết Bàn đưa tín hữu vào nẻo Bồ Để—The nirvana-wind which 
wafts (blows) the believers Into bodh1. 

24) Niết Bàn Phược: Hệ phược của niết bàn hay niềm vui bám víu vào niết bàn mà không 
chịu vào Bồ tát địa để làm lợi cho chúng sanh—The fetter of nirvana, 1.e. the desire for 
nirvana, which hinders entry upon the Bodhisattva life of saving others. 

25) Niết Bàn Sắc: Màu sắc niết bàn, như màu đen tượng trưng cho hướng bắc—Nirvana- 
colour, 1.e. black representing north. 

26) Niết Bàn Sơn: Núi Niết Bàn vững chắc, đối lại với sự đổi thay của dòng luân hồi sanh 
tử—The steadfast mountain of nirvana ¡in contrast with the changing stream of mortality. 

27) Niết Bàn Tăng: Nivasana (sk—Nê Hoàn Tăng—Nê Phược Ta Na—Quyết Tu La—Nội 
y của chư Tăng Ñi—An inner garment of monks and nuns. 

28) Niết Bàn Tế: Vùng hay khu vực niết bàn, đối lại với vùng của luân hồi sanh tử—The 
region of nirvana in contrast with the region with mortality or samsara (luân hồi sanh tử). 

29) Niết Bàn Thành: Thành Niết Bàn, là nơi ở của các vị Thánh—The Nirvana city, the 
abode of the saints. 

30) Niết Bàn Thực: Thực phẩm Niết Bàn, lấy dục vọng làm củi đốt, lấy trí huệ làm lửa, hai 
thứ chuẩn bị nấu thực phẩm Niết Bàn—Nirvana food; the passions are faggots, wisdom is 
fire, the two prepare nirvana as food. 

31) Niết Bàn Tịch Tĩnh Ấn: 

a)_ Pháp ấn Niết Bàn tịch tĩnh, một trong ba pháp ấn là vô thường, vô ngã và niết bàn—The 
seal or teaching of nirvana (one of the three proofs that the sutra was uttered by the 
Buddha, Its teaching of Impermanence, non-eøo, and nirvana). 

b) Ấn khế bảo chứng để được chứng quả niết bàn: The witness within to the attainment of 
nirvana. 

32) Niết Bàn Tông: Tông phái dựa vào Kinh Niết Bàn (một trong 13 tông phái Phật giáo 
Trung Quốc). Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, dù 
việc nghiên cứu kinh Niết Bàn phát khởi ở cả hai miễn Nam và Bắc, nhưng Niết Bàn tông 
lại được thành lập ở phương Nam, vì đa số học giả có tài năng đều quy tụ ở phương Nam. 
Về sau nầy khi tông Thiên Thai được thành lập thì Tông Niết Bàn được sáp nhập vào 
tông Thiên Thai—The school based on the Mahaparanirvana Sutra, one of the thirteen 
sects in China (Đại Bát Niết Bàn Kinh). According to Prof. Junjiro Takakusu in The 
Essentials of Buddhist Philosophy, although the study of the Nirvana text started and 
continued ¡n the South and ¡in the North, the Nirvana School was founded ¡in the South 
where most of the able scholars lived. When the T”1en-T”ai School appeared, the Southern 
branch of the Nirvana Sect merged in the T”Ien-T”aI Sect. 

33) Niết Bàn Tướng: Tướng nhập diệt hóa thân thứ tám của Đức Phật, tức là tướng nhập diệt 
của Đức Thế Tôn (Đức Phật giáo hóa chúng sanh đến năm 80 tuổi thì hóa duyên hết, ngài 
liền đến giữa hai cây Ta La bên bờ sông Bạt Đề, tại thành Câu Thi Na, vùng trung Ấn 
Độ, thuyết giảng xong Kinh Niết Bàn rồi nhập diệt)—The §” sign of the Buddha, his entry 
Into nirvana, 1.e. his death, after delivering “in one day and night” the Parinirvana Sutra. 


3819 


34) Niết Bàn Tượng: Ứng thân giáo hóa của Phật đã xong, lại thị hiện diệt độ. Chỉ còn lại 


tượng Niết Bàn (lúc ngài nhập diệt an nhiên tự tại giống như lúc ngài nằm ngủ)—The 
sleeping Buddha, I.e. the Buddha entering nirvana. 


35) Vô Dư Niết Bàn: Final nrvana without remainder of reincarnation—See Nhị Chủng Niết 


Bàn In Chapter 127 (E). 


36) Vô Trụ Xứ Niết Bàn: Nirvana of Ño Abode—Phật tại Niết Bàn tự do toàn vẹn, muốn 


Œ) 


sống bất cứ nơi nào tùy ý. Ngài có thể làm bất cứ cách nào Ngài muốn, và vì rằng Ngài 
không có trụ xứ cố định, nên Niết Bàn của Ngài được gọi là “Vô Trụ Xứ Niết Bàn.”— 
The Buddha In Nirvana has a perfect freedom to live any where he pleases; he can act in 
whatever way he wishes and on that account he has no fixed abode and his Nirvana 1s 
called the “Nirvana of No Abode.” 


(C) Bốn cách diễn tả Niết Bàn 
Four ways 0ƒ descripHion 0ƒ a Nirvana 


Tổng quan về Bốn cách diễn tả Niết Bàn— An overview oƒ Four ways oƒ description oƒ a 
Nirvana: Chữ Niết Bàn có nghĩa là “đoạn diệt” và từ đó dẫn đến thanh tịnh. Một vấn để 
được nêu lên ở đây là có phải Niết Bàn chỉ là trạng thái biến đối của trí tuệ hay nó là một 
chiều khác của thực tại. Chữ Niết Bàn được dùng cho cả trạng thái tâm lý biến đổi lẫn 
một trạng thái siêu hình học. Trong giáo điển Phật giáo đã có đầy dẫy những diễn đạt cho 
thấy Niết Bàn là một trạng thái biến đổi của nhân cách và ý thức. Sự biến đổi này được 
mô tả bằng những từ ngữ phủ định như đoạn diệt ái dục và luyến chấp, nhưng cũng có khi 
từ ngữ này được dùng trong khẳng định như sản sanh trí tuệ siêu việt và an bình. Theo 
triết lý Phật giáo, có bốn cách để diễn tả Niết Bàn —The word “Nirvana” literally means 
“extinguished” and therefore “tranguil.” À question 1s raised whether Nirvana 1s only a 
transformed state of mind or whether 1t 1s another dimension of being. The word has been 
used both for a transformed psychological state and for a metaphysical status. Buddhist 
literature 1s full of statements which go to show that Nirvana 1s a transformed state of 
personality and consciousness. The transformation 1s described In negative terms as a 
desfruction of craving and attachments and 1n positive terms as the emergence of 
transcendental wisdom and peace. According to Buddhist philosophy, there are four ways 
of description ofa Nirvana. 


(II) Chỉ tiết về Bốn Cách diễn tả Niết Bàn—Details oƒ the Four ways oƒ description dgƒ a 


Ù 


Nưyana: 

Phủ định —Negative: Mô tả theo lối phủ định là phương thức thông thường nhất. Niết Bàn 
là bất tử, bất biến, bất diệt, vô biên, vô tác, vô sanh, vị sanh (chưa sanh), bất thệ, không bị 
hủy hoại, bất tạo, vô bệnh, vô lão, không còn đọa lạc vào chốn trầm luân, vô thượng, 
chấm dứt khổ đau, và giải thoát tối hậu—The negative description is the most common. 
Nrrvana 1s deathless, unchanging, imperishable, without end, non-production, extinction of 
bịrth, unborn, not liable to dissolution, uncreated, free from disease, un-aging, freedom 
from transmisration, utmost, cessation of pain, and final release. 


2) 


3) 


4) 


Œ) 
Ù 


2) 


3820 


Khẳng định—Posidve: Niết Bàn là an bình, cực lạc, trí tuệ siêu việt, thanh tịnh và an ổn. 
Kỳ thật tất cả mọi thứ hữu hạn đều là vô thường. Bản chất chủ yếu của nó là sanh và diệt. 
Nó sanh ra rồi lại bị hủy diệt. Sự đoạn diệt của nó đem lại thanh tịnh và an lạc. Sự đoạn 
diệt cũng có nghĩa là chấm dứt tham ái và khổ đau trong trạng thái tâm an tịnh. Nói theo 
cách khẳng định, Niết Bàn cũng có nghĩa là cực lạc, là trí tuệ siêu việt, sự chiếu sáng, và 
ý thức thuần túy trong sáng —Nirvana ¡s peace, bliss, transcendental wisdom, pure and 
security. Impermanent, Iindeed, are all conditioned things. lt 1s their very nature to come 
into being and then to cease. Having been produced, they are stopped. TheIr cessation 
brings peace and ease. Cessation also means extinction of craving and cessatlon of 
suffering with a state of calm. In a positive way, Nirvana also means the supreme bliss, 
transcendental wisdom, 1llumination, and pure radiant consciousness. 

Nghịch lý —Paradoxical: Phương thức này thường được tìm thấy nhiều nhất trong Bát Nhã 
Ba La Mật Đa hay trong các giáo điển Trung Quán. Niết Bàn trụ trong cảnh giới vô sở 
trụ. Con đường duy nhất để đạt đến mục đích này là chứng nghiệm rằng theo nghĩa tối 
hậu thì không có bất cứ mục đích nào để đạt đến. Niết Bàn là thực tại mà thực tại lại là 
không tánh——This statement 1s mostly found in PraJnaparamita or Madhyamika literature. 
Nirvana 1s abiding In a state of non-abiding. The only way of reaching the goal 1s to 
realize that in the ultimate sense there 1s no goal to be reached. Nirvana 1s reality which 1s 
void (sunya). 

Tượng trưng—Symbolical: Sự mô tả theo cách tượng trưng khác với cách mô tả nghịch lý, 
nó tránh né lối diễn tả trừu tượng và thay vào đó lại sử dụng những hình ảnh cụ thể. Từ 
quan điểm này, Niết Bàn là chỗ an trú mát mẻ, là hòn đảo trong vùng ngập lụt, là bến bờ 
đằng xa, là Thánh thành, là nơi về nương, là chỗ che chở, là nơi dung thân an toàn-- 
Symbolical description differs from the paradoxical In avoiding to speak In abstractions 
and using concrete Iimages Instead. From this standpoint, Nirvana 1s the cool cave, the 
1sland 1n the flood, the further shore, the holy city, the refuge, the shelter, and the safe 
asylum. 


(D) Đặc Tính của Niết Bàn 
Characteristics 0ƒ Nirvana 


Đặc Tính riêng của Niết Bàn— Special characteristics 0ƒ Nirvana: 

Niết Bàn có thể được vui hưởng ngay trong kiếp nầy như là một trạng thái có thể đạt 
được: Nirvana may be enJoyed in the present life as an attainable sftate. 

Tứ Đức Niết Bàn—Four virtues of Nirvana: Tứ Đức Niết Bàn theo Phật Giáo, hay bốn 
phẩm hạnh cao thượng hay những bản chất siêu việt của Như Lai được thuyết giẳng trong 
Kinh Niết Bàn (đây là bốn phẩm hạnh rốt ráo của Đức Như Lai, có bốn đức nầy tức là 
đắc Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa) The four nirvana virtues or transcendental 
characteristics in Buddhism, or four noble qualities of the Buddha”s life expounded In the 
Nirvana Sutra: 

Thường Đức: Thể của Niết Bàn thường hằng bất biến, không sinh diệt (không còn bị chỉ 
phối bởi vô thường)—Eternity—Permanence (permanence versus impermanence). 


b) 


c) 
đ) 


3821 


Lạc Đức: Joy—Thể của Niết Bàn tịch diệt vĩnh an—Happiness (Bliss versus suffering)—— 
The paramita of Joy——Lạc Ba La Mật. 

Ngã Đức: Personality or Soul——True self (Supreme self versus personal ego). 

Tịnh Đức: Thể của Niết Bàn giải thoát khỏi mọi cấu nhiễm—Purity (Equanimity versus 
anxIety). 


(II) Những đặc tính khác của Niết Bàn— Other special characteristics 0ƒ Nirvana: 


Ù 


2) 


3) 


„ 


l) 


2) 


3) 


Sự triệt tiêu hoàn toàn của ham muốn và đau khổ: Mục tiêu tối thượng của những người 
tu Phật. Trạng thái có thể đạt được bằng những ước vọng chánh đáng như thanh tịnh cuộc 
sống và tận diệt bản ngã. Phật đã nói về Niết Bàn như một nơi không sanh, không diệt— 
An attainable state In this life by right aspiration, purity of life, and the elimination of 
egoism. The Buddha speaks of Nirvana as “Unborn, unoriginated, uncreated, and 
unformed,” contrasting with the born, originated, created and formed phenomenal world. 
Niết bàn là một trạng thái tinh thần có thể chứng ngộ được. Sự kiện rõ ràng chứng tỏ Niết 
bàn không phải là một trạng thái hư vô: The fact that Nirvana is realized as one of the 
mental states. Ït is not a state of nothingness. 

Niết Bàn không phải là một nơi chốn hay một loại thiên đàng cho linh hôn trú ẩn trong 
đó. Niết Bàn là trạng thái chứng đắc tùy thuộc chính bản thân này, và trạng thái này có 
thể chứng nghiệm ngay trong đời này. Niết Bàn vượt ra ngoài sự diễn tả của văn tự ngôn 
ngữ. Nó vượt ra ngoài phạm trù thời gian và không gian mà phàm phu diễn tả: Nirvana is 
not a place or a kind of heaven where a self or soul resides. Nirvana 1s the attainment of a 
state which 1s dependent on this body ifself and this state can be achieved In this very life. 
Nirvana 1s beyond description of words. It is beyond time and space described by ordinary 
people. 

Niết bàn là nơi (nếu chúng ta có thể tạm gọi như vậy) mà tham sân si bị diệt tận và các 
lậu hoặc bị đoạn tận: Nirvana 1s a place where (If we can temporarily say so) craving, 
hate and delusion are destroyed. Nirvana 1s the attainment of the cessation of sufferings. 


(E) Tà kiến về Niết Bàn 
Herefics believe in Niryana 


Niết bàn là thường hằng vĩnh cửu; tuy nhiên tà đạo lại cho rằng ngay cả Niết bàn cũng vô 
thường: Nirvana 1s permanent and eternal; however, heretics believe that everything 
1ncluding nirvana as Impermanent. 

Niết bàn là chân Phật tánh; tuy nhiên tà đạo cho rằng làm gì có cái Phật tánh: Nirvana is 
a real Buddha-nature; however, heretics believe that there 1s no such Buddha-nature. 

Niết bàn là nơi của an lạc; tuy nhiên tà đạo lại cho rằng mọi nơi kể cả Niết bàn đều khổ 
chứ không vui. Đây là một trong tám điên đảo thuộc Vô thường điên đảo. Đạo Phật cho 
rằng Niết bàn là thường hằng vĩnh cửu; tuy nhiên tà đạo lại cho rằng ngay cả Niết bàn 
cũng vô thường: Nirvana 1s a permanent place of bliss; however, heretics believe that 
everywhere including nirvana as no pleasure, but suffering. This is one of the eight 
upside-down views which belongs to the four upside-down views on Impermanence. 


4) 


Œ) 


3822 


Buddhism believes that NIrvana 1s permanent and eternal; however, heretics believe that 
everything including nirvana as Impermaneii. 

Niết bàn là thanh tịnh; tuy nhiên, tà đạo cho rằng ngay cả Niết bàn cũng bất tịnh. Đây là 
một trong tám điên đảo thuộc Vô thường điên đảo. Đạo Phật cho rằng Niết bàn là thường 
hằng vĩnh cửu; tuy nhiên tà đạo lại cho rằng ngay cả Niết bàn cũng vô thường: Nirvana is 
pure; however, heretics believe that everything 1s impure. This 1s one of the eight upside- 
down views which belongs to the four upside-down views on Impermanence. Buddhism 
believes that Nirvana 1s permanent and eternal; however, heretics believe that everything 
including nirvana as impermanernt. 


(F) Niết Bàn Giới 
Nữrvana-dhatu 


Tổng quan về Niết Bàn Giớ—An overview dƒ Nirvana-dhafu: Abode of Nirvana— 
Nirvana-world—Realm of nirvana—Niết Bàn Giới (thế giới Niết Bàn)—Niết Bàn có thể 
tàng giữ muôn đức vô vi, nơi sanh ra các việc lợi lạc thế gian và xuất thế gian, một trong 
tam pháp vô vi. Có hai Niết Bàn Giới: Dư Y và Hữu Dư Y——The realm of nirvana (the 
abode of Nirvana), or bliss, where all virtues are stored and whence all good comes, one 
of the three dharmas of inaction. There are two Nibbana elements: NÑibbana element with 
a basis remaining, and Nibbana element without a basis remaining. 


(H) Chỉ tiết về Niết Bàn Giới— Details oƒ Nirvana-dhatu: 


D 


2) 


Niết Bàn Giới không có Dư Y——Anupadisesa (p): Bậc A La Hán đã đoạn tận các lậu 
hoặc, đã thành tựu các phạm hạnh, việc cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, 
đã đạt được A La Hán Quả, đã tận diệt hoàn toàn các hữu kiết sử, bậc đã giải thoát nhờ 
hiểu biết chân chánh. Mọi cảm thọ của vị ấy không còn ưa thích, không còn thích thú, đã 
trở nên lắng dịu. Vị ấy đã chứng được Niết Bàn Vô Dư Y. Khi vị ấy nhập diệt, các uẩn 
của vị ấy cũng ngưng vận hành, chúng sẽ tiêu hoại vào lúc chết; các thọ của vị ấy không 
còn nữa, và do sự tẩy trừ tham sân si mà vị ấy không còn tái sanh, đương nhiên lúc ấy sự 
ấp ủ các cảm thọ cũng không còn. Và do đó, thọ của vị ấy sẽ trở nên nguội lạnh 
(sitibhavissanti)—NIrvana element without a basis remaining. An Arhat whose taints are 
destroyed, who has lived the life, done what was to be done, laid down the burden, 
attained Arahatship by stages, destroyed completely the bond of becoming, one who 1s 
free through knowing rightly. All his feelings not being welcome, not being delighted ïn, 
wIll here and now become cool; 1t is thus, that 1s called the Nibbana element without a 
basis remaining. 

Biết Bàn Giới Hữu Dư Y——Saupadisesa-nibbanadhatu (p): Bậc A La Hán đã đoạn tận các 
lậu hoặc, đã thành tựu các phạm hạnh, đã đạt được A La Hán quả, đã đặt xong gánh nặng 
xuống, đã đoạn diệt các hữu kiết sử, bậc ấy đã giải thoát nhờ hiểu biết chân chánh. Chính 
các căn của vị ấy chưa bị hủy hoại nên vị ấy cảm thọ các điều khả ý và không khả ý, vị 
ấy cảm thọ lạc và khổ. Ngũ uẩn vẫn còn, chính sự tận diệt tham, sân, si của vị ấy được 
gọi là Niết Bàn Giới Hữu Dư Y. Ngũ uẩn của vị ấy là do tham sân si trong quá khứ vô 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
Ú 
8) 


3823 


định của vị ấy tạo thành. Vị ấy vẫn còn sống nên các uẩn của vị ấy phải vận hành. Do đó, 
vị ấy vẫn cảm thọ những thọ lạc cũng như thọ khổ mà các căn của vị ấy lưu giữ do sự xúc 
chạm với các trần cảnh. Nhưng vì vị ấy đã thoát khỏi sự chấp thủ, phân biệt và ý niệm về 
ngã thể nên vị ấy không bị tác động bởi những cảm thọ nầy nữa—An Arhat whose taints 
are destroyed, who has lived the híe, done what was to be done, laid down the burden, 
attained Arahatship by stages, destroyed completely the bond of becoming, one who 1s 
free through knowing rightly. As his faculties have not been demolished he experiences 
what 1s agreeable and disagreeable, he experlences pleasure and pain. The five 
aggregates remain. It 1s his extinction of lust, hate and delusion, that 1s called the Nibbana 
element with a basis remaining (saupadisesa-nibbanadhatu). 


(G) Niết Bàn Bát Vị 
Eight Flavors 0ƒ Niữvana 


Tám loại pháp vị đầy đủ của Niết Bàn —The eight rasa, i.e. flavours or characteristics of 
nirvana. 

Thường Trụ: Permanence. 

Tịch Diệt: Tranquility or extinction. 

Bất Lão: No growing old. 

Bất Tử: No death. 

Thanh Tịnh: Purity. 

Hư Không Siêu Việt: Transcendence. 

Bất Động. 

Khoái Lạc: Joy. 


(H) Các Quan Điểm Khác Nhau về Niết Bàn 
DỰƒcrent views on Nirvana 


(D Niết Bàn theo Phật Giáo Nguyên Thủy —Nữrvana according to Theravada Buddhism: 


See Chapter 156 (II). 


(I1) Niết Bàn theo Phật Giáo Đại Thừa— Nirvana according to Mahayana Buddhism: Phật 


giáo Đại Thừa cũng đồng ý với kinh điển Pali, Niết Bàn không phải loại bổ cũng không 
đạt được, cũng không phải là một pháp đoạn diệt, cũng không thường hằng, không phải bị 
đè nén, cũng không phải được khởi lên. Niết Bàn là trạng thái giải thoát tối hậu. Tuy 
nhiên, các nhà Đại Thừa đã đưa ra một trạng thái khác hơn, nghĩa là trạng thái Bồ Tát 
không muốn nhập Niết Bàn tối hậu, dù Bồ Tát có khả năng đạt được, vì Bồ Tát muốn hy 
sinh, muốn đem thân mình phục vụ tất cả chúng sanh để họ giải thoát trước rồi các ngài 
mới giải thoát sau cùng. Trong Trung Quán Luận Tụng, ngài Nguyệt Xứng đã định nghĩa 
Niết Bàn như sau: “Niết Bàn là trạng thái không từ bỏ, cũng không đạt được, không phải 
hư vô, không phaÏ vĩnh viễn, không phải tiêu diệt, cũng không phải tạo tác.”—Mahayana 


3824 


Buddhism also agrees with the Pali literature, Nirvana 1s that which 1s neither discarded 
nor aftained; it is neither a thing destroyed nor a thing eternal; 1t 1s neither suppressed nor 
does 1t arise. lt 1s the state of final release. However, the Mahayamists gave further 
explanation on Nirvana: “Nirvana 1s the state of the Bodhisattva who does not want to 
retire Into the final release, even though he is fully entitled to it, and who by his free 
choice devotes himself to the services of all sebtient beings. In the Madhyamika Sastra 
KarikavrttI, Candrakirti defined that Nirvana 1s “What 1s not abadoned nor acquire; what 1s 
not annihilation nor eternality; what 1s not destroyed nor created.” 


(HI)Niết Bàn theo Bồ Tát Long Thọ trong Triết Học Trung Quán—Nirvana according to 
Nagarjuna Bodhisattta in the Madhyamaka Philosophy: Theo Bồ Tát Long Thọ trong 
Triết Học Trung Quán, Niết Bàn hoặc thực tại tuyệt đối không thể là hữu (vật tổn tại), bởi 
vì nếu nó là hữu, nó sẽ bị kểềm chế ở nơi sanh, hoại, diệt, vì không có sự tổn tại nào của 
kinh nghiệm có thể tránh khỏi bị hoại diệt. Nếu Niết Bàn không thể là hữu, thì nó càng 
không thể là vô, hay vật phi tổn tại, bởi vì phi tổn tại chỉ là một khái niệm tương đối, tùy 
thuộc vào khái niệm hữu mà thôi. Nếu chính “hữu” được chứng minh là không thể áp dụng 
cho thực tại, thì vô lại càng không thể chịu nổi sự soi xét chỉ li, bởi vì “vô' chỉ là sự tan 
biến của “hữu' mà thôi.` Như vậy khái niệm “hữu' và 'vô' không thể áp dụng đối với thực 
tại tuyệt đối, lại càng không thể nghĩ tới chuyện áp dụng những khái niệm nào khác, bởi 
vì mọi khái niệm khác đều tùy thuộc vào hai khái niệm nầy. Nói tóm lại, tuyệt đối là siêu 
việt đối với tư tưởng, và vì nó siêu việt đối với tư tưởng nên nó không thể được biểu đạt 
bằng tư tưởng, những gì không phải là đối tượng của tư tưởng thì chắc chắn không thể là 
đối tượng của ngôn từ —According to Nagarjuna Bodhisattva ¡in the Madhyamaka 
Philosophy, the absolute 1s transcendent to both thought and speech. Neither the concept 
of “bhava' not “abhava" 1s applicable to 1t. Nirvana or the Absolute Reality cannot be a 
“bhava” or empirical exIstence, for 1n that case 1t would be subJect to orIgination, decay, 
and death; there 1s no emprrical existence which 1s free from decay and death. I it cannot 
be “bhava” or exIstence, far less can 1t be “abhava” or non-exIstence, for non-existence 1s 
only the concept of absence of existence (abhava). When “bhava" itself is proved to be 
inapplicable to Reality, “abhava” cannot stand scrutiny, for abhava 1s known only as the 
disappearance of “bhava.` When the concept of “bhava` or empirical existence, and 
“abhava” or the negation of bhava cannot be applied to the Abslute, the question of 
applying any other concept to 1t does not arise, for all other concepts depend upon the 
above two. In summary, the absolute 1s transcendent to thought, and because It 1s 
transcendent to thought, it 1s inexpressible. What cannot be an obJect of thought cannot be 
an obJect of speech. 





3825 


(L Phân loại Niết Bàn 
Categories 0ƒ Nirvana 


(D_ Nhị Chủng Niết Bàn— Two kinds oƒ Nirvana: Theo Keith trong Trung Anh Phật Học Từ 


Điển, có hai loại Niết Bàn—According to Keith ¡in The Dictionary of Chinese-English 
Buddhist Terms, there are two kinds of Nirvana. 


(A) Hữu Dự Niết Bàn: Saupadisesa-nibbana (p) Kilesa-parinbbana (p)—lIncomplete 


Ù 


2) 


3) 


NÑirvana—The cause of reincarnation 1s ended. There are two different views on the 
Incomplete Nirvana—Không còn sanh tử luân hồi, nhưng vẫn còn dư lại thân thể quả báo 
của kiếp nầy. Có hai quan niệm khác nhau về Hữu Dư Niết Bàn. 

Những vị đã đắt quả Niết Bàn, cái nhân sanh tử luân hồi đã hết, nhưng quả khổ ngũ uẩn 
vẫn chưa hoàn toàn dứt hẳn. Vị Thánh nây có thể nhập Niết Bàn ngay trong kiếp nây, 
nhưng phải đợi đến lúc thân ngũ uẩn chết đi thì quả khổ mới thật sự chấm dứt —Nirvana 
with a remnant—NIrvana with remainder—Nirvana with residue——Nirvana reached by 
those enlightened beings who have not yet completely rid themselves of theIr samsaric 
burden of skandhas. The cause has been annihilated, but the remnant of effect still 
remains. A saint may enter Into this nirvana during life, but has continue to live In thĩs 
mortal realm (has not yet eliminated the five aggregates) till the death of his body——See 
Hữu Dư Niết Bàn. 

Không còn sanh tử luân hồi, nhưng vẫn còn dư lại thân thể quả báo của kiếp nầy. Có hai 
quan niệm khác nhau về Hữu Dư Niết Bàn —Incomplete Nirvana—The cause of 
reincarnation 1s ended. There are two different views on the Incomplete Nirvana: 

Theo quan niệm của Tiểu Thừa—The view of the Hinayana: Theo quan niệm của Tiểu 
Thừa thì một vị A La Hán đã dứt bỏ hết mọi phiền não và tuyệt diệt nhân sanh tử vị lai, đi 
vào Hữu Dư Niết Bàn, trong lúc vẫn còn sống, nhưng vẫn còn dư lại thân thể quả báo của 
kiếp này. Khi quả báo hết và người ấy tịch diệt thì gọi là Vô Dư Niết Bàn (Vô nhân Hữu 
quả sinh tử). Bậc A La Hán đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu các phạm hạnh, đã đạt 
được A La Hán quả, đã đặt xong gánh nặng xuống, đã đoạn diệt các hữu kiết sử, bậc ấy 
đã giải thoát nhờ hiểu biết chân chánh. Chính các căn của vị ấy chưa bị hủy hoại nên vị 
ấy cảm thọ các điều khả ý và không khả ý, vị ấy cảm thọ lạc và khổ. Ngũ uẩn vẫn còn, 
chính sự tận diệt tham, sân, si của vị ấy được gọi là Niết Bàn Giới Hữu Dư Y. Ngũ uẩn 
của vị ấy là do tham sân sĩ trong quá khứ vô định của vị ấy tạo thành. Vị ấy vẫn còn sống 
nên các uẩn của vị ấy phải vận hành. Do đó, vị ấy vẫn cảm thọ những thọ lạc cũng như 
thọ khổ mà các căn của vị ấy lưu giữ do sự xúc chạm với các trần cảnh. Nhưng vì vị ấy đã 
thoát khỏi sự chấp thủ, phân biệt và ý niệm về ngã thể nên vị ấy không bị tác động bởi 
những cảm thọ nầy nữa Hinayana holds that the arhat, with the full extincion of 
afflictions, after his last term of mortal exIstence enters Into nirvana, while alive here he 1s 
in the state of limited or modified nirvana (sopadhisesa-nrrvan), in contrasted with 
complete nirvana (nirupadhisesa-nirvana). An Arhat whose taints are destroyed, who has 
lived the life, done what was to be done, laid down the burden, attained Arahatship by 
stages, destroyed completely the bond of becoming, one who 1s free through knowing 
rightly. As his faculties have not been demolished he experlences what 1s agreeable and 
disagreeable, he experilences pleasure and pain. The five aggregates remain. It 1s his 


4) 


b) 


3826 


extinction of lust, hate and delusion, that 1s called the Nibbana element with a basIs 
remaining (saupadisesa-nibbanadhatu). 

Quan niệm theo Đại Thừa—The view of the Mahayana: 

Theo thuyết Đại Thừa thì nhân sanh tử biến dịch hết sạch gọi là “Hữu Dư Niết Bàn,” 
trong khi quả sanh tử biến dịch hết tận và được thường thân của Phật thì gọi là “Vô Dư 
Niết Bàn.” (Vô Nhân Vô quả, đắc Thường Thân Phật)—The Mahayana holds that when 
the cause of reincarnation 1s ended the sfate 1s that of incomplete nirvana; when the effect 
1s ended, and the eternal Buddha-body has been obtained, then there 1s a complete 
nirvana. The Mahayana says that in the Hinayana “Remainderless Nirvana” for the arhat, 
there are still remains of 1llusion, karma, and suffering, and 1t 1s therefore only an 
“Incomplete nirvana” in Mahayana. In Mahayana, complete nirvana, these remains of 
1llusion, karma, etc., are ended. 

Nói theo thuật ngữ, sự diệt tận của phiền não gọi là “Hữu Dư Y Niết Bàn,” Niết Bàn với 
điểu kiện của hữu vẫn còn, hay sát nghĩa hơn, Niết Bàn hãy còn tụ hay uẩn, là những 
điều kiện vật chất và phi vật chất của sự hữu: As a technical term the extinction of human 
passion 1s called the “Nirvana with the condition of being still remaining” or, “the Nirvana 
with the upadhi remnant,` upadhi being the material and immaterial condition of being. 


(B) Vô Dư Y Niết Bàn—Nirvana element without a basis remaining: Anupadisesa-nibbana or 


Ũ 


2) 


Khandha-parinibbana (p)—NIiết Bàn Giới không có Dư Y. 

Nơi không còn nhân quả, không còn luân hồi sanh tử, vị Thánh nhập Vô dư Niết bàn khi 
thân chết -Final nirvana—Nothing remainng—No further mortal suffering— 
Remnantless Nirvana or nirvana without residue—Where there are no more cause and 
effect, the connection with the chain of mortal life being ended. A saint enters this perfect 
nirvana upon the death of his body (the aggregates have been eliminated). 

Niết bàn sau cùng không còn thứ gì sót lại cho kiếp luân hồi sanh tử, nơi mà tất cả những 
quả đều chấm dứt, hay sự hiện hữu của mạng căn đã hoàn toàn bị dập tắt —Final nirvana 
without remainder of reincarnation where all the effects (quả) are ended. The nirvana 
state in which exists no remainder of the karma of suffering, or the full extinction of the 
Øroups of existence. 

Niết Bàn của A La Hán nơi thân tâm đều đoạn diệt—The nirvana of arhat extinction of 
body and mind: Niết bàn sau cùng không còn thứ gì sót lại cho kiếp luân hồi sanh tử, nơi 
mà tất cả những quả đều chấm dứt, hay sự hiện hữu của mạng căn đã hoàn toàn bị dập 
tắt. Niết Bàn của A La Hán nơi thân tâm đều đoạn diệt. Bậc A La Hán đã đoạn tận các 
lậu hoặc, đã thành tựu các phạm hạnh, việc cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng 
xuống, đã đạt được A La Hán Quả, đã tận diệt hoàn toàn các hữu kiết sử, bậc đã giải 
thoát nhờ hiểu biết chân chánh. Mọi cảm thọ của vị ấy không còn ưa thích, không còn 
thích thú, đã trở nên lắng dịu. Vị ấy đã chứng được Niết Bàn Vô Dư Y. Khi vị ấy nhập 
diệt, các uẩn của vị ấy cũng ngưng vận hành, chúng sẽ tiêu hoại vào lúc chết; các thọ của 
vị ấy không còn nữa, và do sự tẩy trừ tham sân sỉ mà vị ấy không còn tái sanh, đương 
nhiên lúc ấy sự ấp ủ các cảm thọ cũng không còn. Và do đó, thọ của vị ấy sẽ trở nên 
nguội lạnh (sitibhavissanti)—Final nirvana without remainder of reincarnation where all 
the effects (quả) are ended. The nirvana sfate in which exists no remainder of the karma 
of suffering, or the full extinction of the groups of existence. The nirvana of arhat 


b) 


3827 


extinction of body and mind. An Arhat whose taints are destroyed, who has lived the life, 
done what was to be done, laid down the burden, attained Arahatship by stages, destroyed 
completely the bond of becoming, one who 1s free through knowing riphtly. All his 
feelings not being welcome, not being delighted in, will here and now become cool; 1t 1s 
thus, that 1s called the Nibbana element without a basis remaining. 

Niết bàn tịnh tịch sau khi chết, trạng thái đã loại trừ hoàn toàn, đã cắt đứt mọi liên hệ và 
không còn tác động với thế giới nữa. Khác với Hữu dư Niết bàn, nơi mà các Bồ Tát chọn 
lấy việc ở lại trong thế giới để cứu rỗi chúng sanh—Static nirvana, the nirvana after 
death, the remainderless extinction of liberated one, in which all relationship to the world 
1s broken off and there 1s no activity. lt opposed to Apratisthita-nirvana, in which the 
liberated one choose to remain in the world where Bodhisattvas renounce entry Into 
pratisthita-nirvana so that he can, in accordance with his vow, lead beings on the way to 
liberation. 

Niết Bàn không còn lại tụ hay uẩn. Nó là sự diệt tận toàn diện những điều kiện của hữu 
cũng như phiền não. Có thể gọi nó là vô dư của hữu. Đấy là Niết Bàn hay “Giải Thoát 
Viên Mãn,” là sự nhập diệt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: The Nirvana without the 
upadhi remnant. It 1s the total extinction of the conditions of being as well as of passion. 
One may call it the annihilation of being. This 1s Nirvana of Perfect Freedom, or the 
passing away of Sakyamumi Buddha. 


(H) Ngũ Chúng Bất Hoàn 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm loại bất hoàn hay ngũ chủng Na 
Hàm—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are five 
kinds of anagamins (Na Hàm) who never return to the desire-real: 

Trung Gian Bát Niết Bàn —The “less-than-half-timer”: Thánh giả bất hoàn chết ở Dục 
giới rồi vãng sanh về Sắc giới —The anagamin who enters on the intermediate stage 
between the realm of desire and the higher realm of form. 

Sinh Bát Niết Bàn—The “more-than-half-timer”: Đã sanh ra trong cõi Sắc giới thì không 
bao lâu sau sẽ đoạn la tất cả mọi phiển não còn sót lại—The anagamin who is born into 
the form world and soon overcome the remains of Illusions. 

Hữu Hạnh Bát Niết Bàn—The “gainer with exertion”: Đã sanh vào cõi bất hoàn một thời 
gian sau khi tinh tấn tu tập sẽ đi đến quả vị cuối cùng là Niết Bàn —The anagamin who 
diligently works his way throuph the final stage. 

Vô Hạnh Bát Niết Bàn— The “gainer without exertion”: Đã sanh vào cõi bất hoàn mà 
không chịu tinh tấn tu hành thì quả vị cuối cùng sẽ bị trì hoản——The anagamin whose final 
departure 1s delayed through lack of aid and slackness. 

Thượng Lưu Bát Thú A-Ca-Ni-Sa—He who goes upstream to the highest: Người đã sanh 
vào cõi bất hoàn đi từ Hạ Thiên tiến lên Thượng Thiên để cuối cùng đạt đến cứu cánh 
Niết Bàn —The anagamin who proceeds from lower to higher heavens into nirvana. 


(HI)Ngũ Niết Bàn— Five kinds oƒ Immediate Nirvana: Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 


Chín, phần Thập Hành Âm Ma, Đức Phật đã nhắc nhở Ngài A Nan về năm Niết Bàn như 
sau: “Lại có người thiện nam, trong tam ma địa, chính tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng 
tìm được chỗ tiện. Cùng tột căn bản của các loài sinh. Xem cái trạng thái u thanh, thường 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


5) 


D 


2) 


3828 


nhiễm động bản nguyên. Chấp sau khi chết phải có, khởi so đo chấp trước. Người đó bị 
đọa vào luận năm Niết Bàn.” Vì so đo chấp trước năm Niết Bàn mà phải đọa lạc ngoại 
đạo, và mê lầm tính Bồ Đề —According to the Surangama Sutra, book Nine, ¡In the section 
of the ten states of formation skandha, the Buddha reminded Ananda about the five kinds 
of Iimmediate Nirvana: “Further, In his practice of samadhi, the good person”s mind 1s firm, 
unmoving, and proper and can no longer be distrubed by demons. He can thoroughly 
Investigate the origin of all categories of beings and contemplate the source of the subtle, 
fleeting, and constant fluctuation. But If he begins to speculate on existence after death, 
he could fall Into error with five theories of Nrrvana. Because of these speculations about 
five kinds of immediate Nirvana, he will fall into externalism and become confused about 
the Bodhi nature. 

Hoặc lấy Dục Giới làm Niết Bàn, xem thấy viên minh, sinh ra ưa mến: He may consider 
the Heavens of the Desire Realm a true refuge, because he contemplates their extensIve 
brightness and longs for It. 

Hoặc lấy Sơ Thiển vì tính không lo: He may take refuge in the Eirst Dhyana, because 
there his nature 1s free from WOFTry. 

Hoặc lấy Nhị Thiển tâm không khổ: He may take refuge in the Second Dhyana, because 
there his mind 1s free from suffering. 

Hoặc lấy Tam Thiền rất vui đẹp: He may take refuge ¡n the Third Dhyana, because he 
delights In its extreme Joy. 

Hoặc lấy Tứ Thiển khổ vui đều mất, chẳng bị luân hồi sanh diệt. Mê trời hữu lậu cho là 
vô vi. Năm chỗ an ổn cho là thắng tịnh. Cứ như thế mà bị xoay vẫn: He may take refuge 
1n the Fourth Dhyana, reasoning that suffering and bliss are both ended there and that he 
will no longer undergo transmigration. These heavens are subJect to outflows, but In his 
confusion he thinks that they are unconditioned; and he takes these five states of 
tranquility to be refuge of supreme purity. Considering back and forth In this way, he 
decides that these five states are ultimate. 


(J) Những vấn đề liên quan đến Niết Bàn 
Problems concerning Niưrvana 


Một số sinh ra từ bào thai, kẻ ác thì đọa vào địa ngục, người chính trực thì sinh lên chư 
thiên, nhưng cõi Niết bàn chỉ dành riêng cho những ai đã diệt sạch nghiệp sanh tử: Some 
are born in a womb; evil-doers are reborn in hells; the righteous people go to blissful 
sfates; the undefiled ones pass away Into Nirvana (Dharmapada 126). 

Theo Kinh Pháp Cú, mỗi khi có người hỏi Phật còn tổn tại sau khi chết hay không, hay 
Ngài đi vào thế giới nào sau khi Niết Bàn, luôn luôn Ngài im lặng. Khi Phật im lặng trước 
một câu hỏi cần trả lời là “phải” hay “không,” thì sự im lặng của Ngài thường có nghĩa là 
thừa nhận. Nhưng sự im lặng của Ngài trước câu hỏi về Niết Bàn là bởi vì thính giả của 
Ngài không thể hiểu nổi cái triết lý sâu xa nằm trong đó: In the Dharmapada Sutra, 
whenever the Buddha was asked by a questioner whether he was to live after death or 
what sort of world he was to enter after Nirvana, he always remained silent. When the 


3) 


ø 


3) 


6) 


7) 


3829 


When the Buddha remained silenf to a question requiring an answer of “yes” or “no,” hIs 
silence usually meant assent. Ut his silence on the question concerning Nirvana was due 
to the fact that his listeners could not understand the profound philosophy 1nvolved. 

Vấn đề then chốt của đạo Phật, dù chủ trương hình thức hay chủ trương duy tâm, đều quy 
vào sự tận diệt phiền não; bởi vì trạng thái méo mó đó của tâm được coi như là cội nguồn 
của tất cả mọi tội lỗi trong đời sống con người. Phiển não có thể bị diệt tận ngay trong 
hiện thế. Do đó, giải thoát sự méo mó như thế của tâm là đối tượng chính của tu trì trong 
Phật giáo. Niết Bàn hay sự tận diệt của phiển não, của dục vọng, của giác năng, của tâm 
trí, và ngay cả diệt tận ý thức cá biệt của con người: The main problem of Buddhism 
either formalistic or idealistic, was concerning the extinction of human passion, because 
this distorted state of mind 1s considered to be the source of all evils of human life. Human 
passion can be extinguished even during one”s lifetime. Therefore liberation from such 
disorder of mind 1s the chief obJect of Buddhist culture. Nirvana means the extinction of 
passion, of desire, of sense, of mind, and even of individual conscIousness. 

Trong tâm của người theo đạo Phật, Niết Bàn không chứa bất cứ ý tưởng thần thánh hóa 
nào về Đức Phật. Nó đơn giản chỉ cho sự liên tục vĩnh cửu của nhân cách của Ngài trong 
ý nghĩa cao nhất của chữ nầy. Nó chỉ cho việc trở về Phật tánh bản hữu của Ngài, là thân 
Chánh Pháp của Ngài chứ không phải là thân kinh điển như một số lầm tưởng. Pháp có 
nghĩa là lý thể mà Phật đã nhận được trong giác ngộ viên mãn. Niết bàn là thân lý thể 
không bị hạn cuộc trong ngôn ngữ nào cả: To Buddhist mind, Nirvana did not contain any 
Idea of deification of the Buddha. It simply meant the eternal continuation of his 
personality 1n the highest sense of the word. lt meant returning to his original state of 
Buddha-nature, which 1s his Dharma-body, but not his scripture-body as misunderstood by 
people. Dharma means the 1deal' itself which the Buddha conceived in his perfect 
Enlightenmert. Nirvana is this ideal body which 1s without any resftricting conditions. 

Các nhà chủ trương hình thức chủ trương kinh điển là sự biểu dương trọn vẹn cho lý thể 
của Phật. Do đó họ quan niệm Phật vĩnh viễn tổn tại trong thân giáo pháp, còn Niết Bàn 
là diệt tận vô dư của Ngài: The formalists, on the other hand, hold that the scripture ¡s the 
perfect represenfation of the Iideal of the Buddha. Hence their opinion that the Buddha 
lives forever In the scripture-body, Nirvana being his entire annihilation and extinction 
otherwise. 

Nguyên lý Niết Bàn hay trạng thái tắt lửa trong ánh sáng của thời gian và không gian. 
Đối với các triết gia, nhất là triết gia Ấn Độ, nếu tin rằng không gian và thời gian là vô 
hạn, thì đó là một ảo tưởng: The principle of Nirvana or the state of a fire blown out in the 
light of space and time. It was an illusion on the part of philosophers, especially some of 
the Indian philosophers, to believe that space and time were Infinite. 

Tuy nhiên, đạo Phật chưa từng nói không gian và thời gian là vô hạn, vì đạo Phật coi 
chúng là những chất thể vật lý. Lý thuyết không gian xoắn ốc do các nhà vật lý học hiện 
đại để ra, khá đả thông thuyết Niết Bàn. Vũ trụ hay pháp giới nói theo thuật ngữ là khu 
vực được chiếm cứ bởi không gian và thời gian, và trong khu vực đó chúng kiểm soát 
những ngọn sóng của hiện hữu. Vậy trên thực tiễn, thế giới thời-không là đại dương của 
những làn sóng sinh tử. Nó là môi trường của chu kỳ sinh tử, thế giới của sáng tạo, của 
năng lực, của nhân duyên, của ý thể, của tự tạo, và của biến hành. Nó là môi trường của 
dục, của sắc và tâm: Buddhism, however, has never treated Space and time as Infinmie, for 


a) 


b) 


3830 


Buddhism takes them to be physical matters. The theory that space 1s curved, set forth by 
modern physicists, has considerably facilitated the elucidation of the doctrine of Nirvana. 
The universe, or the Realm of Principle (Dharmadhatu) as 1t 1s technically called, 1s the 
region which 1s occupled by space and time and in which they control all the waves of 
existence. So In practice, the space-time world is the ocean of the waves of life and death. 
lt 1s the sphere of the flowing cycles of life or samsara, the world of creation, of energy, of 
action, of causation and Ideation, of self-creation and of dynamic becoming. It 1s the 
sphere of desire, matter (form) and mind. 

Không gian được coi như là một trong ngũ đại hay năm hành chất, và đôi khi nó được 
trình bày là có hình dáng tròn: Space 1s considered one of the five elements (earth, water, 
fire, air, and space), and It is sometimes represented to be of round shape. 

Một số trường phái coi thời gian là thực hữu, một số khác nói nó bất thực. Nhưng cần ghi 
nhận đặc biệt rằng thời gian chưa hề được coi như hiện hữu tách biệt không gian . Thế có 
nghĩa là, mọi loài và mọi vật đều có thời gian của riêng nó. Không gian và thời gian luôn 
luôn nương nhau. Loài người có trường độ sống trung bình, hay tuổi thọ khoảng trăm năm. 
Nhưng có người nói loài hạc lại sống cả ngần năm, rùa sống tới vạn tuổi. Với các loài 
trời, người ta nói một ngày một đêm của chúng dài bằng cả 50 năm của người trần gian. 
Trái lại, ruồi nhặng chỉ sống ngắn ngủi trong một ngày: Time is treated as real in some 
schools while in other schools 1t 1s treated as unreal. But it 1s to be particularly noted that 
time has never been considered to exIst separately from space. That 1s to say, every being 
or thing has time oŸ 1s own. Space and time are always correlative. Men have an average 
lifetime of one hundred years. But a crane 1s said to live for a thousand years, and a 
forfoIse even ten thousand years. And with the heavenly beings, their one day and night 1s 
said to be as long as the whole fifty years of the earthly men. A day-fly, on the other hand, 
live a short wave-length of only one day. 


(K) Thiên Đàng không phải là Niết Bàn 
Heaven rs not a Nirvana 


Theo tự điển, “heaven” có nghĩa là trú xứ của chư Thiên. Tuy nhiên, với người Phật tử, 
thiên đàng hay địa ngục đều ở đây, ở ngay trong thế giới này. Điều này có nghĩa là bạn 
có thể tạo ra thiên đàng hay địa ngục ngay nơi thế gian này. Thật là kỳ quặc khi tạo tác 
bao nhiêu ác nghiệp rồi chỉ đơn thuần tin tưởng hay cầu nguyện mà có được thiên đàng. 
Niềm tin theo Phật giáo thật đơn giản, nếu bạn sống và hành xử hòa hợp với những 
nguyên lý đạo đức thì bạn có thể tạo được thiên đàng tại đây, ngay nơi thế gian này. Ví 
bằng ngược lại thì bạn sẽ tạo địa ngục cũng ngay trên thế gian này. Phật tử thuần thành 
chẳng bao giờ trông ngóng một thiên đàng ở nơi nào khác để ban thưởng cho cuộc sống 
đức hạnh, hay một địa ngục để trừng phạt kẻ xấu ác, đức hạnh hay xấu ác tự chúng có 
những hậu quả không thể tránh được ngay trong kiếp này. Những hậu quả đó chính là 
thiên đàng hay địa ngục ngay trong những giây phút này. Văn học Phật giáo hàm chứa 
quá nhiều sự miêu tả về các cảnh giới trong đó chúng sanh sanh vào do hậu quả của 
những việc làm trong quá khứ của họ. Theo A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, có sáu cõi trời 


3831 


dục giới và 17 cõi trời sắc giới. Chúng sanh sanh vào các cõi trời này được coi như là chư 
thiên. Chư thiên là những chúng sanh nằm trong ba điều kiện tốt của sự tái sanh do những 
nghiệp lành đời trước; họ sống lâu dài trong một khung cảnh hạnh phúc trên cõi trời, tuy 
vẫn còn chịu chu kỳ tái sanh như các chúng sanh khác. Tuy nhiên, đây chính là những trở 
ngại chính cho bước đường tu tập của họ vì họ bị mải mê trong những hạnh phúc đó, nên 
không còn nhận chân ra sự thật khổ đau nữa. Vì vậy mà cõi trời được xem như là một cõi 
không mấy được ưa thích trong Phật giáo, vì chư thiên rồi sẽ hết tận nghiệp lành và phải 
tái sanh vào các đường thấp hơn, nơi đó họ phải tiếp tục chịu khổ đau. Chính vì thế mà 
mục tiêu chính của người Phật tử là tu tập sao cho vượt thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử— 
According to dictionary, “heaven” means the dwelling place of the deity. However, for a 
Buddhist, both heaven and hell are right here, right in this world. That 1S to say you can 
create your own heaven or hell right here In this world. It”s ridiculous to create all kinds of 
unwholesome deeds, then simply with faith or praying you can create a heaven. Buddhist 
belief in heaven 1s simple, 1f you live and act according to moral principles, you can create 
your own heaven right here In this world. If not, you can also create the hell on this earth 
1fself. Sincere Buddhists never expect a heaven elsewhere fo reward a virtue, or a hell to 
punish vice, virtue and evil have inevitable consequences ¡1n this world 1tself. These 
consequences can be considered as heaven or hell at the very moment. Buddhist literature 
confains too many descriptions of realms in which beings are reborn as a consequence of 
their past performance. According to Abhidharma-Kosa, there are six heavens In the 
“Desire Realm,” and seventeen in the “Form Realm.” Sentient beings who are born Into 
these heavens are referred to as “gods.” Celestial beings or gods are one of the three good 
modes of exIstence as a reward for their previous good deeds. Devas allotted a very long, 
happy life in the Deva although they are still subJect to the cycle of rebirth. However, this 
happiness may consfitute a substantial hindrance on their path to liberation for they cannot 
recognIze the truth of suffering. So heaven 1s seen as undesirable in Buddhism, because 
gods inevitably exhaust their good karma and are reborn in one of the lower realms of 
existence, where they again become subJect to suffering. Thus the final goal of any 
Buddhists should be a liberation of all kinds of existence In the cycle of rebirth. 


(L) Phật Niết Bàn 
The Buddhaˆs Nirvana 


Vào lúc 80 tuổi, Đức Phật cùng đông đảo hội chúng Tỳ Kheo du hành từ núi Linh Thứu 
về thành Vương Xá. Trong cuộc hành trình nầy Ngài đã thuyết giáo nhấn mạnh về Tứ 
Diệu Đế. Ngài đã nhấn mạnh: “Chính vì không thông hiểu Tứ Thánh Đế mà cả ta và chư 
vị đã phải lăn trôi lên lên xuống xuống trong lục đạo đầy khổ ải.” Ngài cũng nhấn mạnh 
đến Tam Học “Giới Định Huệ.` Khi đến thành Tỳ Xá Ly, một thành phố trù phú, Đức 
Phật và Tăng đoàn lưu lại trong vườn xoài. Tại đây Đức Phật thuyết pháp cho dòng họ 
Licchavi và người kỹ nữ thượng lưu Ambapali, về sau Ambapali đã cúng dường cả khu 
vườn xoài cho Đức Phật và Tăng chúng. Trong mùa an cư kiết hạ cuối cùng tại Beluva, 
một ngôi làng gần Vesali, những cơn đau đã ập tới nhưng Thế Tôn không hề than phiền. 


3832 


Sau khi bình phục, Ngài đã thuyết giáo những lời Di Giáo sau cùng liên hệ đến Tăng 
chúng. Ngài bảo A Nan: “Như Lai không nghĩ rằng Ngài phải lãnh đạo Tăng chúng hay 
Tăng chúng phải lệ thuộc vào Ngài. Vì vậy, này A Nan Đà, hãy làm ngọn đèn cho chính 
mình, chứng đừng đi tìm nơi nương tựa bên ngoài. Hãy giữ lấy chánh pháp làm ngọn đèn. 
Cố giữ lấy chánh pháp làm nơi nương tựa. Và này A Nan Đà, thế nào là Tỳ Kheo phải 
làm ngọn đèn cho chính mình, làm nơi nương tựa cho chính mình, không đi tìm nơi nương 
tựa bên ngoài, cố giữ lấy chánh pháp làm ngọn đèn? Ở đây, này A Nan Đà! Vị Tỳ Kheo 
sống nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm tỉnh giác, nhiếp phục tham ái ưu bi ở đời, quán sát 
thân, thọ, tâm, pháp.” Đức Phật đã nhấn mạnh đến nỗ lực cá nhân để thanh tịnh hóa bản 
thân và giải thoát khỏi khổ đau phiển não. Cuối cùng Đức Phật và Tăng chúng đến Pava 
và cư ngụ trong vường xoài của Thuần Đà. Tại đây Đức Phật và Tăng chúng được người 
thợ rèn Thuần Đà cúng dường thực phẩm. Ngài đã dạy Tăng chúng rằng thực phẩm cuối 
cùng cũng như thực phẩm cúng dường lúc Ngài thành đạo , mang lại kết quả lớn và lợi lạc 
nhiều hơn so với mọi thực phẩm cúng dường khác. Sau khi đến rừng Ta La của dòng họ 
Mallas tại thành Câu Thi Na, một tu sĩ khổ hạnh tên là Subhadda đã đến thỉnh cầu Đức 
Phật giải tổa mối nghi hoặc của mình về các đạo sư khác. Đức Phật đã dạy: “Trong bất cứ 
Pháp và Luật nào, này Subhadda mà không có Bát Thánh Đạo sẽ không thể nào tìm thấy 
từ đệ nhất, đệ nhị, đệ tam hay đệ tứ Sa Môn. Giáo pháp của các ngoại đạo sư không có 
các vị Sa Môn. Này Subhadda, nếu chư đệ tử sống đời chân chính, thế gian nầy sẽ không 
vắng bóng chư vị A La Hán. Quả thật giáo lý của các ngoại đạo sư đều vắng bóng chư vị 
A La Hán. Nhưng trong giáo pháp nầy, mong rằng chư Tỳ Kheo sống đời phạm hạnh 
thanh tịnh, để cõi đời không thiếu các bậc Thánh.” Subhadda đã trở thành vị đệ tử cuối 
cùng của Đức Phật và sau nầy cũng trở thành một bậc Thánh. Sau cùng, Đức Phật khuyến 
giáo Tăng chúng: “Nầy các Tỳ Kheo! Ta khuyến giáo chư vị , hãy quán sát kỹ các pháp 
hữu vi đều vô thường biến hoại, chư vị hãy nỗ lực tinh tấn.” Vào ngày rằm tháng Vesak 
năm 543 trước Tây lịch, Đức Phật nhập Niết Bàn, kim thân của Ngài được hỏa táng trọng 
thể và xá lợi được chia cho các Bà La Môn, vua chúa, Sát đế lợi và được thờ phượng 
trong Bát Đại Linh Tháp ở tám nơi—At the age of eighty, the Buddha accompanied by a 
large assembly of monks, made a long Journey from the Vulture Peak near RaJagaha to 
many towns, cifles, and villages, where he preached the Dharma, enlightening his 
disciples with varlous discourses and emphasizing the fundamental doctrine of the Four 
Noble Truths. He said: “lt 1s through not comprehending the Four Noble Truths, you and I 
have had to wander so long in the six miserable paths with rebrrth after rebirth.” He also 
emphasized on the Three-Fold 'Training of right conduct, concentration and wisdom. When 
they arrived at Vesali, a prosperlous city, they stayed at Ambapaliˆs mango-grove, where 
the Buddha gave a lecture to the Licchavis and Ambapali, who later offered the Buddha 
and his Sangha her mango grove. In his last retreat in Beluva, a village near Vesali. Here 
he felt sharp pains, but he bore them without any complaint. Soon after his recovery, 1n his 
last Instruction to the Order, he adressed the Venerable Ananda: “The Tathagata does not 
think that he should lead the Order, nor does the Order depend on him. Therefore, 
Ananda, be lamps to yourselves. Take no external refuge. Hold fast to the Dharma as a 
lamp. Hold fast to the Dharma as a refuge. And how, Ananda, 1s a Bhiksu to be a lamp to 
himself, a refuge to himself, taking no external refuge, holding fast to the Dharma as a 
lamp? Herein, a Bhiksu lives diligent, mindful, and self-possessed, overcoming desire and 


Ù 


2) 


3833 


ørIef in the world, reflecting on the body, feeling, mind and mental obJects.” The Buddha 
emphasized on the Iimportance of personal striving for purification and freedom from 
suffering. The Buddha and the Order arrived at Pava and stayed at Cunda”s mango grove, 
where they were treated by the black smith the Buddha's last meal. The Buddha reminded 
the Order that the Buddha”s last and first meals were of greater profit than any others. 
Eventually, they moved on to the Sala grove of the Mallas in Kusinara, where a 
wandering ascetic, Subhadda, approached the Buddha and requested him to clear his 
doubt about other religious teachers at that time. The Buddha spoke: “In whatever 
doctrine and discipline, Subhadda, the Noble Eightfold Path 1s not found, neither 1s there 
found the first samana, nor the second, nor the third, nor the fourth. Now In this doctrine 
and discipline, Subhadda, there 1s the Noble Eightfold Path, and in it too, are found the 
first, the second, the third, and the fourth Samanas. The other teachers” schools are empty 
of Samanas. If, Subhadda, the disciples live rightly, the world would not be void of 
Arahants: Void of true saints are the systems of other teachers. But In this one, may the 
Bhiksus live the perfect life, so that the world would not be without saints.” The ascetic 
Subhadda became the Buddha's last disciple and soon after his ordination he also became 
an Arahant. At last the Buddha addressed the Order before his final exhortation: “Behold 
now, Bhiksus, I exhort you! SubJect to change are all component thingsl Strive on with 
diligence!° Then the Buddha paased away on the Full Moon of the Vesak month In 543 
B.C. His body was cremated with great ceremony and the relics were divided among 
Brahmins, Kings, and nobles and were then enshrined In the Eight Great Stupas. 


(M) Niết Bàn Nguyên Lý 
The Principle oƒ Nữyana 
Perƒfect Freedom 


Để hiểu đạo Phật một cách chính xác, chúng ta phải bắt đầu ở cứu cánh công hạnh của 
Phật. Năm 486 trước Tây Lịch, hay vào khoảng đó, là năm đã chứng kiến thành kết hoạt 
động của Đức Phật vói tư cách một đạo sư tại Ấn Độ. Cái chết của Đức Phật, như mọi 
người đều rõ, được gọi là Niết Bàn, hay tình trạng một ngọn lửa đã tắt. Khi một ngọn lửa 
đã tắt, không thấy còn lưu lại một chút gì. Cũng vậy, người ta nói Phật đã đi vào cảnh giới 
vô hình không sao miêu tả được bằng lời hay bằng cách nào khác: To understand 
Buddhism properly we must begin at the end of the Buddhaˆs career. The year 486 B.C. or 
thereabouts saw the conclusion of the Buddha's activity as a teacher in India. The death of 
the Buddha 1s called, as 1s well known, “Nirvana,` or “the state of the fire blown out. 
When a fire 1s blown out, nothing remain to be seen. So the Buddha was considered to 
have enetered Into an Iinvisible state which can In no way be depicted in word or 1n form. 

Trước khi Ngài chứng nhập Niết Bàn, trong rừng Ta La song thọ trong thành Câu Thi Na, 
Ngài đã nói những lời di giáo nầy cho các đệ tử: “Đừng than khóc rằng Đức đạo sư của 
chúng ta đã đi mất, và chúng ta không có ai để tuân theo. Những gì ta đã dạy, Pháp cùng 
với Luật, sẽ là đạo sư của các ngươi sau khi ta vắng bóng. Nếu các người tuân hành Pháp 
và Luật không hễể gián đoạn, há chẳng khác Pháp thân (Dharmakaya) của Ta vẫn còn ở 


3) 


4) 


5) 


3834 


đây mãi mãi: Just prior to his attaimnng Nirvana, In the Sala grove of Kusinagara, the 
Buddha spoke to His disciples to the following effect: “Do not wail saying “Our Teacher 
has pased away, and we have no one to follow.` What I have taught, the Dharma (ideal) 
with the disciplinary (Vinaya) rules, wIll be your teacher after my departure. If you adhere 
to them and practice them uninterruptedly, 1s It not the same as 1ƒ my Dharma-body 
(Dharmakaya) remained here forever?” 

Dù có những lời giáo huấn ý nhị đó, một số đệ tử của Ngài đã nẩy ra một ý kiến dị nghị 
ngay trước khi lễ táng của Ngài. Do đó đương nhiên các bậc trưởng lão phải nghĩ đến việc 
triệu tập một đại hội trưởng lão để bảo trì giáo pháp chính thống của Phật. Họ khuyến cáo 
vua A Xà Thế lập tức ra lệnh cho 18 Tăng viện chung quanh thủ đô phải trang bị phòng 
xá cho các hội viên của Đại Hội Vương Xá: In spite of these thoughtful instructions some 
Of his disciples were expressing a dissenting idea even before his funeral. It was natural, 
therefore, for the mindful elders to think of calling a council of elders in order to preserve 
the orthodox teaching of the Buddha. They consulted King AJatasatru who at once ordered 
the eighteen monasferies around his capital to be repaired for housing the members of the 
coming Council of RajJagriha 

Khi thời gian đã tới, năm trăm trưởng lão được chọn lựa cùng hợp nhau lại. Ông A Nan 
đọc lại kinh pháp (Dharma) và Upali đọc lại luật nghi (Vinaya). Thật ra không cần đọc lại 
các Luật, vì chúng đã được Phật soạn tập khi Ngài còn tại thế. Hội nghị đã kết tập tĩnh 
tấn về Pháp và Luật: When the time arrived five hundred selected elders met together. 
Ananda rehearsed the Dharmas (sutras) while Upali explained the origin of each of the 
Vinaya rules. There was no necessity of rehearsing the Vinaya rules themselves since 
they had been compiled during the Buddha's lifetime for weekly convocatlon for 
confessions. At the council a fine collection of the Dharma and the Vinaya was made, the 
number of Sutras was decided, and the history of the disciplinary rules was compiled. 

Kết quả hoạt động của các trưởng lão được thừa nhận như là có thẩm quyển do những 
người có khuynh hướng chủ trương hình thức và thực tại luận. Tuy nhiên, có một số quan 
điểm dị biệt, Phú Lâu Na là một thí dụ, vị nầy sau bị giết chết lúc đang giảng pháp. Phú 
Lâu Na ở trong một khu rừng tre gần thành Vương Xá suốt thời đại hội, và được một cư sĩ 
đến hỏi, Ngài trả lời: “Đại hội có thể tạo ra một kết tập tinh tế. Nhưng tôi sẽ giữ những gì 
đã tự mình nghe từ Đức Đạo Sư của tôi.” Vậy chúng ta có thể cho rằng đã có một số 
người có các khuynh hướng duy tâm và tự do tư tưởng: The result of the elders” activity 
was acknowledged as an authority by those who had a formalistic and realistic tendency. 
There were , however, some who differed from them In theIr opinion. Purana, for instance, 
was skilled In preaching. Purana was in a bamboo grove near RaJagriha durng the 
council, and, being asked by some layman, 1s said to have answered: “The council may 
produce a fine collection. But I will keep to what I heard from my teacher myself. So we 
may presume that there were some who had idealistic and free-thinking tendencIes. 


3835 


THIỆN PHÚC 


PHẬT PHÁP CĂN BẢN 
BASIC BUDDHIST DOCTRINES 


PHẦN VI 
PART VI 


Pháp Tu I 
Methods oƒ CulivaHon Ï 


3836 


3837 


TABLE OF CONTENTS 
Phần VI 
Part VI 


Pháp Tu I 
Methods oƒ Cultivafion I 


Chương 128: Pháp Tu— Methods oƒ Culfivafion 3639 


3838 


3839 


CHƯƠNG MỘT TRĂM HAI MƯƠI TÁM 
CHAPTER ONE HUNDRED TWENTY-EIGHT 


Pháp Tu 
Methods oƒ Culfivafion 


(A) Tu Hành— Culfivation— Caryd (sktf) 

(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Tu Hành— Overview and Meanings oƒ Cultivation 

(I)_ Tổng quan vê Tu Hành—An overview oƒ Cultivation. 

]l) Tu tập chánh pháp— To cultivate oneselƒin righf practice. 

2) Tám vạn bốn ngàn pháp môn— Eighty-four thousand Dharma-doors. 

(II) Nghĩa của Tu Hành— The meanings oƒ “Cultivation”. 

(IHI)Lời Phật dạy về Tu Hành trong Kinh Pháp Cú—The Buddha's teachings on Cultivation in the 
Dharmapada Sutra. 

(IV)Lời Phật dạy về Tu Hành trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương— The Buddha`s teachings on Cultivation 
in the Forty-TWwo Sections Sutra. 

(A-2) Phân Loại Tu Hành— Categories 0ƒ Cultivation 

(l)_ Nhị Tu— Two kimds oƒ Cultivation: 

(A) Nhị Chủng Tu Tập— Two kinds oƒ devotions. 

(B) Nhị Chủng Tu Phước— Two fields for the cultivation oƒ happiness. 

(C) Hai Con Đường Tu Hành— Two paths oƒ cultivation. 

(C-T)Nan Hành Đạo— The DHƒicult Path. 

(C-2)Dị Hành Đạo— The Easy Path. 

(D) Nhị Trì — Two modes 0ƒ practices. 

(II) Tam Tu— Three kinds oƒ Cultivation: 

(A) Tam Pháp Tu— Three sources oƒ culftivation. 

(B) Ba Phương Tiện Tu Hành— Three means to cultivate or practice Buddha dharma. 

(C) Tam Tụ Tịnh Giới— Three Cultivafions 0Ÿ pure precepts. 

(D) Thanh Văn Tam Tu— Three ways oƒ discipline oƒa hearer. 

(E) Tam VỊ Tiệm Thứ: Three Gradual Stages. 

(F) Tam Vô Lậu Học: Threeƒfold training. 

(IH1I)Tú Chủng Tu Hành— Four Kinds oƒ Cultivation: 

(A) Tứ Chủng Đàn Pháp— Four kinds oƒ altar-worship. 

(B) Tứ Gia Hạnh— Four kinds oƒ wonderfully perfect additional practices. 

(C) Tứ Hạnh Tu Tập— Four Disciplinary Processes. 

(D) Tứ Thượng: Four times a day öƒ going up to worship— Bốn lần thượng đường lễ bái trong ngày. 

(IV)Ngñũ Chủng Tu Tập— Five Kinds oƒ Cultivation: 

(A) Năm Cách Tu Tập được Đức Phật đề nghị— Five practical suggestions given by the Buddha. 

(B) Ngũ Chủng Mật Pháp— Five kinds oƒ esofteric cerermonial. 

(C) Ngũ Chuyên Tu— Five đevofions. 

(V) Lục Chủng Tu Pháp— Six Kinds oƒ Cultivation: 

(A) Lục Phương Hành Trì: Cultivation in six đirectioms. 

(B) Sáu pháp tu mật hành của Naropa—Six dharmas oƒ Naropa order. 

(VI)Tu Tập Bát Thánh Đạo: To develop the Noble Eightfold Path. 

(VIH)Cửu Vô Học: The nine grades oƒ arhats who are no longer learning. 


3840 


(VIH)Mười Pháp Tu— Ten Methods oƒ CulivaHon: 

(A) Mười Điều Tu Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds øƒ cultivation oƒ Great Enlightening Beings. 

(B) Mười Hạnh Tu Bồ Tát— Ten kinds oƒ Cultivation oƒ great enlightening beings. 

(C) Theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38, chư Bồ Tát có mười thứ hạnh giúp họ được 
đại trí huệ vô thượng của chư Như Lai—According to the Buddha in The Flower Adornment Suira, 
Chapter 38, Great Enlightening Beings have ten kinds oƒ practice which help them aftaim the 
practice oƒthe unexcelled knowledge and wisdom oƒ Buddhas. 

(D-1)Mười Pháp Tu Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ Cultivation oƒ Behavior oƒ Great Enlightening 
Beings. 

(D-2)Mười Pháp Tu Vô Thượng của Như Lai— Buddhas` Ten supreme method oƒ practice. 

(E) Mười Pháp Tu Rời Bỏ Ma Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát— Ten Methods oƒ Cultivation øƒ getting rid 
oƒ demons` acHons oƒ Great Enlightening Beings. 

(A-3) Tâm quan trọng của việc Tu Hành trong Phật Giáo— The importance 0ƒ Practice in 
Buddhism 

(A-4) Đợi đến Hưu Trí rồi hẳn Tu— Wait Until Affter Retirement to Cultivate 

(B) Quy Y— To turn to and rely on, or believe in Buddhism— See Chapter 159. 

(C) Điều Phục— To discipline— To bring under control 

(C-1) Điều Phục Ma Quân—To control or subjugate evil spiris— See Ma Quân in Chapter 
63. 

(C-2)Điều Phục Thân Khẩu Ý—To comtrol the Body, Mouth, Mind—To bring into 
submission the body, mouth, and will 

(I_ Điều Phục Thân— To control the Body. 

(H) Điều Phục Khẩu— To control the Mouth. 

(II)Điều Phục Ý— To control the Mind. 

(C-3) Điều Phục Tâm—— Discipline the Mind 

(C-3-1) Điều Phục Tâm theo Phật Giáo— Discipline the Mind in Buddhism 

(l) Tu tâm— Cultivating the mỉnd. 

(H) Kiểm soát Tự Tâm — Conmtrol one*s own Mind. 

(HI)Điều Phục Tâm theo Hòa Thượng Piyadassi—To diciplien the Mind according to Most 
Venerable Piyadassi. 

(IV)Tu tập Tâm Xó— Culfivation on Equanimiy. 

(C-3-2) Điều Phục vọng tâm theo Thiền Tông—To discipline the mìnd according to the Zen 
Secf 

(I) Chuyển Hóa Tâm— Transforming the Mind. 

(H) Điều Phục vọng tâm theo Kinh Duy Ma Cật—To discipline the mind according to the 
Vimalakirti Sutra. 

(D) Các Pháp Tu— Methods ogƒ Culfivation 

(I) Tu Phước: Practices oƒ blessing. 

(H) Cúng Dường—Ojferings: See Cúng Dường Ch. 137. 

(HI)Tu Tiên: To practice Tqoism. 

(IV)Tu Sám: To undergo the discipline oƒ peniftence. 

(V) Tu Tập Thiên: To practice meditation. 

(VI) Tu Quán— Contemplation: See Quán Ch. 6Ï. 

(VII)Trở về sự tỉnh lặng— Retreat in silence. 

(VIH)Tri Túc— Safisƒy with what we have at this Very mOIM€HI. 


3841 


(IX)Bác Tướng: Denial oƒ appearance. 

(X) Tu Tịnh Độ— Pure Land Cultivation: See Niệm Phật Ch. 136. 

(XI)Tu Tập Buông Xả: Cultivation oƒ Relax. 

(XH)Tu Tập Vô Ngã Tướng, Vô Nhân Tướng, Vô Chúng Sanh Tướng, Vô Thọ Giả Tướng—Zen 
that has no mark oƒ the selƒf, no mark öƒ others, no mark öƒ living beings, and no mark oƑ a 
le span. 

(XIHI)Thân Hành Niệm Tu Tập—Cultivation oƒ mindfulness oƒ the body: See Tu Tập Thân 
Hành Niệm in Chpater 128 (]). 

(XIV)Tu Tập Kỷ luật tâm linh—Spirituadl điscipline. 

1) Nắm lấy hơi thở— Take hold oƒ one`s breah. 

2) Đường lối qui củ của tâm linh— Spiritual discipline. 

3) Tĩnh lự tư tưởng— SHlHing the thought. 

(XV)Tu Vô Niệm, Vô Trụ, Vô Tu, và Vô Chứng— Culfivation oƒ no thoughts, no dwelling, no 
culiivation, and no accornDlishmernt. 

(XVI)Tu hạnh bất động— Cultivation oƒ the non-movemerI. 

(XVII)Tu Nhẫn— Cultivation in pafience. 

(XVIH)Biệt Hướng Viên Tu— Cultivafion oƒ the Perƒfect School. 

(E) Những Phương Pháp Tu Hành Khác— Other Methods 0ƒ cultivafion 

(H) Tu Tập Tú Bất Khả Khinh— Cultivation on the Four things that may not be treated lighily. 

(HI)Tứ y pháp— Four reliances. 

(IV)Bốn Tiến Trình Tiến Đến Phật Quả— Four courses oƒ atainment oƒ Buddhahood. 

(V) Bốn Đại Sự Trong Đời Tu— Four serious maffers in any cultivator`s le. 

(VI)Tám Pháp Đưa Đến Sự Đoạn Tận: Eight things in the Noble One”s Discipline that lead to 
the cutting oƒfƒ oƒ qffairs. 

(VII)Mười Bất Phóng Dật— Ten kinds oƒ nonindulgence. 

(VII)Mười Điều Tâm Niệm— Ten Non-Seeking Practices. 

(IX)Thập Y Chỉ: Ten kinds of basis on which Great Enlightening Beings carry out their 
pracfices. 

(F) Tu Là Chuyển Nghiệp— Cultivation means changing the karma 

(G) Thanh Tịnh Hắc Nghiệp— Purification oƒ Negative Karma 

( Tu Tập Dự Bị: Purvam-gama (skt). 

(H) Thanh tịnh hắc nghiệp— Purification oƒ negative karma. 

(H) Tỉnh Tấn Tu Hành— Diligent Cultivafion 

(I) Tổng quan về Tỉnh Tấn Tu Hành —An overview oƒ Diligent Cultivation. 

(H) Không căng không chùng— Between slack and t†aut. 

(II)Tỉnh Tấn Tu Hành không phải là chuyện trong một ngày một bữa— “Diligent Cultivation” 
$ nof a one-day qƒƒfair. 

(IV)Tìinh Tấn Tu Hành theo Thiền Sư Thích Nhất Hạnh— Diligent Cultivation according to Zen 
Master Thích Nhat Hanh. 

(V) Mười Điều Tu Tỉnh Chuyên Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ diligemt practices oƒ Great 
Enlightening Beings. 

(U Thân Hành Niệm Tu Tập— Culftivation 0ƒ nindfUlness oƒ the body 

(l) Thân Hành Niệm Tu Tập— Cultivation oƒ mìindfulness oƒ the body. 


3842 


(I) Mười Công Đức Của Tu Tập Thân Hành Niệm— Ten merits oƒ the cultivaHion oƒ the 
mìndfulness oƒ the body. 

(J) Những Thứ cần nên Thành Tựu— Things that Need Be Accomplished 

(l) Tứ Thành Tựu— Four Achievemenfs. 

(H) Sáu Ba La Mật Thành Tựu— The six things which enable a bodhisatfva to keep perƒectly the 
SIX Darqm1ias. 

(HH)Lục Thành Tựu— Six perƒectHions ƒound in the opening phrase oƒeach sutra. 

(K) Từ chối phương tiện sống hay từ chối lạc thú?— Rejection 0ƒ means 0ƒ le or rejection 0ƒ 
pleasures 2 

(L) Người Tu là Người Quan Sát Vô Tư—A Cultivatfor is an Objecfive Observer 

(l)_ Người quan sát: Observer. 

(H) Thế nào là sự quan sát khách quan?: What is an objective observafion? 

(M) Tiết Độ Trong Tu Tập— Moderation in Cultivafion 

(I) Tổng quan về Tiết Độ trong Tu Tập—An overview oƒ Moderation in Cultivation. 

(H) Chỉ tiết về Tiết Độ trong Tu Tập— Details oƒ Moderation in Cultivation: 

(A) Thu thúc lục căn—Sense res†rainfe. 

(B) Tiết Độ trong Ăn Uống— Moderation in Eating. 

(C) Tỉnh thức— Wakefulness. 

(N) Thấy lỗi người thì dễ— Easy to see the ƒuult oƒ others 

(I) Tổng quan về “Thấy lỗi người đễ”—An overview oƒ “Easy to see the ƒault oƒ others”. 

(H) Đúc Phật dạy về “Thấy lỗi người dễ, thấy lỗi mình khó”— The Buddha's teachings on 
“Easy to see the ƒqults 0ƒ others, but tt is diƒƒicHÍt to perceive our own ƒaulfs”. 

(O) Những bước cơ bản của đạo lộ diệt khổ hướng đến Niết Bàn— Essential steps oƒ the path 
to the removdl oƒ suƒƒering 

(I) Tổng quan về những bước cơ bản của đạo lộ diệt khổ hướng đến Niết Bàn—An overview oŸ 
Essential steps oƒ the path to the removadl oƒ suffering. 

(H) Chỉ tiết về những bước cơ bản của đạo lộ diệt khổ hướng đến Niết Bàn—Details oƒ 
Essential steps oƒ the path to the removadl oƒ suffering. 

(P) Pháp Tĩnh Lặng—Solitude 

(I) Tu tập “Tĩnh Lặng” có nghĩa là lội ngược dòng đời—To cultivate “Solitude” meqans to 
Swim against the COIMOn sireqm. 

(H) Tĩnh Lặng là trở về tìm sự yên lặng bên trong—Solitude means retreating in search oƒ the 
inner silence. 

(HI)Chỉ có Thiền định mới có thể giúp chúng ta hành trình vào nội tâm với sự tĩnh lặng—Only 
meditation can help us make an inward journey with solitude. 

(IV)Solitude and Observer (n): Sự Tĩnh Lặng và Người quan sát 

(V) Con người hiện đại và sự tĩnh lặng—Modern man and silence. 

(VI)Lối sống của người Phật tỉ— The Buddhist way oƒ lee. 

(0) Ôn lại các giai đoạn trên bước đường tu hành— Reviewing The Stages on the Path 

(R) Kết Luận— Conclusion 


3843 


(A) Tu Hành 
Culfivafion 
Carya (sk£) 


(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Tu Hành 
Overview and Meanings oƒ Cultivation 


(D_ Tổng quan về Tu Hành— An overview 0ƒ Cultivafion: 

l) Tu tập chánh pháp— To cultivate oneselƒin right pracfice: Tu hành trong Phật giáo là thực 
hành những giáo pháp của Đức Phật trên căn bản liên tục và đều đặn. Tu tập trong Phật 
giáo cũng có nghĩa là trưởng dưỡng Bồ Đề bằng cách tu tập giới, định, tuệ. Như vậy tu tập 
trong Phật giáo không chỉ thuần là ngồi thiển hay niệm Phật, mà nó bao gồm cả việc tu 
tập lục ba la mật, thập ba la mật, hay ba mươi bảy phẩm trợ đạo, vân vân. Phật tử chân 
thuần nên luôn nhớ rằng thời gian rất ư là quý báu. Một tấc thời gian là một tấc mạng 
sống, chớ nên để cho thời gian trôi qua một cách lãng phí. Có người nghĩ rằng: “Hôm nay 
khoan hẳn tu, chờ đến ngày mai rồi hãy tu.” Nhưng khi ngày mai đến thì họ lại hẹn lần 
hẹn lựa đến ngày mai nữa, rồi ngày mai nữa, hẹn mãi cho đến lúc đầu bạc, răng long, mắt 
mờ, tai điếc. Lúc đó dầu có muốn tu đi nữa thì thân thể cũng đã rã rời, chẳng còn linh 
hoạt, thân nào còn có nghe mình nữa đâu. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng chúng ta 
sống trên đời nầy nào khác chi cá nằm trong vũng nước nhỏ, chẳng bao lâu sau, nước sẽ 
cạn, rồi mình sẽ ra sao? Bởi thế cổ đức có dạy: “Một ngày trôi qua, mạng ta giảm dân. 
Như cá trong nước, thử hỏi có gì mà vui sướng? Hãy siêng năng tinh tấn tu hành, như lửa 
đốt đầu. Chỉ nhớ vô thường, đừng có buông lung.” Từ vô lượng kiếp, chúng ta không có cơ 
may gặp được Phật Pháp nên không biết làm sao tu hành, nên hết sanh rồi lại tử, hết tử 
rồi lại sanh. Thật đáng thương làm sao! Hôm nay chúng ta có duyên may, gặp được Phật 
Pháp, thế mà chúng ta vẫn còn chân chờ chẳng chịu tu. Quý vị ơi! Thời gian không chờ 
đợi ai, thoáng một cái là thân ta đã già, mạng ta rồi sẽ kết thúc —To lead a religious life. 
Cultivation in Buddhism 1s to put the Buddhaˆs teachings Info practice on a continued and 
regular basis. Cultivation in Buddhism also means to nourish the seeds of Bodhi by 
practicing and developing precepts, dhyana, and wisdom. Thus, cultivation in Buddhism 1s 
not soly practicing Buddha recItation or sitting meditation, 1t also includes cultivation 0Ý sIx 
paramitas, ten paramitas, thirty-seven aids to Enlightenment, etc. Sincere Buddhists should 
always remember that time 1s extremely precious. An inch of time 1s an inch of life, so do 
not let the time pass In vain. Someone 1s thinking, “I will not cultivate today. I wIll put 1t 
off until tomorrow.” But when tomorrow comes, he wIll put 1t off to the next day. He 
keeps putting 1t off until his hair turns white, his teeth fall out, his eyes become blurry, and 
his ears go deaf. At that point In time, he wants to cultivate, but his body no longer obeys 
him. Sincere Buddhists should always remember that living in thịs world, we all are like 
fish in a pond that 1s evaporating. We do not have mụuch time left. Thus ancient virtues 
taught: “One day has passed, our lives are that much less. We are like fish In a shrinking 
pond. What Joy 1s there in this? We should be diligently and vigorously cultivating as 1ƒ our 


2) 


3844 


own heads were at stake. Only be mindful of impermanence, and be careful not to be lax.” 
From beginningless eons In the past until now, we have not had good opportunity to know 
Buddhism, so we have not known how to cultivate. Therefore, we undergo birth and death, 
and after death, birth again. Oh, how pitifull Today we have good opportunity to know 
Buddhism, why do we still want to put off cultivating? Sincere Buddhists! Time does not 
walIt anybody. In the twinkling of an eye, we wIll be old and our life will be overl 

Tám vạn bốn ngàn pháp môn— Eighty-ƒfour thousand Dharma-doors: Pháp môn tu Đạo thì 
có đến tám mươi bốn ngàn thứ. Nói về hiểu biết thì thứ nào chúng ta cũng nên hiểu biết, 
chớ đừng tự hạn hẹp mình trong một thứ mà thôi. Tuy nhiên, nói về tu tập thì chúng ta nên 
tập trung vào pháp môn nào thích hợp với chúng ta nhất —There are as many as eighty- 
four thousand Dharma-doors for cultivating the Path. For the sake of understanding, we 
should be familiar with each one of these Dharma-doors. You should not limit yourself in 
Just a single method of cultivation. However, for the sake of practicing, we should focus 
on the dharma-door that 1s the most appropriate for us. 


(I1) Nghĩa của Tu Hành —The meanings oƒ “Culfivyaion”: To observe or keep 


commandments—To practice——Tu có nghĩa là tu tập hay thực tập những lời giáo huấn của 
Đức Phật, bằng cách tụng kinh sáng chiều, bằng ăn chay học kinh và giữ giới; tuy nhiên 
những yếu tố quan trọng nhất trong “thực tu” là sửa tánh, là loại trừ những thói hư tật xấu, 
là từ bi hỷ xả, là xây dựng đạo hạnh. Trong khi tụng kinh ta phải hiểu lý kinh. Hơn thế 
nữa, chúng ta nên thực tập thiển quán mỗi ngày để có được tuệ giác Phật. Với Phật tử tại 
gia, tu là sửa đổi tâm tánh, làm lành lánh dữ. Theo Tổ Bồ Đề Đạt Ma, đây là một trong 
bốn hạnh của Thiền giả. Người tu hành khi gặp cảnh khổ nên tự nghĩ như vầy: “Ta từ bao 
kiếp trước buông lung không chịu tu hành, nặng lòng thương ghét, gây tổn hại không 
cùng. Đời nay tuy ta không phạm lỗi, nhưng nghiệp dữ đã gieo từ trước nay kết trái chín, 
điều ấy nào phải do trời hoặc người tạo ra đâu, vậy ta đành nhẫn nhục chịu khổ, đừng nên 
oán trách chi ai. Như kinh đã nói 'gặp khổ không buôn.` Vì sao vậy? Vì đã thấu suốt luật 
nhân quả vậy. Đây gọi là hạnh trả oán để tiến bước trên đường tu tập.”—“Tu” means 
correct our characters and obey the Buddhaˆs teachings. “Pu” means to study the law by 
recifing sufras 1n the morning and evening, beiIng on sfrict vegetarian diet and studying all 
the scriptures of the Buddha, keep all the precepts; however, the most important factors In 
real “Pu” are to correct your character, to eliminate bad habits, to be Joyful and 
compassionate, to build virtue. In reciting sutras, one must thoroughly understand the 
meaning. Furthermore, one should also practise medifation on a dally basis to get 1nsight. 
For laypeople, “Tu” means to mend your ways, from evil to wholesome (ceasing 
transgressions and performing øgood deeds). According to the first patriarch Bodhidharma, 
“Requite hatred” 1s one of the four disciplinary processes. What 1s meant by “How to 
requite hatred?' Those who discipline themselves In the Path should think thus when they 
have to strugsle with adverse conditions: “During the innumerable past eons I have 
wandered through multiplicity of existences, never thought of cultivation, and thus 
creating Infinite occasions for hate, Ill-will, and wrong-doing. Even though ¡n this life I 
have committed no violations, the fruits of evil deeds In the past are to be gathered now. 
Neither gods nor men can fortell what 1s coming upon me. I will submit myself willingly 
and patilently to all the ¡lls that befall me, and I wIll never bemoan or complain. In the 


3845 


sutra 1t 1s sald not to worry over 1lls that may happen to you, because I thoroughly 
understand the law of cause and effect. Thịs 1s called the conduct of making the best use 
of hatred and turned It into the service in one”s advance towards the Path. 


(II)Lời Phật dạy về Tu Hành trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on Culfivation 
in the Dharmapada Sufra: Chuyên làm những việc không đáng làm, nhác tu những điều 
cần tu, bỏ việc lành mà chạy theo dục lạc, người như thế dù có hâm mộ kẻ khác đã cố 
gắng thành công, cũng chỉ là hâm mộ suông—He who applies himself to that which 
should be avoided, not cultivate what should be cultivated; forgets the good, but goes after 
pleasure. Its only an empty admiraton when he says he admires people who exert 
themselves in meditation (Dharmapada 209). 


(IV)Lời Phật dạy về Tu Hành trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương— The Buddha?s teachings 
on Cultivatfion in the Forty-Two Secfions Sufra: Có một vị sa Môn ban đêm tụng kinh Di 
Giáo của Đức Phật Ca Diếp, tiếng ông buồn bã như tiếc nuối muốn thối lui. Đức Phật liền 
hỏi: “Xưa kia khi ở nhà ông thường làm nghề gì?” Ông đáp: “Bạch Thế Tôn, con thích 
chơi đàn cầm.” Đức Phật hỏi tiếp: “Khi dây đàn chùng thì ông làm sao?” Ông bèn trả lời: 
“Bạch Thế Tôn, khi dây đàn chùng thì đàn không kêu được.” Phật hỏi lại: “Khi dây đàn 
căng quá thì ông làm sao?” Ông đáp: “Bạch Thế Tôn, khi đàn căng quá thì mất tiếng.” 
Phật lại hỏi: “Không căng không chùng thì sao?” Ông đáp: “Bạch Thế Tôn, khi dây không 
căng không chùng thì tiếng kêu tốt với âm thanh đầy đủ.” Đức Phật bèn dạy: “Người Sa 
Môn học đạo lại cũng như vậy, tâm lý được quân bình thì mới đắc đạo. Đối với sự Tw 
Hành mà căng thẳng quá, làm cho thân mệt mỏi, khi thân mệt mỏi thì tâm ý sanh phiền 
não. Tâm ý đã sanh phiền não thì công hạnh sẽ thối lui. Khi công hạnh đã thối lui thì tội 
lỗi tăng trưởng. Chỉ có sự thanh tịnh và an lạc, đạo mới không mất được.”—One evening 
a Sramana was rectting the Sutra of Bequeating the Teaching by Kasyapa Buddha. His 
mind was mournful as he reflected repentantly on his desie to retreat. The Buddha asked 
him: “When you were a householder in the past, what did you do?” He replied: “I was 
fond of playing the lute.” The Buddha said: “What happened when the strings were 
slack?” He replied: ““They did not sound good.” The Buddha then asked: “What happened 
when the strings were taut?” He replied: “The sounds were brief.” The Buddha then asked 
again: “What happened when they were tuned between slack and taut?” He replied: ““The 
sounds carried.” The Buddha said: “lt is the same with a Sramana who culfiyafes or sfudies 
the Way. If his mìnd 1s harmonious, he can obtain (achieve) the Way. If he 1s Impetuous 
about the Way, this Iimpetuousness wIll tire out his body, and 1f his body 1s tired, his mind 
wIll give rise to afflictions. If his mind produces afflictions, then he will retreat from his 
practice. If he retreats from his practice, 1t wIll certainly increase his offenses. You need 
only be pure, peaceful, and happy and you wIll not lose the Way.” (Chapter 34). 


3846 


(A-2) Phân Loại Tu Hành 
Categories 0ƒ Culfivation 


(_ Nhị Tu— Two kinds oƒ Cultivation: 

(A) Nhị Chủng Tu Tập— Two kinds oƒ devotions: Hai cách tu tập. 

(A-1) 

1) Chuyên tu: Sole or single-minded—ChIief or sole duty. 

2) Tạp tu: Miscellaneous or varied: Aids thereto or adJunctive observances. 

(A-2) 

1) Duyên tu: Duyên tu của Bồ Tát đời trước——Causative devotion of a bodhisattva in former 
lie. 

2) Chân tu: Trước nhờ duyên tu, sau khi sanh trong đời rồi thì chân tu——Actual manifestation 
here In this life. 


(B) Nhị Chủng Tu Phước— Two fields for the cultivation oƒ happiness: Nhị Phước Điền—Hai 
phước điền. 

(B-T) 

1) Tu Tập Bi điền: Thương xót những người nghèo hay cùng khổ, đây là cơ hội cho bố thí— 
The pitiable, or poor and needy, as the field or opportunity for charity. 

2) Tu Tập Kính điển: Kính trọng Phật và Hiển Thánh Tăng —The field of religion and 
reverence of the Buddhas, the saints, the prIesthood. 

(B-2) 

I) Học nhân điển: Tu tập phước bằng cách cúng dường những người hãy còn đang tu học— 
Cultivate of happiness by doing offerings to those who are stilÏ in training In religion. 

2) Vô học nhân điển: Tu tập phước bằng cách cúng dường cho những người đã hoàn thành tu 
tập —Offerings to those who have completed their course. 


(C) Hai Con Đường Tu Hành— Two paths 0ƒ culfvafion: Theo Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, có 
hai lối tu hành —According to The Commentary on the Ten Stages of Bodhisattvahood, 
there are two paths of cultivation. 

(C-1)Nan Hành Đạo— The DỰƒficult Path: Nan hành đạo là chúng sanh ở cõi đời ngũ trược ác 
thế nây đã trải qua vô lượng đời chư Phật, cầu ngôi A Bệ Bạt Trí, thật là rất khó được. 
Nỗi khó nầy nhiều vô số như cát bụi, nói không thể xiết; tuy nhiên, đại loại có năm 
điều —The difficult path refers to the practices of sentient beings in the world of the five 
turbidities, who, through countless Buddha eras, aspire to reach the stage of Non- 
Retrogression. The difficulties are truly countless, as numerous as specks of dust or ørains 
of sand, too numerous to Iimagine; however, there are basically five maJor kinds of 
difficulties: 

1) Ngoại đạo dẫy đầy làm loạn Bồ Tát pháp: Externalists are legion, creating confusion with 
respect to the Bodhisattva Dharma. 

2) Bị người ác hay kẻ vô lại phá hư thắng đức của mình: Evil beings destroy the 
practitioner”s good and wholesome virtues. 


3) 


4) 


5) 


3847 


Dễ bị phước báo thế gian làm điên đảo, có thể khiến hoại mất phạm hạnh: Worldly merits 
and blessings can easily lead the practiloner astray, so that he ceases to engage In 
Virftuous practices. 

Dễ bị lạc vào lối tự lợi của Thanh Văn, làm chướng ngại lòng đại từ đại bi: It is easy to 
stray onto the Arhat's path of self-benefit, which obstructs the Mind of great loving 
kindness and gøreat compassion. 

Bởi duy có tự lực, không tha lực hộ trì, nên sự tu hành rất khó khăn; ví như người què yếu 
đi bộ một mình rất ư là khó nhọc, một ngày chẳng qua được vài dặm đường: Relying 
exclusively on self-power, without the aid of the Buddhaˆs power, make cultivation very 
difficult and arduous; 1t 1s like the case of a feeble, handicapped person, walking alone, 
who can only go so far each day regardless of how much effort he expends. 


(C-2)Dị Hành Đạo— The Easy Path: Dị hành đạo là chúng sanh ở cõi nầy nếu tin lời Phật, tu 


môn niệm Phật nguyện về Tịnh Độ, tất sẽ nhờ nguyện lực của Phật nhiếp trì, quyết định 
được vãng sanh không còn nghi. Ví như người nương nhờ sức thuyển xuôi theo dòng 
nước, tuy đường xa ngàn dặm cũng đến nơi không mấy chốc. Lại ví như người tầm thường 
nương theo luân bảo của Thánh Vương có thể trong một ngày một đêm du hành khắp năm 
châu thiên hạ; đây không phải do sức mình, mà chính nhờ thế lực của Chuyển Luân 
Vương. Có kẻ suy theo lý mà cho rằng hạng phàm phu hữu lậu không thể sanh về Tịnh 
Độ và không thể thấy thân Phật. Nhưng công đức niệm Phật thuộc về vô lậu thiện căn, 
hạng phàm phu hữu lậu do phát tâm Bồ Đề cầu sanh Tịnh Độ và thường niệm Phật, nên 
có thể phục diệt phiền não, được vãng sanh, và tùy phần thấy được thô tướng của Phật. 
Còn bậc Bồ Tát thì cố nhiên được vãng sanh, lại thấy tướng vi diệu của Phật, điều ấy 
không còn nghi ngờ chi nữa. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói: “Tất cả các cõi Phật đều 
bình đẳng nghiêm tịnh, vì chúng sanh hạnh nghiệp khác nhau nên chỗ thấy chẳng đồng 
nhau.”—The easy path of cultivation means that, 1ƒ sentient beings In this world believe In 
the Buddhaˆs words, practice Buddha Recitation and vow to be reborn 1n the Pure Land, 
they are assisted by the Buddha”s vow-power and assured of rebirth. This 1s similar to a 
person who floats downstream In a boat; although the distance may be thousands of miles 
far away, his destinatlon wIll be reached sooner or later. Similarly, a common being, 
relying on the power of a “universal mornach" or a delty, can traverse the five continents 
in a day and a nipht, this 1s not due to his own power, but, rather, to the power of the 
monarch. Some people, reasoning according to “noumenon,” or principle may say that 
common beings, being conditioned, cannot be reborn 1n the Pure Land or see the Buddhaˆs 
body. The answer Is that the virtues of Buddha Recitation are “unconditioned” good roots. 
Ordinary, Impure persons who develop the Bodhi Mind, seek rebirth and constantly 
practice Buddha Recitation can subdue and destroy afflictions, achieve rebirth and, 
depending on their level of cultivation, obtain vision of the rudimentary aspects of the 
Buddha (the thirty-two marks of greatness, for example). Bodhisattvas, naturally, can 
achieve rebirth and see the subtle, loftiler aspects of the Buddha, 1.e., the Dharma body. 
There can be no doubt about this. Thus the Avatamsaka Sutra sfates: “All the varlous 
Buddha lands are equally purely adorned. Because the karmic pracfices of sentient beIngs 
differ, their perceptions of these lands are different.” 


(D) Nhị Trì — Two modes oƒ pracfices: Hai phương cách trì giới. 


3848 


(D-1)Hai phương cách hay giá trị của trì giới— The tfwo modes or values oŸ observing 


Ù 
2) 


Comnandmen1s: 
Chỉ trì—Prohibitive or restraining from evil: Tránh làm những việc ác. 
Tác trì Constructive or constraining to goodness: Làm những điều lành. 


(D-2)Nh‡ Trì theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm—Two modes oƒ practices cccording to Most 


Ù 
a) 


b) 


Venerable Thích Thiền Tâm: Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập 
Tam Tổ, niệm Phật có Sự Trì và Lý Trì. Hành giả niệm Phật giữ mãi được sự trì và lý trì 
viên dung cho đến trọn đời, ắt sẽ hiện tiền chứng “Niệm Phật Tam Muội” và khi lâm 
chung sẽ được “Vãng Sanh về Kim Đài Thượng Phẩm nơi cõi Cực Lạc.”—According to 
Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, 
Buddha Recitation has two components: Practice-Recitation and Theory-Recitation. The 
application of harmonizing Theory and Practice. If cultivators are able to practice Buddha 
Recitation In this way and maintain 1t throughout their lives, then in the present life, they 
wIll attain the Buddha Recitaton Samadhi and upon death they will gain Rebirth to the 
Highest Level In the Ultimate Bliss World: 

Sự Trì —Practice-RecItation: 

Người “sự trì” là người tin có Phật A Di Đà ở cõi tây Phương Tịnh Độ, nhưng chưa thông 
hiểu thế nào là “Tâm mình tạo tác ra Phật, Tâm mình chính là Phật.” Nghĩa là người ấy 
chỉ có cái tâm quyết chí phát nguyện cầu vãng sanh Tịnh Độ, như lúc nào cũng như con 
thơ nhớ mẹ chẳng bao giờ quên—Reciting the Buddha-name at the level of phenomenal 
level means believing that Amitabha Buddha exists in His Pure Land In the West, but not 
yet comprehending that he 1s a Buddha created by the Mind, and that this Mind 1s Buddha. 
lt means you resolve to make vows and to seek birth in the Pure Land, like a child longing 
for 1s mother, and never forgetting her for a momeiit. 

Đây là một trong hai loại hành trì mà Hòa Thượng Thích Thiền Tâm đã nói đến trong 
Liên Tông Thập Tam Tổ. Tin có Phật A Di Đà ở phương Tây, và hiểu rõ cái lý tâm này 
làm Phật, tâm này là Phật, nên chỉ một bể chuyên cần niệm Phật như con nhớ mẹ, không 
lúc nào quên. Rồi từ đó chí thiết phát nguyện cầu được Vãng Sanh Cực Lạc. Sự trì có 
nghĩa là người niệm Phật ấy chỉ chuyên bể niệm Phật, chứ không cần phải biết kinh giáo 
đại thừa, tiểu thừa chi cả. Chỉ cần nghe lời thầy dạy rằng: “Ở phương Tây có thế giới Cực 
Lạc. Trong thế giới ấy có Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, 
và chư Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.” Nếu chuyên tâm niệm “Nam Mô A Di Đà 
Phật” cho thật nhiều đến hết sức của mình, rồi kế đến niệm Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, 
và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Rồi chí thiết phát nguyện cầu vãng sanh Cực Lạc 
mãi mãi suốt cuộc đời, cho đến giờ phút cuối cùng, trước khi lâm chung cũng vẫn nhớ 
niệm Phật không quên. Hành trì như thế gọi là Sự Trì, quyết định chắc chắn sẽ được vãng 
sanh Cực Lạc: This is one of the two types of practices that Most Venerable Thích Thiển 
Tâm mentioned in The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism. Practice-Recitation 
means having faith that there ¡is a Buddha named Amitabha In the West of this Saha 
World, the cultivators should be about the theory: mind can become Buddha, and mind 1s 
Buddha. In this way, they practice Buddha Recitaton diligently and vigorously like 
children missing their mother, without a moment of discontinuity. Thereafter, sincerely 
vow and pray to gain rebirth in the Ultimate Bliss World. Practice-Recitation simply 
means people reciting Buddha”s name without knowing the sutra, the doctrine, Mahayana, 


2) 


b) 


3849 


Hinayana teachings, or anything else. It is only necessary for them to listen to the teaching 
of a Dharma Master that in the Western direction, there is a world caled Ultimate BÌiss; in 
that world there are Amitabha Buddha, Avalokitesvara, Mahasthamaprapta, and Great 
Ocean Assembly of Peaceful Bodhisattvas. To regularly and diligently practice Reciting 
Amitabha Buddha*s Name as many times as they possibly can, follow by reciting the three 
enlightened ones of Avalokitesvara, Mahasthamaprapta, and Great Ocean Assembly of 
Peaceful Bodhisattvas. Thereafter, sincerely and wholeheartedly vow and pray to gaIn 
rebirth in the Pureland of Ultimate Bliss. After hearing the above teachings, pracfIictioners 
should maintain and cultivate as they were taught, making vows to pray for rebirth In the 
Ultimate Bliss World for the remainder of thenr lives, to their last bath, and even after they 
have passed away, they continue to remember to recite Buddhaˆs name without forgetting. 
This 1s called Practice-Recitaton. Cultivators are guaranteed to gain rebirth in the 
Ulumate Bliss World. 

Lý Trì —Theory-Recitaton: Đây là một trong hai loại hành trì mà Hòa Thượng Thích 
Thiển Tâm đã nói đến trong Liên Tông Thập Tam Tổ. Lý Trì là tin rằng Đức Phật A Di 
Đà ở phương Tây là tâm mình đã sẵn có đủ, là tâm mình tạo ra. Từ đó đem câu “Hồng 
Danh” sẵn đủ mà tâm của mình tạo ra đó làm cảnh để buộc Tâm lại, khiến cho không lúc 
nào quên câu niệm Phật cả. Lý trì còn có nghĩa là người niệm Phật là người có học hỏi 
kinh điển, biết rõ các tông giáo, làu thông kinh kệ, và biết rõ rằng——This is one of the two 
types of practices that Most Venerable Thích Thiền Tâm mentioned ¡in The Thirteen 
Patriarchs of Pureland Buddhism. Theory-Recitation 1s to have faith that Amitabha 
Buddha In the Western Direction 1s pre-existing and 1s an Inherent nature within everyone 
because Buddha arises from within cultivator”s mind. Thereafter, the cultivators use the 
“Virtuous Name” already complete within their minds to establish a condition to tame the 
mind and influence 1t to “Never ever forget to recite the Buddh'a name.” Theory- 
Recitaton also means “the people reciing Buddha” are Individuals who learn and 
examine the sutra teachings, clearly knowing different traditions, doctrines, and deepest 
and most profound dharma teachings, etc. Generally speaking, they are well-versed 
knowledgeable, and understand clearly the Buddhaˆs Theoretical teachings such as: 

Tâm mình tạo ra đủ cả mười giới lục phàm tứ Thánh. Vì vậy cho nên họ biết rằng Phật A 
Di Đà và mười phương chư Phật đều do nơi tâm mình tạo ra cả. Cho đến cảnh thiên 
đường, địa ngục cũng đều do tâm của mình tạo ra hết: The mind creates all ten realms of 
the four Saints and the six unenlightened. Amitabha Buddha and Buddhas In the ten 
đirections are manifested within the mind. This extends to other external realities such as 
heaven, hell, or whatever, all are the manifestations within the mind. 

Câu hồng danh A Di Đà Phật là một câu niệm mà ở trong đó đã có sẵn đủ hết muôn vạn 
công đức do nguyện lực của Phật A Di Đà huân tập thành: The virtuous name of 
Amitabha Buddha 1s a recitation that already encompasses all the Infinite virtues and 
merits accumulated through the vow-power of Amitabha Buddha. 

Dùng câu niệm Phật “Nam Mô A Di Đà Phật” đó làm sợi dây và một cảnh để buộc cái 
tâm viên ý mã của mình lại, không cho nó loạn động nữa, nên ít ra cũng định tâm được 
trong suốt thời gian niệm Phật, hoặc đôi ba phút của khóa lễ: Use the one recitation of 
“Namo Amitabha Buddha” as a rope and a single condition to get hold of the monkey- 
mind and horse-thoughts, so It can no longer wander but remain undisturbed and quiescent. 


đ) 


3850 


At minimum, this w1ll allow the cultivator to have a meditative mind during the ritual or at 
least for several minutes of that time. 
Không lúc nào quên niệm cả: Never forgetting to maintain that recitation. 


e) Phát nguyện cầu vãng sanh: Vowing to gain rebirth. 


(LH) Tam Tu— Three kinds oƒ Cultivation: 
(A) Tam Pháp Tu— Three sources 0ƒ culfivafion: 


Ù 
2) 
3) 


Pháp Tu Từ Bi: Compassion and pity—See Chapter 22. 

Pháp Tu Nhẫn Nhục: Patience—See Chapter 129. 

Pháp Tu Pháp Không: The emptiness or unreality of all things—Tánh không hay sự không 
thật của chư pháp. Mọi vật đều tùy thuộc lẫn nhau, chứ không có cá nhân hiện hữu, tách 
rời khỏi vật khác—Everything ¡is being dependent on something else and having no 
individual existence apart from other things; hence the Illusory nature of all things as 
being composed of elements and not possessing reality——See Chapter 85. 


(B) Ba Phương Tiện Tu Hành— Three means to cultfivate or practice Buddha dharma: 


Ù 
2) 


3) 


Kềm thân: Kểm thân không cho làm điều ác —To control oneˆs body for not doing bad 
deeds. 

Kềm khẩu: Kềm khẩu không cho nói những điều vô ích hay tổn hại —To control one”s 
mouth for not speaking vann talk or harsh speech. 

Kềểm tâm: Kềểm tâm không cho dong ruổi tạo nghiệp bất thiện—To control one°s mind for 
not wandering with unwholesome karma. 


(C) Tam Tu Tịnh Giới— Three Cultivations oƒ pure precepts: Ba tụ giới của chư Bồ Tát. Ba tụ 


Ù 


2) 


tịnh giới nầy hàng Thanh Văn Duyên Giác Tiểu Thừa không có, mà chỉ có nơi các bậc Bồ 
Tát Đại Thừa. Ba tụ tịnh giới nầy nhiếp hết thảy Tứ Hoằng Thệ Nguyện—Three 
collections of pure precepts, or three accumulations of pure precepts of the Bodhisattvas. 
Those cultivating Hinayana”s Sravaka Way do not have these three accumulations of 
purifty precepts. Only Mahayana Bodhisattvas practice them. These three accumulations of 
pure precepts encompass the “Four Propagation Vows.” (see Tứ Hoằng Thệ Nguyện in 
Chapter 29). 

Nhiếp luật nghi giới: Tránh làm việc ác bằng cách trì giới hay thâu nhiếp hết tất cả các 
giới chẳng hạn như 5 giới, § giới, 10 giới Sa Di, 250 giới Tỳ Kheo, 34§ giới Tỳ Kheo Ni, 
10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát, giữ kỹ không cho sai phạm một giới nào—The 
pure precepts which include all rules and observances, or to avoid evil by keeping the 
discipline. Which means to gather all precepts such as five precepts, eipht precepts, ten 
precepts of Sramanera, 250 precepts of Bhiksus, 348 precepts of Bhiksunis, 10 major and 
48 minor precepts of Bodhisattvas, and maintain them purely without violating a single 
precept. 

Nhiếp thiện pháp giới: Là bậc Bồ Tát phải học hết tất cả pháp lành của Phật dạy trong 
các kinh điển, để biết rõ đường lối và phương cách “độ tận chúng sanh,” không được bỏ 
sót bất cứ pháp môn nào cả. Đây gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học —The pure 
precepts which include all wholesome dharmas. Accumulating wholesome precepts means 
Bodhisattvas who must learn all the wholesome dharmas that the Buddha taught In various 


3) 


3851 


sutras, so they will know all the clear paths and means necessary to “lead and guide 
sentient beings” to liberation and enlightenment. Thus, no matter how 1nsignificant a 
dharma teaching may seem, they are not to abandon any dharma door. This vow 1s made 
by all Mahayana practicing Buddhists that “Innumerable Dharma Door, [ vow to master.”. 
Nhiếp chúng sanh giới hay nhiêu ích hữu tình giới: Nghĩa là phải phát lòng từ bi làm lợi 
ích và cứu độ tất cả chúng sanh. Đây gọi là “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.”—The 
pure precepts which include all living beings. This means to develop the compassionate 
nature to want to benefit and aid all sentient beings, and this 1s the vow “Infinite sentient 
beings, I vow to take across.” 


(D) Thanh Văn Tam Tu— Three ways 0ƒ discipline oƑ a hearer: Tìvidhasikkha (p)—Ba mặt 


thực hành của Phật giáo không thể thiếu trên đường tu tập—Three ways of discipline of 
Sravaka——Triple (three) Training, the three Inseparable aspects for any cultivators. The 
three Universal Characteristics (Existence 1s universally characterized by Impermanence, 
suffering and not-self): 


(D-1)Tam Tu theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa— Three ways to Enlightenment according 


Ù 


2) 


3) 


to the Mahayana Buddhism: 

Thanh văn tuy biết sự thường trụ của pháp thân, song chỉ quán tưởng lẽ vô thường của vạn 
pháp: No realization of the eternal, seeing everything as everchanging and transient: Vô 
thường tu (Practice on the Impermanence). 

Tuy biết Niết Bàn tịch diệt là vui sướng, song chỉ quán tưởng lẽ khổ của chư pháp: 
Joyless, through only contemplating misery and not realizing the ultimate nirvana-Joy: Phi 
lạc tu (practice on suffering). 

Tuy biết chơn ngã là tự tại, nhưng chỉ quán tưởng lẽ không của ngũ uẩn mà thôi: Non-ego 
discipline, seeing only the perishing self and not realizing the Iimmorfal self: Vô ngã tu 
(practice on non-self). 


(D-2)Tam Tu theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy— Three ways to Enlightenmemt 


Ù 


2) 


3) 


according to the Theravadan Buddhism: 

Giữ Giới—Keeping the precepts: Sila (skt)——Huấn luyện đạo đức, từ bổ những hoạt động 
nghiệp không trong sạch —Trainng im Moral discipline by avoiding karmically 
unwholesome activities. Cultivating ethical conduct. 

Định—Mental discipline: Samadhi (skt)—Huấn luyện tâm linh, thực hiện sự tập trung— 
Training the mind in Concenfration——Practicing concenfration of the mind. 

Huệ——Wisdom: Prajna (sk)——Huấn luyện trí năng, để phát triển sự hiểu biết về chân lý— 
Always acting wisely—Training in Wisdom, the development of praJna through insight 
1nto the truth of Buddhism. 


(E) Tam Vị Tiệm Thứ: Three Gradual Stages—Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, 


Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về ba vị tiệm thứ như sau: “Nay ông muốn tu chứng pháp 
tam ma đề của Phật, cũng phải do cái bản nhân điên đảo loạn tưởng ấy mà lập ra ba tiệm 
thứ, mới có thể diệt trừ được. Ví dụ muốn đựng nước cam lộ trong một đồ sạch, phải lấy 
nước nóng, tro, và nước thơm súc rửa, trừ bổ các căn độc. Thế nào gọi là ba tiệm thứ? 
Một là tu tập để trừ trợ nhân; hai là thật tu hành để bỏ cho hết chánh tính; ba là tinh tấn 
lên, trái với hiện nghiệp. ”——According to the Surangama Sutra, book Eipht, the Buddha 


l) 
a) 


b) 


3852 


reminded Ananda about the three gradual stages as follows: “Ananda! Às you cultivate 
towards certification to the samadhi of the Buddha, you will go through three gradual 
stages In order to get rid of the basic cause of these random thoughts. They work in Just 
the way that poIsonous honey 1s removed from a pure vessel that is washed with hot water 
mixed with the ashes of Iincense. Afterwards 1t can be used to store sweet dew. What are 
the three gradual stages? The first 1s to correct one”s habits by getting rid of the aiding 
causes; the second 1s to truly cultivate to cut out the very essence of karmic offenses; the 
third 1s to_1ncrease one”s vigor to prevent the manifestation of karma. 

Thế nào là trợ nhân?——What are aiding causes? 

Ông A Nan! Cả 12 loại sinh trong thế giới không thể tự toàn, phải nương vào bốn cách ăn 
mà sống còn. Đó là ăn bằng cách chia xé, ăn bằng ngửi hơi, ăn bằng suy nghĩ, ăn bằng 
thức. Vậy nên Phật nói tất cả chúng sanh đều nương nơi sự ăn mà sống còn. Ông A Nan! 
Tất cả chúng sanh ăn món ngon lành được sống, ăn món độc bị chết. Cho nên chúng sanh 
cầu tam ma địa phải dứt năm món tân thái trong đời——Ananda! The twelve categories of 
livign beings In this world are not complete In themselves, but depend on four kinds of 
eating ; that 1s, eating by portions, eating by contact, eating by thought, and eating by 
consciousness. Therefore, the Buddha said that all living beings must eat to live. Anandal 
AlI living beings can live 1f they eat what 1s sweet, and they wIll die 1ƒ they take poison. 
BeIngs who seek samadhi should refrain from eating five pungent plants of this world. 
Phật dạy tại sao phải đoạn năm món tân thái —The Buddha explained in depth the ïll- 
effects of eating pungent plants. 

Năm món tân thái ấy, nấu chín mà ăn, hay phát tính dâm. Ăn sống thêm giận dữ. Những 
người ăn các món ấy, dù có thể giảng 12 bộ kinh, mười phương Thiên Tiên cũng chê hơi 
hôi, đều tránh xa: If these five are eaten cooked, they Increase one”s sexual desire; 1f they 
are eaten raw, they Increase oneˆ”s anger. Therefore, even 1f people In this world who eat 
pungent plants can expound the twelve divisions of the sutra canon, the gods and 
1mmortals of the ten directions will stay far away from them because they smell so bad. 
Tuy nhiên, lúc người đó ăn các món ấy, các loài quỷ đói thường đến liếm mép. Thường ở 
chung với quỷ, nên phúc đức ngày một tiêu mòn, hằng không lợi ích gì: However, after 
they eat these things, the hungry ghosts wIll hover around and kiss their lips. Being always 
in the presence of ghosts, their blessings and virtue dissolve as the day go by, and they 
experience no lasting benefit. 

Người ăn món đó mà tu tam ma địa, các vị Bồ Tát, Thiên Tiên mười phương thiện thần 
chẳng đến thủ hộ. Đại lực ma vương tìm được phương tiện, hiện làm thân Phật mà đến 
thuyết pháp. Chê bổ cấm giới, khen làm việc dâm, giận dữ, ngu si. Sau khi chết, tự làm 
quyến thuộc cho ma vương, hưởng hết phúc của ma, bị đọa vào ngục vô gián: People who 
eat pungent plants and also cultivate samadhi will not be protected by the Bodhisattvas, 
øods, immortals, or good spirits of the ten directions; therefore, the tremendously powerful 
demon kings, able to do as they please, will appear In the body of a Buddha and speak 
Dharma for them, denouncing the prohibitive precepts and praising lust, rage, and 
delusion. When their lives end, these people will Join the retinue of demon kings. When 
they use up their blessings as demons, they will fall into the Ủnintermittent Hell. 


2) 
a) 


b) 


c) 


3) 
a) 


3853 


Ông A Nan! Người tu Bồ Đề, phải hoàn toàn dứt năm món tân thái. Đây gọi là đệ nhất 
tỉnh tấn tu hành tiệm thứ: Ananda! Those who cultivate for Bodhi should never eat the 
five pungent plants. This 1s the first of the gradual stages of cultivation. 

Chính tính —Proper nature: 

Thế nào là chính tính? What ¡is the essence of karmic offenses? 

A Nan! Chúng sanh vào tam ma địa, trước phải giữ giới luật tỉnh nghiêm và thanh tịnh, 
phải hoàn toàn dứt tâm dâm, chẳng ăn thịt uống rượu, ăn đồ nấu chín và sạch, chớ ăn món 
còn hơi sống. Ông A Nan! Người tu hành mà chẳng đoạn dâm và sát sinh, không thể ra 
khỏi ba cõi: Ananda! Beings who want to enter samadhi must first firmly uphold the pure 
precepts. They must sever thoughts of lust, not partake of wine or meat, and eat cooked 
rather than raw foods. Ananda! If cultivators do not sever lust and killing, it wIll be 
1mpossible for them to transcend the triple realm. 

A Nan! Nên coi sự dâm dục như rắn độc, như giặc thù mình. Trước hết, phải giữ giới 
Thanh Văn, bốn khí, tám khí, giữ gìn thân không động. Sau lại tu luật nghi thanh tịnh của 
Bồ Tát, giữ gìn tâm chẳng khởi: Ananda! You should look upon Iustful desire as upon a 
polsonous snake or a resenfful bandit. First hold to the sound-hearer”s four or eight 
parajikas In order to control your physical activity; then cultivate the Bodhisattva”s pure 
regulations In order to control your mental acfIvity 

Cấm giới được thành tựu, thì đối với thế gian, hoàn toàn không còn nghiệp sinh nhau, giết 
nhau, không làm việc trộm cướp thì không bị mắc nợ cùng nhau, không phải trả nợ trước ở 
thế gian: When the prohibitive precepts are successfully upheld, one will not create karma 
that leads to trading places In rebirth and to killing one another In this world. If one does 
not steal, one will not be indebted, and one wIll not have to pay back past debts In this 
world. 

Người thanh tịnh đó tu tam ma địa, ngay ở xác thân cha mẹ sinh, chẳng dùng phép Thiên 
nhãn, tự nhiên xem thấy mười phương thế giới, thấy Phật, nghe pháp của Phật, phụng trì ý 
chỉ của Phật, được đại thần thông, dạo đi mười phương, túc mệnh, thanh tịnh, không bị 
gian hiểm. Đó là đệ nhị tinh tiến tu hành tiệm thứ: If people who are pure in this way 
cultivate samadhi, they will naturally be able to contemplate the extent of the worlds of 
the ten directions with the physical body given them by theIr parents; without need of the 
heavenly eye, they wIll see the Buddhas speaking Dharma and receive 1n person the 
sagely Instruction. Obtaining spirritual penetrations, they wIlllÐ roam through the ten 
directlons, gain clarity regarding past lives, and will not encounter difficulties and 
dangers. This 1s the second of the gradual stages of cultivation. 

Trái với hiện nghiệp——They should counter the manifestations of their karma: 

Thế nào là hiện nghiệp?—What is the manifestation of karma? Ông A Nan! Người giữ 
cấm giới thanh tịnh đó, lòng không tham dâm, đối với lục trần bể ngoài, chẳng hay lưu 
dật. Nếu chẳng lưu dật, trở về chỗ bản nguyên. Đã chẳng duyên theo trần, căn không phối 
ngẫu. Ngược dòng trở về chân tính, sáu căn thọ dụng không hiện hành —Ananda! Such 
people as these , who are pure and who uphold the prohibitive precepts, do not have 
thoughts of greed and lust, and so they do not become dissipated In the pursuIt of the six 
external defiling sense-obJects. Because they do not pursuit them, they turn around to their 
own source. Without the conditions of the defiling obJects, there 1s nothing for the sense- 


b) 


3854 


organs to match themselves with, and so they reverse therr flow, become one umit, and no 
longer funcfion In six Wways. 

Mười phương quốc độ trong sạch, sáng suốt, ví như trăng sáng chiếu qua ngọc lưu ly. Thân 
tâm khoan khoái, diệu viên bình đẳng, được rất an lành. Tất cả các đức “mật, viên, tịnh, 
diệu” của Như Lai đều hiện trong lòng người tu. Người đó liền được vô sanh pháp nhẫn. 
Từ đó lần lượt tiến tu, tùy theo hạnh mà an lập Thánh vị. Đây gọi là đệ tam tinh tiến tu 
hành tiệm thứ—AII the lands of the ten directions are as brilliantly clear and pure as 
moonlight reflected In crystal. Their bodies and minds are blissful as they experience the 
equality of wonderful perfection, and they attain great peace. The secret perfection and 
pure wonder of all the Thus Come Ones appear before them. These people then obtain 
patence with the non-production of dharmas. They thereupon gradually cultivate 
according to their practices, until they reside securely In the sagely positions. This 1s the 
third of the gradual stages of cultivation. 


(F) Tam Vô Lậu Học: Ba phần học của hàng vô lậu, hay của hạng người đã dứt được luân hồi 


Ũ 


2) 


3) 


sanh tử—Threefold training, or three studies or endeavors of the non-outflow, or the those 
who have passionless life and escape from transmigration: 

Giới hay trì giới: Trong Phật giáo, không có phép gọi là tu hành nào mà không phải trì 
giới, không có pháp nào mà không có giới. Giới như những chiếc lồng nhốt những tên 
trộm tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng—Precepts or training in moral 
discipline. In Buddhism, there 1s no so-called cultivation without discipline, and also there 
1s no Dharma without discipline. Precepts are considered as cages fo capture the thieves 
of greed, anger, stupidity, pride, doubt, wrong views, killing, stealing, lust, and lying. 

Định: Phép luyện cho tâm được định tĩnh. Tương tự như “giới,” trong Phật giáo, không có 
phép gọi là tu hành nào mà không tu luyện cho tâm định tính —Samadhi, meditation, 
trance, or training the mind. In the same manner as in (1), in Buddhism, there 1s no so- 
called cultivation without concentration, or training the mind. 

Huệ: Tu tập trí tuệ là kết quả của giới và định. Nếu bạn muốn đọan trừ tam độc tham lam, 
sân hận và si mê, bạn không có con đường nào khác hơn là phải tu giới và định hầu đạt 
được trí tuệ ba la mật. Với trí huệ ba la mật, bạn có thể tiêu diệt những tên trộm nầy và 
chấm dứt khổ đau phiền não——The resulting wisdom, or training in wisdom. ]f you want to 
get rid of greed, anger, and ignorance, you have no choice but cultivating discipline and 
samadhi so that you can obtain wisdom paramita. With wisdom paramita, you can destroy 
these thieves and terminate all afflictions. 


(HI)Tứ Chủng Tu Hành— Four Kinds oƒ Culfivation: 
(A) Tứ Chủng Đàn Pháp —Four kinds oƒ alfar-worship: Tứ Chủng Tất Địa—Tứ Chủng 


l) 


2) 


Thành Tựu Pháp —The four kinds of altar-worship of the esoteric sect—Bốn loại đàn pháp 
của Mật giáo: 

Tức Tai Pháp: Tu pháp tu trừ ác sự cho mình và người khỏi bị bệnh hoạn tai ương— 
Averting calamities from self and others. 

Tăng Ích Pháp: Tu pháp để tăng thêm phúc đức trí tuệ cho mình và người—Seeking good 
fortune for self and others. 


3) 


4) 


3855 


Kính Ái Pháp: Tu pháp cầu đảo cho mình và người được chư Phật và Bồ Tát ái hộ (thương 
yêu và hộ trì—Seeking the love and protection of Buddhas and Bodhisattvas for self and 
others. 

Hàng Phục: Subduing enemies—Điều Phục Pháp, hay phép cầu đảo cho mình và người 
để điều phục oán địch hay ác nhân. 


(B) Tứ Gia Hạnh— Four kinds oƒ wonderfully perƒfect aqdditional pracfices: Theo Kinh Thủ 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về tứ gia hạnh như sau: “Ông A 
Nan! Người thiện nam đó, thảy đều thanh tịnh, 41 tâm gần thành bốn thứ diệu viên gia 
hạnh.”—According to the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda as 
follows: “Ananda! When these good men have completely purified these forty-one minds, 
they further accomplish four kinds of wonderfully perfect additional practices.`” 

Noãn Địa—Level of heat: Noãn địa là lấy Phật giác để dùng làm tâm mình, dường như 
hiểu rõ Phật giác mà kỳ thật chưa hiểu rõ. Ví dụ như khoang cây lấy lửa, lửa sắp cháy 
lên, mà chưa thật sự cháy. Đây gọi là noãn địa—When the enlightenment of a Buddha 1s 
Just about to become a function of his own mind, 1t is on the verge of emerging but has not 
yet emerged, and so 1t can be compared to the point Just before wood 1gnites when 1t 1s 
drilled to produce fire. Therefore, 1t is called “the level of heat.' 

Đỉnh Địa—Level of the summit: Lại lấy tâm mình thành đường lối đi của Phật, dường như 
nương mà chẳng phải nương. Như lên núi cao, thân vào hư không, dưới chân còn chút 
ngại. Gọi là Đỉnh Địa—He continues on with his mind, treading where the Buddhas tread, 
as 1Ÿ relying and yet not. It is as If he were climbing a lofty mountain, to the point where 
his body 1s in space but there remains a slipht obstruction beneath him. Therefore If 1s 
called “the level of the summit.` 

Nhẫn Địa—Level of patience: Tâm và Phật đồng nhau, thì khéo được trung đạo. Như 
người nhẫn việc, chẳng phải mang sự oán, mà cũng chẳng phải vượt hẳn sự ấy. Đó gọi là 
nhẫn địa—When the mind and the Buddha are two and yet the same, he has well obtained 
the middle way. He ¡s like someone who endures something when 1t seems ImpossiIble to 
either hold it in or let it out. Therefore it is called '“he level of patience. ` 

Thế đệ nhất địa—Level of being first in the world: Số lượng tiêu diệt, trung đạo giữa mê 
và giác, đều không còn tên gọi. Đây gọi là thế đệ nhất đị—When numbers are 
destroyed, there are no such designations as the middle way or as confusion and 
enlightenment; this 1s called the “level of being first in the world.' 


(C) Tứ Hạnh Tu Tập— Four Disciplinary Processes: Bốn hạnh tu tập. 
(C-1) 


l) 
2) 
3) 
4) 


Bồ Đề: Enlightenment. 

Phúc Đức hay Thiện nghiệp: Good deeds. 
Trí Tuệ: W1sdom. 

LỄ Bái: Worship. 


(C-2)Theo Sơ Tổ B Đề Đạt Ma— According to the first patriarch Bodhidharma: 


l) 


Báo Oán Hạnh —Redquite hatred: Đây là một trong bốn hạnh của Thiển giả. Người tu 
hành khi gặp cảnh khổ nên tự nghĩ như vây: “Ta từ bao kiếp trước buông lung không chịu 
tu hành, nặng lòng thương ghét, gây tổn hại không cùng. Đời nay tuy ta không phạm lỗi, 


2) 


3) 


3856 


nhưng nghiệp dữ đã gieo từ trước nay kết trái chín, điều ấy nào phải do trời hoặc người 
tạo ra đâu, vậy ta đành nhẫn nhục chịu khổ, đừng nên oán trách chi ai. Như kinh đã nói 
'gặp khổ không buôn." Vì sao vậy? Vì đã thấu suốt luật nhân quả vậy. Đây gọi là hạnh 
trả oán để tiến bước trên đường tu tập.”—“Requite hatred” is one of the four disciplinary 
processes. What Is meant by “How to requite hatred?° Those who discipline themselves In 
the Path should think thus when they have to struggle with adverse conditions: “During the 
1nnumerable past eons I have wandered through multiplicity of existences, never thought 
of cultivation, and thus creating Infinite occasions for hate, 1ll-will, and wrong-doing. 
Even though ĩn this life I have committed no violations, the fruits of evil deeds In the past 
are to be gathered now. Neither gods nor men can fortell what 1s coming upon me. [ wIll 
submit myself willingly and patiently to all the ¡lIs that befall me, and I wIll never bemoan 
or complain. In the sutra 1t 1s said not to worry over 1lls that may happen to you, because I 
thoroughly understand the law of cause and effect. This 1s called the conduct of making 
the best use of hatred and turned it into the service 1n one”s advance towards the Path. 

Tùy Duyên Hạnh—Obedient to karma: Đây là một trong bốn hạnh của Thiền giả. Chúng 
sanh đều do duyên nghiệp mà chuyển thành, chứ chẳng có cái “tôi.` Mọi nỗi khổ vui đều 
do nhân duyên sanh. Nếu nay được quả báo tốt, hưởng đủ vinh dự, ấy là do nhân lành 
thuở trước cẩm nên, nay mới được vậy. Hễ duyên hết thì lại hoàn không, mừng vui nỗi gì? 
Được mất gì đều tùy theo duyên, nhưng tâm người thì không vì vậy mà được thêm hay bớt 
mất cái gì. Nếu thấu đáo được như vậy thì gió vui chẳng động, lặng lẽ mà thuận đạo, nên 
nói là tùy thuận theo duyên nghiệp vậy —“Obedient to karma” 1s one of the four 
disciplinary processes. Being obedIient to karma, there 1s not “self? (atman) in whatever 
beings that are produced by the Interplay of karmic conditions; pain and pleasure we 
suffer are also the results of our previous action. If I am rewarded with fortune, honor, 
etc., this 1s the outcome of my past deeds which, by reason of causation, affect my present 
life. When the force of karma 1s exhausted, the result Ï am enjoying now will disappear; 
what 1s then the use of being Joyful over 1t? Gain or loss, let us accept karma as 1t brings us 
the one or the other; the spirit 1tself knows neither Increase nor decrease. The wind of 
gladness does not move 1t, as 1t 1s silently in harmony with the Path. Therefore, his 1s 
called “being obedient to karma... 

Vô Sở Cầu Hạnh—Not to seek after anything: Đây là một trong bốn hạnh của Thiền giả. 
Người đời mãi mãi đắm mê, việc gì cũng tham trước, thế gọi là cầu. Bậc trí ngộ lẽ chân, 
chuyển ngược thế tục, nên an tâm trụ nơi vô vi, thân hình tùy nghi mà vận chuyển. Muôn 
vật đều là không, có gì vui mà cầu được. Hễ có công đức thì liễn có hắc ám đuổi theo. Ở 
lâu trong ba cõi khác nào như trong nhà lửa. Có thân có khổ, được gì mà vui? Thông suốt 
được vậy ắt buông hết sự vật, dứt tường, chẳng cầu. Kinh nói: 'Còn cầu còn khổ. Hết cầu 
mới được vui. Xét biết không cầu mới thực là đạo hạnh nên nói là hạnh không cầu 
mong—“Not to seek after anything” 1s one of the four disciplinary processes. By “not 
seeking after anything” 1s meant this: “Men ofthe world, in eternal confusion, are attached 
everywhere to one thing or another, which 1s called seeking. The wise, however, 
understand the truth and are not like the vulgar. Their minds abide serenely in the 
uncreated while the body turns about in accordance with the laws of causation. All things 
are empty and there 1s nothing desirable and to be sought after. Wherever there 1s nothing 
merit of brightness there follows the demerit of darkness. The triple world there one stays 


4) 


3857 


too long 1s like a house on fire; all that has a body suffers, and who would ever know what 
1s rest? Because the wise are thoroughly acquainted with this truth, they get neer attached 
to anything that becomes, their though(s are quieted, they never seek. Says the sutra: 
“Wherever there 1s seeking, there you have sufferings; when seeking ceases you are 
blessed. Thus we know that not to seek 1s verily the way to the truth. Therefore, one 
should not seek after anything.”. 

Xứng Pháp Hạnh —Being in accord with the Dharma: Đây là một trong bốn hạnh của 
Thiển giả. Cái lý thanh tịnh của tự tánh gọi là pháp. In hiểu lý ấy thì mọi hình tướng hóa 
thành không. Không nhiễm không trước, không bỉ không thử. Kinh nói: 'Pháp không có 
chúng sanh, hãy lìa chúng sanh cấu. Pháp không có tướng ngã, hãy la ngã cấu.' Bậc trí ví 
như tin hiểu được vậy thì tùy xứng theo pháp mà hành. Bổn thể của pháp vốn không tham 
lận cho nên dầu đem thân mạng và của cải ra mà bố thí vẫn không hối tiếc. Thấu rõ ba 
cái không thì không còn ỷ lại và chấp trước. Chỉ cần gạn trừ trần cấu, tùy nghi mà giáo 
hóa chúng sanh, nhưng không mắc phải hình tướng, thế tức là tự hành, đã lợi người lại 
thêm trang nghiêm đạo Bồ Đề. Bố thí đã vậy thì năm độ Bát Nhã khác cũng thế. Vì dứt 
trừ vọng tưởng mà hành pháp tu lục độ, nhưng thật không gì gọi là hành cả, nên nói là 
hạnh tùy xứng theo pháp —“BeiIng in accord with the Dharma” 1s one of the four 
disciplinary processes. By “being In accord with the Dharma; 1s meant that the reason 1n 1tS 
essence 1s pure which we call the Dharma, and that this reason 1s the principle of emptines 
in all that Is manifested, as It is above defilements and attachments, and as there 1s no 
“selff or “other” In it. Says the sutra: “In the Dharma there are no sentient beings, because 
1t 1s free from the stains of being; In the Dharma there 1s no Self because 1t 1s free from the 
stain of selfhood. When the wise understand this truth and believe in 1t, their conduct wIll 
be In accordance with the Dharma. As the Dharma In essence has no desire to possess, the 
WIse are ever ready to practise charity with their body, life, property, and they never 
begrudge, they never know what in 1Ïl grace means. As they have a perfect understanding 
of the threefold nature of emptiness they are above partiality and attachment. Only 
because of their will to cleanse all beings of their stains, they come among them as of 
them, but they are not attached to the form. This 1s known as the inner aspect of thetr life. 
They , however, know also how to benefit others, and again how to clarify the path of 
enlightenment. AÀs with the virtue of chartty, so with the other five virtues In the 
Prajnaparamita. That the wIse practise the six virtues of perfection 1s to get rid of confused 
thoughts, and yet they are not conscious of their doings. This 1s called “being in accord 
with the Dharma. 


(D) Tứ Thượng: Four times a day of going up to worship—Bốn lần thượng đường lễ bái trong 


D 
2) 
3) 
4) 


ngày. 

Công Phu Sáng: Worship at daybreak. 
Công Phu Trưa: Worship at Noon. 
Công Phu Chiểu: Worship at evening. 
Công Phu Khuya: Worship at midnight. 


(IV)Ngũ Chúng Tu Tập— Five Kinds oƒ Cultivation: 


3858 


(A) Năm Cách Tu Tập được Đức Phật đề nghị— Five practical suggestions gen by the 


Ũ 


2) 


3) 


4 


5) 


Buddha: Năm Đề Nghị Của Đức Phật Ích Lợi Thực Tiễn Cho Hành Giả—Five practical 
suggestions øgIiven by the Buddha wIll be beneficial to all 

Tu tập bằng cách cố tạo những tư tưởng tốt, trái nghịch với loại tư tưởng trở ngại, như khi 
bị lòng sân hận làm trở ngại thì nên tạo tâm từ: Cultivating by harbouring a good thought 
Opposifte to the encroaching one, e.ø., loving-kindness In the case of hatred. 

Tu tập bằng cách suy niệm về những hậu quả xấu có thể xảy ra, như nghĩ rằng sân hận có 
thể đưa đến tội lỗi, sát nhân, vân vân...: Cultivating by reflecting upon possible evil 
Consequences, e.ø., anger somefimes results in murder 

Tu tập bằng cách không để ý, cố quên lãng những tư tưởng xấu xa ấy: Cultivating by 
simple neglect or becoming wholly inattentive to them. 

Tu tập bằng cách đi ngược dòng tư tưởng, phăng lần lên, tìm hiểu do đâu tư tưởng ô nhiễm 
ấy phát sanh, và như vậy, trong tiến trình ngược chiều ấy, hành giả quên dần điều xấu: 
Cultivating by tracing the cause which led to the arising of the unwholesome thoughts and 
thus forgetting them In the retrospective process. 

Tu tập bằng cách vận dụng năng lực vật chất: Cultivating by direct physical force. 


(B) Ngũ Chúng Mật Pháp— Five kinds 0ƒ esoferic ceremomial: Năm loại tu pháp. 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


Tức Tai: Santika (sk)—Phiến Để Ca—Tức Tai hay Tịch Tai có nghĩa là dập tắt tai họa— 
For stoppIng calamities. 

Tăng ích: Paustika (skt—Bố Sắc Trừng Ca——Tăng ích hay Tăng vinh có nghĩa là tăng 
trưởng——FOr success Or prOSp€TIty. 

Điều phục: Abhicaraka (sk)—A Tỳ Già Lỗ Ca—Điều phục hay hàng phục —For 
SUPr€SSInE Or ©XOTCISInE. 

Câu triệu: Akarsani (skt)——A Yết Sa Ni—Câu triệu hay Nhiếp triệu có nghĩa là vời đến— 
For calling or attracting of good beings or aid. 

Kính ái: Vasikarana (skt)—Phạt Thi Ca La Nã—Kính ái hay Khánh ái —For seeking the 
aid of Budhas and Bodhisattvas. 


(C) Ngũ Chuyên Tu— Five devofions: Năm thứ chuyên cần—Theo Chân Tông của Nhật Bản, 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


muốn vãng sanh Tịnh Độ, Phật tử phải tu một trong năm thứ chuyên sau đây——According 
to the Japanese Shin Sect, to ensure rebirth in the Pure Land, Buddhists must devote 
practicing one of the following devotions: 

Chuyên Tu Lễ: Devotion in worship. 

Chuyên Tu Độc Tụng kinh điển: Devotion in reciting or reading sutras. 

Chuyên Tu Quán Tưởng: Devotion in meditation. 

Chuyên Tu Trĩ Niệm hồng danh Phật: Devotion in invocation of the name of Amitabha 
Buddha. 

Chuyên Tu Tán thán chư Phật: Devotion in pratsing Buddhas. 


(V) Lục Chúng Tu Pháp— Six Kinds oƒ Culivation: 
(A) Lục Phương Hành Trì: Cultvation in six directions—Theo Kinh Thi Ca La Việt, tín đồ 


đạo Bà La Môn mỗi sáng thường hay tắm rữa sạch sẽ rồi lễ lạy sáu phương, để cầu sanh 
về cõi sướng; Đức Phật đã nhân đó thuyết kinh Lễ Lục Phương cho họ——According to the 


3859 


Sagalaka Sutra, the brahman morning act of bathing and paying homage 1n the six 
directions; observing the “well-born” do this; the Buddha 1s said to have given the 
discourse 1n the Worship In the Six Directions Sutra—See Chapter 160. 


(B) Sáu pháp tu mật hành của Naropa—Six dharmas oƒ Naropa order: Tu tập Mật giáo 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


được ngài Naropa dạy cho Marpa Chogi Lodro và được vị này truyền sang Tây tạng. 
Những pháp tu này đặc biệt quan trọng đối với trường phái Kagyupa. Sáu pháp đó là— 
Tantric practices taupht to Marpa Chogi Lodro by Naropa (1016-1100) and brought to 
Tibet by him. They are particularly important to the Kagyupa order. The sIx are: 

Sức nóng, liên hệ đến việc tăng cường đưa luồng nóng bên trong đi đến khắp cơ thể hành 
giả bằng cách mường tượng lửa và mặt trời trong nhiều phần khác nhau của cơ thể: Heat 
(candali), which Involves Increasing and channeling inner heat through visualizing fire and 
the sun In various places of the meditator”s body. 

Thân huyễn giả, một loại thực tập trong đó hành giả phát sinh ra một hình ảnh của một 
thân vi tế bao gồm những năng lượng vi tế và được phú cho với những phẩm chất lý tưởng 
của một vị Phật, như sáu Ba La Mật. Sự việc này cuối cùng chuyển hóa thành “thân kim 
cang,” biểu tượng cho trạng thái của Phật quả: Illusory body (maya-deha), a practice in 
which one mentally generates an Iimage of a subtle body composed of subtle energIes and 
endowed with the ideal qualities of a buddha, such as the six paramitas. This 1s eventually 
transformed Into the “vajra-body,”” symbolizing the state of Buddhahood. 

giấc mộng, hay du già trong giấc mơ nhằm huấn luyện hành giả kiểm soát những lôi kéo 
của tiến trình của giấc mộng: Dream (svapna), or dream yoga that trains the meditator to 
take control of and manipulate the process of dreams. 

Ánh sáng trong suốt, dựa vào khái niệm mật chú rằng tâm là bản chất của ánh sáng trong 
suốt, và sự tu tập này liên hệ tới việc học nhận thức về tất cả mọi dáng vẻ hiện lên trong 
tâm tiêu biểu cho tác động lẫn nhau giữa sự chiếu sáng và tánh không: Clear light 
(prabhasvara), or the yoga of a clear lipht which 1s based on the tantric notion that the 
mind 1s of the nature of clear light, and this practice involves learning to perceive all 
appearances as manifestatlons of mind and as representing the Interplay of luminosity and 
emptiness. 

Thân trung ấm, trạng thái du già huấn luyện cho hành giả kiểm soát được trạng thái giữa 
sanh và từ, trong đó hành giả có một thân vi tế, phải chịu sự mất phương hướng và sợ hãi 
cảnh trí, âm thanh, và các hiện tượng thuộc về cảm giác khác. Một người thích nghi với 
loại du già này có thể hiểu được tất cả những sáng tạo trong tâm, và sự thực chứng này 
khiến hành giả có thể kiểm soát được tiến trình, trong đó người ta nói nó đưa ra vô số cơ 
hội cho sự tiến bộ thiển tập nếu hiểu và thực hành đúng cách: Intermediate state 
(antarabhava), or Intermediate state yoga that trains the meditator for the state between 
birth and death, in which one has a subtle body, which 1s subJected to disorienting and 
Ífriphtening sights, sounds, and other sensory phenomena. A person who 1s adept In this 
yoga Is able to understand that these are all creations of mind, and this realization enables 
one to take control of the process, which 1s said to present numerous opportunities for 
meditative progress 1Ÿ properly understood and handled. 

Chuyển thức, trạng thái du già phát triển khả năng hướng tâm thức của mình vào một thân 
khác hay vào một Phật độ vào lúc lâm chung. Hành giả nào nắm vững toàn bộ kỹ thuật 


3860 


có thể biến đối tâm của loại ánh sáng thanh tịnh vào thân của một vị Phật vào lúc lâm 
chung: Transference of consciousness (samkrama), a yoga that develops the ability to 
proJect one”s conscIousness Into another body or to a Buddha-land (Buddha-ksetra) at the 
time of death. One who fully masters the technique can transmute the pure light of mind 
Iinto the body ofa Buddha at the time of death. 


(VŨDTu Tập Bát Thánh Đạo: To develop the Noble Eightfold Path —Theo Tương Ưng Bộ 
Kinh, Phẩm Tâm Cầu, Đức Phật đã dạy rằng để tu tập Bát Thánh Đạo, các Tỳ Kheo phải 
tu tập phát triển những pháp sau đây—In the Connected Discourses of the Buddha, 
Chapter Esanavaggo (Searches), the Buddha taught that in order to develop the Noble 
Eightfold Path the Bhikkhus should develop the followings: 

(A1)Tam Câu— Three searches: Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tâm Cầu, có ba loại tầm 
cầu —According to the Connected Discourses oƒ the Buddha, Chapter Esanavaggo 
(Searches), there are three kinds oƒ searches: 

1) Tầm Cầu Về Dục: The search for sensual pleasure. 

2) Tầm Cầu Về Hữu: The search for existence. 

3) Tầm Cầu Về Phạm Hạnh: The search for a holy life. 

(A2)Tu Tập Tam Câầu— To cultivate three searches: 

1) Thắng Tri Tam Tâm Cầu: Direct knowledge of the three searches 

2) Liễu Tri Tam Tầm Cầu: Parinna (p)—Full understanding of the three searches. 

3)_ Đoạn Diệt Tam Tầm Cầu: Parikkaya (p)—The utter destruction of the three searches. 

4)_ Đoạn Tận Tam Tầm Cầu: Pahana (p)—The abandoning of the three searches. 

(B1)Tam Kiêu Mạn— Three kinds oƒ arrogance: Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tâm Cầu, có 
ba loại kiêu mạn —According to The Connected Discourses oƒ the Buddha, Chapter 
Esanavaggo (searches), there are three kinds oƒ discriminafion: 

1)  Kiêu mạn “Tôi hơn": The discrimination “[ am superIor.' 

2) Kiêu mạn “Tôi bằng”: The discrimination “I am equal. 

3) Kiêu mạn “Tôi thua": The điscrimination “[ am Inferior.. 

(B2)Tu Tập Tam Kiêu Mạn— To cultivate three kinds oƒ drrogance: 

I) Thắng Tri Tam Kiêu Mạn: The direct knowledge of all three kinds of arrogance—See 
Tam Kiêu Mạn 1n (B) (1). 

2)_ Liễu Tri Tam Kiêu Mạn: The full understanding of all three kinds of arrogance. 

3) Đoạn Diệt Tam Kiêu Mạn: The utter destruction of all three kinds of arrogance. 

4) Đoạn Tận Tam Kiêu Mạn: The abandoning of all three kinds of arrogance. 

(C1) Tam Lậu Hoặc— Three fainfs: See Tam Lậu Hoặc 1n Ch. 53. 

(C2)Tu Tập Tam Lậu Hoặc— To cultivate three f†ainfs: 

1) Thắng tri Tam Lậu Hoặc: The direct knowledge of all three tains—See Tam Lậu Hoặc. 

2) Liễu Tri Tam Lậu Hoặc: The full understanding of all three taints. 

3) Đoạn Diệt Tam Lậu Hoặc: The utter destruction of all three taints. 

4) Đoạn Tận Tam Lậu Hoặc: The abandoning of all three taints. 

(DI)Tam Hữu — Three kinds oƒ existence: Ba loại hiện hữu— Three kinds oƒ existence— Three 
Sfates O0ƒ mortal existence in the trailikya: 

a) 

1 Tướng trì hữu: Qualities (good, bad, length, shortness). 


3861 


1) Giả danh hữu: Phenomenal things. 

11) Pháp hữu: The noumenal or imaginary, understood as facts and not as 1llusions. 

b)_ Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tầm Cầu, có ba loại hữu——According to The Connected 
Discourses of the Buddha, Chapter Esanavaggo (Searches), there are three kinds of 
©XIstence: 

1) Dục Hữu: Hiện hữu dục giới—ExIstence 1n the realm of desire——Sense-sphere exIstence. 

1i) Sắc Hữu: Hiện hữu sắc giới—Existence in the realm of form——Form-sphere existence. 

1i) Vô Sắc Hữu: Hiện hữu hay quả báo thực tại của vô sắc giới—Existence ¡in the realm of 
formlessness (Immaterial realm)——Formless-sphere existence. 

c) 

¡)_ Hiện hữu: Bổn Hữu—Present existence or the present body and mind. 

1) Trung hữu: Antara-bhava (sk)—Thân tâm sau khi chết The intermediate state of 
©xistence. 

111) Đương hữu: Thân tâm đời sau——ExIstence In the future state. 

(D2)Tu Tập Tam Hữu— To cultivate three kinds oƒ existence: 

I) Thắng Tri Tam Hữu: The direct knowledge of all three kinds of existence. 

2) Liễu Tri Tam Hữu: The full understanding of all three kinds of existence. 

3) Đoạn Diệt Tam Hữu: The utter destruction of all three kinds of existence. 

4) Đoạn Tận Tam Hữu: The abandoning of all three kinds of existence. 

(E1)Tam Khổ— Three kinds oƒ suffering: See Tam Khổ in Ch. 20. 

(E2)Tu Tập Tam Khổ— To cultivate three kinds oƒ suffering: 

1) Thắng Tri Tam Khổ: The direct knowledge of all three kinds of suffering—See Tam Khổ 
in Chapter 20. 

2) Liễu Tri Tam Khổ: The full understanding of all three kinds of suffering. 

3) Đoạn Diệt Tam Khổ: The utter destruction of all three kinds of suffering. 

4) Đoạn Tận Tam Khổ: The abandoning of all three kinds of suffering 

(F1)Tam Hoang Vu—Three kinds oƒ barrenness: Theo Tương Ứng Bộ Kinh, Phẩm Tầm Cầu, 
có ba Hoang Vu—According to The Connected Discourses of the Buddha, Chapter 
Esanavagso (Searches), there are three kinds of barrenness: 

1) Tham Hoang Vu: The barrenness of lust. 

2) Sân Hoang Vu: The barrenness of hatred. 

3) S1 Hoang Vu: The barrenness of delusion. 

(F2)Tu Tập Tam Hoang Vu— To cultivate the three kinds oƒ barrenness: 

I) Thắng Tri Tam Hoang Vu: The direct knowledge of all three kinds of barrenness. 

2)_ Liễu Tri Tam Hoang Vu: The full understanding of all three kinds of barrenness. 

3) Đoạn Diệt Tam Hoang Vu: The utter destruction of all three kinds of barrenness. 

4) Đoạn Tận Tam Hoang Vu: The abandoning of all three kinds of barrenness. 

(G1) Tam Cấu Nhiễm— Three stains: Tam Độc——Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tầm Cầu, 
có ba Cấu Nhiễm—According to The Connected Discourses of the Buddha, Chapter 
Esanavagso (Searches), there are three defilers or staIns: 

I)_ Tham Cấu Nhiễm: Desire—Greed——The stain of lust. 

2) Sân Cấu Nhiễm: Anger-—lre—The stain of hatred. 

3) Si Cấu Nhiễm: Stupidity—Ignorance——The stain of delusion. 

(G2) Tu Tập Tam Cấu Nhiễm— To cultivate the three stains: 


3862 


I) Thắng Tri Tam Cấu Nhiễm: The direct knowledge of all three stains—See Tam Cấu 
Nhiễm. 

2) Liễu Tri Tam Cấu Nhiễm: The full understanding of all three stains 

3) Đoạn Diệt Tam Cấu Nhiễm: The utter destruction of all three stains. 

4)_ Đoạn Tận Tam Cấu Nhiễm: The abandoning of all three stains. 

(H1)Tam Dao Động— Three kinds oƒ troubles: Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tầm Cầu, có 
ba Dao Động —According to The Connected Discourses of the Buddha, Chapter 
Esanavaggo (Searches), there are three kinds of trouble: 

1) Tham Dao Động: The trouble of lust. 

2) Sân Dao Động: The trouble of hatred. 

3) Sĩ Dao Động: The trouble of delusion. 

(H2) Tu Tập Tam Dao Động— To cultivate the three kinds oƒ troubles: 

I) Thắng Tri Tam Dao Động: The direct knowledge of three kinds of troubles—See Tam 
Dao Động. 

2) Liễu Tri Tam Dao Động: The full understanding of three kinds of troubles. 

3) Đoạn Diệt Tam Dao Động: The utter destruction of three kinds of troubles. 

4) Đoạn Tận Tam Dao Động: The abandoning of three kinds of troubles. 

(LH) Tam Thọ— Three Feelings: Three states of Vedana (sensation). 

(a) 

¡)_ Khổ: Painful—Suffering. 

11) Lạc: Pleasurable—Happy——Joyful. 

11) Xả: Freedom from both suffering and joyfull. 

(b) Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tầm Cầu, có ba loại Khổ—According to The Connected 
Discourses of the Buddha, Chapter Esanavaggo (Searches), there are three feelings: 

¡)_ Khổ Thọ: Suffering—Painful—Painful feeling. 

1) Lạc Thọ: Happy——Pleasurable——Joyful—Pleasant feeling. 

ii) Phi Khổ Phi Lạc Thọ: Trung tính—Vô khổ vô lạc—The state of experiencing neither pain 
nor pleasure——Neither painful-nor-pleasant feeling. 

(I2) Tu Tập Tam Thọ— To cultivate the three Feelings: 

I) Thắng Tri Tam Thọ: The direct knowledge of three feelings—See Tam Thọ. 

2) Liễu Tri Tam Thọ: The full understanding of three feelings. 

3) Đoạn Diệt Tam Thọ: The utter destruction of three feelings. 

4) Đoạn Tận Tam Thọ: The abandoning of three feelings. 

(J1) Tam Khát Á¡i— Three Cravings: Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tâm Cầu, có ba loại 
Khát Ái —According to The Connected Discourses of the Buddha, Chapter Esanavaggo 
(Searches), there are three kinds of craving: 

1) Dục Khát Ái: Craving (thirst) for sensual pleasures. 

2) Hữu Khát Ấi: Craving (thirst) for exIstence. 

3) Phi Hữu Khát Ái: Craving (thirst) for extermination. 

(J2) Tu Tập Tam Khát Ái—To cultivate the three Cravings: 

1) Thắng Tri Tam Khát Ái: The direct knowledge of three kinds of craving. 

2) Liễu Tri Tam Khát Ái: The full understanding of three kinds of craving. 

3) Đoạn Diệt Tam Khát Ái: The utter destruction of three kinds of Craving. 

4) Đoạn Tận Tam Khát Ái: The abandoning of three kinds of craving. 


3863 


(K1)Tứ Bộc Lưu— Four floods: Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn bộc lưu 
(lñ lụ —According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are 
four floods: 

1) Dục Bôc Lưu: Flood of sensuality. 

2) Hữu Bộc Lưu: Flood of becoming or existence. 

3) Tà Kiến Bộc Lưu: Flood of wrong views. 

4 Vô Minh Bộc Lưu: Flood of ignorance. 

(K2) Tu Tập Tứ Bộc Lưu— To cultivate the ƒour fÏoods: 

I) Thắng tri Tứ Bộc Lưu: The direct knowledge of four floods. 

2) Liễu Tri Tứ Bộc Lưu: The full understanding of four floods. 

3) Đoạn Diệt Tứ Bộc Lưu: The utter destruction of four floods. 

4) Đoạn Tận Tứ Bộc Lưu: The abandoning of four floods. 

(L1) Tứ Ách Phược— Four bonds: See Tứ Ách Phược In Ch. 96. 

(L2) Tu Tập Tứ Ách Phược— To cultivate the four bonds: 

I) Thắng Tri Tứ Ách Phược: The direct knowledge of four bonds. 

2) Liễu Tri Tứ Ách Phược: The full understanding of four bonds. 

3) Đoạn Diệt Tứ Ách Phược: The utter destruction of four bonds. 

4) Đoạn Tận Tứ Ách Phược: The abandoning of four bonds. 

(M1)Tứ Chấp Thủ— Four kinds oøƒ clinging: See Tứ Chấp Thủ in Chapter 64. 

(M2)Tu Tập Tứ Chấp Thú— To cultivate the ƒour kinds oƒ clinging: 

I) Thắng Tri Tứ Chấp Thủ: The direct knowledge of four kinds of clinging. 

2) Liễu Tri Tứ Chấp Thủ: The full understanding of four kinds of clinging. 

3)_ Đoạn Diệt Tứ Chấp Thủ: The utter destruction of four kinds of clinging. 

4) Đoạn Tận Tứ Chấp Thủ: The abandoning of four kinds of clinging. 

(NI)Tứ Hệ Phược— Four knofs: See Tứ Hệ Phược 1n Ch. 65. 

(NI)Tu Tập Tứ Hệ Phược— To cultivate the ƒour knofs: 

I) Thắng Tri Tứ Hệ Phược: The direct knowledge of four knots. 

2) Liễu Tri Tứ Hệ Phược: The full understanding of four knots. 

3) Đoạn Diệt Tứ Hệ Phược: The utter destruction of four knots. 

4) Đoạn Tận Tứ Hệ Phược: The abandoning of four knots. 

(OI)Ngũ Dục— Five cords oƒ sensual pleasure: See Chapter 134. 

(O2)Tu Tập Ngũ Dục—To cultivate the five cords oƒ sensual pÏleqsure: 

I) Thắng Tri Ngũ Dục: The direct knowledge of five cords of sensual pleasure. 

2)_ Liễu Tri Ngũ Dục: The full understanding of five cords of sensual pleasure. 

3) Đoạn Diệt Ngũ Dục: The utter destruction of five cords of sensual pleasure. 

4) Đoạn Tận Ngũ Dục: The abandoning of five cords of sensual pleasure. 

(P1) Ngũ Triền Cái— Five hindrances: See Ngũ Triền Cái in Ch. 39. 

(P2) Tu Tập Ngũ Triển Cái— To cultivate the five hindrances: 

1) Thắng Tri Ngũ Triển Cái: The direct knowledge of five hindrances—See Ngũ triển Cái in 
Chapter 39. 

2) Liễu Tri Ngũ Triển Cái: The full understanding of five hindrances. 

3) Đoạn Diệt Ngũ Dục: The utter destruction of five hindrances. 

4 Đoạn Tận Ngũ Dục: The abandoning of five hindrances. 

(O1)Ngũ Thủ Uẩn— Five aggregates subject to clinging: See Ngũ Uẩn in Chapter 116. 


3864 


(Q2)Tu Tập Ngũ Thủ Uẩn—To cultivate the five aggregates subject to clinging: 


Ũ 
2) 
3) 
4) 


Thắng Tri Ngũ Thủ Uẩn: The direct knowledge of five aggregates subject to clinging. 
Liễu Tri Ngũ Thủ Uẩn: The full understanding of five aggregates subject to clinging. 

Đoạn Diệt Ngũ Thủ Uẩn: The utter destruction of five aggregates subject to clinging. 
Đoạn Tận Ngũ Thủ Uẩn: The abandoning of five aggregates subject to clinging. 


(R1)Ngũ Hạ Phân Kết— Five lower ƒetters: Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 


a) 
]) 
¡) 


ii) 


1V) 


v) 


b) 
1) 
11) 
11) 
1V) 


v) 


năm thứ Kết hoặc của Dục giới trong tam giới——According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are five bonds In the lower desire-realms or the lower 
fetters which hold the 1ndividual in the realms of desire: 


Tham Kết (Phiền não của tham dục): Desire——Sensual desire—Sensuality. 

Sân Kết (Sân Nhuế Kết —Phiền não của sự giận đỡ): Dislike—II-will_—Resentmeit. 
Thân Kiến Kết (Phiền não của ngã kiến): Sakkaya-ditthi (p)—Thân kiến và tà kiến về tự 
ngã —Wrong view on Personality-belief, self, identity view, or egoism. 

Giới Thủ Kết (Phiển não của chấp thủ giới cấm hay tà kiến một cách phi lý): Silabbata- 
paramasa (p)—Heretical ideals—Attachment to rite and ritual—Distorted grasp of rules 
and vows——False tenets. 

Nghi Kết (Phiển não của sự nghỉ hoặc): Doubt—Hoài nghi, không tin chắc về Phật, Pháp, 
Tăng và sự tu tập tam học, giới, định, huệ—Doubt about the Buddha, the Dharma, the 
Sangha and the cultivation on the three studies of discipline, concentration and wisdom. 
Theo Vị Diệu Pháp—According to Abhidharma: 

Tham Kết: Phiển não của tham dục——Desire. 

Sân Nhuế Kết: Phiền não gây ra do sân giận—Dislike. 

Mạn Kết: Phiền não gây ra do ngã mạn cống cao—Pride. 

Tật Kết: Phiểền não gây ra do tật đố—Envy. 

Xan Kết: Phiền não gây ra do tham lam bỏn xẻn—Stinginess. 


(R2) Tu Tập Ngũ Hạ Phần Kết— To cultivate the five lower ƒefters: 


l) 
2) 
3) 


Thắng Tri Ngũ Hạ Phần Kết: The direct knowledge of five lower fetters. 
Liễu Tri Ngũ Hạ Phần Kết: The full understanding of five lower fetters. 
Đoạn Diệt Ngũ Hạ Phần Kết: The utter destruction of five lower fetters. 


4)_ Đoạn Tận Ngũ Hạ Phần Kết: The abandoning of five lower fetters. 
(S1)Ngũ Thượng Phân Kết—Five higher ƒefters: Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 


l) 


2) 


Kinh và Câu Xá Luận, có năm phần kết sinh khởi trong các cảnh giới cao hơn của sắc giới 
và vô sắc giới hay ngũ thượng phần kết vì chúng trói buộc hữu tình vào ngũ uẩn để sanh 
vào các cõi cao—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha and 
Kosa Sastra, there are five higher bonds of desire still exist in the upper realms of form 
and formlessness, for they fetter beings to aggregates, etc., produced ¡n the higher forms 
of becoming: 

Sắc ái kết: Tham sắc—Phiền não của sự tham trước ngũ dục ở cõi sắc giới hay sự luyến 
ái cõi sắc —Rupa-raga (p)—Lust or desire for form——Attachment to the world of forms—— 
Greed for the fine-material——Love In the realm of form——Craving for the world of form. 
Vô sắc ái kết: Tham vô sắc—Phiền não của sự tham trước cảnh giới thiển định của cõi vô 
sắc hay sự luyến ái cõi vô sắc —Arupa-raga (p)—Attachment to the formless world—Lust 





3) 
" 


5) 


3865 


or desire for formlessness—Greed for the Immaterial—Love 1n the realm of 
formlessness—Craving for the formless world. 

Trạo kết: Trạo cử—Phiển não vì tâm dao động mà bỏ mất thiển định—Uddhacca (p)— 
Restlessness. 

Mạn kết: Phiển não gây ra do bởi cậy mình hay mà lấn lướt người khác—Mana (p)— 
Pnde—Concett. 

Vô minh kết: Phiển não gây ra bởi ngu muội—lIgnorance. 


(S2)Tu tập Ngũ Thượng Phân Kết —To cultivate the five higher ƒetters: 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Thắng Tri Ngũ Thượng Phần Kết: The direct knowledge of five higher fetters. 
Liễu Tri Ngũ Thượng Phần Kết: The full understanding of five higher fetters. 

Đoạn Diêt Ngũ Thượng Phần Kết: The utter destruction of five higher fetters. 
Đoạn Tận Ngũ Thượng Phần Kết: The abandoning of five higher fetters. 


(T1)Thất Tùy Miên— Seven underlying tendencies: Anusaya (p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


Trường Bộ Kinh, có bảy tùy miên. Do chúng ăn sâu nên gọi là tùy miên, chúng là cái 
nhân cho tham dục, v.v., sanh đi sanh lại mãi —According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are seven latent proclivities or underlying tendencies, or 
inherent tendencies. For it Is owing to their inveteracy that they are called inherent 
tendencis (anusaya) since they inhere (anusenfi) as cause for the arising of greed for sense 
desire, etc., again and agaIn: 

Dục Ái Tùy Miên: Kama-raga (p)—Sensous greed—The underlying tendency to sensual 
lust—The Inherent tendency to greed for sense desire. 

Sân Tùy Miên: Patigha (p)—Resentment—The underlying tendency to aversion—The 
inherent tendency to resentmeri. 

Kiến Tùy Miên: Wrong views—The underlying tendency (to views—The ¡inherent 
tendency to false view. 

Nghi Tùy Miên: Doubt—The underlying (nherent) tendency to doubt (uncertainty). 

Mạn Tùy Miên: Conceit—The underlying (nherent) tendency to conceit (pride). 

Hữu Tham Tùy Miên: Bhava-raga (p)—Craving for becoming——The underlying tendency 
to lust for exIstence (becoming). 

Vô Minh Tùy Miên: Ignorance——The underlying tendency to Ignorance. 


(T2)Tu Tập Thất Tày Miên— To cultivate the Seven underlying tendencies: 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Thắng Tri Thất Tùy Miên: The direct knowledge of seven underlying tendencies. 
Liễu Tri Thất Tùy Miên: The full understanding of seven underlying tendencies. 

Đoạn Diệt Thất Tùy Miên: The utter destruction of seven underlying tendencies. 
Đoạn Tận Thất Tùy Miên: The abandoning of seven underlying tendencies. 


(VH)Cửu Vô Học: Chín loại vô học của các bậc A-La-Hán đã đạt được mục đích tối hậu 


Ù 
2) 
3) 
4) 
3) 


không cần phải học nữa—The nine grades of arhats who are no longer learning, having 
afained theiIr goai: 

Bất Thoái tướng: Asaiksa (skt)——The stage beyond study, where intuition rules 

Bất Thủ tướng: Ungrasping mark. 

Bất Tử tướng: Immortal mark. 

Bất Trụ tướng: Undwelling mark. 

Khả tiến tướng: Mark of advancement. 


6) 
? 
8) 
9) 


3866 


Bất hoại tướng: Avinasya (skt)——Indestructible mark. 
Bất khoái tướng: Unpleasurable mark. 

Tuệ giải thoát tướng: Mark of wisdom of liberation. 
Câu giải thoát tướng: Mark of complete release. 


(VIII)Mười Pháp Tu— Ten Methods oƒ Culfivation: 
(A) Mười Điều Tu Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ culivation ogƒ Great Enlightening 


l) 
2) 
3) 
4 
3) 
6) 
lở) 
8) 
9) 


Beimgs: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười điều tu của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy thời tu được đạo quả vô thượng và đạt được tất cả các pháp— 
According to the Flower Adornment Sutra, there are ten kinds of cultivation of Great 
Enlightening Beings. Enlightening beings who abide by these can achieve the supreme 
cultivation and practice all truths. 

Tu các môn Ba La Mật: Cultivate the ways of transcendence. 

Tu học: Learning. 

Tu huệ: Wisdom. 

Tu nghĩa: Purpose. 

Tu pháp: Righteousness. 

Tu thoát ly: Emancipation. 

Tu thị hiện: Manifestation. 

Tu siêng thực hành chẳng lười: Diligence. 

Tu thành chánh đẳng chánh giác: Accomplishment of true awakening. 


10) Tu chuyển chánh pháp luân: Operation of right teaching. 
(B) Mười Hạnh Tu Bồ Tát— Ten kinds oƒ Cultivation oƒ great enlightening beings: Mười 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
lở) 
8) 
9) 


hạnh Bồ Tát mà chư Phật đã tuyên thuyết trong tam thế theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 21 
(Thập Hạnh) —Ten kinds of practices, which are expounded by the Buddhas of past, 
present and future (The Flower Adornment Sutra—Chapter 2l——Ten Practices): 

Hoan hỷ hạnh: The practice of giving joy. 

Nhiêu ích hạnh: Beneficial practice. 

Vô vi nghịch hạnh: Practice of nonopposifion. 

Vô khuất nhiễu hạnh: Practice of indomitability. 

Vô sĩ loạn hạnh: Practice of nonconfusion. 

Thiện hiện hạnh: Practice of good manifesfation. 

Vô trước hạnh: Practice of nonattachmei. 

Nan đắc hạnh: Practice of that which is đifficult to attain. 

Thiện pháp hạnh: Practice of good teachings. 


10) Chơn thật hạnh: Practice of truth. 
(C) Theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38, chư Bồ Tát có mười thứ hạnh giúp 


l) 


2) 


họ được đại trí huệ vô thượng của chư Như Lai— According to the Buddha in The Flower 
Adornment Sufra, Chapter 3Š, Great Enlighfening Beings have ten kinds oƒ practice 
whtich heÏlp them qftain the practice 0ƒ the unexcelled knowledge and wisdom oƒ Buddhas. 
Hạnh tu tập vì tất cả chúng sanh, vì nhờ đó mà làm cho khắp cả được thành thục: Practice 
dealing with all sentient beings, to develop them all to maturIty. 

Hạnh tu tập tất cả các pháp, vì nhờ đó mà tu học tất cả: Practice seeking all truths, to 
learn them all. 


3867 


3) Hạnh tu tập tất cả các thiện căn và khiến cho chúng tăng trưởng: Practice of all roots of 
goodness, to cause them all to ørow. 

4)_ Hạnh tu tập Tam muội vì nhờ đó mà được nhứt tâm bất loạn: Practice of all concentration, 
to be single-minded, without đdistraction. 

3) Hạnh tu tập thực hành trí huệ vì nhờ đó mà không có chi là chẳng rõ chẳng biết: Practice 
of all knowledge, to know everything. 

6)_ Hạnh tu tập tất cả, do đó mà không chi là không tu được: Practice of all culvations, to be 
able to cultivate them all. 

7) Hạnh tu tập nương nơi tất cả Phật sát (Phật độ—Phật quốc), vì thẩy đều trang nghiêm: 
Practice dealing with all Buddha-lands, to adorn them all. 

8) Hạnh tu tập tôn trọng và hỗ trợ tất cả thiện hữu tri thức: Practice dealing with all good 
companIons, respecting and supporting them. 

9) Hạnh tu tập tôn kính và cúng dường chư Như Lai: Practice dealing with all Buddhas, 
honoring and serving them. 

10) Hạnh tu tập thần thông biến hóa, vì nhờ đó mà có thể biến hóa tự tại để hóa độ chúng 
sanh: Practice all supernatural powers, to be able to transform anywhere, anytime to help 
sentient beings. 

(D-1)Mười Pháp Tu Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ Cultivation oƒ Behavior oƒ Great 
Enlightening Beings: Theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38, có mười luật nghi của chư Đại 
Bồ Tát. Chư Bổ Tát an trụ trong pháp nầy thời được luật nghi đại trí vô thượng— 
According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of rules of 
behavior of great enlightening beings. Enlightening beings who abide by these can attain 
the supreme discipline of. great knowledge. 

1) Chẳng hủy báng Phật pháp: Should not slander any enlightening teachings. 

2) Tín tâm nơi chư Phật chẳng hoại diệt: Faith In the Buddhas should be indestructible. 

3) Tôn trọng cung kính tất cả Bồ Tát: Should honor and respect all enlightening beings. 

4) Chẳng bỏ tâm mến thích tất cả thiện tri thức: Should never give up their friendship with 
WIs€ people. 

5) Chẳng móng lòng ghi nhớ những Thanh Văn Độc Giác: Should not think of those who 
seek Individual salvation. 

6) Xa la tất cả những thối chuyển Bồ Tát đạo: Should avoid all regression on the path of 
enlightening beings. 

7) Chẳng khởi tất cả tâm tổn hại chúng sanh: Should not give rise to any malice toward 
sentient beings. 

8) Tu tất cả thiện căn đều khiến rốt ráo: Should cultivate all roots of goodness to perfection. 

9) Có thể hàng phục chúng ma: Should be able to conquer all demons. 

10) Làm cho đầy đủ tất cả Ba-La-Mật: Should fulfill all the ways of transcendence. 

(D-2)Mười Pháp Tu Vô Thượng của Như Lai—Buddhas? Ten suprerme method oƒ practice: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp tu hành của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát 
an trụ trong pháp nầy thời được pháp tu hành vô thượng của Như Lai—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten norms of practice of Great 
Enlipghtening Beings. Enlightening Beings who abide by these can attain the Buddhas' 
supreme method of practice. 

1) Cung kính tôn trọng chư thiện tri thức: Honoring the wise. 


2) 
3) 


4) 
a) 
b) 
5) 


6) 
8) 
b) 
c) 
? 
8) 
b) 
8) 
9) 
8) 


b) 


3868 


Thường được chư Thiên cảnh giác: Always being alerted by the celestial spirits. 

Trước chư Phật thường biết tàm quí: Always having shame and conscience before the 
Buddhas. 

Pháp tu hành thứ tư—The fourth norm of practice: 

Thương xót chúng sanh: Having pity for sentient beings. 

Chẳng bỏ sanh tử: Not abandoning birth and death. 

Thực hành công việc đến rốt ráo mà tâm không biến động: Carrying tasks through 
consummation without change of mind. 

Pháp tu hành thứ sáu —The sixth norm of practice: 

Chuyên niệm theo dõi chúng Bồ Tát: Single-mindedly following the enlightening beings. 
Phát tâm đại thừa: Aspiring to universal enlightenment. 

Tinh cần tu học: Diligently learning. 

Pháp tu hành thứ bảy——The seventh norm of practice: 

Xa lìa tà kiến: Getting rid of wrong views. 

Siêng cầu chánh đạo: Earnestly seeking the right Path. 

Dẹp phá chúng ma và nghiệp phiền não: Destroying demons and the actions of afflictions. 
Pháp tu hành thứ chín—The ninth norm of practice: 

Biết căn tánh của chúng sanh: Knowing the different faculies and temperaments of 
sentient beings. 

Vì họ mà thuyết pháp cho họ được an trụ nơi Phật địa: Teaching them and enable them to 
live In the state of Buddhahood. 


10) Pháp tu hành thứ mười——The tenth norm of practice: 


8) 
b) 


An trụ trong pháp giới quảng đại vô biên: Abiding ¡n the infinitely vast cosmos of reality. 
Diệt trừ phiền não và thanh tịnh nơi thân: Removing the afflictions and purifying the body. 


(E) Mười Pháp Tu Rời Bỏ Ma Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát— Ten Methods oƒ Culfivation 0ƒ 


Ù 


2) 
3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


getting rid oƒ demons°" actions oƒ Great Enlightening Beings: Mười Điều Rời Bỏ Ma 
Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38. Chư Bồ Tát an trụ trong 
mười pháp nầy thời có thể ra khỏi tất cả ma đạo—Ten ways of getting rid of demons` 
actions of Great Enlightening Beings, according to the Flower Adornment Sutra, Chapter 
38. Enlightening Beings who abide by these can escape all demonic ways. 

Gần thiện tri thức, cung kính cúng dường: Associating with the wise and honoring and 
serving them. 

Chẳng tự cao tự đại, chẳng tự khen ngợi: Not elevating themselves or praising themselves. 
Tin hiểu thâm pháp của Phật mà chẳng hủy báng: Believing in the profound teaching of 
Buddha without repudiating It. 

Chẳng bao giờ quên mất tâm nhứt thiết trí: Never ever forgetting the determination for 
Omniscience. 

Siêng tu diệu hạnh, hằng chẳng phóng dật: Diligently cultivating refined practices, never 
being lax. 

Thường cầu tất cả pháp dành cho Bổ Tát: Always seeking all the teachings for 
enlightening beings. 

Hằng diễn thuyết chánh pháp, tâm không nhàm mỏi: Always expounding the truth 
tirelessly. 

Điều rời bỏ ma nghiệp thứ tám—The eighth way of getting rid of dằemons' actions: 


a) 


b) 
9) 


3869 


Quy y tất cả chư Phật mười phương: Taking refuge with all the Buddhas in the ten 
directions. 

Nghĩ đến chư Phật như những vị cứu hộ: Thinking of them as saviors and protecfors. 

Tin thọ ức niệm tất cả chư Phật thần lực gia trì: Faithfully accepting and remembering the 
support of the spiritual power of the Buddhas. 


10) Cùng tất cả Bồ Tát đồng gieo căn lành bình đẳng không hai: Equally planting the same 


l) 


2) 


3) 


roofs of goodness with all enlightening beings. 


(A-3) Tầm quan trọng của việc Tu Hành trong Phật Giáo 
The tinportance 0ƒ Practice in Buddhisin 


Phật tử thường có truyền thống tôn Phật kính Tăng, và bày tỏ lòng tôn kính với xá lợi 
Phật, những biểu tượng tôn giáo như hình ảnh, tịnh xá hay tự viện. Tuy nhiên, Phật tử 
chẳng bao giờ thờ ngẩu tượng—]t is traditional for Buddhists to honour the Buddha, to 
respect the Sangha and to pay homage the religious obJects of veneration such as the 
relics of the Buddha, Buddha Iimages, monastery, pagoda, and personal articles used by 
the Buddha. However, Buddhists never pray to 1dols. 

Thờ cúng Phật, tổ tiên, và cha mẹ quá vãng đáng được khuyến khích. Tuy nhiên, chữ “thờ 
cúng” tự nó đã không thích đáng theo quan điểm của đạo Phật. Từ “Bày tỏ lòng tôn kính” 
có lẽ thích hợp hơn. Phật tử không nên mù quáng thờ phụng những thứ nầy đến nỗi quên 
đi mục tiêu chính của chúng ta là tu hành. Người Phật tử quỳ trước tượng Phật để tỏ lòng 
tôn kính đấng mà hình tượng ấy tượng trưng, và hứa sẽ cố gắng đạt được những gì Ngài 
đã đạt 25 thế kỷ trước, chứ không phải sợ Phật, cũng không tìm cầu ân huệ thế tục từ hình 
tượng ấy—The worship of the Buddha, ancestors, and deceased paren(s, are encouraged. 
However, the word “worship” 1tself 1s not appropriate from the Buddhist point of view. 
The term “Pay homage” should be more appropriate. Buddhists do not blindly worship 
these obJects and forget theIr main goal 1s to practice. Buddhists kneel before the Image of 
the Buddha to pay respect to what the image represenfs, and promise to try to achieve 
what the Buddha already achieved 25 centuries ago, not to seek worldly favours from the 
Iimage. Buddhists pay homage to the image not because they are fear of the Buddha, nor 
do they supplicate for worldly gann. 

Thực hành là khía cạnh quan trọng nhất trong đạo Phật. Đem những lời Phật khuyên dạy 
ra thực hành trong đời sống hằng ngày mới thực sự gọi là “tu hành.” Đức Phật thường 
nhắc nhở tứ chúng rằng Phật tử không nên tùy thuộc vào người khác, ngay cả đến chính 
Đức Phật, để được cứu độ. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có nhiều đệ tử hay ngắm 
nghía vẻ đẹp của Phật, nên Ngài nhắc nhở tứ chúng rằng: “Các ông không thể nhìn thấy 
Đức Phật thật sự bằng cách ngắm nhìn vẻ đẹp nơi thân Phật. Những ai nhìn thấy giáo lý 
của ta mới thật sự nhìn thấy ta.”—The most important aspect in Buddhism ¡s to put into 
practice the teaching given by the Buddha. The Buddha always reminded his disciples that 
Buddhists should not depend on others, not even on the Buddha himself, for theIr 
salvation. During the Buddha's time, so many disciples admired the beauty of the Buddha, 


3870 


so the Buddha also reminded his disciples saying: “You cannot see the Buddha by 
watching the physical body. Those who see my teaching see me.” 


(A-4) Đợi đến Hưu Trí rồi hẳn Tu 
Wai Until After ReHrement to Culfivate 


Có người tin rằng họ nên đợi đến sau khi hưu trí rồi hẳn tu vì sau khi hưu trí họ sẽ có 
nhiều thì giờ trống trải hơn. Những người này có lẽ không hiểu thật nghĩa của chữ “tu” 
nên họ mới chủ trương đợi đến sau khi hưu trí rồi hẳn tu. Theo đạo Phật, tu là sửa cho cái 
xấu thành cái tốt, hay là cải thiện thân tâm. Vậy thì khi nào chúng ta có thể đổi cái xấu 
thành cái tốt hay khi nào chúng ta có thể cải thiện thân tâm chúng ta? Cổ đức có dạy: 
“Đừng đợi đến lúc khát nước mới đào giếng; đừng đợi ngựa đến vực thẳm mới thâu cương 
thì quá trễ; hay đừng đợi thuyền đến giữa dòng sông mới trét lỗ rỉ thì đã quá chậm, vân 
vân.” Đa số phàm nhân chúng ta đều có trở ngại trong vấn để trù trừ hay trì hoẳn trong 
công việc. Nếu chúng ta đợi đến khi nước tới trôn mới chịu nhảy thì đã quá muộn màng. 
Như thế ấy, lúc bình thời chúng ta chẳng đếm xỉa gì đến hành động của chính mình xem 
coi chúng đúng hay sai, mà đợi đến sau khi hưu trí rồi mới đếm xỉa thì e rằng chúng ta 
chẳng bao giờ có cơ hội đó đâu. Phật tử thuần thành phải nên luôn nhớ rằng vô thường và 
cái chết chẳng đợi một ai. Chính vì vậy mà chúng ta nên lợi dụng bất cứ thời gian nào có 
được trong hiện tại để tu tập, vun trông thiện căn và tích tập công đức—Some people 
beleve that they should wait until after their retrement to cultivate because after 
retirement they wIll have more free time. Those people may not understand the real 
meaning of the word “cultivation”, that 1s the reason why they want to walt untill after 
retirement to cultivate. According to Buddhism, cultivation means to turn bad things Into 
good things, or fo improve your body and mind. So, when can we turn bad things Into good 
things, or when can we improve our body and mind? Anclient virtues taught: “Do not walIt 
until your are thirsty to dịg a well, or don”t walt until the horse 1s on the edge of the clIff to 
draw in the reins for 1t s too late; or donˆt waIt until the boat 1s in the middle of the river to 
patch the leaks for 1t's too late, and so on”. Most of us have the same problem of waiting 
and delaying of doing things. If we wait until the water reaches our navel to jump, 1t”s foo 
late, no way we can escape the drown If we don”t know how to swim. In the same way, at 
ordinary times, we don”t care about proper or Improper acts, but wait until after retirement 
or near death to sfart caring about our actions, we may never have that chance. Sincere 
Buddhists should always remember that Impermanence and death never wait for anybody. 
So, take advantage of whatever time we have at the present time to cultivate, to plant 
good roofs and to accumulate merits and virtues. 


(B) Quy Y 
To turn to and relÌy 0n, 


or believe in Buddhism 
See Chapter 159. 


3871 


(C) Điều Phục 
To discipline 
To bring under confrol 


(C-1) Điều Phục Ma Quân 
To confrol or subjugatfe eviÏ spirifs 
See Ma Quân in Chapter 63. 


(C-2) Điều Phục Thân Khẩu Ý 
To confrol the Body, Mouth, Mind 
To bring imto submission the body, rmouth, and will 


(D Điều Phục Thân—To control the Body: Nơi thân có ba thứ cần được điều phục hay ba 


Ù 


2) 


3) 


giới về thân—With the body, there are three things that need be brought into submission 
or three commandments dealing with the body: 

Không sát sanh: Not to kill or prohibiting taking of life—Chúng ta chẳng những không 
phóng sanh cứu mạng, mà ngược lại còn tiếp tục sát sanh hại mạng nữa, chẳng hạn như đi 
câu hay săn bắn, vân vân—We do not free trapped animals; but, in confrast, we continue 
to kill and murder innocent creatures, such as fishing, hunting, etc. 

Không trộm cắp: Not to steal or prohibiting stealing——Chúng ta chẳng những không bố thí 
cúng dường, mà ngược lại còn lại tiếp tục ích kỷ, keo kiết, trộm cắp nữa—We do not give, 
donate, or make offerings; but, in contrast, we continue to be selfish, stingy, and stealing 
from others. 

Không tà dâm: Not to commit adultery or prohibiting commiting adultery—Chúng ta 
chẳng những không đoan trang, chánh hạnh, mà ngược lại còn tiếp tục tà dâm tà hạnh 
nữa—We do not behave properly and honorably; but, In contrast, we continue to commit 
sexual misconduct or sexual promIsCuIty. 


(HH) Điều Phục Khẩu— To control the Mouth: Nơi khẩu có bốn thứ cần được điều phục hay 


Ù 


2) 


bốn giới về——Wi¡th the mouth, there are four things that need be brought into submission or 
four commandments dealing with the mouth: 

Không nói dối: Not to lie—Chúng ta chẳng những không nói lời ngay thẳng chơn thật, mà 
ngược lại luôn nói lời dối láo—We do not speak the truth; but, in confrast, we continue to 
lie and speak falsely. 

Không nói lời đâm thọc: Not to exaggerate—Chúng ta không nói lời hòa giải êm ái, mà 
ngược lại luôn nói lưỡi hai chiều hay nói lời xấu ác làm tổn hại đến người khác—We do 
not speak soothingly and comfortably; but, in contrast, we continue to speak wIickedly and 
use a double-tongue to cause other harm and disadvantages. 





3) 


") 


3872 


Không chửi rũa: Not to abuse—Chúng ta chẳng những không nói lời ôn hòa hiển dịu, mà 
ngược lại luôn nói lời hung ác như chữi rũa hay sỉ vả—We do not speak kind and 
wholesome words; but, In contrast, we continue to speak wicked and unwholesome words, 
1.e., Insulting or cursing others. 

Không nói lời vô tích sự: Not to have ambiguous talk—Chúng ta không nói lời chánh lý 
đúng đắn, mà ngược lại luôn nói lời vô tích sự —We do not speak words that are in 
accordance with the dharma; but, in contrast, we continue to speak ambiguous talks. 


(IHI)Điều Phục Ý— To control the Mind: Nơi ý có ba thứ cần được điều phục hay ba giới về 


l) 


2) 


3) 


Œ) 


ý—With the mind, there are three things that need be brought into submission or three 
commandments dealing with the mind: 

Không ganh ghét: Not to be covetous—Chúng ta không chịu thiểu dục tri túc, mà ngược 
lại còn khởi tâm tham lam và ganh ghét—We do not know how to desire less and when is 
enouph; but we continue to be greedy and covetous. 

Không xấu ác: Not to be malicious—Chúng ta chẳng những không chịu nhu hòa nhẫn 
nhục; mà lại còn luôn sanh khởi các niềm sân hận xấu ác—We do not have peace and 
tolerance toward others; but, in contrast, we continue to be malicious and to have hatred. 
Không bất tín: Not to be unbelief Chúng ta chẳng những không tin luật luân hồi nhân 
quả; mà ngược lại còn bám víu vào sự ngu tối si mê, không chịu thân cận các bậc thiện 
hữu tri thức để học hỏi đạo pháp và tu hành—We do not believe ¡n the Law of Causes and 
Effetcs, but in contrast we continue to attach to our ignorance, and refuse to be near good 
knowledgeable advisors in order to learn and cultivate the proper dharma. 


(C-3) Điều Phục Tâm 
Discipline the Mind 


(C-3-1) Điều Phục Tâm theo Phật Giáo 
Discipline the Mind in Buddhisin 


Tu tâm— Cultivating the mind: Thường thì tâm có nghĩa là tim óc. Tuy nhiên, trong Phật 
giáo, tâm không chỉ có nghĩa là bộ óc và trí tuệ; mà nó còn có nghĩa là “Thức” hay quan 
năng của tri giác, giúp ta nhận biết một đối tượng cùng với mọi cảm thọ của nó liên hệ 
đến cái biết này. Như vậy tu tâm chính là pháp môn “Tứ Chánh Cần” mà Đức Phật đã 
dạy: Tu tâm là cố làm sao diệt trừ những bất thiện đã sanh; những bất thiện chưa sanh thì 
giữ cho chúng đừng sanh. Đồng thời cố gắng nuôi dưỡng và củng cố những thiện tâm nào 
chưa sanh—Usually the word “mind” 1s understood for both heart and brain. However, In 
Buddhism, mind does not mean Just the brain or the intellect; mind also means 
Consciousness or the knowing faculty, that which knows an obJect, along with all of the 
mental and emotional feeling states associated with that knowing. Thus, cultivating the 
mind means practicing the “four great efforts” in the Buddha”s teachings: We try to 
diminish the unwholesome mental states that have already arIsen and to prevent those that 


3873 


have not yet arisen from arising. At the same time, we make effort to strengthen those 
wholesome mental states that are already developed, and to cultivate and develop the 
wholesome states that have not yet arIsen. 


(II) Kiểm soát Tự Tâm— Control one*s own Mind: Tự kiểm soát mình là yếu tố chính dẫn 
đến hạnh phúc. Đó chính là năng lực nằm sau tất cả mọi thành tựu chân chính. Nhất cử 
nhất động mà thiếu sự tự kiểm soát mình sẽ không đưa mình đến mục đích nào cả. Chỉ vì 
không tự kiểm được mình mà bao nhiêu xung đột xảy ra trong tâm. Và nếu những xung 
đột phải được kiểm soát, nếu không nói là phải loại trừ, người ta phải kểm chế những 
tham vọng và sở thích của mình, và cố gắng sống đời tự chế và thanh tịnh. Ai trong chúng 
ta cũng đều biết sự lợi ích của việc luyện tập thân thể. Tuy nhiên, chúng ta phải luôn nhớ 
rằng chúng ta không chỉ có một phần thân thể mà thôi, chúng ta còn có cái tâm, và tâm 
cũng cần phải được rèn luyện. Rèn luyện tâm hay thiền tập là yếu tố chánh đưa đến sự tự 
chủ lấy mình, cũng như sự thoải mái và cuối cùng mang lại hạnh phúc. Đức Phật dạy: 
“Dầu chúng ta có chinh phục cả ngàn lần, cả ngàn người ở chiến trường, tuy vậy người 
chinh phục vĩ đại nhất là người tự chinh phục được lấy mình.” Chinh phục chính mình 
không gì khác hơn là tự chủ, tự làm chủ lấy mình hay tự kiểm soát tâm mình. Nói cách 
khác, chinh phục lấy mình có nghĩa là nắm vững phần tâm linh của mình, làm chủ những 
kích động, những tình cảm, những ưa thích và ghét bỏ, vân vân, của chính mình. Vì vậy, tự 
điều khiển mình là một vương quốc mà ai cũng ao ước đi tới, và tệ hại nhất là tự biến 
mình thành nô lệ của dục vọng—Control of the self or of one”s own mind ¡s the key to 
happiness. It 1s the force behind all true achievement. The movement of a man void of 
confrol are purposeless. It 1s owing to lack of control that conflicts of diverse kinds arIse In 
man's mind. And 1f conflicts are to be controlled, 1f not eliminated, man must give less 
rein to his longings and inclinations and endeavor to live a life self-governed and pure. 
Everyone 1s aware of the benefits of physical training. However, we should always 
remember that we are not merely bodies, we also possess a mind which needs training. 
Mind training or meditation 1s the key to self-mastery and to that contentment which 
finally brings happiness. The Buddha once said: “I[hough one conquers in battle thousand 
times thousand men, yet he is the greatest conqueror who conquers himself.” This 1s 
nothing other than “training of your own monkey mind,” or “self-mastery,” or “control 
your own mind.” In other words, it means masfering our own mental contenfs, our 
emotions, likes and dislikes, and so forth. Thus, “self-mastery” 1s the greatest kingdom a 
man can aspIre unto, and to be subJect to oue own passlons 1s the most grIevous sÌavery. 


(HI)Điều Phục Tâm theo Hòa Thượng Piyadassi— To diciplien the Mind according to Most 
Venerable Piyadassi: Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” 
kiểm soát tâm là mấu chốt đưa đến hạnh phúc. Nó là vua của mọi giới hạnh và là sức 
mạnh đằng sau mọi sự thành tựu chân chánh. Chính do thiếu kiểm soát tâm mà các xung 
đột khác nhau đã dấy lên trong tâm chúng ta. Nếu chúng ta muốn kiểm soát tâm, chúng ta 
phải học cách buông xả những khát vọng và khuynh hướng của mình và phải cố gắng 
sống biết tự chế, khắc kỷ, trong sạch và điểm tĩnh. Chỉ khi nào tâm chúng ta được chế ngự 
và hướng vào con đường tiến hóa chân chánh, lúc đó tâm của chúng ta mới trở nên hữu 
dụng cho người sở hữu nó và cho xã hội. Một cái tâm loạn động, phóng đãng là gánh 


3874 


nặng cho cả chủ nhân lẫn mọi người. Tất cả những sự tàn phá trên thế gian nầy đều tạo 
nên bởi những con người không biết chế ngự tâm mình—According to Most Venerable 
Piyadassi in “The Buddhaˆs Ancient Path,” control of the mind 1s the key to happiness. Ít 1s 
the king of virtues and the force behind all true achievemernt. It is owing to lack of control 
that varlous conflicts arise In manˆs mind. If we want to control them we must learn to ø1ve 
free to our longings and Inclinations and should try to live self-governed, pure and calm. lt 
1s only when the mind 1s controlled that it becomes useful for 1s pocessor and for others. 
All the havoc happened 1n the world is caused by men who have not learned the way of 
mind control. 


(IV)Tu tập Tâm Xả— Culfivation on Equanimify: Tu tập Tâm Xã đồng nghĩa với sự an tâm 
hay an lạc trong tâm, theo quan niệm Phật giáo, là trạng thái tâm thức mà chỉ có sự thể 
nghiệm giác ngộ mới cho phép chúng ta biết tới. Trong Thiền, cách tập tọa thiển được coi 
như một trong những con đường ngắn nhất giúp đạt tới sự an lạc trong tâm. Sự an tâm 
cũng là một trong những công án nổi tiếng trong “Vô Môn Quan,” theo thí dụ 41: “Tổ Bồ 
Đề Đạt Ma ngồi quay mặt vào tường. Nhị tổ đứng trong tuyết, tự cắt cánh tay mình và 
nói, “Tâm đệ tử không an. Thưa thầy, con cầu xin thầy an tâm cho con.` Tổ Bồ Đề Đạt 
Ma noí, “Hãy mang tâm của nhà ngươi lại đây và ta sẽ an tâm cho ngươi.` Nhị tổ (Huệ 
Khả) thưa: “Con không tìm được tâm.” Tổ Bồ Đề Đạt Ma noí: “Vậy là ta đã an tâm cho 
ngươi rồi đó.” Tâm xả không phải là một khái niệm tri thức, cũng không là một ý tưởng 
để cho tâm mình đùa giởn. Tâm xả là một tâm thái đặc biệt mà chúng ta đạt được nhờ tu 
tập. Muốn được tâm xả cần phải nỗ lực tu tập, phải luyện tâm, phải chuyển hóa thái độ 
mà ta thường có đối với người khác. Tâm xả không chỉ có nghĩa là xả ly với thế giới vật 
chất, mà nó còn có nghĩa là không luyến ái hay thù ghét một ai. Không có chỗ cho định 
kiến hay bất bình đẳng trong tâm xả. Người có tâm xả luôn đem tâm bình đẳng và không 
có định kiến ra mà đối xử với thân hữu hay người không quen biết. Nếu sau một thời gian 
tu tập tâm xả, những cảm giác thương bạn, ghét thù và dửng dưng với người không quen 
biết sẽ từ từ mờ nhạt. Đó là dấu hiệu tiến triỂn trong tu tập của mình. Phật tử thuần thành 
nên luôn nhớ rằng tâm xả không phải là cái tâm dửng dưng với tất cả mọi người, mà là 
cái tâm bình đẳng và không định kiến với bất cứ một ai—Equanimity is not an intellectual 
concept, nor 1s it another thought to played with in our mind. lt 1s a state of mind, a specIfic 
qualifty of conscIousness or awareness to be attained through cultivation. In order to obtain 
equanimity, we have fo exert a great deal of effort to cultivate on 1t, we have fo train our 
mind and transform our basic attitude towards others. Equanimity does not only mean to 
renounce the material world, but 1t also means not to develop attachment, nor aversion 
towards anybody. There Is no room for biased views or unequality in the mind of 
equanimity. À person with the mind of equanimity will take this unbiased views and 
equality that he has towards both friends and unknown people. If after a period of time of 
cultivation on the mind of equanimity, our feeling of attachment to our friends, aversion to 
our enemy and Indifferent to unknown people wIll gradually fade away. This 1s the sign of 
prOoBress In our cultivation. Sincere Buddhists should always remember that the mind of 
equanimity does not mean becoming I1ndifferent to everyone, but 1t 1s a mind of equality 
and unbiased views towards anyone. Cultivation on Equanimity 1s synonymous with the 
Peace of mind. The peace of mind 1s a state of conscIousness that according to Buddhism, 


q) 


3875 


1s possible only through the experience of enlightenmert. In Zen the practice of sifting 
medifation 1s seen as the shortest path to peace of mind. Peace of mind 1s also a renowned 
koan, the example 41 in the Wu-Men-Kuan: “Bodhidharma sat facing the wall. The 
second patriarch, who had been standing 1n the snow, cut off his own arm and said, “The 
mind of yours student still finds no peace. I entreat you, master, please ø1ve 1t peace.. 
Bodhidharma said, “Bring your mind here and lI give 1t peace.` The second patriarch 
said, “Ive looked for the mind, but finally 1t can”t be found.` Bodhidharma said, “hen I 
have given 1t peace thoroughly!°” 


(C-3-2) Điều Phục vọng tâm theo Thiền Tông 
To discipline the mìnd according to the Zen Sect 


Chuyển Hóa Tâm— Transforming the Mind: Trong đạo Phật, tu chỉ là chuyển hóa tâm, 
nghĩa là dùng một thứ kỷ luật nội tại để chuyển đổi tâm. Theo dòng thiển Phật giáo, để 
điều phục vọng tâm, chúng ta phải không bỏ gì vào trong đó (vô tâm). Trong cuộc sống 
hằng ngày, thường thì con người chúng ta luôn kinh qua hai trạng thái đối nghịch nhau (có 
ảnh hưởng trực tiếp đến tâm con người): hạnh phúc và khổ đau. Dù chúng ta không muốn 
bàn luận xa để phân biệt về một cái thức trong tiểu để này, ai trong chúng ta cũng phải 
thừa nhận rằng ngoài cái cơ thể hiển hiện chúng ta còn một phần khác thống trị cả phần 
cơ thể ấy. Ai trong chúng ta cũng phải đồng ý rằng kinh nghiệm về khổ đau và hạnh phúc 
không đơn thuần xảy ra nơi thân thể chúng ta, mà nó bắt nguồn từ một chỗ trừu tượng bên 
trong mà đạo Phật gọi nó là “tâm”. Theo đạo Phật, những sinh hoạt tinh thần mạnh mẽ 
dưới hình thức tình cẩm và tư tưởng, mạnh mẽ đến nỗi chúng có khả năng thống trị luôn 
cả kinh nghiệm về thể xác. Đây là điểm then chốt trong đạo Phật, vì từ quan điểm này 
chúng ta mới thừa nhận rằng tu chính là chuyển hóa tâm, và chuyển hóa tâm chính là tu. 
Và từ chính quan điểm này chúng ta thừa nhận rằng chính trạng thái tâm, bao gồm thái 
độ, tư tưởng và tình cảm, đóng vai trò quyết định cho những kinh nghiệm về hạnh phúc và 
đau khổ của chúng ta. Trong vần để chuyển hóa tâm, người Phật tử nên nhớ rằng không 
có một thứ kỷ luật nào có thể được dùng để ép buộc tâm mình phải theo. Nó phải được 
hành sử trên căn bản tự nguyện chấp nhận chuyển hóa. Tuy nhiên, sự tự nguyện chấp 
nhận này chỉ xảy ra sau khi chúng ta đã nhận diện và thấy rõ thái độ, tư tưởng hoặc tình 
cảm hay lối sống nào là có lợi ích cho mình và cho người. Và chỉ có con đường tâm linh 
mà mình quyết định theo đuổi mới có thể giúp cho chúng ta chuyển hóa tâm mình mà 
thôi. Tuy nhiên, để có khả năng chuyển hóa tâm mình, chúng ta phải hiểu thái độ, tư 
tưởng và tình cảm chúng ta làm việc như thế nào. Chúng ta phải hiểu rõ sự khác biệt giữa 
thiện và bất thiện. Trong đạo Phật, nói không phải là tu, mà thực hành bằng tất cả năng 
lực và sự thành khẩn của chính mình mới là tu. Nếu chúng ta nói để giảm thiểu những 
năng lực bất thiện như tham, sân, si, mạn, nghị, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng, chúng ta phải 
có tấm lòng từ, bi, hỷ, xả, vân vân, thì đó chỉ là lời nói trống rỗng. Chỉ nói rằng đây là thứ 
cần cho một cái tâm thiện là chưa đủ, hay chỉ mong ước mình từ bi hơn, thương yêu hơn 
hay hỷ xả hơn thôi cũng chưa đủ. Ngược lại, người Phật tử phải cố gắng liên tục để tu tập 
những tánh thiện bên trong mình. Chìa khóa của việc chuyển hóa tâm là sự cố gắng và 


3876 


thành khẩn liên tục. Để có thể bước lên con đường chuyển hóa tâm mình, người Phật tử 
không có sự lựa chọn nào khác hơn là phải tu tập giới luật và tự quán sát lấy mình xem 
coi những thái độ, tư tưởng và tình cảm phát khởi ra sao trong tâm mình. Những tu tập 
này sẽ cho chúng ta trí tuệ chân thật có thể giúp chúng ta biết rõ ràng phải làm cái gì 
thiện và không làm cái gì bất thiện. Đó là cách chuyển hóa tâm chân chính nhất của 
người Phật tử—In Buddhism, cultivating ¡is simply transforming the mind, ¡t is to say that 
we use some kind of inner discipline to transform the heart. According to the Buddhist 
Zen, to tame the deluded mind we must not have any thing in 1t (take the mind of non- 
existence or the empty mind). In our daily life, we usually experlence two confrary states 
of mind (that have direct bearing on human mind): happiness and suffering. Even though 
we don”t want to further discuss about the conscIousness In this subtitle, we all recognize 
that besides our concrete body we still have another part that dominates the body. We all 
agree that the experlences of suffering and happiness do not originate or stem from the 
body 1tself, they originate from an inner abstract place which Buddhism calls “mind”. 
According to Buddhism, powerful mental experlences under the forms of thoughts and 
emofions are so strong that they have the capability to dominate all physical levels of 
experience. This 1s the key point in Buddhism, for from this point of view, we recogn1ze 
that cultivating 1s transforming the mind, and transforming the mind means cultivating. 
And from this very viewpoint, we agree that our state of mind, including our attitudes, 
thoughts and emotions, plays a crucial role in our experiences of happiness and suffering. 
In transforming the mind, Buddhists should remember that thereˆs no discipline can be 
used to force our mind. It must be done on the basis of voluntary acceptance. However, 
this voluntary acceptance or voluntary follow a spiritual discipline happens only after we 
ourselves have recognized that certain attitudes, thoughts, emotions and ways of life are 
beneficial to us and to others. And the spiritual path is the only way that wIll help us 
transform our minds. However, to be able to transform our minds we must understand the 
way our attitudes, thoughts and emotion work. We must understand the differences 
between “wholesome” and “unwholesome”. In Buddhism, speaking 1s In no way 
cultivating, cultivating means practicing with our own energy and sincerity. lÝ we say In 
order to reduce greed, hatred, ignorance, pride, doubt, wrong views, killing, stealing, 
lying, etc., we must have the mind of loving-kindness, compassion, Joy, and renunciation. 
This 1s only an empty word. Ït is not enough to recognIze that this 1s what 1s required to 
obtain a wholesome mind. It 1s not enough simply to wish that we should have more 
loving-kindness, more compassion, more Joy or more renunciation. On the confrary, 
Buddhists must make an on goïng effort, again and again, to cultivate the posifive aspects 
within us. The key for transforming the mind 1s a sustained effort and sincerity. To be able 
to step on the way of transforming the mind, Buddhists have no other choice but observing 
the rules and contemplating the way to examine how attitudes, thoughts and emotions 
arise In us through introspection. These will give us the real wisdom that can help us 
understand clearly what we should do and what we should not do with the wholesome and 
the unwholesome. This 1s the real way of transforming of the mind of a Buddhist. 


(II) Điều Phục vọng tâm theo Kinh Duy Ma Cật—To discipline the mìnd according to the 
Vimalakrrfi Sufra: Theo Kinh Duy Ma Cật, lúc cư sĩ Duy Ma Cật lâm bệnh; vâng mệnh 


1) 


2) 
8) 


b) 


c) 


3877 


Phật, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đến thăm cư sĩ—According to the Vimalakirti Sutra, when 
Upasaka Vimalaktri was sick; obeying the Buddha”s command, ManJusri Bodhisattva 
called on Vimalakirti to enquire after his health. 

Văn Thù hỏi: “Cư sĩ! Bồ Tát có bệnh phải điều phục tâm mình như thế nào?”——Manjusri 
asked: “How does a sick Bodhisattva control his mind?” 

Duy Ma Cật đáp: Vimalakrrti replied. 

“Bồ Tát có bệnh phải nghĩ thế nầy: “Ta nay bệnh đây đều từ các món phiền não, điên 
đảo, vọng tưởng đời trước sanh ra, là pháp không thật có, lấy ai chịu bệnh đó. Vì sao? Vì 
tứ đại hòa hợp giả gọi là thân, mà tứ đại không chủ, thân cũng không ngã. Lại nữa, bệnh 
nầy khởi ra đều do chấp ngã, vì thế. ở nơi ngã không nên sanh lòng chấp đắm.`—*A sick 
Bodhisattva should think thus: “My illness comes from ¡inverted thoughts and troubles 
(Klesa) during my previous lives but 1t has no real nature of its own. Therefore, who 1s 
suffering from 1t? Why 1s 1t so? Because when the four elements unite to form a body, 
the former are ownerless and the latter 1s egoless. Moreover, my i1llness comes from my 
clinging to an ego; hence I should wipe out this clinging.` 

Bây giờ đã biết gốc bệnh, trừ ngay ngã tưởng và chúng sanh tưởng, phải khởi pháp tưởng. 
Nên nghĩ rằng: “Thân nây chỉ do các pháp hiệp thành, khởi chỉ là pháp khởi, diệt chỉ là 
pháp diệt. Lại các pháp ấy đều không biết nhau, khi khởi không nói nó khởi, khi diệt 
không nói nó diệt? Bồ Tát có bệnh muốn diệt trừ pháp tưởng phảẩi nghĩ rằng: “Pháp tưởng 
nầy cũng là điên đảo, điên đảo tức là bệnh lớn, ta nên xa ha nó.` Thế nào là xa lìa? Lìa 
ngã và ngã sở. Thế nào là ha ngã và ngã sở? Là la hai pháp. Thế nào là ha hai pháp? Là 
không nghĩ các pháp trong , ngoài, mà thực hành theo bình đẳng. Sao gọi là bình đẳng? Là 
ngã bình đẳng, Niết Bàn bình đẳng. Vì sao? Ngã và Niết Bàn hai pháp nây đều không. Do 
đâu mà không? Vì do văn tự nên không. Như thế, hai pháp không có tánh quyết định. Nếu 
đặng nghĩa bình đẳng đó, thì không có bệnh chỉ khác, chỉ còn có bệnh KHÔNG, mà bệnh 
KHÔNG cũng không nữa.—Now that he knows the source of his illness, he should 
forsake the concept of an ego and a living being. He should think of things (dharma) thus: 
“A body 1s created by the union of all sorts of dharmas (elements) which alone rise and all, 
without knowing one another and without announcing therr rise and fall.” In order to wIpe 
out the concept of things (dharmas) a sick Bodhisattva should think thus: “This notlon of 
dharma 1s also an inversion which 1s my great calamity. So I should keep from 1t.` What 
1s fo be kept from? From both subJect and obJect. What does this keeping from subJect and 
obJect mean? It means keeping from dualiies. What does this keeping from dualitiles 
mean? It means not thinking of inner and outer dharmas (1.e. conftraries) by the practice of 
impartlality. What 1s Iimpartiality? It means equality (of all conftrarles e.g.) ego and 
nrvana. Why 1s It so? Because both ego and nirvana are void. Why are both void? 
Because they exist only by names which have no independernt nature of their own. “When 
you achieve this equality you are free from all illnesses but there remains the conception 
of voidness which also 1s an illusion and should be wiped out as well.” 

Vị Bồ Tát có bệnh dùng tâm không thọ mà thọ các món thọ, nếu chưa đầy đủ Phật pháp 
cũng không diệt thọ mà thủ chứng. Dù thân có khổ, nên nghĩ đến chúng sanh trong ác thú 
mà khởi tâm đại bi. Ta đã điều phục được tâm ta, cũng nên điều phục cho tất cả chúng 
sanh. Chỉ trứ bệnh chấp mà không trừ pháp, dạy cho dứt trừ gốc bệnh. Sao gọi là gốc 
bệnh? Nghĩa là có phan duyên, do có phan duyên mà thành gốc bệnh. Phan duyên nơi 


đ) 


©) 


3878 


đâu? Ở trong ba cõi. Làm thế nào đoạn phan duyên? Dùng vô sở đắc; nếu vô sở đắc thì 
không có phan duyên. Sao gọi là vô sở đắc? Nghĩa là ly hai món chấp. Sao gọi là hai món 
chấp? Nghĩa là chấp trong và chấp ngoài; ly cả hai đó là vô sở đắc ——A sick Bodhisattva 
should free himself from the conception of sensation (vedana) when experiencing any one 
Of 1s three states (which are painful, pleasurable and neither painful nor pleasurable 
feeling). Before his full development Into Buddhahood (that 1s before delivering all living 
beings in his own mind) he should not wipe out vedana for his own benefit with a view to 
aftaining nirvana for himself only. Knowing that the body 1s subJect to suffering he should 
think of living beings in the lower realms of existence and give rise to compassion (for 
them). Since he has succeeded in controlling his false views,, he should guide all living 
beings to bring theirs under control as well. He should uproot theirs (inherent) 1lÏnesses 
without (trying to) wipe out non-existence dharmas (externals for sense data). For he 
should teach them how to cut off the origin of illness. What 1s the origin of illness? lt 1s 
therr clinging which causes therr Illness What are the obJects of their clinging? 'They are 
the three realms (of desire, form and beyond form). By what means should they cut off 
their clinging? By means (of the doctrine that) nothing whatsoever can be found, and (that) 
1f nothing can be found there will be no clinging. What 1s meant by “nothing can be found? 
lt means (that) apart from dual views (There 1s nothing else that can be had). What are 
dual views? They are inner and outer views beyond which there 1s nothing. 

Ngài Văn Thù Sư Lợi! Đó là Bồ Tát có bệnh, điều phục tâm mình để đoạn các khổ như 
già, bệnh, chết là Bồ Đề của Bồ Tát. Nếu không như thế thì chỗ tu hành của mình không 
được trí tuệ thiện lợi. Ví như người chiến thắng kẻ oán tặc mới là dõng, còn vị nào trừ cả 
già, bệnh, chết như thế mới gọi là Bồ Tát Manjusri, this is how a sick Bodhissattva 
should control his mind. Top wipe out suffering from old age, illness and death 1s the 
Bodhisattvaˆs bodhi (enlightened practice). If he fails to do so his practice lacks wisdom 
and 1s unprofitable. For Iinstance, a Bodhisattva 1s (called) courageous 1f he overcomes 
hatred; 1f in addition he wipes out (the concept of) old age, Illness and death he 1s a true 
Bodhisattva. 

Bồ Tát có bệnh nên nghĩ thêm thế nầy: “Như bệnh của ta đây, không phải là thật, không 
phải có; bệnh của chúng sanh cũng không phải thật, không phải có.` Khi quán sát như thế, 
đối với chúng sanh nếu có khởi lòng đại bi ái kiến thì phải bổ ngay. Vì sao? Bồ Tát phải 
dứt trừ khách trần phiển não mà khởi đại bi, chớ đại bi ái kiến đối với sanh tử có tâm 
nhàm chán, nếu ha được ái kiến thì không có tâm nhàm chán, sanh ra nơi nào không bị ái 
kiến che đậy, không còn bị sự ràng buộc, lại nói pháp cởi mở sự ràng buộc cho chúng 
sanh nữa. Như Phật nói: “Nếu mình bị trói mà lại đi mở trói cho người khác, không thể 
được; nếu mình không bị trói mới mở trói cho người khác được.`—A sick Bodhisattva 
should again reflcect: Since my illness 1s neither real nor existing, the illnesses of all 
living beings are also unreal and non-existent. But while so thinking 1f he develops a great 
compassion derived from his love for living beings and from his attachment to this false 
view, he should (mmediately) keep from these feelings. Why 1s 1t so? Because a 
Bodhisattva should wipe out all external causes of troubles (klesa) while develping great 
compassion. For (this) love and (these) wrong views result from hate of birth and death. 
lIf he can keep from this love and these wrong views he wIll be free from hatred, and 
wherever he may be reborn he wIll not be hindered by love and wrong views. His next life 


3879 


wIll be free from obstructions and he will be able to expound the Dharma to all living 
beings and free them from bondage. As the Buddha has said, there 1s no such thing as 
untying others when one 1s sfill held in bondage for 1t is possible to untie others only after 
one Is free from bonds. 

Ngài Văn Thù Sư Lợi! Bồ Tát có bệnh nên điều phục tâm mình như thế, mà không trụ 
trong đó, cũng không trụ nơi tâm không điều phục. Vì sao? Nếu trụ nơi tâm không điều 
phục là pháp của phàm phu, nếu trụ nơi tâm điều phục là pháp của Thanh Văn, cho nên 
Bồ Tát không trụ nơi tâm điều phục hay không điều phục, la hai pháp ấy là hạnh Bồ Tát. 
Ở trong sanh tử mà không bị nhiễm ô, ở nơi Niết Bàn mà không diệt độ hẳn là hạnh Bồ 
Tát. Không phải hạnh phàm phu, không phải hạnh Hiển Thánh là hạnh Bồ Tát. Không 
phải hạnh nhơ, không phải hạnh sạch là hạnh Bồ Tát. Tuy vượt khỏi hạnh ma mà hiện các 
việc hàng phục ma là hạnh Bồ Tát. Cầu nhứt thiết trí, không cầu sái thời là hạnh Bồ Tát. 
Dù quán sát các pháp không sanh mà không vào chánh vị (chơn như) là hạnh Bồ Tát. 
Quán mười hai duyên khởi mà vào các tà kiến là hạnh Bồ Tát. Nhiếp độ tất cả chúng 
sanh mà không mê đắm chấp trước là hạnh Bồ Tát. Ưa xa la mà không nương theo sự dứt 
đoạn thân tâm là hạnh Bồ Tát. Tuy ở trong ba cõi mà không hoại pháp tánh là hạnh Bồ 
Tát. Tuy quán “Không” mà gieo trồng các cội công đức là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành vô 
tướng mà cứu độ chúng sanh là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành vô tác mà quyền hiện thọ thân 
là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành vô khởi mà khởi tất cả các hạnh là hạnh Bồ Tát. Dù thực 
hành sáu pháp Ba la mật mà biết khắp các tâm, tâm sở của chúng sanh là hạnh Bồ Tát. 
Dù thực hành sáu phép thần thông mà không dứt hết lậu hoặc phiền não là hạnh Bồ Tát. 
Dù thực hành tứ vô lượng tâm mà không tham đắm sanh về cõi Phạm thế (Phạm Thiên) là 
hạnh Bồ Tát. Dù thực hành thiền định, giải thoát tam muội, mà không theo thiền định thọ 
sanh là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành tứ niệm xứ mà không hoàn toàn la hẳn thân, thọ, tâm, 
pháp là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành tứ chánh cần mà không rời thân tâm tinh tấn là hạnh 
Bồ Tát. Dù thực hành tứ như ý túc mà đặng thần thông tự tại là hạnh Bồ Tát. Dù thực 
hành ngũ căn mà phân biệt rành rẽ các căn lợi độn của chúng sanh là hạnh Bồ Tát. Dù 
thực hành ngũ lực mà ưa cầu thập lực của Phật là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bảy pháp 
giác chi mà phân biệt rõ trí tuệ của Phật là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bát chánh đạo mà 
ưa tu vô lượng Phật đạo là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành các pháp chỉ quán trợ đạo mà trọn 
không thiên hẳn nơi tịch diệt (Niết Bàn) là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành các pháp bất sanh 
bất diệt, mà dùng tướng hảo trang nghiêm thân mình là hạnh Bồ Tát. Dù hiện oai nghi 
theo Thanh Văn, Duyên Giác mà không rời Phật pháp là hạnh Bồ Tát. Dù tùy theo tướng 
hoàn toàn thanh tịnh của các pháp mà tùy theo chỗ sở ứng hiện thân là hạnh Bồ Tát. Dù 
quán sát cõi nước của chư Phật trọn vắng lặng như hư không mà hiện ra rất nhiều cõi Phật 
thanh tịnh là hạnh Bồ Tát. Dù chứng đặng quả Phật, chuyển Pháp Luân, nhập Niết Bàn 
mà không bỏ đạo Bồ Tát là hạnh Bồ Tát vậy——Manjusri, a sick Bodhisattva should thus 
control his mind while dwelling in neither the (state of) controlled mind nor 1fS OppOoSIfe, 
that of uncontrolled mind. For If he dwells In (the state of) uncontrolled mind, this 1s 
stupidity and 1f he dwells in (that of) controlled mind, this 1s the sravaka stage. Hence a 
Bodhisattva should not dwell in either and so keep from both; this 1s the practice of the 
Bodhisattva stage. When staying in the realm of bìrth and death he keeps from 1fs 
impurity, and when dwelling in nirvana he keeps from (is condition of) extinction of 
reincarnation and escape from suffering; this 1s the practice of the Bodhisattva stage. That 


3880 


which 1s neither worldly nor saintly 1s Bodhisattva development (nto Buddhahood). That 
which 1s neither Impure nor pure 1s Bodhisattva practice. Although he is beyond the 
demonIc sfate he appears (in the world) to overcome demons; this 1s Bodhisattva conduct. 
In his quest of all knowledge (sarvaJna) he does not seek 1t at an Inappropriate mometrt; 
this is Bodhisattva conduct. Although he looks Into the uncreated he does not achieve 
Buddhahood; this 1s Bodhisattva conduct. Although he looks Into nidana (or the twelve 
links in the chain of existence) he enters all states of perverse views (to save living 
beings); this 1s Bodhisattva conduct. Although he helps all living beings he does not ø1ve 
rise to clinging; this 1s Bodhisattva conduct. Although he keeps from the phenomenal he 
does not lean on the voidness of body and mind; this 1s Bodhisattva conduct. Although he 
passes through the three worlds (of desire, form and beyond form) he does not InJure the 
Dharmata; this 1s the Bodhisattva conduct. Although he realizes the voidness (of thing) he 
sows the seeds of all merifs; this Is Bodhisattva conduct. Although he dwells in 
formlessness he continues delivering living beings; this is Bodhisattva conduct. Although 
he refrains from (creative) activitles he appears In his physical body; this 1s Bodhisattva 
conduct. Although he keeps (all thoughts) from rising he performs all good deeds; this 1s 
Bodhisattva conduct. Although he practices the six perfections (paramitas) he knows all 
the mental states of living beings; this 1s Bodhisattva conduct. Although he poesses the sIx 
supernatural powers he refrains from putting an end to all worldy streams; this 1s 
Bodhisattva conduct. Although he practices the four Infinite states of mind, he does not 
wish to be reborn in the Brahma heavens, this Bodhisattva conduct. Although he practices 
meditation, serenity (dhyana), liberation and samadhi, he does not avail himself of these 
to be reborn in dhyana heavens; this 1s Bodhisattva conduct. Although he practice the four 
states of mindfulness he does not keep for ever from the karma of body and mind; this 1s 
Bodhisattva conduct. Although he practices the four ripht efforts he persists in physical 
and menral zeal and devotion; this 1s Bodhisattva conduct. Although he practices the four 
Hinayana steps to supernatural powers he wIll continue doing so until he achieves all 
Mahayana supernatural powers; this 1s Bodhisattva conduct. Although he practices the five 
spiritual faculties of the sravaka stage he discerns the sharp and dull potentialities of living 
beings; this is Bodhisattva conduct. Although he practices the five powers of the sravaka 
stage he strives to achieve the ten powers of the Buddha; this 1s Bodhisattva conduct. 
Although he practices the seven Hinayana degrees of enlightenment he discerns the 
Buddhaˆs all-wisdom (sarvajna); this 1s Bodhisattva conduct. Although he practices the 
eightfold noble truth (of Hinayana) he delights in treading the Buddha”s boundless path; 
this 1s Bodhisattva conduct. Although he practices samathavipasyana which contributes to 
the realization of bodhi (enlightenment) he keeps from sÌipping Into nirvana; this 1s 
Bodhisattva conduct. Although he practices the doctrine of not creating and not 
anmihilating things (dharma) he still embellishes his body with the excellent physical 
marks of the Buddha; this is Bodhisattva conduct. Although he appears as a sravaka or a 
pratyeka-buddha, he does not stray from the Buddha Dharma; this 1s Bodhisattva conduct. 
Although he has realized ulimate purity he appears 1n bodily form to do his work of 
salvation; this is Bodhisattva conduct. Although he sees into all Buddha lands which are 
permanently still like space, he causes them to appear In their purity and cleanness; this 1S 
Bodhisattva conduct. Although he has reached the Buddha stage which enables him to turn 


3881 


the wheel of the Law (to preach the Dharma) and to enter the state of nirvana, he does not 
forsake the Bodhisattva path; this 1s bodhisattva conduct.” 


(D) Các Pháp Tu 
Methods oƒ Culfivafion 


(Tu Phước: ŠSundry practices—Practices of blessing——Những cách thực hành khác nhau cho 
Phật tử, như thực hành bố thí, ¡in kinh ấn tống, xây chùa dựng tháp, trì trai giữ giới, vân 
vân. Tuy nhiên, tâm không định nh, không chuyên chú thực tập một pháp môn nhứt định 
thì khó mà đạt được nhất tâm. Do đó khó mà vãng sanh Cực Lạc——Various practices for a 
Buddhist such as practicing charity, distributing free sutras, building temples and stupas, 
keeping vegeterian diet and precepts, etc. However, the mind 1s not able to focus on a 
single Iindividual practice and it 1s difficult to achieve one-pointedness of mind. Thus, 1t 1s 
difficult to be reborn In the Pure Land. 





(II) Cúng Dường—Oƒƒferings: See Cúng Dường Ch. 137. 


(HT)Tu Tiên: Tu theo Lão giáo, nghĩa là luyện “Trường sanh.” Tuy nhiên, Phật tử chơn thuần 
chúng ta ai cũng biết rằng chư Tiên trên cõi trời đều có thọ mạng, khi hết phước báo vẫn 
phải trầm luân—To practice Taoism means to regard the preservation of the body and 
mind as an Ideal, to be reborn 1n the Celestial realm with a definite life-span, once one”s 
blessings end one may be fallen down Into the evil paths. 


(IV)Tu Sám: Phép tu sám hối (phát nguyện trì tụng sám hối mỗi ngày, hoặc trước tượng Phật 
làm lễ ăn năn sám hối. Trì tụng sám hối rồi phải ăn ở cho chân chính, không phạm ba 
nghiệp thân, khẩu, ý)—To undergo the discipline of penitence. 


(V) Tu Tập Thiên: Tu tập Thiền gồm có ba cấp và mỗi cấp có bốn cách—To practice 
meditation consists of three grades and each grade has four kinds, to make the total of 
twelve ways—For more information, please see Thiền in Chapter 60. 

1-4) Tứ Thiển Sắc Giới: Rupadhatu (skt——Four form-realm-meditations—Sắc Giới Thiền lấy 
Sắc Giới Thiên làm đối tượng —The four form-realm-meditations have the form-heaven 
as their objective—See Tứ Thiển Thiên in Chapter 169. 

5-8) Tứ Thiền Vô Sắc Giới: Arupadhatu (skt—Four formless-realm-meditations—Vô Sắc 
Giới Thiền lấy Vô sắc Giới Thiên làm đối tượng. Theo truyền thuyết, Đức Phật tu tập Vô 
sắc thiển với Arada Kalama, một nhà tu khổ hạnh đã đạt được trạng thái Thức Vô Biên; 
và với Udraka Ramaputra, một nhà tu khổ hạnh khác đã đạt được trạng thái cao nhất là 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Cuối cùng Đức Phật đã vượt qua các thầy mình, và, 
không còn gì để học hỏi nữa, Ngài tự dấn bước trên con đường của mình, mặc cho những 
lời yêu cầu nồng hậu của hai nhà tu khổ hạnh kia, mời Ngài ở lại để dạy cho các đồ đệ 
của họ—Four formless-realm-meditations have the formless heaven as their objective. Ït 
1s a well-known fact that in the Buddhaˆs career he practiced the formless dhyana with 


3882 


Arada Kalama, and ascetic who attained the mental state of boundless consciousness, and 
Udraka Ramaputra, another ascetic who reached the highest stage of being neither 
ConscIous nor unconscious. Finally, the would-be Buddha surpassed his teachers and, 
having found no more to learn from them, went his own way In spIte of their eager 
requestfs to stay and train their respective pupils—See Tứ Không Xứ In Chapter 169. 


9-12) Tứ Vô Lượng Thiền: Apramana-dhyana (skU—Vô lượng thiển hoàn toàn giống như 


thiền của hệ thống Du Già. Vấn để bên nào vay mượn bên nào, chúng ta không thể nói 
được. Cả hai đều mang chất Phật giáo — The measureless-meditations are exactly 
Iidentical with those of the Yoga system. Which one 1s indebted to the other we cannot say. 
Both look quite Buddhistc—See Tứ Vô Lượng Tâm Ch. 22. 

Từ: Matri (skt—— Benevolence—Ban vui cho người —To ø1ve Joy to others. 

Bi: Karuna (sk)——Mercy—Cứu khổ——To remove the suffering of others. 

Hỷ: Mudita (skt——Cheerfulness—Vui sướng hạnh phúc—To keep oneself happy. 

Xả: Upeksa (skt)—lIndifference. 


(VI) Tu Quán — Contemplafion: See Quán Ch. 61. 


(VII)Trở về sự tỉnh lặng— Retreat in silence: Vì đã quá quen với tiếng động và chuyện trò 


nên lúc nào không nói chuyện, không ồn ào chúng ta cảm thấy quạnh quẽ. Nhưng nếu 
chúng ta tự rèn luyện nghệ thuật trau dồi sự im lặng, chúng ta sẽ cảm thấy thích thú với 
sự im lặng. Hãy lặng lẽ trong cảnh ồn ào náo nhiệt và nhớ rằng có sự an lạc trong lặng lẽ. 
Xã hội chúng ta đang sống là một xã hội ồn ào và mang tính chất thương mại. Nếu chúng 
ta không tìm thời gian rảnh rỗi cho mình, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được thời gian rảnh 
rỗi. Phật tử thuần thành phải có thời gian ẩn dật lặng lẽ cho riêng mình. Thỉnh thoảng 
chúng ta phải tách rời ra khỏi sự nhộn nhịp quay cuồng để sống yên tĩnh. Đó là một hình 
thức an lạc trong kiếp sống hiện tại của chúng ta. Trong nếp sống Ẩn dật đơn độc, chúng 
ta sẽ có cơ hội chứng nghiệm được giá trị của trầm tư mặc tưởng, chứng ta sẽ có dịp làm 
một cuộc hành trình trở về với nội tâm của chính mình. Khi rút vào ẩn dật, chúng ta sẽ 
tuyệt đối đơn độc để nhìn chúng ta, nhìn vào thực chất của chính mình, và chúng ta có thể 
học được phương cách vượt qua vượt qua những khuyết điểm và giới hạn của mà chúng ta 
thường kinh qua. Thời gian chúng ta dùng cho việc quán niệm tĩnh mặc không phải là vô 
ích, về lâu về dài nó sẽ giúp tạo cho chúng ta một bản chất mạnh mẽ. Sẽ có lợi ích cho 
việc làm thường ngày và sự tiến bộ nếu chúng ta có thể tự tách mình với công việc 
thường nhật và dành một hay hai ngày cho việc yên tĩnh hành thiển. Đây chắc chắn không 
phải là trốn chạy để sống nhàn, nhưng đây là phương cách tốt nhất để làm cho tâm chúng 
mạnh mẽ hơn và những phẩm chất tinh thần của chúng ta tốt đẹp hơn. Đó là những lợi lạc 
của sự tự quán sát chính mình. Chính nhờ quán sát những tư tưởng và cảm thọ của chính 
mình mà chúng ta có thể thấy sâu vào ý nghĩa của sự việc bên trong chúng ta, từ đó chúng 
ta có thể khám phá ra năng lực hùng mạng bên trong của chính mình—People are used to 
noIse and talk, that they feel lonely and out of place If we do not speak. But If we train 
ourselves in the art of talk and the art of cultivating silence, we will learn to enJoy 1t. Go 
placidly amid the noise and haste and remember that there 1s peace in silence. Qur current 
SOCI€tÿy 1S a soClety of noIse and business. IÝ we don't try to find time off for ourselves, we 
wIll never have any. Devout Buddhists must take time off to go Into retreat 1n search of 


Ù 


2) 


3883 


silence. We must, now and then, break away from motion to remain motionless. It 1s a 
peaceful form of our present existence. In lonely retreat we wIll have the opportunity to 
experience the value of silence contemplation; we will also have a chance to make an 
Inward Journey with ourselves. When we withdraw Into silence, we are absolutely alone to 
see ourselves as we really are, and then we can learn to overcome the weaknesses and 
limitations In ordinary experience. Time spent in secluded contemplation 1s not wasted; 1t 
goes a long way to strengthen a man”s character. Ít is asset to our daily work and progress 
1Ÿ we can find the time to cut ourselves off from routine and spend a day or fwo 1n quIetf 
contemplation. This 1s surely not escaptlsm or living in idleness, but the best way to 
strengthen our mind and better our mental qualities. lt 1s a beneficial introspection; 1t 1s by 
examining one”s thoughts and feelings that one can probe Into the inner meaning of things, 
and discover the power within. 

Nếu chúng ta còn dính mắc nhiều việc thế tục, không dễ gì tự cắt la hay tách rời khỏi thế 
sự và ngồi lại một nơi yên tĩnh, đúng giờ đúng giấc mỗi ngày để hành thiển một cách đầy 
đủ. Nhưng nếu thật sự muốn, với ý chí mãnh liệt, chắc chắn là mỗi ngày chúng ta có thể 
dành ra một ít thì giờ ngắn ngủi để hành thiển, hoặc lúc bình minh hoặc ngay trước khi đi 
ngủ, hoặc bất cứ lúc nào mà tâm chúng ta sẵn sàng lắng đọng để được tập trung: If we are 
engrossed in worldly affairs, In routine work, it may not be easy for us to cut ourselves off 
and sit down in a quiet place for a definite period each day for serlous meditation. But If 
can be done, If we have the will. Surely we can devote a short period every day to 
meditation, whether it be at dawn or Just before retiring to bed or whenever the mind 1s 
ready, some short period of time, however brIef, in which to collect our thoughts and 
COncentrate. 

Nếu ngày này qua ngày khác chúng ta có thể cố gắng trở về sự tỉnh lặng như vậy, ắt 
chúng ta có thể thực hành công việc này một cách tốt đẹp và hữu hiệu hơn, chúng ta sẽ có 
nhiều can đảm để đối đầu với những lo âu và phiền toái của cuộc đời một cách mạnh dạn 
hơn, và chúng ta sẽ dễ dàng đạt đến trạng thái thoải mái hơn. Đây là một công trình đáng 
cho chúng ta thực hiện. Chúng ta chỉ cần nhẫn nhục kiên trì và bển chí cố gắng thực hành, 
và nếu thực lòng chúng ta sẽ có nhiều hy vọng thành công. Nếu có thể được chúng ta nên 
trở về sự tỉnh lặng đều đặn hằng ngày, vào giờ giấc nhất định, trong một thời gian đáng 
kể, và không nên nóng lòng trông chờ kết quả. Những biến đổi tâm lý không diễn tiến 
nhanh chóng: If we thus try to retreat in silence day by day, we will be able to perform our 
duties better and In a more efficlent way, we will have the courage fo face worries and 
tribulations with a brave heart and wIll find contentment more easily. lt 1s worth trying, 
only we must have the patience, firm determination and the urge to make effort, and 1Ÿ we 
are sincere we may well succeed. The “retreat In silence” should be done, If possible, 
regularly at fixed times, for a considerable period, and we must not expect quick results. 
Psychological changes come slowly. 


(VHI)Trì Túc—Satisfy with what we have at this very moment: Biết đủ và thỏa mãn với 


những gì mình có ngay trong lúc nây. Tri túc là đặc điểm của hạnh phúc cá nhân. Phàm 
phu thường nghĩ rằng tri túc rất khó trau dôi và phát triển. Tuy nhiên, nếu chúng ta kiên trì 
dũng mãnh, và quyết tâm kiểm soát những tư tưởng bất thiện cũng như hậu quả gây ra do 
bởi không biết tri túc, thì chúng ta sẽ cảm thấy luôn hạnh phúc với những øì mình đang có. 


3884 


Đối với những người có trí tuệ, biết quyển biến, tháo vát, khéo an nhẫn với cảnh đời, biết 
suy cùng nghĩ cạn, thì trong cảnh ngộ nào cũng vẫn an nhiên bình thản. Với hoàn cảnh 
giàu sang thì biết đủ theo cảnh giàu sang, với cảnh nghèo hèn thì biết đủ theo nghèo hèn. 
Thật vậy, trong đời sống hằng ngày, chúng ta làm đủ cả mọi việc, suy tính đủ mọi phương 
cách, chước mầu, thậm chí đến việc không từ nan bất cứ thủ đoạn nào, miễn sao cho mình 
được lợi thì thôi, còn thì tổn hại cho ai cũng không cần nghĩ đến. Thử hỏi chúng ta làm 
như vậy để chi? Chẳng qua là để có cuộc sống tốt đẹp hơn, ăn mặc, nhà cửa, cất chứa tiền 
bạc nhiều hơn. Nhưng suy nghĩ kỹ chúng ta sẽ thấy mặt trời mọc, đứng bóng, rồi lặn và 
biến mất về đêm; trăng đầy rồi khuyết, rồi mất hẳn ánh sáng; gò cao đổi thành vực thẳm, 
biển cả hóa nương dâu, vân vân. Cuộc đời xưa nay thịnh suy, đắc thất, vinh nhục, bổng 
trầm, còn mất, hợp tan, chỉ là lẽ thường chớ đâu có gì được tổn tại mãi, tất cả rồi cũng về 
với hư không. Thế nên người trí phải luôn biết tri túc với hoàn cảnh hiện tại. Đức Phật tán 
dương cuộc sống đơn giản, cuộc sống đơn giản dẫn đến việc mở mang tâm trí con người. 
Chính vì thế mà Đức Phật luôn thuyết giảng sự lợi ích cho các thầy Tỳ Kheo về tri túc 
trên những món như sau: Y áo mà các thầy nhận được, dù thô hay dù mịn; đồ cúng dường 
hay thực phẩm các thầy nhận được, dù ngon hay không ngon; nơi ở mà các thầy nhận 
được, dù đơn sơ hay sang trọng. Ai mà mãn ý với ba điều trên đây có thể giảm được lòng 
ham muốn và đồng thời ¡in sâu vào tâm khẩm những thói quen của một cuộc sống đơn 
giản—Satisfaction or contentment is a characteristic of the really happy individual. The 
ordinary people seem to think that 1t 1s difficult to cultivate and develop contentmernt. 
However, with courage and determination to control one”s evil Iinclination, as well as to 
understand the consequences of these evil thoughts, one can keep the mind from being 
soiled and experience happiness through contentment. For those who have wisdom, know 
how to apply themselves and are able to endure life, and are able to think cleverly, wIll 
find peace In his fate under whatever circumstances. With the conditions of wealth, one 
satisfies and 1s at peace with being wealthy; with the conditions of poverty, one satisfles 
and Is at peace with being Impoverished. In fact, In our lifetime, we engage ¡n all kinds of 
activities, think and calculate every Imaginable method without abandoning any plot, so 
long as it 1s beneficial, but whether or not our actions affect others we never care. We 
have been doing all these for what? For a better life, clothes, house, and for storing more 
money. lIf we think carefully, we will see that the sun rises, reaches 1fs stand still, and then 
1t WIll set and disappears In the evening; a full moon will soon become haÏlf, quarter, then 
lose 1ts briphtness; mountains become deep canyons; oceans become hills of berries, etc. 
The way of life has always been rise and fall, success and failure, victory and defeat, lost 
and found, together and apart, liíe and death, etc., goes on constantly and there 1s 
absolutely nothing that remain unchanged and eternal. People with wisdom should always 
satisfy with their current circumstances. The Buddha extols simple living as being more 
conducive to the development of one”s mind. Thus, the Buddha always preaches the self- 
contentment for the benefit of the Bhikkhus as follow: The robes or clothes they receIve, 
whether coarse or fine; alms or food they receive, whether unpalatable or deliclous; the 
abodes or houses they receive, whether simple or luxurious. Those who satisfy with these 
three conditions can reduce the desires, and at the same time develop the habits and 
values of simple living. 


3885 


(IX)Bác Tướng: Demial oŸ appearance——To rejJect of form characteristics (deny the existence 
of appearance)—Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ thì 
Lý chính thật là Chân Không, Sự là phần diệu hữu. Diệu hữu tức chân không. Nếu chưa 
đạt được lẽ nầy thì thà rằng tu hành theo kiểu “Chấp Có,” chứ đừng cầu “Bác Tướng” 
hay “Chấp Không” trong khi vẫn còn có gia đình, vợ con, nhà cửa, và mong cầu khỏe 
mạnh. Vì làm như thế sẽ dễ bị lạc vào ngoan không hay cái “Không” sai lầm. Đây chính 
là hầm khổ đọa của tất cả những kẻ ỷ mình thông minh hôm nay. Bác Tướng tức là bài 
bác phần “Sự Tướng Hành Tnì.” Kỳ thật, tất cả đều là giả tưởng. Bác tướng là chối bỏ sự 
tu hành theo hình tướng, thí dụ như những kẻ tu Thiền đời nay, luôn miệng nói “Nhất thiết 
duy tâm tạo” nên ta không “Chấp Tướng,” và do đó chê người tu theo Tịnh Độ chỉ là sự 
chấp trước ảo tưởng trong tâm. Tuy nhiên, điều mỉa mai là những kẻ nầy tự họ vẫn còn u 
mê chấp trước vào vợ, chồng, con cái, cửa nhà. Phật tử thuần thành nên luôn cẩn trọng!— 
According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Thirteen Patriarchs of Pureland 
Buddhism, Theory 1s truly emptiness, Practice belongs to existence. Existence IS 
Emptiness. If this 1s not yet attained, 1ts better to cultivate by being attached to 
“existence,” or “form,” or “appearance;” but do not claim “nothing exIsts” or “everything 
1s within the mind” or any such deep theoretical teachings when one 1s sfill attached to 
©xIstence, 1.e., family, wife, children, house, or fond of health, etc., for doing these 
cultivators are easily trapped in the wrong road. Thus, do not say the Pureland 1s only an 
1llusion manifested within the mind. In reality, in theory, everything 1s an illusion. To 
rejJect of. form characteristics 1s to reJect and disregard the “Conducts of form practices.” 
This practice 1s often observable with those who cultivate Zen Buddhism In present day. 
They claim themselves as people who are “unattached to form characteristics” and look 
down on those who cultivate Pureland as being attached to form characteristics. However, 
most 1ronically, they are still ignorantly attached with every part of existence, I.e., having 
wIfe, husband, children, house, Jobs, etc. Sincere Buddhists should always be carefull 


(1) Tu Tịnh Độ— Pure Land Culfivafion: See Niệm Phật Ch. 136. 


(XI)Tu Tập Buông Xả: Cultivation of Relax—Khi ngồi thiển một lúc lâu hành giả có thể cảm 
thấy tay chân mỏi mệt hay đau nhức, và thấy cần được thoải mái đôi chút. Chừng đó hành 
giả có thể bắt đầu đứng dậy để đi kinh hành. Hành giả đi thật chậm và không cần để ý 
đến hơi thở nữa, mà phải để ý đến từng bước chân. Nếu tâm chúng ta rong ruổi thì kéo nó 
trở về với oai nghi đi mà không cần dính mắc vào những ý nghĩ nào khác. Nếu hành giả 
ngừng lại và nhìn chung quanh, tâm lúc nào cũng phải tỉnh thức và nhận biết rõ ràng là 
mình đang làm gì. Khi chân chạm đất ta biết chân ta đang chạm đất. Đi bộ cũng là một 
cách thực tập chánh niệm. Khi chúng ta đang theo một thời khóa thiển chúng ta phải cố 
gắng luôn tỉnh giác ở mọi nơi. Khi ngồi, khi đi, khi làm vệc, khi ăn, uống, nói, cười, mặc 
quần áo, hay ngay cả khi chúng ta không nói, vân vân, chúng ta phải luôn tỉnh thức. Nếu 
chân tay chúng ta bị tê trong lúc ngồi thiển, tự nhiên chà xát và co dỗi chúng cho thoải 
mái. Chúng ta cũng có thể nằm xuống để thư giãn; tuy nhiên, việc này chúng ta có thể 
làm sau thời thiển. Khi nằm xuống, nên tránh đừng nằm trên gối, giữ cho chân thẳng, hơi 
dang ra một chút, hai tay buông thõng dọc hai bên thân mình, mắt nhắm lại, nhưng không 
nên suy tư sâu xa, hãy để cho tâm thư giãn, nhưng không phóng tâm đi đâu cả. Hãy để 


3886 


cho các cơ bắp trong thân thể nghỉ ngơi, hoàn toàn nghỉ ngơi trong vài phút. Có lúc chúng 
ta ngủ quên đi một vài phút, sau khi tỉnh giấc chúng ta sẽ cẩm thấy thoải mái dễ chịu. 
Chúng ta có thể nghỉ ngơi như vậy, không những chỉ trong những giờ hành thiển, mà trong 
bất cứ lúc nào chúng ta cảm thấy mệt mỏi hay cảm thấy cần phải nghỉ ngơi—]If we do our 
siting meditation for a considerable time, we may feel fatigued, we may need to ease our 
aching limbs a little bịt. Then we can start our walking meditation. Walk slowly mindful of 
the movements, now we need not think of the breath but become aware of the walk. If our 
mind wanders gIve afttention to our walking without getting Involved In other thoughts. If 
we stop, turn or look around, be mindful and apply clear comprehension. When our foot 
touches the earth we get the sensation, become aware of it. Walking 1s also an exercise In 
mindfulness. When we are following a meditation course let us try to be mindful always 
everywhere. When sitting, standing, walking, working, eating, drinking, talking, laughing, 
wearing clothes, or even when we are silent, etc., let us be always mindful. If our limbs 
get numbed while In meditation, rub and stretch them. We can also relax In a lying down 
position; however, this we may do at the end of a sitting meditation. Lie on our back on a 
flat surface, and try to avoid using a pillow or cushion under our head. Keep our legs 
stretched out slightly apart and arms loosely by our sides, keep our eyes shut, do not øo to 
deep thinking, but allow your mind to relax, and not wander. Relax each muscle, be 
completely relaxed for a few minutes. At times, we may sliphtly fall asleep for a couple of 
minutes, at the end of the relaxation, get up feeling fit. We could do this type of 
relaxation, not only during the meditation hours, but also at any time we feel fatigued or 
when we have the Inclination to relax. 


(XII)Tu Tập Vô Ngã Tướng, Vô Nhân Tướng, Vô Chúng Sanh Tướng, Vô Thọ Giả Tướng— 
Culfivaion 0ƒ no mark oƒ the selƒ, no mark oƒƑ others, no mark 6ƒ living beings, and no 
mark oƒ a le span: Kinh Kim Cang có dạy: “Vô Ngã Tướng, vô nhân tướng, vô chúng 
sanh tướng, vô thọ giả tướng.” Vô ngã tướng không có nghĩa là mình không tu mà lại bảo 
người khác tu dùm mình. Vô ngã tướng có nghĩa là không thấy có mình, tức là không cống 
cao ngã mạn, không tính toán lợi lộc cho riêng mình. Vô nhân tướng hay không thấy có 
người, nghĩa là mình không làm chướng ngại, hay không làm chuyện bất lợi cho người 
khác. Vô chúng sanh tướng hay không thấy có chúng sanh, nghĩa là coi vạn vật đều đồng 
một thể với chính mình. Vô thọ giả tướng hay không thấy có thọ mạng, nghĩa là mọi 
chúng sanh đều có quyền sống, bởi thế chúng ta không thể tước đoạt hoặc giết hại bất kỳ 
sinh mạng nào. Do đó khi tu đạo, bất kỳ lúc nào, không nên vì mình mà tính toán. Hãy 
luôn nghĩ đến người khác. Kinh Kim Cang lại dạy thêm rằng: “Nhất thiết hữu vi pháp, như 
mộng huyễn bào ảnh. Như lộ diệc như điện, ứng tác như thị quán.” (nghĩa là tất cả các 
pháp hữu vi, như mộng mị huyền ảo. Như bọt bèo, bóng tối, như sương đọng, như điện 
chớp, phải quán sát như vậy). Vì vậy Đức Phật dạy: “Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh 
cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai.” (nghĩa là nếu ai qua sắc tướng và 
âm thanh mà thấy mà cầu ta, kẻ đó tu tà đạo, chẳng bao giờ thấy được Như Lai). Như 
vậy, Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng khi tu tập, đừng để cho âm thanh làm cho mình 
động tâm, đừng tùy theo sắc tướng mà làm cho ta xoay chuyển. Nếu không, dầu tu hành 
đã lâu, nhưng khi có được cảnh giới thì chấp trước vào cảnh giới. Đó là sai lầm. Phật tử 
chân thuần phải luôn nghe nhưng không để lọt vào tai, nhìn mà không có thấy. Khi đã 


3887 


không nghe, không thấy thì sẽ không còn bị cảnh giới quyến rũ và chuyển lay nữa—The 
Vajra Sutra teachs: “Be free of the mark of the self, the mark of others, the mark of living 
beings, and the mark of a life span.” Not having the mark of self does not mean that when 
1f 1S time to cultivate, you make someone else cultivate for you. To have no mark of self 
means not to be arrogant, and not to scheme for our own benefits. To have no mark of 
others means not to impede or obstruct other people. If something does not benefit others, 
do no do 1t. To have no mark of living beings means to regard all creatures as being of the 
same substance. To have no mark of a life span means everyone has the right to live. Do 
not take the lives of other people or other beings. So In cultivation, we should never seek 
anything for ourselves or scheme for ouw own benefit. We should always try to think on 
behalf of others. The Vajra Sutra also teachs: “All conditioned dharmas are like dreams, 
1llusions, bubbles and shadows. Like dews and like lightning. You should contemplate 
them thus.” Thus the Buddha taught: “If one sees me In forms. If one sees me In sounds. 
He practices a deviant way, can never see the Tathagata.” Therefore, sincere Buddhists 
should always remember that when we cultivate, we should not be distracted by sights and 
sounds. If not, no matter how long we have been cultivating, we will get attached to the 
states that we may experlence. Sincere Buddhists should always listen without hearing, 
and look without seeing. Once we are trully able to listen without hearing, and to look 
without seeing, we are trully not being distracted and turned by external states. 


(XII)Thân Hành Niệm Tu Tập— Cultivaftion 0ƒ mìỉndƒHlness 0ƒ the body: See Tu Tập Thần 
Hành Niệm In Chpater 128 (). 


(XIV)Tu Tập Kỷ luật tâm linh — Spiritual discipline: 

1) Nắm lấy hơi thớ— Take hold oƒ one`s breath: Muốn tu tập kỷ luật tâm linh, việc trước tiên 
mà hành giả phải làm là cố gắng nắm bắt lấy hơi thở. Kinh Quán Niệm dạy về cách nắm 
hơi thở như sau: “IÏnh thức khi thở vào và tỉnh thức khi thở ra. Khi thở vào một hơi dài, ta 
biết là ta đang thở vào một hơi dài. Khi thở ra một hơi dài, ta biết là ta đang thở ra một 
hơi dài. Thổ vào một hơi ngắn, ta biết là ta đang thở vào một hơi ngắn. Thở ra một hơi 
ngắn, ta biết là ta đang thở ra một hơi ngắn. Ta tự tu tập “kinh qua trọn vẹn hơi thở nơi 
thân khi thở vào.” Ta tự tu tập “kinh qua trọn vẹn hơi thở nơi thân khi thở ra”. Ta tự tu tập 
là ta đang thở vào và làm cho sự điều hành trong thân thể trở nên tĩnh lặng. Ta tự tu tập là 
ta đang thở ra và làm cho sự điều hành trong thân thể trở nên tĩnh lặng.” Như vậy khi tu 
tập chúng ta nên biết xửa dụng hơi thở để duy trì chánh niệm, bởi vì hơi thở là dụng cụ rất 
mâu nhiệm để đình chỉ loạn tưởng. Hơi thở là môi giới giữa thân và tâm. Mỗi khi tâm ý 
mình phân tán, dong ruốổi, chúng ta nên dùng hơi thở để giữ nó lại—To practice spiritual 
discipline, the first thing practitioners should try to do 1s to take hold of the breath. The 
Sutra of Mindfulness teaches the method of taking hold of one”s breath as follows: “Be 
ever mindful when you breathe In and mindful when you breathe out. Breathing in a long 
breath, you know “[ am breathing in a long breath'°. Breathing out a long breath, you know 
“I am breathing out a long breath'. Breathing in a short breath, you know “[ am breathing 
in a short breath'. Breathing out a short breath, you know “I am breathing out a short 
breath.` “Experiencing a whole breath-body, I shall breathe ¡n,` thus you train yourself. 
“Experlencing the whole breath-body, I shall breathe out,” thus you train yourself. 


3888 


“Calming the activity of the breath-body, I shall breathe In,` thus you train yourself. 
“Calming the activity of the breath-body, I shall breathe out,` thus you train yourself.” 
Thus when we practice, we should know how to breathe to maintain mindfulness, for 
breathing 1s not only a wonderful tool to prevent dispersion, but 1t 1s also a connection 
between our body and our thoughts. Whenever our mind becomes scattered, we should 
use our breath as a means to take hold of our mind again. 

2)_ Đường lối qui củ của tâm linh—Spiritual discipline: Theo quan điểm của Phật giáo, thiển 
là một thứ kỷ luật tâm linh, vì thiển giúp chúng ta ở mức độ nào đó kiểm soát được thái 
độ, tư tưởng và cảm xúc của chúng ta. Theo đạo Phật, trạng thái tâm của chúng ta bao 
gồm cả tư tưởng lẫn tình cảm thường hoang đàng và không được kiểm soát vì chúng ta 
thiếu sót phần kỷ luật tâm linh cần thiết để thuần hóa nó. Tâm chúng ta cũng giống như 
một con ngựa hoang không được kiểm soát. Chỉ có xuyên qua kỷ luật tâm linh mới có thể 
giúp chúng ta đi ngược lại sự hoang đàng và không kiểm soát của tâm này và giúp chúng 
ta có khả năng kiểm soát lại được tâm mình. Nếu chúng ta cố gắng thực tập kỷ luật tâm 
linh thì chúng ta sẽ có khả năng chú tâm vào một đối tượng thiện lành nhất định nào đó, 
một đối tượng có thể làm tăng khả năng tập trung của chúng ta đúng theo quan điểm của 
Phật giáo. Rồi sau đó chúng ta áp dụng pháp quán phân tích (lý luận) do sự nhận biết sức 
mạnh và yếu điểm của các loại tư tưởng và cảm tình khác nhau, nhận biết những lợi hại 
của chúng, chúng ta có thể tăng cường những trạng thái tích cực của trạng thái tâm giúp 
đưa tới sự thanh thoát, an bình và hạnh phúc, cũng như làm giảm thiểu những thái độ, tư 
tưởng và tình cảm đưa đến khổ đau phiền não và thất vọng. Như vậy có hai cách kỷ luật 
tâm linh, cách thứ nhất là chỉ chú tâm vào một đối tượng trụ nơi tịnh lặng (chỉ quán), và 
cách thứ hai là quán sát hay phân tích. Thí dụ như thiển chỉ và thiển quán về “vô thường”. 
Nếu chúng ta chỉ chú tâm vào ý tưởng “vạn hữu vô thường”, ấy là thiển chỉ. Nếu chúng ta 
luôn áp dụng luận cứ vô thường trong vạn hữu, ấy là thiển quán. Nếu chúng ta thiển quán 
bằng cách luôn luôn áp dụng luận cứ vô thường vào vạn hữu, làm tăng thêm sự tin tưởng 
của chúng ta về luật vô thường trên vạn hữu, đó là chúng ta đang thiển quán. Tuy nhiên, 
người Phật tử phải cẩn thận vì những trở ngại luôn chờ chực chúng ta như sự tán loạn của 
tư tưởng, sự buồn chán hay hôn trầm, sự buông lung, và sự lăng xăng của tâm chúng ta. 
Nói tóm lại, thực hiện kỷ luật tâm linh là cực kỳ khó khăn, nhưng không phải là không 
thực hiện được. Phật tử thuần thành phải thực tập kỷ luật tâm bằng tất cả nghị lực và lòng 
thành—From a Buddhist point of view, meditation 1s a spiritual discipline for meditation 
allows us to have some degree of control over our aftitudes, thoughts and emotions. 
According to Buddhism, our state of mind which composes of thoughts and emotions, 1s 
usually wild and uncontrolled because we lack the spiritual discipline needed to tame 1t. 
Our mind 1s like a wIld and uncontrolled horse. Only throuph a spiritual discipline we are 
able to reverse our wild and unconfrolled mind, and it also helps us regain control of our 
own minds. lÝ we try to practice a spiritual discipline on our minds, we are able to 
concerntrate or to place our minds on a given wholesome or posifive obJect, an obJect that 
will enhance our ability to focus in accordance with the Buddhist viewpoint. Then we 
utilize the practice of reasoning application, by recognizing the strengths and weaknesses 
of different types of thoughts and emotlons with their advantages and disadvantages. We 
are able to enhance our states of mind which contribute towards a sense of serenity, 
tranquillity and contentment, as well as reducing those atfitudes, thoughts and emotions 


3) 


3889 


that lead to sufferings, afflictions and dissatisfactions. Thus there are two ways Of spiritual 
discipline, the first one 1s a single-pointed meditation or tranquil abiding, and the second 
one 1s penefrative Insight or reasoning application. An example of the single-pointed and 
the analytic meditation on the “impermanence”. IÝ we remain single-pointedly focused on 
the thought that everything changes from moment to moment, that is single-pointed 
meditation. If we remain focus on the Impermanence by constantly applying to everything 
we encounter with various reasonings concerning the Impermanent nature of thinøs, 
reinforcing our conviction In the fact of impermanence throuph this analytical process, we 
are practicing analytic meditation on Iimpermanence. However, Buddhists should always 
be careful with obstacles that are always waliting for us during practicing of a spiritual 
discipline, such as mental scattering or distraction, drowsiness or dullness, mental laxity, 
and mental excitement. In short, spiritual discipline 1s extremely difficult to achieve, but 1t 
1s not impossIble for us to achieve. Devout Buddhists should practice with all theiIr energy 
and sincerIty. 

Tĩnh lự tư tưởng— Stilling the thoughi: Chữ thiền nghĩa là “Tĩnh lự”, cũng dịch là “Tư duy 
tu”. Tư duy chính là “tham”, tĩnh lự nghĩa là “thời thời cần phất thức, vật sử nhạ trần ai.” 
Tu tập tư duy tu chúng ta luôn tâm niệm, không giây phút nào rời: “Sáng như thế ấy, 
chiều như thế ấy.” Phải bằng vào tự tánh mà dụng công chứ không cầu ở hình tướng bên 
ngoài. Nếu gặp cảnh mà chạy theo cảnh, ắt sẽ đi lầm đường. Cảnh giới từ tự tánh sanh 
mới là cảnh giới chân thật. Pháp môn nh lự đòi hỏi sự dụng công liên tục, triển miên, 
không lúc nào gián đoạn. Dụng công như kiểu gà ấp trứng. Tham thiển phẩi có kiên tâm, 
thành tâm và hằng tâm. Không thể có tâm kiêu ngạo, thấy mình cao hơn hoặc hay hơn 
người khác. Như có những tư tưởng đó, thì loại ma cuỗng thiển sẽ nhập vào khiến cho 
công phu không có hiệu quả. Khi tham thiển không nên sanh vọng tưởng. Có vọng tưởng 
thì chẳng có lợi ích gì, chỉ phí thời giờ mà thôi. Tham thiển phải có tâm nhẫn nại, tâm 
nghĩ về lâu dài. Bí quyết tham thiển là chữ “Nhẫn”, cái gì nhẫn không được cũng phải 
nhẫn, nhẫn đến cực điểm, thì bỗng nhiên trực ngộ. Nếu không kham nhẫn, không chịu 
đựng đau đớn, khó nhọc, khi gặp trở ngại sẽ bỏ cuộc—Zen translates as “stilling the 
thought.` It also means “thought cultivation.` “Phought” refers to Investigating the 
meditation topic. “Stilling the thought” means “at all times, wipe 1t clean, and let no dust 
alight.` “Thought cultivation" 1s done by means of raising the meditation topic 1n thought 
after thought and never forgetting it. We must think it thịs way: “We do 1t in the morning, 
and we also do it in the evening.` We should apply effort within our own nature and not 
seek oufside. If we follow after any external stafe, 1t 1s easy to go astray. Only states that 
arise from our own nature are true states. The Dharma door of “stiling the thought” 
requires that we apply continuous, unrelenting effort, without any Interruption. In our 
meditation, we should as concentrated as a mother-hen sitting on her egøs. Zen meditation 
requires determination, sincerity, and perseverance. We can not be arrogant and assume 
that we are higher and better than anyone else. If we have thoughts like these, that means 
a demon of Insanity has possessed us, and our skill wIll never advance. When we practice 
meditation, we should not indulge In idle thoughts. When we have idle thoughts, we do not 
gain any benefit, but we waste a tremendous amount of time. Practicing meditation 
requires patience and perseverance. The secret oŸ success in Zen meditation 1s patlence, 
whatever we can not endure, we must still endure. If we can endure to the ultimate point, 


3890 


then suddenly we can penetrate through and experience the clarity of enlightenment. If 
we lack patilence and can not endure bitterness and fatigue, then we will surrender to the 
states that we encouIIer. 


(XV)Tu Vô Niệm, Vô Trụ, Vô Tu, và Vô Chứng—Culfivation oƒ no thounghứs, no dwelling, no 
culfivatfion, and no accomplishmenf: Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương I1, Đức 
Phật dạy: “Cho một trăm người ác ăn không bằng cho một người thiện ăn. Cho một ngàn 
người thiện ăn không bằng cho một người thọ ngũ giới ăn. Cho một vạn người thọ ngũ 
giới ăn không bằng cho một vị Tu-Đà-Huờn ăn. Cho một triệu vị Tu-Đà-Huờn ăn không 
bằng cho một vị Tư-Đà-Hàm ăn. Cho một trăm triệu vị Tư-Đà-Hàm ăn không bằng cho 
một vị A-Na-Hàm ăn. Cho một ngàn triệu vị A-Na-Hàm ăn không bằng cho một vị A-La- 
Hán ăn. Cho mười tỷ vị A-La-Hán ăn không bằng cho một vị Phật Bích Chi ăn. Cho một 
trăm tỷ vị Bích Chi Phật ăn không bằng cho một vị Phật Ba Đời ăn (Tam Thế Phật). Cho 
một ngàn tỷ vị Phật Ba Đời ăn không bằng cho một vị Vô Niệm, Vô Trụ, Vô Tu, và Vô 
Chứng ăn.”—According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 11, the Buddha said: 
“Giving food to a hundred bad people does not equal to giving food to a single good 
person. Giving food to a thousand good people does not equal to giving food to one person 
who holds the five precepts. Giving food to ten thousand people who hold the five 
precepts does not equal to giving food to a single Srotaapanna. Giving food to a million 
Srofaapanmnas does not equal to giving food to a single Sakridagamin. Giving food to ten 
million Sakridagamins does not equal to giving food to one single Anagamin. Giving food 
to a hundred million Anagamins does not equal to giving food to a single Arahant. Giving 
food to ten billion Arahants does not equal to giving food to a single Pratyekabuddha. 
Giving food to a hundred billion Pratyekabuddhas does not equal to giving food to a 
Buddha of the Three Periods of time. Giving food to ten trilion Buddhas of the Three 
Periods of time does not equal to giving food to a single one who 1s without thoughts, 
without dwelling, without cultivation, and without accomplishmernt." 


(XVI)Tu hạnh bất động— Cultivation oƒ the non-movement: Theo Kinh Pháp Bảo Đần, Lục 
Tổ Huệ Năng dạy: “Nâầy thiện tri thức! Nếu người tu hạnh bất động, chỉ khi thấy tất cả 
người, không thấy việc phải quấy, tốt xấu, lỗi lầm của người tức là tự tánh bất động. Nầy 
thiện tri thức! Người mê thân tuy bất động, mở miệng liễn nói việc phải quấy, hay dở, tốt 
xấu của người, tức là cùng đạo đã trái nhau, chấp tâm, chấp tịnh tức là chướng đạo.”— 
According to the Platform Sutra of the Sixth Patriarch's Dharma Treasure, the Sixth 
Patriarch, Hui-Neng, taught: Good Knowing Advisors, one who cultivates non-movement 
does not notIice whether other people are right or wrong, good or bad, or whether they 
have other faults. That 1s the non-movemernt of the self-nature. Good Knowing Advisors, 
although the body of the confused person may not move, as soon as he opens his mouth he 
speaks of what 1s right and wrong about others, of their good poinfs and shortcomings and 
so, he turns his back on the way. Attachment to the mind and attachment to purity are 
obstructions to the Way.” 


(XVII)Tu Nhẫn— Culfivation in pafience: Bồ Tát tu tập thập hồi hướng và Trung Quán thấy 
rằng chư pháp, sự lý đều dung hòa nên sanh tu nhẫn—Bodhisattvas who practice the ten 


3891 


kinds of dedication and meditation of the mean, have patience in all things for they see 
that all things, phenomena and noumena, harmonize—See Chapter 129. 


(XVIIHI)Biệt Hướng Viên Tu— Culfivation 0ƒ the Perfect School: Y theo sự phân tích tứ giáo 


Œ) 


Ù 
2) 
3) 


4) 
5) 
6) 
? 
8) 
9) 


của tông Thiên Thai, những đức hạnh tu hành từ địa vị Biệt Giáo Bồ Tát cho đến Thập 
Hồi Hướng, sự lý hòa dung, dần dần xứng đáng với đức tính của viên giáo—Based 
exactly on the analyses of the T”ien-T”ai sect, the Separatist or Differentiating School, 1s 
the cultivation of the Perfect School. When the Bodhisattva reaches the stage of the 
transference of merit, he has reached the stage of cultivation of the perfect nature and 
observance according to the Perfect School. 


(E) Những Phương Pháp Tu Hành Khác 
QOther Methods oƒ culfivafion 


Tu Hành Khổ Hạnh: Ascetic practices—Tu hành giới luật thanh tịnh thân tâm, có mười 
hai điều khổ hạnh—Practices of precepts to purify one°s body and mind. There are twelve 
ascetic rules: 

Đầu chẳng đội mủ: Never wear a hat. 

Chân không mang giày: Never wear shoes. 

Không giữ tiền bạc; nếu có ai cho thì giải thích rồi trả lại: Never keep money; if people 
offer money because they don”t know, explain and return to them. 

Mặc áo vá: Wearing patched robes. 

Chỉ ăn đồ khất thực: Eating only begged food. 

Ngày chỉ ăn một ngọ: Eating only a meal a day at noon time. 

Không ăn thêm hay ăn sát giờ: Not to eat further food or eating In the afternoon. 

Sống nơi yên tỉnh cô liêu: Living in secluded, solitary place. 

Sống nơi trống trải: Living in the open. 


10) Tham thiển dưới gốc cây: Meditating under a tree. 
11) Sống bất cứ nơi nào: Living in whatever place. 
12) Chỉ ngồi chứ không nằm: Sitting only, never lying down. 


(H) Tu Tập Tứ Bất Khả Khinh— Cultivation on the Four things that may not be treated 


Ũ 


2) 


3) 


lighfly: Theo Kinh A Hàm, có bốn thứ chẳng thể khinh thường——According to the Agama 
Sutra, there are four things that may not be treated lightly: 

Thái tử tuy còn nhỏ, nhưng tương lai sẽ làm quốc vương, nên chẳng thể khinh thường: A 
pnce though young now, but he may become a King In the future, so not to treat him 
lightly. 

Rắn tuy nhỏ, nhưng nọc độc có thể làm chết người, nên không thể khinh thường: A snake 
though small, but Its venom can Kill people, so not to treat it lightly. 

Tia lửa tuy nhỏ, nhưng có thể đốt cháy núi rừng đồng cỏ lớn, nên không thể khinh thường: 
A fire thouph tiny, but it may be able to destroy a big forest or meadow, so not fo treat If 
lightly. 


4) 


3892 


Sa Di tuy nhỏ, nhưng có thể thành bậc Thánh, nên không thể khinh thường: A novice 
though a beginner, but he may become an arhat, so not to treat him lightly. 


(HI)Tứ y pháp— Four reliances: 


Ù 
2) 
3) 


4) 


Y pháp bất y nhân: Relying on the teaching, not on any person—Trust the teaching, not 
the person. 

Y nghĩa bất y ngữ: Relying on the true meaning or spirit of a đharma statement in a sutra, 
not on the words of the statement— Irust the meaning of the teaching, not the expression. 
Y trí bất y thức: Relying on intuitive wisdom, not on ¡ntellectual understanding——Trust 
1ntuitive wIisdom, not normaÌl consciIousness. 

Y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh: Relying on sutras that give ultimate teachings, 
not on those which preach expedient teachings—Trust discourses definitive meaning, not 
discourses of interpretable meaning. 


(IV)Bốn Tiến Trình Tiến Đến Phật Quả— Four courses 0ƒ atainment oƒ Buddhahood: Theo 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Kinh Đại Sự, có bốn tiến trình tiến đến Phật Quả——According to the Mahavastu, there are 
four courses of attainment of Buddhahood. 

Sơ Hành—Prakrticarya (skt): Trong đó người tu hành phải biết vâng lời cha mẹ, vâng lời 
các sa môn cùng các Bà La Môn, và tôn kính người già, phải làm việc thiện, phải khuyên 
người khác cúng dường và phải thờ cúng Đức Phật. Khi còn ở “sơ hành" thì người đó chỉ là 
một người thường chứ chưa phải là Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca đã trải qua sơ hành từ thời 
Đức Phật AparajJitadhvaja——lIn this carya, an individual 1s expected to be obedient to his 
parents, to the Sramanas and Brahmins, and to the elders, to perform good deeds, to 
Instruct others to offer gIfts, and to worship the Buddhas. While a being 1s In this carya, he 
1S Just a common being and not a Bodhisattva. Sakyamuni Buddha practised this Carya 
from the time of AparajJitadhvajJa Buddha. 

Quyết Tâm Đạt Quả Bồ Đềể—Pranidhi (skt): Ở đây bao gồm sự quyết tâm của một người 
để đạt đến quả Bồ Đề theo đúng trình tự. Đức Thích Ca Mâu Ni đã năm lần có quyết tâm 
nầy trong quá nhiều kiếp sống của ngài—This consists in a being”s resolving to attain 
Bodhi in due course. Sakyamuni took this resolution five times In the course of his many 
existences as the ancient Sakyamuni Buddha, whose life extended over aeons. 

Sở Đắc Phẩm Hạnh Phật —Anuloma (skt): Đây là sự nối tiếp của sự quyết tâm đạt quả Bồ 
Đề; giai đoạn nầy bao gồm sở đắc những phẩm hạnh cần thiết để trở thành Phật. Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni bắt đầu sở đắc những phẩm hạnh Phật vào thời Đức Phật SamitavI. 
Trong giai đoạn thứ hai và thứ ba, một vị Bồ Tát sở đắc các phẩm hạnh nói đến trong 
Jatakas và tiến từ địa thứ nhất lên địa thứ tám. Đức Thích Ca Mâu Ni đã lên địa thứ bảy 
khi ngài sinh ra làm Hoàng Tử Kusa—It ¡is a continuation of the previous Carya, and 
CONSISfS In acquiring the virtues necessary to become a Buddha. Sakyamuni began this 
Carya at the time of Samitavi Buddha. During the second and third Caryas, a Bodhisattva 
acquires the virtues mentioned ¡in the Jatakas and advances from the first to the eight 
bhumi. Sakyamuni reached the seventh bhumIi, when he was born as prince Kusa. 

Bất Hoàn—Avivarta or Anivartana (skt): Đây gọi là bất hoàn. Bắt đầu khi Bồ Tát đến địa 
thứ tám, khi ấy sẽ không có sự thối chuyển đối với bậc nầy. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni 
sanh làm Meghamanava, ngài đã đạt đến tiến trình thứ tư nầy vào thời Phật Nhiên Đăng, 


3893 


vị nây đã khẳng định sự thành đạt cuối cùng của Phật Thích Ca trên đường chứng quả Bồ 
Đề. Điều nầy được Phật Sarvabhibhu tái xác nhận khi Đức Thích Ca Mâu Ni sanh ra làm 
Tỳ Kheo Abhiya. Sau đó, Bồ Tát được sinh ra vô số lần mới vượt qua các địa thứ tám và 
thứ chín. Cuối cùng vị nây tới địa thứ mười để được sinh ra làm Jyotipalamanava và được 
Phật Ca Diếp (Kasyapa) ban cấp cho Yauvarajyabhiseka, sau cùng trở thành vị thần trong 
cung trời Đâu Suất. Vị nầy phải hoàn tất địa thứ mười khi làm Đức Phật Cổ Đàm dưới cội 
cây Bồ Để-—This ¡is called a non-returning Carya. It commences with the Bodhisattva 
reaching the eighth Bhumi when retrogression becomes Impossible for hìm. When 
Sakyamuni was reborn as Meghamanava, he reached this Carya the time of Dipankara 
Buddha, who confirmed his ultmate success In attaining Bodhi. It was reconfirmed by 
Sarvabhibhu Buddha when Sakyamuni was born as Abhiya or Abhili Bhikshu. 
Subsequently, the Bodhisattva was born innumerable times In order to cross the eighth and 
ninth bhumis. He ultimately reached the tenth bhumi to be born as Jyotipalamanava and 
given Yauvarajyabhiseka by Kasyapa Buddha, at last becoming the god of gods In the 
Tusita Heaven. He was to complete the tenth bhumi as Gautama Buddha under the Bodhi 
tree at Gaya. 


(V) Bốn Đại Sự Trong Đời Tu— Four serious mafters in any culfivator”s le: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Tâm —Mind: Citta (skt——Phật dạy tâm yên cảnh lặng. Như vậy, sự quyết định trong tâm 
cũng là sự quyết định Phật quả trong tương lai—The Buddha taught: “When the mind ¡s 
still, all realms are calm.” 'Therefore, the 1ssue of certainty 1s a determination of our future 
Buddhahood. 

Nghiệp—Action: Karma (skt)—Có thể nghiệp đời trước hay đời nây. Tuy nhiên, Hòa 
thượng Thích Thanh Từ, một thiển sư nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam cận đại 
đã khẳng định: “Tu là chuyển nghiệp.” Như vậy nhân tạo nghiệp của bất cứ đời nào, đều 
có thể chuyển được——Can be previous or present karma. However, Most Venerable Thích 
Thanh Từ, a famous Zen Master In recent Vietnamese Buddhist history confirmed that: 
“Cultivation means transformation of karma.” Therefore, no matter what kind of karma, 
from previous or present, can be transformed. 

Nhân —Cause: Hetu (skt)——Dụng công tu hành sao cho không tạo thêm nhân mới. Cổ đức 
dạy: “Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả.” Dù hãy còn là phàm phu, chúng ta nên biết sợ 
nhơn để không hái quả—Try to zealously cultivate so that we establish no causes. Ancient 
sages always reminded that “Bodhisattvas fear causes, ordinary people fear results.” 
Even though we are still ordinary people, try to know to fear “causes” so that we don't 
have to reap “results.”. 

Duyên—Conditions: Pratyaya (skt)—Duyên là những hoàn cảnh bên ngoài. Nếu đạo lực 
yếu thì chúng ta có thể bị hoàn cảnh bên ngoài lôi cuốn; tuy nhiên nếu đạo lực cao thì 
không có thứ gì có thể lôi cuốn mình được, như lời của Lục Tổ Huệ Năng: “không phải 
phướn động, cũng không phải gió động, mà chính tâm mình động.” Như vâng giữ đúng 
theo lời tổ dạy, thì không có duyên nào có thể làm phân bón cho kiếp luân hồi được— 
Conditions are external circumstances. lf our cultivation power Is weak, we can be 





attracted by external conditions; however, If our cultivation power Is strong, no external 
environmenfs can attract us. The sixth patriarch told the monks in Kuang Chou that: “Tt 1s 
not the wind moving, and It is not the flag moving, 1t is our mind moving.” So 1Ÿ we follow 


3894 


the teachings of the sixth patrlarch, no external environments can be fertilizers fo our 
cycle of births and deaths. 


(VITám Pháp Đưa Đến Sự Đoạn Tận: Theo Kinh Potaliya trong Trung Bộ Kinh, có tám 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


pháp đưa đến sự đoạn tận—According to the Potaliya Sutta in the Middle Length 
Discourses of the Buddha, there are eight things In the Noble Oneˆs Discipline that lead to 
the cutting off of affalrs: 

“Y cứ không sát sanh, sát sanh cần phải từ bổ”: Do duyên gì, lời nói như vậy được nói 
lên? Ở đây, nầy gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Do nhơn những kiết sử nào ta 
có thể sát sanh, ta đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy. Nếu ta sát sanh, không 
những ta tự trách mắng ta vì duyên sát sanh, mà các bậc có trí, sau khi tìm hiểu, cũng sẽ 
khiển trách ta vì duyên sát sanh, và sau khi thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta, vì 
duyên sát sanh. Thật là một kiết sử, thật là một triển cái, chính sự sát sanh nây. Những 
lậu hoặc, phiền lao nhiệt não nào có thể khởi lên, do duyên sát sanh, đối với vị đã từ bỏ 
sát sanh, những lậu hoặc, phiển lao nhiệt não như vậy không còn nữa.” Y cứ không sát 
sanh, sát sanh cần phải từ bỏ,” do duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên: “With the 
support of the non-killing of living beings, the killing of living beings 1s to be abandoned.” 
So 1f was said. And with reference to what was this said? Here a noble disciple considers 
thus: “I am practicing the way to abandoning and cutting off of those fetters because of 
which I mipht KilI living beings. If I were to KHI living beings, [ would blame myself for 
doing so; the wise, having Investigated, would censure me for doïing so; and on the 
dissolution of the body, after death, because of killing living beings an unhappy 
destination would be expected. But this killing of living beings 1s 1fself a fetter and a 
hindrance. And while taints, vexation, and fever might arise through the killing of living 
beings, there are no taints, vexation, and fever in one who abstains from killing living 
beings.` So 1t 1s with reference to this that 1t was said: “With the support of the non-killing 
Of living beings, the killing of living beings 1s to be abandoned." 

“Y cứ không lấy của không cho, lấy của không cho cần phải từ bỏ.”—“^With the support of 
taking only what 1s given, the taking of what 1s not given 1s to be abandoned.” (the resf 
remains the same as 1n Ï). 

*Y cứ nói lời chân thật, nói láo cần phải từ bỏ.”—““With the support of truthful speech, 
false speech 1s to be abandoned.” (the rest remains the same as In l1). 

“Y cứ không nói hai lưỡi, nói hai lưỡi cần phải từ bổỏ.”—*With the support unmalicious 
speech, malicious speech 1s to be abandoned.” (the rest remains the same as In ]). 

“Y cứ không tham dục, tham dục cần phải từ bỏ.”—“*With the support of refraining from 
rapacIous greed, rapacIous greed 1s to be abandoned.” (the rest remains the same as In ]). 
“Y cứ không hủy báng sân hận, hủy báng sân hận cần phải từ bỏ.”—*“With the support of 
refraining from spiteful scolding, spiteful scolding 1s to be abandoned.” (the rest remains 
the same as In l). 

“Y cứ không phẫn não, phẫn não cần phải từ bỏ.”—“With the support of refraining from 
angry desparr, angry desparr 1s to be abandoned.” (the rest remains the same as In ]). 

“Y cứ không quá mạn, quá mạn cần phải từ bỏ.”—“With the support of non-arrogance, 
arrogance 1s to be abandoned.” (the rest remains the same as In I). 


3895 


(VII)Mười Bất Phóng Dật— Ten kinds oƒ nonindulgence: Mười điều bất phóng dật theo Kinh 


Ù 
2) 


3) 
4) 
5) 
6) 
? 


8) 


9) 


Hoa Nghiêm, Phẩm 18—Ten kinds of nonindulgence (The Flower Adornment Sutra— 
Chapter 18). When enlightening beings persist in nonindulgence, they attain ten kinds of 
pUTItV. 

Giữ gìn giới cấm: To keep the behavioral precepts. 

Xa la ngu si, tâm Bồ Để thanh tịnh: To abandon folly and purify the will for 


enlightenmeit. 
Lòng thích ngay thẳng, chối bỏ dua nịnh: Straightforwardness and reject flattery and 
deception. 


Siêng tu căn lành không thối chuyển: To earnestly cultivate virtues without regressing. 
Luôn khéo tư duy tâm mình đã phát nguyện: To continually reflect on one”s aspiration. 
Chẳng thích gần gủi phàm phu, dù tại gia hay xuất gia: Not to enjoy association with 
ordinary people, whether they be householders or monks. 

Tu những nghiệp lành mà chẳng mong cầu quả báo thế gian: To do good deeds without 
hoping for worldly rewards. 

Lìa hẳn nhị thừa mà tu theo Bồ Tát hạnh: To forever leave lesser vehicles and practice 
the Path of Enlightening Beings. 

Thích tu tập điều lành, chẳng để đoạn tuyệt: To gladly practice what is good, not letting 
goodness be cut off. 


10) Luôn khéo quán sát sức tương tục của mình: To always examine ones own perseverance. 


(VIHI)Mười Điều Tâm Niệm— Ten Non-Seeking Practices: 
(A) Nội dung của Mười Điều Tâm Niệm— Content oƒ the ten Non-Seeking Practices: 


Ù 


2) 


3) 


Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bịnh khổ, vì không bịnh khổ thì dục vọng dễ sinh: 
We should not wish (yearn) that our bodies be always free of diseases, because a disease- 
Íree body 1s prone to desire and lust (because with a disease-free body, one tends to be 
tempted with desire and lust). This will lead to precept-breaking and retrogression. 

Ở đời thì đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Nếu như 
chúng ta cứ sống mãi trong cảnh thanh nhàn, như ý, không bị đời dẫn vặt, lại chẳng bị 
vướng ít nhiều sự khổ não, ưu phiền, tất tâm sẽ sanh ra các niệm khinh mạn, kiêu sa; từ 
đó mà kết thành vô số tội lỗi. Phật tử chơn thuần phải nhân nơi hoạn nạn mà thức tỉnh cơn 
trường mộng và chiêm nghiệm được lời Phật dạy là đúng. Do đó mà phát tâm tinh chuyên 
tu hành cầu giải thoát: We should not wish that our lives be free of all misfortune, 
adversity, or accident because without them, we will be easily prone to pride and 
arrogance. This wIll lead us to be disdainful and overbearing towards everyone else. If 
people's lives are perfect, everything 1s Just as they always dreamed, without 
encountering heartaches, worries, afflictions, or any pains and sufferings, then this can 
easily øIve Way fo conceit, arrogance, efc.; thus, becoming the breeding ground for 
countless transøressions and offenses. Sincere Buddhists should always use misfortunes as 
the opportunity to awaken from being mesmerized by success, fame, fortune, wealth, etc. 
and realize the Buddhaˆs teachings are true and accurate, and then use this realization to 
develop a cultivated mind seeking enlightenment. 

Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu 
đáo: We should not wish that our mind cultivation be free of all obstacles because without 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


3896 


obstacles, we would not have opportunities to excell our mind. This will lead to the 
transgression of thinking that we have awakened, when 1n fact we have not. 

Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí 
nguyện không kiên cường: We should not wish that our cultivation be free of demonic 
obstacles, because our vows would not be then firm and enduring. This leads to the 
transgression of thinking that we have attained, when In fact we have not. 

Việc làm thì đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng hay khinh thường kiêu ngạo: 
We should not wish that our plans and activities meet with easy success, for we will then 
be inclined to thoughts of contempt and disrespect. This leads to the transgression of pride 
and concett, thinking ourselves to be filled with virtues and talent. 

Giao tiếp thì đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đi đạo nghĩa: We should not wish for 
gain In our social relatlons. This wIll lead us to violate moral principles and see only 
mistakes of others. 

Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng 
tất kiêu căng: We should not wish that everyone, at all times, be on good terms and in 
harmony with us. This leads to pride and conceit and seeing only our own side oŸ every 
1SSUe. 

Thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu đồ: We should not wish to 
be repaid for our good deeds, lest we develop a calculating mind. This leads to greed for 
fame and fortune. 

Thấy lợi thì đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động: We should not wish to 
share In opportunities for profit, lest the mind of 1llusion arise. This leads us to lose our 
good name and reputation for the sake of unwholesome gain. 


10) Oan ức không cần biện bạch, vì còn biện bạch là nhân ngã chưa xả: When subject to 


IinJustice and wrong, we should not necessarily seek the ability to refute and rebut, as 
doing so Indicates that the mind of self-and-others has not been severed. This wIll 
certainly lead to more resentment and hatred. 


(B) Luận Bảo Vương Tam Muội của Đúc Phật—Thus, the Buddha advised all oƑ us to 


l) 
2) 
3) 
ị 
3) 
6) 


7) 


Consider: 

Lấy bịnh khổ làm thuốc thần: Turn suffering and disease into good medicine (consider 
diseases and sufferings as miraculous medicine). 

Lấy hoạn nạn làm giải thoát: Turn misfortune and calamity ¡nto liberation (take 
misfortune and adversify as means of liberation). 

Lấy khúc mắc làm thú vị: Turn obstacles or high stakes into freedom and ease (take 
obstacles as enJoyable ways to cultivate ourselves). 

Lấy ma quân làm bạn đạo: Turn demons or haunting spirits into Dharma friends (take 
demonic obstacles as our good spiritual advIsors). 

Lấy khó khăn làm thích thú: Turn trying events into peace and joy (consider difficulties as 
Our JOy Of gaining experliences or life enJoymenfs). 

Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đở: Turn bad friends into helpful associates (treat ungrateful 
people as our helpful aids). 

Lấy người chống đối làm nơi giao du: Turn opponen(s into “fields of flowers” (consider 
opponents as our good relationshIps). 


8) 


9) 


3897 


Coi thi ân như đôi dép bỏ: Treat ingratitude as worn-out shoes to be discarded (consider 
m€FrIfS Or services to others as ragged sÏIppers). 

Lấy sự xả lợi làm vinh hoa: Turn frugality into power and wealth (take frugality as our 
honour). 


10) Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh: Turn injustice and wrong into conditions for progress 


along the Way (consider inJustice or false accusatons as our virtuious gate tfO 
enlightenment). 


(IX)Thập Y Chỉ: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười y chỉ mà chư Đại Bồ Tát đều 


l) 
2) 
3) 
4) 


5) 
6) 


7) 


8) 


9) 


phải nương theo để thực hành hạnh Bồ Tát—According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of basis on which Great Enlightening Beings carry out theIr 
practices. 

Y chỉ cúng dường tất cả chư Phật thực hành hạnh Bồ Tát: They carry out the practices of 
Enlightening Beings based on honoring all Buddhas. 

Y chỉ điều phục tất cả chúng sanh thực hành hạnh Bồ Tát: They carry out the practices of 
taming all sentient beings. 

Y chỉ gần gửi tất cả thiện hữu thực hành hạnh Bồ Tát: Associating with all good 
CompanIons. 

Y chỉ chứa nhóm tất cả thiện căn thực hành hạnh Bồ Tát: Accumulating all roots of 
øoodness. 

Y chỉ nghiêm tịnh tất cả cõi Phật thực hành hạnh Bồ Tát: Purifying all Buddha-lands. 

Y chỉ chẳng la bỏ tất cả chúng sanh thực hành hạnh Bồ Tát: Not to abandon all sentient 
beings. 

Y chỉ thâm nhập tất cả Ba La Mật thực hành hạnh Bồ Tát: Entering deeply ¡into all 
transcendent ways. 

Y chỉ đầy đủ tất cả Bổ Tát nguyện thực hành hạnh Bồ Tát: Fulñlling vows of 
Enlightening Beings. 

Y chỉ vô lượng Bồ Đề tâm thực hành hạnh Bồ Tát: Infinite will for enlightenment. 


10) Y chỉ vô lượng Phật Bồ Đề thực hành hạnh Bồ Tát: Enlightenment of all Buddhas. 


(F) Tu Là Chuyển Nghiệp 
Culfiyatfion means changing the karma 


Dù mục đích tối thượng của đạo Phật là giác ngộ và giải thoát, Đức Phật cũng dạy rằng tu 
là cội nguồn hạnh phúc, hết phiền não, hết khổ đau. Phật cũng là một con người như bao 
nhiêu con người khác, nhưng tại sao Ngài trở thành một bậc giác ngộ vĩ đại? Đức Phật 
chưa từng tuyên bố Naài là thần thánh gì cả. Ngài chỉ nói rằng chúng sanh mọi loài đều 
có Phật tính hay hạt giống giác ngộ và sự giác ngộ ở trong tầm tay của mọi người, rồi nhờ 
rời bỏ ngai vị Thái Tử, của cải, và quyển lực để tu tập và tầm cầu chân lý mà Ngài đạt 
được giác ngộ. Phật tử chúng ta tu không phải mong cầu xin ân huệ, mà phải tu tập theo 
gương hạnh của Đức Phật, phải chuyển nghiệp xấu thành nghiệp lành hay không còn 
nghiệp nào nữa. Con người ở đời giàu có và thông minh, nghèo hèn và ngu dốt. Mỗi 


3898 


người mỗi khác, mỗi người một hoàn cảnh riêng biệt sai khác nhau. Phật tử tin rằng 
nguyên nhân chỉ vì mỗi người tạo nghiệp riêng biệt. Đây chính là luật nhân duyên hay 
nghiệp quả, và chính nghiệp tác động và chi phối tất cả. Chính nghiệp nơi thân khẩu ý tạo 
ra kết quả, hạnh phúc hay khổ đau, giàu hay nghèo. Nghiệp không có nghĩa là số phận 
hay định mệnh. Nếu tin vào số phận hay định mệnh thì sự tu tập đâu còn cần thiết và lợi 
ích gì? Nghiệp không cố định cũng không phải là không thay đổi được. Con người không 
thể để bị giam hãm trong bốn bức tường kiên cố của nghiệp. Ngược lại, con người có khả 
năng và nghị lực có thể làm thay đổi được nghiệp. Vận mệnh của chúng ta hoàn toàn tùy 
thuộc vào hành động của chính chúng ta; nói cách khác, chúng ta chính là những nhà kiến 
trúc ngôi nhà nghiệp của chính chúng ta. Tu theo Phật là tự mình chuyển nghiệp. Chuyển 
nghiệp là chẳng những phải bỏ mọi tật xấu của chính mình, mà cũng đừng quan tâm đến 
những hành động xấu của người khác. Chúng ta không thể nào đổ lỗi cho ai khác về 
những khổ đau và bất hạnh của chính mình. Chúng ta phải đối diện với cuộc sống chứ 
không bỏ chạy, vì có chỗ nào trên quả đất nầy là chỗ cho chúng ta chạy trốn nghiệp của 
mình đâu. Vì thế chúng ta phải chuyển nghiệp bằng cách tu tập các hạnh lành để mang lại 
hạnh phúc cho chính mình, hơn là cầu xin hoặc sám hối. Chuyển nghiệp là thường nhớ tới 
nghiệp, phải dùng trí tuệ để phân biệt thiện ác, lành dữ, tự do và trối buộc để tránh 
nghiệp ác, làm nghiệp lành, hay không tạo nghiệp nào cả. Chuyển nghiệp còn là thanh 
lọc tự tâm hơn là cầu nguyện, nghi lễ cúng kiến hay tự hành xác. Ngoài ra, chuyển nghiệp 
còn là chuyển cái tâm hẹp hòi ích kỷ thành cái tâm mến thương rộng lớn và thành tựu tâm 
từ bi bằng cách thương xót chúng sanh mọi loài. Nói cách khác, chuyển nghiệp là thành 
tựu tứ vô lượng tâm, đặc biệt là hai tâm từ và bi. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng 
trong đời nầy ai cũng phải một lần chết, hoặc sớm hoặc muộn; khi chết, không ai mang 
theo được bất cứ thứ gì của trần tục, chỉ có nghiệp lành hay nghiệp dữ do mình tạo ra sẽ 
phải theo mình như hình với bóng mà thôi—Although the supreme goal of Buddhism ¡s the 
supreme Enlightenment and liberation, the Buddha also taught that Buddhist practice 1s 
the source of happiness. It can lead to the end of human suffering and miserles. The 
Buddha was also a man like all other men, but why could he become a Great Enlipghtened 
One? The Buddha never declared that He was a Deity. He only said that all living beings 
have a Buddha-Nature that 1s the seed of Enlightenment. He attained 1t by renouncing his 
princely position, wealth, prestige and power for the search of Truth that no one had found 
before. As Buddhist followers, we practice Buddhist tenets, not for entreating favors but 
for for following the Buddha”s example by changing bad karmas to good ones or no karma 
at all. Since people are different from one another, some are rich and intelligent, some are 
poor and stupid. It can be said that this 1s due to their individual karma, each person has his 
own circumstances. Buddhists believe that we reap what we have sown. This 1s called the 
law of causality or karma, which 1s a process, action, energy or force. Karmas of deeds, 
words and thoughts all produce an effect, either happiness or miseries, wealth or pOverty. 
Karma does not mean “determinism,” because 1f everything 1s predetermined, then there 
would be no free will and no moral or spiritual advancement. Karma 1s not fixed, but can 
be changed. It cannot shut us In 1fs surroundinss indefinitely. Ôn the contrary, we all have 
the ability and energy to change 1t. Our fate depends entirely on our deeds; in other words, 
we are the architects of our karma. Cultivating in accordance with the Buddha”s Teachings 
means we change the karma of ourselves; changing our karmas by not only giving up our 


Œ) 


Ù 
2) 
3) 


4) 
5) 


3899 


bad actions or misdeeds, but also forgiving offences directed against us by others. We 
cannot blame anyone else for our miseries and misfortunes. We have to face lIfe as If 1S 
and not run away from 1t, because there 1s no place on earth to hide from karma. 
Performing good deeds 1s Indispensable for our own happiness; there 1s no need of 
imploring favors from deities or simply showing repentance. Changing karma also means 
remembrance of karma and using wisdom to distinguish virtue from evil and freedom from 
consfraInt so that we are able to avoid evil deeds, to do meritorilous deeds, or not to create 
any deeds at all. Changing karma also means to purIfy our minds rather than praying, 
performing rites, or torturing our bodies. Changing karma also means to change your 
narrow-minded heart into a heart full of love and compassion and accomplish the four 
boundless hearts, especially the hearts of loving-kindness and compassion. True Buddhists 
should always remember that sooner or later everyone has to die once. After death, what 
can we bring with us? We cannot bring with us any worldly possessions; only our bad or 
good karma wIll follow us like a shadow of our own. 


(G) Thanh Tịnh Hắc Nghiệp 
PurffIcation oƒ NegaHive Karma 


Tu Tập Dự Bị: Purvam-gama (sk)—Ngondro (tib)—Đây là một loạt những tu tập phải 
được làm trước khi hành giả thọ nhận lễ quán đảnh Mật giáo trong Phật giáo Tây Tạng. 
Những tu tập này phối hợp cả những uy nghi về thể chất (những di chuyển của thân) lẫn 
phần quán tưởng, và đây là giai đoạn chuẩn bị cho những pháp tu tập xa hơn bằng cách 
loại bổ những điều kiện tiêu cực của những tư tưởng và hành động phiễển não trong quá 
khứ. Trong các trường phái Nyingmapa, Kagyupa, và Sakyapa, hầu hết các đạo sư đều 
không cử hành lễ quán đảnh cho những đệ tử nào chưa hoàn tất giai đoạn tu tập dự bị này, 
nhưng trong trường phái Gelukpa, vài đạo sư sẽ làm lễ quán đẳnh này, họ lý luận rằng đối 
với những ai có hứng thú trong tu tập Mật giáo và tìm tới một vị thầy để thụ huấn, vị ấy 
chắc hẳn đã hoàn tất giai đoạn tu tập dự bị vào tiền kiếp rồi. Họ phải làm những điều sau 
đây——ThIs 1s a set of practices that must generally performed before one may receIve 
tantric Initiations 1n Tibtan Buddhism. They combine physical movements with 
vIisualizatlons, and are said to prepare one for furthertraining by removing the negative 
conditioning of past afflicted actions and thoughts. In Nyingmapa, Kagyupa, and Sakyapa 
orders, most teachers wIll not give tantric initiations to students who have not completed 
the preliminary practices, but in Gelukpa order, some teachers wIll, the reasoning being 
that for one to have Interest In tantric practice and to seek out a lama for training, one 
must have completed the preliminary practices 1n a previous life. They are: 

Thọ Tam Quy và hiển hiện Bồ Để tâm: Taking refuge and manifesting Bodhicitta. 

LỄ bái: Prostration. 

Quán tưởng Kim Cang Chấp và trì tụng chú 100 vần: Visualization of Vajrasattva and 
recitation of his 100-syllable mantra. 

Dâng mạn đà la: Mandala offering. 

Tu tập du già với một vị thầy: Cultivate with a Guru Yoga. 


+ 


3900 


Những thứ vừa kể thường được gọi là “năm của 100.000 lần,” vì trong mỗi giai đoạn như 
vậy đều phải trì tụng chú 100 vẫn 100.000 lần —These are commonly referred to as the 
“five one hundred thousands,” because each 1s performed 100,000 times. 


(II) Thanh tịnh hắc nghiệp— Purjfication oƒ negative karma: Theo Mật giáo, có bốn cách 


Œ) 


làm thanh tịnh hắc nghiệp (ác nghiệp)—According to the Tantric traditions, there are four 
wWways fo pur1fy negative karma. 

Hối lỗi với những hành động gây tổn hại mà chúng ta đã làm rồi—Regret our destructive 
actions: Với trí tuệ, chúng ta có ý thức thừa nhận những sai lầm của chúng ta. Hối lỗi khác 
với mặc cảm tội lỗi vì mặc cảm phát sinh từ quan niệm sai lầm và có tác dụng làm trì trệ 
tâm hồn của chúng ta. Ngược lại, hối lỗi phát sinh khi chúng ta đánh giá một cách chân 
thật những hành động mà chúng ta đã làm khiến chúng ta có thể rút tỉa được kinh nghiệm 
từ những sai lầm của chúng ta—With wisdom, we recognize and admit our errors. Regret 
1s different from gullt, for the latter immobilizes us emotionally and is based on 
misconception. Regret, on the other hand, comes from an honest assessment of our actions 
and enables us to learn from our mistakes. 

Quy-y và khởi tâm xả thân bố thí —Take refuge and generate the altruistic intention: Khi 
chúng ta lở gây tổn hại cho những vị hiển thánh hay bất cứ người nào rồi thì nhờ vào việc 
quy-y Tam Bảo mà chúng ta khôi phục lại được mối quan hệ với bậc hiển thánh, và nhờ 
phát tâm từ, bi và hạnh vị tha mà chúng ta khôi phục lại mối quan hệ với người khác— 
When we have acted destructively in relation to either holy beings or ordinary beings, by 
taking refuge In the Three Jewels we restore our relationship with the holy beings; and by 
generating love, compassion and altruism, we restore our relationship with ordinary 
beings. 

Phát nguyện không làm những hành động đen tối trong tương lai—Determine not to do 
those negative actions in the future: Quyết tâm càng mạnh mẽ thì chúng ta càng dễ dàng 
tránh được thói quen làm những việc tổn hại—The stronger our determination, the easier 
1t wIll be to avoid habitually acting destructively. 

Tham gia vào những việc làm chữa trị những việc quấy ác —Engage in a remedial 
practice: Nói chung, việc này có thể là bất cứ việc tốt nào như giúp người đang cần giúp, 
làm việc công quả cho Tăng già, nghe pháp, quán chiếu hay thiển định về chánh pháp, lễ 
bái cúng dường Tam Bảo, hay ấn tống kinh sách, vân vân—In general, this could be any 
Virtuous action, 1.e. helping those in need, offering service to our Sangha communIty, 
listening or reflecting or meditating on dharma, bowing or making offerings to the Three 
Jewels, printing dharma books, etc. 


(H) Tỉnh Tấn Tu Hành 
DiHigent Cultivation 


Tổng quan về Tỉnh Tấn Tu Hành —An overview oƒ Diligent Cultivation: Trong Phật 
giáo, tu hành không chỉ là đầu tròn áo vuông bể ngoài hay chỉ là sự thực hành theo hình 
thức bên ngoài của thân. Tinh tấn tu tập không chỉ đơn thuần là thiển quán, ngồi cho 


3901 


đúng, kiểm soát hơi thở, đọc tụng kinh điển, hoặc chúng ta không lười biếng cho thời gian 
trôi qua vô ích, mà còn là biết tri túc thiểu dục để cuối cùng chấm dứt tham dục hoàn 
toàn. Tĩnh tấn tu học còn có nghĩa là chúng ta phải dùng hết thì giờ vào việc quán chiếu 
tứ diệu đế, vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Tinh tấn tu học cũng là quán sâu vào chân 
nghĩa của Tứ niệm xứ để thấy rằng vạn hữu cũng như thân nầy luôn thay đổi, từ sanh, rồi 
đến trụ, dị, và diệt. Tinh tấn tu học còn có nghĩa là chúng ta phải tu tập cho được chánh 
kiến và chánh định để tận diệt thiển kiến. Trong nhân sinh, thiển kiến là cội rễ sâu nhất. 
Vì thế mà khi thiển kiến bị nhỗ thì tham dục, sân, si, mạn, nghi đều bị nhỗ tận gốc. Theo 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 40, Đức Phật dạy: “Sa Môn hành đạo, đừng như con 
trâu kéo vất vả; thân tuy có tu tập mà tâm không tu tập. Nếu tâm thật sự tu tập thì không 
cần hình thức bên ngoài của thân.” Phật tử thuần thành chọn lấy một pháp môn duy nhất 
nào đó rồi y theo pháp môn ấy mà tu cho đến suốt đời không thay đổi; thí dụ như chọn 
pháp môn Tịnh Độ thì suốt đời chỉ chuyên niệm Phật cầu vãng sanh mà thôi. Nếu tu thiển 
thì chỉ chú tâm vào thiển quán mà thôi, chứ không nên nay tu pháp môn nây, mai đổi 
pháp môn khác ——In Buddhism, cultivation does not barely mean to shave oneˆs head or to 
wear the yellow robe; nor does it mean outer practices of the body. Diligent cultivation 
does not only include meditation, correct sitting and controlling the breath; or that we must 
not be lazy, letting days and months slip by neglectfully, we should also know how to feel 
satisfied with few possessions and eventually cease loking for Joy In desires and passlons 
completely. Diligent cultivation also means that we must use our time to meditate on the 
four truths of permanence, suffering, selflessness, and impurity. We must also penetrate 
deeply Into the profound meaning of the Four Foundations of Mindfulness to see that all 
thngs as well as our bodies are constantly changing from becoming, to maturing, 
transformation, and destruction. Diligent cultivation also means to obtain correct 
understanding and concentration so that we can destroy narrow-mindedness. Among the 
basic desires and passions, narrow-mindedness has the deepest roots. Thus, when these 
roots are loosened, all other desires, passions, øreed, anger, isnorance, and doubt are also 
uprooted. According to the Sutra In Forty-wo Sections, Chapter 40, the Buddha said: “A 
Sramana who practices the Way should not be like an ox turning a millstone because an 
ox Is like one who practices the way with his body but his mind 1s not on the Way. If the 
mind 1s concentrated on the Way, one does not need the outer practices of the body.” 
Sincere Buddhists should select a single Dharma Door and then practice according to the 
teachings of that Dharma Door for the remainder of the cultivator”s life without changing 
and mixing In other practices. For example, once a person chooses to practice Pureland 
Buddhism, then for the entire life, he should always and often focus his energy Into 
reciting the Buddha's virtuous name and pray to gain rebirth. If he or she chooses to 
practice meditation, he or she should always focus on meditation and contemplation. Thus, 
the wrong thing to do 1s to practice one Dharma Door one day and switch to another the 
next. 


(I) Không căng không chùng—Between sÏack and faut: Hành giả tu Phật nên làm những 
công việc hằng ngày một cách thong thả, nhẹ nhàng, và khoan thai. Dù bận rộn thế mấy, 
nếu bạn tin bạn cần chánh niệm trong mỗi sinh hoạt thì bạn phải làm những công việc 
hằng ngày một cách thong thả, nhẹ nhàng, và khoan thai. Cổ đức có nói: “Đừng lo, rồi thì 


3902 


mọi việc sẽ qua đi.” Hãy nhìn chư Tăng NI, mọi mọi công việc hay mọi tác động như đi, 
đứng, ngồi, nằm, họ đều khoan thai, nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng, không vụt chạc 
hoặc nóng nảy. Khi cần nói thì họ nói, khi không cần nói thì họ không nói. Điều tối quan 
trọng là sự thành khẩn tuân thủ giới hạnh. Phật tử thuần thành không nên chạy theo kiểu 
thái độ thái quá và nông nổi đối với sự giảng dạy Thiễển. Thái độ này nảy sinh khi một 
người tưởng mình đã là Phật, rồi đi đến kết luận rằng mình không cần tu tập, không cần 
sống đời giới hạnh, không cần đại giác nữa. Thái độ này, đặc biệt là giáo thuyết của phái 
Thiền Tào Động, có thể dẫn đến sự hiểu lầm trong phương cách tu hành. Theo Kinh Tứ 
Thập Nhị Chương, Chương 34, có một vị sa Môn ban đêm tụng kinh Di Giáo của Đức Phật 
Ca Diếp, tiếng ông buồn bã như tiếc nuối muốn thối lui. Đức Phật liền hỏi: “Xưa kia khi ở 
nhà ông thường làm nghề gì?” Ông đáp: “Bạch Thế Tôn, con thích chơi đàn cầm.” Đức 
Phật hỏi tiếp: “Khi dây đàn chùng thì ông làm sao?” Ông bèn trả lời: “Bạch Thế Tôn, khi 
dây đàn chùng thì đàn không kêu được.” Phật hỏi lại: “Khi dây đàn căng quá thì ông làm 
sao?” Ông đáp: “Bạch Thế Tôn, khi đàn căng quá thì mất tiếng.” Phật lại hỏi: “Không 
căng không chùng thì sao?” Ông đáp: “Bạch Thế Tôn, khi dây không căng không chùng 
thì tiếng kêu tốt với âm thanh đầy đủ.” Đức Phật bèn dạy: “Người sa Môn học đạo lại 
cũng như vậy, tâm lý được quân bình thì mới đắc đạo. Đối với sự tu đạo mà căng thẳng 
quá, làm cho thân mệt mỏi, khi thân mệt mỏi thì tâm ý sanh phiển não. Tâm ý đã sanh 
phiền não thì công hạnh sẽ thối lui. Khi công hạnh đã thối lui thì tội lỗi tăng trưởng. Chỉ 
có sự thanh tịnh và an lạc, đạo mới không mất được.” Nên nhớ lòng người dễ tinh tấn mà 
cũng dễ thối chuyển; khi nghe pháp và lời khuyên thì tinh tấn tiến tu, nhưng khi gặp 
chướng ngại thì chẳng những ngại ngùng muốn thối lui, mà còn muốn chuyển hướng khác 
và lắm khi phải sa vào tà đạo. Phật tử thuần thành nên luôn tinh tấn tu hành và luôn tránh 
tư tưởng “Nhứt niên Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên vấn Phật yếu 
tiên—No matter how busy you are, if you believe that you need be mindful in every 
activity, Buddhist practitioners should perform your dally actfivitles In a slow, calm, and 
relaxing manner. The anclent said: “Don”t worry, everything wIll pass.” Look at monks 
and Nuns, no matter what task or motion they undertake, 1.e., walking, standing, sitting or 
lying, they do 1t slowly and evenly, without reluctance. When they need to speak, they 
speak; when they don't need to speak, they don't. The most Important thing 1s the sincere 
observation of Buddhist rules. Sincere Buddhists should not follow a kind of exaggerated, 
frivolous affitude towards the training and discipline of Zen. It comes about, for example, 
when someone, based on the mere thought that he is already Buddha, comes to the 
conclusion that he need not concern himself with practice, a disciplined life, or 
enlightenment. This 1s an attitude can lead to a misunderstanding to the method of 
cultivation, particularly of the teaching of the Tao-Tung School of Zen. According to the 
Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 34, one evening a Sramana was reciting the Sutra of 
Bequeating the Teaching by Kasyapa Buddha. His mind was mournful as he reflected 
repentantly on his desie to retreat. The Buddha asked hìm: “When you were a 
householder In the past, what dịd you do?” He replied: “I was fond of playing the lute.” 
The Buddha said: “What happened when the strings were slack?” He replied: “They did 
not sound good.” The Buddha then asked: “What happened when the strings were taut?” 
He replied: “The sounds were brief.” The Buddha then asked again: “What happened 
when they were tuned between slack and taut?” He replied: “The sounds carried.” The 


3903 


Buddha said: “lt is the same with a Sramana who studies the Way. If his mind 1s 
harmonious, he can obtain (achieve) the Way. If he ¡1s Iimpetuous about the Way, this 
1mpetuousness wIll tire out his body, and 1f his body 1s tired, his mind wIll give rise fo 
afflictions. If his mind produces afflictions, then he will retreat from his practice. If he 
retreats from his practice, 1t will certainly Increase his offenses. You need only be pure, 
peaceful, and happy and you wIll not lose the Way.” Remember our mind 1s easy fO set 
great effort but 1s also easily prone to retrogression; once hearing the dharma and advice, 
we bravely advance with our great efforts, but when we encounter obstacles, we not only 
grow lax and lazy retrogression, but also change our direction and sometimes fall Into 
heterodox ways. Sincere Buddhists should always have Diligent Cultivation and aty away 
from this thinking “In the first year of cultivation, the Buddha stands right before our eyes; 
the second year he has already returned to the West; third year 1ƒ someone Inquires about 
the Buddha or request recitations, payment 1s required before a few words are spoken or a 
Ífew verses recited”. 


(HI)Tinh Tấn Tu Hành không phải là chuyện trong một ngày một bữa— “Dilhgent 
Cultivation ” is not a one-day aƒfair: Người tu Đạo đừng nên quá gấp gáp, đừng nghỉ rằng 
hôm nay tu ngày mai khai ngộ. Tu Đạo chẳng phải dễ dàng như vậy đâu. Mình cần phải 
ngày ngày tu luyện. Miễn là mình không thối chuyển thì đừng lo nghĩ đến chuyện tiến bộ. 
Nếu mỗi ngày mình càng ngày càng ít có vọng niệm, càng ngày càng có ít tham sân si, 
tức là mình đã tiến bộ rồi vậy. Chúng ta tu hành là để loại bỏ cái tập khí, lỗi lầm xấu xa, 
bỏ đi những tư tưởng lầm lạc, khiến cho phát sanh trí huệ quang minh. Trí huệ nầy ai trong 
chúng ta cũng đều có, ngặt nỗi bị vô minh che lấp. Chuyện tu hành không phải là chuyện 
một ngày một bữa. Chúng ta phải tu từ sáng đến tối trong từng niệm, phải tu từ tháng nầy 
qua tháng nọ, từ năm nầy qua năm nọ đều phải tu hành thường hằng bất biến như vậy. Và 
trên hết, ngày ngày chúng ta phẩi tu hành một cách chơn thật. Trong khi tu tập, chúng ta 
phải luôn bình thản dù gặp ma chướng, nghịch cảnh hay thuận cảnh gì cũng vậy. Chúng ta 
phải luôn tinh tấn tu tập và nghĩ rằng hình như nghịch cảnh hay thuận cảnh cũng đều đang 
nói diệu pháp cho mình nghe đây. Người tu Đạo chơn thuần phải luôn nhớ rằng mình đang 
mượn pháp thế gian để vượt khỏi thế gian. Vì thế không có thứ gì có thể làm cho mình mê 
lâm, mình không bị hình tướng làm mê hoặc. Không còn hoàn cảnh nào có thể làm mình 
chướng ngại nữa. Sở dĩ chúng ta luôn bị thụt lùi thay vì tiến bộ trong tu hành là vì khi gặp 
duyên lành thì chúng ta lại nghi ngờ không cả quyết, lúc gặp duyên ác thì lại liền theo. 
Do đó mà chúng ta cứ mãi lăn trôi trong sanh tử, tử sanh; sống say chết mộng trong điên 
đảo đảo điên chứ không biết phải làm gì để thoát ra—People who cultivate should not be 
rush, thinking that we can cultivate today and become enlightened tomorrow. It 1s not tha 
easy. We must train and cultivate everyday. As long as we do not retreat, do not WOrry foo 
much about progress we are making. If each day we have less and less random thoughts, 
less and less lust, anger and ignorance, then we are making progress. We cultivate to 
eliminate our bad habits and faults, cast out our defiled thoughts, and reveal our wisdom. 
The wisdom that each one of us once possessed, but 1t has been covered up by ignorance. 
Cultivation 1s not a one-day affair. We should cultivate In thought after thought, from 
morning to night, month after month, and year after year with unchanging perseverance. 
And above all, we should cultivate sincerely every day. Às we practice, we should remain 


3904 


calm whether we encounter demonic obstacles, adverse situations, or even favorable 
situations. We should maintain our vigor 1n both adversity and favorable situations, and we 
should think that all things seem to be proclaiming the wonderful dharma to us. Sincere 
culfivators should always remember that we are trying to reach the transcendental dharma 
within worldly affairs. Thus, nothing wIll confuse us. No situations will obstruct us. The 
reasons why we have been backsliding instead of advancing: when we encounter good 
conditions, we hesitate and feel unsure ourselves; when meeting evil conditions, we 
follow right along. Thus, we continue to linger on birth and death, and rebirth. We are born 
muddled, died confused, and do not know what we are doing, cannot figure out what lHife 1s 
all about. 


(IV)Tinh Tấn Tu Hành theo Thiền Sư Thích Nhất Hạnh— Diligent Cultivation according to 
Zen Master Thích Nhat Hạnh: Theo Thiền Sư Thích Nhất Hạnh trong phần giảng giải 
kinh Bát Đại Nhân Giác, Tinh Tấn Ba La Mật là một trong những đề tài thiển quán quan 
trọng trong Phật giáo. Tinh Tấn phá biếng lười. Sau khi đã ngừng theo đuổi tham dục, sau 
khi đã biết thực hành tri túc để thân tâm được thảnh thơi, người hành đạo không vì sự 
thảnh thơi đó mà giải đãi để cho ngày tháng trôi qua một cách uổng phí. Tinh tấn là cần 
mẫn ngày đêm, cần mẫn dồi mài sự nghiệp trí tuệ. Phải dùng bất cứ thì giờ nào mình có 
được để quán chiếu “Tứ Niệm Xứ” (vô thường, khổ không, vô ngã, bất tịnh). Phải đi sâu 
thêm vào giáo nghĩa “Tứ Niệm Trú,” phải học phép quán niệm về hơi thở, về các tư thế 
của thân thể, về sự thành trụ hoại không của thể xác, về cảm giác, tư tưởng, hành nghiệp 
và những nhận thức của mình. Phải ầm đọc kinh điển chỉ dẫn rành rẽ về phương pháp tu 
tập và thiển quán, điều hòa hơi thở và quán niệm, như Kinh Quán Niệm (Niệm Xứ), Kinh 
An Bang Thủ Ý và Kinh Đại Bát Nhã. Phải theo lời chỉ dẫn trong các kinh ấy mà hành trì 
một cách thông minh, nghĩa là phải chọn những cách tu thích hợp với trường hợp cá nhân 
của mình. Nếu cần thì có thể sửa đổi cho phù hợp. Hạ thủ công phu cho tới khi nào những 
phiền não căn bản như tham, sân, si, mạn, nghỉ, tà kiến đều bị nhổ tận gốc, thì tự nhiên ta 
thấy thân tâm vượt thoát khỏi ngục tù của sinh tử, ngũ ấm và tam giới—According to Zen 
Master Thích Nhất Hạnh in the explanation of the sutra on the Eight Realizations of the 
Great Beings, diligence-paramita 1s one of the most important subJects of meditation In 
Buddhism. Diligent practice destroys laziness. After we cease looking for Joy 1n desires 
and passions and know how to feel satisfited with few possesslons, we must not be lazy, 
letting days and months slip by neglectfully. Great patience and diligence are needed 
continually to develop our concentration and understanding in the endeavor of self- 
realizaton. We must whatever time we have to meditate on the four truths of 
Impermanence, suffering, selflessness, and Iimpurity. We must penetrate deeply Into the 
profound meaning of the Four Foundations of Mindfulness, practicing, studying, and 
meditating on the postures and cycles of becoming, maturing, transformation, and 
destruction of our bodies, as well as our feelings, sensations, mental formations, and 
consciousness. We should read sutras and other writings which explain cultivation and 
meditation, correct sitting and controlling the breath, such as The Satipatthana Sutta and 
The Maha Prajna Paramita Heart Sutra. We have to follow the teachings of these sutras 
and practice them In an intelligent way, choosing the methods which best apply to our own 
Situafion. Às necessary, we can modify the methods suggested In order to accommodate 


3905 


our own needs. Our energy must also be regulated until all the basic desires and passions, 
greed, anger, narrow-mindedness, arrogance, doubt, and preconceived Ideas, are 
uprooted. At this time we will know that our bodies and minds are liberated from the 
1mprIsonment of birth and death, the five skandhas, and the three worlds. 


(V) Mười Điều Tu Tỉnh Chuyên Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ diligent practices 0ƒ 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


Great Enlightening Beings: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có mười 
điều tu tỉnh chuyên. Chư Bồ Tát an trụ trong những pháp nầy thời được siêng tu đại trí huệ 
vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of diligent practices of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who 
abide by these can attain the supreme practice of great knowledge and wisdom of 
Buddhas. 

Siêng tu bố thí, vì đều xả thí tất cả mà không cầu báo đáp: Diligent practice of giving, 
relinquishing all without seeking reward. 

Siêng tu trì giới, vì đầu đà khổ hạnh, thiểu dục tri túc: Diligent practice of self-control, 
practicing austerities, having few desires, and being confent. 

Siêng tu nhẫn nhục, vì rời quan niệm ta và người (tự tha), nhẫn chịu tất cả điều khổ não, 
trọn không sanh lòng sân hại: Diligent practice of forbearance, detaching from noflons of 
self and other, tolerating all evils without anger or malice. 

Siêng tu tinh tấn, vì thân ngữ ý ba nghiệp chưa từng tán loạn, tất cả việc làm đều chẳng 
thối chuyển mãi đến khi rốt ráo: Diligent practice of vigor, their thoughts, words and 
deeds never confused, not regressing in what they do, reaching the ultimate end. 

Siêng tu thiển định, vì giải thoát , tam muội xuất hiện thân thông, rời ha tất cả quyến 
thuộc, dục lạc, phiển não, và mãn nguyện: Diligent practice of meditation, liberations, and 
concenfrations, discovering spiritual powers, leaving behind all desires, afflictions, and 
confenfion. 

Siêng tu trí huệ, vì tu tập chứa nhóm tất cả công đức không nhàm mỏi: Diligent practice 
of wisdom, tirelessly cultivating and accumulating virtues. 

Siêng tu đại từ, vì biết tất cả chúng sanh không có tự tánh: Diligent practice of great 
benevolence, knowing that all sentient beings have no nature of their own. 

Siêng tu đại bi, vì biết các pháp đều không, thọ khổ cho tất cả chúng sanh không nhàm 
mỏi: Diligent practice of great compassion, knowing that all things are empty, accepting 
suffering In place of all sentilent beings without wearying. 

Siêng tu giác ngộ thập lực Như Lai, vì rõ thấu vô ngại chỉ bày cho chúng sanh: Diligent 
practice to awaken the ten powers of enliphtenment, realizing them without obstruction, 
manifesting them for sentient beings. 


10) Siêng tu pháp luân bất thối, vì chuyển đến tâm của tất cả chúng sanh: Diligent practice of 


the non receding wheel of teaching, proceeding to reach all sentient beings. 


3906 


(D Thân Hành Niệm Tu Tập 
Culfivation 0ƒ mmindƒulness oƒ the body 


(D Thân Hành Niệm Tu Tập— Cultivation 0ƒ mindfUlness 0ƒ the body: Theo Kinh Thân 


Hành Niệm trong Trung Bộ Kinh, Tu tập thân hành niệm là khi đi biết rằng mình đang đi; 
khi đứng biết rằng mình đang đứng; khi nằm biết rằng mình đang nằm; khi ngôi biết rằng 
mình đang ngồi. Thân thể được xử dụng thế nào thì mình biết thân thể như thế ấy. Sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và các tư duy về thế tục được đoạn trừ. 
Nhờ đoạn trừ các pháp ấy mà nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất và định tĩnh. Như 
vậy là tu tập thân hành niệm——According to the Kayagatasati-Sutta in the Middle Length 
Discourses of the Buddha, cultivation of mindfulness of the body means when walking, a 
person understands that he is walking; when standing, he understands that he 1s standing; 
when sitting, he understands that he 1s sitting; when lying, he understands that he 1s lying. 
He understands accordingly however his body 1s disposed. As he abides thus diligent, 
ardent, and resolute, his memories and Intentions based on the household Hífe are 
abandoned. That 1s how a person develops mindfulness of the body. 


(I1 Mười Công Đức Của Tu Tập Thân Hành Niệm — Ten merits oƒ the culfivation oƒ the 


l) 


2) 


3) 


mindfulness oƒ the body: Theo Kinh Tu Tập Thân Hành Niệm trong Trung Bộ, tu tập thân 
hành niệm là khi đi biết rằng mình đang đi; khi đứng biết rằng mình đang đứng; khi nằm 
biết rằng mình đang nằm; khi ngồi biết rằng mình đang ngồi. Thân thể được xử dụng thế 
nào thì mình biết thân thể như thế ấy. Sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các 
niệm và các tư duy về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy mà nội tâm được 
an trú, an tọa, chuyên nhất và định tĩnh. Như vậy là tu tập thân hành niệm. Có mười công 
đức của tu tập Thân Hành Niệm—According to the Kayagatasati-Sutta in the Middle 
Length Discourses of the Buddha, cultivation of mindfulness of the body means when 
walking, a person understands that he 1s walking; when standing, he understands that he 1s 
standing; when sitting, he understands that he 1s sitting; when Iying, he understands that he 
1s lying. He understands accordingly however his body 1s disposed. AÀs he abides thus 
diligent, ardent, and resolute, his memories and Intentions based on the household life are 
abandoned. That is how a person develops mindfulness of the body. There are ten merifs 
of the cultivation of the mindfulness of the body: 

Lạc bất lạc được nhiếp phục, và bất lạc không nhiếp phục vị ấy, và vị ấy sống luôn luôn 
nhiếp phục bất lạc được khởi lên; khiếp đảm sợ hãi được nhiếp phục, và khiếp đảm sợ 
hãi không nhiếp phục được vị ấy, và vị ấy luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm sợ hãi được 
khởi lên: One becomes a conqueror of discontent and delight, and discontent does not 
conguer oneself; one abides overcoming discontent whenever 1t arises. 

Vị ấy kham nhẫn được lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, mặt trời, 
các loài rắn rết, các cách nói khó chịu, khó chấp nhận: One becomes a conqueror of fear 
and dread, and fear and dread do not conquer oneself; one abides overcoming fear and 
dread whenever they arise. 

Vị ấy có khả năng chịu đựng được những cảm thọ về thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, thô 
bạo, chói đau, bất khẩ ý, bất khả ái, đưa đến chết điếng; One bears cold and heat, hunger 


4) 


5) 


6) 


7) 


3907 


and thirst, and contact with gadflies, mosquitoes, wind, the sun, and creeping things; one 
endures 1ll-spoken, unwelcome words and arisen bodily feelings that are painful, racking, 
sharp, piercing, disagreeable, distressing, and menacing to life. 

Tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, vị ấy chứng 
được Tứ Thiên, thuần túy tâm tư, hiện tại lạc trú: One obtains at will, without trouble or 
difficulty, the four jhanas that constitute the higher mind and provide a pleasant abiding 
here and now. 

Vị ấy chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một 
thân; hiện hình biến đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không; độn 
thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước; đi trên nước không chìm như đi trên đất 
liền; ngồi kiết già đi trên hư không như con chim; với bàn tay chạm và rờ mặt trăng và 
mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thể thân có thần thông bay cho 
đến Phạm Thiên; với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư Thiên 
và loài người, ở xa hay ở gần: One wields the various kinds of supernormal power: having 
been one, he becomes many; having been many, he becomes one; he appears and 
vanishes; he goes unhindered through a wall, through an enclosure, through a mounfaIn as 
though through space; he dives in and out of the earth as though It were water; he walks 
on water without sinking as though 1t were earth; seated cross-legsed, he travels in space 
like a bird; with his hand he touches and strokes the moon and sun so powerful and 
mighty; he wields bodily mastery even as far as the Brahma-world. 

Với tâm của vị ấy, vị ấy biết tâm của các chúng sanh, các loại người; tâm có tham, biết 
tâm có tham; tâm không tham, biết tâm không tham; tâm có sân, biết tâm có sân; tâm 
không sân, biết tâm không sân; tâm có si, biết tâm có si; tâm không si, biết tâm không sĩ; 
tâm chuyên chú, biết tâm chuyên chú; tâm tán loạn, biết tâm tán loạn; tâm đại hành, biết 
tâm đại hành; tâm không đại hành, biết tâm không đại hành; tâm chưa vô thượng, biết 
tâm chưa vô thượng: tâm vô thượng, biết tâm vô thượng; tâm thiển định, biết tâm thiển 
định; tâm không thiển định, biết tâm không thiển định; tâm giải thoát, biết tâm giải thoát; 
tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát: One understands the minds of other 
beings, of other persons, having encompassed them with one”s own mind. He understands 
the mind of other beings, of other persons, having encompassed them with his own mind. 
He understands a mind affected by lust as affected by lust and a mind unaffected by lust; 
he understands a mind affected by hate as affected by hate and a mind unaffected by hate 
as unaffected by hate; he understands a mind affected by delusion as affected by delusion 
and a mind unaffected by delusion as unaffected by delusion; he understands a contracted 
mind as contracted and a distracted mind as distracted mind; he understands an exalted 
mind as exalted and an unexalted mind as unexalted; he understands a surpased mind as 
surpassed and an unsurpassed as unsurpassed; he understands a concentrated mind as 
concentrated and an unconcentrated mind as unconcentrated; he understands a liberated 
mind as liberated and an unliberated mind as unliberated. 

Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, vân vân, vị ấy nhớ đến các đời 
sống quá khứ với các nét đại cương và các chi tiết: One recollects one°s manifold past 
lives, that 1s, one bịrth, two births..., a hundred births, a thousand bírths, a hundred 
thousand births, many aeons of world-contraction, many aeons of world-expansion, many 
aeons of world-contraction and expansion: “Phere I was so named, of such a clan, with 


8) 


9) 


3908 


such an appearance, such was my nutriment, such my experience of pleasure and pain, 
such my life-term; and passing away from there, I reapppeared elsewhere; and there too I 
was so named, of such an appearance, such was my nutriment, such my experlence of 
pleasure and pain, such my life-term; and passing away from there, | reappeared here. 
Thus with their aspects and particulars one recollects one”s manifold past lives. 

Với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, vị ấy thấy sự sống và sự chết của chúng sanh: With 
the divine eye, which 1s purified and surpasses the human. 

VỊ ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kể cao sang, nguời đẹp đẽ kẻ thô xấu, người 
may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ: One sees beings passing away and 
reappearing, Inferior and superlor, fair and ugly, fortunate and unfortunate, and one 
understands how beings pass on according to theIr actions. 


10) Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự mình chứng tri với thượng trí, vị ấy chứng đạt và 


an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát không có lậu hoặc: By realizing 
for oneself with direct knowledge, one here and now enters upon and abides In the 
deliverance of mind and deliverance by wisdom that are taintless with the destruction of 
the taints. 


(J) Những Thứ cần nên Thành Tựu 
Things that Need Be Accomplished 


(Tứ Thành Tựu— Four Achievemenfs: 


1) 


2) 


3) 


Thành Tựu Giới Đức Được Các Vị Thánh Ái Mộ: Achievement of morality dear to the 
Noble Ones—Vị nầy thành tựu giới đức được các bậc Thánh ái mộ, không bị hư hoại, 
không bị tì vết, được thực hành liên tục, không bị khiếm khuyết, khiến con người tự tại, 
được bậc Thánh tán thán, không bị nhiễm ô, hướng đến thiển định—He is possessed of 
morality dear to the Noble Ones, unbroken, without defect, unspotted, without 
Inconsistency, liberating, praised by the wise, uncorrupted, and conducIive tfO 
Concentrafion. 

Thành Tựu Lòng Tin Tuyệt Đối Với Phật: Achievement of the unwavering confidence in 
the Buddha—Ở đây Thánh đệ tử thành tựu lòng tin tuyệt đối với Phật, đây là Thế Tôn, 
bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật—Here, the Ariyan disciple is possessed 
of unwavering confidence In the Buddha, this: ““This Blessed Lord 1s an Arahant, a fully- 
enlightened Buddha, endowed with wIisdom and conduct, the Well-Farer, Knower of the 
worlds, Iincomparable Trainer of men to be tamed, Teachers of gods and humans, 
enlightened and blessed. 

Thành Tựu Lòng Tin Tuyệt Đối Với Pháp: Achievement of unwavering confidence in the 
Vị nầy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Pháp, đây là Pháp được Đức Thế 
Tôn khéo léo thuyết giảng, Pháp ấy là thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà 
thấy, có hiệu năng hướng thượng, chỉ người có trí mới tự mình giác hiểu—He is possessed 
of unwavering confidence in the Dharma, thus: “Well-proclaimed by the Lord 1s the 


Dharma 





4) 


3909 


Dharma, visible here and now, tineless, Inviting inspection, leading onward, to be 
comprehended by the wise each one for himself.” 

Thành Tựu Lòng Tin Tuyệt Đối Nơi Giáo Đoàn: Achievement of unwavering confidence 
in the Sangha—VỊ ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối nơi chúng Tăng. Chúng Tăng đệ tử của 
Thế Tôn là đầy đủ diệu hạnh, đầy đủ trực hạnh, đầy đủ như lý hạnh, đầy đủ chánh hạnh. 
Chúng Tăng đệ tử của Thế Tôn này đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng được cúng 
dường, đáng được chấp tay, là phước điển vô thượng ở đời —He ¡is possessed of 
unwavering confidence in the Sangha, thus: “Well-directed 1s the Sangha of the Lord”s 
disciples, of upright conduct, on the right path, on the perfect path. The Sangha of the 
Lord”s disciples 1s worthy of veneration, an unsurpassed field of merit in the world.” 


(II) Sáu Điều khiến Ba La Mật Thành Tựu— The six things which enable a bodhisattta to 


Ù 
2) 


3) 
4) 


5) 
6) 


keep perfectly the six paramifas: Sáu điều khiến cho một vị Bồ tát giữ tròn lục Ba La Mật. 
Cúng dường: Cúng dường để thành tựu đàn độ—Worshipful offerings. 

Hành trì giới luật: Học và hành trì giới giới luật để thành tựu giới độ—Study and practice 
the moral duties. 

Bi mẫn: Bi mẫn để thành tựu nhẫn độ—Pity. 

Tinh tấn hành trì thiện pháp: Siêng năng làm điều thiện để thành tựu tiến độ—Zeal in 
øoodness. 

Ở nơi cô liêu: Ở nơi cô liêu để thành tựu thiển độ—Isolation. 

Pháp lạc: Vui học Phật pháp để thành tựu trí độ—Delight in the law. 


(HI)Lục Thành Tựu—Six perfecHions ƒound in the opening phrase 0ƒ each sufra: Sáu loại 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


thành tựu, thường mở đầu các kinh. 

Tín Thành Tựu: Lấy chữ “Như Vậy” làm tín thành tựu— “Thus” implies perfect faith. 

Văn Thành Tựu: Lấy hai chữ “Ngã Văn” hay “Tôi nghe” làm văn thành tựu—“I Have 
Heard” implies perfect hearing. 

Thời Thành Tựu: Lấy hai chữ “Nhất Thời” hay “một thuở” làm thời thành tựu—“Once” 
1mplies the perfect time. 

Chủ Thành Tựu: Lấy chữ “Phật” chỉ rõ vị chủ thuyết pháp làm chủ thành tựu—“the 
Buddha” implies the perfect lord or master. 

Xứ Thành Tựu: Lấy các chữ như “Tại núi Kỳ Xà Quật” làm xứ thành tựu—“on Mount 
Grdhrakuta” implies the perfect place. 

Chúng Thành Tựu: Lấy các chữ “Đại Tỳ Kheo Chúng” làm chúng thành tựu—“with the 
øreat assembly of bhiksus” Iimplies the perfect assembly. 


(K) Từ chối phương tiện sống hay từ chối lạc thú? 
Rgecction 0ƒ imneans 0ƒ le or rejecHon 0ƒ pÏleasures ? 
Phần lớn chúng ta đều muốn làm việc thiện; tuy nhiên, chúng ta thường mâu thuẫn với 


chính chúng ta giữa lạc thú và tu hành. Có nhiều người hiểu lầm rằng tôn giáo là từ bỏ 
hạnh phúc cuộc đời thế tục. Nói như thế, thay vì tôn giáo là một phương tiện giúp người 


3910 


ta giải thoát thì ngược lại, tôn giáo được xem như trạng thái đàn áp nặng nể nhất, một 
kiểu mê tín dị đoan cần được loại bỏ nếu chúng ta thực sự muốn giải thoát. Điều tệ hại 
nhất là hiện nay nhiều xã hội đã và đang dùng tôn giáo như là một phương tiện để đàn áp 
và kiểm soát về mặt chính trị. Họ cho rằng hạnh phúc mà mình có hiện nay chỉ là tạm bợ, 
nên họ hướng về cái gọi là “Đấng sáng tạo siêu nhiên” để nhờ đấng ấy ban cho cái gọi là 
hạnh phúc vĩnh hằng. Họ khước từ những thú vui trên đời. Thậm chí họ không thể thưởng 
thức một bữa ăn với đầy đủ thức ăn, dù là ăn chay. Thay vì chấp nhận và thưởng thức cái 
øì mà họ đang có, thì họ lại tự tạo cho mình một gút mắc tội lỗi “Trong khi bao nhiêu 
người trên thế giới đang chết đói và khổ sở, tại sao ta lại buông mình trong lối sống như 
thế này được!” Thái độ chấp trước và từ chối những phương tiện tối cần cho cuộc sống 
hằng ngày này cũng sai lầm không khác chi thái độ của những kẻ đắm mình trong lạc thú 
trần tục. Kỳ thực, đây chỉ là một hình thức chấp thủ khác. Phật tử thuần thành phải nên 
luôn nhớ rằng chúng ta chối bổ những lạc thú trần tục nhằm loại bổ những bám víu cho dễ 
tu hành. Chứ chúng ta không bao giờ chối bỏ phương tiện của cuộc sống để chúng ta tiếp 
tục sống tu. Vì thế người con Phật vẫn ăn, nhưng không ăn mạng (mạng sống của chúng 
sanh). Người con Phật vẫn ngủ, nhưng không ngủ ngày ngủ đêm như con heo. Người con 
Phật vẫn đàm luận trong cuộc sống hằng ngày, nhưng không nói một đường làm một nẻo. 
Nói tóm lại, Phật tử thuần thành không chối bỏ phương tiện tiện nghỉ trong cuộc sống, mà 
chỉ từ chối không lún sâu hay bám víu vào những dục lạc trần tục vì chúng chỉ là những 
nhân tố của khổ đau và phiển não mà thôi—Most of us want to do good deeds; however, 
we are always confraditory ourselves between pleasure and cultivation. A lot of people 
misunderstand that religion means a denial or reJection of happiness in worldly life. In 
saying so, Instead of being a method for transcending our limitations, religion 1tself 1s 
viewed as one of the heaviest forms oŸ suppression. It”s Just another form of superstition to 
be rid of If we really want to be free. The worst thing 1s that nowadays, many societies 
have been using religion as a means of political oppression and control. They believe that 
the happiness we have here, in this world, 1s only a temporary, so they try to aim at a so- 
called “Almighty Creator” to provide them with a so-called eternal happiness. They deny 
themselves the everyday pleasures of life. They cannot enJoy a meal with all kinds of 
food, even with vegetarian food. Instead of accepting and enJoying such an experlence for 
what It 1s, they tie themselves up in a knot of guilt “while so many people 1n the world are 
starving and miserable, how dare I Iindulge myself in this way of life! This kind of 
aftitude 1s Just mistaken as the attitude of those who try to cling to worldly pleasures. In 
fact, this Just another form of grasping. Sincere Buddhists should always remember that 
we deny to indulge in worldly pleasures so that we can eliminate “clinging” to make 1t 
easy for our cultivation. We will never reJect means of life so we can continue to live to 
cultivate. À Buddhist still eat everyday, but never eats lives. ÀA Buddhist still sleeps but 1s 
not eager to sleep round the clock as a pig. A Buddhist still converse 1n danly life, but not 
talk in one way and act in another way. In short, sincere Buddhists never reJect any means 
of life, but refuse to indulge 1n or to cling to the worldly pleasures because they are only 
causes of sufferings and afflictions. 


3911 


(L) Người Tu là Người Quan Sát Vô Tư 
A Culfivafor 1s an Q@bjecfive @bserver 


()_ Người quan sát: Observer—Đức Phật dạy: “Tâm (nhảy nhót loạn động) như con vượn, ý 
(chạy lung tung) như con ngựa.” Mỗi khi tâm phóng đi, duyên vào những tư tưởng khác, 
hãy hay biết sự phóng tâm ấy nhưng không để mình bị cảm xúc, cũng không suy tư về 
những tư tưởng này. Không nên phê bình, chỉ trích, đánh giá, hay ngơi khen những tư 
tưởng ấy mà chỉ đem sự chú tâm của mình trở về nhịp thở tự nhiên. Chúng ta có thể bị 
những tư tưởng bợn nhơ hay bất thiện tràn ngập. Điều này có thể xảy ra. Chính trong khi 
hành thiển chúng ta hiểu biết tâm mình hoạt động như thế nào. Hãy tỉnh thức và hãy biết 
cả hai, những tư tưởng cao thượng và những tư tưởng thấp hèn, những gì tốt đẹp và những 
øì xấu xa, thiện và bất thiện. Không nên tự tôn kiêu hãnh vì những tư tưởng tốt và ngã 
lòng thất vọng với những ý nghĩ xấu. Tư tưởng đến rồi đi, không khác gì các nghệ sĩ trên 
sân khấu. Khi nghe tiếng tiếng động hãy ghi nhận, có “tiếng động”, rồi đem tâm trở về 
hơi thở. Cùng thế ấy, khi có mùi, có vị, có xúc chạm, đau, sướng, v.v... hãy theo dõi những 
tư tưởng ấy một cách khách quan, tự tại và không dính mắc. Tỉnh giác chú niệm nghĩa là 
quan sát bất cứ việc gì xảy đến bên trong ta và trong tác phong của chúng ta, chớ không 
xét đoán xem nó tốt hay xấu. Phật tử thuần thành nên luôn nhìn sự vật một cách khách 
quan chứ không chủ quan, chỉ quan sát với sự hay biết suông. Nhìn một cách khách quan 
không vương vấn dính mắc với những tư tưởng ấy. Trong tu tập theo Phật giáo, quan sát 
vô tư là chìa khóa buông bổ mọi dính mắc —The Buddha taught: “The mind ¡s like a 
monkey, the thought 1s like a horse.” Whenever our mind wanders to other thoughts, be 
aware of them, but do not get Iinvolved in them emotionally or intellectually; do not 
comment, condemn, evaluate or appraIse them, but bring our attention back to the nature 
rhythm of our breathing. Our mind may be overwhelmed by evil and unwholesome 
thoughts. This 1s to be expected. It is in meditation that we understand how our mind 
works. Become aware of both the good and evil, the ugly and beautiful, the wholesome 
and unwholesome thoughts. Do not elated with our good thoughts and depressed with the 
bad. These though come and go like actors on a stage. When we hear sounds, become 
aware of them and bring our attention back to our breath. The same with regard to smell, 
taste (which you may get menfally), touch, pain, pleasure and so forth. Sincere Buddhists 
should observe the thoughts in a calm detached way. Mindfulness means observing 
whatever happens Inside oneself, whenever one does, not Judging 1t as good or bad, Just 
by watching with naked awareness. Sincere Buddhists should always observe things 
obJectively, not subJectively, observing with our naked awareness. In Buddhist cultivation, 
1mpartial observation 1s the key to release all attachments. 


(H) Thế nào là sự quan sát khách quan?: What is an objective observation?—Đức Phật đã 
nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc quan sát khách quan là một trong những điều tối 
quan trọng trong việc tu tập theo Phật pháp. Qua quan sát khách quan chúng ta nhận chân 
ra bộ mặt thật của khổ đau phiền não. Từ đó chúng ta mới có cơ hội tu tập để tận diệt 
hoàn toàn khổ đau và phiển não. Chính vì thế mà ở vào bất cứ thời điểm nào trong tiến 
trình tu tập, quan sát khách quan lúc nào cũng giữ vai trò chính yếu The Buddha 


Œ) 


3912 


stressed the Iimportance of obJective observation, one of the keys to the Buddhist 
cultivation. Through objective observation we realize the real face of sufferings and 
afflictions. 1t s 1s obJective observation that øIves us an opporfunity to cultivate to totally 
destroy sufferings and afflictions. Thus, obJective observation plays a key role In the 
process Of cultivation. 


(M) Tiết Độ Trong Tu Tập 
Moderation in Culfivafion 


Tổng quan về Tiết Độ trong Tu Tập—An overview 0ƒ Moderation in Cultivation: Theo 
Thiển Sư Achaan Chah trong “Mặt Hồ Tĩnh Lặng,” có ba điểm căn bản để thực hành là 
thu thúc lục căn, nghĩa là không chìm đắm và dính mắc trong dục lạc ngũ trần, ăn uống 
tiết độ, và tỉnh thức —According to Zen Master Achaan Chah In “A Still Forest Pool,” 
there are three basic points of practice to work with are sense restraint, which means 
taking care not to indulge and attach to sensations; moderation In eating; and wakefulness. 


(II) Chỉ tiết về Tiết Độ trong Tu Tập— Details oƒ Moderation in Culfivation: 
(A) Thu thúc lục căn—Sense restraim: Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra một cơ thể bất 


thường, đuI, điếc, câm, què, vân vân, nhưng khó nhận ra một trạng thái tâm bất thường. 
Khi bắt đầu hành thiển, hành giả sẽ thấy mọi sự khác hẳn. Bạn sẽ nhìn thấy một trạng 
thái tâm méo mó, mà trước đây đối với bạn là bình thường. Bạn sẽ thấy nguy hiểm ở nơi 
mà trước đây bạn không thấy. Điều nầy giúp bạn thu thúc. Bạn sẽ trở nên nhạy cảm, như 
người đi vào rừng sâu ý thức được mối nguy hiểm của thú dữ, rắn độc, gai nhọn, vân vân. 
Một người có vết thương, rất thận trọng trước sự nguy hiểm của loài ruồi. Cũng như vậy, 
đối với người hành thiền, mối nguy hiểm phát xuất từ các đối tượng của giác quan, tức là 
lục trần. Bởi thế, thu thúc lục căn là đức hạnh cao nhất—We can easily recognize 
physical irregularitles, such as blindness, deafness, deformed limbs, but irregularitles of 
mind are another matter. When you begin to meditate, you see things differently. You can 
see the menfal distortions that formerly seemed normal, and you can see danger where 
you địd not see it before. This brings sense restraint. You become sensitive, like one who 
enters a forest or Jungle and becomes aware of danger from poisonous creafures, thorns, 
and so forth. One with a raw wound 1s likewIse more aware of danger from flies. For one 
who meditates, the danger 1s from sense obJects. Sense restraint 1s thus necessary; In fact, 
1t 1s the highest kind oŸ virtue. 


(B) Tiết Độ trong Ăn Uống— Moderation in Eating: 
(B-1)Tổng quan về Tiết độ trong việc ăn uống—An overview oƒ Moderation in eafting: Ăn ít và 


tiết độ đối với chúng ta quả thật là khó khăn. Hãy học cách ăn trong chánh niệm. Ý thức 
được nhu cầu thực sự của mình; học cách phân biệt giữa muốn và cần. Đào luyện cơ thể 
không phải là hành xác. Không ngủ, không ăn, dù có giá trị của chúng, nhưng cũng chỉ là 
những cực đoan. Hành giả phải thực sự muốn chống lại sự biếng nhác và phiển não. 
Khuấy động chúng lên và quan sát chúng. Một khi hiểu được chúng thì những sự thực 
hành có vẻ cực đoan trên sẽ không cần thiết nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta phải ăn, 


3913 


ngủ, và nói ít lại, nhằm đè nén tâm luyến ái và khiến chúng tự lộ diện—]t is difficult to 
eat little or in moderation. Let learn to eat with mindfulness and sensitivity to our needs, 
learn to distinguish needs from desires. Training the body 1s not In 1fself self-torment. 
Going without sleep or without food may seem extreme at times. We must be willing to 
resist laziness and defilement, to stir them up and watch them. Once these are undersftood, 
such practices are no longer necessary. This is why we should eat, sleep, and talk little, for 
the purpose of opposing our desires and making them reveal themselves. 


(B-2)Chi tiết về Tiết độ trong việc ăn uống— Details oƒ Moderation in eating: Theo Kinh Hữu 


l) 
2) 
a) 
b) 
c) 


đ) 


3) 


Học trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy “Thế nào là vị Thánh đệ tử biết tiết độ trong 
ăn uống? °—According to the Sekha Sutta in the Middle Length Discourses of the Buddha, 
the Buddha confirmed his noble disciples on moderating In eating as follows: 

Quán sát một cách khôn ngoan: Reflecting wisely. 

Khi thọ dụng các món ăn—When taking food: 

Không phải để vui đùa: Not for amusemeit. 

Không phải để đam mê: Not for intoxication. 

Không phải để trang sức hay tự làm đẹp mình: Not for the sake of physical beauty and 
attracftiveness. 

Chỉ để thân nầy được duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấp trì phạm hạnh: 
Only for the endurance and continuance of this body, for enduring discomfort, and for 
assisting the holy Hife. 

Vị ấy nên nghĩ rằng: “Như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cẩm 
thọ mới; và ta sẽ không phạm lỗi lầm, sống được an ổn.”—Considering: “Thus I shall 
terminate old feelings without arousing new feelings and I shall be healthy and blameless 
and shall live in comfort.” 


(B-3)Lời Phật dạy về Tiết độ trong việc ăn uống— The Buddha's Teachings on Moderation in 


eafing: Đặc biệt nói về điều độ về vật chất. Theo Kinh Pháp Cú, câu 325, Đức Phật dạy: 
“Như heo kia ưa ngủ, lại tham ăn, kể phàm ngu vì tham ăn ưa ngủ, nên phải bị tiếp tục 
sanh mãi trong vòng luân hồi.”——To manage, especially relating to provision for material 
needs. According to the Dharmapada Sutra, verse 325, the Buddha taught: “Như heo kia 
ưa ngủ, lại tham ăn, kể phàm ngu vì tham ăn ưa ngủ, nên phải bị tiếp tục sanh mãi trong 
vòng luân hồi—The stupid one, who is torpid, gluttonous, sleepy and rolls about lying like 
a hog nourished on pig-wash, that fool finds rebirth again and again.” 


(C) Tỉnh thức— Wakefulness: Muốn có chánh niệm thì phải có nỗ lực liên tục, chứ không 


phải chỉ siêng năng một lúc rồi thôi. Dầu chúng ta có hành thiển suốt đêm nhưng trong lúc 
khác chúng ta để cho sự lười biếng chế ngự thì cũng không phải là hành thiển đúng cách. 
Chúng ta phải luôn quan sát, theo dõi tâm chúng ta như cha mẹ theo dõi con cái, bảo vệ 
không để chúng hư hỏng—To establish wakefulness, effort is required constantly, not just 
when we feel diligent. Even 1ƒ we meditate all night at times, If 1s not correct practice If at 
other times we still follow our laziness. You should constantly watch over the mind as a 
parent watches over a child, protects 1t from 1ts own foolishness, teaches 1t what 1s right. lí 
1S Incorrect to think that at certain times we do not have the opportunity to meditate. We 
must consfantly make the effort to know ourselves; If 1s as necessary as our breathing, 
which continues in all situations. If we do not like certain activities, such as chanting or 


Œ) 


3914 


working, and give up on them as meditation, we will never learn wakefulness—See 
Chapter 80. 


(N) Thấy lỗi người thì dễ 

Easy to see the ƒaulft oƒ others 
Tổng quan về “Thấy lỗi người dễ ”—An overview oƒ “Easy to see the ƒault oƒ others ”: 
Thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình khó. Đức Phật dạy chúng ta không nên tránh né trách 
nhiệm của chính mình bằng cách đỗ thừa cho người khác về những hoàn cảnh không may 
hay những điều sui rủi. Thông thường con người khi phải đương đầu với những khuyết 
điểm của mình, họ thường dối mình và tránh né nhận sự lỗi lầm đó. Họ sẽ tìm đủ mọi 
cách để bào chữa, ngay cả sử dụng phương cách tệ hại nhất để biện minh cho việc làm 
của họ. Họ có thể thành công trong việc bào chữa này. Đôi khi họ đạt được kết quả bằng 
cách cố gắng lừa gạt người khác, ngay cả việc tự dối mình với những ý tưởng xấu xa nảy 
sinh trong tâm trí. Tuy nhiên, bạn có thể lừa đảo vài người trong một đôi lúc, chứ bạn 
không thể lúc nào cũng lừa đảo được mọi người. Theo Đức Phật: “Kẻ thực sự xấu ác, khi 
họ gây tạo tội lỗi mà không tự biết. Và người làm ác nhưng biết sám hối tội lỗi của mính 
là người có trí tuệ vậy.” Nếu bạn phạm lỗi, bạn nên chấp nhận điều ấy. Dĩ nhiên bạn cần 
có can đảm để thấy được sự sai quấy của chính mình. Phật tử thuần thành đừng bao giờ 
nghĩ rằng mình không may, bất hạnh, hay mình là nạn nhân của vận số. Bạn nên ý thức 
rằng tâm của bạn tạo nên những nguyên nhân gây nên mọi khổ đau phiền não cho chính 
bạn. Chỉ có như vậy bạn mới đi đến đời sống hạnh phúc thật sự được —Easy seen are 
others" faults; hard indeed to see one”s own faults. The Buddha taught that we should not 
evade self-responsibility for our own actions by blaming them on circumstances or 
unluckiness. Usually when a man 1s forced to see his own weakness, he avoids It and 
Instead gIves 1t to self-deceit. He will search his brain for an excuse, even the lamest one 
will do, to Justify his actions. He may succeed In doing this. Sometimes he succeeds so 
well In trying to fool others, he even manages to fool himself with the very ghost created 
by his mind. However, you may fool some of the people for some of the time, but not all 
the people all the time. According to the Buddha, the fool who does not admit he 1s a fool 
1s a real fool. And the fool who admifs he 1s a fool 1s wise to that extent. If you have made 
a mistake, then admit it. You need courage, of course admission oŸ your own mistake 1s 
not pleasant. You also need wisdom to see your own faults. Sincere Buddhists should not 
thnk that you have been unlucky, or you have been a vicim of fate. Face your 
shortcomings. You must realize that your mind has created the conditions which gave rise 
to the miseries and difficulties you are experiencing. This 1s the only way that can help 
lead you to a happy Le. 


(II) Đúc Phật dạy về “Thấy lỗi người dễ, thấy lỗi mình khó ”— The Buddha's teachings on 


Ù 


* Easy to see the ƒqulfs 0ƒ others, buf tt is dựƒƒTcult to perceive ouf own ƒqulÌfs ”: 
Thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình mới khó. Lỗi người ta cố phanh tìm như tìm thóc trong 
gạo, còn lỗi mình ta cố che dấu như kẻ cờ gian bạc lận thu dấu quân bài: It is easy to see 


2) 


3) 


q) 


3915 


the faults of others, but it 1s difficult to perceive our own faults. A man winnows hIis 
neiphborˆs faults like chaff, but hides his own, as a dishonest gambler conceals a losing 
dice (Dharmapada 252). 

Nếu thấy lỗi người thì tâm ta dễ sinh nóng giận mà phiền não tăng thêm, nếu bỏ đi thì 
phiển não cũng xa lánh: He who sees others` faults, is easy to get irritable and increases 
afflictions. If we abandon such a habit, afflictions will also be gone (Dharmapda 253). 

Lỗi biết rằng lỗi, không lỗi biết rằng không lỗi, giữ tâm chánh kiến ấy, đường lành thấy 
chẳng xa: Those who perceive wrong as wrong and what is right as right, such men, 
embracing right views and go to the blissful state (Dharmapada 319). 


(O) Những bước cơ bản của đạo lộ diệt khổ hướng đến Niết Bàn 
EssenHial steps 0ƒ the path to the removadl 0ƒ suƒƒfering 


Tổng quan về những bước cơ bản của đạo lộ diệt khổ hướng đến Niết Bàn— An overview 
0ƒ` Essential steps oƒ the path to the removal oƒ suƒfering: Những bước cơ bản của đạo lộ 
diệt khổ hướng đến Niết Bàn đã được Đức Phật chỉ rõ (Đạo Lộ Diệt Khổ). Đó là con 
đường tu tập cẩn trọng nội tâm thế nào để tạo được sự an lạc thanh khiết và sự yên nghỉ 
tối thượng khỏi những xáo trộn của cuộc đời. Đạo lộ nầy quả thật rất khó, nhưng nếu 
chúng ta với sự chánh niệm và hoàn toàn tỉnh thức, bước lên trên đó thận trọng từng bước, 
chúng ta cũng có ngày đến đích. Người ta thường đi mà không thấy không biết con đường 
mình đang đi. Tôn giáo chú trọng trên thực hành, tức là đi như thế nào, nhưng lại sao lãng 
việc giáo hóa những hoạt động trí thức để xác định con đường tu tập chân chính, tức là 
thấy như thế nào. Trong Phật giáo Đại Thừa, đây là con đường trên đó người ta đã trực 
tiếp chứng nghiệm “tánh không.” Con đường này đồng thời với sơ địa Bổ Tát, trên đó 
hành giả dẹp bỏ được những nhận thức giả tạo về một cái ngã trường tổn. Đức Phật đã 
nhấn mạnh trong giáo lý của Ngài là tiến trình thử nghiệm trong tu tập theo giáo lý nhà 
phật là một chuỗi những quan sát khách quan trước khi thực hành. Qua quan sát khách 
quan chúng ta nhận chân ra bộ mặt thật của khổ đau phiền não. Từ đó chúng ta mới có cơ 
hội tu tập để tận diệt hoàn toàn khổ đau và phiền não. Chính vì thế mà ở vào bất cứ thời 
điểm nào trong tiến trình tu tập, quan sát khách quan lúc nào cũng giữ vai trò chính yếu 
trong tiến trình thử nghiệm trong tu tập theo Phật giáo —The essential steps of the path to 
the removal of suffering to Nibbana are pointed out by the Buddha. It is the way of careful 
cultivation of the mind so as to produce unalloyed happiness and supreme rest from the 
turmoil of life. The path 1s indeed very difficult, but 1ƒ we, with constant heedfulness, and 
complete awareness, walk It watching our steps, we wIll one day reach our desftination. 
The way of walking or the way of cultivation. People often walk without seeing the way. 
Religions generally lay Importance on practice, that 1s, how to walk, but neglect teaching 
the Intellectuall activity with which to determine the right way, that 1s, how to see. In 
Mahayana Buddhism, this 1s the path on which one has directly realized emptiness. This 
also coincides with the first Bodhisattva level (bhumI). Ôn this path meditators completely 
remove the artificilal conceptions of a permanent self. The Buddha stressed in His 
Teachings the experimenfal process in Buddhist cultivation 1s a chain of objective 


3916 


observations before any practices because through obJective observations we realize the 
real face of sufferings and afflictions. 1ts Is obJective observation that gives us an 
Oopportunity to cultivate to totally destroy sufferings and afflictions. Thus, at any time, 
obJective observation plays a key role in the experimental process in Buddhist cultivation. 


(II) Chỉ tiết về những bước cơ bản của đạo lộ diệt khổ hướng đến Niết Bàn—Details oƒ 


1) 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


Essential steps 0ƒ the path to the rermovdl 0ƒ suƒƒfering: 

Vượt Qua Sự Sân Hận: Overcome anger—Theo thuyết nhà Phật, muốn vượt qua sân hận 
chúng ta phải quán rằng một con người hay con thú làm cho mình giận hôm nay có thể đã 
từng là bạn hay là người thân, hay có thể là cha là mẹ của ta trong một kiếp nào đó trong 
quá khứ —According to the Buddhist theory, In order to overcome anger, one must 
contemplate that a person or an animal which causes us to be angry today may have been 
our friend, relative or even our father or mother 1n a certain previous lIfe. 

Vượt Qua Luyến Ái: Overcome attachment—Muốn qua luyến ái chúng ta nên tu tập thiển 
định và quán tưởng rằng một người bạn hôm nay có thể trở thành kẻ thù ngày mai, do đó 
không có gì cho chúng ta luyến ái—We should meditate or contemplate that a friend 
today may become an enemy tomorrow and therefore, there 1s nothing for us to attach to. 
Hàng Phục Ma Chướng: Overcome demons—Hàng phục ma quân như Đức Phật đã làm 
khi Ngài vừa thành Chánh Giác (Khi Đức Phật sắp sửa thành chánh giác, Ngài ngồi ở Bồ 
Đề Đạo Tràng, thì có vị trời thứ sáu ở cõi dục giới hiện tướng ác ma đến thử thách Ngài 
bằng đủ thứ nguy hại, hoặc dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, hoặc dùng uy lực bức hại. Tuy 
nhiên, đức Phật đều hàng phục được tất cả)—To overeome demons, e.g. as the Buddha 
địd at his enlightenment. 

Khắc phục hoài nghỉ: Overeome doubts—Học kinh, đọc truyện nói về những người giác 
ngộ, cũng như Thiển quán là những phương cách giúp chúng ta nhận biết chân lý và khắc 
phục hoài nghi —To study scriptures, to read storles of enliphtened ones, as well as to 
contemplate will help us perceive the truth and overcome doubts. 

Xả bỏ tiền tài và sắc dục: Renounce wealth and sex—Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 
Chương 22, Đức Phật dạy: “Tiền tài và sắc đẹp đối với con người rất khó buông xả, giống 
như chút mật trên lưỡi dao, không đủ cho bữa ăn ngon, thế mà đứa trẻ liếm vào thì bị nạn 
đứt lưỡi.”—According to the Sutra In Forty-ITwo Sections, Chapter 22, the Buddha said: 
“People who cannot renounce wealth and sex are like small children who, not satisfied 
with one delicious helping, lick the honey off the blade of the knife and in doiïng so, cut 
their tongues.” 

Loại bỏ vọng niệm: Get rid of deluded thoughts—Một trong những phương cách tốt nhứt 
để loại trừ vọng niệm là hoặc ngồi thiền, hoặc giữ một phương pháp nào đó chẳng hạn 
như niệm hồng danh Phật A Di Đà ——One of the best methods to get rid of deluded 
thoughts 1s either meditation to obtain concentration or Just keep one method such as 
reciting the name of Amitabha Buddha. 

Chẳng hủy báng Phật pháp: Not to slander any enlightening teachings—Đây là một trong 
mười luật nghi của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được luật nghi 
đại trí vô thượng—Should not slander any enlightening teachings. This 1s one of the ten 
kinds of rules of behavior of great enliphtening beings. Enlightening beings who abide by 
these can attain the supreme discipline of. great knowledge. 


8) 


a) 


b) 


3) 


3917 


Không tìm Lỗi Người: Not to look for faults in others—Trong cuộc sống hằng ngày, chúng 
ta thường nhìn lên, nhìn xuống, nhìn đông, nhìn tây, nhìn bắc, nhìn nam, cố tìm lỗi người. 
Phật dạy rằng chúng ta nên nhìn lại chúng ta, chúng ta nên phản quang tự kỷ để tự giác 
ngộ lấy chính mình —In daily life, always look above , look below, look to the east or to 
the west, to the north or to the south and so on to try to find faults in others. Buddha taught 
that we should look into ourselves, we should reflect the light of awareness inwardly to 
become enlightened. 

Phật dạy: “Khi nào chúng ta không còn thấy lỗi người hay chỉ thấy cái hay của chính 
mình, chừng đó chúng ta sẽ được các bậc trưởng lão nễ vì và hậu bối kính ngưỡng—The 
Buddha taught: “When we do not see others” mistakes or see only our own rightness, we 
are naturally respected by seniors and admired by Juniors.” 

Theo Kinh Pháp Cú, câu 50, Đức Phật dạy ——According to the Dharmapada, sentence 50, 
the Buddha taught: “Chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ nên dòm coi họ đã làm gì hay không 
làm gì, chỉ nên ngó lại hành động của mình, thử đã làm được gì và chưa làm được gì —Let 
not one look on the faults of others, nor things left done and undone by others; but one”s 
own deeds done and undone.” 

Hãy tự xem xét lấy mình: Examine ourselves— Chúng ta, những Phật tử thuần thành, phải 
tự quán sát lấy mình để từ đó chúng ta có khả năng hiểu mình là ai. Hiểu thân và tâm 
mình bằng sự quan sát theo dõi. Trong lúc ngồi thiền, trong khi ăn uống, ngủ nghỉ, chúng 
ta đều biết phải làm như thế nào để giới hạn và điều hòa. Hãy xử dụng trí tuệ của chúng 
ta. Hành thiển không nhằm mục đích đạt được, hay để hoàn thành một cái gì cả. Chỉ cần 
chú tâm tỉnh thức. Toàn thể việc hành thiền của chúng ta là nhìn thẳng vào tâm mình. Khi 
nhìn thẳng vào tâm mình chúng ta sẽ thấy được sự khổ, nguyên nhân của khổ, và chấm 
dứt sự khổ—We, devoted Buddhists, must examine ourselves so that we are able to know 
who we are. Know our body and mind by simply watching. In sitting, in sleeing, in eating, 
know our limits. Use wisdom. The practice 1s not to try to achieve anything. Just be 
mindful of what 1s. Qur whole meditation 1s to look directly at the mind. We wIll be able to 
see suffering, 1ts cause, and Its end. 


10) Kiểm soát tình cảm: Control emotions—Theo đạo Phật, kiểm soát tình cảm không có 


nghĩa là đè nén hay đàn áp cảm xúc, mà là ý thức rõ ràng những tình cảm tiêu cực có hại. 
Nếu chúng ta không ý thức được sự tai hại của chúng thì chúng ta có khuynh hướng để 
cho chúng tự do bộc phát. Ngược lại, nếu chúng ta nhận rõ sự tàn hại của chúng, chúng ta 
sẽ xa lánh chúng một cách dễ dàng-—In Buddhism, controlling emotions does not mean a 
repression or supression of emotions, but to recognize that they are destructive and 
harmful. If we let emotions simply come and go without checking them, we wIll have a 
tendency to prone to emtional outbursts. In the contrary, 1ƒ we have a clear recognition of 
their destructive potential, we can get rid of them easily. 


11) Loại trừ các dục vọng: Get rid of desires—Hành giả tu Phật nên tha thiết điều phục các 


dục vọng và khát vọng điều phục các dục vọng trong tương lai—A Buddhist practitioner 
should be keenly anxious to get rid of desires, and wants to persist In this. 


12) Loại trừ khổ đau: Elimination of suffering——Khổ đau có thể được loại bỏ bởi vì tự khổ đau 


không phải là bản chất cố hữu của tâm thức chúng ta. Vì khổ đau khởi lên từ vô minh hay 
những quan niệm sai lầm, một khi chúng ta nhận chân được tánh không hay thực tướng 
của vạn hữu thì vô minh hay quan niệm sai lầm không còn ảnh hưởng chúng ta nữa. Giống 


3918 


như khi chúng ta bật đèn lên trong một căn phòng tối; một khi đèn được bật sáng lên, thì 
bóng tối biến mất. Tương tự, nhờ vào trí tuệ chúng ta có thể tẩy sạch vô minh và những 
trạng thái nhiễu loạn trong dòng chảy tâm thức của chúng ta. Hơn nữa, trí tuệ còn giúp 
chúng ta tẩy sạch mọi dấu vế nghiệp lực đã và đang hiện hữu trong tâm thức chúng ta, 
khiến cho sức mạnh của những dấu vết này không còn có thể tác dụng và tạo quả báo cho 
chúng ta nữa. Sau khi nhận chân ra bộ mặt thật của đời sống, Đức Phật tự nhủ: “Ta phải 
thoát ly sự áp chế của bệnh hoạn, già nua và chết chóc.”—Suffering can be eliminated 
because suffering 1tself isnˆt the Intrinsic nature of our minds. Since suffering arises from 
Ignorance or misconception, once we realize emptiness, or the nature of things as they are, 
Ignorance or misconception no longer Influences us. Its like turning a light on in a dark 
room, once the light 1s on, the darkness vanishes. Similarly, wisdom can help us cleanse 
Ignorance and disturbing attitudes from our minds forever. In addition, wisdom cleanses 
the karmic imprinfs currently on our minds, so they won't bring results. After perceiving 
the true picture of life, the Buddha said to himself: “I must get rid of the oppression of 
disease, old age and death.” 

13) Loại Trừ Mê Hoặc: Eliminating Perversions—Eliminating deluded and confused—Mê 
hoặc hay hư vọng là bị lừa dối hoàn toàn. Mê hoặc còn ám chỉ một niỀm tin vào một điều 
øì đó trái với thực tại. Mặt khác, mê hoặc gợi ý rằng điều được thấy có thực tại khách 
quan nhưng bị giải thích lầm hay thấy sai. Theo Phật Giáo, mê hoặc là vô minh, là không 
biết chân tánh của vạn hữu hay ý nghĩa thật sự của sự hiện hữu. Chúng ta bị các giác quan 
của mình (kể cả lý trí và tư tưởng phân biệt) làm cho lâm lạc đến khi nào chúng còn khiến 
chúng ta chấp nhận thế giới hiện tượng như là toàn thể thực tại, trong khi thật ra nó chỉ là 
một khía cạnh giới hạn và phù du của thực tại, và tác động tựa hỗ như là ở bên ngoài đối 
với chúng ta, trong khi nó chính là phản ảnh của chính chúng ta. Điều nầy không có nghĩa 
là thế giới tương đối không có thực thể gì cả. Khi các vị thầy nói rằng tất cả mọi hiện 
tượng đều là hư vọng, các thầy muốn nói rằng so với tâm, thì thế giới do giác quan nhận 
biết chỉ là một khía cạnh giới hạn và phiến diện của chân lý, cũng giống như là mộng ảo 
mà thôi. Khi chúng ta không thấy được thực chất của sự vật thì cái thấy của chúng ta luôn 
bị che lấp trong đám mây mù mê hoặc. Bởi những ưa thích và ghét bỏ của mình làm cho 
mình không thấy rõ các căn và trần (những đối tượng của các căn) một cách khách quan 
trong bối cảnh thật sự của nó. rồi từ đó chạy theo rượt bắt những ảo cảnh, ảo tưởng, ảo 
giác và những gì giả tạo phỉnh lừa ta. Giác quan của chúng ta bị lầm lạc và dẫn chúng ta 
đi sai nẻo. Chúng ta không thấy sự vật trong ánh sáng của thực tế, vì thế phương cách mà 
chúng ta nhìn sự vật bị sai lạc. Tâm mê hoặc lầm tưởng cái không thật là thật, thấy cái 
bóng bay qua ta ngỡ đó là cái gì có thực chất và trường tổn vĩnh cửu, kết quả là tâm thần 
của chúng ta bị bấn loạn mù mờ, xung đột, bất hòa, và triỀn miên đau khổ. Khi chúng ta 
bị kẹt trong tình trạng mê hoặc thì từ nhận thức, suy tư và hiểu biết của chúng ta đều 
không đúng. Chúng ta luôn thấy trường tổn vĩnh cửu trong những sự vật vô thường tạm bợ, 
thấy hạnh phúc trong đau khổ, thấy có bản ngã trong cái vô ngã, thấy đẹp đế trong cái 
đúng ra phải dứt bỏ khước từ. Chúng ta cũng suy tư và hiểu biết lầm lạc như thế ấy. 
Chúng ta bị mê hoặc bởi bốn lý do: chính giác quan của chúng ta, lối suy tư không khôn 
ngoan, sự chú ý không có hệ thống, và không nhìn thấy rõ bản chất thật sự của thế gian 
này. Đức Phật đề nghị chúng ta nên dùng chánh kiến để loại trừ những mê hoặc và giúp 
chúng ta nhận chân ra bản chất thật sự của vạn hữu. Một khi chúng ta thật sự hiểu biết 


3919 


rằng vạn sự vạn vật đều phải biến đổi trên thế giới và vũ trụ này, chắc chắn chúng ta sẽ 
không bao giờ muốn lệ thuộc vào bất cứ thứ gì nữa—Eliminating deceived ¡n regard to 
reality—Delusion also implies a belief in something that 1s contrary to reality. Illusion, on 
the other hand, suggests that what 1s seen has objective reality but 1s misinterpreted or 
seen falsely. In Buddhism, delusion 1s Ignorance, an unawareness of the true nature of 
things or of the real meaning of existence. We are deluded or led astray by our senses 
(which include the Intellect and Its discriminating thoughts) Insofar as they cause us to 
accept the phenomenal world as the whole of reality when In fact 1t 1s but a limited and 
ephemeral aspect of reality, and to act as though the world 1s external to us when In truth 1t 
1s but a reflection of ourselves. This does not say all phenomena are 1llusory, they mean 
that compared with Mind 1tself the world apprehended by the senses 1s such a partial and 
limited aspect of truth that 1t is dreamlike. When we fail to see the true nature of things 
our views always become clouded. Because of our likes and dislikes, we fail to see the 
sense organs and sense obJects obJectively and in their proper perspective and go after 
mirages, illusions and deceptions. The sense organs delude and mislead us and then we 
fail to see things In therr true light as a result of which our way of seeing things becomes 
perverted. The delusion of mind mistakes the unreal for the real, the passing shadows for 
permanence, and the result 1s confusion, conflict, disharmony and perpetual sorrow. When 
we are caugh up ¡in these illusions, we perceive, think and view things Incorrectly. We 
perceive permanence In the Impermanence; pleasure In pain; self in what 1s not self; 
beauty In repulsive. We think and view in the same erroneous manner. We are perverted 
for four reasons: our own senses, unwise reflection, unsystematic attention, failure to see 
true nature of this world. The Buddha recommended us to utilize right understanding or 
1nsipht to remove these ¡1llusions and help us recognize the real nature of all things. Once 
we really understand that all thing 1s subJect to change In this world without any exception, 
we will surely want to rely on nothing. 

14) Loại trừ chướng ngại và phiền não: Elimination of all hindrances and afflictions—Với sự 
diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự mình chứng tri với thượng trí, vị ấy chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát không có lậu hoặc—By realizing for 
oneself with direct knowledge, one here and now enters upon and abides In the 
deliverance of mind and deliverance by wisdom that are taintless with the destruction of 
the taints. 

15) Loại trừ tham, sân, sỉ và sợ hãi: Get rid of covetousness—Loại trừ tham, sân, s1 và sợ hãi, 
vì biết điều phục tự tâm. Đây là một trong mười hạnh tu của chư Đại Bồ Tát. Chư Đại Bồ 
Tát an trụ trong những pháp nầy thời đạt được hạnh bất lai bất khứ bất lai của chư Phật— 
Getting rid of covetousness, anger, delusion, and fear, by taming their own minds, one of 
the ten kinds of action of Great Enliphtening Beings. Enlightening Beings who abide by 
these can achieve the action of Buddhas that has no coming or øoIng. 

16) Loại trừ vọng niệm: Get rid of deluded thoughts—Một trong những phương cách tốt nhứt 
để loại trừ vọng niệm là hoặc ngôi thiền, hoặc giữ một phương pháp nào đó chẳng hạn 
như niệm hồng danh Phật A Di Đà—One of the best methods to get rid of deluded 
thoughts 1s either meditation to obtain concentration or just keep one method such as 
reciting the name of Amitabha Buddha. 

17) Buông Xả: Letting go—Thông tay—Buông bỏ. 


a) 


b) 


Œ) 


3920 


Giáo pháp căn bản của nhà Phật là phải trấn tỉnh kểm cột tâm viên ý mã. Khi buồn ngủ 
thì tìm chỗ yên tĩnh, tắt đèn và nằm xuống nghỉ ngơi cả thân lẫn tâm——A basic teaching of 
the Buddha on how to calm and rein In the “monkey” mind. When we feel asleep, Just lie 
down nn a qulet place, put the lights out and let go our minds and bodies. 

Trong đạo Phật, chúng ta thường nghe nói về buông xả và không bám víu vào thứ gì. Như 
vậy Đức Phật muốn dạy gì về buông xả? Ngài muốn nói trong cuộc sống hằng ngày 
không cách chi mà chúng ta buông mọi vật mọi việc. Chúng ta phảẩi nắm giữ sự việc, tuy 
nhiên đừng cố bám víu vào chúng. Thí dụ như chúng ta phải làm ra tiền cho chỉ tiêu trong 
đời sống, nhưng không bám víu vào việc làm ra thật nhiều tiền mà bất chấp đến việc làm 
ra tiểền bằng cách nào —In Buddhism, we have always been hearing about letting go and 
not clinging to anything. What does the Buddha mean on letting go? He means In daily 
activitiles, no way we can let go everything. We have to hold on things; however, try not to 
cling to them. For example, we try to make money for our living expenses, but not try to 
clng on making a lot of money to accumulate regardless of the means of making the 
mnOney. 

Hành giả làm bất cứ việc gì cũng nên làm với cái tâm xả bỏ. Đừng nên kỳ vọng sự đền 
đáp hay tán dương. Nếu chúng ta xả bỏ một ít, chúng ta sẽ có một ít bình an. Nếu chúng 
ta xả bổ được nhiều, chúng ta sẽ có nhiều bình an. Nếu chúng ta xả bỏ hoàn toàn, chúng 
ta sẽ được bình an hoàn toàn—Practioners do everything with a mind that lets go. Do not 
expect any praise or reward. If we let go a little, we wIll have a little peace. If we let go a 
lot, we will have a lot of peace. If we let go completely, we wIll know complete peace and 
freedom. 


(P) Pháp Tĩnh Lặng 
Solitude 


Tu tập “Tĩnh Lặng ” có nghĩa là lội ngược dòng đời— To cultivate “Solitude ” means to 
swim against the commnon sream: Người ta vì đã quá quen với tiếng động và chuyện trò 
nên lúc nào không có nói chuyện là người ta cảm thấy cô đơn quạnh quẽ. Nhưng nếu 
chúng ta tự rèn luyện nghệ thuật trau dồi sự ¡im lặng” thì từ từ chúng ta sẽ thấy thích thú 
với sự im lặng —People are so used to noise and talk, that they feel lonely and out of place 
1f they do not speak. But If we train ourselves in the art of cultivating silence, we wIill 
learn to enjJoy 1t. 


(II) Tĩnh Lặng là trở về tìm sự yên lặng bên trong—Solitude means retreating in search oƒ 


the inner silence: Hãy lặng lẽ tiến bước giữa cảnh ôn ào nhộn nhịp và nhớ rằng có sự an 
lạc trong im lặng. Chúng ta phải có lúc xa rời cuộc sống ôn ào để rút vào ẩn dật để tìm sự 
im lặng, dù rằng chỉ là một giai đoạn tạm thời. Đó là một hình thức nhàn lạc của kiếp 
nhân sinh. Trong nếp sống ẩn dật đơn độc, chúng ta sẽ chứng nghiệm giá trị của những 
phút trầm lặng. Chúng ta hành trình trở vào bên trong của chính chúng ta. Khi chúng ta rút 
lui vào im lặng, chúng ta sẽ tuyệt đối đơn độc để nhìn vào thực chất của chính chúng ta, 
thấy chúng ta đúng như sự thật mà chúng ta là, và chừng đó chúng ta có thể học hỏi được 


3921 


phương cách vượt qua những khuyết điểm và giới hạn của cuộc sống bình thường—Go 
placidly amid the noise and haste and remember that there 1s peace ĩn silence. We must 
take time off to go Into retreat in search of silence. We must, now and then, break away 
from motion to remain motionless, even though this 1s only a temporary period. Ïlt Is a 
peaceful form of existence. In lonely retreat, we experlence the value of silent 
contemplation. We make an Inward Jjourney. When we withdraw Into silence, we are 
absolutely alone to see ourselves as we really are, and then we can learn to overcome the 
weaknesses and limitations In ordinary experlence. 


(II)Chỉ có Thiên định mới có thể giúp chúng ta hành trình vào nội tâm với sự tĩnh lặng— 


l) 


2) 


3) 


Only meditation can heÌp us make an tnward journey with solitude: 

Thời gian mà chúng ta trải qua trong lúc thiển quán không phải là vô ích. Về lâu về dài 
thì công trình tu tập thiển quán sẽ tạo cho chúng ta một tánh chất mạnh mẻ. Thật là lợi lạc 
cho việc làm hằng ngày và sự tiến bộ nếu chúng ta có thể tìm được thì giờ để tự tách 
mình ra khỏi những công việc mà từ lâu hằng ngày chúng ta vẫn làm và bỏ ra một hay hai 
ngày để yên tỉnh hành thiển: Time spent in secluded contemplation is not wasted; it goes 
a long way to strengthen a man”s character. Ït 1s an asset to our daily work and progress 1ƒ 
we can find the time to cut ourselves off from routine and spend a day or two In quiet 
contemplation. 

Đây chắc chắn không phải là sự trốn chạy hay sống trong nhàn rỗi, mà là phương cách tốt 
đẹp nhất để tăng cường tâm trí và phát triển tinh thần. Đó là cái nhìn trở vào bên trong 
chính mình, và cái nhìn này mang lại nhiều lợi lạc: This is surely not escapism or living in 
1dleness, but the best way to strengthen our mind and mental qualities. 

Chính nhờ quan sát những tư tưởng và những cảm thọ của mình mà chúng ta có thể thấy 
sâu vào ý nghĩa của sự vật bên trong chúng ta và khám phá ra những năng lực hùng mạnh 
của chính mình. Đó chính là năng lượng hạnh phúc không điều kiện và hiện hữu triỀn 
miên nơi chính mình: It is a beneficial introspection; 1t 1s by examining one”s thoughts and 
feelings that one can probe Into the inner meaning of things, and discover the power 
within. This 1s the unconditioned eternal happiness In ourselves. 


(IV)Solitude and Observer: Sự Tĩnh Lặng và Người quan sát—Đức Phật dạy: “Tâm (nhảy 


nhót loạn động) như con vượn, ý (chạy lung tung) như con ngựa.” Muốn được sự tĩnh lặng 
bên trong thì mỗi khi tâm phóng đi, duyên vào những tư tưởng khác, hãy hay biết sự 
phóng tâm ấy nhưng không để mình bị cảm xúc, cũng không suy tư về những tư tưởng 
này. Không nên phê bình, chỉ trích, đánh giá, hay ngơi khen những tư tưởng ấy mà chỉ 
đem sự chú tâm của mình trở về nhịp thở tự nhiên. Chúng ta có thể bị những tư tưởng bợn 
nhơ hay bất thiện tràn ngập. Điều này có thể xảy ra. Chính trong khi hành thiển chúng ta 
hiểu biết tâm mình hoạt động như thế nào. Hãy tỉnh thức và hãy biết cả hai, những tư 
tưởng cao thượng và những tư tưởng thấp hèn, những gì tốt đẹp và những gì xấu xa, thiện 
và bất thiện. Không nên tự tôn kiêu hãnh vì những tư tưởng tốt và ngã lòng thất vọng với 
những ý nghĩ xấu. Tư tưởng đến rồi đi, không khác gì các nghệ sĩ trên sân khấu. Khi nghe 
tiếng tiếng động hãy ghi nhận, có “tiếng động”, rồi đem tâm trở về hơi thở. Cùng thế ấy, 
khi có mùi, có vị, có xúc chạm, đau, sướng, v.v... hãy theo dõi những tư tưởng ấy một cách 
khách quan, tự tại và không dính mắc. Tỉnh giác chú niệm nghĩa là quan sát bất cứ việc gì 


3922 


xảy đến bên trong ta và trong tác phong của chúng ta, chớ không xét đoán xem nó tốt hay 
xấu. Phật tử thuần thành nên luôn nhìn sự vật một cách khách quan chứ không chủ quan, 
chỉ quan sát với sự hay biết suông. Nhìn một cách khách quan không vương vấn dính mắc 
với những tư tưởng ấy. Trong tu tập theo Phật giáo, quan sát vô tư là chìa khóa buông bỏ 
mọi dính mắc—The Buddha taught: “The mind ¡s like a monkey, the thought ¡is like a 
horse.” To attain the inner solitude, whenever our mind wanders to other thoughts, be 
aware of them, but do not get Iinvolved in them emotionally or intellectually; do not 
comment, condemn, evaluate or appraise them, but bring our attention back to the nature 
rhythm of our breathing. Our mind may be overwhelmed by evil and unwholesome 
thoughts. This 1s to be expected. It is in meditation that we understand how our mind 
works. Become aware of both the good and evil, the ugly and beautiful, the wholesome 
and unwholesome thoughts. Do not elated with our good thoughts and depressed with the 
bad. These though come and go like actors on a stage. When we hear sounds, become 
aware of them and bring our attention back to our breath. The same with regard to smell, 
taste (which you may get menfally), touch, pain, pleasure and so forth. Sincere Buddhists 
should observe the thoughts in a calm detached way. Mindfulness means observing 
whatever happens Inside oneself, whenever one does, not Judging 1t as good or bad, Just 
by watching with naked awareness. Sincere Buddhists should always observe things 
obJectively, not subJectively, observing with our naked awareness. In Buddhist cultivation, 
1mpartial observation 1s the key to release all attachments. 


(V) Con người hiện đại và sự fĩnh lăng— Modern man and silence: 


l) 


2) 


Con người hiện đại khao khát nếp sống đơn độc. Một ít thì giờ độc cư mỗi ngày, một ít thì 
giờ xa lìa đám đông cuồng loạn là rất cần thiết để giữ thăng bằng cho tâm trí, cái tâm trí 
mà từ bấy lâu nay đã lâm bệnh vì hối hả quay cuồng, vì ồn ào huyên náo, vì va chm tranh 
đua trong cuộc sống hiện đại. Chính nhờ cuộc sống đơn độc mà tâm con người có thể đạt 
được sức mạnh. Con người hôm nay hình như chỉ mong cầu hạnh phúc từ bên ngoài, thay 
vì quay trở về với chính mình. Người ta lại hướng ngoại cầu hình. Hạnh phúc không tùy 
thuộc vào thế giới bên ngoài. Văn minh hiện đại không phải là một thứ phước đức không 
pha trộn: The modern man ¡s starved of solitude. A litle solitude everyday, a litle 
aloofness, a little cutting away from the madding crowd, 1s very necessary to give balance 
to his mind which 1s greatly upset by rush and speed, the din and turmoil, the clash and 
clang of modern life. It is in and through solitude that the human mind gains in strength 
and power. Modern man seems to seek happiness oufside instead of seeking 1t within. He 
has become an extrovert. Happiness does not depend on the external world. Modern 
cIvilization 1s not an unmixed blessing. 

Hình như con người mưu tìm hạnh phúc từ bên ngoài mình. Khoa học và kỹ thuật hình như 
đã hứa hẹn biến đổi thế gian này thành ra một thiên đàng. Ngày nay người ta không 
ngừng hoạt động nhắm về mọi hướng nhằm cải thiện thế giới. Các nhà khoa học nhiệt 
tình và quyết chí theo đuổi những phương pháp và những cuộc thí nghiệm. Cố gắng của 
con người để giúp vén lên bức màn bí mật bao trùm và che kín thiên nhiên vẫn tiếp tục 
bất khuất. Những khám phá và những phương pháp truyền thông hiện đại đã tạo được 
nhiều thành quả ly kỳ. Tất cả những cải thiện trên, mặc dù đã mang lại nhiều thành quả 
tiến bộ và tốt đẹp, đều hoàn toàn thuộc về ngoại cảnh và có tính cách vật chất. Mặc dù 


3) 


4) 


3923 


đã tạo được nhiều ư điểm và những tiến bộ khoa học kỹ thuật kể trên, con người vẫn chưa 
kiểm soát được cái tâm của chính mình. Bên trong luồng trôi chảy của tâm và thể xác có 
những kỳ diệu mà các nhà khoa học có thể còn phải bỏ ra nhiều năm nữa để khám phá: 
Man seems to have brought the external world under his sway. Sclence and technology 
seem to promise that they can turn this world Into a paradise. Today, there 1s ceaseless 
work goïng on ¡n all directions to improve the world. Sclentists are pursuing their methods 
and experiments with undiminished vigor and determination. Man”s quest to unravel the 
hidden secrets of nature, continues unabated. Modern discoveries and methods of 
communicatfion and contact have produced startling results. All these Improvements, 
though they have theIr advanfages and rewards, are entirely material and external. In spIte 
of all this, man cannot yet control his mind, he 1s no better for all his sclentific progress. 
Within this conflux of mind and body of man, however, there are unexplored marvels to 
keep men of scIence occupied for many years. 

Người ta đi tìm giải pháp cho những vấn đề khác nhau của mình nhưng vẫn thất bại, vì 
phương pháp và lối để cập vấn để sai lạc. Họ tưởng rằng tất cả vấn để đều có thể giải 
quyết từ bên ngoài. Nhưng phần lớn các vấn để nằm bên trong, chứ không phải ở bên 
ngoài. Các vấn đề ấy đều xuất phát từ thế giới bên trong, và vì vậy cũng phải được giải 
quyết ngay từ bên trong: People are searching for solutions to their various problems in 
vain because their approach, their method, is wrong. They think all problems could be 
solved externally. Most of the problems, however, are Internal. They spring from the 
world within, and so the solution too, 1s to be sought within. 

Chúng ta thường nghe những người thường lưu tâm đến nạn ô nhiễm môi trường lên tiếng 
chống lại nạn làm ô nhiễm không gian, ô nhiễm biển cả, ô nhiễm đất đai, nhưng còn cái 
tâm ô nhiễm này thì sao? Chúng ta có chú ý đến việc bảo vệ và gội rữa cái tâm ô nhiễm 
của chúng ta hay không? Như lời Đức Phật dạy: “Từ lâu rồi tâm con người bị tham, sân, sỉ 
làm ô nhiễm. Sự ô nhiễm nơi tâm làm cho chúng sanh ô nhiễm. Gội rữa tâm làm cho 
chúng sanh trong sạch.”—We hear that those Interested in environmerntal Issues have 
raised theIr voice against air pollution, sea and land pollution, but what of our mind 
pollution? Are we equally interested in protecting and cleansing our mind? As the Buddha 
poInts out: “For a long time has man”s mind been defiled by greed, hatred and delusion. 
Mental defilements make beings Impure; mental cleansing purifies them.” 


(VDLối sống của người Phật tử— The Buddhist way oƒ le: Lối sống của người Phật tử là 


một tiến trình tích cực thanh lọc từ hành động, đến ngôn ngữ và ý tưởng của mình. Đó là 
tự trau dồi, tự thanh tịnh dẫn đến tự chứng ngộ. Điểm mà Phật giáo nhấn mạnh là thực 
hành chứ không phải là lối lý luận về triết học trừu tượng. Do đó, chúng ta cần phải thực 
hành mỗi ngày một chút hành thiển, cũng giống như công phu của gà mẹ ấp trứng vậy, vì 
cho mãi đến hôm nay chúng ta vẫn còn hành động như một con chuột chạy vòng trong 
chiếc lỗổng trong vội vã. Ngoài ra, chúng ta còn phải nhận diện ra những tiêu cực trong đời 
sống hằng ngày để kịp thời đối trị chúng. Thí dụ như khiêm tốn đối trị kiêu căng, mãn 
nguyện đối trị tham lam, kiên trì đối trị biếng nhác, lòng tin cậy đối trị sự hoài nghi, và vị 
tha đối trị vị kỷ, vân vân. Nên nhớ, ai trong chúng ta cũng đều có cùng khả năng tĩnh lặng 
nội tâm của chính mình; tuy nhiên, chính những thái độ tiêu cực vừa kể trên làm trở ngại 
sự tĩnh lặng ấy—The Buddhist way of life is an intense process of cleansing one”s action, 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3924 


speech and thought. It ¡is self development and self-purification in self-realization. 
Buddhism”s emphasis 1s on practical results and not on philosophical speculation or logical 
abstraction. Hence the need to practice daily, a little meditation, to behave like the hen on 
her eggs; for we have been most of the time behaving like the squirrel in the hastily 
revolving cage. Besides, we should be able to identify as many negative states as possible 
in đaily life, so that we can deal with them on a timely manner. For instance, humility 
Oopposes pride, contentment opposes øreed, perseverance opposes indolence, trust OpDOSe©S 
suspicion, altruism opposes selfishness, and so on. Remember that everyone of us has the 
same potenfial for Inner tranquility; however, the above menfioned negative atfitudes are 
the main obstructions to our inner peace. 


(Q) Ôn lại các giai đoạn trên bước đường tu hành 
Reyiewing The Stages on the Path 


Theo truyền thống Tây Tạng (được biên soạn bởi Ngài Ban Thiển Lạt Ma đời thứ nhất 
của Tây Tạng, Phật tử nên luôn ôn lại các giai đoạn trên bước đường tu hành như sau— 
According to the Tibetan tradition (composed by the Tibetan First Panchen Lama), 
Buddhists should always Review the stages on the Path as follows: 

Qua oai lực cúng dường và thỉnh nguyện cung kính đến người, hỡi bậc Thánh Trí tôn kính 
Đạo Sư, là ruộng công đức tối thượng, chúng con xin được hộ trì của đấng Hộ Pháp và căn 
gốc của an vui và hỷ lạc, xin cho chúng con đến dưới sự bảo bọc an lạc của người: 
Through the power of having made offerings and respectful requests to you holy 
venerable Gurus, supreme field of merit, Protectors and root of well-being and bliss, 
please bless me to come under your Joyful care. 

Nhận biết thân tự do và quý hiếm này chỉ được một lần, khó kiếm được nữa, và mất đi rất 
dễ dàng, chúng con xin được hộ trì để hưởng tinh túy của thân người cùng xử dụng hữu 
ích thân này, không bị lôi cuốn theo các việc vô nghĩa của kiếp sống này: Please bless me 
to realize how this body of liberties and endowmentfs 1s found but once, 1s difficult to 
obtain, and 1s easily lost; and partake of Its essence, make 1t worthwhile, undistracted by 
the meaningless affairs of this life. 

Kinh khiếp thay ngọn lửa nung vì đau khổ trong các nẻo luân hồi dữ, chúng con xin thành 
tâm quy-y Tam Bảo và xin được ban Hộ Trì của người, giúp chúng con hăng hái cố gắng 
tỉnh tấn tu tập các pháp môn, phương tiện, từ bỏ những điều đưa đến tai họa và xin tích tụ 
công đức lành: Please bless me to fear the searing blaze of suffering In the lower realms. 
Take heartfelt refuge in the Three Precious Gems, and enthusiastically practice avoiding 
negative actions and accumulating virtue. 

Bị ném tung vào giữa làn sóng tham ái và nghiệp lực, chúng con xin được sự hộ trì của 
người để phát nguyện ý chí dũng mãnh hầu đạt đến giải thoát ra khỏi bể khổ kinh khủng 
của vô lượng kiếp luân hổi: Please bless me to develop an intense longing for freedom 
from this great ocean of boundless, viclous existence, violence tossed by waves of 
affliction and karma, infested by sea monsters of the three sufferings. 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


3925 


Sau khi bỏ tà kiến cho rằng ngục tù luân hồi sanh tử đau khổ không thể chịu được này là 
nguồn khoái lạc, chúng con xin được hộ trì để thọ hưởng kho tàng châu báu của bậc 
Thánh Trí và tam học cao cấp, và nhờ đó bảo tổn nâng cao lá cờ đạo giải thoát giác ngộ: 
Please bless me to overcome the view which sees this unbearable prison of samsara as a 
pleasant garden and thereby grasp the banner of liberation, upholding it with the three 
trainings and the treasure of Arya Jewels. 

Nhận biết tất cả các chúng sanh đáng thương đã từng là mẹ chúng con, và đã từng nuôi 
nấng chúng con trong tình thương qua vô lượng kiếp, chúng con xin được hộ trì để phát 
lòng từ bi vô lượng như lòng thương của mẹ dành cho đứa con yêu: Please bless me to 
develop unaffected compassion like a loving mother”s for her precious child, by 
considering how all tormented beings are my mothers, who have raised me with kindness 
again and again. 

Không có sự khác biệt gì giữa chúng ta và kẻ khác, không ai trong chúng ta muốn bị một 
sự đau khổ nhỏ nào, và cũng thường không hài lòng với hạnh phúc đang có. Nhận biết 
điều này, chúng con xin được sự hộ trì của người để có thể cho thêm niềm vui và hạnh 
phúc cho người: Please bless me to enhance the bliss and Joy of others, realizing that there 
1s no diference between us. None of us desires the slightest suffering, or 1s ever contenf 
with the happiness we have. 

Căn bệnh trầm kha là chấp và yêu mến tự ngã của mình là nhân gây ra đau khổ mà chúng 
ta không muốn. Nhận biết như thế, chúng con xin được hộ trì để từ bỏ, chán ghét và tiêu 
trừ con quỷ to lớn là lòng ích kỷ chấp ngã: Please bless me to perceive that this chronic 
disease of cherishing myself is the cause gIving rise to my unsought suffering by blaming 
and begrudging 1t. May I destroy the great demon of self-sgraspIng. 

Ý thức yêu thương chúng sanh mọi loài và bảo bọc chúng sanh trong an lạc là cửa ngõ đi 
vào công đức vô lượng. Nhận thấy như thế, chúng con xin được sự hộ trì của người để yêu 
thương các chúng sanh nhiều hơn mạng kiếp chúng con, ngay cả khi họ trở nên kẻ thù: 
Please bless me to see that cherishing all mothers, wishing to place them 1n bliss, 1s the 
gateway to Infinite virtues. May I cherish these beings dearer than my life even should 
they rise up as my enemIes. 


10) Tóm lại, chúng sanh kém cõi chỉ nỗ lực cho chính họ. Với tâm thức nhận chân sự khác 


biệt giữa nhược điểm của chấp ngã và ưu điểm của sự lợi tha, chúng con xin được sự hộ 
trì của người, ban cho chúng con tâm vô phân biệt và chuyển hóa tâm, đổi ta cho người: In 
brief, infantile beings work only for their own ends while Buddhas work solely for the 
welfare of others. Please bless me to understand the faults of one and the advantages of 
the other, enabling me to equalize and exchange myself for others. 


11) Bởi vì yêu tự ngã mình chính là cửa ngõ dẫn đến mọi đau khổ, trong khi yêu mến chúng 


sanh mẹ và đặt căn bản trên điều đó chính là đức hạnh, chúng con xin được hộ trì của 
người để nhận đó làm cốt lõi tu tập pháp Du Già chuyển hóa tâm ta lấy người: Please 
bless me to make my core practice the Yoga of exchange of self for others. Since 
cherishing myself 1s the doorway to all torment while cherishing my mothers the 
foundation for all that 1s good. 


12) Và hành trì như thế hỡi đấng Bổn Sư Từ Bi, chúng con xin được sự hộ trì của của người, 


để cho chúng con xin thay cho hết thảy chúng sanh mẹ, không trừ một ai, gánh trả cho họ 
tất cả nghiệp nợ, chướng ngại và khổ đau ngay tức khắc trên chúng con. Và như thế, đưa 


3926 


mọi chúng sanh vào cõi Hỷ Lạc (three times): Please bless me venerable, compassionate 
Gurus so that all karmic debts, obstacles and sufferings of mother beIng. Ripen upon me 
now, without exception. And that I can give my happiness and virtue to other. And thereby 
Iinvest all beings Into the samsara. And Thereby Invest all beings In bliss. 

13) Ngay cả khi cõi này cùng toàn thể chúng sanh chứ đầy quả của nghiệp nợ của họ, và làm 
cho đổ xuống trận mưa khổ đau bất ngờ. Chúng con xin được sự hộ trì của đức Bổn Sư để 
gánh nhận tất cả tình cảnh khổ đau đó như là con đường đạo. Và lấy đó làm nhân để trả 
hết quả của những nghiệp ác của chúng con đã gây ra: Please let me to tak miserable 
conditions as a path by seeing them as causes to exhaust my negative karma. Since the 
world and its being are full of the fruits of our evil: And unwished for suffering. 

14) Tóm lại, bất kể những gì xãy ra bên ngoài, dù xấu hay tốt, chúng con xin được hộ trì bời 
bởi người để chuyển hóa những điều xãy ra thành con đường Tu Tập tăng trưởng hai bổ 
Đề Tâm qua thực tập ngũ lực, tinh túy của toàn Phật Pháp. Và như vậy để an hòa chính 
chúng con với niềm hỷ lạc trong tâm: Please bless me to transform whatever appearances 
may arise, good or bad Into a path ever-enhancing the two bodhicittas. Through the 
practice of the five forces, quintessence of the entire Dharma and attune myself solely to 
bliss the mind. 

15) Bất kể chúng con gặp tình huống nào, chúng con cũng xin sự hộ trì của Đức Bổn Sư để có 
thể thích hợp với hoàn cảnh đó với công phu thiền định, qua phương tiện thiện xảo của 
bốn pháp hành trì. Chúng con xin cho cuộc sống tự do và nhiều triển vọng của đời này 
mang vô lượng ý nghĩa đạo nhờ những hành trì theo lời dạy và nguyện tu học sửa đổi tâm 
thức: Please bless me to adapt whatever befalls me to meditation by skilful means of the 
four applications; and render this perfect rebirth infinitely meaningful by putting Into 
practice the advice and commitmenfs of mind training. 

16) Để cứu vớt mọi chúng sanh khỏi bể lớn của luân hồi sanh tử, chúng con xin được hộ trì 
của Đức Bổn Sư để trở nên tinh thục Bồ Đề Tâm qua nguyện ước trong sạch vị tha, không 
ích kỷ, và nhờ lòng từ bi thương yêu, hòa chung với pháp môn quán biết, đưa lên, cho và 
nhận trong điều tức hơi thở: Please bless me to master bodhicitta through the superior 
Intention to rescue all beings from the vast oceans of existence, based on love and 
compassion that comes from the visual technique of mounting, giving and taking on the 
breath. 

17) Chúng con xin được hộ trì của Đức Bổn Sư để chúng con hăng hái cố gắng, tinh tấn tu tập 
hành trì ba giới luật Đại Thừa và kềm chế dòng tâm thức để hành xử trong những lời 
nguyện thanh tịnh của chư Bồ Tát, con đường duy nhất đã đi qua bởi chư Phật Thù Thắng 
trong ba đời: Please bless me to eagerly endeavor to put Iinto practice the Three 
Mahayana moral codes and restrain my mindstream with pure Bodhisattva vows, the 
single path Journeyed by all Conquerors of the three times. 

18) Chúng con xin được sự hộ trì của Đức Bổn Sư để hoàn thành hạnh bố thí ba la mật. Nhờ 
người chỉ dạy cách tăng trưởng tâm bố thí mà không dính mắc, chính là chuyển hóa thân, 
tài vật và công đức của chúng con qua ba đời, thành những thức ao ước mong muốn bởi 
mỗi chúng sanh hữu tình: Please bless me to complete the perfection of generosity 
through the guideline teaching for enhancing the mind that gives without attachment: 
Transforming my body, wealth and collection of virtue of the three times Into obJecfs 
desired by each sentient being. 


3927 


19) Chúng con xin được sự hộ trì của Đức Bổn Sư để hoàn thành hạnh trì giới ba la mật. Hành 
động lợi ích cho chúng sanh hữu tình, tạo công đức lành và không phạm ác giới cấm. 
Luôn giữ Bồ để tâm và nghiêm trì các giới trong Mật tông dù phải hy sinh tính mạng: 
Please bless me to complete the perfection of moral discipline, by working for the sake of 
sentlent beings, enacting virtuous deeds and not transgressing. The bounds of the 
pratimoksha, bodhicitta and tantric vows, even at the cost of my life. 

20) Cho dù nếu muôn vạn chúng sanh trong ba nẻo không trừ một ai, nổi sân hận lên, hạ 
nhục, chửi mắng, đe dọa và ngay cả giết hại chúng con, chúng con xin được sự hộ trì của 
Đức Bổn Sư để hoàn thành hạnh nhẫn nhục ba la mật, không tuyệt vọng, mà lại làm lợi 
ích cho các chúng sinh đó để lấy ân cảm hóa oán thù: Please bless me to complete the 
perfection of patilence by not getting upset whenever any being of the three realms 
becomes angry at me, abuses, crificizes, threatens or even kills me. Instead may I help 
them 1n response to their harm. 

21) Cho dù chúng con phải trải qua vô lượng a tăng kỳ kiếp trong lò lửa của địa ngục Vô Gián 
vì lợi ích của một chúng sanh hữu tình, chúng con xin được sự hộ trì của Đức Bổn Sư để 
hoàn thành hạnh tinh tấn ba la mật. Phấn đấu với lòng từ bi để đạt Giác Ngộ Tối Thượng 
và không bị nản lòng: Please bless me to complete the perfection of perseverence by 
striving with compassion for supreme enlightenment, not geffing discouraged even !1f I 
must remain for an ocean of eons in the fiery hels of Avici for every sentient beIng. 

22) Từ bỏ tâm giải đãi biếng tu, tâm nóng nảy dao động và vọng tưởng, chúng con xin được 
sự hộ trì của Đức Bổn Sư để hoàn thành hạnh thiển định ba la mật. Nhờ định tâm quán 
chiếu trên thực tánh của vạn vật, thấy rõ mọi pháp đều không có tự tính, vô ngã: Please 
bless me to complete the perfection of concentration, abandoning the faults of dullness, 
agitation and distraction through single-pointed concentration on the nature of phenomena, 
which 1s their emptiness of true existence. 

23) Chúng con xin được sự hộ trì của Đức Bổn Sư để hoàn thành hạnh trí huệ ba la mật. Nhờ 
thiển định Du Già Tánh Không, quán chiếu thực tánh rốt ráo, kết hợp với đại định và 
niềm đại hỷ lạc phát sinh, và nhờ Diệu Quán Sát Trí thành tựu phân biệt thực tại Như 
Như: Please bless me to complete the perfection of wisdom through the space-like yoga 
absorbed on ultimate truth, Jjoined with suppleness and great bliss Iinduced by the 
discriminating wisdom and analyzing suchness. 

24) Chúng con xin được sự hộ trì của Đức Bổn Sư để hoàn thành thiển định quán huyễn hóa. 
Nhận chân mọi pháp bên ngoài đều không có tự ngã, mà vẫn hiển bày như ảo ảnh trong 
gương, như mộng ảo, như bóng trăng trên mặt hồ nước lặng: Please bless me to perfect 
samadhi on illusion by realizing how all inner and outer phenomena lack true existence, 
yet still appear like a mirage, a dream or the moon”s Image on a still la ke. 

25) Luân hồi và niết bàn cũng còn thiếu một nguyên tử của hiện hữu khi mà thuyết nhân quả 
và tương tức duyên khởi không bao giờ sai: Samsara and nirvana lack even an atom of 
true existence while cause and effect and dependent arising are unfailing. 

26) Chúng con xin được sự hộ trì của Đức Bổn Sư để nhận thức rõ ràng ý nghĩa trong tư tưởng 
trung quán luận của Bồ Tát Long Thọ, đó là hai thuyết trên bổ sung, khế hợp nhau mà 
không hề đối chọi: Please bless me to realize the import of Nagarjunaˆs thought that these 
two are complementary and not contradictory. 


3928 


27) Và như thế chúng con xin được sự hộ trì của Đức Bổn Sư để chúng con vượt qua được 
biển học phức tạp của Mật tông, và giúp chúng con biết trân quí trì giới, giữ lời danh dự 
hơn cả mạng sống của chúng con, đó là cội gốc của Giác Ngộ dũng mãnh: And then 
please bless me to cross the deep ocean of Tantra, through your kindness my navigator, 
Vajradhara, and hold dearer than life my vows and words of honor, which are the roots of 
powerful attainments. Please bless me to cleanses all stainn of grasping at ordinary 
appearance. Through the first stage yoga of tranforming birth, death, and between. 

28) Chúng con xin được sự hộ trì của Đức Bổn Sư để rửa sạch mọi dấu vết phàm phu và chấp 
thủ. Nhờ hành trì pháp môn Du Già tầng lớp thứ nhất chuyển hóa sinh tử và trung ấm 
thành Tam Thân Phật để chuyển hóa bất cứ thân nào khởi lên thành thân Bồ Tát: Please 
bless me to cleanse all stains of grassing through the first stage yoga transforming bịrth, 
death and between, Info the three kayas of a Buddha seeing whatever arises as the form of 
my yidam. 

29) Chúng con xin được sự hộ trì của Đức Bổn Sư để hành trì ngay trong đời này con đường 
đạo Hợp Nhất Kết hợp Thanh Quang và Huyễn Thân khởi lên. Khi bàn chân người, hỡi 
đấng Hộ Pháp, đặt lên trên chính trung tâm của luân xa hoa sen kinh mạch trung ương, 
giữa hoa sen tám cánh ngay tại tim chúng con: Please bless me to realize In this life the 
path uniting the clear light and 1llusory body, arising from placing your feet, my protector. 
In cenftral channel at the very centre of my eighf-patelled heart. 

30) Nếu chúng con chưa đạt viên mãn trong kiếp này trước khi chết, chúng con xin được sự hộ 
trì của Đức Bổn Sư để được đưa về cõi Tịnh Độ, nương nhờ tu học áp dụng chuyên cần 
ngũ lực, hoặc là nhờ mãnh lực Giác Ngộ của pháp chuyển thức của Đức Bổn Sư: Please 
bless me to reach a pure land, should the points of the Path not be completed by either the 
forcefuIl means of enliphtenment, the Guru's mind transference, or by the advice on 
applying the five forces. 

31) Tóm lại, chúng con tìm đến sự hộ trì của Đức Bổn Sư, hỡi đấng Hộ Pháp, xin người che 
chở cho chúng con, từ vô lượng tái sanh, qua bao kiếp đời, và xin trở thành đại đệ tử của 
người, gìn giữ mọi mật pháp thân, khẩu, ý của người. Hỡi đấng Hộ Pháp, xin ban cho 
chúng con mọi phép lành để chúng con vào trong vòng đệ tử đầu tiên của người. Dù ở bất 
cứ nơi nào và trong hóa thân Phật tánh của người, và nhờ thế nên mọi nguyện hạnh thế 
tục và tối hậu rốt ráo của chúng con được thành tựu nhanh chóng tự nhiên, dễ dàng và 
không ngoại lệ: In short, from birth unremittently throughout my lives until I become your 
chief disciple, holding every secret of your body, speech and mind. My protector, please 
grant that all be auspIcIous. To be among your first circle disciples whenever you manIfest 
Buddhahood. So many temporal and ultimate wishes, without exception, become 
effortless and spontaneously fulfilled. 

32) Sau khi khẩn xin đấng Bổn Sư Tối Thượng như thế, xin người hộ trì ban cho chúng con 
thỉnh nguyện sau, “Để người ban phép lành rạng ngời an lạc trên đảnh đầu chúng con, và 
một lần nữa đặt hai bàn chân tỏa rạng vững chắc trên vòng luân xa hoa sen nơi tim chúng 
con.”: Having thus entreated, supreme Guru, pray grant this request: happlly alight on the 
crown of my head so hat you might bless me, and once again set your radiant feet fIrmly at 
the corolla of my lotus heart. 


3929 


(R) Kết Luận 
Conclusion 


Nói tóm lại, hễ Hình Ngay thì Bóng Thẳng. Nếu bạn muốn gặt quả vị Phật, bạn phải gieo 
chủng tử Phật. Hình đẹp xấu thế nào, bóng hiện trong gương cũng như thế ấy, lời Phật dạy 
muôn đời vẫn thế, biết được quả báo ba đời, làm lành được phước, làm dữ mang họa là 
chuyện đương nhiên. Người trí biết sửa đổi hình, kẻ dại luôn hờn với bóng. Trước cảnh 
nghịch cảnh thuận cảnh, người con Phật chơn thuần đều an nhiên tự tại, chứ không oán 
trời trách đất. Ngược lại, người con Phật chơn thuần phải dụng công tu hành cho đến khi 
thành Phật quả——ln summary, a straight mirror image requires a straight object. If you 
want to reap the “Buddhahood,” you must sow the Buddha-seed. A mirror reflects beauty 
and ugliness as they are, the Buddhaˆs Teachings prevail forever, knowing that requital 
spans three generations, obviously øood deeds cause good results, evil deeds causes evil 
results. The wIse know that it 1s the obJect before the mirror that should be changed, while 
the dull and ignorant waste time and effort hating and resenting the image In the mirror. 
Encountering good or adverse circumstances, devoted Buddhists should always be 
peaceful, not resent the heaven nor hate the earth. In the contrary, sincere Buddhists 
should strive their best to cultivate until they attain the Buddhahood. 


3930 


À9: 66 n1 CN, ty 09,19, 


¬ — 
¬ © 


39. 
40. 
4I. 
42. 
4. 


3931 


REFERENCES 


Phật Học Phổ Thông, Thích Thiện Hoa: 1958 (3 volumes). 

Phật Học Từ Điển, Đoàn Trung Còn: 1963 (2 volumes). 

Từ Điển Phật Học Việt Nam, Thích Minh Châu: 1991. 

Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa: 1958. 

Suramgama Sutra, Minh Tâm Lê Đình Thám: 1961. 

The Flower Ornament Scripture, Shambhala: 1987. 

Buddhist Dictionary, Nyanatiloka and Nyanaponika: Revised 1980. 

A Popular Dictionary of Buddhism, Christmas Humphreys: London 1984. 
The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen: 1991. 


._ The Seeker”s Glossary: Buddhism: 1998. 

._ The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion, Ingrid Fisher-Schreiber: 1994 

.  Dictonary of Philosophy, Dagobert D. Runes: 1981. 

. A Dictionary of Chinese Buddhist Terms, William Edward Soothill & Lewis Hodous: 1934. 

._ World Religions, Lewis M. Hopfe: 1982. 

.._ The Buddha and His Teachings, Narada: 1973. 

.-_ The Connected Discourses of the Buddha, translated from Pali by Bhikkhu Bodhi, 2000. 

._ The Long Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Maurice Walshe, 1987. 

. The Middle Length Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Bhikkhu Nanamoli, 


edited and revised by Bhikkhu Bodhi, 1995. 


._ The Spectrum Of Buddhism, Mahathera Piyadassi, 1991. 

. Essays In Zen Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1949. 

. Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes & Chimyo Horioka, 1973. 

. Gems Of Buddhism Wisdom, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda, 1983. 

. Kinh Trường Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

. Kinh Trung Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

. Kinh Tương Ưng Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

. Kinh Tăng Chi Bộ, Viện Nghiên Cứu Phât Học Việt Nam: 1996. 

. Kinh Tạp A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

. Kinh Trung A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

. Kinh Trường A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1901. 

.._ Trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu: 1991. 

. Luận Đại Trí Độ, dịch giả Hòa Thượng Thích Trung Quán: 1990. 

. Jataka (Stories Of The Buddha”s Former Births), Prof. E.B. Cowell: Delhi 1990. 

. Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh: 1990. 

. Zen”s Chinese Heritage, Andy Ferguson: 2000. 

._ Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Nguyễn Lang: 1977. 

. Thiển Sư Trung Hoa, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1995. 

. Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiển Tâm: 1950. 
. The Path of Purification, Pali Text by Bhadantacariya Buddhaghosa, translated by Bhikkhu 


Nanamoli: 1956. 

The books of The Discipline (Vinaya Pitaka), translated by I.B. Horner: 1997. 

Luật Nghi Khất Sĩ, Tổ Sư Minh Đăng Quang: 1950. 

Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 

Sa Di Luật Giải, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 

Luật Sa Di Thường Hàng (Luật Căn Bản Của Người Xuất Gia), dịch giả Thích Thiện Thông, Thích 
Đông Bổn, Thích Nhựt Chiêu: 1995. 


44. 
45. 
46. 
41. 
48. 
49. 
30. 
51. 
32. 
3. 
34. 
Đội 
56. 
51. 
38. 
29. 
60. 
61. 
6. 
63. 
64. 
65. 
66. 
G7. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
71. 
78. 
79. 
80. 
61. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
S7. 
88. 
89. 
90. 
91. 


3932 


Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1950. 

Tỳ Ni Hương Nhũ, dịch giả Thích Thiện Chơn: 1997. 

Giới Đàn Tăng, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa: 1968. 

Giới Đàn NI, TT. Thích Minh Phát: 1988. 

Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Lược Ký, dịch giả Tỳ Kheo Ni Huyền Huệ: 1996. 
What Buddhists Believe, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda: 1987. 
A Comprehensive Manual of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi: 1993. 

What The Buddha Taught, Walpola Rahula: 1959. 

The Story of Buddha, Jonathan Landaw: 1978. 

Religions of The Wolrd, Lewis M. Hopfe: 1983. 

Thiển Sư Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1972. 

The Holy Teaching Of Vimalakirti, Robert A.F. Thurman: 1976. 

In This Very Life, Sayadaw U Pandita: 1921. 

The Essentials of Buddhist Philosophy, Junjiro Takakusu, 1947. 

The Essence of Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1947. 

The Vimalakirti Nirdesa Sutra, translated by Charles Luk, 1972. 

Chơn Lý, Tôn Sư Minh Đăng Quang, 1946. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1948. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh Lê Đình Thám, 1961. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Trí Độ và Tuệ Quang, 1964. 

Phật Lý Căn Bản, Hòa Thượng Thích Huyễn Vi, 1973. 

Pháp Môn Tọa Thiền, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, 1960. 

Con Đường Thoát Khổ, W. Rahula, dịch giả Thích Nữ Trí Hải, 1958. 

Tịnh Độ Thập Nghi Luận, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1962. 

Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Cư Sĩ Nguyễn Văn Hương, 1951. 

Đường Vào Ánh Sáng Đạo Phật, Tịnh Mặc, 1959. 

Nhơn Quả, Nghiệp và Luân Hồi, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1960. 
The Method of Zen, Eugen Herrigel, 1960. 

Việt Nam Danh Lam Cổ Tự, Võ Văn Tường, 1992. 

The Three Pillars of Zen, Roshi Philip Kapleau, 1912. 

Vì Sao Tin Phật, K. Sri Dhammananda, dịch giả Thích Tâm Quang, 1998. 
Introduction To Tantra, Lama Thubten Yeshe, 1935. 

Buddha and Gospel of Buddhism, Ananda K. Coomaraswamy, 1974. 
Mahayana Buddhism, Beatrice Lane Suzuki, 1969. 

Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, 1975. 

Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1997. 
Zen Buddhism and Psychoanalysis, D.T. Suzuki and Richard De Martino, 1960. 
Lá Thư Tịnh Độ, Đại Sư Ấn Quang, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1956. 
Liên Tông Thập Tam Tổ, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1956. 

Studies in The Lamkavatara Sutra, D.T. Suzuki, 1930. 

Buddhism Explained, Bhikkhu Khantipalo, 1973. 

Khảo Nghiệm Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, 1987. 
Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 

Thư Gửi Người Học Phật, Thượng Tọa Thích Hải Quang, 1998. 

Buddhism: Its Essence and Development, Edward Conze, 1951. 

An Introduction To Zen Buddhism, D.T. Suzuki, 1934. 

The Tibetan Book Of The Dead, Guru Rinpoche according to Karma Lingpa, 1975. 
Kinh Ưu Bà Tắc Giới, Sa Môn Thích Quảng Minh, 1957. 


3933 


92. Philosophy and Psychology in The Abhidharma, Herbert V. Guenther, 1957. 

93. Sixth Patriarch”s Sutra, Tripitaka Master Hua, 1971. 

94. Thiển Luận, 3 vols, D.T. Suzuki, dịch giả Trúc Thiên, 1926. 

95. In This Very Life, Sayadaw U. Pandita, 1921. 

9%. Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, P.V. Bapat, 1959. 

97. Phật Học Tinh Yếu, 3 vols., Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1965. 

98. Phật Và Thánh Chúng, Cao Hữu Đính, 1936. 

99. Liberation In The Palm Of Your Hand, Pabongka Rinpoche, 1991. 

100.The Zen Doctrine of No Mind, D.T. Suzuki, 1949. 

101.The Tibetan Book of Living and Dying, Sogyal Rinpoche, 1992. 

102.Ân Đức Phật, Cư Sĩ Huỳnh Thanh Long, 1962. 

103.Insight Meditation, Joseph Goldstein, 1993. 

104.Đại Tạng Kinh Nhập Môn, Hán dịch Thích Hải Ấn và Thích Nguyện Quỷnh, Việt dịch Thích Viên 
Lý, 1999. 

105.The Experience of Insight, Joseph Goldstein, 1976. 

106.Its Easier Than You Think, Sylvia Boorstein, 1995, 

107.J]ourney Without Goal, Chogyam Trungpa, 1981. 

108.A Glossary of Buddhist Terms, A.C. March, 1937. 

109.Early Madhyamika In India and China, Richard H. Robinson, 1967. 

110.Hinayana and Mahayana, R. Kimura, 1927. 

111.The Elements of Zen, David Scott and Tony Doubleday, 1992. 

112/The Buddhist Catechism, Henry S. Olcott, 1903. 

113.Đạo Phật Với Con Người, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1953. 

114.Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Hán dịch Cưu Ma La Thập, Việt dịch Cư Sĩ Tuệ Nhuận, 1951. 

115.Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ, Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, 1963. 

116.The Diamond Sutra and The Sutra Of Hui-Neng, A.F. Price and Wong Mou-Lam, 1947. 

117.Gương Sáng Người Xưa, Hòa Thượng Thích Huyễn Vi, 1974. 

118.Wherever You Go, There You Are, Jon Kabat Zinn, 1994. 

119.Zen In The Art Of Archery, Eugen Herrigel, 1953. 

120.Phật Giáo Thánh Điển, Cư Sĩ Thái Đạm Lư, Taiwan 1953. 

121.Phật Giáo Thánh Kinh, Cư Šĩ Dương Tú Hạc, Taiwan 1962, Việt dịch Hòa Thượng Thích Trí 
Nghiêm, 1963. 

122.Phật Học Tinh Hoa, Nguyễn Duy Cần, 1964. 

123.Phật Pháp, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thiên Ân, Hòa Thượng Chơn Trí, Hòa Thượng 
Đức Tâm, 1964. 

124.Phật Giáo Cương Yếu, Việt dịch Sa Môn Hiển Chơn, 1929. 

125.Calm and Insight, Bhikkhu Khantipalo, 1981. 

126.Rebirth as Doctrine and Experience, FrancIs Story, 1975. 

127.Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật, Tinh Vân Pháp Sư, Việt dịch Hạnh Cơ, 1994. 

128.Kinh Dược Sư, Hán dịch Huyền Trang, Việt dịch Hòa Thượng Thích Huyền Dung, 1949. 

129.Luận Bảo Vương Tam Muội, Sa Môn Diệu Hiệp, Việt dịch Minh Chánh. 

130.Kinh Pháp Bửu Đàn, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1942. 

131.Milinda Vấn Đạo và Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Hòa Thượng Thích Minh Châu, 1964. 

132.How To Get From Where You Are To Where You Want To Be, Cheri Huber, 2000. 

133.Luận Thành Duy Thức, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, 1995. 

134.Kinh Địa Tạng, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

135.Kim Cang Giảng Giải, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 

136.Kinh Pháp Bảo Đàn, Cư Sĩ Tô Quế, 1946. 


3934 


137.Kinh Pháp Bảo Đàn, Mai Hạnh Đức, 1956. 

138.Các Tông Phái Đạo Phật, Đoàn Trung Còn. 

139.Sự Tích Phật A Di Đà, 7 Vị Bồ Tát và 33 Vị Tổ Sư, Trần Nguyên Chẩn, 1950. 

140.Na Tiên Tỳ Kheo, Cao Hữu Đính, 1970. 

141.Pháp Môn Tịnh Độ Thù Thắng, Hòa Thượng Thích Hân Hiển, 1991. 

142.Tam Kinh Tịnh Độ, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

143.The Life of Buddha, Edward J. Thomas, 1952. 

144.The Buddhaˆs Ancient Path, Piyadassi Thera, 1964. 

145.The Land of Bliss, Luis O. Gomez, 1996. 

146.Buddhist Images of Human Perfection, Nathan Katz, India 1982. 

147.Buddhist Meditation, Edward Conze, 1956. 

148.Buddhist Sects In India, Ñalinaksha Dutt, 1978. 

149.Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Việt dịch Hòa Thượng Thích Phước Hảo, 1990. 

150.Essential Tibetan Buddhism, Robert A.F. Thurman, 1995. 

151.Calming The Mind, Gen Lamrimpa, 1992. 

152.Pháp Bửu Đàn Kinh, Hòa Thượng Minh Trực, 1944. 

153.The Literature of The Personalists of Early Buddhism, Bhikkhu Thích Thiện Châu, English 
translator Sara Boin-Webb, 1996. 

154.The Essence of Buddhism, P. Lakshmi Narasu, Colombo 1907. 

155.Gems of Buddhist Wisdom, many authors, Kular Lumpur, 1983. 

156.Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, 1951. 

157.Calming The Mind and Discerning The Real, Tsong-Kha-Pa, English Translator Alex Wayman, 
1978. 

158.Seven Works of Vasubandhu, Stefan Anacker, Delhi 1984. 

159.Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

160.The Gospel Of Buddha, Paul Carus, 1961. 

161.The Conquest of Suffering, P.J. Saher, Delhi 1977. 

162.Bát Quan Trai Thập Giảng, Diễn Bồi Đại Sư, Việt dịch Thích Thiện Huệ, 1992. 

163.Lnguistc Approach to Buddhism Thought, GenJjun H. Sasaki, Delhi 1986. 

164.The Buddhist Outlook, 2 vols., Francis Story, Sri Lanka 1973. 

165.Buddhist Logic, 2 vols., Th. Stcherbatsky, 1962. 

166.Kinh Tâm Địa Quán, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1959. 

167.Kinh Phật Bản Hạnh Tập, Hòa Thượng Thích Trung Quán. 

168.Qui Nguyên Trực Chỉ, Đỗ Thiếu Lăng, Saigon 1961. 

169.Bản Đồ Tu Phật, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

170.Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, Hòa Thượng Thích Mật Thể, 1943. 

171.Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp, Việt dịch Minh Thiền, 1972. 

172.Thiển Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1991. 

173.Kinh Viên Giác, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Saigon 1958. 

174.Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức, Hòa Thượng Thích Huyền Dung, 1949. 

175.Kinh Tam Bảo, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1970. 

176.Chư Kinh Tập Yếu, Hòa Thượng Thích Duy Lực, 1994. 

177.Lịch Sử Đức Phật Tổ, Thông Kham Medivongs. 

178.Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Bích Liên, Hòa Thượng Như Phước, Hòa Thượng Từ Quang, 
1957. 

179.A Record of Buddhist Kingdoms, Fa-Hsien, English translator James Legge, 1965. 

180.Thập Độ, Tỳ Kheo Hộ Tông. 

181.Tăng Già Việt Nam, Hòa Thượng Thích Trí Quang, Phật Lịch 2515. 


3935 


182.A Comprehensive Manual Of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi, Sri Lanka 1993. 

183.The Spectrum of Buddhism, Piyadassi, Sri Lanka 1991. 

184.Thắng Pháp Tập Yếu Luận, Hòa Thượng Thích Minh Châu. 

185.Vi Diệu Pháp Toát Yếu, Narada Maha Thera, 1972, Việt dịch Phạm Kim Khánh. 

186.Nagarjuna”s Philosophy, K. Venkata Ramanan, Delhi 1975. 

187.Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 1985. 

188.Buddhist Ethics, Hammalawa Saddhatissa, 1970. 

189.The Buddha Eye, Frederick Franck, 1982. 

190.The Dhammapada, Narada, 1963. 

191.In The Hope of Ñibbana, Winston L. King, 1964. 

192.The Chinese Madhyama Agama and The Pali Majjhima Nikaya, Bhikkhu Thích Minh Châu, India 
1991. 

193.Skillful Means, Tarthang Tulku, 1978. 

194.Tài Liệu Nghiên Cứu Và Diễn Giảng, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1957. 

195.Phật Giáo, Tuệ Quang Nguyễn Đăng Long, 1964. 

196.The Vimalakirti Nirdesa Sutra, Charles Luk, 1972. 

197.Zen Philosophy, Zen Practice, Hòa Thượng Thích Thiên Ân, 1975. 

198.Kinh Bách Dụ, Việt dịch Thích Nữ Như Huyền, 1957. 

199.Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Việt dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1956. 

200.Sakyamuni”s One Hundred Fables, Tetcheng Loa, 1981. 

201.Tám Quyển Sách Quí, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1954. 

202.Huệ Quang Phật Học Đại Từ Điển, Ven. Thích Minh Cảnh Chủ Biên, 1994. 

203.Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Zen Master Thích Nhất Hạnh, 1975. 

204.The Buddha and His Dharma, Dr. B.R. Ambedkar, 1997. 

205.The Beginnings of Buddhism, Kogen Mizuno, 1980. 

206.A Concise History of Buddhism, Andrew Skilton, 1994. 

207.Pagodas, Gods and Spnrits of Vietnam, Ann Helen Unger and Walter Unger, 1997. 

208.Buddhism A to Z„, Ronald B. Epstein, Ph.D., 2003. 

209.Buddhism, Clive Erricker, 1995. 

210.Buddhism, Ed. Manan Sharma, New Delhi, 2002. 

211.Essentials of Buddhism, Kogen Mizuno, Tokyo, 1972. 

212.Modern Buddhism, Alan & Jacqui James, 1987. 

213.The Questions of King Milinda, T.W. Rhys Davis, 1963. 

214.Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Hòa Thượng Giới Nghiêm Việt dịch, 2005. 

215.The Zen Teaching of Bodhidharma, translated by Red Pine 1987. 

216.The Pioneers of Buddhist Revival in India, D.C. Ahir, New Delhi 1989. 

217.Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes and Chimyo Horlioka, Tokyo, 1973. 

218.Introducing Buddhism, Kodo Matsunami, Tokyo 1965. 

219.A Buddhist Philosophy of Religion, Bhikkhu Nanajivako, 1992. 

220.A Manual of Abhidharma, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1956. 

221.A Manual of Buddhism, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1992. 

222.Rebirth and The Western Buddhist, Martin Wilson, Ven. Thịch Nguyên Tạng Việt dịch 2006. 

223.The Buddhist Handbook, John Snelling, 1991. 

224.Essential of Buddhism, Gnanarama, Singapore, 2000. 

225.Buddhism For Today, Nikkyo Niwano, 1976. 

226.An Index to the Lankavatara Sutra, Daisetz Teitaro Suzuki, London, 1934. 

227.Studies in The Lankavatara Sutra, Daisetz Teitaro Suzuki, London, 1930. 


3936 


228.The Concept of Personality Revealed Through The Pancanikaya, Thích Chơn Thiện, New Delhi, 
1996. 

229.Studies in Ch”an and Hua-Yen, Robert M. Gimello and Peter N. Gregory, Honolulu, 1983. 

230.The Sacred East, Scott Littleton, 1996. 

231.Buddha, Dr. Hermann Oldenberg, New Delhi, 1997. 

232.Rajagraha, Jugal Kishore Bauddh, New Delhi, 2005. 

233.How to Overcome Your Difficulties: Worry and Fear, Dhammananda, Ven. Nhuan Chau translated 
in 2005. 

234.Bodh Gaya, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2005. 

235.The Great Buddhist Emperor of Asia, Ven. Dr. Medhankar, Nagpur, India, 2000. 

236.Sarnath, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2003. 

237.Buddhist Shrines in India, D.C. Ahir, New Delhi, 1986. 

238.Pryaers to the Medicine Buddha, composed by Geshe Norbu Phunsok, translated Into Vietnamese 
by Sonam Nyima Chân Giác Bùi Xuân Lý In 2005. 

239.Walking with the Buddha, India Dept. of Tourism, New Delhi, 2004. 

240.The Practice of Tranguility and Insight, Khenchen Thrangu, Ñew York, 1993. 

241.Pen Portraits Ninety Three Eminent Disciples of the Buddha, C. de Saram, Singapore, 1966. 

242.History of Theravada Buddhism In South East Asia, Kanal Lal Hazra, New Dehli, 1981. 

243.Đạo Phật Trong Đời Sống, 10 volumes, Thiện Phúc, USA, 1994. 

244.Đạo Phật An Lạc và Tỉnh Thức, Thiện Phúc, USA, 1996. 

245.Vietnamese-English Buddhist Dictionary, 6 volumes, Thiện Phúc, USA, 2005. 

246.Thiên Trúc Tiểu Du Ký, Thiện Phúc, USA, 2006. 

247.Thiển Sư, Thiện Phúc, USA, 2007. 

248.English-Vietnamese Buddhist Dictionary, 10 volumes, Thiện Phúc, SA, 2007. 

249.Loving and Dying, Bhiksu Visuddhacara, 1960. 

250.The Great Religions by which Men Live, Floyd H. Ross & Tynette HilIs, 2000. 

251.Human L7fe and Problems, Dr. K. Sri Dhammananda, 1960. 

252.The Spectrum of Buddhism, Mahathera Piyadassi, 1991. 

253.Buddhist Thought In India, Edward Conze, 1962. 

254.The Buddhist Catechism, Henry Steel Olcott, 1881. 

255.The Buddha and His Teachings, Ernest K.S. Hunt, 1962. 

256.Phật Giáo và Triết Học Tây Phương, H.T. Thích Quảng Liên, 1996. 

257.Buddhism, William R. LaFleur, 1988. 

258.The Heart of Wisdom, Dr. C.T. Dorji, New Dehili, 2005. 

259.A Compendium of Chief Kagyu Master, Dr. C.T. Dorji, New Dehli, 2005. 

260.Talks on Dharma, Volumes I to IX, Venerable Master Hsuan Hua, from 1958 to 1980. 

249.Loving and Dying, Bhiksu Visuddhacara, 1960. 

250.The Great Religions by which Men Live, Floyd H. Ross & Tynette HilIs, 2000. 

251.Human L7fe and Problems, Dr. K. Sri Dhammananda, 1960. 

252.The Spectrum of Buddhism, Mahathera Piyadassi, 1991. 

253.Buddhist Thought In India, Edward Conze, 1962. 

254.The Buddhist Catechism, Henry Steel Olcott, 1881. 

255.The Buddha and His Teachings, Ernest K.S. Hunt, 1962. 

256.Phật Giáo và Triết Học Tây Phương, H.T. Thích Quảng Liên, 1996. 

257.Buddhism, William R. LaFleur, 1988. 

258.The Heart of Wisdom, Dr. C.T. Dorji, New Dehii, 2005. 

259.A Compendium of Chief Kagyu Master, Dr. C.T. Dorji, New Dehli, 2005. 

260.Talks on Dharma, Volumes I to IX, Venerable Master Hsuan Hua, from 1958 to 1980. 


